THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME III (E-F) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W, HARVARD STREET 
SANTAANA.CA 92704 USA 

TL & FAX: (714) 437-9511 


1148 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


1149 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


1150 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 


Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


1151 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 


1152 


Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


1153 


COMMENDATION OE THE 
AUTHOR'ˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictionary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 1Š years to devote himse]lf in research, study and overcoming a 

lot of difficultiles to perfectly accomplish this diffIcult work. 

Thịs merit shows us a posifIive sp1rit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


1154 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November Việt 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


1156 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November Via , 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức Việt Nam 


1157 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings in the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his precIous spare time fo 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary 1n a scientific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written 1n Vietnamese, tifled “Buddhism In 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to commend and praise the author”s merits for his accomplishment of 
this rare religlous and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid In your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November mé 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


1158 


LỜI GIỚI THIẾU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


1159 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


1160 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


11ó1 


PREEFACE 


This book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


1162 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


1163 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived from 
this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma Realms to rebirth in the 
Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


1164 


Cảm Ta 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến 
khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp 
Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì 
giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin 
chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude 
Ware, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích 
Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng 
Thích Giác Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng 
Thích Minh Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó 
khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, 
Thích Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, 
Thích Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ 
Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu 
Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn 
Liên đã khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì 
giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, 
Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần 
trong tác phẩm nây. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí 
Thầy Cô Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô 
Võ Thị Ngọc Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yếm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nây không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh trong 
sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


1165 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wiIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


1166 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng 
dường lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông 
Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và 
bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và 
các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


1167 


Note on Languaøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutfra (skt)=Sutfta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


1168 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thich Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


V2 60t ậP đo d9 


Proofreading Committee 


IL English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


H. Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
- Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 
. Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 


CO 1C Y CÀ 9O £a 


¬ CC 


` } = == =  = = 
CC `'C Cœ ¬Il CA +> CC) 


1169 


22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 
27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 
28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 
30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 
33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


HHI.Sanskrit/Pali— Phạn & Ba Lï 


I1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace In the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


1170 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 


Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 


.. Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 
The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


.Á Popular DIctionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


1171 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


1172 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


1173 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


1174 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


1175 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121: 


122. 


1176 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


1177 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


1178 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


1179 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


1150 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


1181 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 

199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 

200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 


201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207. Pagodas, Gods and Spirts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


220: 


T24: 


224. 


?/Đ/aN 


1182 


Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


1183 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


1184 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 198S1. 


1185 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August Chiết 1949 to Mr. 
Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu In Vĩnh Long Province, a small town about 136 
kilometers southwest of Saigon, South Vietnam. He grew up In Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep Hipgh School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho University. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparenfs and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Califorma State Department of Rehabiltaton as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbility 1s to supervise a unIt oŸ 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Impressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
sfarted to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” in 1986. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” In 2005. He 1s also the author of a serles of books 
written in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a relipgion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published In a 
near future: I. The Buddhaˆs Basic Teachings In Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


1186 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A La Hán Quả: Fruit of Arhat 

Ác: Evil 

Ác danh: Evil repute 

Ác Danh Úy: Fear of bad reputation 

Ác dục: Evil passions 

Ác Đảng: Evil band 

Ác Đạo: Evil WayS 

Ác hữu: Evil friend 

Ác Kiến: Evil (heterodox or wrong) view 

Ác luận: Evil discussion 

Ác luật nghỉ: Evil rules and customs 

Ác ma: Evil spirit 

Ác nghiệp: Evil karma 

Ác nhân: Evil cause 

Ác niệm: Evil thoughts 

Ác Pháp Hữu Lậu: Evil đeeds done in a mortal body 

Ác Sư: Evil teacher 

Ác thú: Evil incarnations 

Ác Thủ Không: Evil ideas of the doctrine of voidness 

Ác Xúc: Evil touch 

Ái lưu: Flood of desire 

Ái Nhuận: Fertilizing of Desire 

An trụ trong Hạnh Phổ Hiển: Establishment ¡in the practice of Universal Good 
Ảo mộng: Empty dream 

Ăn không tiêu được: Eat what is difficult for the stomach to digest 
Ăn mặn: Eat a non-vegetarian meal 

Ăn quá lượng: Eat too much 

Ăn thịt động vật: Eating animal meat 

Ăn thịt gây kinh hãi cho thú vật: Eating meat will cause terror among animals 
Ăn thịt sẽ bị chư Thiên ghét bỏ: Eating meat will be alienated by the devas 
Ăn thức ăn chưa được nấu chín: Eat uncooked food 

Ăn uống không điều độ: Eat and drink without moderation 

Âm hưởng nhẫn: Endure the sound we hear 

Ấn cha mẹ: Eilial debts 

Ân điển: Field of grace 


1187 


» ` . 
An mật nghĩa: Esoteric meaning 


B 

Ba La Di Tứ Dụ: Four metaphors of breaking the vow of chasIty 
Bái Hỏa Giáo: Fire-worship 

Bài Pháp Đầu Tiên: First Sermon 

Bản Tánh Không: Emptiness of primary nature 

Báo thân: Embodiment of samaya, EnJoyment body 

Bát Âm: Eight tones of a Buddhaˆs voice 

Bát Ba La DI: Eight parajJikas 

Bát bất hiển thực: Eight Negations, and Ten negations 

Bát Bất Sinh Pháp: Eightfold notion of no-birth, Eight ways of no-birth 
Bát Bất Tịnh: Eight impure things 

Bát Bất Trung Đạo: Eight Negations 

Bát bất tư nghì: Eight inexpressibles 

Bát Biến Hóa: Eight supernatural powers of transformation 

Bát Biện: Eight characteristics of a Buddha”s speaking 

Bát Bố Thí: Eight kinds of almsgiving 

Bát Bộ Kim Cang: Eight classes of supernatural beings In the Lotus Sutra 
Bát Bộ Quỷ Chúng: Eight groups of demon followers 

Bát Câu Nghĩa: Eight fundamenfal princIples 

Bát Chánh Đạo: EIght Noble Paths 

Bát Chúng: Eight assemblies 

Bát chúng biệt giải thoát: Differentiated rules of liberation for the eight orders 
Bát Chủng Bố Thí: Eight causes of almsgiving 

Bát Chúng Chúc: Eight kinds of congee 

Bát Chủng Thắng Pháp: Eight surpassing things 

Bát Chúng Thọ Ký: Eight kinds of prediction 

Bát Chuyển Thanh: Eight cases of nouns in Sanskrit 

Bát Công Đức Thủy: Eight kinds of water of virtues, or eight virtues 
Bát Diệp Chị Trung Tôn: Eight Bodhisattvas 1n the Garbhadhatu 
Bát Diệp Liên Đài: Eight leaf lotus meditation 

Bát đại linh tháp: EIght great spiritual or sacred stupas of Buddhism 
Bát Đại Minh Vương: Eight diamond-kings 

Bát Đại Nhân Giác: Eight Awakenings of Great People 

Bát Đại Nhiệt Địa Ngục: EIght great hot hells 

Bát Đại Tự Tại Ngã: EIght great powers of personality 

Bát Đế: Eight truths 

Bát Điên Đảo: Eight upside-down views 

Bát Định: Eight degrees of fixed abstraction 


1188 


Bát Đọa: Eight grave prohibitions or sins 

Bát Đức: Eight virtues 

Bát Giải Đãi Sự: Eight occasions of indolence 

Bát giải thoát: Eipht liberations 

Bát Giáo: Eight T”1en-T”a1 classifications of Sakyamuniˆs teaching 

Bát giới: Eight precepts 

Bát Giới Hối Quá: Eight rules must be confessed for a Nun 

Bát hải đức: Eight virtues of the ocean 

Bát Hàn Địa Ngục: Eight cold hells 

Bát Khổ: Eight basic causes of suffering 

Bát Kiêu: Eight kinds of pride or arrogance 

Bát Kính Giáo: Eight commands gIven to a nun before letting her entering the 
Bhiksunmi Order 

Bát Ma: Eight Maras 

Bát Mạn: Eight kinds of pride or arrogance 

Bát Mê: Eight misleadings 

Bát Môn: Eight kinds of syllogisms in Buddhist logic 

Bát Nhẫn: Eight ksantis or powers of patient endurance 

Bát Niệm: Eight lines of thought 

Bát Pháp: Eight dharmas 

Bát Pháp Thành Tựu: EIght perfections 

Bát Phong: EIght kinds of wind, Eight winds 

Bát Phúc Điển: Eight fields for cultivating blessedness 

Bát Phúc Sinh Xứ: Eight happy conditlons in which one may be reborn 

Bát Phương Thiên: Eight heavens and devas at the eight points of the compass 
Bát Sắc Phan: Eight pennons of various colours 

Bát Sư: Eight teachers 

Bát Tà: Eight Wrongnesses 

Bát Tà Đạo: Eight heterodox practices , Eight Wrongnesses 

Bát Tam-Ma-ĐỊa: Eight types of meditation for removing various attachments 
Bát tam ma địa dẫn đến giải thoát: Eight samadhi of emancipation 

Bát Tâm: EIght minds 

Bát Thánh Đạo: Eight Path Factors 

Bát Thắng Xứ: Eight victorious stages 

Bát thập bát kiến hoặc: Eighty-eight deluded viewpoints 

Bát Thập Nhứt Pháp: EIghty-one divisions 1n the Maha-PraJna-Paramita Sutra 
Bát Thí Sanh: Eight kinds of rebirth due to øgenerosity 

Bát Thủy: Eight big rivers of India at the time of the Buddha 

Bát Thức: Eight consciousnesses 

Bát Tinh Tấn Sự: Eight occasions for making an effort 


1189 


Bát Tông: Eight of the early Japanese Buddhist sects 

Bát trai giới: Eight precepts 

Bát Trí: Eight kinds of Jnana 

Bát Triển: Eight entanglements or evils 

Bát Trung Châu: Eight continents 

Bát Tự: Eight leading characters 

Bát Tự Bố Thân: Eight magic words to be placed on eight parts of the body 

Bát Tướng Thành Đạo: Eight aspects of Buddha's life 

Bát Uế: Eight things which are unclean to a monk or a nun 

Bát vị: Eight grades of disciples 

Bát Vị Niết Bàn: Eight savours (pleasures) of the Buddhas nirvana 

Bát Vị Thủy: Eight kinds of water of virtues, or eipht virtues 

Bát Viên: Eight fundamental characteristic of a perfect school of teaching 

Bát Vô Ngại: Eight universal powers 

Bát Vương Nhật: Eight royal days 

Bắc Độ: Facing north 

Bắc Tông Ngũ Đạo: Five Means of the Northern School 

Bắt buộc ai phải thể: Force someone to swear an oath 

Bắt buộc Tăng Ni làm việc thế tục: Force other monks and nuns to do worldly work 
Bắt ép ai chấp nhận quan điểm của mình: Force someone else to adopt one”s views 
Bậc giác ngộ và Trung đạo: Enlightened One and the Middle Path 

Bất Khả Đắc Không: Emptiness of unattainability 

Bất lão: Eternal youth 

Bất Sanh Đoạn: Excision 

Bi Điển: Field of pity 

Bí Mật Chi: Esoteric terms which cannot be translated such as DharanI mantras 

Bí Mật Giáo: Esoteric teaching 

Bỉ Bỉ Không: Emptiness of Reciprocity 

Biệt Báo Nghiệp: Full fruit 

Biểu Bạch: Explain 

Bình đẳng: Equality 

Bình đẳng không sai khác: Equality with both faithful and scornful beings 

Bình Đẳng Tâm: Equality mind 

Bồ đề: Enlightenment 

Bồ Tát: Enlightening Beings 

Bồ Tát Tứ Vô Úy: Four fearlessnesses 

Bốn cách diễn tả Niết Bàn: Four ways of description of a Ñirvana 

Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si: Four basic ways to subdue greed, anger and delusion 
Bốn cách phát triển chánh niệm: Four ways to develop mindfulness 

Bốn cách sống tà vạy của một vị Tăng: Four heterodox means of living of a monk 


1190 


Bốn Cách Trả Lời Câu Hỏi: Four ways of answering questions 

Bốn cảnh giới sinh tổn: Four planes of existence (Abhidharma) 

Bốn cảnh tượng có ý nghĩa (trong cuộc đời Đức Phật): Four significant visions 

Bốn Cõi Duy Tâm: Four kinds of lands 

Bốn Cõi Tịnh Độ: Four realms in the Pure Land 

Bốn Dòng Thác Sanh Tử: Four torrents of births and deaths 

Bốn Đại Sự Trong Đời Tu: Four serious matters in any cultivator”s life 

Bốn Điều Cần Thiết cho Cuộc Sống Xuất Gia: Four rules for a homeless Bhikhsu 
Bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp đâm thọc: Four conditions that are necessary to 
complete the evil of slandering (The Buddha and His Teaching) 

Bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp nói dối: Four conditions that are necessary to 
complete the evil of lying (The Buddha and His Teaching) 

Bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm: Four conditions that are necessary to 
complete the evil of sexual misconduct 

Bốn điều mong đợi ở chư Phật và chư Bồ Tát của các tín đồ: Four expectations of the 
Buddhas and Bodhisattvas (from the followers) 

Bốn điều một Pháp Sư phải quan tâm: Four things a Dharma-Master must concern 
Bốn Điều Tham Chiếu Lớn: Four great citations 

Bốn điều tiên quyết: Four requisites 

Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc Tập Trung Tư Tưởng: Four objects that can be 
used to develop concentration 

Bốn giai đoạn trong sự phát triển của Thiền tông: Four stages of development of Zen 
in Zen Sect 

Bốn giới quan trọng: Four important precepts 

Bốn Hạng Người: Four classifications of mankind 

Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Không Nên Xem Là Bạn: Four types of people who 
can be seen as foes In disguIse 

Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Nên Xem Là Bạn Trung Kiên: Four types of people 
who can be seen to be loyal friends 

Bốn Hoàn Cảnh Dẫn Đến Thiển Công Án: Four cireumstances leading to the “koan” 
©X€TCIS€S 

Bốn lĩnh vực vô sắc: Four stages of formlessness 

Bốn Loại Giới Cao Thượng: Four kinds of higher morality 

Bốn loại hoa: Four đivine flowers 

Bốn loại kiết sử (trạng thái hay điều kiện) trong vòng sanh tử tam giới: Four states of 
conditions found In the three realms of mortality 

Bốn loại nghiệp: Four classifications of karma 

Bốn loại nghiệp dẫn đến sự đầu thai: Four kinds of karmas leading to reincarnation 
Bốn loại phụ nữ: Four kinds of women 

Bốn Loại Sanh Tử: Four ways of rebirth 


1191 


Bốn Loại Tâm Vương: Four classes of consciousness 

Bốn loại thực vật: Four nutriments 

Bốn loại trói buộc: Four kinds of ties (The Buddha and His Teachings—Chapter 39) 
Bốn lời ước nguyện của vua Trời Đế Thích: Four wishes of Sakka ¡in the Kanha 
Jataka 

Bốn lý do Phật thị hiện nơi cõi Ta Bà: Four reasons for a Buddha”s appearing in the 
world 

Bốn màn che phủ: Four films or things that becloud 

Bốn Mươi Đề Mục Hành Thiển: Forty meditation subjects 

Bốn Mươi Sáu Mùa An Cư Kiết Hạ Của Đức Phật: Forty-six Rainy Season Retreats 
of the Buddha 

Bốn Mươi Tám Giới Khinh: Forty-eight Secondary Precepts which 

the Buddha taught all bodhisattvas 1n the Brahma-Net Sutra 

Bốn mươi tám pháp niệm Phật: Forty-eight Aspects of Buddha Recitation 

Bốn mươi Tâm Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng: Forty bodhisattva positions in 
Brahma-Net Sutra 

Bốn nét đặc trưng của Thiền tông: Four special characteristics of Zen Buddhism 

Bốn nguyên nhân dẫn đến cái chết: Four causes of death (The Buddha and His 
Teachings) 

Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp: Four causes of evil actions 

Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn: Four causes that cause the eye-sense (o be 
awakened 

Bốn Nhân Sanh Tử Của Con Cái: Four causes children are born 

Bốn niềm tin chắc chắn: Four certainties 

Bốn niềm tự tin: Four self-confidences 

Bốn Pháp Cần Phải Chứng Ngộ: Four things to be realized 

Bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh: Four elements of popularity 

Bốn Phần Của Thức: Four functional divisions of consciousness 

Bốn Phương Cách Được Tự Thể Mới: Four ways of getting new personality 

Bốn quan điểm về luật nhân quả: Four views of causality 

Bốn Sắc Thái Tín Ngưỡng Di Đà: Four aspects of Amitabha Pietism 

Bốn Sứ Mệnh Của Thiển Tông Khi Chấp Nhận Lối Tu Tập Công Án: Four functions 
1n maiInfaining the koan exercIses 1n Zen 

Bốn Sự Thanh Tịnh Của Các Loại Cúng Dường: Four kinds of purification of offering 
Bốn Sự Thật: Four truths 

Bốn thứ âm thanh quảng đại của Như Lai: Four great voices from the power of the 
virtuous qualitiles of Buddha 

Bốn thứ Đại Trí phong luân: Four kinds of atmosphere of great knowledge of the 
Enlightened 

Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả: Four courses of attainment of Buddhahood 


1192 


Bốn trạng thái bất hạnh: Four states of unhappiness 

Bốn Tướng Của Âm Thanh Của Đức Như Lai: Four characteristics of Buddha°s voice 
Bốn yếu tố Ưu thế (tăng thượng): Four Predominants 

Bổn thức: Fundamental vijnana 


C 

Cảm Giác Siêu Thoát: Feeling of exaltation 

Cảnh Giới Cực Lạc: Extreme Joys in the Pure Land 

Cảnh Giới Trống Rỗng: Empty space 

Cảnh giới tướng: Empirical world, associated with function 
Căn: Facultles 

Căn bổn phiển não: Fundamental afflictions 

Căn Cảnh: Field of organs 

Cần chỉ: Factors of endeavor 

Chẳng ăn quen mà cứ ăn: Eat what ¡is not suitable for the stomach 
Chẳng đọa địa ngục: Escape from falling into the hells 
Chẳng làm ngạ quỷ: Escape from becoming pretas 

Chẳng rơi vào cõi A-Tu-La: Escape from falling into the realm of asuras 
Chân Ngôn Bát Tổ: Eight patriarchs of the True Word sect 
Chân như thật tướng: Essential characteristic of the bhutatathata 
Chấn động của đất: Earthquakes 

Chế ngự tinh cần: Effort of restraint 

Chỉ ăn đồ khất thực: Eat only food begged 

Chiến thắng cuối cùng: Final Triumph 

Chúng Sanh Kiến: False concept of human beings 

Chúng sanh nhẫn: Endurance of human assaults and insults 
Chuyên niệm: Fix the mind (upon) 

Chuyên Tu: Focused practice 

Chư Phật ăn đúng ngọ: Eat at noon 

Chư thiên ăn vào buổi sáng: Eat at dawn 

Chức năng của tâm: Functions of the mind 

Chứng Nghiệm: Experimenfal evidence 

Cõi Tiên: Fairyland 

Con Đường Dễ: Easy Path of Practice 

Công Đức Điển: Eield of Merit and Virtue 

Cốt lõi của Thiền: Essence of Zen 

Cốt tủy của Bồ Tát đạo: Essence of Bodhisattvaship 

Cùng ăn: Eat together 

Cuồng huệ: Foolish Wisdom 

Cực đoan và Trung Đạo: Extremes and the Middle Path 


1193 


Cứu cánh của đạo Phật: Final end of Buddhism 
Cứu Cánh Giác: Enlightened apprehension, Final or complete enlightenment 
Cứu cánh Niết bàn: Final nirvana 


D 

Danh Lam Cổ Tự Việt Nam: Famous Ancient Pagodas in Vietnam 

Dễ thành công: Easy success 

DỊ đạo: Easy Path of Practice 

DỊ hành đạo: Easy way of salvatlon 

Dị thục nhân hay quả mang lại khác với nhân: Effect different from the cause 
Diệc Hữu Diệc Không: Existing and non-existing 

Diệt Bệnh: Extinguish all ailments 

Diện Bích: FacIng wall meditation 

Diệt Đế: End of suffering 

Diệt pháp nhẫn: Endurance of the elimination of suffering 

Diệt Yết Ma: Extinguish karma 

Diệu Giác: Final or complete enlightenment 

Diệu Hữu Tức Chân Không: ExIstence 1s emptiness 

Dục Bộc Lưu: Flood of sensuality 

Dục Hữu: Existence In the realm of desire 

Dục Lậu: Flow of exIstence 

Dục Thiên Ngũ Dâm: Five methods of sexual 1Intercourse 1n the Heaven of Desire 
Duy Khẩu Thực: Earm a livelihood by magic, spells, or by fortune-telling 
Duyên Lực: Environmental force 

Dữ lực nhân: Empowering cause 

Đại bản: Fundamental text 

Đại Hải Bát Bất Tư Nghì: Eight marvellous characteristics of the ocean 
Đại Không: Emptiness of highest degree 

Đại Nhân Bát Niệm: Eight lines of thought for great men 

Đại Sự Nhân Duyên: For the sake of a great cause 

Đại Thừa Thủy Giáo: Five divisions of Buddhism (I) 

Đạm Tỉnh Khí Quỷ Vương: Essence-and-Energy-Eating Ghost King 
Đào Thiễn: Escape from meditation 

Đạo pháp nhẫn: Endurance of cultivation of the Path of elimination of suffering 
Đắc độ: Enter the monastic life 

Đẳng Lưu: Flowing down 

Đẳng Lưu Quả: Flowing down fruit 

Đẳng Tâm: Equal mind 

Đấng Giác Ngộ: Enlightened One 

Đất: Earth, Element of expansion 


1194 


Đề Bà Ngũ Pháp: Five obnoxious rules of Devadatta 

Đệ Bát Thức: Eighth viJnana 

Đệ Nhất Nghĩa Không: Emptiness of the ultimate truth 

Đệ Tứ Thiền Thiên: Fourth Dhyana Heaven 

Địa động: Earthquakes 

Địa Luân: Earth-wheel 

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Earth-Womb Bodhisattva 

Địa Trì (Tài) Huệ Đồng Tử: Earth-Wisdom (Wealth) Youth 
Đình Tâm: Fix the mind in medifation 

Định lực: Force of concentration 

Định Mệnh: Fate 

Định Nghiệp Bất Định Nghiệp: Fixed Karma and Non-fixed Karma 
Định Nghiệp Diệc Năng Chuyển: Fixed karma can be changed 
Định tâm: FIxed mind 

Đoạn Diệt: Extirpation 

Đoạn Nhục: Forbid flesh 

Đoạn Trừ Tinh Cần: Effort of abandoning 

Đối Trị: Eliminate afflictions 

Độn sứ: Envoys of stupItity 

Đông Lâm Thập Bát Đại Hiển: Eighteen highest virtues among 123 high virtues of 
the White Lotus Congregation 

Đông Mật: Eastern esoteric sect 

Đông Thắng Thần Châu: Eastern continent 

Đồng trụ bất không: Fruitful association 

Động Sơn Ngũ VỊ: Five degrees of Tung-Shan-Liang-Chich 


G 

Gia đình: Family 

Gia Hạnh Đạo: Effort to cultivate from the four good roots to the three studies 
Gia Hạnh VỊ: Effort Staøge 

Giả: Fallacy 

Giả Danh: Emperical name 

Giả danh hữu: Emperically named existence 

Giả Hợp: Empirical combination 

Giả Hữu: Empirical existence 

Giả Ngã: Empirical ego 

Giác Chiếu Trì Danh: Enlightened, Iluminating Recitation 
Giác Ngộ Tâm: Enlightened mind 

Giác Tánh: Enlightenment ability 

Giác Tha: Enlightening others 


1195 


Giải thích chân thiệt nghĩa Phật pháp: Expression of the true meaning of the 
Buddhaˆs teachings 

Giải thoát cuối cùng: Final emancipation 

Giải Thoát Môn: Emancipation-entrance 

Giải Thoát Ngay Trong Đời Nầy: Emancipation in this very life 
Giải Thoát Nhĩ: Ear of deliverance 

Giải trừ tất cả tư tưởng: Extinguishing all thoughts and perceptions 
Giảng nói tam thế: Explain all past, present and future 

Giáo Đoàn Ni đầu tiên: First Order of Bhiksunis 

Giáo Ngoại: External Instruction 

Giới: Elemenfts 

Giới Sư Ngũ Đức: FIve virtues of the teacher of the discipline 
Giới Thể: Embodiment of the commandments 


H 

Hạ Khẩu Thực: Earn a livelihood by doing work with his hands, Earns one”s living 
(Iivelihood) by the wrong ways 

Hành Không: Emptiness of actlon 

Hành nhập: Enter the Buddha-nature In practice 

Hành Phật tánh: Functioning Buddha-nature 

Hành Tứ Y: Four of ascetic practIctioners 

Hạnh bất không: Fruitful action 

Hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh: Expound the Teaching 
Hãy tự xem xét lấy mình: Examine ourselves 

Hậu báo: Future retribution 

Hiển giáo: Exoteric teaching 

Hiển Kinh: Exoteric scriptures 

Hiển Liễu: Exoteric meaning 

Hiển Mật: Exoteric and esoteric 

Hiển tông: Exoteric sect 

Hiện tượng giống như những con đom đóm: Fireflies appearance 
Hoa Tạng Pháp Giới: Flower Store World 

Hoá Nghi Tứ Giáo: Four modes of converslon or enlightenment 
Hóa Tha Thọ: Eternal life spent in saving others 

Hỏa Ấn: Eire sign 

Hỏa Khanh: Fiery pit 

Hỏa Nhứt Thiết Xứ: Final destruction of all things by fire 

Hỏa Quang Tam Muội: Fire of samadhi 

Hỏa Sinh Tam Muội: Flame-emitting samadhi 

Hỏa Thiên: Fire devas 


1196 


Hỗ Dụng Tội: Fault of wrongly transfering object of worship 
Hộ Thế Tứ Thiên Vương: Four lokapalas 

Hộ Trì Tinh Cần: Effort of preservation 

Hội Ái Hữu Phật Tử Tây Phương: Friends of the Western Buddhist Order (FÍWBO) 
Hội nhập thiển quán vào đời sống hằng ngày: Fusion of Zen with everyday life 
Huân Tập: Fumigation 

Huệ lực: Force of wIsdom 

Huệ Nhãn: Eye that sees all things as unreal 

Hư Ngôn: Empty words 

Hư Vọng: Falsehood 

Hứa hảo: Empty promise 

Hương Tích: Fragrance Land 

Hương trần: Element of smell 

Hương Tượng Bồ tát: Fragrant Elephant Bodhisattva 

Hữu: ExIstence 

Hữu biên: Finiteness 

Hữu Bộc Lưu: Flood of becoming or existence 

Hữu Kiến: Erroneous views of real existence 

Hữu vi giải thoát: Earthly deliverance to Arahatship 

Hữu VI Không: Emptiness of things created 

Hữu Vô Nhị Kiến: Existence or non-existence 

Hỷ Giác Phần: Enjoyment (n) of the state of truth 


K 

Kê Cẩu Giới: Follow cock and dog discipline 

Kết duyên: Form (v) a cause 

Kết Tập Mật Giáo: Esoteric council 

Kham nhẫn và điều hòa: Endurance and moderation 
Khổ pháp nhẫn: Endurance of suffering 

Không: Emptiness 

Không ăn cùng đại chúng và ăn trong phòng riêng của mình: Eat apart from the 
Sangha and eat In one”s own room 

Không bệnh khổ: Free of diseases 

Không bị ma chướng: Free of demonic obsfacles 
Không Định: Sunyata Samadhi 

Không hoạn nạn: Free of all misfortune 

Không Không: Emptiness of emptIness 

Không khúc mắc: Free of all obstacles 

Không nên ăn mà cứ ăn: Eat what 1s not allowed to 
Không pháp: Everything as unreal 


1197 


Không quả: Empty fruit 

Không Tâm: Empty mind 

Khuyến Giới: Exhortation and prohibition 

Kiên huệ: Firm mind 

Kiên Lao Địa Thần: Earth-goddess 

Kiên Thệ Sư Tử: Firmly vowing lion 

Kiến bất không: Fruitful seeing 

Kiến thức thường nghiệm: Empirical knowledge 
Kiết sử: Fetter 

Kim Cang Giới Ngũ Bộ: FIive divisilons of VaJradhatu 
Kinh Hoa Nghiêm: Flower Adornment Sutra 

Kinh nghiệm giác ngộ: Experience of enlightenment 
Kinh Phương Quảng: Extensive discourses 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Forty-two SectIlons Sutra 
Kính điển: Field of reverence 


L 

Lâm Tế Tứ Hát: Four kinds of cry of Lin Chi 

Lập nhân: Establishing cause 

Lậu Tận Vô Sở Úy: Fearlessness of extinguishing all defilements 

Lấy niệm Phật làm chánh, tham thiển làm phụ: Engage primarily in Buddha 
Recitation but practice Zen as well 

Lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ: Engage in Buddha Recitation as their 
pñmary practice and Mantra Recifation as an ancillary one 

Lễ hội: Festivals 

Liễu tri: Full-Understanding 

Loại trừ chướng ngại và phiền não: Elimination of all hindrances and afflictions 
Loại trừ khổ đau: Elimination of suffering 

Loại trừ mê hoặc: Eliminating Perversions 

Loại vợ đối với chồng như một người bạn: Friendly wIfe 

Lộc Thủy Đái Filtering bag 

Lục Đạo Tứ Sanh: Four modes of the six rebirths or six gatI 

Lửa (chất nóng): Element of heat or temperature 

Lửa tham dục: Fire of lust 

Lương phước điền: Field of Blessedness 

Lý mật: Esoteric Doctrine 

Lý nhập: Enter the Buddha-nature In theory, Entry by the truth 

Lý Phật tánh: Fundamental Buddha-nature 


1198 


M 

Mãn Quả: Fruit of full details of reincarnation 

Mắt sanh Thiên: Eye-Celestials 

Mật Giáo Thượng Thừa: Esoteric superior vehicle 

Mật ngữ: Esoteric speech 

Mật pháp: Esoteric method 

Mong tất cả đều thuận theo ý mình: Expect that everyone else should be on good 
terms and In harmony with us 

Một thuở nọ Như vầy tôi nghe: Evam Maya Srutam Ekasmin Samaye 

Mưa pháp vũ bất không: Fruitful showering of the rain of Teaching 

Mười bốn điều không thể thuyết giảng được: Fourteen inexpressible things 

Mười Bốn Loại Cúng Dường: Fourteen kinds of personal offering 

Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện: Fourteen unwholesome factors 

Mười lăm bộ Kinh Tiểu A-Hàm: Eifteen Books of Khuddaka-Nikaya 

Mười Lăm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới: Fifteen kinds of fine-material-sphere 
wholesome conscIousness 

Mười lăm Tâm thuộc Sắc Giới: Fifteen types of Fine-Material-Sphere Minds 

Mười Một Điều Đức Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người Vợ Trong Cuộc Sống Hôn 
Nhân: Eleven valuable advices for girls on theIr role 1n theIr married life 

Mười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong Thế Gian 
Nầy Và Trong Cảnh Giới Kế Tiếp: Eleven virtues that would conduce towards the 
well-being of women both mm this world and In the next as follows 

Mười Một Sắc Pháp: Eleven Form Dharmas 

Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác ngộ: Eleven minds that lead to enlightenment 

Mười tám công đức mà chỉ có Đức Phật mới có được: Eighteen merits of a Buddha 
Mười tám để mục lễ bái: Eighteen objects of worship 

Mười tám giới: Eighteen elements 

Mười Tám Hình Thức Của Không: Eighteen forms of emptiness 

Mười Tám Loại Tâm Vô Nhân: Eighteen kinds of rootless conscIousness 

Mười tám tầng tứ thiển sắc giới: Eighteen heavens of form 

Mỹ Âm: Fine sound 


N 

Năm Bộ Tạng Kinh: Five Books of the Sutra PItaka 

Năm Bộ Tạng Luật: Five Books of the Vinaya Pitaka 

Năm Đặc Tính Của Công Án: Five characteristics concerning the koan exercise 

Năm Đẳng Cấp Chúng Sanh: Five orders of beings 

Năm Để Nghị Của Đức Phật Ích Lợi Thực Tiễn Cho Hành Giả: Five practical 
sugsgestions øIven by the Buddha 


1199 


Năm Điều Cần Thiết Để Thành Công Của Người Tu Thiển: Five conditions toward 
successful achievements for a Zen practiItloner 

Năm điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp trộm cắp: Five conditions are necessary 
for the completion of the evIl of stealing 

Năm Điều Lợi Ích Của Người Giữ Đủ Giới: Five advantages to one of good morality 
Năm điều nguy hiểm của người ác giới: Five dangers to the immoral through lapsing 
from morality 

Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình Của Người Tu Tịnh Độ: FEive points any 
Pureland practitioner should know how to reflect on one's self 

Năm điều mà không ai có thể thành tựu được: Five things which no one ¡s able to 
accomplish in this world 

Năm điều thuận lợi cho những ai đã đạt được Bồ Tát quả: Five advantages for those 
who attain the Bodhisattvahood 

Năm Đức Tính Căn Bản Của Người Tu Thiền: Five basic characteristics of any Zen 
cultIvators 

Năm gia đình Phật: Five Buddha families 

Năm Giai Đoạn Thiễển Tập: Five stages of meditation practices 

Năm loại bảo vệ: Five protections 

Năm Loại Ngôn Ngữ: Five courses of speech 

Năm loại Pháp Sư: Five kinds of masters of the Law 

Năm Loại Tâm Hành Thuộc Sắc Giới: Five kinds of fine-material-sphere functional 
CONSCIOuSn€ss 

Năm lợi ích của việc đi kinh hành: Five benefits of Walking Meditation 

Năm lợi ích cho người đức hạnh toàn thiện giới: Five benefits for the virtuous 1n the 
perfecting of virtue 

Năm Món Ngăn Che: Five hindrances 

Năm Mươi Hai Tâm Sở: Eifty-two mental states 

Năm Mươi Mốt Tâm Sở: Fifty-one Dharmas interactive with the Mind 

Năm mươi Tỳ Kheo trong thành Ca Thị: Flfty Bhiksus in Kasi 

Năm nguyên tắc luận án: Five principles to make a verdict 

Năm Nhân Duyên Khiến Cho Người Vãng Sanh Tịnh Độ Không Thối Chuyển: Five 
reasons of non-retrogression for those who are reborn In the Pure Land 

Năm Pháp Nội Tâm Một Vị Tỳ Kheo Cần Phải Có Nếu Muốn Chỉ Trích Một Vị 
Khác: Five points a monk who wishes to rebuke another should bear in mind 

Năm pháp tu tăng thượng tâm: Five things that keep cultivators from distracting 
thoughts 

Năm Phép Cung Kính Của Chồng Đối Với Vợ: Five ways for a husband to show 
respect for his wIfe 

Năm Phép Cung Kính Của Vợ Đối Với Chồng: Five ways for a wife to show respect 
to her husband 


1200 


Năm Phiên Trược Chưa Được Đoạn Tận: Five shackles in the heart 

Năm Tâm Hoang Vu: Five menfal blockages 

Năm loại Tâm Nhập Lưu Đạo: Five types of path conscIousness of steam-entry 

Năm Tâm Quả Sắc Giới: Five kinds of Eine-Material-Sphere Resultant 
ConscIousness 

Năm Tâm Thiện Sắc Giới: Five kinds of Fine-Sphere-Material-Wholesome- 
ConscIousness 

Năm Thiện Nghiệp Tạo Quả Được Hưởng Trong Vô Sắc Giới: Five kinds of kusala 
kamma 

Năm Thời Kỳ Phát Triển Của Thai Nhi: Eive evolutions of the embryo ¡in the womb 
Năm Thứ Chị Tiêu: Five areas of spending 

Năm tiểu suy tướng của chư Thiên khi sắp mạng chung: Eive deterioration signs and 
characteristics of heavenly beings who are nearing death 

Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩ: Five reluctant situations the majority of 
people go to temple 

Năm trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh: Five circumstances (criteria) that 
can help us determine which events are real and which belong to the demonic realms 
Năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật: First five of Buddhaˆs converts 

Năng Đại: Enlarge self or others 

Năng tác nhân: Effective causes 

Năng tiêu phong luân: Evaporator of water 

Nga Vương Nhãn: Eye of king-goose 

Ngã: Ego 

Ngã Ba La Mật: Ego paramita 

Ngã Chấp: Ego-grasping 

Ngã Đẳng Mạn: Equal to those who surpass me 

Ngã Không: Emptiness of a self 

Ngã kiến: Erroneous views of ¡individualism, False view that every man has a 
permanert lord within 

Ngã Mạn: EgoIsm, EgotIsm and arrogance 

Ngã Ngu: Ego Ignorance 

Ngã Nhân Tứ Tướng: Four eJects of the ego In the Diamond Sutra 

Ngã Thất: Ego-abode 

Ngã vô vật thật: Ego 1s unreal, but things are real 

Nghiệp Điển: Field of karma 

Nghiệp quả: Fruit of karma 

Ngõa Khí Kim Khí: Earthern vessel-Golden vessel 

Ngoại dung: External manifesfation 

Ngoại duyên: External conditions 

Ngoại giới: External Realms 


1201 


Ngoại Hộ: External aid 

Ngoại Khảo: External Testing Conditions 

Ngoại khổ: External sufferings 

Ngoại Không: Emptiness of the outer things 

Ngoại phàm: Eternal ordinary 

Ngoại Phận: External Aspect 

Ngoại trần: External objects 

Ngoại tướng: External appearance 

Ngoại xứ: External sense-spheres 

Ngoan Không: False emptiness 

Ngón tay chỉ Trăng: Einger pointing at the moon 

Ngộ Nhất Thừa: Ekayanavabodha 

Ngũ Ác: Five sins 

Ngũ Bất Chính Thực: Five improper things for a monk to eat 

Ngũ Bất Khả Tư Nghì: Five beyond mentation things, Five thought-surpassing things 
Ngũ Bất Năng Xứ: Five impossible things 

Ngũ Bất Thối: Five non-backslidings 

Ngũ Bí Mật: Five Bodhisattvas 1n the Diamond Realms 

Ngũ Biên: Five alternatives 

Ngũ Bồ Đề: Eive bodhi 

Ngũ Bộ: Five classes of Buddhism 

Ngũ Bộ Đại Luật: Five volumes of Vinaya of Hinayana sects 

Ngũ bộ Đại Thừa Kinh: Five chief Mahayana sutras 

Ngũ Căn: FIve Faculties 

Ngũ Căn Sắc: Five senses that correspond to colors 

Ngũ Cần Chỉ: Five factors of endeavor 

Ngũ Chánh Hạnh: Five proper courses to ensure the bliss of the Pure Land 
Ngũ Chị Tác Pháp: FIive parts of a syllogism 

Ngũ Chúng A Xà Lê: Five categories of acarya 

Ngũ chúng ác: Five evils in this world 

Ngũ Chủng Ác Bệnh: Five epidemics 

Ngũ Chủng Bất Hoàn: Five kinds of anagamins 

Ngũ Chủng Bất Nam: Five kinds of eunuchs 

Ngũ Chủng Bố Thí: Five kinds of almsgiving 

Ngũ Chúng Duy Thức: Five kinds of insipht, Five kinds of wisdom or insipht or 
1dealistic 

Ngũ Chúng Hộ Ma: Five kinds of braziers 

Ngũ Chúng Pháp Thân: Five kinds of a Buddha°s dharmakaya 

Ngũ chủng quán đảnh: Five abhisecani baptism of the esoteric school 
Ngũ Chúng Tam Muội: Five kinds of samadhi 


1202 


Ngũ Chúng Tam Quy: Eive stages of taking refuge 

Ngũ Chúng Tạng: Five Stores of the one Buddha-nature 

Ngũ Chúng Tánh: Five germ-natures of bodhisattva development 

Ngũ Chúng Tham: Five kinds of avarice 

Ngũ Chúng Thiên: Five classes of devas 

Ngũ Chủng Thiển: Five kinds of varieties of meditation 

Ngũ Chủng Thuyết Pháp Nhân: Five kinds of people who have testified to Buddhism 
Ngũ Chúng Tín Tâm: Five right objects of faith 

Ngũ Chúng Tu Pháp: Five kinds of esoteric ceremonial 

Ngũ Chúng Tỷ Lượng: Five inferences in Buddhist logic 

Ngũ Chuyên: Five devotlons 

Ngũ Chuyển: Five developments 

Ngũ chướng: FIive hindrances 

Ngũ Chướng Của Nữ Nhân: Five hindrances of women 

Ngũ Chướng Tam Tòng Của Nữ Nhân: Five hindrances and three subordinations of 
women 

Ngũ Công Đức Môn: FIve merItorilous øgates of Amitabhaˆs Pure Land 

Ngũ Cụ Túc: Five complete utensIls for worship 

Ngũ Cúng Dường: Five kinds of offerings 

Ngũ dục: FIve desires 

Ngũ Dục Công Đức: FIve strands of sense-desire 

Ngũ Duy: Five subtle and rudimenfary elemenfs out of which rise the five sensatlons 
Ngũ Duyên: Five excellent causes 

Ngũ Đại Sắc: Five chief colors 

Ngũ Đại Sứ Giả: Five deva-messengers 

Ngũ Đại Tông Phái: FIive great Buddhist schools 

Ngũ Đạo Tâm: Five kinds of path of conscIousness 

Ngũ đình tâm quán: Fivefold procedure for quIeting the mind 

Ngũ Đình Tứ Niệm: FIve medifations and four foundations of mindfulness 

Ngũ Độ: Five means oŸ transporfation over the sea of mortality to salvation 

Ngũ Độc: Five kinds of turbidIty 

Ngũ Độn Sử: Five envoys of stupidity 

Ngũ Gia Sở Cộng: Five classes of wealth 

Ngũ Giả Danh Hảo Tâm Bố Thí Nhân: Five kinds of people who pretend to offer 
alms 

Ngũ Giác: Five states of enliphtenment 

Ngũ Giải Thoát Thành Thục Tưởng: Five perceptions of making for maturity of 
liberation 

Ngũ Giải Thoát Xứ: Five bases of deliverance 

Ngũ Giáo: FIve divisilons of Buddhism 


1203 


Ngũ giới: FIve precepts 

Ngũ Hạ Phần Kết: Five bonds in the lower desire-realms, Five ties in the lower realm 
Ngũ Hải: Eive “seas” or infinities seen ïn a vision by P°u-Hsien 

Ngũ Hoặc: FIive fundamental passlons and delusions 

Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông: Five terms of twofold truth ¡in the Madhyamika 
Sastra, Five wonderful meanings 

Ngũ Hương: Five kinds of incense 

Ngũ Kết: Five bonds 

Ngũ Khan: Five kinds of selfishness 

Ngũ Khổ: Five afflictions 

Ngũ Kiến Vi Tế: Five sharp servants 

Ngũ Linh: Five kinds of bells 

Ngũ Lợi Sử: Five higher wholesome deeds 

Ngũ Luân: FIive wheels 

Ngũ Luân Quán: FIve elements 1n esoteric medIifation 

Ngũ Lực: FIve powers 

Ngũ Ma Lực: FIive kinds of mara powers 

Ngũ Minh: FIve sclences 

Ngũ Môn Thiền: Fivefold meditation 

Ngũ Mộng: Five bad dreams 

Ngũ nghi: FIve Doubts 

Ngũ Nghịch: FIve betrayals 

Ngũ Ngũ Bách Niên: FIve perlods of each 500 years after the Buddhaˆs death 
Ngũ nhãn: Five kinds of eyes or vIsion 

Ngũ Nhân: Five causes 

Ngũ Nhẫn: Five kinds of paramita tolerance 

Ngũ Niệm Môn: Five devotlonal gates of the Pure Land Sect 

Ngũ Niết Bàn: Five kinds of immediate nirvana 

Ngũ Phái Thiễển: Five branches of the Southern School 

Ngũ Pháp: Five laws or categorIes 

Ngũ Pháp Giới: Five forms of dharmadhatu 

Ngũ Phẩm: Five grades of disciples mentioned in the Lotus Sutra 

Ngũ Phần Giáo Pháp: Five parts of correct doctrines 

Ngũ Phần Pháp Thân: Five attributes of the đharmakaya 

Ngũ Phật: FIve dhyani Buddhas 

Ngũ Phật Đảnh Tôn: Five Bodhisattvas who sometimes stand on the left of 
SakyamunI, indicaftive of five forms of wIsdom 

Ngũ Phật Kiết Ma Ấn: Five manual SIgnS 

Ngũ Phật Ngũ Đại: FIive Buddhas that correspond to the five elemenfs 

Ngũ Phật Ngũ Quan: FIve Buddhas that correspond to the five senses 


1204 


Ngũ Phật Ngũ Sắc: Five Buddhas that correspond to the five colors 

Ngũ Phật Ngũ VỊ: Five Buddhas that correspond to the five positlons 

Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, và Ngũ Phẫn Nộ: Five Buddhas that 
correspond to the five Bodhisattvas 

Ngũ Phật Tánh: Five surnames of Buddha before he became enlightened 
Ngũ Phật Tử: Five classes of Buddhists 

Ngũ quả: Five fruits or effects 

Ngũ quả nghiệp: Five fruits of karma 

Ngũ Quan: Five senses 

Ngũ Quán: Five meditation In Lotus sutra 

Ngũ Sinh: Five rebirths 

Ngũ Sở Y Độ: Five Buddha-kstera or dependencies 

Ngũ Suy: Five maJor deterioration characteristics of heavenly beings 

Ngũ Sư: Flve masters 

Ngũ Sự Thành Tựu: Five kinds of gaIn 

Ngũ Sự Tổn Thất: Five kinds of loss 

Ngũ Tà Kiến: Five kinds of wrong views 

Ngũ Tà Sư: Five kinds of deviant livelihood 

Ngũ Tam Bát Nhị: Five dharmas-Three natures-EIght conscIousnesses-wo kinds of 
ego 

Ngũ Tán Loạn: FIve senses of menfal distraction 

Ngũ Tạng: FIvefold Mahayana canon 

Ngũ Tâm: Five conditions of mind produced by obJective perception 

Ngũ Tâm Triển Phược: Five mental bondages 

Ngũ Tân: Five forbidden pungent roofs 

Ngũ Thân: FIve closest relatIves 

Ngũ Thân Bất Tịnh: Five types of impurity of the body 

Ngũ Thập Bát Giới: Fifty-eight commandments 

Ngũ Thập Pháp: Fifty modes of meditation mentioned 1n the Maha-PraJna 
Ngũ Thiên: Five devas 

Ngũ Thiên Tụ: Five kinds of wrong-doIing 

Ngũ Thiên Tử: Five devas ¡in the Garbhadhatu-mandala located in the northeast of 
Mount Meru 

Ngũ Thọ: FIive sensations 

Ngũ Thời Giáo: Five periods of Buddha”s teaching 

Ngũ Thông: Five kinds of supernatural powers 

Ngũ Thú: FIive gatIs 

Ngũ Thù Thắng Đức: Five superior virtues of a Buddha 

Ngũ Thuận Thượng Phần Kết: Five ties in the higher realm 

Ngũ thừa: Five vehicles 


1205 


Ngũ thức: Five kinds of conscIousness 

Ngũ Thực: Five kinds of spiritual food 

Ngũ Thường: Five cardinal virtues, FIve Consftant Virtues 

Ngũ Thượng Phần Kết: Five fetters produced in the higher forms of becoming 

Ngũ Thượng Phần Kiết Sử: Eive higher bonds of desire 

Ngũ Tính: Five natures 

Ngũ Tịnh: Five “clean” products of a cow 

Ngũ Tịnh Cư Thiên: FIve pure-dwelling heavens In the fourth dhyana 

Ngũ Tịnh Nhục: Five kinds of clean flesh 

Ngũ Tông: Five sects in the Mahayana 

Ngũ Trần: Five indulgences of the senses 

Ngũ trí: Five kinds of knowledge 

Ngũ Triển Cái: Five mental fetters 

Ngũ Trú Địa: FIve conditions in mortality, FIve states or conditions found 1n mortality 
Ngũ Trùng Huyền Nghĩa: Eive layers of mystic meaning when one explicates the text 
Of a sutra 

Ngũ Tước: FIve classes of nobility in European countrIes 

Ngũ Tướng Thành Thân: Five stages in Vairocana Buddhahood 

Ngũ uẩn: Eive aggregates 

Ngũ Uẩn Thủ: Five Aggregates of Clinging or grasping 

Ngũ Úy: Five fears 

Ngũ VỊ: Five flavors of making ghee 

Ngũ Vị Thiển: Five kinds of concentration 

Ngũ Vọng Tưởng: Five kinds of false thinking 

Ngũ Vô Gián: Five untinterrupted hells 

Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm: Five untinterrupted hells due to five retributions for 
karma 

Ngũ Vô Lượng: Five Immeasurables 

Ngũ Xuất Ly Giới: Five elements making for deliverance 

Ngũ Xứ Cúng Dường: Five places for offerings 

Ngụy phát Bồ Đề Tâm: False way of developing the Bodhi Mind 

Nguyên Nhân Đầu Tiên: First Cause 

Nguyện bất không: Fruitful vows 

Người tự cao tự mãn: Egotist 

Ngưỡng Khẩu Thực: Earn a livelihood by astrology (looking up in the sky to talk 
about stars) 

Nhãn căn: Eye 

Nhãn Giới: Eye-realm 

Nhãn Nhập: Eye-entrance 

Nhãn Thức Giới: Eye conscIousness 


1206 


Nhân Ngã Kiến: Erroneous views on a permanent personality 

Nhân Pháp Vô Ngã: Egolessness of both the 1ndividual soul and external obJects 
Nhẫn nhục: Endurance 

Nhẫn Nhục Y: Enduring-humiliation robe 

Nhận Thức luận: Epistemology 

Nhập Chúng: Enter the assembly of monks 

Nhập địa: Enter Info the sfate 

Nhập Định: Enter Into samadhi 

Nhập giác tri kiến Phật: Enter the enlightened knowledge and vision 

Nhập Như Lai: Entering Enlightenment 

Nhập pháp giới thậm thâm và Bát Nhã Tam Muội: Enter the extremely deep Dharma 
realm and the PraJna samadhi 

Nhập tam muội của chư Đại Bồ Tát: Entry into concentration of Great Enlightening 
BeIngs 

Nhập Thất: Enter and shut off oneself 

Nhập thế: Entry into the world 

Nhập Trọng (Trùng) Huyền Môn: Enter (again) through the dark gate into morfality 
Nhập Trụ Xuất Tam Tam: Enter-Stay-Exit 

Nhập Văn Giải Thích: Expound the sutra by giving out the main idea 

Nhập vô biên thế giới: Entry into boundless worlds 

Nhất Điểm Tâm: Ekaggata 

Nhất tâm: Ekagrata 

Nhất thiết pháp bất khả thuyết không: Emptiness of the Unnamability of Existence 
Nhất Thiết Pháp Không: Emptiness of things 

Nhứt Thiết Trí Vô Sở Úy: Fearlessness of all wisdom 

Nhất Thủy Tứ Kiến: Four ways to view the same water 

Nhất Thuyết Bộ: Ekavyavaharika 

Nhất Thừa: Ekacyana 

Nhất Tự Tam Lễ: Each writing thrice to pay homage to the Triratna 

Nhật Thực hay Nguyệt Thực: Eclipse of sun and moon 

Nhĩ căn: Ear 

Nhĩ Xúc: Ear-confact 

Nhị Nguyên: Extremes 

Nhũ Thủy Nhãn: Eye ables to distinguish milk from water 

Nhũ VỊ: Flavor of fresh mIlk 

Nhuận Nghiệp: Fertilized karma 

Nhuận Sinh: Fertilization (n) of natural conditions 

Nhục nhãn: Eye of flesh 

Nhục Phát: Flame-shaped tuft of haIr 


1207 


Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ: Essential steps of the path to the removal of 
suffering 

Những điều lợi ích mà chư Đại Bồ Tát đã làm nhằm cứu độ chúng sanh: Excellent 
deeds which Great Enlightening Beings have been doing to save sentient beIngs 
Những người thọ cụ túc giới đầu tiên: Early Ordinations 

Niệm lực: Faculty of alertness 

Niết Bàn Bát Vị: Eight flavors of nirvana 

Niết Bàn Phược: Fetter of nirvana 

Niết Bàn Tướng: Eighth sign of the Buddha 

Noãn Sanh: Egg-born 

Noãn Sanh A Tu La: Egg-born asuras or ghosfs 

Nói lời nhắm nhí vô ích: Frivolous talk 

Nội Không: Emptiness of the 1nner things 

Nội Ngã: Ego within 

Nội Ngoại Không: Emptiness of inner-and-outer things 

Nội Ngoại Pháp: External and internal dharmas 

Nữ nhân dục: Feminine attractlons 

Nữ thiên: Female deva 

Nước (chất lỏng): Element of cohesion 


O 
Óc thiên vị: FavoritIsm 


P 

Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng: Forms and phenomena are illusive 
Pháp Chiếu: Fa-Chao 

Pháp Diễn: Fa-Yan 

Pháp Diệt: Extinction of the law 

Pháp Dung: Fa-Yung 

Pháp Duyên Khởi: Environmental cause of all phenomena 
Pháp Đăng: Fa-Teng 

Pháp Hiển và Pháp Hiển: Fa-Hsien 

Pháp Hữu: False view that all things are real 

Pháp không: Unreality of all things 

Pháp Ngã: False notions of things 

Pháp Ngã Kiến: Erroneous view of an independent nature 
Pháp Nhãn Văn Ích: Fa-Yan-Wen-Yi 

Pháp Sư: Expounder of the Law 

Pháp Tạng: Fa-Tsang 

Pháp Thể: Embodiment of the Law 


1208 


Pháp Tuân Thạch Điền: Fa-Hsun-Shih-T"ien 

Pháp Tướng: Fa-Hsiang 

Phát khởi bất không: Fruitful aspiration 

Phẩm chất thường hằng: Eternal qualities 

Phân biệt ngã chấp: Erroneous reasoning on the idea of self 
Phần Dương Thiện Châu: Fen-Yang-Shan-Chou 

Phẫn Nộ Minh Vương: Fierce maharaja 

Phật Bồ Đề: Enlightenment of the Buddha 

Phật Cứu Độ Chúng Sanh Bằng Bốn Phương Pháp: Four ways the Buddha used to 
save senfIent beings 

Phật Đăng Thủ Tuân: Fo-Teng-Shou-Hsun 

Phật Nhãn: Eye of the Enlightened One 

Phật Pháp Tinh Yếu: Essence of Buddhist doctrine 

Phật Quang Sơn: Fo-Kuang-Shan 

Phó Pháp Tạng: Explaining and handing down the dharmas 
Phong trào Phật giáo nhập thế: Engaged Buddhism 

Phóng Quang: Emit shining light 

Phóng Quang Đoan: Emit auspIcIous rays 

Phổ Môn: Fumon (jap) 

Phổ nhập: Entry into universality 

Phù Dung Đạo GIai: Fu-Reng-Tao-Jai 

Phước bố thí có hết không?: End of blessings? 

Phước điển: Field of Blessing 

Phương Hội Dương Kỳ: Fang-HuI-Yang-QI 

Phương Khẩu Thực: Earn a livelihod by flattery (rích people or powerful people) 
Phương Quảng: Extensions of Buddhist philosophy 

Phương tiện nhân: Environmental cause 

Phương Tiện Sát Sanh: Expedient means of killing 

Phương tiện thiện xảo: Expedient means 


Q 

Quả: Effect 

Quang Diệm Vương Phật: Flaming Brightness Buddha 
Quang minh nhãn: Eyes shining with Buddha-light 
Quảng Giáo: Full teaching 

Quên đi tự ngã: Forgetting the self 

Quy-Y sai lạc: False refuge 

Quỷ ma ăn vào buổi tối: Eat at night 

Quyền Môn: Expedient school 


1209 


R 

Ràng buộc của gia đình: Family bondage 

Rơi vào ác đạo: Falling In an evIl state, a bad fate, 1n suffering and hell 
Rừng Kiếm: Forest of knives 


S 

Sạch hết tất cả hữu lậu: Extinction and exhaust all contamination 

Sanh Không: Empty at birth 

Sanh Phạn: Food offering to ghosts and other souls before the meal 

Sắc: Form 

Sắc giới: Element of form 

Sắc Hữu: Existence ¡in the realm of form 

Sắc Nhập: Entrances where the organs and objects of physical sense meet 
Sắc và Tam Pháp Ấn: Forms and trilaksana 

Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc: Form is emptiness and the very emptiness is 
form 

Sinh báo: Future result 

Sinh thân và Pháp thân: Earthly and Moral bodies 

Sơ Thiền Định: Eirst Dhyana 

Sơ Thiền Thiên: Eirst Dhyana Heavens 

Sơ Thời Giáo: First of the three periods of the Buddha”s teaching 

Sợ hãi: Fear 

Sơn Hải Không Thị: Four places which men cannot conceal from the eye of 
1mpermanence 

Số Luận Ngoại Đạo Sư: Founder of the Sankhya philosophy 

Súc sanh ăn vào buổi chiều: Eat in the evening 

Sự kỳ diệu chưa từng thấy: Extraordinary unprecedented event 

Sự Phân Biệt Thức: Empirical mind 


T 

Tà đạo phát triển Bồ Đề Tâm: Erroneous way of developing the Bodhi Mind 

Tà kiến: Erroneous view, False views 

Tà Kiến Bộc Lưu: Flood of wrong views 

Tám cách phát tâm Bồ Đề: Eight ways of developing the Bodhi Mind 

Tám cái khổ lớn: Eight sufferings 

Tám cái ngã tự tại lớn: Eight great powers of personality 

Tám cối tái sanh: Eight adversifIes 

Tám công đức làm cho Phật có khả năng ban phước hạnh cho con người: Eight virtues 
that enable Buddha to bestow blessing and happiness upon people 

Tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền: Eight chief characteristics of 'satori.` In Zen 


1210 


Tám điều bất tịnh: Eight impure things 

Tám điều cốt yếu của người tu Tịnh Độ: Eight crucial elements for Pure Land 
cultivators 

Tám điều kiện đưa đến hoàn thành bổn nguyện: Eight conditions to fulfill one°s vows 
Tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp: Eight difficult circumstances to see 
a Buddha or hear his dharma 

Tám đức tánh (tánh chất) hay khả năng của biển: Eight powers of the ocean 

Tám (Hạng) Người Đáng Cung Kính: Eight persons worthy of offerings 

Tám Kim Cang vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật: Eight diamond-kings 

Tám loại ác giác: EIght wrong perceptions of thought 

Tám loại biệt giải thoát giới: Differentiated rules of liberation for the eight orders 
Tám loại cảm xúc hay cảm giác gây trở ngại trong giai đoạn sơ thiển: Eight physical 
SensatIions 

Tám loại cúng dường cho Tăng Ni (để nghị bởi bà Visakha) được Phật phê chuẩn: 
Eight offerings (boons) to the Sangha (suggested by Visakha) which granted by the 
Buddha 

Tám loại khổ: Eight sufferings 

Tám loại Tâm Hành Thiện Hữu Nhân của Dục giới: Eipht types of sense-sphere 
functional wholesome minds with roofs 

Tám loại Tâm Quả Thiện Hữu Nhân của Dục giới: Eight types of sense-sphere 
wholesome resultant minds with roots 

Tám loại tâm siêu thế: Eight types of supramundane consciousness 

Tám lực nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục: Eight ksantis or powers of patient endurance 
Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt Được Nêu Ra Trong Kinh Lăng Già: 
Eight reasons for not eating animal food 

Tám món cần dùng của Đức Phật: Eight requisites 

Tám muôn bốn ngàn trí tuệ: Eighty-four thousand wisdoms from the one Prajna 

Tám Muôn Tế Hạnh: Eighty thousand minute conducts 

Tám Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn: Eighty-four thousand dharma-doors 

Tám ngày vương nhật: EIight royal days 

Tám Nghĩa Của Duy Tâm: Eight meanings of “Mind-only” 

Tám niệm giúp hành giả chống lại ma quân: Eight lines of thought 

Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận: Eight things that lead to the cutting off of affairs 
Tám Pháp môn cần thiết: Eight essential things 

Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời: 
Eight qualities that make a woman seek birth in happy states 

Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại 
Và Cảnh Giới Tương Lai: Eight qualities in a woman that tend to wealth and 
happiness 1n this world and In the next world 

Tám phương vũ trụ: Eight directions 


1211 


Tám Tánh Của Pháp Thân Như Lai: Eight natures of Dharmakaya 

Tám Tâm Dục Giới được xếp loại theo Hỷ Xả và Trí và chắc thật: Eight 
Consciousnesses being classified according to joy, equanimity, knowledge, and 
prompting 

Tám Tâm Dục Giới Được Xếp Loại Theo Hỷ Xả Và Trí Được Nhắc Bảo: Eightfold 
conscIousness being classiied according to jJoy, equanimity, knowledge and 
prompting 

Tám Tâm Siêu Thế: Eight kinds of supermundane mind 

Tám Thời Kỳ Trong Cuộc Đời Đức Phật: Eight aspects of Buddhaˆs life 

Tám thứ chư Tăng Ni không được sở hữu: Eight things that monks or nuns are not 
allowed to possessed 

Tám thứ hạng của đệ tử theo Thiên Thai Viên Giáo: Eight grades of disciples, and 
Eight T”1en-T”a1 classifications of SakyamunIiˆs teaching 

Tám trường hợp khó gặp Phật hay nghe được giáo pháp của Ngài: Eight difficult 
ciIrcumsfances to see a Buddha or hear his dharma 

Tám Tướng: Eight levels of mind development during the sleep process 

Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng: Eight factors of Yoga concentration 

Tán Không: Emptiness of dispersion 

Tánh địa: Embryo-stage of the nature of Buddha-truth 

Tánh Hải: Essence-ocean 

Tánh thanh tịnh căn bản của tâm: Fundamenfal Purity of the Mind 

Tăng Nhứt A Hàm: Ekottarikagamas 

Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: Elements neither substantial forms nor mental 
functions 

Tâm Điển: Field of the mind 

Tâm lực: Force of the mind 

Tâm thuộc Sắc Giới: Fine-material-sphere consciousness 

Tấn lực: Force of active vigor 

Tập Khí: Force of habIt 

Tập pháp nhẫn: Endurance of the cause of suffering 

Tật đố: Envy 

Tề Nghiệp Thân: Einal body without any remaining karma 

Tha Tin: Faith in others 

Tham Thiền: Enter into meditation 

Thanh tịnh thân tâm: Ease of body and mind 

Thành tựu Phật pháp: Fulfillment of the Buddhaˆs teachings 

Thẩm: Embodying a real doubt 

Thân cận bất không: Fruitful companionship 

Thân Nhẫn Ý Nhẫn: Forebearance in both the body and the mind 

Thân oai đức thanh tịnh: Extreme pure bodies 


1212 


Thấp Sanh: Form of moisture-born 

Thập Bát Bất Cộng: Eighteen distinctive characteristics of Buddhas 

Thập Bát Giới: Eighteen realms 

Thập Bát Tuệ Quán: Eighteen principal insights 

Thập Bát Vấn: Eighteen kinds of questions 

Thập Ngũ Quán Niệm: Fifteen modes of contemplation 

Thập Tứ Vô Úy: Fourteen fearlessnesses 

Thất bại: Failure 

Thấy lỗi người thì dễ: Easy to see the fault of others 

Thế Gian Nhãn: Eye of the world 

Thế gian trí: Earthly wisdom 

Thế giới bên ngoài: External world 

Thế Mạt Luận: Eschatological questions 

Thể Không: Emptiness of substance 

Thể Nội Phương Tiện Thể Ngoại Phương Tiện: Expedients within the T”ien-T?ai Sect 
Thể Trí: Fundamental wisdom 

Thiên Chân Độc Lãng: Fundamental reality 1s the only 1llumination 

Thiên Đế: Emperor of heaven 

Thiên Long Bát Bộ: Eight classes of dIvinities 

Thiên Thai Hóa Nghị Tứ Giáo: Four modes of teaching 

Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo: Four periods of teaching 

Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo: FIive periods and eight teachings of the T”1en-T”aI 
Thiên Thai Ngũ VỊ: Flve stages of the Buddhaˆs teaching vs. five flavours of making 
clarified butter 

Thiên Thực: Food of the gods 

Thiên Trúc Ngũ Sơn: Flve mountaIns 1n India 

Thiền duyệt vi thực: Food of Bliss of Meditation 

Thiển Môn Ngũ Tông: Five Ch'an schools 

Thiện xảo pháp bất không: Fruitful skillful methods 

Thiểu dục: Few desires 

Thọ: Feeling 

Thọ mệnh kiến: Fate of length of life 

Thông Đạt Phật Đạo: Enter the Buddhaˆs path 

Thù thắng: Excellence 

Thuận Nhẫn: Endurance of obedient following 

Thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng: Follow emotion and desire and seek 
for fame 

Thủy Lục Trai: Festival of water and land 

Thuyết diễn Phật Pháp: Exposition of the Teachings of the Buddhas 


1213 


Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Úy: Fearlessness of expounding all obstructions to 
liberation 

Thuyết giảng về vạn hữu: Explanation of things 

Thuyết Tận Khổ Đạo Vô Sở Úy: Fearlessness asserting the true path to liberation 
Thức Giới: Elements of conscIousness 

Thường Biên kiến: Eternalism 

Thường Lạc Ngã Tịnh: Eternity, Bliss, True self, Purity 

Thường pháp của chư Phật: Eternal law of all Buddhas 

Thường Quang: Eternal light 

Thường Tánh: Eternal nature 

Thường tịch: Eternal peace 

Thường Trí: Eternal knowledge 

Thường trụ: Eternal existence 

Thường Tùy Học Phật: Follow the teachings of the Buddha at all time 

Tiến trình thử nghiệm trong tu tập theo Phật giáo: Experimental process in Buddhist 
cultivation 

Tiếp Túc: Embrace the feet 

Tiết Lượng Thực: Eat with limited amount 

Tiểu Thừa Thập Bát Bộ: Eighteen sects of Hinayana 

Tiểu Thừa Tứ Môn: Four doctrines of Hinayana 

Tìn Lý: Faith 1n theory 

Tìn Nhân: Faith In causation 

Tin Quả: Faith in effect 

Tín căn: Faith, Faith-root 

Tín căn Bản: Faith in bhutatathata 

Tín Giải: Faith and interpretation 

Tín Giải Hành Chứng: Faith-Interpretation-Performance-Realization 

Tín Hành: Faith and practice 

Tín Hạnh Nguyện: Faith Practice and Vow 

Tín lực: Force of belief 

Tín Nhẫn: Faith-patlence 

Tín Thọ: Faith and receiving 

Tín Thọ Phụng Hành: Faith receive and obey 

Tinh tấn: Effort 

Tinh Tấn Bồ Tát: Energetic Bodhisattva 

Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh: Effort to eliminate sins already arisen 
Tinh tấn đoạn trừ: Effort to abandon 

Tinh tấn ngăn ngừa: Effort to prevent 

Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: Effort not to initiate sins not yet 
arisen 


1214 


Tinh tấn phát triển điều thiện chưa sanh: Effort to develop unarisen good 

Tinh tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh: Effort to initiate virtues not 
y€f arisen 

Tinh Tấn Và Thối Chuyển: Great effort and retrogression 

Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh: Effort to consolidate, 
Increase, and not deteriorafe virtues already arisen 

Tinh tấn tu tập: Effort to develop 

Toàn Phần Giới: Fully ordained 

Tổ Chức Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa: Foundation for the Preservation of the 
Mahayana Tradition (FPMT) 

Tổ Sư: Eirst master, Founding patriarch 

Tối Hậu Tâm: Final mind 

Tối Hậu Thân: Final body without any remaining karma 

Tôn thờ linh vật: Fetishism 

Trần Cảnh: Environment of the six gunas 

Trần Duyên: Environing conditions 

Trị Thức Luận: Epistemologtcal quesflons 

Trí Nhẫn: Eye of wIsdom 

Trì Quốc Thiên Vương: Eastern Heaven King 

Triển phược: Entanglement 

Trợ duyên: Environing cause of affaining the perfect Buddha-nature 

Trụ Kiếp: Existing kalpa 

Trụ xứ bất tịnh: Fetus in impure 

Truyền Thống của Thành Thực Luận: Establishment of Truth 

Trưởng lão: Elders 

Tu Đà Hoàn: First fruit of “Stream Winner” 

Tu Kiên: Flirmness In cultIvatilon 

Tu Tập Bi Tâm Giải Thoát: Emancipation of heart through compassion 

Tu Tập Hỷ Tâm Giải Thoát: Emancipation of the heart through sympathetic joy 
(mudita) 

Tu Tập Tinh Cần: Effort of development 

Tu Tập Từ Tâm Giải Thoát: Emancipation of the heart through loving-kindness 

Tu Tập Xả Tâm Giải Thoát: Emancipation of the heart throueh equanimity 

Tục Ngã: False ego 

Tùy Duyên Bất Biến: Ever changing in conditions yet immutable in 

Tùy Tín Hành: Faith-Devotee, Faith in the teaching of others 

Tùy Tự Ý Tam Muội: Following One's Inclinations Samadhi 

Tùy Tức: Following one”s breath 

Tùy tướng giới: External observances 


1215 


Tư tưởng siêu phàm: Extraordinary thoughts 

Tứ A Hàm: Four Agamas 

Tứ Ác Tỳ Kheo: Four wicked Bhiksus 

Tứ Ách Phược: Four fetters 

Tứ Ái Sanh: Four sources of affection for a bhiksu or bhiksuni 
Tứ An Lạc Hành: Four pleasanf practices 

Tứ Ân: Four Great Debts 

Tứ ấn: Four seals 

Tứ Ba La Di: Four grave sins 

Tứ Ba La Mật Bồ Tát: Four female attendants on Vairocana 
Tứ Bách Tứ Bệnh: Four hundred and four ailments of the body 
Tứ Bất Hành Xứ Hạnh: Four ways of going wrong 

Tứ Bất Hoại Pháp: Four imperishables 

Tứ Bất Khả Đắc: Four unattainables 

Tứ Bất Khả Khinh: Four things that may not be treated lightly 
Tứ Bất Khả Tư Nghì: Four inconceivables 

Tứ Bất Kiến: Four invisibles 

Tứ Bất Sinh: Four kinds of “not-born” 

Tứ Bất Thối: Four kinds of non-backslidings 

Tứ Bệnh: Four ailments 

Tứ Bình Đẳng: Fourfold sameness 

Tứ Bình Gia: Four great scholars 

Tứ Bộc Lưu: Four floods 

Tứ Bổn Chỉ Quán: Four books of T”ien-T°ai on medifation 
Tứ cảnh: Four sights 

Tứ Chánh Cần: Four right efforts 

Tứ Chấp: Four erroneous tenets 

Tứ Chấp Kim Cang: Four Vajra-rulers of the four elements 
Tứ châu: Four øreat continents 

Tứ Chủ: Four Lords of the world 

Tứ Chúng: Fourfold disciples 

Tứ Chủng A Tu La: Four kinds of asura 

Tứ Chủng Biến Thường: Four theories regarding pervasive permanence 
Tứ Chúng Đàn Pháp: Four kinds of altar-worship 

Tứ Chúng Điên Đảo: Four upside-downs 

Tứ Chúng Hành Nhân: Four grades of earnest doers 

Tứ Chúng Hạnh Phúc: Four kinds of bliss of lay Buddhists 

Tứ Chúng Hữu Biên: Four finitenesses 

Tứ Chúng Mạn Đà La: Four kinds of Mandala 

Tứ chúng nhân: Four kinds of human beings 


1216 


Tứ Chúng Nhập Thai: Four modes of rebirth 

Tứ Chủng Phật: Four types of Buddha 

Tứ Chủng Phật Âm: Four voices of Buddha 

Tứ Chúng Phong Luân: Four kinds of atmosphere 

Tứ Chúng Quả Báo: Four kinds of retribution 

Tứ Chủng Quán Hành: Four kinds of examination 

Tứ Chúng Tà Mệnh: Four improper ways of obtaining a living on the part oŸa monk 
Tứ Chúng Tam Muội: Four kinds of samadhi 

Tứ Chủng Thiền Định: Four kinds of đhyana 

Tứ Chúng Vũ Trụ: Four kinds of universe 

Tứ Cú Chấp: Four tenets held by various non-Buddhist schools 

Tứ Cú Phân Biệt: Four terms of differentiation of all things 

Tứ Cú Thành Đạo: Four verses of enlightenment 

Tứ Cú Thành Thật Tông: Four terms of the Satya-siddhi School 

Tứ Cúng Dường: Four kinds of offerings 

Tứ Dạ Bát Trú: Four hours of the night and the eight hours of the day 
Tứ Diệu Đế: Four Noble (Holy) Truths 

Tứ Duyên Sanh: Four principal uses of conditional causation 

Tứ Dự Lưu Hướng Chi: Four factors of Stream-Attainment 

Tứ Dự Lưu Quả Chỉ: Four characteristics of a stream-winner 

Tứ Đại: Four great elemenfs 

Tứ Đại Danh Sơn: Four famous_ mounfaIns 

Tứ Đại Đệ Tử: Four great disciples of the Buddha 

Tứ Đại Phiển Não: Four fundamental evil passions 

Tứ Đạo: Four modes of proøress 

Tứ Đẳng: Four virtues which a Buddha out of his infinte heart manifest equally to all 
Tứ Điên Đảo: Four inverted, upside-down, or false beliefs 

Tứ Điền: Four fields for cultivating happiness 

Tứ Đoạt Niệm Phật: Four realizations in Buddha Recifation 

Tứ Độ: Four Buddha-realms 

Tứ Độ Gia Hành: Four degrees of the esoferIcs 

Tứ Động Tâm: Four Buddhist holy places 

Tứ Đức Niết Bàn: Four virtues of Nirvana 

Tứ Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ: Four characteristics used to determine a 
distinguished master In the Pure Land Sect 

Tứ Gia Hạnh: Four kinds of wonderfully perfect additional practices 
Tứ Giác: Four apprehenslons of the Awakening of faith 

Tứ Giai Cấp Ấn Độ: Four castes in India 

Tứ Giai Thành Đạo: Four Hinayana steps for attainng Buddhahood 
Tứ Giáo: Four teachings 


1217 


Tứ Giáo Tam Quán: Four doctrines and three meditations 

Tứ Giới: Four stages in moral development 

Tứ Hà: Four rivers in India 

Tứ Hành: Four kinds of progress 

Tứ Hành Tướng: Four disciplines for meditation 

Tứ Hạnh: Four disciplinary processes 

Tứ Hạnh Niệm Phật: Four practices of Buddha Recitation 

Tứ Hệ Phược: Four knots 

Tứ hoằng thệ nguyện: Four universal vows ofa Buddha or Bodhisattva 
Tứ Huệ: Four kinds of wisdom 

Tứ Kết: Four knots or bonds which hinder free development 

Tứ Khô Tứ Vinh: Four doctrines of perishing and the other four of flourishing 
Tứ không xứ: Four formless Heavens, Four formless Jhanas 

Tứ Kiên Tín: Four firm beliefs 

Tứ Kiếp: Four kalpas 

Tứ Kính: Four resemblances between a mirror and the bhutatathata 
Tứ Ký: Four methods of dealing with questlons 

Tứ Ký Tâm: Four ways of teaching Dhamma In regard to the telling of thought 
Tứ Liệu Giản: Four clarifications to make comparisons 

Tứ loài chúng sanh: Four kinds of sentlent beIngs 

Tứ Lô: Four furnaces 

Tứ Luân: Four wheels 

Tứ Luận: Four famous sastras 

Tứ Luận Chứng: Four arguments from Vasubandhu 

Tứ Luận Tông: Four-Sastra Sect 

Tứ Luật Ngũ Luận: Four vinayas and fIive sastras 

Tứ lực: Four powers 

Tứ Lưu: Four currents that carry thinking along 

Tứ ma: Four demons 

Tứ Mã: Four kinds of horses 

Tứ Môn: Four doors 

Tứ Môn Du Quán: Four distresses 

Tứ Môn Mật Giáo: Four stages 1n esoteric symbolism 

Tứ Môn Niệm Phật: Four methods of Buddha Recitation 

Tứ Môn Tri Kiến Phật: Four divisions of the Enlightened Knowledge 
Tứ Nghĩ: Four types of doubts 

Tứ Nghiệp: Four types of kamma (karma) 

Tứ Nguyện: Four kinds of resolve 

Tứ Nhân Duyên: Four Causatlons 

Tứ Nhân Quán Thế: Four points of view of the world 


1218 


Tứ Nhất: Four kinds of unity 

Tứ Nhật: Four suns (in Buddhism) 

Tứ Nhiếp Bồ Tát: Four Bodhisattvas in the Vajradhatu 

Tứ Nhiếp pháp: Four elements of popularity 

Tứ Như Ý Túc: Four Sufficiences 

Tứ Niệm Trú: Four basic subJects of Buddhist meditation 

Tứ Niệm Xứ: Four kinds of mindfulness 

Tứ Oai Nghi: Four respectf-inspiring forms of demeanor (behavior) 
Tứ Phạm Chí: Four Brahmacarins 

Tứ Pháp: Four dharmas 

Tứ Pháp Ấn: Four dogmas 

Tứ Pháp Bổn Mạt: Four laws 

Tứ Pháp Túc: Four ways of Dhamma 

Tứ Phần Pháp Tướng: Four parts of function of cognition 

Tứ Phật: Four regional Buddhas 

Tứ Phật Tri Kiến: Four purposes of the Buddha”s appearing 
Tứ Phi Thánh Ngôn: Four un-Ariyan modes of speech 

Tứ Phiền Não: Four delusions in reference to the eøgo 

Tứ Phược: Four bandhanas 

Tứ Phương: Four directions 

Tứ Phương Đại Tướng: Four generals 

Tứ Phương Tứ Phật: Four Buddhas of the four reglons 

Tứ Quả Danh Hiệu Sa Môn: Four titles applied to four pgrades of sramanas 
Tứ Sanh: Four forms of birth 

Tứ Sơn: Four mounfaIns 

Tứ Sự Cúng Dường Thanh Tịnh: Four purificatlons of offerings 
Tứ Sự Pháp Môn: Four methods of a bodhisattvaˆs preparation for preaching the Law 
Tứ Táng: Four kinds of burial 

Tứ Tánh Hạnh: Four kinds of conduct natural to a Bodhisattva 
Tứ Tầm Tư Quán: Four contemplations of the Dharmalaksana 
Tứ Tất Đàn: Four kinds of siddhanta 

Tứ Thánh: Four kinds of holy men 

Tứ Thánh Hành: Four holy ways 

Tứ Thánh Ngôn: Four Ariyan modes of speech 

Tứ Thánh Quả: Four kinds of sainthood 

Tứ Tháp: Four sacred stupas 

Tứ Thặng: Four vehicles 

Tứ Thân: Four kayas 

Tứ Thần Túc: Four means of accomplishment 

Tứ Thập Bát Nguyện: Forty-eight vows of Amitabha 


1219 


Tứ Thập Nhị Phẩm Vô Minh: Forty-two species of ignorance 

Tứ Thí: Four benefactions of the order 

Tứ Thiên Vương: Four demonic-looking figures deva kings 

Tứ Thiền: Four jhanas 

Tứ Thiền Bát Định: Four dhyana realms and eight concentrations 

Tứ Thiển Thiên: Four dhyana heavens 

Tứ Thiện Căn: Four good roofs 

Tứ thiện khẩu nghiệp: Four wholesome (good) deeds of the mouth 

Tứ Thủ: Four clingings 

Tứ Thức Trú: Four staflons of conscIousness 

Tứ Thực Thời: Four times for food 

Tứ tín: Four faiths 

Tứ tín ngũ hạnh: Four faiths and five practices 

Tứ Tinh Cần: Four efforts 

Tứ Tông: Four kinds of inference 1n logIc 

Tứ Trai Nhựt: Four fast days 

Tứ Tri Kiến Khai-ThịNgộ-Nhập: Four knowledges of Opening, Demonstrating, 
Awakening, and Entering the enlightened knowledge and vision of the Buddha 
Tứ Trí: Four knowledges 

Tứ Trí Ấn: Four wisdom symbols of the Shingon cult 

Tứ trí của chư Phật: Four forms of wisdom of a Buddha 

Tứ Trợ Duyên: Four sub-causes 

Tứ Trung Đạo: Four-fold middle path 

Tứ Trùng Mạn Đà La: Four courts 

Tứ Trụy Lạc Pháp: Four causes of falling from grace and final excommunIicaflon of a 
monk or nun 

Tứ Tu Du: Four short dIvisions of tne 

Tứ Tu Tập Thiền Định: Four concentrative meditations 

Tứ Tuyệt: Four 1deas to be gotten rid of 

Tứ Tự Xâm: Four self-raidings 

Tứ Tướng: Four states of all phenomena 

Tứ Uyển: Four pleasure grounds 

Tứ Vận Tâm: Four stages of a thought 

Tứ Vô Biên Xứ: Four boundless statlons 

Tứ Vô Lượng Tâm: Four immeasureable minds 

Tứ Vô Ngại: Four Unobstructed Eloquences 

Tứ Vô Sắc Định: Four balanced states which transcend the world of matfter 
Tứ Vô Sắc Giới Thiên: Four heavens of the formless realm 

Tứ vô úy: Four-fold fearlessness 

Tứ Vu Nguyệt: Four senior months 


1220 


Tứ Xa: Four carts 

Tứ Xà: Four snakes 

Tứ Xả: Four givings 

Tứ y: Four necessaries of a monk 

Tứ Y Chỉ: Four supports 

Tứ y pháp: Four reliances 

Tứ Yếu Phẩm: Four most important Chapters of the Lotus sutra 
Tự Giác Ngộ Tâm: Enlightenment from within 

Tự Lập Tông: Fallacious proposition 

Tự Năng Phá: Fallaclous counter-proposition 

Tự Nhiên Ngộ Đạo: Enlightened by the 1nner light 

Tự Tánh Không: Emptiness of self-nature, Emptiness of self-substance 
Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương: Five-fold Dharma-body refuge of the self- 
nafure 

Tự Tướng Không: Emptiness of selfhood 

Tức Tướng Tức Tâm: Form and mind are 1dentical 

Tương đối hữu: Existence of qualities 

Tương Tự Tức Phật: Form and Buddha are Identical 

Tướng Không: Emptiness of AÄppearance 

Tường Thảo: Felicitous herb 

Tượng Đầu Sơn: Elephant Head Mountain 

Tượng Đọa Khanh: Elephant”s hole 

Tượng Gia: Elephant charlot 

Tỳ Kheo Ni Đầu Tiên: Eirst nun 


U 
Uy nghi lúc ăn: Eating 
Ưu Bà Di: Female devotee 


V 

Văn Chúc: Evening gruel 

Viên Mãn Báo Thân Phật: Full reward-body of the Buddha 

Vọng chấp: False tenets 

Vọng Kiến Biệt Nghiệp: False view based on living beings'” individual karma 
Vọng Kiến Đồng Phận: False View of the collecting share 

Vọng ngữ: False speech 

Vọng Niệm: False or misleading thoughts 

Vọng tưởng: False thinking 

Vô biểu sắc: Element with no manifestation 

Vô Dư Niết Bàn: Einal nirvana without remainder of reincarnation 


1221 


Vô Đẳng Đẳng: Equality without equal 

Vô Hành Không: Emptiness of Non-action 

Vô Lậu Đạo: Enlightened way 

Vô Minh Bộc Lưu: Flood of ignorance 

Vô ngã: Egolessness 

Vô Nhân Hữu Quả: Effect is independent of cause 

Vô sanh pháp nhẫn: Endurance of nature calamities 

Vô sắc: Formless 

Vô Sắc Hành: Formless deeds 

Vô Sắc Hữu: Formless-sphere existence 

Vô sắc thiên: Formless heaven 

Vô Sắc Tướng: Formlessness 

Vô Tánh Không: Emptiness of non-beIng 

Vô Tánh Tự Tánh Không: Emptiness of the non-beIng of self-nature 
Vô Tế Không: Emptiness of limitlessness 

Vô Thủy Vô Minh: Fundamental darkness 

Vô tưởng báo: Facts obtained by thoughtless meditation 

Vô úy: Fearlessness 

Vô Úy Kết Hộ: East guardian deva 

Vô Úy Thí: Fearless giving 

Vô vi: Fugyo-ni-gyo (Jap) 

Vô Vị Không: Emptiness of things uncreated 

Vô Vi Niết Bàn: Eternal unconditioned Nirvana 

Vô Vị Pháp Thân: Eternal body ofa Buddha 

Vô Vị Sanh Tử: Effortless mortality 

Vụ cáo: Falsely accuse 

Vui thích của chư Đại Bồ Tát: Enjoyment of Great Enlightening Beings 
Vướng mắc tình cảm với người khác: Emotional attachment to another person 


X 

Xả: Equanimity 

Xuất hiện bất không: Fruitful appearance 
Xúc Thực: Food of sensation 


Y 

Y ngôn: Expressible form 

Ý Căn: Faculty of mind 

Ý chí mạnh mẽ vững bến: Firm and stable determination 
Ý Sinh Thân: Evolved at will 


1222 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


1223 


L 


E đap): Knowing—Huệ. 

Each cut thrice to pay homage to the 

Triratna: Nhất Đao Tam Lễ——Mỗi một nhát dao 

chạm trổ hình tượng Phật đều phải lễ bái Tam 

Bảo. 

Each of us: Mỗi chúng ta. 

Each writing thrice to pay homage to the 

Triratna: Nhất Tự Tam Lễ-——In writing Buddhist 

ScrIpfures, at each writing thrice to pay homage to 

the Triratna—Mỗi chữ viết về Phật pháp đều phải 

lễ bái Tam Bảo. 

Eager desire for the mulfitudinousness of 

forms and appearances: Quá ham muốn cái 

phức tính của các hình sắc và tướng trạng—See 

Four causes that cause the eye-sense to be 

awakened. 

Eagle wood: Aguru or Tagara (skÙ—Aloes 

wood—Fragrant shrub—Sandal ineense—Trầm 

hương. 

Ear (n): Srotrendriya (skt)—Nhĩ căn—Tai—See 

NÑine impure openings In our body, and Twenty 

fWO TOOFS. 

1) This is one of the six senses on which one 
relies or from which knowledge 1s received—— 
Đây là một trong sáu giác quan hay sáu chỗ 
để nhận biết—See Six senses on which one 
relies. 

2) According to The Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of ear of 
Great Enliphtenng Beings.  Enlightening 
beings accomplish these will attain the 
supreme ear of great wisdom of Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại 
Bồ Tát có mười tai. Chư Bồ Tát thành tựu 
pháp nầy thời được đại trí huệ nhĩ vô thượng 
của các Đức Như Lai—See Ten kinds of ear 
of Great Enlightening Beings. 

3) Srotra (skÐ: Nhữ—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 


Ear avoiding melodious sound: Tai đừng nghe 
tiếng du dương—See Six robbers. 


Ear consciousness: Srotravijnana (skÙ— 
Auditory consciousness—Ear-discernemtn—Ear 
perceptlon—Hearing COnSCIousness—See 
Srofravijnana. 


Ear-contacf: Nhĩ Xúc —According to the Sangiti 
Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, this 1s 
one of the six groups of contacts—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, đây là một 
trong sáu xúc thân—See SIx øroups of confacts. 
Ear of deliverance: Giải Thoát Nhĩ—The ear 
for hearing the truth which leads to nirvana (the 
ear freed, hearing the truth is the entrance to 
nirvana)—Tai chỉ còn nghe chân lý dẫn tới Niết 
bàn. 

Ear entrance: Nhĩ Nhập—See Six entrances. 
Ears and eyes: Nhĩ Mục. 

Ear is in union with the sound heard: Tai 
phải hòa hợp với âm thanh nghe, một trong sáu sự 
hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—One of the six 
unions of the six sense organs with the six objectfs 
of the senses—See Six unions of the six sense 
Organs. 

Earlier cause: Cause generated from earlier 
life—Earlier root—Tiền căn. 

Earlier conditions: Predestined affinity—Tiển 
duyên. 

Early morning consultation: Tảo Tham—The 
early morning assembly—Buổi tham vấn vào 
sáng sớm. 

Early Ordinations: Những người thọ cụ túc giới 
đầu tiên —Moggallana and Sariputa were two 
very Imporftant early conver(s who became 
Buddha”s chief disciples. Formerly they were the 
disciples of another religious guru Sanjaya, but 
had not atfained much spirriually under theIr 
teacher. They both were very wise and learned 
Brahmans. Sariputta was the first to learn of the 
Buddha and his noble path from one of the 
disciples of the Buddha. Therefore, he went to the 
Buddha seeking the duly 
ordained. He was deeply ¡Impressed by the 
teachings and supernatural powers of the Buddha. 


refugse and was 


Sariputta then went to Moggallana and told him of 
his conversion to Buddhism. They not only 
became the Buddha's disciples but also brought 


1224 


with them over 200 followers. Later, Sariputta 
came to be highly respected in the Order for his 
wisdom, while Moggallana became famous for his 
supernatural Rieght His 
Enlightenment, the Buddha went to RaJagriha, the 
capital of Magadha. There Bimbisara was the 
king. Bimbisara came to receive the Blessed One, 
accompanied by a number of courfiers, wise men, 
brahmans and a large number of eminent citizens. 
The Buddha taught them the Noble Eightfold 
Path, and they all became his lay followers. 
Bimbisara was highly pleased with the teachings 
of the Sakyamuni and waited in person on the 
Buddha and his monks at alms meal. As a token of 
his gprattude to the Buddha, His Dharma and 
Sangha, he donated the famous Venuvana or the 
Bamboo Grove, lying on the outskirts of the city, 
to the community of monks. A rich merchant then 
erected dwelling units there and thus the first 
proper Buddhist monastery came Into existence. 
The Buddha was a great walker and a wanderer. 
During the last forty-five years of his life, he 
traveled covering the whole of the north-eastern 
India on foot. He covered 20 to 30 kilometers of 
distance a day. In his wandering, he came across 
all sorts of people, from kings, noblemen, rich 
merchants to farmers, ascetics, Brahmans, low 
caste people, studenfs and others and taught them 
the Ulũmate Truth. His teachings were simple and 
practical which appealed both to reason and 
emotions. He did not believe In the superiority 
based on caste and social síatus and preached 
equality. Many of his chief disciples were low 
caste people. Upali was a barber, Sumita a 
scavenger, Svapaka a dog-eater, Svai a 
fisherman, and Nanda a cowherd. Actually, his 
monks and lay followers belonged to all castes In 
the society. He vehemently refuted the claims of 
caste and opposed the brahmans, who were 
arrogant and Ignorant and befooled the masses in 
the name of relipion. He condemned them for 
their rituals and animal sacrifices for he knew and 
preached that “by birth one 1s neither Brahman 
nor Sudra. Only ones words and behavior 
determine whether one 1s solder or a craftsman or 
a pries—Mục Kiển Liên và Xá Lợi Phất là 
những đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Trước kia 
họ là đệ tử của giáo phái Sanjaya, nhưng không 


DOWTS. after 


đạt được giác ngộ tâm linh. Họ là những bậc Bà 
la môn thông thái. Trước tiên Xá lợi Phất nghe 
nói về Đức Phật và con đường thánh thiện của 
Ngài từ các vị đệ tử Phật. Vì vậy, ông bèn tìm 
đến quy-y và thọ giới với Đức Phật. Ông vô cùng 
cảm phục trước những giáo pháp và sức mạnh 
siêu nhiên của Đức Phật. Đoạn Xá Lợi Phất tìm 
gặp Mục Kiển Liên và báo cho ông ta biết về sự 
quy y với Phật giáo của mình. Sau đó chẳng 
những họ trở thành đệ tử Phật mà họ còn mang 
theo với mình 200 đệ tử khác. Về sau này, Xá Lợi 
Phất rất được kính trọng trong Tăng đoàn vì trí tuệ 
của ngài, trong khi Mục Kiển Liên nổi tiếng với 
thần thông. Ngay sau khi thành đạo, Đức Phật đã 
đi đến thành Vương Xá, thủ đô của xứ Ma Kiệt 
Đà. Tại đây Ngài đã gặp lại vua Tần Bà Sa La. 
Vua và một số quần thần, một số nhà thông thái 
cũng như những công dân ưu tú của xứ Ma Kiệt 
Đà đã đến gặp Phật. Đức Phật dạy họ về Bát 
Thánh Đạo và sau đó họ đã quy-y và trở thành đệ 
tử của Ngài. Vua Tần Bà Sa La rất hài lòng về 
giáo pháp của Đức Phật và ông đã phục vụ Đức 
Phật và chư Tăng trong suốt buổi thọ trai. Để tỏ 
lòng biết ơn đến Đức Phật, giáo Pháp của Ngài và 
Tăng đoàn, nhà vua đã cúng dường cho Tăng 
đoàn ngôi tịnh xá Trúc Lâm, nằm ở ngoại thành 
Vương Xá. Một người thương gia giàu có trong 
thành sau đó đã xây dựng lên tại khu Trúc Lâm 
ngôi tịnh xá đầu tiên cho giáo đoàn. Trong suốt 
45 năm còn lại trong cuộc đời Đức Phật, Ngài đã 
chu du bằng đôi chân của chính mình khắp miền 
Đông Bắc Ấn Độ. Mỗi ngày Ngài đi bộ từ 20 đến 
30 cây số. Trong khi chu du hoằng hóa như vậy, 
Ngài gặp nhiều hạng người, từ vua quan, người 
cao thượng, thương nhân giàu có, đến nông dân, 
những nhà ẩn tu, Bà La Môn, những người thuộc 
giai cấp thấp, học sinh và nhiều hạng người khác, 
và Ngài đã dạy cho họ về Chân Lý Tối Thượng. 
Giáo pháp của Ngài đơn giản và thực tiến về cả 
hai mặt lý luận và tình cảm. Ngài không tin nơi sự 
siêu việt của giai cấp trong xã hội và Ngài giảng 
dạy về sự bình đẳng của mọi người. Rất nhiều đại 
đệ tử của Ngài là những người thuộc giai cấp 
thấp. Ưu Ba L¡ là một người thợ hớt tóc, Sumita là 
một phu quét đường, Svapaka là một kẻ ăn thịt 
chó, Svati là một ngư phủ, và Nan Đà là một 
người chăn bò. Kỳ thật, chư Tăng và đệ tử tại gia 
của Đức Phật thuộc tất cả mọi giai tầng trong xã 


1225 


hội. Ngài kịch liệt bác bỏ giai cấp và chống lại 
giai cấp Bà La Môn, những kể kiêu ngạo và ngu 
si và lừa phỉnh quần chúng dưới danh nghĩa tôn 
giáo. Ngài lên án họ đã đem nghi lễ cúng tế bằng 
cách hy sinh súc vật vì Ngài biết và ngài thuyết 
giảng rằng: “Sanh ra không ai là Phạm Thiên hay 
Thủ đà la. Chỉ có lời nói và cách hành xử quyết 
định người ấy là quân nhân, thợ thủ công hay giáo 
sĩ mà thôi. 

Early stage of enlighfementf: Initial stage of 
enlightement—Brought though the 
external or influence of teachine—Thủy giác— 
See Three kinds of enlightenments (B). 

Earn a livelihood by astrology (looking up 
in the sky to talk about stars): Ngưỡng Khẩu 
Thực—Làm nghề chiêm tinh hay ngước lên trời 
xem tinh tú, mặt trời, mặt trăng, xem gió mưa sấm 
sét—See Four Improper ways of obtaining a 
living on the part of a monk. 

Earn a livelihood by bending down: To 
cultivate the land, collect herbs etc, one of the 
four heterodox means of living for a monk—Hạ 
khẩu thực. 

Earn a livelihood by doïing work with his 
hands: Hạ Khẩu Thực —Trồng trọt, làm vườn, 
chế thuốc hay làm việc bằng tay chân để kiếm 
sống—See Four improper ways of obfaining a 
living on the part of a monk. 

Earn a Iivelihod by flattery (rich people or 
powerful people): Phương Khẩu Thực—Luồn 
cúi nịnh bợ (những nhà quyền thế giàu có để 
được họ ban cho ân huệ)—See Four improper 
ways of obfaining a living on the part of a monk. 
Earn a livelihood by magic, spells, or by 
fortune-telling: Duy Khẩu Thực Dùng chú 
thuật, bói toán lành dữ để kiếm cơm áo—See 
Four Iimproper ways of obtaining a living on the 
part of a monk. 

Earn (v) one?s living: Cầu thực. 

Earns one”s living (Iivelihood) by the wrong 
ways: Hạ Khẩu Thực—Tăng Ni kiếm sống bằng 
những cách sai lầm—A monk earns his living 
(Iivelihood) by bending down to cultivate the land. 
One of the four heterodox means of living of a 
monk—Một vị sư kiếm sống bằng cách cày cấy 


about 


hay những phương pháp tà vạy khác. Một trong 

bốn cách sống tà mệnh của người xuất gia. 

l) A monk or nun earns his or her living by 
bending down to cultivate the land: Tăng Ñi 
làm việc kiếm sống. 

2) Colect herbs for a living; however, collecting 
herbs to save human lives is in compliance 
with the Compassion which the Buddha had 
taught: Bốc thuốc kiếm sống: tuy nhiên nếu 
bốc thuốc vì nhân đạo cứu người là đúng với 
lòng bi mẫn Phật dạy. 

3) Another wrong way of earning a living 1s to 
look up and telling or guessing as In 
astrology: Xem thiên văn—Một lối sống tà 
mạng khác là xem thiên văn. 

4) Fortune-telling: Nghênh Khẩu Thực (bói 
quẻ). 

Earnest (a): Đứng đắn, Tinh cần. 

Earnest doers: Người hành đạo tinh cần—Four 

grades of earnest doers, the 

bodhisatva discipline and the 
following—Bốn loại hành nhân—See Four grades 

Of earnest doers. 

Earnest words: Lời tha thiết. 

Earnestly trying: Viriyam (p)—Virya (skÙ— 

Tinh Tấn—-Tinh cần—Diligence—Earnestly 

trying—Effort—Enthusiastic—Exertion— 

Fortitude——Perseverence—Unchecked progress—— 

Virility—VIgor—Zeal. 

Earnestness (n): Sự tinh cần. 

Earth (n): Đất —See Nine elements or nine 

substances (A). 

(D An overview of “Earh-—Tổng quan về 
“Đất: 

1) Bhumi (skt): Đất—Externalits believe that in 
the beginning, a so-called God created the 
heaven and the earth—Ngoại đạo tin rằng 
khởi nguyên cái gọi là Thượng đế đã tạo 
dựng nên trời và đất. 

2) Prithin (skt—Pathavi (p)—ĐỊa Đại (Kiên)— 
Earth—Solid matter—Prithin the 
element of extension, the substatuim of 
matter. Without 1t obJects have no form, nor 
can they occupy space. The qualiles of 
hardness and softness are two conditlons of 
this element. After death, these parts will 
decay and deteriorate to become soIl. For this 


who follow 
atfain to 





ƒmeanS 


1226 


reason, they belong to the Great Soil—Đất 
(tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, tim, 
gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và 
những chất cứng khác). Địa Đại là thành 
phần vật chất mở rộng hay thể nền của vật 
chất. Không có nó vật thể không có hình 
tướng và không thể choán khoảng không. 
Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện của 
thành phần nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi 
thì những thứ nây lần lượt tan rã ra thành cát 
bụi, nên nó thuộc về Địa Đại —See Four 
øreat elements. 

3) Earth Is considered as one of the four 

poisonous snakes 1n a basket which imply the 

four elements In a body (of which a man 1s 

formed)—Đất được coi như là một trong bốn 

con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân 

thể (tạo nên thân thể con người)—See Four 

pOIsonous snakes. 

Ten aspect of “BEarth— Mười đặt tính của 

“Đất: 

1) Itis wide and extensive: Rộng lớn và trải dài. 

2) It support all living beings: Nuôi dưỡng chúng 
sanh mọi loài. 

3) Itis impartial: Đất không thiên vị một ai. 

4) Itreceives the great rain: Nhận đại vũ (mưa 
lớn). 

5) It produces grasses and trees: Sản sanh cây 
cỏ. 

6) It holds all planted seeds: Giữ tất cả những 
hạt được vun trồng. 

7) Itholds many treasures: Giữ nhiều bảo vật. 

8) It produces medicinal herbs: Sản sanh dược 
thảo. 

9) I( 1s not moved by the blowing wind: Không 
bị gió cuốn đi. 

10) It does not tremble at the lion”s roar: Không 
bị rung chuyển bởi tiếng sư tử hống. 

Earth-deva in the Garbhadhatu group: Địa 

Thiên Cấu. 

Farth-devi: Prthivi (sk—Earth spirt—Địa 

thằn-Land Deides—Địa Thiên—-The earth- 

deva, one of the four with thunderbolts in the 

Vajradhatu group—Một trong bốn vị Chấp kim 

cang thần trong Kim Cang giới. 

Earth-dust: Địa Trần _-Atoms of the earth 

element—Dust of the earth. 


Earth furnace: Square in shape—Địa Lô, lò đất 
hình vuông—See Four furnaces. 

Earth-goddess: Kiên Lao Địa Thần—Deity, or 
spirit—Còn gọi là Kiên Lao Địa Thiên, hay Kiên 
Lao Địa Kỳ, tên của vị Nữ Thân Đại Địa, tức là 
đất vững bên và Thần kiên cố. 
Earth-immortals: Địa tiên —Địa Hành Tiên— 
Genii, one of the classes of rsis; I.e. bhudeva or 
Brahman—See Five kinds of Immortals. 

Earth Mother: Địa Mẫu. 

Earth-prison: Naraka (skÙ)—Hell or hells—Đ1a 
Ngục—See Hells. 

Earthquakes: Chấn động của đất—Địa Động— 
The earth shaken, one of the sipgns of Buddha- 
power. There are six cearthquakes or earth- 
shakinss of which there are three cafegories. 
Earthquake 1s also one of the six auspIcious 
indications—Động đất, một trong những dấu hiệu 
của Phật lực. Có sáu thứ chấn động của đất. Động 
đất cũng là một trong sáu điểm lành (lục thoại)— 
See Six carthquakes, and Six auspicious 
1ndications. 

Earth?s resoureces: Tài nguyên của trái đất. 
Earth-rsi: Cavern genie—ĐịỊịa 
Subterranean——Earth-immortals——Earth 
Land FaIries. 

Earth shaken: One of the signs of Buddha- 
power—ĐJla động thụy. 

Earth-shakings: Chấn động của đất —The six 
earthquakes or earth-shakings of which there are 
three categories—Sáu thứ chấn động của đất— 
See Earthquakes and Six earthquakes. 

Earth spirit: Thần Đất (địa thần). 

Farth Store Bodhisattva: Ksitigarbha (skt)— 
Địa Tạng Bồ Tát —See Ksitigarbha. 

Earth Store Bodhisattva”s image: Hình tượng 
vẽ của Bồ Tát Địa Tạng. 

Earth-Store Bodhisattva?s original vows: 
Địa Tạng Bổn Nguyện—See Ksitigarbha (II). 
Farth Store Sutra: Kinh Địa Tạng —See 
Ksitigarbhapranidhana-Sutra. 

Earth-traveling immortal: Địa hành tiên—See 
Ten kinds of Immortals (1). 

Earth-Treasury Bodhisattva: Ksiigarbha 
(skÐ: Kshigarbha—Earth-store Bodhisattva— 
Earth- Ireasury Bodhisattva—Earth-Womb 


tiên— 
Øenii— 


1227 


Bodhisatva—Địa Tạng Vương Bổ Tát—See 
Ksitigarbha. 
Earth trembles, lipght shines everywherc: 
Lúc Phật vào cửa thành thời đại địa chấn động, 
quang minh chiếu khắp —See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (7). 
Earth-Wisdom (Wealth) Youth: Địa Trì (Tài) 
Huệ Đông Tử—The youth who controls earthly 
pOSSessions, the fourth on left of the messengers 
of Majusri in the Garbhadhatu group—Đồng tử 
kiểm soát tài sản trần thế, vị sứ giả thứ tư bên trái 
của Ngài Văn Thù trên Pháp Giới. 
Earth-wheel: Địa Luân —One of the five circles, 
space, wind, water, earth and above them 
fire; the five wheels or umbrellas shown on the 
fop Of certain stupas or pagodas—Một trong ngũ 
luân (năm vòng tròn); ngũ luân thường được đặt 
trên đỉnh các tháp hay chùa. 

Farth-Womb Bodhisattva: Ksitigarbha (skt: 

Kshigarbha—FEarth-store Bodhisattva—Earth- 

Treasury Bodhisatva—Địa Tạng Vương Bồ 

Tát—See Ksitigarbha. 

Earthern vessel-Golden vessel: Ngõa Khí Kim 

Khí. 

I1) An Earthern Vessel: Ngõa Khí ——Implies the 
Sravaka Method—Một cái bình bằng sành, 
ám chỉ Phương Pháp Thanh Văn. 

2) A golden vessel: Kim Khí-lmplies the 
Bodhisattva-Method—Một cái bình bằng kim 
khí, ám chỉ Phương Pháp Bồ Tát. 

Earthly (a): Prthag-jana (sk—Puthujjana (p)— 

Phàm phu (thuộc về trần tục)—Common— 

Ordinary——Profane——Vulgar—Worldly. 

Earthly body of the Buddha: Sambhogakaya 

(skÐ——Sinh thân—See Two forms of body (C). 

Earthly city: Cõi trần. 

Earthly deliverance to Arahatship: Active 

deliverance to Arahatship—Hữu vi giải thoát— 

See Two kinds of deliverance (A). 

EarthlY knowledge: Common knowledge, 

ordinary knowledge or worldly knowledge—— 

Phàm thức. 

Earthly and Moral bodies: Sinh thân và Pháp 

thân—See T'wo forms of body (C). 

Earthly pollution: Common dust—Tục trần. 


1©. 








Earthly wisdom: Thế gian trí —Ordinary 
wisdom or normal worldly knowledge or Ideas— 
Phàm trí chấp trước hết thấy hữu vô của chư 
pháp —See Three kinds of wisdom (B). 

Ease (n): Thoải mái —To be at ease—Ấm no. 
Ease of body and joy at heart: Sikha (sk)— 
Happy—Peace and happiness—Well being— 
Comfort—An lạc (thân an tâm lạc). 

Ease of body and mỉnd: Tranguility of body 
and mind—Thanh tịnh thân tâm—See Seven 
Bodhyangas. 

Easily seen are others? faults; hard indeed 


to see one”s own faults: The Buddha taught that 
we should not evade self-responsibility for our 
own actions by blaming them on circumstances or 
Thấy lỗi người thì dễ, còn thấy lỗi 
mình thì thật là khó vô cùng. 
East: (sk)——Phía 
directions. 

East continent: Videha or Purvavideha (skt—— 
Thắng Thần Châu—The continent east of Sumeru 
Mountain—Đông Thắng Thần châu. 

East guardian deva: Vô Úy Kết Hộ—One of 
the four great guardian devas of the four 
quarters—Một trong Tứ Đại Hộ Pháp —See Four 
øreat guardian devas of the four quarters. 
Eastern Buddhism: Phật giáo Đông phương. 
Fastern continent: Purva-Videha (skt— Đông 
Thắng Thần Châu—The eastern of the four great 
continents of a world, east of Mount Meru, 
semicircular In shape. The continent conquering 
SpIrits, semi-lunar in shape; Its people having 
faces of similar shape—Đông Thắng Thân Châu, 
còn gọi là Bổ La Phược Vĩ Nễ Hạ, Phất Bà Đề, 
hay Phất Vu Đại, một trong bốn đại châu, châu 
nầy ở trong biển Hàm Hải, về phía đông núi Tu 
Di, hình bán nguyệt. Lục địa chế ngự ma quỷ, có 
hình bán nguyệt, dân trên đó cũng có khuôn mặt 
hình bán nguyệt (chu vi của cõi nầy là 21.000 do 
tuần, dân trong cõi nầy có thân hình tốt đẹp hơn 
hết, và sống thọ đến 600 tuổi)—See Four Saha 
Continenfs. 

Eastern esoteric secf: Đông Mật —The eastern 
esoteric or Shingon Sect of Japan, in contrast with 
the T”len-T”ai esoteric sect—Mật giáo tại Nhật 
Bản, đối lại với Mật giáo của tông Thiên Thai 





unluckiness 


Purva Đông—See  Ten 


1228 


(Đông Mật cho rằng Đức Đại Nhật và Thích Ca là 
khác thể, còn Tây Mật cho rằng Đức Đại Nhật và 
Thích Ca là đồng thể). 

Eastern Heaven King: Tn Quốc Thiên 

Vương—Dhrtarasra (skÐ-Dhataratha (p)— 

Deva who rules over the Gandhabbas and keeps 

hs  kimedom (whie color)—The celestial 

musiclans—Đông thiên vương (Đa La Tra) cai 
quản Càn Thát Bà (những vị trời nhạc sư)—See 

Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Eastern land: China—Đông độ. 

Eastern Roman Empire: Đại Tần—Another 

name for old Syria Empire—Tên gọi khác của 

nước Syria thời cổ, đế quốc La Mã ở phương 
đông. 

Eastern Sacred Mountain: One of the famous 

mountainn in Shan-Tung province, China—Thái 

Sơn hay Đông Sơn, một trong những ngọn núi nổi 

tiếng trong tỉnh Sơn Đông thuộc Trung Quốc. 

Easy (a): Dễ dàng. 

Easy-going: Dễ dãi. 

Easy life: An nhàn. 

Easy Path of Practice: Con Đường Dễ—The 

Pure Land method which relies on both self-power 

and other-power, the power and assistance of the 

Buddhas or Bodhisatvas—The Pure Land 

Dharma Door—Recitation of Amitabha Buddha'ˆs 

name—Pháp môn Tịnh Độ dựa vào cả tự lực lẫn 

tha lực từ chư Phật và chư Bồ Tát. 

Easy to say: Dễ nói—Buddhist precepts are easy 

to say, but difficult to do. 

Easy to see the fault of others: Thấy lỗi người 

thì dễ. 

(Œ) An overview of “Easy to see the fault of 
others”—Tổng quan về “Thấy lỗi người dễ”: 
Easy seen are others” faults; hard indeed to 
see one”s own faults. The Buddha taught that 
we should not evade self-responsibility for 
our own actons by blaming them on 
circumstances or unluckiness. Usually when a 
man 1s forced to see his own weakness, he 
avoids it and Instead gives 1t to self-deceIt. 
He will search his brain for an excuse, even 
the lamest one will do, to Justify his actions. 
He may succeed in doing this. Sometimes he 
succeeds so well in trying to fool others, he 
even manages to fool himself with the very 


ghost created by his mind. However, you may 
fool some of the people for some of the time, 
but not all the people all the time. According 
to the Buddha, the fool who does not admit he 
1S a fool 1s a real fool. And the fool who 
admits he 1s a fool 1s wise to that extent. If 
you have made a mistake, then admit it. You 
need courage, of course admission of your 
own mistake 1s not pleasant. You also need 
wisdom to see your own faults. Sincere 
Buddhists should not think that you have been 
unlucky, or you have been a victim of fate. 
Face your shortcominsgs. You must realize 
that your mind has created the conditions 
which gave rise to the miserles and 
difficulties you are experlencing. This 1s the 
only way that can help lead you to a happy 
life— Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình 
khó. Đức Phật day chúng ta không nên tránh 
né trách nhiệm của chính mình bằng cách đỗ 
thừa cho người khác về những hoàn cảnh 
không may hay những điều sui rủi. Thông 
thường con người khi phải đương đầu với 
những khuyết điểm của mình, họ thường dối 
mình và tránh né nhận sự lỗi lâm đó. Họ sẽ 
tìm đủ mọi cách để bào chữa, ngay cả sử 
dụng phương cách tệ hại nhất để biện minh 
cho việc làm của họ. Họ có thể thành công 
trong việc bào chữa này. Đôi khi họ đạt được 
kết quả bằng cách cố gắng lừa gạt người 
khác, ngay cả việc tự dối mình với những ý 
tưởng xấu xa nảy sinh trong tâm trí. Tuy 
nhiên, bạn có thể lừa đảo vài người trong một 
đôi lúc, chứ bạn không thể lúc nào cũng lừa 
đảo được mọi người. Theo Đức Phật: “Kẻ 
thực sự xấu ác, khi họ gây tạo tội lỗi mà 
không tự biết. Và người làm ác nhưng biết 
sám hối tội lỗi của mính là người có trí tuệ 
vậy.” Nếu bạn phạm lỗi, bạn nên chấp nhận 
điều ấy. Dĩ nhiên bạn cần có can đảm để 
thấy được sự sai quấy của chính mình. Phật tử 
thuần thành đừng bao giờ nghĩ rằng mình 
không may, bất hạnh, hay mình là nạn nhân 
của vận số. Bạn nên ý thức rằng tâm của bạn 
tạo nên những nguyên nhân gây nên mọi khổ 
đau phiển não cho chính bạn. Chỉ có như vậy 
bạn mới đi đến đời sống hạnh phúc thật sự 
được. 


1229 


(I)The Buddhaˆs teachings on “Easy to see the 
faults of others, but it is difficult to perceIive 
our own faults”—Đức Phật dạy về “Thấy lỗi 
người dễ, thấy lỗi mình khó”: 

l) ItIs easy to see the faults of others, but 1 1S 
difficult to perceive our own faults. A man 
winnows his neighbor”s faults like chaff, but 
hides his own, as a dishonest gambler 
conceals a losing dice (Dharmapada 252): 
Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. 
Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc trong 
gạo, còn lỗi mình ta cố che dấu như kẻ cờ 
gian bạc lận thu dấu quân bài. 

2) He who sees others” faults, Is easy to get 
Irritable and Iincreases afflictions. lfÝ we 
abandon such a habit, afflictions will also be 
gone (Dharmapda 253): Nếu thấy lỗi người 
thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiển não 
tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa 
lánh. 

3) Those who perceive wrong as wrong and 
what 1s right as ripht, such men, embracing 
ripht views and go to the blissful sfate 
(Dharmapada 319): Lỗi biết rằng lỗi, không 
lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến 
ấy, đường lành thấy chẳng xa. 

Easy success: Dễ thành công—In the Ten Non- 

seekinss, the Buddha taupht: “We should not wish 

that our plans and activiies meet with easy 
success, for we wIll then be Inclined to thoughts of 
contempt and disrespect. This leads to the 
transgression of pride and conceit, thinking 
ourselves to be filled with virtues and talent.”—— 

Trong Mười Điều Tâm Niệm, Đức Phật dạy: 

“Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ 

thành thì lòng hay khinh thường kiêu ngạo.”—See 

Ten Non-Seeking Practices. 

Easy way of salvafion: Dị hành đạo—The way 

Of recifatlon or Invocation of Amitabha—Con 

đường dễ bằng cách niệm hồng danh Phật A Di 

Đà —See Two ways (B). 

Eat apart from the Sangha and eat in one”s 

own room: Không ăn cùng đại chúng và ăn 

trong phòng riêng của mình—A Bhiksu or 

Bhiksuni who eats apart from the Sangha and eats 

1n his or her own room, except when he or she 1s 

sick or Is unable to eat with the Sangha due to 

Sangha services, commits an Expression of Regret 


Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào không 
ăn chung với đại chúng mà ăn riêng trong phòng, 
trừ khi vị ấy bệnh hay vì công việc do giáo hội sai 
đi, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám 
hối—See Ninety Pacittiya offences which require 
confession and repentance and See Pacittiya (II). 
Eat at dawn: Chư thiên ăn vào buổi sáng—The 
devas eat at dawn—See Four times for food. 

Eat and drink without moderation: Ăn uống 
không điều độ—A Bhiksu or Bhiksuni who, out of 
greed, eafts and drinks without moderation, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào vì tham ăn mà ăn uống 
không điều độ là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát 
lồ sám hối—See Ninety Pacittiya offences which 
require confession and repentance, and Pacittiya 
q1. 

Eat in the evening: Súc sanh ăn vào buổi 
chiều —Animals eat in the evening—See Four 
times for food. 

Eat at nigh(: Quỷ ma ăn vào buổi tối— 
Demons and ghosts eat at night—See Four 
times for food. 

Eat a non-vegefarian meal: Ăn mặn—A 
Bhiksu or Bhiksuni who eats a non-vegetarian 
meal, even though he or she excuses himself or 
herself by saying that he or she lacks nutrition, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo nào ăn mặn, dù lấy cớ là 
thiếu dinh dưỡng, vẫn phạm giới Ba Dật Đề, phải 
phát lỗ sám hối—§ee Ninety Pacittiya offences 
which require confession and repenfance, and 
Pacittiya (ID. 

Eat at noon: Chư Phật ăn đúng ngọ—AlI 
Buddhas eat at noon—See Four times for food. 
Eat only breakfast and the main noon meal: 
Chỉ ăn sáng và bữa ngọ là chính—See Twelve 
kinds of ascetic practices (dhuta). 

Eat only food begsed: Chỉ ăn đồ khất thực— 
See Twelve kinds of ascetic practices (dhuta). 
Eat out of hours: Ăn không đúng giờ (phi thời 
thực). 

Eat with limited amount: Tiết Lượng Thực— 
See Twelve kinds of ascetic practices (dhuta). 
Eat the pollen of flowers: Ăn phấn hoa. 


1230 


Eat uncooked food: Ăn thức ăn chưa được nấu 

chín—See Nine kinds of Irregular death. 

Eat what is difficult for the stomach to 

digest: Ăn không tiêu được—S§ee Nine kinds of 

1rregular death. 

Eat what is not allowed to: Không nên ăn mà 

cứ ăn—See Nine kinds of irregular death. 

Eat what is not suitable for the stomach: 

Chẳng ăn quen mà cứ ăn—See Nine kinds of 

1rregular death. 

Eat together: Cùng ăn—See Three togethers. 

Eat too much: Ăn quá lượng—See Nine kinds 

Of irregular death. 

Eating: Ăn— The fine manner of eating—Uy 

nghi lúc ăn: 

l1) A Bhiksu or Bhiksuni should not choose only 
the best tasting food for himself or herself— 
VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñ¡ không nên lựa 
thức ăn ngon. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni, while eating, should 
not chew and swallow his or her food In a 
rush, but should chew each mouthful slowly 
about thirty times before swallowing——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni, lúc ăn, không nên vừa 
nhai vừa nuốt một cách vội vã, nên nhai 
chậm rãi khoảng 30 lân trước khi nuốt. 

3) A Bhiksu or Bhiksumi should not talk during a 
meal—VI Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo ni không 
nên nói chuyện trong lúc ăn. 

4) A Bhiksu or Bhiksuni should not chew and 
drink soup loudly—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni không nên nhai hoặc húp lớn tiếng. 

5) A Bhiksu or Bhiksuni should not lick the food 
from his or her plate with his or her tongue 
and should not open his or her mouth wide- 
open when putting food Into it —VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni không nên lấy lưỡi liếm đồ 
ăn trong đĩa and không nên hả miệng quá to 
khi đưa thức ăn vào miệng. 

6) A Bhiksu or Bhiksuni, in a formal meal, 
should not put down his or her empty bowl 
when those who have been ordained longer 
than him or her are still eatinge—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni, trong buổi ăn với chúng, 
không nên đặt chén xuống khi những người 
cao lạp hạ (cao tuổi đạo) hơn vẫn còn đang 
ăn. 


7) A Bhiksu or Bhiksuni should not leave 
leftover food when he or she 1s finished 
eating—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không 
nên bỏ thừa thức ăn. 

8) A Bhiksu or Bhiksuni should not stand up In 
the middle of a meal, nor stand up as soon as 
she has finished eating, before the sound of 
the bell—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñ¡ không 
nên đứng dậy giữa bữa ăn, hoặc ăn xong rồi 
đứng dậy trước khi có tiếng chuông. 

9)A Bhiksu or Bhiksum should eat lightly In the 
evening so that he or she feels lipht in body 
and avoids wasting time cookine—VỊI Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên ăn nhẹ vào buổi 
chiều cho thân thể nhẹ nhàng và không tốn 
thì giờ nấu nướng. 

Eating and drinking: Ăn uống. 
Eating animal meat: Ăn thịt động vật— 
According to Zen Master Suzuki In Studies in The 
Lankavatara Sutra, there are eight reasons for not 
eaing animal food as recounted ¡in The 
Lankavatara Sutra—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 
trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có tám lý do 
không nên ăn thịt được nêu ra trong Kinh Lăng 
Già—See Eight reasons for not eating animal 
food. 
Eating meat will be alienated by the devas: 
Ăn thịt sẽ bị chư Thiên ghét bỏ—If a Bodhisattva 
eafs meat, he cannot attain the end he wishes; for 
he will be alienated by the Devas, the heavenly 
beings who are his spiritual sympathizers and 
protectors—Nếu vị Bồ Tát mà ăn thịt thì vị ấy sẽ 
không thể nào đạt được cứu cánh mình muốn, vì 
vị ấy sẽ bị chư Thiên, những vị ái mộ và bảo hộ, 
ghét bỏ—See Eight reasons for not eating animal 
food. 

Eatng meat will cause terror among 

animals: Ăn thịt gây kinh hãi cho thú vật—If 

sentient beings see an Enliphtening Being eating 
meat and causing terror among animals, their 
hearfs wIll naturally turn away from him and from 
the teaching he professes. They will then loose 
faith in Buddhism—Nếu chúng sanh thấy một vị 

Bồ Tát ăn thịt và gây kinh hãi cho thú vật, thì tâm 

của họ tự nhiên sẽ tránh xa vị ấy và cũng tránh xa 

giáo lý mà vị ấy đang thuyết giảng. Kế đó họ sẽ 


1231 


mất niềm tin về Phật giáo—See Eight reasons for 
not eating animal food. 

Eating at night: Night time ¡is the time the 
demons feed—Quỷ thực thời (ban đêm là giờ ăn 
của quỷ). 

Echigo (jap): Vùng Việt Hậu (Nhật Bản). 
Echizen (jap): Vùng Việt Tiền (Nhật Bản). 

Echo (n): Dư âm. 

Echo arises due to mounftains, valley, and 
sound, and has no form, cannot be seen: Âm 
thanh của Đức Như Lai ví như tiếng vang do hang 
núi và âm thanh mà phát ra không có hình trạng, 
chẳng ngó thấy được—See Four characteristics of 
Buddha's voice. 

Eelipse of sun and moon: Emblematic of pride, 
one of the four films or things that becloud—Nhật 
Thực hay Nguyệt Thực, biểu tượng của ngã mạn 
cống cao, một trong bốn màn che phủ—See Four 
films or things that becloud. 

Economical (a): Cần kiệm—Thrifty. 

Ecstasy (n): Kích thích —Khích động. 

Ecstatic trance of Sakyamuni: Samadhi of the 
precious place, the samadhi by which the Buddha 
dispensed His powers and riches to all beIngs— 
Bảo xa tam muội. 

Edict (n): Chiếu chỉ—Chỉ dụ. 

Edification (n): Sự khai đạo. 

Edify sentient beings in the realm of life: 
Action in the realm of life, to freely edify sentient 
beIngs, one of the ten kinds of action of Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can achieve the action of Buddhas 
that has no coming or going—Hạnh thọ sanh tất 
cả xứ, vì tự tại giáo hóa chúng sanh—See Ten 
kinds of practice of great enlipghtening beinøs (II). 
Edo (jap): Thời đại Giang Hộ (Nhật Bản). 
Educate (v): Giáo dục——To bring up—To rear. 
Educate oneself: Học lấy. 

Educate someone: Giáo dục ai—To teach 
Someone or to provide 





someone with an 
education. 

Educated: Người có học thức. 

Education only consisfs ỉn rediscovering 
one?s own mỉnd, which has been lost: Học cốt 
để tìm lại cái tâm đã mất chứ không cốt chi khác 


(Học vấn chỉ đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ 

hì). 

Educafional activities: Hoạt động giáo dục. 

Educafional conference: Hội Nghị Giáo Dục. 

Eduction (n): Sự rút ra—Sự suy đoán. 

Effect (n): Quả——Consequence—lInfluence— 

There are three consequences associated with the 

causes for a child to be born immto a certain 

family—Có ba quả báo và bốn nhân khiến cho 
đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. 

(A) See Three consequences associated with the 
causes for a child to be reborn Into a cerfain 
family. 

(B) Pancaphala (skt)——Năm quả—The five fruits 
or effects—See Five fruits or effects. 

Effect of action: Hữu Vi Quả—The result of 

action—Hậu quả của hành động. 

Effect different from the cause: Vipakahetu 

(sk)Ù—DỊ thục nhân hay quả mang lại khác với 

fruition, the  effect 

different from the cause, as the hells are from evil 
deeds. This is the law of retribution, or fruition. 


nhân——Differential 1©. 


This 1s one of the six causes of all conditioned 
things. Every phenomenon depends upon the 
union of the primary cause and conditional or 
environmental cause. There are six kinds—DJ 
thục nhân hay quả mang lại khác với nhân. Đây 
là luật báo ứng hay kết quả. Đây là một trong sáu 
nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra 
đều do sự hòa hợp của nhân và duyên—S§ee Six 
chief causes In the Theory of Causal Relation. 
Effectf is independent of cause: Vô Nhân Hữu 
Quả——Creation without a cause, or sponfaneous 
øeneration—Chấp muôn vật không nhân, tự nhiên 
mà có (không có nhân mà có quả)—See Four 
erroneous tenets (A). 

Effective (a): Efficacious—Efficien——Có hiệu 
quả. 

Effcctive causes: Karanahetu (skt)—Năng tác 
nhân—The reason that makes the existence of 
anyhing possible. There are two kinds of effectIve 
empowering cause and non-resistant 
cause. This Is one of the six causes of all 
conditioned things. Every phenomenon depends 
upon the union of the primary cause and 
conditonal or environmental cause—Năng tác 
nhân hay lý do hiện hữu của mọi sự vật có thể có. 


causes: 


1232 


Năng tác nhân có hai loại: dữ lực nhân và bất 

chướng nhân. Đây là một trong sáu nhân sanh ra 

các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự 
hòa hợp của nhân và duyên—See Six chief 
causes In the Theory of Causal Relation. 

Effective drug: Linh dược. 

Effective or meri(orious øates 

Amitabha's Pure Land: There 

effective or meriforlous gates to Amitabhaˆ”s Pure 

Land—Công đức phải thành tựu để được vãng 

sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Có 

năm loại công đức phải thành tựu để được vãng 
sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—See 

FIve meritorious øates of Amitabhaˆs Pure Land. 

Effectiveness (n): Sự công hiệu. 

Efficacy (n): Hiệu lực—Công hiệu. 

Effort (n): Virya (p)—Vayama (p)—Virya 

(sk)——Tinh tấn—Nỗ lực (sự siêng năng hay năng 

lực của sự siêng năng). 

(Œ)Q An overview of “Effor—Tổng quan về 
“Tinh tấn”: Effort in Buddhism implies 
mental energy and not physical strength. The 
latter 1s dominant in animals whereas mental 
energy is so In man, who must stir up and 
develop this mental factor In order to check 
evil and culúvate healthy thoughts. Sincere 
Buddhists should never gIve up hope or cease 
to make an effort, for even as a Bodhisattva, 
the Buddha never ceased to sfrive 
courageously. He was a typical example of 
energy. According to the Buddhavamsa, as an 
asprrant for Buddhahood, the Buddha was 
inspired by the words of his predecessors: 
“Be full of zealous effort. Advance!” In His 
endeavor to gain final enlightenment, the 
Buddha spared no effort. With determined 
pe©rsistence, he advanced towards his goal, his 
enliphtenment, caring nothing for life——Tinh 
tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần 
hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh thể 
chất. Sức mạnh thể chất trội hơn ở các loài 
vật, trong khi nghị lực tinh thần chỉ có ở con 
người, dĩ nhiên là những người có thể khơi 
dậy và phát triển yếu tố tinh thần nầy để 
chặn đứng những tư duy ác và trau dổi những 
tư duy trong sáng và thiện lành. Người con 
Phật không bao giờ quên tinh tấn, vì bản thân 


to 


are Íive 


Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát cũng 
không bao giờ ngừng tinh tấn. Ngài chính là 
hình ảnh của một con người đây nghị lực. 
Theo Phật Sử (Buddhavamsa), Ngài là một 
người có khát vọng tầm câu Phật quả, Ngài 
được khích lệ bởi những lời nhắn nhủ của các 
bậc tiền nhân: “Hãy tự mình nỗ lực đừng 
chùn bước! Hãy tiến tới.” Và chính Ngài đã 
không tiếc một nỗ lực nào trong cố gắng của 
mình để đạt đến sự giác ngộ cuối cùng. Với 
sự kiên trì dũng mãnh, Ngài đã tiến đến mục 
tiêu của mình là giác ngộ bất chấp cả mạng 
sống của mình. 

(H) Categories of “Effort——Phân loại “Tinh tấn”: 

l1) According to the Maha-Paramita-Sastra, there 
are two kinds of viya—Theo Đại Trí Độ 
Luận, có hai loại tĩnh tấn—See Two kinds of 
virya. 

2) See Four efforts. 

3) Viryabala (skt: One of the five moral 
pOWers, the power of unfalline progress; Or 
the power of zeal which leads to overcoming 
all obstacles: Một trong ngũ lực, lực giúp 
chúng ta luôn tiến mà không thối chuyển, hay 
là nghị lực giúp chúng ta vượt qua mọi trở 
ngạI—See Flve powers. 

4) Viryendriya (sk) Tấn căn—See Twenty 
tWO TOOtS. 

Effort to abandon: Tĩnh tấn đoạn trừ. 

1) Effort in Buddhism implies menfal energy 
and not physical strength. What is the effort to 
abandon? Effort to abandon means the effort 
or the will to abandon the evil, unwholesome 
thoughts that have already arisen. Here the 
practitioner does not admit sense desire that 
have arisen, but abandons, discards and repels 
them, makes an end of them. The practitioner 
should do the same with regard to thoughts of 
1ll-will and of harm that have arisen—Tinh 
tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần 
hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh thể 
chất. Thế nào là tinh tấn đoạn trừ? Tinh tấn 
đoạn trừ là tĩnh tấn đoạn trừ các tư bất thiện 
đã sanh khởi. Ở đây hành giả không chấp 
nhận những tư duy tham dục đã khởi sanh, mà 
từ bỏ, đoạn trừ và khước từ những tham dục 
ấy, chấm dứt nó và khiến cho nó không còn 


1233 


hiện hữu. Đối với các tư duy sân hận và não 
hai đã khởi lên cũng vậy. 

2) Here a monk who does not assent to a thought 
of lust, of hatred, of cruelty, makes them 
disappear. This monk 1s said to have the 
effort of abandoning—Ở đây vị Tỳ Kheo 
không nhẫn chịu dục tầm, sân tầm, và hại 
tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, 
không cho hiện hữu. Vị Tỳ Kheo ấy được gọi 
là vị đã có được Đoạn Trừ Tinh Cần—See 
Four efforts. 

Effort of abandoning: Đoạn Trừ Tinh Cần— 

See Effort to abandon, and Four efforts. 


Effort to consolidate, increase, and not 


deteriorate virtues already arisen: Endeavor 

to perform more good deeds—Tinh tấn tiếp tục 

phát triển những điều thiện lành đã phát sanh. 

1) Effort to consolidate, 
deteriorate virtues already arisen, one of the 
four riph(t efforts Effort to consolidate, 
Increase, and not deteriorate virtues already 
arisen. Developing goodness that has already 
arisen (develop existing øood), or fo Increase 
merit when it was already produced, or to 
encourage the growth and contnuance of 
good deeds that have already started—Một 
trong tứ chánh cần. Điều thiện đã sanh, phải 
tỉnh cần khiến cho ngày càng phát triển. 

2) Developing goodness that has already arisen 
(develop existing good). To Increase merit 
when it was already produced. To encouraøe 
the growth and continuance of good deeds 
that have already started. Here a monk rouses 
his wIll, makes an effort, stirs up energy, 
exer(s his mind and strives fo maintain 
wholesome mental states that have arisen, not 
to let them fade away, to bring them to 
greater growth, to the full perfection of 
development—Tinh tấn tiếp tục phát triển 
những điểu thiện lành đã phát sanh. Điều 
thiện đã sanh, phải tinh cần khiến cho ngày 
càng phát triển. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý 
muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với 
mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh 
có thể được tăng trưởng, được quảng đại viên 
mãn—See Four right efforts. 


Increase, and not 


Effort to cultivate from the four øood roofs 
to the three studies: Gia Hạnh Đạo—Discipline 
or effort to cultivate from the four good roofs to 
the three studles (morality, meditaion and 
wisdom). This stage associated with the stage of a 
Srofa-apanna—Ra sức thực hành tam học vị, tam 
hiển, tứ thiện căn đến tam tu giới định tuệ. Giai 
đoạn nầy liên hệ tới Thánh quả dự lưu Tu Đà 
Hườn—See Four modes of progress. 

Effort to develop: Tính tấn tu tập—Effort in 
Buddhism implies mental energy and not physical 
strensth. What 1s the effort to develop? Effort to 
develop means to put forth the effort or the will to 
produce and develop wholesome thoughts that 
have not yet arisen. Here a practitioner develops 
the Factors of Enlightenment based on seclusion, 
on dispassion, that 
deliverance, namely: Mindfulness, Investigation 
of the Dhamma, Energy, Rapturous Joy, Calm, 
Concentration and Equanimity—Tinh tấn trong 
Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần hay nghị lực 
chứ không phải là sức mạnh thể chất. Thế nào là 
tinh tấn tu tập? Tĩnh tấn tu tập là tinh tấn tu tập 
với mục đích tạo ra và phát triển những tư duy 
thiện chưa sanh khởi lên. Ở đây hành giả tu tập 
thất giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn 
diệt đưa đến giải thoát, đó là Niệm giác chi, 
Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác 
chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, và Xả giác 
chị. 

Effort to develop unarisen gøood: Tính tấn 
phát triển điều thiện chưa sanh—See Effort to 
develop. 


Effort of development: Tu Tập Tinh Cần— 
Here a monk develops the enliphtenment-factor 
of mindfulness, based on solitude, detachment, 
extnction, leading to maturty of surrender 
(vosagøa-parinamim); he develops the 
enliphtenment facfor of Investigation of states, of 
energy, of delipht, of tranquility, of concentration, 
of equanimify, based on solitude, detachment, 
extinction, leading to maturity of surrender. He 1s 
said to have the effort of development—Ở đây vị 
Tỳ Kheo tu tập niệm giác chi, pháp nầy y xả ly, y 
ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu 
tập trạch pháp giác chi, tu tập tỉnh tấn giác chi, tu 
tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chỉ, tu tập 


0n cessafion ends ¡n 


1234 


định giác chỉ, tu tập xả giác chi, pháp nầy y ly xả, 
y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. 
Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là đã có được Tu Tập 
Tinh Cần—See Effort to develop, and Four 
efforts. 


Effort to eliminate sins already arisen: Tinh 
tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh— 
Endeavor to celimminate already-formed evil. 
Puting an end to existing evil. To abandon 
demerit when If arises. To remove any evil as 
soon as It starts. Here a monk rouses his wIl, 
makes an effort, stirs up energy, exerts his mind 
and strives fo overcome evil unwholesome mental 
states that have arisen—Điều dữ đã sanh, phải 
tỉnh cần dứt trừ đi. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý 
muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục 
đích khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt 
trừ —See Four right efforts. 

Effort not to inifiate sỉns not yet arisen: Tinh 
tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh— 
prevent from forming. 
Preventing evil that hasn”t arisen from arising (to 
prevent any evil from sfarting or arising). To 
prevent demerit from arising. Here a monk rouses 


Endeavor to evil 


his will, makes an effort, sfirs up energy, ©XerfS 
his mind and strives to prevent the arising of 
unarisen evil unwholesome mental states—Điều 
dữ chưa sanh, phải tỉnh cần làm cho đừng sanh. Ở 
đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tỉnh 
tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các 
ác pháp từ trước chưa sanh không cho sanh—See 
Four ripht efforts. 

Effort to inifiate virtues not yet arisen: To 
produce merit—Tinh tấn phát triển những điều 
thiện lành chưa phát sanh —Endeavor to start 
performing good deeds. Bringing forth goodness 
not yet broupht forth (bring good Into existence). 
To induce the doing of good deeds. Here a monk 
rouses his will, makes an effOort, stirs up energy, 
exerts his mind and strives to produce unarisen 
wholesome mental states—Điều thiện chưa sanh, 
phải tỉnh cần làm cho sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo 
khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì 
tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 
trước chưa sanh nay cho sanh khởi—See Four 
ripht efforts. 

Effort to maintain: Tinh tấn hộ trì —Effort in 
Buddhism Implies mental energy and not physical 


strensth. What Is the effort to maintain? Effort to 
maintain means to try to maintain wholesome 
thoughts that have already arisen—Tinh tấn trong 
Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần hay nghị lực 
chứ không phải là sức mạnh thể chất. Thế nào là 
tinh tấn hộ trì? Tinh tấn hộ trì là tinh tấn khiến 
cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì. 

Effort to maintain the good which has 
arisen: Tinh tấn duy trì điều thiện đã sanh—See 
Effort to maintain. 

Effort of preservation: Hộ Trì Tinh Cần—Here 
a monk who keeps firmly In his mind a favourable 
object of concenfration which has arisen, such as a 
skeleton, or a corpse that ¡s full of worms, blue- 
black, full of holes, bloated. He ¡s said to have 
the effort of preservation—Ở đây vị Tỳ Kheo hộ 
trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng 
hám tưởng (quán tưởng thân thể đây dòi bọ), 
thanh ứ tưởng, đoạn hại tưởng, trương bành tưởng. 
Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là Hộ Trì Tinh Cần— 
See Four efforts. 

Effort to prevent: Samvara (p)—Tinh tấn ngăn 
ngừa—Effort in Buddhism Implies mental energy 
and not physical strength. What 1s the effort to 
prevent? Effort to prevent means the effort or the 
will to prevent the arising of evil, of unwholesome 
thouphts that have not yet arisen. When a 
practitioner sees a form, hears a sound, smells an 
odor, tastes a flavor, feels some tangible thing, or 
cognizes a mental object, and so forth, he 
apprehends neither signs nor particulars. That 1s, 
he 1s not moved by their general features or by 
their details. Therefore, evil and unwholesome 
thoughts can not break In upon one who dwells 
with senses restrained. He applies himself to sụch 
confrol, he guards over the senses, restrains the 
senses—Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh 
tỉnh thần hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh 
thể chất. Thế nào là tinh tấn ngăn ngừa? Tinh tấn 
ngăn ngừa là tinh tấn khiến cho các pháp từ trước 
chưa sanh khởi, không được khởi lên. Khi hành 
giả thấy một sắc, nghe một tiếng, ngửi một mùi, 
nếm một vị, xúc chạm một vật, hay nhận thức một 
pháp trần, không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Nghĩa là hành giả không bị 
tác động bởi những nét chung hay bởi những chỉ 
tiết của chúng. Từ đó, nhãn căn được ngăn ngừa, 
khiến tham ái, ưu bi và các bất thiện pháp khác 


1235 


không khởi lên. Hành giả phải tự mình chế ngự 
như vậy, hành giả phòng hộ các căn, chế ngự các 
căn. 

Effort to prevent the arising of evil: Tinh tấn 
ngăn chận điều bất thiện đang sanh—See Effort 
{O preveII. 

Effort to reject evil that has already arisen: 
Tinh tấn loại bỏ điều bất thiện đã sanh. 

Effort of restraint: Samvara-padhanam (p)— 
Chế ngự tinh cần—Here a monk, on seeing an 
object with the eye (or hearing the sounds, or 
smelling a smell, tasting a flavour, touching an 
object), does not grasp at the whole or 1fs details, 
SfrIving might cause evIil, 
unwholesome sfates, sụch as hankering or sorrow, 
to flood im on him. Thus he watches over the 
sense of sipht and guards It (watches over the 


(tO restrain what 


sense of hearing, smelling, tasting, touching and 
guards them). He 1s said to have the effort of 
restrain—Ở đây vị Tỳ Kheo, khi mắt thấy sắc 
(tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, 
thân xúc chạm) không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
øì, vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ 
Kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì và thực 
hành sự chế ngự nhãn căn (nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, ý căn). Vị ấy đã có được sự chế 
ngự tinh cần—S§ee Four efforts. 

Effort and retrogression: Tinh Tấn Và Thối 
Chuyển—See Great effort and retrogression. 
Effort Stage: Gia Hạnh VỊ —This is the stage of 
giving out efforts. The first path one treads 1s the 
“effort` staøe In which there 1s the practice of 
calmness and insigh—Đây là giai đoạn nỗ lực. 
Con đường đầu tiên mà hành giả phải đi là “gia 
hạnh vị,` trong đó hành giả tu chỉ và quán—See 
Three flavors (II). 

Effortless (a): Aceshta (sk——Không tỉnh tấn— 
Motionless. 





Effortless action: See Mind of non-existence. 
Effortless mortality: Vô Vi Sanh Tử——The birth 
and death of saints, Ie. without action and 
transformation, or transformation such as that of 
Bodhisattva—Hóa thân Bồ Tát, không do sanh tử 
luân hồi, hay sự sống chết của Thánh nhân không 
bị dấy lên bởi nghiệp báo hữu vi. 


Effullgence or bodily halo emi(ted by 
Buddhas, Bodhisatvas and devas: Phật 
quang—See Three kinds of light. 
Egalitarianism: Chủ nghĩa bình đẳng. 
Egamonogatari (jap): Luận Vinh Hoa Vật Ngữ 
(Nhật Bản). 

Egg-born: Andaja (sk)—Noãn Sanh—Form of 

oviparous bírth., as with birds, one of the four 

ways Of coming Into existence—Những loài từ 
trứng mà sanh ra, một trong tứ sanh—See Four 
forms of birth. 

Egg-born asuras or ghosfs: Noãn Sanh A Tu 

La—One of the four kinds of Asura. The others 

are womb-born, transformation-born, and Water- 

born asuras. Egg-born Asuras are those In the path 
of ghosts who use their strength to protect the 
ther  apiritual 
penetratlons fo en(er InfO emp(iIness ar© asuras 
born from egøs; they belong to the destiny of 
ghosts—Một trong bốn loại A Tu La. Những loại 

A Tu La khác là thai sanh, hóa sanh và thủy sanh. 

Noản sanh A Tu La là thứ nương quỷ đạo, dùng 

sức hộ pháp, thừa thần thông mà vào hư không. A 

Tu La đó do trứng sanh ra, thuộc về quỷ thú—See 

Asura and Four kinds of Asura. 

Egg-Eating Ghost King: Đạm Noãn Quỷ 

Vương. 

Ego(n): Atta or Attan or Puggala (p)—Atman or 

Pudgala (skt)—Ngã. 

1) Atman (skt—Bản ngã (cái ta, cái tôi, cái tự 
ngã)—Self The belief In ego creates and 
fosters egoism and desire, thus preventing the 
realizaton of the unity of lfe and the 
attainment of enlightenment—Sự tin tưởng 
vào bản ngã dẫn tới vị kỷ và dục vọng, do đó 
làm cẩn trở việc thực chứng về tính đồng 
nhứt của đời sống cũng như việc đạt được đại 
giác. 

2) L My, Mine—Personality—The master of the 
body, compared to the ruler of the country: 
Tôi—Của tôi—Cái của tô—Cá nhân—Chủ 
tể của thân so với vị vua trị vì trong một xứ. 

3) The erroneous Ideas of a permanent self 
continued In reincarnation 1s the sources of all 

the Nïrrvana sutra definitely 

aSSerfs a permanent ego ¡n the transcendenfal 
world, above the range of reincarnation; and 


dharma and who can ride 


1lusion. Bụ 


1236 


the trend of Mahayana supports such 
permanence. Ego composed of the five 
skandhas and hence not a permanent entity. Ít 
1s used for Atman, the self, personality. 
Buddhism take as a fundamental doøma, 1.e. 
1mpermanence, no permanent ego, only a 
temporal or functional ego. The erroneous 1da 
of a permanent self continued In reincarnation 
1s the souce of all illusion: Ngoại đạo cho 
rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng 
Giả Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ 
không có thực thể (vô thường, và vô ngã). 

4) See Self. 

5) Illusion of the concept of the reality of the 
ego, man being composed of elements and 
disintesrated when these are dissolved: Theo 
đạo Phật, chúng sanh tuy hết thảy đều có cái 
tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà 
thành, nhưng không có cái thực thể thường 
nhất của mình, nên gọi là ngã không. 

6) No ego In truth: Ngã Không Chân Như—The 
Hinayana doctrine of Iimpersonality ¡in the 
absolute, that In truth there is no ego; this 
positon abrogates moral responsIbility——CiIáo 
thuyết Tiểu Thừa về “Ngã Không Chân 
Như.” Kỳ thật không có cái thực ngã. 

7) See Anatman. 

Ego-abode: Ngã Thất —The ego as the abode of 

all suffering— “Ngã” chính là nhà chứa đựng 

những khổ đau phiền não. 

Ego is the abode of all suffering: Ngã Thất— 

“Ngã” chính là nhà chứa đựng những khổ đau 

phiền não. 

Ego as apart from the rupa: Lìa Sắc vẫn có 

NÑgã—See SIxty-tWwO views. 

Ego-grasping: Lagna-atman (skt—Chấp Ngã— 

Bám chặt vào cái Ta—Egoism (Clinging to the 

*# In the Four Noble Truth, Sakyamuni 

Buddha taught that “attachment to self” 1s the root 

cause of suffering. From attachment springs ørIef; 

from grief springs fear. For him who 1s wholly 
free from attachment, there is no grief and much 
less fear. If you don”t have attachments, naturally 
you are liberated—Trong Tứ Diệu Đế, Phật dạy 
rằng chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ 
đau; từ chấp trước sanh ra buồn khổ; từ buồn khổ 
sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi chấp trước, 
kẻ đó không còn buồn khổ và rất ít lo âu. Nếu 


bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên là bạn đã giải 
thoát. 

Ego as the greater, rupa the inferior, and 
the rupa in the ego: Ngã là lớn, sắc là nhỏ; sắc 
trụ trong ngã—See SIxty-fwo views. 

Ego ignorance: Ngã Ngu—Ego that holds to the 
illusion of the reality of the ego—Sự ngu sĩ của 
cái ngã, hay sự chấp chặt vào ảo tưởng của một 
thực ngã. 

Ego-infatuation: Confused by the belief in the 
reality of the ego——Ngã S1. 

Ego paramita: Ngã Ba La Mật —Mentioned ¡in 
the Nirvana sutra in which transcendental ego 1s 
Sovereiøn, I.e. has a real and permanent nature; 
the four are permanence, Joy, personality, and 
puri(y—Một trong những thứ được nói đến trong 
kinh Niết Bàn, là cái ngã siêu việt và tự tại là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

Ego and things have no reality: AI things 
empty—Both things are unreal—Câu không. 

Ego is unreal, but things are real: Ngã vô vật 
thật—Thiên Tiểu Tình—The partial or narrower 
idea that thought the ego Is unreal, things are 
real—Tư tưởng thiên lệch nhỏ hẹp, cho rằng dù 
ngã giả, nhưng chư pháp là thật. 

Ego within: Nội Ngã—The antaratman, one”s 
own soul or self, in contrast with bahiratman 
(ngoại ngã/an external soul or personal or divine 
ruler)—Chấp thân tâm của mình bảo đó là thường 
hằng, ngược lại với ngoại ngã là chấp tự tại thiên 
ngoài thân, coi đó là vị chúa tể. 


Egocentric: 
l) (a): Cho mình là trung tâm hay tư duy hữu 
ngã—VỊ kỷ. 


2) (n): Người tự cho mình là trung tâm—Người 
vị kỷ. 

Egoism (n): Ngã Mạn—Kiêu căng ngạo mạn— 

Self-esteem. 

I1) Chấp ngã—Vị kỷ—The concept of the ego is 
real—See Ego-grasping. 

2) Ngã Tướng: The concept of the ego as real or 

anyone who believes in a real ego—Ý niệm 

cho rằng có thực ngã hay Đất cứ ai tin rằng có 

thực ngã—See Four ejects of the ego In the 

Diamond Sutra. 

See Four delusions In reference to the ego 

and Four bandhanas (B). 


Lo 


1237 


Ái 





Egoist  (n): 
Selfishness. 
Egoistical (a): Ích kỷ—Vị kỷ. 
Egoless (a): Vô ngã. 
Egolessness: Anatman (sk)—Vô ngã—The 
emptiness of a self or eøolessness: Nhân Không—— 
lIlusion of the concept of the reality of the ego, 
being composed of 
disintegrated when these are dissolved—Chúng 
sanh tuy hết thấy đều có cái tâm thân do ngũ uẩn 
hòa hợp giả tạm mà thành, nhưng không có cái 
thực thể thường nhất của mình, nên gọi là ngã 
không—See Anatman. 

Egolessness of both the individual soul and 

external objects: Pudgaladharma (skt—Nhân 

Pháp Vô Ngã—Sự vô ngã hay không có linh hồn 

cá nhân lẫn các sự vật bên ngoài. 

Egotism (n): . 

Egotism: (skÙ)—Ngã 

Overweening pride—Thói tự cao, tự đại, tự mãn, 

hay tự để cao bản thân mình—Khởi tâm kiêu mạn 

chấp có ta và có cái sở hữu của ta—See Seven 
a1rogances. 

Egofism and arrogance: Asmimana (p)— 

Abhimana or atma-mada (skÐ—Ngã Mạn. 

I) Self-superiorty: Self-sufficlency—Pride of 
self Sự kiêu hãnh của tự ngã. 

2) Exaltung self and depreciating others: Self- 
1ntoxication or pride of selfF —Cậy vào cái ta 
mà khinh mạn hay kiêu ngạo người khác. 

3) Ego-conceit: Egotism—Tính tự cao tự đại của 
cái fa. 

Egotist (n): Người tự cao tự mãn—Egotist cannot 
be filed with good virtues because he is not 
willing to empty his dirty mind to make room for 
what is to come—Người ăn nói hay viết lách tự 
đề cao mình. Người tự cao tự mãn, không thể còn 
đưa được điều hay lẽ tốt vào mình được nữa vì họ 
không chịu trút sạch những tư tưởng ích kỷ để dọn 
chỗ cho những øì sắp đến. 

Egotistc to the point of harming other 

people?s interests: Chỉ nghĩ đến mình nên làm 

hại đến người khác (Ích kỷ hại nhân). 

Egotistical (a): Tự để cao bản thân mình. 

Egret: Chim hạc. 


Kỷ —Egoism—Selfish 


man elements and 


Atma-mana mạn— 





Ehi-passika (p): Giáo thuyết của Đức Phật— 

The teaching of the Buddha. 

Ehi-passiko (skt & p): Come-and-see. 

Eiei (jap): Sư Vĩnh Đốc (Nhật Bản). 

Eight adversitfies: Tám cõi tái sanh—The eight 

condiions under which it 1s difficult to meet 

Buddhas and Bodhisattvas or hear the Dharma—— 

Tám điều kiện trong đó khó gặp Phật, khó gặp 

chư Bồ Tát, cũng như khó được nghe Phật pháp: 

1) Rebirth In the hells: Tái sanh trong địa ngục. 

2) Rebirth as a hungry ghosts: Tái sanh vào ngạ 
quỷ. 

3) Rebirth as an animail: Tái sanh vào súc sanh. 

4) Rebirth in Uttarakuru: Tái sanh vào Bắc Cu 
Lô Châu —Where life 1s so pleasant that 
people have no motivation to practice the 
Dharma—Nơi đời sống quá sung sướng nên 
chúng sanh không còn muốn tu tập giáo pháp. 

53) Rebirth in any long-life heaven: Tái sanh vào 
cõi trời trường thọ—Where one Is not 
motivated to seek the Dharma—Nơi chúng 
sanh không muối tu tập giáo pháp. 

6) Rebirth with imparred facultes: Tái sanh làm 
chúng sanh khiếm khuyết các căn. 

7) Rebirth as an Intelligent, educated person in 
the mundane sense: Tái sanh làm người thông 
minh, có giáo dục cao trong cõi phàm trần. 

8) Rebirth in the intermediate period between a 
Buddha and his successor: Tái sanh vào thời 
kỳ chuyển tiếp giữa Phật Tổ và Phật vị lai. 

Eight approaches of developing the Bodhi 

Mind: Tám cách phát tâm Bồ Đề—See Eight 

ways of developing the Bodhi Mind. 

Eight appurfenances of a monk or a nun: 

Bát Sự Tùy Thân. 

l) Three garments: Tam y. 

2) A bowl: Nhứt bát. 

3) A stool: Ghế đẩu. 

4)_ A filter: Đồ lọc nước. 

5) Aneedle: Kim. 

6) Thread: Chỉ. 

7) Knife (chopper): Dao. 

8) A brush: Bàn chảy. 

Eight-arm deva: Bát Tí Thiên—An epithet of 

Brahma as Narayanadeva, creator of men—— Trời 

tám tay, chỉ trời Na La Diên Thiên. 


Eight aspects of Buddha?s life: Eight periods (ID Bát Hội: 


1238 


of Buddha”s lfe—Tám Thời Kỳ Trong Cuộc Đời 
Đức Phật —Bát Tướng Thành Đạo. 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Descending from the Tushita Heaven Palace: 


Descend ¡no and abode ¡in the Tusita 
heaven—Đâu Suất lai nghinh tướng—Xuống 





từ cung trời Đâu Suất. 

Abode there visibly preaching to the devas: 
Tại đây thuyết pháp cho chư thiên. 

Entry Iinto his mother`s womb (Queen Maha 
Maya): Nhập thai nơi Hoàng Hậu Ma Da. 
Binh from his mother's side in Limbimi: 
Phong Tỳ Ni viên giáng sanh tướng—Giáng 
sanh tại vườn Lâm Tì Ni. 

Leaving the home life: Du thành xuất gia 
tướng—Xuất gia tu hành năm 19 (or 25) 
tuổi—Leaving home at 19 (or 25) as a hermit. 
Subduing mara and accomplishing the Way: 
After six years suffering, subduing mara and 
atftaining enlightenment—Bồ để thọ hạ hàng 
ma Thành đạo tướng. Thành đạo sau 6 năm 
khổ hạnh. 

Turning the Dharma wheel: Rolling the Law- 
wheel or preaching—Lộc Dã Uyển chuyển 
Pháp luân tướng— Chuyển Pháp Luân và 
Thuyết pháp. 

Entering nirvana (Parinirvana) at the age of 
§0: Nhập diệt năm 80 tuổi. 





Eight assemblies: Bát Chúng. 
(Œ)  According to the Sangiti Sutta In the Long 


]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 
8) 


Discourses of the Buddha, there are eight 
assemblies—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có tám chúng: 

The assembly of Khattiyas: Chúng Sát Đế 
Lợi. 

The assembly of Brahmains: Chúng Bà La 
Môn. 

The assembly of Householders: Chúng Gia 
Chủ. 

The assembly of ascetics: Chúng Sa Môn. 
The assembly of devas of the Realm of the 
Four Great Kings: Chúng Tứ Đại Thiên 
Vương. 

The assembly of the Thirty-Three Gods: 
Chúng Tam Thập Tam Thiên. 

The assembly of maras: Chúng Thiên Ma. 
The assembly of Brahmas: Chúng Phạm 
Thiên. 


The Sutra 
delivered at eight assemblies—Kinh Hoa 
Nghiêm được Phật thuyết giảng tại tám 
chúng hội. 


Avatamsaka WaS 


Eight Awakenings of Great People: Bát Đại 
Nhân Giác. 
(Œ)' History and usage of the Sutra on the Eight 


l) 


2) 


3) 


Awakenings of Great People—Lịch sử và 
công năng của Kinh Bát Đại Nhân Giác: 
Shramana An Shi Kao, a Partan monk, 
translated from Sanskrit Into Chinese 1n about 
150 A.D. (during the Later Han Dynasty). 
Most Venerable Thích Thanh Từ translated 
from Chinese into Vietnamese In the 1970s. 
The original text of this sutra In SanskriIt 1s 
sữill extant to this day. This sutra 1s entirely In 
accord with both the 
Mahayana traditions: Sa môn An Thế Cao, 
người Parthia, dịch từ Phạn sang Hán vào 
khoảng năm 150 sau Tây Lịch (đời Hậu Hán) 
tại Trung Tâm Phật Giáo Lạc Dương. Hòa 
Thượng Thích Thanh Từ dịch từ Hán sang 
Việt vào khoảng thập niên 70s. Nguyên văn 
bản kinh bằng Phạn ngữ không biết còn lưu 
truyền tới ngày nay hay không. Kinh nầy 
thích hợp với cả hai truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy và Đại Thừa. 

In fact, each of the eight Items in this sutra 
can be considered as a subject of meditation 
which Buddhist disciples should at all times, 
by day and by night, with a sincere attitude, 
recite and keep 1n mind eipht truths that all 
great people awaken to: Kỳ thật, từng điều 
trong tám điều giác ngộ của các bậc vĩ nhân 
trong kinh nây có thể được coi như là để tài 
thiển quán mà hàng Phật tử chúng ta, đêm 
lẫn ngày hằng giữ thọ trì, chí thành tụng niệm 
ghi nhớ, tám điều giác ngộ của các bậc vĩ 
nhân. 

Eight Truths that all Buddhas, Bodhisattvas 
and great people After 
awakening, they then energetically cultivate 
the Way. By steeping themselves In kindness 
and compassion, they grow wisdom. They sail 
the Dharma-body ship all the way across to 
NÑirvana”s other shore, only to re-enter the sea 
of death and rebirth to rescue all living 
beings. They use these Eight Truths to point 


Theravada and 


awaken to. 


4) 


qI) 


1239 


out the right road to all beings and ïn this 
way, help them to recognize the anguish of 
death and rebirth. They inspire all to cast off 
and forsake the Five Desires, and I1nstead to 
cultivate their minds In the way of all Sages: 
Tám Chơn Lý mà chư Phật, chư Bồ Tát và 
các bật vĩ nhân đã từng giác ngộ. Sau khi 
giác ngộ, các vị ấy lại tiến tu vô ngần từ bi 
đạo hạnh để tăng trưởng trí huệ. Dùng thuyển 
Pháp Thân thong dong đạo chơi cõi Niết Bàn, 
chỉ trở vào biển sanh tử theo đại nguyện cứu 
độ chúng sanh. Các bậc nầy lại dùng tám 
Điều Giác Ngộ để khai lối dắt dìu chúng 
sanh, khiến cho ai nấy đều biết rành sự khổ 
não của tử sanh sanh tử, để từ đó can đảm xa 
ha ngũ dục bợn nhơ mà quyết tâm tu theo 
Đạo Thánh. 

If Buddhist disciples recite this Sutra on the 
Eight Awakenings, and constantly ponder 1ts 
meaning, they will  certainly 
boundless offenses, advance toward Bodhi, 
quickly realize Proper Enlightenment, forever 
be free of death and rebirth, and eternally 
abide ¡in joy: Nếu là Phật tử phải nên luôn trì 
tụng kinh nầy, hằng đêm thường trì tụng và 
nghĩ tưởng đến tám điều nầy trong mỗi niệm, 
thì bao nhiêu tội lỗi thảy đều tiêu sạch, thong 
dong tiến vào nẻo Bồ Đề, nhanh chóng giác 
ngộ, mãi mãi thoát ly sanh tử, và thường trụ 
nơi an lạc vĩnh cửu. 

The form of the sutra: Hình thức của kinh— 
The form of the sutra 1s very simple. The text 
form is anclent, Just like the Forty-Two 
Chapters and the Sutra on the Six Paramitas. 
However, 1s conftent Is extremely profound 
and marvelous—Xét về phương diện hình 
thức thì kinh văn rất đơn giản. Kinh văn rất 
cổ, văn thể của kinh thuộc loại kết tập như 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Kinh Lục Độ 
Tập. Tuy nhiên, nội dung của kinh rất sâu sắc 
nhiệm mầu. 


eradicate 


II) Content of the Sutra on the Eight Awakening 


of Great People—Nội dung của Kinh Bát Đại 
Nhân Giác: A disciple of the Buddha, day and 
nipht, should wholeheartedly recite and 
meditate on the eight awakenings discovered 
by the great beings—Phật tử nên ngày đêm 
hết lòng đọc tụng và thiển quán về tám điểu 





l) 


a) 


b) 


c) 


2) 


a) 
b) 
c) 
q) 


©) 


3) 


a) 


giác ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám 
phá. 

The Eirst Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Nhất Giác ngộ rằng cõi thế gian là vô 
thường—See Awareness that the world 1s 
1mpermanert. 

The world 1s Iimpermanenf, counfriles are 
perilous and fragile: Đời vô thường quốc độ 
bở dòn. 

The body”s four elements are a source of 
pain; ultimately, they are empty: Tứ đại khổ 
không. 

The Five Aggregates (Skandhas) are not me: 
Năm ấm vô ngã có còn chi đâu. 

Death and rebirth are simply a serles of 
transformations: Đổi đời sanh diệt chẳng lâu. 
Misleading, unreal, and uncontrollable: Giả 
dối không chủ lý mầu khó tin. 

The mind ¡s the wellspring of evil: Tâm là 
nguồn ác xuất sanh. 

The body 1s the breeding ground of offenses: 
Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay. 
Whoever can Investigate and contemplate 
these truths, will sradually break free of 
death and rebirth: Người nào quán sát thế nầy 
sẽ lần hồi sanh tử sớm chây thoát ra. 

The Second Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Hai— Giác ngộ rằng ham muốn nhiều là khổ 
nhiều See Awareness that more desire 
brings more suffering 

Too mụch desire brings pain: Tham dục 
nhiều, khổ thiệt thêm nhiều. 

Death and rebirth are tiresome ordeals: Nhọc 
nhằn sanh tử bao nhiêu. 

They stem from our thoughts of greed and 
desire: Bởi do tham dục, mà chiêu khổ nầy. 
By reducing desires: Bớt lòng tham dục 
chẳng gây. 

We can realize absolute truth and enJoy 
independence and well-being in both body 
and mind: Thân tâm tự tại vui nầy ai hơn. 

The Third Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Ba—Giác ngộ rằng tâm chúng sanh không 
bao giờ biết đủ——See Awareness that the 
human mind never feels satisfied. 

Our minds are never satisfied or content with 
just enough: Đắm mê trần mải miết chẳng 
dừng. 


8) 


4) 


a) 


b) 


C) 


5) 


a) 


b) 


©) 


8) 


1240 


The more we obtain, the more we want: Một 
bể cầu được vô chừng. 

Thus we create offenses and do evil deeds: 
Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu. 
Bodhisattvas do not make mistakes: Những 
hàng Bồ Tát hiểu sâu. 

Instead, they are always content: Nhớ cầu tri 
túc chẳng lâu chẳng sờn. 

Nurture the way by living a qulet life in 
humble surroundings: Cam nghèo giữ đạo là 
hơn. 

TheIr sole occupation 1s cultivating wisdom: 
Lầu cao trí huệ chẳng khờn dựng lên. 

The Fourth Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Tư—Giác ngộ rằng biếng lười là đọa lạc— 
See Awareness that laziness 1s an obsfacle to 
practice. 

ldleness and self-indulpence will be our 
downfall: Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân. 
With unflagging vigor, Great people break 
throuph therr 
Thường tu tinh tấn vui mừng, dẹp trừ phiền 
não ác quân nhiều đời. 

They vanquish and humble the Four Kinds of 
Demons, and they escape from the prison of 
the Five Skandhas: Bốn ma hàng phục như 
chơi. NÑgục tù ấm giới thẳnh thơi ra ngoài. 

The Eifth Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Năm “Giác ngộ rằng vì si mê nên phải sinh 
tử tử sinh không dứt —See Awareness that 
Ipnorance is the cause of the endless cycle of 
birth and death. 

Stupidity and Ignorance are the cause of 
death and rebirth: Ngu si là gốc khổ luân hồi. 
Bodhisattvas are always attentive to: Bổ Tát 
thường nhớ không ngơi. 

And apprecilatve of extensive study and 
erudition: Nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút 
nào. 

They strive to expand their wisdom: Vun bồi 
trí tuệ càng cao. 

And refine their eloquence: Biện tài đầy đủ 
công lao chóng thành. 

Teachng and transfoming living beings: 
Đặng đem giáo hóa chúng sanh. 

Nothing brings them greater JjJoy than this: 
Niết bàn an lạc còn lành nào hơn. 


afflicions and baseness: 


6) 


a) 


b) 


c) 


q) 


7) 


a) 


b) 


c) 


q) 


8) 


a) 


b) 


The Sixth Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Sáu Giác ngộ rằng nghèo khổ sinh nhiều 
oán hận giận hờn—See Awareness that 
poverty creates hatred and anger. 

The suffering of poverty breeds deep 
resentment: Người khổ nghèo lắm kết oán 
hờn. 

Wealth unfarrly distributed creates 1ll-will 
and conflict among people: Không duyên tạo 
tác ác đâu sờn. 

So, Bodhisattvas pracice giving and treat 
friend and foe alike: Bồ Tát bố thí, ai hơn kẻ 
nầy, lòng không còn thấy kia đây. 

They neither harbor grudges nor despife evIÌ- 
natured poeple: Ít khi nhớ đến buôn gây thuở 
nào. Dù người làm ác biết bao, một lòng 
thương xót khổ đau cứu giùm. 

The Seventh Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Bảy Giác ngộ rằng ngũ dục dẫn đến lỗi 
Vvạ—See Awareness that the five categorles 
of desire lead to difficulties. 

Great people, even as laity, are not blightly 
by worldly pleasures: Năm dục gây lầm lỗi 
ngất trời. Tuy người thế tục ngoài đời. 
Instead, they constantly aspire to take up the 
three precepts-robes and blessing-bowl of the 
monastic life: Mà lòng không nhiễm vui chơi 
thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào 
sẽ được ôm bình ngao du. 

Ther Ideal and ambitlon 1s to leave the 
household and family life to cultivate the way 
1n Immaculate purity: Chí mong lìa tục đi tu, 
đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ. 

Therr virtuous qualities are lofty and sublime; 
their attitudes toward all creatures are kind 
and compassionate: Hạnh lành cao vút kính 
thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. 

The Eighth Awakening: Điều Giác Ngộ Thứ 
Tám—Giác ngộ lửa dữ sanh tử gây ra vô 
lượng khổ não khắp nơi—See Awareness that 
the fire of birth and death 1s raging. 

Rebirth and death are beset with measureless 
suffering and afflictions, like a blazing fire: 
Tử sanh hoài đau khổ vô cùng. 

Thus, great people make the resolve to 
culivate the Great Vehicle: Phát tâm dõng 
mãnh đại hùng. 


1241 


e)_ To rescue all beings: Quyết lòng độ hết đồng 
chung Niết bàn. 

d) To endure endless hardship while standing In 
for others: Thà mình chịu khổ muôn vàn, thay 
cho tất cả an nhàn thẳnh thơi. 

e) To lead everyone to ultimate happiness: Mọi 
người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ 
rạng ngời hào quang. 

Eight bases for giving: Bát bố thí sự—See 

Eight kinds of almsgiving. 

Eight basic causes of suffering: Bát Khổ— 

Human  beinss sufferings; 

however, Sakyamuni Buddha explained the eight 

basic causes of suffering— Chúng sanh có vô số 
nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế 

Tôn có tám điều đau khổ căn bản. 

1) Suffering of Birth: Sanh KhổWhile still in the 
womb, human beings already have feelings 
and consciousness. They also experlence 
pleasure and pain. When the mother eats cold 
food, the embryo feels as though 1t were 
packed In Ice. When hot food 1s Ingested, 1t 
feels as though it were burning, and so on. 
The embryo, living as 1t is in a small, dark and 
dirty place, Iimmediately lets out scream upon 
birth. Erom then on, all 1t can do 1s cry when 1t 
feels cold, hot, hungry, thirsty, or suffers 

bites. Sakyamuni Buddha 

wisdom saw all this clearly and ¡in detail and 
therefore, described bìrth as suffering. The 
ancient sages had a saying In this regard 
“As soon as sentient beingøs escape one 
womb, they enter another, 
Seeing this, sages and saints are deeply 
moved to such compassion! 
The illusory body 1s really full of filth, 
SŠwiftly escaping from 1t, we return to Our 
Original Nature.” 
(The Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice—Most Ven. Thích Thiển Tâm). 

Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có 

ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy 

sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì 

thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ 
ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu 
đốt, vân vân. Thai nhi sống trong chỗ chật 
hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu 
khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, 


have  counfless 


1nsect in his 


2) 


khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà 
thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi 
tiết ấy, nên ngài xác nhận sanh đã là khổ. 
Chính vì thế cổ đức có nói: 

“Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, 

Thánh nhân trông thấy động bi ai! 

Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. 

Thoát phá mau về tánh bản lai.” 

(Niệm Phật Thập Yếu —Hòa- 

Thượng Thích Thiền Tâm) 

Suffering of old age: Old age 1s suffering— 
Già Khổ—We suffer when we are subjected 
to old age, which 1s natural. As they reach old 
age, human beings have diminished theIr 
faculies; their eyes cannot see clearly 
anymore, their ears have lost their acuIfy, 
their backs ache easily, their legs tremble, 
eating is not easy and pleasurable as before, 
their memories fail, their skin dries out and 
wrinkles, hatr becomes gray and white, theIr 
teeth ache, decay and fall out. In old age, 
many persons become confused and mixed up 
when eating or dressine or they become 
uncontrollable of themselves. Their children 
and other family members, however close fo 
them, soon grow tired and fed up. The human 
condition 1s like that of a flower, ruled by the 
law of impermanence, which, !f It can bring 
beauty and fragrance, also carrles death and 
decayn Its wake. In truth, old age 1s nothing 
but suffering and the human body has nothing 
worth cherishing. For this reason, Sakyamuni 
Buddha said: old age 1s suffering! Thus, he 
advised Buddhists to strive to culivate so 
they can bear the sufferings of old age with 
equanimity—Chúng ta khổ đau khi chúng ta 
đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến 
tuổi già, cảm quan con người thường hết nhạy 
bén; mắt không còn trông rõ nữa, tai không 
còn thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không 
ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, tóc 
bạc, răng long. Dù cho bực thanh niên tuấn 
nhã, hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến 
tuổi nầy âu cũng: 

“Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. 

Một thân khô kiệt nghĩ buồn tênhf” 
Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại 
tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân, 


3) 


1242 


cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như 
kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã 
đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến 
cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui 
chút nào, thân người thật không đáng luyến 
tiếc chút nào! Vì thế nên Đức Phật bảo già là 
khổ và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có 
khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ của 
tuổi già. 

Suffering of Disease (sickness): Bệnh Khổ—— 
To have a body 1s to have disease for the 
body 1s open to all kinds of diseases. So the 
suffering of disease 1s Inevitable. Those with 
small ailments which have an external source 
to those dreadful diseases coming from 
inside. Some people are afflicted with 
incurable  diseases 
delibitating ailments, such as OSt€OpOTOSIS, 
etc. In such condiion, they not only 
experlence physical pain, they also have to 
spend large sums of money for treatment. 
Should they lack the required funds, not only 
do they suffer, they 
sufering for their families. The sufferings 
caused by diseases Is more painful than the 
sufferings due to old age. Let imagine, even 
the slightest 
sometimes unbearable. 


such as cancers or 


create  additional 


tootache or headache Is 
However, like or 
dislike, we have no choice but bearing the 
suffering of sickness. Even the Buddha, a 
perfect being, who had destoyed all 
defilemenfs, had to endure physical suffering 
caused by disease. The Buddha was 
constanfly subJectd to headaches. His last 
1lÌness caused him much physical suffering 
was a wound In his foot. AÀs a result of 
Devadatta”s hurling a rock to kill him, his foot 
was wounded by splinter which necessiated 
an operation. When his disciples disobeyed 
his teachings, he was compelled to retire fo a 
forest for three months. In a foreston a couch 
of leaves on a rough ground, facing fiercing 
cold winds, he mainfained perfect equnimIty. 
In pain and happiness, He lived with a 
balanced mind—Có thân là có bịnh vì thân 
nầy mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh 
khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ 
thuộc ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng 


4) 


của nội thương. Có người vướng phải bệnh 
nan y như lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong 
cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém, 
hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình 
bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho quyến 
thuộc. Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn 
hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. 
Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu 
nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu đựng 
nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, 
chúng ta cũng phải chịu đựng cái bệnh khổ 
nầy. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, 
người đã loại bỏ được tất cả mọi ô trược, mà 
Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất 
gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau 
đầu. Còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài 
đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của 
việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. 
Chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần 
phải mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân lời 
giáo huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba 
tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên 
nên đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. 
Thế mà Ngài vẫn bình thản. Giữa cái đau đớn 
và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm 
quân bình. 

Suffering of Death: Death ¡is suffering—Tử 
Khổ——All human beings desire an easy birth 
and a peaceful death; however, very few of 
us can fulfill these conditions. At the time of 
death, when the physical body 1s generally 
stricken by disease and in great pain. With the 
body ïn this state, the mind 1s panic-stricken, 
bemoaning the loss of wealth and property, 
and saddened by the Iimpending separation 
from loved ones as well as a multitude of 
similar thoughts. This 1s indeed suffering. 
Sentlent beings are born with a cry of pain 
and die with even more pain. The death Is 
unwanted, but 1t still comes, and nobody 
knows when 1t comes. As fruits fall from a 
tree, ripe or old even so we die In our 
infancy, prIne of mankind, or old age. As the 
sun rises in the East only to set In the West. 
As Flowers bloom 1n the morning to fade In 
the evening. The Buddha taught: “Death 1s 
inevitable. It comes to all without exception; 
we have to cultivate so that we are able to 


5) 


6) 


1243 


face it with perfect equanimity.”—Sự khổ 
trong lúc chết. Tất cả nhân loại đều muốn 
sanh an nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít 
người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần 
nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau 
đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, 
tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải 
ha bỏ thân quyến, muôn mối dập dồn, quả 
thật là khổ. Đa phần chúng sanh sanh ra trong 
tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau 
gấp bội. Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn 
đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. 
Như trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín 
hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, 
chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. 
Như mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn về 
phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để rồi tàn 
vào buổi chiều. Đức Phật dạy: “Cái chết 
không thể tránh được, nó đến với tất cả mọi 
người chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu 
tập để có thể đương đầu với nó bằng sự bình 
thản hoàn toàn. 

Paring with what we love 1s suffering: 
Suffering due to separation from loved ones 
(paring with what we love)—Ái Biệt Ly 
Khổ Thương Yêu Xa Lìa Khốổ—No one 
wanfs to be separated from the loved ones; 
however, this 1s Inevitable. We still lose our 
loved ones to the demon of death, leaving 
them helpless and forsaken. Separation from 
loved ones, whether 1n life or through death, 
1s ¡indeed suffering. IfÝ we listen to the 
Buddha's teaching “All associaton 1n life 
must end with separation.” Here Is a good 
Opporfumify for us to practice “equanimity.”—— 
Không ai muốn xa ha người thân thương; tuy 
nhiên, đây là điều không tránh được. Người 
thân chúng ta vẫn phải chết và chúng ta phải 
xa họ trong khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly 
tử biệt với người thân yêu quả là khổ. Nếu 
chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy “Cảnh 
đời có hợp có tan” thì đây là dịp tốt cho 
chúng ta thực tập hạnh “bình thản”. 

Meeting with what we hate 1s suffering: 
Suffering duc to meeting with the 
uncongenmial (meeting with what we hate)— 
Oán Tắng Hội Khổ —To endure those to 
whom we are opposed, whom we hate, who 


7) 


always shadow and slander us and look for a 
way to harm us is very hard to tolerate; 
however, we must confront this almost dally 
1n our life. There are many families in which 
relaftives are not of the same mind, and which 
are constantly beset with disputes, anger and 
acrimony. This ¡is no diferent from 
encountering cenemies. This ¡is ¡Indeed 
suffering! Thus, the Buddha advised us to try 
to bear them, and think this way “perhaps we 
are reaping the effects of our karma, past or 
present.” We should try to accommodate 
ourselves fo the new situaton or try tO 
overcome the obstacles by some other 
means—Phải chịu đựng người mà mình 
không ưa, người mình ghét, người thường hay 
chế nhạo phỉ báng và xem thường mình quả 
là khó; tuy nhiên, chúng ta phải luôn chịu 
cảnh nầy trong cuộc sống hằng ngày. Lại có 
nhiều gia đình bà con họ hàng thường không 
đồng ý kiến, nên thường có sự tranh cãi giận 
ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự 
gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ! Chính vì 
thế mà Đức Phật khuyên chúng ta nên cố 
gắng chịu đựng, và suy nghĩ rằng có lẽ 
chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp 
riêng của mình ở quá khứ hay hiện tại. Chúng 
ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới 
hoặc cố gắng vượt qua các trở ngại bằng một 
số phương tiện khác. 

Suffering unfulfiled 
(unattained aims): Unabling to obtain what 
we wish is suffering—Cầu Bất Đắc Khổ— 
Our greed 1s like a container without the 
bottom. We have so many desires and hopes 
1n our lives. The poor hope to be rich; the rich 
hope to be richer; the ugly desire for beauty; 
the beauty desire for beautier; the childless 
pray for a son or daughter. Such wishes and 
hopes are Iinnumerable that no way we can 
fulflll them. Thus, they are a source of 
suffering—Lòng tham của chúng ta như thùng 
không đáy. Chúng ta có quá nhiều ham muốn 
và hy vọng trong đời sống hằng ngày. Người 
nghèo thì mong được giàu; người giàu mong 
được giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; người đẹp 
mong đẹp hơn; người không con mong được 
có con. Những ước mong nầy là vô kể, chúng 


due to wishes 


1244 


ta không thể nào mãn nguyện đâu. Thế nên 
cầu bất đắc là khổ. 

8) Suffering due to the raging aggregates (all the 
1lls of the five skandhas): Ngũ Ấm Thạnh Suy 
Khổ-—AII the illnesses of the five skandhas is 
suferine—To have a body means to 
experIence pain and diseases on a daily basIs. 
Pain and disease also means suffering. The 
five skandas or agøregates are form, feeling, 
perception, volition and conscilousness. The 
skandas of form relates to the physical body, 
while the remaining four concern the mind. 
Simply speaking, this 1s the suffering of the 
body and the mind. The suffering of the 
skandas encompasses the seven kinds of 
suffering mentioned above. Our physical 
bodies are subject to birth, old age, disease, 
death, hunger, thirst, heat, cold and 
Wweariness. Qur mind, on the other hand, are 
afflicted by sadness, anger, worry, love, hate 
and hundreds of other vexations. 
happened that Prince Siddhartha having 
strolled through the four gates of the city, 
wIfnessed the misfortunes of old age, disease 
and death. Endowed with profound wisdom, 
he was touched by the suffering of human 
condition and left the royal palace to find the 
way of liberaton—Có thân là có bịnh đau 
hằng ngày. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Sắc ấm thuộc về thân, còn bốn ấm kia 
thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản đây là 
sự khổ về thân tâm hay sự khổ về sự thạnh 
suy của thân tâm. Điều thứ tám nầy bao quát 
bảy điều khổ kể trên: thân chịu sanh, già, 
bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc 
nhằn. Tâm thì buôn, giận, lo, thương, trăm 
điều phiền lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt 
Đa đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già, 
bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, cảm 
thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên đã 
la bổ hoàng cung tìm phương giải thoát. 

Eight big rivers: Bát Thủy —See Eight big 

rivers of India at the time of the Buddha. 

Eight big rivers of India at the tỉme of the 

Buddha: Bát Thủy— Tám sông lớn ở Ấn Độ vào 

thời Đức Phật. 

I1) Ganges: Sông Hằng. 

2) Jumna: Sông Diệm Ma La. 


Ít once 


3) Sarasvati: Sông Tát La. 

4) Hiranyavati or Ajiravati: Sông A Di La Bạt 
Đề. 

5) Mahi: Ma Hà. 

6)_ Indus: Sông Tân Đầu hay Ấn Hà. 

7) Oxus: Sông Bác Xoa. 

8) Sita: Sông Tất Đà. 

Eight Bodhisattvas in the Garbhadhatu: Bát 

Diệp Chi Trung Tôn—The Garbhadhatu (womb 

treasury) has the shape of an eight-petal lotus with 

Vairocana 1n the centre and eight bodhisattvas on 

each petal—Thai Tạng pháp giới có hình như hoa 

sen tám cánh, với Đức Tỳ Lô Giá Na ở giữa 

(trung thai), còn trên mỗi cánh đều có một vị Bồ 

Tát. 

Eipght  Bodhisatfvas of 

Vairocana: Tám Kim Cang vương hay Kim Cang 

Hộ Bồ tát cho Phật —See Eight diamond-kings. 

Eight calamifies: Eight conditions in which ¡t ¡s 

difficult to see a Buddha or hear his dharma— 

Tám trường hợp khó gặp Phật hay nghe được giáo 

pháp của Ngài —See Eight difficult circumstances 

to see a Buddha or hear his dharma. 

Eight cases of nouns in Sanskrit: Bát Chuyển 

Thanh—Tám chuyển thanh trong Phạn ngữ 

(subanta). 

1) Nirdesa (skÐ: Thể thanh—-Chủ cách nói 
chung về vật thể. 

2) Upadesana (skÐ: Nghiệp thanh—Mục đích 
cách. 

3) Kartrkarana (skĐ: Cụ thanh —Từ biểu thị 
công cụ của cái năng tác. 

4) Sampradana (skt: Sở vi thanh—Từ biểu thị 
sở đối với cái năng tác. 

5) Apadana (skÐ: Sở tòng thanh —Từ biểu thị 
vật đó từ đâu tới. 

6) Svamivacana (skt): Sở thuộc thanh—Từ biểu 
thị vật chủ cách. 

7) Samnidhanartha (skÐ: Sở y thanh—Từ biểu 
thị chỗ sở y của vật. 

8) Amantrana (skU: Hô thanh—Từ biểu thị cách 
gọi vật thể. 

Eight causes of charity: Bát Chủng Bố Thí— 

See Eight causes of almsgiving. 

Eight causes of dana: Bát Chủng Bố Thí—See 

Eight kinds of almsgIving. 


as  guardians 


1245 


Eight( causes of giving: Bát Chủng Bố Thí— 

See Eight causes of almsgiving. 

High( characteristics of a Buddha”s 

speaking: Bát Biện—Tám tài hùng biện của Đức 

Như Lai—Tám đặc tính của Phật trong lúc nói— 

Eight characteristics of a Buddha”s speaking: 

I1) Never hectoring: Bất tê hát biện (không la ó 
hò hét). 

2) Never misleading or confused: Bất mê loạn 
biện (không mê mờ loạn động). 

3) Fearless: Bất bố biện (biện luận không tổ vẻ 
khiếp sợ). 

4) Never haughty: Bất kiêu mạn biện—Biện 
luận không tỏ vẻ kiêu mạn. 

53) Perfect in meaning: Nghĩa cụ túc biện (biện 
luận với đầy đủ ý nghĩa). 

6) Perfect In flavor: VỊ cụ túc biện (biện luận 
với đầy đủ hương vị ý vị). 

7) Free from harshness: Bất chuyết sáp biện 
(biện luận lưu loát, chẳng vụng về cứng 
nhất). 

8) Seasonable or suited to the occasion: Ứng thì 
phân biệt (biện luận đúng lúc đúng thời). 
Eight characteristics of Nirvana: Eight flavor 
of Nirvana—Bát Vị Niết Bàn—See Eight savours 

(pleasures) of the Buddha's nirvana. 

Eigh(t chief characterisfics of “satori.” In 

Zen: Tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiển. 

1) Irrationality: Bội Lý —See Irrationality. 

2) Intuitive Insipht: Tuệ Giác—See Intuitive 
1nsipht. 

3) Authoritativeness: 
Authorifativeness. 

4) Affirmation: Khẳng Nhận—See Affirmation. 

3) Sense of the Beyond: Siêu Việt—See Sense 
of the Beyond. 

6) Impersonal Tone: Vô Ngã—See Impersonal 
Tone. 

7) Feelng of exaltaion Cảm Giác Siêu 
Thoát —See Feeling of exaltation. 

8) Momentary experience: Đốn Ngộ Nhất 
Thời—Momenftariness—See Momentary 
enlightenmernt. 

Eight chief rules for Bhiksuni: Bát Kính Giáo 

hay Tám Điều Tôn Kính của một Tỳ Kheo Ni— 

See EIght commands given to a nun before letting 

her entering the Bhiksuni Order. 


Tự Tr—See 


Eight circumstances in which it is difficult 
to see a Buddha or hear his dharma: Eight 
speclal types of adversiies that prevent the 
practice of the Dharma——Tám trường hợp khó gặp 
được Phật—See Eipht difficult circumstances to 
see a Buddha or hear his dharma. 

Eight classes of divinities: Thiên Long Bát Bộ. 

(@Ó)_ An overview of “Eight classes of divinitiles— 
Tổng quan về Thiên Long Bát Bộ. 

l1) Divinities are not ordinarily visible to human 
eyes; however, their subtle body can be 
clearly seen with hipher spiritual power— 
Thiên long không nhìn thấy được bằng mắt 
thường được; tuy nhiên, thân thể tinh tế của 
thiên long có thể được nhìn thấy với những 
người có định lực cao. 

2) Devas, nagas and others of the eight classes: 
The eight groups of demon followers which 
existed In ancient Indian legends; however, 
they were offen utilized in Buddhist sutras to 
suøgeest the diversty of the Buddha”s 
audiences: Thiên long và các chúng khác 
trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn 
Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh 
điển Phật giáo. 

3) Eight classes of diviniiles, or eight kinds of 
gods and demi-gods. These are varlous 

of nonhuman beings that 
regarded as protectors of Buddhist Dharma 
and Buddhism as part of the audience 
attending the Buddha°s sermons: Bát bộ 
chúng hay tám loại chúng gồm chư thiên, hay 
phi nhân được xem như là những thiên long 
hộ pháp, hay những vị cùng đến tham dự 
những buổi pháp hội của Phật. 

Details of “Eight classes of diviniles”——Chi 

tiết về Thiên Long Bát Bộ: 

l) Deva (skÐ: Thiên chúng—Devas, gods, or 
angels in the Heavens—Chư Thiên trong các 
cõi trời (sáu cõi trời Dục Giới, bốn trời Tứ 
Thiển Sắc Giới, Tứ Không Xứ). 

2) Nagas  (sk): Rêng—Dragons—Heavenly 
dragons—Long chúng. 

3) Yaksas (skt): Dạ Xoa chúng—Extremely fast 

that guard Gates, 

assoclated with Tusita 


classes are 


qI) 


Heaven's 
Somefimes the 
Heaven, but usually located on the human 
plane (realm)—Quỷ bay cực nhanh, giữ các 


demons 


1246 


cửa trời, có liên hệ tới trời Đâu Suất, nhưng 
thường thấy nơi cõi người. 

4) Gandharvas (skÙ: Càn Thát Bà chúng— 
Musician Angels for the Cakra Heaven Kings. 
Gandharvas are “incense inhaling spIrits— 
Càn Thát Nà là một loài hay ngữi mùi hương 
thơm. 

53) Asuras (sk): A Tu La chúng —War gods, or 
evil spirits which live on the slopes of Mount 
Meru, below the lowest heavenly sphere, that 
of the four Guardian Kings—Thần chiến đấu 
thường ở núi và đáy biển quanh những triỀn 
bọc quanh núi Tu DI, bên dưới cõi trời Tứ 
Thiên Vương. 

6) Garudas (skÐ: Heavenly (celestial) birds with 
golden wing spans of  approximately 
3,360,000 miles—Ca Lâu La chúngThần 
chim đại bàng cánh vàng, dài đến 3.360.000 
dặm. 

7) Kinnaras (skÙ: Khẩn Na La chúng—— 
Heavenly beings with human bodies and 
animal heads (half-horse, half-men)—Nửa 
giống người nửa giống thân, có tài trổi nhạc. 

8) Mahoragas (skUÐ: Ma Hầu La Già chúng—— 
Serpent or Snake gods with body length over 
100 miles—Thân mãng xà (rắn lớn) có thân 
đài trên 100 dậm. 

Eight classes of nagas and devas: Thiên Long 

Bát Bộ—Bát Bộ Kim Cang—Tám chúng sanh 

siêu nhân trong Kinh Liên Hoa—The eight 

classes of supernatural beings In the Lotus 

Sutra—The Eight Vajra Deitles: 

1) Deva: Thiên. 

2) Naga: Long. 

3) Yaksa: Dạ Xoa. 

4) Gandharva: Càng Thát bà. 

5) Asura: A-Tu-La. 

6) Gadura: Ca-Lâu-La. 

7)_ Kinnara: Khẩn-Na-La. 

8) Mahoraga: Ma-Hầu-La Già. 

Eight classes of supernatural beings ïn the 

Lotus Sutra: Bát Bộ Kim Cang—The Eight 

Vajra Deites—Tám chúng sanh siêu nhân trong 

Kinh Liên Hoa. 

1) Deva: Thiên. 

2) Naga: Long. 

3) Yaksa: Dạ Xoa. 

4) Gandharva: Càng Thát bà. 


5) Asura: A-Tu-La. 

6) Gadura: Ca-Lâu-La. 

7)_ Kinnara: Khẩn-Na-La. 

8) Mahoraga: Ma-Hầu-La Già. 

Eight groups of demon followers. 

Eipht classification or grades of disciples 
according to the Tien-T?ai Perfect 
Teaching: Tám thứ hạng của đệ tử theo Thiên 
Thai Viên Giáo—See Eight grades of disciples, 


and Eigh( Tien-T?ai classiicalons of 
Sakyamuniˆs teaching. 
Eight  classiicatons of Sakyamuni”s 


Teaching: Bát Giáo—See Eight Tien-T”ai 

classifications of Sakyamuni”s teaching. 

Eight cold hells: Eight cold narakas—Bát Hàn 

Địa Ngục——Tám địa ngục lạnh. 

1) Hell of tumours and blains: Arbuda (sk)—Át 
Phù Đà Địa Ngục—Nghạch bộ đà—ĐJa ngục 
quá lạnh nên nổi gai ốc. 

2) Enlarged Arbuda: Nrrabuda (skÐÙ——Ni La Phù 
Đà Địa Ngục—Ni thích bộ đà —ĐịỊa ngục 
lạnh quá làm nứt vỡ da thịt. 

3) Hell of chattering teeth: Atata (skÙ—A Đa 
Đa Địa Ngục—Át Triết Tra—Nghạch chiết 
sá——Tiếng kêu rên do quá lạnh rét. 

4) Hell of the only sound to possible to frozen 
tongues: Ababa (skÐ—A Bà Bà Địa Ngục— 
Hoắc hoắc bà—Tiếng kêu rít lên vì lạnh. 

53) Hell of the only sound to frozen throats: 
Hahava or Ahaha (sk)——Ấu Hầu Hầu Địa 
Ngục—Hổ hổ bà—Tiếng kêu rên hừ hừ từ 
trong cổ họng. 

6) Hell of blue lotus flower: Utpata (sk)——Ưu 
Bát La Địa Ngục Ổn bát ma— Thanh liên 
hoa—Where the flesh being covered with 
sore resmebling it—Quá lạnh nên da nứt nở 
ra như hình cọng sen. 

7) Hell of Red lotus flower: Padma (skÐ—Ba 
Đầu Ma Địa Ngục—Bát đặc ma—Hồng liên 
hoa—Red lotus flower, the flesh beIng 
covered with sore resembling i—Phạm nhân 
phải chịu rét đến độ da thị đỏ lên như sen 
hồng. 

8) Hell of the great lotus flower: Pundarika 
(sk)—Phân Đà Lợi Địa Ngục—Maha Bát 
đặc ma—Đại hồng liên hoa—Phạm nhân bị 
lạnh đến độ da thịt đau đớn và có hình như 





1247 


những cánh sen lớn—The great lotus flower, 
the flesh being covered with sore resembling 
1Ẳ. 

Eight cold narakas: Bát Hàn Địa Ngục—Tám 

địa ngục lạnh—See Eight cold hells. 

Eipht commands given to a nun before 

letfing her entering the Bhiksuni Order: Bát 

Kính Giáo hay Tám Điều tôn kính của một Tỳ 

kheo Ni—In the Angutara Nikaya Sutta, 

Venerable Ananda told Maha Pajapati Gotami 

about the eight commands laid down by the 

Buddha, given to a nun before letting her enfering 

the Bhiksuni Order—Trong Kinh Tăng Nhất A 

Hàm, ngài A Nan đã đến gặp bà Ma Ha Ba Xà 

Ba Đề để trao truyền lại tám giới kính trọng mà 

Đức Phật đã ban hành cho tỳ kheo mi trước khi gia 

nhập Ni đoàn: 

l1) Even though a hundred years” standing by the 
higher ordination , a nun must always pay 
respect to a monk, no matter how young he 1s, 
offer her seat to him, reverence him, and 
perform all proper duties towards him though 
he has Just received the Higher Ordination on 
that very day: Dầu trăm tuổi hạ, tỳ kheo ni 
lúc nào cũng phải tôn kính một vị Tăng dù trẻ 
và phải nhường chỗ ngồi cho vị ấy, phải đảnh 
lễ và thực hành bổn phận đối với vị Tỳ kheo, 
mặc dầu vị nầy chỉ mới xuất gia ngày hôm 
Ấy. 

2) Never scold (revile, rebuke, or abuse) a monk 
on no account: Không bao giờ nặng lời, mắng 
chửi hay mạ ly một vị Tăng trong bất cứ 
trường hợp nào. 

3) Bhiksunis (she could never accuse or speak of 

a monks misdeeds) should not give 

admonition to Bhiksus, but Bhiksus should 

admonish Bhiksunis (he may speak of her 
misdeeds): Tỳ kheo không được sám hối với 

Tỳ Kheo Ni, nhưng Tỳ Kheo Ni phải sám hối 

với Tỳ Kheo (nghĩa là Tỳ Kheo Ni không 

được làm lễ sám hối cho Tỳ Kheo, nhưng Tỳ 

Kheo có thể làm lễ sám hối cho Tỳ Kheo Ni). 

At Bhiksus` hands obtain reception into the 

order: A female probationer (sikkhamana), 

who 1s trained in the six commandments for 
two years, should receive both the Higher 

Ordination from the Order of both Bhikkhus 

and Bhikkhunis—Một vị Thức Xoa Ma Na 


4) 


phải được cả Tăng đoàn và Ni đoàn thừa 
nhận vào giáo đoàn thì mới gọi là hợp pháp. 

53) Every fortnight a Bhiksuni should ask from 
the Order of Bhiksus the time when the 
Bhiksus assemble to recite their fundamental 
rules (uposatha), and when a Bhiksu would 
come to admonish them: Mỗi nửa tháng phải 
hỏi Tăng đoàn của các Tỳ Kheo chừng nào 
có lễ Phát Lỗ (sám hối điều sái phạm) và giờ 
nào các Ngài đến họp. 

6) Ask the fraternity for a monk as preceptOr: 
Thỉnh Tỳ kheo thuyết pháp. 

7) A Bhikkhuni should never spend a retreat 
(vassa) In a place where there 1s no Bhikkhu: 
Không bao giờ an cư kiết hạ nơi nào không 
có các vị Tăng. 

8) After the summer retreat, the ceremony of 

formal terminaton of the rainy season 

(pavarana) should be held by a Bhiksuni in 

the presence of Bhiksus. She must report and 

ask for a responsible confessor. A Bhikkhuni 
examines fo see If she has ever committed 
any of the three ways, seeing, hearing, or 
suspicion: Sau kỳ an cư kiết hạ, mỗi Tỳ Kheo 

Ni phải hành lễ Tự Tứ (báo cáo và sám hối) 

và chánh thức xuất Hạ trước mặt chư Tăng. 

Tỳ Kheo Ni phải kiểm thảo xem trong ba 

điểm thấy, nghe, và hoài nghi, coi mình có 

phạm phải điều nào chăng. 

In some sutras, number 6 1s replaced by: A 

Bhikkhuni who commifted a major offence 

should undergo punishment (manatta) In the 

presence of the Order of both Bhikkhus and 

Bhikkhunis—Một vị Tỳ Kheo Ni khi đã phạm 

tội, phải chịu hình phạt trước cả hai Giáo Hội 

Tỳ Kheo và Tỳ Kheo NI. 

Eight commands of paying respect: Bát Kính 

Giáo (Tám điều tôn kính của một tỳ kheo ni)— 

Bát Kính Giới —See Eight commands given to a 

nun before leting her entering the Bhiksuni 

Order. 

Eigh(t commandmenfs: The first eight of the 

ten commandments which the Buddha set forth for 

lay Buddhists every 
fornight—Tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức 

Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng 

là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ—See Eight 

prohibitory commandments. 


+ 


t© Observe 24  hours 


1248 


Eipht commandments for laity: Bát giớ— 
Tám giới cho Phật tử tại gia—See Two grades of 
commandments (B). 
Eipght commandmentfs for a nun: Bát Kính 
Giáo—See Eight commands g1ven to a nun before 
letting her entering the Bhiksuni Order. 
Eight conditions or cireumstances in which 
Ít is difiicult to see a Buddha or hear hỉs 
dharma: Eight special types of adversities that 
prevent the practice of the Dharma—Tám điều 
kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám 
chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có 
thể tu học cho thành đạo được—See Eight 
difficult circumsftances to see a Buddha or hear hiIs 
dharma. 

Eight conditions to fulfñill one?s vows: Tám điều 

kiện đưa đến hoàn thành bổn nguyện——According 

to the Mahayana-sutralankara, vow 1s both the 
cause and the result of the Thought of 

Enliphtenment. The production of the Thought of 

Enliphtenment 1s possible even through payIng 

homaøge to the Buddha at a stupa, whereas 1 1S 

obligatory for one to meet a Buddha in order to 
make the formal Resolve. A Bodhisattva must 
have the following eipht conditions to fulfill his 

Resolve—Theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, 

nguyện là nguyên nhân và kết quả của Bồ Đề 

Tâm. Chư Bồ Tát, vì lợi ích và giải thoát cho 

chúng sanh mà khởi tâm nguyện Bồ Đề để trở 

thành một vị Phật và từ đấy vị ấy bắt đầu hạnh 
nghiệp Bồ Tát. Vị Bồ Tát phải có đủ tám điều 
kiện sau đây thì bổn nguyện mới hoàn thành: 

l) The aspirant should be a human being: 
Manussottam (p)—Một con người. 

2) A male: Linga Sampatti (p)—Người nam. 

3) Sufficlently developed spiritually to become 
an Araht in this very life: Hetu (p)—Có đủ 
khả năng sáng suốt có thể trở thành bậc A La 
Hán trong đời nầy. 

4) A recluse at the tine of the declaration: 
Satthara Dassanam (p)—Có khả năng làm 
bậc Sa Môn. 

53) He should make the resoluton personally 
before a Buddha: Pabbajja (p)—Lập nguyện 
trước Đức Phật. 

6) He should possess the jhanas: Guna SampatftI 
(p)—Chứng các tầng thiền. 


7) Be prepared to sacriflce even his HfG: 
Adhikara (p)—Sắn sàng hy sinh ngay thân 
mạng nầy. 

8) The resoluton has to be absolutely firm: 
Chandata (p)—Nguyện vững chắc. 

Eight consciousnesses: Bát Thức—Tám thức— 

The ceiph( parljnana, or kinds of cognition, 

p©rception, or conscIousness: 

(Œ)  According to The Mahayana Awakening of 
Faith —Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận: 

(A) The six-sense consciousnesses—Luục thức: 

l) Caksur-vijnana (skÐ—Nhãn thức: Seeing— 
Sight consciouness——We say the eyes see, but 
according to Buddhism, 1f`s not actually the 
eyes themselves that see. lít 1s the eye 
consciousness that sees—Chúng ta nói mắt 
thấy, nhưng theo Phật giáo, mắt không tự 
thấy mà chính nhãn thức thấy —See Eye 
CONnSCIOuSness. 

2) Srotra-vijnana (skÐÙ—Nhĩ thức: Hearing— 
Hearing consciousness—See Srotravijnana. 

3) Ghrana-vijinana (skÙ—Tỷ thức: Smelling— 
Scent consciousness—SImilarly, we say the 
ears hear, but actually the ear conscIousness 
that hears—Tương tự, chúng ta nói tai nghe, 
nhưng kỳ thật nhĩ thức nghe—See Olfactory 
CONnSCIOuSn€sSs. 

4) Jihva-vijinana (skt—Thiệt thức: Tasting— 
Taste consclousness—The tongue ifself does 
not faste, but the tasfe conscIousness taSf©s—— 
Lưỡi không tự nếm, mà thiệt thức nếm——See 
'Taste consciousness and Tongue perception. 

3) Kaya-vinana (sk—Thân thức: Touch— 
Touch consciousness—See Kaya-vIjnana. 

6) Mano-vijnana (sk)—Ý thức: Mind or mano 
consciousness—The 
1ntellect—Menftality—Apprehension—The 
thinking consciousness that coordinates the 
perceptions of the sense organs. The mind 
consciousness, the sixth or the ¡ntellectual 





merntal Sense Or 


COnscIousness is not the mind, it `s the function 
of the mind. The sentient being”s mind 1s an 
ever-spinnng whirlpool in which menrtal 
acfivities never cease. There are four sfages 
of production, dwelling, change, and decay—— 
Sự suy nghĩ phối hợp với các căn. Ý thức hay 
thức của trí thông minh không phải là tâm, nó 
là sự vận hành của tâm. Tâm chúng sanh là 


(B) 


7) 


8) 


1249 


một cơn xoáy không ngừng xoay chuyển, 
trong đó những hoạt động của tâm không bao 
giờ ngừng nghỉ theo bốn tiến trình sanh, trụ, 
dị, diệt—See Manovijnana. 

Two last consciousnesses—Hal 
cùng: 

Klista-mano-vijnana (skt—Mạt-Na thức (ý 
căn): Klistamanas consciousness—This is the 
discriminating and constructive sense. Ït 1s 
more than the intellectually perceptive. Ït 1s 
the cause of all egøoism (1t creates the illusion 
of a subJect “I” standing apart from the object 
world) and Individualizing of men and things 
(all mlusion arising from assuming the 
seeming as the real). The self-consclous 
defiled mind, which thinks, wills, and ¡s the 
principal the  generaton of 
subJectivifty. Ït 1s a conveyor of the seed- 
essence of sensory experlences to the eighth 
level of subconsciousness. It is described as a 
sea in which currents of thought surge and 
secthe. l( is the transmifting consciousness 
that relays sensory Information from the mind 
OT mano conscilousness to the storehouse or 
Alaya-vijinana—Đây là lý trí tạo ra mọi hư 
vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản 
ngã (tạo ra hư vọng về một cái “tôi” chủ thể 
đứng tách rời với thế giới khách thể). Mạt Na 
Thức cũng tác động như là cơ quan chuyển 
vận “hạt giống” hay “chủng tử” của các kinh 
nghiệm giác quan đến thức thứ tám (hay tàng 
thức). Mạt na thức được diễn tả như là một 
cái biển trong đó những dòng chảy tư tưởng 
cứ dâng trào lên không ngừng nghỉ. Nó là 
thức chuyển tiếp tất cả những tin tức từ ý thức 
qua A lại da thức. 

Alaya-vijnana (skÙ—A Lại Da thức (Tàng 
thức): Alaya consciousness—The storehouse 
consciousness or basis from which come all 


thức sau 


factor ïn 


seeds of conscilousness or from which 1t 
responds fo causes and conditions, specific 
seeds are reconveyed by Manas to the six 
Senses, precipifating new actions, which In 
turn produce other seeds. This process IS 
simultaneous and endless—Tàng thức nơi 
chứa đựng tất cả chủng tử của các thức, từ 
đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt 
giống đặc biệt lại dược thức Mạt Na chuyển 


qI) 


vận đến sáu thức kia, kết thành hành động 
mới đến lượt các hành động nầy lại sản xuất 
ra các hạt giống khác. Quá trình nầy có tính 
cách đồng thời và bất tận. 

According to The Lankavatara Sutra—Theo 
Kinh Lăng Già: This system of the five sense- 
vijnanas 1s In union with Manovijnana and 
this muatuality makes the system distinguish 
between what 1s good and what is not good. 
Manovijnana In union with the Íive sense- 
vijnanas grasps forms and appearances In 
their multitudinous apsect; and there 1s not a 
momenf”s cessation of activity. This 1s called 
the momentary character of the Vijnanas. 
Ths system of  vijnanas 1s 
uninterruptedly and all the time like the 
waves of the great ocean—Mạt Na Thức và 
năm tâm thức tập hợp lại với nhau như các 
triết gia đã vạch ra. Hệ thống năm căn thức 
nầy phân biệt cái gì thiện với cái gì không 
thiện. Mạt Na Thức phối hợp với năm căn 
thức thủ chấp các hình sắc và tướng trạng 
trong khía cạnh đa phức của chúng; và không 
có lúc nào ngưng hoạt động cả. Điều nầy ta 
gọi là đặc tính sát na chuyển (tạm bợ của các 
thức). Toàn bộ hệ thống các thức nầy bị quấy 
động không ngừng và vào mọi lúc giống như 
sóng của biển lớn. 


stirred 


1-5)From One to Five (same as in (ID) —Từ một 


6) 
a) 


đến năm (giống như (1). 

Tathatgata-garbha (skt)—Như Lai Tạng: 

AIlso as Alayavinana. In the 
Lankavatra Sutra the Buddha told 
Mahamati: “Oh Mahamati! The Tathagata- 
garbha contains In ifself causes alike good 
and not-good, and from which are generated 
all paths of existence. It Is like an actor 
playing different characters without harboring 
any thought of “me and mine.°”—Cũng gọi là 
A Lại Da Thức. Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật nói: “Nầy Mahamati! Như Lai Tạng 
chứa trong nó những nguyên nhân cả tốt lẫn 
xấu, và từ những nguyên nhân nầy mà tất cả 
lục đạo (sáu đường hiện hữu) được tạo thành. 
Nó cũng giống như những diễn viên đóng các 
vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ 
nào về “tôi và của tôi.” 


known 


b) 


C) 


7) 


1250 


Alaya means all-conserving. Ït is In company 
with the seven Vijnanas which are generated 
1n the dwelling-house of Ignorance: A Lại Da 
có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi chung với bẩy 
thức được sinh ra trong ngôi nhà vô minh. 

The function of Alayavijnana 1s to look Into 
1tself where all the memory (vasana) of the 
beginningless past 1s preserved In a way 
beyond consciousness (acinfya) and ready for 
further evolution (parinama); but 1t has no 
acfive energy In 1(self; 1t never acfs, It simply 
p©rceiIves, 1 Is In this exactly like a mirror; 1t 
1s again like the ocean, perfectly smooth with 
no waves disturbing 1fs tranguillity; and 1t 1s 
pure and undefiled, which means that 1t 1S 
free from the dualismof subJect and obJect. 
For If is the pure act of perceiving, with no 
differentiation yet of the knowing one and the 
known: Chức năng của A Lại Da Thức là nhìn 
vào chính nó trong đó tất cả tập khí (vasana) 
từ thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt 
ngoài tri thức (bất tư nghì —acintya) và sẵn 
sàng chuyển biến (parinama), nhưng nó 
không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao 
giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức, theo ý nghĩa 
nầy thì nó giống như một tấm kiếng; nó lại 
giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng không 
có sóng xao động sự yên tĩnh của nó; và nó 
thanh tịnh không bị ô nhiễm, nghĩa là nó 
thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối 
tượng. Vì nó là cái hành động nhận thức đơn 
thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết 
và cái được biết. 

Manas (skt—Mạt Na: The waves will be 
seen ruffling the surface of the ocean of 
Alayavinana when the prnciple of 
1ndividuation known as Vishaya blows over 1t 
like the wind. The waves thus started are this 
world of partculas where the 
discriminates, the affecion clngs, and 
passlons and desires strugsle for existence 
and supremacy. This particularizine agency 
sis within the system of Vijnanas and 1s 
known as Manas; in fact it is when Manas 
begins to operate that a system of the 
Vijnanas manifests 1fself. They are thus 
called “obJect-discriminating-vijnana” (vastu- 
prativikalpa-vijnana). The function of Manas 


1ntellect 


1S essentially to reflect upon the Alaya and to 
create and to discriminate subJect and object 
from the pure oceans of the Alaya. The 
memory accumulated (ciyate) In the latfer 1s 
now divided into dualies of all forms and all 
kinds. This Is compared to the manifoldness 
of waves that stir up the ocean of Alaya. 
Manas Is an evil spirit In one sense and a 
good one ¡in another, for discrimination In 
1fs€lf Is not evil, is not necessarlly always 
false judgment (abhuta-partkalpa) or wrong 
reasoning (prapanca-daushthulya). But it 
Ørows to be the source of great calamity when 
It creafes desires based upon Ifs wrong 
Judgments, such as when 1t believes 1n the 
realiy of an ego-substance and becomes 
attached to 1t as the ultimate truth. For manas 
1s not only a discriminating Intellipence, but a 
willing agency, and consequently an actor— 
Những cơn sóng làm gợn mặt biển A Lại Da 
thức khi cái nguyên lý của đặc thù gọi là 
vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như 
gió. Những cơn sóng được khởi đầu như thế 
là thế giới của những đặc thù nầy đây trong 
đó tri thức phân biệt, tình cảm chấp thủ, và 
phiền não, dục vọng đấu tranh để được hiện 
hữu và được sự tối thắng. Cái nhân tố phân 
biệt nầy nằm bên trong hệ thống các thức và 
được gọi là mạt na (manas); thực ra, chính là 
khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống 
các thức hiển lộ ra. Do đó mà các thức được 
gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” (sự 
phân biệt thức—vastu-prativikalpa-vijnana). 
Chức năng của Mạt na chủ yếu là suy nghĩ về 
A Lại Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và 
đối tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại 
Da. Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ đây 
bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả 
các hình thức và tất cả các loại. Điều nầy 
được so sánh với đa phức của sóng quấy động 
biển A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu 
theo một nghĩa và là một tinh linh tốt theo 
nghĩa khác, vì sự phân biệt tự nó không phải 
là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán 
đoán lầm lạc hay hư vọng phân biệt (abhuta- 
parikalpa) hay lý luận sai trái (hý luận quá 
ác—prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở 
thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó 


8) 


1251 


tạo ra những khát vọng được đặt căn bản trên 
những phán đoán lầm lạc, như là khi nó tin 
vào cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên 
chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý 
tối hậu. Vì mạt na không những chỉ là cái tri 
thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước 
vọng và do đó là một tác giả. 

Manovijinana (skt—Mạt Na Thức: The 
function of Manovijnana 1s by hypothesis to 
reflect on Manas, as the eye-vijnana reflects 
on the world of forms and the ear-vijnana on 
that of sounds; but In fact as soon as Manas 
evolves the dualism of subject and obJect out 


of the absolute unfty of the Alaya, 
Manovijnana and ¡ïndeed all the other 
Vijnanas begin to operate. Thus, In the 
Lankavatra Sutra, the Buddha said: 
“Buddhist Nirvana consists In turning away 
from the wrongfully discriminating 


Manovijnana. For with Manovijnana as cause 
(hetu) and support (alambana), there takes 
place the evolution of the seven Vijnanas. 
Further, when Manovijnana discerns and 
clings to an external world of particulars, all 
kinds of habif-energy (vasana) are generated 
therefrom, and by them the Alaya 1s nurtured. 
Together with the thought of “me and mine,” 
taking hold of it and clinging to 1t, and 
reflecting upon 1t, Manas thereby takes shape 
and 1s (sarira), 
however, Manas and Manovijnana are not 
differentthe one from the other, they depend 
upon the Alaya as cause and support. And 
when an external world 1s tenaciously held as 
real which 1s no other than the presenfation of 
one”s own mind, the menftaftion-system (citta- 
kalapa), mutually related, 1s evolved in 1fs 
totality. Like the ocean waves, the Vijnanas 
set in moftion by the wind of an external world 
which 1s the manifesfation of one”s own mind, 
rise and cease. Therefore, the seven Vijnanas 
cease with the cessation of Manovijnana.”— 
Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là 
suy nghĩ về mạt na, như nhãn thức suy nghĩ 
về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về 
thế giới của âm thanh; nhưng thực ra, ngay 
khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của 
chủ thể và đối tượng do từ cái nhất thể tuyệt 


evolved. In substance 


Eipht 


đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực 
tất cả các thức khác cũng bắt đầu vận hành. 
Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là 
sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lâm. 
Vì mạt na thức làm nguyên nhân và sở 
duyên thì sự phát sinh bảy thức còn lại xãy 
ra. Lại nữa, khi mạt na thức phân biệt và 
chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên 
ngoài thì tất cả các loại tập khí (vasana) được 
sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi 
dưỡng cùng với cái ý tưởng về “tôi và của 
tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy 
nghĩ về nó mà thành hình và phát triển. Tuy 
nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức 
không khác gì nhau, chúng nhờ A Lại Da làm 
nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế 
giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện 
của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho 
là thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ— 
citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra 
trong tổng thể của nó. Giống như nhưng con 
sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của 
một thế giới bên ngoài là thế giới do chính 
cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và 
biến diệt. Do đó bảy thức kia diệt theo với sự 
diệt của mạt na thức.” 

classified 


Consciousnesses being 


according fo joy, equanimity, knowledge, 
and prompting: Tám Tâm Dục Giới được xếp 
loại theo Hỷ Xả và Trí và chắc thật. 

(A) Eour consciousnesses which are accompanied 


]) 


by joy—Bốn tâm câu hữu với hỷ: 

When accompaned by Joy, it Is either 
associated with knowledge and unprompted. 
When a man ¡1s happy on encountering an 
excellent gIft to be given, or recIpIenf, ©fC., Or 
some such cause for Joy, and by placing ripht 


view foremost that occurs In the way 
beginnng “there is merit In giving,” he 
unhesitaainely and unurged by others 


performs such merit as giving, etc., then his 
COnscilousness Is  accompanied by Jjoy, 
associated with knowledge, and unprompted: 
Khi câu hữu với hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng 
với trí, không cần được nhắc bảo. Thí dụ như 
khi một người sung sướng vì gặp được một 
tặng phẩm tuyệt hảo để làm quà, hay vì gặp 


2) 


3) 


Bội 


1252 


được một người nhận, vân vân, hay một 
nguyên nhân nào tương tự làm phát sinh hỷ, 
và đặt chánh kiến lên hàng đầu, như nghĩ 
rằng bố thí có công đức lớn, người ấy không 
do dự, không cần nhắc bảo khi làm những 
công đức bố thí, vân vân thì tâm ấy là câu 
hữu với hỷ, tương ưng với trí, và không cần 
nhắc nhở. 

When accompanied by Joy, I( 1s either 
assoclated with knowledge and prompted. 
When a man ¡1s happy and content In the way 
aforesaid in (1), and, while placing ripht view 
foremost, yet he does it hesitantly through 
lack of free generosIfy, efc., or urged on by 
others, then, his 
accompamed by Joy, 
knowledge, but prompted: Khi câu hữu với 
hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng với trí cần được 
nhắc bảo. Khi một người sung sướng hài lòng 
như trên (1), và cũng đặt chánh kiến lên hàng 
đầu, nhưng lại làm với sự do dự vì tâm không 
rộng rãi, hoặc cần được người khác nhắc bảo, 
thì tâm ấy thuộc loại câu hữu với hỷ, tương 
ưng với, nhưng cần được nhắc bảo. 

When accompanied by Joy, 1t 1s dissociated 
from knowledge and unprompted. In case of 
young children who have a natural habit due 
to seeing the behaviour of relatives and are 
Joyful on seeing monks and at once give them 
whatever they have 1n their hands or pay 
homaøge, this 1s the consciousness which 1s 
accompamed by joy, 
knowledge, but unprompted: Khi câu hữu với 
hỷ, không tương ưng với trí, không cần nhắc 
bảo. Như trường hợp những em bé có thói 
quen tự nhiên do bắt chước người lớn, khi gặp 
một vị sư thì cúng dường, đó là tâm câu hữu 
với hỷ, không tương ưng với trí và không cần 
sự nhắc bảo. 

When accompanied by Joy, 1t 1s dissociated 
from knowledge and prompted. When a man 
sees other people offer, he is happy and 
wanfs fo offer too; however, his stinginess 
prevents him from offering. He needs 
prompting from other people: Khi câu hữu với 
hỷ, không tương ưng với trí, cần nhắc bảo. 
Khi một người thấy người khác cúng dường, 
cũng muốn hoan hỷ cúng dường, nhưng vì 


CONnSCIOusness 1S 
associated with 


dissociated from 


lòng tham tiếc nên không chịu cúng mà phải 
đợi nhắc nhở. 


(B) Four consciousnesses which are accompanied 


` 


by equanimity. When the conscIousnesses are 
devoid of Joy, such as the cases from (Š) to 
(8), they are accompanied by equanimity— 
Bốn tâm câu hữu với xả. Khi không có hỷ 
như trong những trường hợp từ (5) đến (8), thì 
những tâm nây gọi là tâm câu hữu với xả: 

5) When accompanied by equanimIty, 1t 1s either 
associated with knowledge and unprompted: 
Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, không 
cần nhắc bảo. 

6)_ When accompanied by equanimIty, 1t 1s either 
assoclated with knowledge and prompted: 
Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, cần 
nhắc bảo. 

7) When accompanied by equanimity, It 1s 
dissociated from knowledge and unprompted: 
Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, 
không cần nhắc bảo. 

8) When accompanied by equanimy, 1t 1S 
dissociated from knowledge and prompted: 
Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, 
cần nhắc bảo. 

Eipgh( consciousnesses (miỉnd) are all 

separate: Tâm pháp—Tự tướng của thức 

Mind—Tám tâm pháp biệt lập nhau. Năm thức 

đầu lập thành nhận thức giác quan, thứ sáu là ý 

thức (mano-vijnana), thứ bảy là mạt na thức— 

See Five laws or categories (II). 

Eight confinenfs: Bát Trung Châu—Each of the 

four continents has two other continents—Tám 

châu ở giữa: 

I) lambudvipa has Camara and Varacamara: 
Nam Thiệm Bộ Châu có (Camara và 
Varacamara. 

2) Purvavideha has Deha and Videha: Đông 
Thắng Thần Châu có Deha và Videha. 

3) Aparagodaniya has Satha 
Uttaramantrinah: Tây Ngưu Hóa châu có 
Satha và Uttaramantrinah. 

4)_ Uttarakuru has Kuravah and Kaurava: Bắc Cu 
Lô châu có Kuravah và Kaurava. 

Eight correct ways: Bát Chánh Đạo—See Eight 

Noble Paths. 





and 


1253 


Eipht crucial elements for Pure Land 

cultivators: Tám điều cốt yếu của người tu Tịnh 

Độ——According to Great Master Chỉi-Sun, the 

twelfth of the thirteen Patrlarchs of Pureland 

Buddhism, there are eight crucial elements all 

Pureland cultivators must often reflect and 

remember—Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 của 

Liên Tông Thập Tam Tổ, có tám điều cốt yếu mà 

người Phật tử tu Tịnh Độ cần phải nên ghi nhớ 

nằm lòng. 

l1) Because of life and death, developing Bodhi 
Mind. This should be the common path of all 
Buddhists: Vì sự sanh tử mà phát lòng Bồ Đề. 
Đây là đường lối chung của tất cả những 
người học đạo. 

2) Use “deep faith and vow” to practice Buddha 
Recltaton. This 1s 
Pureland Dharma Door: Dùng tín nguyện sâu 
mà trì danh niệm Phật. Đây là chánh tông 
của pháp môn Tịnh Độ. 

3) Use “focus and concenfration” 
Buddha as a means to gain rebirth: Lấy sự 
nhiếp tâm chuyên chú mà niệm Phật để làm 
phương tiện dụng công. 

4 Use the matter of “taming the Iimages and 
workings of afflictions” as a crucial step In 
cultivating the mind: Lấy sự chiết phục phiển 
não hiện hành làm việc quan yếu để tu tâm. 

5) Use the matter of “maintaining the four grave 
precepts” (no killing, no stealing, no sexual 
misconduct, and no lying) as the fundamental 
foundations of the cultivated path: Lấy sự giữ 
chắc bốn trọng giới (không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ) 
làm căn bản vào đạo. 

6) Use the “Ascetic practices” as SUppOTts ÍOT 
the cultivated path, meaning do not become 
too øreedy for the pleasures of the five 
desires: Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ 
duyên để tu hành, đừng quá tham cầu các thứ 
ngũ dục. 

7) Use the “one mind without distractions” as 
the ulimate goal of the Pureland Buddhism: 
Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của 
pháp môn Tịnh Độ. 

8) Use “wholesome spiritual achievemenf” as 
proofs and validations for gaining rebirth: Lấy 


the essence of. the 


{(O T€CIíC 


các điểm lành để làm chứng nghiệm cho sự 
vãng sanh. 
Eigh(t degrees of fixed abstraction: Bát 
Định—The eight degrees of fixed abstraction, 
four dhyanas corresponding to the four divisions in 
the heavens of form (Tứ Thiển thiên); four 
degrees of absolute fixed abstraction on the 
1mmaterial corresponding to the arupadhatu ¡in the 
heavens of formless (Tứ Không xứ)—Tám mức 
độ trừu tượng cố định, bốn thiền na tương ứng với 
“tứ thiển thiên;” bốn mức độ trừu tượng cố định 
tuyệt đối tương ứng với “tứ không xứ”—§ee Four 
dhyana heavens, and Four Immaterial heavens. 
Eight deliverances, to be realised with the 
menfal body: Tám giác ngộ cần phải chứng ngộ 
bởi thân—See Eour things to be realized. 
Eight destroyers: Bát Ma—Tám loại ma—See 
Eight Maras. 
Eipght Devalokas: Bát Thiên-The eight 
devalokas, which 1s composed of four dhyana 
devalokas (Tứ Thiền thiên) of the region of form, 
and four arupalokas (Tứ không xứ)—Tám cối trời 
gồm Tứ thiển thiên và Tứ Không xứ—See Four 
dhyana heavens and Four Iimmaterial heavens. 
Eight devas: Bát Thiên—Tám cõi trời gầm Tứ 
thiển Tứ Không xứ The eight 
devalokas, which ¡1s composed of four dhyana 
devalokas (Tứ Thiền thiên) of the region of form, 
and four arupalokas (Tứ không xứ). 
Eight dharmas: Bát Pháp—The eight dharmas, 
things or methods—Tám pháp, vật hay phương 
pháp. 
1) Instruction: Giáo. 
2) Doctrine: Lý. 
3) Knowledge or 
cultivation: Trí. 
4) Cutting away delusion: Đoạn. 
5) Practice ofreligious life: Hành. 
6) Progressive status: Lập. 
7) Producing: Nhân. 
8) The fruit ofsaintliness: Quả. 
**. See Eight winds. 
Eight diagrams: Bát quái. 
Eight diamond-kings: Bát Đại Minh Vương— 
Tám Kim Cang vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát 
cho Phật Tỳ Lô Giá Na—The eight diamond- 


thiên và 





wisdom atfaned through 


1254 


kings, or bodhisattvas as guardians of Vairocana 

(Đại Nhựt Như Lai): 

l) Vajrapani (skÐ: Holder or protector of a 
vajra—Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm 
Giáng Tam Thế). 

2) Wonderful and auspicious: Diệu Kiết Tường 
Bồ Tát (hiện làm Đại Uy Đức Kim Cương). 

3) Akasagarbha (skÐ: Hư Không Tạng Bồ Tát 
(hiện làm Đại Tiếu Kim Cương). 

4)_ Maitreya (skÐ: Từ Thị Bồ Tát (hiện làm Đại 
Luân Kim Cương). 

5) Avalokitesvara (skÙ: Quán Tự Tại Bồ Tát 
(hiện làm Mã Đầu Kim Cương). 

6) Tsitigarbha (skt: Địa Tạng Bồ Tát (hiện làm 
Vô Năng Thắng Minh Vương). 

7) Aryacalanatha (skÐ: Trừ Cái chướng Bồ Tát 
(hiện làm Bất Động Tôn Minh Vương). 

8) Samantabhadra (sk0: Phổ Hiển Bồ Tát (hiện 
làm Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương). 

Eight differenftiated rules of liberation: Tám 
loại biệt giải thoát giới—See Differentiated rules 
of liberation for the eight orders. 
Eiph( difiicult cireumstances to see a 
Buddha or hear his dharma: The eight 
conditions or circumstances In which it is difficult 
to see a Buddha or hear his dharma; or eipht 
specilal types of adversiles that prevent the 
practice of the Dharma——Tám điều kiện hay hoàn 
cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng 
nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành đạo được: 

l1) The condition of a hell-being: Địa ngục. 

2) Hungry ghost: Ngạ quỷ. 

3) Animail: Súc sanh. 

4) Long-life heaven, where life 1s long and easy: 
Cõi trời trường thọ. 

5) In 
pleasant: Bắc Cu Lô châu. 

6)_ As deaf, blind, or dumb: Điếc, mù, hay câm. 

7) As worldly philosopher: Triết gia thế tục (thế 
trí biện thông). 

8) In the intermediate time between the life of a 
Buddha and his successor: Giữa buổi giao 
thời của một vị Phật và vị Phật kế tiếp. 

Eight directions: Bát Phương (tám phương)— 

Eight directions In the universe—Tám phương vũ 

trụ. 


the northern continent where all 1s 


(A) The four quarters or main directions—Bốn 
Phương chánh: 

l1) East: Đông. 

2) West: Tây. 

3) South: Nam. 

4) North: Bắc. 

(B) The four half-quarters—Tứ Duy hay bốn 
phương phụ: 

53) Southeast: Đông Nam. 

6) Southwest: Tây Nam. 

7)_ Northeast: Đông Bắc. 

8) Northwest: Tây Bắc. 

Eight directions in the universe: Tám phương 

vũ trụ—See Eight directions. 


Eight distresses: Bát Khổố—Sce Eight 
sufferings. 

Eight Divisions of Divinities: Thiên Long Bát 
Bộ. 

(ŒD The meanimngs of “Eipht Divisions of 


Divinities”—Nghĩa của Thiên Long Bát Bộ: 
(A) Devas, nagas and others of the eight classes: 
The eight groups of demon followers which 
existed In ancient Indian legends; however, 
they were offen utilized in Buddhist sutras to 
sugeest the diversty of the Buddha”s 
audiences—Thiên long và các chúng khác 
trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn 
Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh 
điển Phật giáo. 
(B) Eipht classes of divinities, or eipht kinds of 
gods and demi-gods. These are varlous 
of nonhuman beings that 
regarded as protectors of Buddhist Dharma 
and Buddhism as part of the audience 
attending the Buddha°s sermons: Bát bộ 
chúng hay tám loại chúng gồm chư thiên, hay 
phi nhân được xem như là những thiên long 
hộ pháp, hay những vị cùng đến tham dự 
những buổi pháp hội của Phật. 
Categoles of  “Eight of 
Diviniies”—Phân loại Thiên Long Bát Bộ— 
See Eight classes of divinities (TH). 
Eight divisions of ghosfs: Thiên Long Bát 
Bộ —See Eight Divisions of Divinitles. 
Eight divinities: Thiên long bát bộ—Eight kinds 
of gods and demi-gods believed to be protectors 
of Buddhism: 


clÏasses are 


Divisions 


qI) 


1255 


1) Devas: Thiên. 

2) Dragons: Long. 

3) Yaksas: Dạ xoa. 

4)_ Gandharvas: Cần thát bà (thần âm nhạc). 

5) Asuras: A-tu-la. 

6)_ Gaduras: Ca-lâu-la (thần chim). 

7)_ Kinnaras: Khẩn-na-la (nửa người nửa thần). 

8) Mahoragas: Ma-hầu-la-già (thần rắn). 

Eight of the early Japanese Buddhist secfs: 

Bát Tông—Các tông phái của Phật giáo Nhật Bản 

thời phôi thai. 

l1) Kusha: Câu Xá Tông. 

2) lojitsu: Thành Thực Tông. 

3) Risu: Luật Tông. 

4) Hosso: Pháp Tướng Tông. 

5) Sanron: Tam Luận Tông. 

6) Kegon Hoa nghiêm Tông. 

7) Tendai: Thiên Thai Tông. 

8) Shingon Sect: Chân Ngôn Tông. 

Eight entanglements or evils: Bát Triền—Tám 

thứ trói buộc. 

1) To be without shame: Vô Tàm. 

2) To be without a blush: Vô quí. 

3) To be envious: Tật đố. 

4) Mean: Xan. 

5)_ To beungrateful: Bất hối. 

6) To be sleepy or indolent: Thụy miền. 

7)_ Restlessness: Trạo cử. 

8) Torpor: Hôn trầm. 

Eight essential things: Tám Pháp môn cần 

thiết. 

1) Instruction: Giáo. 

2) Doctrine: Lý. 

3) Knowledge or wisdom attained 
cultivation: Trí. 

4 Cutting away delusion: Đoạn. 

5) Practice ofreligious life: Hành. 

6) Progressive sfatus: Lập. 

7) Producing: Nhân. 

8) The fruit of saintliness: Quả. 

Eight factors of Yoga abstraction: Tám Yếu 

Tố Tập Trung Tư Tưởng—See Eight factors of 

Yoga concenfrafion. 

Eight factors of Yoga concentrafion: Tám 

Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng —The practices of 

the Yogin are actually similar to those of the 

'Yogacara School of Buddhism. “Yogacara” means 


through 


“he pracice of self-concentration” and has 
thngs in common with the Yoga 
philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist 
Idealism taught by Asanga, sytematized by his 
brother Vasubandhu as the Theory of Mere 
ldeaton (Vijnaptimatrata), and ¡ntroduced to 
China by Hsuan-Tsang as the Dharmalaksana (Fa- 
Hsiang) School. According to I-Ching, a famous 
traveler in India, it was one of the only two 
Mahayana School in India (Madhyamika and 
Yogacara). According to the Yogacara Bhumi 


several 


Sastra, there are eight factors of Yoga abstraction 

or concentration—Những tập luyện của nhà Du 

Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái 

Du Già Luận của Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa 

là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều 

điểm chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là 

Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô Trước 

để xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống 

hóa thành học thuyết Duy Thức và Ngài Huyễn 

Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng 

tông. Theo Nghĩa Tịnh, nhà chiêm bái nổi tiếng 

của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một 

trong hai trường phái Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung 

Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu 

tố tập trung tư tưởng. 

1) Yama (skÐ: Restrain—Chế Giới. 

2) Niyama (skÐ: Minor restrain—Nội Chế. 

3) Asana (sk): Sitinge—Tọa Pháp. 

4) Pranayama (skt): Restraint of breaths—Số 
Tức (quán hơi thở). 

5) Pratyahara (skt): Withdrawal of senses—Chế 
Cảm. 

6) Dharana (skt): Retention of mind—Tổng Trì. 

7) Dhyana (skÐ: Concentraton of mind—Tĩnh 
Lự. 

8) Samadhi (skt): Concentraton of thought— 
Đẳng Trì (tập trung tư tưởng). 

Eight fasting commands: Bát trai giớ—See 

Eight precepts. 

Eight fields for culfivating blessedness: Bát 

Phúc Điểền—Tám ruộng phước điền. 

(D : 

(A) Reverence-field—Kính Điền: 

1) Buddhas: Phật. 

2) Arhats or saints: Thánh nhân. 

3) Most Venerable: Upadhyaya 
Preaching monks—Hòa Thượng. 


(sk)— 


1256 


4) Teacher: Asarya (skt— Giáo thọ sư—A Xà 

Lê——Monks and nuns In general (friars)—Chư 

Tăng nói chung. 

Grace or Gratitude fields—Ân Điển: 

5) Father: Cha. 

6) Mother: Mẹ. 

7)_ Compassion-fields—Bi Điển: 

8) The sick: Người bịnh. 

According to the Brahma Net Sutra—Theo 

Kinh Phạm Võng: 

l) To make wide roads and good wells: Làm 
đường rộng giếng tốt. 

2) To build bridges across rivers and canals: Bắt 
cầu. 

3) To repair dangerous roads: Bồi lộ—Tu sửa 
những đường xá nguy hiểm. 

4)_ To be dutiful to parents: Hiếu dưỡng cha mẹ. 

5) To support monks: Hộ trì Tăng Già. 

6) To tend the sick: Chăm sóc người bệnh. 

7) Save and help people who are victims of 
đisasters: Giúp đở người lâm nạn tai ương. 

8) Love and not to kil animals: Thương xót 
không sát hại súc sanh. 


1) To revere the Buddha: Kính Phật. 

2) To protect the Law: Hộ pháp. 

3) To support the Sangha: Trợ Tăng. 

4) To be filial (pious) to one's parents: Hiếu 
kính cha mẹ. 

53) To support and assist those who understand 
the Truth and consider the monks as teachers: 
Hộ trì người biết pháp, hoặc giả xem chư 
Tăng như những vị Thầy. 

6) Love and give alms to the poor: Thương xót 
và bố thí cho người nghèo. 

7) Tend the sick: Chăm sóc người bệnh. 

8) Not to kill or harm animals: Không sát sanh 
hại vật. 

Eight fields of meri(: Bát Phúc Điền—See 

Eight fields for cultivating blessedness. 

Eight flavors of nirvana: Niết Bàn Bát Vị— 

The eight rasa, 1.e. flavours or characferistics of 

nirvana—Tám loại pháp vị đầy đủ của Niết Bàn. 

l) Permanence: Thường Trụ. 

2) Peace: Tịch Diệt. 

3) No growing old: Bất Lão. 

4) No death: Bất Tử. 

5) Purity: Thanh Tịnh. 


6) Transcendence: Hư Không Siêu Việt. 

7) Unperturbedness: Bất Động. 

8) Joy: Khoái Lạc. 

Eiphffold Consciousness beỉng classified 

according fo joy, equanimity, knowledge, 

and prompting: Tám Tâm Dục Giới được xếp 
loại theo Hỷ Xả và Trí và chắc thật—See Eight 

Consciousnesses being classified according to Joy, 

equanimity, knowledge, and prompting. 

Eiph(t fundamental characteristc of a 

perfect school of teaching: Bát Viên—Eipght 

fundamental characterisic of a complete or 
perfect school of teaching—Tám thứ viên dung 
hay tám món tròn đầy trong Viên giáo. 

1) Complete perfect teaching: Giáo viên (phép 
dạy tròn đầy). 

2) Complete or perfect theory: Lý viên (Lý tròn 
đầy mầu nhiệm). 

3) Complete or perfect knowledge or wisdom: 
Trí viên (Trí tròn đầy thông hiểu vạn sự). 

4) Complete or perfect extinction of passion and 
delusion: Đoạn viên (Dứt trừ mọi phiền não). 

5) Complete or perfect practicing or cultivating: 
Hạnh viên (Hạnh tu hành tròn đây). 

6) Complete or perfect 
attainment: Vị viên (Công đức đủ đầy, quả vị 
viên mãn). 

7) Complete or perfect cause: Nhơn viên (Nhơn 
duyên tròn đầy góp phần đưa tới quả vị Phật). 

8) Complete or pefect Buddhahood: Quả viên 
(quả vị tròn đây). 

Eigh(t  fundamental Bát Câu 

Nghĩa—The eipht principles, 

1nfuitional or relating to direct mental vision of the 

Zen School —Tám nguyên tắc căn bản, của trực 

giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường 

phái Thiển Tông: 

l1) Correct Law Eye-Treasury: Treasury of the 
eye of the true dharma—Chánh Pháp Nhãn 
Tạng. 

2) Nirvana of Wonderful and Profound Mind: 
The subtle mind of nirvana—Niết Bàn Diệu 
Tâm—The wonderful and profound mind or 
heart which ¡is beyond human thought. The 
mind which clings to neither to nothingness 
nor to actuality. The mind in whiích all 
erronuous Iimagininss have been removed. 


achievement or 


principles: 
fundamental 


1257 


According to to the Differentiated Teaching 
of the T”ien-T”ai school, limited this to the 
mind of the Buddha, while the Perfect 
teachng universalized 1t to ¡include the 
unenlipghtened heart of all men—Diệu tâm là 
tâm thể tuyệt diệu không thể nghĩ bàn, nó 
Vượt ra ngoài sự suy tưởng của nhân thiên, 
không còn vướng mắc bởi có không, trong đó 
tất cả những ảo tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. 
Theo Thiên Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ giới 
hạn vào tâm Phật, trong khi Thiên Thai Viên 
Giáo lại cho rằng đây là tâm của ngay cả 
những người chưa giác ngộ. 

3) Reality 1s nullity: True marks are no marks—— 
Thực Tướng Vô Tướng. 


4) The Door of Abhidharma: The extremely 
subtle dharma gate——Vi Diệu Pháp Môn. 

5) It 1s not relying on books, or not established 
on words: No establishment of words and 
letters—Bất Lập Văn Tự. 

6) I( 1s a speclal transmission outside the 


teachings: The distinc transmission outside of 
the teachings—Giáo Ngoại Biệt Truyền. 

7) It points directly to the human mind: Directly 
pointing to the mind of man—Trực Chỉ Nhân 
Tâm. 

8) Through It one sees one°s own nature and 
becomes a Buddha: Seeing the nature 1s the 
atainment of Buddhahood—Kiến Tánh 
Thành Phật. 

Eipht grades of disciples Bát vị—The 

classificatlon or grades of disciples according to 

the T'ien-T?ai Perfect Teaching: Thứ hạng của đệ 
tử theo Thiên Thai Viên Giáo. 

l) Grade of the five classes or stages of lay 

disciples: Quán Hạnh Tức—Ngũ phẫm vị đệ 

tử tại gia. 

Grade of the ten classes of ordinary monks 

and nuns: Tương Tự Tức—Thập tín vị đệ tử 

hay phàm Tăng phàm Ni. 

3) Ten States of Bodhisattvas: Thập Trụ—See 
Ten grounds. 


2) 


4) Ten practices: Thập Hạnh—See Ten kinds of 
practice of Great Enlightening Beings. 

5) Ten dedications: Thập Hồi Hướng—See Ten 
kinds of dedication. 

6) Ten Stages: Thập Địa—See Ten grounds. 


7) The fifty-first stage 1m the 52 stages Or 
Bodhisattva°s stage: Đẳng Giác. 
8) The perfect or Buddha stage: Cứu Cánh Tức. 
Eight grave prohibitions or sins: Parajikas 
(skÐ—Bát Đọa—Bát Ba La Di—Bát Cực Trọng 
Cảm Đọa Tội —Bát Trọng—The word Parajika 1s 
derived from the Sanskrit root Para and Jika which 
means that makes DEEEAT. Eight parajJikas for 
nuns mean eight causes of falling from grace and 
final excommunicatlon or expulsion of a nun. 
According to the monastic poin( of view, these 
offences are regarded as very serlous In nature. 
Any nuns, regardless of their ranks and years in 
the Order, violate any one of these offences, are 
subJect to expulsion from the Order of the Nuns. 
Once they are expelled, they are never allowed to 
Join the Order again. They are defeated forever. 
Therefore, the Buddha cautioned all nuns not to 
indulge In any one of them—Chữ ParajJika được 
lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có nghĩa là 
ĐỌA. Bát Đọa có nghĩa là tám tội Ba La DI thoái 
đọa pháp phải và bị khai trừ khỏi Ni Chúng. Theo 
quan điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi 
phạm nầy được xem là có tính chất nghiêm trọng. 
Bất cứ vị Ni nào, bất kể thứ bậc và thâm niên 
trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải một trong Bát Ba 
La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một 
khi bị trục xuất sẽ không bao giờ được phép trở 
lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật 
Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì 
thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Ni phải cẩn 
trọng đừng để vướng phải một trong Bát Ba La Di 
nầy: 
(AI)According to the Mahayana and Hinayana— 
Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa: 
I) KiHing: Vadha-himsa (sk)—Sát-Giết hại 
chúng sanh—See Killing. 
Stealing:  Adattadana 
Cắp—See Stealing. 
3) Adultery: Abrahmacarya (skÐ—Sexual 
Iimmorality or bestiali(y—Dâm Dục—Phạm 
tội thông dâm—See Sexual misconduct. 
False speakinng: Uttaramanusyadharma- 
pralapa (skÐ—Falsty—Vọng—Vọng ngữ 
hay nói dối—S§ee Lying. 
(A2)According to the Esoteric sect—Theo Mật 
Giáo: 


2) (sk—Đạo—Trộm 


Sộ) 





1258 


I) Discarding the truth: Xả Chánh Pháp—Phế 
bỏ Chánh Pháp. 

2) Discarding the Bodhi-mind: Xả 
Tâm—Phế bỏ Bồ Đề tâm. 

3) Being mean or selfish In regard to the 
supreme law: Khan Lận Thắng Pháp—Ích kỷ 
trong việc truyền bá Chánh Pháp. 

4) Injuring the living: Não Hại Chúng Sanh— 
Làm tổn hại đến chúng sanh. 

(B) 

53 A nun should not engage In the action of 
rubbing, touching, and pressing against a male 


Bồ Đề 


person (she should never touch or press a 
male person below the collar-bone and above 
the circle of the knees): Cấm rờ, đẩy, kéo 
một người đàn ông. 

6) A nun should not approach a man, standing 
near him, holding a talk with hím, or 
Suøeesting fo øo a rendez-vous (date) with 
him: Cấm đến gần, nói chuyện, hoặc hẹn hò 
với một người đàn ông. 

7) A nun should not conceal (hide) parajika 
offences of some other nuns: Cấm dấu tội 
nặng của một Ni cô khác. 

8) A nun should not Join in (following) another 
Bhikhun who has commited a parajika 
offence: Cấm a tòng theo một Ni cô khác 
phạm đại giới. 

Eight great hot hells: Eight great narakas—Bát 

Đại Nhiệt Địa Ngục. 

1) Sanjiva (sk0: Đẳng hoạt địa ngục—The hell 
Of rebirth—Sau khi bị hình phạt thì trở lại như 
cũ. 

2) Kalasutra (skÐ: Hắc thằng địa ngục —The 
hell of black cords or chains—Kẻ phạm tội bị 
căng dây thừng đen trước khi hành hình. 

3) Sanghata (skÐ: Chúng hợp địa ngục—The 
hell in which all are squeezed into a mass 
between two mountains falling together— 
Phạm nhân cấu xé lẫn nhau thành một khối 
giữa hai núi rồi cùng rớt xuống vực với nhau. 

4) Raurava (skÐ: Hiệu kiếu địa ngục—The hell 
of crying and wailinge—Phạm nhân bị hành 
hình kêu la thẩm thiết. 

5)_ Maharaurava (skÐ: Đại hiệu kiếu địa ngục— 
The hell of great crying—Nơi tiếng kêu khóc 
càng to hơn khi bị hành hình. 





6) Tapana (skÐ: Đàn nhiệt địa ngục—The hell 
of burning—Phạm nhân bị đốt cháy khi bị 
hành hình. 

7) Pratapana (skÐ): Đại nhiệt địa ngục——The hell 
of fierce heat—Nơi đây sức nóng tăng lên 
gấp bội. 

8) Avici (skÐ: Vô gián địa ngục—Unintermitted 
rebirth into its sufferings with no respite—Kẻ 
phạm tội bị hành hình chết đi sống lại không 
ngừng. 

Eipht great narakas: Bát đại địa ngục—Bát 

Đại Nhiệt Địa Ngục—See Eight great hot hells. 

Eight great powers of personality: Bát Đại 

Tự Tại Ngã The eigh( great powers of 

personality or sovereign independence—Tám cái 

ngã tự tại lớn. 

l) Powers of self-manifolding: Năng thị hiện 
một thân làm nhiều thân. 

2) Powers of Infinite expansion: Năng thị hiện 
một thân đầy cả đại thiên thế giới. 

3) Powers of levitation and transportation: Năng 
cất thân nhẹ nhàng tới khắp mọi nơi. 

4) Powers of manifesting 
permanently ¡in one and the same place: 
Thường ở một cõi năng hiện vô lượng loại. 

5) Powers of use of one physical organ In place 
of another: Năng dùng các căn thay cho nhau. 

6) Obtaining all things as 1ƒ nothing: Được mọi 
pháp mà tưởng chừng như không có pháp. 

7) Expounding a through 
kalpas: Thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô 
lượng kiếp. 

8) Ability to traverse the solid as space: Thân 
khắp mọi chốn giống như cõi hư không. 

Eiph( great powers of sovereign 

independence: Tám cái ngã tự tại lớn—See 

Eight great powers of personality. 

Eight great spiritual or sacred sfupas of 

Buddhism: Bát đại linh tháp. 

I1) Kapllavastu, Buddha's Birth place: Thành Ca 
Tỳ La vệ, nơi Đức Phật đản sanh. 

2) Magadha, where he WaS first 
enlightened: Ma Kiệt Đà, nơi đầu tiên Đức 
Phật giác ngộ. 

3) The Deer Park Benares, where he first 
preached: Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật 
thuyết pháp lần đầu tiên. 


counfless forms 


stanza countless 


1259 


4 letavana, where he revealed his supernatural 
powers: Tịnh xá Kỳ Đà, nơi Đức Phật lộ phép 
thần thông. 

3) Kanyakubja (Kanaui), where he descended 
from Indra”s heaven: Kanyakubja, nơi Phật 
xuống từ cung trời Đại Phạm. 

6) Rajagrha, where Devadatta was destroyed 
and the sangha purified: Thành Vương Xá, 
nơi kết liễu của Để Bà Đạt Đa, và nơi mà 
Tăng đoàn được thanh tịnh. 

7) Vaisall, where he announced his speedy 
nirvana: Tỳ Xá Ly, nơi Phật tuyên bố sẽ nhập 
Niết bàn. 

8) Kusinagara, where he entered nirvana: Câu 
Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết bàn. 

Eight groups of demon followers: Bát Bộ Quỷ 

Chúng. 

(A) The eight groups of demon-followers of the 
four maharajas—Bát Bộ Quỷ Chúng (tám bộ 
quỷ chúng): 

1) Half-ghost music masters: Gandharvas (skt)— 
Càn Thát Bà. 

2) Pisacas: Tì-Xá-Xả. 

3) Kumbhandas: Cưu Bàn Trà. 

4) Hungry ghost: Pretas (skt)—Tiết Lệ Đa (Ngạ 
quỷ). 

53) Dragon: 
Long. 

6) Putanas: Phú Đan Na (Xú Ngạ Quỷ). 

7) Yaksas: Spiris of the dead who fly about In 
the night—Dạ Xoa (Dũng Kiện Quỷ). 

8) Raksasas: Tiệp Tật Quỷ (La Sát). 

(B) Devas, nagas of the ceight 
classes—The of  demon 


Nagas (sk—Snake kings—Chư 


and others 

eipht  groups 
followers which existed In ancient Indian 
legends; however, they were often utilized in 
Buddhist sutras to suggest the diversity of the 
Buddhas  audiences. Eiph( classes of 
divinitles, or eight kinds of gods and demi- 
øods. These are varIous classes of non-human 
beings that are regarded as protectors of 
Buddhist Dharma and Buddhism as part of the 
audience attending the Buddha's sermons— 
Thiên Long Bát Bộ Thiên long và các 
chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền 
thuyết cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được 
dùng trong Kinh điển Phật giáo. Bát bộ chúng 
hay tám loại chúng gồm chư thiên, hay phi 


nhân được xem như là những thiên long hộ 
pháp, hay những vị cùng đến tham dự những 
buổi pháp hội của Phật—See Eight classes of 
divinities (II). 

Eight happy condifions: Bát Phúc Sinh Xứ— 
See Eight happy conditions in which one may be 
reborn. 
Eight happy condifions in which one may be 
reborn: Bát Phúc Sinh Xứ ——The eight happy 
conditions in which one may be reborn so that one 
can keep the five commandments and the ten 
øood ways and bestows alms——Tám điều kiện tái 
sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới thập 
thiện. 

l) Rích and honorable among men: Tái sanh 
trong cõi người giàu sang phú quý. 

2) In the heavens of the four deva kings: Tái 
sanh trong cõi Tứ thiên vương. 

3) Reborn in the Indra heavens: Tái sanh trong 
cõi trời Đao lợi. 

4) Reborn in the Suyama-heavens: Tái sanh 
trong cõi trời Dạ ma. 

53) Reborn in the Tusita Heaven: Tái sanh trong 
cõi trời Đâu Suất. 

6) Rebor In the nirmanarati heaven (the fifth 
devaloka): Tái sanh trong cõi trời Hóa Lạc. 

7) Reborn in the paranirmita-vasavartin (the 
sixth devaloka heaven): Tái sanh trong cõi 
trời Tha Hóa. 

8) Reborn ¡in the Brahma-heavens: 
trong cõi trời Phạm thiên. 

Eight heavens and devas at the eight points 

of the compass: Bát Phương Thiên—Chư Thiên 

tám hướng—Tám cõi Trời và chư Thiên ở tám 
hướng. 

l) East with Indra or Sakra heaven: Đông 
phương với trời Đế Thích. 

2) South with the Yama heaven: Nam phương 
với Trời Diệm Ma. 

3) West with the Varuna or Water heaven: Tây 
phương với trời Phọc Lỗ Na hay Thủy Thiên. 

4) North with the Vaisramana or Pluto heaven: 
Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn. 

53) Southeast with Homa or Fire heaven: Đông 
Nam với Trời Hộ Ma hay Hỏa Thiên. 


Tái sanh 


1260 


6) Southwest with Nữrrti and Raksah heaven: 
Tây Nam với trời Niết Lý Để và La sát 
Thiên. 

7) Northeast with Isana and Siva heaven: Đông 
Bắc với Trời Y-Sá-Ni. 

8) Northwest with the Vayu or wind heaven: 
Tây Bắc với Trời Phọc Dũ và Phong Thiên. 

Eight Heavens at the eight direcfions: Bát 

Phương Thiên—See Eight heavens and devas at 

the eight points of the compass. 

Eight heterodox pracfices: Bát Tà —Bát Tà 

Đạo—Eipght Improper practices—The opposite of 

the eight correct paths—Tám cách thực hành theo 

tà đạo, đi ngược lại với Bát chánh đạo—See 

Eight Wrongnesses, and Eight Noble Paths. 

Eight hot hells: Bát Nhiệt Địa Ngục—See Eight 

great hot hells and HelI (II(A 1). 

Eipht improper practfices: Bát Tà —Bát Tà 

Đạo—See Eight heterodox practices. 

Eight impure thỉngs: Tám điều bất tịnh—Eight 

thngs that monks or nuns are not allow to 

pOSSess—EiIpht things unclean to monks and nuns. 

I) To keep gold: Giữ vàng. 

2) To keep silver or money: Giữ bạc. 

3) To have male sÏaves, or manservant: Giữ nô 
lệ nam—Mướn đầy tớ nam. 

4) To have female slaves, or maidservant: Giữ 
nô lệ nữ—Mướn đầy tớ nữ. 

5) To raise catfles, birds, or domestic animals: 
Nuôi gia súc hay gia cầm. 

6) To keep suppliles of grain and silk or of 
anything: Dự trữ bất cứ thứ gì —To store 
anything other than the eight appurtenances 
(tám món cần dùng). 

7) To trade, or to do business: Buôn bán trao 
đổi. 

8) To own and farm the land: Canh nông—To 
own and cultivate the land. 

Eight incorrect views: Bát Tà Kiến. 

1) Holding to the idea of the existence of a 
permanent ego: Ngã kiến—Cho rằng có một 
cái ngã thường hằng. 

2) Holding to the idea of the five skandhas as 
not the constituents of the living: Chúng sanh 
kiến—Cho rằng chúng sanh không lập thành 
bởi ngũ uẩn. 


3) Holding to the idea of fate or determination 
of length of life: Thọ mệnh kiến—Cho rằng 
định mệnh quyết định trường thọ hay yểu 
mệnh. 

4) Holding to the idea of a creator: Sĩ phu 
kiến—Tạo hóa kiến, cho rằng có một đấng 
tạo hóa. 

5) Holding to the Idea of permanence: Thường 
kiến—Cho rằng mọi sự mọi vật thường hằng. 

6) Holding to the idea of annihilation: Đoạn 
kiến—Cho rằng mọi thứ đều đoạn diệt. 

7) Holding to the idea of the reality of things: 
Hữu kiến—Cho rằng chư pháp là hiện thực. 

8) Holding to the idea of unreality of all things: 
Vô kiến—Cho rằng chư pháp là không thực. 

Eight inexpressibles: Bát bất tư nghì—Eight 

things that surpass thought—See Eight commands 

given to a nun before letting her entering the 

Bhiksumi Order, and Eight rules of the respect for 

a nun. 

Eight kinds of almsgiving: Bát Bố Thí—Eight 

kinds of dana—Bát Chủng Bố Thí. 

(Œ)_ According to the Kosa Sastra, there are eipht 
causes of dana or giving—Theo Câu Xá 
Luận, có tám loại bố thí: 

l1) Giving of convenience or to those who come 
for aid: Tùy chí thí —One gIves as occaslon 
offers—Có người đến nên bố thí—Chỉ bố thí 
được sự tiện ích ở chỗ gần. 

2) Giving out of fear: Bố úy thí —Giving for fear 
of evil—One gives from fear—Vì sợ mà bố 
thí (Vì sợ tai ách mà bố thí). 

3) Giving out of gratitude: Báo ân thí—Giving In 
retunn for kindness received—One gives, 
thinking: “He gave something.”—Bố thí để 
trả ân (vì người ấy đã cho tôi nên tôi bố thí 
lại). 

4) Seeking-reward Giving or anticipating gIffs In 
return: Cầu báo thí —One gives, thinking: “1 
give him something now, he will give me 
back something in the future.”—Bố thí với ý 
mong cầu được báo đáp về sau nầy. 

53) Giving because of tradiion or custom: Tập 
tục thí —Continuing the parental example of 
giving (one gives, thinking: “Ít 1s good to 
give.”)—Bố thí vì thể theo tập tục của tổ tiên 
cha ông (hay vì nghĩ rằng bố thí là tốt). 


1261 


6) Giving because of hoping to be reborn In a 
particular heaven: Hỷ Thiên thí—Vì mong 
được sanh lên cõi trời mà bố thí. 

7)_ Giving for gaining name and fame: Yếu danh 
th —Giving in hope of an honoured name 
(one gives, thinking: “If I make this gift I shall 
acquire a good reputation)—Vì danh tiếng mà 
bố thí (nghĩ rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt). 

8) Giving for personal the 

adornment of the heart and life: Công đức 

thí —Bố thí để giúp cho tâm được trang 
nghiêm, tập hạnh buông xả và dọn đường cho 
công cuộc tu hành giải thoát. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are eight 

bases for giving—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có tám loại bố thí: 

l) One gives as occasion offer: Tùy Chí Thí— 
See (DJ) (1). 

2) One gives from fear: Bố Úy Thí—See (I) (2). 

3) One gives, thinking: “He gave 
something.”—Báo Ân Thí—See (D @). 

4) One gives, thmnking: “He will give me 
something.”—Cầu Báo Thí. 

5) One gives, thinking: “Ít is good to give.”—Bố 
Thí vì nghĩ rằng Bố Thí là tốt. 

6) One thnkmg: “Íl cooking 
something, they are not. It would not be right 
not fo gøIve something to those who are not 
cooking.”—Bố thí vì nghĩ rằng: “Ta nấu, họ 
không nấu. Thật không phải, nếu ta nấu mà 
ta đem bố thí cho kẻ không nấu.” 

7) One gives, thinking: “Tf I make this gift I shall 
acquire a good reputation—Yếu Danh Thí— 
See (D (7). 

8) One gives, thinking to adorn and prepare 
one”s heart: Bố Thí vì muốn trang nghiêm và 
tư trợ tâm. 

Eipht kinds of arrogance: Bát Kiêu—Bát 

Mạn—See Eight kinds of pride or arrogance. 

Eight kinds of charity: Bát Bố Thí—Eight 

kinds of dana—See Eight kinds of almsgiving. 

Hipht kinds of cognition: Eight 

COnSCiOusnesses. 

Eight kinds of congee: Bát Chủng Chúc —Eight 

kinds of gruel served by the citIzens to the Buddha 

and his disciples when 1n retreat In the bamboo 
grove of Kasi—Tám loại cháo mà người ta có thể 


vitue or for 


qI) 


me 


8ØIV€S, am 


See 


cúng dường cho Phật và giáo đoàn khi các ngài 
đang an cưu kiết hạ trong tịnh xá Trúc Lâm: 
1) Butter: Bơ. 


2) Fats: Mở. 
3) Hempseed: Hạt gai. 
4) MIIk: Sữa. 


5) Pcas: Đậu non. 

6) Beans: Đậu hạt khô. 

7) Sesamum: Hạt mè. 

8) Plain gruel: Cháo trắng. 

Eight kinds of consciousness: Bát Thức—See 

Eight consciousnesses. 

Eight kinds of dana: Eight kinds of charity— 

Bát Bố Thí—See Eight kinds of almsgiving. 

Eight kinds of gnosis: Bát Trí —See Eight kinds 

of Jnana. 

Eight kinds of jnana: Bát Trí —The eight kinds 

of prajna or wisdom which help practitioners 

understand clearly on the four noble truths in both 

the desire realm, and the realms of form and 

formless—Tám trí Bát Nhã hiểu biết tường tận về 

Tứ Pháp Nhẫn và Tứ Loại Nhẫn trong dục giới, 

sắc giới và vô sắc giới. 

Eight kinds of liberation: Eight forms of 

liberation—Bát giải thoát —See Eight liberations. 

Eight kinds of people who are worthy of 

offerings: Tám hạng người đáng cung kính—See 

Eight persons worthy of offerings and Eight ways 

of developing the Bodhi Mind. 

Eight kinds of percepfion: Bát Thức—See 

Eightf consciousnesses. 

Eight kinds of prediction: Bát Chủng Thọ 

Ký ——Tám loại thọ ký. 

1) Made known to self, not to others: Chỉ mình 
biết, người khác không biết. 

2) Made known to others, not to self: Mọi người 
đều biết, chỉ mình không biết. 

3) Made known to self and others: Mọi người và 
mình đều biết. 

4) Unknown to self or others: Mình và mọi 
người đều chưa biết. 

5) The near made known, but the remote not: 
Gần thì biết, xa không biết. 

6) The remote made known, but the 
intermediate: Xa biết nhưng gần không biết. 

7) Near and remote both made known: Gần xa 
đều biết. 


nOf 


1262 


8) Near and remote both not made known: Gần 
xa đều không biết. 

Eipht kinds of pride or arrogance: Bát 

Kiêu—Tám thứ kiêu mạn. 

(A) 

l) Amogance because of strength: Cậy mình 
mạnh hơn người nên kiêu mạn. 

2) Pride because of clan or name: Cậy nơi gia 
thế hay tiếng tăm mà kiêu mạn. 

3) Arrogance because of wealth: Cậy nơi nhiều 
tiền lắm bạc mà kiêu mạn. 

4) Arrogance because of independence or hiph 
position: Cậy nơi tự tại hay quyển cao chức 
trọng mà kiêu mạn. 

53) Pride because of years of age: Cậy nơi lớn 
tuổi mà kiêu mạn. 

6) Arrogance because of cleverness: Cậy nơi 
thông minh trí tuệ mà kiêu mạn. 

7) Pride because of good or charitable deeds: 
Cậy nơi phước đức bố thí thiện lành mà kiêu 
mạn. 

8) Arrogance because of good looks: Cậy nơi 
tướng hảo mà kiêu mạn. 

(B) 

l) Though Inferior, to think oneself equal to 
others (in religion): Như mạn. 

2) To think oneself superior among manifest 
superiors: Mạn mạn. 

3) To think oneself not so much Inferior among 
manifest superiors: Bất như mạn. 

4) To think one has attained more than ¡s the 
fact: Tăng thượng mạn. 

5) Self-superiority, or self-sufficiency: Ngã mạn. 

6) Pride In false views or doings: Tà mạn. 

7) Arrogance: Kiêu mạn. 

8) Extreme arrogance: Đại mạn. 

Eight kinds of rebirth due to generosity: Bát 

Thí Sanh —According to the Sangiti Sutfa in the 

Long Discourses of the Buddha, there are eipht 

kinds of rebirth due to generosity—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám thí 

sanh: 

l) The mental aspiralion of a moral person 
which 1s to wish to become a rích Khattiya, 
Brahmin or Householder, 1s effective through 
1s purity: Tâm Nguyện của Một Vị Giữ Giới 
Được Thành Tựu Sát Đế Lợi, Bà La Môn 
Hay Gia Chủ Nhờ Sự Giữ Giới —Here, 


2) 


Ssomeone gives an ascetic or Brahmin food, 
drink, clothes, transport, garlands, perfumes 
and ointments, sleeping accommodation, a 
dwelling, or ligh(s, and he hopes to receIve a 
return for his gIfts. He sees a rich Khattiya or 
lving in full 
enJjoyment of the pleasures of the five senses, 
and he thinks: “If only when I die I may be 
reborn as one of these rich people!” He sets 
his heart on this thought, fixes it and develops 
1t. And this thoupht, being launched at such a 
low level, and not developed to a hipher 
level, leads to rebirth right there. But I say 
this of a moral person, not of an immoral one. 
The mental aspiration of a moral person to 
rích Khattiya, Brahmm, or 
Householder 1s effective throuph Ifs purIty— 
Có người bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, 
đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương 
thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị 
nầy bố thí, vị nầy mong được bố thí trở lại. 
Người nầy thấy người Sát Đế Lợi có nhiều 
tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, 
hay người gia chủ có nhiễu tài sản, được sung 
mãn, cụ túc, thụ hưởng năm món dục lạc. Vị 
nầy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh là một trong những 
người Sát Đế Lợi có nhiều tài sản, người Bà 
La Môn có nhiều tài sản hay người gia chủ có 
nhiều tài sản.” Vị nầy nắm vững tâm ấy, an 
trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm nầy được giải 
thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, 
nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác 
nhận, đây là trường hợp của một vị đầy đủ 
giới luật, không phải vị phá giới. 

The asptratlon of a moral person which 1s to 
wish to become a deva in the realm of the 
Four Great Kings Is effective through 1s 
purity: Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới 
Được Thành Tựu Một VỊ Tứ Đại Thiên 
Vương Thọ Mạng Lâu Dài, Đẹp Trai và 
Nhiều An Lạc Nhờ Sự Thanh Tịnh —Here a 
person who øives such gifts and, having heard 
that the devas in the realm of the Four Great 
Kings live long, are good-looking and lead a 
happy life, he thinks: “If only I could be 
reborn there!” Or he simply aspires to rebirth 
1n the heavens the Four Great Kings. The last 


Brahmm or householder 


become a 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1263 


part 1s similar to the last part of Eight kinds of 
rebirth due to øenerosIfy (1—Ở đây có người 
bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, đồ ăn, đồ 
uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, hương 
thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Với 
những đổ vật bố thí nầy, vị nầy mong được 
trở lại tái sanh làm một trong những vị trời Tứ 
Đại Thiên Vương thọ mạng lâu dài, đẹp trai 
và nhiều an lạc. Phần sau giống như phần 
sau của Bát Thí sanh (1). 

The aspiration of a moral person which 1s to 
wish to be reborn as one of the devas in the 
heavens of the Thirty-Three God (same as In 
1): Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Chư Thiên 
Tam Thập Thiên, Sống Lâu, Đẹp Trai Và 
Nhiều An Lạc 

The aspiration of a moral person which 1s to 
wish to become one of the devas ¡in the 
heavens of the Yama devas (same as ¡n l): 
Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Trời Dạ Ma, 
Sống Lâu, Đẹp Trai Và Nhiều An Lạc. 

The aspiration of a moral person which 1s to 
become one of the devas in the heavens of 
the Tusita devas (same as in I): Tâm Nguyện 
Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một 
Trong Những Vị Trời Đâu Suất, Sống Lâu, 
Đẹp Trai và Nhiều An Lạc. 

The aspiration of a moral person which 1s to 
become one of the devas in the heavens of 
the Nimmanarati devas (same as in l): Tâm 
Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành 
Tựu Một Trong Những VỊ Trời Hóa Lạc, 
Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc. 

The aspiration of a moral person which 1s to 
become one of the devas in the heavens of 
the Parammita-vasavatti devas (same as in [): 
Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những Vị Trời Tha 
Hóa Tự Tại, Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc. 
The aspiration of a moral person which 1s to 
be rebirth in the world of Brahma (same as in 
1): Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Phạm Chúng Thiên, 
Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc. 


Eight kinds of self-conceit: Bát Mạn—See 
Eight kinds of pride or arrogance. 


Eight kinds of suffering: Tám loại khổ—See 

Eight sufferings. 

Eight kinds of supermundane mỉnd: Tám 

Tâm Siêu Thế——According to the Abhidharma, 

there are eipht kinds of supermundane mind— 

Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có tám loại tâm siêu 

thế. 

(A) Four kinds of Supermundane Wholesome 
Mind—Bốn Tâm Thiện Siệu Thế: 

l1) Sotapatti-maggacittam (p): Path 
conscilousness of steam-enty—Nhập Lưu 
Đạo Thiện Tâm. 

1) Path consciousness of stream-entry together 
with Iiniial application, sustained application, 
zest, happiness and one-pointedness: Tâm 
Thiện Nhập Lưu Sơ Thiền, đồng phát sanh 
với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 

1) Path consclousness oŸ stream-entry together 
with sustained application, zest, happiness 
and one-pointedness: Tâm Thiện Nhập Lưu 
Nhị Thiền, đồng phát sanh với Sát, Phỉ, Lạc 
và Nhất Điểm. 

11) Path consclousness of stream-entry together 
with zest, happiness and one-pointedness: 
Tâm Thiện Nhập Lưu Tam Thiền, đồng phát 
sanh với Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 

1V) Path consciousness of stream-entry together 
with happiness and one-pointedness: Tâm 
Thiện Nhập Lưu Tứ Thiền, đồng phát sanh 
với Lạc và Nhất Điểm. 

v)ạ Path conscilousness of stream-entry together 
with one-pointedness: Tâm Thiện Nhập Lưu 
Ngũ Thiền, đồng phát sanh với Nhất Điểm. 

2) Sakadagami-magsaciftam (p): Path 
Consciousness of once-returnine—Nhứt Lai 
Đạo Thiện Tâm. 

1 First jJhana wholesome mind of once- 
returning...See second part of (1) (a): Tâm 
Thiện Nhứt Lai Đạo Sơ Thiền. 

1) Second J]hana wholesome mind of once- 
returning...See second part of (I) (b): Tâm 
hiện Nhứt Lai Đạo Nhị Thiền. 

11) Thid Jhana wholesome mind of once- 
refurning...See second part of (1) (c): Tâm 
Thiện Nhứt Lai Đạo Tam Thiền. 

1V) Fourth J]hana wholesome mind of once- 
refurning...See second part of (I) (d): Tâm 
Thiện Nhứt Lai Đạo Tứ Thiền. 


v) 


3) 


) 


¡) 


ii) 


1V) 


v) 


4) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


(B 


5) 


) 


` 


1264 


FHiífh Jhana wholesome mind of once- 
refurning...See second part of (1) (e): Tâm 
Thiện Nhứt Lai Đạo Ngũ Thiền. 
Anagami-magøacittam (p): Path 
consciousness of non-returnine—Bất Lai Đạo 
Thiện Tâm. 
First Jhana 
returning...See second part of (1l) (a): 
Thiện Bất Lai Đạo Sơ Thiền. 

Second Jhana wholesome mind of 
returning...See second part of (1) (b): 
Thiện Bất Lai Đạo Nhị Thiển. 

Thưd Jhana 
refurning...See second part of (l) (C): 
Thiện Bất Lai Đạo Tam Thiền. 

Fourth Jhana wholesome mind of 
returning...See second part of (1) (d): 
Thiện Bất Lai Đạo Tứ Thiền. 

Fíth  Jhana 
returning...See second part of (1l) (e): 
Thiện Bất Lai Đạo Ngũ Thiền. 
Arahatta-maggacittam (p): Path conscIousness 
of Arahantship—Vô sanh Đạo Thiện Tâm. 
First Jhana wholesome mind of 
Arahantship...See Second part of (I) (a): 
Tâm Thiện Vô Sanh Đạo Sơ Thiền. 

Second  Jhana wholesome mind of 
Arahantship...See second part of (1) (b): Tâm 
Thiện Vô Sanh Đạo Nhị Thiền. 

Thrd  Jhana of 
Arahantship...See second part of (I) (c): Tâm 
Thiện Vô Sanh Đạo Tam Thiên. 

Fourth JjJhana wholesome of 
Arahantship...See second part of (1) (d): Tâm 
Thiện Vô Sanh Đạo Tứ Thiền. 

Fith Jhana wholesome of 
Arahantship...See second part of (1) (e): Tâm 
Thiện Vô Sanh Đạo Ngũ Thiền. 

Four kinds of Supermundane Resultant 
Mind—Bốn Tâm Quả Siêu Thế: 
Softapatti-phalacittam (p): 
consciousness of stream-enty—Nhập Lưu 


wholesome mind of non- 


^ 


Tâm 


non- 
Tâm 


wholesome mind of. non- 


Tâm 


non- 
Tâm 


wholesome mind of  non- 


Tâm 


wholesome mind 


mind 


mind 


Fruition 


Quả Tâm. 
First Jhana fruition consciousness of stream- 
entry together with ¡nniial application, 


sustaned application, zest, happiness and 
one-pointedness: Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Sơ 


¡0 


ii) 


1V) 


v) 


6) 


ii) 


1V) 


v) 


7) 


Thiển, đồng phát sanh cùng Tâm, Sát, Phí, 
Lạc và Nhất Điểm. 


Second Jhana frufiion consclousness of 
seam-enty together with sustainned 
applicaton, zest, happiness, and one- 


pointedness: Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Nhị 
Thiển, đồng phát sanh cùng Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

Third Jhana fruitilon consciousness of stream- 
entry together with zest, happiness and one- 
pointedness: Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Tam 
Thiển, đồng phát sanh cùng Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm. 

Fourth Jhana of 
seam-entry together with happiness and 
one-pointedness: Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Tứ 
Thiển, đồng phát sanh cùng Lạc và Nhất 
Điểm. 

Fifth Jhana fruition consciousness of stream- 
entry together with one-pointedness: Tâm 
Quả Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiền, đồng phát 
sanh cùng Nhất Điểm. 
Sakadagami-phalacittam (p): 
Consciousness of once-returnine—Nhứt Lai 
Quả Tâm. 

First J]hana fruition consciousness of once- 
refurning...See second part of (5) (a): Tâm 
Quả Nhứt Lai Đạo Sơ Thiền. 

Second J]hana fruition consciousness oŸ once- 
returning...See second part of (5) (b): Tâm 
Quả Nhứt Lai Đạo Nhị Thiền. 

Third Jhana fruition consciousness of once- 
refurning...See second part of (5) (c): Tâm 
Quả Nhứt Lai Đạo Tam Thiền. 

Fourth Jhana fruition consciousness of once- 
returning...See second part of (5) (d): Tâm 
Quả Nhứt Lai Đạo Tứ Thiền. 

Fifth Jhana fruition consciousness of once- 
refurning...See second part of (5) (e): Tâm 
Quả Nhứt Lai Đạo Ngũ Thiên. 
Anagami-phalacittam (p): 
consciousness of non-returning—Bất Lai Quả 
Tâm. 

First Jhana fruiion consciousness of non- 
refurning...See second part of (5) (a): Tâm 
Quả Bất Lai Đạo Sơ Thiền. 


fruiion consciousness 


Fruition 


Fruition 


1265 


Second Jhana fruition consciousness of non- 
refurning...See second part of (5) (b): Tâm 
Quả Bất Lai Đạo Nhị Thiền. 

Thid Jhana fruition consciousness of non- 

refurning...See second part of (5) (c): Tâm 

Quả Bất Lai Đạo Tam Thiên. 

Fourth ]hana fruition consciousness of non- 

refurning...See second part of (5) (d): Tâm 

Quả Bất Lai Đạo Tứ Thiền. 

v) Fifh Jhana fruiion consciousness of non- 
refurning...See second part of (5) (e): Tâm 
Quả Bất Lai Đạo Ngũ Thiền. 

8) Arahatfa-phalacittam (p): 
consciousness of Arahantship—Vô Sanh Quả 
Tâm. 

1 Frrst Jhana of 

Arahantship...See second part of (5) (a): Tâm 

Vô Sanh Đạo Sơ Thiển. 


¡) 


ii) 


1V) 


Fruition 


Ífruiion consciousness 


1) Second Jhana fruiion consciousness of 
Arahantship...See second part of (5) (b): Tâm 
Vô Sanh Đạo Nhị Thiền. 

11) Thưd Jhana fruiion consciousness of 
Arahantship...See second part of (5) (c): Tâm 
Vô Sanh Đạo Tam Thiền. 

1V) Fourth Jhana fruiion consciousness of 
Arahantship...See second part of (5) (d): Tâm 
Vô Sanh Đạo Tứ Thiển. 

v) Fih Jhana fruiion consciousness of 


Arahantship...See second part of (5) (e): Tâm 
Vô Sanh Đạo Ngũ Thiên. 

Eight kinds of syllogisms in Buddhist logic: 

Bát Môn—Tám pháp môn hay tám lý luận khôn 

ngoan trong lý luận Phật giáo. 

I1) A valid proposition: Năng lập môn—Có thể 
lập lên được. 

2) An Invalid proposiion: Năng phá môn—Có 
thể phá bỏ đi được. 

3) Doubful or seemingly valid but faulty: Tự 
năng lập môn——Tựa như lập lên được. 

4) Seemingly Invalid, and assailable: Tự năng 
phá môn—Tựa như phá được. 

3) Manifest or evidential: Hiện lượng môn— 
Lượng hiện thật. 

6) Inferential: Tỷ lượng môn. 

7) Seemingly evidential: Tự hiện lượng môn. 

8) Seemingly inferential: Tự tỷ lượng môn. 


Eipgh(t kinds of virtues of water: Eight 
virtues—Bát Công Đức Thủy—See Eight kinds of 
wafter of virtues, or eight virtues. 
Eight kinds of water of merifs and virtues: 
Bát Công Đức Thủy—See Eight kinds of water of 
Virtues, or eight virtues. 
Eight kinds of water of virtues, or eipht 
virtues: Còn gọi là Bát Công Đức Trì, hay Bát Vị 
Thủy, tức là nước tám công đức. Người ta nói đây 
là tánh đặc thù của nước trong những ao hồ nơi 
cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ——Eight waters 
of merit and virtue. It is said that these are 
characteristics of water In the lakes and ponds in 
the Pure Land of Amitabha Buddha. 

I1) Clarity and cleanliness: Trừng Tịnh —Trong 
sạch hay lắng sạch. 

2) Coolness: Thanh Lãnh Trong trẻo và mát 
mẻ. 

3) Sweet: Cam Mỹ——Ngọt ngào —Sweetness. 

4) Lightness: Khinh Nhuyễn—Nbhe dịu. 

3) Moisturing power: Nhuận Trạch—Uy lực rưới 
mắt mọi vật. 

6) Ability to give comfort: An Hòa—Có khả 
năng làm an lạc và êm địu mọi tình huống. 

7) Ablity to quench thirst: Có khả năng làm dịu 
những khao khát. 

8) Ability to improve health and nourishing all 
roo(s: Có khả năng cải tiến sự khang kiện và 
bổ khỏe các căn. 

Eipht kinds of wind: Attha-vayubheda (p)— 

The eipht winds—Bát Phong—According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are eipht winds or influences (or 

worldly conditions) which fan the passions and 

prevent cultivators from advancing along the ripht 
path to enliphtenment. They are also called the 

Eight Worldly States. They are so called because 

they continually succeed each other as long as the 

world persists; the approval that has the gain, efc., 
and the resentment that has the loss, etc. They are 
so called “Eight Winds” because they prevent 
people from advancing along the right path to 
enlightenment and liberaton—Còn gọi là Bát 

Pháp, hay Bát Thế Pháp. Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có tám ngọn gió khuấy lên 

dục vọng, làm cản trở hành giả trên bước đường 
tu tập giác ngộ. Chúng còn được gọi là Bát Pháp 


1266 


Thế Gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế 

giới còn tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và 

sự phẫn uất khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát 

Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự 

phát triển của hành giả trên bước đường giác ngộ 

và giải thoát. 

I) Gain: Labho (p)—Advantage——ProsperIty— 
Benefi—Đắc hay được lợi—§ee Gain and 
loss (). 

2) Loss: Alabho (p)—Decline—Thất hay Bất 
Đắc thua kém—S§ee Gain and loss (II). 

3) Honor: Yaso (p)—Vinh hay Danh Văn— 
Danh thơm hay vinh dự —Fame—See Honor 
and dishonor. 

4) Dishonor: Ayaso (p)—Nhục hay Ác Văn— 
Tiếng nhơ hay sự hủy báng—Bad repute— 
Defame——Defamation—DIsgrace—Shame—— 
Malign—See Honor and dishonor. 

53) Praise: Pasamsa (p)—Praise or laudaton— 
Tán Thán hay tiếng khen—See Praise and 
blame. 

6) Blame: Ninda (p)—Censure—— 
Disparagement——Ridicule—Chê Trách—See 
Praise and blame. 

7) Suffering: Dukkha (p)—Misery—Sorrow—— 
Unsatisfying—Khổ (buôn khổ)—See 
Suffering. 

8) Happiness: Sukkha (p)—Bliss—]oy—— 
Pleasure—Lạc (vui sướng}—See Happiness. 

Eight ksanti: Bát Nhẫn—See Eight ksantis or 

pOWers Of patIent endurance. 

Eipht ksanfis or powers of pafient 

endurance: Bát Nhẫn-The eight ksanti or 

pOWers of patient endurance, In the desire realm 
and the two realms above it. The eipht powers of 
endurance are used to cease false or perplexed 
views In frailokya and acquire eipht kinds of 
prajna or wisdom——Tám loại nhẫn nhục hay sức 
nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 

Bát nhẫn được dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong 

tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã. 

(A) The four axioms or truth in the sense of 
desire—Tứ pháp nhẫn trong cõi Dục Giới: 

1) Endurance or patience of suffering: Khổ pháp 
nhẫn. 

2) Endurance or patlence of the cause of 
suffering: Tập pháp nhẫn. 


3) Endurance or patilence of the elimination of 
suffering: Diệt pháp nhẫn. 

4) Endurance or patience of cultivation of the 
Path of elimination of suffering: Đạo pháp 
nhẫn. 

(B 


` 


In the realm of form and formless, the above 
four axioms of 
Endurance (same as ¡in A): Tứ Loại Nhẫn 
trong cõi Vô Sắc Giới—Trong hai cõi sắc giới 
và vô sắc giới thì Tứ Pháp Nhẫn được gọi là 
Tứ Loại Nhẫn. 

Eight leading characters: Bát Tự—Tám chữ 
trong phẩm Thánh Hạnh của Kinh Niết Bàn—The 
eight leading characters in the Nirvana Sutra— 
Sinh Diệt Diệt Dĩ, Tịch Diệt Vị Lạc (sinh diệt diệt 
rồi, niết bàn là vui)—The teaching of the sutra is 
death, or nirvana, as entry In(o JOy. 

Eight leaf lotus meditafion: Bát Diệp Liên 
Đài—Đài sen tám cánh —An esoteric name for 
the heart ¡is the eighf-petal fleshly heart, and being 
the seat of meditation—Tên theo mật giáo để chỉ 


are called Four Kinds 


nhục tâm của chúng ta có hình giống như đóa sen 
tám cánh. 

Eight levels of mỉnd development during the 
sleep process: Tám Tướng—According to Lama 
Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana 
Tradition, are eipht 
development during the sleep process. Each level 
has a diferent sign— Theo Lạt Ma Geshe 
Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống 
Đại Thừa, có tám tầng lớp tâm phát sinh trong 


there levels of mind 


giấc ngủ; mỗi tầng lớp có một dấu hiệu riêng. 

(A) The first four appearances are perceived by 
relatively gross levels of the subtle mind. 
Withmnm the body are four elements: earth, 
water, fire and air. Accompanying cach 
element 1s Its energy wind. The first four 
siens from gross to subtle which are called the 
four appearances of sleeping—Bốn tướng 
đầu tiên được nhận biết bởi những tầng mức 
tương đối còn thô thiển của cái tâm vi tế. 
Trong thân có tứ đại là đất, nước, lửa, và gió. 
Mỗi đại có một luỗng khí lực đi kèm. Bốn 
tướng trạng đầu tiên nây được gọi là bốn dấu 
hiệu từ thô đến tế của giấc ngủ: 

1) Mirage-like appearance: Tướng giống như ảo 
tượng—See Mirage-like appearance. 


2) 


3) 


4) 


(B) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1267 


Smoke-like appearance: Tướng giống như làn 
khói —See Smoke-like appearance. 

Eireflies appearance: Hiện tượng giống như 
những đom đóm—See 
appearance. 

Lamp-like appearance: Hiện tượng giống như 
ngọn đèn thắp bằng dầu bơ—§ee Lamp-like 
appearance. 

Four appearances during the death process, 
also called the four “emptles.” ]ust as we 
have more gross and more subtle levels of 
mind during sleep, likewise when we die we 
develop gross, subtle and very subtle levels 
of mind—Bốn tướng trạng trong tiến trình 
chết, còn gọi là bốn tướng “không.” Nếu 
trong giấc ngủ ta có những tầng lớp tâm từ 
thô đến tế thì cũng vậy, khi ta chết, có những 
tầng lớp tâm từ thô đến tế, rồi vô cùng vi tế 
phát sanh: 

Mind of white appearance: Cái không đầu 
tiên là tâm có tướng màu trắng —§ee Mind of 
white appearance. 

Mind of red ¡increase: Cái không kế tiếp là 
tâm màu đỏ tăng trưởng—See Mind of red 
1nCrease. 


con Fireflies 


Mind of black near-attainment: Tâm màu đen 
của định cận hành (gần chứng đắc định an 
chỉ) —See Mind of black near-attainment. 
Mind of clear light: Cái không thứ tư xuất 
hiện tâm với ánh sáng trong suốt—§ee Mind 
of clear light. 


Eiph(t Iiberations: Asta-vimoksa (skQ—Tám 
Giải Thoát— Meditation exercices that move 
through eight stages of concentration as an aid to 


Overcoming 


all clnging to corporeal and 


noncorporeal factors—Những bài tập thiển định 
về tám giai đoạn tập trung tư tưởng liên tiếp 
nhằm mục đích giải thoát khỏi mọi vướng mắc 
của vật thể hay phi vật thể: 


Ù) 


Possessing form, one sees forms: Nội hữu sắc 
tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội— 
Cogniton of internal and external forms or 
contemplation of things within and outside the 
body as  Impure 
aftachment to 

subJective desire arIses, by examination of 
the obJect, or of all things and realization of 
ther filthiness. In this stage, 


in order to overcome 


forms. Liberation when 


cultIvators 


2) 


3) 


4) 


remove passions by mediaton on the 
impurity of one`s own body—Suy tưởng về 
những hình thức bên trong và bên ngoài thân 
thể nhằm vượt qua dục vọng. Tự mình có sắc, 
thấy có sắc. Trong giai đoạn nầy hành giả tự 
mình quán thân bất tịnh. 

NÑot perceiving material forms In oneself, one 
sees them outside: Nội vô sắc tưởng, ngoại 
quán sắc giải thoát Tam muội—After 
overcoming all 
1nternally, cultivafors continue to contemplate 
the Impurity of all external forms In order to 
reinforce his or her ability to overcome all 
attachment to forms internally and externally. 
Liberation when no subJective desire arIses 
by still meditating or contemplating of the 
obJect or of all things. First contemplating on 
1mpurity of external objects, then on purIty— 
Sau khi đã vượt qua được những dục vọng 
bên trong, hành giả tiếp tục suy tưởng về 
những hình thức ô trược bên ngoài chứ không 
phải bên trong nhằm tăng cường khả năng 
vượt qua dục vọng. Quán tưởng nội sắc là vô 
sắc, thấy các ngoại sắc bất tịnh. 

Contemplate the Impermanence of all things 
to eliminate the desire or attachment to the 
beautful and avoid or drop the Impure 
substances: Suy tưởng về bản chất vô thường 
của vật thể để không ham muốn cái đẹp cũng 
không kinh tởm cái dơ. 

Attainment of the field of the limitlessness of 
space: Không vô biên xứ giải thoát (Không 
xứ giải thoát Tam muội)—By completely 
transcending all perception of matter, by the 
vanishing of the perception of sense-reactions 
and by non-atfenton to the perception of 
varlety, thinking: “Space 1s Infinie,” one 
enters and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material 
objects have been completely extinguished 
by meditation on boundless consciousness. 
Liberaton on realizatlon of the Sphere of 
Infinty of Space, or the Iimmaterial—Đạt tới 
lĩnh vực không gian vô hạn. Vượt khỏi hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, 
không suy tư đến những tưởng khác biệt, với 
suy tư: “Hư không là vô biên: chứng và trú 


atachment to forms 


5) 


6) 


7) 


1268 


Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào 
vật chất đều bị tận diệt bằng thiền quán. 
Attainment of the field of the limitlessness of 
consciousness: Thức vô biên xứ giải thoát 
(Thức xứ giải thoát Tam muội)—By 
transcending the Sphere of Infinite Space, 
thnking: “Consclousness 1s Infinite,” one 
enters and abides in the Sphere of Infinite of 
Consciousness, where all attachments to void 
have been completely removed by 
mediaton. Liberation 1n realization of 
infinite knowledge or the Sphere of Infinite 
Consciousness—Đạt tới lĩnh vực ý thức vô 
hạn. Vượt khỏi hoàn toàn Hư Không vô biên 
xứ, với suy tư “lIhức là vô biên” chứng và trú 
Thức vô biên xứ, nơi mọi luyến chấp vào 
“không” đều bị tận diệt bằng thiền định. 
Attanment of the field of nothingness or 
emptiness: Vô sở hữu xứ giải thoát Tam 
muội—By transcending the Sphere of Infinite 
Consciousness, thinking: “There 1s nothing,” 
one enters and abides in the Sphere of No- 
Thingness, all 
CONSCIOusness 
removed by meditation. 
realization of the Sphere of Nothingness, or 
nowhereness—Đạt tới lĩnh vực hư vô. Vượt 
khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư 
“không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, 
nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị tận 
diệt bằng thiển định. 

Atfainment of the field of neither perception 
nor nonperception: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
giải thoát Tam muội —By transcending the 
Sphere of No-Thingness, one reaches and 
abides in the Sphere of Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception (neither thought nor non- 
thought) where all attachments 
existence have been completely extinguished 
by meditation. Liberation in the state of mind 
where there 1s neither thought nor absence of 
thought (the Sphere of Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception)—Đạt tới lĩnh vực không 
tri giác cũng không phải không tri giác. Vượt 
khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi đây mọi 
luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn bị đoạn 
tận bằng thiển định. 


attachments to 
completely 
Liberaton ¡n 


where 


have been 


{fO PnOn- 


8) 


Cessation of perception and: Diệt thọ tưởng 
định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thóat 
Tam muội)—LIberation by means of a sfafe 


of mind in which there 1s final or total 
extinction, nirvana. By transcending the 
Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 


Perception, one enters and abides in the 
Cessalon or extinguishing all thoughts 
(perceptions) and feelings—Xóa bỏ mọi tri 
giác và mọi tình cảm. Vượt khỏi hoàn toàn 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt 
thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn tịch 
diệt hay Niết Bàn. 


Eight lines of thought: Bát Niệm—Eight lines 
of thought for resisting Mara-attacks and evil- 
promptings during the meditaion—Tlám niệm 
giúp hành giả chống lại ma quân và những cám 
dỗ xấu ác trong lúc hành thiền. 


l) 
2) 
3) 
”) 
5) 
6) 
7) 


8) 


Thought of the Buddha: Niệm Phật. 

Thought of the Law: Niệm Pháp. 

Thought of the fraternmity: Niệm Tăng. 
Thought of the commandments: Niệm Giới. 
Thought of almsgiving: Niệm Xả—Niệm Thí. 
Thought of Devas: Niệm Thiên. 

Thought of the breathing: Niệm Tức—Niệm 
hơi thở. 

Thought of the death: Niệm Tử—Niệm về cái 
chết. 


Eight lỉnes of thought for great men: Đại 
Nhân Bát Niệm—Eipght lines of thought for great 
men—Tám niệm pháp của các bậc đại nhân: 


l) 
2) 


Absence of desire: Vô Dục. 
Contentment: Tri Túc. 
Aloneness: Viễn Ly. 

Zeal: Tinh Cần. 

Correct thinking: Chánh niệm. 
Fixed mind: Định Tâm. 
Wisdom: Trí Tuệ. 

Inner Joy: Hỷ Lạc. 


Eight lines of thought for resisting Mara- 


attacks: Tám niệm giúp hành giả chống lại ma 
quân—See Eight lines of thouglht. 
Eigh(t lotus-petals: Bát Diệp Liên Hoa— 
Another name for Sumeru Mountain—Sen tám 
cánh, một tên khác của núi Tu Di. 


1269 


Eipht magic words to be placed on eight 
parts of the body: Bát Tự Bố Thân—Tám chữ 
phân bố trên thân. 

l1) The letter “A” for purification is placed in the 
middle of the mind: Chữ “A” (thuần bạch) ở 
giữa tâm. 

2) The Letter “Sa” for Buddhism 1s placed right 
under the chest: Chữ “Sa” (Phật bộ) ở dưới 
ngực. 

3) The leter “Hung” for Lotus is placed between 
the two eye brows: Chữ “Hồng” (Liên Hoa 
bộ) ở giữa lông mày. 

4) The letter “A” for Vajra is placed under the 
waist: Chữ “A” (Kim Cang bộ) ở dưới thắt 
lưng. 

53) The letter “Phu” for the supreme earth wheel 
1s placed at the navel: Chữ “Phọc” (Địa luân 
đệ nhất mệnh) ở ngay rốn. 

6) The letter “Loa” for the water wheel 1s 
placed In the centre of the mind: Chữ “La” 
(Thủy luân) ở ngay tâm. 

7) The letter “Hung” for Eire wheel ¡is placed In 
the middle of the front: Chữ “Hồng” (Hỏa 
luân) ở trán. 

8) The letter “Suy” for the wind of hatred 1s 
placed right on top of the head: Chữ “Khư” 
(Phong luân phẩn nộ hay Không luân) ở trên 
đỉnh đầu. 

Eight Maras: Eight destroyers—Bát Ma—Tám 

loại ma. 

(A) 

1) The mara of the passions: Phiển não ma. 

2) The skandha-maras: Ngũ ấm ma. 

3) Death-mara: Tử ma. 

4) The mara-king: Tha hóa tự tại thiên ma. 

53) The mara of Impermanence: Vô thường ma. 

6) The mara of Joylessness: Vô lạc ma. 

7) The mara of Impersonality: Vô ngã ma. 

8) The mara of Impurity: Vô tịnh ma. 


1) The mara of the passions: Phiển não ma. 

2) The mara of good-knowing advisor: Thiện tri 
thức ma. 

3) The mara of wishing to attain Bodhicitta: Bồ 
đề tâm ma. 

4 The mara of wishing to achieve Samadhi: 
Tam Muội ma. 

5) The mara-king: Tha hóa tự tại thiên ma. 


6) The mara of death: Ma TỬ. 

7) Deva-king mara: Thiên ma. 

8) The mara of the hell or of the underworld: 
Âm ma. 

Eiph( marvellous characferistcs of the 

ocean: Đại Hải Bát Bất Tư Nghì Tám pháp bất 

tư nghì của biển cả: 

1) Its gradually increasing depth: Sâu lần lần 
(càng ra xa càng sâu). 

2) Its unfathomableness: Chẳng thể tới đáy. 

3) Ifs universal saltness: Cùng một vị mặn. 

4) Its punctual tides: Thủy triều chẳng bao giờ 


quá hạn. 
5) Its stores of precious things: Có nhiều châu 
báu. 


6) Its enormous creatures: Có chúng sanh thân 
lớn trú ngụ. 

7) Its objection to corpses: Chẳng dung chứa xác 
chết. 

8) I(s unvarying level despite all that pours Into 
¡i: Nhận khắp muôn dòng mưa lũ đổ vào mà 
vẫn không tăng giảm. 

Eight meanings of “Mind-only ”: Tám Nghĩa 

Của Duy Tâm—The doctrine of “Mind-Only” 

runs through the Lankavatara Sutra as 1Ý it were 

wrap and weff (sợi ngang) of the sutra. To 
understand ït is to realize the ultimate truth, and 
not fo understand 1t Is to transmigrate through 
many cycles of births and deaths. The sutra lay 
much emphasis on the Importance of the doctrine, 
so much, indeed, that it makes everything hinge 
on this one point of the salvation of the world, not 
to say anything of the Individual. The Buddha 
taught about the eight meanings of “Mind-only” as 
follows—Học thuyết Duy Tâm trải suốt trong 
Kinh Lăng Già. Hiểu được nó là thể nghiệm được 
chân lý tối hậu và không hiểu nó là tiếp tục luân 
hổi sanh tử. Kinh Lăng Già đặt nhiều sự nhấn 
mạnh vào tầm quan trọng của học thuyết nây, quả 
thực, quá nhiều đến nỗi nó làm cho mọi sự đều 
xoay quanh sự cứu độ thế giới, chứ không nói đến 
những gì thuộc về cá nhân. Đức Phật dạy về tám 

ý nghĩa của Duy Tâm như sau: 

1) The first meaning—Nghĩa thứ nhất: 

a) The “Mind-only” leads to the realizatlon of 
the ultimate truth. Oh Mahamat, language 1s 
not the ultimate truth; what 1s attainable by 
language 1s not the ulimate truth. Why? 


b) 


1270 


Because the ultimate truth is what 1s enJoyed 
by the wise; by means of speech one can 
enter Iinto the truth, but words themselves are 
not the truth. It 1s the self-realization inwardly 
experienced by throuph therr 
supreme wisdom, and does not belong to the 
doman of words, điscrimmination, or 
Iintelligence; and, therefore, discrimination 
does not reveal the ultimate truth 1tself: Duy 
Tâm dẫn đến sự thể chứng tối hậu. Đức Phật 
dạy Mahamati “Này Mahamatil, ngôn ngữ 
không phải là chân lý tối hậu. Tại sao? Vì 
chân lý tối hậu là điều mà người ta ưa thích; 
nhờ vào ngôn thuyết mà người ta có thể nhập 
vào chân lý, nhưng từ ngữ tự chúng không 
phải là chân lý. Chân lý là sự tự chứng được 
kinh nghiệm một cách nội tại bởi người trí 
bằng trí tuệ tối thượng của họ, chứ không 
thuộc phạm vi của ngôn từ, phân biệt hay trí 
thức; và do đó, phân biệt không mở được cái 
chân lý tối hậu. 

Moreover, oh Mahamatt, language 1s subject 
to birth and destruction, 1s unsteady, mutually 
conditioned, and produced according to the 
law of causaton; and what is mutually 
conditioning to the law of causation, and 
produced according to the law of causation 1s 
not the ultimate truth, nor does it come out of 
sụch conditions, for 1t is above aspec(s of 
relafIVIty, incapable of 
producing 1t, and again as the ultimate truth 1s 
in conformity with the view that the visible 
world is no more than our mind, and as there 
are no such external obJects appearing In 
their multifarious aspecfs of individuation, the 
ultimate truth 1s not subJect to discrimination: 
Này Mahamati, ngôn ngữ phải chịu sự sinh và 
diệt, không ổn cố, ảnh hưởng lẫn nhau, được 
tạo ra theo luật nhân quả, nhưng chân lý tối 
hậu không phải là những gì ảnh hưởng lẫn 
nhau hay được tạo ra theo luật nhân quả, 
cũng không phải phát sinh từ những điều kiện 
như thế, vì nó vượt lên trên mọi khía cạnh 
của tính tương đối, và văn tự không thể tạo ra 
được chân lý, vì chân lý tối hậu là phù hợp 
với cái kiến giải cho rằng thế giới sở kiến 
chính là cái tâm của chúng ta, và vì không có 
những sự vật bên ngoài như thế xuất hiện 


the  wise 


and words are 


c) 


2) 


3) 
a) 


b) 


trong những khía cạnh đa dạng của đặc thù 
nên chân lý tối hậu không bị ảnh hưởng của 
phân biệt. 

Oh, Mahamati, when a man sees ¡nto the 
abode of reality/ where all things are, he 
enters upon the truth that what appears to him 
1s not other than mind 1(self: Này Mahamati, 
khi một người nhìn thấy trú xứ của thực tính 
mà ở đấy tất cả các sự vật hiện hữu thì người 
ấy thể nhập cái chân lý rằng những gì xuất 
hiện ra trước người ấy không khác gì hơn 
chính cái tâm. 

The second meaning—Ý nghĩa thứ hai: The 
Mind-only 1s grasped by pure thought. 
Absolute ¡mtelligence or prajna does not 
belong to the two Vehicles. It has, indeed, 
nothing to do with particular obJects; the 
Sravakas are attached to the notion of being; 
absolute ¡ntelligence, pure 
belonging to the Tathagata who has entered 
upon the “Mind-Only.”—Duy tâm được thủ 
nhiếp bằng ý tưởng thuần túy. Cái trí tuyệt 
đối hay trí Bát Nhã không thuộc về hai thừa. 
Thực ra nó không dính dáng øì đến các sự vật 
đặc thù; hàng Thanh Văn bị ràng buộc vào 
cái ý niệm “hữu;” trí tuyệt đối thanh tịnh 
trong bản thể thuộc Như Lai, bậc đã thể nhập 
Duy Tâm. 

The third meaning—Ý nghĩa thứ ba: 
Bodhisatvas do not 
because of therr understanding of the truth of 
the “Mind-Only.” All the varlous doings im 
the triple world such as the grading of stages 
1n the discipline of Bodhisattva and his steady 
promotIon are nothing but the manIfestatlons 
of Mind: Chư Bồ Tát không nhập Niết Bàn do 
vì chư vị thông hiểu cái chân lý của Duy 
Tâm. Tất cả những hành động khác nhau 
trong ba cõi (tam giới—traidhatuka) như 
thăng lên từng địa trong sự tu tập của vị Bồ 
Tát và tinh tấn vững vàng của vị ấy đều chỉ 
là những biểu hiện của Tâm. 

This ¡is not understood by the Ignorant, 
therefore all these things are taupht by the 
Buddhas. And again, the Sravakas and the 
Pratyekabuddhas, when they reach the eiphth 
staøe, become so Intoxicated with the bliss of 
mental tranguility (nirodha-samapatt) that 


In ©ssence, 


enter ¡into Nirvana 


C) 


4) 


1271 


they fail to realize that the visible 1s nothing 
but the Mind. They are still in the realm of 
individuation, their Iinsipht into realify 1s not 
vet pure (vivikta): Người ngu không hiểu điều 
nầy, do đó mà chư Phật nói đến tất cả những 
thứ ấy. Lại nữa, hàng Thanh Văn và Bích 
Chi, khi đạt đến địa thứ tám, trở nên quá mê 
đắm về hạnh phúc của sự tịch tịnh của tâm 
hay tận diệt định đến nỗi họ không thể hiểu 
được rằng cái sở kiến không là gì khác hơn 
cái tâm. Họ đang còn trong lãnh vực của đặc 
thù, cái tuệ kiến thâm nhập thực tính của họ 
chưa thanh tịnh. 

The Bodhisattvas, on the other hand, are alive 
to their oripinal vows flowing out of their all- 
embracing loving hearts; they do not enter 
1nto Nirvana; they know that the visible world 
1s nothing but the manifestaton of Mind 
1tself; they are free from such ideas as mind 
(citta), (manas), COnSCiIOUsness 
(manovijnana), external  world, self- 
subsfance, and distinguising marks: Mặt khác, 
chư Bồ Tát ý thức về các bổn nguyện của 
mình, những bổn nguyện phát sinh từ trái tim 
từ ái bao trùm hết thảy của mình; chư vị 
không nhập Niết Bàn; chư vị biết rằng thế 
giới sở kiến chỉ là sự biểu hiện của chính cái 
Tâm; chư vị thoát khỏi những ý niệm như 
tâm, ý, và ý thức, thế giới bên ngoài, ngã thể, 
và những dấu hiệu phân biệt. 

The fourth meaning—Ý nghĩa thứ tư: The 
Mind-Only and the dualistic conception of 
being and non-being, which 1s the outcome of 
wrong discrimination (vikalpa), stand opposIfe 
to each other, and are irreconcilable until the 
latter 1s absorbed Into the former. Ïts teaching, 
1ntellectually speaking, 1s to show the fallacy 
world-conception based on 
discrimination, or Uupon wrong 
discrimination, In order to get us back Into the 
ripht way of comprehending reality as 1t 1s. 
“As the ipnorant and unenlightened do not 
comprehend the teaching of the Mind-Only, 
they are atfached to a varlety of external 
objJects; they go 
discrimination to another, such as the duality 
of being and non-being, 
otherness, bothness and 


wil 


of a 
rather 


fom one form of 


oneness and 


non-bothness, 


5) 


permanence and self- 
substance, habit-energy, causation, etc. After 
discriminating these notions, they go on 
clnging to them as objctively real and 
unchangeable, like those animals who, driven 
by thirst in the summer-time, run wildly after 
Iimaginary spring. To think that primary 
elements really exist Is due to wrong 
discrimination and nothing else. When the 
truth of the Mind-Only 1s understood, there 
are no external obJects to be seen; they are 
all due to the discrimination of what one sees 
in one°s own mind—Duy Tâm và cái quan 
niệm nhị biên về hữu và phi hữu phát sinh từ 
phân biệt sai lầm thì đối lập với nhau, và 
không thể dung hòa cho đến khi cái quan 
niệm nhị biên ấy bị hút vào trong Duy Tâm. 
Giáo lý của Duy Tâm, nói theo tri thức luận, 
là chỉ vào sự sai lạc của một thế giới quan 
được đặt căn bản trên phân biệt để đưa chúng 
ta quay vào trong cách nhận thức đúng đắn 
cái thực tính đúng như thực tính: “Vì người 
ngu và kẻ thiếu trí không hiểu giáo lý của 
Duy Tâm, nên họ bị ràng buộc vào các sự vật 
bên ngoài; họ đi từ hình thức phân biệt nầy 
sang hình thức phân biệt khác, như cái nhìn 
nhị biên tính về hữu và phi hữu, đồng và dị, 
vừa đồng vừa dị, thường và vô thường, ngã 
thể, tập khí, nhân duyên, vân vân. Sau khi 
phân biệt những ý niệm nây, họ tiếp tục chấp 
vào chúng như là thực một cách khách quan 
và không thay đổi, giống như những con vật 
kia, bị cơn khát trong mùa hè lôi cuốn mà 
chạy ào vào những con suối tưởng tượng. 
Nghĩ rằng các thành tố chủ yếu hay những 
thành tố đầu tiên hiện hữu thực sự là do bởi 
phân biệt sai lầm chứ không có gì khác nữa. 
Khi chân lý Duy Tâm được hiểu thì không có 
sự vật bên ngoài nào được nhìn thấy, tất cả 
các sự vật ấy đều do bởi phân biệt về những 
gì mà người ta nhìn thấy trong cái tâm của 
chính mình. 

The fifth meaning—Ý nghĩa thứ năm: Not to 
understand the Mind-Only leads one to 
eternal transmigrations. As the philosophers 
fail to go beyond dualism, they hurt not only 
themselves but also the Ignorant. Going 
around continually from one path of existence 


1mpermanence, 


6) 


7) 


1272 


to another, not understanding what 1s seen 1s 
no more than their own mind, and adhering to 
the notion that things externals are endowed 
with self-substance, they are unable to free 
themselves from wrong discrimination— 
Không hiểu Duy Tâm đưa người ta đến chỗ 
luân hồi mãi mãi. Vì các triết gia ngoại đạo 
không thể vượt khỏi nhị biên nên họ làm tổn 
hại không những cho chính mình, mà cả cho 
những người ngu nữa. Cứ liên tục quanh quẩn 
trong lục đạo, từ sự hiện hữu nầy đến sự hiệu 
hữu khác, mà không hiểu rằng những gì được 
nhìn thấy chỉ là cái tâm của chính họ và chấp 
vào cái ý niệm rằng các sự vật bên ngoài là 
có ngã thể, họ không thể thoát khỏi phân biệt 
sai lầm. 

The sixth meaning—Ý nghĩa thứ sáu: The 
rising of the Alaya 1s due to our taking the 
manifestatlons of 
objective realities. The Alayavijnana 1s Its 
own subJect (cause) and obJect (support); and 
It clings to a world of Its own mental 
presenftations, a system of menfality that 
evolves mutually conditioning. It 1s like the 
waves of the ocean, stired by the wind; that 
1s, a world made visible by Mind itself where 
the mental waves come and go. This ocean- 
and-waves simile Is a favorite one with 
Mahayana Buddhists—Sự sinh khởi của A 
Lại Da Thức là do bởi chúng ta tưởng những 
biểu hiện của tâm là một thế giới của những 
thực tính khách quan. Ký thật, A Lại Da thức 
là chủ thể (nhân) và khách thể (duyên) của 
chính nó; và nó chấp vào một thế giới của 
những biểu hiện tâm thức của chính nó, một 
hệ thống tâm thức phát sinh mà gây ảnh 
hưởng lẫn nhau. Giống như sóng biển bị gió 
quấy động; tức là, một thế giới được làm 
thành khả kiến bởi chính cái tâm mà trong đó 
những cơn sóng tâm thức đến và đi. Đây là 
một thí dụ hay đối với những người theo Phật 
Giáo Đại Thừa. 

The seventh meaning—Ý nghĩa thứ bẩy: 
Thus we see that there 1s nothing 1n the world 
that 1s not of the mind, hence the Mind-Only 


the mind for a world of 


8) 


subJective fabricatlons. The body, property, 
and abode, these are 
shadows of Mind (citta), the ignorant do not 
understand it They make 
(samaropa) or refutations (apavada), and this 
elaboration 1s due to Mind-Only, apart from 
which nothmg 1s obtainable. Even the 
spiritual stages of Bodhisattvahood are 
merely the reflections of mind. The Buddha- 
abodes and the Buddha-stages are of Mind 
only in which there are no shadows; that 1s 
what 1s taught by the Buddhas past, present, 
and future—Như thế chúng ta thấy rằng 
không có gì trên thế giới là không phải của 
tâm, do đấy mà có học thuyết Duy Tâm. Và 
điều nầy áp dụng với sự nhấn mạnh đặc biệt 
vào tất cả mọi tranh cãi có tính cách luận lý 
là những thứ mà theo Kinh Lăng Già, chỉ là 
những chế tạo có tính cách chủ quan suông 
mà thôi: thân thể, tài sản và nhà cửa, những 
thứ nầy không gì khác hơn là những cái bóng 
của tâm, người ngu không hiểu điều ấy. Họ 
khẳng định hay kiến lập, hay bác bỏ, bài 
báng, và sở dĩ như thế là do bởi cái Tâm mà 
thôi, ngoài cái Tâm này thì không thể có cái 
gì nữa. Ngay cả các cấp độ tâm linh của quả 
vị Bổ Tát cũng chỉ là những phản ảnh của 
Tâm: “Các trú xứ của Phật và các cõi Phật 
đều thuộc Tâm mà thôi, trong đó không có 
những cái bóng nào; tức là không có những gì 
do chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai thuyết 
giảng. 

The eighth meaning—Ý nghĩa thứ tám: When 
all forms of Individuation are negated, there 
takes place a revulsion (paravrItI) In our 
minds, and we see that the truth that there 1s 
nothing but Mind from the very begInning and 
thereby we are emancipated from the fetters 
of wrong discrimination—Khi tất cả các hình 
tướng đặc thù bị chối bỏ sẽ xãy ra một sự đột 
chuyển trong tâm ta, và chúng ta thấy cái 
chân lý rằng: “Ngay từ lúc khởi đầu, không 
có cái gì ngoài tâm và từ đó chúng ta được 
giải thoát khỏi những trói buộc của sự phân 
biệt sai lầm. 


no more than the 


aSSertions 


doctrine. And this applies with special Eight messengers of Manjusri: Bát Đại Đông 
emphasis to all logical controversies, which, Tử của Văn Thù—Tám vị đồng tử hay sứ giả của 
according to the Lankavafara Sutra, are more ngài Văn Thù. 


1273 


Eight methods: Bát Pháp. 

(A) See Eight essential things. 

(B) See Eight winds. 

Eight mỉnds: Bát Tâm. 

1) Erroneous: Tà. 

2) Correct: Chánh. 

3) Truc: Chân. 

4) False: Ngụy. 

5) Great: Đại. 

6) Smaill: Tiểu. 

7) Imperfect: Thiên. 

8) Perfect: Viên. 

Eight mỉisleadings: Bát Mê——Tám thứ mê. 

1) Birth: Sinh. 

2) Death: Diệt. 

3) Past: Khứ. 

4) Future: Lai. 

53) IdentityNhứt. 

6) Difference: DỊ. 

7) Annihilation: Đoạn. 

8) Perpetuity or eternity: Thường. 

Eight naraka: Bát Nhiệt Địa Ngục—See Hells 

(HD(A1). 

Eight natures of Dharmakaya: Tám Tánh 

Của Pháp Thân Như Lai—According to Zen 

Master D.T. Suzuki in the “Studles In The 

Lankavatara Sutra,” the Idea of Dharmakaya 1s 

not wanfing In the Lankavatara Sutra, and that It 1s 

used not in the same of the Dharmakaya of the 

Trple Body dogma. The Lankavatara Sutra 

speaks of the Tathagata's Dharmakaya of the 

Inconceivable Dharmakaya, and of Dharmakaya 

as will-body. That Tathagata's Dharmakaya has 

eight special natures as follows—Theo Thiển sư 

D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, ý 

niệm về Pháp thân không phải không có trong 

Kinh Lăng Già; tuy nhiên, ý niệm ấy không được 

dùng theo ý nghĩa pháp thân của học thuyết Tam 

Thân. Lăng Già nói đến Pháp Thân Như Lai, đến 

Pháp Thân bất khả tư nghì, và đến Pháp thân như 

là Ý sinh thân. Pháp thân ấy có tám đặc tính như 

sau: 

1) Where the attainment of the Tathagatakaya 
In the heavens 1s spoken of as the result of 
the understanding of the hiphest spiritual 
truths belonging to Mahayana Buddhism, 
Dharmakaya 1s used 1n apposiion with 


2) 


3) 


Tathagata as something that transcends the 
nature of the five Dharmas, being furnished 
with things ¡ssung from the highest 
knowledge, and 1tself abiding In the realm of 
magical appearances. Here we may consider 
all these terms synonymous, Dharmakaya, 
Tathagatakaya, and Tathagata: Ở chỗ nào mà 
sự đạt Như Lai thân trong các cõi trời được 
nói đến như là kết quả của sự hiểu biết 
những chân lý tâm linh tối thượng thuộc Phật 
giáo Đại Thừa, thì tại đấy Pháp thân được 
dùng kèm với Như Lai như là một cái gì vượt 
khỏi bản chất của năm pháp, có được những 
thứ phát xuất từ Trí tuệ tối thượng (prajna), 
và chính nó an trụ trong cảnh giới của những 
tướng trạng huyễn ảo (mayavishaya). Ở đây, 
chúng ta có thể xem tất cả từ Pháp thân, Như 
Lai thân, và Như Lai đồng nghĩa với nhau. 
Tathagatakaya 1s referred to also when the 
Bodhisattva attains to a certain form of 
meditaion whereby he finds himself in 
accord with the suchness of things and 1fs 
The Tathagatakaya 1S 
realized when all his mental activities 
conditionally working are extinguished and 
there takes place a radical revolution In his 
consciousness. The kaya 1s no less than the 
Dharmakaya: Như Lai thân cũng được nói 
đến khi vị Bồ Tát đạt đến một hình thức thiển 
định nào đó mà nhờ đấy vị ấy thấy mình phù 
hợp với sự như như của các sự vật và những 
biến hóa của như như. Như Lai thân được thể 
chứng khi những hoạt động tâm linh của vị Ấy 
vận hành một cách có điều kiện ngưng dứt và 
bấy giờ xãy ra một sự chuyển biến từ gốc 
trong tâm thức của vị ấy, thân không khác gì 
Pháp thân. 

When the Bodhisattva 1s described as being 
anointed like a great sovereign by all the 
Buddhas as he goes beyond the final stage of 
Bodhisattvaship, 
Dharmakaya which he wIll finally realize. 
Thịs kaya 1s characterized as “vasavartin” and 
made synonymous with Tathagata. In 
Buddhism “vasavartin” 1s used In the sense of 
supreme sovereipnty whose will ¡is deed 
(action) since there 1s nothing standing In the 
way of 1fs ruleship. The Dharmakaya may 


transformations. 


mention 1s  made of 


4) 


5) 


1274 


here be Iidentified with Sambhogakaya, the 
second member of the Trikaya. Here the 
Bodhisattva 1s siting in the Lotus Palace 
decorated with gems of all sorts, surrounded 
by Bodhisattvas of similar qualifications and 
also by all the Buddhas whose hands are 
extended to receive the Bodhisattva here. It 
øoes without saying that the Bodhisattva here 
described has comprehended the Mahayana 
truth that there 1s no self-substance In objects 
external or internal, and that he ¡1s abiding In 
the full realization of the truth most inwardly 
revealed to his consciousness: Khi vị Bổ Tát 
được mô tả như là được đăng quang giống 
như vị đại vương bởi tất cả chư Phật, vị ấy đã 
vượt khỏi Bồ Tát địa sau cùng thì bảo rằng vị 
ấy cuối cùng đã thể chứng Pháp thân. Cái 
thân nầy được định tính là “Tự Tại” 
(vasavartin) và được đồng nghĩa với Như Lai 
trong Phật giáo, tự tại được dùng trong nghĩa 
quyền năng tối thượng mà ý muốn là hành 
động vì không có gì ngăn chặn trong thể cách 
điều ngự của quyển năng ấy. Pháp thân ở 
đây có thể đồng nhất với Báo Thân, chi phần 
thứ hai của Tam thân. Ở đây vị Bồ Tát đang 
ngồi trên điện Liên Hoa được trang hoàng 
bằng đủ loại ngọc, được vây quanh bởi các 
Bồ Tát có phẩm chất tương tự và bởi tất cả 
chư Phật duỗi tay đón nhận. Hẳn không cần 
phải nói rằng vị Bồ Tát ở đây được miêu tả 
đã hiểu cái chân lý Đại Thừa rằng không có 
tự tánh trong các sự vật ở bên ngoài hay bên 
trong, và rằng vị ấy đang an trú trong sự thể 
chứng viên mãn được hiển lộ cho tâm thức 
của ngài ở chỗ thâm sâu nhứt. 

Dharmakaya Is found again in connection 
with the moral provisions obtainable In a 
realm of pure spirituality. The term is now 
coupled with “acintya,” Inconcervable, as 
well as with “vasavartita.”: Ta còn thấy Pháp 
thân nối kết với những sản phẩm tinh thần đạt 
được trong một cảnh giới của cái tâm hoàn 
toàn thanh tịnh. Thuật ngữ nầy giờ đây đi 
kèm với “acintya,” bất khả tư nghì, cũng như 
VỚI “vasavartin,” tự tại tính. 

Where all the Buddhas are spoken of as the 
same character In four ways, the sameness of 
the body 1s regarded as one of them. All the 


6) 


Buddhas who are Tathagatas, the Enlightened 
Ones, and the Arhats, shared the nature of 
sameness as regards the Dharmakaya and 
their material body with the thirty-two marks 
and the eighty minor ones, except when they 
assume diiferent forms in different worlds to 
keep all beings In good discipline. Besides 
the Dharmakaya expressly referred to, we 
have also Sambhogakaya solemnized with all 
the physical features of a superior man; and 
thề Nưrmanakaya, the Body of 
Transformation, in response to the needs of 
sentient beings who are inhabiting each in his 
own realm of existence: Ở chỗ nào mà tất cả 
chư Phật được nói đến như là cùng một tính 
chất hay bình đẳng tính (samata) theo bốn 
cách thì sự bình đẳng của Thân (kayasamata) 
được xem là một trong bốn cách ấy. Hết thầy 
chư Phật vốn là chư Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
và A La Hán, đều chia xẻ tính chất bình đẳng 
về mặt Pháp thân và về sắc thân (rupakaya) 
của chư vị với ba mươi hai tướng hảo và tám 
mươi vẻ đẹp, trừ khi chư vị khoác lấy những 
hình tướng khác nhau trong những thế giới 
khác nhau để giữ cho hết thảy chúng sanh 
khéo tu tập. Ngoài cái Pháp thân được bàn 
đến một cách rõ ràng, chúng ta thấy có Báo 
Thân được long trọng hóa bằng tất cả những 
đặc trưng có tính cách vật lý của một con 
người thượng đẳng, và cả Hóa Thân, cái thân 
biến hóa, đáp ứng với những yêu cầu của các 
chúng sanh đang ở riêng trong cảnh giới của 
họ. 

No-birth 1s said to be another name for the 
Tathagataˆs Manomaya-dharmakaya. 
Manomaya is “will-made” and as is explained 
elsewhere a Bodhisattva 1s able to assume a 
varlety of forms according to his wishes Just 
as ©asily as one can in thought pass through 
or over all kinds of physical obstructions. 
then the "Dharmakaya will-made” 
mean, not the Dharmakaya In Itself, but the 
Dharmakaya ¡1n 1s relaton to a world of 
multtudinousness where ¡it may take any 
forms 1t likes according to condition? In this 
case the Dharmakaya thus qualified Is no 
other than the Nirmanakaya. So we read 
further that the Tathagata”s other names are a 


also 


Does 


7) 


1275 


legion In this world only that sentient beings 
fail to recognize them even when they hear 
them—Bất sinh (anutpada) được bảo là một 
tên khác nữa của Pháp Thân do ý sinh của 
Như Lai (Như Lai Ý Thành Pháp Thân). 
Manomaya có nghĩa là được tạo thành do ý 
muốn, và như đã được giải thích, một vị Bồ 
Tát có thể mang nhiều hình tướng khác nhau 
tùy theo ý muốn của ngài, thật dễ dàng như 
người ta dùng ý nghĩ vượt qua hay vượt lên 
trên mọi thứ trở ngại vật lý. Thế thì có phải 
cái Pháp Thân do ý sanh không nhằm chỉ cái 
Pháp Thân trong chính nó mà chỉ là cái Pháp 
thân trong liên hệ của nó với một thế giới đa 
phức ở đấy nó có thể mang những hình tướng 
mà nó muốn tùy theo hoàn cảnh hay không? 
Trong trường hợp Pháp thân được định tính 
như thế thì nó không khác gì Hóa Thân. Cho 
nên chúng ta còn đọc thấy rằng những danh 
xưng khác của Như Lai là rất nhiều trong thế 
giới nầy, thế nhưng các chúng sanh không thể 
nhận ra được, ngay cả khi họ nghe được cái 
danh xưng ấy. 

The Tathagata's Dharmakaya 1s compared to 
the ¡Indestructibilty of the sands of the 
Ganges which remain ever the same when 
they are put In fire. Further down, the T”ang 
translation speaks of the Dharmakaya having 
no body whatever, and for that reason 1t 1s 
never subJect to destruction. In the Sanskrit 
text the corresponding term 1s “sarlra” Or 
“sariravat,” and not Dharmakaya, but from 
the context we can judge that “sarira” 1s here 
used synonymously with Dahrmakaya. In 
Buddhism “sarira” is something solid and 
1ndestructible that 1s lef( behind when the 
dead body 1s consumed ĩn fire, and 1t was 
thought that only holy men leave such 
indestructble substance behind. This 
conception 1s probably after an analogy of 
Dharmakaya forever living and constituting 
the spiritual substance of Buddhahood: Pháp 
thân của Như Lai sánh với tính chất bất diệt 
của cát sông Hằng là thứ bao giờ cũng vẫn 
giữ nguyên như thế khi chúng bị bỏ vào lửa. 
Xa hơn nữa, Kinh Lăng Già bản dịch thời nhà 
Đường còn cho rằng Pháp thân không có thân 
thể nào cả, vì lý do ấy nên nó không bao giờ 


bị hủy diệt. Trong Lăng Già bản Phạn, Pháp 
thân là xá lợi (sirira hay sariravat), chứ không 
phải là Dharmakaya, nhưng theo văn bản thì 
“Sarira” đồng nghĩa với “Dharmakaya.” 
Trong Phật giáo, xá lợi là một cái gì rắn chắc 
và không thể bị hủy hoại được sau khi một thi 
thể bị đốt cháy, và người ta nghĩ rằng chỉ có 
các Thánh nhân mới để lại xá lợi mà thôi. 
Quan niệm nầy có lẽ phát sinh từ sự suy diễn 
rằng Pháp thân vẫn sống mãi và tạo thành 
bản chất tinh linh của Phật tính. 

8) The sands of the Ganges, the Buddha's 
Buddhahood Instead of Dharmakaya 1s made 
the subJect of comparison to the sands which 
are free from all possible faults inherent In 
things relative. There is no doubt that the 
Buddhata too means the Dharmakaya of the 
Tathagata, only differently designated: Cát 
sông Hằng, Phật tính của Đức Phật 
(Buddhasyabuddhatah) thay vì Pháp thân 
được làm chủ thể so sánh với cát là những 
thứ thoát khỏi mọi sai lầm vốn có trong các 
sự vật tương đối. Chắc chắn rằng Pháp tính 
cũng có nghĩa là Pháp thân của Như Lai, chỉ 
khác nhau về cách được gán cho mà thôi. 

Eight Negations: Bát Bất Trung Đạo —Middle 

School (the same as ten negations except the lasf 

parr). In the Eight Negations, all specific features 

of becoming are denied. The fact that there are 

Just eight negations has no specific purport; this 1s 

meant to be a whole negation. It may be taken as 

a CrOSSWIse sweeping away of all eipht errors 

attached to the world of becoming, or a reciprocal 

rejection of the four pairs of one-sided views, or a 

lengthwise general thrusting aside of the errors 

one after the other. In this way, all discriminations 
of oneself and another or this and that are done 
away with—Tám phủ định của Ngài Long Thọ, 
người sáng lập ra Tam Luận Tông. Bát Bất Trung 
Đạo phủ nhận tất cả những sắc thái hiện hữu. Sự 
thực Bát Bất Trung Đạo không có một mục đích 
nào cả. Chúng ta có thể xem nó như một móc tréo 
càn quét tất cả tám thứ sai lầm gắn liễn với thế 
giới hiện thể, hay sự đào thải hỗ tương của bốn 
cặp thiên kiến, hay một chuỗi dài biện luận nhằm 
gạt bỏ từ sai lầm nầy đến sai lầm khác. Theo cách 
nầy tất cả những biện biệt về “tự' hay “tha,` về 
'bỶ' hay “'thử' đều đều bị tuyệt diệt. 


1276 


(A) The first explanations—Cách giải thích đầu: 

1-2)Neither birth nor death: Bất Sanh Bất Diệt— 
There nothing appears, nothing disappears, 
meaning there Is neither originaton nor 
cessation; refuting the idea of appearing or 
birth by the idea of disappearance—Bất sanh 
diệc bất diệt (không sanh không diệt), nghĩa 
là không có khởi cũng không có diệt; phá hủy 
ý niệm khởi bằng ý niệm diệt. 

3-4)Neither end nor permanence: Bất Đoạn Bất 
Thường—There nothing has an end, nothing 
1S e(ernal, meaning neither permanence nor 
Impermanencce; refuting the of 
“permanence' by the idea of “destruction.— 
Bất đoạn diệc bất thường (không đoạn không 
thường), nghĩa là không có trường cửu cũng 
không có bất trường cửu; phá hủy ý niệm về 
“thường' bằng “đoạn.” 

5-6) Neither identity nor difference: Bất Nhất Bất 
DỊ —Nothing 1s identical with 1(self, nor 1s 

anythng differentiated, meaning 
neither unity nor diversify; refuting the idea 
of “unity` by the idea of “diversity.—Bất 
nhất diệc bất dị (không giống không khác), 
nghĩa là không có thống nhất cũng không có 
phân ly; phá hủy ý niệm về “nhất bằng “dị.' 

7-8) Neither coming nor going: Bất Lai Bất Khứ_— 
Nothing comes, nothing goes, refuting the 
Idea of “disappearance” by the idea of 
“come,` meaning neither coming-In nor øoIng- 
out; refuting the idea of “come'” by the Iidea 
of “go.—Bất lai diệc bất khứ (không đến 
không đi), phá hủy ý niệm về diệt bằng ý 
niệm “đến, nghĩa là không có đến mà cũng 
không có đi; phá hủy ý niệm “đến' bằng ý 
niệm “ổi." 


1dea 


there 


The second explanatons—Cách giải thích 

thứ nhì: 

I)_ Niodha: No elimination—Không thủ tiêu. 

2) No produce: Không sinh. 

3) No destruction: Không diệt. 

4) No etemity: Không vĩnh hằng. 

5) No unity: Not one—Không thống nhất. 

6) No manifoldness Not many—Không đa 
dạng. 

7)_ No arriving: Not coming—Không đến. 

8) No departure: Not going—Không đi. 


of the 


.k 
hiển 


Eight  negafions 
Doctrine: Bát bất 
NÑNegations, and Ten negations. 

Eight Noble Paths: Noble Eightfold Path—Bát 

Thánh đạo—The path to liberaton—The path 

leading to enlightenment, taught by Sakyamuni 

Buddha—Bát Chánh Đạo. 

(D An overview of Astangika-marga—Tổng 
quan về Bát Chánh Đạo: 

l1) The Noble Eightfold Path is the fourth Noble 
Truth in the Four Noble Truths that can help 
us prevent problems or deal with any 
problems we may come across In our daily 
life. This 1s the path that leads to the end of 
sufferings and afflictions. If we follow 1t, we 
are on the way to less suffering and more 
happiness—Bát Thánh Đạo chính là diệu đế 
thứ tư trong tứ diệu đế có thể giúp cho chúng 
ta ngăn ngừa những trở ngại trong cuộc sống 
hằng ngày. Đây là con đường đưa đến chấm 
dứt khổ đau phiền não. Nếu chúng ta đi theo 
Bát Thánh Đạo thì cuộc sống của chúng ta sẽ 
ít khổ đau và nhiều hạnh phúc hơn. 

2) The ceiph(t right (correcf) ways. The path 
leading to release from suffering, the goal of 
the third in the four noble truths. These are 
eight in the 37 bodhi ways to enlightenmeIt. 
Practicing the Noble Eight-fold Path can bring 
about real advantages such as 1mprovement 
of personal conditons. It is due to the 
elimination of all evil thoughts, words, and 
actions that we may commit In our daily life, 
and to the continuing practice of charitable 
work; Improvement of living conditions. I 
everyone practiced this noble path, the world 
we are living now would be devoid of all 
miserles and sufferinss caused by hatred, 
strugsle, and war between men and men, 
countries and counfries, or peoples and 
peoples. Peace would reign forever on earth; 
atainment of enliphtenment or Bodhi 
Awareness. The Noble Eigh-fold Path 1s the 
first basic condiion for atfaning Bodhi 
Consciousness that 1s 
Alaya Consclousness 1s still defiled—Tám 
con đường đúng—Con đường dẫn tới sự chấm 
dứt đau khổ, mục đích của diệu đế thứ ba 
trong tứ diệu đế (Đạo đế). Bát Chánh Đạo là 


Madhyamika 
thực—See Eight 


unfarnished  while 


qI) 


5 


1277 


tám nẻo trong 37 nẻo bổ để. Tu tập Bát 
Chánh Đạo sẽ đưa đến những lợi ích thực sự 
như tự cải tạo tự thân, vì tu bát chánh đạo là 
sửa đổi mọi bất chính, sửa đổi mọi tội lỗi 
trong đời sống hiện tại, đồng thời còn tạo cho 
thân mình có một đời sống chân chánh, lợi 
ích và thiện mỹ; cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai 
cũng tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ an 
lành tịnh lạc, không còn cảnh khổ đau bất 
hạnh gây nên bởi hận thù, tranh chấp hay 
chiến tranh giữa người với người, giữa nước 
nầy với nước kia, hay chủng tộc nẩy với 
chủng tộc khác, ngược lại lúc đó thanh bình 
sẽ vĩnh viễn ngự trị trên quả đất nầy; tu bát 
chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự 
giác ngộ, là nên tảng chánh giác, là căn bản 
giải thoát, ngày nay tu bát chánh đạo là gieo 
trồng cho mình những hạt giống Bồ Đề để 
ngày sau gặt hái quả Niết Bàn Vô Thượng. 
The content of Astangika-marga—Nội dung 
của Bát Chánh Đạo: 

Right VI€W: Chánh kiến —Right 
understanding: Right understanding means to 
have a correct understanding of oneself and 
the world. Although we may have our own 
view of the world, it may not always be right. 
If we understand things as they really are, we 
would be able to live a happier and more 
meaningful life. For example, students who 
understand that 1t 1s to their own benefit to 
learn would work hard to learn more and do 
better. When they do well, everyone will be 
happy, including their parenfs and teachers. 
Right Understanding 
understanding thourouphly and correctly the 
four noble truths and having penetrative 
insight into reali(y—Chánh kiến có nghĩa là 
chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn về bản ngã 
và thế giới bên ngoài. Mặc dù chúng ta có sự 
hiểu biết của chính mình về thế giới, thường 
thường sự hiểu biết của mình lại không đúng. 
Nếu chúng ta hiểu sự vật đúng như thật, có 
thể cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc và 
có ý nghĩa hơn. Thí dụ các sinh viên hiểu 
được cái lợi của việc học đối với họ thì họ sẽ 
cố gắng học tập tốt hơn. Khi họ học tập tốt thì 
mọi người kể cả cha mẹ và thầy giáo sẽ thấy 
sung sướng. Chánh kiến cũng có nghĩa là 


also means 


2) 


3) 


hiểu biết tường tận và đúng đắn về tứ diệu đế 
và tuệ giác thâm sâu vào chơn lý—See Right 
VICW. 

Right thought: Chánh tư duy——Right thought 
means fo think ín the right way. Those who 
harbor thoughts of greed and anger will easily 
get into trouble. But If we think correctly, we 
would end up doing the ripht things. For 
example, 1f students harbor the right thoughts, 
they will know that being lazy may make 
them fail 
spending another year doing the same thinøs. 
So they would decide to work hard rather to 
pass all exams. Having only thoughts which 
are unselfish. Thus, ripht thougpht means 
freedom from mental attachments, to have 
renounced thoughts of hatred and harm. Right 
thought also means the purificaton of the 
mind so that one no longer has any polluted 
thinking—Chánh tư duy có nghĩa là suy nghĩ 
đúng. Những ai chất chứa những tư tưởng 
tham sân sẽ dễ dàng bị trở ngại. Nhưng nếu 
chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta sẽ làm 
đúng. Tỷ như nếu các em học sinh chất chứa 
những tư tưởng đúng, các em sẽ biết rằng 
trây lười sẽ đưa đến thi rớt. Như vậy các em 
sẽ phải ngôi lại một năm khác để học lại 
những gì mình đã học. Biết được như vậy các 
em sẽ cố gắng học tập nhiều hơn để thi đậu 
trong các kỳ thi. Chỉ có những tư tưởng vị tha 
mà thôi. Như vậy, chánh tư duy có nghĩa là 
không có những chấp trước về tư tưởng, từ bỏ 
những tư tưởng sân hận và tốn hại. Chánh tư 
duy cũng có nghĩa là sự thanh tịnh tâm giúp 
cho con người không còn tư tưởng nhiễm 
trược nữa—See Right thoughi. 

Right speech: Chánh ngữ——Abstention from 
Iying, slander, harsh or abusive language, and 
Idle chatter. Ripht speech means always 
speak the truth. Ripht speech means to avoid 
Iying, tale telling, gossiping, backbiting, idle 
talk and harsh words. Harsh words can wound 
more deeply than weapons, while gentle 
words can change the heart of a hardened 
crimimal. This shows the effect on others In 
the way we speak. The Buddha 
“Pleasant speech Is as sweet as honey; 
truthfuil speech like a flower; and wrong 


In exams. This would mean 


said: 


4) 


5) 


6) 


1278 


speech 1s unwholesome like filth.” Therefore, 
we should speak words that are truthful, 
meaningful and with good will—Chánh ngữ 
là không nói lời dối trá, hủy báng hay ác ngữ, 
và cũng không nhàn đàm hý luận. Ngược lại 
luôn nói lời chân thật. Chánh ngữ là tránh nói 
dối, tránh ngồi lê đôi mách, tránh nói sau 
lưng người khác, tránh tán gẫu, và tránh nói 
lời thô lỗ. Lời nói thô lỗ có gây tổn hại còn 
hơn là khí giới, trong khi nói lời ái ngữ có thể 
làm thay đổi trái tim của kẻ phạm tội. Điều 
này chứng tỏ lời nói của chúng ta có ảnh 
hưởng tới người khác. Đức Phật dạy: “Lời nói 
vui vẻ như mật; lời chân thật như hoa; và tà 
ngữ bất thiện như mùi tanh hôi.” Chính vì vậy 
mà chúng ta nên nói lời chân thật, có ý nghĩa 
và với thiện ý—See Right speech. 

Right action: Chánh nghiệp—Conducting 
oneself in moral, peaceful, and honorable 
ways and keeping the basic precepts. Right 
action also means do not take lIfe, steal, or 
engage In sexual misconduct—Chánh nghiệp 
cũng có nghĩa là không sát sanh, không trộm 
cắp, và không tà dâm—S§ee Right action. 
Right livelhood: Chánh mạng —Right 
livelihood means not to live on work that 
would in any way bring harm to living beings. 
Buddhists are discouraged from engaging in 
the following five kinds of Iivelihood: trading 
people, slaughter, 
intoxicating drinks and drugs. The Buddha 
said: “Do not earn your living by harming 
others. Do not seek happiIness by making 
others unhappy.—Chánh mạng có nghĩa là 
sống và làm việc không làm tổn hại đến 
chúng sanh. Phật tử không nên làm năm nghề 
nghiệp sau: buôn bán con người, buôn bán vũ 
khí, buôn bán thú vật để làm thịt, buôn bán 
những chất cay độc. Đức Phật dạy: “Không 
sinh sống bằng cách làm tổn hại người khác. 
Không mưu tìm hạnh phúc trên sự khổ đau 
của kẻ khác.”—See Ripght livelihood. 

Right effort: Chánh tỉnh tấn—AII efforts must 
be for enlightenment. Right effort means to 
do our best to become a better person. 
Examples of this are to work hard at school 
and to drop bad habits such as laziness, quick 
temper, smoking and drugs. At home, try to 


weapons, animals for 





7) 


8) 


be a good husband, wife, son, daughter, 
etc—Tất cả những nỗ lực đều dành cho sự 
giác ngộ. Chánh tinh tấn có nghĩa là là tính 
tấn cải thiện tự thân. Thí dụ như ở trường thì 
học hành chăm chỉ và loại bỏ tánh xấu như 
lười biếng, nóng nảy, hút thuốc và sì ke ma 
túy. Còn ở nhà, cố gắng là một người chồng 
tốt, vợ tốt, con trai, con gái tốt, vân vân—See 
Right effort. 

Right mimndfulness: Chánh niệm—Right 
mindfulness means to be always aware and 
attentive. We should always be aware of 
think, say and do. We must 
concenfrate on everything we do before we 
can do it well. For instance, If we concenfrate 
in class, we would not miss anything the 
teacher says— Chánh niệm có nghĩa là luôn 
tỉnh thức. Chúng ta nên luôn tỉnh thức về 
những điều chúng ta suy nghĩ, nói năng và 
hành động. Chúng ta phải tập trung tư tưởng 
vào mọi việc trước khi chúng ta có thể làm 
tốt được. Tỷ như, nếu chúng ta tập trung tư 
tưởng trong lớp học, chúng ta sẽ không bỏ sót 
những lời dạy của thầy cô—See Right 
mindfulness. 

Right Chánh định —Right 
meditaton means to keep the mind steady 
and calm In order to see clearly the true 
nature of things. This type of menfal practice 
can make us become more understanding and 
a happler person—Chánh định có nghĩa là 
chúng ta phải giữ cho tâm mình định tỉnh để 
thấy rõ bản chất thật của vạn hữu. Thực tập 
chánh định có thể làm cho chúng trở thành 
một con người hiểu biết và hạnh phúc hơn— 
Ssee Righ(t concentraion and Wrong 
concenfration. 


what we 





Cconcentration: 


(HI The Buddhaˆs teachings on Astangika-marga 


l) 


in the Dharmapada Sutra—Những lời Phật 
dạy về “Bát Chánh Đạo” trong Kinh Pháp 
Cú: 

The best of paths ¡is the Eightfold Path. The 
best of truths are the Four Noble Truths. Non- 
attachment 1s the best of states. The best of 
men Is he who has eyes to see (Dharmapada 
273): Bát Chánh Đạo là đạo thù thắng hơn 
các đạo. Tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Ly 


2) 


3) 


4) 


1279 


dục là pháp thù thắng hơn các pháp. Cụ nhãn 
là bậc thù thắng hơn các bậc Thánh hiển. 

Thịs 1s the only way. There 1s no other way 
that leads to the purity of vision. You follow 
this way, Mara ¡is helples before 1t 
(Dharmapada 274): Chỉ có con đường nầy, 
chẳng còn con đường nào khác có thể làm 
cho tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các ngươi 
thuận làm theo, thì bọn ma bị rối loạn. 
Entering upon that path, you will end your 
suffering. The way was taught by me when I 
understood the removal of thorns (arrows of 
grief) (Dharmapada 275): Các ngươi thuận tu 
theo Chánh đạo trên này, thì khổ não sẽ dứt 
hết, và biết rằng Đạo ta nói có sức trừ diệt 
chông gay. 

Be watchful of speech, control the mind, 
don”t let the body do any evil. Let purify 
these three ways of action and achieve the 
path realized by the sages (Dharmapada 281): 
Thận trọng lời nói, kềm chế ý nghĩ, thân 
không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh, là được 
Đạo Thánh Nhơn. 


Eight occasions of indolence: Kusita-vatthuni 
(p)—Bát Giải Đãi Sự——According to the Sangiti 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there 


are eipht occasions of ¡indolence 


Theo Kinh 





Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự giải 


đãi. 


l) 


2) 


The first occasion of indolence: Cơ hội giải 
đãi thứ nhất—Here a monk has a job to do. 
He thinks: “['ve got this Job to do, but it will 
make me tired. Pll have a rest.” So he lies 
down and does not stir up enough energy to 
complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây có việc vị Tỳ Kheo phải làm. Vị nầy 
nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta 
làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên 
nằm xuống.” Vị ấy bèn nằm xuống, không 
tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để 
thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ. 

The second occasion of indolence: Cơ hội 
giải đãi thứ hai—Here, a monk who has done 
some work, and thinks: “[*ve done this work, 
now Ƒm tired. [lI have a rest.” So he lies 
down and does not stir up energy to complefte 


3) 


4) 


5) 


the uncompleted, to the 
unaccomplished, the 
unrealised——Ở đây một việc đã được vị Tỳ 
Kheo làm. Vị nầy nghĩ: “Ta đã làm một công 
việc. Do ta làm một công việc nên thân ta 
mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm 
xuống, không có tinh tấn đạt được điều chưa 
đạt được, thành tựu điều chưa thành tựu và 
chứng ngộ điều chưa chứng ngộ. 

The third occasion of indolence: Cơ hội giải 
đãi thứ ba—Here a monk who has to go on a 
Journey, and thinks: “[ have to go on thĩs 
Journey. It will make me tired. PlI have a 
rest.” So he lies down and does not stir up 
energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, 
realise the unrealised——Ở đây có con đường 
mà vị Tỳ Kheo phải đi. Vị nầy nghĩ: “Đây là 
con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con 
đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên 
nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh 
tấn để đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều 
chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng 
ngộ. 

The fourth occasion of indolence: Cơ hội giải 
đãi thứ tư—Here a monk who has been on a 
Journey, and thinks: 
Journey. Now Ïm tired. FlI have a rest.” So 
he lies down and does not sfir up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplish, and to realise the unrealised—— 
Ở đây con đường vị Tỳ Kheo đã đi. Vị nầy 
nghĩ: “la đã đi con đường, do ta đã đi con 
đường nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm 
xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn 
đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa 
thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ. 
The fifth occasion of indolence: Cơ hội giải 
đãi thứ năm—Here a monk who goes on the 
alms-round 1n a village or town and does not 
get his fill of food, whether coarse or fine, 
and he thinks: “lve gone for alms-round 1n 
the village or town and don”t get my fill of 
food, whether coarse or fine. NÑow Ïm tired. 
I1 have a rest.” So he lies down and does not 
sfir up energy to complete the uncompleted, 
to accomplish the unaccomlished, and to 
realise the unrealised——Ở đây vị Tỳ Kheo đi 


accomplish 


and to realise 


and to 


“‡JƑve been on this 


6) 


7) 


8) 


1280 


khất thực trong làng hay tại đô thị, không 
nhận được các đồ ăn loại cứng hay loại mềm, 
đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khất 
thực ở làng hay đô thị, không nhận được đồ 
ăn loại cứng hay loại mềm đầy đủ như ý 
muốn. Thân nầy của ta bị mệt mỏi, không lợi 
ích gì. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm 
xuống, không tinh tấn đạt được điều chưa đạt, 
thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ. 

The sixth occasion of indolence: Cơ hội giải 
đãi thứ sáu —Here a monk who goes on alms- 
round 1n a village or town and gets his fill of 
food, whether coarse or fine, and he thinks: 
“J've gone for alms-round In a village or town 
and get my fill of food, whether coarse or 
fine, and my body 1s heavy and useless as 1f I 
were pregnant. [lI have a rest.” So he lies 
down and does not stir up energy to complefte 
the  uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây vị Tỳ Kheo đi khất thực tại làng hay thị 
xã, nhận được các đồ ăn loại cứng và loại 
mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi 
khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được 
các thức ăn, loại cứng và loại mềm, đầy đủ 
như ý muốn. Thân ta nặng nề như thể đang 
mang bầu, không thể làm øì được. Vậy ta nên 
nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không tinh 
tấn. 

The seventh occasion of indolence: Cơ hội 
giải đãi thứ bảy -Here a monk who has 
developed some light indisposition, and he 
thinks: “Ƒd better have a rest.” So he lies 
down and does not stir up energy to complefte 
the  uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây vị Tỳ Kheo bị bệnh nhẹ. Vị nầy nghĩ: 
“Nay ta đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ. 
Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, 
không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt, 
thành tựu điều chưa thành tựu, và chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ. 

The eighth occasion of indolence: Cơ hội giải 
đãi thứ táấm-Here a monk who 1s 
recuperating, having not long recovered from 
an illness, and he thinks: “My body 1s weak 
and useless. IlI have a rest.” So he lies down 


and does not stir up energy to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây vị Tỳ Kheo mới khỏi bệnh không bao 
lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới khỏi bệnh không 
bao lâu. Thân nầy của ta yếu đuối, không 
làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị 
ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được 
điều chưa đạt, để thành tựu điều chưa thành 
tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ 
được. 

Eipgh(t occasions for making an effOrt: 

Arabbha-vathuni (p)—Bát Tinh Tấn Sự— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are eipht 

Occasions for making an effort—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự tinh tấn. 

I1) The first occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ nhất—Here a monk who has 
a Job to do. He thinks: “Ive got this Job to do, 
but in doing It Ï won't find easy to pay 
aftention to the teaching of the Buddhas. [II 
have to stir up my energy.” And he stirs up 
suficient cenerey to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised——Ở 
đây có việc vị Tỳ Kheo phải làm, vị ấy nghĩ: 
“Có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc 
thì không dễ gì ta suy tư đến giáo pháp của 
chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị ấy tinh tấn 
để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành 
tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. 

2) The second occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ nhì —Here a monk who has 
done some work, and thinks: “Well, I did the 
Job, but because of it [ wasn't able to pay 
sufficlent aftention to the teaching of the 
Buddhas. So I will stir up sufficilent energy.” 
And he sfirs up sufficient energy to complete 
the  uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised——Ở 
đây có vị Tỳ Kheo đã làm xong công việc, vị 
ấy suy nghĩ: “Ta đã làm xong công việc. Khi 
ta làm xong công việc, ta không thể suy tư 
đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” 
Và vị ấy cố gắng tinh tấn đạt được điều gì 
chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa 


3) 


4) 


5) 


1281 


thành tựu được, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ được. 

The third occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ ba—Here a monk who has to 
go on a Jjourney, and thinks: “[ have to go on 
this Journey, but in doing 1t Ï won't find easy 
fO pay aftention to the teaching of the 
Buddhas. II have to stir up energy.” And he 
strs up sufficlent energy to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây vị Tỳ Kheo có con đường phải đi. Vị Ấy 
nghĩ : “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. 
Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể 
suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta 
hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tỉnh 
tấn đạt được những gì chưa đạt được, để 
thành tựu những gì chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được. 
The fourth occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ tư—Here a monk who has 
been on a journey, and he thinks: “[ have 
been on a journey, but because of It Ï wasn't 
able to pay sufficient atfention to the teaching 
of the Buddhas. [II have to stir up energy.” 
And he sfirs up energy to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây vị Tỳ Kheo đã đi con đường. Vị nây nghĩ: 
“Ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, 
ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư 
Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy 
cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt 
được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ 
được. 

The fifth occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ năm——Here a monk who goes 
for alms-round 1n a village or town and does 
not get his fill of food, whether coarse or fine, 
and he thinks: “ve gone for alms-round 
without getting my fill of food. So my body 1s 
light and ft. [II stir up energy.” And he stirs 
up energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised—Ở đây vị Tỳ Kheo trong khi đi 
khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận 
được các loại đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm đầy 


6) 


7) 


8) 


đủ như ý muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi 
khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận 
được các loại đồ ăn mềm hay cứng đầy đủ 
như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có 
thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” 
Và vị ấy cố gắng tinh cần đạt được điểu gì 
chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều gì chưa chứng 
ngộ. 

The sixth occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ sáu —Here a monk who goes 
for alms-round in a village or town and gets 
his fill of food, whether coarse or fine, and he 
thinks: “le gone for alms-round and get my 
fill of food. So my body 1s strong anf ft. II 
str up eneregy.” And he sftirs up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised——Ở 
đây vị Tỳ Kheo trong khi đi khất thực tại làng 
hay tại đô thị được các loại đổ ăn cứng hay 
mềm đầy đủ như ý muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta 
trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị 
được các loại đổ ăn cứng hay mêềm, đầy đủ 
như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể 
làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị 
ấy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa 
đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ 
được. 

The seventh occasion for making an effort: 
Cơ hội tinh tấn thứ bảy ——Here a monk who 
has some slight indisposition, and he thinks: “I 
get some sliph( ¡indisposiion, and this 
1ndisposition might get worse, so [ÏI stir up 
energy.” And he stirs up energy to complete 
the  uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised——Ở 
đây vị Tỳ Kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: 
“la nay đau bệnh nhẹ, sự kiện nầy có thể 
xãy ra, bệnh nầy có thể trầm trọng hơn. Vậy 
ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng 
tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để 
thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. 

The eighth occasion for making an effort: Cơ 
hội tinh tấn thứ tám —Here a monk who is 
recuperating from an illness, and he thinks: “I 
am just recuperating from an illness. lt might 


1282 


be that the i1llness will recur. So PÏlI stir up 
energy.” And he stirs up energy to complete 
the  uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised—Ở 
đây vị Tỳ Kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi 
bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới đau 
bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Sự 
kiện nây có thể xãy ra, bệnh của ta có thể trở 
lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố 
gắng tinh tấn để đạt điều gì chưa đạt được, để 
thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. 

Eipht offerings (boons) to the Sangha 

(suggested by Visakha) which granted by 

the Buddha: Tám loại cúng dường cho Tăng Ni 

(đề nghị bởi bà Visakha) được Phật phê chuẩn. 

1) To offer robes to the Sangha during the Rainy 
season: Dâng y đến chư Tăng Ni trong mùa 
nhập Hạ. 

2) To provide alms and food for the Sangha who 
are coming: Để bát cho chư Tăng Ni đến. 

3) To provide alms and food for the Sangha who 
are going out: Để bát cho những vị sư ra đi. 

4) To give food for sick Bhiksus: Dâng thực 
phẩm đến những vị sư đau ốm. 

53 To give food for those who attend sick 
Bhiksus: Dâng thực phẩm đến những vị ra 
công chăm sóc các sư đau ốm. 

6) To give medicine for the sick Bhiksus: Dâng 
thuốc men đến những vị sư đau ốm. 

7) — To gIve bathing garments for nuns: Dâng y 
tắm đến chư Tỳ Kheo Ni. 

8) To give rice-gruel for monks: Xin dâng 
lúa mạch đến cho chư Tăng. 

Eipht orders of differentiated rules of 

liberation: Bát chủng biệt giải thoát—See 

Diferentiated rules of liberaton for the eipht 

Orders. 

Eight parajikas: Bát Ba La Di—Eight parajika, 

in relation to the sins of a nun—Tám tội của chư 

Ni. 

(A) The first four sins: Bốn tội đầu —See Four 
Đrave sins. 

l)  According to the Mahayana and Hinayana— 
Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa: 

1  Vadha-himsa (skÙ—Sát: Giết hại chúng 
sanh—KIlling—See Killing. 





1) Adattadana (skÐĐ—Đạo: 

Stealing—See Stealing. 

Abrahmacarya (skÙ—Dâm Dục: Phạm tội 

thông dâm——Adultery—Sexual immorality or 

bestiality—See Sexual misconduct. 

Uttaramanusyadharma-pralapa (skÙ—Vọng: 

Vọng ngữ hay nói dối —False speaking— 

Falsity—See Lying. 

2) According to the Esoteric sect—Theo Mật 
Giáo: 

1) Discarding the truth: Xả Chánh Pháp—Phế 
bỏ Chánh Pháp. 

i) Discarding the Bodhimind: Xả Bồ Đề 

Tâm—Phế bỏ Bồ Đề tâm. 

Being mean or selfish In regard to the 

supreme law: Khan Lận Thắng Pháp: Ích kỷ 

trong việc truyền bá Chánh Pháp. 

Injurinng the living: Não Hại Chúng Sanh— 

Làm tổn hại đến chúng sanh. 

The last four sins—Bốn tội sau: 


Trộm Cắp— 


i1) 


1V) 


1V) 


(B 
v)ạ Libidinous contact with a male: Đem lòng 
dâm chạm vào thân thể người nam. 

Any sortf of Improper association which leads 

to adultery: Bất cứ hành động không thích 

hợp nào đưa đến tà dâm với người nam. 

Touch the arms of a male: Sờ tay người nam. 

Touch a male”s shirt: Sờ áo người nam. 

Enter a male”s room: Vào phòng người nam. 

Stand alone with a male: Đứng một mình với 

người nam. 

* To converse with a male In a private place: 
Nói chuyện một mình với người nam ở nơi tư 
riêng. 

* To promenade with a male for whatever 
reason(s): Cùng đi song đôi với người nam vì 
bất cứ lý do gì. 

*_ To lean oneˆs back on a male”s back: Dựa 
mình vào người nam. 

* To arrange to meet with a male for sexual 
conduct: Hẹn nhau với người nam để tính 
chuyện dâm đảng. 

vii) Concealing the misbehaviour of an equal or 
inferior nun: Phú tàng tha trọng tội giớ—Biết 
đồng đạo phạm tội mà che dấu. 

viii) Improper dealings with a monk: Tùy thuận bị 
cử Tỳ Kheo giới—Giao dịch đi lại với Tỳ 
Kheo không đúng phép. 


` 


vI) 


xxx x%x *% 


1283 


Eigh(t parijnana: Eight kinds of cognition, 

perception, or consciousness—Tám thức—See 

Eightf conscIousnesses. 

Eipht Path EFactors: Bát Thánh Đạo— 

According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 

there are eight path factorse—Theo Tỳ Khưu Bồ 

Đề trong Vi Diệu Pháp, có Tám con đường cao 

thượng hay Bát Thánh Đạo: 

I) Right View: Chánh Kiến. 

2) Right Intention: Chánh Tư Duy. 

3) Ripht Speech: Chánh Ngữ. 

4 Right Action: Chánh Nghiệp. 

5) Right Livelihood: Chánh Mạng. 

6) Right Effort: Chánh Tinh Tấn. 

7) Right Mindfulness: Chánh Niệm. 

8) Right Concentration: Chánh Định. 

** For more Information, please see Eight Noble 
Paths. 


Eipht patriarchs of the True Word sect: 


Chân Ngôn Bát Tổ. 
l) The first patriaarch, the Manta Lord, 


Vairocana Buddha: Đệ Nhất Tổ Giáo Chủ Bí 
Mật Đại Nhật Như Lai. 

2) The second patrliaarch, The Imaginary 
Bodhisattva Vajrasattva: Đệ Nhị Tổ—Ngài 
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát. 

3) The thrd patriarch, Nagarjuna Bodhisattva: 
Đệ Tam Tổ—Ngài Long Thọ Bồ Tát. 

4) The fouth patrarch, Dragon-wisdom 
Bodhisattva: Đệ Tứ Tổ—Ngài Long Trí Bồ 
Tát. 

53) The fifth patrliarch, Vajramati Bodhisattva: 
Đệ Ngũ Tổ—Ngài Kim Cang Trí Tạng Bồ 
Tát. 

6) The sixth patriarch, Amoghavajra 
Bodhisattva: Đệ Lục Tổ—Ngài Bất Không 
Tam Tạng Bồ Tát. 

7) The seventh patriarch, Hui-Kuo: Đệ Thất 
Tổ—Ngài Huệ Quả. 

8) The eighth patriarch, Kung-Hai (Japan): Đệ 
Bát Tổ—Ngài Không Hải (Nhật Bản). 

Eight pennons of various colours: Bát Sắc 

Phan—The Amitabha eight pennons of various 

colours, indicating the eight directions of space—— 

Phướn tám sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám 

hướng trong không gian. 

lI) White pennon ¡in the East: Phương Đông 
phướn trắng. 


2) Pink pennon In the Southeast: Đông Nam 
phướn hồng. 

3) Black pennon In the South: Chính Nam phướn 
đen. 

4) Gray pennon in the Southwest: Tây Nam 
phướn xám. 

53) Red pennon in the West: Phương Tây phướn 
đỏ. 

6) Blue pennon ¡in the Northwest: Tây Bắc 
phướn xanh. 

7) Yellow pennon ¡in the North: Chánh Bắc 
phướn vàng. 

8) Red and white pennon In the Northeast: Đông 
Bắc phướn đỏ trắng. 

Eigh(t perfections: Bát Pháp Thành Tựu— 

According to the Vimalakirti, Chapter Tenth— 

The visiing Bodhisattvas (from Fragrant Land) 

asked: “How many Dharmas should a Bodhisattva 

achieve in this world to stop 1s morbid growth 

(defilements) ¡in order to be reborn ¡in the 

Buddha's pure land?” Vimalakirti replied: “A 

Bodhisattva should bring to perfection eipht 

Dharmas to stop morbid growth in this world in 

order to be reborn 1n the Pure Land.”—Theo Kinh 

Duy Ma Cật, Phẩm Mười. Các Bồ Tát nước 

Chúng Hương hỏi Ngài Duy Ma Cật: “Bồ Tát 

phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không 

lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?” Duy Ma Cật 
đáp: “Bồ Tát thành tựu tám pháp thời ở cõi nầy 
làm không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ. 

What are they?: Tám pháp là gì? 

1) Benevolence towards all living beings with 
no expectaton of reward: Một là lợi ích 
chúng sanh không mong báo đáp. 

2) Endurance of sufferings for all living beings 
dedicating all merits to them: Hai là thay thế 
tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. 

3) Impartality towards them with all humility 
free from pride and arrogance: Ba là bao 
nhiêu công đức đều ban cho tất cả chúng 
sanh. 

4) Reverence to all Bodhisattvas with the same 
devoton as to all Buddhas (ie. without 
discriminaton between Bodhisatvas and 
Buddhas: Bốn là lòng bình đẳng đối với 
chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối 
với Bồ Tát xem như Phật. 

5) Absence of doubt and suspicion when hearing 


1284 


(the expounding of) sutras which he has not 
heard before: Năm là những kinh chưa nghe, 
nghe không ngh1. 

6) Abstention from oppositon to the Sravaka 
Dharma: Sáu là không chống trái với hàng 
Thanh Văn. 

7) Abstention from discrimination In regard to 
donations and offerings received with no 
thought of self-profit in order to subdue his 
mind: Bảy là thấy người được cúng dường 
cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc 
của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình. 

8) Self-examinaton without contending with 
others. Thus, he should achieve singleness of 
mind bent on achieving all merits; these are 
the eight Dharmas: Tám là thường xét lỗi 
mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm 
cầu các công đức. 

Eight periods of Buddha”s life: Tám thời kỳ 

trong cuộc đời Đức Phật —See Eight aspects of 

Buddha's life. 

Eipht persons worthy of offerings: Tám 

(Hạng) Người Đáng Cung Kính—According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are eiph( persons worthy of 

offerings—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có tám loại người đáng được cung kính: 

l) The Stream-Wimner: Hạng đã thành tựu Dự 
Lưu quả. 

2) One who has practiced to gain the fruit of 
Sfream-Entry: Hạng đang thành tựu Dự Lưu 


quả. 
3) The Once-Returner: Hạng đã thành tựu Nhất 
Lai quả. 


4 One who has practiced to gain the fruit of 
Once-returner: Hạng đang thành tựu Nhất Lai 


quả. 
5) The Non-Returner: Hạng đã thành tựu Bất 
Lai quả. 


6) One who has practiced to gain the fruit of 
Non-Returner: Hạng đang thành tựu Bất Lai 
quả. 

7) The Arahant: Hạng đã thành tựu A-La-Hán 
quả. 

8) One who has worked to gain the fruit of 
Arahantship: Hạng đang thành tựu A-La-Hán 
quả. 


Eigh-petal lotus seal: Ấn hoa sen tám cánh (Bát 

diệp ấn). 

Eight physical sensafions: Bát Xúc—Eight 

physical sensatlons which hinder medifation In Ifs 

early stagyes—Tám loại cảm xúc hay cảm giác 

gây trở ngại trong giai đoạn sơ thiền: 

1) Restlessness: Động xúc—Trạo cử hay loạn 
động. 

2) Heaviness: Trọng xúc—Hôn trầm hay thấy 
thân thể nặng nề. 

3) Itching: Trạo xúc —Ngứa ngái. 

4) Buoyancy: Khinh xúc—Nhẹ nhàng êm ái. 

5) Roughness: Sáp xúc—Thấy thân thể gồ ghê. 

6)_ Smoothness: Hoạt xúc—Thấy thân thể êm ái 
hoặc trơn nhờn. 

7) Heat: Noãn xúc— Thấy thân thể nóng như 





lửa. 
8) Coldness: Lãnh xúc—Thấy thân thể lạnh như 
nước. 


Eigh(t physical sensaftions which hinder 

meditation ïn is early stages: Bát Xúc—Tám 

loại cảm xúc hay cảm giác gây trở ngại trong giai 
đoạn sơ thiển—See Eight physical sensations. 

Eight powers of endurance: Tám lực nhẫn 

nhục hay sức nhẫn nhục—See Eight ksantis or 

pOWers of pafIent endurance. 

Eight powers of the ocean: Hải Đức—The 

eipht virtues, or powers of the ocean—Tám đức 

tánh (tánh chất) hay khả năng của biển. 

1) Vastness: Bao la. 

2) Tidal regularity: Hải triều đúng quy định. 

3) Throwing out of the dead: Không dung chứa 
xác chết (tất cả xác chết của chúng hữu tình 
đều bị tấp vào bờ). 

4) Containing the seven kinds of pearls: Chứa 
thất bảo. 

53 Absorption of all rivers without Increase: 
Thâu nhiếp đại hà mà không hể tăng hải 
triều. 

6) Absorption of all rain without Increase: Thâu 
nhiếp đại vũ mà không hề tăng hải triều. 

7) Holding the most mighty fish: Chứa kình ngư. 

8) Universal unvarying saltness: Đồng một vị 
mặn. 

Eigh(t powers of pafienft endurance: Bát 

Nhẫn—See Eight ksantis or powers of patient 

endurance. 


1285 


Eight powers of transformation: Bát Biến 
Hóa—EiIght supernatural DOWeTS of 
transformation, characteristics of every Buddha— 
Tám loại biến hóa hay tám thần thông biến hóa 
của chư Phật—See Eight supernatural powers of 
transformation. 

Eight precepfs: Bát giới. 

() An overview of the “Eight Precepts°—Tổng 
quan về “Bát Quan Trai Giới”: Beside the lay 
five precepts, lay people may also take eight 
precepts for a perlod of 24 hours every 
month. Many lay people like to take the eight 
precepts on new and full moon days or on 
Buddhist festivals, althoupgh they may be 
taken on any day. The first five of these eipht 
are similar to the five lay precepts, with the 
expception that the precept against unwise 
sexual behavior become abstinent from sex, 
because the precepts are kept for only one 
day. The sixth precept Is to avoid wearing 
perfume, ornaments and cosmetics as well as 
to refrain from singing, dancing and playing 
music. This precept helps lay people avoid 
distractions to their practice. Not beautifying 
the body encourages lay people to cultivate 
therr Internal beauty of love, compassion and 
wisdom. If they sing and dance, then when 
they sit down to meditate, the tunes keep 
running throught their minds. The seventh 
precept Is not to sit or sleep on a hiíph or 
expensive bed or throne, as this could make 
them feel proud and superior to others. The 
eiphth precept 1s not to eat solid food after 
noon and to be vegefarlan for the day. When 
some masters give the the eight precepts they 
say only lunch may be eaten, while others 
allow both breakfast and lunch. Some masters 
permit only water to be taken 1n the evening, 
others allow tea with little miÏlk, or fruit Julce 
without pulp. The purpose of this precept 1s to 
reduce attachment to food. It also enables lay 
people to meditate better In the evenings, for 
1f they eat a big supper, they often feel heavy 
and sleepy. Keeping precepts Is not only 
better for ourselves, but 1t also help us 
1ncrease awareness of our acfions, words, and 
atftitudes. It help us know ourselves betfer 
because we”ll become aware of our habitual 


actions; 1t also enables us to decide 
beforehand what actions we want to avoid, 
and prevent a situation 1n which we”re 
tempted to do something we know_ we'll 
regret later—Ngoài ngũ giới, Phật tử tại gia 
cũng có thể thọ bát quan trai giới trong vòng 
24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát 
quan trai vào ngày rằm hay vào những ngày 
lễ hội Phật giáo, mặc dầu họ có thể thọ bát 
quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới 
đầu của bát quan trai giới cũng giống như 
năm giới tại gia, với một ngoại lệ là giới 
không tà dâm trở thành giới không dâm dục, 
vì những giới điều này chỉ được giữ trong thời 
gian một ngày mà thôi. Giới thứ sáu là tránh 
dùng nước hoa, đồ trang sức hay trang điểm, 
đồng thời cũng tránh việc ca hát, nhảy múa 
và chơi âm nhạc. Giới này giúp cho người tại 
gia tránh việc xao lãng trong tu tập. Không 
làm đẹp cho thân thể sẽ khuyến tấn chúng ta 
tu dưỡng cái đẹp của tình thương, lòng bi mẫn 
và trí tuệ bên trong tâm hồn. Nếu chúng ta ca 
hát và ngâm nga thì lúc ngồi thiển, những âm 
điệu ấy sẽ tiếp tục chạy nhảy trong tâm của 
chúng ta. Giới thứ bẩy là không được ngôi 
trên giường hay trên bệ cao hay đắc tiễn, vì 
làm như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy kiêu 
hãnh, xem bản thân mình là cao trọng hơn 
thân người. Giới thứ tám là không ăn đoàn 
thực (những thức ăn cứng) sau giờ ngọ và chỉ 
được ăn chay mà thôi. Khi truyền giới bát 
quan trai, một số thầy cho phép giới tử ăn 
một bửa ngọ mà thôi, trong khi một số thầy 
khác lại cho phép ăn bữa sáng và bữa trưa. 
Một số thầy chỉ cho phép uống nước sau giờ 
ngọ, số khác cho phép uống trà với sữa, hay 
nước ép trái cây. Mục đích của của giới thứ 
tám nhằm giúp làm giảm thiểu tâm vướng 
mắc vào thức ăn. Nó cũng giúp cho chúng ta 
tu tập thiển định tốt hơn vào buổi tối vì nếu 
chúng ta ăn no vào buổi tối chúng ta sẽ cảm 
thấy nặng nể và buồn ngủ. Giữ giới không 
những chỉ có lợi cho mình, mà còn khiến 
chúng ta ý thức hơn nữa những hành động, lời 
nói và tâm thái của chúng ta. Giới điều giúp 
chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn vì chúng 
ta sẽ trở nên ý thức về những hành vi đã trở 
thành thói quen của mình; giới điểu cũng 


1286 


giúp chúng ta quyết định trước việc gì nên 
tránh, và tránh được hoàn cảnh bị cám dỗ 
làm một điều gì đó mà chúng ta phải hối tiếc 


về sau này See Eight prohibitory 
commandments. 
ID Conent of “Eigh( precepts for lay 


Buddhists°—Nội dung về “Bát Quan Trai 
Giới”: Eigh( precepts are given to lay 
Buddhists to cultivate the way and must be 
observed and strictly followed for one day 
and night—Bát Quan Trai Giới cho người 
Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm. 

1) Not to kil: Not kiling living beings—Không 
sát sanh. 

2) Not stealing: Not to take things not g1iven— 
Không trộm cắp. 

3) Not to commit sexual misconduct: Not having 
sexual Intercourse—Không tà dâm. 

4) Not to lie: Not to speak falsely——Not telling 
lies—Không nói dối. 

53) Not to Not  consuming 
intoxicantse—Không uống rượu hay những 
chất cay độc. 

6) Not to nndulge 
adornments——Not 


drink  wine: 


in cosmetics: Personal 

W€aring personal 

decoration—Not to wear make-up, fragrance, 
and jewelry——Không son phấn. 

7) 

a)  Not to dance, sing, play 
Không ca hát múa nhảy hoặc nghe nhạc. 

b)_ Notto sleep on fine or raised (high) beds, but 
on a mat on the ground: Không nằm giường 
cao. 

8) Not to eat out of regulation (appropriate) 
hours (after noon); eat only from II AM to 1 
PM: Không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong 
khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 

Eight priceless thỉngs: Bát bảo vô giá. 

Eight prohibitory commandmentfs: Bát Quan 

Trai Giới—Bát giới đầu tiên trong thập giới—The 

ñirst eight Prohibitory Commandments of the ten 

commandmenfs (abstinences). Eight precepfs are 
given to lay Buddhists to cultivate the way and 
must be observed and strictly followed for one 
day and night—Bát Quan Trai Giới cho người 
Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm— 
See Eight precepts 


Or Ìisten to music: 


Eight qualities that make a woman seek 

birth in happy sfafes: On various occasions, the 

Buddha mentioned to Visakha the eight qualities 

that make a woman seek birth in happy states; or 

she wIll be born again where lovely devas 
dwell—Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể 

Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời —Trong 

một vài địp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã để 

cập đến tám phẩm chất có thể giúp người nữ sanh 
lên các cảnh trời. 

l) Always actve, and alert to cherish her 
husband: Tích cực hoạt động, luôn luôn dịu 
dàng chìu chuộng chồng. 

2) Even thouph he Is not the man who brings her 
every joy: Dầu chồng không mang lại tất cả 
hạnh phúc. 

3) She offers slight, nor will a good wIfe, move 
to wrath her husband by some spiteful word: 
Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, 
thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận. 

4) She reveres all whom her husband honour: 
Tôn trọng tất cả những người được chồng 
kính nể. 

53) For she is wise, deft, nimble, up bedtimes: Vì 
nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo 
léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm. 

6) She mind his wealth amid his folk at work: 
Tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong 
khi chồng làm việc cực nhọc. 

7) Sweetly orders all: Nhã nhặn hiển hòa. 

8) Who complies with her husband”s wish and 
will: Muốn những điều chồng muốn và cố 
làm cho được. 

** See Visakha. 

Eight qualifies in a woman that tend to 

wealth and happiness in this world and ïn 

the nex( world: Tám Phẩm Chất Của Người Nữ 

Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện 

Tại Và Cảnh Giới Tương Lai—ln Gradual 

Sayinss, the Buddha commented to Visakha the 

eipht qualities in a woman that tend to wealth and 

happiness In this world and in the next world— 

Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho 

Visakha nghe về tám phẩm chất khiến cho người 

nữ được sanh Thiên: 


1287 


l1) Herein, Visakha, a woman 1s capable at her 
work: Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của 
người phụ nữ có khả năng làm việc. 

2) A woman Is capable to manage the servan(s: 
Có khả năng điều khiển người làm. 

3) In her ways she 1s lovely to her husband: Có 
lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng. 

4) She guards his wealth: Giữ gìn của cải trong 
nhà. 

53) Herein, Visakha, a woman 1s accomplished in 
trustful confidence: Nầy Visakha, đó là hạnh 
phúc của người phụ nữ đã thành công trong 
niềm tin. 

6) Accomplished in virtue: Thành công trong 
giới luật. 

7) Accomplished in charity: Thành công trong 
lòng quảng đại. 

8) Accomplished in wisdom: Thành công trong 
trí tuệ. 

** See Visakha. 

Eight rafts: Bát Phiệ Tám chiếc bè—See 

Eight Noble Paths. 

Eight reasons for not eafing animal food: 

Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt 

Được Nêu Ra Trong Kinh Lăng Già—According 


to Zen Master Suzuki in Studles in The 
Lankavatara Sutra, there are eight reasons for not 
eatng animal food as recounted 1n The 


Lankavatara Sutra—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 

trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có tám lý do 

không nên ăn thịt được nêu ra trong Kinh Lăng 

Gñà: 

lI) All sentient beings are constantly going 
throuph a cycle of transmisration and sfand to 
one another In every possible form of 
relationship. Some of these are living at 
present even as the lower animals. While 
they so differ from us now, they all are of the 
same kind as ourselves. To take their lives 
and eat their flesh Is like eating our own. 
Human feelings cannot stand this unless one 
1s quite callous. When this fact is realized 
even the Rakshasas may cease from eating 
meat. The Bodhisattva who regards all beings 
as 1f they were his only child cannot indulge 
in flesh-eating: Tất cả chúng sanh hữu tình 
đều luôn luôn trải qua những vòng luân hồi 
và có thể có liên hệ với nhau trong mọi hình 


2) 


3) 


thức. Một số chúng sanh đó rất có thể giờ 
đang sống dưới hình thức những con vật thấp 
kém. Trong khi hiện tại chúng đang khác với 
chúng ta, tất cả chúng đều cùng một loại với 
ta. Giết và ăn thịt chúng tức là giết hại chúng 
ta vậy. Con người không thể cảm nhận điều 
nầy nếu họ quá nhẫn tâm. Khi hiểu được sự 
kiện nầy thì ngay cả các loài La Sát cũng 
không nở ăn thịt chúng sanh. Một vị Bồ Tát 
xem chúng sanh như con một của mình, 
không thể mê đắm trong việc ăn thịt. 

The essence of Bodhisattvaship 1s a great 
compassionate heart, for without this the 
Bodhisattva looses his being. Therefore, he 
who regards others as 1f they were himself, 
and whose pitying thought 1s to benefit others 
as well as himself, ought not to eat meat. He 
1s willing for the sake of the truth to sacrifice 
himseTf, his body, his life, his property; he has 
no greed for anything; and full of compassion 
towards all sentient beings and ready to store 
up gøgood merif, pure and free from wrong 
discrimination, how can he have any longing 
for meat? How can he be affected by the evil 
habits of the carnivorous races?: Cốt tủy của 
Bồ Tát đạo là lòng đại bi, vì nếu không có 
lòng đại bi thì Bồ Tát không còn là Bồ Tát 
nữa. Do đó kẻ nào xem người khác như là 
chính mình và có ý tưởng thương xót là làm 
lợi ích cho kẻ khác cũng như cho chính mình, 
thì kẻ ấy không ăn thịt. Vị Bồ Tát vì chơn lý 
nên hy sinh thân thể, đời sống, và tài sản của 
mình; vị ấy không ham muốn øì cả; vị ấy đầy 
lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh hữu nh 
và sẵn sàng tích lũy thiện hạnh, thanh tịnh và 
tự tại đối với sự phân biệt sai lầm, thì làm sao 
vị ấy có thể có sự ham ăn thịt được? Lầm sao 
vị ấy có thể mắc phải những thói quen ác hại 
của các loài ăn thịt được? 

This cruel habit of eating meat causes an 
entre transformation In the feafures of a 
Bodhisattva, whose skin emits an offensive 
and poisonous odour. The animals are keen 
enouph to sense the approach of such a 
person, a person who 1s like a Rakshasa 
himself, and would be frightened and run 
away from him. He who walks In compassion, 
therefore, ought not to eat meat: Thói quen 


4) 


5) 


1288 


ăn thịt tàn nhẫn nây làm thay đổi toàn bộ 
dáng vẻ đặc trưng của một vị Bồ Tát, khiến 
da của vị ấy phát ra một mùi hôi thối khó 
chịu và độc hại. Những con vật khá nhạy bén 
để cảm thấy sự đến gần của một người như 
vậy, một người mà tự thân giống như loài La 
Sát, và chúng sẽ sợ hãi mà tránh xa. Do đó, 
ai bước vào con đường từ bi phải nên tránh 
việc ăn thịt. 

The mission of a Bodhisattva 1s to create 
among his fellow-beings a kindly heart and 
friendly regard for Buddhist teaching. If they 
see him eating meat and causing terror among 
animals, their hearts will naturally turn away 
from him and from the teaching he professes. 
They will then loose faith in Buddhism: 
Nhiệm vụ của một vị Bổ Tát là tạo ra thiện 
tâm và cái nhìn thân ái về giáo lý nhà Phật 
giữa các chúng sanh thân thiết của ngài. Nếu 
họ thấy ngài ăn thịt và gây kinh hãi cho thú 
vật, thì tâm của họ tự nhiên sẽ tránh xa vị Ấy 
và cũng tránh xa giáo lý mà vị ấy đang 
thuyết giảng. Kế đó họ sẽ mất niềm tin về 
Phật giáo. 

If a Bodhisattva eats meat, he cannot attain 
the end he wishes; for he will be alienated by 
the Devas, the heavenly beings who are his 
spiritual sympathizers and protectors. His 
mouth will smell bad; he may not sleep 
soundly; when he awakes he Is not refreshed; 
his dreams are filled with inauspIcious omens; 
when he 1s In a deserted place, all alone In 
the woods, he will be haunted by evil spHrIts; 
he wil be nervous, 
provocations; he will be sickly, have no 
Droper taste, digestion, nor assimilation; the 
course of his spiritual diseipline will be 
consfantly Interrupted. Therefore, he who 1s 
intent on benefiting himself and others In 
therr spiritual progress, ought not to think of 
partaking of animal flesh: Nếu vị Bồ Tát mà 
ăn thịt thì vị ấy sẽ không thể nào đạt được 
cứu cánh mình muốn, vì vị ấy sẽ bị chư 
Thiên, những vị ái mộ và bảo hộ, ghét bỏ. 
Miệng của vị ấy sẽ có mùi hôi, vị ấy có thể 
ngủ không yên; khi thức dậy, vị ấy không 
cảm thấy sảng khoái; những giấc mộng của vị 
ấy sẽ đầy dẫy những điều bất tường; khi vị ấy 


excitable at least 


6) 


7) 


8) 


% 


ở một nơi vắng vẻ riêng biệt một mình trong 
rừng, vị ấy sẽ bị ác quỷ ám ảnh; vị ấy sẽ bị 
rối ren loạn động; khi có một chút kích thích 
là vị ấy hoảng sợ; vị ấy sẽ luôn bệnh hoạn, 
không có khẩu vị riêng, cũng như không có 
sự tương đồng giữa việc ăn uống và tiêu hóa; 
quá trình tu tập tâm linh của vị ấy luôn bị 
gián đoạn. Do đó ai muốn làm lợi mình và 
lợi người trong sự tu tập tâm linh, đừng nên 
nghĩ đến việc ăn thịt thú vật. 

Animal food 1s filthy, not at all clean as a 
nourishing agency for the Bodhisattva. lt 
readily decays, putrefies (spoils), and taints. lt 
1s filled with pollutions, and the odour of 1t 
when burned Is enough to Injure anybody 
with refined taste for things spiritual: Thịt của 
thú vật dơ bẩn, chẳng sạch sẽ chút nào để 
làm nguồn dinh dưỡng cho một vị Bồ Tát. Nó 
đã hư hoại, thối rữa và dơ bẩn. Nó đây cả ô 
uế và khi bị đốt nó phát ra mùi làm tổn hại 
bất cứ ai có sở thích tinh tế về các thứ thuộc 
về tâm linh. 

The eater of meat shares in this pollution, 
spiritualy. Once King Sinhasaudasa who was 
fond of eating meat began to eat human flesh, 
and this allenated the affections of his people. 
He was thrown out of his own kingdom. 
Sakrendra, a celestial being, once turned 
himself into a hawk and chased a dove 
because of his past faint as a meaf-eafer. 
Meat-eating not only thus pollutes the life of 
the concerned,  but 
descendants: VỀ mặt tâm linh, người ăn thịt 
chia xẻ sự ô uế nầy. Khi xưa khi vua Sư Tử 
Tô Đà Bà vốn thích ăn thịt, khi ông bắt đầu 
ăn thịt người làm cho thần dân của ông chán 
ghét. Ông bị đuổi ra khỏi vương quốc của 
chính ông. Thích Đề Hoàn Nhân, một vị Trời, 
có lần biến thành một con diều hâu và đuổi 
theo một con bổ câu, do bởi ông có một quá 
khứ dơ bẩn là đã từng là một kẻ ăn thịt. Sự ăn 
thịt không những làm ô uế cuộc sống cá 
nhân, mà nó còn làm ô uế cuộc sống của con 
cháu sau nầy nữa. 

The proper food of a Bodhisattva, as was 
adopted by all the previous saintly followers 
Of truth, 1s rice, barley, wheat, all kinds of 
beans, clarified butter, oil, honey, molasses 


1ndividual also hs 


1289 


and sugar prepared 1n varlous ways. Where 
no meat ¡1s eaten, there will be no butchers 
taking the lives of living creatures, and no 
unsympathetic deeds will be committed In the 
world: Đồ ăn thích hợp của một vị Bồ Tát mà 
tất cả hàng Thánh Hiển đi theo chân lý trước 
đây đều công nhận là gạo, lúa mì, lúa mạch, 
tất cả các thứ đậu, bơ lọc, dầu, mật, và đường 
được làm theo nhiều cách. Ở chỗ nào không 
có sự ăn thịt, sẽ không có người đô tể sát hại 
đời sống của chúng sanh và sẽ không có ai 
phạm những hành động nhẫn tâm trong thế 
giới nầy. 

Eight requisites: Attha Parikkhara (sk)—Tám 

món cần dùng của Đức Phật. 

l1) The double robe: Y Tăng già lê. 

2) The upper robe: Y vai trái. 

3) Underrobe: Y nội. 

4) Bowl: Bình bát. 

5) Knife: Dao. 

6) Needle: Kim may. 

7) Belt: Dây nỊt. 

§)_ Strainer or filter: Đồ lọc nước. 

Eight ripht ways: Bát Chánh Đạo—See Eight 

Noble Paths. 

Eipht roads in eight directions: Bát Giao 

Đạo—The eight roads that bounded with golden 

cords, mentioned in the Lotus Sutra as in certain 

Buddha-realms—Tám con đường trong 

hướng, giao nhau bằng những viễn vàng đã được 

nói đến trong Kinh Pháp Hoa. 

Eight royal days: Bát Vương Nhật—Tám ngày 

vương nhật. 

1) Beginning of Spring (first term): Lập Xuân. 

2) Spring cquinnox: Equinoxes—Equinoctial 
point—Xuân Phân. 

3) Beginning of sunmer: Lập Hạ. 

4) Summer Solstice: Hạ Chí. 

53) Beginning of Autumn: Lập Thu. 

6) Autumn Equinox: Thu Phân. 

7) Beginning of winter: Lập Đông. 

8) Winter Solstice: Đông Chí. 

Eight rules must be confessed for a Nun: 

Patdesanmiya (skÙ—Bát Giới Hối Quá— 

According to Most Honorable Master Minh Đăng 

Quang in The Rules for Mendicant Bhiksus and 

Bhiksunis, the word Patidesaniya 1s a Sanskrit 


tám 


word means a confession of an offence or some 

SOrf Of transøression of monastic rules which ought 

to be confessed before the Order, and the 

punishments for these offences are decided by the 

Order. Any nun who 1s not 1ll, but asking for any 

one of these below mentfioned things, commifs an 

offence which ought to be confessed with clear 
expression. By clear expression, 1t 1s meant that 

the nun should say: “I have fallen, sisters, Into a 

blameworthy matter which ought to be confessed 

and I confessed it”—Theo Tôn Sư Minh Đăng 

Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, chữ Patidesaniya 

là gốc chữ Bắc Phạn, có nghĩa là phát lồ xưng ra 

sự vi phạm luật xuất gia trước Giáo Hội. Tám giới 

Ba La Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt 

phải được Giáo Hội quyết định. Nếu không đau, 

mà vị Ni nào đồi hỏi một trong những điều dưới 
đây đều phạm tội Ba La Để Xá Ni, phải xưng ra 
rõ ràng. Xưng rõ ràng có nghĩa là trong kỳ Bố 

Tát, vị Ni ấy phải nói: “Thưa Ni chúng, tôi đã 

phạm phải một vấn để đáng trách phải xưng tội 

xả đọa, và tôi xin xưng ra đây.” 

l1) It1s not proper for a nun who 1s not iÏÏ to ask 
for milk or beans (curd): Cấm nếu không đau, 
không được xin sữa hay đậu. 

2) It has been sfated that It is not proper for a 
nun who ¡s not ïll to ask for oil: Cấm nếu 
không đau, không được xin dầu. 

3) Itis not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for honey: Cấm nếu không đau, không được 
xin mật hoa. 

4) Itis not proper for a nun who 1s not 1ÏÏ to ask 
for sugar: Cấm nếu không đau, không được 
xin đường. 

5) It1s not proper for a nun who 1s not 1lÏ to ask 
for flour: Cấm nếu không đau, không được 
xin bột. 

6) It1s not proper for a nun who 1s not 1ÏÏ to ask 
for ghee (rice soup): Cấm nếu không đau, 
không được xin cháo. 

7) It 1s not proper for a nun who 1s not 1ÏÏ fo as 
for deliclous food (for curing the illness): 
Cấm nếu không đau, không được xin đổ 
ngon. 

8) Itis not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for precious things (usually medicatlons for 
healing the ¡illness): Cấm nếu không đau, 


1290 


không được xin đổ quí (thường là thuốc men 
để trị bệnh). 

Eight rules of the respect for a nun: Bát Kính 

Giáo—See Eight commands g1ven to a nun before 

letting her entering the BhiksunI Order. 

Eight sagely way shares: Bát Chánh Đạo—See 

Eight Noble Paths. 

Eight samadhi of emancipation: Bát tam ma 

địa dẫn đến giải thoát —Eight types of meditation 

for removing varIous attachments: 

1) Meditate on the Impurity of one”s body to 
remove passions: Quán thân bất tịnh để giải 
trừ dục vọng. 

2) Meditate on the Impurity of external objects 
to strenpthen emancipation from passions: 
Làm lớn mạnh sự giải thoát bằng cách quán 
sự bất tịnh của sự vật. 

3) Removing passions by meditating on pure 
aspects of external objects: Giải trừ dục vọng 
bằng quán sát những khía cạnh thanh tịnh của 
ngoại vật. 

4) Removing attachment to material obJects by 
medifating on boundless consciousness: Giải 
trừ vướng mắc bằng cách quán vô biên thức. 

53) Removing attachment to void by meditating 
the boundless consciousness: Giải trừ chấp 
không bằng cách quán vô biên thức. 

6) Removing attachment to consiousness by 
medifating on non-existence: Giải trừ tri thức 
bằng cách quán vô ngã. 

7) Removing non-existence by meditating on the 
state of neither nor non-thought: Giải trừ chấp 
vô ngã bằng quán vô tưởng. 

8) Extinguishing all thoughts and perceptions 
and dwelling In the stage of total extinction: 
Giải trừ tất cả tư tưởng và trụ vào chỗ ngưng 
bặt hoàn toàn. 

Eight savours (pleasures) of the Buddha”s 

nirvana: Bát Vị Niết Bàn—Tám pháp vị trong 

Niết bàn của Phật. 

l1) Eternity or perpetual abode: Thường trụ. 

2) Tranquilifty or extinction: Tịch diệt. 

3) Agelessness or eternal youth: Bất lão. 

4)_ Immortality: Bất tử. 

5) Purenes or purity: Thanh tịnh. 

6) Absolute freedom of space: Hư không. 

7) Firmness or imperturbility: Bất động. 


8) Happiness or Joy: Khoái lạc. 

** Some replaces Harmony for Absolute 
freedom of space— Có người thay thế “Đồng 
điệu” cho “Hư Không”. 

Eight sons of the last shining Buddha: Bát 
Vương Tử —According to the first chapter of the 
Lotus Sutra, there were eight sons of the last 
shinng Buddha, borns before he left home to 
become a monk—Theo phẩm đầu của Kinh Pháp 
Hoa, có tám vị vương tử của Đăng Minh Phật, 
sanh ra trước khi ngài xuất gia trở thành Tăng sĩ. 
Eight special natures of Dharmakaya as 
will-body: Tám tánh của pháp thân Như Lai— 
See Eight natures of Dharmakaya. 
Eipgh(t special types of adversifies that 
prevent the pracfice of the Dharma: Eight 
conditions or ciIrcumstances 1n which 1t 1s difficult 
to see a Buddha or hear his dharma—See Eight 
difficult circumstances to see a Buddha or hear his 
dharma. 

Eight-spoke wheel: Bát Luân—See Eight Noble 

Paths. 

Eiph(t sfapes: Bát Vị The classiicaton or 

grades of disciples according to the T”ien-T°ai 

Perfect Teaching—Thứ hạng của đệ tử theo 

Thiên Thai Viên Giáo: 

l) Grade of the five classes or stages of lay 
disciples: Quán Hạnh Tức Ngũ phẫm vị đệ 
tử tại gia. 

2) Grade of the ten classes of ordinary monks 
and nuns: Tương Tự Tức —Thập tín vị đệ tử 
hay phàm Tăng phàm Ni. 

3) Ten States of Bodhisattvas: Thập Trụ—See 
Ten grounds. 

4) Ten practices: Thập Hạnh—See Ten kinds of 
practce of Great Enlightening Beings, and 
Teen necessary practices of a Bodhisattva. 

5) Ten dedications: Thập Hồi Hướng—See Ten 
kinds of dedication. 

6) Ten Stages: Thập Địa—See Ten grounds. 

7) The fifty-first stage 1m the 52 stages Or 
Bodhisattva°s stage: Đẳng Giác. 

8) The perfect or Buddha stage: Cứu Cánh Tức. 

Eight stages of the human fetus: Bát Vị Thai 

Tạng—Tám thời kỳ của thai nhi trong bụng mẹ. 


1291 


l) The appearance after the first week of 
conception: Kalala (sk)——Yết La Lam—Thời 
kỳ ban sơ đến lúc được bảy ngày. 

2) Ngạch Bộ Đàm: Arbuda (sk—Ngày cuối 
của tuần thứ hai—At the end of the second 
week. 

3) At the end of the third week. There formed a 
piece, or a mass, of flesh; a foetus: Pesi 
(sk)—Bế Thi—Ngày cuối của tuân thứ ba, 
đã thành một khối nhỏ của thai nhi. 

4) Atthe end of the fourth week: Ghana (skt—— 
Kiện Nam——Ngày cuối của tuần thứ tư. 

53) Limbs formed during the fifth week: Prasakha 
(sk)—Bát La Xa Khư—Tứ chi thành hình 
vào tuần thứ năm. 

6) Harr, nails, and teeth formed during the sixth 
week: Mao phát trảo xỉ—Lông, tóc, móng, 
răng thành hình vào tuần thứ sáu. 

7) The organs of sense, eyes, ears, nose, and 
tongue formed during the seventh week: Tứ 
căn thành hình. 

8) Complete formation during the eighth week: 
Hình tướng hoàn bị. 

Eight stages of Mastery: Bát Thắng Xứ—See 

Eight victorIous staøes. 

Eight stages of release: Bát Giải Thoát Tam 

Muội—See Eight liberations. 

Eiphft successive founders of the esoteric 

sec: Bát Tổ Tương Thừa—The succession of the 

eight founders of the esoteric sect—Tám vị tổ 
tương tục của trường phái Chân Ngôn. 

1) Great Sun: Đại Nhựt. 

2) Vajra: Kim Cang. 

3) Powerful Dragon: Long Mãnh. 

4) Wisdom Dragon: Trí Long. 

5) Vajra Wisdom: Kim Cang Trí. 

6)_ Amoghavajra: Bất Không. 

7) Hui-Kuo: Huệ Quả. 

8) Hung-Fa: Hoằng Pháp (Japanese). 

Eight sufferings: Tám cái khổ lớn—Human 

beings sufferings; however, 

Sakyamuni Buddha explained the eight basic 

causes of suffering—Chúng sanh có vô số nỗi 

khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế 

Tôn có tám điều đau khổ căn bản. 

l) Binh 1s suffering: Suffering because of 
birth—Sanh khổ—See Suffering (IV) (D) (1). 





have countless 


2) Suffering of old age: Old age 1s suffering— 
Suffering because of old age—Già khốổ—See 
Suffering (IV) (D) (2). 

3) Sickness 1s suffering: Suffering because of 
illness—Bệnh khổ—See Suffering (IV) (D) 
@). 

4) Death 1s suffering: Suffering because of 
death—Chết khổ—See Suffering (IV) (D) 
(4). 

53) Paring with what we love 1s sufferimg: 
Suffering because of separation from loved 
ones—Thương yêu xa lìa khổ—See Suffering 
VY) (D) G). 

6) Meeung with what we hate is sufferimg: 
Suffering because of confronfaton with an 
undesirable person or thing—Oán tắng hội 
kho—See Suffering (IV) (D) (6Ÿ. 

7) Sufering duc to unfulfilled 
(unataimned aims): Suffering because of 
denial of one°s desires—Cầu bất đắc khổ— 
See Suffering (IV) (DÐ) (7). 

8) All the illnesses of the five skandhas 1s 
suffering: Suffering because of the burning 
intensity of the five aggregates—Ngũ ấm 
thạnh suy khốổ—See Suffering (IV) (D) (8). 

Eight Sunyas: Bát Không—Tám không—See 

Eighty-one divisions In the Maha-Prajna-Paramita 

Sutra. 

Eight p0W€FS of 

transformatfion: Bát Biến Hóa—Tám loại biến 

hóa hay tám thần thông biến hóa của chư Phật— 

Characteristics of every Buddha: 

1) Animan (skÐ: Năng tiểu —To shrink self or 
others (to make self or others smaller), or the 
world and all things to an atom——Có khả năng 
làm cho nhỏ lại được. 

2) Mahiman (skt): Năng đại —To enlarge self or 
others (to make self or others larger than 
anything ¡n the world), or the world and all 
things to fill all space—Có khả năng làm cho 
lớn ra được. 

3) Laphiman (skt): Năng khinh—Có khả năng 
làm cho nhẹ đi được——To make self or others, 
or the world and all things lipht as a feather 
(to make self or others lighter). 

4) Vasitva (skt): Năng tự tạ —To make self or 
others any size or anywhere at will—To 


wishes 


supernatural 


1292 


make everything depends upon oneself, all at 
will—Có khả năng làm cho tự tại được. 

5)_ Isitva (skÐ: Năng hữu chủ—Có khả năng làm 
cho có quyền vô hạn ở khắp mọi nơi và trên 
mọi vật—To be able to confrol all natural 
laws, or to make everywhere and everthing to 
be omnipotent. 

6) Prapti (skÐ: Năng viễn chí — To reach any 
place at wIll, ot to be anywhere at will, either 
by self-transportaion or by brimging the 
destination to himself—Có khả năng đến nơi 
xa được hay như ý thân. 

7) The ability to shake all things: Năng động— 
Có khả năng làm cho động được. 

8) Prakamya (skÐ: Tùy ý——To be able to assume 
any shape or to be one or many and at wIll 
pass through the solid or through space, or 
throuph fire or water, or tranform the four 
elements at will, I.e. turn earth into water—— 
Có khả năng làm tùy theo ý mình. 

Eight surpassing things: Bát Chủng Thắng 

Pháp —Tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát 

trai giới sẽ được tám loại công đức thù thắng— 

Those who keep the forst eight commandments 

recerve eight kinds of reward: 

l) They escape from falling Into the hells: 
Chẳng đọa địa ngục. 

2) They escape from becoming pretas: Chẳng 
làm ngạ quỷ. 

3) Not to be reborn ¡in the realm of animals: 
Chẳng tái sanh vào cõi súc sanh. 

4) They escape from falling into the realm of 
asuras: Chẳng rơi vào cõi A-Tu-La. 

53) They will be reborn among men, become 
monks, and obtain the truth: Sanh vào cõi 
người và xuất gia tu hành đắc đạo. 

6) To be reborn in the heavens of desire: Tái 
sanh vào cõi trời dục giới. 

7) To be reborn in the Brahma Heaven or meet 
a Buddha: Hằng sanh vào cõi Phạm Thiên 
hay vào thời gặp Phật. 

8) To obtain perfect enlightenment: Chứng đạo 
quả Bồ Đề. 

Eight( teachers: Bát Sư—Tám vị thầy—They 

help us contemplate 

unavoidable things in our daily life—Chúng giúp 
cho chúng ta quán sát những tội lỗi có thể tránh 





avoiddable sins and 


được và những điều không thể tránh khỏi trong 
cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

1) Murder: Sát—Kẻ sát nhân. 

2) The Robbery: Đạo —Kẻ cướp. 

3) The adultery: Dâm—Kẻ tà dâm. 

4) The lying: Vọng—Kẻ láo khoét. 

5) The drunkard: Âm Tửu—Kẻ say sưa. 

6) The aged: Lão—Người già cả. 

7)_ The sick: Bệnh—Người ốm đau. 

8) The death: Tử—Người chết. 

Eight Teachings and Eive Periods: Tám Giáo 
Năm Thời— Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo —See 
FIve periods and eight teachings of the T”1en-T”ai. 
Eight of the ten commandments which the 


Buddha set forth for lay Buddhists: Bát 
Giới—The first eight of the ten commandments 
which the Buddha set forth for lay Buddhists to 
observe 24 hours every fornight—Tám giới đầu 
trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử 
tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy 
trong 24 giờ —See Eight precepts. 
Eight thỉngs: Bát Pháp— See Eight đharmas. 
Eight things that lead to the cutfing off of 
affairs: Eigh( things ¡in the Noble One”s 
Discipline that lead to the cutting off of affairs— 
Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận——According to 
the Potaliya Suta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha, there are eight things in 
the Noble Oneˆs Discipline that lead to the cutting 
off of affalrs—Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ 
Kinh, có tám pháp đưa đến sự đoạn tận: 
I) “With the support of the non-killing of living 
beings, the killing of living beings 1s to be 
So 1 said. And with 
reference to what was this said? Here a noble 
disciple considers thus: “Ï am practicing the 
way to abandoning and cutting off of those 
fetters because of which I mipht kill living 
beings. If Ï were to kill living beings, [ would 
blame myself for doing so; the wise, having 
1nvestigated, would censure me for doing so; 
and on the dissolution of the body, after 
death, because of kiling living beings an 
unhappy destination would be expected. But 
this killing of living beings Is 1tself a fetter 
and a hindrance. And while taints, vexation, 
and fever might arise through the killing of 


abandoned.” WaS 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1293 


living beings, there are no tainfs, vexation, 
and fever in one who abstains from killing 
living beings.` So 1t 1s with reference to this 
that It was said: “With the support of the non- 
kiHling of living beings, the killing of living 
beings 1s to be abandoned.": “Y cứ không sát 
sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”——Do duyên gì, 
lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nầy gia 
chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Do 
nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. 
Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách 
mắng ta vì duyên sát sanh, mà các bậc có trí, 
sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì 
duyên sát sanh, và sau khi thân hoại mạng 
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. 
Thật là một kiết sử, thật là một triển cái, 
chính sự sát sanh nầy. Những lậu hoặc, phiển 
lao nhiệt não nào có thể khởi lên, do duyên 
sát sanh, đối với vị đã từ bổ sát sanh, những 
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không 
còn nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần 
phải từ bỏ,” do duyên như vậy, lời nói như 
vậy được nói lên. 

“With the support of taking only what 1s 
given, the taking of what 1s not gIven 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as In 
1): “Y cứ không lấy của không cho, lấy của 
không cho cần phải từ bỏ.” 

“With the support of truthful speech, false 
speech 1s to be abandoned.” (the rest remains 
the same as im 1): “Y cứ nói lời chân thật, nói 
láo cần phải từ bỏ.” 

“Wih the support speech, 
maliclous speech 1s to be abandoned.” (the 
Test remains the same as In I): “Y cứ không 
nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.” 
“Wqh the support of refrainng from 
rapaclous greed, rapacious øreed 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as In 
1): “Y cứ không tham dục, tham dục cần phải 
từ bỏ.” 

“With the support of refraining from spiteful 
scolding, spiteful scolding 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as In 
1): “Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng 
sân hận cần phải từ bỏ.” 


unmalicious 


7) “With the support of refraining from angry 
desparr, angry desparr Is to be abandoned.” 
(the rest remains the same as in l): “Y cứ 
không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.” 

8) “Winh the support of non-arrogance, 
arrogance 1s to be abandoned.” (the rest 
remains the same as in I): “Y cứ không quá 
mạn, quá mạn cần phải từ bỏ.” 

Eight things that monks or nuns are nof 


allowed to possessed: Tám thứ chư Tăng Ni 

không được sở hữu. 

I) Gold: Vàng. 

2) Silver: Bạc. 

3) Money: Tiền. 

4)_ Manservant: Đầy tớ nam. 

5)_ Maidservant: Đầy tớ nữ. 

6) Domestic animals: Gia súc. 

7) Business: Thương nghiệp. 

8) Grain seeds: Chà lúa. 

**. See Eight things which are unclean to a monk 
Or a nun. 

Eight things which are unclean to a monk 

or a nun: Bát Uế—Tám Điều Bất Tịnh Cho Kẻ 

Xuất Gia (tám thứ uế hạnh). 

1) To buy land and homes for self or family, not 
for the Sangha to develop Buddhism: Mua đất 
mua nhà cho bản thân hay gia đình, chứ 
không phải cho Tăng đoàn để hoằng dương 
chánh pháp. 

2) Cultivating: Trồng trọt. 

3) Storing up cereals: Tích trữ thóc lúa. 

4)_ Keeping servants: Nuôi nấng nô tì. 

53) Keeping animals for slaughter: Chăn nuôi gia 
súc để bán thịt. 

6) Treasuring up money, gold and Jewels: Cất 
giữ tiền bạc, vàng và châu báu. 

7)  Treasuring up ivory and ornaments: Cất giữ 
những thứ đồ khắc chạm trang sức. 

8) Storing up utensils for private use: Cất giữ nổi 
nêu làm của riêng. 

Eight Tien-T°?ai classifications of 

Sakyamuni”s teaching: Bát Giáo— The eight 

T1en-T”ai Sakyamuniˆs 

teaching, from the Avatamsaka to the Lotus and 

NÑirvana Sutras—Tám giáo pháp do trường phái 

Thiên Thai đặt ra từ những lời giáo huấn của Phật 


classificatons of 


1294 


từ lúc Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm, đến Pháp 8) 
Hoa và Niết Bàn. 
(A) The four kinds of teaching of the content of 


l) 


2) 


3) 


4) 


(@ 


` 


5) 


6) 


7) 


the Truth accommodated to the capacity of 
his disciples: Hóa Pháp Tứ Giáo—Bốn giáo 
hóa pháp chứa đựng chân lý thích ứng tùy 
từng khả năng của đệ tử. 

The Tripitaka or Hinayana teaching for 
Sravakas Pratyekabuddhas, the 
Bodhisattva doctrine being subordinate; 1t 
also Iincluded the primitive sunya doctrine as 
developed in the Satyasiddhi sastra: Tam 
Tạng Giáo —Tam Tạng kinh điển cho Thanh 
Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. 

His teachng which 
confained Hinayan and Mahayana doctrine 
Sravakas, Pratyekabuddhas, 
bodhisattvas, to which are attributed the 
doctrinne of Dharmalaksana or Yogacara and 
Madhyamika schools: Thông Giáo—Đốn 
giáo chứa đựng trong các kinh điển Tiểu và 
Đại thừa dành cho các hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát được ghi lại trong Du 
Già Luận của trường phái Trung Đạo. 

The Buddhas differential or separated, 
bodhisattva teaching, definitely Mahayana: 
Biệt Giáo — Dành riêng cho Bồ Tát của 
trường phái Đại thừa. 

Hs final, perfect, bodhisattva, 
teaching as preached, I1e., the Lotus and 
Nirvana Sutras: Viên Giáo—Giáo lý phổ cập 
và hoàn chỉnh cho hàng Bồ Tát được thuyết 
giảng trong các Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. 
The Buddha”s four modes of Instruction: Hóa 
Nghi Tứ Pháp—Bốn giáo hóa nghi của Đức 
Phật. 

Direct teaching without reserve of the whole 
truth, ¡.e., the Avatamsaka Suữra: Đốn Giáo— 
Giáo lý trực tiếp giảng hết về chân lý như 
trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Gradual or or graded teaching, 1.e., Agama 
and Nirvana Sutras: Tiệm Giáo—Tiệm giáo 
như trong Kinh A Hàm, Phương Đẳng và Niết 
Bàn. 

Esoteric teaching, only understood by special 
members of the assembly: Bí Mật Giáo— 
Những lời dạy bí mật mà chỉ có một vài vị 
đặc biệt mới hiểu được. 





and 


later “lmmediate” 


for and 


unIversal 


General or Indeterminate teaching, from 
which each hearer would derive benefit 
according to his interpretation: Bất Định 
Giáo —Giáo lý chung, từ đó người nghe tùy 
theo khả năng của mình mà lãnh hội. 


Eight tones of a Buddha?s voice: Bát Âm— 
The eipht tones of a Buddha”s volce—Tám âm 
thanh của Phật: 


1) 


Beautiful voice: Cực hảo âm. 

Elexible voice: Nhu nhuyễn âm. 
Harmonious voice: Hòa thích âm. 
Respect-producing voice: Tôn huệ âm. 
Not effaminate voice: Bất nữ âm. 
Unerring voice: Bất ngộ âm. 

Deep voice: Thâm viễn âm. 

Resonant voice: Bất kiệt âm. 


Eight treasuries: Bát tạng (tám kho chứa)—See 
Nakamura, Hajime. 

Eight truths: Satya (sk)—Bát Đế— The eight 
truths (postulates or JudgmenIs): 

(A) The first four abstract or philosophical—Tám 


]) 


2) 


3) 


SỎ) 


(B) 
5) 


6) 


7) 


8) 


sự thật. 

Common postulates on reality, considering 
the nominal as real: Thế gian thế tục đế—Vô 
thật đế. 

Common doctrinal postulates (the five 
skandhas): Đạo lý thế tục đế—Tùy sự sai biệt 
đế. 

Abstract postulates (the four Noble Truths): 
Chứng đắc thế tục đế—Phương tiện an lập 
đế. 

Temporal postulates 1n regard to the spiritual 
in the material: Thắng nghĩa thế tục đế—Giả 
danh phi an lập đế. 

The second abstract or philosophical four: 
Postulates on constitution and function of the 
five skandhas: Thế gian thắng nghĩa đế—Thể 
dụng hiển hiện đế. 

Postulates on cause and effect: Đạo lý thắng 
nghĩa đế—Nhơn quả sai biệt đế. 

Postulates o the void or the Immaterial: 
Chứng đắc thắng nghĩa đế—Y môn hiển thật 
đế. 

Postulates on the pure Inexpressible ultimate 
or absolute: Thắng nghĩa thắng nghĩa đế— 
Phế thuyên đàm chỉ. 


1295 


Eipht types of meditation for removing 


various attachmentfs: Asta-vimoksa (skt)—Bát 
Tam-Ma-ĐJa. 
(A) Eight ways of meditaion—Tám cách thiển 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


(B) 


]) 


định: 

Meditate on the impurity of one”s body to 
remove passions: Quán thân bất tịnh để trừ 
dục vọng. 

Meditate on the impurity of external objects 
to strenegthen emancipation: Làm lớn mạnh ý 
chí giải thoát bằng quán sự bất tịnh của vạn 
vật. 

Removing passions by mediftatng on pure 
aspectfs of external objects: Giải trừ dục vọng 
bằng quán những khía cạnh thanh tịnh của 
ngoại vật. 

Removing attachment to material obJects by 
meditating on boundless consciousness: Giải 
trừ vướng mắc bằng quán vô biên thức. 
Removing attachment to void by meditating 
the boundless consciousness: Giải trừ chấp 
không bằng quán vô biên thức. 

Removing atfachment to consciousness by 
meditating on non-existence: Giải trừ tri thức 
bằng quán vô ngã. 

Removing non-existence by medifating on the 
state of neither nor non-thought: Giải trừ chấp 
vô ngã bằng quán vô tưởng. 

Extinguishing all thoughts and perceptions 
and dwelling In the stage of total extinction: 
Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng 
bặt hoàn toàn. 

Eightfold Eight  liberations— 
Liberation, deliverance, freedom, 
emancipation, escape, release In eight forms. 
The eipht types of medifation for removing 
varlous atfachmenfs to forms and desires— 
Bát Tam Ma Địa—Bát giải thoát Tam 
Muội—Tám giải thoát, hay tám phép thiển 
định giải thoát khỏi sắc dục. 

Possessing form, one sees forms——LIberation 
when subJective desire arIses, by examination 
of the obJect, or of all things and realization 
of their filthiness. In this stage, cultivafors 
remove passions by meditaion on the 
impurity of one's own body: Nội hữu sắc 
tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: 


liberation: 


2) 


3) 


4) 


5) 


Tự mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn 
nầy hành giả tự mình quán thân bất tịnh. 
NÑot perceiving material forms In oneself, one 
SeeS 
subJective desire arises by still meditating or 
contemplating of the obJect or of all things. 
First contemplating on impurity of external 
objects, then on purity: Nội vô sắc tưởng, 
ngoại quán sắc giải thoát Tam muội —Quán 
tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc 
bất tịnh. 
Thinking “Ít 1s pure,” one becomes Infent on 
1t, one enfers. Liberation by concentrafion on 
the pure to remove passions, or to realize a 
permanent sfate of freedom from all desires: 
Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát— 
Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội—Quán 
tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng Ấy 
để đoạn diệt dục vọng. 
By completely transcending all perception of 
matter, by the vanishing of the perception of 
Sense-reactions and by non-attention to the 
percepton of variety, thinking: “Space 1s 
1nfinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite Space, where all attachments to 
material  objects completely 
extinguished by meditation on boundless 
consciousness. Liberation on realizaton of 
the Sphere of Infinty of Space, or the 
immaterial: Không vô biên xứ giải thoát 
(Không xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi 
hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu 
đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, 
với suy tư: “Hư không là vô biên: chứng và 
trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp 
vào vật chất đều bị tận diệt bằng thiển quán. 
By transcending the Sphere of Infinite Space, 
thnking: “Consciousness 1s Infinte,” one 
enters and abides in the Sphere of Infinite of 
Consciousness, where all attachments to void 
completely by 
Liberaion 1n realizaton of 


them outside. Liberaton when no 


have been 


have been removed 
meditation. 
infinite knowledge or the Sphere of Infinite 
Consciousness: Thức vô biên xứ giải thoát 
(Thức xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi 
hoàn toàn Hư Không vô biên xứ, với suy tư 
“Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên 


1296 


xứ, nơi mọi luyến chấp vào “không” đều bị 
tận diệt bằng thiển định. 

6) By transcending the Sphere of Infinite 
Consciousness, thinking: “There 1s nothing,” 
one enters and abides in the Sphere of No- 
Thingness, all 
CONSCIOusness 
removed by meditation. 
realization of the Sphere of Nothingness, or 
nowhereness: Vô sở hữu xứ giải thoát Tam 
muội—Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
với suy tư “không có vật gì” chứng và trú Vô 
sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn 
toàn bị tận diệt bằng thiền định. 

7) By transcending the Sphere of No-Thingness, 
one reaches and abides in the Sphere of 
Neither-Perception-Nor-Non-Perception 
(neither thought nor non-thought) where all 
atachments to non-existence have been 
completely extinguished by meditation. 
Liberation In the state of mind where there 1s 
neither thought nor absence of thought (the 
Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception): Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải 
thoát Tam muội—Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối 
hoàn toàn bị đoạn tận bằng thiển định. 

8) By transcending the Sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perception, one enfters 
and abides in the Cessatlon or extinguishing 
all thoughts (perceptions) and feelings— 
Liberation by means of a state of mind in 
which there 1s final or total extinction, 
nirvana: Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt 
tận định xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn 
toàn tịch diệt hay Niết Bàn. 

Eiph(t types of sense-sphere funcfional 

wholesome mỉnds with roots: Tám loại Tâm 

Hành Thiện Hữu Nhân của Dục giới—According 

to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are eight 

fypes of sense-sphere functional consciousness 

with roots—Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi 

Diệu Pháp, có tám loại Tâm Hành Thiện Hữu 

Nhân của Dục giới: 


attachments to 
completely 
Liberaton ¡n 


where 


have been 


lI) Unprompted Mind, accompaned by joy, 
associlated with knowledge: Tâm không bị xúi 
dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với 
tri kiến. 

2) Prompted Mind, accompanied by joy, 
associated with knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri 
kiến. 

3) Unprompted mind, accompanied by joy, 
dissociated from knowledge: Tâm không bị 
xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không 
liên hợp với tri kiến. 

4) Prompted Mind, accompanied by joy, 
dissociated from knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp 
với tri kiến. 

53 Unprompted Mind, accompanied by 
equanimity, associated with knowledge: Tâm 
không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 
xả, liên hợp với tri kiến. 

6) Prompted Mind, accompanied by equanimity, 
associated with knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri 


kiến. 
7) Unprompted Mind, accompanied by 
equanimfty, dissociated from knowledge: 


Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 

8) Prompted Mind, accompnied by equanimrity, 
dissociated from knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp 
với tri kiến. 

Eipgh(t types of sense-sphere wholesome 

mỉnds with rootfs: Kamavacara-kusalacittani 

(p—Tám loại Tâm Thiện Hữu Nhân của Dục 

giớ—See Eight types of sense-sphere functional 

wholesome minds with roots. 

Eipgh(t types of sense-sphere wholesome 

resultant mỉnds with roofs: 

vipakacittani (p)—Tám loại Tâm Quả Thiện Hữu 

Nhân của Dục giới—According to Bhikkhu Bodhi 

in Abhidhamma, there are eipht fypes of sense- 

sphere wholesome resultant minds—Theo Ngài 

Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có tám loại 

Tâm Quả Thiện: 

lI) Unprompted Mind, accompaned by joy, 
associated with knowledge: Tâm không bị xúi 


Kamavacara 


1297 


dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với 
tri kiến. 

2) Prompted Mind, accompanied by Joy, 
associated with knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri 
kiến. 

3) Unprompted Mind, accompanmed by joy, 
dissociated from knowledge: Tâm không bị 
xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không 
liên hợp với tri kiến. 

4) Prompted Mind, accompanied by joy, 
dissociated from knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp 
với tri kiến. 

53) Unprompted Mind, accompnied by 
equanimity, associated with knowledge: Tâm 
không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 
xả, liên hợp với tri kiến. 

6) Prompted Mind, accompanied by equanimity, 
associated with knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri 


kiến. 
7) Unprompted Mind, accompanled by 
equanimify, dissociated from knowledge: 


Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 

8) Prompted Mind, accompanied by equanimity, 
dissociated from knowledge: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp 
với tri kiến. 

Eight types of 

consciousness: Lokuttaracittani (p)—Tám loại 

tâm siêu thế—According to Bhikkhu Bodhi ¡in 

Abhdhamma, eiph( types of 

Supramundane conscIousness: 

(A) Four types of supramundane wholesome 

Tâm Thiện Siêu 


supramundane 
there 


are 


consciousness—Bốn loại 


Thế: 
l) Path consclousness of stream-entry: Nhập 
Lưu Đạo Tâm. 


2) Path consciousness of One-returning: Nhứt 
Lai Đạo Tâm. 


3) Path consciousness of Non-returning: Bất Lai 


Đạo Tâm. 

4) Path consclousness of Arahanship: Vô sanh 
Đạo Tâm. 

(Œ)Four types of supramundane resultant 


consciousness—Bốn loại Tâm Quả Siêu Thế: 


5) Fruition consciousness of stream-entry: Nhập 
Lưu Quả Tâm. 

6) Fruilon consciousness of. Once-returning: 
Nhứt Lai Quả Tâm. 

7)_ Fruition consciousness of Non-returing: Bất 
Lai Quả Tâm. 

8) Fruiion consciousness of Arahanship: Vô 
Sanh Quả Tâm. 

Eight unelean things: Bát Bất Tịnh—See Eight 

1mpure thingøs. 

Eight universal powers: Bát Vô Ngại—Tám 

pháp vô ngại. 

(A) The universal powers of the six senses—Lục 
thức: 

l) The power of the eye consclousness: Nhãn 
thức—See Eye conscIousness. 

2) The power of the ear consciousness: Nhĩ 
thức —See Ear consciousness. 

3) The power of the nose consciousness: Tỷ 
thức —See Nose consciousness. 

4) The power of the tongue consciousness: Thiệt 
thức —See Tongue consciousness. 

5) The power of the body consclousness: Thân 
thức—See Body consciousness. 

6) The power of the mind consciousness: Ý 
thức—Mind conscIousness. 


7) The power of the Mana consciousness: Ý 
Căn —See Mana consciousness. 

8) The power of dharmadhatu: Pháp giới—See 
Dharmadhatu. 

Eight upside-down views: Bát Điên Đảo— 

Tám điên đảo. 

(A) Four upside-down views 
people—Phàm phu Tứ Điên Đảo: 

1) Heretics believe in permanence: Thường điên 
đảo. 

2) Heretics believe ¡in pleasure: Lạc điên đảo. 

3) Heretcs believe in personality: Ngã điên 
đảo. 

4) Heretics believe ¡in purity: Tịnh điên đảo. 

(B) Four upside-down views for both Hinayana 
and Mahayana—Nhị Thừa Tứ Điên Đảo: 

3) Nirvana Is permanent and eternal; however, 
heretics believe that everything including 
nirvana as Impermanent: Vô thường điên 
đảo—Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy 


for ordinary 


1298 


nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn 
cũng vô thường. 

6) Nvana 1s a permanent place of bl1ss; 
however, heretics believe that everywhere 
including nmrvana as no pleasure, but 
suffering: Vô lạc điên đảo—Niết bàn là nơi 
của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi 
nơi kể cả Niết bàn đều khổ chứ không vui. 

7) Nrrvana is a real Buddha-nature; however, 
heretics believe that there 1s no such Buddha- 
nature: Vô ngã điên đảo—Niết bàn là chân 
Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì 
có cái Phật tánh. 

8) Nirvana Is pure; however, heretics believe 
that everything ¡is impure: Vô tịnh điên đảo— 
Niết bàn là thanh tịnh; tuy nhiên, tà đạo cho 
rằng ngay cả Niết bàn cũng bất tịnh. 

Eight Vajra Deities: Bát Bộ Kim Cang—The 

eipht classes of supernatural beings in the Lofus 

Suta—Tám chúng sanh siêu nhân trong Kinh 

Liên Hoa. 

1) Deva: Thiên. 

2) Naga: Long. 

3) Yaksa: Dạ Xoa. 

4) Gandharva: Càng Thát bà. 

5) Asura: A-Tu-La. 

6) Gadura: Ca-Lâu-La. 

7)_ Kinnara: Khẩn-Na-La. 

8)_ Mahoraga: Ma-Hầu-La Già. 

** See Eight classes of divinitles, Eight classes 
Of supernatural beings In the Lotus Sutra and 
Eight classes of nagas and devas. 

Eight victorious stages: Bát Thắng Xứ —The 

eipht vicforious stages or degrees in medifation 

for overcoming desire, or attchment to the world 

Of sense. According to the Sangiti Sutta In the 

Long Discourses of the Buddha, the 

Mahaparinibbana Sutta, there are eight stages of 

mastery—Tám giai đoạn chiến thắng trong thiển 

định nhằm giúp hành giả vượt thắng dục vọng và 
luyến chấp của thế giới giác quan. Theo Kinh 

Phúng Tụng và Kinh Đại Bát Niết Bàn trong 

Trường Bộ Kinh, có tám thắng xứ: 

I1) The first stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Nhứt—Perceiving forms Internally, one sees 
external forms, limited and beautiful or ugly, 
and In mastering these, one 1s aware that one 
knows and sees them——Một vị quán tưởng nội 


and 


2) 


3) 


4) 


5) 


sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” 

The second stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Nhì —Perceiving forms Internally, one sees 
external forms, unlimited and beautful or 
uely, and in mastering these, one Is aware 
that one knows and sees them——Một vị quán 
tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô 
lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức: “Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” 

The third stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Ba—Not perceiving forms internally, one 
sees external forms, limited and beautiful or 
uely, and in mastering these, one Is aware 
that one knows and sees them——Một vị quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy.” 

The fourth stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Tư—Not perceiving forms internally, one 
sees external forms, unlimited and beautiful 
or ugly, and in mastering them, one 1s aware 
that one knows and sees them——Một vị quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc vô hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy.” 

The fifth stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Năm—Not perceiving forms Internally, one 
sees exfernal forms that are blue colour, of 
blue lustre. Just as a flax flower which ¡s blue, 
of blue colour, of blue lustre, or a Benares 
cloth smoothed on both sides that ¡is blue 
colour, of blue lustre, so one perceiVes 
external forms that are blue colour, of blue 
lustre; and in mastering these, one 1s aware 
that one knows and sees them——Một vị quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại 
sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh; như bông gai 
màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh; như lụa Ba La 
Nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh. Như vậy vị nầy quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, 


1299 


hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận 
thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy.” 

6) The sixth stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Sáu —Same as In fifth stage of mastery, 
replace “blue” with “yellow,” and “Flax 
flower” with “Kannikara Flower.” 

7) The seventh stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Bảy—Same as ¡in fifth stage of mastery, 
replace “blue” with “red,” and “EFlax flower” 
with “Hibiscus flower.” 

8) The eighth stage of mastery: Thắng Xứ Thứ 
Tám—Same as In fifth stage of mastery, 
replace “bule” with “white,” and “Flax 
flower” with “Flax flower” with “morning- 
star OsadhI.” 

Eipht virtues: Bát Đức—-Eight virues that 

enable Buddha to bestow blessings and happiness 

upon the people—Tám công đức làm cho Phật có 
khả năng ban phước hạnh cho con người. 

l) Abilty to bring Iimmediate benefis and 
happiness In the world through practice of His 
teaching: Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc 
cho chúng sanh qua thực hành giáo pháp của 
Ngài. 

2) Ability to judge correctly between good and 
bad, right and wrong: Khả năng phán đoán 
một cách chính xác thiện ác chánh tà. 

3) Abiliy to lead people to enlightenment by 
teach his right way: Khả năng giáo đạo chính 
đạo khiến chúng sanh giác ngộ. 

4) Ability to lead and guide people to convert to 
the right way: Khả năng dẫn đạo khiến chúng 
sanh nhập chánh đạo. 

5) Ability to avoid pride and boasting: Khả năng 
tránh tâm kiêu mạn. 

6)_ Ability to do what He has spoken: Khả năng y 
ngôn thực hành (Nói làm như nhứt). 

7) Ability to lead all people by an equal way: 
Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách 
bình đẳng. 

8) Abilty to full the of his 
compassionate heart: Khả năng hoàn thành 
mãn túc chư nguyện. 

Eight virtues that enable Buddha to bestow 

blessing and happiness upon people: Bát 

Đức —Tám công đức làm cho Phật có khả năng 

ban phước hạnh cho con người. 


VOWS 


l) Abilfty to brimng immediate benefis and 
happiness In the world through practice of His 
teaching: Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc 
cho chúng sanh qua thực hành giáo pháp của 
Ngài. 

2) Ability to judge correctly between good and 
bad, ripht and wrong: Khả năng phán đoán 
một cách chính xác thiện ác chánh tà. 

3) Abiliy to lead people to enlightenment by 
teach his right way: Khả năng giáo đạo chính 
đạo khiến chúng sanh giác ngộ. 

4) Ability to lead and guide people to convert to 
the right way: Khả năng dẫn đạo khiến chúng 
sanh nhập chánh đạo. 

5) Ability to avoid pride and boasting: Khả năng 
tránh tâm kiêu mạn. 

6)_ Ability to do what He has spoken: Khả năng y 
ngôn thực hành (Nói làm như nhứt). 

7) Ability to lead all people by an equal way: 
Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách 
bình đẳng. 

8) Abily to fulHfil the of his 
compassionate heart: Khả năng hoàn thành 
mãn túc chư nguyện. 

**. See EIght virtues. 

Eight virtues of the ocean: Bát hải đức—The 

eipht virtues, or powers of the ocean—Tám đức 

tánh (tánh chất) hay khả năng của biển. 

1) Vastness: Bao la. 

2) Tidal regularity: Hải triều đúng quy định. 

3) Throwing out of the dead: Không dung chứa 
xác chết (tất cả xác chết của chúng hữu tình 
đều bị tấp vào bờ). 

4) Containing the seven kinds of pearls: Chứa 
thất bảo. 

53 Absorption of all rivers without Increase: 
Thâu nhiếp đại hà mà không hể tăng hải 
triều. 

6) Absorption of all rain without Increase: Thâu 
nhiếp đại vũ mà không hề tăng hải triều. 

7) Holding the most mighty fish: Chứa kình ngư. 

8) Universal unvarying saltness: Đồng một vị 
mặn. 

Eight virtues of water: Bát Công Đức Thủy—— 

Eight virtues of water, said metaphorically of the 

characteristics of the water 1n the Jewel lakes and 

ponds in the Pure Land of Amitabha Buddha. The 
hewel ponds and the things made of gold and 


VOWS 


1300 


silver and so on 1n the Pure Land are not the same 
as the earth and stones In our mundane world. 
Also according to the Infinite Life Sutra, the water 
in the Pure Land always keeps the Jjewel ponds 
perfectly full, unlike the water 1n our world, which 
can dry up or overflow. The bottom of the Jewel 
ponds is pure golden sand, unlike the mud and 
muck on the bottom of ponds in our world. The 
walkways that lead up from all four sides of each 
of the ponds are made of precious thinøs, unlike 
the brick and stone walkways In our world—Bát 
công đức thủy, hay nước có tám công đức. Ấy là 
nước ở ao hồ trong cõi Cực Lạc của Đức Phật A 
Di Đà (theo Kinh A Di Đà, Phật nói: “Nầy nữa 
Xá Lợi Phất! Ở cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy báu; 
phía trong chứa đầy “Bát Công Đức Thủy.` Dưới 
ao thấy toàn một thứ cát bằng vàng, chứ không 
bằng đất đá như cõi trần tục.” Theo Kinh Vô 
Lượng Thọ, Đức Phật nói: “Ở Quốc Độ của Phật 
Vô Lượng Thọ, trong ngoài, tả hữu, có những hỗ 
tắm hoặc mười hoặc hai mươi, hoặc ba mươi, cho 
chí trăm, ngàn do tuần; dài, rộng, sâu, cạn đều 
một loạt như nhau. Bát công đức thủy đầy dẫy tỏ 
ra bộ leo lẽo, trong trẻo, thơm sạch, mùi nếm như 
chất cam lổ). Cũng theo Kinh Vô Lượng Thọ, 
trong ao báu thường đầy, khác với ao khô cạn nơi 
cõi Ta Bà khi dàn dụa khi cạn kiệt. Dưới đáy ao 
toàn bằng cát vàng, chứ không phải bùn nhơ như 
cõi ô trược. Bậc lên các lối đi làm bằng bốn thứ 
châu bảo, khác với gạch đá cõi Ta Bà (for more 
1nformation, please see Eight virtues): 

l) Clarity and cleanliness: Pure and clear, 
unlike the turbid water of our world—Trừng 
thanh hay lắng sạch và trong trẻo, chứ không 
vẩn đục cáu bợn như nước ở cõi trần tục. 

2) Coolness: Clear and cool, unlike the water of 
our world, which either too cold or too hot— 
Thanh lãnh hay trong và mát mẻ, chứ không 
như nước ở cõi trần tục của chúng ta lúc thì 
quá lạnh lúc thì quá nóng. 

3) Sweetness: The water has a sweet pleasing 
taste, unlike the water of our world, which 
has an Inferlor taste, being either salty or 
alkaline—Loại nước cam mỹ hay ngọt ngào, 
chứ không mặn nhạt như nước ở cõi trần tục 
của chúng ta. 

4) Liphtness: The water Is liph( and limpid, 
unlike the heavy water of our world—Khinh 





nhuyễn hay nhẹ dịu, chứ không nặng như 
nước ở cõi trần tục của chúng ta. 

53) Moistening power: It 1s sparkling bright, 
unlike the murky water of our world—Nhuận 
trạch hay hay đượm nhuần bóng nhoáng, có 
uy lực rưới mát làm nhuâần trơn mọi vật, chứ 
không thúi nát ướt át như nước nơi cõi trần 
tục. 

6) Abilty to give comfort: The wWater 1s 
peaceful, unlike the turbulent water of our 
world—An hòa hay có khả năng làm êm địu 
mọi tình huống, chứ không như nước cuỗn 
sóng cuộn nơi cõi trần tục. 

7) Ability to quench thirst: The water 1s able to 
eliminate hunger and thirst, unlike the water 
of our world which makes us shiver—Có khả 
năng làm dịu những khao khát, chứ không 
như thứ nước làm lạnh bụng nơi cõi trần tục. 

8) Ability to improve health: The water always 
nurfures the capacitles of sentien( beings, 
unlike the water of our world which damages 
ther capacities, and can be stagnant and 
1nsalubrious, and drown people and so on— 
Loại nước có khả năng làm bổ khỏe các căn, 
cải tiến sự khang kiện về thể chất cũng như 
tinh thần; chứ không làm tổn hoại các căn, rối 
loạn tăng bệnh, và làm chìm đắm như loại 
nước ở nơi trần tục nầy. 

Eight waters of merit and virtue: Bát Công 
Đức Thủy—See Eight kinds of water of virtues, or 
eipht virtues. 
Eight ways of developing the Bodhi Mind: 
Tám cách phát tâm Bổ Để —In the below eight 
ways of developing the Bodhi Mind, we should 
not follow the “erroneous, false, imperfect, and 
small” ways. We should instead follow the “true, 
correct, perfect, and great” ways. Such cultivation 
1s called developing the Bodhi Mind in a proper 
way——Trong tám cách phát tâm Bồ Đề dưới đây, 
chúng ta không nên đi theo “Tà, ngụy, thiên, 
tiểu”. Mà nên đi theo “Chân, chánh, viên, đại” vì 
đây là những cách đúng để phát tâm Bồ Đề. 

l) Erroneous way of developing the Bodhi 
Mind: Tà—Cách phát tâm Bồ Đề tà vạy— 
See Erroneous way of developing the Bodhi 
Mind. 

2) Correct way of developing the Bodhi Mind: 
Chánh—Cách phát tâm Bồ Đề chân chánh— 


1301 


See Correct way of developing the Bodhi 
Mind. 

3) True way of developing the Bodhi Mind: 
Chân—Cách phát tâm Bồ Đề chân thật—See 
True way of developing the Bodhi Mind. 

4) False way of developing the Bodhi Mind: 
Ngụy— Cách phát tâm giả dối—See False 
way of developing the Bodhi Mind. 

53) Great way of developing the Bodhi Mind: 
Đại—Cách phát tâm Bồ Đề lớn lao—See 
Great way of developing the Bodhi Mind. 

6) Small way of developing the Bodhi Mind: 
Tiểu —Cách phát tâm Bồ Đề nhỏ hẹp —See 
Small way of developing the Bodhi Mind. 

7) lImperfected way of developing the Bodhi 
Mind: Thiên—Cách phát tâm Bồ Đề thiên 
lệch —See Imperfected way of developing 
the Bodhi Mind. 

8) Perfect way of developing the Bodhi Mind: 
Viên—Cách phát tâm Bồ Đề viên mãn—See 
Perfect way of developing the Bodhi Mind. 

Eipht ways of no-birth: Anutpatikadharma 
(sk)—Bát Bất Sinh Pháp —According to 
Lankavatara Sutra, there are eight ways In which 
the conception of no-birth ¡1s established. When 
this eiphtfold notion of no-birth 1s realized, one 
affains the recognition of the birthlessness of all 
things—Theo Kinh Lăng Già, có tám cách mà 
quan niệm vô sinh được thiết lập. Khi tám ý niệm 
về vô sinh nầy được thể chứng thì người ta đạt tới 
cái nhận biết về sự vô sanh của vạn hữu. 

l) Things have never born because the Idea of 
birth-and-death does not obtain in reality: Chư 
pháp hay các sự vật chưa từng được sinh ra vì 
ý niệm sinh và diệt không tổn tại trong thực 
tính. 

2) FErom that which precedes there 1s that which 
follows, and there is no difference between 
antecedents and consequents, and no absolute 
beginning can be assigned to anything: Từ cái 
đi trước mà có cái sau, và không có phân biệt 
nào giữa những cái trước và những cái sau, 
cũng như không có sự khởi đầu tuyệt đối nào 
có thể được quy cho sự vật. 

3) If anything 1s already here, nothing else can 
take 1s place unless we assune an 
independent origin, which is impossible: Nếu 
bất cứ sự vật nào đã hiện hữu ở đây, thì 


không có cái gì có thể thay thế nó được trừ 
phi chúng ta tự cho rằng có sự phát nguồn độc 
lập, điều nầy không thể xãy ra được (theo 12 
nhân duyên thì không có cái gì được gọi là sự 
phát nguồn độc lập cả). 

4) The notion of self-substance which 1s not 
based on reality: Ý niệm về tự tính phát xuất 
từ sự tưởng tượng, là thứ không được đặt căn 
bản trên thực tính. 

53) Because of dependence 
parafantra, we assume natural origin, but in 
realify there Is nothing that can be called self- 
substance: Do bởi sự tùy thuộc tương đối hay 
y tha khởi hay duyên khởi tính (paratantra) 
mà chúng ta tin là nguồn gốc tự nhiên, nhưng 
thực ra không có cái gì có thể được gọi là tự 
tính. 

6) The absolute oneness of perfect knowledge 
or parinishpanna the 
otherness: Sự nhất tính tuyệt đối của trí tuệ 
toàn hảo hay trí viên thành (parinishpanna) 
loại trừ cái ý niệm về dị biệt. 

7) When the knowledge of complete destruction 
or kshayajnana 1s realized, there Is never 
again the assertion of evil passions: Khi cái trí 
của sự đoạn diệt hoàn toàn (kshayajnana) 
được thể chứng thì sẽ không bao giờ còn sự 
xác định về các phiền não nữa. 

8) In the Dharmakaya of all Buddhas there 1s 
perfect  unity, 
individuation: Trong Pháp thân của tất cả chư 
Phật có cái nhất thể toàn hảo và không có sự 
cá biệt nào phân khác cả. 

Eight weighty and truly precious thỉngs: Bát 
Trùng Chân Bảo —The eight weighty and truly 
precIous thinøs. The eipht metals, which depend 
for evaluation on gold, the highest and greatest, 
used to 1llustrate the Buddha as supreme and the 
other classes In grades beneath himm—Tám lớp 
chân bảo. Tám loại kim khí tùy thuộc vào vàng 
để định giá. Ví như vàng là của báu vô giá, nếu 
không có vàng thì bạc lại là của báu vô giá. Nếu 
không có bạc thì đồng, thau, chì, vân vân lại lần 
lượt là của báu vô giá. Trong thế gian thì Phật là 
vô thượng, tất cả các thứ lớp khác đều sắp ở hạng 
dưới. 

Eipht winds: Attha-vayubheda (p)—Eight 

conditions which prevent people from advancing 


relative Or 


excludes Idea of 


and no diferentiatng 


1302 


along the right path to enlightenment—The eight 
kinds of wind or the eight winds. 


q) 


qI) 


l) 


An overview of the eight winds—Tổng quan 
về bát phong: According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there 
are eieht winds or influences (or worldly 
condiions) which fan the passions and 
prevent cultivators from advancing along the 
ripht path to enliphtenment. They are also 
called the Eight Worldly States. They are so 
called because they continually succeed each 
other as long as the world persists; the 
approval that has the gain, etc., and the 
resentment that has the loss, etc. They are so 
called “Eight Winds” because they prevent 
people from advancing along the right path to 
enliphtenment and liberation. When these 
eiph(t worldly winds blow, men find 
themselves torn between them, they try to run 
toward one end to flee the other, so they 
continue endlessly in the cycle of birth and 
death—Bát phong hay tám điều cẩn trở bước 
tiến trên đường giác ngộ. Còn gọi là Bát 
Pháp, hay Bát Thế Pháp. Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám ngọn gió 
khuấy lên dục vọng, làm cẩn trở hành giả 
trên bước đường tu tập giác ngộ. Chúng còn 
được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ 
theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tổn tại. 
Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự phẫn uất 
khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát Phong” vì 
chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát 
triển của hành giả trên bước đường giác ngộ 
và giải thoát. Khi tám ngọn gió chướng này 
thổi, con người cảm thấy bị chúng xâu xé, vì 
vậy mà họ cố chạy lại đầu này để trốn đầu 
kia, cứ như thế mà họ tiếp tục bị xoay vần 
trong luân hồi sanh tử. 

Summary of the eight winds—Tóm lược về 
bát phong: 

Gai: Labho (p)—Đắc hay được lợi— 
Advantage—Prosperity——Benefit. People are 
often swayed either by their attachment to 
gain, fame, praise, and pleasure, or by theIr 
aversion to loss, disgrace, blame, and 
suffering. In fact, life 1s a process of gain and 
loss, but people only satisfy with gain and 
feel miserable with loss; therefore, people 


contnue to suffer. lf life 1s a continuous 
process of temporary happiness of gain and 
suffering of loss, le would not worth living 
any more. Thus, the Buddha taupht: “Ĩt 1s 
under adverse circumstances one should 
remain high and moral courage and mainfain 
proper equilibrium. Our life, especially that of 
lay people, has ups 
strugsling In daily activifles, in order for us to 
have less disappintment, we should be 
prepared to accept both the good and the 
bad.” In the time of the Buddha, a noble lady 
was offering food to the Venerable Sariputra 
and some other monks. While serving them, 
she received a note sfatng that certain 
misfortunes had affected her family. Without 
becoming upset, she calmly kept the note In 
her waist-pocket and continued to serve the 
monks as If nothing had happened. A maid 
who was carrying a pot of ghee to offer to the 
monks was so startled that she slipped and 
broke the pot of ghee. Thinking that the lady 
would naturally fell sory at the loss, 
Venerable Sariputra consoled her, saying that 
all breakable things are bound to break. The 
wise lady remarked: “Bhante, what is this 
trivial loss? I have Just received a nofte stating 
certain misfortunes have occurred In my 
family. I accepted without losing my balance. 
l am serving you all despite the bad news.” 
Such barve courage of the lady should be 
hiphly commended—Người ta luôn có 
khuynh hướng bám víu lấy lợi lộc, danh thơm, 
tiếng khen, và vui sướng: ngược lại, ghét bỏ 
sự thua lỗ, tiếng xấu, sự chê trách, và khổ 
đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, 
nhưng con người chỉ thỏa mãn nếu được và 
khổ sở nếu thua, chính vì thế mà cứ mãi khổ 
sở. Cuộc đời nếu mãi được thì cười thua thì 
khóc, thì cuộc đời không đáng để sống nữa. 
Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Trong mọi 
ngang trái, ta phải tỏ ra có tinh thần mạnh và 
can đảm, duy trì tính thần quân bình thích 
hợp. Cuộc đời của những người tại gia phải 
có lúc lên lúc xuống khi tranh đấu với đời, 
muốn ít bị thất vọng, con người phải sẵn sàng 
chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu.” Vào 
thời Đức Phật còn tại thế, có một mệnh phụ 


and downs while 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


1303 


quý phái cúng dường thực vật cho ngài Xá 
Lợi Phất và chư Tăng. Trong khi đang dâng 
thực phẩm cúng dường, bà nhận được giấy 
báo tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình bà. 
Không chút rối loạn, bà bình tĩnh bỏ lá thư 


8) 


Joy: Sukkha (p)—Bliss—Happiness—Joy—— 
Pleasure—Vui—Lạc (vui sướng)—What can 
be borne with ease 1s happiness—Cái gì 
mang lại thoải mái là hạnh phúc—See 
Happiness. 


vào túi rồi vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến chư (III)Eight winds according to Most Venerable 


Tăng làm như không có chuyện gì xãy ra. 
Một nô tỳ mang bình sữa để cúng dường, 
ngạc nhiên đến nỗi trợt té làm bể bình sữa vì 
ngỡ rằng khi nghe tin nầy chắc chắn bà nầy 
sẽ không khỏi khổ đau phiền não. Nghĩ rằng 
thế nào bà nầy cũng buồn vì cái bình bị vỡ, 
ngài Xá Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói 
rằng tất cả những gì có thể vỡ được thì một 
ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói: “Thế nào 
là cái mất không đáng kể? Tôi vừa nhận 
được tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình tôi. 
Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp 
tục hầu hạ quý ngài mặc dù nhận được tin 
buồn.” Sự dũng cảm của người đàn bà nầy 
thật đáng được ca ngợi. 

Loss: Alabho or Vyasanani (p)—Thua—Sự 
mất mát—According to the sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
five kinds of loss—Thất hay Bất Đắc thua 
kém. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có năm sự tổn thất —See Five kinds 
Of loSs. 

Fame: Yaso (p)—Honor— Danh thơm——Vinh 
hay Danh Văn—Danh thơm hay vinh dự— 
See Honor and dishonor. 

Defamaton: Ayaso (p)—Bad repute— 
Defame——Disgrace—Shame—Malign 
Tiếng nhơ—Nhục hay Ác Văn—Tiếng nhơ 
hay sự hủy báng—See Honor and dishonor. 
Praise: Pasamsa (p)—Laudatlon—Lời khen— 
Tán Thán hay tiếng khen—See Praise and 
blame. 





Ridicule: Ninda (p)—Blame—Censure— 
Disparagement—Chê—See Praise and 
blame. 


Sorrow: Dukkha (p)—Misery—Suffering— 
Unsatisfying—Buôn—-Khổ (buồn khổ)— 
What 1s difficult to bear 1S SOTrOW. SOTTOW OF 
suffering comes 1n different gulses—Cái gì 
mang lại khó khăn là đau khổ. Khổ đau hay 
phiền não đến trong nhiều lốt vỏ khác nhau. 


l) 


2) 


3) 


4) 


Thích Giac 
International 


Nhiên (President of the 
Sangha Buddhist Bhiksu 
Order)—Tám ngọn gió độc theo Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên (Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới): The eight 
winds that blow people who lack samadhi- 
power. They are dharmas that test our mind, 
to see whether adverse or favorable situations 
will upset our equilibrium. If they upset us, 
our cultivation still lacks maturifty and we are 
deficlent in the power of samadh—Tám 
ngọn gió là tám món: khen, chê, khổ, vui, lợi, 
suy, phỉ báng và vinh dự. Những thứ nầy được 
coi như là tám ngọn gió có thể làm lay 
chuyển và quay cuồng những ai không đủ 
định lực. Tám loại gió nầy chính là một pháp 
môn dùng để khảo nghiệm tâm của người tu. 
Gặp thuận cảnh hay nghịch duyên tâm đều 
không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, 
hay định lực hãy còn kém. 
Praise:  Khen—This 
(flattery). When others praise us, If fasf©s as 
sweet as honey; It IS a 
Khen hay xưng tán. Nếu có người 
xưng tán mình một câu, mình cảm giác ngọt 
ngào như ăn đường mật và cảm thấy thoải 
mái. 

Ridicule: Chê——This means somebody makes 
fun of us. If someone mock us, even a little, 
we can not síand i(, and 1t Is a very 
uncomfortable sensaion—Chê là chê bai. 
Như có người chê bai mình, mình không 
thích, trong lòng rất khó chịu. 

Pain: Khổ——This means suffering. When we 
experience a litle bịt of suffering, we 
become afflicted. Whenever suffering befalls 
uS, It IS a test to see whether or not we can 
forbear i—Đây là khổ não. Gặp chuyện gì 
phiền hà mình cảm thấy khổ sở —See 
Suffering. 

Pleasure: Vui—This refers to happiness. We 
should not let a litle happiness overwhelm 


means  adulation 


comfortable 
Sensation: 





5) 


6) 


7) 


8) 


1304 


us. All kinds of happy states are t©sfs, fo se© 
what we will do with them—Vui hay khoái 
lạc. Gặp điều gì vui sướng không nên lấy làm 
đắc ý. Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta 
hãy coi đó là một sự khảo nghiệm, để thử 
xem tâm ý của mình ra sao. 

Gain: Lợi —This refers to getting advantages. 
We become pleased when we gain benefits 
and are sad when we lose them. This shows a 
lack of samadhi-power—Đây là lợi ích. Được 
lợi ích mình cẩm thấy vui, bị thiệt hại mình 
cảm thấy buồn, đó là sự biểu hiện của sự yếu 
kém định lực. 

Loss: Thất (suy)—This refers to failure. Ño 
matter what difficulties arise, we ought to 
take them In stride and not be upset when we 
lose out—Nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự 
gian nan đến đâu, chúng ta không nên nao 
núng, có thất bại cũng không động tâm. 
Defamation: Phỉ báng—This means slander. 
lf someone 1nsults us and spreads tales about 
us, we should not mind. We should let it pass, 
come what may. The entire episode will 
eventually calm down all by Itself—Ví dụ có 
người nói xấu mình, mình cũng không hề gì. 
Mình coi chuyện đó như không có gì, tự nhiên 
sóng gió sẽ hết. 

Honor: Vinh dự —This refers to situations of 
exaltation. lf we are praised by someone and 
he makes our name known, we should take 1t 
in stride and regard glory and honor as no 
more Important than forst on the window pane 
at dawn—Như có người xưng tấn mình, 
truyền tụng hay tôn xưng mình mình cũng 
không nên dao động. Chỉ nên coi các thứ 
công danh như sương mai còn đọng lại bên 
kiến cửa sổ vào buổi ban mai mà thôi. 


(IV)Eight winds and Su Tung Po—Tám ngọn 


gió độc và thi sĩ Tô Đông Pha: In the Sung 
Dynasty, a poet named Su Tung Po was adept 
in Buddhist study. Although his skill in Zen 
concenfration was Iimmature, he felt himself 
to be quite accomplished. One day, feeling 
exuberant and possessed by a 
1nspiration, he penned a verse: 

“1 pay my respect to the chief of øods, 

Whose harrmark-lipht illumines the 

UnIV€FS€; 


sudden 


The Eight Winds blow me not, as Ï 
Meditate on this purple-golden lotus.” 
He thought he had already gained 
enliphtenment, and he wanted this 
enliphtenment certified by Zen Master Foyin. 
Thereupon, he sent his servant to Gold 
Mountain Monastery across the river from his 
home. The elderly Zen Master took a look at 
the verse the messenger handed him and 
wrote two words on the paper: “Fart! Fart!” 
and told the attendant to take the message 
back. Su Tung Po read the reply and blew up 
in a fit of anger. He thundered, “How dare 
you! This is my enlightenment testimonial; 
how dare you call it a fart?” He promptly 
rowed across the river to talk with the Zen 
Master. Unexpectedly, as soon as he reached 
the gate of Gold Mountain, Zen Master Foyin 
was walting for him, to say “Oh, welcome† 
Welcome to the Great Adept Su Tung Po, one 
who Is unmoved by the Eight Winds, but who 
let a couple of tiny farts blow him all the way 
across the river. Welcome!” The two were 
old friends and fellow cultivators, and they 
were In the habit of Joking with each other. 
Su Tung Po's vocanic anger, right on the 
veree of exploding, wWas 
completely by the truth Zen Master Foyin”s 
statement. All he could do was admit that his 
samadhi still lacked maturity and bow Master 
Foyin. He apolog1zed for making a scene, and 
thereafter he avoided bragging. Zen skill Is 
proven by practice, not by skill of mouth. If 
we do not practice what we preach, 1t does 
nof Count 
Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông 
pha, đã từng nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu, 
nhưng công phu thiển định còn yếu kép. Tuy 
nhiên, ông cho rằng định lực của mình đã 
cao. Một hôm, nhân cảm hứng, ông cảm tác 
bài thơ: 
“Khể thủ thiên trung thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Bát phong xuy bất động 
Đoan tọa tử kim liên.” 
(Khấu đầu lạy chư thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Tám gió lay chẳng động 


cooled  off 


1305 


Sen vàng ngồi ngay ngắn). 

Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, 
nen6 muốn có sự ấn chứng của Thiển Sư Phật 
Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới 
chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền đề bốn 
chữ: “Đánh giấm! Đánh giấm!” ngay trên bài 
kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha 
xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. 
Ông giận dữ bảo: “Sao lại có chuyện nầy?” 
Đây là bài khai ngộ mà Thiển sư bảo là 
“Đánh giấm” nghĩa là làm sao? Nói xong, 
ông bèn qua sông ầm Thiển sư Phật Ấn để 
chất vấn. Khi đến chùa thì Thiền Sư Phật Ấn 
đã chờ sẵn và cười lớn: “Chào mừng Đại Học 
Sĩ họ Tô, bát phong không lay chuyển, nhưng 
lại bị cái đánh giắm đẩy qua sông tới đây! 
Xin chào!” Tô Đông Pha đang cơn giận dữ, 
nhưng nghe nói đến đó thấy có lý, nên nhìn 
nhận công phu của mình hãy còn non kém 
nên lễ tạ Thiền sư. Từ đó ông bỏ thói “Khẩu 
Đầu Thiền”. Thế mới biết, công phu thiển 
định không thể nói suông mà được. 


(V) The benefits of meditation In stopping these 





eight winds—Những lợi ích của thiển quán 
trong việc làm ngừng những ngọn gió này: 
When these eight winds blow, men find 
themselves torn between them, they try to run 
fo one end to flee the other. But when the 
mind 1s poised 1n the tranguill sfate of 
meditation, it can remain steadfast like a 
mounfain, even when we are subjected to all 
kinds of abuse. The Buddha had a lay disciple 
who offen neglected his wife in order to 
practice the Way or to øo to listen to the 
Buddha”s teachings. This made his wife feel 
very angry. She was angry not only with her 
husband, but also with the Buddha. She 
believed that the Buddha was using some 
mystical power to steal her husband. One day, 
after her husband had come home late, she 
went to the Buddha and yelled at Him with 
very harsh words. The Buddha sat listening 
quietly without speaking a word. His disciples 
tied to push the woman away, but the 
Buddha instructed them not to do that. The 
woman confinued to yell at the Buddha and 
then left when she was tired. After she left, 
the Buddha asked his disciples: “If someone 


offers you a giIft that you like, what would you 
do?” The disciples replied: “Lord, we would 
accept 1t” The Buddha asked again: “If 
someone offers you a gIft that you do not like, 
what would you do?” The disciples replied: 
“Lord, we would not accept 1t.” The Buddha 
added: “Tf you did not accept 1t, what would 
become of it?” The disciples replied: “Tt 
would remain in the owner's hands.” The 
Buddha continued: “Now just that has 
happened with the woman who was here. She 
offered me a disagreeable gift, and I did not 
accept 1t. So that gIft 1s stll in her hands.” 
Thus, If we do not go after these poIsonous 
winds of gain, loss, fame, defamation, praIse, 
ridicule, sorrow, and Joy... there 1s no way 
they can Impact us—Khi tám ngọn gió 
chướng này thổi lên, con người cảm thấy bị 
chúng xâu xé, chạy lại đầu này để trốn đầu 
kia. Nhưng khi tâm đứng yên trong trạng thái 
an định của thiển quán, nó có thể vững vàng 
như một quả núi, ngay cả khi phải chịu đựng 
đủ thứ ngược đãi. Đức Phật có một vị đệ tử 
tại gia thường bỏ bê vợ để tu tập hay đi nghe 
Đức Phật thuyết pháp. Điều này khiến cho 
người vợ giận dữ. Bà vợ không những giận 
chồng mà còn giận luôn cả Đức Phật vì bà 
cho rằng Đức Phật đã dùng ma lực để cướp 
mất chồng mình. Một hôm, sau khi người 
chồng đi nghe pháp về trễ, bà vợ tìm đến la 
lối và chưởi rủa Đức Phật. Đức Phật chỉ yên 
lặng ngồi nghe mà không nói một lời. Các đệ 
tử khác cố đẩy người đàn bà ra, nhưng Đức 
Phật bảo họ đừng làm như vậy. Người đàn bà 
tiếp tục la lối và rồi bỏ đi khi đã mệt mỏi. 
Sau khi người đàn bà đã bỏ đi, Đức Phật bèn 
hỏi các đệ tử: “Nếu có ai đó đem cho các ông 
một món quà mà các ông thích, thì các ông sẽ 
làm gì?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con sẽ nhận lãnh món quà ấy.” 
Đức Phật hỏi tiếp: “Nếu có ai đó đem tặng 
món quà mà các ông không thích thì các ông 
sẽ làm gì?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con sẽ không nhận nó.” Đức Phật 
nói thêm: “Nếu các ông không nhận nó, thì 
món quà đó thuộc về ai?” Các đệ tử trả lời: 
“Bạch Đức Thế Tôn, nó vẫn thuộc về người 
chủ của nó.” Đức Phật tiếp: “Đó là việc của 


1306 


người đàn bà khi nãy. Bà ấy đem tặng ta một 
món quà mà ta không thích, nên ta không 
nhận nó. Vậy thì món quà đó vẫn còn trong 
tay bà ta.” Như vậy nếu chúng ta không chạy 
theo những ngọn gió độc của thế gian như 
được, mất, danh, lợi, chê, khen, vui, buôn, 
vân vân, thì chúng sẽ không ảnh hưởng øì 
được với chúng ta cả. 

Eight worldly conditions: Bát thế tháp—See 

Eight winds. 

Eight worldly đharmas: Bát Pháp Thế Gian— 

See Eight winds. 

Eipht wrong facfors: 

Wrongnesses. 

Eipht wrong percepfions of thought: Tám 

loại ác giác. 

1)  Desire: Dục giác. 

2) Hatred: Sân giác. 

3) Vexation with others: Não giác. 

4) Home-sickness: Thân lý giác—Nhớ nhà. 

53) Patrioism or thoughts of the country”s 
welfare: Quốc độ giác—Ái quốc hay nghĩ 
đến sự lợi ích của quốc gia. 

6) Dislike of death: Bất tử giác—Không thích 
cái chết. 

7) Ambition for one”s clan or family: Tộc tính 
giác—Vì cao vọng cho dòng họ. 

8) Slighung or being rude to others: Khinh vụ 
giác—Khi dễ hay thô lỗ với người khác. 

Eight wrong views: Tám thứ vọng tưởng. 

Eipht Wrongnesses: Micchatta (p)—Bát Tà— 

According to the Long Discourses of the Buddha, 

Sangiti Sutra, there are eight wrong factors—Theo 

Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có tám loại tà— 

See See Eight Noble Paths. 

I1) Wrong views: Tà Kiến. 

2) Wrong thinking: Tà Tư Duy. 

3) Wrong speech: Tà Ngữ. 

4) Wrong action: Tà Nghiệp. 

5) Wrong livelihood: Tà Mạng. 

6) Wrong effort: Tà Tinh Tấn. 

7) Wrong mindfulness: Tà Niệm. 

8) Wrong concentration: Tà Định. 

Eighteen brahmaloka: Thập bát giới—The 

realm of devas includes the eighteen heavens of 

form and four of formlessness. A place of 
enJoyment, where the meriftorious enjoy the fruits 


Bát tà —See Eight 


of good karma, but not a place of progress toward 

bodhisattva perfection—Mười tám cõi trời, cảnh 

giới cao nhất trong lục đạo, gồm 18 tầng trời sắc 
giới và bốn tầng trời vô sắc giới. Một nơi hưởng 
phước, nhưng không là nơi để tiến lên quả vị Bồ 

Tát. 

Eighteen different characferistics of a 

Buddha as compared with Bodhisattvas: 

Avenikadharma (skQ— Thập Bát Bất Cộng— 

Mười tám điều không giống nhau giữa một vị 

Phật và chư Bồ Tát —See Eighteen distinctive 

characteristics of Buddhas. 

Eighteen distinctive characferistcs of 

Buddhas: Thập Bát Bất Cộng— The eighteen 

distinctive characteristics or unique qualitles of 

Buddhas, so called because they are not similar to 

those of Sravakas and Pratyeka-buddhas. There 

are two definitions—Mười tám món công đức của 

Phật, chẳng chung cùng với hai thừa Thanh Văn 

và Duyên Giác nên gọi là Bất Cộng. 

(ŒD The eighteen characteristics defined by the 
Hinayana—Tiểu Thừa Thập Bát Bất Cộng 
Pháp —Mười tám Bất Cộng Pháp của Tiểu 
Thừa: 

1-10)Ten kinds of power: Thập Lực—See Ten 
kinds of powers. 

11-14) Four Fearlessnesses: Tứ Vô Úy—See Four 
Fearlessnesses. 

15-17)Three kinds of mindfulness: Ba Niệm Trụ. 

18) The Buddha's great pity: Phật Đại BI—Đại bị 
của Phật —See Compassion. 

(I The  eighteen 
defined by the Mahayana or eighteen kinds of 
perfection, according to the Sastra on the 
Prajna-Paramita-Sutra—Đại Thừa Thập Bát 
Bất Cộng: Mười tám điều không lỗi theo Đại 
Trí Độ Luận: 

l) Perfection of body: Impacability of actlon— 
Thân Vô Thất—Thân Không Lỗi. 

2) Pecrfection of speech: Impacability of 
speech—Khẩu Vô Thất—Miệng Không Lỗi. 

3) Perfecion of memory: Impacabilty of 
mind—Niệm Vô Thất—Ý Không Lỗi. 

4) Impartialtyý or universalty: Havinng no 
discriminatory thoughts—Vô Dị Tưởng (đối 
với hết thẩy chúng sanh đều bình đẳng không 
có tư tưởng khác)—Không có tư tưởng phân 
biệt. 








distinctive characteristics 


1307 


5) Entire self-abnegation: Unfailing discernment 
and relinquishment—Vô Bất Tri Dĩ Xả (xả 
bỏ mọi pháp không chấp trước)—Chẳng phải 
không biết chuyện xả bỏ. 

6) Ever In samadhi or unfailing concentration: 
Vô Bất Định Tâm—Không bao giờ có tâm 
tán loạn. 

7) Never diminishng wil to save: Endless 
volition, or desire of saving beings—Dục Vô 
Diệt—Ý muốn cứu độ chúng sanh không hể 
nhàm chán và không cùng tận. 

§) Endless zeal or vigor: Tinh Tấn Vô Diệt— 


Tinh Tấn Không Suy Giảm. 
9) Endless thought or endless mindfulness: 


Niệm Vô Diệt—Niệm Không Giảm hay tỉnh 
thức không cùng tận. 

10) Endless wisdom: Huệ Vô Diệt—Tuệ Không 
Giảm. 

11) Endless salvation or liberation: Giải Thoát Vô 
Diệt Giải Thoát Không Giảm hay giải thoát 
không cùng tận. 

12) Endless Insipht Into salvaton or endless 

liberated knowledge and vision: Giải Thoát 

Tri Kiến Vô Diệt Giải Thoát Tri Kiến 

Không Giảm hay không cùng tận. 

Deeds are accordant with wisdom: All actions 

are In accordance with knowledge and 

wisdom—Nhất Thiết Thân Nghiệp Tùy Trí 

Huệ Hành—Mọi Thân Nghiệp Đều Làm 

Theo Trí Tuệ. 

All speech 1s accordant with wisdom or 

knowledge and wisdom: Nhất Thiết Khẩu 

Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành—Mọi Khẩu 

Nghiệp Đều Làm Theo Trí Tuệ. 

Mind 1s accordant with wisdom or all thoughts 

are In accordance with knowledge and 

wisdom—Nhất Thiết Ý Nghiệp Tùy Trí 

Huệ—Mọi Ý Nghiệp Đều Làm Theo Trí 

Tuệ. 

Omnisclence ¡1n regard to the past Or 

unobstructed insipht into the past: Trí Huệ Tri 

Quá Khứ Thế Vô Ngại—Trí Tuệ Biết Đời 

Quá Khứ Không BỊ Ngăn Ngạ. 

Omnisclence 1n regard to the future of 

unobsftructed Insight Into the future: Trí Huệ 

Tri Vị Lai Vô Ngại—Trí Tuệ Biết Đời Vị Lai 

Không BỊ Ngăn Ngại. 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


17 


`~ 


18) Omnisclence 1n regard to the present or 
unobstructed insight into the present: Trí Huệ 
Tri Hiện Tại Thế Vô Ngại—Trí Tuệ Biết Đời 
Hiện Tại Không BỊ Ngăn Ngại. 

Eiphteen clemenfary spheres: Dhatu-loka 

(skÐ—Ju-Hachi-Kai (jap)—Thập Bát Giới—See 

Eighteen realms. 

Eighteen elements: Dhatu (p)—Mười tám 

giớ—According to Bhikkhu Bodhi ¡in 

Abhidhamma, there are eighteen elements—Theo 

Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười tám 

IỚI: 

l) The eye element: Cakkhudhatu (p)—Nhãn 
giới. 

2) The ear element: Sotadhatu (p)—Nhĩ giới. 

3) The nose element: Ghanadhatu (p)—Tỹ giới. 


4) The tongue element: Jivhadhatu (p)—Thiệt 
giới. 

53) The body element: Kayadhatu (p)—Thân 
giới. 

6) The visible form element: Rupadhatu (p)— 
Sắc giới. 

7) The sound element: Saddadhatu (p)—Thinh 
giới. 

8) The smell element: Gandhadhatu (p)—Hương 
giới. 


9) The taste element: Rasadhatu (p)—V]Ị giới. 

10) The tangible element: Photthabbadhatu (p)— 
Xúc giới. 

1I) The eye COnSCIousness element: 
Cakkhuvinnanadhatu (p)—Nhãn thức giới. 

12) The €ar-CcOnScIousness 
Sofavinnanadhatu (p)—Nhĩ thức giới. 

13) The 
Ghanavinnanadhatu (p)—Tỹ thức giới. 

14) The fongue-conscIousness element: 
Jivhavinnanadhatu (p)—Thiệt thức giới. 

15) The body-conscIousness 
Kayavinnanadhatu (p)—Thân thức giới. 

16) The mind-element: Manodhatu (p)—Ýý giới. 

17) The mental-obJect element: Dhammadhatu 
(p)—Pháp giới. 

18) The mind-conscIousness 
Manovinnanadhatu (p)—Ý thức giới. 

Eighteen forms of empftiness: Mười Tám Hình 

Thức Của Không—According to Zen Master D.T. 

Suzuki In Essays In Zen Buddhism, Book IH, in 

Hsuan-Chuangˆs of the 


element: 


fOS€-COnSCIOusness elemerit: 


element: 


element: 


Version 


1308 


Mahaprajnaparamita, eighteen forms of emptiness 
are enumerated—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 
trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát 

Nhã của Ngài Huyền Trang, có 18 hình thức của 

“Không”: 

l) Emptiness of the inner things: Adhyatma- 
sunyata (skt—Nội Không —Không của các 
pháp nội tạ —See Emptiness of the Inner 
things. 

2) Emptuiness of the outer things: Bahirdha- 
sunyata (skÐ——Ngoại Không—Không của các 
pháp ngoại tạ —See Emptiness of the outer 
things. 

3) Empũnes of Inner-and-outer things: 
Adhyatma-bahirdha-sunyata (skt—Nội 
Ngoại Không—Không của các pháp nội 
ngoại tạ —See Emptiness of inner-and-oufter 
things. 

4) Emptiness of emptiness: Sunyata-sunyata 
(skb—Không Không —Không của Không— 
See Emptiness of emptiness. 

3) Great emptiness: Maha-sunyata (skt)—Đại 
Không Cái không lớn—See Great 
emptiness. 

6) Emptiness of the ulimate truth: Paramartha- 
sunyata (sk)—Đệ Nhất Nghĩa Không— 
Không của chân lý cứu cánh—See Emptiness 
of the ultimate truth. 

7) Emptuiness of things created: Samskrita- 
sunyata (skt—Hữu Vi Không —Không của 
các pháp hữu vi—See Emptiness of things 
created. 

8) Emptiness of things uncreated: Asamskrifa- 
sunyata (skt—Vô Vi Không—Không của các 
pháp vô vi—See Emptuiness of  things 
uncreated. 

9) Ultimate emptiness: Atyanta-sunyata (skÙ—— 

Tất Cánh Không Không tối hậu —§ee 

Ultimate emptiness. 

Emptines of limiessness: Anavaragra- 

sunyata (sk)—Vô Tế Không—Không không 

biên tế—See Emptiness of limitlessness. 

11) Emptiness of dispersion: Anavakara-sunyata 
(sk)—Tán Không—Không của sự phân 
tán—See Emptiness of dispersion. 

12) Emptiness of primary nature: Prakriti-sunyata 
(sk)—Bản Tánh Không Không của bản 
tánh—See Emptiness of primary nature. 


10 


=< 


13) Emptiness of selfhood: Svalakshana-sunyata 
(sk)—Tự Tướng Không—Không của tự 
tướng—See Emptiness of selfhood. 

14) Emptiness of things: Sarvadharma-sunyata 
(sk)—Nhứt Thiết Pháp Không—Không của 
vạn hữu—See Emptiness of things. 

15) Emptiness of unattainability: Anupalambha- 
sunyata (skt—Bất Khả Đắc Không—Không 
của cái bất khả đắc—See Emptiness of 
unattainability. 

16) Emptiness of non-being: Abhava-sunyafa 
(sk)——Vô Tánh Không—Không của vô thể— 
See Emptiness of non-being. 

17) Emptiness of self-nature: Svabhava-sunyata 
(sk)—Không của tự tánh—See Emptiness of 
self-nature. 

18) Emptuiness of the non-being of self-nature: 
Abhava-svabhava-sunyata (skÙ—Vô Tánh 
Tự Tánh Không—Không của vô thể của tự 
tánh—See Emptiness of the non-being of 
self-nature. 





1309 


Eighteen heavens of form: Sắc Giới Thập Bát 

Thiên—Mười tám tầng tứ thiền sắc giới— 

Eighteen “Heavens of form.” 

(D_ The first dhyana heavens—Sơ Thiền Thiên: 

1) Brahmaparisadya (skÐ: Phạm Chúng Thiên. 

2) Brahmapurohita (skt: Brahmakayika (skt— 
Phạm Phụ Thiên. 

3) Mahabrahma (skt): Đại Phạm Thiên. 

The second dhyana heavens—Nhị Thiển 

Thiên: 

4) Parittabha (sk0: Thiểu Quang Thiên. 

53) Apramanabha (skÐ: Vô Lượng Quang Thiên. 

6) Abhasvara (skt): Quang Âm Thiên. 

(I)The third dhyana heavens—Tam Thiển 
Thiên: 

7)_ Parittasubha (skÐ: Thiểu Tịnh Thiên. 

8) Apramanasubha (skt: Vô Lượng Tịnh Thiên. 

9) Subhakrtsna (skÐ: Biến Tịnh Thiên. 

(V)The fourth dhyana heavens—Tứ Thiền 
Thiên: 

10) Anabhraka (skt): Vô Vân Thiên. 

11) Punyaprasava (skÐ: Phúc Sanh Thiên. 

12) Brhatphala (skÐ: Quảng Quả Thiên. 

13) Asanjnisattva (skÐ: Vô Tưởng Thiên. 

14) Avrha (skÐ: Vô Phiển Thiên. 

15) Atapa (skt): Vô Nhiệt Thiên. 

16) Sudrsa (skÐ: Thiện Hiện Thiên. 

17) Sắc Cứu Cánh Thiên: Akanistha (skt). 

18) Mahamahesvara (skÐ: Đại Mục Tại Thiên. 

**. See Devas II. 

Eiphteen hiphest virtues among 123 high 

virtues of the White Lotus Congregafion: 

Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền—Mười tám bậc 

Thượng Thủ trong số 123 bậc Hiền của Bạch Liên 

Xã. 

1) Great Master Hui-Yuan: Huệ Viễn Đại Sư— 
See Hui-Yuan. 

2) Great Master Hui-Vinh: Huệ Vĩnh Đại Sư. 

3) Dharma Master Hui-Tsi: Huệ Trì Pháp Sư. 

4) Dharma Master Tao-Sinh: Đạo Sanh Pháp Sư. 

53) Great Venerable Buddhayasas: Phật Đà Da 
Xá Tôn giả. 

6) Great Venerable Buddhabhadra: Phật Đà Bạt 
Đà La Tôn giả. 

7) Dharma Master Hui-Due: Huệ Duệ Pháp Sư. 

8) Dharma Master Tan-Shuan: Đàm Thuận Pháp 
Sư. 


9) Dharma Master Tao-Ching: Đạo Kính Pháp 
Sư. 
10) Dharma Master Tan-Hung: Đàm Hằng Pháp 
Sư. 
11) Dharma Master Tao-Bing: Đạo Bính Pháp Sư. 
12) Dharma Master Tan-Tsien: Đàm Tiên Pháp 
Sư. 
13) Famed Scholar Liu-Di-Ming: Danh sĩ Lưu Di 
Dân. 
14) Famed Scholar Lui-Tsi-Tsun: Danh sĩ Lôi 
Thứ Tôn. 
15) Famed Scholar Wang-De: Danh sĩ Vương Dã. 
16) Famed Scholar Wang Tsuyen: Danh sĩ Vương 
Thuyên. 
17) Famed Scholar Tsun Bing: Danh sĩ Tôn Bính. 
18) Famed Scholar Tsu-]i: Danh sĩ Châu Tục Chi. 
Eighteen kinds of questions: Thập Bát Vấn— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in the 
essays in Zen Buddhism, Book II, The Eighteen 
Kinds of Question, compiled by Shan-Chao of 
Fen-Yang, the way Zen teaching was practiced 
until about the tenth century. Fen-Yang-Shan- 
Chao Iived at the end of the tenth century and was 
a disciple of Sheng-NIen of Shou-Shan. The 
classification In the work 1s unscientific but the 
“Questions” are Illuminating In many ways as 
they i1llustrate how Zen was sfudied In those 
days—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập II, Thập Bát Vấn của Phần Dương 
Thiện Chiểu là đường lối thực hành của giáo lý 
Thiển cho đến khoảng thế kỷ thứ mười. Phần 
Dương Thiện Chiểu sống vào khoảng cuối thế kỷ 
thứ mười, là môn nhân của Thủ Sơn Tĩnh Niệm. 
Sự xếp loại trong Thập Bát Vấn tuy không có tính 
cách khoa học nhưng các câu hỏi rất là sáng sủa 
vì chúng phác họa cách thức học tập của Thiền 
thời bấy giờ. 
1) The question asking for ¡instruction: Thỉnh 
Ích —This is what is generally asked by a 
the master, wishing to be 
enlightened on such subjJects as Buddha, the 
signification of Bodhidharma's visit to China, 
the essence of the Buddhist teaching, the 
Dharmakaya, etc—Câu hỏi xin chỉ dạy. 
Thông thường là câu hỏi của đệ tử hỏi thầy, 
muốn hiểu rõ những vấn để như Phật Đà, Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma sang Tàu làm gì, yếu chỉ của 
Phật pháp, Pháp thân, vân vân. 


novice of 


2) 


3) 


4) 


5) 


1310 


The question in which the questioner asks for 
the master”s judgment by describing his own 
mental condition: Trình Giả —When a monk 
said to Chao-Chou, “What do you say fo one 
who has nothing to carry about?” He was 
analyzing his own state of mind. To this 
Chao-Chou replied, “Carry it along.”——Người 
hỏi cầu xin thầy ấn chứng bằng cách bày tỏ 
điều kiện tinh thần của riêng mình. Một Thầy 
Tăng hỏi Triệu Châu: “Thầy nói gì với một 
người không mang cái gì hết?” Y đang phân 
tích tâm trạng của riêng mình. Triệu Châu 
đáp: “Thì cứ mang theo.” 

The quesion whereby the questloner 
atfempfs to see where the master stands: Sát 
Biện—A monk came to Tung-Fêng who lived 
1n a mountain hut and asked him, “TỶ a tiger 
should suddenly appear here, what would you 
do?” The hut-keeper roared like a tiger; the 
monk behaved as I1f terrifled; whereupon the 
keeper laughed heartily—Người hỏi muốn 
biết rõ lập trường của Bổn Sư. Một nhà sư 
đến kiếm Đồng Phong cư ngụ tại một thảo 
am trên núi, hỏi: “Nếu có con cọp bỗng nhiên 
hiện ra ở đây, thầy sẽ làm gì?” Am chủ liền 
rống lên như một con cọp; nhà sư kia có vẻ 
hoảng sợ; thấy thế am chủ cả cười ha hả. 

The question in which the questioner shows 
that he still has a doubt as to his attainment 
and expresses his desire for confirmation: 
Đầu Cơ—A monk asked Tao-Wu of Tien- 
Huang, “What shall I do when there 1s still a 
shadow of doubt?” Tao-Wu replied, “Even 
oneness when held on to 1s wide of the 
mark."—Trong câu hỏi nầy, người hỏi cho 
thấy y vẫn còn có chỗ nghi ngờ về sự thành 
đạt của mình và y diễn tả ước muốn được xác 
chứng của mình. Một nhà sư hỏi Thiên Hoàng 
Đạo Ngộ: “Tôi phải làm gì khi bóng mờ của 
nghi tình chưa dứt?” Đạo Ngộ đáp: “Giữ lấy 
một cái cũng còn cách xa chỗ trúng.” 

The question whereby the questioner 1s 
anxious to find out the master's affifude: 
Thiên Tích—A monk asked Chao-Chou, “All 
things are reducible to the One; but where 1s 
the One reducible?” Chao-Chou replied, 
“When I was In the district of Ch”ing I had a 
robe made that weiphed seven pounds.”— 


6) 


7) 


8) 


Câu hỏi mà người hỏi nóng lòng muốn thấy 
ra thái độ của thây. Một nhà sư hỏi Triệu 
Châu: “Vạn pháp quy nhất; nhất quy về 
đâu?” Triệu Châu nói: “Khi ở Thanh Châu, 
tôi có may được một chiếc áo nặng bảy cân.” 
The question asked by one who 1s at a lOSS aS 
to how to go on with his study of Zen: Tâm 
Hành—A monk asked Hsing-Hua: “IÏ am 
unable to distinguish black from white. Pray 
enliphten me somehow.” The question was 
hardly out when the master gave him a good 
siashinge—Người hỏi vì không biết tiếp tục 
học Thiền như thế nào. Một nhà sư hỏi Hưng 
Hóa: “Kẻ học nầy không phân biệt nổi đen 
với trắng, xin sư soi sáng cho.” Câu hỏi vừa 
xong thì sư cho một tát bên thân. 

The question asked with the Intention to 
probe 1nfto the attainment of the master: Thám 
Bạt —This kind of question must have been In 
vogue when Zen monasteriles were ©very 
where established and the monks travelled 
from one master to another. A monk asked 
Fêng-Hsuch, “How 1s 1t that one 
understand not, never cherishes a doubt?” 
Fêng-Hsuch replied: “When a tortoise walks 
on the ground, he can not help leaving traces 
¡in the mud.”—Câu hỏi được hỏi với ý định 
thăm dò sở đắc của thầy. Loại câu hỏi nầy 
chắc chắn đã thịnh hành khi các Thiển viện 
được dựng lên khắp nơi và các nhà sư bái 
phỏng từ thầy nây sang thầy khác. Một nhà 
sư hỏi Phong Huyệt: “Kẻ ấy không hiểu mà 
chưa từng có chút nghi, thế là làm sao?” Sư 
đáp: “Khi con linh qui trèo lên đất bằng, nó 
không thể không để lại dấu vết nơi đất bùn.” 

The question of ignorance: Bất Hội —This 
does not seem to difer from the sixth 
question. A monk asked Hsuan-Sha: “I am a 
new comer in the monastery; please tell me 
how to go on with my study.” Hsuan Sha 


who 


replied: “Do you hear the murmuring 
stream?” The monk said: “Yes, master.” 
Hsuan-Sha said: “Ilf so, here is the 


entrance.”—Hỏi vì không hiểu; ở đây có vẻ 
không khác với loại câu “Iâm Hành.” Một 
nhà sư hỏi Huyền Sa: “Tôi là một người mới 
nhập tòng lâm; mong sư chỉ thị tôi cần phải 
học tập như thế nào.” Huyền Sa đáp: “Nhà 


9) 


10 


11 


12 


=< 


) 


` 


1311 


ngươi có nghe dòng suối rì rào kia chăng?” Vị 
sư đáp: “Bẩm, có!” Huyễn Sa nói: “Vậy theo 
lối đó mà vào.” 

The question proposed by one who has his 
own view of Zen and wishes to see how the 
master takes it: Kình Đảm—A monk asked 
his master: “As to worldly knowledge and 
logical cleverness, Ihave nothing to do with 
them; please let me have a Zen theme.” The 
master gave him a hearty blow—Người hỏi 
có quan điểm nào đó về Thiển và muốn biết 
nhận xét của thầy ra sao: “Tôi chẳng làm gì 
được với thế trí biện thông; xin sư cho một 
thoại đầu của Thiển.” Khi nhà sư hỏi như 
vậy, ông thầy liền giáng cho một đòn rất 
nặng. 

The question in which an anclent masfter”s 
sayIng 1s referred to: Trí —A monk said to 
Yun-Mên: 
boundaries are seen, however wide the eyes 
are open?” Said Yun-Mên: “Look!”—Trong 
câu hỏi nây có đặc ra lời nói của một bậc lão 
túc. Một nhà sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt 
lên mà cũng không thấy bờ mé thì làm sao?” 
Vân Môn bảo: “Xem kìa?” 

The question containng words from the 
Cố—A monk asked Shou-Shan: 
“According to the sutra, all beings are 
endowed with the Buddha-nature; how 1s 1f 
then that they know 1t not?” Shou-Shan 
replied: “They know.—Câu hỏi có chứa 
đựng những lời nói trong kinh. Một nhà sư hỏi 
Thủ Sơn: Theo kinh nói hết thảy chúng sanh 
đều có Phật tính; vậy sao chúng sanh không 
biết?” Thủ Sơn đáp: “Biết chứ.” 

The queston confainninng references fo a 
known fact: Tá—A monk asked Fêng-Hsuch: 
“[he ocean 1s said to confain the preclous 
gem; how can a man lay hands on 1t?” Fêng- 
Hsuch replied: “When Wang-Hsilang comes, 
1ts briphtness Is dazzling; when li-lou goes, 
the waves roll as hiph as the sky. The more 
one tries to take hold of, the farther 1t 
vanishes; the more one affemptfs fo see it, the 
darker it grows.”—Câu hỏi gồm có những đối 
chiếu với một sự thực đã biết. Một nhà sư hỏi 
Phong Huyệt: “Biển cả có châu làm sao nhặt 
được?” Phong Huyệt đáp: “Lúc Võng tượng 


“What would one do when no 


SufraS: 


13 


14 


15 


16 


17 


` 


` 


` 


) 


~ 


đến chói chan ánh sáng; chỗ Li lâu đi sóng vỗ 
trùm trời. Càng cố giữ nó càng tan, càng cố 
thấy nó càng tối.” 

The question sfarfs from an immediate fact of 
observation: Thật—A monk as San-Shêng: “] 
see that you belong to the Brotherhood, what 
1s the Buddha? What 1s the Dharma?” San- 
Shêng replied: “This 1s the Buddha, this 1s the 
Dharma, do you know?”—Câu hỏi bắt đầu 
bằng một lối nhận xét trực tiếp. Một nhà sư 
hỏi Tam Thánh: “Kẻ học nầy chỉ thấy Hòa 
Thượng là Tăng, đâu là Phật? Đâu là Pháp?” 
Tam Thánh đáp: “Đây là Phật, đây là Pháp, 
biết chăng?” 

The question confaining a hypothetical case: 
Giỉ—A_  monk asked Ching-Shan: “This 
Buddha sits in the Hall; what ¡1s the other 
Buddha?” Ching Shan replied: “This Buddha 
sis in the Hall”—Câu hỏi chứa đựng một 
trường hợp giả thiết. Một nhà sư hỏi Kính 
Sơn: “Đức Phật nầy ngôi trong Điện; cái nào 
là Đức Phật kia?” Kính Sơn đáp: “Đức Phật 
này ngồi trong Điện.” 

The question embodying a real doubt: 
Thẩm—A monk asked his master: “All things 
are such as they are from he beginning: what 
1s that which is beyond existence?” The 
master replied with 1d 
sfatement ¡is quite plain; what 1s the use of 
asking me?”—Câu hỏi bộc bạch một nghi 
tình thực thụ. Một vị sư hỏi Tổ sư: “Hết thẩy 
các pháp bản lai đều là hữu; như vậy cái gì là 
Vô?” Tổ sư đáp: “Câu hỏi của ngươi rất phân 
minh; hỏi ta làm gì?” 

The question with an aggressiVe In(ent: 
Trưng—A monk asked Mu-Chou: “The 
Patriarch came from India and what did he 
design to do here?” Mu-Chou retorted: “You 
tell; what did he design?” The monk gave no 
reply, so Mu-Chou struck him—Câu hỏi có ý 
định bức bách. Một vị sư hỏi Mục Châu: “Tổ 
sư từ Ấn sang đây để làm gì?” Mục Châu cắt 
nghĩa: “Hãy nói, để làm gì?” Vị sư không 
đáp. Mục Châu bèn đánh cho. 

The question plainly and straighforwardly 
stated: Minh—A non-Buddhist philosopher 
asked the Buddha: “Words or no-words, I ask 
neither.” The Buddha remained silent. The 


solution: “Your 


1312 


philosopher said: “The Blessed One 1s indeed 
full of mercy and compassion. He has cleared 
off clouds of confusion for my sake, showing 
me how to enter upon the path.”—Câu hỏi 
được nêu lên một cách đầy đủ và chính xác. 
Một triết gia ngoại đạo hỏi Phật: “Tôi không 
hỏi hữu ngôn hay vô ngôn.” Đức Phật ngồi im 
lặng. Triết gia nầy nói: “Đức Thế Tôn quả 
đại từ, đại bi. Ngài khơi sáng những mây mờ 
mê hoặc cho tôi, chỉ cho tôi lối vào Chánh 
đạo.” 

The question not expressed in words: Mặc— 
A non-Buddhist philosopher came to the 
Buddha and stood before hìm without 
utering a word. The Buddha then said, 
“Abundandy ¡ndeed, O philosopher!” The 
philosopher praised the Buddha saying, “Ít 1s 
all owing to the Blessed One ”s mercy that 
now enfer upon the path.”—Câu hỏi không 
diễn thành lời. Một triết gia ngoại đạo đến 
kiếm Phật và đứng trước ngài mà không nói 
một tiếng. Phật liền bảo: “Quá nhiều rồi ông 
ơi!” Triết gia này tán thán Phật, nói: “Do 
lòng từ bi của Đức Thế Tôn mà nay tôi được 
vào Đạo.” 

Eiphteen kinds of roofless consciousness: 
Mười Tám Loại Tâm Vô Nhân—See Eighteen 
roofless minds. 

Eighteen layers of hells: Eighteen kinds of hells 
described as the conditions in which the six sense 
organs, their six obJecfs and their six perceptions 
do not harmonize—Mười tám loại địa ngục được 
diễn tả khi điều kiện của sáu căn, sáu trần và sáu 
thức không hòa hợp với nhau. 

Eighteen merits of a Buddha: According to the 
Lotus  Sutra, eipghteen unique 
characteristics or eiphteen merifs that belong only 
to the Buddha—Theo Kinh Pháp Hoa, có 18 tính 
chất đặc biệt hay 18 công đức mà chỉ có Đức Phật 
mới có được: 

1) Faultlessness in body: Không sai lầm nơi thân 


18 


`=< 


there are 


thể. 
2) Faultlessness in speech: Không sai lầm về 
ngôn ngữ. 


3) Faultlessness in mind and thought: Không sai 
lầm về ý niệm. 

4)_ No unsteadiness of mind: Không bất định về 
tâm. 


5) Impartiality: Không có tâm thiên vị. 

6)_ Perfect resignation: Hoàn toàn nhẫn nhục. 

7) Imperishable aspiraton to save all living 
beings: Kiên trì mong muốn cứu độ tất cả 
chúng sanh. 

8) Unfailing zeal: Tinh tấn không ngừng nghỉ. 

9) Unfailing memory of all teachings of all 
Buddhas past, present, and future: Nhớ nghĩ 
không ngừng nghỉ tất cả giáo lý của chư Phật 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 

10) Unfailing contemplation: Quán niệm không 
ngừng nghỉ. 

11) Unfailing wisdom: Trí tuệ bất tận. 

12) Unfailing freedom from all 
Không bao giờ bị chướng ngại. 

13) AI bodiy deeds being in accord with 
wisdom: Mọi hành động về thân đều phù hợp 
với trí tuệ. 

14) All deeds of speech being in accord with 
wisdom: Mọi lời nói đều phù hợp với trí tuệ. 

15) AII deeds of thought being in accord with 
wisdom: Mọi ý nghĩ đều phù hợp với trí tuệ. 

16) Unhindered knowledge of the past: Trí tuệ 
không ngăn ngại trong quá khứ. 

17) Unhindered knowledge of the future: Trí tuệ 
không ngăn ngại trong tương lai. 

18) Unhindered knowledge of the present: Trí tuệ 
không ngăn ngại trong hiện tại. 

Eighteen objects of worship: Mười tám để 

mục lễ bái—In the Shingon Sect, each day a 

practiioner meditates on the eighteen obJects, 

nne ¡in the Vajradhatu the 

Garbhadhatu mandala—Trong Chân Ngôn tông, 

mỗi ngày hành giả phải thiển quán trên 1§ để 

mục, 9 để mục trong Kim Cang Mạn đà la và 9 

trong Thai Tạng Mạn đà la. 

Eighteen principal insiphts: Thập Bát Tuệ 

Quán—According to The Path of Purification, 

there are eiphteen Principal Insiphts of the 

abandoning by substituton of opposites—Theo 

Thanh Tịnh Đạo, có mười tám pháp tuệ quán. 

l) The abandoning of the perception of 
permanence, through the means of the 
contemplaton of Impermanence: Đoạn 
thường tưởng bằng quán vô thường. 

2) The abandoning of the perception of pleasure, 
throuph the means of the contemplation of 
pain: Đoạn lạc tưởng bằng quán khổ. 


hindrances: 


and nine ïn 


1313 


3) The abandoning of the percepton of self, 
throuph the means of the contemplation of not 
self: Đoạn ngã tưởng bằng quán vô ngã. 

4) The abandoning of delight, through the means 


of the contemplaton of dispassion 
(revulsion): Đoạn khoái cảm bằng quán ly 
dục. 


53) The abandoning of greed, through the means 
of the contemplation of fading away: Đoạn 
tham bằng quán ly tham. 

6) The abandoning of originating, through the 
means of the contemplation of cessation: 
Đoạn sinh bằng quán diệt. 

7) The abandoning of grasping, througph the 

of the contemplation of 
relinguishment: Đoạn chấp thủ bằng quán từ 
bỏ. 

8) The abandoning of 
compactness, through 
contemplation of destruction: Đoạn cái tưởng 
nguyên vẹn bằng quán hoại. 

9) The abandoning of accumulation, through the 

means of contemplation of fall: Đoạn tích lũy 

bằng quán diệt. 

The abandonng of the perception of 

lastingness, through of the 

contemplation of change: Đoạn tưởng bền bỉ 
bằng quán biến đối. 

The abandoning of the sign, throuph the 

means of the contemplation of the signless: 

Đoạn tướng bằng quán vô tướng. 

12) The abandoning of desire, throuph the means 
of the contemplation of the desireless: Đoạn 
dục bằng quán vô dục. 

13) The abandoning of misinterpreting, through 
the means of the contemplation of voidness: 
Đoạn tà giải bằng quán không. 

14) The abandoning of misinterpreting due to 

grasping at a core, throuph the means of 

Insiph( mo sfates that 1s hipher 

understanding: Đoạn tà giải do chấp thủ vào 

một cái lõi kiên cố bằng quán đi sâu vào tăng 
thượng tuệ. 

The abandoning of misinterpreting due to 

confusion, through the means of correct 

knowledge and vision: Đoạn tà giải do mê 
mờ bằng chánh tri kiến. 


means 


the perception of 
the means of the 


10) 
the  means 


II 


~ 


15 


` 


16) The abandoning of misinterpreting due to 

reliance on formations, through the means of 

the contemplation of danger In them: Đoạn tà 
giải do y cứ các hành bằng quán nguy hiểm 
trong các hành. 

The abandoning of non-reflexion, through the 

means of the contemplation of reflexion: 

Đoạn phi tư duy bằng quán tư duy. 

The abandoning of misinterpreting due to 

bondage, throuph the means of the 

contemplation of turning away: Đoạn tà giải 
do trói buộc bằng quán quay đi. 

Eighteen realms: Astadasa dhatavah (skÙ— 

Thập Bát Giớ—Eighteen spheres (siX senses, 

ther six objects, and corresponding kinds of 

consciousness—ln the Surangama Sutra, book 

Three, the Buddha explained to Ananda the 

reasons why he said that the eighteen realms were 

basically the wonderful nature of true suchness, 
the treasury of the Thus Come One——Trong Kinh 

Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật đã giải 

thích cho ông A Nan vì sao bản tính của Thập Bát 

Giới là Như Lai Tạng diệu chân như tính: 

1-2-3)The realm of eye, form, and consciousness: 
Cakshu-rupa-vijnana-dhatu (skt—Nhãn Sắc 
Thức GIới. 

a) Ananda! As you understand 1t, the eyes and 
form create the conditions that produce the 
©ye-conscilousness. Is the 
produced because of the eyes, such that the 
©eyes are 1s realm? Or 1s 1t produced because 
of form, such that form is its realm?—Ông A 
Nan! Ông đã rõ, con mắt và sắc làm duyên, 
sinh ra nhãn thức. Cái thức đó nhân sinh mắt, 
lấy mắt làm giới, hay nhân sinh sắc, lấy sắc 
làm giới? 

* Ananda! ]f it were produced because of the 
eyes, then In the absence of emptiness and 
form 1 be able 
distinctions; and, so even If you had a 
consciousness, what use would it be?: Ông A 
Nan! Nếu nhân mắt sinh, không có sắc và 
không, không thể phân biệt; dù có thức dùng 
để làm gì? 

* Moreover, Ananda, your seeing Is neither 
green, yellow, red, nor white. There 1s 
virtually nothing in which 1t 1s represented. 
Therefore, what ¡is the realm established 


17 


~ 


18 


`= 


CONSCIOUSness 


would not to  make 


b) 


1314 


from?: Cái thấy của ông, nếu phi các màu 
xanh, vàng, đỏ, trắng, không thể chỉ bày ra, 
vậy từ đâu lập ra giới hạn. 

Suppose 1t were produced because of form. In 
emptiness, when there was no form, your 
consciousness would be extinguished. Then, 
why 1s It that the consciousness knows the 
nature of emptiness?: Nếu nhân sắc sinh, khi 
nhìn hư không, không có sắc, đáng lẽ thức 
diệt, sao lại biết hư không? 

Suppose a form changes. You are also 
conscilous of the changing appearance; but 
yOUr ©ye-consciousness does not change, 
where ¡s the boundary established?: Nếu khi 
sắc tướng thay đổi, ông cũng biết nó thay đổi, 
mà thức của ông không thay đổi, thì đâu lập 
được giới? 

lf the eye-consclousness were to change 
when form changed, then there would be no 
appearance of a realm: Nếu theo sắc thay 
đổi, thức là cái thay đổi, không thể có giới 
hạn. 

Tf it were not to change, it would be constant, 
and given that It was produced from form, It 
should have no conscilous knowledge of 
where there was empty: Nếu không thay đổi, 
nhãn thức là cái thường hằng, vậy đã từ sắc 
sinh ra, lẽ không biết được hư không là gì?. 
Suppose the eye-consclousness arose both 
from the eyes and from form. If they were 
united, there would still be a point of 
separation. If they were separated, there 
would still be a point of contact. Hence, the 
substance and nature would be chaotc and 
đisorderly; how could a realm be set up?: Nếu 
gồm cả hai thứ mắt, sắc cùng sinh, nói hợp, 
chặng giữa lại phải ly; nói ly, hai bên phải 
hợp, thể tính tạp loạn, làm sao thành giới? 
Therefore, you should know that as to the 
eyes and form being the conditions that 
produce the realm of eye-conscIousness, none 
of the three places exisfs. Thus, the eyes, 
form, and the form realm, these three, do not 
have theIr origIn in causes and conditions, nor 
do their natures arise spontaneously: Vậy ông 
nên biết, mắt và sắc làm duyên sinh nhãn, và 
thức giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới 


mắt, sắc và nhãn thức vốn chẳng phải tính 
nhân duyên hay tính tự nhiên. 


4-5-6)The realm of ear, sound, and consciousness: 


Srofa-sabda-vijnana-dhatu (skÙ—Nhĩ Thanh 
Thức Giới. 


a) Anandal As you understand it, the ear and 


+ 


+ 


sound create the conditions that produce the 
©€ar-conscilousness. Is this 
produced because of the ear such that the ear 
1S 1íS realm, or 1s it produced because of 
sound, such that sound is its realm?—Ông A 
Nan! Ông đã rõ, tai và tiếng làm duyên, sinh 
ra nhĩ thức. Cái thức đó nhân tai sinh, lấy làm 
giới, hay nhân tiếng sinh lấy tiếng làm giới?: 
Ananda! Suppose the ear-conscIousness were 
produced because of the ear. The organ of 
hearing would have no awareness In the 
absence of both movement and stillness. 
Thus, nothing would be known by It. Since the 
organ would lack awareness, what would 
characterize the consciousness? You may 
hold that the ears hear, but when there Is no 
movemert and stilliness, hearing cannof OcCur. 
How, then, could the ears, which are but 
physical forms, unite with external obJects to 
be called the realm of consciousness? Once 
again, therefore, how would the realm of 
consciousness be established?: Ông A Nan! 
Nếu nhân tai sinh, hai tướng động nh đã 
không hiện tiễn, cái căn không thành tri giác. 
Tri giác không thành, cái thức hóa ra hình 
tướng gì? Nếu cái tai không có động tĩnh, 
không thành cái nghe, làm sao hình cái tai 
xen với sắc, chạm với trần, mà gọi được là 
thức giới. Cái nhĩ thức giới lại từ đâu mà lập 
ra được? 

Suppose 1t was produced from sound. If the 
COnscIousness exIsted because of sound, then 
1t would have no connection with hearing. 
Without hearing, then the characteristic of 
sound would have no location. Suppose 
COnsciousness existed because of sound. 
Given that sound exists because of hearing, 
which causes the characteristic of sound to 
manifest, then you should also hear the 
hearing-consciousness: Nếu nhân tiếng sinh, 
thức nhân tiếng mà có, không quan hệ gì đến 
cái nghe, như thế chính cái tướng của tiếng sẽ 


COnSCIiousness 


+ 


1315 


mất. Thức do tiếng sinh, dù cho tiếng nhân 
nghe mà có tướng, thì cái nghe phải nghe 
được thức. 

lf the hearing-consclousness Is not heard, 
there is no realm. If 1t 1s heard, then it is the 
same as sound. If the consciousness 1fself 1s 
heard, who 1s It that perceives and hears the 
conscIousness? If there 1s no perceiver, then 
1n the end you would be like grass or wood. 
Nor 1s it likely that the sound and hearing mix 
together to form a realm In between. Since a 
realm ¡in between could not be established, 
how could the ¡mmternal and external 
characteristics be delineated?: Nếu không 
nghe được, thức giống như tiếng. Thức đã bị 
nghe, thì cái gì biết nghe cái thức? Còn nếu 
không biết, hóa ra như cỏ cây. Không lẽ tiếng 
và nghe xen lộn thành trung giới. Giới đã 
không có địa vị ở giữa, thì tướng trong và 
ngoài từ đâu mà thành lập được? 


b)  Therefore, you should know that as to the ear 


7-8-9)The 


and sound creating the conditions which 
produce the realm of the ear-consciousness, 
none of the three places exists. Thus, the ear, 
sound, and sound-consciousness, these three, 
do not have their origin in causes and 
conditions, nor do their 
spontaneously: Vậy ông nên biết, tai và tiếng 
làm duyên sinh nhĩ thức giới, ba chỗ đều 
không thực có. Ba giới tai, tiếng, và nhĩ thức 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên. 


ñaAfUFr€S  arIs© 


smell, and 
consciousness: Ghrana-gandha-vijnana-dhatu 
(sk)—Tỷ Hương Thức Giới. 


realm of  nose, 


a) Moreover, Ananda, as you undersfand 1t, the 


+ 


nose and smell create the conditons that 
produce 
consciousness produced because of the nose, 
such that the nose 1s 1s realm? Or, 1s ït 
produced because of smell, such that smell 
are its realm?—Ông A Nan! Ông đã rõ, mũi 
và mùi làm duyên sinh ra tỷ thức. Cái thức đó 
nhân mũi sinh, lấy mũi làm giới; hay nhân 
mùi sinh, lấy mùi làm giới?: 

Suppose, Ananda, that the 
conscIousness were produced because of the 
nose, then In your mind, what do you take to 


the nose-consciousness Is this 


nOS€- 


be the nose? Do you hold that 1t takes the 
form of two fleshy claws, or do you hold 1t 1s 
an inherent abilifty of the nature which 
perceives smells as a result of movement(?: 
Ông A Nan! Nếu nhân mũi sinh, ý ông lấy gì 
làm tỷ căn? Cái mũi bằng thịt hay cái tính 
ngửi biết? 

Suppose you hold that it is fleshy claws which 
form an integral part of your body. Since the 
body”s perception 1s touch, the sense organ of 
smelling would be named_ “body Instead of 
“nose,` and the obJecfs of smelling would be 
obJecfs of touch. Since 1t would not even have 
the name “nose,. how could a realm be 
established for ¡t?: Nếu lấy cái mũi bằng thịt, 
thịt tức là thân căn, thân biết gọi là xúc. Thân 
không phải là mũi. Xúc là trần của thân. Vậy 
không có cái gì đáng gọi là mũi, sao lập được 
giới? 

Suppose you held that the nose was the 
perceiver of smells. Then, in your mind, what 
1S 1t that perceives? Suppose 1t were the flesh 
that perceived. Basically, what the flesh 
perceives Is obJects of touch, which have 
nothing to do with the nose. Suppose 1t were 
emptiness that perceived. Then emptiness 
would 1tself be the perceiver, and the flesh 
would have no awareness. Thus, empty space 
would be you, and since your body would be 
without perception, Ananda would not exIsf: 
Nếu lấy tính ngửi biết làm tỷ căn, ý ông 
muốn lấy cái gì làm biết ngửi? Nếu lấy chất 
thịt làm biết ngửi, thì cái mà thịt biết được là 
xúc chứ không phải tỷ căn. Nếu lấy hư không 
làm biết ngửi, thì hư không tự có biết, còn 
chất thịt lẽ ra không có biết. Như vậy đáng lẽ 
hư không mới thực là ông. Thân ông không 
phải có biết, thì ông A Nan biết nương vào 
đâu. 

If it Is the smell that perceives, perception 
1fself would lie with the smell. What would 
that have to do with you?: Nếu lấy mùi làm 
biết ngửi, cái biết thuộc về mũi, nào có quan 
hệ gì đến ông? 

If it is certain that vapors of fraprance and 
stench are produced from your nose, then the 
two flowing vapors of fragrance and stench 
would not arise from the wood of Airavana 


1316 


or Chandana. Given that the smell does not 
come from these two things, when you smell 
YyOUT OWn nose, 1s 1t fragrant, or does It stink? 
What stinks does not gIve off fragrance; what 
1S Íragrance does not stnk. Suppose you say 
you can smell both the fragrance and the 
stench; then you, one person, would have tow 
noses, and I would now be addressing 
questions to two Anandas. Which one 1s you?: 
Nếu các mùi thơm thúi sinh ở mũi của ông, 
không phải ở cây y-lan hay chiên đàn mà ra, 
vậy khi không có hai thứ đó, ông thử ngửi 
mũi ông xem thơm hay thúi? Mùi thúi không 
phải thơm, mùi thơm không phải thúi. Nếu 
ngửi được cả hai mùi thơm thúi, thì một mình 
ông lẽ ra phải có hai mũi, và đứng trước tôi 
hỏi đạo, phải có hai A Nan, vậy ai là ông? 
Suppose there 1s one nose; then fragrance and 
síench would not be two. Since stench would 
be fraprance and fragrance would become 
stench, there would not be two natures, thus 
what would make up the realm?: Nếu mũi có 
một, thơm thúi không phải hai, thúi là thơm, 
thơm thành thúi, hai tính không có, vậy theo 
đâu mà lập giới? 

lf the nose-consciousness were produced 
because of smells, 1t follows that It 1s in 
existence Just because of smells. Just as the 
eyes can see but are unable to see 
themselves, so, foo, If it exists because of 
smells, it would not be aware of smells. If it Is 
aware of smells, then 1t is not produced from 
smells. If it had no awareness, the realm of 
smelling would not come 1nto being. If the 
COnSCIousness were not aware of smells, then 
the realm would not be established from 
smells. Since there 1s no Intermediate realm 
Of. consciousness, 
establishing anything Internal or external, 
either. Therefore, the nature of smelling 1s 
ulimately empty and false: Nếu nhân mùi 
sinh, cái tỷ thức nhân mùi mà có. Như con 
mắt thấy được, không nhìn con được mắt. 
Vậy tỷ thức nhân mùi mà có, lẽ ra không biết 
được mùi. Nếu biết được, không phải do mùi 
sinh. Còn nếu không biết, không phải là thức. 
Nếu mùi không có cái biết mùi thì không 
thành được giới hạn cái thức. Nếu không biết 


there 1s no basis for 


b) 


10-I1-12)The realm of tongue, 


a) 


mùi, thì không phải do mùi mà lập ra giới. 
Không có tỷ thức là chặng giữa, thì nội căn, 
ngoại trần không thể thành lập, và các tính 
ngửi biết chỉ là hư vọng. 

Therefore, you should know that, as to the 
nose and smells being the conditions which 
produce the realm of the nose-conscIousness, 
none of the three places exis(s. Thus, the 
nose, smells, and the realm of smelling, these 
three, do not have their origin In causes and 
conditions, do their 
spontaneously: Vậy ông nên biết, mũi và mùi 
làm duyên sinh tỷ thức giới, ba chỗ đều 
không thực có. Ba giới mũi, mùi và tỷ thức 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên. 


nOT ñAafUr€S aris€ 


flavors, and 
CONnSCIOuSneSsS: Jihva-rasa-viJnana-dhafu 
(sk)——Thiệt VỊ Thức Giới. 

Moreover, Ananda, as you understand 1t, the 
tongue and flavors create the conditions that 
produce the tongue-consciousness. Is the 
produced because of the 
tongue, such that the tongue 1s 1(s realm, Or 1S 
1t produced because of the flavors, such that 
the flavors are its realm?: Ông A Nan! Ông 
đã rõ, lưỡi và vị làm duyên sinh ra thiệt thức. 
Cái thức đó nhân lưỡi sinh, lấy lưỡi làm giới; 
hay nhân vị sinh, lấy vị làm giới? 

Suppose, Ananda, that 1t were produced 
because of the tongue. Then all the sugar, 
black plums, Huang-lien, salt, wild ginger, 
and cassia in the world would be entirely 
without flavor. Also, when you ftaste your own 
fongue, 1s I( sweet or bitter? Suppose the 
nature of your tongue were bitter. Then, what 
would 1t be that tasted the tongue? Since the 
tongue cannot faste 1tself, who would have 
the sense of taste? If the nature of the tongue 
were not bifter, there would be no flavor 
engendered by it. Thus, how could a realm be 
established?: Ông A Nan! Nếu nhân lưỡi sinh, 
thì các vị trong thế gian ngọt như mía, chua 
như me, đắng như huỳnh liên, mặn như muối, 
cay như gừng và quế, mấy thứ đó đều không 
có vị. Ông thử tự nếm lưỡi ông, xem ngọt hay 
đắng? Nếu đắng thì cái chi đến nếm lưỡi. 
Lưỡi đã không tự nếm, thì lấy cái chi mà biết 


CONnSCIOusness 


b) 


1317 


vị? Nếu không đắng, lưỡi không sinh ra được 
vị, sao lập thành giới? 

lf it were produced because of flavor, the 
conscIousness 1fself would be a flavor. The 
case would be the same as with the tongue- 
organ being unable to taste 1tself. How could 
the consciousness know whether it had flavor 
or no(? Moreover, flavors do not all come 
from one thing. Since flavors are produced 
from many things, the conscilousness would 
have many substances: Nếu nhân vị sinh, thì 
thiệt thức tự mình đã là vị, giống như lưỡi, 
không thể tự nếm vị mình được, sao biết là vị 
hay không phải vị? Lại tất cả các vị không 
phải do một vật sinh ra. Các vị đã do nhiều 
vật sinh ra, lẽ ra thức có nhiều thể. 

Suppose that the conscilousness were of a 
single substance and that the substance was 
definitely produced from flavor. Then, when 
salt, bland, sweet, and pungent 
combined, their various differences would 
change Into a single flavor and there would 
be no distinctions among them. If there were 
no đdistinctions, It be called 
consciousness. So, how could it further be 
called the realm of tongue, flavor, and 
consciousness? Nor can 1t be that empty space 
produces your consclous awareness. The 
tongue and flavors could not combine without 
each losing Its basic nature. How could a 
realm be produced?: Nếu thức thể là một, và 
thể do vị sinh ra, thì đáng lẽ những vị mặn, 
nhạt, chua, cay hòa hợp cùng nhau sinh ra các 
tướng sai khác, đồng là một vị, không có 
phân biệt. Đã không có phân biệt, không gọi 
là thức, sao còn gọi là Thiệt-VỊ-Thức Giới? 
Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức của ông? 
Còn nói lưỡi và vị hòa hợp nhau mà sinh, thì 
cái chặng giữa căn trần đã không có tự tính, 
làm sao sinh được giới? 

Therefore, you should know that, as to the 
tongue and flavors being the conditions and 
that produce the fongu- 
consciousness, none of the three places 
exists. Thus, the tongue, flavors, and the 
realm of the tongue, these three, do not have 
theIr origin In causes and conditions, nor do 
their natures arise sponftaneously: Vậy ông 


W€F€ 


could not 


realm of 


13-14-15)The 


a) 


b) 


nên biết, lưỡi và vị làm duyên sinh thiệt thức 
giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới lưỡi, 
vị và thiệt thức vốn chẳng phải tính nhân 
duyên hay tính tự nhiên. 

of body-conscIousness, 
obJects of touch: Kaya-sparshtavya-vijnana- 
dhatu (sk)——Thân Xúc Thức Giới. 

Moreover, Ananda, as you understand 1t, the 
body and objJects of touch create the 
condtions that produce the body- 
conscIousness. Is the consciousness produced 
because of the body, such that the body 1s 1s 
realm, or 1s It produced because of obJecfs of 
touch, such that obJects of touch are Ifs 
realm?: Ông A Nan! Ông đã rõ, thân và xúc 
làm duyên sinh ra thân thức. Cái thức đó 
nhân thân sinh, lấy thân làm giới hạn, hay 
nhân xúc sinh, lấy xúc làm giới? 

Suppose, Ananda, that It were produced 
because of the body. When there was no 
awareness of the two conditions of confact 
with and separation from objects of touch, 
what would the body be conscious of?: Nếu 
nhân thân sinh, tất không có hai cái duyên 
giác quán hợp ly, thân còn biết gì nữa? 
Suppose 1t were produced because of obJects 
of touch. Then you would not need your body. 
Without a body, what could perceive conftact 
with and separation from objec(s of touch?: 
Nếu nhân xúc sinh, chắc không có thân ông, 
ai không có thân mà biết hợp, biết ly được? 
Ananda! Things do not perceive objects of 
touch. It 1s the body that perceives objects of 
touch. What the body knows Is obJects of 
touch, and what 1s aware of obJecfs of touch 1s 
the body. What ¡1s obJjects of touch 1s not the 
body, and what Is the body 1s not the objects 
of touch. The two characteristics of body and 
obJjects of touch are basically without a 
location. ]f it united with the body, 1t would 
be the body”s own substance and nature. Ïf it 
were apart from the body, it would have the 
same appearance as empty space. Since the 
Iinside and the outside don”t stand up, how can 
one set up a middle? The middle cannot be 
set up either. The Inside and the outside are 
by nature empty. From what realm, then, 1s 
your consciousness born?: Ông A Nan! Vật 


realm 


1318 


không thể biết xúc, thân mới biết có xúc. Xúc 
biết thân, thân biết xúc. Đã là xúc thì không 
phải là thân. Đã là thân, tức không phải là 
xúc. Hai tướng thân và xúc vốn không có xứ 
sở. Hợp với thân thì thành ra tự thể tính của 
thân. Ly với thân thành ra những tướng hư 
không. Nội căn và ngoại trần đã không thành, 
cái giữa là thức làm sao lập được? Giữa đã 
không lập được, tính trong ngoài là không, 
vậy từ đâu mà lập được cái giới sinh ra thức 
của ông? 

Therefore, you should know that, as to the 
body and obJects of touch being conditions 
that produce the realm of body- 
consciousness, none of the three places 
exists. Thus, the body, objects of touch, and 
the realm of the body, thse three, do not have 
their origin In causes and conditions, nor do 
their natures arise sponftaneously: Vậy ông 
nên biết, thân và xúc làm duyên sinh thân 
thức giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới 
thân, xúc, và thân thức vốn chẳng phải tính 
nhân duyên hay tính tự nhiên. 


16-17-18)The realm of mind, dharmas, and 


a) 


consciousness:  Mano-dharma-viJnana-dhatu 
(sk)——Ý -Pháp-Thức Giới. 

Moreover, Ananda, as you understand 1t, the 
mind and dharmas create the conditions that 
produce 
conscIousness produced because of the mind, 
such that the mind Is is realm, Or 1S It 
produced because of dharmas, such that 
dharmas are its realm?: Ông A Nan! Ông đã 
rõ, ý và pháp làm duyên sinh ra ý thức. Cái 
thức đó nhân ý sinh, lấy làm giới, hay nhân 
pháp sinh, lấy làm giới? 

Suppose, Ananda, that 1t were produced 
because of the mind. In your mind there 
certanly must be thoughts; these give 
expression to your mind. If there are no 
dharmas before you, the mind does not gIve 
rIse to anything. Apart from conditions, it has 
no shape; thus, 
conscIousness be? Moreover, Ananda, 1s your 
COnSCIous awareness the same as your mind- 
organ, with Ifs capacity to understand and 
make distinctions, or ¡1s it different? If 1t were 
the same as the mind, it would be the mind; 


the mind-consclousness. Ils this 


what use would the 


how could it be something else that arises? If 
It were different from the mind, it should 
thereby be devoid of conscIousness. If there 
W€r€e no consciousness, how would 1t arise 
from the mind? If there were consciousness, 
how would it differ from the mind? Since If 1s 
by nature neither the same nor different, how 
can a realm be established?: Ông A Nan! Nếu 
nhân ý sinh, trong ý ông chắc có suy nghĩ mới 
phát minh ý ông. Nếu không có sự vật ở 
ngoài, ý không sinh ra được. Lầa các pháp 
duyên, ý không có hình tướng. Vậy thức dùng 
để làm gì? Thức tâm của ông giống hay khác 
các tư tưởng và các sự rõ biết. Nếu đồng với 
ý, sao gọi là do ý sinh. Nếu khác với ý, đáng 
lẽ không biết gì. Nếu thế, sao nói là do ý 
sinh. Nếu có biết, sao lại chia ra thức và ý? 
Nguyên đồng và khác còn không lập được, 
sao lập được giới? 

Suppose 1t were produced because of 
dharmas. None of the dharmas of the world 
exIsts apart from the five defiling obJects. 
Consider the dharmas of form, the dharmas of 
sound, the dharmas of smell, the dharmas of 
taste, and the dharmas of touch, each has a 
clearly distinguishable appearance and 1s 
matched with one of the five organs. They are 
not what the mind takes in: Nếu từ pháp trần 
sinh, các pháp trong thế gian, không rời năm 
trần. Ông hãy xem các sắc pháp, thanh pháp, 
hương pháp, vị pháp và xúc pháp, các tướng 
trạng đều phân minh, để đối với năm căn, các 
thứ đó đều không phải về phần trần cảnh của 
ý căn. 

Suppose your consciousness were ¡indeed 
produced through a reliance on dharmas. 
Take a close look at them now. What does 
each and every dharma look like?: Nếu thức 
của ngươi nhất định từ pháp trần ra, thì ngươi 
hãy xem xét hình tướng của mỗi pháp như thế 
nào? 

Underlying the characteristics of form and 
emptiness, movement and stillness, 
penetration and obstruction, unity and 
separation, and production and extinction 
there is nothing at all: Nếu ha sắc, không, 
thông, nghẽn, ly, hợp, và sanh diệt, ngoài các 
tướng nầy chẳng có sở đắc. 


1319 


*  When there 1s production, then form, 
emptiness, and all dharmas are produced. 
When there ¡is extinction, then form, 


emptiness, and all dharmas are extinguished. 
Since what 1s causal does not exist, If those 
produce 
appearance does the consciousness assume? 
lf there 1s nothing discernable about the 
how 


Causes the consciousness, what 


CONnSCIOUsness, can a realm be 
established for ¡?: Sanh thì các pháp sắc 
không cùng sanh, diệt thì các pháp sắc không 
cùng diệt, vậy cái nhân sanh ra đã không, 
làm sao có thức? Thức đã chẳng có, giới từ 
đâu lập? 

b) Therefore, you should know that, as to the 
mind and dharmas being the conditions that 
produce the realm of the mind-consciousness, 
none of the three places exis(s. Thus, the 
mind, dharmas, and the realm of the mind, 
these three, do not have their origin in causes 
and conditions, nor do their natfures arIse 
spontaneously: Vì thế ông nên biết ý căn, 
pháp trần làm duyên với nhau sanh ra ý thứ 
giới, ba chỗ đều không, tức ý căn, pháp trần, 
ý thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, 
cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 

** See Eighty-one divisions 1n the Maha-PraJna- 
Paramita Sutra. 

Eighteen realms of sense: Thập Bát Giới—See 

Eighteen realms. 

Eighteen roofless mỉnds: Mười Tám Tâm Vô 

Nhân—-Accordng to Bhikkhu Bodhi ïn 

Abhidhamma, there are eighteen kinds of rootless 

minds—Theo Tỳ Khưu Bồ Để trong Vi Diệu 

Pháp, có cả thảy mười tám Tâm Vô Nhân: 

(A) Seven types of unwhlesome resultant types of 
minds—Bảy loại Tâm Quả Bất Thiện Vô 
Nhân: 

l1) Eye-conscIousness accompanied by 
equanimity: Nhãn thức đồng phát sanh cùng 
thọ Xả. 

2) Ear-consciousness accompanied by 
equanimity: Nhĩ thức đồng phát sanh cùng 
thọ Xả. 

3) Nose-conscilousness accompanied by 
equanimity: Tỹ thức đồng phát sanh cùng thọ 
Xả. 





4) Tongue-consciousnes accompamed by 
equanimity: Thiệt thức đồng phát sanh cùng 
thọ Xã. 

53) Body-consclousness accompanied by paIn: 
Thân thức đồng phát sanh cùng thọ Khổ. 

6) Receiving consclousness accompanled by 
equanimity: Tiếp thọ tâm, đồng phát sanh 
cùng thọ Xả. 

7) Investigating consclousness accompanied by 
equanimity: Suy đạt Tâm, đồng phát sanh 
cùng thọ Xả. 

(B) Eight wholesome-resultant types of rootless 
minds—Tám loại Tâm Quả Thiện Vô Nhân: 

8) Wholesome-resultant Eye-consciousness 
accompanied by equanimity: Nhãn thức quả 
thiện, đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

9) Wholesome-resultant €ar-COnSCIOusness 
accompanied by equanimity: Nhĩ thức quả 
thiện đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

10) Wholesome-resultant ñOS€-COnSCiOusness 
accompanied by equanimity: Tỹ thức quả 
thiện đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

11) Wholesome-resultant tongue-consciousness 
accompanied by equanimity: Thiệt thức quả 
thiện đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

12) Wholesome-resultant body-conscIousness 
accompanied by pleasure: Thân thức quả 
thiện, đồng phát sanh cùng thọ lạc. 

13) Wholesome-resultant receiving- 
COnSciousness accompanied by equanimity: 
Tiếp thọ tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

14) Wholesome-resultant 1nvestigating- 
consciousness accompanied by joy: Tiếp thọ 
Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ. 

15) Wholesome-resultant 1nvestigating- 
COnsciousness accompanied by equanimity: 
Suy Đặc Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

(C) Three rootless functional types of minds—Ba 
loại tâm hành vô nhân: 

adverting 
accompanied by equanimity: Ngũ môn hướng 
Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

17) Mind-door adverting COnSCIousness 
accompanied by equanimity: Ý môn hướng 
Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

18) Smile-producing consclousness accompanied 
by joy: Tiếu sanh tâm, đồng phát sanh cùng 
thọ Hỷ. 


16) Five-sense-door COnSCIOusness 


1320 


Eighteen sects of Hinayana: Tiểu Thừa Thập 

Bát Bộ——Mười tám phái Tiểu thừa. 

(A) Mahasanghikah—Đại Chúng Bộ: 

1) Ekavya-vaharikah: Nhứt Thuyết Bộ. 

2) Lokottaravadinah: Thuyết Xuất Thế Bộ. 

3) Bahusrutiyah: Đa Văn Bộ. 

4) Prajanptivadinah: Thuyết Giả Bộ. 

5) Jetavaniyah (Caityasailah): Chế Đa Sơn Bộ. 

6) Aparasailah: Tây Sơn Trụ Bộ (Bắc Sơn Trụ 
Bộ: Uttarasailah). 

7) Gokulika: Kaukkutkah—Kê L1 Bộ. 

Aryasthavirah— Thượng Tọa Bộ: 

8) Haimavatah: Tuyết Sơn Bộ. 

9) Sarvastivadah: Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. 

10) Vatsiputriyah: Độc Tử Bộ. 

11) Dharmottariyah: Pháp Thượng Bộ. 

12) Bhadrayaniyah: Hiền Vị Bộ. 

13) Sammatiyah: Chính Lượng Bộ. 

14) Sannagarikah: Mật Lâm Sơn Bộ. 

15) Mahisasakah: Hóa ĐỊa Bộ. 

16) Dharmaguptah: Pháp Tạng Bộ. 

17) KasyahpIya: Ẩm Quang Bộ. 

18) Sautrantikah: Kinh Lượng Bộ. 

Eighteen spheres: Astadasa đhatavah (skÙ— 

Thập Bát Giới —S1x senses, their six objecfs, and 

corresponding kinds of conscilousness—See 

Eighteen realms. 

Eighteen unique qualifies of Buddhas: Thập 

Bát Bất Cộng Sec Eighteen 

characteristics of Buddhas. 

Eighteenth vow: Đệ Thập Bát Nguyện—The 

eiphteenth of Amitabha's forty-eipht vows, the 

one vowing salvation to all believers—Nguyện 

thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, 

nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh—See Forty- 

eight vows of Amitabha. 

Eiphffold consciousness being classiied 

according to joy, equanimity, knowledge 

and promptfing: Tám Tâm Dục Giới Được Xếp 

Loại Theo Hỷ Xả Và Trí Được Nhắc Bảo— 


distinctive 


Eighfold Conscilousnes  being  classified 
according to jJoy, equanimity, knowledge, and 
prompting. 


(A) Four consciousnesses which are accompanied 
by joy—Bốn tâm câu hữu với hỷ: 

1l) When accompanied by joy, 1t 1s either 
associated with knowledge and unprompted. 


2) 


3) 


When a man 1s happy on encountering an 
excellent gIft to be given, or recIpIenf, ©fC., Or 
some such cause for Joy, and by placing ripht 
that the way 
beginnng “there is meri( In giving,” he 
unhesitatingly unureed by 
performs such merit as giving, etc., then his 
accompamed by Joy, 
associated with knowledge, and unprompted: 
Khi câu hữu với hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng 
với trí, không cần được nhắc bảo. Thí dụ như 
khi một người sung sướng vì gặp được một 
tặng phẩm tuyệt hảo để làm quà, hay vì gặp 
được một người nhận, vân vân, hay một 
nguyên nhân nào tương tự làm phát sinh hỷ, 
và đặt chánh kiến lên hàng đầu, như nghĩ 
rằng bố thí có công đức lớn, người ấy không 
do dự, không cần nhắc bảo khi làm những 
công đức bố thí, vân vân thì tâm ấy là câu 
hữu với hỷ, tương ưng với trí, và không cần 
nhắc nhở. 

When accompaned by Joy, it Is either 
assoclated with knowledge and prompted. 


view_ foremost OCCUrS In 


and others 


CONSCIOUSN@SS 1S 


When a man ¡s happy and content In the way 
aforesaid in (1), and, while placing ripht view 
foremost, yet he does It hesitantly through 
lack of free øenerosify, efc., or urøed on by 
others, then, his 
accompanmed by Joy, 
knowledge, but prompted: Khi câu hữu với 
hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng với trí cần được 
nhắc bảo. Khi một người sung sướng hài lòng 
như trên (1), và cũng đặt chánh kiến lên hàng 
đầu, nhưng lại làm với sự do dự vì tâm không 
rộng rãi, hoặc cần được người khác nhắc bảo, 
thì tâm ấy thuộc loại câu hữu với hỷ, tương 
ưng với, nhưng cần được nhắc bảo. 

When accompanied by Joy, 1t 1s dissociated 


CONnSCIOusness 1S 
associated with 


from knowledge and unprompted. In case of 
young children who have a natural habit due 
to seeing the behaviour of relatives and are 
Joyful on seeing monks and at once give them 
whatever they have in their hands or pay 
homaøge, this 1s the consciousness which 1s 
accompaned by joy, 
knowledge, but unprompted: Khi câu hữu với 
hỷ, không tương ưng với trí, không cần nhắc 
bảo. Như trường hợp những em bé có thói 


dissociated from 


1321 


quen tự nhiên do bắt chước người lớn, khi gặp 
một vị sư thì cúng dường, đó là tâm câu hữu 
với hỷ, không tương ưng với trí và không cần 
sự nhắc bảo. 

4) When accompanied by joy, 1t 1s dissociated 

from knowledge and prompted. When a man 

sees other people offer, he is happy and 
wanfs to offer too; however, his stinginess 
prevents him from offering. He needs 
prompting from other people: Khi câu hữu với 
hỷ, không tương ưng với trí, cần nhắc bảo. 

Khi một người thấy người khác cúng dường, 

cũng muốn hoan hỷ cúng dường, nhưng vì 

lòng tham tiếc nên không chịu cúng mà phải 
đợi nhắc nhở. 

Four conscIousnesses which are accompanied 

by equanimity. When the conscIousnesses are 

devoid of Joy, such as the cases from (Š) to 

(8), they are accompanied by equanimity: 

Bốn tâm câu hữu với xả. Khi không có hỷ 

như trong những trường hợp từ (5) đến (8), thì 

những tâm nầy gọi là tâm câu hữu với xả. 

5) When accompanied by equanimIty, 1t 1s eIther 
assoclated with knowledge and unprompted: 
Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, không 
cần nhắc bảo. 

6) When accompanied by equanimIty, 1t 1s eIther 
associated with knowledge and prompted: 
Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, cần 
nhắc bảo. 

7) When accompanied by equanim(y, It 1s 
dissociated from knowledge and unprompted: 
Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, 
không cần nhắc bảo. 

8) When accompanied by equanimty, It 1s 
dissociated from knowledge and prompted: 
Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, 
cần nhắc bảo. 

Eighffold noble path: Astangika-marga (skÙ— 

Ashtangtka-Magøsa (p)—Bát Chánh đạo—Bát 

Thánh Đạo—Tám đường đúng —The 

eiphtfold noble path consisfs In right view, ripht 

thinking, ripht speech, right( action, ripht living, 
ripht endeavor, ripht ripht 
meditation. Right view means to abandon a self- 

centered way of looking at things and to have a 

ripht view of the Buddha, that 1s “Nothing has Ifs 

own self; everything exiIsts due to ftemporary 


(B) 


con 


memory, and 


combination. If this exists, the other exists; If this 
ceases fo exisf, the other 1s in no way to be able to 
exist” Ripht thinkng means not to include 
toward a self-centered attitude toward things but 
to think of thinøs riphtly. Right view teaches us to 
abandon the three evils of the mind such as 
covefeousness, resentment, and evil-mindedness; 
and to think of things riphtly, with as øenerous a 
mind as the Buddha: not to have greedy mind 
(coveteousness) or not to think only of one”s own 
gain; not to have the angry mind (resentment) or 
not fo get angry when things do not turn out as one 
wishes; the evil mind (evi- 
mindedness). Right speech teaches us to use ripht 
words In our daily lives and to avoid the four evils 
of the mouth such as not to lie (to use false 
language), not to speak with a double tongue, not 
to commit i1ll-speaking, and not fo use Improper 
language (careless language). Right action means 
daily conduct in accordance with the precepfts of 
the Buddha. Ït is to say one must refrain from the 
three evils of the body that hinder ripht action 
suụch as needless killing, stealing, and committing 
adultery or other sexual misconduct. Ripht living 
means to gain food, clothing, shlter, and other 
necessitles of life In a ripht way. Right living 
teaches us not to earn our livelihood through work 
that makes trouble for others or through a career 
useless fo society, but to live on a justifiable 
income that we can obftain through right work and 
a vocation useful to others. Right endeavor means 
fo engagøe constantly 1n right conduct without 
being idle or deviating from the ripht way, avoid 
such wrongs as the three evils of the mind, the 
evils of the mouth, and the three evils of the body. 
Right memory means to practice with a right mind 
as the Buddha did, that is, we must address 
ourselves to all things In the universe with a fatr 
and ripht mind. And fimnally, riph( meditation 
means not to be agifated by any change of 
external circumstances—Bát Thánh Đạo chính là 
thấy đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành 
động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, ghi nhớ đúng, 
và thiển định đúng. Chánh kiến là từ bỏ cách nhìn 
hướng về cái ngã của các sự vật và có cái thấy 
như thật của Đức Phật, nghĩa là vạn sự vạn vật 
không có tự tánh, không độc lập, mà hiện hữu do 
sự tổng hợp của nhau, cái này có thì cái kia có, 


not to have 


1322 


cái này không thì cái kia không. Chánh tư duy là 
không thiên về thái độ quy ngã đối với sự vật, mà 
suy nghĩ về sự vật một cách đúng đắn. Chánh tư 
duy dạy chúng ta từ bỏ ba cái xấu để có được cái 
tâm độ lượng như tâm Phật: không tham muốn 
hay chỉ nghĩ đến sự thủ đắc cho riêng mình; 
không giận ghét hay không ưa thích khi sự việc 
xảy ra không như ý mình muốn; và không ác độc 
hay muốn được theo ý mình trong mọi sự. Chánh 
ngữ dạy chúng ta sử dụng ngôn từ đúng đắn trong 
đời sống hằng ngày và tránh bốn thứ xấu ác về 
miệng như nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời vu 
khống và nói lời không cẩn thận. Chánh nghiệp là 
sự ứng xử hằng ngày phù hợp với giới luật của 
Đức Phật, nghĩa là phải kềm chế ba điều xấu nơi 
thân, làm trở ngại cho những hành động đúng như 
sát hại không cần thiết, trộm cắp, và tà dâm. 
Chánh mạng là thu hoạch thức ăn, quần áo, nhà 
cửa và các nhu cầu khác trong cuộc sống một 
cách đúng đắn. Chánh mạng dạy chúng ta kiếm 
sống bằng công việc không phiền khổ cho người 
khác hay những nghề vô ích cho xã hội, mà phải 
sống bằng sự thu nhập chính đáng bằng nghề 
nghiệp chính đáng và có ích cho người khác. 
Chánh tinh tấn là luôn hành sử đúng đắn, không 
lười biếng hay đi lệnh khỏi con đường chân 
chánh, tránh những sai lầm như ba điều xấu về ý, 
bốn điều xấu về miệng và ba điều xấu về thân. 
Chánh niệm là tu tập bằng cái tâm đúng đắn như 
Đức Phật đã tu tập, nghĩa là chúng ta phải chú 
tâm vào vạn sự vạn vật trong vũ trụ bằng cái tâm 
thanh tịnh và chính đáng. Cuối cùng là chánh 
định, nghĩa là luôn luôn không bị dao động vì 
những thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài. 

** See Eight Noble Paths. 

Eightfold nofion of no-birth: 
Anutpattikadharma (skU—Bát Bất Sinh Pháp— 
See Eight ways of no-birth. 

Eighth sign of the Buddha: Niết Bàn Tướng— 
The 8” sign of the Buddha, his entry into nirvana, 
1e. his death, after delivering “in one day and 
nighf” the Parinrvana Sutra—Tướng nhập diệt 
hóa thân thứ tám của Đức Phật, tức là tướng nhập 
diệt của Đức Thế Tôn (Đức Phật giáo hóa chúng 
sanh đến năm 80 tuổi thì hóa duyên hết, ngài liền 
đến giữa hai cây Ta La bên bờ sông Bạt Đề, tại 
thành Câu Thi Na, vùng trung Ấn Độ, thuyết 
giảng xong Kinh Niết Bàn rồi nhập diệt). 


Eighth vijnana: Đệ Bát Thức—Another name 

for Alaya-vijnana. This 1s the mind-essence, the 

root and essence of all things—Tên khác của A 

Lại Da Thức, thức thứ 8 trong tám thức (đây là 

thức căn bản của mọi thức khác)—See Alaya 

vijnana. 

Eighty-eight Buddhas repentance 

ceremony: Hồng danh bảo sám (lễ sám hối trước 

88 hồng danh Phật). 

Eighty-eipht deluded viewpoints: Bát thập bát 

kiến hoặc (tám mươi tám loại kiến hoặc). 

(D_ An overview of deluded views: Tổng quan về 
kiến hoặc—Perplexiies or illusions and 
temptatons arlse from false views Or 
theorles. There are two kinds of deluded 

Các loại phiển não và cám dỗ khởi 

lên từ tà kiến. Có hai loại kiến hoặc—See 

Basic deluded views: 


VICWS 





1) Delusions ¡in the visible world: Kiến Hoặc— 
Các loại vọng kiến, phân biệt tà vạy, gây ra 
những mê hoặc. 

2) IHlusions in the mental or moral world: Tư 
Hoặc—Lấy tình cảm mê chấp tham, sân, si, 
mà nghĩ cảm về vạn hữu trên thế gian. 

ŒI) Eighty-eight deluded views—Tám mươi tám 
kiến hoặc: 

(A) Thirty-two deluded views in the world of 
desire—32 Kiến hoặc trong dục giới: 

1-10)AII ten deluded views operate In relationship 
to the Truth of Suffering. They are: greed, 
anger, delusion, doubt, 
view Of self, one-sided view, deviant views, 
the view of being attached to views, view of 
grasping prohibiive precepts—Mười kiến 
hoặc này hoạt động liên hệ tới Khổ đế. Đó là 
tham, sân, si, mạn, nghi, ngã kiến, biên kiến, 
tà kiến, kiến thủ, và giới cấm thủ kiến. 

1I-I7)Seven deluded Operate In 
relatlonship to the Truth of Accumulating. 
They are: greed, anger, delusion, arrogance, 
doubt, the view of being attached to views, 
and đeviant views—Bảy kiến hoặc hoạt động 
liên hệ tới Tập đế. Đó là: tham, sân, si, mạn, 
nghi, kiến thủ, và tà kiến. 

18-24Seven deluded Operate In 
relationship to the Truth of Cessation: Bảy 
kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Diệt đế. 


arrogance, 


Wrong 


VICWS 


VICWS 


1323 


25-32)Eight deluded views operate 1n relatlonship 
to the Truth of the Path. They are: greed, 
anger, delusion, arrogance, doubt, the view of 
being attached to views, deviant views, and 
view of grasping prohibitive precepts—Bảy 
kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Diệt đế. Đó 
là: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thủ, tà kiến, 
và giới cấm thủ. 
Twenty-eight deluded views In the world of 
form—28 kiến hoặc trong sắc giới: 
33-60)In the world of form, the relationship of 
deluded views to the Four Noble Truths 
follows the same order as in the world of 
desire with the exception of “hatred” because 
hatred must be eliminated before one can 
enter samadhi in the world of form—Trong 
sắc giới, những kiến hoặc hoạt động liên hệ 
tới Tứ Diệu Đế cũng giống như trong dục 
giới, ngoại trừ “sân hận” vì trước khi vào 
định, người ta phải loại trừ sân hận. 
Twenty-eight deluded views in the formless 
world—28 kiến hoặc trong vô sắc giới: 
61-88)In the formless world, the relatlonship of 
deluded views to the Four Noble Truths 
follows the same order as ¡in the world of 
desire with the exception of “hatred” because 
hatred must be eliminated before one can 
enter samadhi in the formless world—Trong 
vô sắc giới, những kiến hoặc hoạt động liên 
hệ tới Tứ Diệu Đế cũng giống như trong dục 
giới, ngoại trừ “sân hận” vì trước khi vào định 
của cõi vô sắc giới, người ta phải loại trừ sân 
hận. 
Eiphty-four thousand dharma-doors: Tám 
Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn—Eighty-four 
thousand 1s a symbolic number, which represents 
a counfless number of the Buddha Dharma-door. 
However, we choose the Dharma-door that suIts 
our pofentials. We should never ridicule any other 
Dharma-door because even thouph 1t does not suIt 
us, it may suit someone else”s potentials—Con số 
tám mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu 
biểu cho vô số pháp môn của Phật. Tuy nhiên, 
chúng ta chọn pháp môn nào thích hợp với chúng 
ta nhất. Chúng ta không bao giờ bài bác bất cứ 
pháp môn nào khác. Mặc dù pháp môn khác 
không thích hợp với chúng ta, nó có thể thích hợp 
với khả năng của người khác. 


(B 


` 


(C 


~< 


Eighty-four thousand signs of perfectfion of 
a Buddha: Tám Mươi Bốn Ngàn Tướng Hảo Của 
Phật. 

Eighty-four thousand wisdoms from the one 
Prajna: Từ một Bát Nhã phát sanh ra tám muôn 
bốn ngàn trí tuệ—According to the Platform Sutra 
of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the 
Ssxth Patriarch, HuiNeng, taught: “Good 
Knowing Advisors, my Dharma-door produces 
84,000 wisdom from the one Prajna. Why? 
Because worldly people have 84,000 kinds of 
defilement. In the absence of defilement, wisdom 
1S alWayS pr€sent since 1t 1s not separate from the 
self-nature. Ủndersfand this dharma 1s simply no- 
thought, no-remembrance, non-attachment and the 
non-production of falsehood and error. se your 
own true-suchness nature and, by means of 
wisdom, contemplate and i1lluminate all dharmas 
without grasping or rejecting them. That 1s fo see 
oneˆ”s own nature and realize the Buddha Way”— 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 
“Này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một 
Bát Nhã phát sanh ra tám muôn bốn ngàn trí tuệ. 
Vì cớ sao? Vì người đời có tám muôn bốn ngàn 
trần lao, nếu không có trần lao thì trí huệ thường 
hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp nầy tức là 
vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuống vọng, 
dùng tánh chơn như của mình, lấy trí huệ quán 
chiếu, đối với tất cả pháp không thủ không xả, tức 
là thấy tánh thành Phật đạo.” 

Eighty-one dharmas: Tám mươi mốt pháp— 
There are eiphty-one divisions in the Maha- 
Prajna-Paramita Sutra—Có tám mươi mốt pháp 
môn được thuyết trong Kinh Đại Bát Nhã—See 
Eighty-one divisions in the Maha-Prajna-Paramifa 
Suftra. 

Eighty-one divisions: Bát Thập Nhứt Pháp— 
See Eighfy-one divisions in the Maha-Prajna- 
Paramita Sutra. 

Eighty-one divisions in the Maha-Prajna- 
Paramita Sutra: Bát Thập Nhứt Pháp—Tám 
mươi mốt pháp được thuyết trong Kinh Đại Bát 
Nhã. 

I1) Form: Sắc—See Rupa. 

2) Mind: Tâm —See Mind. 


1324 


3-7)The five aggregates or skandhas: (5) Ngũ 
ấm—Năm ấm hay ngũ uẩn—See Eive 
AgpregatIons. 

8-I2)Ihe five faculties: Ngũ căn—See Five 
Faculties. 

13-17)The five powers: 
DOWTS. 

18-29)Twelve means of sensation: (12) Thập Nhị 
Nhập—Mười hai nhập xứ —See Twelve 
enfrances. 

30-47)Eiphteen realms: (18) Thập Bát Pháp 
Giớ—Mười tám pháp giớ—See Eighteen 
realms. 

48-51)Four truths or four axioms: (4) Tứ Đế—Tứ 
Diệu Đế—See Four Noble Truths. 

52-63)Twelve nidanas: (12) Thập Nhị Nhân 
Duyên—Mười hai nhân duyên—See Twelve 
links of cause and effect. 

64-71)Eight Sunya: (8) Bát Không——Tám không. 

72-77)S1x paramitas: (6) Lục Ba La Mật —Lục 
Độ —See SIx paramitas. 

78-81)Four Prajna or wisdoms: (4) Tứ Trí —See 
Four kinds of wisdom. 

Eiphty thousand minute conducfs: 
Tế Hạnh —Eighty 
conductfs are the extremely small conducts of a 
religlous fipure. The eiphtqy thousand tiny 
conducfs originate from the 250 Bhiksu Precepts 
as follows—Tám muôn tế hạnh là 80.000 cái 
hạnh vi tế của người xuất gia. Tám muôn tế hạnh 
phát xuất từ 250 giới cụ túc của chúng Tỳ Kheo 
mà thành như sau: 

1) Taking three thousand demeanors to multiply 
with the three commandmenfs dealing with 
the body plus the four commandments dealing 
with speech to make 21,000 tiny conducts: 
Lấy ba ngàn oai nghi nhơn cho Thân Tam và 
Khẩu Tứ (See Kaya-karmas-Vac-karmas) 
thành 21.000 tế hạnh. 

2) Taking 21,000 tiny conducts to multiply with 
three commandments dealing with the mind 
plus one dealing with the Manas to make 
84,000 tiny conducts: Lấy 21.000 tế hạnh 
nhơn cho Ý Tam và Mạt Na Thức (see Kaya- 
karmas-Vac-karmas) thành ra 84.000. 

Eihei-ji (jap): Vĩnh Bình Tự (Vĩnh An Tự)—A 

monastery named “Monasftery of Eternal Peace,” 

a Meditaton Center founded by Dogen Zenji in 


Ngũ lực—See Five 


Tám 


Muôn thousand — minute 


1243, located in the Fukui province of Japan. 
Today 1t 1s one of the two main centers of the Soto 
school of Zen, the other being SoJI-J—Một tu 
viện có tên là “Pu Viện Vĩnh An,” một Trung 
Tâm Thiền được ngài Đạo Nguyên sáng lập vào 
năm 1243, tọa lạc tại tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ngày 
nay nó là một trong hai trung tâm chính của dòng 
Thiền Tào Động, trung tâm kia là Soji-ji. 

Eisai Zenji (1141-1215): Name of a Japanese 
monk who traveled to China in 1168 and 1187 and 
who Is credited with being the first successfully to 
bring Zen to Japan. He traveled to China to study 
Tien-T?al, the order in which he was ordained, 
but he also studled Ch'an with Hui-An Hui- 
Ch'ang of Oryo lineage of the Lin-Chi order of 
Chan Hui-An gave Eisal a certificatlon of 
awakening, and upon his return to Japan Eisal 
began Instructing students in Ch'an practice. In 
1191 he founded the Soto Fuku-ji Temple In 
Kyushu, but soon came ¡into conflict with local 
Tendai monks, who resented his statements that 
Zen Is superlor to Tendai. To placate them, he 
began ¡introducing esoteric Tendai ries In his 
monasfery and even wrof€ a treafise pralsing 
Tendai, but steadfastly mainfained that Rinzal 1s 
“the quintessence of all doctrines and the totality 
of the Buddha°s Dharma.”—Tên của một vị sư 
người Nhật Bản, người đã du hành sang Trung 
Hoa vào những năm 1168 và 1187, và ông được 
công nhận là người đầu tiên thành công trong việc 
mang Thiền sang truyền bá tại Nhật. Ông du hành 
sang Trung Hoa và theo tu tập với tông Thiên 
Thai, tông phái mà ông đã thọ giới, nhưng ông 
cũng tu tập thiển với ngài Huệ An ở Trường An 
của dòng Thiền Lâm Tế, chính ngài Huệ An đã 
chứng nhận sự giác ngộ của ông, và khi trở về 
Nhật Bản ông bắt đầu dạy đệ tử về thiển tập. Vào 
năm 1191 ông sáng lập chùa Fuku-ji thuộc tông 
Tào Động ở Kyushu, nhưng chẳng bao lâu sau đó, 
ông có những mâu thuẫn với các vị sự thuộc tông 
Thiên Thai ở địa phương, những người oán hận lời 
tuyên bố của ông rằng Thiển vượt trội hơn giáo 
pháp Thiên Thai. Để làm nguôi cơn giận của các 
vị sư này, ông giới thiệu nghi thức của Mật tông 
Thiên Thai vào tự viện của ông và viết ngay cả 
một bộ luận tán thán Thiên Thai, nhưng vẫn duy 
trì một cách kiên cố rằng giáo pháp của tông Lâm 


1325 


Tế là “tinh túy của tất cả mọi giáo pháp và bao 
gồm toàn bộ Phật pháp.” 

Eizon (jap): Sư Duệ Tôn (1201-1290)—One who 
established Japanese Ritsu at Saldal]—VỊ sáng 
lập ra Luật Tông cuả Nhật Bản tại Tây Đại Tự. 
Ejiki (jap): Kasaya (skÐ—Broken color—Hoại 
Sắc —See Kasaya. 

Ejo 0ap): Sư Hoài Trang—The second patriarch 
of the Soto Sect in Japan—Nhị tổ tông Tào Động 
ở Nhật Bản. 
Eka  (skO: 
same—Once. 
Ekacitta (skt): Nhứt tâm—One mind—The one- 
thought moment in which a meditator eXperiences 
Non-duality. 

Ekacittam (skt): See Ekacitta. 

Ekacyana (skt): Nhất Thừa—One vehicle. In 
Buddhist sutras, the Buddha talked about Yana or 
Vehicle so that beings from different levels can 
absorb and pracice Buddhism. In reality, 
Mahayana, Hinayana, Madhyamika, or Vajrayana 
are only different Buddhayana. 
Cultivators can practice all three vehicles at 
once—Nhứt thừa. Trong các kinh điển Phật giáo, 
Phật để ra thừa thặng để tùy căn cơ trình độ của 
chúng sanh mà cứu độ. Kỳ thật Đại thừa, Tiểu 
thừa, Trung thừa hay Kim cang thừa chỉ là những 
tên khác của Phật thừa. Hành giả có thể cùng lúc 
thực tập hay đi trên bất cứ thừa nào. 

Ekaggatfa (p): One-pointedness—Nhất Điểm— 
Nhất Điểm Tâm——According to the Abhidharma, 
Pali term “Ekaggata” means a one pointed state. 
Thịs menfal factor 1s the prImary component ¡n all 
Jhanas. (One-pointedness temporarlly Inhibits 
sensual desire, a necessary condition for any 
medifative attainment. “Ekagsata” exercises the 
function of closely contemplating the obJect; 
however, 1t cannot perform this function alone. lt 
requires the joint action of the other jhanas such 
as “Vitaka” (applying the associated state on the 
object), “Vicara” (sustaininng them there), “PIti” 
(búmingng deligh(t ¡1n the object, “Sukha” 
(experiencing happiness In the jhana)—Theo A 
Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), Phạn ngữ 
“Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay là 
trạng thái gom tâm an trụ vào một điểm duy nhất. 
Đây là tâm sở nằm trong các tầng thiển (jhanas). 


Một (nhất —One——Unity—The 


names for 


Nhất điểm tâm tạm thời khắc phục triỀn cái tham 

dục, một điều kiện tất yếu để đạt được thiền định. 

“Ekaggata” thực tập quán tưởng thật sát vào để 

mục; tuy nhiên, “Ekaggata” không thể nào đạt 

được riêng lẽ, mà nó cần đến những yếu tố khác 
như “Tầm,” “Sát,” “Phỉ,/” và “Lạc.”—S§ee Fifty- 
two mental states. 

Ekagra (skÐ: 

1) Undeflected concentration: Meditation on one 
objJec—Undefeated concentration—Nhất 
Tam Muội. 

2) Oneness: Nhất duyên. 
Ekagrata (skt) Ekaggatfa (p): Nhứt tâm—One- 
pointedness of mind—Attention focus only or 
alone (focusing or concentration of mind) on a 
single obJject. Situtation in which all mental 
pOWers are concentrated on one object—Tính sắc 
bén của tinh thần—Tập trung sự chú ý vào một 
điểm duy nhất. Mọi năng lượng tâm thần được tập 
hợp xung quanh một đối tượng—See Samadhi. 

Ekai-Mumon (jap): Zen master Huệ Khai 

(1183-1260), according to Transmission of the 

Lamp, was a disciple of Wan-Shou-Ch°ung- 

Kuan—Thiển sư Huệ Khai, theo Truyền Đăng 

Lục, là đệ tử của Thiển sư Vạn Thọ Sùng Quán— 

See Hui-K'aI. 

Eka-jati-prati-badha (skt: Nhất Sanh Bổ Xứ— 

The stage of having only one lifetime or one 

enlightenment to attain Buddhahood—Giai đoạn 

mà vị Bồ Tát chỉ một lần sanh ở chỗ nầy là được 
bổ lên ngôi vị Phật. 

Ekaks(h)ana  (sk0: 

Moment of eternal now. 

Ekamsamayam (skÐ: Nhứt thời. 

Ekamsa-vyakaraniyo-panho (p): Question to 

be answered directly—Trả lời câu hỏi một cách 

dứt khoát—See Ways Of answering 
quesfions. 

Ekan (jap): Thiền sư Tuệ Quán (Hàn Quốc). 

Ekan-Seian (jap) Zen master Qi-An (750- 

839)—Zen master Xi-An was born 1n 750 in Hai- 

Men, was a disciple of Ma-Tsu—Thiển sư Tế An 

sanh năm 750 tại Hải Môn, đệ tử của Thiển sư 

Mã Tổ—See Qï An. 

Eka-tattvabhyasa (skQ: Repeated activity or 

study of one reality, the supreme consciousness, 

which permeates all beings as their Inner most— 


Nhứt tâm—-The (One 


Four 


1326 


Hoạt động lập đi lập lại (nghiên cứu) duy nhất về 
ý thức cao nhất thâm nhập tất cả mọi thực thể như 
cái ngã sâu nhất. 
Ekatva-anyatva (skt): Nhất dị (đồng nhất và dị 
biệt)—Oneness and otherness. 
Ekavyavaharika (sk): Nhất Thuyết Bộ— 
Hinayana school (nominalistic) which considered 
things as nominal without underlying reality— 
Chấp Nhất Ngữ Ngôn Bộ (Nhất Thiết Hữu Bộ)— 
Trường phái Tiểu thừa cho rằng vạn hữu giả định 
chứ không có thực thể —See Hinayana and 
Sarvastivada. 
Ekayana (sk0: Nhất Thừa—One Yana—The 
One Vehicle or Vehicle of oneness—The one 
Buddha-Yana. 
(D An overview of “Ekayana”: Tổng quan về 
Nhất Thừa—One vehicle or Buddhayana; the 
teachng that leads to  supreme 
enliphtenment and the attainment of 
Buddhahood. An idea found In a number of 
Mahayana texts, such as the Lotus Suữra, 
which holds that the three approaches to 
liberaton believe in Mahayana literature to 
have been taught by the Buddha, the hearer 
vehicle (sravakayana), the solitary realizer 
vehicle  (pratyeka-buddha-yana), the 
Bodhisattva vehicle (Bodhisattvayana), all 
COnverge the one Buddha vehicle 
(Buddhayana). This 1s really the same as the 
Bodhisattva vehicle, 
Buddhahood. The other two vehicles are said 
to be merely expedient teachings for those 
who would innitially be 
uninterested ¡n the path of the Bodhisattva— 
Nhứt Thừa hay Phật thừa (Buddhayana). Cỗ 
xe duy nhất của đạo Phật, học thuyết duy 
nhất có thể đưa tới chỗ đạt được giác ngộ cao 
nhất và Phật tánh Ý tưởng được tìm thấy 
trong những kinh điển Đại Thừa, như kinh 
Liên Hoa, trong đó có 3 điểm tới gần giải 
thoát tin tưởng trong kinh văn Đại Thừa đã 
được Đức Phật thuyết giảng, Thanh Văn thừa, 
Duyên Giác thừa, và Bồ Tát thừa, tất cả đều 
hội tụ vào Phật Thừa. Đây đích thực là y như 
Bổ Tát Thừa, lên đến cực điểm là Phật quả. 
Hai thừa khác chỉ là giáo pháp phương tiện 
giảng dạy cho những người e sợ hay không 
thích thú với Bồ Tát Đạo mà thôi. 


one 


and 


1nto 


which culminates In 


afaid of or 


(H) Ekayana and Mahayana—Nhất Thừa và Đại 
'Thừa—Nhứt Phật thừa. 

I) The One Vehicle. Mahayana and Ekayana 
are used synonymously In all the Mahayana 
texts. The Iidea of considering the Buddhaˆs 
teaching as an instrumenf of conveyance was 
doubtless sugøested by that of crossing the 
seam of Samsara and reaching the other 
side of Nirvana. In the Lankavatara Sutra, 
when Mahamati asked the Buddha the reason 
why He did not speak of the Vehicle of 
Oneness, the Buddha said: ““There is no truth 
Of Parinirvana to be realized by the Sravakas 
and Pratyeka-buddhas all by themselves; 
therefore, I do not preach them the Vehicle 
of Oneness. Their emancipation 1s made 
posstble only by means of the Tathagata”s 
guidance, discretion, discipline, and direction; 
1t does not take place by them alone. They 
have not yet made themselves free from the 
hindrance of knowledge (jneyavarana) and 
the working of memory; they have not yet 
realized the truth that there 1s no self- 
substance In anything, nor have they attained 
the  ¡mmconceivable  transformation-death 
(acintyaparinamacyutI). For these reasons I 
do not preach the Vehicle of Oneness. Ï will 
only preach the Ekayana to the Sravakas 
when ther evil habit of memory 1s all 
purgated, when they have an Insight Into the 
natire of all things that have no self- 
substance, and when they are awakened from 
the ¡mtoxicating result of Samadhi which 
comes from the evil habit of memory, they 
rIse from the state of non-outflowinss. When 
they are thus awakened, they will supply 
themselves with al the moral provisions on a 
plane which surpasses the stat€ of non- 
outflowinss where they have hitherto 
remained.”—Đại Thừa và Nhất Thừa được 
dùng đồng nghĩa với nhau trong tất cả kinh 
điển Đại Thừa. Cái ý niệm xem giáo lý của 
Đức Phật là một phương tiện chuyên chở đã 
nắy ra từ ý niệm vượt thoát qua dòng luân hồi 
sanh tử để đạt đến bến bờ Niết Bàn bên kia. 
Trong Kinh Lăng Già, khi Mahamati hỏi Đức 
Phật tại sao Ngài lại thuyết giảng Nhất Thừa, 
Đức Phật nói: “Không có cái chân lý đại tịch 


2) 


1327 


điệt nào được đạt bởi hàng Thanh Văn hay 
Duyên Giác do tự chính họ; do đó, Ta không 
thuyết giảng cho họ về Thừa của nhất thể. Sự 
giải thoát của họ chỉ có thể được hình thành 
nhờ sự dẫn dắt, khai thị, dạy dỗ và điều khiển 
của Như Lai; sự giải thoát ấy không xãy ra do 
một mình họ. Họ chưa thể tự làm cho họ 
thoát khỏi sự trở ngại của tri thức và sự vận 
hành của tập khí; họ chưa thể chứng cái chân 
lý rằng không có tự tính trong mọi sự vật, 
cũng chưa đạt đến cái chết biến hóa không 
thể quan niệm được (bất khả tư nghì biến dị 
tử). Vì lý do nầy nên Ta chỉ thuyết giảng 
Nhất Thừa cho hàng Thanh Văn, khi cái tập 
khí tệ hại của họ được tẩy sạch, khi họ thấy 
suốt bản chất của tất cả các sự vật vốn không 
có tự tính, và khi họ giác tính khỏi cái kết quả 
gây mê đắm của tam ma địa phát xuất từ tập 
khí tệ hại, thì họ vượt khỏi trạng thái của các 
vô lậu. Kho họ tỉnh giác như thế, họ sẽ tự 
cung cấp cho mình những thức ăn tinh thần 
trên cùng một bình diện vượt khỏi trạng thái 
của các vô lậu mà bấy lâu nay họ vẫn trụ ở 
đấy.” 

The Buddha ¡is offen compared to a great 
physiclan who can cure every sort of illness 
by skilful treatment. As far as the sclence of 
medicine goes, there Is just one principle 
whích, however, ¡in the hands of an 
experienced doctor finds a varlety Of 
applicatons. The Teaching of the Buddha 
does not vary In time and space, it has a 
universal application; but as 1S recIpIents 
differ in disposition and training and heredity 
they variously understand it and are thereby 
cured each of his own spiritual illness. This 
one principle universally infinitely 
applicable 1s known as “One Vehicle” or 
“Great Vehicle.” In the Lankavatara Sutra, 
the Buddha taupht: “My teaching Is not 
divided, 1t remains always one and the same, 
but because of the desires and faculties of 
beings that are Infinitely varied, 1t is capable 
also of Infñnite variation. There ¡is One 
Vehicle only, and refreshing 1s the Eightfold 
Path of Righteousness.”: Đức Phật thường 
được so sánh với một đại lương y có thể chữa 
lành mọi thứ bệnh bằng cách chữa trị tinh 


and 


diệu. Theo y học, cũng cùng một nguyên tắc 
độc nhất, nhưng ở trong tay của một bác sĩ 
giàu kinh nghiệm thì có nhiễusự áp dụng 
khác nhau. Giáo lý của Đức Phật không thay 
đổi theo thời gian và không gian, có một sự 
ứng dụng phổ quát; nhưng vì người thọ nhận 
khác nhau về tâm tính, học tập và di truyền 
nên họ hiểu giáo lý theo những cách khác 
nhau và nhờ đó mà mỗi người được chữa lành 
căn bệnh tinh thần riêng của mình. Đây là 
một nguyên lý có thể áp dụng một cách phổ 
quát và vô cùng, được gọi là “Nhất Thừa,” 
hay “Đại Thừa.” Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật dạy: “Giáo lý của Ta không bị phân 
chia, nó vẫn luôn luôn là một và vẫn là nó, 
nhưng do bởi các ham muốn và khả năng của 
chúng sanh vốn khác nhau đến vô cùng, nên 
cũng có thể biến đổi đến vô cùng. Chỉ có một 
Thừa mà thôi, và Bát Chánh Đạo luôn nhắc 
nhở.” 


(HDEkayana and Triyana—Nhất Thừa và Tam 


l) 


2) 


Thừa: 

Besides this Ekayana and Dwiyana, the 
Mahayana sutras genrally speaks of Triyana, 
which consists of the Sravakayana, Pratyeka- 
buddha-yana, and Bodhisattvayana. But we 
must remember that the Ekayana has really 
nothing to do with the number of yanas 
though “eka” means “one.” Eka in this case 
rather means “oneness,” and “Ekayana” 1s the 
desipnaton of the doctrine teaching the 
transcendenfal oneness of things, by which all 
beings ¡Includng the Hinayanists and 
Mahayanists are saved from the bondage of 
existence: Ngoài Nhất Thừa, Nhị Thừa, các 
kinh điển Đại Thừa còn nói đến Tam Thừa, 
gồm Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát. Tuy 
nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Nhất Thừa kỳ 
thật chẳng dính dáng gì đến số “Thừa,” vì 
“Eka” có nghĩa là “một,” và trong trường hợp 
nầy nó có nghĩa là “Nhất Thể,” và 
“Ekayana” chỉ cái học thuyết dạy về sự nhất 
thể của các sự vật, qua đó tất cả chúng sanh 
kể cả Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều được cứu 
khỏi sự ràng buộc của hiện hữu. 

In the Lankavatara Sutra, the Buddha said: “J 
preach the Triple Vehicle, the One Vehicle, 
and No-Vehicle, but they are all meant for 


1328 


the Ignorant, the litfle witted, and for the wIse 
who are addicted to the enjoyment of 
quietude. The gate of the ultimate truth 1s 
beyond the dualism of cognition. As long as 
mind evolves, these vehicles canot be done 
away with; when It experlences a revulsion 
(paravritti), there 1s neither vehicle nor driver: 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Ta 
thuyết giảng Tam Thừa, Nhị Thừa, Nhất 
Thừa và Vô Thừa, nhưng tất cả các thừa Ấy 
đều nhằm cho phàm phu, kẻ sơ trí, và cho 
những kẻ mê đắm trong sự thọ hưởng sự tịch 
tịnh. Cánh cửa của chân lý tối hậu thì vượt 
khỏi cái nhị biên của tri thức. Hễ khi nào tâm 
còn sinh khởi thì những thừa nầy không thể 
nào bỏ đi được. Khi tâm kinh nghiệm sự đột 
biến thì sẽ không có xe mà cũng không có 
người lái xe.” 

(V)The way to realize the path of the Ekayana: 
Phương cách thể chứng con đường của Nhất 
Thừa—The way to realize the path of the 
Ekayana 1s to understand that the process of 
perception Is due to discrimination; when this 
discrimination no longer takes place, and 
when one abides in the suchness of things, 
there 1s the realization of the Vehicle of 
Oneness. This Vehicle has 
realized by anybody, not by the Sravakas, not 
by the Pratyeka-buddhas, nor by the 
Brahmans, except by the Buddha himself— 
Cách để thể chứng con đường của Nhất Thừa 
là hiểu rằng quá trình của nhận thức là do bởi 
phân biệt; khi sự phân biệt nầy không còn 
xãy ra nữa, và khi người ta trú trong cái như 
như của các sự vật thì có sự thể chứng cái 
Nhất Thừa của Nhất Thể. Thừa nầy chưa 
được ai thể chứng bao giờ, chưa được thể 
chứng bởi hàng Thanh Văn, Duyên Giác, hay 
Bà La Môn, ngoại trừ chính Đức Phật. 

Ekayanavabodha (skt): Ngộ Nhất Thừa—The 
realizaton of the One Vehicle. The realization 
means the extinction of wrong discrimination by 
abiding in Suchness—Sự thể chứng Nhất Thừa, 
nghĩa là sự dập tắt sự phân biệt sai lầm bằng cách 
trú trong Như Như—See Ekayana. 

Ekavyavaharika (sk): Name of a Buddhist 

sectF—Nhất thuyết bộ, Tỳ bà ha la—Chấp nhất 

ngữ ngôn bộ. 


never been 


Eko (jap): Parinama (skt)—Dedication—Merit- 


transference—See Dedication of merit 
(Mahayana tradiion) and Ten kinds of 
dedication. 


Ekottaragama (sk0: Kinh Tăng Nhất A Hàm— 
Agama Sutra Increased by One—Name of the 
fourth Agama or sacred ekottara: Greater or more 
by one, increasing by one—Tên của bộ Kinh thứ 
tư trong bộ A Hàm—See Agama and Eour 
Agamas. 

Ekottarikagamas (skt: Ekottara-agama (skt)— 
Tăng Nhứt Arranged 
SubJects, 5l books. One of the four Agamas, the 
agama In which the sections each increase by one, 
e.g. the Anguttara Nikaya of the Hinayana; a 
branch of classifying subjects numerically—Tăng 
Nhứt A Hàm, 51 quyển, sưu tập số của pháp môn. 
Bộ thứ nhất trong bốn bộ Kinh A Hàm, Tăng Nhất 
A Hàm là bộ kinh mà mỗi phần được tăng lên 
một—See Anguftfara-Nikaya, and Five Agamas. 


A_ Hàm—Numerical 


Elaborate (v): Nói rộng ra, nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Elapattra (skÐ: 

(A) Ế La Bát Đát La. 

l) A naga who 1s said to have consulted 
Sakyamuni about rebirth in a higher sphere: 
Tên một loài rồng đã đến tham vấn với Đức 
Thích Ca Mâu Ni về vấn đế tái sanh trên 
đường cao hơn. 

2) A palm-tree formerly destroy by that naga: 
Một loại cây kè đã bị loài rồng nầy phá hủy 
trước đây. 

(B) Y La Bát. 

1) Name of a naga, or dragon-king, who breaks 
the Buddha°s commandments: Tên của Y La 
Bát Long vương (trên đầu có loại cây rất hôi 
thúi), hủy hoại giới cấm của Phật làm tổn hại 
cây y-la. 

2) Name ofa place in Taxila: Tên của một nơi 
trong xứ Taxila. 

Elate (v): Làm cho phấn chấn lên. 

Elated (a): Dương dương tự đắc—Self-satisfied. 

Elders: Trưởng lão. 

(Œ) The meanings of “Elders° Nghĩa của 
“Trưởng Lão”: In Buddhism, elder monks 
mean a senior monk, a venerable monk. This 
1S a file for virtuous and aged monk or an 
abbot—Trong Phật giáo, trưởng lão có nghĩa 


1329 


là một vị Tăng cao tuổi hạ, một vị Thượng 

tọa. Đây là tôn hiệu của một vị Tăng cao tuổi 

cao đức hay một vị trụ trì. 

Categories of “Elders”—Phân loại “Trưởng 

Lão”: 

I) Elder by bírth: Jati-thero (p)—Sanh trưởng 
lão—See Three dharmas (XXXI]). 

2) Elder in Dhamma: Dhamma thero (p)—Pháp 
trưởng lão—See Three đharmas (XXXIHI). 

3) Elder by convention: Sammuti-thero (p)— 
Nhập định trưởng lão—See Three dharmas 
(XXX). 

4) Elder Venerable Bhiksu: Sthavra (skÙ— 
Choro (jap)—Sư Trưởng lão. 

(II) The Buddha°s teachings on “Trưởng Lão” ¡in 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Trưởng Lão” trong Kinh Pháp Cú: 

1) A man 1s not called an elder because his hair 
IS pray. Ripe and wise Is he in age 
(Dharmapada 260): Trưởng lão, chẳng phải vì 
bạc đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng 
trưởng lão, thì đó chỉ là xưng xuông. 

2) A_ man 1m truth,  virtue, 
harmlessness, restraint and control, that wise 


qI) 


whom are 
man who Is steadfast and free from ImpurIty, 
1s Iindeed called an elder (Dharmapada 261): 
Đủ kiến giải chân thật, giữ trọn các pháp 
hành, không sát hại sinh linh, lo tiết chế điều 
phục, đó mới là có trí: trừ hết các cấu nhơ, 
mới đáng danh trưởng lão. 

Elder by birth: Jati-thero (p)—Sanh trưởng 

lão—See Three dharmas (XXXI]). 

Elder in Dhamma: Dhamma thero (p)—Pháp 

trưởng lão—See Three dharmas (XXXI]). 

Elder by convenfion: Sammuti-thero (p)— 

Nhập định trưởng lão—See Three dharmas 

(XXXI). 

Elder monks: Intimate disciples—Thượng Tọa 

bộ—See Two divisions of Buddhism. 

Elders sect: Mahasthavirah (skt—Thượng Tọa 

Bộ—See Mahasthavirah. 

Elder Shariputra: Trưởng Lão Xá Lợi Phất. 

Elder sister: Đại Tỷ——A courtesy title for a lay 

female devotee, or a nun—Một tên gọi lịch sự 

cho các vị nữ Phật tử thuần thành, tại gia hay xuất 

gia. 


Elder Venerable Bhiksu: Sthavira 

Choro (jap)—Sư Trưởng lão. 

Elderly: Bậc trưởng thượng. 

Eldest son: Eldest child—Trưởng tử. 

Elect (v): Tuyển lựa. 

Election (n): Sự tuyển lựa. 

Electronic: Điện tử âm. 

Elegant and clever: Anh tú. 

Elegant and talented boys and girls: Nam 

thanh nữ tú (trai đẹp gái xinh). 

Elemenfs (n): 

l1) Dhatu (skÐ—Secondary elements—Sphere—— 
Region—Realm—Cảnh giới. 

2) According to the Sangii Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
elementse—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kính, có Tứ Đại—See Four 
Elements. 

3) Skandhas (skÐ: The five elements—Năm 
hành—See Five elemenfs. 

4) See Nine elements or nine substances and 
FIive Agpregations. 

3) Dhatu (skÐ: Dai (Jap)—ĐÐại—See Four great 
elements. 

6) Mahabhutasvabhava (skt—Đại Chủng Tự 
Tánh—Các thành tố—See Seven types of 
self-nature. 

Element of cessation: Nirodha-dhatu (p)—Diệt 

giới—See Three dharmas (XIH]) (B). 

Element of cohesion: Apo (p)—Nước (chất 

lỏng)—According to Most Venerable Piyadassi in 

“[he Buddha's Anclent Path,Ó” fluidiy 1s the 

element of expansion. It is the element that heaps 

particles of matter together without allowing them 
to scatfter. The cohesive force in liquids 1s very 
strong, for unlike solids, they coalesce (stick 
together) even after their separation. Once a solid 
1s broken up or separated the particles do nor 
recoalesce. In order to join them 1t becomes 
necessary to convert the solid into a liquid by 
railsing the temperature, as in the welding of 
metals. When we see an objJect we only see an 
expansion with limifs, this expansion or shape 1s 
posstble because of the cohesive force—Theo 

Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 

Cổ Xưa,” chất lỏng hay yếu tố kết dính. Chính 

yếu tố nầy đã xếp các phân tử của vật thể lại với 


(skÙ)— 


1330 


nhau, không cho phép nó rời rạc. Lực kết dính 
trong chất lỏng rất mạnh, vì không giống như chất 
rắn, chúng liền lại với nhau ngay khi bị tách rời 
ra. Một khi chất cứng bị bể hay bị tách rời ra, các 
phân tử của chất cứng không thể kết hợp lại với 
nhau được. Để nối kết chúng lại, cần phải chuyển 
chất cứng đó thành thể lỏng bằng cách tăng nhiệt 
độ, như trong việc hàn các kim loại. Khi chúng ta 
thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một sự bành 
trướng với những giới hạn, sự bành trướng hay 
“hình thù” nầy sở dĩ có được là nhờ lực kết dính. 
Elements of  consciousness: Vijnana-dhatu 
(skÐ——Thức Giới—The realm of mind, the sphere 
of mind, mind as a distinct realn—Tâm vương 
(lục thức và bát thức tâm vương) tự giữ lấy thể mà 
có sai biệt với các loại khác. 

Elements devoid of motion: Pháp Vô Khứ Lai 
Tông, một trong Thập Tông Cương Yếu—See 
Ten tenets of the Hua-Yen School. 

Element of expansion: Pathavi (p)—Đất (chất 
rắn)—According to Most Venerable Piyadassi in 
“The Buddha's Ancient Path,/” solidiy 1s the 
element of expansion. lt is due to this element of 
expansion that objects occupy space. When we 
see an obJect we only see something extended in 
space and we giIve a name to it. The element of 
©expansion is present not only in solids, but in 
liquids, too; for when we see the sea stretched 
before us even then we see the element of 
expansion or Pathavi. The hardeness of rock and 
the softness of paste, the quality of heaviness and 
lightness in things are also qualiles of the 
element of expansion, or are particular states of 
i Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển 
“Con Đường Cổ Xưa,” chất rắn chắc hay yếu tố 
giản nở. Chính do yếu tố giản nở nầy mà các vật 
thể chiếm một khoảng không gian. Khi chúng ta 
thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một cái gì đó mở 
rộng trong không gian và chúng ta đặt cho nó một 
cái tên. Yếu tố giản nở không chỉ hiện diện trong 
các chất cứng, mà còn ở các chất lỏng nữa; vì khi 
chúng ta thấy biển trải dài trước mắt chúng ta thì 
ngay khi ấy chúng ta hình dung ra chất có tính 
cách giản nở. Tính cứng của đá và mềm của bột, 
tính chất nặng và nhẹ trong mọi vật cũng thuộc 
đặc tính giản nở nầy, hay còn gọi là Địa Đại. 
Element of form: Rupa dhatu (p)—Sắc giới— 
See Three dharmas (XI) (A). 


Element of heat or temperature: Tejo (p)— 
Lửa (chất nóng)—According to Most Venerable 
Piyadassi 1n “The Buddha”s Path,” 
temperature 1s the element of heat. It 1s the 
element which matures, Intensifies or Imparts heat 
to the other three primarles. The vifality of all 
beings and plants 1s preserved by this element. 
From every expansion and shape we get a 


Ancient 


sensatilon of heat. This 1s relative; for when we 
say that an obJect 1s cold, we only mean that the 
heat of that particular obJect 1s less than our body 
heat, In other words, the temperature of the obJect 
1s lower than the temperature of our body. Thus, If 
1S clear that the so-called “coldness”, too, 1s an 
element of heat or temperature, of course In a 
lower degree—Theo Hòa Thượng Piyadassi trong 
quyển “Con Đường Cổ Xưa,” yếu tố nóng hay 
nhiệt, chính yếu tố nầy làm chín, tăng cường hay 
truyền sức nóng vào ba yếu tố kia (đất, nước và 
gió). Sức sống hay sinh khí của tất cả các loài 
động vật và thực vật được duy trì bởi yếu tố nầy. 
Từ nơi mỗi hình thù và sự bành trướng đó chúng 
ta có một cảm giác về nhiệt. Cảm giác nầy có 
tính cách tương đối, vì khi chúng ta nói rằng một 
vật nào đó là lạnh, chúng ta ám chỉ rằng sức nóng 
của vật đặc biệt đó kém hơn thân nhiệt của chúng 
ta. Như vậy, rõ ràng cái gọi là “lạnh” cũng được 
xem là yếu tố nhiệt hay sức nóng ở mức độ thấp. 
Elements of living being: Bhuta (sk)—Bổn 
Hữu—The original or fundamental existing— 
Primal  existence, 
complete In each Iindividual. The present body and 
mind. The source or substance of all phenomena. 
Elements making for deliveranee: 
Nissaraniya-dhauyo (p)—Xuất ly giớ— 
According to the Sangii Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six elements 
making for deliverance—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu xuất ly giới—See 
SIx elements making for deliverance. 

Element of motion: Vayo (p)—Gió (yếu tố 
chuyển động)—According to Most Venerable 
Piyadassi in “The Buddha's Ancient Path,” wind 
or alr is the element of motIon. It is diplacement, 
This, too, 1s relative. To know whether a thing 1s 
moving or not we need a point which we regard as 
being fixed, by which to measure that motion, but 
there Is no absolutely motionless obJect in the 


original dharma which 1s 


1331 


universe. So, the so-called stability, too, is an 
element of motion. Motion depends on heat. In 
the complete absence of heat atoms cease to 
vibrate. Complete absence of heat 1s only 
theoretical, we can not feel it, because then we 
would not exist, as we, too, are made of atoms—— 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” yếu tố chuyển động (gió), đó là 
sức chuyển dịch. Yếu tố nầy cũng tương đối, 
muốn biết một vật có chuyển động hay không, 
chúng ta cần phải có một điểm mà chúng ta xem 
là cố định, nhờ điểm nầy mà chúng ta có thể xác 
định sự chuyển động đó. Tuy nhiên, không có một 
vật thể nào có thể được xem như là bất động 
tuyệt đối trong vũ trụ nây. Vì vậy, cái gọi là trạng 
thái cố định cũng là yếu tố chuyển động. Sự 
chuyển động tùy thuộc vào sức nóng. Nếu sức 
nóng chấm dứt hoàn toàn, các nguyên tử sẽ ngừng 
chuyển động. Tuy nhiên, sự vắng mặt hoàn toàn 
của sức nóng chỉ có trên lý thuyết, chúng ta 
không thể cảm giác điều đó. Bởi vì ngay lúc ấy 
chúng ta ắt không còn tổn tại, vì chúng ta cũng 
được tạo bởi các nguyên tử mà thôi. 

Elements neither subsfanfial forms nor 
mental funcfions: Cita-viprayukta-sanskara 
(sk)—Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp —Pháp 
không thuộc sắc, cũng không thuộc tâm —See 
Citta-viprayukfa-sanskara, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Element with no manifestafion: Avijnapti- 
rupa (sk)—Vô biểu sắc—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa () (A). 
Elements of popularity: Catvari-samgraha- 
vastuni (skt—Four elemenfs of popularity——Four 
ways of leading human beinsgs to emancIpation. 
AIlso called four means of Integration, four 
Inteprative methods, four means of Integration, 
four attractions, four Dharmas of attraction, or 
four all-embracing virtues—Nhiếp pháp để dẫn 
dắt chúng sanh—See Four elements of popularity. 
Element of sense-desire: Kama-dhatu (p)—Dục 
giới—See Three dharmas (XII) (A). 

Element of sight: Caksurdhatu (skt}—Nhãn 
Giới —Eye-realm—FHIeld of vision—Realm of 
sight—SIpght faculty. 


Element of sight-percepfion: Caksur-vijnana- 
dhatu (skÙ—Nhãn Thức Giới—Realm of sight 
percepton—See Eye conscIousness. 

Element of smell: Grandharammana (p)— 
Hương trần—Atom of smell—The odorferous 
objec Hương Trần—The atom or element of 
smell, one of the six gunas—Hương trần là mùi 
hương của lục trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp..., khiến người ngửi thấy có cảm giác khoái 
lạc (người tu Phật, đối với những mùi thơm không 
vui thích, đối với mùi thối không khó chịu, mà giữ 
mình tự nhiên trước hương trần). 

Elements of supreme enlipghtenment: Những 
yếu tố của sự đại giác—See Thirteen elements of 
supreme enlightenment. 

Element water: Thủy Đại One of the four 
elements (earth, water, fire, and wind)—Thủy đại 
là một trong tứ đại (đất, nước, lửa, gió). 
Elemenfary Doctrine of the Great Vehicle: 
Đại Thừa Thủy Giáo—See Five divisions of 
Buddhism (1). 

Elemenfary Doctrine of the Mahayana: Đại 
Thừa Thủy Giáo—See of 
Buddhism (]). 

Elementary Mahayana: Đại Thừa Thủy Giáo— 
See Five divisions of Buddhism (1). 

Elephant: Gaya (skt—Già Da—Voi (tượng). 
Elephant chariot: Tượng Giá—The elephant 
charlot, or riding forward, 1e. the eastward 
progress of Buddhism—Xe voi chở kinh đi dần về 
phương đông để ví với việc Phật giáo lan dần về 
đông phương. 

Elephant Head Mounftain: Gajasirsa (skt— 
Núi Ca Da— Tượng Đầu Sơn—Elephant head 
mOunfain, name of two mountains In northern 
India, one near Gaya, the other said to be near the 
river Nairajnana—Tên của hai ngọn núi ở hai nơi 
thuộc vùng bắc Ấn Độ, một nơi gần Bồ Đề Đạo 
tràng, nơi kia gần sông Ni Liên Thiền. 
Elephants hole: Hastigarta (skt)—— Tượng Đọa 
Khanh—Elephant”s hole, i.e. the hollow formed 
by the elephants fall, when Sakyamum flung 
aside a dead elephant put 1n his path by 
Devadatta—Cái hố tạo nên khi con voi té xuống 
đất, ý nói khi Đức Phật Thích Ca ném con voi 
chết mà Đề Bà Đạt Đa đã bỏ giữa đường để cẩn 


Five  divisions 





1332 


lối Phật, chỗ đó tạo ra một lỗ lớn gọi là “Tượng 

Đọa Khanh.” 

Elephant honouring country: India—Tượng 

Tôn Quốc—Chỉ nước Ấn Độ, vì các vị quốc 

vương của xứ nầy đều tôn quý loài voi. 

Elephant incense: Hương Tượng—lIncense 

made 1n coils and burnt to measure the time—— 

Nhang thơm được cuộn thành khoanh, được đốt 

lên để đo thời gian. 

EHlephants trunk: Tượng Ty—Vồi 

Elephant's trunk, a wrong way of wearing a 

monk”s robe—Mặc áo cà sa sai cách (mặc áo cà 

sa không như kiểu quấn của vòi voi, muốn quấn 

về đâu thì quấn, mà phải đúng cách, góc phải 

quấn lên vai trái và buông thồng ra phía sau). 

Elevate (v): Nâng cao 

Elevated miỉnd: High aim—Đại chí. 

Elevated proud: Cống cao (ngã mạn). 

Elevation (n): Sự để cao—Sự cất nhắt. 

Eleven Form Dharmas: Mười Một Sắc Pháp— 

Thập Nhất Sắc. 

(A) Eive Faculties—Năm căn: 

1) Eyes: Cakshus (skt)—Mắt. 

2) Ears: Shrotra (skt— Tai. 

3) Nose: Ghrana (skt)—MũI. 

4) Tongue: Jihva (skÐ—Lưỡi. 

5) Body: Kaya (skÐ——Thân. 

Six external sense objects or dusts—Sáu trần: 

6)_ Forms: Rupa (skt)—Sắc trần. 

7) Sounds: Shabda (sk)——Thanh trần. 

8) Smells: Gandha (skt)—Hương trần. 

9) Tastes or flavors: Rasa (skt——Vị trần. 

10) Objects of touch: Sprashtavya (skÙ—Xúc 
trần. 

11) Dharmas perfaining tO 
Dharmayatanikani rupani (skt)—Pháp trần. 

Eleven miỉnds that lead to enlightenment: 

Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác ngộ—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, có 11 tâm dẫn đến giác ngộ— 

According to The Avatamsaka Sutra, there are 

elven minds that lead to enlightenment (desire for 

enliphtenment Is really arouse from these minds). 

l1) Maha-karuna-cita (skÐ: Tâm Đại Bi—See 
Maha-karuna-cifta. 

2) Maha-maitri-cita (skÐ: Tâm Đại Từ ——See 
Maha-mattri-citta. 





VOI— 


form: 


3) Sukha-citta (skt: Tâm An Lạc —See Sukha- 
citta. 

4)_ Hita-citta (skÐ: Tâm Lợi Ích—See Hita-citta. 

5) Daya-citta (sk): Tâm Ai Mẫn—See Daya- 
citta. 

6) Asamga-cita (SkÐ: 
Asamga-ciftta. 

7)  Vaipulya-citta (skÐ: Tâm Quảng Đại—See 
Vaipulya-citta. 

8) Ananta-citta 
Ananta-citta. 

9) Vimala-citta (skÐ: Tâm Vô Cấu Nhiễm—See 
Vimala-citta. 

10) Visuddha-citta (skt): Tâm Thanh Tịnh—See 
Visuddha-citta. 

11) Jnana-citta (skÐ: Tâm Trí Tuệ —See jJnana- 
citta. 

Eleven patched robe: Áo mười một mảnh—See 

Ñine grades of the monk”s patched robe. 

Eleven valuable advices for girls on their 

role in their married life: In the Anguttara 

NÑikaya, the Buddha has eleven valuable advices 

for girls on their role in their married life—Mười 

Một Điều Đức Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người 

Vợ Trong Cuộc Sống Hôn Nhân. Trong Kinh 

Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có mười một lời 

khuyên rất có giá trị cho những người con gái 

trước khi đi lấy chồng: 

I1) Should not harbour evil thoughts against her 
husband: Không nên nuôi tư tưởng tội lỗi đối 
với chồng. 

2) Should not be cruel, harsh or domineering: 
Không nên độc ác, thô bạo hay lấn át chồng. 

3) Should not be a spendthrift but should be 
economical and live within her means: Không 
nên phung phí mà nên tần tiện sống trong 
phạm vi lợi tức kiếm được. 

4) Should zealousiy guard 
husband”s property and hard-earned wealth: 
Nên canh chừng và gìn giữ tài sản và của cải 
do người chồng vất vả kiếm được. 

5) Should always be virtuous and chaste In mind 
and action: Luôn luôn đức hạnh và trong sạch 
trong tâm và hành động. 

6) Should be faithful and harbour no thoughts of 
any adulterous acts: Phải trung thành và 
không nuôi tư tưởng hay hành động ngoại tình 
nào. 


Tâm Vô Ngại—See 


(skÐ): Tâm Vô Biên—See 


and save her 


1333 


7) Should be refined in speech and polite In 
action: Phải nên cẩn trọng về lời nói và lễ 
phép trong hành động. 

8) Should be kind, industrious and hard-working: 
Phải nên tử tế, cần cù và siêng năng. 

9) Should be thoughtful and compassionate 
towards her husband and her attitude should 
equate that of a mother loving and protecting 
her son: Phải nên quan tâm và từ bi với chồng 
và thái độ đối xử với chồng phải như người 
mẹ thương yêu và bảo vệ đứa con trai của 
mình. 

Should be modest and respectful: Phải nên 

nhữn nhặn và lễ độ. 

Should be cool, calm and understanding 

serving not only as a wIfe but also as a friend 

and adviser to her husband when the need 


10 


=< 


11 


~ 


arises: Phải nên trầm tĩnh, bình tĩnh và hiểu 
biết phục vụ không những như một người vợ 
mà cũng như người bạn và người cố vấn cho 
chồng khi cần thiết. 
Eleven valuable advices for women on their 
role ỉn their married life: Muời Một Điều Đức 
Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người Vợ Trong 
Cuộc Sống Hôn Nhân—See Eleven valuable 
advices for girls on their role in the1r married life. 
Eleven virtues that would conduce towards 
the well-being of women both ỉn this world 
and in the next as follows: In the Samyutta 
Ñikaya Sutta, the Buddha mentioned about eleven 
virfues that would conduce towards the well-being 
of women both in this world and in the next as 
follows—Mười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình 
Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong Thế Gian 
Nầy Và Trong Cảnh Giới Kế Tiếp Theo Kinh 
Tạp A Hàm, Đức Phật đã đề cập về mười một 
phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người 
nữ trong thế giới nầy và trong cảnh giới kế tiếp 
như sau: 
l) Saddho (p): Religlous devoton—Đạo tâm 
nhiệt thành. 
2) Hirima-otfapi (p): A sense of shame and fear 
of evil deeds—Biết hổ thẹn và kinh vì tội lỗi. 
3) Akkodhanao-anupanahi (p): Not disposed 
towards malice, animosity, and anger— 
Không buông lung phóng túng theo chiều 
hướng độc hiểm, thù oán và sân hận. 


4) Anissuki (p): Not Jealous—Không ganh ty. 

53) Amacchari (p): Not niggardly or stingy, but 
largehearted or generosity—Không keo kiết 
bỏn xẻn mà quảng đại rộng rãi. 

6) Anaticari (p): Pure in conduct—Đức hạnh 
trong sạch. 

7) Silava (p): Viruous and moral—Sống đạo 
đức và thích hợp với thuần phong mỹ tục. 

8) Bahussuto (p): sdeeped ¡In 
knowledge—Trau đồi học vấn và kiến thức 


Learned and 


thâm sâu. 
9) Araddhaviriyo (p): Arden and zealous—Hăng 
say và nhiệt thành. 
10) Upatthita-sati (p): Mentfally 
nimble—Cảnh giác và lanh lẹ. 
11) Pannava (p): Wise and sagacious—§áng suốt 
và khôn ngoan. 
Eliminate (v): Loại bỏ. 
Eliminate afflictions: Pratipaksa (skÙ—Đối 
TrỊ —To subdue afflictions by responding or facing 
up to and controlling them—Đoạn trừ phiển não 
bằng cách đối đầu và chế ngự. 
Eliminate doubt: Loại bỏ nghi hoặc. 
Eliminate even the smallest negative karma: 
Loại bổ ngay cả những ác nghiệp nhỏ nhất. 
Eliminate all evil: Get rid of all evi—Trừ hết 
thảy mọi việc ác. 
Eliminate ignoranee: Hóa giải vô minh. 
Eliminating Perversions: Loại trờ mê hoặc— 
Eliminatng deluded and confused—Eliminating 
deceived in regard to realiy—Delusion also 
Iimplies a belief in something that 1s contrary to 
reality. Ilusion, on the other hand, suggests that 
what is seen has obJective realfy but 1s 
misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, 
delusion 1s Ienorance, an unawareness of the true 
nature of things or of the real meaning of 
existence. We are deluded or led astray by our 
(which the 
discriminating thouphfs) insofar as they cause us 
to accept the phenomenal world as the whole of 
realiy when 1m fact 1t Is but a limied and 
ephemeral aspect of reality, and to act as though 
the world 1s external to us when In truth 1t 1s but a 
reflection of ourselves. This does not say all 
phenomena are 1llusory, they mean that compared 
with Mind ¡(self the world apprehended by the 


alert and 


Senses 1nclude intellect and Its 


1334 


senses Is such a partial and limited aspect of truth 
that 1t 1s dreamlike. When we fail to see the true 
natire of things our views always become 
clouded. Because of our likes and dislikes, we fail 
(O see the sense organs and sense objects 
obJectively and in their proper perspective and øo 
after mirages, 1llusions and deceptions. The sense 
organs delude and mislead us and then we fail to 
see things In therr true lipht as a result of which 
Oour way of seeing things becomes perverted. The 
delusion of mind mistakes the unreal for the real, 
the passing shadows for permanence, and the 
result Is confusion, conflict, disharmony and 
perpetual sorrow. When we are caugh up in these 
1llusions, we perceive, think and view things 
Incorrectly. We perceive permanence 1n the 
1mpermanence; pleasure in pain; self in what 1s 
not self; beauty In repulsive. We think and view in 
the same erroneous manner. We are perver(ed for 
four reasons: our own senses, unwise reflection, 
unsystematic atfention, failure to see true nafture 
of this world. The Buddha recommended us to 
utilize right understanding or insipht fo remove 
these Illusions and help us recognize the real 
nature of all things. Once we really understand 
that all thing 1s subject to change 1n this world 
without any exception, we will surely want to rely 
on nothing—Mê hoặc hay hư vọng là bị lừa dối 
hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niễm tin vào 
một điều gì đó trái với thực tại. Mặt khác, mê 
hoặc gợi ý rằng điều được thấy có thực tại khách 
quan nhưng bị giải thích lầm hay thấy sai. Theo 
Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không biết 
chân tánh của vạn hữu hay ý nghĩa thật sự của sự 
hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan của mình (kể 
cả lý trí và tư tưởng phân biệt) làm cho lầm lạc 
đến khi nào chúng còn khiến chúng ta chấp nhận 
thế giới hiện tượng như là toàn thể thực tại, trong 
khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh giới hạn và 
phù du của thực tại, và tác động tựa hồ như là ở 
bên ngoài đối với chúng ta, trong khi nó chính là 
phản ảnh của chính chúng ta. Điều nầy không có 
nghĩa là thế giới tương đối không có thực thể gì 
cả. Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi hiện tượng 
đều là hư vọng, các thầy muốn nói rằng so với 
tâm, thì thế giới do giác quan nhận biết chỉ là một 
khía cạnh giới hạn và phiến diện của chân lý, 
cũng giống như là mộng ảo mà thôi. Khi chúng ta 


không thấy được thực chất của sự vật thì cái thấy 
của chúng ta luôn bị che lấp trong đám mây mù 
mê hoặc. Bởi những ưa thích và ghét bỏ của mình 
làm cho mình không thấy rõ các căn và trần 
(những đối tượng của các căn) một cách khách 
quan trong bối cảnh thật sự của nó. rồi từ đó chạy 
theo rượt bắt những ảo cảnh, ảo tưởng, ảo giác và 
những gì giả tạo phỉnh lừa ta. Giác quan của 
chúng ta bị lầm lạc và dẫn chúng ta đi sai nẻo. 
Chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng của 
thực tế, vì thế phương cách mà chúng ta nhìn sự 
vật bị sai lạc. Tâm mê hoặc lầm tưởng cái không 
thật là thật, thấy cái bóng bay qua ta ngỡ đó là cái 
gì có thực chất và trường tổn vĩnh cửu, kết quả là 
tâm thần của chúng ta bị bấn loạn mù mờ, xung 
đột, bất hòa, và triỀn miên đau khổ. Khi chúng ta 
bị kẹt trong tình trạng mê hoặc thì từ nhận thức, 
suy tư và hiểu biết của chúng ta đều không đúng. 
Chúng ta luôn thấy trường tổn vĩnh cửu trong 
những sự vật vô thường tạm bợ, thấy hạnh phúc 
trong đau khổ, thấy có bản ngã trong cái vô ngã, 
thấy đẹp đẽ trong cái đúng ra phải dứt bỏ khước 
từ. Chúng ta cũng suy tư và hiểu biết lầm lạc như 
thế ấy. Chúng ta bị mê hoặc bởi bốn lý do: chính 
giác quan của chúng ta, lối suy tư không khôn 
ngoan, sự chú ý không có hệ thống, và không nhìn 
thấy rõ bản chất thật sự của thế gian này. Đức 
Phật để nghị chúng ta nên dùng chánh kiến để 
loại trừ những mê hoặc và giúp chúng ta nhận 
chân ra bản chất thật sự của vạn hữu. Một khi 
chúng ta thật sự hiểu biết rằng vạn sự vạn vật đều 
phải biến đổi trên thế giới và vũ trụ này, chắc 
chắn chúng ta sẽ không bao giờ muốn lệ thuộc 
vào bất cứ thứ gì nữa. 

Eliminafon of all  hindrances and 
afflictions: Loại trừ chướng ngại và phiền não— 
By realizing for oneself with direct knowledge, 
one here and now enters upon and abides 1n the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom 
that are taintless with the destrucion of the 
taints—Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự 
mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc—See Ten merifs of the 
cultivation of the mindfulness of the body. 
Elimination of suffering: Loại trừ khổ đau— 
Suffering can be eliminated because suffering 
1(self isn"t the Intrinsic nature of our minds. Since 


1335 


suffering arises from Ignorance or misconcepftion, 
once we realize emptiness, or the nature of things 
as they are, iønorance or misconception no longer 
influences us. Is like turning a light on in a dark 
room, once the lipht 1s on, the darkness vanishes. 
Similarly, wisdom can help us cleanse Ignorance 
and disturbing attitudes from our minds forever. In 
addition, wisdom cleanses the karmic Iimprints 
currently on our minds, so they wont bring 
results—Khổ đau có thể được loại bỏ bởi vì tự 
khổ đau không phải là bản chất cố hữu của tâm 
thức chúng ta. Vì khổ đau khởi lên từ vô minh hay 
những quan niệm sai lầm, một khi chúng ta nhận 
chân được tánh không hay thực tướng của vạn hữu 
thì vô minh hay quan niệm sai lầm không còn ảnh 
hưởng chúng ta nữa. Giống như khi chúng ta bật 
đèn lên trong một căn phòng tối; một khi đèn 
được bật sáng lên, thì bóng tối biến mất. Tương 
tự, nhờ vào trí tuệ chúng ta có thể tẩy sạch vô 
minh và những trạng thái nhiễu loạn trong dòng 
chảy tâm thức của chúng ta. Hơn nữa, trí tuệ còn 
giúp chúng ta tẩy sạch mọi dấu vế nghiệp lực đã 
và đang hiện hữu trong tâm thức chúng ta, khiến 
cho sức mạnh của những dấu vết này không còn 
có thể tác dụng và tạo quả báo cho chúng ta 
nữa—See Meditation. 

Elixir of life: Linh dược hồi sinh. 
Ellora: Maharashtra 
Aurangabad, Ellora 1s the site of some of the best- 
preserved Indian Buddhist cave temples. It also 
contains Hindu and Jain monuments, including the 
Kailasanatha temple, dedicated to the Hindu god 
Siva—Tọa lạc tại Maharashtra gần Aurangabad, 
Ellora là vị trí của những chùa nằm trong hang 
động nổi tiếng còn được bảo tôn của Phật giáo Ấn 
Độ. Nơi đây cũng chứa đựng những đền đài Ấn 
Giáo và giáo phái Jain, bao gồm đến 
Kailasanatha nơi thờ thân Ấn giáo SIva. 
Eloquenee (n): Biện tài. 

Eloquent (a): Citrakathi (p)—Vaco-patu (skt— 
Biện Tài —Skilled in speech—Ability to discuss, 
argue or debate, one of the four unobstructed 
eloquences—Nói năng hay thuyết pháp lưu loát 
tài giỏi, một trong tứ vô ngại biện tài. 


Located in near 


Eloquent-wisdom: Biện tài trí tuệ. 
Flucidate (v): Làm sáng tỏ. 


Elucidate the Buddha?s Teachings: Làm sáng 

tỏ giáo lý của Đức Phật. 

Elucidate holy scriptures: Comment (up) on 

classics——To preach holy scriptures——Giảng kinh. 

Elucidate something: Make something clear— 

Lầm sáng tỏ điều gì. 

Elucidate the truth by factual illustrations: 

Thác Sự Hiển Pháp Sinh Giải Môn—See Ten 

profound theories. 

Elucidation: Sự minh chứng. 

Elysium: Abode of good people after death— 

Fairyland—Cõi Tiên—Bồng Lai—S§ee Fairyland. 

Emaciated with grief: Hốc hát. 

Emanatfion (n): Sự phát xuất, sự phát ra. 

Emancipate (v): Mukti (sk)——Khai phóng—Giải 

thoát—To deliver—To free—To liberate—To 

rescue——To save—See Deliverance. 

Emancipate (v) from transmigrafion: Giải 

Thoát—See Deliverance. 

Emancipated from desire: Bất Thọ Nhứt Thiết 

Pháp Free from the receptIvity or sensation of 

things—Giải thoát khỏi sự thọ dụng chư pháp, 

giải thoát khỏi mọi dục vọng. 

Emancipated effect: Visamyoga-phala (skt— 

Emanicipated effect produced by all the six 

causes—Ly Hệ Quả (quả dựa vào đạo lực giải 

thoát của Niết Bàn mà chứng được, quả nầy tạo 
nên bởi lục nhân)—See Six chief causes in the 

Theory of Causal Relation. 

Emancipation: 

l) Tu thoát ly: EmanciIpation, one of the ten 
kimds of culivaton of Great Enlightening 
Beings—See Ten kinds of culivation of 
Great Enlightening Beings. 

2) Vimokshatraya (skt): Mukti or Vimutti (p)— 
Moksha  (skt)—Deliverance—L1beration— 
Giải Thoát—See Deliverance. 

Emancipafion-enfrance: Vimokshamukha or 

Moksa-dvara (skt—The door of release—Gate of 

emancipaton—-The gate of libertaion—Giải 

Thoát Môn. 

(ŒD The meanings of the door of release: Nghĩa 
của cửa giải thoát The stage of meditation 
characterized by vacuty and absence of 
perception or wishes—Cửa giải thoát, giai 


1336 


đoạn thiển quán làm vắng lặng khái niệm 

hay ao ước (không, vô tướng và vô nguyện). 

Categories of. gates of enlightenment used by 

the Buddha—Phân loại giải thoát môn: 

l) Wisdom gate: Trí 
gate, which directs to the enlightenment of 
self—Cửa trí của Phật, đi thẳng vào tự mình 
giải thoát. 

2) Pity gate: Bi môn—Buddha-pity gate, which 
đirects to the salvation of others—Cửa Bi của 
Phật đi vào cứu độ chúng sanh. 

Emancipafion of heart through compassion: 

Tu Tập Bi Tâm Giải Thoát —This is one of the six 

elements making for deliverance which the 

Buddha taught in the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses—Đây là một trong sáu sáu xuất ly 

giới mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh—See Six elements making 
for deliverance. 

Emancipafon of the heart through 

equanimity: Tu Tập Xả Tâm Giải Thoát —This 

1s one of the six elements making for deliverance 
which the Buddha taught in the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses—Đây là một trong sáu sáu 
xuất ly giới mà Đức Phật đã dạy trong Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh—See Six 

elements making for deliverance. 

Emancipafion of the heart through loving- 


qI) 


môn——Buddha-wisdom 


kindness: This ¡is one of the six elements making 
for deliverance which the Buddha taught in the 
Sangiti Sutfa in the Long Discourses—Tu Tập Từ 
Tâm Giải Thoát. Đây là một trong sáu sáu xuất ly 
giới mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh—See S1Ix elements making 
for deliverance. 

Emancipafon of the heart through 
sympathectic joy (mudita): Tu Tập Hỷ Tâm 
Giải Thoát —This is one of the six elements 
making for deliverance which the Buddha taught 
1n the Sangiti Sutta In the Long Discourses—Đây 
là một trong sáu sáu xuất ly giới mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh—See S1x elements making for deliverance. 
Emancipafion of the heed to the idea: “Ï am 


thỉs,ˆ: The emancipation of the heed to the idea: 
I am this,` means the emancipation of doubts, 
uncertainties, and problems. This 1s one of the six 


elements making for deliverance which the 
Buddha taught ¡in the Sangii Sutta in the Long 
Discourses—Tu Tập Khước Từ Sự Ngạo Mạn “tôi 
có mặt,” mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải 
thoát. Đây là một trong sáu sáu xuất ly giới mà 
Đức Phật đã dạy trong Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh—See Six elements making for 
deliverance. 

Emancipation of mỉnd: Ceto-vimutti (p)—Giải 
thoát về tâm. 

Emancipation in this very life: Giải Thoát 
Ngay Trong Đời Nầy The Pure Land Sect 
believes that during this Dharma-Ending Age, If Is 
difficult to attain enlightenment and emancipation 
in this very life IŸ one practices other methods 
without following Pure Land at the same time. lf 
emancipation 1s not achieved in this lifetime, 
one”s crucial vows will become empty thoughfts as 
one continues to be deluded on the path of Birth 
and Death. Devoted Buddhists should always be 
V€TY Cau(iIOus, not fo praise one's school and 
downplay other schools  Devoted Buddhists 
should always remember that we all are Buddhists 
and we all practice the teachings of the Buddha, 
though with different means, we have the same 
teachings, the Buddha's Teachings; and the same 
goal, emancipation and becoming Buddha—TỊnh 
Độ Tông cho rằng trong thời Mạt Pháp, nếu tu tập 
các pháp môn khác mà không có Tịnh Độ, rất khó 
mà đạt được giải thoát ngay trong đời nầy. Nếu sự 
giải thoát không được thực hiện ngay trong đời 
nầy, thì mê lộ sanh tử sẽ làm cho hạnh nguyện 
của chúng ta trở thành những tư tưởng trống rỗng. 
Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, không 
nên ca ngợi tông phái mình mà hạ thấp tông phái 
khác. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng tất cả 
chúng ta là Phật tử và cùng tu theo Phật, dù 
phương tiện có khác, nhưng chúng ta có cùng giáo 
pháp là Phật Pháp, và cùng cứu cánh là giác ngộ 
giải thoát và thành Phật. 

Emasculation: One of the five kinds of impotent 
males or eunuchs—Kiển Bất Nam hay bị thiến 
mất nam căn. Một trong năm loại bất nam—S§ee 
Five kinds of eunuchs. 

Embark (v): Lao mình vào. 


Emblems: 





1337 





l) Mudra (skÙ——Manual signs imdicatve of 
VarIOuS 1deas—Seal—Stamp—SIgn 
Symbol—Ấn. 

2) Four Shingon emblems, aids to Yoga- 


possession by a Buddha or Bodhisattva—See 
Four Shingon emblems. 

Emblems of specific functions: Karma-jnana- 

mudra (skt—Yết Ma Trí Ấn—§ee Four wisdom 

symbols of the Shingon cult. 

Embodiment (n): Sự hiện thân—Cụ thể hóa— 

Hóa thân. 

Embodiments of Buddha are infinite: Như 

Lai thân vô lượng—See Ten kinds of infinite path 

of Great Enlipghtening Beings. 

Embodiment of the commandmen(s: Giới 

Thể—Basic or body of the commandments—The 

embodiment of the commandments In the heart of 

the cultivator (recipient)—GIới được thực hành 

qua thân tâm người thụ giới (một khi đã tu hành 

như vậy thì giới thể của người ấy có khả năng 

phòng ngừa tà phi, ngăn chặn điều ác). 

Embodiment of the dharma-body: Pháp Thân 

Thể Tánh—S§ee Nature of the Dharmakaya. 

Embodiment of the Law: Embodiment of all 

things—Pháp Thể. 

1) Embodiment of the Law, or of things: Thể 
tính của chư pháp (hữu vi và vô vi). 

a) The Abhidharma has 75: Vi Diệu Pháp có 75 
pháp thể. 

b) The Satyasiddhi-sastra has 84: Thành Thực 
Tông có 84. 

c) The Yogacara has 100: Du Già hay Duy Thức 
Luận có 100. 

2) A monk: VỊ Tăng. 

Embodiment of samaya: Báo thân—Tam Muội 

Hình —The of Samaya—— 

Sambhogakaya—The distinguishing symbol of a 

Buddha or a Bodhisatva which expresses his 

inner nature (the stupa as one of the symbol of 

Vairocana, the lotus for Kuan Shi Yin)—Tam 

muội thân, biểu tượng đặc sắc của Phật và Bồ 

Tát, dùng diễn tả nội tánh. 

Embodiment of truth: Fundamental of 

religion—Chân thể hay Đạo thể (sự thể hiện của 

chân lý)—A Buddha 1s one who embodies the 

truth—Đức Phật là vị thể hiện chân lý. 

Embody (v): Hóa thân. 





embodiment 





Embodying a real doubt: Thẩm—In Zen, 
there 1s a kind of question which confains a real 
doubt. A monk asked his master: “All things are 
such as they are from he beginning; what 1s that 
which is beyond existence?” The master replied 
with 1d solution: “Your statement is quite plain; 
what is the use of asking me?”——Trong Thiền, có 
loại câu hỏi chứa đựng hay bộc bạch một nghi 
tình thực thụ. Một vị sư hỏi Tổ sư: “Hết thẩy các 
pháp bản lai đều là hữu; như vậy cái gì là Vô?” 
Tổ sư đáp: “Câu hỏi của ngươi rất phân minh; hỏi 
ta làm gì?”—See Eighteen kinds of questions. 
Embosom something: Chứa đựng điều gì trong 
lòng. 

Embraece (v): Ôm ấp—Bao gồm. 

Embrace the feet: Tiếp Túc—Tiếp Túc Tác 
Lễ—To embrace the feet, ¡i.e. Buddha”s feet in 
reverence or pleading. According to Buddhist 
tradition since the time of the Buddha, a Buddhist 
would embrace the Buddhaˆs feet In reverence or 
pleading, or to extend the arms In that posture— 
Ôm chân, như ôm chân Phật để tỏ lòng tôn kính. 
Theo truyền thống Phật giáo từ thời Đức Phật còn 
tại thế, khi đảnh lễ Đức Phật, hai tay người Phật 
tử chạm chân vị Thế Tôn hay ôm chân Phật để tỏ 
lòng tôn kính, rồi ngữa hai tay nâng chân Phật 
như tiếp nhận lấy. 

Embrace the truth accord with 
knowledge and wisdom: Có thể tùy thuận trí 
huệ nhiếp thủ chánh pháp—See Ten kinds of 
actions of knowledge (10). 

Embracing and protecting by the power ö0f 
the Buddha”s greaf, compassionate: Do 
nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Đây là một 
trong năm lý do tại sao người vãng sanh Tịnh Độ 
không còn bị thối chuyển nữa—The power of the 
Buddha”s great, compassionate vow embraces and 
protects them. This 1s one of the five reasons why 
those who are reborn In the Pure Land achieve 
non-retrogression—See Five reasons of non- 
retroøression for those who are reborn in the Pure 
Land. 

Embroidered picture ofa Buddha: Tú Phật— 
Bức hình Phật được thêu trên vải. 

Embryo (n): Garbha (sk)—Womb—Thai tạng 
hay tử cung của đàn bà. 


in 


1338 


Embryo-stage of the nature of Buddha- 
truth: Tánh địa—Dry or unfertlized stage of 
wisdom, the stapges” of the 
development of a bodhisattva into a Buddha— 
Một trong mười giai đoạn phát triển của một vị 
Bồ Tát để đi đến quả vị Phật —See Ten grounds 
(). 

Emerge from meditaton: Come out 
meditation—Pass out of meditation—Xuất định. 


(n: Bất trắế—Khẩn cấp— 


one of “ten 


of 


Emergency 
Uncertainty. 
Eminent (a): Nổi bậc Cao cả—Exalted— 
Noble—Great—High—Lofty—Nổi danh— 
Famous—Celebrated—Distinguished—Well- 
known. 





Eminent disciple: Superior pupils or disicples— 
Cao túc. 

Eminent monk: Cao Tăng. 

Eminent person: Anh tuấn. 

Eminent scholar: Cao sĩ—Old term for 
Bodhisatva—Old traduction for Bodhisattva— 
Thuật ngữ cổ dùng để chỉ Bồ Tát. 

Emit (v): Tỏa ra. 

Emit( auspicious rays: Phóng Quang Đoan— 
The auspicious ray emitted from between the 
eyebrows of the Buddha before pronouncing the 
Lotus Sutra—Tia hào quang kiết tường được 
phóng ra giữa hai chân mày của Phật trước khi 
Ngài thuyết giảng Kinh Pháp Hoa. 

Emit rays of light: Phóng hào quang. 

Emit shining light: Phóng Quang—Tỏa ra ánh 
sáng—LIight-emittinge——To send Ouf an 
llummnating ray —To discharge halo—To 
demonstrate the halo form the body (usually the 
Buddha”s body). 

Emit (v) thick smoke: Khói hương nghi ngút. 
Emofion (n): Cảm xúc_—Afflictions—Love——AlI 
feelinpgs and emotions, whether good or bad, 
wholesome or evIl, disturb the peacefulness of the 
mind—See Seven emotions. 

Emofions arising from the body: Thân Tình 
hay tình khởi lên từ thân căn—See Six emotions 
arising from the six organs of sense. 

Emofions arising from the ears: Nhĩ Tình hay 
tình khởi lên từ nhĩ căn hay tai—See Six emotions 
arising from the six organs of sense. 


Emotfions arising from the eyes: Nhãn Tình 
hay tình khởi lên từ nhãn căn hay mắt—See Six 
emotfions arising from the six organs of sense. 
Emotfions arising from the mỉnd: Ý Tình hay 
tình khởi lên từ ý căn —See Six emotions arising 
from the six organs of sense. 

Emofions arising from the nose: Tỹ Tình hay 

tình khởi lên từ tỹ căn hay mũi—See Six 

emotions arising from the six organs of sense. 

Emotftions arising from the tongue: Thiệt Tình 

hay tình khởi lên tứ thiệt căn hay lưỡi—See Six 

emotfions arising from the six organs of sense. 

Emotions of desire: Emotional behaviour—Ái 

hành. 

Emotional (a): Thuộc về xúc cảm. 

Emotfional attachment to another person: 

Vướng mắc tình cảm với người khác. 

(A) A Bhiksuni who has an emotional attachment 
to another person, whether male or female, 
commits a Sangha Restoraton Offence——VỊ 
Tỳ Kheo Ni nào vướng mắc tình cảm với 
người khác, dù nam hay nữ, là phạm giới 


Tăng tàn. 
l1) Because her feelings are not reciprocated by 
the other, finds ways to damage the 


reputation of the other person—Không được 
vị kia đáp trả nên dùng nhiều phương thức 
làm tổn hại uy danh của vị kia. 

2) When she sees the other person Interacting 
with someone else she manifests Jealousy or 
anger, causing disturbance In the Sangha— 
Khi thấy vị kia tiếp xúc với ai khác bèn sanh 
tâm ganh ty giận hờn và làm náo động trong 
chúng. 

3) Uses her authority to prohibit the other person 
from having a close relationship with anyone 
else, and tells others that they are not to have 
a close relationship with the person to whom 
she is attached—Dùng quyển lực cấm đoán 
người kia không được quan hệ thân thiết với 
người nào khác, cũng như bảo người khác 
không được quan hệ thân thiết với người mà 
vị ấy đã vướng mắc tình cảm. 

4) Knowimg that the other person has 
emotional attachment with the thiưrd person, 
she does everything she can to separate them, 
and drives the thưrd person out of the 


an 


1339 


community—Biết vị này cũng đang vướng 
mắc tình cảm với một người khác nên tìm 
mọi cách để ly gián và đuổi vị kia ra khỏi 
cộng đồng. 

(B) A Bhiksu or Bhiksunli, after being reminded by 
four or more monks or nuns that he or she 1S 
emotionally attached to another person, 
whether female or male. However, he or she 
refuses to listen, denies 1t, tries fo negafte 
what they say, or expresses anger, he or she 
commits an Expression of Regret Offence— 
Một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, sau khi 
được bốn vị Tăng hay Ni khác nhắc nhở là vị 
ấy đang vướng mắc tình cảm với người khác. 
Tuy nhiên, chẳng những vị ấy không lắng 
nghe mà còn tìm cách chối quanh, phủ nhận 
hoặc tỏ ý giận dữ, vị ấy phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Emotional behavior: Ái 
behavior, or the emotions of desire, as confrasted 
with rational behavior—Á¡ hành có nghĩa là tình 
ái dục vọng, đối lại với “kiến hành” có nghĩa là 
suy lý. 
Emotional desire or behaviour: Ái hành— 
Emotions of desire, as contrasted with rational 
behavior—Á¡ hành, đối ngược lại với Kiến Hành. 
Emofional disturbances: Xáo trộn cảm xúc. 
Emofional mỉnd: Cita-vriti (skt Tâm xúc 
cảm. 
Emoftional satisfaction: Thỏa mãn xúc động. 
Emofional tone: Cảm thọ. 
Emperor (n): Hoàng đế—King. 
Emperor of heaven: King of Heaven—Thiên 
Đế— Vua của cõi Trời —Sakra, king of the 
devaloka. One of the ancient gods of India, the 
god of the sky who fights the demons with his 
vajra or thunderbolt. He 1s Inferior to the trimurti, 
Brahma, Visnu, and Siva, having taken the place 
of Varuna or sky. Buddhism adopted him as Ifs 
defender, though, like all the gods, he 1s 
considered inferior to a Buddha or any who have 
attained bodhi: Vua Trời Đế Thích, vua của cung 
trời Đao Lợi, một trong những vị trời của Ấn Độ 
thời cổ. Vua cõi trời chiến đấu chống lại ma quỷ 
bằng kim cang chùy. Phật giáo xem vị nầy như là 
vị trời hộ pháp, thấp hơn Phật và các vị đã chứng 
ngộ Bồ Đề. 


Hành —Emotional 





Emperor of Jade: Ngọc Hoàng. 

Emperor of the Netherworld?s Ten Kings: 
Thập Điện Diêm Vương. 

Emphasize (v): Nhấn mạnh - The Buddha 
always emphasizes the Importance of practIcing 
the Noble Path—Đức Phật luôn nhấn mạnh đến 
sự quan trọng của việc thực hành Thánh Đạo. 
Emphasize creativeness: Nhấn mạnh đến tính 
sáng tạo. 

Emphasize something: Nhấn mạnh điều gì— 
The Buddha emphasizes personal striving for 
purification—Đức Phật nhấn mạnh về nỗ lực cá 
nhân để làm thanh tịnh. 

Empirical combination: Giả Hợp—Phenomena 
are combinations of elements without permanent 
reality. Phenomena, empirical 
without permanent reality—Hiện tượng tùy theo 
nhân duyên mà giả hòa hợp, là sự phối hợp của 
các yếu tố, chứ không có thực thể (hòa hợp ắt 
phải có ly tán, đó là sự hòa hợp nhứt thời chứ 
không vĩnh cửu). 


combinations 


Empirical ego: Giá Ngã—False ego—Giả 
ngã—Composed of five skandhas (the empirical 
ego of the five skandhas), this 1s to be 
distinguished from the true ego, the metaphysical 
substratuim from which all empirical elements 
have been eliminated—Cái ngã không thực, hòa 
hợp bởi ngũ uẩn (phàm phu hay ngoại đạo thì 
vọng chấp cho đó là thực, bậc Thánh giác ngộ cho 
đó là cái giả ngã; tuy nhiên, nếu cứ khư khư chấp 
giữ cho rằng giả ngã là “vô” là rơi vào chấp thủ tà 
kiến “không”). 

Empirical  existenee: Giả Hữu—The 
phenomenal which no more exisfs than turtle”s 
haIr or rabbit`s horns—Các pháp hay hiện tượng 
do nhân duyên sinh ra, như bóng hoa trong nước, 
hay ánh trăng nơi đáy giếng, không có thực tính. 
Tuy không có thực tính, lại không phải là pháp hư 
vô. Sự hiện hữu của chư pháp chỉ là giả hữu, nếu 
không muốn nói là không hơn gì sự hiện hữu của 
lông rùa sừng thỏ. 

Empirical knowledge: Paratantra (sk)—Kiến 
thức thường nghiệm——Empirrical knowledge 1s the 
knowledge of an obJect produced by Ifs cause and 
conditions. This 1s relative knowledge and serves 
the practical purposes of life—Thường Nghiệm là 
sự hay biết về một đối tượng do nhân duyên mà 


1340 


có. Đây là kiến thức tương đối và dùng để phục 

vụ cho các mục đích của cuộc sống—See Three 

degrees of knowledge. 

Empirical mỉnd:  Vastuprativikalpajnana 

(sk)—Sự Phân Biệt Thức—Emperical mind or 

consciousness as the faculty of discriminating 

particular obJec—Cái tâm thực nghiệm hay tâm 
thức theo nghĩa khả năng phân biệt các sự vật đặc 
thù. 

Emperical name: Samketa or Vitatha-naman 

(skÙ—Provisionary symbol or sign—Unreal 

names—Giả Danh—Dấu hiệu hay cái tượng trưng 

tạm thời. 

I AI 
without permanent reality: Các pháp do nhân 
duyên giả hợp tạm bợ mà có chứ không có 
thực thể. 

2) Unreal names, 1e. nothing has a name of 
Iself, for all names 
appellatlons: Các pháp vô danh, do người ta 
giả trao cho cái tên, chứ đều là hư giả không 
thực: False and fictitious. 

3) In the Suftra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Mahamati! As they are 
attached to names, Images, and signs, the 
1gnorant allow their minds to wander away.”: 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc ngài 
Mahamati: “Này Mahamati! Vì bị ràng buộc 
vào các tên gọi, các hình ảnh và dấu hiệu, 
nên phàm phu để mặc cho tâm thức của họ 
lang bạt.” 

Empirical world, associated with funcfion: 

Object perceived, associated with function——The 

external, or phenomenal world—Cảnh giới 

tướng—Thế giới hiện tượng bên ngoài, còn gọi là 

Hiện Tướng hay Hiện Thức—See Three subtle 

conceptions. 

Emperically named existence: Giá danh hữu— 

One of the three kinds of existence, things which 

exIst only in name, 1.e. all things are combinations 

of other things and are empirically named—Một 
trong tam hữu, mọi vật hiện hữu nhờ sự phối hợp 
của các vật khác và chỉ là gọi tên theo lối kinh 
nghiệm (như bốn thứ sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
nhân duyên hòa hợp với nhau để thành một cái gì 
đó trong một thời gian hữu hạn rồi tan hoại, chẳng 
hạn như sữa bò, kỳ thật là do bốn thứ ấy duyên 


dharmas are empirical combinations 


are mere human 


Lankavatara 


hợp mà thành, chứ không bao giờ có cái tự thể 
của sữa). 
Empowering cause: Dữ lực nhân—This ¡is one 
of the six causes of all conditioned things. Every 
phenomenon depends upon the union of the 
primary cause and conditional or environmenfal 
cause—Đây là một trong sáu nhân sanh ra các 
pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa 
hợp của nhân và duyên—See Six kinds of causes 
(A). 
Empowerment: Quán đảnh—Điểm đạo. 
Empfied mỉnd: Mind 
Spaciousness—Tâm không. 
Empftilessness (n): Asunnàta (p)—Asunyata 
(sk)—Phi không hay không phải là Không. 
Emptiness (n): Sunnàta (p)—Sunyata (skÙ— 
Không—Pháp không —Tánh không—Absolute 
void—Nothingness—Transparent—The 
Immaterial—A Sanskrit root for “Emptiness” 1s 
“sunyata”. The Sanskrit word “sunya” 1s derived 
“svi,” to swell. Sunya literally 
means: “relating to the swollen.” According to 
Edward Conze in Buddhism: Its Essence and 
Development, in the remote pasf, our ancesfors, 
with a fine Instinct for the dialectical nature of 
realifty, frequently used the same verbal root to 
denote the fwo opposite aspec(s of a sifuation. 
They were as distinctly aware of the unity of 
Opposites, as of their opposiion—Gốc tiếng Phạn 
của “Tánh không” là “Sunyata.” “Sunya” lấy từ 
gốc chữ “'svi” có nghĩa là phồng lên. Theo Edward 
Conze trong Tỉnh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo 
Phật, trong quá khứ xa xưa, tổ tiên chúng ta với 
một bản năng tinh tế về bản chất biện chứng của 
thực tại, thường được dùng cùng một động từ gốc 
để định nghĩa hai phương diện đối nghịch của một 
cục diện. Họ đặc biệt ý thức về tánh đồng nhất 
của những đối nghịch, cũng như về đối tính của 
chúng. 

() The meanings of Emptiness—Nghĩa của 
“Không”: Unreality of things or all things 
(phenomena) lack Inherent existence, having 
n0 ©ssence or permanent aspect whafsoever. 
All phenomena are empty. All phenomena 
exist are conditioned and, relative to other 
factors. There are two kinds of “Emptiness”—— 
Chư pháp không có thực hữu nội tại, không 


space—Mind 


void— 


from the root 


2) 


3) 


4) 


a) 


1341 


có bản chất thường hằng. Những gì hiện hữu 
đều có điều kiện, và có liên quan với những 
yếu tố khác. Có hai loại Tánh không. 
Emptness of persons: Nhân không—A 
person lacks of inherent existence. He or she 
1S a combination of the five aggregates—Một 
người không có có thực hữu nội tại, kỳ thật 
người ấy là sự duyên hợp của ngũ uẩn. 
Emptiness of phenomena: Pháp không— 
Emptnes of phenomena means all 
phenomena lack of Iinherent existence, but a 
combinatons of elements, 
conditions—Vạn hữu không có thực hữu nội 
tại, mà chúng là sự phối hợp của nhiều yếu tố 
nhân duyên. 

In the Madhyamaka Sastra, NagarJuna said: 
“One who 1s in harmony with emptiness 1s In 
harmony with all things.—Trong Trung 
Quán Luận, Ngài Long Thọ nói: “Người nào 
hòa hợp cùng tánh không, hòa hợp cùng vạn 
pháp.” 

The word “emptiness” 1s different from 
everyday term—Chữ “không” ở đây không 
đồng nghĩa với chữ “không” mà chúng ta 
dùng thường ngày. 

lt transcends the usual concepts of emptiness 
and form. To be empty 1s not to be non- 
exiIstent. It 1s to be devoid of a permanent 
1dentity. To avoid confusion, Buddhists often 
use the term “true emptiness” to refer to 
things that devoid of a permanent identfity. In 
fact, the meaning of “emptiness” in Buddhism 
1S Vvery profound and sublime and 1t 1s rather 
difficult to recognize because “emptIness” 1s 
not only neither something, nor figure, nor 
sound, nor faste, nor touch, nor dharma, but 
all sentient beings and phenomena come to 
existence by the rule of “Causatlon” or 
“dependent  co-arising” The Buddha 
emphaszed on “emptiness” as 
“elimimnation” of false thoughts and wrong 
beliefs Chữ “không” ở đây vượt lên khỏi ý 
niệm bình thường. “Không” không có nghĩa 
là không hiện hữu, mà là không có thực tánh. 
Để tránh lầm lẫn, các Phật tử thường dùng từ 
“Chân không” để chỉ cái không không có 
thực tánh này. Thật ra, ý nghĩa chữ “không” 
trong Phật giáo rất sâu sắc, tính tế và khó 


causes and 


an 


b) 


hiểu bởi vì theo lời Đức Phật dạy, không chỉ 
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà 
các hiện tượng hiện hữu là tùy duyên. Đức 
Phật muốn nhấn mạnh đến “không” như sự 
rời bỏ những chấp thủ và tà kiến. 

According to Buddhism, “emptiness” should 
also be known as “no-self” or “anatta.” 
However, In most of the Buddhaˆs teachings, 
He always expounds the doctrine of “no-self” 
rather than the theory of “emptiness” because 
the meaning of “emptiness” Is very abstract 
and difficult to comprehend. According to 
Culla Sunnata and Mala Sunnata, the Buddha 
told Ananda that He often dwelt in the 


lberaion of the void  When Ananda 


requested a clarficaton, the Buddha 
explained: “Liberaton of the void means 
liberaion throuph insipht that discerns 
voldnes of self” Indeed, Buddhaghosa 


confirmed: “ln meditation, “emptiness” and 
“no-self” are Inseparable. Contemplation of 
“emptiness” 1s nothing but contemplation of 
“no-self—Theo Phật giáo, “không” còn phải 
được hiểu như là “vô ngã.” Tuy nhiên, trong 
hầu hết kinh điển, Đức Phật luôn giảng về 
“vô ngã” hơn là “tánh không” bởi vì nghĩa 
của “tánh không” rất trừu tượng và khó hiểu. 
Theo kinh Tiểu Không và Đại Không, Đức 
Phật bảo A Nan là Ngài thường an trú trong 
cảnh giới an tịnh của “không.” Khi ngài A 
Nan thỉnh cầu Phật làm rõ nghĩa của sự an 
tịnh nơi tánh không thì Đức Phật giải thích: 
“Sự giải thoát nơi tánh khôg có nghĩa là sự 
giải thoát qua trí tuệ về vô ngã.” Thật vậy, 
ngài Phật Âm đã khẳng định: “Ngay trong tu 
tập thiển định, 'không' và “vô ngã' là hai 
khái niệm không thể tách rời. Quán chiếu về 
“tánh không” không øì khác hơn là quán chiếu 
về “vô ngã.” 


(I) Emptiness or Iimmaterial or void, one of the 


three gates to the city of nrvana—Không, 
một trong ba cửa vào Niết Bàn: According to 
the Culla Sunnata Sutta, the Buddha affirmed 
Ananda: “Ananda, through abiding in the 
'emptiness, I[ am now abiding ¡in the 
complete the  fulnes of 
transcendence.” So, what is the emptiness 
from that the Buddha abides In the fulness of 


abode or 


(HD Seven 


1342 


transcendence? I( 1s nothing else but 
“Nirvana”. It is empty of cankers of sense- 
pleasure, becoming and ignorance. Therefore, 
in meditation, practiioners try fo reduce or 
eliminate the amount of conscious confenfs 
until the mind ¡1s completely moftionless and 
empty. The highest level of meditation, the 
ceasing of ideation and feeling, 1s often used 
as a stepping sone to realization of 
Nirvana—Theo Kinh Tiểu Không, Đức Phật 
bảo A Nan: “Này A Nan, nhờ an trú vào 
“không tánh” mà bây giờ ta được an trú viên 
mãn nhất.” Vậy thì nghĩa của trạng thái 
“không' là gì mà từ đó Đức Phật được an trú 
vào sự viên mãn nhất? Chính nó là “Niết 
Bàn' chứ không là thứ gì khác. Nó chính là sự 
trống vắng tất cả những dục lậu, hữu lậu và 
vô minh. Chính vì thế mà trong thiển định, 
hành giả cố gắng chuyển hóa sự vọng động 
của thức cho tới khi nào tâm hoàn toàn là 
không và không có vọng tưởng. Mức độ cao 
nhất của thiển định, diệt tận thọ-tưởng định, 
khi mọi ý tưởng và cảm thọ đã dừng thì được 
xem như là nền tảng vững chắc để đạt đến 
Niết Bàn—See Three gates to (the city of) 
nirvana and Four Immaterial heavens. 

of emptiness: Thất 

Không—See Seven kinds of emptiness. 


SOFtS Chúng 


(V)Eighteen forms of emptiness—According to 


Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen 
Buddhism, Book IH, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamifa, eiphteen 
forms of emptiness are enumerated—Mười 
Tám Hình Thức Của Không: Theo Thiển Sư 
D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong 
bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền 
Trang, có I8 hình thức của “Không”—See 
Eighteen forms of emptiness. 


(V) “Không” theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa— 


Emptness 1m the Prajnaparamta Heart 
Sura—The Buddha told Sariputra about 
Emptiness as follows: “In Emptiness there are 
no form, no feelings, no perceptions, no 
aC{IOnS, nO COnSCIOUSN€SSe€S; nO ©y€, nO ©ar, 
no nose, no tongue, no body, and no mind; no 
form, sound, odour, taste, touch or mind 
object; no eye-elemenfs unfil we come to no 
elements of conscilousnesses; no Iøgnorance 


and no extinction of ignorance; no old age 
and death, and no extinction of old age and 
death; no truth of sufferings, no truth of cause 
Of sufferings, of the cessafion of sufferings or 
of the path. There Is no knowledge and no 
atfainment whatsoever. By reason of non- 
attachment, the Bodhisatva dwelling ¡1n 
Prajnaparamifa has no obstacles In his mind. 
Because there 1s no obstacle in his mind, he 
has no fear, and going far beyond all 
perverted all 
1maginations... This 1s a real Nirvana!”—Đức 
Phật bảo Xá Lợi Phất về không như sau: 
“Trong 'Không' không có hình thể, không có 
cảm xúc, không có niệm lự, không có tư duy, 
không có ý thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý; không có hình thể, âm thanh, 
hương thơm, mùi vị, xúc chạm và hiện hữu; 
không có đối tượng của mắt cho đến không 
có đối tượng của ý thức; không có minh, 
không có vô minh, không có sự chấm dứt của 
minh, cũng không có sự chấm dứt của vô 
minh; cho đến không có tuổi già và sự chết, 
cũng không có sự chấm dứt của tuổi già và sự 
chết; không có khổ đau, không có nguyên 
nhân của khổ đau, không có sự chấm dứt khổ 
đau và không có con đường đưa đến sự chấm 
dứt khổ đau; không có trí giác cũng không có 
sự thành tựu trí giác; vì chẳng có quả vị trí 
giác nào để thành tựu. Người nào tỉnh thức 
bình yên do sống an lành trong tuệ giác vô 
thượng thì thoát ly tất cả. Và rằng, vì không 
có những chướng ngại trong tâm nên không 
có sợ hãi và xa rời những cuồng si mộng 
tưởng, đó là cứu cánh Niết Bàn vậy!” 


VI©W, confusions and 


(VDOther views on Emptuiness—Những quan 


l) 


điểm khác về “Tánh Không.” 

From the standpoint of the Absolute, Sunyata 
means “Devoid of, or completely free of 
thought construct, devoid of plurality.” In 
other words, sunyata as applied to tatfva 
signiies tha—Trên quan điểm Tuyệt Đối, 
Sunyata có nghĩa là “hoàn toàn không có cấu 
tác của tư tưởng, không có đa nguyên tánh.” 
Nói cách khác, không tánh được sử dụng nơi 
nguyên lý có hàm ý: 

1t IS Inexpressible in human language: ngôn 
ngữ của nhân loại không thể diễn tả được. 


b) 


2) 


1343 


that 
“neither 1s” nor “not 1s”, no thought, cateøory 
or predicatve can be applied to 1t. Ít 1s 
transcendental to thought: nó vừa “là” mà 
cũng vừa là “không là,” “vừa là vừa không 
là,” “chẳng phải là cũng không phải là không 
là,” phạm trù tư tưởng hoặc thuật ngữ đều 
không thể áp dụng vào những thứ vừa kể trên 
được. Nó siêu việt trên tư tưởng. 

1f 1s free of plurality, that 1t is a Whole which 
can not be sundered into parts: nó vô đa 
nguyên tánh, nó là một tổng thể, không thể 
phân chia thành những bộ phận được. 

The most striking feature of Madhyamaka 
phiosophy 1s 1s ever, recurring use of 
“sunya” and “sunyata.” So cenfral 1s this Idea 
to the system that 1t Is generally known as 
“Sunyavada,” 1.e., the philosophy that asserts 
“Sunya” as the characterizaton of Reality. 
Sunya 1s a most perplexing word In Buddhist 
philosophy. Non-Buddhists have Inferpreted 1t 
only as nihilism. But that 1s not what It means. 
EtymonogIcally 1t is derived from the root 


& 


“1s”, “not 1s, “both Is, and “not 1s”, 


svi” which means “to swell” or “to expand.” 
Curiously enough, the word Brahman 1s 
derived from the root “brh” or “brhm” which 
or “to expand.” 
According to the Buddhaˆs teaching on Sunya 
tatva and the “sunya principle*, the word 
sunya seems to have been used in an 
onftological of Buddhist 
contexts. The implication of the etymological 
sipmification of the word does not seem to 
have been fully worked out. According to 
some scholars the word “sunya” has no 
ontological sipnificaton. It has only a 
soferlologlcal suggestion. But the word 
“sunya” has obviously been used also in an 
onftological axiological 
overtone and soteriological background. In 
the ontological sense, “sunya” Is the void 
which 1s also fullness. Because 1t 1s nothing In 
particular, 1t has the possibility of everything. 
lt has been Iidentified with Nirvana, with the 
Absolue, with Supeme Realty or 
Paramartha, with Realty or Tattva—Đặc 
điểm nổi bật nhất của triết lý Trung Quán là 
sự sử dụng nhiều lần hai chữ “không” và 


also means “to swell? 


In mosf 


Sense 


sense with an 


3) 


“không tánh.” Vì đây là khái niệm chính yếu 
của hệ thống triết lý này, cho nên, hệ thống 
triết lý này thường được gọi là “hệ thống triết 
lý không tánh,” xác định “không” như là đặc 
tánh của Thực tại. Chữ “không” đã khiến cho 
người ta cảm thấy bối rối nhất trong triết lý 
Phật giáo. Những người không phải là Phật tử 
đã giải thích nó như là thuyết “hư vô.” Nhưng 
đó không phải là ý nghĩa của chữ này. Trên 
phương diện ngữ nguyên thì chữ gốc của nó 
” có nghĩa là “nở lớn ra” hay “bành 
trướng ra.” Có điểu đáng tò mò là chữ 
“Brhaman” (Bà la môn) có gốc là “brh” hoặc 
“brhm,” cũng có nghĩa là nở lớn hay bành 
trướng. Theo lời Đức Phật về “Không lý” và 
về nguyên tắc của không, chữ không dường 
như được sử dụng theo nghĩa của “tổn hữu 
học” trong hầu hết các kinh văn Phật giáo. Sự 
ngụ ý về ý nghĩa ngữ nguyên của chữ này 
dường như không được diễn tả một cách đầy 
đủ và trọn vẹn. Theo một số các học giả cho 
rằng chữ “không” không mang ý nghĩa trên 
phương diện tồn hữu học. Nó chỉ là một loại 
ám thị trên mặt “cứu cánh học” mà thôi. 


là “svì, 


c? (€ 


Nhưng rõ ràng chữ “sunya” được dùng theo ý 
nghĩa “tồn hữu học,” kèm theo ngụ ý của giá 
trị luận và bối cảnh của cứu thế học. Theo 
nghĩa tổn hữu học thì “sunya” là một loại 
“không” mà đồng thời cũng “chứa đầy.” Bởi 
vì nó không phải là một thứ đặc biệt nào đó, 
cho nên nó có khả năng trở thành mọi thứ. 
Nó được xem là đồng nhất với Niết Bàn, với 
Tuyệt Đối, với Thực Tại. 

Sunyafa 1s an abstract noun derived from 
“sunya.” It means deprivatlon and suggesfs 
fulflliment. The word “sunya” and “sunyata” 
will best be understood in connexion with 
“svabhava.” Svabhava literally means “own 
being.` Candrakirti says that this word has 
been used ¡in Buddhist philosophy 1n two 
ways: l) the essence or special property of a 
thing, e.g., “heat is the svabhava or special 
property of fire.` In this world an attribute 
which always accompanies an obJect, never 
parts from 1t, that, not being ¡indissolubly 
connected with any thing else, Is known as 
the svabhava, 1.e., special property of that 
obJect; 2) svabhava (own-beinp) as the 


4) 


5) 


1344 


contrary of parabhava (other-being). 
Candrakirti says, “Svabhava 1s the own being, 
the very nature of a thing.” While Nagarjuna 
says: “That 1s really svabhava which 1s not 
brought about by anything else, unproduced 
(akrtrimah), that which is not dependent on, 
not relafive to anything other than Itself, non- 
contngent, uncondiioned.”—Từ “không 
tánh” là danh từ trừu tượng bắt nguồn từ chữ 
“sunya”. Nó có nghĩa là sự tước đoạt chứ 
không phải là viên mãn. Hai chữ “sunya” và 
“sunyata” nên được hiểu theo tương quan với 
chữ “svabhava” hay “tự tánh.” Nghĩa đen của 
chữ “svabhava” là “tự kỷ.” 

Nguyệt Xứng cho rằng trong triết lý Phật 
giáo, chữ này được dùng bằng hai cách: 
1)Bản chất hay đặc tánh của một sự vật, thí 
dụ như nóng là tự tánh hay đặc tánh của lửa. 
Ở trong thế giới này, một thuộc tánh luôn 
luôn đi theo một vật, tuyệt đối, bất khả phân, 
nhưng không liên hệ một cách bển vững với 
bất cứ sự vật nào khác, đây được biết như là 
tự tánh hay đặc tánh của vật ấy; 2) chữ 
“svabhava” hay tự tánh là phản nghĩa của 
“tha tánh” (parabhava). nguyệt Xứng nói rằng 
“svabhava là tự tánh, cái bản chất cốt yếu 
của sự vật.” Trong khi ngài Long Thọ bảo 
rằng “Kỳ thực tự tánh không do bất cứ một 
vật nào khác đem lại, nó là vô tác, nó không 
lệ thuộc vào bất cứ cái gì, nó không liên hệ 
với bất cứ thứ gì khác hơn là chính nó, nó 
không tùy thuộc và vô điều kiện.” 

The word “sunya” has to be understood from 
fwo poInfs of view: 1) from the point of view 
of phenomena or empirical realify, 1t means 
“svabhava-sunya,” I.e. devoid of svabhava or 
independent, substantial reality of 1fs own; 2) 
from the point of view of the Absolute, If 
means “prapanca-sunya,” 
prapanca or verbalization , thought construct 
and plurality. According to Buddhism, there 1s 
the 
unconditionally, absolutely real. Everything 1s 


1e. devoid of 


not a thíng In world  which 1s 
related to, contingent upon, conditioned by 
something else—Chữ “sunya” cần phải được 
hiểu theo hai quan điểm: 1) từ quan điểm của 
hiện tượng hoặc thực tại kinh nghiệm, nó có 
nghĩa là “svabhava-sunya,” tức là “tự tánh 


6) 


không,” hoặc không có thực tại tánh của thực 
thể tự kỷ độc lập của chính nó; 2) từ quan 
điểm của Tuyệt Đối, nó có nghĩa là 
“prapanca-sunya,” nghĩa là “hý luận không,” 
hay không có sự diễn đạt bằng ngôn ngữ 
không có hý luận, không do tư tưởng tạo 
thành, và không có đa nguyên tánh. 

In reference to “vyavahara” or empirical 
realify, sunyata means devoidness of self- 
being, of unconditioned 
(naihsvabhava). In other words, it connotes 
conditioned co-production or thorouph going 
relativity (pratiyasamutpada). This idea 1s 
conveyed ¡in another way by the term, 
“derived name” (upadayaprajnapti) which 
means that the presence of a name does not 
mean the reality of the named. Candrakirti 
says “A charlot 1s so named by taking Into 
account 1s partfs like wheel, etc; it does not 
mean that the chariot 1s something different in 
1fs own right apart from 1s constituent parts.” 
Ths ¡1s another instant of relativity. As 
relaftivity, sunyata also connotes the relaftIve, 
non-absolute SpecIlc views. 
Sunyafa exposes the folly of accepting any 
absolute beginning or total cessation and thus 
connotes taking things as they are and 
avoiding the extremes “1S” “1S not 
(madhyamapratipat). Over and above these 
views, there are other senses in which the 
word sunyata has been used in Madhyamaka 
philosophy. In reference to “ulimate reality” 
(paramartha), sunyata connotes 
conceptual the absolute. In 
reference to the practitioner, sunyafa Implies 
his attitude of skillfulness of non-clinging to 
the relative as the absolute or to the absolute 
as something specific (aunpalambha). The 
Mahaprajna-paramita Sastra brings out 
another Iimplication of the sunyata principle, 
the Irrepressible longing for the Real, beyond 
the passing show of mundane life—Đối với 
tục đế hoặc thực tại kinh nghiệm thì không 
tánh có nghĩa là “vô tự tánh,” nghĩa là không 
có tự ngã, không có bản chất, vô điều kiện. 
Nói cách khác, không tánh là chữ bao hàm 
“duyên khởi” hoặc sự hoàn toàn tương đối, 
hỗ tương lẫn nhau của sự vật. Ý tưởng này 


nafure 


nafure of 


and 


the non- 
natire of 


7) 


1345 


cũng được chuyên chở bằng cách khác với 
thuật ngữ “giả danh sở tác,” 
một cái tên không có nghĩa là thực tại tánh 
của sự vật được gọi tên. Nguyệt Xứng đã nói: 
“Một cái xe được gọi như vậy khi xét tới các 
bộ phận cấu thành của nó như bánh xe, vân 
vân; điều đó không có nghĩa rằng chính cái 
xe có thể là vật gì khác ngoài những thành 
phần của nó. Đây là một thí dụ khác về tánh 
tương đối hoặc sự hỗ tương lẫn nhau của sự 
vật. Trên phương diện hỗ tương nương nhau 
mà tổn tại thì 'không tánh' cũng bao hàm tính 
chất tương đối và phi tuyệt đối của những 
quan điểm đặc thù. Không tánh đã vạch rõ ra 
sự điên rỗổ của việc tiếp nhận bất cứ sự khởi 


sự có mặt của 


đầu tuyệt đối nào hoặc sự kết thúc hoàn toàn 
nào; vì vậy “không tánh” bao hàm “trung 
đạo', đối xử với sự vật theo bản chất của 
chúng, tránh những khẳng định hoặc phủ định 
cực đoan như “là” và “không là.” Ngoài 
những điểm trên, trong triết học Trung Quán, 
'không tánh” còn có những ý nghĩa khác. Đối 
với thực tại tối thượng hay thắng nghĩa đế, 
không tánh còn bao hàm bản chất phi khái 
niệm của tuyệt đối. Đối với hành giả, không 
tánh có nghĩa là thái độ của “vô sở đắc,” 
không bám víu vào sự tương đối như là tuyệt 
đối, cũng không bám víu vào sự tuyệt đối như 
là một cái gì đặc biệt. Đại Trí Độ Luận đã 
đưa ra một hàm ý khác về nguyên lý 'không 
tánh, đó chính là “sự tìm kiếm thực tại” 
không thể cưỡng cầu được, nó siêu việt trên 
đời sống biến đổi hằng ngày này. 

Sunyafa 1s not merely a word of ontologIcal 
sipnflcaton. It has also an axiological 
1mplication. Since all empirical things are 
devoid of substantial reality, therefore they 
are “worthless”. It is because of our Ignorance 
that we atftach so much value to worldly 
things. Once sunyafa 1s properly understood, 
the Iinordinate craving for such things will 
automatically disappear. Sunyata 1s not 
merely an Intellectual concept. Its realizatlon 
1S a means In salvation. When rightly grasped, 
1t leads to the negation of the multiplicity of 
the dharmas and of detachment from the 
“passing show” of the tempting things of life. 
Meditation on sunyafa leads to transcendental 


wisdom (prajna) which brinngs about the 
emancipation of the practitioner from spiritual 
darkness. Nagarjuna puts the quintessence of 
his teachings about sunyata in the following 
verse: “Emancipaton 1s obtained by the 
dissolution of selfish deeds and passions. All 
selfish deeds and passions are by Imaginative 
constructs which value worthless things as full 
of Ð worth The Imaginative 
(vikalpas) are born of activity of the mind 
C€ases Sunyata emptines or 
hollowness of things 1s realized.” Sunyata 1s 
used in Madhayamka philosophy as a symbol 
of the Inexpressible. In calling Reality sunya, 
the Madhyamika only means to say that It IS 
inexpressible (avacya, anabhilapya). In the 
very first verse of Madhyamaka Karida, 
Nagarjuna makes the standpoimt of 
Sunyavada luminously Prominent The 
standpoint consists of the eipht notlons: l) 
beyond destruction, 2) beyond production, 3) 
beyond dissolution, 4) beyond etermty, 5) 
beyond oneness, 6) beyond pluralty, 7) 
beyond ¡ngress, 8) beyond egress—Chữ 
'không tánh' không phải chỉ hàm ý tồn hữu 
học, mà nó còn hàm ý trên phương diện giá 
trị luận. Do bởi tất cả mọi sự vật kinh nghiệm 
đều không có thực thể, vì thế chúng đều 
không có giá trị Sở dĩ chúng ta gắn cho 
những sự vật của trần thế nhiều giá trị như 
vậy là vì sự ngu muội của chúng ta. Một khi 
chúng ta lãnh hội được không tánh một cách 
chính xác thì những bàm víu ấy sẽ tự động 
biến mất. Không tánh không phải chỉ là một 
khái niệm trên mặt tri thức. Mà sự chứng 
nghiệm không tánh là phương tiện cứu độ. 
Nếu chúng ta nắm vững một cách đúng đắn 
về không tánh, thì nó có thể dẫn chúng ta đến 
sự phủ định tánh “đa tạp” của các pháp, có 
thể giải thoát khỏi sự “thoáng hiện” của 
những cám dỗ trong đời sống. Thiền quán về 
'không tánh' có thể dẫn đến tuệ giác Bát Nhã 
hay trí tuệ siêu việt, là thứ đem lại giải thoát 
cho hành giả. Ngài Long Thọ đã diễn đạt 
được sự tinh túy trong lời dạy của ngài về 
“không tánh qua bài kệ dưới đây: “Giải thoát 
đạt được bằng cách tiêu trừ các hành vi và ái 


Consfructfts 


when 


dục ích kỷ. Tất cả các hành vi và ái dục ích 


1346 


kỷ đều bắt nguồn từ những cấu trúc tưởng 
tượng, chứng coi những sự vật vô giá trị như 
là những sự vật đây giá trị. Sự cấu tác của 
tưởng tượng phát sanh từ tác động của tâm trí 
sẽ chấm dứt khi đã nhận thức được không 
tánh, sự trống rỗng của sự vật. Không tánh 
được sử dụng trong triết học Trung Quán như 
là một biểu tượng của những thứ không thể 
diễn tả được. Khi gọi Thực Tại là “không, 
triết học trung Quán chỉ có ý nói rằng nó là 
'không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ.) 
Ngay trong câu thứ nhất của Trung Quán 
Tụng, ngài Long Thọ đã làm nổi bật lập điểm 
về “không luận" một cách ngời sáng. Lập 
điểm này được cấu thành bởi “tám điều 
không”: I) Không diệt, 2) Không sanh, 3) 
Không đoạn, 4) Không thường, 5) Không nhất 
nguyên, 6) Không đa nguyên, 7) không tới, 8) 
Không đi. 

(VIIDEmpty the mind of the Ideas of me, mine and 

sufferings because are all unreal: Không giải 

thoát, một trong ba loại giải thoát—See 

Three emancipations. 

Three obJjects of meditation that lead toward 

liberation. 


Emptiness of action: Pracaria (skt)—Hành 
Không (cái Không về Hành)—What ¡is meant by 
the Emptiness of Action? It means that the 
Skandhas are free of selfhood and all that belongs 
to selfhood, and that whatever actiIvitles are 
manifested by them are due to the combination of 
causes and conditions. That 1s, they are not by 
themselves Iindependent creating agencies, they 
have nothing which they can claim as belonging to 
ther ^self,”” and their karmic activiles are 
generated by the conjunction of many causes or 
accidents. For which reason there ¡is what we 
designate the Emptiness of Action—Cái không về 
hành nghĩa là gì? Tất cả các uẩn thoát khỏi cái 
ngã tính và tất cả những gì thuộc về ngã tính, và 
rằng mọi hoạt động mà chúng biểu hiện đều do 
bởi sự tập hợp của các nguyên nhân và điều kiện 
hay nhân duyên, nghĩa là tự chúng không phải là 
những nhân tố sáng tạo độc lập, chúng không có 
cái gì để có thể tuyên bố là thuộc cái “ngã” của 
chúng, và hoạt động tạo nghiệp của chúng được 
sinh ra bởi sự nối kết của nhiều nguyên nhân hay 


Lo 


sự kiện. Vì lý do ấy nên có cái mà ta nêu định là 
Không về Hành—S§ee Seven kinds of emptiness. 

Empfiness of Appearance: Lakshana (skÙ— 
Tướng Không (cái Không về Tướng)—What is 
meant by Emptiness of Appearance? Existence 1s 
by dependence; 
individuality and generality are empty when one 
1s regarded apart from the other; when things are 
analyzed to the last degree, they are to be 
comprehended as not existent; there are, after all, 
no aspects of individuation such as “this,” “that,” 
or “both;” there are no ultimate irreducible marks 


characterized mutual 


of differentiation. For this reason, it 1s said that 
self-appearance 1s empty. By this 1s meant that 
appearance ¡is not a final fac—Cái không về 
tướng nghĩa là gì? Sự hiện hữu được định tính 
bằng sự tùy thuộc lẫn nhau; tính đặc thù và tính 
phổ quát đều không có khi cái nầy được xem là 
tách biệt với cái kia, khi các sự vật được phân tích 
cho đến mức độ cuối cùng thì người ta sẽ hiểu 
rằng chúng không hiện hữu; cuối cùng, không có 
những khía cạnh của đặc thù như “cái nây,` “cái 
kia' hay “cả hai; không có những dấu hiệu sai 
biệt cực vi tối hậu. Vì lý do nầy nên bảo rằng tự 
tướng là không, nghĩa là tướng không phải là một 
sự kiện tối hậu—See Seven kinds of emptiness. 
Empfines of calmness or tranqullity: 
Sunyata-sama (skt)—Không tịch. 

Empfiness Culfivated Door: Không Môn— 
Dharma Door of Emptiness—See Two doors (F). 
Empfiness of dispersion: Anavakara-sunyata 
(sk)—Tán Không —Không của sự phân tấn— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eiphteen forms of emptiness. Anavakara- 
sunyata means there 1s nothing perfectly simple In 
ths world. Everything 1s 
decomposition. Ït seems to exIsf as a unif, to retain 
1s form, to be 1(self, but there 1s nothing here that 
cannot be reduced to 1fs component parts. Ït 1s 
sure to be dispersed. Things belonging to the 
world of thought may seem not to be subject to 
dissolution. But here change takes place in 
another form. Time works, no permanency 
prevalls. The four skandhas, Vedana, Samjna, 
Samskara, and Vijnana, are also meant for 
ultimate dispersion and annihilation. They are in 


doomed to final 


1347 


any way empty—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 
trong Thiển Luận Tập III, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 
hình thức của “Không”. Tán Không (Anavakara- 
sunyata) có nghĩa là không có thứ gì hoàn toàn 
đơn nhất trong thế gian nầy. Mọi vật bị cưỡng bức 
phải phân tán kỳ cùng. Nó hiện hữu coi chừng 
như một đơn tố, nguyên dạng, nguyên thể, nhưng 
ở đây không thứ gì lại không thể phân chiết thành 
những bộ phận thành tố. Chắc chắn nó bị phân 
tán. Các thứ nằm trong thế giới của tư tưởng hình 
như có thể không bị tiêu giải. Nhưng ở đây sự 
biến đổi hiện ra dưới một hình thức khác. Công 
trình của thời gian, thường trụ không thường mãi. 
Bốn uẩn: Thọ, Tưởng, Hành và Thức, cũng chỉ 
cho sự phân tán và hoại diệt tận cùng. Nói gì đi 
nữa thì chúng cũng là Không —See Eighteen 
forms of emptIness. 

Empfines of. empfiness: Sunyata-sunyata 
(sk)—Không Không—Không Không—— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s 
version of the MahaprajJnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. When things 
oufside and inside are all declared empty, we are 
led to think that the idea of empftiness remains 
real or that this alone 1s something obJectively 
atftainable. The emptness of emptiness 1s 
designed to destroy this attachment. To mainfain 
the idea of emptiness means to leave a speck of 
dust when all has been swept clean—Theo Thiền 
Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong 
bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyễn Trang, 
đây là một trong I8 hình thức của “Không”. Khi 
các pháp ngoại và nội được tuyên bố tất cả là 
không, chúng ta tất nghĩ rằng “Không” vẫn là một 
Š tưởng có thực, hay chỉ có cái đó mới là cái khả 
đắc khách quan. Không của Không cốt hủy diệt 
chấp trước ấy. Còn giữ một ý tưởng Không tức là 
còn lưu lại một hạt bụi khi đã quét đi tất cả—See 
Eighteen forms of emptiness. 

Empftines of hiphest degree: Paramartra 
(sk)—Đại Không—Emptiness of the highest 
degree by which is meant Ulumate Reality or 
Supreme Wisdom. What 1s meant by Great 
Emptiness of Ulũmate Reality, which 1s Supreme 
Wisdom. When the supreme wisdom ¡1s realized in 
OUF inner consciousness, it will then be found that 


2 
cua 


all the theories, wrong ideas, and all the traces of 
beginningless memory are altogether wiped out 
and perfectly empty. This is another form of 
emptiness—Đệ nhất nghĩa đế Không (cái không 
của cấp độ tối thượng, nghĩa là thực tính tối hậu 
hay Thánh trí). Cái không về thực tính tối hậu 
nghĩa là gì? Khi trí tuệ tối thượng được thể chứng 
trong tâm thức nội tại của chúng ta, bấy giờ chúng 
ta sẽ thấy rằng tất cả mọi lý thuyết, ý niệm sai 
lầm, và tất cả những dấu vết của tập khí từ vô thỉ 
đều bị tẩy sạch và hoàn toàn trống không—See 
Seven kinds of emptiness. 

Empfiness of the inner things: Adhyatma- 
sunyata (skt—Nội Không—Không của các pháp 
nội tạ —According to Zen Master D.T. Suzuki in 
Essays in Zen Buddhism, Book III, in Hsuan- 
Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this 
1s one of the eiphteen forms of emptiness. “ “The 
inner things” the 
(vinana). When they are said to be empty, our 
psychological activitles have no ego-soul behind 
them, as Is commonly imagined by us. This 1s 
another way of upholding the doctrine of Anatman 
or Anatta—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã 
của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình 
thức của “Không”. Chữ “Nội” chỉ cho sáu thức. 
Khi chúng được gọi là “Không,” nghĩa là tất cả 
mọi hoạt động của chúng không có thần ngã hay 
linh hồn nằm ở sau, như chúng ta tưởng. Đây là 
một lối giải thích khác của thuyết “Vô Ngã.”— 
See Eighteen forms of emptiness. 

Empfines of inner-and-outer thỉngs: 
Adhyatma-bahirdha-sunyata (skÙ—Nội Ngoại 
Không—Không của các pháp nội ngoại tại— 
According to Zen Master D.T. Suzuki In Essays In 
Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Emptiness of the 
1nner-and-outer things—We generally distinguish 
between the Inner and the outer, but since there 1s 
no reality 1n this distinction 1t 1s here negated; the 
distinction is no more than a form of thought 
consfruction, the relation can be reversed at any 
momeit, there is no permanent stability here. 
Change the position, and what 1s Inner 1s Ouf€r, 
and what 1s outer 1s inner. This relativity 1s called 
here “emptiness.”—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 


mean SỈX COISCIOUSn€SS€S 


1348 


trong Thiển Luận Tập III, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 
hình thức của “Không”. Thông thường chúng ta 
phân biệt ngoại với nội, nhưng vì không có thực 
tại cho sự phân biệt nây nên ở đây nó bị phủ 
nhận; sự phân biệt chỉ là một hình thái của vọng 
tâm, mối quan hệ có thể bị đảo lộn bất cứ lúc 
nào, ở đây không có thường trụ bất biến. Thử thay 
đổi vị trí, cái nội thành ra ngoại và cái ngoại 
thành ra nội. Quan hệ nây gọi là không —See 
Eighteen forms of emptiness. 

Empfines of limiflessness: Anavaragra- 
sunyata (sk)——Vô Tế Không—Không không biên 
tế—According to Zen Master D.T. Suzuki ¡in 
Essays in Zen Buddhism, Book III, in Hsuan- 
Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this 
IS one of the eiphteen forms of emptiness. 
Anavaragra-sunyata means when existence 1s said 
to be beginningless, people think that there 1s such 
a thing as beginninglessness, and cling to the idea. 
In order to do away with this attachment, 1s 
emptiness 1s pronounced. The human ¡ntellect 
oscillates between opposites. When the idea of a 
begmnnng 1s  exploded, the of 
beginninglessness replaces 1t, while In truth these 
are merely relative. The great truth of Sunyata 
must be above those opposites, and yet not 
outfside of them. Therefore, the Prajnaparamita 
takes pains to strike the “middle way” and yet not 
to stand by 1t; for when this 1s done 1t ceases to be 
the middle way. The theory of Emptiness 1s thus 
to be elucidated from every possible poInt of 
view—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập IHI, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức 
của “Không”. Vô tế không có nghĩa là khi nói 
hiện hữu là vô thủy, người ta nghĩ rằng có một cái 
như là vô thủy, và bám vào ý niệm nầy. Để loại 
bỏ chấp trước kiểu nầy, mới nêu lên tánh không 
của nó. Tri kiến của con người lắc lư giữa hai đối 
cực. Khi ý niệm về hữu thủy bị dẹp bỏ thì ý niệm 
về vô thủy lại đến thay, mà sự thực chúng chỉ là 
tương đối. Chân lý của Không phải ở trên tất cả 
những đối nghịch nầy, nhưng không phải ở ngoài 
chúng. Vì vậy kinh Bát Nhã dốc sức khai thông 
con đường “trung đạo” dù vậy vẫn không đứng y 
ở đó; vì nếu thế, hết còn là con đường giữa. 
Thuyết Tánh Không như vậy phải được minh giải 


1dea 


từ quan điểm rất thận trọng—S§ee Eighteen forms 
Of emptiness. 

Emptiness of Non-action: Apracarita (skt)—Vô 
Hành Không (cái Không về Vô Hành)—What is 
meant by Emptiness of Non-action? It means that 
harboured ¡in all the Skandhas there 1s, from the 
first, Nirvana which betrays no sign of actIvIty. 
That 1s, theIr acfIvitles as perceived by our senses 
are not real, they are In theIr nature quiet and not 
doing. Therefore, we speak of non-acting of the 
Skandhas, which 1s characterized as emptiness— 
Cái không về vô hành nghĩa là gì? Từ lúc đầu 
tiên, có Niết bàn được chứa trong tất cả các uẩn 
mà không để lộ ra dấu hiệu gì về hoạt tính cả, tức 
là những hoạt động của uẩn như các giác quan 
của chúng ta nhận thức đều không thật trong tự 
bản chất, chúng là im lặng và không hành tác. Do 
đó chúng ta nói đến sự vô hành của các uẩn là cái 
được định tính là không—See Seven kinds of 
emptiness. 

Empfines of non-being: Abhava-sunyata 
(sk)—Vô Tánh Không—Không của vô thể— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Abhava 1s the 
negaton of being, which 
emptiness—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã 
của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình 
thức của “Không”. Vô Tánh là phủ định của hữu, 
cùng một nghĩa với Không—See Eighteen forms 
Of emptiness. 

Empfiness of the non-being of self-naturc: 
Abhava-svabhava-sunyata (skU—Vô Tánh Tự 
Tánh Không—Không của vô thể của tự tánh— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Emptiness of the 
non-being of self-nature—Theo Thiển Sư D.T. 
Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch 
Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một 
trong 18 hình thức của “Không”—See Eighteen 
forms of emptiness. 

Empfiness of the outer things: Bahirdha- 
sunyata (skÙ—Ngoại Không—Không của các 
pháp ngoại tạ —According to Zen Master D.T. 


IS One sense Of 


1349 


Suzuki In Essays In Zen Buddhism, Book II, in 
Hsuan-Chuang's of the 
Mahaprajnaparamita, this 1s one of the eiphteen 
forms of emptiness. “I[he outer things” are objects 
of the six consciousnesses, and their emptiness 
means that there are no self-governing substances 
behind them. As there 1s no Atman at the back of 
the psychological phenomena, so there Is no 
Atman at the back of the external world. This 1s 
technically known as the “egolessness of things.” 
Primitive Buddhism taupht the theory Anatman In 
us, but 1t was by the Mahayanmisfs, 1t 1s said, that 
the theory was applied to external objects also— 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập 
II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền 
Trang, đây là một trong I8 hình thức của 
“Không”. “Ngoại” là các đối tượng của sáu thức, 
cái “Không” của chúng có nghĩa là không có 
những bản trụ hay bản thể của cái ngã chủ tế nằm 
ở sau. Cũng như không có Tự Ngã (atman) nơi 
hậu trường của các hiện tượng tâm lý; cũng vậy, 
không có Tự Ngã (ataman) nơi hậu trường của 
ngoại giới. Thuật ngữ đó gọi là “Pháp Vô Ngã.” 
Phật giáo Nguyên Thủy dạy cho chúng ta thuyết 
“Vô Ngã” (Anatman), nhưng người ta nói chính 
các nhà Đại Thừa mới luôn luôn áp dụng thuyết 
đó cho các đối tượng ngoại giới—See Eighteen 
forms of emptiness. 

Empfiness of all phenomena: Pháp không— 
See Unreality of all things. 

Empfiness of primary nature: Prakriti-sunyata 
(sk)—Bản Tánh Không—Không của bản tánh— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Prakriti 1s what 
makes fire hot and water cold, it is the prImary 
natire of each ¡individual object. When It 1s 
declared to be empty, it means that there Is no 
Atman ïn 1t, which consfitutes 1(s prImary nature, 
and that the very Idea of primary nature is an 
empty one. That there 1s no individual selfhood at 
the back of what we consider a particular obJect 
has already been noted, because all things are 
products of various causes and conditions, and 
there 1s nothing that can be called an independent, 
solitary, self-originating prImary nature. All 1s 
ulimately empty, and 1f there 1s such a thing as 


Version 


primary nature, I(t cannot be otherwise than 
empty—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập III, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức 
của “Không”. Bản tánh là cái làm cho lửa nóng 
và nước lạnh, nó là bản chất nguyên sơ của mỗi 
vật thể cá biệt. Khi nói rằng nó Không, có nghĩa 
là không có Tự Ngã (Atman) bên trong nó để tạo 
ra bản chất nguyên sơ của nó, và ý niệm đích thực 
về bản chất nguyên sơ là một ý niệm Không. 
Chúng ta đã ghi nhận rằng không có tự ngã cá 
biệt nơi hậu cứ của cái chúng ta coi như vật thể 
cá biệt, bởi vì vạn hữu là những sản phẩm của vô 
số nhân và duyên, và chẳng có gì đáng gọi là một 
bản chất nguyên sơ độc lập, đơn độc, tự hữu. Tất 
cả là Không triệt để, và nếu có thứ bản chất 
nguyên sơ nào đó, thì có cách nào cũng vẫn là 
Không—See Eighteen forms of emptiness. 

Empfiness of Reciprocity: Itaretara (sk)—Bỉ 
Bỉ Không (cái không về sự hỗ tương)—What is 
meant by Emptiness of Reciprocity? When 
whatever quality possessed by one thing 1s lacking 
in another, this absence is designated as 
emptiness. For Instance, ¡in the house of 
Srigalamatri there are no elephants, no cattle, no 
sheep, etc., and I call this house empty. This does 
not mean that there are no Bhiksus here. The 
Bhiksus are Bhiksus, the house ¡1s the house, each 
refaining 1ts own characteristics. As to elephants, 
horses, catfle, etc., they will be found where they 
properly belong, only they are absent in a place 
which is properly occupied by somebody else. In 
this manner, each object has 1fs special features 
by which 1t is distinguished from another, as they 
are not found In the latter. This absence 1s called 
Emptiness of Reciprocity—Cái không về sự hỗ 
tương nghĩa là gì? Khi bất cứ một tính chất nào 
mà một sự vật có, nhưng tính chất nầy lại không 
có trong một sự vật khác, thì sự thiếu vắng nầy 
được gọi là không. Chẳng hạn như trong nhà của 
Lộc Mẫu không có voi, trâu, bò, cừu, vân vân, ta 
bảo cái nhà nầy trống không. Điều nầy không có 
nghĩa là không có các Tỳ Kheo ở đây. Các Tỳ 
Kheo là các Tỳ Kheo, nhà là nhà, mỗi thứ đều có 
đặc tính riêng của nó. Còn về voi, ngựa, trâu, bò, 
vân vân chúng sẽ được tìm thấy ở nơi riêng dành 
cho chúng, chúng chỉ không có mặt ở nơi được 
dành cho mọi người ở đây. Theo cách như thế thì 


1350 


mỗi sự vật có những đặc trưng riêng của nó mà 
nhờ đó nó được phân biệt với sự vật khác, vì 
những đặc trưng ấy không có trong các sự vật 
khác. Sự thiếu vắng ấy được gọi là cái không hỗ 
tương—See Seven kinds of emptiness. 
Empfiness-samadhi: Không 
Sunyata SamadhI. 

Emptiness of a self: Ngã Không——Chúng Sanh 
Không—The emptiness of a self or egolessness— 
Nhân Không—lllusion of the concept of the 
realty of the ego, man being composed of 
elements and disintegrated when 
dissolved—Chúng sanh tuy hết thấy đều có cái 
tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà thành, 
nhưng không có cái thực thể thường nhất của 
mình, nên gọi là ngã không—See Anatman. 
Emptiness of selfhood: Svalakshana-sunyata 
(sk)—Tự Tướng Không—Không của tự tướng— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book HI, in Hsuan-Chuang”s 
version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eiphteen forms of emptiness. Lakshana 1s the 
Iintelligible aspect of each individual obJect. In 
some cases Lakshana 1s not distinguishable from 
pimary nature, they are Inseparably related. The 
nature of fire 1s intelligible through 1s heat, that of 
wafter through 1ts coolness. The Buddhist monk 
finds his primary nature ¡n his observance of the 
rules of morality, while the shaven head and 
patched robe are his characteristic appearance. 
The Prajnaparamita tells us that these outside, 
perceptible aspects of things are empty, because 
they are mere appearances resulting from various 
combinatlons of causes and conditions; being 
relative they have no reality. By the emptiness of 
self-aspect (Svalakshana), 
therefore, is meant that each particular obJect has 
no permanent and I1rreducible characteristics to be 
known as its own—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 
trong Thiển Luận Tập III, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 
hình thức của “Không”. Trong Tự Tướng Không, 
tướng là phương diện khả tri của mỗi vật thể cá 
biệt. Trong vài trường hợp, tướng không khác với 
bản chất nguyên sơ, chúng liên hệ bất phân. Bản 
chất của lửa có thể biết qua cái nóng của nó, và 
bản chất của nước qua cái lạnh của nó. Một nhà 
sư thì hiện bản chất cố hữu của ông ta qua việc tu 


Định—See 


these are 


or self-character 


trì các giới cấm, còn cái đầu cạo và chiếc áo bá 
nạp là tướng dạng riêng của ông ta. Kinh Bát Nhã 
nói với chúng ta rằng, những khía cạnh ngoại 
hiện, khả tri, của hết thảy mọi vật là không vì 
chúng là những giả tướng, kết quả do nhiễu tập 
hợp của các nhân và duyên; vì tương đối nên 
chúng không có thực. Do đó, tự tướng không, có 
nghĩa rằng mỗi vật thể riêng biệt không có những 
bản sắc thường hằng và bất hoại nào đáng gọi là 
của riêng—See Eighteen forms of emptiness. 

Empfiness of self-nature: Svabhava-sunyata 

(sk) —Không của tự tánh—Tự Tánh Không (tự 

tánh trống không)—One of the seven Sunyatas. 

I) What 1s meant by Emptiness of Self-nature 
(Self-substance)? It ¡is because there 1s no 
birth of self-substance by Ifself. That 1s to say, 
individualization 1s the constructilon of our 
own mind; to think that there are In reality 
individual objects as such, 1s an 1llusion; they 
have no self-substance, therefore, they are 
said to be empty—Cái không về tự tính nghĩa 
là gì? Đấy là vì không có sự sinh ra của ngã 
thể, tức là sự đặc thù hóa là cấu trúc của tự 
tâm chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng thực ra 
những sự vật đặc thù như thế chỉ là ảo tưởng, 
chúng không có tự tính, do đó mà bảo rằng 
chúng là không —See Seven kinds of 
emptiness. 

2) According to Zen Master D.T. Suzuki In 
Essays In Zen Buddhism, Book III, in Hsuan- 
Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, 

one of the eiphteen forms of 

emptiness.Svabhava means “to be by 1(self,” 
but there 1s no such beiIng 1t 1s also empty. Is 
then opposition of being and non-being real? 

No, 1t is also empty, because each term of the 

Opposition is empty—Cái không của tự tánh, 

một trong bẩy loại không. Theo Thiển Sư 

D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong 

bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền 

Trang, đây là một trong 18 hình thức của 

“Không”. Tự Tánh Không. Tự Tánh có nghĩa 

là “nó là nó,` nhưng không có cái nó nào như 

thế. Cho nên Không. Vậy thì đối nghịch của 
hữu và vô là thực ? Không, nó cũng không 
luôn, vì mỗi phần tử trong đối lập vốn là 

Không—See Eighteen forms of emptiness 

and Seven kinds of emptiness (2). 


this 1s 


1351 


Empfines of selfsubstance: Bhavasbhava 
(skÐ—Tự Tính Không (cái Không về Tự Tính)— 
See Emptiness of self-nature. 

Emptiness of substance: Thể Không — The 
unreality, or 1Immateriality of substance, the 
“mind-only” theory, that all is mind or mental, a 
Mahayana doctrine. Corporeal entiies are unreal, 
for they disinteprate—Theo Duy Thức Học hay 
giáo thuyết Đại Thừa, vạn hữu vi không, nghĩa là 
tất cả các pháp hữu vi tự nó là không chứ không 
cần phải lý luận phân tách mới làm cho chúng 
thành không. Mọi pháp đều do nhân duyên sanh 
diệt, chứ không có thực thể (trực tiếp căn cứ vào 
thể của pháp mà quán như huyễn như mộng là 
không; ngược lại, Tiểu Thừa giáo phân tách con 
người ra làm ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, v.v., phân 
tách sắc ra những phần cực kỳ nhỏ, tâm ra thành 
một niệm, rồi từ kết quả của sự phân tách đó mới 
thấy vạn hữu vi không thì gọi là “tính không”). 
Empfines of things: Sarvadharma-sunyata 
(skÙ—Nhứt Thiết Pháp Không—Không của vạn 
hữu—According to Zen Master D.T. Suzuki In 
Essays In Zen Buddhism, Book III, in Hsuan- 
Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this 
1S one of the eiphteen forms of emptiness. The 
assertion that all things (sarvadharma) are empty 
1s the most comprehensive one, for the term 
“dharma” denotes not only an object of sense, but 
also an objJect of thought. When all these are 
declared empty, no further detailed commentaries 
are needed. But the Prajnaparamita evidently 
designs to leave no stone unturned in order to 
Impress Ifs students in a most thoroughgoing 
mamner with the doctrine of Emptiness. According 
to Nagarjuna, all đharmas are endowed with these 
characters: exIstentiality, 1ntelligibility, 
perceptibility, objectivity, efficlency, causality, 
dependence, mutualiy, dualiy, multiplicity, 
generality, 1ndividuality, But all 
character1zatIons no permanence, 
stability; they are all relative and phenomenal. 
The Ignorant fail to see Into the true nature of 
things, and become attached thereby to the Idea of 
a reality which is eternal, blissful, self-governing, 
and devoid of defilements. To be wise simply 
means to be free from these false views, for there 
1s nothing in them to be taken hold of as not 
empty—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 


efc. these 


have no 


Luận Tập III, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức 
của “Không”. Thừa nhận tất cả các pháp là 
Không, cái đó hết sức hàm ngụ, vì chữ Dharma 
không chỉ riêng cho một đối tượng của quan năng 
mà còn chỉ cho cả đối tượng của tư tưởng. Khi 
tuyên bố tất cả những thứ đó là Không, khỏi cần 
bàn luận chi tiết nữa. Nhưng Kinh Bát Nhã hiển 
nhiên cố ý không để nguyên trạng tẳng đá để đè 
nặng những người học Bát Nhã một cách triệt để 
bằng học thuyết Tánh Không. Theo Long Thọ, tất 
cả các pháp đều mang các đặc sắc nây: hữu 
tướng, tri tướng, thức tướng, duyên tướng, tăng 
thượng tướng, nhân tướng, quả tướng, tổng tướng, 
biệt tướng, y tướng. Nhưng hết thảy những tướng 
đó không có thường trụ bất biến; tất cả đều là đối 
đãi và giả hữu. Phàm phu không thể soi tỏ vào 
bản chất chân thực của các pháp, do đó trở nên 
chấp thủ ý niệm về một thực tại thường, lạc, ngã, 
và tịnh. Khôn ngoan chỉ có nghĩa là thoát khỏi 
những quan điểm tà vạy đó, vì chẳng có gì trong 
chúng hết, nên phải coi là Không—See Eighteen 
forms of emptiness. 

Empfiness of all thỉings: Pháp không—See 
Unreality of all things. 

Empfines of things creafed: Samskrita- 
sunyata (skt—Hữu Vi Không—Không của các 
pháp hữu vi—According to Zen Master D.T. 
Suzuki In Essays In Zen Buddhism, Book II, in 
Hsuan-Chuangˆs of the 
Mahaprajnaparamifa, this Is one of the eiphteen 
forms of emptiness. Samskrita means things that 
have come to existence owing to conditions of 
causation. In this sense they are created. To say 
that the Samskrita are empty 1s another way of 
saying that the world external as well as Internal 
is empty—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã 
của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình 
thức của “Không”. Hữu vi (Samskrita) chỉ cho 
những pháp xuất hiện do các điều kiện của tác 
thành. Nói hữu vi Không là một cách nói khác chỉ 
cho thế giới ngoại tại cũng như thế giới nội tại 
đều không—S§ee Eighteen forms of emptiness. 
Empfiness of thỉngs uncreafed: Asamskrita- 
sunyata (sk)—Vô Vi Không—Không của các 
pháp vô vi—According to Zen Master D.T. Suzuki 
in Essays In Zen Buddhism, Book II, in Hsuan- 


Version 


1352 


Chuang”s version of the MahapraJnaparamita, this 
IS one of the eiphteen forms of emptiness. 
Asamskria are things not subject to causation, 
such as space. Existence Is sometimes divided 
into Samskrita and Asamskrita, sometimes into 
Inner and Outer, the five 
skandhas, efc., according to points of view 
necessitated by course of reasoning. All these 
disctinctions are, however, only relative and have 
no corresponding obJectivity, and are, therefore, 
all empty. The Asamskrita exist because of theIr 
being confrasted to the Samskrita. When the latter 
have no reality, the former are also no more. They 
both are mere names, and empty—Theo Thiền Sư 
D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, trong bản 
dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là 
một trong I8 hình thức của “Không”. Vô vi 
(Asamskrita) là những pháp không lệ thuộc tác 
thành, như không gian chẳng hạn. Hiện hữu đôi 
khi được chia thành hữu vi và vô vi, đôi khi được 
chia thành nội và ngoại, đôi khi được chia thành 
năm uẩn, vân vân, theo các quan điểm cần thiết 
cho quá trình suy luận. Tuy nhiên, tất cả những 
phân biệt nầy chỉ là tương đối và không có khách 
thể tính tương đương, và do đó là Không. Vô vi 
hiện hữu đối lại với hữu vi. Nếu hữu vi không 
thực có thì vô vi cũng không luôn. Cả hai đều là 
giả danh, là Không—See Eighteen forms of 
emptiness. 


Empfiness of the ulfimate truth: Paramartha- 
sunyata (sk)—Đệ Nhất Nghĩa Không —Không 
của chân lý cứu cánh —According to Zen Master 
D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book II, 
1n Hsuan-Chuang's of the 
Mahaprajnaparamifa, this Is one of the eiphteen 
forms of emptiness. The “ultimate truth” means 
the true being of all things, the state in which they 
truly are, apart from all forms of subJectivity. This 
1S something not subject to destruction, not to be 
held up as this or that, to which nothing can be 
affixed. Therefore, this ultimate truth is empty. If 
real, 1t is one of those obJects that are conditioned 
and chained to the law of causation. Nirvana 1s but 
another name. When Nirvana has something 
attachable to 1t, it wIll no more be Nirvana. It will 
be seen that “emptiness' 1s here used in somewhat 
different sense from the “great emptiness,` when 
objects Iinner or outer are declared “empty.— 


sometimes Into 


Version 


Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập 
II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền 
Trang, đây là một trong I8 hình thức của 
“Không”. “Chân lý cứu cánh” chỉ có chân thể của 
vạn hữu, trạng thái tồn tại chân thực của chúng, 
ngoài tất cả hình thái của chủ quan tính. Đây là 
cái Không bị hủy diệt, không bị gán cho là thế 
nầy hay thế kia, cũng không thứ gì có thể gán vào 
đó. Vì vậy chân lý cứu cánh hay đệ nhất nghĩa là 
Không. Nếu là có thực, nó là một trong những đối 
tượng bị chi phối và ràng buộc vào định luật nhân 
quả. Niết Bàn chỉ là một danh tự nói khác. Khi 
Niết Bàn có chỗ để bám được, nó sẽ không là 
Niết Bàn nữa. Không dùng ở đây khác với 
“Không lớn,” khi những đối tượng nội hay ngoại 
được tuyên bố là Không—See Eighteen forms of 
emptiness. 

Emptfiness of the Unnamability of Existence: 
Sarvadharma (skÙ Nhất thiết pháp bất khả 
thuyết không——What is meant by the Emptiness of 
the Unnamability (không thể được gọi tên) of All 
Things? As this existence 1s dependenf upon our 
Imaginaive contrivance, there 1s no self- 
substance 1n it which can be named and described 
by the phraseology of our relatve knowledge. 
This unnamabilify 1s desipnated here as a form of 
emptiness—Nhất thiết pháp bất khả thuyết không 
(cái Không với ý nghĩa là không thể gọi tên của 
Hiện Hữu). Cái không về sự bất khả thuyết của 
tất cả các sự vật nghĩa là gì? Vì sự hiện hữu nầy 
phụ thuộc vào sáng kiến tưởng tượng hay biến kế 
sở chấp của chúng ta nên không có tự tính nào 
trong nó có thể được gọi tên và được miêu tả bởi 
cú pháp của trí tương đối của chúng ta—See 
Seven kinds of emptIness. 

Emptiness of unatfainability: Anupalambha- 
sunyata (skt—Bất Khả Đắc Không—Không của 
cái bất khả đắc ——According to Zen Master D.T. 
Suzuki In Essays In Zen Buddhism, Book II, in 
Hsuan-Chuangˆs Version of the 
Mahaprajnaparamifa, this Is one of the eiphteen 
forms of emptiness. This kind of emptiness 1s 
known as unattainable (anupamabha). It is not that 
the mind 1s incapable of laying 1fs hand on it, but 
that there Is really nothing to be obJectively 
comprehensible. Emptiness sugsgesfs nothingness, 
but when 1t is qualified as unattainable, 1t ceases 
to be merely negative. It 1s unattainable just 


1353 


because It cannot be an object of relative thoupht 
cherished by the Vijnana. When the latter 1s 
elevated to the hipher plans of the PraJna, the 
“emptIness 
Prajnaparamtta 1s afrald of friphtening away 1(s 
followers when 1t makes 1fs bold assertion that all 
1s empty, and therefore It proceeds to add that the 
absence of all these Iideas born of relativity does 
not mean bald emptiness, but simply an emptiness 
unattainable. With the wise this emptiness 1s a 
reality. When the lion roars, the other animals are 
terrified, imagining this roaring to be something 
altogether extraordinary, something In a most 
Specific sense “atfained” by the king of beasfs. But 
to the lion the roaring 1s nothing, nothing 
specifically acquired by or added to them. So with 
the wise, there 1s no “emptiness” in them which 1s 
to be regarded as specifically attained as an obJect 
of thought. Themr attainmen(t 1s really no- 
attainment—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã 
của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình 
thức của “Không”. Đây là loại Không bất khả đắc 
(anupalambha). Không phải vì tâm không bắt 
được cái ở ngoài tầm tay, nhưng đích thực chẳng 
có gì đáng gọi là sở tri. Không gợi ý không có, 
nhưng khi được khoác cho đặc tính bất khả đắc, 
nó không còn là phủ định suông. Bất khả đắc, 
chính bởi không thể làm đối tượng cho tư niệm 
đối đãi qua tác dụng của Thức (Vijnana). Cho tới 
lúc Thức được nâng cao lên bình diện Trí Bát 
Nhã, bấy giờ mới nhận ra “không bất khả đắc.” 
Kinh Bát Nhã e rằng người nghe phải kinh hãi khi 
nghe kinh đưa ra khẳng quyết táo bạo rằng tất cả 
đều không, do đó mới nói thêm rằng sự vắng mặt 
của tất cả những ý tưởng sinh ra từ chỗ đối đãi 
không chỉ cho cái ngoan không, cái không trống 
trơn; nhưng đơn giản, đó là cái Không không thể 
bắt nắm được. Với người trí, Không nầy là một 
thực tại. Lúc sư tử cất tiếng rống, những thú vật 
khác hoảng sợ, tưởng tiếng rống ấy là cái rất phi 
phàm, gần như một thứ mà chúa tể sơn lâm “đạt 
được' rất hy hữu. Nhưng đối với sư tử, tiếng rống 
đó chẳng lạ gì, chẳng có gì hy hữu đạt được hay 
thêm vào. Với kẻ trí cũng vậy, không có “cái 
Không' trong họ đáng coi như riêng họ bắt được 
làm đối tượng cho tư tưởng. Chỗ sở đắc của họ là 
vô sở đắc—See Eighteen forms of emptiness. 


unatftainable` ¡is understood. The 


Empfy (a): Sunyata (skt—Abhava (p)—Non- 
exIstence—Void—Không tạ —See 
Emptiness, and Three voids (A). 

Empty at birth: Sanh Không—One of the two 
kinds of void, empty at bíth, or void of a 
permanent ego—Một trong hai loại không, chúng 
sanh do ngũ uẩn hợp lại chứ không có thực thể. ** 
See Dvayanarratmya. 

Empty dream: Ảo mộng—Giấc mộng Nam Kha 
(the dream of a student who dreamt he was made 
Governor of Ñanke). 

Empty fruit: Không quả——Fruit of freedom from 
all illusions that things and the ego are real—Quả 
giải thoát khỏi tất cả phiền não vì chấp vào pháp 
và ngã. 

Empty-handcd: Nothingness—Not a thing to 
bring or carry away——Nhất Vật Bất Tương Lai— 
Không có cái gì để mang đi. 

Empty kalpa: Không kiếp — The empty kalpa, 
one of the four kalpas—Không kiếp, một trong 
bốn kiếp. 

Empty mỉnd: Acita (sk)—Không Tâm—No- 
mind—Not an obJect of thought——Inconceivable— 
Unnoticed—An empty mind or hear—A mind 
mediftating on the void or Inñnite—A mind not 
enfangled in cause and effect—A mind detached 
from the phenomenal—Tâm quán không hay tâm 
không còn vướng víu vào nhân quả. 

Empty promise: Hứa hảo_—-Hẹn Lần Hẹn 
Lựa—Practice whatever you can practice today. 
Do not put off until tomorrow what you can 
practice today because you may never have 
tomorrow—Hãy tu tập những gì ta có thể tu tập 
hôm nay, chớ đừng hẹn lần hẹn lựa đến ngày mai 
vì biết đâu mình sẽ chẳng bao giờ có ngày mai— 
See Hollow speech. 

Empty space: Cảnh Giới Trống Rỗng—In The 
Unisha-Vijaja- Dharan-Sutra the Buddha 
reminded that those who recite this dharani, when 
entering the realms of hell and hungry ghost, read 
or chant it, the result is all the dwellers of such 
places will be liberated, and the place wiIl 
Iimmediately become completely empty——Trong 
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, Đức Phật 
đã dạy rằng những ai đem chú nầy đi vào những 
cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ mà tuyên lưu thì 
lập tức những nơi ấy sẽ biến thành những cảnh 


tồn 





1354 


giới không còn tội nhơn, không còn người để thọ 
khổ. 
Empty within: Nội Không—No soul or self 


with. 
Empty words: Hư Ngôn—-False words— 
Expletive (a—Baseles talk—Untrue or 


misleading talk which 1s against the fourth 

commandment—Lời nói không thật, làm người ta 

hiểu sai lệch, đi ngược lại giới cấm thứ tư. 

Emulate (v): Làm theo. 

En (jap): Pratyaya (skÙ——A co-operating cause— 

Circumstance—Conditlon—Duyên. 

l1) A co-operating cause, the concurrent occasion 
of an event distineguished from 1fs 
proximate cause: Phan duyên. 

2) The circumstantial, conditioning, or secondary 
cause, In contrast with the Hetu, the direct or 

Hetu ¡is the seed, 
Pratyaya 1s the soIl, rain, sunshine, etc.: Nhân 
phụ. hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài, đối 
lại với nhân chính hay chủng tử. Nhân (Hetu) 
là hạt, trong khi duyên (Pratyaya) là đất, 
mưa, nắng, vân vân. 

Enable parents, family and relatfives tfo 

fulfill their wishes: Vì muốn khiến cha mẹ, gia 

đình và bà con được thỏa nguyện mà thị hiện ở 

vương cung—See len reasons Enlightening 

Beings appear to live In a royal palace. 

Enable selves and others to abide in the will 

for enlightenment: Abiding themselves ¡in the 

wIll for enlightenment, they should also induce to 


aS 


fundamental  cause. 


abide in the wIll for enlightenment, to aftain peace 
of mind—Mình trụ Bồ Để tâm cũng phải khiến 
người trụ Bồ Đề tâm, nên tâm được an ổn—See 
Ten kinds of attainment of peace of mind. 

Enable selves and others to be born in the 
house of Buddha: Mình được sanh tại nhà Phật, 
cũng khiến người được sanh tại nhà Phật, nên tâm 
được an ổn—See Ten kinds of attainment of 
peace of mind. 

Enable selyes and others to culfivate roofs 
of øoodness: Diligently cultivating roots of 
gøoodness themselves, they also Iinduce others to 
cultivate roots of goodness, and atfain peace of 
mind—Mình siêng tu thiện căn, cũng khiến người 


siêng tu thiện căn, nên tâm được an ổn—See Ten 
kinds of attainment of peace of mind. 

Enable selyes and others to enter deeply 
ino the inexhausfible treasury of 
knowledge of all Buddhas: Mình thâm nhập trí 
tạng của chư Như Lai, cũng khiến người thâm 
nhập trí tạng vô tận của chư Như Lai, nên tâm 
được an ổn—See Ten kinds of attainment of 
peace of mind. 

Enable selyes and others to free from anger 


and strife: Ultimately free from anger and strife 
themselves, they should also free others from 
anger and strife, to attain peace of mind—Mình 
được rốt ráo rời giận hờn tranh đấu, cũng phải 
khiến người rời giận hờn đấu tranh, nên tâm được 
an ổn—See Ten kinds of attainment of peace of 
mind. 

Enable selves and others to free from the 


síate of ordinary ignorance: Free from the 
state of ordinary Ipgnorance themselves, they also 
free others from the state of ordinary Ignorance, 
and attain peace of mind—Mình rời pháp phàm 
ngu, cũng khiến người rời pháp phàm ngu, nên 
tâm được an ổn—See Ten kinds of attainment of 
peace of mind. 

Enable selves and others to fulfill the vow of 
all-knowing enlightenment: Fulfilling the vow 
of all-knowing enlightenment, they also enable 
to fulfil the all-knowing 
enliphtenment, and attain peace of mind—Mình 
viên mãn nhứt thiết trí Bồ Để nguyện, cũng khiến 
người viên mãn nhứt thiết trí Bồ đề nguyện, nên 
tâm được an ổn—See Ten kinds of attainment of 
peace of mind. 

Enable selves and others not to repudiate 
any of the Buddhas” teachings: Not 
repudiating any of the Buddhas” teachings, they 
also cause others not to repudiate any of the 
Buddhas'` teachings, and atfain peace of mind— 
Mình không phỉ báng tất cả Phật pháp, cũng 
khiến người không phỉ báng tất cả Phật pháp, nên 
tâm được yên ốn—See Ten kinds of attainment of 
peace of mind. 

Enable selves and others to penetrate the 





others vow_ 0Ÿ 


real truth: Deeply penetrating the real truth of 
absence of Intrinsic nature, they also 1ntroduce 


1355 


others Into the real truth of absence of inherent 
nature, and attain peace of mind—Mình thâm 
nhập pháp chân thật không tự tánh, cũng khiến 
người được thâm nhập pháp ấy, nên tâm được an 
ổn—See Ten kinds of attainment of peace of 
mind. 

Enable selves and others to stay ỉn the path 
0f transcendent ways: Persisting ¡in the path of 
transcendent ways themselves, they also induce 
others to abide In the path of transcendent ways, 
and attain peace of mind—Mnh trụ đạo Ba La 
Mật cũng khiến người trụ đạo Ba La Mật, nên 
tâm được an ổn—See Ten kinds of attainment of 
peace of mind. 

Enable senfient beings to be born in heaven 
or in the human realm: Làm cho họ có khả 
năng sanh vào cõi trời hay cõi người —See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (1). 

Enable sentient beingøs to fulfill enlightened 
knowledge: Làm cho chúng sanh viên mãn Phật 
trí —See Ten kinds of fulfiliment. 

Enable sentient beings to see Buddhas: Làm 
cho chúng sanh được thấy Phật—See Ten kinds of 
fulfilliment. 

Enable those who had the same aspiration 
in the past to fulfill their aïms: Vì muốn làm 
cho chúng sanh đồng nguyện ở đời trước được 
thỏa mãn ý nguyện mà thị hiện ở vương cung— 
See Ten reasons Enlightening Beings appear to 
live In a royal palace. 

Encapsulate (v): Bao bọc lại. 

Enchin (jap): Sư Nguyệt Trân (814-891) —The 
fifh Zasu of the T”ien-T?ai Sect, who came to 
China to study Tien-T”ai theory ¡in 853 and 
returned to Japan in 858—VỊ Tọa Chủ thứ năm, 
người đã sang Trung Quốc học triết lý Thiên Thai 
vào năm 853 và trở về Nhật Bản vào năm 858. 
Encompass (v): Bao gồm. 

Encompassing Adornmenfs And Merit And 
Virtue Buddha: Phật Châu Tráp Trang Nghiêm 
Công Đức. 

Encounter (v): Gặp. 

Encounter Buddhas: Gặp Phật. 

Encounter difficulties: Gặp phải khó khăn—A 
Bhiksu or Bhiksuni who encounters difficulties In 


his or her cultivation, should share them with 
fellow monks or nuns, not hiding them in his or 
her heart, so that he or she can be supported and 
embraced by the Sangha—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni khi gặp khó khăn trong sự tu tập, phải 
chia xẻ với các vị Tăng hay Ni khác, chứ không 
nên giấu kín trong lòng để được sự hộ trợ của 
Tăng thân. 

Encounter a gøood-knowing advisor: Gặp 
thiện hữu tri thức. 

Encounter wicked teacher and evil friends 
at the tỉme of near death: Those who 
encounter wicked teacher and evil friends at the 
time of near death, as such friends destroy therr 
faith. This is one of the ten types of people who 
cannot recite the Buddha's name at near-death 
time—Những kẻ lúc cận tử gặp thầy tà bạn ác 
phá hoại lòng tin. Đây là một trong mười loại 
người không thể niệm Phật được lúc lâm chung— 
See Ten types of people who cannot recite the 
Buddhaˆs name at near-death time. 

Encourage (v): Khuyến khích——To stimulate. 
Encourage everyone fo culfivate the Way 
(n): Khuyến tu. 

Encourage the ørowth and continuance of 
good deeds that have already started: Tính 
tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã 
phát sanh—Effort to consolidate, Increase, and 
not already 
Developing goodness that has already arisen 
(develop exIsting øood)—To increase merit when 
It was already produced—Endeavor to perform 
more good deeds. Here a monk rouses his wIll, 
makes an effort, stirs up energy, exerts his mind 
and sfrives to maintain wholesome mental states 
that have arisen, not to let them fade away, to 
bring them to greater growth, to the full perfection 
of development—Điều thiện đã sanh, phải tỉnh 
cần khiến cho ngày càng phát triển. Ở đây vị Tỳ 
Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện 
pháp đã sanh có thể được tăng trưởng, được 
quảng đại viên mãn—See Four right efforts. 
Encouragement “ of the  Bodhisattva 
Universal Virtue: Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát 
Khuyến Phát—See Twenty-eight chapters in the 
Lotus Sutra. 


deterlorate  virtues arilsen—— 





1356 


End (n): Cứu cánh—Mục tiêu—Cứu Cánh. 

l) FEinal: At the end—FEinality—Utmost—Mục 
đích cuối cùng. 

2) Examine exhaustively: Nghiên cứu tỉ mỉ. 

3) Buddhism does not consider material welfare 
as an end In happiness 1n life: Phật Giáo 
không xem lợi ích vật chất là cứu cánh của 
hạnh phúc trong đời sống. 

4) Worldly ends: Cứu cánh ngoài đời. 

End (v): Uccehda (skt——To cause to cease——To 

cut off—To get rid of—Đoạn trừ 

End of blessings?: Phước bố thí có hết 

không?—According to the Sutra In Forty-Two 

Sections, Chapter 10, the Buddha said: “When 

you see someone practicing the Way of Giving, 

help him Jjoyously and you will obtain vast and 
great blessings. A Saramana asked: “Is there an 
end to those blessings?”” The Buddha 

“Consider the flame of a single lamp, though a 

hundred thousand people come and light their own 

lamps from 1t so that they can cook therr food and 
ward off the darkness, the first lamp remains the 
same as before. Blessings are like this, too”.”—— 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 10, Đức 

Phật dạy: “Thấy người thực hành bế thí, hoan hỷ 

giúp đở thì được phước rất lớn. Có vị Sa môn hỏi 

Phật, “Phước nây có hết không? Phật đáp, “Thí 

như lửa của ngọn đuốc, hàng trăm hàng ngàn 

người đem đuốc đến mồi lửa về để nấu ăn hay 
thắp sáng, lửa của ngọn đuốc nầy vẫn như cũ. 

Phước của người hoan hỷ hỗ trợ người thực hành 

bố thí cũng vậy”.” 

End of the branches: Đầu cành. 

End the cycle: Destroy the round of rebirth— 

Tận diệt vòng luân hồi sanh tử. 

End the cycle of birth and death: Liễu sanh 

thoát tử. 

End of the day: Hậu Nhật Phần—See Three 

divisions of the day. 

End a discourse: Conclude a sermon—Kết thúc 

một bài pháp. 

End (n) justiies the means: Cứu cánh biện 

minh cho phương tiện. 

End of the passions: Asravaksaya (skÙ—The 

exhaustion of the stream of transmigratlon—Lậu 

tận. 


said: 


End of suffering: Diệt Đế—To end sufferings 
and afflictions, selfish desire must be removed. 
Just as a fire dies when no fuel ¡s added, so 
unhappiness will end when the fuel of selfish 
desre ¡is removed. When selfsh desire 1s 
completely removed, our mind wIll be In a state of 
perfect peace. We shall be happy always. 
Buddhists call the state in which all suffering 1s 
ended “Nirvana”. It is an everlasting state of øreat 
Joy and peace. It 1s the greatest happiness 1n 
life—Để chấm dứt khổ đau phiển não, người ta 
phải từ bổ sự ham muốn ích kỷ. Giống như lửa sẽ 
tắt khi không còn nhiên liệu châm vào thêm nữa, 
vì thế khổ đau sẽ chấm dứt khi không còn những 
ham muốn ích kỷ nữa. Khi ham muốn ích kỷ bị 
tận diệt, tâm của chúng ta sẽ ở trong trạng thái 
hoàn toàn an lạc. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh 
phúc. Người Phật tử gọi trạng thái này là “Niết 
Bàn.” Đây là trạng thái hỷ lạc vĩnh cửu, trạng thái 
hạnh phúc lớn nhất trong đời sống—See 
Sufferings. 

End of summer: Giải Hạ—See Four monastic 
annual periods. 

End of summer retreat: Kiết hạ—Hạ Mạt— 
Tọa Ha—Tọa Lạp——The monastic end of the year 
is also the end of the summer retreat, the 15” of 
the 7” month, lunar calendar—Cuối năm của tự 
viện Phật giáo cũng là sự kết thúc của kỳ an cư 
kiết hạ, nhằm ngày rằm tháng bảy âm lịch —See 
Summer retreat and Varsa. 

End of a sutra: Kết kinh (sự chấm dứt của một 
quyển kinh). 

End of the year: Lạp (giới lạp, hạ lạp)—The 
end of a monastic year or the end of the annual 
summer retreat—Cuối năm trong tự viện hay cuối 
mùa an cư kiết hạ hàng năm. 
Endanger the character by 
intimacy: Nguy hại—See Ten disturbers of the 
religIous lIfe. 

Endeavor (v): Cố gắng—To try—To strive. 
Endeavor to eliminate already-formed evil: 
Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh— 
Effort to eliminate sins already arisen—Putting an 
end to existing evil—One of the four right efforts. 
To abandon demerit when It arises, or fO remove 
any evil as soon as 1t stars—See Four right 
efforts. 


improper 


1357 


Endeavor to perform more øood deeds: Tính 
tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã 
phát sanh—See Effort to consolidate, Increase, 
and not defteriorafe virtues already arIsen. 
Endeavor to prevent evil from forming: Tính 
tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh— 
Effort not fo Initiate sins not yet arilsen—One of 
the four ripht efforts. Preventing evil that hasn't 
arisen from arising (fo prevent any evil from 
staring or arising). To prevent demerit from 
arising. Here a monk rouses his will, makes an 
effort, stirs up energy, exerts his mind and sfrIves 
(O prevent the arising 
unwholesome mental states—Một trong tứ chánh 
cần. Điều dữ chưa sanh, phải tinh cần làm cho 
đừng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố 
gắng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích 
khiến cho các ác pháp từ trước chưa sanh không 
cho sanh—See Four right efforts. 

Endeavor to start performing øood deeds: 

Tinh tấn phát triển những điểu thiện lành chưa 

phát sanh—Effort to Inilate virtles not yet 

arisen—One of the four right efforts. Bringing 
forth goodness not yet brought forth (bring good 

Into existence). To ¡nduce the doing of good 

deeds—Một trong tứ chánh cần. Điều thiện chưa 

sanh, phải tinh cần làm cho sanh. 

Endless (a): Ananta—Bất tuyệt—Constant— 

Everlastinge——Interminable—Perpetual— 

Unceasing—Without ceasing—Bất đoạn—Vô 

Tận. 

l) The temporal or functional teaching applied 
the term to noumenal or absolute, being 
considered as infinite: Quyển Giáo dùng từ 
“vô tận” khi nói về chân lý tuyệt đối. 

2) The real or reliable teaching applied the term 
to the phenomenal, being considerd as 
infinite: Thực Giáo dùng từ “vô tận” khi nói 
về hiện tượng vô tận. 

Endless insight into salvation or endless 

liberated knowledge and vision: Endless 

1nsipht liberated 
knowledge and vision—Giải Thoát Tri Kiến Vô 

Diệt hay giải thoát tri kiến không giảm, hay 

không cùng tận—See Eighteen 

characteristics of Buddhas (TI). 


of unarisen evil 


Ino salvaton or endless 


distinctive 


Endless life: Mạng thọ vô cùng—See Three sure 
things for any true discIple. 

Endless mindfulness: Endless though—Niệm 
Vô Diệt hay niệm không giảm hay tỉnh thức 
không cùng tận—See Eighteen 
characteristics of Buddhas (II). 
Endless punishment: Hình Vô Gián—See Five 
untinterrupted hells. 

Endless salvation or liberaftion: Giải Thoát 
Vô Diệt hay giải thoát không giảm hay giải thoát 
không cùng tận—See Eighteen distinctive 
characteristies of Buddhas (II). 

Endless succession: Tiến trình vô tận. 

Endles tỉme: Thời Vô 
untinterrupted hells. 

Endless wisdom: Huệ Vô Diệt hay tuệ không 
giảm—Perfection of body—Endless wisdom—— 
See Eiphteen of 
Buddhas (I). 

Endless zeal: Tinh Tấn Vô Diệt hay tính tấn 
không suy giảm—Endless zeal or vigor—See 
Eighteen distnctive characteristics of Buddhas 
q1. 

Endlessly: Không ngừng nghỉ. 


distinctive 


Gián—-See Five 


distincive  characteristics 


Endow (v): Ban cho—To grant—To bestow——To 

øIve—To award. 

Endowment (n): Thiên bẩm——Thiên phú. 

Enduranece (n): Nhẫn nhục. 

(Œ) The meanings of Endurance—Ngha của 
Nhẫn Nhục: 

l1) To digest or suffer an Insult—Endurance— 
Patience. 

2) Endurance of human assaults and ¡insults: 
Thân nhẫn. 

3) Endurance of the assaults of nature, heat, 
cold, etc.: Pháp nhẫn. 

4) Endurance in adverse circumstances: Nhẫn 
nhục hoàn cảnh ngang trái. 

5) Endurance ¡in the religious state: Nhẫn vì 
muốn kiên trì đạo lý. 

(H) Categories of “Endurance”—Phân loại Nhẫn 
Nhục: 

(A) Có hai loại nhẫn nhục —There are two kinds 
Of patlence or endurance—See Two kinds of 
patlence. 


1358 


(B) Có ba loại nhẫn —There are three forms of 

(Patence—Tolerance)—See Three 
kinds of patience. 

(C) Five kinds of Paramita Tolerance. The five 
stages of Bodhisattva-ksantil, patlence or 
endurance—Năm loại nhẫn nhục Ba La 
Mật—See Five kinds of paramita tolerance. 

(D) There are six kinds of enduance—See Six 
kinds of enduance. 

Endurance of the assaults of nature: Vô sanh 

pháp nhẫn—Patience of the assaults of nature, 


ksanti 


1.e., heat, cold, aøe, sickness, etc—An nhẫn về sự 
nóng lạnh của thiên nhiên, hay già bệnh, vân 
vân—See Two kinds of patience (A). 

Endurance of the cause of suffering: Tập 
pháp nhẫẵn—Patience of the cause of suffering— 
Thịs 1s one of the eight ksantI or powers of paftIenf 
endurance, in the desire realm and the two realms 
above it. The eight powers of endurance are used 
to cease false or perplexed views In trailokya and 
acqurre eight kinds of prajna or wisdom—Đây là 
một trong tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục 
trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn 
được dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới 
và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã—See Eight 
ksanfis or powers of patient endurance. 
Endurance of cultivaftion of the Path of 
eliminafion of suffering: Patience of cultivation 
of the Path of eliminaton of sufferinge—Đạo 
pháp nhẫn—See Endurance of the elimination of 
suffering, and Eight ksantis or powers of patient 
endurance (A). 

Endurance of the eliminafion of suffering: 
Diệt pháp nhẫn—Patience of the elimination of 
suffering. This 1s one of the eight ksanti or pOWers 
of patlent endurance, In the desire realm and the 
The eiph(t powers of 
endurance are used to cease false or perplexed 


two realms above I. 
views In trailokya and acqurre eipht kinds of 
praJna or wisdom—Đây là một trong tám loại 
nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng để đoạn 
trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại 
trí huệ Bát Nhã—See Eight ksantis or powers of 
patient endurance. 


Endurance or forebearing of the body: Thân 
nhẫn—Patience of the body—See Three kinds of 
patlence. 

Endurance of human assaulís and insults: 
Chúng sanh nhẫn—Patience of human assaults 
and ¡nsults, i.e., hatred, or abuse—Nhẫn nại các 
sự não hại của chúng sanh, như căm thù hay lợi 
dụng—See Two kinds of patience (A). 
Endurance of human beings: Patence of 
human assaults and Insults, i.e. hatred, or abuse—— 
Chúng sanh nhẫn—See Two kinds of patience 
(A). 

Endurance-humiliation robe: Nhẫn Nhục Y— 
The robe of patience, a patient heart which, like a 
garment, wards off all outward sin. A general 
name for the kasaya, or monk”s robe—Chiếc áo 
nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục, gạt bổ mọi tội lỗi 
bên ngoài. Tên gọi chung cho áo cà sa của chư 
Tăng NI. 

Endurance and moderation: Kham nhẫn và 
điều hòa—Endurance and moderation are the 
foundation, the beginning of our practice. To sfarf 
we simply follow the practice and schedule set up 
by ourself or in a retreat or monastery. Those who 
pracice Buddhist teachings should 
themselves In regard to food, robes, and living 
quarters, to bring them down to bare essenfIals, to 
cut away Infatuation. These practices are the basIs 
for concentration. Constant mindfulness 1n all 
postures and activifies will make the mind calm 
and clear. But this calm Is not the end point of 
practice. Tranquil gIve 
temporary rest, as eating will temporarily remove 
hunger, but that 1s not all there 1s to life. We must 
use the calm mind to see things In a new lipht, the 
light of wisdom. When the mind becomes firm in 
ths wisdom, we will not adhere to worldly 
standards of good and bad and will not be swayed 
by external conditions. With wisdom, dung can be 
used for fertilizer, all our experilences become 
Sources of insipht. Normally, we want praise and 
dislike criticism, but, seen with a clear mind, we 
see them as equally empty. Thus, we can let go of 
all these things and find peace. During the period 
of meditaton, we should be mindful on our 
breathing. lf we have uncomfortable feelings In 
the chest, Just take some deep breaths. If the mind 


limit 


states the mind a 


1359 


wanders, just hold our breath and let the mind go 
where 1t wIll, 1t will not go anyhwere. You can 
change posfures after an appropriate time, but do 
not let restlessness or feelings of discomfort 
bother us. SometImes 1t 1S good Just fo sit on them. 
We feel hot, legs are painful, we are unable to 
concentrate, Just contemplate all things in the light 
Of impermanence, unsafisfactoriness and no-self, 
and just continue to sit still. The feelings will get 
more and more ¡ntense and then hit a breaking 
pomt, after which we will be calm and cool. Do 
not worry about enliehtenment. When growing a 
tree, we plant It, fertilize It, keep the bugs away 
and 1f these things are done properly, the tree will 
naturally grow. How quickly 1t grows, however, 1s 
something beyond our control. At first, endurance 
and persistence are necessary, but after a time, 
faith and certainty arise. Then we see the value of 
practice and want to do 1t, at the same time, we 
want fo avoid socializing and be by ourselves in 
qulet places for practicing meditaton. Being 
aware of whatever we do, peace and calmness 
will follow naturally—Kham nhẫn và điều hòa là 
hai điều căn bản trong sự tu tập của chúng ta. Bắt 
đầu việc thực hành, muốn huấn luyện tâm chúng 
ta phải tự kểềm chế chính mình. Người tu Phật phải 
tiết chế thức ăn, y phục, chỗ ở, vân vân, chỉ giữ 
những nhu cầu căn bản để cắt đứt tham ái. Người 
tu Phật phải luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư 
thế, mọi hoạt động sẽ làm cho tâm an tịnh và 
trong sáng. Nhưng sự an tịnh nầy không phải là 
mục tiêu cuối cùng của hành giả. Vắng lặng và 
an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, cũng 
như ăn uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói, chứ 
đời sống chúng ta không phải chỉ có chuyện ăn 
với uống. Chúng ta phải dùng tâm tỉnh lặng của 
mình để nhìn sự vật dưới một ánh sáng mới, ánh 
sáng của trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí 
tuệ, chúng ta không còn bị dính mắc vào những 
tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục, và không còn bị 
chi phối bởi những điều kiện bên ngoài nữa. Với 
trí tuệ thì chất thừa thải như phân sẽ trở thành 
chất phân bón, tất cả kinh nghiệm của chúng ta 
trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. Bình thường, 
chúng ta muốn được người khen ngợi và ghét khi 
bị chỉ trích, nhưng khi nhìn với một cái tâm sáng 
suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều 
trống rỗng như nhau. Vậy chúng ta hãy để mọi sự 


trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy sự an bình 
tĩnh lặng trong tâm. Suốt thời gian hành thiển 
chúng ta phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi thở. 
Nếu chúng ta có cảm giác khó chịu ở ngực, hãy 
để ra vài phút thở thật sâu. Nếu bị phóng tâm chỉ 
cần theo dõi hơi thở và để cho tâm muốn đi đâu 
thì đi, nó sẽ không đi đâu hết. Chúng ta có thể 
thay đổi tư thế sau một thời gian tọa thiển, nhưng 
đừng để sự bất an hay khó chịu chi phối tâm 
mình. Nhiều lúc sự kiên trì chịu đựng đem lại kết 
quả tốt. Chẳng hạn như khi cẩm thấy nóng, chân 
đau, không thể định tâm được, hãy quán vạn hữu 
và chính thân nầy dưới ánh sáng vô thường, khổ 
và vô ngã, hãy ngồi yên đừng nhúc nhích. Cảm 
giác đau đớn sẽ lên đến tột điểm, sau đó là sự 
tỉnh lặng và mát mẻ. Đừng bận tâm vào chuyện 
giải thoát. Khi trồng cây, chúng ta chỉ cần trồng 
cây xuống, tưới nước, bón phân. Nếu mọi chuyện 
được thực hiện đầy đủ thì đương nhiên cây sẽ lớn 
lên tự nhiên. Bao lâu cây sẽ lớn, điều đó vượt 
khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Lúc đầu thì 
kham nhẫn và kiên trì là hai yếu tố cần thiết, 
nhưng sau đó niễm tin và quyết tâm sẽ khởi sinh. 
Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy giá trị của việc thực 
hành. Chúng ta sẽ không còn thích quân tụ với 
bạn bè nữa, mà chỉ thích ở nơi vắng vẻ yên tỉnh 
một mình để thiển tập. Hãy tỉnh giác trong mọi 
việc mà chúng ta đang làm, thì tự nhiên bình an 
và tỉnh lặng sẽ theo sau. 

Endurance of nature calamifies: Endurance of 
the assaults of nature, heat, cold, age, sickness, 
etc—Vô sanh pháp nhẫn—An nhẫn về sự nóng 
lạnh của thiên nhiên, hay già bệnh, vân vân—See 
Two kinds of patience (A). 

Endurance of obedien( following: Thuận 
Nhẫn—The third of the five Bodhisattva stages of 
endurance. Endurance 1s a gate of Dharma 
1llumination; for with it we obey the Dharma of all 
the Buddhas—GIai đoạn thứ ba trong năm giai 
đoạn nhẫn nhục của Bồ Tát. Thuận nhẫn là cửa 
ngõ hào quang chư pháp, vì nhờ thuận nhẫn mà 
chúng ta chịu tuân thủ lời dạy của chư Phật. 
Endurance-parami(a: Nhẫn Nhục Ba 
Mật—See Ksanti-paramita. 

Endurance of suffering: Khổ pháp nhẫn— 
Endurance or patlence of suffering—This 1s one 
of the eight ksantI or powers of pafIent endurance, 
1n the desire realm and the two realms above 1t. 


La 


1360 


The eight powers of endurance are used to cease 
false or perplexed views In trailokya and acquire 
eipht kinds of prajna or wisdom—Đây là một 
trong tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong 
dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được 
dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt 
đến tám loại trí huệ Bát Nhã—S§ee Eight ksantis 
Or pOW€rS Of patient endurance. 

Endurance of sufferings for all living beings 
dedicating all merits to them: Thay thế tất cả 
chúng sanh chịu mọi điều khổ não—See Eight 
perfections, and Eight ksantis or powers of pafienf 
endurance (A). 

Endure (v): Tôn tại—Chịu đựng——Undergo. 
Endure abusive and hurtful speech: Kham 
nhẫn lời nói mạ ly và gây thương tổn. 

Endure hardships: Ngậm cay nuốt đắng. 
Endure many sufferings: Chịu nhiều đau khổ. 
Endure pafienfly: Saha (sk)——To bear 
patiently—Kham nhẫn. 

Endure the sound we hear: Patence ¡in 
hearing the sound—Understanding the truth we 
hear—Âm hưởng nhẫn—Kham nhẫn chịu đựng 
những âm thanh mình nghe—See Three forms of 
Patience (A). 
Enduring-humiliation 
patience—Nhẫn Nhục 
humiliation robe. 


Robe of 
Endurance- 


robe: 
Y—See 


Enduring rsỉ: Ksantirsi (skt)—Patient rsi——Sằn 
đề tiên nhân—Name of Sakyamuni Buddha in a 
previous incarnation—Tên của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni trong tiền kiếp. 

Enemy (n): Kẻ thù (oán gia) —Adversary— 
Ego—Opponent—Affliction 
There are four enemies—Có bốn loại thù oán— 
See Four enemies. 

Energetic Bodhisattva: Viriyadhika Bodhisatta 
(p Tinh Tấn Bổ Tát—A Bodhisatva must 
cultivate the diligence and practice all paramitas 
for at least sixteen asankheyas before he can 
achieve Anuttara Samyak Sambodhi—Vị Bồ Tát 
phải tu tập tinh tấn và trải qua ít nhất mười sáu a 
tăng kỳ thực hành các ba la mật trước khi ngài có 
thể đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ để. 
Energism (n): Chủ nghĩa Năng lực. 

Energy (n): 


Mortal foes—— 





l) Vinya (p)—Vimiyam (p)—Vmrya (skÙ— 
Viryendriya (skÙ—Zealous progress—Tấn 
căn—Tinh tấn——Năng lực (sự siêng năng hay 
năng lực của sự siêng năng)—See Four 
powers (A), Twenfy two roots, Fity-two 
mentfal states, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

2) Virya-paramita (skt)—Tinh Tấn Ba La Mật— 
See Ten Paramitas. 

3) Vigor (Zeal)— Cường lực—See Sixteen great 
powers obtainable by a bodhisattva. 

Engage in good work: Do good—Tác thiện 

(làm các việc lành)—Lầm phúc—Làm việc thiện. 

Engage primarily in Buddha Recitation but 

practice Zen as well: Lấy niệm Phật làm chánh, 

tham thiển làm phụ The ñirst category of 
cultivaftors comprises those who engage prImarily 
in Buddha Recitation but practice Zen as well. 

They are said to practice Zen-Pure Land, also 

called dual practice of Zen and Pure Land. Here, 

rebirth In the Pure Land 1s the principal goal, 
while seeing the True Nature and becoming 
enliphtened to the Way 1s a secondary matfer 
which depends on the ¡individual practiioner”s 
good roots and conditions—Những vị lấy niệm 

Phật làm chánh, tham thiển làm phụ. thuộc về 

hạnh Thiên Tịnh. Đây cũng là lối thiển tịnh song 

tu, nhưng lại lấy sự vãng sanh Tịnh Độ làm yếu 
điểm chung cuộc, còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ 
thuộc phần tùy duyên—See Four practices of 

Buddha Recitation. 

Engage in Buddha Recitaton as their 

primary practice and Mantra Recitation as 

an ancillary one: Lấy niệm Phật làm chánh, trì 
chú làm phụ —The third category 1s composed of 
those who engage In Buddha Recitation as therr 
pimary practice and Mantra Recitaton as an 
ancillary one. They follow the practice of 

Esotericism-Pure Land. The mantras vary with the 

practoner and include such dharani as the Great 

Compasson Mantra, the Thousand-Armed 

Avalokitesvara Dharani, the Rebirth Dharani, 

etc—Những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú 

làm phụ, đó là tu về Mật Tịnh. Trong sự trì chú, 
mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn đà la ni như 

Đại Bi, Chuẩn Đề, Vãng sanh, Công Đức Bảo 

Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh thần chú, Lục Tự Đại 


1361 


Minh chân ngôn, hoặc các đà la ni khác—See 
Four practices of Buddha Recttation. 

Engaged Buddhism: Phong trào Phật giáo nhập 
thế—A modern Buddhist with 
representatives all over the world, which seeks to 
adapt Buddhist principles and practices tO 
contemporary social Issues. Some of 1ts most 
Iimportant figures are Sulak Sivaraksa, the 
fourteenth Dalai Lama, Tenzin Gyatso, and Thịch 
Nhat Hanh. The term “Engaged Buddhism” has 
been applied to a range of people engaged In 
many different activities, Iincluding soclal work, 
anti-poverty and development programs, political 
acfivism, human rights agifation, etc. The common 
unifying component 1s that people who apply the 
label to their activities perceive themselves as 
manifesing Buddhist principles ïn 
acfivities aimed at benefiting others—Phong trào 
Phật giáo thời cận đại với những đại biểu khắp 
nơi trên thế giới, phong trào này tìm cách thích 
ứng những giáo thuyết và thực hành của Phật giáo 
vào những vấn đề xã hội. Một trong những nhân 
vật nổi tiếng của phong trào là Sulak Sivaraksa, 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Tenzin Gyatso, 
và Thích Nhất Hạnh. Thuật ngữ “Phật Giáo Nhập 
Thế” đã được áp dụng cho những người tham gia 
vào những hoạt động khác nhau, bao gồm những 
công việc xã hội, chống nghèo đói và những 
chương trình phát triển, những hoạt động chánh 
trị, sự khơi dậy về nhân quyền, vân vân. Thành 
phần kết hợp chung gồm những người dùng cái 
tên này để gán cho những hoạt động của họ đều 
tự nhận họ là những người thể hiện giáo pháp nhà 
Phật vào những sinh hoạt cụ thể nhằm hướng tới 
làm lợi ích cho người khác. 

Engagement (n): Hôn ước. 

Engaku (jap): Realizer of conditions—Duyên 
Giác —See Pratyeka Buddha. 

Engaku-ji: Viên Giác Tự—Name of a Japanese 
Rinzal Temple “Complete Awakening 
Monastery.” This 1s one of the major monasferies 
of the Japanese Rinza1 Zen lineage, built in 1282 
by the Chinese Ch?an master Wu-hsueh Tsu-Yuan 
(1226-1286) with the finacial support of the 
Shogun Hojo Tokimune—Tên của một tự viện 
thuộc tông Lâm Tế ở Nhật Bản, “Toàn Giác Tự,” 
hay “Viên Giác Tự.” Đây là một trong những tự 
viện chính của dòng Thiển Lâm Tế tại Nhật, được 


Inovement 


Cconcrete 


Thiển sư Trung Hoa tên Vô Tuyết Từ Nguyên 
(Wu-Hsuch Tsu-Yuan) xây năm 1282 với sự tài 
trợ của Sứ quân Hojo Tokimune. 

Engi (jap): Pratitya-samutpada (skt—Dependent 
originaion—-Duyên Khởi—See Theory of 
Causafion. 

Engrave Buddhist Scriptures: Khắc bản kinh 
Phật. 

Engulf (v): Nhận chìm. 

Engyo (ap): 

I)_ Sư Nguyệt Giáo (799-852), người Nhật Bản. 
2) Perfect Doctrine: Viên giáo. 

Enhencement (n): Sự nâng cao. 

Enjoy (v): Hưởng thụ. 

Enjoy Hfe: Du hý nhân gian (hưởng thụ cuộc 
sống). 

Enjoy (v) in peace: An hưởng. 

Enjoy one”s work: Lạc nghiệp. 

Enjoy the teachings and their meaning 
tirelessly: Thích pháp thích nghĩa không nhàm 
đủ—See Ten kinds of actions of knowledge (4). 
Enjoy together: Cộng hưởng. 

Enjoy tranquility and serenity: Bodhisattvas 
are always enjoying tranquility and serenIty, yetf 
always appearing to be in company——Thường 
thích tịch tịnh, mà luôn thị hiện tất cả quyến 
thuộc—See Ten Paths Of Emancipatlon Of Great 
Enliphtening Beings. 

Enjoy worldly pleasures: Get worldly 
amusements—Have worldly entertainments— 
Hưởng thụ dục lạc trần thế. 

Enjoyable: Đáng hưởng thu, 

Enjoyment body: Báo thân—The reward body, 
the sambhoga-kaya of a Buddha. The Incarnation 
body of the Buddha, or retribution body in which 
he enjoys the reward of his labours. Our physIcal 
body 1s called the retribution body because we are 
on this earth, the Saha World or World of 
Endurance, as a result of good and evil karma. 
Usually, enJoyment body of a Buddha resides In 
“pure lands” and can only be seen by advanced 
practitioners—Báo thân Phật hay thân tái sanh 
của Phật. Thân được lập thành do bởi nghiệp báo 
của chúng ta gọi là báo thân. Báo thân Phật 
thường trụ trên những cõi tịnh độ và chỉ có những 


1362 


hành giả thâm áo mới có thể thấy được mà thôi— 
See Trikaya. 

Enjoyment of Great Enlightening Beings: Sự 
vui thích của chư Đại Bồ Tát—According to The 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38 (detachment 
from the world), there are ten kinds of enJoyment. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the supreme enJoyment of truth of all Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38 Phẩm Ly Thế 
Gian), có mười sự vui thích của chư Đại Bồ Tát. 
Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời được pháp lạc vô 
thượng của chư Như Lai—See Ten kinds of 
enjoyment. 

Enjoyment (n) of the pleasures: Tận hưởng 
dục lạc. 

Enjoyment (n) of the stafe of truth: Priti- 
bodhyanga (sk)—Hỷ Giác Phần—Enjoyment of 
the state of truth—EnJoyment of the state of truth 
1S one of the most Important entrances to the øreat 
enlightenment; for with i{, we attain many kinds of 
balanced state. This ¡s the third bodhyanga, the 
stage of joy on attaining the truth—Hỷ giác phần 
còn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào 
đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta đạt được nhiều 
trạng thái định tĩnh cho tâm trí. Đây là giác chi 
thứ ba, giai đoạn mà vị Bồ Tát cảm thấy thích thú 
khi đạt được chân lý—See Seven Bodhyanga. 
Enlarge (v): Làm cho lớn ra. 

Enlarge self or others: Mahiman (sk—Năng 
Đại —To enlarge self or others (to make self or 
others larger than anything ¡n the world), or the 
world and all things to filI all space. This 1s one of 
the eight supernatural powers of transformation, 
characteristics of every Buddha—Năng đại hay 
có khả năng làm cho lớn ra được. Đây là một 
trong tám loại biến hóa hay tám thần thông biến 
hóa của chư Phật—See Eight supernatural powers 
Of transformation. 

Enlarged Arbuda: Nirabuda (skt)—Ni thích bộ 
đà—NI La Phù Đà Địa Ngục—Lạnh quá nứt vỡ 
da thị —See Eight cold hells. 

Enlighten (v): Giác ngộ. 

Enlighten others: Awake others—Giác tha. 
Enlighten self and others: Tự giác giác tha. 
Enlighten someone as to something: Khai 
sáng ai về điều gì —The Buddha enlightens men 


as to the ripht way of livinge—Đức Phật khai sáng 
nhân loại về nếp sống chân chánh. 

Enlightened (a): Ngộ—Awakened—Free from 
the mind”s limifations. 

Enlightened apprehension: Cứu Cánh Giác— 
One of the four ¡intelligences or apprehensions 
mentioned In the Awakening of Faith—Đã đoạn 
hết căn bản vô minh, chứng được chân giác cứu 
cánh, một trong bốn thứ giác ngộ theo Đại Thừa 
Khởi Tín Luận—See Four apprehensions. 
Enlightened behavior: Cách cư xử sáng suốt. 
Enlightened beings: Bồ Tát—See Bodhisattva 
and Four sainfs (rewarđs) (A). 

Enlightened to conditions: Pratyeka buddhas 
(sk)—Duyên Giác—See Four saints (rewards) 
(A). 

Enlightened decision: Quyết định sáng suốt. 
Enlightened eye: Phật nhãn. 

Enlightened heart: To engrave something ¡in 
one”s memory—Minh Tâm (tâm giác ngộ ). 
Enlightened idea: Ý kiến sáng suốt. 
Enlightened, Illuminating Recitation: Giác 
Chiếu Trì Danh—This is one of the ten kinds of 
Wih this technique, the 
practitioner on the one hand recites the Buddha”s 
name and on the other hand, returns the light and 
1llumines his True Nature. He thus enters Into the 
realm of ultimate transcendental emptiness; what 
remains is only the conscIousness that his body- 
mind and the True Mind of the Buddha have 
one,  all-iluminating all- 
encompassing. At that time, meditation rooms, 
cushions, gongs and all else have disappeared. 
Even the illusory, composite body 1s nowhere to 
be found. With this practice, even while our 
present retribution body Is not yet dead, silent 
1lluminaton 1s atfained. Uttering the Buddha”s 
name, the practitioner immediately achieves the 
state of samadhi. There 1s no swifter method for 


oral  recifation. 


become and 


common morfals to enter the realm of the saints. 
Unfortunately, we cannot understand or practice 
this method unless we are of the hiphest capacIty. 
Therefore, SCOp€ 
limited—Đây là một trong mười pháp trì danh. 
Niệm Phật theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, 
một mặt hồi quang soi trở lại chân tánh của mình. 
Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư 


1S IS rather modest and 


1363 


linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của 
mình cùng chân tâm Phật ngưng đọng thành một 
khối, sáng tròn rực rỡ, đầy rộng mênh mang. Khi 
đó phòng nhà vật dụng thảy đều ẩn mất, cho đến 
thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào 
chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn đã 
chứng tịch quang, Phật hiệu vừa tuyên liền vào 
tam muội. Đem thân phàm phu mà dự vào cảnh 
thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương pháp 
trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc 
thượng thượng căn tất không thể lãnh hội thực 
hành, nên phần độ cơ của cách thức nầy vẫn còn 
sơ hẹp—See Ten kinds of oral recifation. 
Enlightened by the inner light: Tự Nhiên Ngộ 
Đạo—Enlightenment by the light, 
independent of external teaching; to become a 
Buddha by one's own power, I.e. Sakyamuni 
Buddha who 1s called Svayambhuvah—Ngộ đạo 
bằng nội trí chứ không bằng giáo pháp bên ngoài; 
thành Phật bằng chính tự lực của mình như Phật 
Thích Ca người được gọi là Tự Nhiên Thích Ca. 
Enlightened infellect: Trí 
IIlluminated intellect. 


Enlightened Knowledge: Tri kiến Phật—There 


Inner 


chiếu sáng— 


ae four divsions of the Enlightened 
Knowledge—See Four divisions of the 
Enlightened Knowledge. 


Enlipghtened man: Giác Nhân—One who has 
apprenhended Buddha-truth—Người giác ngộ đã 
thấu triệt chân lý. 

Enlightened mỉnd: Giác Ngộ Tâm—Bodhi 
Budh (skÐ—Perfect knowledge——Transcendent 
understandinpe——Perfect 
mind—Bồ để—Mind of enlightenment. According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure 
Land Buddhism ¡mm Theory and Practice, 
enlightened mind 1s one of the six points to 
develop a true Bodhi Mind. Sentient beings are 
used fo grasping at this body as “me,” at this 
discriminatng mind-consciousness 
subJect to sadness and anger, love and happiness, 
as “me.” However, this flesh-and-blood body 1s 
1llusory; tomorrow, when 1t dies, 1t wIll return to 
dust. Therefore, this body, a composite of the four 
elements (earth, water, fore, and air) ¡is not “me.” 
The same ¡is true with our mind-consciousness, 
which 1s merely the synthesis of our perception of 


wisdom——TIlluminated 


whích  Is 


the six “Dusts” (form, sound, fragance, taste, 
touch, and dharmas). For example, a person who 
formerly could not read or wrife, but Is now 
studying Vietnamese or English. When his studies 
are completed, he will have knowledge of 
Vietnamese or English. Another example Is a 
person who had not known Paris, but who later on 
had the opportunrty to visit France and absorb the 
sights and sounds of that city. Upon his return, 1ƒ 
someone were fo mention Paris, the sights of that 
metropolis would appear clearly in his mind. That 
knowledge formerly did not exist; when the sighfs 
they 
“exIsted.” If these memorles were not rekindled 


and sounds entered his subconscious, 


from time to time, they would gradually fade 
away and disappear, returning to the void. This 


knowledge of  ours, sometmes  existing, 
SsOmetmes not existing, some Images 
disappearing, other Images arising, always 


changing following the outside world, is illusory, 
not real. Therefore, the mind-conscIousness 1s not 
“me.” The anclenfs have said: “The body 1s like a 
bubble, the mind ¡1s like the wind; they are 
1llusions, without origin or True Nature.” lf we 
truly realize that body and mind are ¡llusory, and 
do not cling to them, we will gradually enter the 
realm of “no-self,” escaping the mark of self. The 
self of our self being thus void, the self of others 
1s also void, and therefore, there is no mark of 
others. Our self and the self of others being void, 
the selves of countless sentlent beings are also 
void, and therefore, there 1s no mark of sentient 
beinsgs. The self being void, there Is no lasting 
ego; there 1s really no one who has “attained 
Enliphtenment.” This 1s also true of Nirvana, 
ever-dwelling, everlasting. Therefore, there 1s no 
mark of lifespan. should  clearly 
understand: 1t is not that eternally dwelling “Irue 


Here  we 


Thusness” has no real nature or true self; It 1s 
because the sages have no attachment to that 
nature that it becomes void. Sentient beings being 
void, objects (dharmas) are also void, because 
obJects always change, are born and die away, 
with no self-nature. We should clearly realize that 
this Is not because objects, upon disintegration, 
but, rather, 
because, being illusory, their True Nature 1s 


become void and non-exIsfent; 


empty and void. Sentilent beings, too, are like that. 


1364 


Therefore, ancient have said: “Why wait until 
flowers fall to understand that form is empty.” 
The practitioner, having clearly understood that 
beings and dharmas are emptfy, can proceed to 
recite the Buddha”s name with a pure, clear and 
bright mind, free from all attachments. Only when 
he cultivates In such an enlightened frame of mind 
he be said to have “develop the Bodhi Mind.”— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu 
yếu đểm phát triển Bồ Để Tâm. Chúng sanh 
thường chấp sắc thân nầy là ta, tâm thức có hiểu 
biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra, 
sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ 
tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không phải là 
ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về 
cái biết của sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. Ví dụ như một người trước kia dốt, nay theo 
học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có cái 
biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa 
biết Ba Lê, sau có dịp sang Pháp du ngoạn, thu 
thập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở 
về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện 
rõ quang cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia 
không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sau 
bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến 
tan mất hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta khi 
có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh khác 
hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả 
không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: 
“Thân như bọt tụ, tâm như gió. Huyễn hiện vô 
căn, không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm như 
huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh 
giới “nhơn không” chẳng còn ngã tướng. Cái ta 
của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng 
không, nên không có “nhơn tướng.” Cái ta của 
mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng 
chúng sanh cũng không, nên không có “chúng 
sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản 
ngã bên lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến 
cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn 
cũng không, nên không có “thọ giả tướng.” Đây 
cần nên nhận rõ, cũng không phải không có thật 
thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng 
vì Thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành 
không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự 
cảnh luôn luôn thay đổi sanh diệt, không có tự 
thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp 


khi hoại diệt mới thành không, mà vì nó hư 
huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” 
cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo: “Cần chi đợi 
hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu đãi hoa 
lạc, nhiên hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã giác 
ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì giữ lòng 
thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm 
Phật. Dùng lòng giác ngộ như thế mà hành đạo, 
mới gọi là phát Bồ Đề Tâm—S§ee Six points to 
develop a true Bodhi Mind. 

Enlightened mỉnd free from all illusion: 
Enlightenment ability——Giác tính. 

Enlightened One: Đấng Giác Ngộ—Giác giả— 
An Enlightened (Awakened) One, especially a 
Buddha, enlightened self and others—Bậc giác 
ngộ, như Phật, tự giác giác tha, giác hạnh viên 
mãn—See Buddha and Bodhisattva. 
Enlightened One and the Middle Path: Bậc 
giác ngộ và Trung đạo—The enlightened one 1s 
the person who has really attained enliphtenment, 
or one who attains a way of life that is In accord 
with the truth. His thougpht and conduct are 
naturally fit for the purpose. He can also choose a 
way of li that Is always In harmony with 
everything In the world. Thus according to the 
definition of “enlightenment,” 1t 1s impossible for 
us fo find the “rightf” or “middle” path simply by 
choosing the midpoint between two extremes. 
Each Tepresenfs  a 
difference. If we conduct ourselves based on the 
truth of causation, without adhering to fixed Ideas, 
we can always lead a life that Is perfectly fit for 
1fS“ purpose, and one that 1s in harmony with the 
truth. This 1s the teaching of the Middle Path. How 
can we atfain such a mental state? The teaching in 
which the Buddha shows us concretely how to 
attain this in our daily life 1s non other than the 
doctrine of the Eightfold Noble Path. An 
enliphtened one 1s the one who looks at things 
riphtly (right view), thinks about things rightly 
(ripht thinking), speaks the ripht words (right 
speech), performs ripht conduct (right action), 
leads a right human life (right living), endeavors 
to live riphtly (ripht endeavor), constantly aims 
the mind ïn the right direction (right memory), and 
constantly keeps the ripht mind and never be 
aglatded by anythng (rgh(t mediaton). An 
Enlightened One always renders service to others 


exftreme fundamental 


1365 


1n all spheres, spiritual, material, and physical, 1s 
donaton. To remove 1llusion from one”s own 
mind In accordance the precept(s taught by the 
Buddha, leading a right life and gaining the power 
to save others by endeavoring to perfect oneself, 
enduring any difficulty and maintaining a tranquil 
mind without arrogance even at the height of 
DrOSp€FTIty, IS perseverance. To proceed straipht 
toward Imporfant  goal being 
sidetracked by trivial things 1s assiduity. To 
maintain a cool and un-agitated mind under all 
circumstances Is meditation. And eventually to 
have the power of discerning the real aspect of all 
things 1s wisdom—Bậc giác ngộ là bậc đã đạt 
được giác ngộ, hay là bậc đã đạt được cuộc sống 
hài hòa với chân lý. Tư tưởng và hành vi của 
người ấy thích hợp một cách tự nhiên với mục 
đích. Người ấy cũng chọn một lối sống luôn luôn 
hài hòa với mọi sự trên đời này. Như vậy, theo 
định nghĩa của giác ngộ, chúng ta không thể nào 
tìm được “chánh đạo” hay “trung đạo” bằng cách 
đơn thuần tìm điểm giữa của hai cực đoan. Mỗi 


an without 


cực đoan tiêu biểu cho một sự khác biệt căn bản. 
Nếu chúng ta cư xử dựa theo chân lý nhân duyên 
mà không bám chặt vào những ý niệm cố chấp thì 
chúng ta luôn luôn có thể sống hoàn toàn thích 
hợp với mục đích của cuộc sống và hài hòa với 
chân lý, đây là giáo lý trung đạo. Làm thế nào để 
đạt được một trạng thái tâm thức như thế? Giáo lý 
mà trong đó Đức Phật dạy chúng ta một cách cụ 
thể là làm sao để đạt được điều ấy trong đời sống 
hằng ngày không có gì khác hơn là tám con đường 
chánh. Một bậc giác ngộ nhìn sự vật với chánh 
kiến, nghĩa là nhìn sự vật một cách đúng đắn, bậc 
ấy nói lời đúng đắn, hành động một cách đúng 
đắn, sống một cuộc sống đúng đắn, nỗ lực một 
cách đúng đắn, luôn hướng tâm vào chiều hướng 
đúng đắn và kiên trì tâm một cách đúng đắn và 
không bao giờ bị giao động vì bất cứ việc gì. Một 
bậc Giác Ngộ luôn nhắm đến lợi ích cho người 
khác trong khắp các pháp giới, bậc ấy bố thí hay 
phục vụ người khác từ tinh thần, vật chất đến thể 
chất. Để tháo bỏ sự mê mờ của tâm mình, bậc ấy 
tu tập đúng theo giới luật mà Đức Phật đã dạy, 
sống một cuộc sống đứng đắn và đạt được năng 
lực để cứu độ người khác bằng cách toàn thiện 
chính mình, bậc ấy luôn nhẫn nhục bằng cách 
chịu đựng những khó khăn và duy trì tịnh tâm mà 


không kiêu mạn. Bậc ấy luôn tinh tấn tiến thẳng 
đến mục đích quan trọng mà không bị những sự 
việc tầm thường làm lệch hướng. Bậc ấy luôn tu 
tập thiển định để giữ cho mình cái tâm điểm đạm 
và không bị dao động trong mọi trường hợp. Bậc 
ấy luôn điềm đạm và tâm không bị. Và cuối cùng 
đạt được trí tuệ có năng lực nhận thức thấu đáo 
mọi khía cạnh chân thật của vạn hữu—See Eight 
Noble Paths and Six Paramitas. 

Enlightened opinion: Ý kiến sáng suốt. 
Enlightened in the self-nature of truth and 
reason: Đã tự ngộ về tự tính của sự thật và lý 
tánh—See Ten Characteristics of Sravakas In the 
Gandavyuha Assembly. 

Enlightened understanding: Pháp trí—See 
Ten forms of understanding (A). 

Enlipghtened  way: Vô Lậu Đạo—The 
enliphtened way of escape from the miserles of 
transmigration. The way of purity, or deliverance 
from the passions, I1.e. moralifty, medifation and 
wisdom; the fourth of the four dogmas cessation, 
or annihilation of sufferinge—Con đường giải thoát 
khổ đau của luân hổi sanh tử. Thanh Tịnh Đạo 
hay con đường giải thoát khỏi dục vọng, như tu 
hành giới, định, tuệ, và đế thứ tư trong tứ đế hay 
diệt đế—See Two ways (C). 

Enlightened way of escape from miseries of 
transmigration: Vô lậu đạo—Con đường giác 
ngộ và giải thoát mọi khổ đau của luân hồi sanh 
tử—See Enlightened way, and Two ways (C). 
Enlightened wisdom: Giác Ngộ Trí— 
Omniscilence—Wisdom that extends beyond the 
limitatlons of time and sense. 

Enlightening of all others: Giác tha—See Two 
kinds of enlightenment (C). 

Enlightening Beings: Bồ Tát—Bodhisattvas 
take all Enlightening Beings as a reliance because 
they have the same one wisdom. This 1s one of the 
ten kinds of reliance of Great Enlightening 
Beings. According to The Flower Adornment 
Sutra, chapter 38 (Detachment from the World), 
the Great Enlightening Being Universally Good 
told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of 
reliance which help them be able to obtain abodes 
of the unexcelled great knowledge of Buddhas— 
Chư Bồ Tát biết hết tất cả những phần vị thượng 


1366 


trung hạ thiện căn của chư Bồ Tát không thừa sót. 
Chư Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát làm y-chỉ, vì họ 
đồng một trí huệ. Đây là một trong mười y chỉ 
của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ 
Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư 
Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của 
Như Lai—See Ten exhaustive knowledges of all 
Buddhas, and Ten kinds of reliance of Great 
Enlightening Beings. 
Enlightening beingøs freely appear in infinite 
ways for the benefi( of sentient beings: 
Bodhisattvas like enlightening beings because 
they freely appear 1n infinite ways for the benefit 
of senfien(t beings, one of the ten kinds of 
enjoyment of Enliehtening Beings. Enliphtening 
Beings who abide by these can attain the supreme 
enjoyment of truth of all Buddhas—Bồ Tát tự tại, 
vì tất cả chúng sanh dùng vô lượng môn mà hiện 
thân—See Ten kinds of enjoyment. 
Enlightening others: Giác Tha—Awakening of 
others, in contrast with self-enlightening—Giác 
ngộ cho người khác, đối lại với tự giác (sau khi tự 
mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho 
người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ 
rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân 
hồi—See Two kinds of enlightenment (C). 
Enlightening self and others: Tự giác giác 
tha—Giác Tha—Enlighteninng or awakening of 
others, In contrast with self-enlightening——GIác 
ngộ cho người khác, đối lại với tự giác (sau khi tự 
mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho 
người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ 
rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân 
hồi —See Two kinds of enlightenment. 
Enlightenment (n): Bodhi or Sambodhi (skt)— 
Bồ đề— Giác ngộ (Trí tuệ hay sự thức tỉnh toàn 
diện về tự thân, tha nhân và thế giới sự vật hiện 
tượng). 
() The meanings of Enliphtenment—Nghĩa của 
giác ngộ: 
1) Sự giác ngộ—Sự soi sáng—Sự khai minh— 
Awakeninge—To wake up—To be awake— 
To enlighten. 
2) The intuitive awareness or cognition of the 
Dharma-Nature, the realization of ultimate 


3) 


4) 


reality: Sự trực ngộ về bản tánh thật của vạn 
pháp. 

Fully enlightened or 
Enlightenment about something. The term 
Bodhi ¡in sanskrit has no equivalent In 
Vietnamese nor in English, only the word 
“Lóce sáng” or “Enlightenment 1s the most 
appropriate term for it. A person awakens the 
true nature of the all things means he 
awakens to a nowness of emptiness. The 
emptiness experienced here here 
nihilistc emptiness; rather it Is something 
unperceivable, unthinkable, unfeelable for it 
IsÃ endless and beyond existence and 
nonexistence. Emptiness is no object that 
could be experienced by a subJect, a subject 
1fself must dissolve In 1t (the emptiness) to 
aftain a true enliphtenment. In real Buddhism, 
without this experience, there would be no 
Buddhism: Khái niệm về từ Bodhi trong phạn 
ngữ không có tương đương trong Việt và Anh 
ngữ, chỉ có danh từ “Lóc sáng” hay 
Enlightenment là thích hợp. Một người bản 
tánh thật sự của vạn hữu là giác ngộ cái hư 
không hiện tại. Cái hư không mà người ta 
thấy được trong khoảnh khắc ấy không phải 
là hư vô, mà là cái không thể nắm bắt được, 
không thể hiểu được bằng cảm giác hay tư 
duy vì nó vô hạn và vượt ra ngoài sự tổn tại 
và không tổn tại. Cái hư không được giác ngộ 
không phải là một đối tượng cho chủ thể suy 
gẫm, mà chủ thể phải hòa tan trong đó mới 
hiểu được nó. Trong Phật giáo thật, ngoài thể 
nghiệm đại giác ra, không có Phật giáo. 

The term “Enlightenment” 1s very important In 
the Zen secfs because theultimate goal of Zen 
discipline 1s to attain what 1s known as 
“enliphtenment.` Enlightenment 1s the state of 
in which Noble Wisdom 
realizes 1fs own Inner nature. And this self- 


awakened— 


1S ñO 


CONnSCIOusness 


realization constitutes the truth of Zen, which 
IS“ emancipaton (moksha) 
(vasavartin). Enliphtenment 1s the whoel of 
Zen. Zen sfarts with it and ends with it. When 
there is no enliphtenment, there ¡1s no Zen. 
Enliphtenment is the measure of Zen, as 1S 
announced by a master. Enlightenmeit 1s not 
a sfa€ Of mere quietude, it 1s not 


and freedom 


5) 


1367 


tranquilization, If 1s an Inner experience 
whíich has no trace of knowledge of 
discrimination; there must be a certain 
awakenng from the field of 
COnSCIOusness, a certain turning-away from 
the ordinary form of experlence which 
character1zes our everyday life. The technical 
Mahayana term for 1t 1s “ParavrittI,` turning 
back, or turnng over at the basis Of 
consciousness. By this entrety of one”s 
mental construction goes through a complete 
change: Từ giác ngộ rất quan trọng trong nhà 
Thiển vì mục đích của việc tu thiển là đạt tới 
cái được biết như là “giác ngộ.” Giác ngộ là 
cảnh giới của Thánh Trí Tự Chứng, nghĩa là 
cái tâm trạng trong đó Thánh Trí tự thể hiện 
lấy bản tánh nội tại của nó. Sự tự chứng nầy 
lập nên chân lý của Thiền, chân lý ấy là giải 
thoát và an nhiên tự tại. Theo Thiển Sư D.T. 
Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, Ngộ là toàn 
thể của Thiển. Thiền bắt đầu từ đó mà chấm 
dứt cũng ở đó. Bao giờ không có ngộ, bấy giờ 
không có Thiền. Ngộ là thước đo của Thiền 
như một tôn túc đã nói. Ngộ không phải là 
một trạng thái an tĩnh không thôi; nó không 
phải là sự thanh thản mà là một kinh nghiệm 
nội tâm không có dấu vết của tri thức phân 
biệt; phải là sự thức tỉnh nào đó phát khởi từ 
lãnh vực đối đãi của tâm lý, một sự trở chiều 
với hình thái bình thường của kinh nghiệm 
vốn là đặc tính của đời sống thường nhật của 
chúng ta. Thuật ngữ Đại Thừa gọi là “Chuyển 
Y' hay quay trở lại, hay lật ngược cái cơ sở 
của tâm ý, ở đây toàn bộ kiến trúc tâm thức 
trải qua một cuộc thay đổi toàn diện. 

Enliphtenment 1s the most Intimate 1ndividual 
©xperIence be 
expressed in words or described In any 
manner. All that one can do In the way of 
communicating the experience to others 1s fO 
suøseest or Indicate, and this only tentatively. 
The one who has had 1t understands readily 
enough when such indication are given, but 
when we try to have a glimpse of 1t through 
the Indices given we utterly fail: Ngộ là kinh 
nghiệm riêng tư thân thiết nhất của cá nhân, 
nên không thể nói bằng lời hay tả bằng bút 
được. Tất cả những gì các Thiển sư có thể 


relative 


and  therefore cannot 


làm được để truyền đạt kinh nghiệm ấy cho 
người khác chỉ là thử khơi gợi lên, hoặc chỉ 
trổ cho thấy. Người nào thấy được là vừa chỉ 
thấy ngay, người nào không thấy thì càng 
nương theo đó để suy nghĩ, lập luận càng sai 
đề. 

(ŒI) Two kinds of enlightenment—Có hai loại 
giác ngộ—See Two kinds of enlightenmeIt. 

(HD) Three kinds of enliphtenments—Ba loại giác 
ngộ—See Three kinds of enlightenments. 

(V)According to Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays In Zen Buddhism, Zen master Ta-Hui 
1n the eleventh century mentioned eight chief 
characteristics Of “satorl” In Zen—Theo 
Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
I, Thiền sư Đại Huệ vào thế kỷ thứ I1 đã 
nêu ra tám đặc điểm chính của “Ngộ '—See 
Eight chief characteristIcs of “satori.` In Zen. 

Enlightenment  ability: Giác  Tánh— 

Enliphtened mind free from all illusion—The 

mind of enliphtenment, the 1lluminated mind, the 

Original nature of man—Cái diệu tâm bản giác 

hay bản tánh nguyên thủy của con người. 

Enlightenment of the Buddha: Phật Bồ Đề— 

Vô Thượng Bồ Đề (Bồ Đề mà Phật đạt được)—Y 

chỉ vô lượng Phật Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát. 

()_ Before leaving home——Trước khi xuất gia: 

1) Prince Siddharta married Princess Yasodhara 
in a solemn and happy ceremony held in the 
Royal Palace—Thái tử Tất Đạt Đa và Công 
chúa Da Du Đà La thành hôn trong một cuộc 
hôn lễ trang nghiêm và vui vẻ trong hoàng 
cung. 

2) However, affter their marrlage, the loving 
tenderness of Yasodhara and the luxurlous 
life in the Royal Palace still could not dilute 
the problems contemplated by the Prince In 
his mind—Tuy nhiên, sau hôn lễ, với tình yêu 
dịu dàng của Công chúa Da Du Đà La, và 
cuộc sống huy hoàng trong hoàng cung vẫn 
không làm mờ đi những suy nghĩ trong tâm tư 
của Thái tử. 

3) After the visifs to the scenes outfside the royal 
palace, images of the old, the sick, and the 
dead always haunted the mind of the Prince. 
He thought that even his beautiful wife, his 
beloved son, and himself could not escape 
from the cycle of old age, sickness, and death. 





4) 


qI) 
l) 


2) 


1368 


Human life was so short and 1llusionary—Sau 
những lần thăm viếng ngoại thành, những 
hình ảnh về già, bệnh và chết luôn ám ảnh 
Thái tử. Ngài nghĩ rằng vợ đẹp, con ngoan, 
và ngay cả chính bản thân ngài cũng không 
tránh được cái vòng già, bệnh và chết nây. 
Kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi và huyễn 
ảo. 

King Suddhodana, his father, tried to build a 
summer palace for him and let him enjoy the 
material pleasure of singing, dancing, and 
other entertainment. However, no Joys could 
arouse the Interest of the Prince. The Prince 
always wanted to seek out ways and means of 
emancipation from the sufferings of life— 
Vua Tịnh Phạn, cha ngài, cố gắng xây cung 
điện mùa hè để cho ngài hưởng thụ cuộc 
sống vật chất ca vui hoan lạc. Tuy nhiên, 
không có thú vui nào có thể làm cho Thái tử 
hứng thú. Lúc nào Thái tử cũng muốn tìm cho 
ra những phương cách giải thoát khỏi những 
thống khổ của kiếp người. 

Leaving home—Xuất gia: 

One night, the Prince and Chandaka left the 
Royal Palace. The Prince walked out of the 
summer palace, went straipht to the stables, 
mounted a horse, and started his unusual 
Journey. So, Chandaka had no cholce but 
going along with Him. The Prince rode his 
horse to the foot of a hill, he dismounted, 
gave all his preclous dress, his crown and 
Jewels, and told Chandaka to return to the 
royal palace—Một đêm, Thái tử cùng Xa 
Nặc rời khỏi hoàng cung. Thái tử đi thẳng 
đến chuồng ngựa, lên yên ngựa và bắt đầu 
cuộc hành trình bất thường. Vì thế mà Xa 
Nặc không còn cách nào lựa chon, nên phải 
đi cùng Thái tử. Thái tử cưỡi ngựa đến một 
chân núi, ngài xuống ngựa, trao hoàng bào, 
vương miện, và châu báu, và bảo Xa Nặc nên 
trở về hoàng cung. 

As a prince, Siddhartha Gautama lived In 
unsurpassed luxury, but his great wealth could 
not liberate hiữm from rebirth, old age, 
sickness and death. He thus relinqguished all 
earthly pleasures and severed his ties with 
SOCIety, sefting out to wander through the 
forest to seek salvation. The practice of 


renunciation, modeled on the example of the 
Buddha, 1s still followed by Buddhist monks 
and nuns—Khi là thái tử, Tất Đạt Đa Cổ 
Đàm sống trong xa hoa tráng lệ, nhưng sự 
giàu có lớn lao của Ngài không thể giải thoát 
Ngài khỏi vòng sanh, già, bệnh và chết được. 
Vì vậy Ngài từ bỏ tất cả những lạc thú trần 
gian cũng như những ràng buộc xã hội, bắt 
đầu đi lang thang khắp rừng sâu núi thắm để 
tìm kiếm sự cứu độ, sự thực hành xuất gia 
diễn hình của Đức Phật vẫn còn được chư 
Tăng Ni Phật tử noi theo. Đức Phật đi đến sự 
hiểu biết rằng chính sự xuất gia cũng không 
thể diệt khổ. 


(HD Following the path of asceticism—Tu theo 


khổ hạnh: In his search for enlightenment, the 
Prnce Siddhartha Gautama joined five 
ascetics who were practicing the severest 
ausferifies In the hope of gaining ultimate 
1nsight. In theIr company Gautama learned to 
endure the most extteme self-mortification, 
becoming weak and frail through starvation 
and pain. Even the magmificent distinguishing 
marks that had adorned him since birth almost 
disappeared. Prince Siddhartha Gautama, 
who had known the greatest pleasure had 
experienced  1fs OPpOSIte. 
Eventually he came to realize that nothing 
would be gained from extreme deprivation. 
As the god Indra demonstrated to him, 1f the 
sfrings of a lute are too tight they will break, 
and I1f they are too slack they will not play: 
only If they are properly strung will music 
1ssue forth. Gautama understood that the 
same balance is necessary with humankind 
and resolved to end the useless lie of 
extreme asceticism by bathing and receiving 
food. Observing this change, his 
companions deserted him, believing that he 
had admited defeat and was therefore 
unworthy of them—Trong khi m kiếm sự 
giác ngộ, Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm cùng 5 
vị đạo sĩ khổ hạnh tu tập những pháp khổ 
hạnh nghiêm ngặt với hy vọng đạt được tuệ 
giác tối cao. Cùng với những người nây, Thái 
tử Cổ Đàm học cách chịu đựng sự tự hành 
xác, trở nên kiệt sức và suy nhược do bởi đói 
khát và đau đớn. Thậm chí những hảo tướng 


nOW exact 


five 


1369 


trên người của Ngài có từ lúc chào đời hầu 
như biến mất. Thái tử Tất Đạt Đa Cô Đàm, 
người đã từng biết đến những dục lạc tuyệt 
vời nhất nay đã cảm nhận được sự đối nghịch 
chính xác của nó. Cuối cùng, Ngài đi đến sự 
nhận thức rằng người ta không thể đạt được 
bất cứ điều gì từ sự suy sụp quá mức. Như vị 
vua trời Đế Thích đã bày tỏ cho Ngài, nếu 
những sợi dây đàn quá căng chúng sẽ đứt và 
nếu chúng quá chùng chúng sẽ không khãy 
được: chỉ khi nào chúng được căng một cách 
vừa phải thì chúng sẽ phát ra tiếng. Thái tử 
Cổ Đàm hiểu rằng sự quân bình giống như 
vậy rất cần thiết với nhân loại và đi đến 
quyết định chấm dứt cuộc sống khổ hạnh quá 
mức bằng cách tắm gội và nhận lấy thực 
phẩm. Quan sát sự thay đổi này, năm người 
đồng môn của Ngài đều xa lánh Ngài. Họ 
cho rằng Ngài đã chịu thất bại, do đó không 
xứng đáng với họ nữa. 


(IV) The Middle Path—Con đường Trung Đạo: 
l) The Buddha 


that 
renunciation 1fself could not bring about the 
cessation of suffering. He acknowledged that 
much can be gained from leading the simple 
life of an ascetic, but also taupht that extreme 
ausferifies are not conducive to the path of 
liberation. At the end of six years of varied 
experiences, Gautama decided to pave his 
own way: a middle path between the extreme 
of self-indulgence and self-mortification. On 
the banks of the river Narrajana, he accepted 
an offering of rice-milk from a young girl 
named Sujata. He knew that enlightenment 
was near because the previous night he had 
had five premonitory dreams. He therefore 
divded Sujatas offering Into forty-nine 
mouthfuls, one for each of the days he knew 
he would spend in contemplation following 
the night of his enliphtenment. “Roused like a 
lion,” he proceeded to what would later 
become known as the Bodhi Tree, in Bodh- 
Gaya. After surveying the four cardinal 
directions, he sat In the lotus position 
underneath the tree and vowed not to move 
untl he had attained complete and final 
enliphtenment. Rarely does a Bodhisattva 
become a Buddha, and the onset of such an 


came to  understand 


2) 


event sends ripples all throughout the world 
system——Đức Phật thừa nhận rằng người ta có 
thể đạt được nhiều điểu thiện lành khi sống 
đời đạo sĩ khổ hạnh giản dị, nhưng Ngài cũng 
dạy rằng hình thức cực đoan khổ hạnh không 
dẫn tới con đường giải thoát. Sau 6 năm trải 
qua nhiều thử thách khác nhau, Thái tử Cô 
Đàm quyết định chuẩn bị cho con đường của 
chính mình: đó là con đường trung đạo, giữa 
sự buông thả quá mức và sự hành xác quá độ. 
Bên bờ sông Ni Liên Thiển, Ngài đã nhận 
lấy thực phẩm cúng dường của người thiếu nữ 
tên Sujata. Ngài biết rằng sự giác ngộ đã gần 
kể do bởi đêm trước đó Ngài có năm giấc mơ 
báo trước. Do đó, Ngài chia phẩm vật cúng 
dường ra làm 49 phần, mỗi phần cho mỗi 
ngày mà Ngài biết sẽ dành cho sự suy niệm 
tiếp theo cái đêm Ngài đạt được đạo quả giác 
ngộ. Giống như “một con sư tử thức dậy sau 
giấc ngủ,” Ngài tiến hành thực hiện những gì 
sau khi Ngài hiểu biết được dưới cội Bồ Đề 
trong Bồ Đề Đạo Tràng. Quan sát 4 hướng, 
Ngài ngồi trong tư thế hoa sen dưới cội cây 
và phát nguyện sẽ không đứng dậy cho đến 
khi trở thành bậc giác ngộ. Hiếm hoi biết 
dường nào cho một vị Bồ Tát thành Phật, và 
một sự kiện lớn lao đột ngột như vậy đã được 
lan truyền đi những chấn động khấp tất cả 
các cõi của thế giới. 

After abandoning asceticism, the Prince 
decidded to totally change his way of 
practicing. He walked to NarranJana River, 
and let the clear flowing water cleanse the 
dirt that had accumulated on his body for a 
long time. He decided to engage In ways to 
purIfy his Inner heart, exterminate delusions, 
and expand his wisdom to understand the 
truth. However, the Prince was physically 
exhausted from his continuous practice of 
ascetficism. After bathing, he was so weak and 
feeble that he fainted on the rver bank. 
Fortunately, at that time, a shepherd girl 
named Nanda, who carried a bucket of cow”s 
milk on her head, passed by. She discovered 
the Prince and knew his condition was caused 
by extreme exhaustion. So she poured a bowl 
of milk for him to drink. Drinking the bowl of 
milk offered by the shepherd girl, the Prince 


1370 


found ¡t tasted like sweet nectar. He felt more 
and more comfortable and he gradually 
recovered. After the Prince revived, he 
walked towards Kaudinya and other four 
people who had practiced asceticism with him 
1n the past; however, all of them avoided him 
because they thought the Prince had been 
seduced by a beautiful maid. So he left the 
forest alone, crossed over Narranjana River 
and walked to Gaya HIII. The Prince sat down 
on a stone seat under the umbrella-like bodhi 
tree. He decided to stay there fo continue to 
practice meditation until he was able to attain 
enliphtenment and emancipation. At that 
moment, a boy walked by with a bundle of 
ørass on his shoulder. The boy offered a straw 
seat made from the grass he cut to the Prince 
for comfort. The Prince accepted the boy”s 
offering—Sau khi từ bỏ lối tu hành khổ hạnh, 
Thái tử quyết định thay đổi hoàn toàn lối tu 
của mình. Ngài bước xuống dòng Ni Liên 
Thiền, để cho nước mát gột sạch những bụi 
bặm phủ đầy trên cơ thể của Ngài. Ngài 
quyết định đi vào lối tu làm thanh tịnh nội 
tâm, diệt trừ phiền não để mở rộng trí huệ và 
thông suốt chân lý. Tuy nhiên, do sức cùng 
lực kiệt, nên khi vừa tắm xong, Thái tử vật 
ngã xuống cạnh bờ sông. May mắn thay, 
ngay lúc đó thì một cô gái chăn bò tên 
Nanda, đang đội bình sữa đi qua, nàng nhận 
biết Thái tử ngất xỉu vì quá suy nhược nên 
nàng bèn mở nắp và rót một bát cho Thái tử 
uống. Thái tử cảm thấy bát sữa vừa dâng của 
cô gái chăn bò ngọt như nước cam lộ. Uống 
xong Ngài cảm thấy cơ thể thoải mái và từ từ 
khôi phục. Sau khi hồi sức, Thái tử vui vẻ đi 
về phía năm anh em Kiều Trần Như là những 
người đã cùng tu khổ hạnh với Ngài trong 
quá khứ, nhưng bị họ tránh né vì nghĩ rằng 
Thái tử đã bị cô gái đẹp kia mê hoặc rồi. Vì 
thế Thái tử đành rời khu rừng một mình, lội 
qua sông Ni Liên và đi về hướng núi Ca Đa. 
Thái tử ngồi xuống tảng đá dưới tàng cây Bồ 
để như một cây dù lớn, Ngài quyết định lưu 
lại nơi đây, tiếp tục tham thiền cho đến khi 
đạt được giác ngộ và giải thoát. Vào lúc đó 
có một cậu bé cắt cổ đi ngang qua, trên vai 
vác bó cỏ, cậu bé liền cúng dường cho Thái 


tử bó cỏ làm chỗ ngồi cho êm. Thái tử chấp 
nhận sự cúng dường của cậu bé, 


(V) Confronting with the maras—Đương đầu với 


l) 


2) 


ma quân: 

Mara, the demon of all demons, sensed that 
Gautama was about to escape from hIs power 
and gathered his troops to oust the 
Bodhisattva from his seat beneath the tree of 
enliphtenment. The ensuing confronfation, In 
which Mara was soundly defeated. This 1s 
one of the great s(orles of the Buddhist 
tradiion—Ma vương, chúa của tất cả các loài 
ma quỷ, cảm thấy rằng Thái tử Cồ Đàm đã 
vượt ra khỏi quyền lực của mình, nên tập họp 
đạo binh ma để trục xuất vị Bồ Tát ra khỏi 
chỗ ngồi của Ngài dưới gốc cây giác ngộ. Sự 
chạm trán xảy ra, trong trận chiến này Ma 
vương đã hoàn toàn bị đánh bại. Đây là một 
trong những câu chuyện tuyệt vời của truyền 


thống Phật giáo. 
Mara attacked the Bodhisatva with nine 
elemental weapons, but to no avall: 


whirlwinds faded away, flying rocks and 
flaming spears turned ¡nto lotus flowers, 
clouds of sand, ashes and mud were 
transformed ¡nto fragrant sandalwood and, 
finally, the darkest of darkness was outshone 
by the Bodhisattva. Enraged, Mara turned to 
the Buddha-to-be and demanded his seat. 
Gautama replied: “You 
practiced the ten perfections, nor renounced 
the world, nor sought true knowledge and 
1nsight. This seat 1s not meant for you. I alone 
have the ripht to it” With a furlous rage, 
Mara flung his razoreedged disc at the 
Buddha-to-be, but 1t turned into a garland of 
flowers above his head. Then Gautama 
challenged Mara: 1f the demon believed that 
he occupy the 
enliphtenment, let him bring witnesses to his 
meritorious deeds. Mara turned to his fiendish 
companions, who submissively gave theIr 
testimony. He then asked the Bodhisattva 
who would bear witness for him. Gautama 
drew out his right hand, pointed it downward 
and said: “Let this great solid earth be my 
wiItness.” With this, a thunderous earthquake 
swept the universe and all the demons flew 


have  neither 


entitled to seat Of 


1371 


away  Even Maras  great celephant, 
Girimekhala, knelt down before the Buddha- 
to-be—Ma vương tấn công vị Bồ Tát với chín 
loại vũ khí, nhưng không có kết quả: những 
trận cuồng phong, những tẳng đá bay và vô 
số những cây tên lửa đã biến thành những 
cánh hoa sen rơi rụng, những cơn bão cát, tro 
bụi và bùn đất biến thành trầm hương thơm 
ngát và cuối cùng cái màn tối tăm nhất của 
sự u mê đã được vị Bồ Tát làm sáng tỏ rực 
rỡ. Với sự tức giận điên cuồng, Ma vương 
xoay sang vị Phật tương lai và đồi lấy địa vị 
của Ngài. Ngài từ tốn đáp lại: “nhà ngươi 
không tu tập “thập độ bố thí” cũng không từ 
bỏ thế gian, mà cũng không mưu cầu tri kiến 
và tuệ giác chân thật. Địa vị này không có ý 
nghĩa với ngươi. Duy nhất chỉ một mình ta 
mới đủ tư cách ngồi nơi này.” Trong cơn thịnh 
nộ, Ma vương phóng cái đĩa sắt cạnh về phía 
Đức Phật, nhưng nó biến thành một tràng hoa 
ở trên đầu Ngài. Sau đó Đức Cô Đàm thách 
thức Ma vương: “nếu Ma vương tin rằng mình 
có quyền nắm giữ vị trí của bậc giác ngộ, hãy 
tự mình đưa ra những bằng chứng về những 
hành động công đức của mình.” Ma vương 
xoay qua đồng bọn dưới quyển, bắt chúng 
đưa ra bằng chứng. Rồi Ma vương yêu cầu 
Bồ Tát phải trưng ra bằng chứng cho nó. Đức 
Cổ Đàm đưa bàn tay phải ra, chỉ xuống và 
nói rằng “Hãy để quả đất to lớn vững chắc 
này là chứng nhân của ta.” Với lời tuyên bố 
này, quả địa cầu chấn động quét sạch vũ trụ 
và tất cả loài ma quỷ bị thổi bay mất. Ngay 
cả con voi khổng lồ của Ma vương cũng phải 
phủ phục trước vị Phật tương lai. 


(VDThe Prince became enliphtened—Thái tử 


]) 


thành đạo: After Mara”s defeat, the gods 
gathered around Gautama while he set his 
mind on enlightenment—Sau khi Đức Phật 
đánh bại Ma vương, tất cả chư thiên đều tụ 
tập quanh Ngài, trong khi Ngài vẫn còn chú 
tâm vào sự giác ngộ. 

In the frst watch the Bodhisattva 
experienced the four successive sfages Of 
meditation, or mental absorptions (dhyana). 
Freed from the shackles 
thought, he could look upon his many 
Dr€Vious existences, thereby gaining 


of conditioned 


2) 


3) 


complete knowledge of himself: Trong canh 
một, Bồ Tát trải qua bốn giai đoạn thiển liên 
tục, hoặc trạng thái tâm an định, thoát khỏi 
những trói buộc của các ý tưởng tâm thường, 
Ngài có thể nhớ lại nhiều tiền kiếp, từ đó đạt 
được tri kiến hoàn thiện của bản thân Ngài. 

In the second watch of the nipht, he turned his 
divine eye to the universe and saw the entire 
world as thouph 1t were reflected In a spotless 
miror. He saw the endless lives of many 
beings of the universe unfold according to the 
moral value of their deeds (see Karma). 
Some were fortunate, others miserable; some 
were beautiful, others ugly; but none cease fo 
turn in the endless cycle of birth and death 
(see Samsara): Vào canh hai, Ngài hướng 
thiên nhãn vào vũ trụ và trông thấy toàn thể 
thế gian như thể được phản ánh trong một 
tấm gương không chút tì vết. Ngài trông thấy 
những kiếp sống bất tận của nhiều chúng 
sanh trong vũ trụ mở ra tùy vào giá trị đạo 
đức về hành động của họ. Một số người may 
mắn, còn những người khác bất hạnh; một số 
người xinh đẹp, và những người khác xấu xí, 
nhưng không một ai có thể cho dừng lại việc 
xoay chuyển vòng sinh tử bất tận này. 

In the thrd watch of the night, Gautama 
turned his meditation to the real and essential 
nature of the world. He saw how everything 
rises and falls in tandem and how one thing 
always Originaftes 
Understanding this causal law of Dependent 
Origination, he finally beheld the key to 
breaking the endless of cycle of samsara, and 
with this understandng he 
perfection. It is said that he became tranquil 
like a fire when 1ts flames have died down: 
Vào canh ba, Đức Cô Đàm chuyển hướng suy 
niệm của mình sang bản chất thật của thế 
gian. Ngài thấy vạn vật lần lượt sanh diệt ra 
sao và luôn luôn bắt nguồn từ vật khác như 
thế nào. Hiểu được định luật Nhân Duyên 
này cuối cùng Ngài tìm được lời giải đáp để 
bể gãy vòng luân hồi sanh tử bất tận. Và với 
sự hiểu biết này Ngài đạt đến sự toàn hảo. 
Người ta nói rằng Ngài trở nên vắng lặng 
giống như một bếp lửa khi đã tàn. 


from another. 


reached 


1372 


4) In the fourth and final watch of the night, as 


dawn broke, the Bodhisatva's great 
understanding enabled him to completely 
“blow out” (lteral meaning of nirvana) the 
fires of preed, hatred and delusion that had 
previously tied him to rebirth and suffering. 
At the moment of becoming a Buddha, his 
entire knowledge crystallized into the Four 
Noble Truths. Although there are many 
accouns of the Buddhas nmiph(t of 
enliphtenment, at times varying 1m detall, 
there 1s complete unanimity about the Four 
Noble Truths. They can be said to contain the 
entire teachng of the Buddha, and 
consequently of Buddhism, and the extent to 
which they are understood 1s an Indication of 
progress along the path: “to know” ín 
Buddhism 1s to comprehend and realize the 
Four Noble Truths. Only a Buddha has 
complete and final understanding of theIr 
subtlest meaning, whích 1s  equal to 
enliphtenment and nirvana: Vào canh tư và 
cũng là canh chót của đêm, khi bình minh sắp 
ló dạng, sự hiểu biết cao cả nhất của vị Bồ 
Tát có thể giúp Ngài hoàn toàn dập tắt (nghĩa 
đen của Niết Bàn) những ngọn lửa tham, sân, 
sĩ mà trước đó đã trói buộc Ngài vào vòng 
sanh tử khổ đau. trong khoảnh khắc thành 
Phật, sự hiểu biết trọn vẹn của Ngài kết tinh 
thành Tứ Diệu Đế. Mặc dù có nhiều tường 
thuật về sự kiện đêm thành đạo, tuy có lúc có 
sự khác biệt về chỉ tiết, nhưng có một sự 
đồng nhất về “Tứ Diệu Đế.” Người ta nói Tứ 
Diệu Đế chứa đựng toàn bộ giáo lý của Đức 
Phật và là kết quả của Phật giáo, và đến mức 
mọi người hiểu chúng là dấu chỉ của sự tiến 
bộ trên con đường đi đến hiểu biết ở đạo Phật 
là thông hiểu sâu sắc và nhận thức được Tứ 
Diệu Đế. Chỉ Đức Phật mới có sự hiểu biết 
trọn vẹn và rốt ráo về ý nghĩa vi tế nhất của 
chúng, điều này tương đương với sự giác ngộ 
và Niết Bàn. 


(VI)Solemn oath—Lời thệ nguyện uy nghiêm: 


The Prince sat straight under the tree and 
made a solemn oath: “Tf I do not succeed in 
atftainng enliehtenment and emancipation, I 
will not rise from this seat.” The Prince sat 
like a rock with a mind unruffled like still 


water. He was unperturrbed by any 
temptations. The Prince was even more and 
more steadfast in his resolve. His mind was 
more peaceful, and he entered info a state of 
utmost  concenfraton (samadhi, having 
reached the realm of no-mind and no-thoupht. 
The Prince sat in a medifation pose under the 
Bodhi tree, warding of all worldly 
atfachments. One night, there appeared a 
bripht morning star. The Prince raised his 
head and discovered the star He was 
1nstantly awakened to his true nature and thus 
attained supreme enlightenment, with his 
mímnd filed with great compassion and 
wisdom. He had become awakened to the 
universal truth. He had become the Buddha. 
The Enlightened One knew that all sentient 
beings were transmigrating In the six stafes Of 
existence, each receiving different kinds of 
retribution. He also knew that all sentient 
beings possessed the same nature and 
wisdom as a Buddha, that they could all 
attain enliphtenment, but that they were 
drowned ïn the sea of suffering and could not 
redeem themselves because they were 
Immersed 1n Ignorance. After atfaining the 
truth of life in the universe, and meditating 
for another 2l days under the Bodhi tree, the 
Buddha entered ¡no the domain of 
unimpeded harmony and perfect 
homogenetty. So he rose from his seat and 
headed towards Kasi ciy to begin his 
preaching career to rescue the masses and 
benefit the living—Thái tử ngồi thẳng thóm 
và nguyện: “Nếu ta không đạt thành giác ngộ 
và giải thoát, thể quyết không đứng dậy khỏi 
chỗ này.” Thái tử ngồi như thế, lòng như nước 
lặng, bao nhiêu cám dỗ đều không quấy phá 
được Ngài. Lòng của Ngài mỗi lúc một thêm 
kiên định. Ngài tiến sâu vào cảnh giới thiển 
định tam muội, đạt đến thanh tịnh vô niệm. 
Thái tử tiếp tục ngôi kiết già dưới cội Bồ để, 
đứt bỏ mọi ràng buộc. Vào một đêm khi sao 
mai vừa ló dạng trên bầu trời phương đông. 
Thái tử ngẩng đầu lên nhìn thấy ngôi sao 
này, lòng hốt nhiên bừng sáng. Ngài đạt được 
Chánh Đẳng Chánh Giác, triệt ngộ bản tánh, 
trí tuệ từ bi to lớn. Ngài trở thành người giác 


1373 


ngộ chân lý vũ trụ. Ngài là Phật. Lúc ấy Ngài 
biết rằng tất cả chúng sanh luân hồi trong lục 
đạo, chịu nhiều quả báo khác nhau. Phật 
cũng biết rằng, tất cả chúng sanh đều có đức 
tánh và trí tuệ Như Lai, đều có cơ hội đạt 
thành chánh giác, chỉ vì bị vô minh che lấp 
mà bị chìm đắm trong bể khổ, không thể 
thoát ra được. Sau khi Đức Phật đã đạt được 
chân lý vũ trụ nhân sinh, Ngài còn thiển định 
thêm 21 ngày nữa dưới cội Bộ để, sau đó 
Ngài đạt đến cảnh giới hanh thông vô ngại. 
Ngài bèn rời chỗ để đi về hướng thành Ca 
Thi để bắt đầu sự nghiệp truyền đạo cứu độ 
chúng sanh. 

** See Three kinds of bodhi (A), Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings, 
and Ten kinds of of Greaft 
Enlightening Beings. 

Enlightenment of Buddhahood: Diệu giác— 

The fifty-second stage of a Bodhisattva—GIal 

đoạn thứ 52 của Bồ Tát hay là giai đoạn giác ngộ 

Phật quả—See Two kinds of enlightenment (B). 

Enlightenment derived for one?s  self: 

Svabodhi (skt)—Tự giác ngộ. 

Enlightenment-Flower Samadhi Self- 

Mastery King Thus Come One: Giác Hoa 

Định Tự Tại Vương Như Lai. 

Enlightenment from ignorance and release 

from desire: Minh thoát. 

Enlightenment by the inner lỉght: Tự Nhiên 

Ngộ Đạo——Independent of external teaching; to 

become a Buddha by ones own pOW€F, I.€. 

Sakyamuni Buddha called 

Svayambhuvah—Ngộ đạo bằng nội trí chứ không 

bằng giáo pháp bên ngoài; thành Phật bằng chính 

tự lực của mình như Phật Thích Ca người được gọi 
là Tự Nhiên Thích Ca. 

Enlightenment of meditafon: Định Giác 

Chi—See Samadhi-bodhyanga. 

Enlightenment and NÑirvana: Giác ngộ và 

Niết bàn. 

Enlightenment power of a Buddha: Supreme 

bodhi—Supreme enlightenment—Đại giác. 

Enlightenment of Pratyeka-buddhas: Duyên 

Giác Bê Đề—Bồ Để mà hàng Duyên Giác đạt 

được—See Three kinds of bodhi (A). 


reliance 





who 1S 


Enlightenment of Prince Siddhartha: See 
Enliphtenment of the Buddha. 

Enlightenment and release: Minh thoát— 
Enliphtenment from Ignorance and release from 
desire—Giác ngộ và giải thoát khỏi dục vọng. 
Enliphtenment of the saints:  Holy 
enliphtenment—Thánh minh. 

Enlightenment for self: One of the three kinds 
of enliphtenment—Tự giác, một trong ba loại giác 
ngộ—See Three kinds of enlightenment, and 
Pratyeka-buddha form of enlightenment. 
Enlightenment of sravakas: Thanh Văn Bồ 
Để—Bồ Đề mà hàng Thanh Văn đạt được —See 
Three kinds of bodhi (A). 

Enlightenment from within: Tự Giác Ngộ 
Tâm—A mind independent of externals, or pure 
thought (capable of enlightenment from within)—— 
Giác ngộ bằng chính nội tâm của mình chứ không 
do ngoại lực bên ngoài. 

Enmities (n): Hận thù suốt kiếp. 

Enmity: Upanaha (sk)—Hận—Sân giới—See 
Three dharmas (XI), and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

Enmity should not be consolidated but 
reduced: Oán thù nên cởi chứ không nên buộc 
(Oan gia nghi giải bất nghi kết). 

Ennin (794-864): Sư Nguyệt Nhân—Name of a 
student of Saicho and one of the major figures In 
the early period of the Tendai school in Japan. He 
traveled to China following Saicho”s death in 838 
and returned nine years later with 559 volumes of 
sutras and commentaries. He became the third 
head monk of the order and played a significant 
role in increasing its popularity—Tên của một vị 
đệ tử của Saicho và là một trong những nhân vật 
chính trong thời ban sơ của tông Thiên Thai tại 
Nhật Bản. Ông du hành sang Trung Hoa sau khi 
Saicho thị tịch vào năm 838 và 9 năm sau đó ông 
trở về Nhật với 559 bộ kinh và luận. Ông trở 
thành vị tổ thứ 3 của dòng truyền thừa Thiên Thai 
và giữ một vai trò quan trọng trong việc làm cho 
nhiều người biết đến tông phái này. 
Enno-Ozunu (jap): Sư Dịch Tiểu Giác— 
Founder of the Shugendo School in Japan—Sơ tổ 
trường phái Tu Nghiệm Đạo tại Nhật Bản. 
Ennyu (jap): Sư Nguyệt Dung (Nhật Bản). 


1374 


Enoble: Dignify—Exalt—Hiển dương (làm cho 
trở thành cao quý). 
Enquire (v): Muốn biết. 
Enraged: Điên cuỗng. 
Enrich oneself: Làm giàu. 
Enrollment (n): Sự đăng ký hay ghi danh. 
Ensho (jap): Zen master Yien-Zhao (Japanese)— 
Sư Viên Chiếu (1220-1277). 
Enshrine (v): Cất giữ. 
Enshrine something: Place something ¡in a 
shrine— Thờ vật gì. 
Enso (jap): A Japanese term for “empty circle.” 
This 1s an important motIf in Zen art, an empty 
circle drawn single flud motion, 1s 
particularly associated with the “Ox-herding” 
pIctures, in which 1t represenfs the full realization 
Of the true nature of reality— Thuật ngữ Nhật Bản 
dùng để chỉ “Vòng tròn trống không.” Đây là một 
chủ để quan trọng trong nghệ thuật nhà Thiền, 
một vòng tròn trống không được vẻ chỉ với một 
nét mực, đặc biệt quan hệ với những bức tranh 
chăn trâu trong Thiên, trong đó nó tiêu biểu cho 
sự chứng nghiệm tròn đầy về chân tánh của hiện 
thực. 

Ensue (v): Do bởi. 

Entangle (v): Lầm cho rối rắm. 

Entanglement (n): Bonds—Triền phược. 

Œ) The meanings of Bonds or entanglements— 
Nghĩa của Triển: 

1) To bind with cords: Cột tró—Bonds. 

2) Another name for afflictions; the passions and 

delusions which binds human body and minds: 

Tên khác của phiển não. Dục vọng và phiển 

não trói buộc thân tâm người khiến cho người 

không được tự tại. 

Categories of bonds or entanglements—Phân 

loại Triển: 

1) Eight entanglements or bonds: Bát Triển hay 
tám thứ trói buộc. **See Eight entanglements 
Or ©vIÌs. 

2) Ten entanglements or bonds: Thập Triển hay 
mười thứ trói buộc. **See Ten kinds of 
entanglemert. 

Enter (v): Ayana (skt—To enfter into. 

l)  Awaken to the truth: Nhập chơn lý (giác ngộ 
chơn lý). 


1" a 


qI) 


2) See Entrance. 

Enter and abide in something: Nhập và trú 

vào. 

Enter all ages as one instant: Nhập tất cả kiếp 

cùng một niệm—See Ten kinds of entry Into ages 

by Enliphtening Beings. 

Enter the assembly of monks: Nhập Chúng— 

Người gia nhập Tăng đoàn phải tuân phục năm 

quy luật —Entrant must respect five rules: 

1) Submission: Tuân phục. 

2) Kindness: Nhân từ. 

3) Respect: Tôn trọng. 

4) Recognition of rank or order: Tôn ti trật tự. 

5) None but religious conversation: Chỉ nói 
chuyện đạo. 

Enter the bones of a monk into a sfupa: 
Nhập Tháp—To enter the bones of body of a 
monk ¡in a pagoda—ĐỂ xương cốt hay thi thể của 
một vị sư vào tháp. 
Enter the Buddha-nature ïn practice: Hành 
nhập—Nhờ vào hạnh tu mà thấu nhập vào Phật 
tánh của chính mình —See Two ways of entering 
the truth. 
Enter the Buddha-nature in theory: Lý 
nhập—Entering by conviction Intellectually that 
all sentient beings have the Buddha-nature—Thấu 
nhập lý tính rằng tất cả chúng sanh đều có chân 
như Phật tánh—See Two ways of entering the 
truth. 

Enter the Buddha?s path: Thông Đạt Phật 

Đạo—According to the Vimalalkirti Sutra, chapter 

eiphth, the Buddha Path, Dpasaka Vimalakirti 

explained to ManJusrI Boshisattva about “Entering 
the Buddha Path” as follows—Theo Kinh Duy Ma 

Cật, chương tám, phẩm Phật Đạo, cư sĩ Duy Ma 

Cật đã nói về “Thông Đạt Phật Đạo” như sau. 

* Manjusri asked Vimalakiri: “How does a 
Bodhisattva enter the Buddha path?”—Bấy 
giờ ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma 
Cật rằng: “Bồ Tát thế nào là thông đạt Phật 
đạo?” 

* Vimalakirti replied: “Tf a Bodhisattva treads 
the wrong ways (without discrimination) he 
enters the Buddha path.”—Duy Ma Cật đáp: 
“Bồ Tát thực hành phi đạo (trái đạo) là thông 
đạt Phật đạo.” 

* ManjJusri asked: “What do you mean by a 





1375 


Bodhisattva treading the wrong ways?”—Văn 
Thù Sư Lợi hỏi: “Thế nào là Bồ Tát thực 
hành phi đạo?” 

Vimalakrti replied: “(In his work of 
salvaton) If a Bodhisatva ¡is free from 
1rritation and anger while appearing ¡in the 
fivefold uninterrupted hell; 1s free from the 
stain of sins while appearing in (other) hells; 
1S Íree Írom ignorance, arrogance and pride 
while appearing in the world of animals; 1s 
adorned with full merits while appearing In 
the world of hungry ghosts; does not show his 
superiority while appearing In the (heavenly) 
worlds of form and beyond form; 1s Immune 
from defilements while appearing In the 
world of desire; Is free from anger while 
appearing as If he were resenftful; uses 
wIsdom to control his mind while appearing to 
be stupid; appears as If he were preedy but 
gives away all his outer (ie. money and 
worldly) and inner (I.e. bodily) possessions 
without the least repret for his own le; 
appears as If he broke the prohibitions while 
delphing ¡in pure living and being 
apprehensive of committing even a minor 
fault; appears as If he were filled with hatred 
while always abiding ¡im compasslonate 
patlence; appears as 1ƒ he were remiss while 
diligently practicing all meriforlous virtues; 
appears as If he were disturbed while always 
remaining In the state Of serenIfy; appears as 
If he were Ignorant while possessing both 
mundane and supramundane wisdoms; 
appears as If he delighted ¡n flattering and 
falsehood while he excels in expedient 
methods in conformIity with 
straiphfforwardness as taught in the sutras; 
shows arrogance and pride while he 1s as 
humble as a bridge; appears as If he were 
tormented by troubles while his mind remains 
pure and clean; appears 1n the realm of 
demons while defeating heterodox doctfrines 
to conform with the Buddha wisdom; appears 
1n the realm of sravakas where he expounds 
the unheard of supreme Dharma; appears In 
the realm of pratyeka-buddhas where he 
converts living beings ¡in fulfilliment of great 
compassion; appears amongst the poor but 


extends to them his preclous hand whose 
merifs are Inexhaustible; appears amonsst the 
crippled and disabled with his own body 
adorned with the excellent physical marks (of 
the Buddha); appears amongst the lower 
classes but grows the seed of the Buddha 
natire with all relevant merifs; appears 
amonøst the emaciated and ugly showing his 
song body to the admiration of them all; 
appears as an old and Ill man but 1s actually 
free from all ailments with no fear of death; 
appears as having all the necessities of life 
but always sees Iníto Impermanence and 1s 
free from greed; appears to have wWives, 
concubines and maids but always keeps away 
from the morass of the five desires; appears 
amonøst the dull-wifed and stammerers fo 
help them win the power of speech derived 
from the perfect control of mind; appears 
amonøst heretics to teach orthodoxy and 
deliver all living beings; enters all worlds of 
existence to help them uproot the causes 
leading thereto; and appears as IÝ enfering 
nirvana but without cutting off bíth and 
death; ManJjusri, this Bodhisattva can tread 
heterodox ways because he has access to the 
Buddha path.”—Duy Ma Cật đáp: “Nếu Bồ 
Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, 
đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu; 
đến trong loài súc sanh mà không có những 
lỗi vô minh kiêu mạn; đến trong ngạ quỷ mà 
vẫn đầy đủ công đức; đến cảnh sắc và vô 
sắc giới mà không cho là thù thắng; hiện làm 
tham dục mà không nhiễm đắm; hiện làm 
giận dữ mà đối với chúng sanh không có ngại 
øì; hiện cách ngu sĩ mà dùng trí tuệ điều phục 
tâm mình; hiện làm hạnh tham lam bỏn xẻn 
mà bỏ tất cả của cải, không tiếc thân mạng; 
hiện pháp giới cấm mà ở trong tịnh giới, đến 
như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt; hiện làm 
thù hận mà thường từ bi nhẫn nhục; hiện làm 
lười biếng mà siêng tu các công đức; hiện 
làm loạn ý mà thường niệm định; hiện làm 
ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất 
thế gian; hiện làm dua dối mà phương tiện 
thuận theo nghĩa các kinh; hiện làm kiêu mạn 
mà đối với chúng sanh mình cũng như cầu đó; 
hiện làm tất cả phiển não mà lòng thường 


1376 


thanh tịnh; hiện vào trong chúng ma mà thuận 
theo trí tuệ của Phật, không theo đạo giáo 
khác; hiện làm hàng Thanh Văn mà nói các 
pháp chưa từng nghe cho chúng sanh; hiện 
vào hàng Bích Chi Phật mà thành tựu lòng 
đại bị, giáo hóa chúng sanh; hiện vào hạng 
nghèo nàn mà có tay đây đủ công đức; hiện 
vào hạng tàn tật mà đủ tướng tốt để trang 
nghiêm thân mình; hiện vào hạng hèn hạ mà 
sanh trong dòng giống Phật, đầy đủ các công 
đức; hiện vào hạng người ốm yếu xấu xa mà 
được thân Na la diên (kim cang), tất cả chúng 
sanh đều muốn xem; hiện vào hạng già bệnh 
mà đoạn hẳn gốc bệnh, không còn sợ chết; 
hiện làm hạng giàu có mà xem là vô thường, 
không có tham đắm; hiện có thê thiếp, thế nữ 
mà tránh xa bùn lầy ngũ dục; hiện nơi hạng 
đần độn mà thành tựu biện tài, vẫn giữ tổng 
trì; hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng 
sanh; hiện vào khắp các đạo, để đoạn đứt 
nhơn duyên; hiện vào Niết Bàn mà không bỏ 
sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi! Nếu Bồ 
Tát làm được những việc trái đạo như thế, 
đấy là thông suốt Phật đạo.” 
Enter Capitals of Birds: Đô ấp của Ca-lâu-la 
vương—See Ten kinds of Buddha-work in all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 
Enter Capitals of Cherubium: Đô ấp của Càn 
Thát Bà vương—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds In all times of the Buddhas (B) (7). 
Enter Capitals of Demons: Đô ấp của La-sát 
vương—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all tmes of the Buddhas (B) (7). 
Enter Capitals of Goblins: Đô ấp của La-hầu- 
la-già vương—See Ten kinds of Buddha-work In 
all worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 
Enter Capitals of Hongoblins: Đô ấp của 
Khẩn-na-la vương—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds in all trmes of the Buddhas (B) 
Œ). 
Enter Capitals of Monster: Đô ấp của Ma 
vương—See Ten kinds of Buddha-work in all 
worlds ¡in all times of the Buddhas (B) (7). 
Enter Capitals of Serpents: Đô ấp của Tỳ-xá 
Xà vương—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 


Enter Capitals of Titans: Đô ấp của A-tu-la 
vương—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 

Enter Capitals of water spirits: Đô ấp của 
Long vương—See Ten kinds of Buddha-work In 
all worlds in all tmes of the Buddhas (B) (7). 
Enter Celestial capitals: Đô ấp của Thiên 
vương—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 

Enter concentration ỉn the realm of form: 
Yet without abandoning lifể in the realm of 
desire—Nhập sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi 
dục giớ—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (9). 

Enter concentration, say ïn the door of 
nirvana, and pervade infinite worlds in the 
ten direcftions: To entering 
concentfration, staying In the door of nirvana, and 
pervading Infinite worlds in the ten directions. 
This 1s one of the ten reasons Enliphtening Beings 
appear as children which the Buddha taught in the 
Flower Adornment Sutra—Vì hiện môn nhập định 
trụ niết bàn khắp cùng mười phương vô lượng thế 
giới mà thị hiện ở thân đồng tử. Đây là một trong 
mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện ở thân 
đồng tử mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm—See Ten reasons Enlightening Beings 
appear as children. 

Enter counfless øreat concentrafions: Hoặc 
nhập vô số tam muội quảng đại mà làm Phật sự— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (2). 

Enter deeply info all transcendent ways: Y 
chỉ thâm nhập tất cả Ba La Mật thực hành hạnh 
Bồ Tát —See Ten kinds of reliance of Great 
Enliphtening Beings. 

Enter defiled worlds: Nhập thế giới nhiễm— 
See Ten kinds of entry Iimmto worlds or ten 
directions. 

Enter the Dharma Realm: Gandavyuha (skt)— 
Nhập Pháp Giới. 

Enter dhyana 
concentrafion: Đốn định. 
Enter the dust: Entering the market place with 
helping hands—Thõng tay vào chợ (vào chốn trần 
a1)—See Ten Ox-herding pictfures. 


manIfest 





with immediate 


1377 


Enter the enlightened knowledge and vision: 
Nhập giác tri kiến—See Four knowledges of 
Opening Demonstrating, Awakening, 
Entering the enlightened knowledge and vision of 
the Buddha. 

Enter the hermitage: Nhập thất. 

Enter the house of enlightenment with a 
profound pure mỉnd: Nhập nhà Bồ Để với 
thâm tâm thanh tịnh—See Ten kinds of actions of 
knowledge (8). 

Enter human capitals: Đô ấp của nhơn 
vương—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 

Enter into: Nhập vào (Consciousness). 

Enter into adornment of Buddha-lands: 
Nhập trang nghiêm Phật quốc—See Ten ways of 
entry Into the state of Enliphtening Beings. 

Enter intfo all ages and all nonages: Nhập tất 
cả kiếp cùng là phi kiếp—See Ten kinds of entry 
1nto ages by Enlightening Beings. 

Enter into another body: Nhập vào thân xác 
khác. 

Enter into attainment: Nhập thành tựu—See 
Ten ways of entry into the state of Enliphtening 
Beings. 

Enter into the command of 
powers: Nhập thân lực tự tại —See Ten ways of 
enfry Into the state of Enliphtening Beings. 

Enter info a condifion: Nhập tâm—See Three 
minds (C). 

Enter into contemplation: Nhập quán. 

Enter into contemplation state: Nhập định— 
Be Iimmersed In deep thought—To be plunged in 
medifation. 

Enter into countable ages: Nhập kiếp đếm 
được—See Ten kinds of entry ImmtO ages by 
Enlightening Beings. 

Enter into countable ages as uncountable 
ages: Nhập kiếp đếm được cùng là kiếp không 
đếm được—S§ee Ten kinds of entry into ages by 
Enlightening Beings. 

Enter info different undertakings: Nhập sai 
biệt nguyện—See Ten ways of entry In(o the stafe 
of Enliphtening Beinss. 


and 


spiritual 


Enter the enlightened knowledge and vision: 
Nhập giác tri kiến Phật One of the four divisions 
of the Enlightened Knowledge—Tứ Môn Tri Kiến 
Phật—See Four divisions of the Enlightened 
Knowledge. 

Enter the cxtremely deep Dharma realm 
and the Prajna samadhi: Nhập pháp giới thậm 
thâm và Bát Nhã Tam Muội—According to the 
Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taupht: 
“Good Knowing Advisors, 1Ý you wish to enter the 
extremely deep Dharma realm and the Prajna 
samadhi, you must cultivate the practice of Prajna. 
Hold and recite the “Diamond Prajna Paramita 
Sutra" and that way you will see your own nature. 
You should know that the merit and virtue of this 
Iimmeasurable,  unbounded, 
indescribable, as the Sutra text 1tself clearly 
states. This Dharma-door 1s the Superior Vehicle, 
that 1s taught to the people of great wisdom and 
superior facullies When people of limited 
facultes and wisdom hear 1t, their minds ø1ve rIse 
to doubt. Why 1s that? Take this example, the 
rains which the heavenly dragons shower on 
Jambudvipa. Cities and villages drift about 1n the 
flood like thorns and leaves. But If the rain falls 
on the greaft sea, Its water neither Increases nor 
decreases. If people of the Great Vehicle, the 
Most Superior Vehicle, hear the Diamond Sutra, 
ther minds open up, awaken and understand. 
Then they know that their original nature i(self 
pOssesses the wisdom of Prajna. Because they 
themselves this constantly to 
contemplate and illuminate. And they do not rely 
on wriften words. Take for example, the rain does 
not come from the sky. The truth Is that the 
dragons cause 1t to fall in order that all living 
beinss, all plants and trees, all those with feeling 
and those without feeling may receIve 
moisture. In a hundred streams, it flows Into the 
øreat sea and there unifes in one substance. The 
wisdom of the Prajna of the original nature of 
living beings acts the same way.”—Theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Này 
thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm 
và Bát Nhã Tam Muội thì phải tu Bát Nhã hạnh, 
phải trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được 
thấy tánh. Nên biết kinh nầy công đức vô lượng 


Sutra 1S and 


uS€ wisdom 


1S 


1378 


vô biên, trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không 
thể nói đầy đủ được. Pháp môn nây là tối thượng 
thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những 
người thượng căn mà nói. Những người tiểu căn 
tiểu trí nghe pháp nầy, tâm sanh ra không tin. Vì 
cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cõi nước, 
thành ấp, chợ búa đều bị trôi giạt cũng như trôi 
giạt những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi 
biển cả thì không tăng không giảm. Như người đại 
thừa, hoặc người tối thượng thừa nghe Kinh Kim 
Cang thì khai ngộ, thế nên biết bản tánh họ tự có 
trí Bát Nhã, tự dùng trí huệ thường quán chiếu, 
nên không nhờ văn tự, thí dụ như nước mưa không 
phải từ trời mà có, nguyên là từ rỗng mà dấy lên, 
khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cổ cây, hữu 
tình vô tình thảy đều được đượm nhuâần. Trăm 
sông các dòng đều chẩy vào biển cả, hợp thành 
một thể, trí huệ Bát Nhã nơi bản tánh chúng sanh 
lại cũng như thế.” 

Enter into fundamental vows: Nhập bổn 
nguyện—See Ten ways of entry Into the state of 
Enlightening Beings. 

Enter into future ages: Nhập kiếp vị la —See 
Ten kinds of entry Into ages by Enlightening 
Beings. 

Enter into the hiphest knowledge in the 
world: Nhập thế gian thù thắng trí môn—Đi vào 
trí tuệ thù thắng nhất của thế gian. 

Enter into manifestaton of incarnafion: 
Nhập thị hiện thọ sanh—See Ten ways of entry 
1nfo the sfate of Enlightening Beings. 

Enter into meditation: Tham Thiển—Come 
into medifation, or fo pass into medifation. To 
wrap In deep medifation. To seek, Inquire or 
discuss religIous Instruction. Thoupht and study for 
enliphtenment In regard to truth—Tham nhập vào 
đạo thiển, hay tham vấn về thiển tập. Đi vào 
thiển quán để tự tâm tịch tịnh và tự quán chiếu lý 
(complete stillness of the mind and thought for 
enliphtenment). 

Enter into meditatfion by tranquilizing the 
body, mouth, and mỉnd: Nhập định. 

Enter into the mother?s womb: The Buddhas, 
in the mothers womb, wishing to benefit all 
worldlings, show all kinds of appearances to do 
Buddha-work—Đức Như Lai ở trong thai mẹ, vì 
muốn lợi ích tất cả thế gian nên hiện nhiều cách 


để làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds in all times of the Buddhas (B) (2). 
Enter into Ñirvana: Nhập diệt (nhập niết bàn). 
Enter into past ages: Nhập kiếp quá khứ—See 
Ten kinds of entry into ages by Enliphtening 
Beings. 

Enter into pracfices: Nhập hạnh—See Ten 
ways of entry Into the sfate of Enliphtening 
Beings. 

Enter into precepts: Nhập giới—See Ten ways 
Of enfry Into the state of Enliphtening Beings. 
Enter into present ages: Nhập kiếp hiện tại— 
See Ten kinds of entry Into ages by Enlightening 
Beings. 

Enter (v) into religion: See Cultivation. 

Enter into rest Nhập diệ—To die—Yến 
Tịch—To die peacefully as If im a sleep—Yên 
lặng mà thị tịch, chỉ cái chết nhẹ nhàng như nằm 
ngủ vậy. 

Enter into samadhi: Nhập Định—Nhập quán— 
A complete stillness of the mind—To enter 
dhyana—To enfter Into an utmost concentraftlon— 
To mediate—To enter ¡Ino mediaton by 
tranguilizing the body, mouth and mind. Complete 
sillnes of the mind and though( for 
enliphtenment  (thought study 
enliphtenment 1n regard to truth)—Nhập định 
bằng thanh tịnh thân, khẩu và ý. Đi vào thiển 
quán để tự tâm tịch tịnh và tự quán chiếu lý. 
Enter into the state: Nhập địa—According to 
the Sutra, Chapter 18 
(Clarifying Methods), there are ten things which 
cause Enlipghtening Beings to quickly enter the 
stages—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18 (Minh 
Pháp), có mười pháp chóng làm cho chư Bồ Tát 
nhập địa—See thngs which 
Enliphtening Beinsgs to quickly enter the stages. 
Enter into the stream: Srota-apanna (skt— 
Nhập lưu —See Srota-apamna. 

Enter into uncountable ages: Nhập kiếp 
không đếm được—See Ten kinds of entry into 
ages by Enlightening Beinøs. 

Enter into uncountable ages as countable 
ages: Nhập kiếp không đếm được cùng là kiếp 
đếm được —§ee Ten kinds of entry into ages by 
Enliphtening Beings. 


and for 


Flower Adornment 


Ten cause 


1379 


Enter into various understanding: Nhập các 
thứ tri giải —See Ten ways of entry into the state 
of Enlightening Beinss. 

Enter into ways of transcendence: Nhập Ba 
La Mật—See Ten ways of entry Into the sfat© of 
Enliphtening Beinss. 

Enter into wholesome ways: Thường sanh 
thiện đạo—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (10). 

Enter inverted worlds: Nhập thế giới đảo lộn 
(úp)—See Ten kinds of entry Iinto worlds or ten 
directions. 

Enter large worlds: Nhập thế giới lớn—See 
Ten kinds of entry into worlds or ten directions. 
Enter the master”s room for instructions: To 
enter the masters study for examimation or 
instruction—Vào buông thầy để hỏi đạo hay được 
sự chỉ dẫn. 

Enter the mind: Nhập Tâm—To enter the 
heart—To fix in the memory—The first stage in 
the three stages of “Entrance, stay and exIf” in 
each stage of Bodhisattva—Giai đoạn đầu trong 
ba giai đoạn “nhập, trụ và xuất” của mỗi địa Bồ 
Tát. 

Enter the monastic life: Obtain (v) salvation— 


Obtan transport acros the rver of 
transmigration—Đắc độ. 
l) Obtan transport acros the river of 


transmigration; to obtain salvation: Đắc Độ— 
Được đưa sang bờ giải thoát (sinh tử ví như 
biển lớn, Niết Bàn ví như bờ bên kia). Vượt 
qua được biển sinh tử đến bên kia bờ Niết 
Bàn gọi là đắc độ (trong kinh Di Giáo, Đức 
Phật đã dạy: “Những người đáng được độ, dù 
là trời hay người đều đã được độ. Những 
người chưa được độ cũng đã tạo nhân duyên 
được độ). 

2) A Sramanera enters the monastic life: Nghĩ 
thức Sa Di cắt tóc xuất gia cũng được gọi là 
“Đắc Độ. 

Enter nonages as all ages: Nhập phi kiếp cùng 

là nhập tất cả kiếp —See Ten kinds of entry into 

ages by Enlightening Beinøs. 

Enter a particular staøe: Nhập Địa—To enter 

the state or a particular stage of one of the three 

Sfaøes Of “entrance, stay and exit.”—ĐI vào một 


giai đoạn đặc biệt của một trong ba giai đoạn 

“nhập, trụ và xuất.” 

Enter all the pasfs, presents and futures of 

the cosmos, remaining unhindered: Nhập 

pháp giới tất cả tam thế, vô chướng ngại trụ —See 

Teen ways in which Buddhas remain unhindered. 

Enter the Pure Land: Siêu sanh Tịnh Độ. 

Enter pure worlds: Nhập thế giới tịnh—See 

Ten kinds of entry into worlds or ten directIions. 

Enter a religion: Nhập đạo (tu hành) —To 

become a monk or nun—Enter the priesthood. 

Enter a school: Nhập môn—To enter a sect. 

Enter the school of monism: Nhập Bất Nhị 

Môn—One great reality 1s universal and absolute 

without đifferentiation—Lý thể vô nhị hay lý và 

thể không sai khác. 

Enter and shut off oneself: Nhập Thất —To 

enter and shut off oneself up 1n the room to pur1fy 

and strengthen one”s concenfratlon power—Nhập 
thất và tự bế môn trong phòng để tự thanh tịnh và 
tăng trưởng định lực. 

Enter small worlds: Nhập thế giới nhỏ—See 

Ten kinds of entry into worlds or ten directions. 

Enter someone else?s room: Đi vào phòng của 

người khác. 

1) This ¡is one of the fine manners of monks and 
nuns. A Bhiksu or Bhiksuni should knock 
slowly three times at the door and watt for the 

before entering someone else”s 
room—Đây là một trong những uy nghi của 
chư Tăng Ni. VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nên gõ cửa ba tiếng và đợi cho đến khi được 
sự ưng thuận mới bước vào phòng của người 
khác. 

2) Before entering a room, a Bhiksu or Bhiksuni 
should leave his or her shoes or sỈIppers 
neatly outside—Trước khi vào phòng, vị Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên để giày dép gọn 
gàng bên ngoài. 

Enter the stagøe: Nhập địa—See Enter the State. 

Enter the state of noncontenfion: Nhập pháp 

vô tránh —See Ten kinds of Buddha-work in all 

worlds in all times of the Buddhas (B) (2). 

Enter the status of a disciple: Nhập môn——To 

enter the masters study for examination or 

1nstruction. 


consent 


1380 


Enter-Stay-Exit: Nhập Trụ Xuất Tam Tam—Ba 

tâm nhập, trụ và xuất —In each stage of the ten 

sfages of Bodhisattva, one must experlence three 
minds of entrance, staying and exiting before 
advancing to the next stage—Trong mỗi địa của 

Thập Địa Bồ Tát, hành giả phải kinh qua ba tâm 

nhập, trụ, và xuất trước khi tiến lên địa kế tiếp. 

Enter subtle worlds: Nhập thế giới vi tế—See 

Ten kinds of entry Into worlds or ten directions. 

Enter the temple: Nhập Tự (nhập sơn môn). 

Enter (again) through the dark gate into 

mortality: Nhập Trọng (Trùng) Huyền Môn. 

l) Bodhisatvas enter again through the dark 
gate Into morfality, even Into the hells, to 
save suffering beings: Bồ Tát đi vào cửa sanh 
tử, ngay cả địa ngục để cứu độ chúng sanh 
đau khổ. 

2) The return of a Bodhisattva to common life 
for further enliphtenment or salvation of 
others: Sự trở lại đời của một vị Bồ Tát để 
tiến thêm trên đường đại giác cũng như cứu 
độ chúng sanh. 

Enter upright worlds: Nhập thế giới ngữa— 
See Ten kinds of entry Into worlds or ten 
directions. 
Enters the womb knowing, s(ays there 
knowing, and leaves it knowing: Có loại biết 
mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong 
bụng người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ—See Four modes of rebirth. 
Enters the womb knowing, s(ays there 
knowing, but leaves it unknowing: Có loại 
biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú 
trong bụng người mẹ, nhưng không biết mình ra 
khỏi bụng người mẹ—See Four modes of rebirth. 
Enters the womb knowing, s(ays there 
unknowing, and leaves it unknowing: Có loại 
biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không biết 
mình an trú trong bụng người mẹ và không biết 
mình ra khỏi bụng người mẹ—See Four modes of 
rebirth. 

Enter worlds within atoms: Nhập thế giới vi 

trần—See Ten kinds of entry into worlds or ten 

directions. 


Enter the worlds where there are Buddhas: 
Nhập thế giới có Phật —See Ten kinds of entry 
1nto worlds or ten directIons. 

Enter the worlds where there are no 
Buddhas: Nhập thế giới không Phật—See Ten 
kinds of entry into worlds or ten directions. 
Entered: Nhập—Entering ¡into the knowledge 
and vision of the Buddha—Nhập Phật tri kiến— 
See Four purposes of the Buddha”s appearing. 
Enterer of the way: One who has entered the 
way—One who seeks enliphtenment, a general 
name for early Buddhists and also for TaoIsts— 
Đạo nhân. 

Entering by conviction intellectually that all 
senfient beings have the Buddha-nature: Lý 
nhập——Thấu nhập lý tính rằng tất cả chúng sanh 
đều có chân như Phật tánh—See Two ways of 
entering the truth. 

Entering đdhyana: Chỉ Quán—There are three 
modes of entering dhyana (three methods of 
attaining abstraction)—Có ba loại chỉ quán—See 
Three modes of entering dhyana. 

Entering Enlipghtenment: Nhập Như Lai— 
According to the Buddha 
Adornment Sutra, Chapter 38 (Detachment From 
The World), Great Enlightening Beings have ten 
ways of entering enliphtenment—Theo lời Phật 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§ (Ly Thế 
Gian), thì có mười cách nhập Như Lai cho chư Bồ 
Tát—See Ten ways of entering enlightenmer. 
Entering nirvana (Parinirvana) at the aøe of 


in The Elower 





80: Nhập diệt năm 80 tuổi —See Eight aspects of 
Buddha's life. 

Entering by proving ỉn pracfice: Hành 
nhập—Thấu nhập vào hạnh tu—See Two ways of 
entering the truth. 

Entering the school of nonism: Nhập Bất Nhị 
Môn——To enter the school of monism (One great 
realfy 1s  universal 
differentiation)—Lý thể vô nhị hay lý và thể 
không sai khác. 

Entering the truth: Nhập đạo—There are two 
ways Of entering the truth—Có hai lối nhập đạo— 
See Two ways of entering the truth. 

Entertan (v): Chiêu đã—Du Hý—See 
Vikridita. 


and absolute without 


1381 


Enterftain someone: Amuse someone—Làm 
cho ai thích thú. 

Enterftain someone with vegetarian food: 
Đãi khách cơm chay. 

Enthrone (v): Lên ngôi. 

Enthrone someone: Đưa ai lên ngôi. 
Enthusiasm: Prti (p & skt)—Sự nhiệt tình hay sự 
an vui bình thản trong tâm——]Joy. 

Enthusiasfic (a): Tinh tấn——Perseverence. 
Entice (v): Khuyến dụ. 

Enticement (n): Sự cám dỗ. 

Entire control: Dharani (skt—Absolute control 
over øood and evil passions and influences—Tổng 
trì (sự kiểm soát tuyệt đối trên tất cả những ham 
muốn và ảnh hưởng tốt cũng như xấu). 

Entire obscurity: Minh Nhất—Hoàn toàn tối 
ám——Pristine darkness. 

Entre ten direcftions: Everywhere—The 
universe—Tận Thập Phương (hết thẩảy mười 
phương pháp giới hay khắp nơi trong vũ trụ). 
Entire obscure: Pristine darkness—Minh minh 
(hoàn toàn tăm tối hay sự tăm tối của thuở ban 
sơ). 

Entire withdrawal from the world or fond 
of abandoning: Hoàn toàn buông bổ thế sự— 
See Four holy ways. 

Enfirety or Infepration: Thành Tướng—See 
SIx characteristics of everything. 

Entity (n): Thực thể—Hữu thể tôn tại. 
Enfity-in-Dharmadhatu Amitabha Buddha: 
Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. 

Entities of neither matter nor mỉnd: Phi sắc 
phi tâm pháp——Những pháp không phải sắc mà 
cũng không phải tâm—See Three active dharmas. 
Entrance (n): Sự bước vào —Sadayatana (skt)—— 
See TWwo doors and S1x entrances. 

Entrance of the ear: Nhĩ Nhập—One of the 
twelve entrances. 

Entrance to eternal life: Đi vào cuộc sống 
trường cửu—Nhĩ nhập, một trong thập nhị nhập— 
See Six enfrances, and Twelve entrances. 
Entrances where the organs and objecfs of 
physical sense meet: Sắc Nhập—One of the 
twelve nidanas—Chỗ hay nơi mà căn trần gặp 


nhau thì gọi là “Sắc Nhập” hay “Sắc Xứ,” một 
trong thập nhị nhơn duyên. ** See S1x entrances. 
Entreat (v): Khẩn cầu. 

Entrusf (v): Giao phó——To trust—To confide. 
Entrust one?s life to the Buddha: Devote 
one”s life to the Buddha—Obey the Buddha's 
teaching—Quy mệnh (quy mạng) hay là phó thác 
thân mình. 

Entfrust someone with something: Final 
1nstructions—Give 1n charge— Chúc lụy (những 
lời giáo huấn cuối cùng). 

Entrust valuables: Giao cho những thứ có giá 
trị —There are four to whom one does not enfrust 
Có bốn thứ không còn được giao phó 
cho điểu gì nữa cả—See Four to whom one does 
not enfrust valuables. 

Entrusted with duties: Thừa Sự—Được giao 
phó nhiệm vụ—To serve——To obey. 

Entry (n): Nhập—See Entrances. 

Entry into ages by Enliphtening Beings: 
Nhập kiếp của chư Đại Bồ Tát —See Ten kinds of 
enfry Into ages by Enlightening Beinøs. 

Entry into the Bodhi-mind: Thông đạt bản 
tâm Bồ Để—See Eive stages in Vairocana 
Buddhahood. 

Entry into boundless worlds: Nhập vô biên 
thế giớ—See Ten inexhaustible treasures and 
Ten principles which help enliphtening beings 
fulfill the1r great vows. 
concentrafion 


valuables 





Entry  info of Greaf 
Enlightening Beings: Nhập tam muội của chư 
Đại Bổ Tát—-According to The 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of entry Into concentratlon of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
will attain the Buddhas” supremely skillful 
methods of concentraion—Theo Kinh Hoa 
nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười pháp 
nhập Tam Muội. Chư Bồ Tát an trụ trong đây thời 
được pháp tam muội thiện xảo vô thượng của tất 
cả chư Phật—See Ten kinds of entry ¡into 
concenfration of Great Enlightening Beings. 
Entry into correct dhyana: Nhập Chánh 
Định—See Four dharmas (IV). 


Flower 


1382 


Entry into meditation: Vào thiển hay vào 
định—See Four methods of a Bodhisattva ”s 
preparation for preaching the Law. 

Entry into the state by Enlightening Beings: 
According to the Buddha 
Adornment Sutra, Chapter 38 (Deatchment From 
The World), Great Enlightening Beings have ten 
ways of entry Into the sfate of Enliphtening 
Beings—Theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3§, chư 
Đại Bồ Tát có mười pháp nhập Bồ Tát—See Ten 
ways Of entering enliphtenment. 

Entry by the truth: Lý Nhập—Entry by the 
means of the doctrine, or reason, in contrast with 
entry by conduct or practice, one of the two kinds 
of entry which are depending on one another— 
Một trong hai nhập tùy thuộc lẫn nhau. Đi vào 
giáo thuyết hay lý luận thì gọi là lý nhập, đối lại 
với dựa vào lý mà tu hành (hành nhập).** See 
Two ways of entering the truth. 

Entry into universality: Phổ nhập—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there 
are ten kinds of ways of entry Into universality of 
all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, 
có mười thứ Phổ nhập pháp của chư Phật —See 
Ten kinds of ways of entry Iinto universality of all 
Buddhas. 

Entry into wisdom: Vào huệ—Seec Four 
methods of a Bodhisatva's preparaton for 
preaching the Law. 

Entry into wisdom and into  clear 
discernment or clear reasoning: Vào huệ 
cũng như có những lý luận sáng suốt—See Four 
methods of a Bodhisatva's preparaton for 
preaching the Law. 

Entry into the womb, birth, leaving home, 
a(tainment of. enlightenment, teaching 
acfivity, and ultimate nirvana: Nhập thai, 
giáng sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp 


in The Flower 





luân, nhập Niết bàn See Ten kinds of 
comprehensve mind of Great Enlightening 


Beings. 

Entry into the womb of Queen Maha Maya: 
Nhập thai nơi Hoàng Hậu Ma Da—See Eight 
aspects of Buddha's life. 

Entry into the world: Nhập thế— According to 
the Buddha ¡n the Flower Adornment Sutra, Great 


Enliphtening Beings have ten kinds of entry Into 
worlds or ten directions—Theo lời Phật dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có mười cách 
nhập thế giới hay nhập mười phương thế giới— 
See Ten kinds of entry Iimmto worlds or ten 
directions. 

Enumerate (v): Kê khai—To make a list. 
Envious and mean: Tật đố và san tham—See 
S1x r0ofS Of contention. 

Environing cause of atfaining the perfect 
Buddha-natfure: Trợ duyên—Contributory or 
developing cause of all undergoing development 
of the Buddha-nature, ¡in contrast with the 
Buddha-natre or Bhutatathata i1tselfF Duyên 
nhân Phật tánh (the environinng cause, his 
gøoodness or merits which result in deliverance or 
salvation). Những trợ duyên hay sự phát triển bên 
ngoài giúp phát triển Phật tánh, đối lại với Chính 
Nhân Phật Tánh hay chân như hay Phật tánh tự 
nó—See Direct cause of attainng the perfect 
Buddha-nature, and Lightening causes of attaining 
the perfect Buddha-nature. 

Environing conditions: Trần Duyên—The 
circumstances or conditions environing the mind 
creaed by the gunas. Conditioning 
envronment and natural poWers 
environment plays a main role—Cảnh của lục 
trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) là những sở 
duyên làm nhơ bẩn tâm tính; hay sự phối hợp giữa 
lục căn và lục trần, mà lục trần là yếu tố chính. 
Environment (n): Môi 
Trường hợp—Ngoại vi—Cảnh chung quanh. 
Environment causes: Ngoại duyên. 
Environment of the siỉx gunas: Trần Cảnh— 
The environment of the six gunas or qualitles of 
sipht, sound, smell, taste, touch, and thought—Cái 
đối lại với tâm sở của lục trần như sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, và pháp (do trần cảnh tác động 
vào sấu căn mà làm cho mắt thấy, tai nghe, mũi 
ngửi, lưỡi nếm, thân thể đụng chạm, và ý suy 
xét). 

Environmental (a): Thuộc về hoàn cảnh bên 
ngoài. 


SIX 
in which 


sinh-Hoàn cảnh— 


Environmental cause: Hetupratyaya (skÙ— 
Duyên—Phương nhân—Accessory 
conditions—Secondary upon which 
something res(s or depends, hence obJects of 


tiện 
cause, 


1383 


perception; that which is the environmental or 
conftributory cause; attendant circumstances. This 
1s also the adaptive cause (water and soil help the 
seed growing)—Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp 
tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên). 
Đây cũng chính là phương tiện nhân (chẳng hạn 
như nước và đất làm phương tiện cho hạt giống 
nẫy mầm)—See Two causes (B). 
Environmenfal causes which influence life: 
All the accessory conditlons—Chư duyên. 
Environmenfal cause of all phenomena: 
Pháp Duyên Khởi —The environmental cause of 
all phenomena. Everthing 1s being dependent on 
everything else; therefore, one 1s in all and all is 
in one—Duyên khởi của mọi hiện tượng—Mọi 
vật đều tùy thuộc vào vật khác, do đó một trong 
tất cả và tất cả trong một. 

Environmental force: Pratyaya-bala (skÙ— 

Duyên Lực—The environmental or secondary 

force (the power of the conditioning cause, 

Circumstance, or contributing environemenf), in 

contrasted with the causal force or direct cause 

(nhân lực)—Sức trợ duyên từ những điều kiện 

hay hoàn cảnh bên ngoài, đối lại với nhân lực hay 

nguyên nhân trực tiếp. 

Environmental influenee: Ảnh hưởng môi sinh. 

Envious (a): Ghen ghét—Jealous. 

Envoys of stupitity: Panca-klesa (sk)—Độn 

sứ—Five dull, unintelligent, or stupid vices or 

temptations. Five envoys of stupitity caused by 
the illusion of the body or selfF—Năm thứ mê mờ 
ám độn bắt nguồn từ thân kiến mà sanh ra—See 

FIve envoys of stupIdIty. 

Envy: Tật đố—Tật Kết Ganh ghét (với sự giàu 

sanh hay hay ho của người). 

I) Issa (p): Đố ky—Ganh ghét—Envy has the 
characterisic of being jalous of other”s 
success. lts function 1s to be dissatisfiied with 
other”s success. Ït Is manifested as aversion 
towards that. l(s proximate cause 1s other”s 
success—Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh 
ghét đố ky những gì mà người ta hơn mình 
hay sự thành công của người khác. Nguyên 
nhân đưa đến tật đố là không muốn thấy sự 
thành công của người khác—See Fourteen 
unwholesome factors. 


2) Irsya (skÙ—Tật—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

See Three Hinderers (C), Nine bonds that 
bind men to morfality, and Fifty-two mental 
sfates. 

Enyallatta (sk): Diễn Nhã Đạt Đa—According 
to the Shurangama Sutra, Enyallatta believed that 
he did not have a head; therefore, he rambled 
here and there looking for his head—Theo Kinh 
Lăng Nghiêm thì Diễn Nhã cứ tưởng mình mất 
đầu nên dong ruỗi đó đây tìm đầu cho mình. 

Eon (jap): Sư Tuệ Viễn (Huệ Viễn)—See Hui- 
Yuan. 


Lo 


Ephemeral (a): Anicca (p)—Impermanent—Phù 
du—Tạm bợ—Vô Thường—See Impermanence. 
Ephemeral life: Kiếp phù sinh (cuộc sống ngắn 
ngủi). 

Epidemics: Bệnh dịch-There are five 
epidemics dung the Buddha”s 
leime—Có năm loại bệnh ngặt nghèo trong 
thành Vaisali vào thời của Đức Phật —See Five 
epIidemIcs. 

Episode (n): Giai thoại. 

Epistemological (a): Thuộc về nhận thức. 
Epistemological quesfions: Trí Thức Luận— 
Concerning epistemological questions, Buddhism 
has mụch more to say than any other philosophy. 
As sources of cognition Buddhism recogn1zes the 
world of sensation (Pratyaksa-pramana), the world 
of Iinference (anumana) and the world of pure 
intuition (dhyana). Thus sense-data, reason and 
Inner experilence resulting from ¡intuition wIll all 
provide the content of knowledge. Besides these 
we can appeal In every case to the Word that has 
been utered from the world of perfect 
enliphtenment (Bodhi), I1e., the Buddha (the 
Enlightened)—Về tri thức luận, Phật giáo không 
bàn đến nhiều như các triết học khác. Đối với 
nguồn gốc của nhận thức, Phật giáo nhìn nhận có 
thế giới của cảm giác hay thế giới hiện lượng 
(Pratyaksa-pramana); thế giới của suy luận hay 
thế giới tỷ lượng (Anumana); thế giới của trực 
giác thuần túy hay thế giới thiển định (dhyana). 
Như vậy, các giác quan, lý tính và kinh nghiệm 
nội tại sẽ cung ứng cho nội dung của tri thức. 
Ngoài ra, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể 
viện tới Thánh Giáo Lượng (Agama) tức ngôn 


in Vaisall 


1384 


ngữ được phát ra từ thế giới của giác ngộ viên 
mãn (Bodhi), nghĩa là ngôn ngữ của Phật, đấng 
giác ngộ. 

Epistemology (n): Nhận Thức luận —Tri thức 
học—According to Buddhist literature, the 
Buddha ridiculed all deluded rituals of the 
Brahmans and accused the priests of fabricating 
them for no better reason than to make money 
from the wealthy and to manipulate the power. 
However, this ridicule of Brahman rituals led to 
challenging the authority of the Vedic literature 
that the Brahman priests considered sacred. These 
Brahman priests refused to accept the theory of 
causation. They continued to follow perverted 
(wronø) views or opinions, not consistent with the 
dharma. This view arises from a misconception of 
the real characteristic of existence. There were af 
least sixty-two heretical views (views of the 
externalist or non-Buddhist views) in the 
Buddha's On the contrary, Buddhism 
emphasizes on theory of causation. Understanding 
the theory of causation means to solve most of the 
quesion of the causes of sufferings and 
Not understanding or 
understanding of the theory of causation means a 
kind of wrong view In Buddhism. According to the 
Buddha, sentient beings suffer from sufferings and 
afflictions because of dersires, aversions, and 
delusion, and the causes of these harmful actions 
are not only from Ignorance, but also from wrong 
views Later Dharmakri criicized the 
Brahmanical doctrine of the special authority of 
the Veda, which the Brahmans supposed had been 
revealed to human beings by God, which no one 
can confirm. Ôn the other hand, the Buddha taught 
nothing but principles that every human beIng 
could confirm. However, a full confirmation of the 
Buddha”s teachings was said to be impossible for 
a person whose vision was stll clouded by 
delusions. Concerning epistemological questions, 
Buddhism has mụch more to say than any other 
phiosophy. As sources of cogniion Buddhism 
recognizes the world of sensatlon (Pratyaksa- 
pramana), the world of inference (anumana) and 
the world of pure Intuition (dhyana). Thus sense- 
data, reason and Inner experlence resulting from 
all provide the of 
knowledge. Besides these we can appeal In every 


time. 


afflictions. refuse of 


Iintuilon  will content 


case to the Word that has been utfered from the 
world of perfect enliphtenment (Bodhi), i.e., the 
Buddha (the Enliphtened)—Theo văn chương 
Phật giáo thì Đức Phật phê bình những nghi thức 
mê muội của những người Bà La Môn và tố giác 
các đạo sĩ đã đặt ra những tập tục này chỉ với lý 
do là moi tiền của người giàu và chiếm được 
quyền hành mà thôi. Tuy nhiên, sự phê bình này 
đưa đến việc thách thức thẩm quyển của kinh Vệ 
Đà mà các giáo sĩ Ấn Độ giáo xem là thiêng 
liêng. Những giáo sĩ Bà La Môn từ chối không 
chấp nhận thuyết nhân quả. Họ tiếp tục theo đuổi 
tà kiến, không tương hợp với giáo lý nhà Phật. Tà 
kiến này khởi lên từ quan niệm lâm lẫn về bản 
chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật 
còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. 
Ngược lại, Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân 
quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được 
phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của khổ đau phiển 
não. Không hiểu hay không chịu hiểu thuyết nhân 
quả là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức 
Phật, chúng sanh phải chịu đựng khổ đau phiền 
não vì tham lam, sân hận và si mê, và nguyên 
nhân của những điều độc hại này chẳng những là 
vô minh mà còn do tà kiến nữa. Về sau này, luận 
sư Pháp Xứng phê bình giáo thuyết Bà La Môn 
về thẩm quyển đặc biệt của kinh Vệ Đà, vì các 
giáo sĩ này cho rằng kinh Vệ Đà là những lời mặc 
khải của Thượng đế, những điều mà ngài Pháp 
Xứng cho rằng không ai có thể xác minh được. 
Ngược lại, Đức Phật dạy những điều mà ai cũng 
có thể xác minh được. Tuy nhiên, việc xác minh 
trọn vẹn những giáo lý của Đức Phật được coi là 
không thể được với những ai mà nhãn quan còn bị 
vô minh che phủ. Về tri thức luận, Phật giáo 
không bàn đến nhiều như các triết học khác. Đối 
với nguồn gốc của nhận thức, Phật giáo nhìn nhận 
có thế giới của cảm giác hay thế giới hiện lượng 
(Pratyaksa-pramana); thế giới của suy luận hay 
thế giới tỷ lượng (Anumana); thế giới của trực 
giác thuần túy hay thế giới thiển định (dhyana). 
Như vậy, các giác quan, lý tính và kinh nghiệm 
nội tại sẽ cung ứng cho nội dung của tri thức. 
Ngoài ra, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể 
viện tới Thánh Giáo Lượng (Agama) tức ngôn 
ngữ được phát ra từ thế giới của giác ngộ viên 
mãn (Bodhi), nghĩa là ngôn ngữ của Phật, đấng 
giác ngộ. 


1385 


Epistemological questfions: Tri Thức Luận— 
See Epistemologsy. 

Epithet: Appellaion——Danh hiệu. 

Epochs: Kiếp —According to the Kosa Sastra, 
there are four kalpas or epochs, or periods of time, 
each consisting of twenty small kalpas, during 
which worlds go through formation, existing, 
destruction, and annihilaton—Theo Câu Xá 
Luận, có bốn trạng thái hay bốn kiếp, mỗi kiếp 
gồm 20 tiểu kiếp qua các thời kỳ thành, trụ, hoại, 
không—See Four kalpas. 

Equal: Sama or Samata (skt)—Everywhere— 
Everywhere the same——Universal—W¡thout 
partialiqy Bình đẳng—The Buddha°s attitude is 
universal, Impartal and cequal towards all 
beings—Thái độ của Đức Phật bao la, không 
thiên vị và bình đẳng với tất cả chúng sanh. 
Equal comprehension without violating the 
characfer of ulfimate reality: All Buddhas 
abide in equal comprehension of all things without 
violating the character of ulimate reality—Chư 
Phật trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng 
thực tế—See Ten kinds of abode. 

Equal to me: Hữu Đẳng Ngã Mạn—Dù biết 
người cũng bằng mình, nhưng vẫn sanh tâm kiêu 
mạn cho rằng họ chỉ bằng ta thôi—See Nine 
forms of pride. 

Equal mercy toward all beings without 
đistinetion: Universal mercy—Đẳng từ. 

Equal mỉnd: Universal mind—Đẳng Tâm— 
Equal mind; of the same menfal characterIstics; 
the universal mind common to all—Cái tâm bình 
đẳng đối với hết thảy chúng sanh, không có kẻ 
oán người thân, coi tất cả đều như nhau. 

Equal state of body: Kayasamati (skÙ——Thân 
bình đẳng. 

Equal to those who surpass me: Ngã Đẳng 
Mạn—The pride of thinking oneself equal to 
those who surpass us—Đối với người hơn mình, 
lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình bằng họ— 
See Nine forms of pride. 

Equal and universal characterisfics: There 
are three equal and universal characteristics of the 
one Tathagata—Có ba bình đẳng tánh—See 
Three equal currents. 


Equal or universal currents: There are three 
cqual or universal currenfs or consequences—Có 
ba bình đẳng lưu—See Three equal currents. 
Equaled: Bằng nhau. 
Equalitarianism: Chủ nghĩa bình đẳng. 
Equality (n): Sama or samata (skt)—Bình 
đẳng—In Buddhism, “equality” refers to the lack 
of discrimination between things when they are 
seen from the standpoint of emptiness—Trong 
Phật giáo, từ bình đẳng chỉ sự thiếu vắng sự phân 
biệt giữa vạn hữu khi chúng được nhìn từ quan 
điểm tánh không —See Four virtues which a 
Buddha out of his Infinte heart manifest equally to 
all. 
Equality in Buddhahood: Phật quả bình đẳng 
—The Buddha-law by which all may atftain to 
Buddhahood. 
Equality with both faithful and scornful 
beings: Bình đẳng không sai khác—Buddhas 
universally regard both faithful and scornful 
beings with øgreat compassion, impartially, without 
any discrimination—Đối với hai hạng chúng sanh 
kính tín và hủy báng, tâm đại bi của chư Phật vẫn 
bình đẳng không khác See Ten kinds of 
supreme qualities of all Buddhas. 

Equality mỉnd: Bình Đẳng Tâm. 

l) Equal mind: Mind of the same mental 
characteristics—The universal mind common 
to all—Bản chất tinh thần giống nhau nơi tâm 
của mọi chúng sanh. 

2) An impartial mind, not loving one and hating 
another: Tâm bình đẳng là tâm không phân 
biệt hay thiên vị, không thương người nầy mà 
lại ghét người kia. 

3) According to Most Venerable Thích Thiền 
Tâm In The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, the Buddha taught about the 
equalty mind as follows: “The Buddha 
Nature 1s common to all sentient beings; they 
are the fathers and mothers of each other In 
the past and are the Buddhas of the future." 
Therefore—Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Bình 
Đẳng Tâm hay tâm ngang bằng như nhau. Tại 
sao chúng ta phải có Bình Đẳng Tâm? Vì Đức 
Phật có dạy: “Tất cả chúng sanh đều cùng có 
chung một Phật tánh, là cha mẹ lẫn nhau 


1386 


trong đời quá khứ và cũng sẽ là chư Phật ở 
thuở vị lai.” Vì vậy cho nên: 

a)  While associating with other sentient beings, 
we must develop an equal and respectful 
mind to look upon them as the Buddhas of the 
future: Đối với các chúng sanh khác chúng ta 
phải sanh tâm bình đẳng và tôn trọng, xem họ 
như là những vị Phật tương lai. 

b) H this ¡is done, the karmic obstructions of 
“disciminatons and egotsmn” wil be 
eliminated: Nếu làm được như vậy, ắt sẽ dứt 
trừ được nghiệp chướng “phân biệt và khinh 
mạn". 

c€ And doing so wIil gIv€ rise fO vVarious 
“wholesome and virtuous characteristics.”: Và 
sanh ra được các “tánh đức lành." 

Equality of speech: Vaksamata (skÙ—Ngôn 

bình đẳng. 

Equality without equal: Asamasama (sk)—Vô 

Đẳng Đẳng. 

l1) Equality without equal: The unequalled state 
of equilibrium—Of rank unequalled, or equal 
with the unequalled—Cái không øì sánh nổi, 
lại không gì sánh ngang bằng: . 

2) Buddha and Buddhism are without equal: Tôn 
hiệu của chư Phật và đạo Phật (Phật không ai 
sánh bằng, đạo Phật siêu tuyệt không đạo 
nào sánh bằng). 

Equalization: Bình quân (chia đều ra). 

Equanimity (n): Upeksà (skt)—Upeksendriya 

(sk) -Hành xả hay sự buông bỏ (cởi bỏ những 

điều ràng buộc trong tâm thức)—Xả căn— 

Abnegationt—Equanimity—To let go—Neglect— 

Neutral  feeling—Indifference—Abandoning— 

Relinquish—Renounce——Self-sacrifice—See 

Twenty tfwo roots. 

() The meanings of Equanimity—Nghĩa của 
“Xả”: Equanimity is one of the chief Buddhist 
virtues, that of renunciation, leading to a state 
of Iiddifference without pleasure or paIn, or 
independence of both. It ¡is defined as the 
mind in equilibrium, 1.e. above the distinction 
of things or persons, of self or others; 
indifferent, having abandoned the world and 
all things, and having no affections or desirs. 
Once we have fully developed Upeksa, we 
wIll feel true compassion for all beings, and 
we will have the ability to elimimate any 


partiality from our daily attitudes toward 
other people. Usually, our view of others 
dominated by various kinds of discriminating 
emotions. We always feel closeness and 
sympathy toward loved ones. In contrast, 
toward sfrangers we always feel distant and 
indifferent, and for those we dislike we feel 
aversion or contempt. That Is fO say we 
always classify friends and enemies clearly. 
However, we should always remember that 
our sympathy, closeness and/or hatred have 
no effect on others, these feelings do not 
nurture or harm others. Ít is we who will 
suffer the ill-consequences of our actions. 
Upeksa 1s one of the seven Bodhyangas. The 
Buddha taught: “If one wishes to penetrate 
into the profound realm of liberation of the 
Maha-Bodhisattvas, Buddhists must first be 
able to let go of all of the five desires of 
ordinary people.”: Còn gọi là Một Xa, nội 
tâm bình đẳng và không có chấp trước, một 
trong những đức tính chính của Phật giáo, xả 
bỏ sẽ đưa đến trạng thái hửng hờ trước những 
vui khổ hay độc lập với cả hai thứ nầy. Xả 
được định nghĩa là tâm bình đẳng, như không 
phân biệt trước người vật, kỷ bỉ; xả bỏ thế 
giới vạn hữu, không còn bị phiền não và dục 
vọng trói buộc. Một khi có được tâm Xả, 
chúng ta sẻ thật sự cảm thấy động lòng 
thương xót đối với mọi người, và chúng ta có 
khả năng xóa bỏ được sự thiên vị trong thái 
độ hằng ngày của chúng ta đối với người 
khác. Thường thường, quan điểm của chúng 
ta về người khác bị chế ngự bởi những cảm 
xúc phân biệt. Chúng ta luôn có cảm giác gần 
gũi và cảm thông cho những người mà chúng 
ta yêu thương, nhưng ngược lại đối với người 
lạ thì chúng ta cảm thấy xa cách và lạnh nhạt 
và đối với những ai mà chúng ta căm ghét thì 
chúng ta lại có thái độ ác cảm và khinh miệt. 
Nghĩa là chúng ta luôn phân biệt bạn thù một 
cách rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn 
nhớ rằng những cảm tình, sự gần gũi hay sự 
căm ghét của chúng ta không làm béo bổ hay 
làm hại được người khác. Chính chúng ta phải 
chịu những hậu quả xấu và đau khổ do chính 
những hành động của chúng ta. Chính vì thế 
mà Đức Phật dạy: “Muốn được vào trong 


qI) 


l) 


1387 


cảnh giới giải thoát thậm thâm của các bậc 
Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả bỏ tất 
cả dục lạc của ngũ dục của phàm phu—See 
Seven Bodhyanga. 

The Buddha's Teachings on Equanimity— 
Những lời Phật dạy về Xả: 

Detachment 1s the attitude of those who ø1ve 
up, forget, do not attach any Importance for 
what they have done for the benefit of others. 
In general, we feel proud, self-agsrandized 
when we do something to help other people. 
Quarrels, conflicts, or clashes between men 
OT Ø70ups of men are due to passions such as 
greed or anger whose source can be 
appraised as self-atachment or dharma- 
attachment. The Buddha taught that 1f there 1s 
someone who misJudges us, we must feel pity 
for him; we must forgive him In order to have 
peace In our mind. The Bodhisattvas have 
totally liberated themselves from both self- 
attachment and dharma-attachment. When 
people enJoy material or spiritual pleasures, 
the Bodhisattvas also reJoice, from their sense 
of compassion, pity, and inner Joy. They 
always consider human beings as thelr 
benefacfors the 
opportumfiles for them to practice the Four 
Minds ther way 
Enlightenment. In terms of the Immeasurable 
Detachment, the Bodhisattvas consider all 
men cqual, the the stupid, 
themselves as others, they do everything as 
they have done nothing, say everything as 
they have said nothing, attain all spiritual 
levels as they have attained nothing: Xả bỏ là 
không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha 
nhân. Thói thường khi chúng ta làm điều gì 
nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay 
tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã 
xung đột giữa người và người, nhóm nầy với 
nhóm khác cũng do tánh chấp trước mà 
nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp 
mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có người lên 
án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng 
thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng 
cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha 
thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như vậy 
là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm 


who have created 


Immeasurable on tO 


clever as 


chấp pháp, nên không thấy mình là ân nhân 
của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng 
thấy chính chúng sanh mới là ân nhân của 
mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến 
đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh 
vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả 
bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, 
kẻ trí ngu đều coi như nhau, mình và người 
không khác, làm tất cả mà thấy như không 
làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì 
cả, chứng mà không thấy mình chứng øì cả. 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of equanimity 
of Great Enlightening Beings. Enlightening 
beings rest in these will atfain the supreme 
gøreat equanimity of Buddhas—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có 
mười tâm bình đẳng. Chư Bồ Tát trụ những 
trong pháp nầy thời được tâm đại bình đẳng 
và vô thượng của Như Lai—See Cultivation 
on Equanimity. 

Equanimity in accumulating all virtues: Tâm 
bình đẳng chứa nhóm tất cả công đức—See Ten 
kinds of equanimity of Great Enlightening Beings. 
Equanimity ỉn regard to the consequences 
of actions of all living beings: Tâm bình đẳng 
nơi nghiệp báo của tất cả chúng sanh —See Ten 
kinds of equanimity of Great Enlightening Beings. 
Equanimity in regard to (all) living beings: 
Tâm bình đẳng nơi tất cả thân chúng sanh —See 
Ten kinds of equanimity of Great Enlightening 
Beings. 

Equanimity regard to 
nonconceptualization of all pracfices: Tâm 
bình đẳng nơi tất cả các hạnh không phân biệt— 
Ssee Ten kinds of cequanmiy of Great 
Enliphtening Beings. 

Equanimity ïn regard to the nondifference 
of all Buddhas° powers: Tâm bình đẳng nơi tất 
cả lực khác nhau của chư Phật —See Ten kinds of 
equanimity of Great Enlightening Beings. 
Equanimify in regard to all phenomena: 
Tâm bình đẳng nơi tất cả các pháp —See Ten 
kinds of equanimity of Great Enlightening Beings. 
Equanimifty in regard to all pure and 
defiled lands: Tâm bình đẳng nơi tất cả các quốc 


2) 


in 


1388 


độ tịnh uế—See Ten kinds of equanimity of Great 
Enliphtening Beinss. 

Equanimity in regard to understandings of 
all sentient beings: Tâm bình đẳng nơi tất cả tri 
giải chúng sanh—See Ten kinds of 
equanimity of Great Enlightening Beings. 
Equanimity in regard the wisdom of all 
Buddhas: Tâm bình đẳng nơi trí huệ của tất cả 
Như Lai—See Ten kinds of equanimity of Great 
Enlightening Beings. 

Equanimity in undertaking all different 


2 
cua 


vows: Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai 
biệ—See Ten kinds of equanimity of Great 
Enlightening Beings. 

Equilibrium (n): Sự cân bằng. 

Equinoctial point: Equinoxes—Spring 
equinox—Xuân Phân—See Eight royal days. 
Equinoxes: Equinoctial point—Spring equinox— 
Xuân Phân—See Eight royal days. 

Equitable (a): Công minh—Vô tư. 
Equitableness (n): Sự công minh—Sự vô tư. 
Equity (n): Sự quân bình—Công chính. 

Era: Thời đại. 

Eradicate (v): Pativinodeti (p)—Pariksina (skt)— 
Trừ khử—Diệt tận gốc. 

Eradicate the Buddhas and destroy 
Sakyamuni: Haibutsu-kishaku (jap)—Phong trào 
chống Phật giáo được chính phủ Minh Trị bảo trợ 
tại Nhật Bản—Slogan of an anti-Buddhist 
campaign sponsored by the Melji government of 
Japan, which began with the promulgation of a 
in 1889. The anti-Buddhist 
measures were part of the øgovernmenf's program 
to establish Shinto as the sfate religion and to 
resfore the emperor”s place as a semi-divine ruler 
descended from Amaterasu OmikamI. In Japan 
there 1s a great deal of mutual borrowing between 
Buddhism and Shinto to house images of buddhas. 
One goal of the governmenfs program was fO 
“purify” the shrines by eliminating all Buddhist 
symbols—Khẩu hiệu của phong trào chống Phật 
giáo được chính phủ Minh Trị bảo trợ tại Nhật 
Bản, bắt đầu với sự công bố một bản hiến pháp 
mới vào năm 1889. Những biện pháp chống lại 
Phật giáo là một phần của chương trình của chánh 
phủ nhằm thiết lập Thần đạo làm quốc giáo và 


new_ constiftution 


phục hưng chỗ đứng của nhà vua như là một nhà 
cai trị Thiên Hoàng từ Amaterasu OmikamI. Ở 
Nhật Bản có rất nhiều sự vay mượn lẫn nhau giữa 
đạo Phật và Thần đạo trong tổn giữ hình ảnh của 
chư Phật. Một mục tiêu của chương trình này của 
chánh phủ là nhằm thuần hóa các đình chùa của 
Thần đạo và triệt tiêu tất cả những dấu hiệu của 
Phật giáo. 
Eradication (n): Diệt tận gốc 
Erase (v) the ego: Diệt ngã. 
Eravati (sk): Y La Bạt Để Hà—A naga- 
guardian of a sea or lake (who had plucked a herb 
wrongfully In a previous Incarnation, been made 
info a naøa and now begged the Buddha that he 
might be reborn in a higher sphere): Loài rồng 
bảo hộ biển cả hay sông hồ. 

Erect (v): Dựng lên. 

Erect and upright body: Thân thể ngay 

thẳng—See Thirty-two auspicious marks. 

Eremite: Hermit—Recluse—Ẩn sĩ. 

Eremitiecal (a): Thuộc về ẩn tu. 

Erotism (n): Nữ sắc. 

Erroneous (a): 

I) Tà: See Eight minds and Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. 

2) Mithya (skÐ: False—Untue—Vọng (sai 
lầm). 

Erroneous attachment to the reality: Lầm 

chấp có. 

Erroneous affachment to the empfiness: 

Lầm chấp tánh không. 

Erroneous mỉnd: Tà tâm—See Eight minds. 

Erroneous nofion: Khái niệm lầm lẫn. 

Erroneous reasoning on the idea of self: 

Phân biệt ngã chấp —The clinging to the idea of 

self developed as the result of erroneous 

reasonine——Ngã chấp nẩy sanh ra do sự phân biệt 
hay lý luận sai lầm của bản thân—See Two 

©rrouneous views of individualism (B). 

Erroneous tenets: Chấp. 

(A) Two erroneous tenets or afttachments—Hai tà 
chấp hay luyến ái —See Two erroneous 
tenets. 

(B) There are four erroneous tenets—Có bốn thứ 
câu chấp—See Four erroneous tenets. 

Erroneous theory: Tà thuyết. 


1389 


Erroneous thinking: Vọng tưởng (chấp giữ mọi 

phân biệt sai lầm). 

Erroneous view: Heretical 

views—Hữu Kiến—Tà kiến. 

1) This term ¡s also used ¡in the sense of the 
erroneous view that things really exist Or 
holding to the real existence of material 
things: Từ nầy cũng dùng để chỉ “ 
hay là khăng khăng chấp “hữu”. 

2) Viewing the seeming as real and the ego as 
real: Cho những thứ giả hợp và cái “ngã” là 
có thật. 

3) Heretical views, not recognizing the doctrine 
of causality and karma in Buddhism—Tà 
kiến, không chấp nhận giáo thuyết nhân quả 
và nghiệp của Phật giáo—See Erroneous 
Views on a permanent personality. 

Erroneous view of an independent naturc: 

Pháp Ngã Kiến—The erroneous (false) view that 

anything exists with an Iindependent nature—Tà 

kiến pháp chấp cho rằng sự vật hiện hữu với một 
bản chất độc lập. 

Erroneous views 0Ÿ individualism: Ngã 

kiến—The of 

individualism—See ÏTWwo errouneous views of 
1ndividualism. 

Erroneous 0n a4  pcrmanenf 


personality: Nhân Ngã Kiến— The eroneous 
(false) view that there 1s an ¡independent and 
permanent human personality or soul (that every 
man has a permanent lord within)—Tà kiến cho 
rằng có một cái ngã độc lập và thường hằng. 
Erroneous views of real existencc: Hữu 
Kiến—This phrase is used in the sense of the 
erroneous view that things really exist or holding 
to the real existence of material things—Từ nầy 
được dùng để chỉ “tà kiến” hay là khăng khăng 
chấp “hữu”. 

Erroneous view that everything exists with 


views—Wrong 


tà kiến” 


fWO €rronceous VICWS 


VÏCWS 


an independent nature: Pháp ngã kiến —Vọng 
kiến cho rằng chư pháp hiện hữu độc lập—See 
'Two errouneous views of individualism. 

Erroneous view that there is an independent 
human personality or soul: Nhân ngã kiến— 
Tà kiến sai lầm cho rằng có một cái ngã độc 
lập—See Two errouneous views of individualism. 


Erroneous way: Tà hạnh. 

Erroneous way of developing the Bodhi 
Mind: Tà đạo phát triển Bồ Để Tâm —One of 
the eipght ways of developing the Bodhi Mind. 
Erroneous way of developing the Bodhi Mind 1s 
one of the four Improper ways for Buddhist 
cultivators. Some Individuals cultivate without 
mediftating on the SelFNature. They jJust chase 
after externals or seek fame and profit, clinging to 
the fortunate circumstances of the present time, or 
they seek the fruits of future merits and blessinss. 
In life there are cultivators who cultivate only 
according to the “Practice form characterIstics,” 
refusing to reflect Internally to “Examine the True 
Nature.” Such development of the Bodhi Mind 1s 
called "“Erroneous," or “False.” The above Is 
truly the way the majJority of cultivators, lay and 
clergy, develop their minds ¡n the present day 
Dharma Ending Age. They are everywhere 
similar to the abundance of sands of the Ganges—— 
Một trong tám cách phát tâm Bồ Đề. Tà đạo phát 
tâm Bồ Đề là một trong bốn cách phát tâm sai trái 
đối với người tu Phật. Có những người tu không 
tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc 
cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong 
quả phước trong tương lai mà phát lòng Bồ Đề. 
Trong đời sống, đây là hạng người chỉ một bể 
hành theo “Sự Tướng” mà không chịu xoay vào 
“Chân Tâm.” Phát tâm như thế gọi là TÀ. Trên 
đây là lối phát tâm của đa phần các người tu, tại 
gia và xuất gia, trong thời mạt pháp nầy. Những 
người như thế có nhan nhãn ở khắp mọi nơi, số 
đông như các sông Hằng—See Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. 

Error (n): Fault—Mistake—Quá thất (sai lầm). 
Errors that arise naturally among people: 
Câu Sinh Khởi—Phiển não khởi lên tự nhiên— 
See Two types of arising of errors or delusIons. 
Erudition (n): Học thức uyên bác. 

Escape from becoming pretas: Chẳng làm ngạ 
quỷý—This ¡is one of the eipht surpassing thinøs. 
Those who keep the forst eipht commandments 
receive eipht kinds of reward—Đây là một trong 
tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới 
sẽ được tám loại công đức thù thắng—See Eight 
Surpassing things. 


1390 


Escape death: Trốn chạy tử thần— The four 
Brahmacarins who resolved to escape death, and 
yet failed—Có bốn vị phạm chí quyết trốn tử 


thần, nhưng đều thất bại—-See Four 
Brahmacarins. 


Escape death by flying into the air: Trốn tử 
thần bằng cách bay trờ —See 
Brahmacarins. 

Escape death by going to the market place: 
Trốn tử thần bằng cách đi vào phố chợ—See Four 
Brahmacarins. 

Escape death by going to the mountain: Trốn 


lên Four 


tử thần bằng cách lên non—See Four 
Brahmacarins. 


Escape death by going to the sea: Trốn tử 


À * ⁄ K⁄ -T 
thần bằng cách xuống biển—See Four 
Brahmacarins. 


Escape (v) death very narrowly: Chết hụt. 
Escape from falling into the hells: Chẳng đọa 
địa ngục ——This Is one of the eight surpassing 
thnøgs  Those who keep the forst eight 
commandmenfs receive eight kinds of reward— 
Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai 
thọ trì bát quan trai giới sẽ được tám loại công 
đức thù thắng—See Eight surpassing things. 
Escape from falling into the realm of 
asuras: Chẳng rơi vào cõi A-Tu-La—This is one 
of the eipht surpassing things. Those who keep the 
forst eipht commandments receive eight kinds of 
reward—Đây là một trong tám loại thắng pháp. 
Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được tám loại 
công đức thù thắng—See Eight surpassing things. 
Escape from meditation: Đào Thiển—To 
escape in or from thought—Trốn ra khỏi thiển 
định (ý nói có người chỉ hành thiển theo một thời 
khóa nhất định nào đó mà thôi, tới cử tới giờ thì 
ngồi, còn thì cứ buông lung phóng dật). 

Escape from morfality: Thoát khỏi sanh tử— 
There are two modes of escape from mortality— 
Có hai cách xuất ly hay hai cách giải thoát—See 
Two modes of escape from morfality. 

Escape (n) from something: Sự vượt thoát khỏi 
cái gì. 

Escape (v) something: Avoid something—Thoát 
khỏi điều gì. 

Escapism (n): Trốn tránh. 


Eschew (v): Kiêng cử, tránh làm việc gì. 

Escorf someone: Accompany someone—Hộ 
tống hay tháp tùng ai. 

Eschatological questions: Thế Mạt Luận—In 
Buddhism, there are no ordinary eschatological 
questions because all beings are In the eternal 
flux of becoming. One should note, however, that 
birth incurs death, and death again Incurs bírth. 
Birth and death are two inevitable phenomena of 
the cycle of life which ever repeatfs 1fs course. The 
end of self-creation 1s simply the realization of the 
Lie-Ideal, that 1s, the undoing of all life- 
conditions, In other words, the attainment of 
perfect freedom, never more to be conditioned by 
Causation in space-time. Nirvana 1s the sfate of 
perfect freedom——Trong Phật giáo không có vấn 
đề Thế Mạt Luận thông thường, bởi vì tất cả 
chúng sanh đều chìm đắm trong dòng sinh hóa vô 
cùng tận. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, cái sống mở 
đường cho cái chết, và rồi cái chết lại mở đường 
cho cái sống. Sống và chết là hai hiện tượng tất 
nhiên của chu kỳ sự sống, nó không ngớt tái diễn. 
Cùng đích của chuỗi tự tạo đó chỉ giản dị là thể 
hiện cuộc sống lý tưởng, nghĩa là không gây ra 
mọi điều kiện thọ sinh; nói cách khác, là thành 
tựu tự do toàn vẹn, không còn bị lệ thuộc vào 
nhân duyên trong thời-không nữa. Niết Bàn là 
trạng thái tự do toàn vẹn đó. 

Eshin?in (jap): A Japanese Buddhist term for 
“Prajna Mind Hall”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “Tuệ Tâm Viện.” 

Esho (jap): Sư Nguyệt Chiếu (Nhật Bản). 
Esoteric (a) Bí Hidden—Occult 
Secret—Secret The teaching was not revealed to 
those unworthy or unfit fO receIve If. 

Esoteric acfs of a Tathagata: Sự mật—Bí mật 
của thân khẩu ý của Đức Như Lai—See Two 
€SOf€TIC aSp€C(S. 

Esoteric aspecfs: Những khía cạnh về Mật 
Giáo ——There are two esoteric aspects—Có hai 
loại bí mật —See Two esofteric aspects. 

Esoterie canon: Mật tạng—Tạng kinh điển của 
Mật tông. 
Esoteric cause: 
cause—Mật nhân. 
Esoteric council Kết Tập Mật Giáo— The 
collection of mantras, dharanis, etc., and of the 





mật 


Occult cause—Recondite 


1391 


Vajradhatu and Garbhadhatu literature, attributed 
to Ananda, or Vajrasattva, or both—Cuộc kết tập 
kinh điển của Bí Mật bộ, gồm mật chú và tổng trì 
Đà La Ni trong Kinh Đại Thừa của các bộ Kim 
Cang và Thai Tạng giới, do ông A Nan và ngài 
Kim Cang Thủ Bồ Tát kết tập. 

Esoteric digital siøn: Mật ấn—Esoteric digital 
sien of a Buddha or Bodhisattva Indicative of his 
vow—Mật ấn của một vị Phật hay Bồ Tát ám chỉ 
lời nguyện của các ngài. 

Esoteric Doctrine: Lý mật—Lý viên dung bất 
Iy—Mật giáo—One of the eight types of teaching. 
Esoteric teaching, only understood by special 
members of the assembly. Also the esoferic sect, 
one of the four modes of teachings defined by 
T1en-T”ai Sect. The Secret Teaching. In fact, 1t 1s 
a  mystical | 
1ndeterminate and varied because many a listener 
1s concealed from another by the Buddha”s 
supernatural power and each thinks that the 
Buddha is teaching him alone. Thus all hear 
separately and variously. Such Indeterminacy 
exIsts from the time of the Wreath to the time of 
Wisdom. The secret method, which was used by 
the Buddha only when addressing to one person, 
in which case the Buddha was understood by this 
only person. Opposite to the Common Doctrine, 
this Dharma 1s passed on at a hidden level and has 
the characteristics of the deepest and most 
profound meaninss of Buddhism. This doctrine 
teaches cultivators to reci© mantras, make 
Buddha seals with hands, etc. If the three karmas 
of the cultivators become one with the Buddha, 
then the culuivators will attan Buddhahood. 
Meaning 1f the cultivators`" Mind, Spech and Body 
1S similar to that of the Buddha, then Buddhahood 
is attained—Một trong tám loại giáo pháp của 
Đức Phật. Bí Mật Giáo hay những lời dạy bí mật 
mà chỉ có một vài vị đặc biệt mới hiểu được. 
Cũng có nghĩa là mật tông, một trong bốn loại 
giáo thuyết của tông Thiên Thai. Trên thực tế, 
đây là giáo lý bí mật bất định, nó không nhất định 
và biến thiên vì thính giả khuất lấp nhau bởi sức 
thần thông của Phật và mỗi người nghĩ rằng Phật 
chỉ giảng cho riêng mình mà thôi. Phương pháp bí 
truyền chỉ được Phật dùng khi nói riêng với một 
người và chỉ có người đó hiểu được. Khác với 
Thông giáo, Mật giáo dạy về nghĩa thâm mật của 


indeterminate doctrine. lt 1s 


Phật giáo. Phương pháp dạy hành giả về cách bắt 
ấn, trì chú, tam mật tương ưng, tức thân thành 
Phật. Thân khẩu ý của hành giả tương ưng với 
thân khẩu ý của Phật —See Two esoteric aspects, 
and Five periods and eipht teachinss of the T”Ien- 
Ta. 

Esoteric expression: Samdha (skt)—Mật Ngữ— 
Occult expression—Secret language—Secret 
meanine—Ngôn ngữ bí mật của tông Chân Ngôn. 
Esoteric fivefold canon: Ngũ Tạng Mật giáo 
(kinh điển). 

l1) The sutras: Kinh Tạng. 

2) The vinaya: Luật Tạng. 

3) The Abhidharma: Luận Tạng. 

4) The Prajnaparamita: Bát Nhã Ba La Mật. 

53) Dharanis: Đà La NI. 

Esoteric incantation: Dharani (skt—Mật 
Chú —Mật chú Đà La Ni, hay mật chú tổng trì. 
Esoteric letter of Vairocana: Mật tự—Esoteric 
letter of Vairocana, or of a Buddha, or of a 
Bodhisattva—Mật tự của Đức Tỳ Lô Giá Na, hay 
của một vị Phật, hay của một vị Bồ Tát. 





Esoteric meaning: Ấn mật nghĩa—Occult or 
Secret meaning, In confrast with exoteric, or plain 
meaning—Nghĩa bí mật (ý ẩn náu kín đáo bên 
trong lời văn), đối lại với hiển liễu hay lời nói văn 
tự có ý nghĩa phân minh rõ ràng—See T'wo 
meanings of the teachings. 

Esoteric method: Mật pháp (những phương 
pháp bí mật)—Mật Giáo —The esoteric method. 
The esoteric Mantra, or Yogacara sect, developed 
especially in Shingon, with Vairocana as the chief 
objJect of worshp, and the Mandalas of 
Garbhadhatt and Vajradhatu. The esoteric 
teaching or Tantric Buddhism, in contrast with the 
open schools (Hiển giáo). The Buddhist tantra 
consists of sutras of a so-called mystical nature 
which endeavor to teach the Inner relationship of 
the external world and the world of spirit, of the 
1dentity of Mind and universe. Among the devices 
employed In tantric medifational pracfices are the 
followine—Mật giáo hay Phật giáo Mật tông, 
phát triển đặc biệt nơi Chân Ngôn tông, thờ Đức 
Đại Nhật Như Lai, Thai Tạng và Kim Cương GIới; 
đối lại với Hiển giáo. Mật giáo gồm các kinh nói 
về mật tánh gắng sức dạy về mối tương quan nội 
tại của thế giới bên ngoài và thế giới tâm linh, sự 


1392 


đồng nhất của tâm và vũ trụ, các phương thức 

được Mật giáo xử dụng trong các phép quán 

tưởng như sau: 

1l) Mandala (skt): “circle,” 
“assemblage,” “picture.” There are varlous 
kinds of mandala, but the most common in 
Esoteric Buddhism are of two types—Mạn 
Đà La có nghĩa là “vòng tròn,” “hội,” hay 
“hình.” Có nhiều loại Mạn Đà La, nhưng có 
hai thứ thông thường nhất trong Mật giáo: 

a) A composite picture graphically portraying 
different classes of demons, deities, Buddhas 
and  Bodhisattvas, representing 
pOWers, forces, and activifies, within symbolic 
squaes and cireles: Một hình kết hợp vẽ chân 
dung nhiều loại khác nhau, quỷ, thần, Phật và 
Bổ Tát, biểu thị năng lực, sức mạnh và các 
hoạt động chung trong các hình vuông tròn. 

b) In the center of which 1s a fipure of the 
Buddha Vairocana, the Great llluminator; and 
a  diaprammatic representation 
certain sacred Sanskrit letters, called “blja” or 
“seeds” are substituted for figures: Ngay tại 
trung tâm là Phật Tỳ Lô Giá Na, vị Phật 
Quang Minh Biến Chiếu; và một lược đồ tiêu 
biểu vài mẫu âm thiêng liêng của tiếng Phạn 
gọi là “bija” hay “chủng tử,” tiêu biểu cho 
các hình tượng—See Mandala. 

2) Mantra (skÐ: Chơn Âm—These 
sounds, such as OM, for example, 
transmitted from the master to his disciple at 
the time of Iniiaton. When the disciple”s 
mind 1s properly attuned, the Inner vibrations 
of this symbol together with 
assoclatlons 1n the consciousness of. the 
Initiate are said to open his mind to higher 
dimension—Các âm thiêng liêng như âm OM 
chẳng hạn, được truyền từ thầy sang đệ tử 
trong lúc khải thị. Khi tâm người đệ tử đã 
được điều hợp đúng đắn, người ta nói là các 
chấn động của biểu tượng ngôn ngữ này cùng 
với sự phối hợp của nó trong tâm thức của 
người khải thị để mở tâm thức của người đệ 
tử đến các chiều kích cao hơn—See Mantra. 

3) Mudra (skÐ: Thủ Ấn— These are physical 
gestures, especlally symbolical hand 
movements, which are performed to help 
evoke cerfain states of mind parallel to those 


Mandala means 


VaAriouS 


wherein 


sacred 
are 


word 1S 


of Buddhas and Bodhisattvas—Đây là điệu 
bộ của thân thể, đặc biệt là các cử động 
tượng trưng của bàn tay, được thực hiện để 
trợ giúp kêu gọi những tâm thái song hành 
nhất định của chư Phật và chư Bồ Tát—See 
Mudra. 
Esoteric practice: Mật Hành—Esoteric practice 
or discipline, the origin of which 1s attributed to 
Rahula—Mật hạnh bắt nguồn từ thời La Hầu La. 
Esoteri€ preceptfs: Commandments of the 
esoteric vehicle—Bí mật giới. 
Esoteric scriptures: Mật điển—-Esoteric or 
tanfric, or occult scrIptures. 
Esoteric secf: Chân Ngôn Tông—Mật Giáo— 
See Esofteric method, and Ten schools of Chinese 
Buddhism. 
Esoteric speech: Mật ngữ— Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười xảo mật ngữ của chư 
Phật. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
vi mật ngữ thiện xảo vô thượng của Như Lai— 
According to Suftra, 
Chapter 38, there are ten kinds of esoteric speech 
of the Buddhas. Enlightening Beings who abide 
by these can master the unexcelled skillful 
esoteric speech of the Buddhas—See Ten kinds of 
unexcelled skilful esoteric speech of Great 
Enliphtening Beings. 


the Flower Adornment 


Esoteric spell: Mật Hiệu —The esoteric name of 
Vairocana; also any true word or esoteric spell— 
Mật danh của Đức Tỳ Lô Giá Na. 

Esoteric superior vehicle: Mật Giáo Thượng 
Thừa—The esoteric sect, the 
Shingon—Tiếng gọi giáo pháp của tông Chân 
Ngôn, tức Thừa Giáo Bí Mật Tối Thượng. 
Esoteric or Tantric secfs: Esoteric or Tantric 
methods—Tổng trì môn. 

Esoteric teaching: Bí Mật Giáo —Mật giáo— 
Esoteric teaching, only understood by special 
members of the assembly. Esoteric teaching to an 
audience invisible to the other assembly——Những 
lời dạy bí mật mà chỉ có một vài vị đặc biệt mới 
hiểu được. Mật giáo dạy cho thính chúng vô hình 
mà những người khác trong pháp hội chẳng 
thấy—See Esoteric Doctrine, Dual division of the 
Buddha's teaching (, and Eigh(t Tien-T?ai 
classificatlons of Sakyamuni”s teaching (B). 


a name for 


1393 


Esoteric teaching to the invisible audience: 
Mật giáo —See Dual division of the Buddha”s 
teaching (). 

Esoteric terms which cannot be translated 
such as Dharani mantras: Bí Mật Chi—One of 
the five kinds of terms which Hsuan-Tsang did not 
translate but transliterated—Vì huyển bí thâm 
mật nên không phiên dịch được mà chỉ phiên âm 
như Chú Đà La Ni. Một trong năm loại từ ngữ 
chẳng phiên dịch được do Ngài Huyễn Trang đời 
Đường quy định—See Five kinds of terms that 
cannot be translated. 

Esoteric texts: Đại Nhật kinh—Mật Kinh —The 
foundation texts of the esoteric school—Kinh điển 
Mật tông. 

Esoteric transmission: Secretly transmitted— 
Bí truyền. 

Esoteric words: True words—WOords of Truth— 
Words of  Tathagata—Buddha-truth—Buddha 
mantra—Dharan—Sacred formulae—Spells— 
Chân ngôn. 

Esoteric Yoga secf: Yoga rules of the esoteric 
sect—Bí mật Du già. 

Esoterical: Bí Truyền. 

Essence (n): Bí yếu —Tính chất—Thực chất— 
Tánh thể. 

e© - Metaphysical essence: Bản chất siêu hình. 

e _ Physical essence: Bản chất hình thể. 

Essence of Bodhisattvaship: Cốt tủy của Bồ 
Tát đạo—A Bodhisatva must have a great 
compassionate heart, If eating meat a Bodhisattva 
looses his beinge—Không ăn thịt vì cốt tủy của Bồ 
Tát đạo là lòng đại bi, vì nếu không có lòng đại bi 
thì Bồ Tát không còn là Bồ Tát nữa—See Eight 
reasons for not eating animal food. 

Essence of Buddhahood: Svabuddhabuddhata 
(skÐ)—Tự Giác Tính (thể tính của Phật tính). 
Essence of Buddhism: Yếu chỉ Phật giáo. 
Essence of Buddhist doctrine: Phật Pháp Tỉnh 
Yếu—“Do not get involved in evil deeds, do 
whatever benefifs others, always keep the mind 
pưure, that 1s all the Buddhaˆs teaching.”—“Đừng 
làm các việc ác, làm các việc lành, giữ cho tâm ý 
thanh sạch, đó là tất cả những gì Phật dạy.” 
Essence can be expressed in words: Y ngôn 
chân như—See Two Truths (B). 


Essence-and-Energy-Eaftng Ghost King: 
Pisaci (skÙ—Đạm Tỉnh Khí Quỷ Vương—Ghost 
King who eats the essential energies of both 
people and plants. The Ghost king who got his 
posiion because he liked to kill but would not 
give the flesh of any animals he killed to his w1fe. 
He would not even give her the blood to drink. 
Since he treated his own wife this way, you can 
Iimagine how he treated other people. He 
extremely stinsy, and as a result, he has to eat the 
most unclean things—Đạm Tỉnh Khí Quỷ Vương 
là vua quỷ người ăn tất cả tỉnh khí của người và 
cây cỏ. Người đã giết nhưng không nhường những 
thịt kiếm được cho vợ mình, không cho ngay cả 
máu để uống. Đã đối đãi với vợ con như vậy, 
chúng ta có thể tưởng tượng nó đối xử với người 
khác như thế nào. Nó cực kỳ bổn xẻn và kết quả 
là nó ăn tất cả những bất tịnh nhục. 

Essenece of mỉnd: Sự thiết yếu của tâm. 
EssenceNaturte Empty Space Floral 
Brillianee Samadhi: Thể tánh Hư Không Hoa 
Quang Định. 

Essence-ocean: Tánh Hải —The ocean of the 
bhuftatathata, the all containing, Iimmaterial nature 
of the Dharmakaya—Lý tánh của chân như sâu 
rộng như biển cả, bao trùm tất cả, đó là cảnh giới 
của pháp thân Như Lai. 

Essence of omniscient knowledge: Nhứt thiết 
trí tánh—See Ten kinds of definitive mark of 
Great Enlightening Beings. 

Essence and souls alíernately separate and 
unite: Tinh Phách Đắp Đổi Hợp—See Ten states 
of the form-skandha. 

Essence or substance of anything: Tattva 
(skt)—Thực tại, hay tỉnh túy hay bản thể của điều 
gì. 

Essence of things: Dharma-nature—Tính độ— 
See Two lands (C). 

Essence of Zen: Cốt lõi của ThiểỀn—According 
to Zen Master Ritangen: “Before Ï practiced Zen, 
Ï saw mountains as mOUnfalns, rIV©rS aS TIV€TS. 
When I practiced Zen, mounfains were no longer 
mounfains, and the rivers no longer rivers. But 
now I have grasped the essence of Zen, Ï again 
S€€ IOUnfainS as mounfains, and rivers as 
rivers.”—Theo Thiển sư Ritangen: “Trước khi tôi 
thực hành thiền, tôi thấy núi là núi, sông là sông. 


1394 


Khi tôi hành thiển thì núi không còn là núi, sông 
không còn là sông. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu cốt 
lõi của thiền, thì tôi lại thấy núi là núi và sông là 
sông.” 

Essential articles for worship: Cụ Túc (những 
thứ cần thiết trong hành đạo)—There are three 
essential articles for worship—Có ba món cần 
thiết khi thờ cúng —See Three essential articles 
for worshIp. 

Essential being: Being—Essence—Entity— 
Nature—Substance—Bản thể. 

Essenftial Buddhism: Cốt lõi đạo Phật—Bản 
chất tinh yếu của đạo Phật. 

Essenfial characteristic of the bhutatathata: 
Chân như thật tướng —Mark (laksana) of the 
bhutatathata—Reality 1s bhutatathata from the 
point of view of the void; while essential 
characteristic 1s bhutatathata from the point of 
view of phenomena—Chân lý là chân như từ cái 
nhìn của không; trong khi thật tướng là chân như 
từ cái nhìn của hiện tượng. 

Essential conditfions: Điều kiện tất yếu. 
Essentfial elements: Siddhanta or Hetu (skt)— 
Fundamental law——Ruling princIple—Lý. 
Essential mark of bhutatathata: Chân Như 
Thực Tướng——The essential characteristic or mark 
(laksana) of the Bhutatathata, 1e. reality. The 
bhutatathata from the point of view of the void, 
attributeles absolute; the realnature 1s 
bhutatathata the point of 
phenomena—Chân như và thực tướng là đồng 
thể, nhưng tên gọi khác nhau. Đối với nghĩa nhất 
như của không đế thì gọi là chân như; còn đối với 
nghĩa diệu hữu của giả đế thì gọi là thực tướng. 
Essential nature dharma-body 
(dharmakaya): Dharmakaya (sk—Pháp tính 
pháp thân—Pháp tính pháp thân hay Quả cực 
pháp thân—See Two kinds of dharma-body 
(dharmakaya) (C). 

Essenfial qualities: Đức tính cần thiết. 
Essenfial steps of the path to the removal of 
suffering: Những bước cơ bản của đạo lộ diệt 
khổ hướng đến Niết Bàn đã được Đức Phật chỉ rõ 
(Đạo Lộ Diệt Khổ) —The essential steps of the 
path to the removal of suffering to Nibbana are 
pointed out by the Buddha. It is the way of careful 


from oŸ_ view 


cultivation of the mind so as to produce unalloyed 
happiness and supreme rest from the turmoil of 
lie. The path ¡s indeed very difficult, but IÝ we, 
with heedfulness, complete 
awareness, walk It watching our sfeps, we will 
one day reach our destinaton—Những bước cơ 
bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn—Đó 
là con đường tu tập cẩn trọng nội tâm thế nào để 
tạo được sự an lạc thanh khiết và sự yên nghỉ tối 
thượng khỏi những xáo trộn của cuộc đời. Đạo lộ 
nầy quả thật rất khó, nhưng nếu chúng ta với sự 
chánh niệm và hoàn toàn tỉnh thức, bước lên trên 
đó thận trọng từng bước, chúng ta cũng có ngày 
đến đích—See Eight Noble Paths. 

Essenfial tenets: The vehicle of a sect—Tông 

thừa. 

Essenfials of the Truth: Pháp yếu. 

Essenfial unit of the phenomenal realm: 

Pháp Giới Nhất Tướng (nhất tướng nhất vị hay sự 

vô ngại Pháp giới). 

Essentfialism (n): Chủ nghĩa bản chất 

Essentially: Thiết yếu. 

Establish (v): 

l) Vyavasthàna (p): To builld—To errect—To 
set up—To found a school, sect, thoupht or 
practice—Giả lập, kiến lập hay thiết lập (xây 
dựng nên hay thành hình)—Kiến Lập— 
Thành lập—Sáng lập. 

2) Samaropa (sk: Assertion, or theory-making. 
Samaropa stands against  refutatlon 
(apavada)—Sự khẳng định hay sự thiết lập lý 
trí, trái lại với đối lập. 

Establish an association: Thành lập hội đoàn. 

Establish a consftitution: Lập Hiến. 

Establish a custom: Lập lệ. 

Establish a monasfery: To found a sect—Khai 

Sơn. 

Establish oneself in life: Lập thân. 

Establish a school or a sect: Lập Giáo—Thành 

lập một tông phái (căn cứ trên những lời giáo 

thuyết của Đức Phậ0). 

Establish someone in a wholesome place: 

Đặt ai vào chỗ thiện lành. 


consfant and 


Establishing cause: Lập nhân—Holding cause, 
one of the five causes (four elements of earth, 
water, fire and wind which are the causers or 


1395 


producers and mainfainers of Infinite forms of 
nature (results)—Một trong năm nguyên nhân— 
See Five causes (A). 

Establishment (n): Sự thiết lập. 

Establishment ïn the practfice of Universal 
Good: An trụ trong Hạnh Phổ Hiển—There ¡is a 
spiritual friend who helps establishing cultivators 
1n the practice of Ủniversal Good. This 1s one of 
the ten kinds of spiritual friends who help them 
along the path to enlightenment in the Flower 
Adornment Sutra—Khiến an trụ trong Hạnh Phổ 
Hiền. Có một loại thiện tri thức khiến hành giả an 
trụ trong Hạnh Phổ Hiển. Đây là một trong mười 
loại thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã dạy trong 
Kính Hoa Nghiêm—See Ten kinds of spiritual 
friends. 

Establishment of Truth: Satyasiddhi (skU— 
Jojittsu (jap)— Truyền Thống của Thành Thực 
Luận—A scholastic tradition brought to Japan by 
the Korean monk Ekwan In 625. The doctrines of 
the school are based on the Establishment of 
Truth by the fourth-century Indian Buddhist 
scholar Harivarman. Although 1t was a distinct 
school 1n China, In Japan 1t was considered to be a 
part of the Sanron (San-Lun) tradition. During the 
Nara period (710-784), it became one of the six 
main schools of Japanese Buddhism, the others 
were Kusha, Hosso, Sanron, Rifsu, and Kegon— 
Một truyền thống học thuyết được mang vào Nhật 
Bản bởi một nhà sư Triều Tiên tên Ekwan vào 
năm 625. Giáo thuyết của truyền thống này dựa 
vào bộ “Thành Thực Luận” của một học giả 
người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 4 tên là Harivarman. 
Mặc dầu nó là một tông phái riêng biệt tại Trung 
Hoa, tại Nhật nó chỉ là một phần của Tam Luận 
Tông. Dưới thời Nại Lương, nó trở thành một 
trong sáu trường phái chính của Phật giáo Nhật 
Bản, những trường phái kia là Câu Xá, Pháp 
Tướng, Tam Luận, Luật Tông, và Hoa Nghiêm 
tông. 

Esteem: Kính mến—To hold someone ¡n high 
esteem. 

Estimate (v): Đánh giá—To value——To appraise. 
Estimate one”s strength: Liệu sức. 
Estrangemenf: Sự xa cách—Sự cách ly—Sự xa 
lạ. 


Eternal (a): Sàsvat (p)—Sanata (skÐ—Bất 
diệ—Vĩnh cửu —Vĩnh hằng— Thường còn (cái 
không bao giờ kết thúc hay mất đi)—Forever— 
Perpetual—Bất Diệt—S§ee Anirodha. 

Eternal abode: Thường trụ. 

Eternal body of a Buddha: Asamskrta 
dharmakaya (sk)—Vô Vi Pháp Thân—The 
eternal body of Buddha not conditioned by any 
cause and effect—Pháp thân mà Phật sở chứng là 
vĩnh hằng, không chịu chi phối bởi luật nhân quả 
hay xa la mọi nhân duyên tạo tác (trong Tịnh Độ 
Luận: “Vô Vi Pháp Thân là pháp tính thân. Pháp 
tính tịch diệt cho nên pháp thân vô tướng). 
Eternal damnatfion: Đau khổ mãi mãi. 

Eternal existence: Nitya (skt—loju (jap)— 
Constantly abiding— Thường trụ —Permanent— 
Eternal——FEternal existence—Nothing having been 
created nothng can be destroyed—Always 
abiding—Pháp không sinh diệt không biến thiên 
gọi là thường trụ. 

Eternal happiness: Hạnh phúc bất diệ—Hạnh 
phúc miên viễn—See Happiness. 








Eternal knowledge: Thường Trí—Eternal 
wisdom, not condiiloned by phenomena, 
abstract—Trí tuệ vĩnh hằng. Thực tướng của chư 


pháp là la bỏ sinh diệt mà thành vô tướng, cái trí 
chứng được thường cảnh vô tướng gọi là thường 
trí. 

Eternal law of all Buddhas: Thường pháp của 
chư Phật —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of eternal 
law of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33, có mười thứ thường pháp của chư 
Phật—See Ten kinds of eternal law of all 
Buddhas. 

Eternal life: Long life—Trường sinh. 

Eternal life spent ỉn saving others: Hóa Tha 
Thọ—Buddha's long or eternal li spent in 
savinng others, implying Buddha's powers of 
unlimited salvaton—Thân Phật trường thọ và 
vĩnh hằng để cứu độ chúng sanh (chúng sanh có 
thể tế độ thì nhiều vô hạn, nên đức đại bi của chư 
Phật cũng mãi mãi không dứt). 

Eternal life without death: Trường sinh bất tử. 

Eternal light: Thường Quang—The constant 
lipht, or the unceasing radiance (halo) of the 


1396 


Buddha's body——Ánh sáng không ngừng của hóa 
thân Phật —See Two kinds of light (C). 
Eternal nature: Dharmakaya (skt)—Bản tánh 
thường (Pháp thân)—One of the three eternal 
qualities of a Buddha—Một trong ba thứ thường 
hằng của một vị Phật-See Three eternal 
qualities in a Buddha. 
Eternal nirvana: Eternal peace—Niết bàn tịch 
tịnh—Tịch Tịnh —See Eternal peace. 
Eternal ordinary: Ngoại phàm—The external 
ordinary are ordinary belivers who pursue the 
staøe of “ten faiths.”—Chỉ nghe và tin tưởng giáo 
pháp—See Two ordinary ranks. 
Eternal peace: Nibbana (p)—Nirvana (skÐ— 
Thường tịch—Tịch Tịnh. 
() The meaninøzs of “Eternal peace”: Nghĩa của 
Tịch Tịnh —Eternal peace means calm and 
quiet; free from temptatlon and distress; 
nirvana: Tịch tịnh theo Phật giáo có nghĩa là 
xa rời phiển não, là dứt hết mọi khổ đau là 
tĩnh. Tịch nh là cái lý của Niết Bàn. Tịch 
tịnh còn có nghĩa là thân thể ha bỏ tướng vô 
diệt và dứt hết mọi não phiển, hay sự tịch 
tịnh vĩnh hằng nơi Niết Bàn 

The Buddha”s teachings on “Eternal peace” 

in the Dharmapada Sutra—Những lời Phật 

dạy về “Tịch Tịnh” trong Kinh Pháp Cú: 

l) A man who 1s dull and ignorant, by silence 
alone, does not become a sage: Kẻ ngu muội 
vô trí, dù làm thinh cũng không gọi được là 
tịch tịnh. (Dharmapada 268). 

2) A wise man Is the one who weighs what 1s 
thought worthy to be weighed. One who 
understands both worlds, is called a sage: Kẻ 
trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc 


qI) 


điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ, mới gọi 
là người tịch tịnh. Biết được cả nội giới và 
ngoại giới nên gọi là người tịch tịnh. 
(Dharmapada 269). 
**. See NIrvana. 
Eternal peace-Nirvana: Niết Bàn an lạc vĩnh 
cửu. 
Eternal qualities: Phẩm chất thường hằng—A 
Buddha in his three eternal qualiles—Có ba 
phẩm chất thường hằng của Phật—See Three 
eternal qualities in a Buddha. 


Eternal reality of Buddha-truth: True and 
eternal—Chân thường (chân lý thường hằng của 
Phật pháp). 

Eternal restf: Miên trường tịch tịnh. 

Eternal and the source of all things: 

Uncreated đharmakàya of Vairochana—Bản địa 

môn. 

Eternal spiritual nature: The eternal spiritual 

nature, free from earthly errors—Xuất Thế Tạng 

hay xuất thế gian thượng thượng tạng—See Five 

Stores of the one Buddha-nature. 

Eternal survival in Heaven: Sự sống vĩnh hằng 

nơi thiên đường ——lIn Buddhist thought, there 1s no 

eternal survival in heaven or hell. 

Eternal unconditioned Nirvana: Vô Vi Niết 

Bàn. 

1l) The realn of the eternal, 
nirvana: Niết Bàn bất sinh bất diệt, ha mọi 
tướng hữu vi. 

2) The Pure Land: Tịnh Độ Môn hay Cực Lạc. 

**. See Nrvana. 

Eternal unity or reality behind all things: 

Thường Trụ Nhứt Tướng — Chân lý phía sau vạn 

hữu là thường trụ nhứt tướng. 

Eternal vigor Bodhisattva: Nitya Bodhisattva 

(sk)—Thường Tĩnh Tấn Bồ Tát. 

Eternal youth: Agelessness—Bất lão—See 

Eight savours (pleasures) of the Buddhaˆs nirvana. 

Eternalism: Sasvatavada (skt)——Biên kiến—Chủ 

thuyết Vĩnh cửu Thường Biên kiến—Vĩnh 

cửu —lImmortality—Believing that there ¡is true 
exiIstence of real being 1n obJects, or that there 1s 
some entity that exists forever—Thường biên 
kiến, tin rằng có sự hiện hữu thật của sự vật, và 
có những thứ hiện hữu đời đời—See Two extreme 

VICWS. 

Eternalist (n): Người theo thuyết thường kiến. 

Eternalist view: Thường kiến. 

Eternally dwelling Triple Gems: Thường trụ 

Tam Bảo. 

Eternally emancipatfed and are forever lofty 

paragons of wisdom for the world: Vĩnh viễn 

được xuất ly, mãi mãi làm tràng cao trí huệ cho 
thế gian—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 

worlds in all times of the Buddhas (B) (4). 

Eternally so: Thus always—Như là như thường. 


unconditioned 


1397 


Eternally  unthinkable:  Nityam-acintyam 
(sk)—Thường bất tư nghì (mãi mãi không thể 
nghĩ bàn được). 

Eternity (n): 

1)  Permanence: Sự vĩnh cửu. 

2) Thường Ba La Mật: Thường là Ba La Mật 
đầu tiên trong Tứ Ba La Mật—Eternity—The 
first of the four paramitas, the others are Bliss 
(Lạc), Personality (Ngã), Purity (Tịnh)—See 
Four noble qualities of the Buddha's life. 

3) Perpetual abode— Thường trụ—See Eight 
savours (pleasures) of the Buddha”s nirvana. 

Eternity-belief: Sassata-dithi (p)— Thường 

kiến. 

Eternity and bliss of the dharma-naturc: 

Pháp Tánh Thường Lạc Pháp tánh (một tên 

khác của niết bàn) nên có đầy đủ tứ tánh thường 

lạc ngã tịnh. 

Eternity, Bliss, True self, Purity: Thường Lạc 

Ngã Tịnh—The four paramitas of knowledge. 

Four noble qualles of the Buddha's  life 

expounded ¡íún the Nïvana Sutra, or four 

transcendental realities in nirvana—Bốn phẩm 
chất của cuộc đời Đức Phật được giẳng trong Kinh 

Niết Bàn—See Four noble qualiies of the 

Buddha's life. 

Ethic (a): See Ethical. 

Ethical (a): Đạo lý. 

Ethical behavior: Hành vi đạo đức —Virtuous 

actIons. 

Ethical codes: Đạo lý. 

Ethical endeavour: Đạo đức 

Ethical path: Con Đường Đạo Đức. 

Ethics (n): Luân lý học. 

Ethnonationalism (n): Chủ nghĩa vị chủng, coi 

quốc gia mình là hay hơn tất cả. 

Etymolosy (n): Từ nguyên học, hay môn học về 

việc truy nguyên nguồn gốc của chữ. 

Eulogize (v): Overpraise—Tán Thán. 





Eulogy (n): Điếu văn. 

Eun (jap): Hui-Wen, a Japanese monk—Sư Tuệ 
Vận (798-871), người Nhật Bản. 

Eunuch (n): Pandakas (skt)—Hoạn quan—There 
are five kinds of impotent males or eunuchs—Bất 
nam (không phải là nam nhân)—Có năm loại bất 
nam—See Five kinds of eunuchs. 


Eunuch by castration: Hoạn hay bất nam vì bị 
thiến. 

Eurasia: Âu Á. 

Eva (skUQ: Afflirmative—Yes-Tiếng trả lời 
khẳng định. 

Evade (v): Tránh né. 

Evam Maya Srutam Ekasmin Samaye (skÐ: 
Evam me satam ekam samayam (p)—Một thuở 
nọ Như vầy tôi nghe—A Sanskrit term for “Thus 
have I heard at one time.” This 1s the standard 
way of Introducing Buddhist sutras. Ït serves to 
authenticate the subsequent teachings as coming 
from Sakyamuni Buddha”°s mouth. According to 
Buddhist tradition, it was originally used at the 
first Buddhist council at Rajgrha, at which 500 
Arhats convened to set down the Buddha”s words 
1n writing. They prefaced therr recitations with the 
formula ““Thus have I heard at one time” in order 
to certfy their personal acquaintance with a 
particular teaching— Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để 
chỉ “Một thuở nọ Như vầy tôi nghe.” Đây là cách 
giới thiệu tiêu chuẩn cho các giáo điển Phật giáo. 
Thuật ngữ này có tách dụng nói lên tánh xác thực 
của giáo pháp là đích thực phát ra từ miệng của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống 
Phật giáo, thuật ngữ này lần đầu tiên được dùng 
trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất tại 
thành Vương Xá, trong đó có 500 vị A La Hán 
được triệu tập ngồi lại với nhau để viết lại những 
lời Phật dạy. Họ dẫn nhập những lời trùng tụng 
với công thức “Một thuở nọ Như vầy tôi nghe” 
nhằm xác chứng cá nhân họ quen thuộc với một 
lời dạy đặc biệt nào đó của Đức Phật. 
Evans-Wentz, Walter Yeeling (1878-1965): 
Name of a pionering scholar best known for his 
work on the Tibetan mortuary text “Liberation 
through Hearing in the Intermediate State” (Bardo 
Thosgrol), which he translated as “The Tibetan 
Book of the Dead.” This text was a collaboration 
with the Tibetan scholars KazI Dawa-Samdup, 
who apparently was mainly responsible for the 
actual translation, as Evans-Wentz indicates in the 
preface that he did not read Tibetan. This work 
has been widely influential in introducing Tibetan 
Buddhism to Western audiences—Tên của một 
học giả tiên phong nổi tiếng với tác phẩm về Tử 
Thư Tây Tạng: Giải Thoát Qua việc Lắng Nghe 


1398 


Thân Trung Ấm, mà ông đã dịch từ bộ “Tử Thư 
Tây Tạng.” Tác phẩm này ông đã kết hợp với 
một học giả người Tây Tạng tên là Kazi Dawa- 
Samdup, người hiển nhiên chịu trách nhiệm về 
phần dịch thuật, như chính Evans-Wentz đã để 
cập trong phần dẫn nhập rằng ông không đọc 
tiếng Tây Tạng. Tác phẩm này có ảnh hưởng rộng 
rãi trong việc giới thiệu Phật giáo Tây Tạng với 
các đọc giả Tây phương. 

Evaporator of the great waters: Năng Tiêu 

Phong Luân—See Evaporator of wafer. 

Evaporator of water: The evaporator, which 

can evaporate the great waters, one of the four 

kinds of atmosphere—Năng tiêu phong luân, có 
khả năng làm tiêu đại thủy, một trong bốn phong 
luân—See Four kinds of atmosphere, and Ten 

types of characferistics of manifestatlon of a 

Buddha (1). 

Evarana (skÐ: Airavana (sk)—Y Lan. 

1) Name of a tree with beautful flowers of 
nauseous scent which spreads 1ts odour for 40 
miles: Tên của một loài cây có bông rất đẹp 
nhưng mùi rất thúi, mùi có thể tỏa đi xa tới 40 
dậm. 

2) Typifying the passilons and delusions: Y Lan 
được dùng để ví với phiền não (dục vọng và 
ảo tưởng). 

Even: Level—Bình (bằng phẳng). 

Even-handedness: 

đẳng tánh trí. 

Evening assembly: Văn tham (buổi tham thiển 

tối). 

Evening meditation: Tọa Tham—The evening 

meditation at a monastery (preceding Insfruction 

by the abbot)—Cuộc tham vấn trước buổi thiển 
tọa đầu hôm. 


Samata-jnana (skÐ—Bình 


Evening gruel: Vãn Chúc —The evening gruel], 
which being against the rule of not eating after 
midday is styled medicine—Bữa ăn cháo chiễểu. 
Theo giới luật, tuy không được ăn quá ngọ, nhưng 
nhà thiển vẫn cho phép ăn cháo và gọi đó là 
thuốc sau giờ ngọ. 

Even-mindedness: Thản nhiên. 

Even though: Dẫu—Even ¡if—Althought—In 
SpIte Of. 

Event (n): Sự kiện—Sự cố—Biến cố. 


Eventual (a): Rốt ráo. 

Eventual realization of liberation: Giải thoát 
rốt ráo. 

Eventually: Cuối cùng. 

Ever changing in conditions vet immutable 
in: Tùy Duyên Bất Biến—Adapting to conditions 
fundamtentally unchanging—Bất trong 
những hành động tùy duyên, như thể của chân 
như là bất biến, nhưng khi tiếp xúc với cái duyên 
thì nẩy sinh ra vô số sự vật khác nhau. 


biến 


Ever-changing essence: Conditioned essence— 
Conditioned substance—Tùy duyên chân như— 
See Two Truths (A). 

Ever-changing forms: Phi an lập chân như— 
See Two Truths (A). 

Ever-changing subsfancce: Conditioned 
essence—Conditioned  substance—Tùy duyên 
chân như—See Two Truths (A). 

Ever drowning in the sea of mortality: 
Thường Một—Luôn luôn bị chìm đắm trong biển 
sanh tử. 

Ever errect vicforious banner: Avanamita- 
vaijayanta (skt) Thường Lập Thắng Phan— 
Name of Ananda's future Buddha-realm—Danh 
hiệu của Đức Phật mà ngài A Nan sẽ thành sau 
nầy. 

Everlasting (a): Anirodha (skt—Constan— 
Endless—Eternal——Indestructible——Ilmmortal— 
Imperishable——Perpetual—Unceasing—— 
Unending—Undying——WIthout ceasine—Bất 
diệt—Bất đoạn—Không ngừng—Thuộc về trường 
cửu—See Anirodha. 

Everlasting happiness: Hạnh phúc trường cửu. 
Everlasfing joy: Thường lạc. 

Everv body ïs of his 
shorfcomings: The sick man knows he is sick— 
Tự mình biết khuyết điểm của mình (Hữu bệnh tự 
gia tr]). 





aware 0wn 


Every cloud has a sỉlver lining: Mỗi cụm mây 
đen đều có một vệt trắng trong đó (khổ tận cam 
lai hay hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai). 
Every developed produces 
developed effect: Differently ripening causes 
produce differently ripening effects—DI Thục 
Nhơn Dị Thục Quả. 


cause is 


1399 


Every hair-root dark colored: Imperial blue 
hair roots—Lỗ chân lông thường ánh ra sắc 
xanh—See Thirty-two auspicious marks. 

Every movement, every action: Mỗi cử chỉ, 
mỗi hành động (Nhất cử nhất động). 

Everything changes, nothing lasts: Mọi vật 
đều thay đổi chứ không tổn tại. 

Everything has a cause: When the wind does 
not blow, the grass stays motionless—Mọi thứ đều 
có nguyên nhân của nó (Phong bất động, thảo bất 
đao hay không có lửa làm sao có khói, không có 
mây làm sao có mưa). 

Everything derived from consfituent 
materials: Sinh vô tánh—Mọi vật đều từ sự kết 
hợp bởi vật chất mà thành (chứ không có tự 
tánh)—See Three things that are without a nature 
Or Separate existence of their own (A). 
Everything is empfiness, and empfiness is 
everything: The physical world ¡s one of total 
1llusion—Sắc tức thị không, không tức thị sắc. 
Everything exiss with an independent 





nature: Pháp ngã kiến—The erroneous view that 

everything exists with an Iindependent nature— 

Vọng kiến cho rằng chư pháp hiện hữu độc lập— 

See Two errouneous views of individualism (A). 

Everything reverfs to is original source: 

The leaves fall and return to the root—Lá rụng về 

cội (diệp lạc quy căn). 

Everything as unreal: Không pháp. 

l) According to the Prajna Sutra, Dharma of 
void which regards everything (things, ego, 
dynamics) as unreal—Theo Kinh Bát Nhã, 
Không Pháp là quán về lý không của các 
pháp như ngã không, pháp không, hữu vi 
không, vô vi không, vân vân. 

2) According to the Lotus Sutra, Chapter 
Parable, Dharma of Void means the nirvana 
of Hinayana—Theo Kinh Pháp Hoa, Phẩm 
Thí Dụ, với Tiểu Thừa Không Pháp có nghĩa 
là Niết Bàn. 

Everywherc: 

1) AlI the land: Great earth—The whole earth— 
Đại địa. 

2) Samanta (skÐ: Nhất Thiết Xứ. 

Evervwhere alike: All equally—Universal 

equality—Phổ đẳng (khắp nơi đều giống nhau). 


Everywhere on every side: Universal—Chu 
biến. 

Everywhere the same: Sama (skt)—Samata 
(sk)—Equal—Universal—WIthout  partiality— 
Bình đẳng. 

Evidenee (n): Sakshita or sakshitva (skt)— Chứng 
cớ —Chứng thực—Bằng chứng—Proof— 
Testimony—WItness. 

Evidence of a religion: Giáo Tích—The 
V€SfiP€S religlon; e.g. the doctrines, 
1nsfifutions, and examples of teachings of Buddha 
and the saints—Dấu tích của tôn giáo. 

Evidence in the sacred canon: Thánh Giáo 
Lượng— Chính Giáo Lượng —The argument of 
authority In logic, 1.e. that of the sacred books— 
Những lý luận và chứng cứ cụ thể trong Thánh 
điển. 

Evidential overcoming suffering: Chứng 
chuyển—See Three turns of the law-wheel when 
the Buddha preached In the Deer Park. 
Evidenfial turn of the law-wheel: The Buddha 
preached ¡in the Deer park on overcoming 
suffering, one of the three turns of the law- 
wheel—Đức Phật dùng chứng chuyển để giảng 
trong vườn Lộc Uyển về vượt thoát đau khổ, một 
trong ba loại chuyển Pháp luân của Đức Phật— 
See Three turns of the law-wheel when the 
Buddha preached In the Deer Park. 

Evil (a&n): Bad—Vice—Wickedness—Wrong— 
Điều bất thiện hay điều ác—From the earliest 
period, Buddhist thought has argued that Iimmoral 
actions are the result of Iznorance (avidya), which 
prompfs beingøs to engaøe In actions (karma) that 
wIll have negative consequences for them. Thus 
evil for Buddhism 1s a second-order problem, 
which 1s eliminated when Ignorance 1s overcome. 
Thus the definition of sin and evil 1s pragmatIc: 
evil actions are those that result in suffering and 
whose consequences are perceived as paInful for 
beings who experience them—Từ thời khởi thủy, 
tư tưởng phật giáo đã tranh luận rằng những hành 
động vô luân là kết quả của vô minh, khiến cho 
chúng sanh tham dự vào các hành động dẫn đến 
những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong 
Phật giáo chỉ là vấn đề thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi 
khắc phục được vô minh. Vì vậy định nghĩa của 
tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: những hành động 


of a 


1400 


xấu ác là những hành động đưa đến khổ đau và 
hậu quả được nhận biết như là nỗi đau đớn cho 
chúng sanh kinh qua. 

EvillÐ accumulafon with fixed result: 
Micchatta-niyato rasi (p)—Tà định tụ—See Three 
dharmas (XXTV). 

Evil actions: All karmas are controlled by the 
threefold deed (body, speech, and mind). Three 
deeds of the body, four deeds of the mouth, and 
three deeds of the mind—Tất cả nghiệp được 
kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp 
nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi 
ý—See Ten evil deeds. 

Evil action springs from attachment: Ác 
nghiệp làm do tham dục—See Four causes of evil 
actions. 

Evil action springs from fear: Ác nghiệp làm 
do sợ hãi—See Four causes of evil actions. 

Evil action springs from ignorance: Ác 
nghiệp làm do ngu si—See Four causes of evil 
aCtIOnS. 

Evil action springs from ilwill: Ác nghiệp 
làm do sân hận—See Four causes of evil actions. 
Evil band: Ác Đảng—A band or group of people 
which explolts others for ther own gains or 
benefits—Một băng hay nhóm người chuyên bóc 
lột kẻ khác để làm lợi dưỡng cho chính mình. 
Evil cause: Ác nhân—A cause of evil or bad 
fate. An evil cause will lead to recompense for 
1II—Nhân ác hay hành vi gây ra tội ác sẽ dẫn tới 
quả ác báo. 

Evil caused by deeds: Killing, stealing and 
misconduct—Ác nghiệp gây ra bởi hành động: sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. 

Evil causes by deeds, words and thoughts: 
Ác nghiệp tạo tác bởi hành động, lời nói và ý 
nghĩ. 

Evil cause-Evil consequenee (fruif): Evil fruit 
from evil deeds—Ác Nhân Ác Quả. 

Evil causes suffering to oneself and others: 
Điều ác gây đau khổ cho mình và cho người. 





Evil caused by thoughfs: Greediness, anger, 
wrong views—Ác nghiệp nơi ý: Tham, sân, sỉ, tà 
kiến. 

Evil caused by words: Lying, slandering, harsh 
speech and vain talk——Ác nghiệp gây ra bởi khẩu. 


Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác và nói 
lời vô nghĩa. 

Evill conduct: Evi hạnh—Ác 
nghiệp —lIncorrect conduct in thougpht, word or 
deed, which leads to evil reeompense—Ác hạnh 
nơi ý, khẩu hay thân, đưa đến ác báo. 

Evil deeds: Ác hành—Ác pháp—Điều ác—Evil 
work, one of the three lines of action that affect 
karma—Tội hành, một trong ba đường hành 
động—See Three lines of action that affect 
karma. 

Evil deeds with black results: Kanha-vipakam 
(p) Hắc Nghiệp Hắc Báo —Black kamma with 
black results—See Four kinds of kamma. 

Evil deeds done in a mortal body: Ác Pháp 
Hữu Lậu—Evil deeds done In a mortal body 1s 
rewarded accordinsly In the character of another 
body (hell, hungry ghost, or animal)—Những ác 
nghiệp đã lập thành trong một xác thân phải được 
đển bù tương xứng lại trong một thân khác (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh). 

Evil deities: Ác thần. 

Evil demons: Ác Ma—Evil spirit—Evil maras— 
Demon enemies of Buddhism—Tên gọi chung 
các ác thần gây trở ngại cho việc tu đạo Phật. 
Evil demon of lust: Dục ma. 

Evil demons and devil spirits: Ác quỷ ác thần. 
Evil desire: Ác dục. 

Evil desires and wrong views: Ác dục và tà 
kiến —S§ee Six roofs of contention. 

Evil destinies: Aparagati or Apaya (skÙ—Ác 
Đạo——There are four evil destinies—See Apaya. 
Evil directions: Aparagati (skÙ —Ác đạo— 
There are four evil directions or Incarnatlons— 
See Apaya. 

Evil điscussion: Ác luận—Worldly discussion— 
Ordinary unenlightened ways of descriptlon or 
definition—Đàm luận hay bàn luận theo kiểu thế 
gian, kiểu của những người chưa giác ngộ. 

Evil  doer: Malefactor—Evil 
person—Wrong doer—Kẻ làm ác. 
Evil doïing: Duskra (sk)—Ác Tác—Đột Cát 
La—Ác Tác—See Seven kinds of wrong-doing of 
monks and nuns. 

Evil done ïn a mortal body: Hữu lậu ác pháp. 
Evil dream: Nightmare—Ác mộng. 


karma—Ac 


doer——Evil 


1401 


Evil-Eyed Ghost King: Ác Mục Quỷ Vương. 

Evil friend: Bad friend—Ác hữu. 

l)_ A bad intimate or friend, or teacher—Ác Tri 
Thức—Ác Sư Hữu—Thây tà bạn ác. 

2) The Buddha's teachings on “Evil friends” in 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Ác Tri Thức” trong Kinh Pháp Cú: 

1 lÝa traveler does not meet a companion who 
1s betfer or at least equal, let him firmly 
pursue his solitary career, rather than being In 
fellowship with the foolish (Dharmapada 61): 
Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không 
được kết bạn với kể ngang mình, thà quyết 
chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu 
muội. 

1) Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doing, will be beloved and admired 
by the good, but they will be hated by the bad 
(Dharmapada 77): Những người hay khuyên 
răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ khác, được 
người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ 
ghét bỏ bấy nhiêu. 

11) Do not associate or make friends with evil 

friends; do not associate with mean men. 

Assoclate with good friends; assoclate with 

noble men (Dharmapada 78): Chớ nên làm 

bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người 
kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, 
với người chí khí cao thượng. 

He who companiles with fools grleves for a 

long time. To be with the foolish 1s ever 

paInful as with an enemy. To assoclate with 


1V) 


the wise Is ever happy like meeting with 
kinsfolk (Dharmapada 207): Đi chung với 
người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn. Ở 
chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân 
địch. Ở chung với người trí khác nào hội ngộ 
với người thân. 

Evil fruit: Ác Quả—Evil fruit from evil deeds— 

Quả ác hay quả xấu do nhân ác gây ra. 

Evil ghost: Ác quỷ. 

Evil and gøood: Black and white—Hắc Bạch— 

Xấu và tốt. 

Evil (bad) habit: Ác tập. 

Evil or heterodox views: Ác kiến. 

Evil ideas of the doctrine of voidness: Ác Thủ 

Không—One who has evil Ideas of the doctrine of 


voidness, to deny the doctrine of cause and effect 
(Luật nhân quả)—Người theo Không Kiến ngoại 
đạo, chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên ngã kiến 
như núi Tu Di, chứ đừng khởi lên ác thủ không, 
hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái 
kia đều là không). 


Evill incarnafions: Aparagat (skÙ—Evi 
directions—Ác thú. 
1l) In Buddhism, the evil  directions or 


1ncarnations include hells, hungry ghosts and 
animals: Trong đạo Phật, ác thú bao gồm địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

2) Sometimes, asuras are considered as evil 
incarnations or đirections: Thỉnh thoảng A Tu 
La cũng được xem như là ác thú. 

Evil karma: Ác nghiệp —Bad deeds—Black 

path—Negative 

Negative path. 

(ŒD The meanings of Evil karma, or negative 

Nghĩa nghiệp—Harmful 

actions, or conduct in thought, word, or deed 

(by the body, speech, and mind) to self and 

others which leads to evil recompense—Hành 

động của thân khẩu ý làm tổn hại cả mình lẫn 
người, sẽ đưa đến quả báo xấu. 

Negative Karma ineludes—Ác nghiệp gồm 

có những nghiệp sau đây: 

1) Grecd: Tham. 

2) Anger: Sân. 

3) Stupidity or lgnorance: S1. 

4) Arrogance or Pride: Mạn. 

53) Doubt: Nghi. 

6)_ Improper (Wrong) Views: Tà Kiến. 

7) KiHing: Sát. 

8) Stealing: Đạo. 

9) Sexual Misconduct: Dâm. 

10) Unwholesome thoughts: Vọng. 

(HD The Buddhaˆs teachings on Evil karma In the 
Dharmapada Sutra—Lời Phật dạy về Ác 
Nghiệp trong Kinh Pháp Cú —As rust sprung 
from Iron eats Ifself away when arisen, Just 
like Ill deeds lead the doer to a miserable 
state (Dharmapada 240)—Như sét do sắt sinh 
ra rôi trở lại ăn sắt, cũng như ác nghiệp do 
người ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào 
CỐI ác. 


Evil man: Evil-doer—Người ác—Ác nhân. 


karma——Harmful actlon—— 


karma: của ác 


1402 


Evil maras: Evil spiritDemons enemies of 
Buddhism—Ác Ma—Tên gọi chung các ác thần 
gây trở ngại cho việc tu đạo Phật. 

Evil master: A evil teacher who teaches harmful 
doctrines—Ác sư. 

Evil men in power: Wolves occupying the 
road—Kẻ ác cầm quyền (Sài lang đương đạo). 
Evil mental functions: Klesa (sk—Căn bản 
phiền não—See Fifty-one Dharmas interactive 
with the Mind. 

Evil mouth: Evil speech—Ác khẩu. 

Evil by nature: Wrongness—Bad essence— 
Naturally evi_—Tánh Ác—Tánh ác sẵn có. 

Evil One: Pàpiyàn (skÙ—Very wicked—The 
Murderer Màra; because he strives to kil all 
øoodness——Ác ma—Ba tuân. 

Evil passions: Ác 
fundamental evil passions. 
regarded as the fundamental evil passions 
Oripinating from the view that there 1s really an 
eternal substance known as ego-soul—Có bốn thứ 
ác dục căn bản. Bốn thứ nầy được xem là những 
phiền não căn bản bắt nguồn từ kiến giải cho rằng 
thực sự có một bản thể được gọi là ngã-linh hồn 
thường hằng—See Four fundamental evil 
pASSlons. 

Evil paths: Ác đạo—See Three evil paths. 

Evil practices: Ma hạnh (Quỷ xuất điện nhập)— 
Movements of supernatural beings. 

Evil pride: Mithyàmana (skt——Tà mạn. 

Evil realms: Ác thú_— The states of woe— 
Realms of woe——Evil ways—See Evil ways. 

Evil repute: Ác danh (tiếng xấu, tiếng chẳng 
lành)—Bất Văn Ác Danh Nguyện—The sixteenth 
of Amitabha”s forty-eight vows, that he would not 
enter final Buddhahood as long as anyone of evil 
repute existed—Lời nguyện thứ mười sáu trong 
bốn mươi tám lời nguyện của Phật A_ Di Đà, rằng 
Ngài sẽ không thành Phật nếu trời người hãy còn 
nghe tiếng chẳng lành —See Forty-eight vows of 
Amitabha. 

Evil revealed: Ác lộ (tiết lộ). 

Evil rules and customs: Bad rules—Ác luật 
nghi—According to the Nirvana Sutra, these are 
bad, or evil rules and customs—Theo Kinh Niết 


dục —-There are four 


These four are 





Bàn, ác luật nghi là những luật nghi và tập tục bất 

thiện—See Two kinds of rules or customs. 

Evil  samadhi: (skÐ——Tà 

Định—Wrong concenfraton—Evil samadhi— 

The accummulation of suffering to be endured in 

purgatory by one of heterodox nature. 

Evil is that which soils our mỉnd: Điều ác làm 

nhơ bẩn tâm chúng ta. 

Evil-speaking person: Người ác khẩu. 

Evill speech: Evil Khẩu— 

Slanderous, or evil mouth—Lời nói độc ác hay 

miệng độc ác (gây phiền não cho người). 

Evil spirit: Ác ma. 

l) Ác ma—Evil spirit—Evil maras—Demon 
enemies of Buddhism—Tên gọi chung các ác 
thần gây trở ngại cho việc tu đạo Phật. 

2) Chi Mi: Quỷ dữ—A demon of marshes having 
the head of a pig and body of a man—Loài 
quỷ ở vùng đâm lầy, có đầu heo mình người. 

Evil teacher: Ác Sư—An evil teacher who 

teaches heretic and harmful doctrine—Thầy 

truyền dạy những tà giáo làm hại người. 


Miccha-samadhi 


mouth—Ác 


Evil thoughts: Ác niệm—Bad intention—III 

thought. 

l) One of the three subversions or subverters— 
Những ý nghĩ xấu xa— Tưởng đảo—Tưởng 
điên đảo hay ác tưởng, hay tư tưởng xấu xa, 
một trong ba loại điên đảo—See Three 
Subversions. 

2) Patigha (p): Ác ý—See Seven defilements. 

3) Negative thoughts include—Tư tưởng xấu ác 
bao gồm: 

1) Resentment: Oán hận. 


1) Greed: Tham lam. 
11) Jealousy: Ganh ty. 
1V) Anger: Sân giận. 


v) _ Wishing to harm others: Muốn hại người. 

vi) Wrong views: Tà kiến. 

vii) Slander: Phỉ báng. 

viii) Lying: Nói dối. 

ix) Arrogance: Cống cao ngã mạn. 

x)  Stealing: Trộm cắp. 

xI) Sexual misconduct: Tà dâm. 

xi) Substance abuse: Hút, uống hay chích những 
chất cay độc. 

xiii) Double-tongued: Nói lưỡi hai chiều. 

xIv) Harsh speech: Nói lời độc ác. 


1403 


xv) Bad attitudes: Thái độ xấu ác. 
xvi) Wrong discernments: Phân biệt sai lầm. 
xvii)Faithlessness: Không có niềm tin. 
xvii)lgnorance: S¡ mê. 
xix) Thought of killing: Tư tưởng sắt sanh. 
xx) Causing trouble: Gây rối, etc. 
Evil thoughts or wrong views on (upside 
down) percepfion: Tưởng Điên Đảo—See 
Seven upside-down views (]). 
Evil tongue: Ác thiệt (miệng lưỡi độc ác). 
Evil touch: Ác Xúc —Evil touch; contaminated 
as 1s food by beIng handled or touched—Thức ăn 
bị bàn tay người khác sờ vào thành ra nhơ bẩn 
(giới luật cho rằng những thức ăn đó không tỉnh 
khiết nên cấm không được ăn). 
Evil (heterodox or wrong) view: Ác Kiến— 
Wrong views mean seeing or undersfanding In a 
wrong or wicked and grasping manner. There are 
five kinds of wrong views—Ác kiến là kiến giải 
ác hay sự thấy hiểu xấu ác với những quan niệm 
sai lầm và cố chấp (sự suy lường điên đảo về tứ 
điệu đế làm ô nhiễm trí tuệ). 

1) Wrong views ofthe body: Thân kiến. 

2) One-sided views: Biên kiến. 

3) Wrong views which are Inconsistent with the 
dharma: Tà kiến. 

4) Wrong views caused by attachment to one”s 
own errouneous understanding: Kiến thủ. 

53) Wrong views or wrong understandings of the 
precepts: Giới cấm thủ. 

Evil ways: Ác Đạo—Ác thú The states of 

woe——Realms of woe——EvIl realms. 

l) Evil ways (three evil paths, or destinies of 
hells, hungry ghosts and animals): Tam đồ ác 
đạo gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

2) Three paths can be taken as states of mind, 
1.e., when someone has a vicious thought of 
kiling someone, he 1s effectively reborn, for 
that momernt, in the hells: Ba đường của trạng 
thái tâm, thí dụ như khi chúng ta có tâm tưởng 
muốn giết hại ai, thì ngay trong giây phút đó, 
chúng ta đã sanh vào địa ngục vậy. 

3) Sentient beings In evil realms—Chúng sanh 
trong ác đạo: 

a)_ Do not encounter the Buddhadharma: Chẳng 
gặp được Phật pháp. 


b)  Never cultivate goodness: Chẳng bao giờ tu 
tập thiện nghiệp. 

c©) Always harm others: Luôn làm hại người 
khác. 

4) Sometmes the 
considered an evil realm because though they 
have heavenly merits, they lack virtues and 
have much hatred: Thỉnh thoảng A-Tu-La 
cũng được xem như ác đạo vì dù có phước 
đức cõi trời nhưng lại thiếu công đức và có 
quá nhiều sân hận. 


Asura realm 1s also 


Evil will: Ác tâm—III-will_—Malevolenee. 

Evil word: Coarse, rude, rough, immature words 
or talk—Rough outline, preliminary words—Thô 
NÑgôn—Lời nói thô ác. 

Evil world: Ác thế. 

Evil world of the five turbidities: Ngũ trược 
ác thế, 

Evoke (v): Đưa đến—Love evokes love, hatred 
evokes hatred. Thus, the Buddha taught: “Hatred 
does not cease by hatred, hatred ceases only by 
love.”—Tình thương đem lại tình thương, sự thù 
hận đem lại thù hận. Vì thế Đức Phật dạy: “Hận 
thù không thể chấm dứt hận thù mà chỉ có tình 
thương mới chấm dứt được hận thù.” 

Evoke transcendent wisdom: Bodhisattvas 
evoke transcendent wisdom, yet always observing 
all sentient beings—Xuất sanh Bát Nhã Ba La 
Mật, mà luôn quán sát tất cả chúng sanh—See 
Ten Paths Of Emancipation Of Great Enlightening 
Beings. 

Evolufion (n): Sự chuyển hóa hay tiến hóa—Có 
năm chuyển hay năm giai đoạn phát triển từ nhân 
đến quả theo Mật Giáo —There 
evolutons or developments according to the 
Esoteric Sects—See Five developments. 
Evolutions of the embryo: Những thời kỳ phát 
triển của thai nh —There are five evolutions of 
the embryo In the womb—Có năm thời kỳ phát 
triển của thai nhi trong tử cung—See FEive 
evolutions of the embryo 1n the womb. 
Evolutionary (a): Phát triển— Tiến hóa. 
Evolutionism (n): Chủ nghĩa tiến hóa. 

Evolve (v): Metamorphose—Biến hóa. 

Evolved at will: Manomayakaya (skÙ—Ý 
Thành—Mentally evolved—Ý Sinh hay do năng 


are Íive 


1404 


lực của ý mà thân được thành lập—Ý Sinh 

Thân— The will-body—Ý Thành Thân—Ý Sinh 

Hóa—A body menrtally produced or produced at 

will. Bodhisattvas from the first stape upwards 

are able to take any form at will to save senfient 

beings—Thân của các vị Bồ Tát từ bậc sơ địa trở 

lên, là thân vì ý muốn cứu độ chúng sanh mà đắc 

như ý thụ sinh (ý sinh thân là sự sinh thân bằng ý 

tưởng ví như ý chuyển động nhanh chóng không 

có øì trở ngại). 

Evolve the never-receding wheel whereby to 

carry out his work of universal salvafion: 

Xoay bánh xe bất thối chuyển mà từ đó thực hiện 

công việc phổ độ của mình —See Ten vows of a 

Bodhisattva. 

Evolving of mỉnd: Pravrtti-vijnana (skÙ— 

Evolving of consciousness—Tâm sinh khởi 

(chuyển thức). 

Exactly: Chính xác. 

Exagserate (v): Làm tăng quá mức. 

Exaggerafion (n): 

1) Quá mức. 

2) Cuống (Dối gạt người khác)—See Six things 
that defile the pure mind. 

Exaggerafor (n): Người hay phóng đại—Người 

hay thổi phồng. 

Exalt (v): Dignify—Enoble—Hiển dương (làm 

cho trở thành cao quý)—Suy tôn—Tán dương. 

Exalfation (n): Sự siêu thăng —Sự đề cao—Sự 

tán dương—Cảm Giác Siêu Thoát —See Feeling 

of exaltation. 

Exalted Beings Những đấng 

Enlightening Beings are called Exalted Beings 

because they reveal the unexcelled teaching— 

Hiệu là vô thượng Tát Đỏa, vì khai thị pháp vô 

thượng—See Ten appellatons of greatness of 

Great Enlightening Beings. 

Exalted virtue: Hiền đức. 

Examen (n): Examination of conscience—Sự xét 

lương tâm của chính mình. 

Examine (v): Discern—Discuss—Judge—Biện. 

Examine clearly: Minh sát. 

Examine and define: Khám Biện— Thầy thử 

trình độ tiến bộ của học trò; ngược lại học trò 

cũng xem xét tà chính của thầy. 





cao cả— 


Examine ourselves: Hãy tự xem xét lấy mình— 
We, devoted Buddhists, must examine ourselves 
so that we are able to know who we are. Know 
our body and mind by simply watching. In sitting, 
1n sleeing, In eating, know our limits. Use wisdom. 
The practice 1s not to try to achieve anything. Just 
be mindful of what 1s. Our whole meditation 1s to 
look directly at the mind. We will be able to see 
suffering, 1ts cause, and 1ts end—Chúng ta, những 
Phật tử thuần thành, phải tự quán sát lấy mình để 
từ đó chúng ta có khả năng hiểu mình là ai. Hiểu 
thân và tâm mình bằng sự quan sát theo dõi. 
Trong lúc ngồi thiền, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, 
chúng ta đều biết phải làm như thế nào để giới 
hạn và điểu hòa. Hãy xử dụng trí tuệ của chúng 
ta. Hành thiển không nhằm mục đích đạt được, 
hay để hoàn thành một cái gì cả. Chỉ cần chú tâm 
tỉnh thức. Toàn thể việc hành thiển của chúng ta 
là nhìn thẳng vào tâm mình. Khi nhìn thẳng vào 
tâm mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, nguyên 
nhân của khổ, và chấm dứt sự khổ. 

Examine self three times a day: Một ngày 

phải tự xét thân mình ba lần (Ngô nhật tam tỉnh 

ngô thân). 

Examine the ways of access fo omniscience: 

Quán môn nhứt thiết trí—See Ten kinds of way of 

adornment of Great Enlightening Beings (10). 

Examination: Sự cứu xét. 

Examination of conscienee: Tự vấn lương tâm. 

Examining: Quán sát—See Ten kinds of 

Buddha-work In all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (7). 

Examplary (a): Gương mẫu. 

Example (n): 

I1) Khuôn mẫu—Model—Pattern—According to 
the Hetuvidya-sastra (the treatise explaining 
causality, or the nature of truth and error), 
there are two kinds of drstanta or examples— 
Theo Nhân Minh Luận, có hai loại dụ—See 
Two kinds of drstanta. 

2) Udaharana (skt)—Dẫn Dụ (so sánh với các 
pháp dễ hiểu)—See Five parts of a syllogism. 

Exeardinate (v): Ra khỏi một giáo hội để gia 

nhập vào giáo hội khác. 

Exeardination (n): Sự ra khỏi một giáo hội để 

gia nhập vào giáo hội khác. 





1405 


Exceeding siỉn: Việt Tội —Transgression of the 
law, particularly of esoteric law or monastic 
vows—Gọi tắt của Việt Tỳ Ni Tội, hay là tội vượt 
qua Tỳ Ni Pháp Giới. 

Exceedinpgly vast: Thật bao la. 

Excel (v): Outshine—Trascend—Siêu bạt—Vượt 

trội hơn. 

Excellenee (n): Visesa (p & skt)—Thù thắng. 

l) According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 27, there are ten kinds of excellence. 
Once Great Enlightenng Beings 
affained these ten oceans, they wil also attain 
ten kinds of excellence. After they have 
affained ten kinds of excellence, they wIll 
also attain ten kinds of power—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư đại Bổ Tát có 
mười thứ thù thắng. Một khi chư Đại Bồ Tát 
đã đạt được mười thứ hải, thì cũng đạt được 
mười thứ thù thắng. Sau khi đã được mười thứ 
thù thắng, thời chư Bồ Tát lại cũng được 
mười thứ lực—See Ten kinds of excellence 
of Great Enlightening Beings. 

2) The 
Buddha's teaching—Bảy điều thiện thù thắng 
trong Phật pháp—See Seven excellences 
claimed for the Buddhaˆs teaching. 

Excellent! Excellent! (a): Lành thay ! Lành 

thay! 

Excellent action: Excellent action ¡is a way of 

gøenerating qualities of Buddhahood, because what 

has been put Into practice 1s not lost—Hạnh thù 
thắng là đạo xuất sanh Phật pháp, vì công hạnh 
đã tu không hư mất—See Ten ways of generating 
the qualities of Buddhahood of Great Enlightening 

Beings. 

Excellent appearanee: Diệu tướng. 

Excellent assembly: Gia Tập —An excellent 

(delightful) assembly, or meetinge——Một chúng hội 

hoàn hảo. 





have 


seven excellences claimed for the 


Excellen( causes: Duyên lành —There are five 
excellent causes of blessedness—See Five 
excellent causes. 

Excellent deeds which Great Enlightening 
Beings have been doing to save senfient 
beings: Những điều lợi ích mà chư Đại Bồ Tát đã 
làm nhằm cứu độ chúng sanh—According to the 


Vimalakirti, Chapter Tenth, Vimalakirti said: “As 
you have said, the Bodhisattvas of this world have 
song compassion and their lifelong works of 
salvation for all living beings surpass those done 
1n other pure lands during hundreds and thousands 
of aeons. Why? Because they achieved ten 
excellent deeds which are not required in other 
pure lands—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm thứ 
Mười, Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi Ta Bà này 
đối với chúng sanh, lòng đại bi bển chắc thật 
đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở 
cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn 
hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì 
sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều lành mà các 
Tịnh Độ khác không có.”—See Ten Bodhisattvas" 
excellent deeds in the Saha world. 

Excellenf in every detail: Tùy Hình Hảo—Hảo 
Tướng—FExcellent body ¡1n every detall; the 
individual excellences of others united in the 
Buddha—Thân Phật có đủ tướng hảo của bậc đại 
nhân, từng tướng lại có một số vẻ đẹp biểu lộ tùy 
theo hình dung của mỗi tướng. ** See Thirty-two 
auspIcious marks. 

Exceptional: Àvenika (p)—Đặc thù—Special. 
Excepfionally: Một cách đặc biệt. 

Excess of strength: Dư sức. 

Excessive (a): Quá mức. 

Exchange (v): Paravrit (sk)—Chuyển đổi—To 
change——To turn back. 

Excision: Bất Sanh Đoạn—-One of the three 
cutting off or excisions, when 1llusion no longer 
arises the sufferings of being reborn ¡in the evil 
paths are ended—Một trong Tam Đoạn, khi phiển 
não không còn khởi lên thì những khổ đau sanh tử 
trong các đường dữ cũng chấm dứt—See Three 
©excisions of beguiling delusion (B) (3). 

Excisions of beguliling delusions: Đoạn— 
There are three cutting off or exclsions of 
beguiling delusions or perplexiies—Có ba diệt 
đoạn—See Three excisions of beguiling delusion. 





Excited: Nôn nóng. 

Excitement (n): Chanda (skt)—Agitation— 
Ambitlous—lImpulse——Restlessness—Ũnsettled— 
Unwholesome excitement—Trao cử—Sự kích 
thích nhơ bẩn—Sự kích thích hay sự dao động, 
xao động, tán loạn của tâm thức khi hành thiển. 


1406 


Những phiền não khiến cho tâm xao xuyến không 
an nh. 

Excitement of sensual pleasure: Kamachanda 
(sk)——Khích dục. 

Excluded from catastrophe: Thoát khỏi thảm 
họa. 

Exclusive order: Lệnh độc tôn (trong chế độ 
quân chủ). 

Exclusively pay attention to something: 
Samadhi (skÙ—Chuyên chú tâm tập trung tư 
tưởng vào một cái gì đó—Concentration—See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Exclusivity: Lãnh thọ một hạnh, từ chối những 
hạnh khác —See Ten kinds of possession by 
demons of Great Enlightening Beings. 
Excommunication (n): Sự khai trừ ra khỏi giáo 
hội. 

Excrement (n): Phân (chất thẩy ra từ trong 
bụng). 

Excrement hell: Thỉ Phẩn Địa Ngục—Địa ngục 
chứa đây phân hôi thúi. 

Exculpatfe: To clear someone of a charge—To 
exonerate someone from a charge—Giải oan cho 
a1. 

Exculpate someone from a charge: Exonerate 
someone from a charge—Clear someone of a 
crime—Giải oan. 

Exeusable (a): Có thể tha thứ được. 

Excusafion (n): Exemption—Sự miễn luật (có 
thể tha thứ được khi không giữ giới vì lý do bệnh 
hoạn). 

Excecuted by royal decree: Bị phép vua tru 
lục—See Nine maJjor forms of untimely death. 
Rahu (skÐ—The spirit that causes eclipses—La 
Hầu—See Nine luminaries. 

Execution (n): Sự thi hành. 

Exegete (n): Nhà chú giải. 

Exempt from rebirth: Anutpatti (p)—Anutpada 
(skÙ—Ajata (skÙ—Non-brth-Not to be 
reborn—Unproductive—Sapless—Bất sanh—See 
Anutpatti. 

Exemptfion (n): Sự miễn trừ. 

Exercise for mental development (spiritual 
culture): Thực tập thiển quán. 


Exercise ripht thought: Bodhisattvas exercise 
ripht thought, abandoning arbifrary conceptions, 
their minds always follow universal knowledge—— 
Khởi chánh tư duy, bỏ vọng phân biệt, tâm thường 
tùy thuận nhứt thiết tr—See Ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings (8). 

EXxercise of spiritual powers is ceaseless: 
Thần thông tự tại chưa từng thôi nghỉ—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds in all times of 
the Buddhas (A). 

Exert (v): Cố gắng— Thi thố. 

Exert great effort: Thi thố một nỗ lực lớn lao. 
Exertion: Apramada (sk)—Bất phóng dật—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Exertion of energy: Siêng năng tính tấn— 
According to the Buddha 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From 
The World), Great Enlightening Beings have ten 
kinds of exertion of energy which help them fully 
achieve the unexcelled transcendent energy of the 
Buddhas—Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm (Phẩm 38§—Ly Thế Gian), chư Đại Bồ tát 
có mười sự siêng năng tỉnh tấn giúp họ có được 
đầy đủ tính tấn Ba-La-Mật vô thượng của chư 
Như Lai—See Ten kinds of exertion of energy. 
Exhalation (n): Sự thở ra. 

Exhausted: Kiệt quệ. 

Exhaustible Knowledges of Buddhas: Những 
điều biết hết cùng tận (biết hết tất cả các pháp 
không thừa sót) của chư Phật— According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten exhaustive knowledges of all Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều biết 
hết tất cả các pháp không thừa sót của chư Phật— 
See Ten exhaustive knowledges of all Buddhas. 
Exhauston of the Kammic energy: 
Kammakkhya (p)—Nghiệp Dĩ—See Four causes 
of death (The Buddha and His Teachings). 
Exhausfion of the life span: Ayukkhaya (p)— 
Mạng Triệt—See Four causes of death (The 
Buddha and His Teachings). 

Exhausfion of both the life span and kamma 
energøy: Ubbayakkhaya (p)—Mạng Triệt Nghiệp 
Dĩ Đồng Thời —See Four causes of death (The 
Buddha and His Teachings). 


in The Elower 


1407 


Exhausfion of the stream of transmigrafion: 
Asravaksaya (skt—Lậu Tận—The end of the 
passions—Chấm dứt dục vọng phiền não, hay là 
cạn dòng sinh tử luân hồi. 
Exhibit the truth: To tell the truth; to manifest 
the bhutatathata or Innate Buddha——Phát Chân— 
Nói lên chân lý. 
Exhort (advise) to conversion: To convert— 
Khuyến hóa. 
Exhort (advise) someone to do something: 
Khuyên bảo ai làm điều gì. 
Exhortation (n): Sự khuyến dụ. 
Exhortatfion to Hold Firm: Phẩm Tr—See 
'Twenty-eight chapters in the Lotus Sutra. 
Exhortation and prohibition: Khuyến Giới— 
Exhortaion and prohibition; 
admonmish; exhort to be good and forbid the doIng 
of evi—Dạy làm điều thiện gọi là “khuyến,” 
ngăn cấm làm điều ác gọi là “giới.” Giáo pháp 
của Phật đầy đủ hai môn Khuyến Giới (như chư 
ác mạc tác thuộc về Giới Môn, còn chúng thiện 
phụng hành thuộc về Khuyến Môn). 

Exhorted: Khuyên bảo. 

I) Be energetically exhorted: Được ân cần 
khuyên bảo. 

2) Be able to exhort another person: Có khả 
năng khuyến hóa được người khác. 

Exile (n): Sự lưu đày. 

Exilic (a): Lưu đày. 

Exist (v): Hiện hữu. 

Existence (n): Bhava (p)—Becoming and re- 

becoming——Being——ExIstence——EXIstIing—— 

Process of existence—Hữu (có). 

1) Sự hiện hữu —LIÍe or existence 1s 1n confrast 
with non-existence (abhava). According to the 
Buddhist idea, all things are born from mind 
and consist of mind only. Especially In the 
Idealisic theory, what we generally call 
©xistence proceeds Írom conscIousness. 
Accordng to the Mind-Only School, 
everything that exists 1s classified as to the 
nafure of is origin into three species—Sự tồn 
tại, đối lại với sự không tổn tại. Theo quan 
niệm Phật Giáo, vạn hữu sinh khởi do tâm, và 
chỉ có tâm mà thôi. Nhứt là trong học thức 
“Duy Thức,” cái mà chúng ta gọi là hiện hữu 


(© exhort and 


nó tiến hành từ thức mà ra. Theo Duy Thức 
Tông, mọi vật hiện hữu được xếp tùy theo 
bản tánh của nó vào ba loại—See Three 
kinds of existence. 

2) Ba hữu—-Three kinds of 
existence—Three states of mortal existence 
1n the trailikya—See Three states of mortal 
©xIstence. 

3) Bhavasvabhava (skÐ: Being—Tánh Tự 

Tánh—Hữu thể hay sự hiện hữu—See Seven 

types of self-nature. 

See Twelve conditions of cause and effect. 


Súc sanh hữu —See 


loại hiện 


+ 


Existence as animals: 
Seven sfages of exIstence. 
Existence Culfivated Door: Hữu Môn— 
Dharma Door of Existence—See Two doors (F). 
Existence in the Devas: Thiên hữu—See Seven 
Stages Of exIstence. 

Existence of element and the non-existence 
0f self: Pháp Hữu Ngã Vô Tông—See Ten tenets 
of the Hua-Yen School. 

Existence is empfiness: Diệu Hữu Tức Chân 
Không—Existence 1s Emptiness means Practice 1s 
Theory or there already exIsts 
Theory—Diệu hữu tức chân không còn có nghĩa 
là Sự tức Lý, hay trong Sự đã có sẵn Lý rồi —See 
Theory and practice are in harmony. 

Existence in the formless: Existence ¡in the 
immaterial realm—Vô sắc hữu. 

Existence in a form-sphere: Hiện hữu sắc 
giới —See Three kinds of existence. 

Existence in the future sfate: Đương hữu hay 
thân tâm của đời sau—See Three states of mortal 
existence (C). 

Existence in the hells: Địa ngục hữu—See 
Seven sfages Of exIstence. 

Existence in the human beings: Nhơn hữu— 
See Seven stages of exIstence. 

Existence of a human being: Sự hiện hữu của 
Con người. 

Existence in the hungry ghosts: Ngạ quỷ 
hữu—See Seven stages of existence. 

Existence in the infermediate stage: Thân 
trung ấm hữu—§ee Seven stages of existence. 
Existence and joy as a deva: Thiên Hữu— 
ExIstence and joy as a deva, derived from 


In Practice 


1408 


previous devotion, the fourth of the seven forms 
Of existence. 

Existence or non-existence: Bhavabhava 
(sk)—Hữu Vô Nhị Kiến —Being or non-being; 
these fwo opposife views, opInions or theorIies are 
the basis of all erroneous views. Both views of 
existence and non-existence are erroneous ¡n the 
opinion of upholders of the Middle Path—Hiện 
hữu và không hiện hữu, chúng sanh và không 
chúng sanh, hai ý kiến đối lập nhau là căn bản 
của mọi tà kiến. Trong Trung Đạo thì cả hai kiến 
“hữu” và “vô' đều là tà kiến. 

Existence of noumenal thỉngs: Pháp hữu—See 
Three kinds of existence. 

Existence of a permanent ego: Ngã kiến— 
Holding to the Idea of the existence of a 
permanent ego. This 1s one of the eight Incorrect 
views—Cho rằng có một cái ngã thường hằng. 
Đây là một một tám loại tà kiến—See Eight 
InCOrrecf Views. 

Existence of phenomenal thỉngs: Giả danh 
hữu (cái bàn, người đàn ông, người đàn bà, vân 
vân)—See Three kinds of existence. 

Existence of qualities: Tương đối hữu—This 
kind of existence expresses the OppOSIf€S, 1.€., 
length and shortness, strength and weakness, 
etc—Loại hiện hữu này diễn tả sự đối nghịch như 
dài và ngắn, mạnh và yếu, vân vân—See Three 
kinds of existence. 

Existence in the realm of desire: Dục Hữu— 
Sense-sphere existence—Hiện hữu dục giới —See 
Three states of mortal existence (B). 

Existence in the realm of form: Sắc Hữu— 
Form-sphere existence—Hiện hữu sắc giớ—§ee 
Three kinds of existence, and Three sfates of 
mortal existence (B). 

Existence in the realm of formlessness 
(immaterial realm): Formless-sphere 
existence—Vô Sắc Hữu——Hiện hữu hay quả báo 
thực tại của vô sắc giới—See Three states of 
mortal existence (B). 

Existence of both self (atman) and element 
(dharma): Pháp Ngã Câu Hữu Tông—See Ten 
tenets of the Hua-Yen School. 


Existent (a): Hữu—See Bhava. 

Existenfial (a): Thuộc về sự tỐn tại. 

Existential philosophy of religion: Triết học 

tôn giáo hiện sinh. 

Existential theology: Thần học hiện sinh. 

Existentialism (n): Người theo chủ nghĩa hiện 

sinh. 

Existing: Hữu. 

1) Bhava (skt—Becoming and re-becoming— 
Being—Existence—Hữu—See Twelve 
conditions of cause and effect. 

2) Ifwe express our answer, It must be “Yes.”—— 
Hữu nhi bất không. Nếu chúng ta diễn tả câu 
trả lời, nó phải là “Phải”—See Four terms of 
differentiation of all things (A). 

Existing kalpa: Vivarta siddha kalpa (skÐ—Trụ 

Kiếp—The abiding or existing kalpa; the kalpa of 

human existence— Thời kỳ mà các loài hữu tình 

yên ổn tổn trụ (một trong bốn trung kiếp, thành, 
trụ, hoại, không)—See Four kalpas. 

Existing and non-existing: Diệc Hữu Diệc 

Không—If we express our answer, 1t must be 

“Either yes or no according fo circumsfances.”—— 

Vừa Hữu vừa Không. Nếu chúng ta diễn tả câu 

trả lời, nó phải là “Vừa phải vừa không phải”— 

See Four terms of differentiation of all things (A). 

Existing together: Câu hữu (cùng hiện hữu)— 

Đồng thời hiện hữu—All beings—Existing— 

Having. 

Exonerafe someone from a charge: To clear 

someone of a charge——To exculpate—Exculpate 

someone from a charge—Giải oan cho ai. 

Exorcism (a): Sự trừ tà—Trừ quỷ. 

Exoreismal (a): Giống như trừ tà —Thuộc về trừ 

tà. 

Exorcist (n): Người trừ quỷ. 

Exoterie (a): Hiển lộ—Rõ ràng. 

Exoteric and esoteric: Hiển Mật Hiển giáo 

và Mật giáo—Exoteric and EsoterIc. 

I) Hiển Giáo: All sects except the Shingon 
Sect—Tất cả các tông phái, ngoại trừ tông 
Chân Ngôn. 

2) The Shingon, or True-word sect 1s the 
esoteric sect, which exercises Occult rites of 
Yoga character: Chân Ngôn tông— Chân 
Ngôn tông tu tập những nghi thức Du Già. 


1409 


Exoteric meaning: Hiển Liễu Hiển nghĩa— 
Plan meaning, 1n with 
meaning—Hiển liễu nghĩa đối lại với mật nghĩa 
(lời nói văn tự có nghĩa phân minh rõ ràng)—See 
Two meanings of the teachinøs (B). 


confrast ©SOf€TIC 


Exoteric scriptures: Hiển Kinh—-Open or 
general scriptfures, as distinguished from the 
©softeric, occult, or fanfric scriptures—Kinh điển 
của Hiển Giáo (tất cả các tông phái Đại Thừa và 
Tiểu Thừa đều dùng, ngoại trừ Chân Ngôn Tông). 
Exoteric sect: Hiển tông—The Open sects, in 
contrast with the esoteric—Tông chỉ của Hiển 
giáo, đối lại với Mật giáo (trừ Chân Ngôn Tông, 
tất cả các tông phái khác đều là Hiển Tông). 
Exoteric teaching: Hiển giáo—Hiển Giáo dạy 
cho thính chúng hữu hình Exoteric or public 
teaching to the visible audience—See Dual 
division of the Buddha's teaching (ID, and Open 
teaching. 

Exoteric teaching to the visible audiencc: 
Public teaching to the visible audience—Hiển 
giáo—See Dual division of the Buddhaˆs teaching 
Œ@). 

Exoterism: Hiển Giáo—See Open teaching. 
Expand insight: Phát triển tuệ quán. 
Expansion of knowledge: Tăng trưởng kiến 
thức. 

Expect that everyone else should be on good 
terms and in harmony with us: Mong tất cả 
đều thuận theo ý mình——In the Ten Non-seekings, 
the Buddha taught: “We should not wish that 
everyone, at all times, be on good terms and in 
harmony with us. This leads to pride and concelIt 
and seeing only our own side oŸ ©every 1ssue.” 
Trong Mười Điều Tâm Niệm, Đức Phật dạy: “Với 
người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý 
mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu 
căng.”—See Ten Non-Seeking Practices. 
Expectation (n): Kỳ vọng. 

Expedient dharmas: Pháp phương tiện—See 
Expedient means. 

Expedient gate: Cửa phương tiện. 

Expedient  means: Upaya (skQ—Skilful 
means—Skill-in-means—Phương tiện thiện xảo— 
Extaordinary Skiful Means 1s a good and 
vituous practice which Buddhas and Maha- 





Bodhisattvas use to follow and adapt to the 
individual capacity, personality, and inclination of 
sentient beinsgs to aid and transform them from 
unenliehtened to enlightened beings. Practitioners 
who possess wisdom are no longer atfached to 
forms and  appearances; 
appearances are only expedients for them to 
advance In cultivation to obtain the Buddhahood. 


because forms and 


Because of the different situations that arise, one 
has to use methods suited to the particular time 
and place. Expedient dharma Implies that the 
methods are not constant and changing, but rather 
1mpromptu methods set up for a special purpose. 
Through those expedient methods or strategies, 
Buddhas or Bodhisattvas can help rescue and lead 
other beings to Enliehtenment—Phương tiện thiện 
xảo là phương tiện tốt lành và tinh xảo mà chư 
Phật và chư Bồ Tát tùy căn tánh của các loại 
chúng sanh mà “quyển cơ nghỉ hay quyển biến 
hóa độ họ từ phàm lên Thánh (từ si mê thành giác 
ngộ). Các bậc trí lực không chấp nê nơi hình thức, 
họ chỉ coi hình thức như những phương tiện thiện 
xảo để tiến tu và đạt cứu cánh là quả vị Phật. Vì 
nhiều hoàn cảnh khác nhau khởi lên nên người ta 
phải dùng phương cách nào thích hợp cho từng lúc 
từng nơi. Qua những phương tiện thiện xảo này 
mà chư Phật và chư Bồ Tát có thể cứu vớt và dẫn 
dắt chúng sanh giác ngộ—See Skillful means and 
Ten kinds of skill in means of all Buddhas. 
Expedient school: Undeveloped school—Quyển 
Môn—The sects which emphasize temporary 
methods or expedienfs for saving beings—Những 
tông phái nhấn mạnh đến việc dùng phương tiện 
để cứu độ chúng sanh. 

Expedient teaching suited to the condifions 
before the time of the Wu-Liang-Shou- 
Chỉng: Hóa Tiền Phương Tiện—All the 
expedient, or partial, teaching suited to the 
conditions before the time of the Infinite Life 
Sutra—Tất cả hay từng phần phương tiện được 
giảng dạy cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh 
trước thời có Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 


1410 


Expedients: Upaya (skt)—Adaptability—Skill- 
1n-means—Use of expedient or proper means— 
Phương Tiện—Phương tiện Ba La Mật—See 
Skillful means, and Ten Paramitas. 

Expedients of Buddhas and Bodhisattvas: 
Quyền phương tiện của chư Phật và chư Bồ Tát. 
Expedient means of killing: Phương Tiện Sát 
Sanh—The right of Great Bodhisattvas, knowing 
every one”s karma, to kill without sinning, in 
order to prevent a person from committing sin 
involving unintermitted suffering, or to aid him 
reachng one of the hipher reincarnatlons— 
Phương tiện thiện xảo của vị Bồ Tát, biết được 
nghiệp báo của từng người, nên giết mà không bị 
tội, để tránh không cho người nầy phạm tội làm 
khổ đau không ngừng, hay giúp cho người đó 
được sanh vào cảnh giới cao hơn. 

Expedien(s within the T?ien-T?ai Sect: Thể 
Nội Phương Tiện Thể Ngoại Phương Tiện—The 
T”1en-T”ai school Indicating that the expedients In 
the “Iactful Chapter” in the Lotus Sutra are 
within the ultimate reality of that sutra, while 
those of other schools are without it—Theo tông 
Thiên Thai, Đức Phật phương tiện giảng trong 
Kinh Liên Hoa, phẩm Phương Tiện là thù thắng 
trong vòng chân lý tuyệt đối nên gọi là thể nội 
phương tiện, trong khi các tông phái khác không 
dùng phương tiện nên gọi là thể ngoại phương 
tiện. 

Expel (v): Đuổi—To drive someone out-To 
dismiss—To discharge. 

Expenditure on charitable purposes: Chi tiêu 
về mục đích từ thiện See Eive kinds of 
expenditure. 

Expenditure on food and clothing and other 
needs: Chi tiêu về thực phẩm, quần áo và các 
nhu cầu khác—See Eive kinds of expenditure. 
Expemiture on ïllnes and other 
emergencies: Chi tiêu về thuốc thang và những 
trường hợp khẩn cấp khác—S§ee Five kinds of 
expenditure. 

Expenditure on maintain of parents, wife 
and children and servantfs: Nuôi cha mẹ, vợ 
con và người làm —See Five kinds of expenditure. 
Expenditures on offering alms in memory of 
the depar(ed: Cúng dường để tưởng nhớ đến 


những người đã khuất See Five kinds of 
expenditure. 

Expenditures on offering merit to the 
deities: Dâng lễ cúng dường chư Thiên—S§ee 
Five kinds of expenditure. 

Expenditures on payment of state taxes and 
dues in time: Trả thuế và lệ phí nhà nước đúng 
kỳ hạn—See Five kinds of expenditure. 
Expenditures on treating one?s relatives: Đối 
xử với thân quyến—§ee kinds of 
expenditure. 

Expenditures on treating one?s visitors: Đối 
xử với khách —See Five kinds of expenditure. 
Expenditures on offerings to monks and 
nuns: Dâng lễ cúng dường chư Tăng Ni—§ee 
Five kinds of expenditure. 

Expense of one”s own life: Hy sinh thân mạng. 


Flive 


Experience (v): Kinh nghiệm—K¡nh qua—Kinh 
Nghiệm—Experlence means knowledge derived 
from personal experimentf; Impression on the mind 
not from memory—Sự hiểu biết xuất phát từ sự 
quan sát của cá nhân hay thực nghiệm; ấn tượng 
của tâm chứ không từ ký ức. 

Experience ease leads to joy: Thấy an lành 
hay mừng—See Ten states of Feeling Skandha. 
Experience of enlightenment: Kinh nghiệm 
giác ngộ—According to the Samanaphalasuttanta, 
the Buddha taught the followings the 
experience of enlightenment: “With his heart thus 
serene, made pure, translucent, cultured, devoid 
of evil, supple, ready to act, firm, 
1mperturbable, he directs and bends down to the 
knowledge of the destruction of the defilements. 
He knows as 1t really 1s : “this 1s pain”, “this 1s the 
origin of pain”, this 1s the cessation of pain”, and 
“this 1s the Way that leads to the cessatlon of 
pam'. He also knows as 1t realy 1s: “this 1s 
affliction”, “this 1s the origin of affliction”, this 1s 
the cessatlon of affliction”, and “this 1s the Way 
that leads to the cessation of affliction'”. To him, 
thus knowing, thus seeing, the heart is set free 
from the defilement of lusts, of existence, of 
1pnorance... In him, thus set free, there arises the 
knowledge of his emancipation, and he knows: 
“Rebirth has been destroyed. The higher life has 
been fulfiled. What had to be done has been 


on 


and 


1411 


accomplished. After this present life there wIll be 
no more lie beyond!*” However, the dharma 
which I have realized 1s indeed profound, difficult 
(O perceive, difficult to comprehend, tranqull, 
exalted, not within the sphere of logic, subtle, and 
1s fo be understood by the wise. Sentient beings 
are atfached to material pleasures. This causally 
connected “Dependent Arising” 1s a subject which 
1s difficult to comprehend. And Nirvana, the 
cessafion of the conditioned, the abandoning of all 
passions, the destruction of craving, the non- 
attachment, and the cessation 1s also a matter not 
easily comprehensible.—Theo Kính Sa Môn 
Quả, Đức Phật dạy về kinh nghiệm giác ngộ như 
sau: “Với cái tâm an định, trong sạch, linh mẫn, 
điều chế, xả hết ác nghiệp, nhu thuận, tùy ứng, 
kiên cố, không nao núng, thầy Tỳ Kheo phát tâm 
diệt trừ phiển não. Thầy biết đúng như thực: “đây 
là khổ”, 'đây là nguyên nhân của khổ”, 'đây là sự 
diệt khổ”, và “đây là con đường diệt khổ.` Thầy 
biết đúng như thực: “đây là phiền não', “đây là 
nguyên nhân của phiển não', 'đây là sự diệt trừ 
phiển não', và “đây là con đường đưa tới sự diệt 
trừ phiền não". Biết như vậy, thấy như vậy, tâm 
thây được giải thoát các phiển não lậu hoặc của 
dục ái, hữu ái, vô minh, và được trí tuệ giải thoát. 
Thầy Tỳ Kheo biết: “nghiệp tái sanh đã xả trừ, 
phạm hạnh đã tròn, việc gì phải làm nay đã làm 
xong, sau kiếp này không còn thọ thân nào khác.” 
Tuy nhiên, giáo pháp mà Như Lai chứng ngộ, quả 
thực thâm diệu, khó hiểu, khó nhận, vắng lặng 
tuyệt đối, không nằm trong phạm vi lý luận, tế 
nhị, chỉ có bậc Thánh nhân mới hiểu nổi. Chúng 
sanh còn luyến ái trong nhục dục ngũ trần. Giáo 
lý tương quan Duyên Khởi là một để mục rất khó 
lãnh hội, và Niết Bàn, là sự chấm dứt mọi hiện 
tượng phát sinh có điều kiện, sự từ bỏ khát vọng, 
sự đoạn trừ tham ái, sự không tham ái và sự chấm 
dứt cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội.” 
Experience only perfect happiness: Có những 
loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, 
hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc 
ấy, cảm thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên— 
See Three kinds of happy rebirth. 

Experience a pain: Experience a sadness— 
Cảm thọ nỗi khổ. 

Experience a pleasure: Experience a joy— 
Cảm thọ niềm vui. 


Experience remorse: Cảm thấy hối hận. 
Experience sadness: Kinh qua (chịu) khổ đau. 
Experience something: Cảm thấy điều gì —To 
feel something. 

Experience oneself through insight: Tự mình 


knh nghệm qua tuệ giác—Mundane 
experiences: Kinh nghiệm thế gian. 
Experienced and concenfrated mỉnd: 


Vriddha (skÐ—Shakuju-Shoyo-Shm (jap)—Tích 
tụ tỉnh yếu tâm. 
Experienfial entry into Buddha-truth: Ayana 
(sk)—Chứng Nhập—Going to reality Lấy 
chánh trí như thực chứng được chân lý. 
1) Partial, as in Hinayana and early Mahayana: 
Phần Chứng. 
2) Complete, as in the perfect 
Mahayana: Toàn Chứng——Viên mãn. 
Experienfial knowledge: Adhigamavabodha 
(skÐ— Chứng Trí -Realization or attainment of 
truth by the Bodhisattva In the first stage—Chứng 
trí vô lậu của Bổ Tát ở ngôi sơ địa ngộ lý trung 
đạo chân thực. 
Experimental evidence: Anubhuti (sk)— 
Chứng Nghiệm —To verify—Knowledge derived 
from any sources but memory, I1.e., knowledge 
from perception, from feelings, from sensing, 
etc—Sự hiểu biết không do ký ức, như sự hiểu 
biết từ tri giác, cảm thọ, và cẩm giác, vân vân. 
Experimental  process Buddhist 
cultivation: Tiến trình thử nghiệm trong tu tập 
theo Phật giáo—The Buddha stressed ¡in His 
Teachings the experimental process in Buddhist 
cultivation 1s a chain of objective observations 
before any practices because through obJective 
observations we realize the real face of sufferings 
and afflictions. ifs ¡is objective observation that 
ØIVves us an opportfumty to cultivate to totally 
destroy sufferings and afflictions. Thus, at any 
time, obJective observation plays a key role in the 
experimenfal process 1n Buddhist cultivation— 
Đức Phật đã nhấn mạnh trong giáo lý của Ngài là 
tiến trình thử nghiệm trong tu tập theo giáo lý nhà 
phật là một chuỗi những quan sát khách quan 
trước khi thực hành. Qua quan sát khách quan 
chúng ta nhận chân ra bộ mặt thật của khổ đau 
phiền não. Từ đó chúng ta mới có cơ hội tu tập để 
tận diệt hoàn toàn khổ đau và phiển não. Chính vì 








school of 


in 


1412 


thế mà ở vào bất cứ thời điểm nào trong tiến trình 
tu tập, quan sát khách quan lúc nào cũng giữ vai 
trò chính yếu trong tiến trình thử nghiệm trong tu 
tập theo Phật giáo. 

Expiate (v): Đền tội. 

Expiation: Sự chuộc tội. 

Expiratfion: Sự tử vong. 

EXxpire (v): To die—To pass way—Chết— 
According to Buddhism, Death is the moment 
when the alaya consciousness leaves the body, 
not when the heart has stopped or brain waves can 
no longer be detected—Theo Phật giáo, chết là 
giây phút mà A Lại Da thức rời bỏ thân nầy, chứ 
không phải là lúc tim ngừng đập hay óc ngừng 
làm việc. 

Explain: To clear up—Discourse—Expound— 
Preach —Talk—Biểu Bạch —To show one”s vows 
or resolutions in front of a Buddha”s Image; or to 
inform, to make clear, especially to inform the 
Buddhas and Bodhisattvas—Giải thích (khai giải 
hay giải thích). Trước Phật bày tỏ nguyện vọng 
mục đích xin với Tam bảo chứng giám, hay cáo 
bạch sự việc lên chư Phật và chư Bồ Tát. 

Explain the Buddha-bodies: Nói Phật thân— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (9). 

Explain the Buddhas" turning of the wheel 
of pure Teaching: Nói chư Phật chuyển tịnh 
Pháp luân—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (9). 
Explain the complefe full unitary vehicle: 
Cũng có lúc vì chúng sanh mà chỉ nói viên mãn 
nhứt thừa—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (1). 
Explain a dream: Chẩn mộng. 

Explain the exfirpation of the roofs of all 
existences: Nói dứt hẳn những căn bổn—See 
Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (9). 

Explain the flawless fulfilliment of virtuous 
qualities: Nói những công đức đã làm xong— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds im all 
times of the Buddhas (B) (9). 

Explain forms of the Buddhist teaching in 
the sutra: Nói về giáo tướng của bộ kinh—See 


Five layers 
explicates the text of a sutra. 

Explain the guiding principle of the sutra: 
Nói về tôn chỉ của bộ kinh—See Five layers of 
mystic meaning when one explicates the text of a 


of mystic meaning when one 


SUfra. 

Explain the inevitable ending of life: Nói thọ 
mạng trọn về nơi hết mà làm Phật sự—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (9). 

Explain the meaning: Explain the sense— 
Giảng nghĩa. 

Explain that there is nothing enjoyable in 
the world: Nói thế gian không một việc đáng 
vui—See Ten kinds of Buddha-work In all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (9). 

Explain all pasf, presenf and future: Giảng 
nói tam thế—According to the Flower Adornment 
Sutra, there are ten ways which Enlightening 
BeiIngs use to explain all pass, presen(s and 
futures—Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười pháp 
mà Chư Bồ Tát đã dùng để nói khắp tam thế— 
See Ten ways by which Enlightening Beings 
explain all pasfs, presents and futures. 

Explain (v) principles: Thuyết pháp—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (7). 

Explain the sense: Expound the meaning— 
Giảng nghĩa. 

Explain something minufely: To 
something clear ¡in detail—Giải thích rõ ràng chi 
tiết. 

Explain the sutra”s powerful function: Nói 
về lực dụng của bộ kinh—See Eive layers of 


make 


mystic meaning when one explicates the text of a 
SUfra. 

Explain the teaching to those whose mỉnds 
are unruly: Nếu có chúng sanh tâm chẳng điều 
thuận thời Phật vì họ mà thuyết pháp —See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds In all times of 
the Buddhas (A). 

Explain all things: Function of wisdom—Tuệ 
giải. 

Explain three different vehicles of salvation 
for sentienf beïngs: Có lúc vì họ mà nói ba thừa 


1413 


sai khác—See Ten kinds of Buddha-work in all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (1). 
Explain the three vehicles, and reveal the 
reality of the one method of salvation: Khai 
tam hiển nhất (as found in the Lotus sutra—khai 
giảng về tam thừa, nhưng làm hiển lộ nhất thừa 
như tìm thấy trong kinh Pháp Hoa) 

Explain the ti(le of the sutra: Thích nghĩa rõ 
cái tên để của bộ kinh—See Eive layers of mystic 
meaning when one explicates the text of a sutra. 
Explain the ultimate reality of all thỉngs: Tất 
cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một 
niệm khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục của tất cả 


pháp See Ten kinds of Immeasurable 
1nconcervable Buddha-concentrations. 
Explan all the undertakings of 


enlightening beings: Nói tất cả những hạnh 
nguyện của Bồ Tát—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds in all trmes of the Buddhas (B) 
G). 

Explaining and handing down the dharmas: 
Phó Pháp Tạng The work explaiing the 
handing down of Sakyamunis teaching by 
Mahakasyapa and the elders, twen(y-four 1m 
number—Sau khi Đức Phật nhập diệt, thì tôn giả 
Ma Ha Ca Diếp đã cùng với 24 vị trưởng lão khác 
kết tập pháp tạng. 

Explaining the Thought Sutra: 
Samdhinirmocana-Sutra (skt—Kinh Giải Thâm 
Mật —Indian Mahayana text, probably composed 
some time around the third to fourth centuries, 
which became the main scriptural source of the 
Yogacara school. This is also the basic sutra for 
the Dharmalaksana sect. The sutra based on the 
central noton of the Yogachara, everything 
experienceable 1s mind only. Things exist only as 
processes of knowing, not as objectfs. Ït consists of 
ten chapters, In each of which a different 
Iinterlocutor poses questions to the Buddha. It 
confains Important discussions of the two truths, 
the nature of mind, Buddhist hermeneutics, and 
meditation. The original Sanskrit 1s lost. It is only 
exfant in Chinese and Tibetan versions. The 
Chinese version was translated by Hsuan- 
Tsang—Kinh điển Đại thừa từ Ấn Độ, có lẽ được 
biên soạn vào khoảng những thế kỷ thứ ba và thứ 
tư, trở thành nguồn kinh điển chính cho trường 


phái Du Già (Duy Thức). Đây cũng là kinh điển 
căn bản của Pháp Tướng Tông, nội dung nói về tư 
tưởng của trường phái Duy Thức. Mọi hiện tượng 
đều là trạng thái của tâm thức. Các đối tượng chỉ 
tồn tại qua quá trình trí tuệ, chứ không tổn tại như 
vốn có. Kinh gồm mười chương, trong mỗi chương 
có một cuộc đối thoại khác nhau, đặt ra những 
câu hỏi cho Đức Phật. Toàn bộ kinh gồm chứa 
những bàn luận quan trọng về hai chân lý, về bản 
chất của tâm, chú giải Phật kinh, và thiển quán. 
Nguyên bản bằng tiếng Phạn đã bị thất lạc. Hiện 
còn bản Hán tự và bản bằng tiếng Tây Tạng. Bản 
bấng Hán tự được Ngài Huyễn Trang dịch. 
Explaining the truth to all senfient beings in 
a manner appropriate to the time: Vì tất cả 
chúng sanh thuyết pháp chưa từng lỗi thờ —See 
Ten unimpeded functons relatng to sentient 
beings of Great Enlightening Beings. 
Explanation (n): Arthakartha (skÙ— 
CommentariesLời giải thích- Luận giải— 
Luận—See Abhidharma. 

Explanation of the doctrine: Giảng đạo 
(thuyết giảng về giáo thuyết). 

Explanation of Meaning: Thuyết Nghĩa—See 
Twelve sutras. 

Explanation of things: Thuyết giảng về vạn 
hữu—According to the Flower Adornment Suta, 
there are ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can skillfully explain all 
things—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp mà chư Đại Bồ Tát thường hay thuyết 
giảng. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có 
thể thiện xảo nói tất cả pháp—See Ten kinds of 
explanaion of things of Great Enlightening 
Beings. 

Expletive (a): Hư ngôn—False words. 

Explicit (a): Minh bạch —Rõ ràng. 

Exponentf (n): Người trình bày. 

Expose form: Lộ Hình—To expose 
appearance, naked, I1.e. the Nirgrantha ascetics— 
Trần truông như nhóm ngoại đạo Ni Kiền Tử. 
Exposition (n): Sự phơi bày, sự thuyết diễn. 
Exposiion of Dharma by the Buddha 
without awaiting quesfions or requesfs from 


1414 


his disciples: Udana (skt—K¡nh A Di Đà —Kinh 
Vô Vấn Tự Thuyết —See Amitabha Sutra. 
Exposifion of the Teachings of the Buddhas: 
Thuyết diễn Phật Pháp——According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds 
of expositon of the Iinumerable facets of the 
Teaching of the Buddhas. All Buddhas expound 
the ways of knowledge of all Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười môn diễn 
thuyết vô lượng của chư Phật. Chư Phật diễn 
thuyết vô lượng nhứt thiết chư Phật trí môn—See 
Ten kinds of exposition of the Iinnumerable facets 
of the Teaching of the Buddhas. 
Expound (v): Khai giải hay giải thích. 
I)_ Disentangle—Cởi ra—Mở ra. 
2) Explain—Giải thích. 
3) Let go—Release—Unloose—Untie—Giải 
thoát. 
Expound concentrafion and remembrance 
of Buddha: Tuyên nói niệm Phật tam muội— 
See Ten kinds of Buddha-work im all worlds In all 
times of the Buddhas (B) (9). 
Expound the doctrine: Dhamma desana (p)— 
Hoằng pháp —See Ten meritorious deeds (HH). 
Expound the inherent nature of indepdent 
origination of everything: Tất cả chư Phật 
hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả 
chỗ diễn thuyết tất cả duyên khởi tự tánh—See 
Ten kinds of Iimmeasurable ¡Inconceivable 
Buddha-concentrations. 
Expound the meaning: Explain the sense— 
Giảng nghĩa. 
Expound the purificaton of the senses: 
Tuyên nói các căn thanh tịnh—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (9). 
Expound the sphere of Buddhahood: Tuyên 
nói cảnh giới của chư Phật—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (9). 
Expound a stanza through countless kalpas: 
Thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp— 
See Eight great powers of personality. 
Expound the sutra: Thuyết kinh. 
Expound the sutra by giving out the main 
idea: Nhập Văn Giải Thích The method ¡in 


expounding scriptures of giving the main idea 

before proceeding to detail exposition—Phương 

pháp giải thích Kinh văn bằng cách cho biết đại ý 

trước khi đi vào chỉ tiết. 

Expound the Teaching: Hạnh thuyết pháp vì 

lợi ích chúng sanh—Expounding the Teaching to 

benefit sentient beinss, one of the ten kinds of 
action of Great Enlightening Beings. Enlightening 

Beings who abide by these can achieve the action 

of Buddhas that has no coming or going—See Ten 

kinds of practice of great enliphtening beings (TT). 

Expound true teachings spoken by infinite 

Buddhas, remaining unhindered: Khai thị 

chánh pháp vô lượng chư Phật nói, vô chướng 

ngại trụ —See Ten ways in which Buddhas remain 
unhindered. 

Expound the truth ïn all worlds, remaining 

unhindered: Nơi tất cả thế giới diễn thuyết 

chánh pháp vô chướng ngại trụ —See Ten ways In 
which Buddhas remain unhindered. 

Expounded: Được giải thích. 

Expounder (n): Người chú giải —Giảng Sư—See 

Seven monks (B). 

Expounders of Buddhist and 

scriptures: Sakya-family—Thích gia (những vị 

thuyết giảng kinh điển Phật giáo). 

Expounder of the Law: Dharma-bhanaka 

(skÐ—Pháp Sư. 

1) A Buddhist teacher: Master of the Law—— 
Teacher of the 
(master)—Bậc tu hành tinh thông Phật pháp, 
xứng đáng làm thầy của người khác. 

2) A Buddhist monk who preaches the Buddha- 
truth. There are five different kinds—Nhà sư 
chuyên giảng pháp—Có năm loại: 

1) A cusfodian ofthe sutras: Thụ Trì Pháp Sư. 

1) Reader: Đọc Kinh Pháp Sư. 

11) Intoner: Tụng Kinh Pháp Sư. 

1v) Expounder: Giải Thuyết Pháp Sư. 

v)  Copier: Thư Tả Pháp Sư. 

Expounding a sfanza throuph counfless 


Sutras 


Law—Dharma  teacher 


kalpas: This ¡s one of the eight great powers of 
personality or sovereign independence—Thuyết 
nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp. Đây là 
một trong tám cái ngã tự tại lớn—See Elight great 
pOWers of personalIty. 


1415 


Express (v): Diễn tả. 

Express one?s deligh( to someone: Bày tỏ 

niềm hân hoan của mình với ai. 

Express any unfriendliness: Nói lời bất nhã. 

Express a view: Phát biểu—To state. 

Expressly (adv): Cốt để, một cách tuyệt đối. 

Expressible form: Y ngôn—The bhutatathata in 

expressible form, wíh the 

bhutatathata In I1ts Iinexpressible form (ly ngôn). 

That 1s to say the bhutatathata ¡is beyond 

definiion, and cannot be described In words—— 

Chân như y ngôn là chân như có thể diễn tả được 

bằng lời; ngược lại với chân như ly ngôn là chân 

như không thể nghĩ bàn, và không thể diễn tả 
được bằng lời được. 

Expression of the true meaning of the 

Buddha's teachings: Giải thích chân thiệt nghĩa 

Phật pháp —According to the Flower Adornment 

Sufra, Great Enlightening Beings have ten kinds 

Of expression of the true meaning of the Buddhas” 

Teaching—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§, 

chư đại Bổ Tát có mười câu thiệt nghĩa Phật 

pháp—See Ten kinds of expression of the true 
meaning of the Buddhas” Teaching. 

Extant (a): Hiện vẫn còn. 

Extension (n): Sự nới rộng ra hay trương độ. 

Extensions of Buddhist philosophy: Vaipulya 

(skÐ)—Hoko (Jap)—Broad—Enlargement— 

Extension—Fuller explanation of the doctrine— 

Spacious—Square and wide—The whole of the 

Mahayana sutras—Phương Quảng. 

l1) Scriptures of meaning 
(universalistic or infinite). Vaipulya sutra 1s 
used to indicate all Mahayana sutras: Tên chỉ 
chung kính Đại Thừa—See 
Mahayana sutras. 

2) Name of the tenth of the twelve Buddhist 
sutras: Tên của bộ kinh thứ mười trong 12 bộ 
Kinh Phật. 

Extensive (a): Great—Immense—Vast—Bao 

la—To lớn——VI đại. 

Extensive benefits: Lợi lạc rộng rãi. 


1tS In conftrast 


measureless 


cho các 


Extensive blessinøs and virtues safisfying 
the heartfs of all beings: Phước đức rộng lớn 
làm thỏa mãn lòng chúng sanh—See Ten 


inexhaustible treasures and Ten principles which 
help enlightening beings fulfill their great vows. 
Extensive deeds: Quảng hạnh. 

Extensive discourses: Vaipulya-sutra (skÙ— 
Kinh Phương Quảng ——Extensive điscourses or 
Extensive sutras—Extensive Mahayana sutras. 
Sutra of Great Extension, or a Mahayana form of 
scripture, or a collection of expanded texts. There 
are different Vaipulya-sutras: 
Prajnaparamifa-sutra, Avafamsaka-sutra, and 
Ratnakuta-sutra—One of the twelve divisions of 
the Buddha's teachings—Kinh Phương Quảng, 
các kinh dài trong trường phái Đại thừa. Phương 
quảng kinh gồm ba bộ (Bát Nhã tâm Kinh, Hoa 
Nghiêm Kinh và Đại Bảo Tích Kinh). Một trong 
mười hai bộ kinh lớn của Phật giáo. 

Extensive Mahayana sutras: Kinh Phương 
Quảng—See Extensive discourses. 

Extensive sufras: Kinh Phương Quảng—See 
Extensive discourses. 
Extensively-Adorned-King Buddha: Quảng 
Trang Nghiêm Vương Phật. 

Extensively read: Very learned—Học rộng 
(quảng bác). 

Exterminate (v): Diệt—To 
annihilate—See Anirodha. 
Exterminate (v) a race: Diệt chủng—To wipe 
Ouf a race. 


three 


destroy——To 


External (a): Thuộc về bên ngoài. 

External aid: Ngoại Hộ—External protection or 

aid, such as food, clothing for monks and nuns, 

confrasted with the internal aid of the Buddha”s 

teaching—Những che chở bên ngoài như quần áo 

và thực phẩm cho Tăng Ni, đối lại với Nội Hộ hay 

giới pháp do Phật chế định nhằm giúp cho thân 

khẩu ý tránh điều sai trái. 

External appearance: Ngoại tướng (hình tướng 

hay hành vi bên ngoài). 

1)  External appearance of things: Biểu hiện bên 
ngoài của sự vật. 

2) Symbol: Biểu tượng. 

3) Distinctive mark or sign: Dấu hiệu hay tướng 
hay tướng trạng của sự vật. 

4) External characteristics: Đặc tính bên ngoài. 

5) According to the Dharmapada Suữra, verse 
262, the Buddha taught: “A man who 1s 
Jealous, selfish, 


and deceiful does not 


1416 


become good-natured by mere eloquence, nor 
by handsome appearance.”—Theo Kinh Pháp 
Cú, câu 262, Đức Phật dạy: “Những người hư 
ngụy, tật đố và xan tham, tuy có biện tài lưu 
loát, tướng mạo đoan trang cũng chẳng phải 
là người lương thiện.” 
External Aspect: Ngoại Phận—One of the two 
aspects. According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
external aspects as “Ananda! The 
external aspect refers to what happens outside 
living beings. Because of longing and yearning, 
they Iinvent the fallacy of discursive thoupht. 
'When this reasoning accumulates without cease, If 
can create ascending vapors. That is why when 
living beings uphold the prohibitive precepts in 
their minds, their bodies will be buoyant and feel 
light and clear. When they uphold mantra seals in 
their minds, they will 
resolute perspective. When they have the desire 
1n their minds to be born in the Heavens, In the1r 
dreams they will  have though(s of flying and 
ascending. When they cherish the Buddha lands in 
their minds, then the sagely realms will appear In 
a shimmering vision, and they will serve the good 
and wise advisors with little thought for their own 
lives. Ananda! Although the thought varies, the 
lightness and uplifting 1s the same. With flight and 
ascension, one wIll not sink, but will naturally 
become transcendent. This ¡is called the 'external 
aspect.”——Một trong hai phận. Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về ngoại phận như sau: “Ông A Nan! 
Ngoại phận tức là phần bên ngoài của chúng 
sanh. Nhân các khao khát mới phát minh các hư 
tưởng. Tưởng chứa mãi mới sinh ra cái khí hôn 
bồng bột. Cho nên chúng sanh tâm giữ cấm giới, 
cả thân nhẹ nhàng, trong sạch, tâm trì chú ấn, 
dáng điệu mạnh dạn. Tâm muốn sinh cõi Trời, 
mộng tưởng bay lên. Tâm muốn nước Phật, thắng 
cảnh thầm hiện. Thờ vị Thiện tri thức, tự khinh 
thân mệnh. Ông A Nan! Các tưởng dù khác nhau, 
nhẹ bay vẫn đồng. Bay lên chẳng chìm, tự nhiên 
siêu việt. Đó gọi là ngoại phận. ”—See Two 
aSpects. 
External base: Bàhrra-àyatana (p) Bàhyu- 
àyatana (skt)—There are six external bases: form, 
sound, fragrance, taste, touch and dharmas—Trần 


follows: 


command a heroic and 


(chất làm cho thân tâm ham muốn và luyến ái). 
Có sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (hiện 
tượng của vật chất và tâm lý). 
External conditions: Ngoại duyên—External 
conditions or circumstances which stir or tempt 
one to do evil. Problems and dissatisfaction do not 
develop because of external conditions, but from 
our own mind. If we don”t have internal peace, 
nothing from outside can bring us happiness. The 
condition in which the five Internal senses attach 
to the five external objects—Điều Kiện Bên 
Ngoài—Điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài 
khiến cho người ta làm việc ác. Tất cả những trở 
ngại và bất toàn không do những điều kiện bên 
ngoài, mà là do tâm tạo. Nếu chúng ta không có 
sự tỉnh lặng nội tâm, không có thứ gì bên ngoài có 
thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Ngoại 
duyên là hiện trạng năm thức duyên vào ngoại 
cảnh. 

External Demons: Ngoại Ma—See Three types 

of demons. 

External distraction: Ngoại tán loạn—See 

Five senses of mental distraction. 

External disturbances: Outside disturbances— 

Disturbances coming from outside—Ngoại ma— 

See Demons and Mara. 

External doctrines Ngoại Điển (Ngoại 

Giáo)—Non-Buddhist scripturese—Kinh điển và 

sách vở của thế gian và ngoại đạo. 

External ego: Ngoại ngã. 

External instructfion: Giáo Ngoại. 

1) Outside the sect, or school, or church: Bên 
ngoài tông phái. 

2) Instruction or teaching from outsiders. Special 
transmission outside of the teaching. The 
infuitive school which does not rely on texts 
Or Wrifings, but on personal communication of 
1{s fenets, either oral or otherwise, including 
direct contact with the Buddha or obJect of 
worship: Tông phái không truyền bằng những 
lời dạy trong kinh điển, mà là tâm truyển 
tâm. 

External and internal dharmas: 

Bahyamdhyamaka (sk)—Nội Ngoại Pháp—Các 

pháp bên trong và bên ngoài. 

1) Internal Dharmas or ¡internal world: Nội 
Pháp——Thế giới bên trong. 


1417 


2) External world—Ngoại Pháp: Bahyabhava 


(skÙ Thế giới bên ngoàm In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 


“Buddhists who want to be purified, must not 
cling to the existence or non-existence of an 
external world.”——Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật dạy: “Phật tử muốn được thanh tịnh, 
phải tu tập bằng cách không chấp vào sự hiện 
hữu hay phi hiện hữu của ngoại pháp.” 
External light: Light from the sun, moon, sfars, 
lamps, et€—Ngoại quang—See Three kinds of 
light. 
External manifestafion: Rupalakshana (skt)— 
Ngoại dung—Sắc Tướng——External 
manifestaton—Material appearance—The visible 
or corporeal features—Tướng mạo sắc thân bên 
ngoài, có thể nhìn thấy được hay các đặc trưng 
của cơ thể. 
External objects: Ngoại trần-The external 
obJects of the six senses—S1x gunas—S1x dusts—— 
The six sense objects—SiIx objects (imnherent 
qualiies produced by the obJects and organs of 
sense, 1.e. sipht or visible obJects, sounds, smell, 
taste, touch, idea, thought, 
objects)—Sáu cảnh trần bên ngoài hay sáu trần 
sanh ra bởi sáu căn và sáu đối tượng của căn là 
sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. 
External observances: Tùy tướng giới—The 
external observances or rituals, in confrast with 
the inner commands—Người giữ giới theo nghi 
thức bên ngoài, tâm hãy còn bám víu vào hình 
tướng bên ngoài; đối lại với ly tướng giới, tâm 
không bám víu, coi chư pháp cũng như hư không, 
hiểu rõ không có giữ giới và phạm giới. 
External ordinary believers: Ngoại phàm— 
Ordinary belivers who pursue the stage of “ten 
faiths.”—Chỉ nghe và tin tưởng giáo pháp—See 
Two ordinary ranks. 


and or mental 


External practice: Trau chuốc bên ngoài—The 
emphasis In Buddhism 1s on internal practice 
rather than on external practice. 

External protection: Ngoại Hộ—See External 
aid. 

External Realms: Ngoại Cảnh —Ngoại giới— 
External realms are realms which are not created 
by the mind, but come from the outside. For 
example, some practitioners might see Buddhas 


and Bodhisatvas appearing before them, 
preaching the Dharma, exhorting and praising 
them. Others, while reciting the Buddhaˆs name, 
suddenly experlence awakening 
1immediately see the Land of Ulũmate Bliss. 
Some practiioners, in the midst of their pure 
recitation, see deifies and Immortals arrive, join 
hands and circumambulate them respectfully, or 
invite them for a leisurely stroll. Still other 
practiioners see “wandering souls of the dead” 
arrive, seeking to take refuge with them. Yet 
others, having reached a hiph level 
practice, challenges 
harassment from external demons. For example, 
there was once a layman of rather dull capacities 
who constanly woeshipped Avalokitesvara 
Bodhisattva. During a dream one night, he saw the 
Bodhisatva urging him to mediate on the 
following stanza, and In time he would experience 
a Great Awakening: 

“Great wisdom develops from the mind 

Where In the Mind can it be found? 

To realize all meaninss, 

Is to have neither past nor present.” 
The realms and manifestations summarized above 
are called “External realms.” Some might ask, 
“To see Buddhas and lotus blossoms 1s 1t not to 
see demonic apparitions?” If cause and effect 
coincide, these are not “demonic realms.” This 1s 
because the Pure Land method belongs to the 
Dharma Door of Existence; when Pure Land 
practitioners first develop the Bodhi Mind, they 
enter the Way through forms and marks and seek 
to view the celestial scenes of the Western Pure 
Land When they actually witness 
auSpIcious scenes, It Is only a matter of effects 
corresponding to causes. If cause and effect are in 
accord, how can these be “demonic realms?” In 
the Zen School, on the other hand, the practitioner 
enters the Way throuph the Dharma Door of 
Emptiness. Right from the beginning of his 
cultivation, he wipes out all marks, even the 
marks of the Buddhas or the Dharma are 
destroyed. The Zen practitioner does not seek to 
view the Buddhas or the lotus blossoms, yet the 
marks of the Buddhas or the lotus blossoms 
appear to him. Therefore, cause and effect do not 
correspond. For something to appear without a 


an and 


in thelr 


have to  endure and 


these 


1418 


corresponding cause 1s indeed the realm of the 
demons. Thus, the Zen practiioner always holds 
the sword of wisdom aloft. If the demons come, he 
kills the demons; 1f the Buddha comes, he kills the 
Buddha, to enter the realm of True Emptiness 1s 
not fo tolerate a single mark—Ngoại cảnh giới là 
cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên 
ngoài đến. Hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát 
hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. 
Hoặc có hành giả đang khi nệm Phật, thoạt nhiên 
tâm khai, thấy ngay cõi Cực Lạc. Hoặc có hành 
giả đang tịnh niệm thấy chư thần tiên đến, chắp 
tay vi nhiễu xung quanh tổ ý kính trọng, hoặc mời 
đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các vong đến 
cầu xin quy-y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao, 
bị ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu. Như khi 
xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song thường 
kính niệm Đức Quán Thế Âm. Một đêm nằm mơ 
thấy Bồ Tát đến bảo nên thường tham cứu bài kệ 
sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ: 

“Đại trí phát nơi tâm 

Nơi tâm chỗ nào tìm 

Thành tựu tất cả nghĩa 

Không cổ cũng không kim!” 
Những tướng trạng kể trên đều gọi là ngoại cảnh 
giới. Có người hỏi: “Thấy Phật thấy hoa sen, có 
phải là cảnh ma chăng? Kỳ thật, nếu nhân quả 
phù hợp, thì quyết không phải là cảnh ma. Bởi 
tông Tịnh Độ thuộc về “Hữu Môn,” người niệm 
Phật khi mới phát tâm, từ nơi tướng có mà đi vào, 
cầu được thấy Thánh cảnh. Đến khi thấy hảo 
tướng, đó là do quả đến đáp nhân, nhân và quả 
hợp nhau, quyết không phải là cảnh ma. Trái lại, 
như Thiên tông, từ nơi “Không Môn” đi vào, khi 
phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến 
tướng Phật tướng Pháp đều bị phá trừ. Bậc thiển 
sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng 
Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không 
phù hợp. Quả không có nhân mà phát hiện, đó 
mới chính là cảnh ma. Cho nên người tu thiển 
luôn luôn đưa cao gươm huệ, ma đến giết ma, 
Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, 
chẳng dung nạp một tướng nào cả—See Two 
realms. 
External sense-spheres: Bahirani-ayatanani 
(p)—Ngoại xứ—According to the Sangiti Sutfa In 
the Long Discourses of the Buddha, there are six 
external sense-spheres—Theo Kinh Phúng Tụng 


trong Trường Bộ Kinh, có sáu ngoại xứ—See SIx 
external sense-spheres. 

Extcrnal show: Ngoại Diện—Appearance— 
Outward show. 

External sons: Ngoại Tử—Who have not yet 
believed—Người chưa tin đạo —See Three kinds 
of Buddhist followers. 

External  soul: (skt)—External 
Ego—An external soul, or personal or divine 
ruler—A CTreator or ruler of the world, such as 
SIva—Ngoại ngã. 

External space: Ngoại Không. 

External staïns: Agantuklesa (skt)——Khách trần 
hay ngoại trần. 

External sufferings: Ngoại khổ—Sufferings 
from outside circumstances such as calamities, 


Bahiratman 


wars, e(c—Khổ từ hoàn cảnh bên ngoài như tai 
họa, chiến tranh, vân vân—See Two kinds of 
suffering. 

External Testing Conditions: Ngoại Khảo— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
this Is one of the six types of testing conditions. 
These are external obstacles creating difficult 
conditions the practiioner 
retroøress. These obstacles include heat, noIse, 
dit and pollution, freezing weather, or an 
outbreak of mosquitoes and other Insec(s. When 
faced with these conditions, the cultivator should 


whích can make 


be flexible and not become attached to forms and 
appearances. He should Just seek tranquility and 
peace of mind. For instance, in sweltering heat, he 
should not mind donning a light robe to bow to the 
Buddhas, and then retring to a shady spot 
oufdoors to recite the Buddhaˆs name. At the end 
of the session, he can return to the altar to make 
his vows and transfer the merit. If the practitioner 
happens to be living In a mosquifo-Infested area, 
he can sit inside a net while reciting the Buddha”s 
name. As In northern China where the weather 
can be freezing, monks and nuns must dress 
carefully in socks, shoes and hats when going to 
the Buddha hall to recit© sutras. 
example, some desttude laymen, living from 
hand to mouth, going to work early and coming 
home late, pursued by creditors, tattered, hungry 
and cold, with sickly wives and malnourished 


As another 


1419 


chidren, can hardly afford a decent place to 
practice. In such situations, cultivation 1s truly 
difficult. In order to succeed, the practitioner 
should redouble his efforts and have more 
patience and endurance. Other people, with heavy 
karmic obstructions, do not experilence outward 
Occurences as long as they do not cultivate, but as 
soon as they are ready to bow before the alfar, 
they develop headaches, grow dizzy, and are 
afflicted with all kinds of ailments. Or else, they 
may receive sudden visitors or encounter unusual 
Faced with Occurences, the 
practiioner should redouble his efforts and find 
ways to cultivate flexibly. These ways depend on 
circumstances; they cannot all be described. One 
poInt, however, should always be kept in mind: 
when faced with difficult cicumstances, pay 
aftenton to the mind, and do not clng to 
appearances and forms. The evil, turbid Saha 
World has always been full of suffering and tears. 
Without perseverance and forbearance, 1t 1s Very 
difficult to succeed in cultivaton—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiên Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Đây là 
những chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó 
khăn thối đọa cho hành giả. Những chướng cảnh 
nầy là sự nóng bức, ổn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá 
rét lạnh, hay nhiều trùng kiến muỗi mòng. Gặp 
cảnh nầy cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo 
hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở 
cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng 
mỏng lễ Phật, rồi ra ngoài chỗ mát mà trì niệm, 
đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi 
hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều muỗi, có thể ngồi 
trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miền bắc 
Trung Hoa vì thời tiết quá lạnh, các sư khi lên 
chánh điện tụng kinh, cũng phải mang giày vớ và 
đội mủ cẩn thận. Có hàng Phật tử vì nhà nghèo, 
làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần 
thiếu hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, 
không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong 
những hoàn cảnh nây sự tu tập thật ra rất khó, 
phải có thêm sự nhẫn nại cố gắng, mới có thể 
thành công được. Hoặc có người vì nhiều chướng 
nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bàn Phật 
lại nhức đầu chóng mặt và sanh đủ chứng bệnh, 
hay có khách viếng thăm và nhiều việc bất 
thường xãy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố 


evenfs. these 


gắng và khéo uyển chuyển tìm phương tu hành. 
Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt 
mà ứng dụng chớ không thể nói hết ra được. Nên 
nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng 
phần tâm, đừng câu nệ phần tướng, mới có thể 
dung thông được. Cõi Ta Bà ác trược vẫn nhiều 
khổ lụy, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, thì 
sự tu hành khó mong thành tựu—See Two kinds 
of challenges, and S1x types of testing condition. 
External thỉngs: Ngoại cảnh—See External 
world. 

External world: Bahyubhava (skt—The object 
perceived, or empirical world, associlated with 
function—Outside objects—Phenomenal world— 
Cảnh giới tướng Ngoại vật (cảnh vật bên 
ngoài)—Thế giới bên ngoài — The external, or 
phenomenal world, the third aspect referred to 1n 
the Awakening of Fatth. According to Lama 
Anarika Govinda, the Buddhist does not believe in 
an ¡independent or separate existing external 
world into those dynamic forces he could Insert 
himself. The external world and his internal world 
are for him only two sides of the same fabric, In 
which threads of all force and of all events, of all 
forms of consclousness and of their obJects are 
woven into an Inseparable net of endless, 
mutually conditioned relatlons—Còn gọi là Hiện 
Tướng hay Hiện Thức, một trong tam tế để cập 
trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nghĩa là thế giới 
hiện tượng bên ngoài. Theo Lạt Ma Anarika 
Govinda, người Phật tử không tin rằng có thế giới 
bên ngoài hiện hữu độc lập, riêng biệt mà bản 
thân họ có thể len vào trong những mãnh lực của 
nó. Đối với họ, thế giới bên ngoài và bên trong 
nội tâm chỉ là hai mặt của cùng một khuôn vải; 
trong đó những sợi chỉ của mọi động lực và biến 
cố của mọi hình thái của ý thức và đối tượng của 
nó cùng đệt thành một màng lưới bất khả phân ly, 
màng lưới của những tương quan vô tận và điều 
kiện hóa lẫn nhau—See Three subtle conceptions. 
External world prajna: Wisdom of all things— 
Prajna 1s subJective, all things are 1fs obJecfIVe— 
Cảnh giới bát nhã. 

Externalism: Thường kiến. 

Externalists: Ngoại đạo—Đệ tử của các tôn 
giáo khác (không phải là đạo Phật) ——Outsiders— 


1420 


Outsde doctrine—Followers of non-Buddhist 

paths——Followers of other religlons. 

Extenalist deities and immortals: Thần tiên 

ngoại đạo. 

Externalist demons (evils): Ma ngoại đạo. 

Extinct (v): Thất truyền. 

Extinctfion (n): Nirodha (skt). 

1l)  Calmness extinction—Cessation— 
Extinction—Great  Nirvana—Tranquility— 
Niết bàn tịch diệt, hay Đại Niết Bàn—Sự dập 
tắt —Sự tiêu diệt—See Nirvana. 

2) One of the four forms of activity—Diệt, một 
trong bốn loại hữu vi tướng—See Four forms 
Of acfIVItY. 

3) Tranqguilty—Tịch diệ—See Eigh( savours 
(pleasures) of the Buddhaˆs nirvana. 

Extinction of all afflictions: Dukkha-ksaya 

(sk)—Khổ diệt. 

Extincfion of all afflictions in the mind: Nội 

diệt (tiêu diệt những phiền não trong tâm). 

Extinction of cankers: Lậu tận (chấm dứt tất cả 

những lậu hoặc) —See Six miraculous or 

transcendental powers and Supernatural Insight. 

Extincfion of the chance of being reborn: 

Diệt tận nhân duyên của sự tái sinh. 

Extinction of the craving: Diệt ái —Diệt tận ái 

dục. 

Extinction and exhaust all contaminatfion: 

Sạch hết tất cả hữu lậu -From the moment to 

moment Enlightening Beings enter absorption in 

extinction and exhaust all contamination, yet they 
do not experlence ultimate reality and do not end 
roofs of øoodness with confamination; though they 
know all things are free from confamination, yet 
they know_ the of 
confaminations; though they know the principles 
of Buddhas are identical to the things of the world, 
and the things of the world are 1dentical to the 
prnciples of Buddhas, yet they do not form 
notlons of worldly things within the principles of 

Buddhas, and do not form notions of principles of 

Buddhas im the things of the world. All things 

enter the realm of reality because there is nothing 

entered; they know all things are nondual because 
there 1s no change—Ở trong mỗi niệm chư Bồ Tát 
đều nhập diệt tận định, sạch hết tất cả hữu lậu, 
mà chẳng chứng thực tế, cũng chẳng hết thiện căn 


and 


end and  extinction 


hữu lậu. Dầu biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu 
tận cũng biết lậu diệt. Dầu biết Phật pháp tức thế 
gian pháp, thế gian pháp tức Phật pháp, mà chẳng 
ở trong Phật pháp phân biệt thế gian pháp, chẳng 
ở trong thế gian pháp phân biệt Phật pháp. Tất cả 
pháp đều nhập pháp giới vì vô sở nhập. Biết tất 
cả pháp đều không hai vì không biến đổi. 
Extinction of hatred: Diệt tắt hết hận thù. 
Extincton through intellectual power: 
Pratsamkhya-nrodha (sk Trạch diệt—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Extincion of the law: Extncion of 
Buddhism—Pháp Diệt—-The extinction of the 
Law, or Buddhism, after the third of the three 
staøes—Sự tận diệt của Phật pháp, sau thời kỳ 
thứ ba của ba thời kỳ Chánh Tượng Mạt—See 
Degenerate Age of Dharma. 

Extinctfion due to lack of productfive cause: 
Apratsamkhya-nirodha (sk—Phi trạch diệt— 
See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Extinction of pain or affliction: Diệt khổ— 
Chấm dứt khổ đau phiển não. 

Extinction of the passions or afflictions: 
Klesakshaya (skt)—Diệt tận phiền não. 
Extincton of the process of exisfence: 
Bhavanirodha (skt)——Chấm dứt tiến trình luân hồi 
sanh tử (hiện hữu). 

Extincfion of reincarnation and escape from 
suffering: Nirvana (skQ—Diệt độ—Cessation of 
the process of becominge—Chấm dứt tiến trình 
sanh tử luân hồi. 

Extinctfion of suffering: Dukkha-ksaya (skt— 
Khổ diệt. 

Extincfion of sufering and the way of 
exfinctfion: Nirodha-arya-satya or Nirodha and 
marga (skt)—Khổ diệt và Đạo diệt khổ. 
Extinguish (v): Nirodha (sk—Annihilate— 
Destroy——Exterminate—Put Ouf—Suppress— 
Hoại diệt. 

Extinguish all ailmentfs: One of the four 
allments or faulty ways of seeking perfection, 
menftioned in the Complete Enlightenment Sutra. 
The Hinayana method of endeavouring to 
extinguish all perturbing passions so that nothing 
of them remains—Diệt Bệnh, một trong bốn bệnh 


1421 


mà Kinh Viên Giác đã nói đến, là căn bệnh trụ 

vào tịch diệt tướng của chư pháp. Một phương 

pháp mà Phật Giáo Tiểu Thừa đã dùng để diệt trừ 
không cho sót lại chút phiền não nào. 

Extinguish karma: Diệt Yết Ma. 

l1) Diệt Nghiệp: The work or karma of nirodha, 
the karma resulting from the extinction of 
suffering, i.e. nirvana—Nghiệp đưa đến tận 
diệt khổ đau phiển não, hay nghiệp đưa đến 
Niết Bàn. 

2) The blotting out of the name of a monk and 
his expulsion from the order. Blotting out the 
name and the expulsion of a monk who has 
committed a ørIevous sin without repentance: 
Loại trừ một vị Tăng phạm tội mà không phát 
lồ sám hối ra khỏi Tăng đoàn. Tỳ kheo phạm 
trọng tội mà không phát lỗ sám hối thì bị xóa 
tên trong số Tăng tịch và bị đuổi đi (tội nầy 
tương đương với tội tử hình ngoài đời). 

Extinguish reflecfion, yet teach senfient 

beings with the reflectfion of omniscience: 

Dầu trừ quán sát, mà dùng tất cả trí quán sát giáo 

hóa chúng sanh—See Ten kinds of path of Great 

Enlightening Beings (9). 

Extinguish all thoughts and perceptions and 

dwelling in the stage of total exfinction: Giải 

trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn 
toàn—See Eight types of meditation for removing 

VarIous aftachmenfs. 

Extinguish thought and reflection: Yet teach 

sentient beings with the thoupht and reflection of 

omniscience—Diệt trừ tư duy (giác), mà dùng tất 
cả trí tư duy (giác) giáo hóa chúng sanh —See Ten 

kinds of path of Great Enlightening Beings (9). 

Extinguished: Bị dập tắt. 

Extinguished from 

annihilaion—Absolute 


existence:  Absolute 
extinction—Completed 
extincion of ¡ndividual existence—LIberated 
from existence——Tch diệ—See Nirvana. 
Extinguisher: Năng diệt (hay diệt tất cả phiển 
não của chúng sanh)—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha. 
Extinguishing all thoughts and percepfions: 
Giải trừ tất cả tư tưởng Extinguishing all 
thoughts and perceptions and dwelling in the staøe 
of total extinction. This 1s one of the eight types of 
medifaton for removing varlous attachments— 


Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng bặt 
hoàn toàn. Đây là một trong tám cách thiển 


quán See Eigh( types of meditation for 

removing varIous attachments. 

Extirpation (n): Elimination—Eradication— 

Removal—Extinction—Đoạn Diệt. 

1) Ucchindati (p)—Ucchinatti (skÐ)——To 
annihilate—To extirpate——To destroy 


utterly—Đoạn diệt. 

2) Uccheda (p & skt)——-Annihilatlon— 
Annihilationism——Destruction—Sự đoạn diệt. 

3) When we remove all craving and desire from 
our mind, suffering will come to an end—Khi 
chúng ta đoạn diệt hết lòng tham và dục 
vọng, thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. 

4) The heterodox teaching which denies the law 
of cause and effect, ¡.e. karma: Giáo thuyết 
ngoại đạo chối bỏ luật nhơn quả của nghiệp. 

Exfol (v): Tán dương. 

Extol and make offerings to Amitabha 

Buddha: Tán thán cúng dường chánh hạnh—Tán 

thán cúng dường Đức Phật A Di Đà —See Five 

Droper courses to ensure the bliss of the Pure 

Land. 

Extol renunciaton for the benefi(t of 

senfienf beings, purity and 

blamelessness: Lại vì chúng sanh mà khen nói 
công đức xuất gia thanh tịnh không lỗi—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds In all times of 

the Buddhas (B) (4). 

Extol the virtues of Buddhas for the benefit 

of senfient beings: Bodhisattvas always extol 

the virtues of Buddhas for the benefit of sentilent 
beinss, causing them to plant roots of øgoodness 
with the Buddhas—Thường vì chúng sanh mà tán 
thán công đức của Phật, cho họ ở nơi Phật gieo 
trồng những cội lành —See Ten kinds of Buddha- 

work in all worlds ¡in all trmes of the Buddhas (B) 

(4). 

Extract a passagøe from a book and insert ït 

in a newspaper: Trích đăng. 

Extract a passage from a book and translate 

l(: Trích dịch. 

Extra-divine things: Những sự vật ngoài thần 

linh. 

Extramundane (a): Ngoại thế. 


lts 


1422 


Extraordinary (a): Phi thường (thù thắng)— 
Exceptional—Fantastic—Out of 
Surpassinge—Unmnatural. 
Extraordinary influenee: Ảnh hưởng phi 
thường. 

Extraordinary man: Dị nhân. 


COïñmmmon—— 


Extraordinary meeting: Kỳ phùng. 
Extraordinary nature: Dị bẩm. 
Extraordinary thoughfs: Tư tưởng siêu phàm 
(của chư Đại Bồ Tát) —According to the Buddha 
mm The Flower Adornment Sutra, Great 
Enliphtenng Beings kímds of 
extraordinary thoupht which help them attain 
unexcelled skillful thought—Theo Đức Phật trong 
kinh Hoa Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có mười thứ tư 
tưởng siêu phàm, nhờ đó mà chư Bồ Tát đạt được 
tưởng thiện xảo vô thượng—See Ten kinds of 
extaordinary thought of Great Enlightening 
Beings. 

Extraordinary unprecedented event: Sự kỳ 
diệu chưa từng thấy—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
extraordinary, unprecedented evenfs occur when 
Great Enliphtening Beings sit on the site of 
enlightenmen—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười sự kỳ diệu chưa từng thấy khi chư Đại 
Bổ Tát ngổi vào đạo tràng —See Ten 
extraordinary, unprecedented evenfs occur when 
Great Enlightening Beings sit on the site of 
enliphtenment. 

Extravagant: Hoang phí—To squander one's 
mOney. 

Extreme (a): Biên. 

Extreme arrogance: Đại mạn—This ¡is one of 
the eight kinds of pride, mana, arrogance or self- 
concei—Đây là một trong tám loại mạn—See 
Eight kinds of pride or arrogance. 

Extreme of existence: Hữu Biên—The one 
exftreme of existence, the opposite extreme beIng 
non-existence—Một thái cực của sự hiện hữu 
(chư pháp đều phải mượn sự hòa hợp của các 
duyên mà sanh ra), đối lại với “vô biên”. 
Extreme of indulgence ïn pleasures: Cực 
đoan của sự ham mê lạc thú. 

Extreme .Joys ïn the Pure Land: Cảnh Giới 
Cực Lạc The extreme joys In the Pure Land. 


have ten 


Those who are reborn in the Pure Land have the 
highest level Bodhisattvas as theIr companions, 
and are free from all obstacles, calamitles and 
evil  condiions Moreover, there are no 
externalists or evil demons, so their minds are 
always calm and still—Chúng sanh sanh vào cảnh 
giới Tịnh Độ là những bậc Bồ Tát thượng thiện, 
đã dứt trừ tất cả chướng ngại ác duyên. Hơn nữa, 
không có ngoại đạo tà ma nên tâm họ thường an 
tịnh. 

Extreme pure bodies: Thân oai đức thanh 

tịnh—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 27, there are ten kinds of extremely pure 

bodies of power Enliphtening Beings gain when 

they enter concentraton of knowledge of the 
adornments of Buddhas of all worlds—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 27 (Thập Định), có mười thân 

oai đức thanh tịnh chư Bồ Tát đạt được khi vào trí 

thế giới Phật trang nghiêm tam muội—See Ten 
kinds Of. pOWeT 

Enliphtening Beings. 

Extreme of tormenfing the body: Sự hành hạ 

thân xác thái quá. 

Extreme views: Antargraha (skt—Biên Kiến— 

Wrong views on extIncfion and permanence—See 

FIive hipher wholesome deeds (B), Five sharp 

servants, Ten kinds of afflictions, and Ten kinds of 

WTOnE VIeWS. 

Exftremes: Dwaita Dvaya, or Dharmadvaya 

(sk)—Hai đầu cực đoan—Two extremes—Nhị 

Nguyên. 

l) Those who believe that things exist: Hữu 
biên—Những người tin vạn hữu hiện hữu. 

2) Those who believe that nothing 1s self- 
existence or things cannot be said to exist: Vô 
biên—Những người tin không có gì tự hiện 
hữu. 

Extremes and the Middle Path: Cực đoan và 

Trung Đạo—The Buddha was a deep thinker. He 

the of his 


contemporary thinkers. Those who regard this 


of extremely pure bodies 


was not safsfied with 1d€aS 
earthly life as pleasant or optimisfs are ignorant of 
the disappointment and despair which are to 
come. Those who regard this le as a life of 
suffering or pessimists may be tolerated as long as 
they are simply feeling dissatisied with this life, 


but when they begin to give up this híe as 


1423 


hopeless and try to escape to a better life by 
practicing austerites or self-mortifications, then 
they are to be abhorred. The Buddha taught that 
the extremes of both hedonism and asceficism are 
to be avoided and that the middle course should 
be followed as the ideal. This does not mean that 
one should sinply avoid both extremes and take 
the middle course as the only remaining course of 
escape. Rather, one should transcend, not merely 
escape from such extemes—Đức Phật là một tư 
tưởng gia uyên thâm. Ngài không thỏa mãn với 
những tư tưởng của các tư tưởng gia đương thời. 
Có một số nhìn cuộc sống trên thế gian quên rằng 
những thất bại và thất vọng còn đang chờ nên họ 
luôn nhìn đời bằng cặp mắt yêu đời và lạc quan. 
Một số khác lại nhìn đời bằng bi quan thống khổ 
thì họ lại bổ qua những cẩm giác bất toại với cuộc 
đời, nhưng khi họ bắt đầu bỏ qua cuộc sống vô 
vọng này để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách 
ép xác khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh tởm hơn. 
Đức Phật dạy rằng phải tránh xa cả hai cực đoan 
hưởng lạc và khổ hạnh, và trung đạo mới là con 
đường lý tưởng để theo. Điều đó không có nghĩa 
là chỉ cần tránh xa hai thái cực và đi theo con 
đường trung đạo như là con đường duy nhất còn 
lại để trốn chạy cuộc đời. Mà đúng hơn là ta phải 
siêu việt chúng, chứ không phải chạy trốn một 
cách đơn giản cả hai cực đoan ấy. 
Extremism: Antagraha-drsti (skt——Henken 
(Jap)—Biên Kiến —See One-sided standpoint. 
Extremist (n): Người cực đoan. 
Extremity (n): Biện pháp cực đoan. 
Extremely (adv): Tột bực—Vô cùng. 
Extremely evil: Dausthalva (skÙ— Surpassing 
evil—Quá ác. 
Extremely happy: Cực Lạc. 
I1) Ultimate Bliss, highest joy: Nơi hỷ lạc cực độ. 
2) Name of the Land of Ulimate Bliss, or the 
Pure Land of Amitabha ¡in the West: Tên một 
cõi Phật, quốc độ của Đức Phật A Di Đà, còn 
gọi là Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là An 
Dưỡng, An Lạc, Vô Lượng Thanh Tịnh Độ, 
Vô Lượng Quang Minh Độ, Vô Lượng Thọ 
Phật Độ, Liên Hoa Tạng Thế Giới, Mật 
Nghiêm Quốc, hay Thanh Thái Quốc—See 
Amitabha, and Pure Land. 
Extremeness (n): Tính cực đoan. 


Exult (v): Hoan hỷ—Vui mừng. 

Exultancy (n): Sự vui mừng. 

Exultant (a): Hoan hỷ—Vui mừng. 

Exultation (n): See Exultancy. 

Eye (n): Caksuh (sk)——Caksurindriya (sk)—Mắt 

(Nhãn)—Nhãn căn—See Nine Iimpure openings 

1n our body, and Twenty fwo roofs. 

1) This is one of the six senses on which one 
relies or from which knowledge 1s received—— 
Đây là một trong sáu giác quan hay sáu chỗ 
để nhận biết—See Six senses on which one 
relies. 

2) According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of eye of Great 
Enliphtenng Beings. Enlighteninng Beings 
who abide by these attain the eye of supreme 
knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có mười 
mắt. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được đại trí huệ nhãn vô thượng của Như 
Lai—See Caksus and Ten kinds of eye of 
Great Enlightening Beings. 

3) Caksus (skÐ: Nhãn—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

4) Caksurindriya (skt): Nhãn căn—See Twenty 
tWO TOOtS. 

Eye ables to distinguish milk from water: 

Nhũ Thủy Nhãn—As the goose drinks the milk 

and rejJects the water, so the student should 

distinguish orthodox from heterodox teaching— 

Mắt có thể phân biệt được sữa với nước, như con 

ngỗng chỉ uống sữa chứ không uống nước trong 

cùng một chậu. Người học Phật cần phải có pháp 
nhãn phân biệt chính tà. 

Eye atfained through the culfivation of 

Buddha-truth: Insight ¡into truth—Keen vision 

of right dharmas—Đạo nhãn. 

Eye avoiding beauty: Mắt đừng nhìn sắc đẹp— 

See S1x robbers. 

Eye of the blue lotus: Liên nhãn—The 

wonderful eye of the Buddha—Diệu nhã của Đức 

Phật. 

Eye of the body: Phàm Nhãn—The flesh eye— 

Limited vision—Mắt thịt của nhục thân, có tâm 

nhìn giới hạn—Human eye—Physical eye—See 

FIve kinds of eyes or vision. 


1424 


Eye of Buddha: Phật Nhãn—Buddha°s eye— 
The eye of Buddha—The enlightened one who 
sees all and is omniscient—Mắt của Phật hay mắt 
của bậc giác ngộ nhìn thấu rõ thực tướng của chư 
pháp. 

Eyes cast down: Mắt nhìn xuống. 
Eye-Celestials: Mắt sanh Thiên—When the 
person”s eyes and forehead are the last to remain 
warm, the spirit of that person has been reborn In 
the celestial (heaven) realms —Khi điểm nóng 
sau cùng trên thân thể là hai mắt và trán thì thần 
thức của người ấy đã sanh về cõi trời. 

Eye consciousness: Cakshurvijnana (skt)—The 
sense of vision—Sigpht 
Thức—SIght  consciousness—Sight-preception, 
the first vijnana. The function of the eye 
COnSCIOusness 1s to perceive and apprehend visual 
forms. Without the eye consclousness we could 
not behold any visual form; however, the eye 
consciousness depends on the eye faculty. When 
the eye faculty and any form meet, the eye 
conscilousness develops 1nstantly. If the eye 
faculty the mect, ©ye 
conscIousness wilÏl never arise (a blind person who 
lacks the eye faculty, thus eye consciousness can 
never develop). Buddhist cultivators should 
always understand thorouphly this vital point to 
minimize the meeting between eye faculty and 
visual forms, so that no or very limited eye 
consciousness will ever arise. The Buddha 
reminded his disciples that meditation 1s the only 
means to limit or stop the arising of the eye 
consciousness—Nhiệm vụ của nhãn thức là nhận 
biết hình dáng. Không có nhãn thức, chúng ta sẽ 
không nhìn thấy gì cả; tuy nhiên nhãn thức lại tùy 
thuộc vào nhãn căn. Khi nhãn căn gặp một hình 
dạng thì nhãn thức liền phát sanh. Nếu Nhãn căn 
không gặp hình dáng thì nhãn thức không bao giờ 
phát sinh (một người bị mù không có nhãn căn, 
như vậy nhãn thức không bao giờ phát sinh). 
Người tu tập nên luôn thấu triệt điểm tối yếu nầy 
để thực tập sao cho hạn chế nhãn căn tiếp xúc với 
hình sắc, để làm giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn 
thức. Phật nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài rằng, 
phương pháp duy nhất để giảm thiểu sự khởi dậy 
của nhãn thức là thiển định. 


conscIousness—Nhãn 


and form never 


Eye-confact: Nhãn Xúc—According to the 
Sangti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, this 1s one of the six øroups of contacfs— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
đây là một trong sáu xúc thân—See S1x øroups of 
Confacts. 

Eyes deep (violet) blue: Mắt xanh biếc—See 
Thirty-fwo auspIcious marks. 

Eye of the Enlightened One: Buddha-Cakhu 
(p)—Phật Nhãn hay Thực Nhãn—Buddha eye—— 
Buddha which all 
omniscien—Mấắt của bậc giác ngộ thấu suốt mọi 
vật (Đức Phật có đủ mắt Phật và bốn mắt trên)— 
See Five kinds of eyes Or viSIOn. 

Eye-entrance: Nhãn Nhập —One of the twelve 
entrances, the eye entrance, the basis of sipht 
conscIousness—Một trong thập nhị nhập—See 
S1x entrances and 'Twelve entrances. 


Vision Sees and are 


Eye-film: Hoa Đốm—See Nine similes. 

Eye of flesh: Mamsacakshus (skt——Nhục nhãn. 

l1) The physical eye—The physical eye or eye 
of flesh (human eye), one of the five kinds of 
eye—MẮt thịt hay mắt của phầm phu, một 
trong ngũ nhãn—See Five kinds of eyes or 
VISIOn. 

2) Ordinary eyes—Worldly eyes—Nhục nhãn— 
See Ten kinds of eyes and Ten kinds of eye 
of Great Enlightening Beings. 

Eye and foot: Knowledge and practice—Mục 
túc—Ví trí với mắt và hành với chân. 
Eyes of judgmenf: Trí nhãn—See Ten kinds of 
eyes and Ten kinds of eye of Great Enlightening 
Beings. 
Eye of king-goose: Nga Vương Nhãn—The eye 
of the king-goose, distinguishing milk from water, 
used for the eye of the truth-discerner—Dùng 
hình ảnh vua của loài ngỗng biết phân biệt sữa và 
nước, để ví với học giả có Pháp Nhãn biết chọn 
lựa sáng suốt—See Ten kinds of eyes and Ten 
kinds of eye of Great Enlightening Beings. 

Eye of knowledge: The eye of knowledge, 

knowing and seeing all things—Trí nhãn, vì thấy 

biết các pháp. 

Eye lashes like a royal bull: Lông nheo dài— 

See Thirty-two auspIcIous marks. 


1425 


Eye of leaving birth-and-death, 
nirvana: Xuất sanh tử nhãn, vì thấy Niết Bàn. 
Eye of light: The eye of light, seeing the light of 
Buddha—Quang minh nhãn, vì thấy quang minh 
của Đức Phật. 

Eye of love: Ái nhãn—AIso called the Buddha's 
eye—Cũng còn được gọi là Phật nhãn. 

Eye of the mỉnd: Manas (sk—Tâm Căn—The 
eye of the mind—Mental vision—The mind 
Organ, one of the twenty-five tfattva or postulates 
of a universe—Mắt của tâm hay Mạt Na thức, 
một trong 25 đế trong vũ trụ. 


seeing 


Eye of omniscience: The eye of omniscience, 
seeing the realm of realify In 1s universal 
aspect—Nhứt thiết trí nhãn, vì thấy phổ môn pháp 
gIỚI. 

Eyes of oxen and sheep: Ngưu Dương Tâm 
Nhãn—The vision or Insight of oxen and sheep—— 
Chỉ là khả năng nhìn thấy hay tầm nhìn của các 
loài trâu dê mà thôi. 

Eyes that produce the characferisfics of 
form: Cakshu-rupayatana (sk)—Nhãn sắc Xứ— 
Sec Twelve entrances (II). 

Eyc-realm: Caksurdhatu (skÙ—Nhãn Giới— 
Field of vision, or sight faculty—The element of 
sight—Realm of sigh—Nhãn Căn—See S1x roofs 
Of sensafions. 

Eye that sees all things as unreal: Panna- 
Cakkhu (p)-Huệ Nhãn—-Eye of wisdom— 
Hinayana wisdom—Mắt của các bậc Thanh Văn, 
Duyên Giác và A La Hán, hay là trí huệ sol rõ lý 
chân không vô tướng—See Five kinds of eyes or 
VISIOn. 

Eyes shining with Buddha-light: Quang minh 
nhãn—See Ten kinds of eyes and Ten kinds of 
eye of Great Enlightening Beings. 

Eyes were sunk: Mắt thụt sâu. 

Eye øof supreme wisdom: Aryajnanacakshus 
(skÒ) Thánh Trí Nhãn—The eye of supreme 
wisdom, also called the wisdom eyc or 
Prajnanacakshus—Con mắt của trí tuệ tối thượng, 
cũng được gọi là tuệ nhãn. 

Eye ỉs in union with the object seen: One of 
the six unions of the six sense organs with the six 
objects of the senses—Mắt phải hòa hợp với vật 


thấy, một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với 

sáu trần—S§ee Six unions of the six sense organs. 

Eye of wisdom: Tuệ mục —Trí Nhãn. 

1) The eye of wisdom, not the flesh eye: Mắt trí 
tuệ (không phải mắt thịt). 

2) WIisdom as an eye to attain the truth: Trí là 
mắt nhìn để đạt tới chân lý. 

3) Panna-Cakkhu (p)—-Huệ Nhãn—Hinayana 
wisdom——Eye that sees all things as unreal— 
Mắt của các bậc Thanh Văn, Duyên Giác và 
A La Hán, hay là trí huệ soi rõ lý chân không 
vô tướng—See Three dharmas (XL), and Five 
kinds of ey€s Or vision. 

Eye without hindrance: The unobstructed eye, 

1 vislon without hindrance—Vô ngại nhãn, vì 

chỗ thấy không chướng ngại. 

Eye of the world: Thế Gian Nhãn. 

l1) Worldly or ordinary eyes: Nhục nhãn. 

2) The Buddha 1s the eye of the world, the eye 
that sees for all men. The Buddha, who 1s also 
one of that opens the eyes of men: Phật 
Nhãn—Đức Phật là mắt của người thế gian, 
chỉ bảo dẫn dắt họ đi theo chánh đạo. Đức 
Phật mở mắt cho người thế gian để họ thấy 
được chánh đạo. 


S£” 


( 
` 





L 


Fable: Truyền thuyết 
(Miraculous) fable: Truyền thuyết. 


1426 


Fabricate (v): Bịa đặt—To make up a story—To 
forge. 

Fabulous (a): Hoang đường—Hard or impossible 
to belleve. 

Facade: Mặt tiền—Front. 

Face (v): Đối đầu—To confront with someone. 
Face realities: Đối đầu với sự thật. 
Face-to-face: Mặt đối mặt. 

Face-to-face confession: Đối Thủ—Phát lồ sám 
hối bằng cách mặt đối mặt với vị Y Chỉ Sư. 
Face-to-face cevidence: Sammukha-vinaya 
(sk)—Tự thuận—See Sammukha-vinaya and 
Seven rules given In the Vinaya for settling 
disputes among monks and nuns. 

Face (meef) something (a difficult situation) 
fearlessly: Đối đầu với việc gì không chút sợ hãi. 
Face (v) the truth: Đối diện với chân lý. 
Fa-Chao: Name of a monk ¡in China—Tên của 
một vị sư tại Trung Quốc—Pháp Chiếu Đại Sư— 
NÑame of the fourth patriarch of the Chinese Lotus 
Sect or Pureland Buddhism, during the Tang 
dynasty, around 767 A.D. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Great Master 
Fa-Chao, a native of Mount Lu region. One day 
while entering samadhi, his spirit came to the 
Uluimate Bliss World. As he prostrated to 
Amitabha Buddha, he saw a Bhikshu wearing a 
completely worn out robe attending the Buddha. 
Amitabha Buddha pointed at that Bhikshu and told 
Fa-Chao the following: “Do you know him? This 
good man 1s Sheng-Yien Bhikshu living ¡in the 
region of Hung-Shan.” After coming out of the 
samadhi, Great Master Fa-Chao Immedliately 
went to Hung-Shan Mount to seek out the Bhikshu 
he had seen In his spiritual vision. Upon meeting 
and observing carefully the Great Venerable 
Sheng-Y1en, he realized the Great Master was the 
Bhikshu he had seen In the Ultimate World. He 
1immediately prostrated himself to the Great 
Master and asked to become a disciple. The Great 
Venerable Master Fa-Chaos true Identity remains 
unclear. In the second year of the Đại Lịch reign 
period of the T”ang Dynasty, Buddhists began 
hearing about him. He Iived at Wind Cloud 
Temple at Hoành Châu region, day and night 


always cultivating and practicing the Way. One 
morning, during breakfast at the Bhiksu during 
area, he saw in his bowl of rice soup a cloud of 
five colors. In this cloud clearly emerged a scene 
of a mountainous temple; on the Northeast side of 
the temple was a mountain range. Toward the 
bottom of the mountain lay a creek and in the 
North of that creek was a stone door. Inside the 
small door was another large temple. The sign in 
front of the temple read: “Great Saints Bamboo 
Grove Temple.” Several days later, once again, 
he saw the great temple appearing In his bowl of 
rIce-soup. In this temple were a garden, a pond, 
large and magnificent castles and palaces, which 
were occupied by ten thousand Bodhisattvas at 
that time. After having these visions, the Great 
Master inquired about them to some of the great 
knowledgeable advisors. A highly virtuous master 
told him: “The appearance and transformation of 
the Enlightened Saints are difficult to imagine, but 
I we are Just referring to the landscape and 
general region, then what you saw has to be the 
Wu-Tai-Shan Mountains. Taking the advice he 
received, the Great Master wanted to visitt: Wu- 
Tai-Shan to seek the truth. Two years later, he 
opened a “Buddha Recitaion Congregatlon” at 
Hu-Tung Temple in Hung-Chou. His opening of 
the congregation caused the cloud of five colors to 
appear and cover the area. Within the cloud 
appeared many castles and palaces, the Amitabha 
Buddha  as Avalokitesvara and 
Mahasthamaprapta Maha-Bodhisattvas` golden 
bodies shone and 1lluminated the entire sky. In the 
Hung-Chou City, witnessing this miracle, the 
people made (to liph( Imncense and 
prostated themselves to this siphting. Thịs 
miraculous appearance remained for several 
minutes before disappearing. Because of this 
magnificently virttous event, countless people 
developed faith to practice Buddha Recitation 
diligently. In turn, the Great Master opened five 
congregatlons to practice Pureland Recitation. 
One day, he encountered an elderly woman who 
told him: “You have had the thought of going to 
the Golden World at the Wu-Tai-Shan Mountains 
to pay homage to the Manjusri Maha-Bodhisattva, 
but up to this time, why have you not carried out 
your ¡intentions?” After speaking, the elderly 


wellÐ as 


shrines 


1427 


woman Iimmediately vanished. Knowing this was 
a reminder by a guardian angel, or Dharma 
protector, the Great Master made preparations fO 
travel with several fellow Dharma friends to visIf 
Wu-Tai-Shan Mountain. It was not until June 4“ 
of the fifth year of the Tai-LI reign period before 
the Great Master and his fellow cultivators 
reached the Buddha's Light Temple of the Wu- 
Tai-Shan region. That night, approximately at four 
1n the morning, the Great Master saw a mysferIous 
light shmng toward him; he 
Iimmediately followed the lipht to Investigate. 
After traveling about fifty miles, he came to a 
mounfain ranse. At the bottom of the mountain, 
there was a creek and In the North of the creek 
Was a sfone gate, at the gate, there were two 
young children who awaited his arrival. One of 
them introduced himself as Nanda and the other 
as Tien-Tsai. The Grat Master followed the two 
children to a marvelously enchanting temple; the 
sign read “Great Saints Bamboo Grove Temple.” 
In this land, the ground was made of gold. The 
trees were made of Jewels; the lotus pond, 
palaces, and castles were all extremely beautiful 
and enchantng. This world was the exact 
duplicate of the vision he had seen years ago in 
his rice-soup. As the Great Master entered the 
temple and came to the large hall where the 
Dharma was taught, he saw ManJusri Maha- 
Bodhisattva In the West (represents Wisdom) and 
Samantabhadra Maha-Bodhisatva im the East 
(represents wholesome conducts). Both Maha- 
Bodhisattvas were siting on beautiful precious 
thrones hiegh above, preaching the Dharma to ten 
thousand Bodhisattvas as they sat silently below 
to listen. Great Master Fa-Chao stepped forward 
(O prostrate himself sincerely to the Maha- 
Bodhisattvas. He then knelt down and asked the 
following: the Great Saints, all 
unenlightened beings and I of this Dharma Ending 
Age have been separated from the Buddha for a 
long time now, we are bound by heavy and deep- 
roo(ed karma as well as lacking wisdom; thus 
even though having the Buddha Nature within us, 
we do not know how to reveal 1t. The Buddha 
Dharma 1s too vast and great making It very 
difficult to be certain which Dharma Door 1s 
to gain enliphtenment 


from afar 


“Dear 


essential to cultivate 


quickly?” Manjusri Maha-Bodhisattva told him: 
“This period 1s truly the proper time for you to 
practice Buddha Recitaton. In all the Ways or 
Dharma Doors of cultivation, nothing surpasses 
the practice of Buddha Recifation to accumulate 
merifs and wisdom. In the past, relying on the 
practice of envisioning Buddha, reciting Buddha, 
and making offerings to the Triple Jewels, Ï was 
able to achieve the Great Perfect Wisdom or 
Maha-Prajna Wisdom. All the other Dharmas such 
as Maha-PrajJna Paramita, the varlous deep and 
vast doors of Zen Meditation, including all the 
Buddhas themselves originated and came about 
by reciling Buddha. Therefore, you must know 
“Buddha Recttaton ¡1s the King of all Dharma 
Doors.'” Great Maste Fa-Chao continued to ask: 
“Dear the Great saint, how should I recite?” 
Manjusri Maha-Bodhisattva taught: “To the West 
of this world, there exists a Buddha named 
Amitabha who rules over the Ultimate Bliss 
World. That Lokanatha has an unimaginably gøreat 
vow power. You should  offten and diligently 
recte  His continuously  without 
1nferruption; death arrives, you 
guaranteed to gain rebirth and will no longer 
regress from attainng Buddhahood.” After 
speaking, the Maha-Bodhisattvas 
simultaneously used therr golden hands to rub the 
Great Master Fa-Chao”s head, saying: “Through 
your practice of Buddha Recitation, 1t will not be 
much longer before you will attain the Ulimate 
Enliphtenment of Buddhahood. If any good man 
or faithful woman wishes to become a Buddha, 
there 1s nothing that surpasses cultivating Buddha 
Recitation. Such an Individual is guaranteed to 
acheve the sfate of “Ulumate and Perfect 
Enliphtenment of Buddhahood.'”” After receiving 
this prophecy from the two Great Saints, Great 
Master Fa-Chao felt contented. He then 
prostrated himself to them and then withdrew 
slowly from the assembly. The two young people 
from before followed behind to escort him out. 
As soon as he stepped outside the temple gate, 
when he turned around, both people and the 
landscape had vanished completely. He quickly 
assembled a rock to make a reference of the area 
and then returned to the Buddha”s Light Temple. 
On April thirteenth, he and over fifty other 


Name 


Once are 


fWO 


1428 


Bhiksus came to the “Diamond Cave” to”prostrate 
sincerely the virtuous names of thirty-five past 
Buddhas. They had Just completed ten prostrations 
when suddenly they saw the Diamond Cave 
transformed Info Ifs full appearance. The cave was 
large, tranqguil, and enchantingl in 1t 
Manjusri and Samantabhadra Maha-Bodhisattvas. 
On another occasion, he came to the Diamond 
Cave alone, prostrated himself to the ground as he 
prayed to wifness the Great Saints. As he lifted his 
head from the ground affter a prostration, he 
suddenly saw a Brahman Monk who Introduced 
himself as Buddhabhallika. This Buddhist Master 
escorted the Great Master Into a great and 
anchanting temple; the sign read: “Vajra Prajna 
Temple.” The Inside was formed entirely of 
Various rare, preclous gems and Jjewels. The light 
reflecting from these priceless treasures reflected 
on one and brilliantly 
throughout. Despite many times witnessing these 
miraculous and metaphysical worlds, he did not 
once mention 1( to anyone. In December of that 
year, at the Avatamsaka Temple, he retreated and 
went on a fast for a pre-determined period In 
order to practice Buddha Reciftaton vowing to 
gain rebirth to the Ulumate Bliss Pureland. In the 
morning of the seventh day, deeply engaged in 
Buddha Recitation, suddenly he saw a Brahman 
Monk who said as he came 1n: “You have seen 
the greatly enlightened world within Wu-Tai-Shan 
Mountain, why have you not recounted what you 
saw so others will also know of 1?” After 
speaking, the Brahman Monk disappeared. The 
next day, while reciting Buddha”s name, the same 
Saintly Master once again made his appearance 
saying exactly what he had said previously. Great 
Master Fa-Chao replied: “lt 1s not that I dare to 
hide the living areas of the enlightened saints, but 
I am just afraid If I tell of it, people wIll not 
belleve but criiclze and ridicule me.” The 
Brahman Monk said: “Even the Great Saint 
Manjusri currently living in this mounftain 1s offten 
degraded by people, what reason do you have to 
worry? You should recount the worlds you have 
Wifnessed to sentient beings so they wIll lay a 
foundation for those who hear and know of these 
worlds; perhaps It wIll help them develop therr 
mmnds to want to atain the Ulũmate 


W€T€ 


another radiated 


Enlightenment of Buddhahood.” Great Master Fa- 
Chao followed these Instructlons as he tried to 
remember carefully all the details of what he had 
seen and then wrote them down to pass out to 
everyone to read. In the next year, a Buddhist 
Master named Hui-Tsuy of Jiang-Tung reglon as 
well as the Sangha of the Avaftamsaka Temple 
followed Great Master Fa-Chao to the Diamond 
Cave to prosfrate to the Buddha. Thereafter, they 
came to the rock formation the Great Master had 
built earlier to admire the sight. They prayed for a 
miracle, but felt sad because nothing happened. 
But then suddenly they heard sounds of bells 
resonating from the mountain walls. The ringing 
sounds peaceful, enchanting, 
harmonious. Everyone was overwhelmed with Joy 
and all accepted what the Great Master Fa-Chao 
had said before was true. Because they wanted 
for everyone who visited this sight to develop a 
faithful mind, they used this opporftumfy to 
1nscribe on the mountain wall the events the Great 
Master had seen and heard to pass down to future 
generations. Eventually, a beautiful temple was 
built at this site as a memorlal, also using the title 
“Bamboo Grove Temple.” During the reign of 
Emperor T”ang-Te-Tsung, Great Master Fa-Chao 
opened five Budha 
Congregatlons at the Tinh-Chou region. For this 
reason, people of the day called him “Five 
Buddha Recitatlons Dharma Master.” From then 
on, the Great Master cultivated with vigor, day 
and night he was never lazy or late in getting to 
his practice. Then one day, he once again saw the 
Brahman Monk, as Buddhabhallika Master 
appeared to tell him: “Your lotus flower o virtues 
and meri(s in the lake of seven Jewels of the 
Ultimate Bliss World 1s now complete. Three 
years from now your flower w1ll blossom, prepare 
yourself." ”When that time arrived, Great Master 
Fa-Chao gathered his disciples as he advised and 
1nstructed them: “T will now go to the Ulimate 
Bliss World, those remaining behind must be 
diligent in their cultivation.” After speaking, the 
Øreat master sat up perfectly, put his palms 
together, and peacefully entered Nirvana—Tên 
của vị Tổ thứ tư của Liên Tông, vào đời nhà 
Đường, khoảng năm 767 sau Tây Lịch. Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập 


W€r€ and 


COns€cutive Recitation 


1429 


Tam Tổ, Quê ngài ở Lô Sơn, một hôm nhập định, 
thần thức dạo chơi nơi miễn Cực Lạc, lễ cẩn Đức 
Phật A Di Đà, thì thấy đứng kể bên Đức Phật có 
một vị Tăng mặc áo rách nát đứng hầu. Đức Phật 
A Di Đà chỉ vị Tăng ấy mà bảo rằng: “Ngươi có 
biết chăng, người nầy là Sa Môn Thừa Viễn ở 
Hoành Sơn đấy!” Sau khi xuất định Pháp Chiếu 
liên đến Hoành Sơn để tìm, lúc gặp Thừa Viễn, 
nhìn kỹ thì quả đúng là vị Tăng mà ngài đã thấy, 
liền cúi lạy xin theo làm đệ tử. Chưa ai rõ ngài 
Pháp Chiếu là người bậc như thế nào. Trong năm 
Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục 
mới được biết đến ngài khi ngài ở chùa Vân 
Phong tại đất Hoành Châu, ngày đêm chuyên cần 
tu tập. Tương truyền vào một buổi sáng, vào lúc 
thanh trai nơi Tăng đường, ngài thấy trong bát 
cháo hiện ra bóng mây ngũ sắc, trong mây ấy 
hiện rõ một cảnh sơn tự, phía đông bắc của sơn tự 
ấy có một dãy núi, dưới chân núi có khe suối, 
phía bắc khe suối ấy có một cửa ngõ bằng đá, 
trong cửa ngõ ấy lại có một ngôi chùa to, biển 
treo trước chùa để tên “Đại Thánh Trúc Lâm Tự.” 
Mấy hôm sau, ngài lại thấy nơi bát cháo hiện ra 
cảnh chùa lớn ấy. Trong chùa gồm có vườn cây, 
ao nước, lâu đài tráng lệ nguy nga. Chùa lại có 
một vạn vị Bồ Tát đang ở trong đó. Thấy thế, 
ngài bèn đem cảnh tượng ấy hỏi nơi các bậc tri 
thức. Có một vị cao Tăng bảo rằng: “Sự biến hiện 
của chư Thánh khó có thể nghĩ bàn, nhưng nếu 
luận riêng về địa thế, non sông, thì đây đích thực 
là cảnh Ngũ Đài Sơn vậy.” Sau khi nghe lời ấy, 
ngài có ý muốn đến viếng cảnh Ngũ Đài để thử 
xem sự thật như thế nào? Hai năm sau, đại sư mở 
“Đạo Tràng Niệm Phật” tại chùa Hồ Đông. Ngày 
khai mở hội cảm được mây ngũ sắc giăng che 
trên chốn đạo tràng, trong mây hiện ra cung điện, 
lầu các, Phật A Di Đà cùng hai vị Quán Âm, Thế 
Chí hiện thân vàng sáng chói khắp cả hư không. 
Tại thành Hoành Châu, bá tánh trông thấy, thấy 
đều đặt bàn hương án, đốt nhang đảnh lễ. Do 
điểm lành nầy mà có vô số người phát tâm tinh 
tấn niệm Phật. Đạo tràng khai mở liên tiếp được 
năm hội. Một hôm, đại sư gặp một cụ già đến bảo 
rằng: “Ông đã từng có ý niệm muốn đến Kim Sắc 
Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức Bồ Tát 
Văn Thù, vì sao đến nay mà vẫn chưa chịu thực 
hành ý nguyện?” Nói xong liền biến mất. Biết là 
thân nhân nhắc nhở nên ngài sửa soạn hành trang, 


cùng thêm với mấy pháp hữu nữa, đồng nhau đến 
viếng cảnh núi Đài Sơn. Năm Đại Lịch thứ năm, 
vào ngày mồng 6 tháng 4, đại sư cùng đồng bạn 
mới đến được chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. 
Đêm ấy vào khoảng canh tư, ngài thấy có ánh 
sáng lạ từ xa chiếu đến thân mình, ngài liền nhắm 
chừng theo tia sáng ấy mà theo dõi. Đi được 50 
dặm thì đến một dãy núi, dưới chân núi có khe 
suối, phía bắc khe suối có cửa bằng đá, nơi cửa có 
hai vị đồng tử đứng đón chờ, một vị xưng là Nan 
Đà, một vị tự xưng là Thiện Tài. Ngài theo chân 
hai vị đồng tử dẫn đường đến một ngôi chùa cực 
kỳ nguy nga lộng lẫy, có biển đề “Đại Thánh 
Trúc Lâm Tự.” Nơi đây đất vàng, cây báu, ao sen, 
lầu các thấy đều kỳ diễm, trang nghiêm. Cảnh 
giới quả đúng như ảnh tượng mà ngài đã thấy 
trong bát cháo khi trước. Ngài vào chùa, lên giảng 
đường, thấy Đức Văn Thù Bồ Tát ở phía bên Tây, 
Đức Phổ Hiền Bồ Tát ở phía bên Đông. Hai vị 
đều ngồi trên tòa sư tử báu cao đẹp, đang thuyết 
pháp cho một vạn vị Bồ Tát ngôi phía dưới lặng 
lẽ lắng nghe. Đại sư Pháp Chiếu bước đến chí 
thành đảnh lễ, rồi quỳ xuống thưa rằng: “Kính 
bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đời mạt pháp, 
cách Phật đã xa, lại thêm bị chướng nghiệp nặng 
sâu, trí thức kém cõi. Tuy là có Phật tánh mà 
không biết làm sao hiển lộ, giáo pháp của Phật thì 
quá rộng rãi mênh mông. Chưa rõ pháp môn nào 
thiết yếu để tu hành cho mau được giải thoát?” 
Đức Văn Thù Bồ Tát bảo: “Thời kỳ nầy chính là 
đúng vào lúc các ngươi nên niệm Phật. Trong tất 
cả các hành môn thì không chi hơn là niệm Phật 
và gồm tu phước huệ. Thuở đời quá khứ, ta nhờ 
quán Phật, niệm Phật, cúng dường Tam Bảo mà 
chứng được Nhất Thiết Chủng Trí. Tất cả các 
pháp như Bát Nhã Ba La Mật, những môn Thiển 
Định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ nơi niệm 
Phật mà sanh. Vì thế nên biết Niệm Phật là Vua 
trong các Pháp Môn.” Ngài Pháp Chiếu lại hỏi 
rằng: “Kính bạch Đại Thánh, nên niệm như thế 
nào?” Đức Văn Thù Bồ Tát dạy: “Về phương Tây 
của thế giới nầy có Phật A Di Đà là giáo chủ cõi 
nước Cực Lạc, Đức Thế Tôn ấy có nguyện lực lớn 
không thể nghĩ bàn. Ngươi nên chuyên niệm danh 
hiệu của ngài nối tiếp nhau không gián đoạn, khi 
mạng chung quyết định được vãng sanh, chẳng 
còn bị thối chuyển nữa.” Nói xong hai vị Bồ Tát 
đồng đưa tay vàng xoa đầu ngài Pháp Chiếu và 


1430 


bảo rằng: “Do nơi ngươi niệm Phật nên không bao 
lâu nữa sẽ chứng được quả Vô Thượng Bồ Đề. 
Nếu có thiện nam tín nữ nào muốn được thành 
Phật, thì không còn chi hơn là niệm Phật. Kẻ ấy 
nhứt định sẽ mau lên ngôi Chánh Đẳng Chánh 
Giác.” Được hai vị Đại Thánh thọ ký xong, ngài 
Pháp Chiếu vui mừng đảnh lễ rồi từ tạ lui ra. Hai 
đồng tử khi nãy theo sau đưa tiển. Vừa ra khỏi 
cổng chùa, quay nhìn lại thì cả người và cảnh đều 
biến mất. Ngài liền dựng đá đánh dấu chỗ ấy rồi 
trở về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, 
Đại sư Pháp Chiếu cùng hơn 50 vị Tăng nữa đồng 
đến hang Kim Cang, thành tâm đảnh lễ hông danh 
35 Đức Phật. Vừa lạy được 10 lượt, ngài bỗng 
thấy hang Kim Cang hiện ra, rộng lớn, thanh tịnh 
trang nghiêm, hai vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền 
đều đồng ngự ở trong đó. Hôm khác, ngài lại một 
mình đi riêng đến hang Kim Cang, gieo mình 
đảnh lễ, nguyện thấy Đại Thánh. Đang khi cúi lạy 
xuống và vừa ngước lên, đại sư bỗng thấy có một 
vị Phạm Tăng tự xưng tên là Phật Đà Ba Ly. VỊ 
nầy đưa ngài vào trong một đại điện trang 
nghiêm, biển để tên “Kim Cang Bát Nhã Tự.” 
Toàn diện do nhiều thứ báu lạ, đẹp, sắc màu 
trang nghiêm, ánh sáng lấp lánh chiếu tỏa cùng 
khắp. Dù đã nhiều lần thấy được các sự linh dị 
như thế, nhưng đại sư vẫn chưa tường thuật lại với 
một ai hết cả. Thánh chạp năm ấy, ngài nhập đạo 
tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, định kỳ 
tuyệt thực, tu hành nguyện được vãng sanh về 
Cực Lạc Tịnh Độ. Đến đầu hôm của ngày thứ 
bẩy, đang lúc niệm Phật, đại sư bỗng thấy có một 
vị Phạm Tăng bước vào bảo: “Ông đã từng thấy 
cảnh giới Ngũ Đài Sơn, sao không truyền thuật lại 
cho người đời cùng biết?” Nói xong vị ấy liền ẩn 
mất. Hôm sau, trong lúc niệm Phật vị Tăng ấy lại 
hiện ra, bảo y như hôm trước. Ngài đáp rằng: 
“Không phải tôi dám dấu kín Thánh tích, nhưng 
chỉ sợ nói ra người đời không tin rồi sanh ra sự 
chê bai mà thôi.” Phạm Tăng bảo: “Chính Đức 
Đại Thánh Văn Thù hiện tại ở núi nầy mà còn bị 
người đời hủy báng, thì ông còn lo ngại làm chỉ. 
Hãy đem những cảnh giới mà ông đã được thấy 
truyền thuật lại cho chúng sanh, hầu làm duyên 
cho các kẻ nghe biết để họ phát khởi tâm Vô 
Thượng Bồ Đề.” Ngài tuân lời, nhớ kỹ lại những 
sự việc đã thấy rồi ghi chép ra truyễển lại cho mọi 
người. Năm sau có sư Huệ Tùy ở Giang Đông 


cùng với chư Tăng chùa Hoa Nghiêm theo đại sư 
Pháp Chiếu đến hang Kim Cang lễ Phật. Kế đó 
lại đến chỗ dựng bia đá lúc trước để chiêm 
ngưỡng Thánh tích. Trong lúc đại chúng còn đang 
ngậm ngùi ngưỡng vọng, bỗng nghe tiếng hổng 
chung từ trong vách đá vang ra, giọng chuông 
thanh thoát ngân nga, nhặt khoan rành rẽ. Ai nấy 
thảy đều kinh lạ, đồng công nhận những lời của 
Pháp Chiếu đại sư tường thuật là đúng sự thật. Vì 
muốn cho mọi người viếng cảnh đều được phát 
khởi đạo tâm, nên Tăng chúng nhân cơ duyên ấy, 
cho khắc lại những sự việc của ngài nghe thấy 
vào trong vách đá để lưu truyền cho các đời mai 
hậu. VỀ sau, ngay ở tại nơi đó, một cảnh chùa 
trang nghiêm được xây dựng lên, cũng lấy hiệu là 
“Trúc Lâm Tự” để lưu niệm. Triều vua Đường 
Đức Tông, đại sư Pháp Chiếu mở đạo tràng niệm 
Phật tại miền Tinh Châu, cũng liên tiếp được năm 
hội. Mỗi đêm vua và các người trong hoàng cung 
đều nghe có tiếng niệm Phật rất thanh thoát từ xa 
đưa vắng lại. Sau cho người dò tìm, được biết đó 
là tiếng niệm Phật ở đạo tràng Tịnh Độ tại Tinh 
Châu. Vua liền phái sứ giả mang lễ vật đến thỉnh 
ngài vào triều. Ngài mở đạo tràng niệm Phật tại 
hoàng cung, cũng gồm đủ năm hội. Vì thế người 
đương thời gọi ngài là Ngũ Hội Pháp Sư. Từ đó 
đại sư tính tấn tu hành, ngày đêm không biếng 
trễ. Một hôm, ngài thấy vị Phạm Tăng khi trước 
là Phật Đà Ba Ly hiện đến bảo rằng: “Hoa sen 
công đức của ông nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc 
đã được thành tựu. Ba năm sau là đúng thời kỳ 
hoa nở. Ông nên chuẩn bị” Đến kỳ hạn, đại sư 
cho gọi Tăng chúng đến căn dặn rằng: “Ta nay về 
Cực Lạc, mọi người ở lại phải cố gắng tinh tu.” 
Nói xong, ngài ngồi ngay ngắn, chấp tay lặng yên 
mà thoát hóa. 

Facial (a): Thuộc về khuôn mặt. 

Facilitate (v): Làm cho dễ dàng. 

Facility (n): 

1) Cơ sở—Training facility—Cơ sở huấn luyện. 
2) Tính dễ dãi. 

Facing (n): Sự đương đầu. 

Facing north: Bắc Độ ——The pupils` position in 
paying respect to his master by facing north where 
the master sits—Vị thế của người đệ tử tôn kính 
Thầy bằng cách nhìn về phương Bắc, nơi thầy 
ngồi. 


1431 


Facing wall meditafion: Diện Bích—To sit in 
meditaion with the face to a wall, as did 
Bodhidharma for nine years, wifhout uttering a 
word—Tọa thiển mặt xoay vào tường, như Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma đã 9 năm diện bích mà không nói một 
lờ —See Bodhidharma. 

Eact (n): Sự kiện. 

Fact and fact world perfecfly harmonized: 
Sự sự vô ngại pháp giớ—See Four dharma 
realms. 

Facts obfained by thoughtless meditation: 
Asamjnivipaka (skÙ—Vô tưởng báo—See 
'Twenty-four non-interactive activity dharmas. 
Factor (n): Yếu tố. 

Factors of endeavor: Cần chỉ—According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five factors of endeavour—— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm cần chi—S§ee Five factors of endeavor. 
Factors of enlightenment: Various branches of 
enlightenment—Giác ch —See Seven limbs of 
enlightenmernt. 

Factors of Yoga abstracfion 
concentration: Những yếu tố tập trung tư tưởng 
trong pháp Du Già —See Eight factors of Yoga 
concenfrafion. 

Factual hypothesis: Hữu thể thi thiết giả—See 
Two hypotheses. 

Factual world: World of actual life, or the real 
world—Sự Pháp Giới, thế giới của đời sống hiện 
thực, hay thế giới kiện tính—See Four states of 
universe and Four dharma realms. 


0F 


Faculties: Các căn. 

(A) According to the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are five roofs 
or faculties (ndriyani)Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kính, có năm căn—See 
Five Faculties. 

According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of faculdes of Great 
Enlightening Beings. Enlighteninng Beings 
who abide by these can attain the supreme 
faculties of fulfillment of great knowledge of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
chư đại Bồ Tát có mười căn. Chư Bồ Tát an 
trụ trong những pháp nầy thời được căn đại trí 


(B) 


viên mãn vô thượng của Như Lai—See Ten 
kimnds of facultes of Great Enlightening 
Beings. 

Faculty of concentration: Samadhindriya 

(skÐ)——Meditation as the root of all virtue— Định 

căn. 

Faculties of life: Jivitindriya (skt)—Mạng căn 

(cơ thể với đầy đủ các quan năng của con người). 

Faculty (n): Năng lực—Tài năng—Căn. 

Faculty of alertness: Niệm lực—The power of 

memory, mindfulness or force of mindfulness 

which 1s achieved through meditation—Sức mạnh 
của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt được nhờ 
thiển định —See Eive powers. 

Faculty of concentration: Samadhindriya 

(skÐ)——Meditation as the root of all virtue— Định 

căn. 

Faculty of hiphest knowledge: Annindriyam 

(p)—Dïĩ tri căn—Trí căn tối thượng—See Three 

dharmas (XXXIX'). 

Faculty of knowledge: Ajnendriya (sk)——Thức 

căn. 

Faculty of knowing that one will know the 

unknown: Anannatam-nassamitindriyam (p)—VỊ 

tri đương tri căn—Trí căn dùng để biết những gì 

chưa được biết—See Three dharmas (XXXIX). 

Faculty of mỉnd: Manindriya (p)—Ý Căn—See 

Faculty of thinking. 

Faculty of the one who knows: Annata- 

indriyam (p)—Cụ tri căn —Trí căn của bậc thức 

giả—See Three đharmas (XXXIX). 

Faculty of reasoning: Lý trí. 

Faculty of sense: Indriya (p & sk—Năng lực 

của giác quan—Sense——Organ of sense—Căn. 

Faculty of thinking: Manayatanam (p)—lIndriya 

or Mana-indriya (skÐ——Mana-yatana (p_—Ý 

Căn —Năng lực tư duy. 

(ŒD The meanings of Faculty of thinking—Nghĩa 
của Ý Căn: 

l1) The perception of thinking: Tr1 giác. 

2) The organ of mind: Căn của tâm. 

3) Thought, the mind-sense, the sixth of the 
senses, the perception of thinking or faculty 
of thinking or the thinking mind: Ý căn, một 
trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy 
hay tâm suy nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, 


1432 


mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, 
nước, lửa, gió hình thành; trong khi cảnh sở 
đối với ý căn là tâm pháp nghĩa là đối với 
pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức). 

According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha”s Ancient Path,” faculty of mind 
recogn1zes menfal obJec(s, we know, Is not 
something tangible and perceptible like the 
other five faculties, which recognizes the 
external world. The eye cogn1zes the world of 
colors (vanna) or visible objects, the ear 
audible sounds, and so forth. The mind, 
however, cognizes the world of Ideas and 
thoughts. Faculty of mind literally means 
“chief” or “lord”. Forms can only be seen by 
the faculty of the eye and not by the ear, 
hearing by the faculty of the ear, and so on. 
When 1t comes to the world of thoughts and 
Ideas the faculty of the mind lord over the 
mental realm. The eye can not think thoughts, 
and collect ideas, but 1t is Instrumental In 
seeing visible forms, the world of colors— 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển 
“Con Đường Cổ Xưa,” ý căn nhận thức các 
pháp trần, chúng ta biết không phải là thứ gì 
có thể sờ mó hay nhận thấy được như năm 
căn khác nhận thức năm trần, con mắt nhận 
thức thế giới của màu sắc, hay những sắc 
trần; lỗ tai có thể nghe được các âm thanh, 
vân vân. Tuy nhiên, tâm nhận thức thế giới 
của những ý niệm và tư tưởng. Căn (Indriya) 
theo nghĩa đen là “thủ lãnh” hay “Ông chủ”. 
Các sắc chỉ có thể được thấy bằng nhãn căn, 
chứ không phải bằng tai, nghe cũng vậy, phải 
có nhĩ căn, vân vân. Khi nói đến thế giới của 
những ý niệm và tư tưởng thì tâm căn là ông 
chủ cai quản lãnh vực tinh thần nầy. Con mắt 
không thể nghĩ ra các tư tưởng và tập trung 
các ý niệm lại, nhưng nó là công cụ để thấy 
các sắc, thế giới của màu sắc. 


qI) 


Fade (v): Become dry—Lose color—Wither— 
Phai mờ —Héo tàn. 

Fa-Hsiang (chin): Dharma-laksana (sk)—Pháp 
Tướng—A Chinese term for “Characteristics of 
Dharma.” This 1s the Chinese school founded by 
Hsuan-Tsang (596-663) and his disciple K”uei-Chi 
(632-682). It is based on the writings of Asanga 
and Vasubandhu, the main early figures in the 


Indian Yogacara tradition. The main text of the 
Hsuan-Tsangs Establshment of 
Cognition-Only (chng WeiShh Lun— 
ViJnatimatra-siddhi), which 1s said to be based on 
Vasubandhu's Thirty Verses (Trimsika). Hsuan- 
Tsang emphasizes the doctrine of “cognition- 
only,” which holds that all the phenomena of 
©exIstence are simply products of mind and that we 
never experlence anything oufside our own 
cognttions. The school also developed an 
influential classificaion of Dharmas, which 
divided them Into 100 types, subdivided 1nto five 
categories: l) consciousness (vijnana); 2) mental 
factors (cefasika); 3) form (rupa); 4) dharmas that 
independent of  consciousness; 5Š) 
uncondiioned dharmas (asamskrta). Marks of 
ExIstence school, one of the most Important 
schools of Chinese Buddhism, which continues the 
teaching of the Yogachara and ¡s based on the 
wriines of Vasubandhu and Asanga. Ïlt was 
founded by Hsuan-Tsang (600-664). The central 
notion of the Fa-hsiang school 1s “everything 1s 
only Ideation.” This means that external world 1s 
only the product of our consciousness and possess 
no reality. The world is purely mind. Fa-hsieng 
divides all dharmas Into five groups and eight 
Consciousness. Concerning the nature of dharmas, 
the fa-Hsieng school distinguishes three qualities 
or three level of truth Thuật ngữ Trung Hoa 
dùng để chỉ “Tướng trạng của chư Pháp” (Pháp 
Tướng). Đây là một tông phái Phật giáo Trung 
Hoa được ngài Huyền Trang và đệ tử của ngài là 
Qui-Chi sáng lập. Giáo pháp của tông phái này 
dựa trên những bài viết của ngài Vô Trước và 
Thế Thân, những nhân vật chính trong truyền 
thống Du Già Ấn Độ. Kinh điển chính của trường 
phái là Bộ Thành Duy Thức Luận của ngài 
Huyền Trang, người ta nói bộ luận này dựa trên 
bộ Tam Thập Luận Kệ của ngài Thế Thân. 
Huyền Trang nhấn mạnh đến giáo thuyết “Duy 
Thức,” cho rằng sự hiện hữu của tất cả các hiện 
tượng chỉ là sản phẩm của tâm mà thôi, và chúng 
ta sẽ chẳng bao giờ kinh qua bất cứ thứ gì ngoài 
sự nhận biết của tâm. Trường phái cũng phát triển 
sự phân loại giáo pháp có ảnh hưởng với Phật 
giáo, chia chư pháp ra làm 100 loại khác nhau, 
với 5 phần: 1) Tâm pháp; 2) Tâm sở hữu pháp; 3) 
Sắc pháp; 4) Tâm bất tương ưng pháp; và 5) Vô vi 


school 1s 


are 


1433 


pháp. Trường phái Pháp Tướng hay Duy Thức. 

Trường phái được sáng lập bởi Ngài Huyền Trang 

(600-664), nêu ra những hiệu đặc trưng của sự tổn 

tại, một trong những trường phái quan trọng của 

Trung Quốc, lấy thuyết giảng của Yogachara làm 

căn bản, dựa vào những trước tác của các vị Thế 

Thân (Vasubandhu) và Vô Trước (Asanga) làm 

kim chỉ nam. Ý niệm trung tâm của phái Pháp 

Tướng là mọi cái đều là ý tưởng, toàn thể thế giới 

bên ngoài chỉ là sản phẩm thuần túy của ý thức 

và không có hiện thực. Sự vật chỉ tổn tại trong tư 
duy. Pháp tướng tông qui toàn bộ chư pháp thành 
năm nhóm và tám thức: 

(A) Eive groups of dharmas—Năm nhóm Pháp: 

1) Vijnana: Mind or consciousneTinh thần hay ý 
thức. 

2) Chetasika: Mental factors—Những nhân tố 
tâm thần. 

3) Rupa: Form—Hlình thức. 

4) Dharmas independent of mind: Những pháp 
độc lập với tinh thần. 

5) Asamskrita: Unconditioned dharmas—Những 

pháp không bị qui định. 

Eight Consciousness—Tám Thức: 

See Eight Consciousness. 

Three level of truth of the nature of 

dharmas—Ba cấp độ về chân lý của bản chất 

của chư pháp: 

l) The level of the conceptualized nature of 
dharmas (people take things as they appear to 
our senses, can be false or illusory): Bản tính 
của chư pháp như người ta hình dung ra chúng 
(người ta nhận biết sự vật bằng các giác quan 
nên có thể bị sai lầm). 

2) The level of contingent nature (dharmas 
enjoy only temporary ©xistence, since 
everything that ATIS€S confingently 
(interdependenf) and has neither self-nature 
nor reality): Bản tánh phụ thuộc (chư pháp 
chỉ tổn tại tạm thời, vì mọi sự vật đều phụ 
thuộc không có bản tánh riêng cũng như hiện 
thực riêng của nó). 

3) The level of of the nature of ultimate reality 
(this ¡is the level of the nature of ultimate 
(absolute) reality, beyond all 
conditionalifty and relativity. Its characterIstic 
1s non duality. It 1s “Suchness” or tathata, 
which transcends all appearances. Ït 1s 


(B) 


(C) 


which 1s 


Nirvana): Bản tính hiện thực cuối cùng (vượt 
qua mọi tính qui định và tính tương đối, 
không có tánh nhị nguyên. Đây chính là tánh 
“như thế đó” của chân như, vượt qua ngoài 
mọi phân biệt. Đây là Niết bàn). 

Fa-Hsien: Tên của các vị sư Pháp Hiển và Pháp 

Hiển. 

(D Pháp Hiển (337-422)—-Name of the first 
famous Chinese monk and pilgrim who 
travelled to India, maybe from 399 to 414, 
and return to China after his studies. This sort 
of pilgrimage became popular ¡In later 
cenfuries and was one of the main ways In 
which Indian Buddhist texts made their way 
to China. Fa-Hsien brought back a collection 
Of scripfures, most Importantly texts on 
monastic discipline (Vinaya). Fa-Hsien, who 
with fellow-monks left Ch°ang-An 399 A.D., 
overland for India, via Tun-Huang, Khotan, 
and Himalayas, finally reached it, remained 
alone for six years, and spent three years on 
the return Journey, arriving by sea in 414. In 
Inda he gathered Buddhist scriptures, 
particularly various versions of the Vinaya- 
pItaka. His records of the Buddhist Kingdoms 
were made, on his ¡information, by 
Buddhabhadra, an Indian monk ¡in China. His 
own chief translation 1s the work on monastic 
discipline. Fa-Hsien set a precedent that 
many other Chinese pilgrims were to follow. 
His particular importance lies in the facts that 
he was the first actually to reach India, to 
collect scriptures, to study the teaching under 
Various masters, and returned to China. His 
Journey, begun together with four other 
monks, led him from Chang-An by the 
southern route tfO of India 
Buddhism, ¡including Benares, Gandhara, 
Bodhigaya, Magadha, and Patna, to Ceylon, 
where he spent two years; and finally to 
Sumatra and Java. Altogether he visited thirty 
different countries. In Pataliputra, he found 
and brought back to China the Vinaya-pitaka 
of the mahasanghikas and the Sarvastivadas 
as well as an edition of the Mahaparinirvana- 
sutra. Upon his return to China, he and 
Buddhabhadra the 
Mahaparinirvana-Sutra and the Vinaya-Pitaka 


the centers 


translated 


1434 


of the Mahsamghikas Into Chinese. He also 
wrote an account of his travels, the Fo-kuo- 
chỉ, whiích Is an Imporftant source of 
Information concerning Indian Buddhism ¡in 
the early fifth century—Tên của nhà sư và 
nhà hành hương nổi tiếng Trung quốc đầu 
tiên du hành đến Ấn Độ, có lẽ từ năm 399 
đến năm 414, và trở về Trung Hoa sau khi 
hoàn tất việc tu học tại Ấn Độ. Thể loại hành 
hương này trở nên phổ biến vào những thế kỷ 
về sau nầy, và là một trong những phương 
cách chính yếu cho Phật giáo Ấn Độ được 
truyền bá sang Trung Hoa. Năm 399 sau Tây 
Lịch, sư Pháp Hiển cùng một số bạn đồng tu 
rời Trường An, đi đường bộ qua Ấn Độ bằng 
ngả Đôn Hoàng, Khotan, và Hy Mã Lạp Sơn. 
Ngài lưu lại Ấn Độ sáu năm học giới luật. 
Sau đó năm 414, sư theo đường biển trở về 
Trung Quốc. Ngài đã viết quyển Phật Quốc 
Ký và dịch bộ Tăng Chi Luật. Pháp Hiển mở 
ra một phương thức mà sau đó nhiều người 
hành hương Trung Quốc đã noi theo. Tầm 
quan trọng đặc biệt của ông đối với Phật giáo 
là ở chỗ ông là người đầu tiên thật sự đến Ấn 
Độ, sưu tầm các văn bản, nghiên cứu những 
thuyết giảng từ những vị thầy khác nhau, rồi 
mới trở về Trung Quốc. Cùng với bốn nhà sư 
khác, ông đi từ Tràng An tới những trung tâm 
lớn của Phật giáo Ấn Độ bao gồm Ba La Nại, 
Kiện Đà La, Bồ Đề Đạo Tràng, Ma Kiệt Đà, 
và Patna, bằng con đường phía nam, rồi tới 
Tích Lan, Sumatra và Java. Ông đã viếng 
thầm trên 30 nước khác nhau. Khi ở 
Pataliputra, ông đã phát hiện và mang về 
Trung Quốc bộ Luật Tạng của phái Đại 
Chúng Bộ, cũng như một bản ¡in của Kinh Đại 
Bát Niết Bàn. Pháp Hiển mang về Trung Hoa 
một bộ sưu tập kinh điển, quan trọng nhất là 
những giáo điển về thanh quy tự viện. khi trở 
về Trung Hoa ngài và sư Phật Hiền cùng dịch 
bô Kinh Đại Bát Niết Bàn và bộ Luật Tạng 
Ma Ka Tăng Kỳ sang tiếng Trung Hoa. Ngài 
cũng viết một số câu chuyện trong chuyến 
hành hương của ngài trong cuốn Phật Quốc 
Ký, là một nguồn tài liệu quan trọng liên hệ 
tới Phật giáo Ấn Độ vào đầu thế kỷ thứ 5. 

According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, Fa-Hsien 


was the first of the three Chinese pilgrims, 
has recorded his own travels. Together with 
four other monks, Fa-Hsien started from 
Chang-An and travelled stage by stage. They 
first reached Tun-Huang: the governor there 
gave them all that was required to enable 
them to cross the Gobi desert. He practically 
walked all the way from Central China across 
the Gobi desert, over the Hindu Kush and 
acros Northern India to the seaport of 
Tamralipti in Bengal. There he embarked for 
Ceylon and returned to China by sea after an 
adventurous voyage. He brought back with 
him what he had gone to seek in India: sacred 
books of Buddhism and images of Buddhist 
deities. In his accounts, he recorded: “There 
are a preat many evil spiris and also hot 
winds that men cannot stand. There are 
neither birds above nor beasts below. Gazing 
on all sides as far as eye can reach In order to 
mark the track, no guidance 1s to be obtained, 
except the rotting bones of death travellers, 
which point the way.” He notces the 
prevalence of Indian culture In the States he 
visited in Central Asia. They study Indian 
books and the Indian spoken language. Fa- 
Hsien says of Kashgar as follows: “This 
country has a spifttoon which belonged to the 
Buddha; ¡t is made of stone and 1s of the same 
color as his alms bowl. There 1s also a relic of 
the Buddha's teeth, for which people raised a 
pagoda to worship.” A significantly dangerous 
section of his route along the Bolor-Tagh 
range and the first crossing of the Indus as 
described by Fa-Hsien are worth relating: 
“Keeping to the range, the parfy journeyed on 
1n a south-western direction for fifteen days 
over a difficult and dangerous road, the side 
of the mountain being like a stone wall ten 
thousand feet high. On nearing the edge, the 
eye becomes confused; and wishing to 
advance, the foot finds no resting place. 
Below, there is a riIver named Indus. The men 
of former times had cut away the rock to 
make a way down, and had placed ladders on 
the side of the rock. There are several 
hundred rock-steps In all; and after passing all 
the ladders and rock-steps, the river 1s crossed 


1435 


by a suspension bridge of ropes. The two 
banks of the river are somewhat less than 
eiphty paces apart After spending the 
sunmer 1n retreat in Udyana, then a 
flourishing center of Buddhism, Fa-Hsien 
marched South to Gandhara and Taksasila, 
where the Buddha prophesied that king 
Kaniska would raise a pagoda in Peshawar. 
Fa-Hslen writes: “Of all the pagodas and 
temples seen by the pilgrims, not one could 
compare with this in grandeur and dignity, 
and tradition says that of the varlous pagodas 
in the inhabited world this one takes the 
hipghest rank.” From Peshawar, Fa-Hsien 
proceeded alone to Nagarahara (Hadda) for 
his companions had already left him. That 
city had a shrine containing the Buddha”s 
skull bone. lí was sealed with eight seals 
every night for safety, each In the custody of 
one of the leading men In the city. Fa-Hsien 
records: “Every morning the king makes 
offerings and worships the relic.” Half a 
yojana to the south of the city, Fa-Hsien 
no(es the the cave Inside which the Buddha 
left his shadow: “he kings of the various 
counfries around have sent artists to sketch 1t, 
but they have not ben able to do so.” In 
Afghanistan, which he enftered after crossing 
the Safed Koh, there were three thousand 
monks belonging to both the Greater and 
Lesser Vehicles. There were the same 
number In Bannu, but all belonging to the 
Lesser Vehicle. Crossing the Punjab, he 
reached the Mathura country after passing 
many monasteries where there were nearly 
ten thousand monks. Buddhism was very 
popular in the Mathura region and 1ts monks 
were honored by the people and the officials 
of the Court. Then Fa-Hsien reached the 
Middle Kingdom, the heart of the Gupta 
Emprre. He noted: ““[he Mathura country has 
a temperate climate, without Írost or snow; 
and the people are prosperous and happy, 
without registratlon or officlal restrictlons. 
Only those who till the king”s land have to 
pay so much on the profit they make. Those 
who want to go away may go; those who want 
(fO stay may sfay. The king and his 


admimistration has no corporal punishments; 
criminals are merely fined according to the 
gravifty of their offences. Even for a second 
afttempt at rebellion the punishment 1s only 
the loss of the right hand. The men of the 
king`s body-guard have all fixed salarles. 
Throughout the country, no one kills any 
living thing, nor drinks wine. In this country, 
they do not raise pigs or fowls; there are no 
dealings 1n catfle, no butchers`” shops or 
distlleries 1n their market place. In this 
country, Buddhist monks are venerated and 
well respected. Rooms with beds and 
mafresses, food and clothes are provided for 
resident and travelling monks without fall, 
and this 1s the same In all places.”: Theo Giáo 
sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, Pháp Hiển là người đầu tiên 
trong ba vị khách Trung Hoa đến Ấn Độ. 
Pháp Hiển đã ghi chép lại các chuyến đi của 
mình. Pháp Hiển đã cùng bốn vị sư khác khởi 
hành từ Trường An và qua nhiều chặn đường, 
họ đã đến Đôn Hoàng. Quan cai trị ở đây cấp 
cho họ mọi thứ cần thiết để họ có thể vượt 
qua sa mạc Gô Bi. Ông gần như đi bộ trong 
suốt đoạn đường từ miền trung Trung Hoa 
băng ngang sa mạc Gô Bi, vượt qua dãy núi 
Hindu Kush, băng qua miễn Bắc Ấn để đến 
hải cảng Tamralipti ở Bengal. Đến đây, ông 
lên thuyền đi Tích Lan rồi trở về Trung Quốc 
bằng đường biển sau một cuộc hành trình đầy 
phiêu lưu. Ông đã mang về Trung Quốc 
những gì mà ông đã qua Ấn Độ để tìm kiếm: 
các kinh sách Phật giáo cùng những tượng 
Phật. Khi băng qua sa mạc Gô Bi, Pháp Hiển 
đã ghi lại như sau: “Trong sa mạc nầy có rất 
nhiều ma quái và gió nóng, sức người không 
chịu nổi. Trên trời chẳng có chim, dưới đất 
chẳng có thú. Đưa mắt nhìn thật xa, mọi 
hướng để tìm một dấu vết đường đi, nhưng 
chẳng thấy gì ngoài mấy bộ xương khô của 
những khách bộ hành xấu số, nhờ đó mà biết 
đường đi” Ông ghi nhận ảnh hưởng mạnh 
mẽ của văn hóa Ấn Độ tại những nước ông 
đến ở miền Trung Á. Những nước ông đi qua 
đều học kinh sách Ấn Độ và ngôn ngữ được 
dùng tại Ấn Độ. Pháp Hiển đã viết về 
Kashgar như sau: “Nước nầy có một cái ống 


1436 


nhổ của Đức Phật, ống nhổ nầy làm bằng đá 
và có cùng màu với bát khất thực của Ngài. 
Tại đây người ta xây lên một ngôi tháp để 
thờ xá lợi những chiếc răng của Phật.” Đáng 
chú ý nhất là đoạn đường cực kỳ nguy hiểm 
dọc theo dãy núi Bolor-Tagh và việc vượt 
qua sông Ấn Hà, trong đó ông mô tả như sau: 
“Bám theo dãy núi, đoàn chúng tôi tiếp tục 
cuộc hành trình về hướng Tây Nam trong 
mười lăm ngày trên một con đường gay øo 
dốc đứng và hiểm nghèo, vì sườn núi giống 
như một bức tường đá cao hơn mười ngàn bộ. 
Khi lên đến gần sống núi thì mắt đã mờ và 
khi muốn bước tới thì cũng không có chỗ để 
đặt bàn chân nữa. Dưới kia là con sông Ấn 
Hà. Những người đến trước đục đá làm đường 
đi và phải đặt thang vào sườn đá. Tất cả có 
đến mấy trăm bậc đá. Khi đã vượt qua hết 
những bậc đá và những cây thang nầy thì 
chúng tôi phải qua sông bằng cầu treo làm 
bằng dây thừng. Hai bên bờ sông cách xa 
nhau gần tám mươi bước.” Sau khi trải qua 
mùa hè tại Udyana, khi ấy là một trung tâm 
Phật giáo phồn thịnh, Pháp Hiển đi bộ theo 
hướng Nam để đến Gandhara và Taksasila, 
nơi mà Đức Phật đã tiên đoán vua Ca Ni Sắc 
Ca sẽ cho xây một ngôi chùa ở Peshawar. 
Pháp Hiển đã viết: “Trong số các đền chùa 
mà đoàn hành hương được thấy thì không nơi 
nào có thể sánh được với chùa nầy về mặt vĩ 
đại và uy nghi, truyền thuyết cũng nói rằng 
trong số các ngôi chùa trên thế giới thì ngôi 
chùa nầy được xếp vào hạng nhất” Từ 
Peshawar, Pháp Hiển một mình đi đến 
Nagarahara (Hadda) vì những người cùng đi 
đã rời bỏ ông. Thành phố nầy có một đển 
thờ, trong có thờ xương sọ của Phật. Xá lợi 
nầy được niêm phong hằng đêm bằng tám 
con dấu, mỗi con dấu do một nhân vật lãnh 
đạo thành phố trông coi. Mỗi buổi sáng, nhà 
vua đều đến dâng lễ vật và cúng xá lợi. Cách 
một nửa do tuần (khoảng 10 km) về phía 
Nam thành phố, Pháp Hiển nhìn thấy hang 
mà Đức Phật đã lưu lại dấu vết. Ông nói rõ: 
“Vua các nước láng giểng xung quanh đã 
phái nhiều nghệ sĩ tài giỏi đến để vẽ lại hang 
nầy mà họ không làm nổi.” Tại A Phú Hãn, 
nơi Pháp Hiển đến được sau khi băng qua 


Safed Koh, có ba ngàn tu sĩ Đại Thừa và 
Tiểu Thừa. Ở Bannu cũng có số tu sĩ đông 
như vậy, nhưng tất cả đều thuộc về Tiểu 
Thừa. Băng qua Punjab, Pháp Hiển đến nước 
Mathura sau khi đi qua nhiều tu viện với số tu 
sĩ lên đến mười ngàn người. Ở vùng Mathura 
có rất nhiều người theo đạo Phật, các tu sĩ ở 
đây rất được dân chúng và triều thần tôn 
vinh. Sau đó Pháp Hiển đến vương quốc 
Trung Bộ, trái tim của đế quốc Gupta. Ông 
đã mô tả như sau: “Nước nầy có khí hậu ôn 
hòa, không có sương hay tuyết. Dân cư sung 
túc và an lạc, không phải đăng ký gì cả, cũng 
không có những hạn chế của chính quyền. 
Chỉ những người cày đất của vua là phải trả 
phần lợi tức thu hoạch khá nặng. Ai muốn bỏ 
đi thì bổ đi, ai muốn ở lại thì ở. Trong việc cai 
trị, nhà vua không dùng đến cực hình. Người 
phạm tội chỉ bị phạt tiền tùy theo mức độ 
nặng nhẹ. Cả đến tội phản loạn lần thứ hai 
cũng chỉ bị chặt một bàn tay phải. Những 
người cận vệ của vua được trả lương cố định. 
Cả nước chẳng có một ai giết hại mạng sống, 
cũng không ai uống rượu. Trong nước nầy, 
người ta không nuôi heo hay gà, không có 
chuyện buôn bán gia súc, không có lò mổ hay 
tiệm rượu ngoài chợ. Các tu sĩ thường trú hay 
lưu trú được cấp giường, nệm, thực phẩm, y 
áo một cách chu đáo.” 

Fa-Hsien then visited in succession Sankasya 
(Kapitha); Kanyakubja (Kanau)), the city of 
hump-back maidens; ShakIl Saketa or 
Ayodhya; Sravasti with 1s shrine of the 
Garden of Gold; Kaplilavastu, the city of 
Suddhodana, the Buddha's father, then Just 
like a wilderness, except for monks and some 
tens of families; Vaisali (Beshar); and the 
country of Magadha and the cúy of 
Patalipura where he saw the marvelous 
palace of Asoka. He has high pralse for 
Magadha: “Of all the countries of Central 
India, this has the largest cities and towns. Ïts 
people are rich and thriving to practise charIty 
to their neighbor.” He also mentioned the 
free hosptals In the ciies with much 
admiration. From there he went to Nalanda 
(Bargaon), Rajagrha and Gaya, then a 
complee waste wihn 1s  walls, but 


1437 


surrounded by many hallowed spots, all duly 
noted by Fa-Hsien. Banares, Including the 
Deer Park at Sarnath where the Buddha 
prteached his fñirst sermon, and lastly 
Kausambi with 1s garden of Ghociravana, the 
Ghositarama of recent discovery. AT this 
point he records what he heard of the 
Paravata monastery In the Deccan. From 
Banares, Fa-Hsien returned to Pataliputra. 
What he records of his efforts to øain wriften 
texts of Buddhism 1s Interesting. Ủsually, they 
were transmifted orally from generation fo 
generation, and only at the shrine of the 
Garden of Gold In Sravasti In a monastery of 
the Greater Vehicle he obtained a copy 
according to the text accepted at the Eirst 
Council and practised by monks generally 
while the Buddha was still alive: Sau đó, 
Pháp Hiển lần lượt đến thăm Sankasya 
(Kapitha), Kanyakubja (Kanauj) hay thành 
phố của những thiếu nữ lưng gù Shaki, Saketa 
hoặc Ayodhya, Xá Vệ với vườn Kỳ Thọ Cấp 
Cô Độc Viên, Ca Tỳ La Vệ, thành phố của 
vua Tịnh Phạn, phụ vương của Đức Phật, lúc 
đó như một vùng hoang dã ngoại trừ một số 
tu sĩ và vài chục gia đình, thành Tỳ Xá Ly, 
nước Ma Kiệt Đà với Hoa Thị thành 
(Pataliputra), tại đây ông được thấy cung điện 
tuyệt vời của vua A Dục. Ông đã hết lời ca 
ngợi Ma Kiệt Đà như sau: “Trong tất cả các 
nước vùng Trung Ấn, thì Ma Kiệt Đà có 
những đô thị, thành phố rộng lớn nhất. Dân 
chúng giàu có, thịnh vượng và đua nhau làm 
việc thiện, giúp đỡ láng giểng.” Ông cũng nói 
đến các bệnh viện miễn phí ở các thành phố 
với vẻ rất khâm phục. Từ đây ông đi đến Na 
Lan Đà, Vương Xá, và Bồ Để Đạo Tràng. 
Ông nói: “Một cảnh hoang đã hoàn toàn bên 
trong những bức tường,” nhưng chung quanh 
là những dấu tích thiêng liêng, tất cả đều 
được Pháp Hiển ghi nhận đầy đủ, kể cả Ba 
La Nại, vườn Nai ở Sarnath, nơi Đức Phật có 
bài thuyết pháp đầu tiên, và cuối cùng là 
Kausambi với khu vườn Ghociranava, ngày 
nay mới được tìm thấy với tên Ghositarama. 
Tại nơi đây, ông đã ghi lại những gì ông được 
nghe nói về tu viện Paravata ở Deccan. Từ 
Ba La Nại, Pháp Hiển quay trở lại Hoa Thị 


thành. Những gì ông ghi lại về các nỗ lực của 
mình để có được các bản viết tay về kinh 
điển Phật giáo khá lý thú. Thường thì các 
kinh sách nầy chỉ được truyền miệng từ thế 
hệ nầy sang thế hệ khác, và chỉ ở điện Kỳ 
Viên trong một tu viện Đại Thừa ông mới 
kiếm được một bản sao phù hợp với kinh sách 
đã được Nghị Hội lần thứ nhất chấp nhận và 
đã được các vị sư khắp nơi hành trì trong khi 
Đức Phật còn tại thế. 

He then arrived in Ceylon on his way back to 
China. In Ceylon, he spent two years to 
collect and copy Sanskrit texts unknown 1n 
China. From Ceylon, Fa-Hsien sailed na big 
merchant vessel to Java. He stayed In Java 
for five months. There he found Brahmanism 
flourishing while the faith of the Buddha was 
very weak. From Java, Fa-Hsien sailed In 
another merchant vessel to Kuang-Chou. He 
spent a winter in Kuang-Chou before going 
south to the capital, Nan-Ching, where he 
handed over to the Order all the Sutras and 
the Disciplines he had collected: Sau đó ông 
đến Tích Lan trên đường trở về Trung Hoa. 
Tại Tích Lan, ông dành ra hai năm để thu 
thập và sao chép các kinh sách bằng tiếng 
Phạn chưa từng có tại Trung Hoa. Từ Tích 
Lan, Pháp Hiển lên một thương thuyền lớn đi 
Java. Pháp Hiển lưu lại Java năm tháng. Tại 
đây, ông thấy đạo Bà La Môn phát triển 
mạnh, trong khi niềm tin đạo Phật rất yếu ớt. 
Từ Java Pháp Hiển đáp tàu về Quảng Châu. 
Ông lưu lại Quảng Châu trong mùa đông 
trước khi lên đường về Nam Kinh. Khi đến 
Nam Kinh, ông trao lại cho Giáo Hội tất cả 
những Kinh Luật mà ông đã thu thập được. 
The conclusion of his account 1s  very 
touching, he says: “Fa-Hslen spent six years 
1n travelling from Ch”ang-An to Central India; 
he stayed there for six years, and it took him 
three more years to get back to Kuang-Chou. 
He passed through thirty countries from the 
sandy desert westwards all the way to India. 
In the long journey with tremendous 
difficulties and dangers, Fa-Hsien had given 
no thought to his own unimportant le. 
Happly, owing to the protection of the 
Preclous Trinty, he returned home safely. 


1438 


Therefore, he wrote down on bamboo tablets 
and silk accounts of what he had been 
throuph, desiring to share with the readers In 
China this rare information.”: Phần kết của 
tập ký sự ông viết rất xúc động: “Pháp Hiển 
đã mất sáu năm để đi từ Trường An đến 
Trung Ấn, ở lại đây sáu năm, và mất thêm ba 
năm nữa mới về Quảng Châu. Bần đạo đã đi 
qua tất cả gần 30 nước. Trong cuộc hành trình 
dài với biết bao khó khăn nguy hiểm, Pháp 
Hiển chẳng nghĩ gì đến thân mạng tự nghĩ là 
không quan trọng của mình. Rất may là nhờ 
có sự hộ trì che chở của Tam Bảo, bần đạo 
đã bình an trở về được đến quê nhà. Thế nên, 
Pháp Hiển đã ghi lại trên các thẻ tre và bản 
lụa câu chuyện chuyến đi để mong chia sẻ 
cùng các độc giả tại Trung Quốc về những 
điều ít ai được biết đến nầy.” 

Pháp Hiển (?-6ó26)—He was a native Chu 
Dien of Son Tay Province. When he left 
home, he studied meditaton and received 
precepts with Great Master Quán Duyên at 
Pháp Vân Temple. When Patriarch Vinituraci 
came to Vietname, he Joined Vinituraci Zen 
Sect and honored Vinitaruci as his master. 
When the Patrlarch passed away, he went to 
the practice 
meditation. Later his reputation spread and 
more and more people came to study 
meditation with him—Sư quê ở Chu Diên tỉnh 
Sơn Tây. Khi mới xuất gia, sư theo học thiền 
và thọ giới với Đại Sư Quán Duyên ở chùa 
Pháp Vân. Đến lúc Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
sang Việt Nam, sư theo Tổ học thiển và tôn 
Tổ làm Thầy. Khi Tổ thị tịch, sư vào núi tiếp 
tục tu thiển định. Sau đó người đến tu học với 
sư ngày càng đông. Sau đó ít lâu sư mới lập 
chùa và nhận đổ đệ. Sư thị tịch năm 626 sau 
Tây Lịch. Sometime later, he built temple 
and received disciples. He passed away In 
626 AD. 

Fa-Hsun-Shih-T?ien: Pháp Tuân Thạch Điển 
(1170-1244)—A Chinese Zen masfer 1n the end of 
the twelfth century. He was so concerned about 
the destiny of Zen, but he was so determined that 
there was no other way to penefraft€ Info It. 
Through a poem he said: “Very dew indeed there 
are who can walk the path of our Fathers! In depth 


qI) 


monftain to continue to 


and steepness an abysmal pit; uselessly I extend 
the hand to help the passengers; let the moss in 
my Íronf court( øTow as green as i{ chooses.” 
According to Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays in Zen Buddhism, Book II, this view of 
Zen Is what we must expect oŸ course of a 
øenuine Zen master. However, when the moss of 
the Zen courtyard 1s never disturbed by the 
footsteps of any human beings, what wIll become 
of Zen? The path must be made walkable, to a 
cerftain extent at leasf; some artificial means must 
be devised to attract some minds who may one 
day turn out to be true transmitters of Zen—Thiển 
sư Trung Hoa, người đã quan ngại đến sự tổn 
vong của Thiền, nhưng qua bài thơ ngài lại cả 
quyết: “Con đường của Tổ tông nhà Thiển thật 
sâu và hiếm có ai đi được. Nó sâu thẳm mịt mù 
hơn cái hố sâu không đáy; khỏi cần phải đưa tay 
giúp đỡ những khách bộ hành, cứ để cho rong rêu 
trước sân mặc tình xanh lên.” (Tổ sư môn hạ tuyệt 
nhân hành, thâm hiểm quá ư vạn nhẫn khanh, 
thùy thủ bất năng không phí lực, Nhiệm giao 
đường thượng lục đài sanh). Theo Thiển sư D.T. 
Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, thừa nhận rằng 
phong thái của Thiền là phải thế. Tuy nhiên, ngài 
cho rằng khi rong rêu nơi cửa Thiển chưa từng bị 
dẫm đạp bởi những bước chân của một chúng 
sanh nào, thì Thiển sẽ thành ra cái gì? Phải làm 
sao cho con đường khả dĩ đi được, ít ra trong mức 
độ nào đó; phải khám phá ra một vài phương tiện 
giả tạm hầu dễ lôi cuốn những tâm hồn một ngày 
nào đó trở thành truyền nhân đích thực của Thiền. 
Fail (v): Thất bại. 

Fail to complete one?s filial duty toward 
parents: Lỗi đạo hiếu (bất hiếu). 

Fail to culfivate compassion and learn ways 


to protect the lives of animals: Không tu tập 
hạnh bi mẫn và không tìm cách bảo vệ mạng sống 
của súc vật—A Bhiksu or Bhiksuni who kills an 
animal himself or herself, gives consent for an 
animal to be killed, or does not prevenf someone 
else from kiling an animal, commis an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào tự mình giết hại thú vật, tán 
thành sự giết hại, hoặc thấy người khác giết mà 
không tìm cách can ngăn, là phạm giới Ba Dật 
Đề, phải phát lồ sám hối. 


1439 


Fail to maintain good relafionships with 
other members in the Order: Không hòa hợp 
với các thành viên khác trong Giáo Hội—A 
Bhiksu or Bhiksuni who fails to maintain good 
relationships with other members of the Order, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào không chịu giữ mối 
giao hảo tốt trong giáo hội, là phạm giới Ba Dật 
Đề, phải phát lồ sám hối. 

Fail to meet spiritual friends or good 
Aadvisors: Those who  fail to meet spiritual 
friends or good advisors and thus have no one to 
urge them to recite. This 1s one of the ten types of 
people who cannot recite the Buddha”s name at 
near-death time—Những kẻ không gặp bạn lành 
hay thiện hữu tri thức nên chẳng ai khuyên họ 
niệm Phật. Đây là một trong mười loại người 
không thể niệm Phật được lúc lâm chung—See 
Ten types of people who cannot recite the 
Buddhaˆs name at near-death time. 

Faïl to take account: Không chấp nhận. 
Failure: Thất bại—To Buddhists, failures are but 
the pillars of success. So when we are able to 
learn from our failures, 1t means we are on the 
way to achieve success. Failures not only help us 
fO success, but to make us kind, sympathetic, 
understanding and rich in experlence—Với người 
Phật tử, thất bại chính là cột trụ của thành công. 
Vì vậy khi chúng ta có thể học được từ thất bại, 
có nghĩa là chúng ta đang trên đường đi đến thành 
công. Thất bại không chỉ giúp chúng ta thành 
công, mà còn giúp chúng ta sống tử tế, biết thông 
cảm, hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm hơn. 
Fain: Glad—Vui thích —Gladly—Tự nguyện— 
Sẵn sàng. 

Faint: Yếu ới. 

Faint ølymse: Hình ảnh thoáng qua. 

Fair (a): Công chính—Just. 

Fair and impartial: Công bằng và không thiên 
VỊ. 

Fair sex: Female sex—Woman's world—Nữ 
gIỚI. 

Fair-Wisdom: The Wise One, an epithet of the 
Buddha—Bậc Thiện Thệ, một danh hiệu của Đức 
Phật. 

Fairness (n): Công đạo—]Justice. 


Fairyland: Abode of good people after death— 
Elysium—Cõi Tiên—Bồng Lai—Fairyland ¡s the 
dwelling area of those who cultivate and attain 
the path of Taoism. Human beings of this world 
cannot physically see nor get there. These 
domains are situated on the seven layers of 
“Golden Mountains” surrounding the Mount 
Sumeru or the various Islands in the Fragrance 
Ocean (an ocean surrounding Mount Sumeru)— 
Bồng lai Tiên đảo, chỗ ở của các bậc tu tiên theo 
Lão giáo đắc đạo. Người phàm phu thế gian 
không thể thấy và đến được. Cõi nầy ở nơi bẩy 
lớp núi vàng hay “Thất Kim Sơn” bao bọc ở vòng 
ngoài núi Tu Di, hoặc là các hải đảo trong biển 
Hương Thủy quanh núi Tu Di. 

Faint glymse: Hình ảnh thoáng qua. 


Faih (n): Sraddha (sk—Saddha (p)— 

Saddhacarita (p)—Sraddhendriya (skÙ—Niềm 

tin—Tín căn. 

A. The meaning of Sraddha—Ngha của 
Sraddha: 


e - Blind faith: Niềm tin mù quáng. 

e - Explicitfaith—Niểm tin bộc lộ rõ ràng. 

e - Implicit faith: Niềm tin tàng ẩn. 

e  Inductive faith: Niềm tin (quy nạp) qua kinh 
nghiệm. 

e  Reflective faith: Niềm tin do sự phản tỉnh. 

B. The Importance of Sraddha—Sự quan trọng 
của Sraddha: Faith plays an extremely 
1mportant role in Buddhism. Ĩt 1s one of the 
FIive Roots (Positive Agents) that give rise to 
other wholesome Dharmas (Faith, Energy, 
Mindfulness, Concentration, Wisdom)—Niễm 
tin giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong 
Phật giáo. Niềm tin chính là một trong năm 
căn lành đưa đến những thiện nghiệp khác 
(Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ). 

C. The Buddha's teachings on Sraddha in the 
Kalama Sutra—Những lời Phật dạy về 
Sraddha trong Kinh Kalama: 

l) Do not have Faith (believe) in anything 
simply because you have heard it: Đừng tin 
điều gì chỉ vì bạn đã nghe nó. 

2) Do not believe In tradilons because they 
have many 
senerations: Đừng tin vào các truyền thống 
chỉ vì chúng đã được truyền lại qua nhiều thế 
hệ. 


been handed down for 


1440 


3) Do not believe In anything because It 1s 
spoken or rumoured by many: Đừng tin điều 
gì vì nó được nhiều người nói hay đồn đại. 

4) Do not believe In anything simply because 1t 
is found in religious books: Đừng tin điều gì 
chỉ vì nó được tìm thấy trong các sách giáo 
điển. 

53) Do not believe In anything only because 1t 1s 
taught by your teachers or elders: Đừng tin 
điều gì chỉ vì nó được các giáo sư hay các bậc 
trưởng thượng dạy bảo. 

6) But after observation and analysis, when you 
find that everything agrees with reason and 1s 
for the benefit of all beings, then accept 1t and 
live accordingly: Nhưng sau khi quan sát và 
phân tích, khi bạn thấy mọi sự hợp với lẽ phải 
và có lợi ích cho mọi người, thì hãy chấp 
nhận nó và sống phù hợp theo đó. 

D. There are two forms of faith: Nhị tín—See 
'Two forms of faith. 

E. According to the Awakening of Faith, there 
are four kinds of faith —Theo Đại Thừa Khởi 
Tín Luận, có bốn loại tín tâm—§ee Four 
kinds of faith. 

E. According to Most Venerable Thích Thiền 
Tâm In The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, he emphasized that to have Faith 
1s to believe in the following six elements— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, trong phần Tín 
Hạnh Nguyện, thầy đã nhấn mạnh về Tín là 
tin ở nơi sáu điều—See Six kinds of faith. 

G. In the Surangama Suữra, book Eight, the 

Buddha reminded Ananda about the ten 

grades of Bodhisattva faith Trong Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc 

nhở ngài A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát. 

See Four đdharmas (ID, Four functions of 

cognition, Seven riches, Seven sacred graces, 

Ten grades of Bodhisattva's faith, Twenty 

two roofs, and FIfty-two mentfal states. 

Faith of an almsgiver: Almsgiving and faith— 

Đàn tín. 

Faith to believe: Tín lực The power of faith or 

the force of belief which precludes all false 

beliefF Sức mạnh của lòng tin có khả năng loại 
bỏ mọi tà tín—See Five powers. 


xk 


Faith in bhutatathata: Tín căn Bản—Tin lý 

Chân Như là thầy của chư Phật-Faith ¡in 

bhutatathata (chân như) as the teacher of all 

Buddhas—See Four kinds of faith. 

Faith in the Buddha: Tin Phật—See Four 

kinds of faith. 

Faith in causafion: Tin Nhân—What ¡s ít to 

have faith in causation? This 1s to believe that 

reciting Buddha 1s the action or cause for gaIning 
rebirth and enlightenment—Sao gọi là tin nhân? 

Tin nhân tức là tin rằng niệm Phật chính là nhân 

vãng sanh giải thoát—See Six elements of faith. 

Faith-Devoftee: Tùy Tín Hành——According to the 

Sampasadanya Sutta and Sangti Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, this 1s one of the 

seven persons worthy of offerings—Theo Kinh Tự 

Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, đây là một trong bảy loại người đáng kính 

trọng. **See Seven persons worthy of offerings. 

Faith in the Dharma: Tin Pháp—See Four 

kinds of faith. 

Faith Discernment: Phẩm Tín Giải—See 

Twenty-eight chapters 1n the Lotus Sutra. 

Faith in effect: Tin Quả—What ¡s it to believe 

in effect? To believe In effect means to belleve 

that in the matter of øgaining rebirth and attaining 

Buddhahood as the end result, or the consequence 

of reciting Buddha—Sao gọi là tin quả? Tin quả 

tức là tin rằng sự vãng sanh và thành Phật là kết 
quả của công hạnh tu niệm Phật —See Six 
elements of faith. 

Faith  endurancc: 

patlence. 

Faith-filled (a): Đây niềm tin. 

Faith healing: Chữa bệnh do đức tin. 

Faith-inspiring (a): Arousing faith ¡in others— 

Inspiring faith--Eilling others with faih—Lầm 

phát khởi niềm tin nơi ai. 

Faith and interpretation: Abhimukti (sk)— 

Believing and understanding—Tín Giải. 

1)  Faith and interpretation: Tin và hiểu giáo lý 
nhà Phật—To believe and understand or 
explain the doctrine. 

2) The dull or unintellectual belief: Độn căn thì 
tin, lợi căn thì hiểu. 


Tính nhẫn—-See EFaith 


3) Failh rids of heresy, Interprefalon of 
ignorance: Tín phá tà kiến, giải phá vô minh. 

Faith-Interpretation-Performance- 

Realization: Tín Giải Hành Chứng——Realization 

of the fruit of Buddha”s doctrine—Trước tiên là 

tin vui theo pháp, hiểu rõ pháp; sau đó y theo 
pháp mà tu hành, và cuối cùng chứng đắc được 
quả vị Phật. 

Faith in or invocatfion of a Buddha name 

(Amitabha): Hoành xuất: Across or short way of 

the Pure Land sect—-Giáo pháp chủ trương dựa 

vào tha lực—See Two modes of escape from 

mortality (B). 

Faith-Liberated: Tín Giải Thoát —According to 

the Sampasadaniya Sutta and Sangiti Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, this is one of the 

seven persons worthy of offerings—Theo Kinh Tự 

Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, đây là một torng bảy loại người đáng kính 

trọng—See Seven persons worthy of offerings. 

Faith and morals: Tín Giới. 

1) To put faith in the commandments: Đặt niềm 
tin vào thọ trì giới luật. 

2) Faith and morals: Tín và giới. 

Faith in others: Tha Tin—What ¡is faith ¡in 

others? This 1s to have faith that Sakyamuni 

Buddha would never speak falsely and Amitabha 

Buddha did not make empty vows. Therefore, If 

cultivaftors pracice according to Pureland 

teachings, then Amitabha Buddha will deliver 
them to the Ultimate World—Sao gọi là tha tin 
hay tin ở nơi người? Tin nơi người là tin Đức Phật 

Thích Ca không bao giờ nói dối, Phật A Di Đà 

chẳng thệ nguyện suông. Cho nên nếu như y theo 

pháp môn Tịnh Độ mà hành trì, tất cảm được Đức 

A Di Đà Thế Tôn tiếp dẫn sanh về Cực Lạc—See 

SIx elements of faith. 

Faith-patienee: Faith-endurance——Tín Nhẫn. 

1) To abide patiently in the faith and repeat the 
name of Amitabha: Kiên trì an trụ trong niềm 
tin và niệm hồng danh Phật A Di Đà. 

2) To believe in the Truth and attain the patient 
faith: Tin nơi chân lý và đạt được tín nhẫn. 

3) According to the Tien-l”?ai sect, the 
differentiated teaching means the 
unperturbed faith of the Bodhisattva that all 
dharma is unreal: Theo Thiên Thai, Biệt Giáo 


có nghĩa là niềm tin không bị đảo lộn của Bồ 
Tát rằng chư pháp là không thật. 

**. See SIx kinds of enduance. 

Faith and practice: Believing acion—Tín 

Hành. 

I1) Believing action: Niềm tin và hành động— 
Faith and practice. 

2) Action resulting from faith (for those of 
inferior ability)—Practice based on belief, In 
confrast with action resuling from direct 
apprehension of the doctrine; the former 1s 
found among the Inferior ability, the latter 
among the menfally acute: Tin theo giáo pháp 
mà thực hành, đối lại với y theo giáo pháp 
mà thực hành. Tín hành dành cho người độn 
căn, trong khi pháp hành dành cho kẻ lợi căn. 

3) What 1s 1t to have faith in practice? To faith 
faith in practice means to believe in the 
existence of the Western Pureland and that 
the forms and characteristics In the Ultimate 
Bliss World that the Buddha spoke of it in the 
sutras are all true. It exists Just as this Saha 
World really exists——Tin Sự—Sao gọi là tin 
sự? Tin sự tức là tin rằng cảnh giới Tây 
Phương Cực Lạc và tất cả sự tướng ở nơi cõi 
ấy đều có thật. Cõi nầy có thật như sự có thật 
của cõi Ta Bà nầy vậy—See Six elements of 
faith. 

Faith Practice and Vow: Tín Hạnh Nguyện— 

According to the Ninth Patriarch of Pureland 

Buddhism, the Great Master Ou-I: “Tf Faith and 

Vow are solidified, when nearing death, It 1s 

possible to gain rebirth by reciting the Buddhaˆs 

name In ten recitations. Ín contrast, no matter how 
much one recites Buddha, If Faith and Vow are 
weak and deficilent, then this will result only in 
reaping the merifs and blessings in the Heavenly 
or Human realms.” However, this teaching only 
applies to beings with higher faculties. As for us, 
beings with low faculties, thin blessings and heavy 
karmas; 1Ÿ we wish to gain rebirth to the Ultimate 

Bliss World, we must have Faith, Practices and 

Vow. In other words, we must carry out both parts 

of Theory and Practice—Theo Liên Tông Cửu Tổ 

là ngài Ngẩu ích Đại Sư: “Nếu Tín Nguyện bển 
chắc thì khi lâm chung, chỉ xưng danh hiệu Phật 
mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì 
dù cho có niệm Phật nhiều đến thế mấy đi nữa 


1442 


mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là 
hưởng phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” 
Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng căn, còn 
chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp 
dầy, muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải có đủ cả 
Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai 
phần Lý và Sự. 

(A) Faith: Sraddha (skt—Tín—Faith—Belief 


( 


` 





To believe—Faith regarded as the faculty of 
the mind which sees, appropriates, and trusts 
the things of religion; it Joyfully trusts In the 
Buddha, in the pure virtue of the Triratna and 
earthly and transcendental goodness; If 1s the 
cause of the pure life, and the solvent of 
doubt. According to The Pureland Buddhism, 
faith 1s believing In the Ultimate Bliss World 
truly exists Just as the Saha World on which 
we are currently living. Faith means to have 
fath that Amitabha Buddha always 
protecting and will readily rescue and deliver 
any senfient being who knows fo respect and 
reci(e sincerely His name——Lòng tin. Có lòng 
tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh 
đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và 
xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống 
thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Theo Tịnh 
Độ tông, tín là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện 
hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở 
đây. Tín là tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn 
luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng 
sanh nào biết quy kính và xưng niệm đến 
hồng danh của Ngài. *#§ee Six kinds of faith. 
Practice: According to the Pureland 
Buddhism, practice means one must recite the 
Amitabha Buddha with the utmost sincerely 
to the point of achieving one-mind or single- 
minded 
unimaginable connectons and having the 
Buddha rescue and deliver the cultivator to 
the Western Pureland after death. According 
to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
with point of view from the Pureland, practice 
means to take action or make applicatlon of 
the teaching. This means to recifte often the 
“Namo Amitabha Buddha” 
wihout disracion and without chaos 
throughout one's lie—Hạnh là phần thực 


1S 





recitation in order to establish the 


VIrfUIOUS name 


(C) 


hành, hay sự hành trì. Theo Tịnh Độ Tông, 
hành là thiết thực xưng niệm danh hiệu Phật 
A Di Đà cho đến nhứt tâm và cảm ứng đạo 
giao để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, theo quan điểm 
Tịnh Độ, hạnh là sự thực hành, nghĩa là 
chuyên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 
không xen tạp và không tán loạn. 
Vow: Nguyện Thệ nguyện: 

Resolve—Vow 1s something that comes from 
the heart and soul, a deep rooted promise, 
swearing to be unrelenting In seeking to 
attain a goal. This 1s having a certain mind-set 
or something one wishes to achieve and 
never gIve up until the obJective 1s realized. 
Thus, there there should be absolutely no 
reason whatsoever that should cause one to 
T©€gress Or gIve up that VOW OT pIOIISe. 
Sincere Buddhists should vow to follow the 
teachings to sultivate to become Buddhas, 
then to use the magnificent Dharma of 
enliphtenment of the Buddhas and vow to 
give them to all sentient beings to abandon 
ther Ipnorance fO CrOS OVer fO 
enliphtenment, to abandon delusion to follow 
truths. According to the Pureland Buddhism, 
Vow ¡Is to wish sincerely, praying to find 
liberaton from the sufferings of this saha 
World, to gain rebirth to the peaceful 
Uluimate Bliss World. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, with point 
of views of the Pureland, vow 1s with each 
thought that arises, there is a “love and 
yearning” to gain rebirth in the Ulũmate Bliss 
World, and with each thought, there 1s a '^w1sh 
and prayer” To achieve a place In the nine- 
levels of Golden Lotus. 
components of faith, practice, and vow, 1f Is 
absolutely the 
cultivator to have all three; however, VOW Is 
the most important—Nguyện là phát khởi từ 
trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa kiên 
cố, vững bền, nhất quyết theo đuổi ý định, 
mục đích, hoặc công việc tốt lành nào đó cho 
đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do gì 
mà thối chuyển lui sụt. Phật tử chơn thuần 


To vow—— 


In these three 


essential for Pureland 


1443 


nên nguyện tu y như Phật để được thành 
Phật, rồi sau đó nguyện đem pháp mầu của 
chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất 
thiết chúng sanh đều bỏ mê về giác, phẩn 
vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện 
tức là khởi tâm tha thiết mong cầu thoát khỏi 
Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc 
yên vui. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, theo quan 
điểm Tịnh Độ, nguyện đây tức là mỗi mỗi 
tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu được 
vãng sanh về Cực Lạc, mỗi mỗi niệm phát ra 
đều là “niệm mong cầu” được dự vào nơi 
chín phẩm sen vàng. Trong ba điều tín hạnh 
nguyện nầy, người tu tịnh nghiệp bắt buộc 
cần phải có đủ, không được thiếu sót một 
điều; tuy nhiên, nguyện là điều cần thiết 
nhất. 

Faith pure and purifying like water: Tín 

Thủy—Lòng tin trong sạch như nước trong. 

Faith receive and obey: Tín Thọ Phụng Hành— 

In faith receive and obey. a sentence usually 

found at the end of sutras—Tin và thọ trì giáo 

pháp mà Như Lai đã nói ra. Câu thường được tìm 
thấy ở cuối những bài kinh (ám chỉ lời hứa tin và 
phụng hành những lời Phật dạy). 

Faith and receiving: Tín Thọ—Receptivity and 

obedience of faith—To believe and receive the 

doctrine—ln faith receive and obey (usually 
found at the end of sutras)—Có lòng tin nhận nơi 
giáo pháp. 

Faith-root: Sraddhendriya (skt)—Tín căn. 

l) One of the five roofs or organs producing a 
sound moral life—Một trong năm căn dẫn tới 
một cuộc sống đạo hạnh tốt đẹp—See Five 
Organs of the senses. 

2) Belief—Tin tưởng hay cội rễ tin tưởng—The 
sage of belief or faih-root—See Ten 
ørounds (TH). 

Faith in the Sangha: Tin Tăng—See Four kinds 

of faith. 

Faith of service: Niềm tin của hạnh phục vụ tha 

nhân. 

Faith in the teaching of others: Tùy Tín 

Hành —The religious life which 1s evolved from 

faith in the teaching of others. It 1s that of the 

unintellectual type, in contrast with those whose 


1ntelligence 1s sharp, their religlous life 1s evolved 
from practice on the teaching of others—Những 
người độn căn tu hành bằng cách tin vào giáo lý, 
đối lại với những người lợi căn tu hành bằng cách 
thực tập giáo lý. 
Faith in theory: Tin Lý—What is it to have faith 
1n theory? This 1s to believe that “all theorles are 
withim the mind;” thus, the mind encompasses all 
the infinite Buddha Lands in the ten directions— 
Sao gọi là tin lý? Tin lý tứ là tin điều “Lý tín duy 
tâm,” nghĩa là một chơn tâm của mình bao trùm 
hết cả mười phương quốc độ của chư Phật—See 
SIx elements of faith. 
Faith Tolerance: Tín nhẫn—See Five kinds of 
paramita tolerance. 
Faith and vow: Tín nguyện. 
Faith and wisdom: Tín Huệ—Tín căn và tuệ 
căn (tín căn để phá bỏ tà kiến và tuệ căn để phá 
bỏ vô minh). 
Faithful: 
I) (a): Đầy tin tưởng Trung thành —Trung 
tín —Thuộc về niềm tin—Thật tâm. 
2) (n): Tín hữu (tôn giáo). 
Faithful to one?s husband or wife: Trung 
thành với chồng hay với vợ—A wife should 
always be faithful to her husband. This 1s one of 
the five ways for a wIfe to show compassion and 
respect to her husband which the Buddha laid 
down in the Sigalovada Sutta—Đây là một trong 
năm phép cung kính yêu thương của người vợ đối 
với chồng mà Đức Phật đã ban hành trong Kinh 
Thì Ca La Việt—See Five ways for a wIÍe to 
show respect to her husband and Five ways for a 
husband to show respect to his wIfe. 
Faithfulness (n): Sự trung thực—Sự thật tâm— 
Đức tin vững vàng —See Seven Treasures of 
Enliphtened Beings. 
Faithless (a): Bất nghĩa—Ungrateful. 
Fa-Lang: Pháp Lãng (507-581)—An important 
representative of the San-Lun school of Chinese 
Buddhism. In 528 he entered the Buddhist order 
and devoted himself to the practice of Dhyana and 
the study of the Vinaya-pitaka texts. Later he 
spent all time to develop and wri(e the San-Lun. 
In 558, he went to Nanking (capital of China at 
that time), where he gathered thousands of 
students around him, thus bringing the San-Lun 


1444 


school great popularity. After he passed away, 
Chi-Tsang, one of his disciples, carried on the 
tradilon—Sư Pháp Lãng là một đại diện quan 
trọng của phái Tam Luận thuộc Phật giáo Trung 
Quốc. Ông gia nhập giáo đoàn năm 528. Trước 
tiên ông tu tập thiển định và nghiên cứu Luật 
Tạng. Sau đó ông sang qua nghiên cứu tu tập về 
những trước tác của phái Tam Luận. Năm 558, 
ông đến Nam Kinh (kinh đô Trung Quốc thời bấy 
giờ), nơi có hàng ngàn Tăng chúng tu tập quanh 
ông. Ông đã góp phân to lớn trong việc truyền bá 
Tam Luận. Một đệ tử của ông là Cát Tạng đã tiếp 
tục truyền thống Tam Luận sau khi ông thị tịch. 
Fall: Sa vào—Ngã—Sa ngã. 

Fall asleep to obscure the mỉnd: Middha 
(sk)—Thụy miên hay buôn ngũ làm mờ mịt tâm 
trí—See Fiffty-one Dharmas Interactive with the 
Mind. 

Fall down: To sink, to let fall, to destroy, to 
ruinn—Đọa. 

Fall down ïn a faint: Hôn Mê—To faint—To 
lose conscIousness. 

Fall into decay: To sink—Đọa lạc. 

Fall into deep thought: Mặc tưởng. 


Fallacious: vitatha (p & skÙ—Giả—Không 
thật —See Fallacy. 

Fallacious counter-proposition: Tự Năng 
Phá—A fallaclous  counter-proposition; 


conftaning one of the thiưty-three fallacles 
connected with the thesis (pratijna—tông), reason 
(hetu—nhân), or example (udaharana—dụ)— 
Pháp của Nhân Minh muốn bác bỏ lập nghĩa của 
người khác mà lập ra lượng của tông chi; lượng đó 
nếu phạm vào một trong ba mươi ba lỗi liên hệ 
đến tông, nhân, dụ, thì gọi là “Tự Năng Phá”. 

Fallacious postulates: Prajnapti (skt—Three 
phenomenals (Three 
fallaclous postulates). In Buddhism, especially In 
the Satyasiddhi-sastra and the Maha-PraJna Sutra, 
everything 1s merely phenomenal, and consIsts of 
derived elements; nothing therefore has real 
exiIstence, but all is empty and unreal—Ba cái 
không thật. Trong Phật giáo, đặc biệt là trong 
Thành Thực Luận và Kinh Bát Nhã, mọi vật chỉ 
là hiện tượng, gồm những yếu tố cấu thành; 
không có cái gì có thực hữu, chỉ là hư không và 
không thật —See Three fallacious postulates. 


unrealtles or three 


Fallacious proposifon: Tự Lập Tông—A 
fallaclous proposition; containing any one of the 
nine fallaciles connected with the thesis, 
pratljna, of the syllogism—Tông chi trong ba chi 
của nhân minh, có chín lỗi. Tông chỉ nào phạm 
phải một trong chín lỗi trên thì gọi là “Tự Lập 

Tông”. 

Fallacy (n): Mrsavaca (skÙ—Sophism—Ngụy 

biện—Giả. 

()_ The meanings of “Fallacy”—Nghĩa của Giả: 

lI) Unreal No reality—False—Fallaclous— 
Futile—Untrue—Vain—Không thật. 

2) In Buddhism nothing 1s real and permanent, 
the five agsregates make up beings, pillars 
and rafters make a house, etc. All 1s temporal 
and merely phenomenal, fallacious, 
unreal: Theo Phật giáo, giả có nghĩa là chư 
pháp vô thường và không có thực thể, duyên 
hợp hay mượn các pháp khác mà có, như 
mượn uẩn mà có chúng sanh, mượn cột kèo 
mà có nhà cửa. Tất cả chỉ là hiện tượng giả 
tạm và không thật. 

ID Categories of “Fallacy”—Phân loại “giả”: 

1) Two fallacious postulates: Nhị Giả—See Two 
hypotheses. 

2) Three fallacious postulates: Tam Giả—See 
Three fallacious postulates. 

Fall down: To sink—Đọa lạc. 

Fall into the hell: Sa vào địa ngục. 

Fall ïII: Bịnh. 

Fall into decay: Đọa lạc. 

Fall into the evil paths: Rơi (sa đọa) vào ác 


Or 





and 


đạo. 
Fall (v) out: Rụng. 
Fallacious counfer-proposition: Tự Năng 


Phá—Containing one of the thirty-three fallacies 
connected with the thesis (pratijna—tông), reason 
(hetu—nhân), or example (udaharana—du)— 
Pháp của Nhân Minh muốn bác bỏ lập nghĩa của 
người khác mà lập ra lượng của tông chỉ; lượng đó 
nếu phạm vào một trong ba mươi ba lỗi liên hệ 
đến tông, nhân, dụ, thì gọi là “Tự Năng Phá”. 
Fallen (a): Sa đọa—Sa ngã. 

Eallen angels: Fallen devas—Những bậc trời sa 
đọa. 

Fallen nature: Bản tính sa đọa. 


1445 


Fallen state: Tình trạng sa đọa. 
Fallibility (n): Sự có thể sai lầm. 
Fallible (a): Có thể sai lầm. 
Falling in an evil state, a bad fate, in 
suffering and hell: Rơi vào ác đạo—Người ác 
giới, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là một trong 
năm điểu nguy hiểm cho người ác phá giới— 
After death, at the breaking up of the body, he 
falls in an evil state, a bad fate, in suffering and 
hell. This 1s one of the five dangers to the Immoral 
through lapsing from morality (bad morality or 
faillure In morality)—See Five dangers to the 
1mmoral through lapsing from morality. 
Falling from high places: Những kẻ té từ trên 
cao mà vong mạng—Those who lose their lives 
falling from hiph places. This 1s one of the ten 
types of people who camnot recite the Buddha”s 
name at near-death time—Đây là một trong mười 
loại người không thể niệm Phật được lúc lâm 
chung—See Ten types of people who cannot 
recite the Buddha”s name at near-death time. 
Falling off a mountain or a cliff: Bị rơi từ núi 
cao xuống vực thẳm—See Nine major forms of 
untimely death. 
Falling-Tears Honourable One: Lệ Trụy Tôn 
Giả—Tôn giả hay rơi lệ (sau khi Đức Phật diệt độ 
có vị tôn giả có lòng đại bi, thường thương xót 
chúng sanh lăn trôi chịu khổ trong ba đường nên 
hay khóc lóc)—Sait, sage, or arhat. 
False (a): Mithya (skt——Erroneous—Untrue— 
Vọng (sai lầm). 
I1) HHusive: Ilusory—Áo. 
2) Ngụy: See Eight minds and Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. 
3) Vọng: Vitatho (p)—Unreal. 
False appearanece: False form——Ngụy hình. 
False belief: Tà tín. 
False boasting: Nói lời khoe khoang lố bịch— 
See FIive kinds of false speech. 
False concept of human beings: Chúng Sanh 
Kiến— Thân Kiến—The concept that all beings 
have reality and the five skandhas as not the 
consfituents of the livings. False view that every 
man has a permanent lord within. Wrong view on 
the existence of a permanent ego. The erroneous 


doctrine that the ego or self composed of the 
temporary five skandhas, 1s a realfty and 
permanent—Vọng kiến cố chấp thực hữu của 
chúng sanh, hay khái niệm cho rằng chúng sanh 
có thật hữu, chứ không phải do ngũ uẩn tạo thành. 
Tà kiến cho rằng thân tứ đại do ngũ uẩn hợp 
thành mà cho là thực, là thường trụ cố định. 

False doctrine: Adharma (skt)—Heterodoxy or 
false methods—Phi pháp (tà thuyết). 

False eøo: Popular ego—Tục Ngã —The popular 
idea of the ego or soul (false ego—giả ngã), 
composed of the five skandhas (this 1s to be 
distinguished from the true ego)—Giả ngã (đối lại 
với chân ngã hay thực ngã) bao gồm ngũ uẩn. 
False empftiness: Ngoan Không—Improper and 
crooked understanding of emptiness which “Mad 
Zen” practitioners always attach to—Cái “Không” 
sai lầm mà những kẻ cuồng thiển thường hay 
chấp vào. **§ee Eight aspects of Buddha's life. 
False existence: Parikalpita-laksana (skÐÙ— 
Character of Sole Imagination—Vọng Hữu Tánh 
(Biến Kế Sở Chấp Tánh)—-See Parikalpita- 
laksana, and Three kinds of existence. 
False-hearted: Bội ân—Ungrateful. 

Falsehood: Vitathabhavo (p)—Vitathata (skt—— 
Không thật Untruth—Hư Vọng —Hư vọng hay 





sự hư ngụy. 
1l) Non-existence (Abhuta): Vitatha (skÐ 
Unreal and false—Baseless—Những cái 


không thực giả dối, trái với chân lý. 

2) In the Suftra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Oh Mahamatl, by 
being false 1t 1s meant not to discriminate 
thimngs as they are In themselves.”: Trong 
Kính Lăng Già, Đức Phật nhắc nhở 
Mahamati: “Này Mahamati, không phân biệt 
các sự vật đúng như các sự vật trong chính 
chúng nghĩa là hư vọng.” 

False mỉnd: Ngụy tâm—Vọng tâm—Dellusive 
mind—Deluded mind—See Eight minds. 
False or misleading thoughts: Vitathavitakka 
(p)—Transient thoughts—Vọng Niệm—False or 
misleading thoughts—Transient thoughts—If we 
are able to disregard when false thoughts arise, 
they will naturally vanish—Khi vọng tưởng khởi 
mà chúng ta bất chấp được thì tự nhiên chúng sẽ 
biến mất. 


Lankavatara 


1446 


False name: Vitatha-naman (skt)—Giả danh. 
False notions: Những ý niệm hư giả. 

False notfions of anything being a thỉng in 
i(self: See False notions of things. 


False notions of things: Pháp Ngã —The false 
views of anythng being a thíng In Itself, 
individual or ¡ndependent, and not merely 
composed of elements to be disinteprated—Pháp 
chấp hay khái niệm giả tạo cho rằng vạn hữu có 
tự tánh (các pháp sắc tâm thực có thể tính), cá 
nhân hay độc lập, chứ không phải được thành lập 
bởi nhiều yếu tố khác biệt nhau. 

False refuge: Quy-Y sai lạc —According to 
Buddhism, false refuge means not to take refuge 
1n the Buddha, the Dharma, and the Sangha. From 
the beginningless time, we had taken refuge 1n 
momenftary and transitory pleasures with the hope 
to find some satisfaction In these pleasures. We 
consider them as a way out of our depression and 
boredom, only end up with other sufferings and 
afflictions. When the Buddha talked about “taking 
refuge”, he wanted to advise us to break out of 
such desperate search for satisfaction. Taking true 
refuse Involves a changing of our attitude; 1t 
comes from seeing the ultimate worthlessness of 
the transitory phenomena we are ordinarily 
atached to. When clearly the 
unsatisfactory nature of the things we have been 
chasing after, we should determine to take refuge 
1n the Triple Gem——Theo Phật giáo, quy-y sai lạc 
là không quy-y vào Phật, Pháp, Tăng. Thuật ngữ 
Phật giáo dùng tiếng “Quy-Y” để công bố niềm 
tin của mình nơi Phật, Pháp và Tăng. Từ vô thỉ, 
chúng ta đã quy-y sai lạc với những lạc thú tạm 
bợ nhất thời với hy vọng tìm thỏa mãn trong 
những lạc thú này. Ta xem những thứ ấy như một 
lối thoát ra khỏi những chán chường buồn bã của 
mình, nên chạy theo chúng để rồi kết quả cuối 
cùng cũng vẫn là khổ đau phiền não. Khi Đức 
Phật nói đến quy-y, Ngài khuyên dạy chúng ta 
nên đoạn tuyệt với cái lối đi tìm thỏa mãn một 
cách vô vọng như vậy. Quy-Y chân thật là một sự 
thay đổi thái độ, do thấy những chuyện phù 
phiếm mà ta thường bám víu, rốt rồi chẳng có ích 
lợi gì. Một khi chúng ta thấy rõ được bản chất bất 
toại của sự vật mà chúng ta hằng theo đuổi, 


W© see 





chúng ta nên quyết tâm về nương nơi Tam Bảo— 
See Take refuge In Triratna. 
False speaking: Uttaramanusyadharma-pralapa 
(skÙ—Vọng—Vọng ngữ hay nói dối, một trong 
bốn trọng tội trong Phật giáo—False speaking or 
falsity, one of the four grave prohibitions or sins in 
Buddhism—See Lying and Slandering. 
False speech: Lying speech—Nói lời dối trá— 
Vọng ngữ. 
(A) False speaking or falsity—Nói lời vọng ngữ: 
l) False (nonsense or transgression) speaking: 
lying (eiher slander, false boasting, 
deception—Lời nói giả dối để phỉ báng, 
khoe khoang hay lừa dối người khác. 
2) According to the Dharmapada Suữra, verse 
306, the Buddha taught: “he speaker of 
unfruth goes down; also he who denies what 
he has done, both sinned against truth. After 
death they go together to hells.”: Theo Kinh 
Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy “Thường nói 
lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, 
người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa 
ngục 
There are five kinds of false speech: Ngũ Sự 
Vọng Ngữ—Có năm điều vọng ngữ—See 
Five kinds of false speech. 
False speech is to be abandoned: Nói láo cần 
phải từ bỏ—See Eipht things that lead to the 
cutting off of affairs. 
False sutras: Forged sutras—Ngụy kinh. 


Or 


(B) 


False tenets: Vọng chấp —Holding on to false 
views—Quan niệm chấp trước hay cố giữ lấy 
không ha bỏ hư vọng. 
False thinking: Vọng tưởng—Erroneous 
thinking—Deluded thought—False 
False Ideas—The menfal process of living beings 
based on greed, hatred and stupidity—There are 
five kinds of false thinking—See Five kinds of 
false thinking. 
False thoughts: Vọng tưởng. 
False views: Drishti (sk)—Tà kiến —Heretical 
views—Heterodox views—lImproper views——Not 
recognizing the doctrine of normal karma——Wrong 
views, one of the three subversions or subverters. 
(Œ) The meaning of “False views”—Nphĩa của 
“Tà Perverted (wrong) views or 
OpInions, not consistent with the dharma, one 





noflons—— 


kiến”: 


1447 


of the five heterodox opinions and ten evils. 
There were at least sixty-two heretical vIews 
(views of the externalist or non-Buddhist 
views) in the Buddhaˆs time—Đảo kiến hay 
kiến điên đảo hay tà kiến, một trong ba loại 
điên đảo. Theo đạo Phật, tà kiến là không 
thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, 
một trong ngũ kiến và thập ác. Trong thời 
Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến 
ngoại đạo. 


I) Wrong views according to the point of views 


of Mahayana Buddhism: Tà kiến theo quan 
điểm Phật Giáo Đại Thừa—According to 
Mahayana, there are at least two kinds of 
wrong views—Theo Phật Giáo Đại Thừa, có 
ít nhất hai loại tà kiến: 


1) Annihilation-View: Đoạn kiến. 
2) Eternity-View: Thường kiến. 
(IDWrong views according to Hinayana 


(A) According to 


l) 


2) 


3) 


Buddhism—Tà Kiến theo quan điểm Phật 
Giáo Nguyên Thủy: 
Theravada Buddhism in 
Abhidharma, wrong views are the following 
three wrong views which mentioned 1n the 
Sutra Pitaka—Theo Phật Giáo nguyên Thủy 
được ghi lại trong A Tỳ Đạt Ma Luận, tà kiến 
là ba quan kiến sai lầm sau đây được ghi lại 
trong Kinh Tạng: 

Ahetuka-dtth (p): The acausalty view, 
which states that there 
condition for the defilement and purification 
of beings, that beings are defiled and purified 
by chance, or necessity—Tin rằng mọi sự vật 
từ nhiễm đến tịnh đều phát sanh không có 
nguyên nhân, nhiễm tịnh chỉ là tình cờ mà 
thôi. 

Akiriya-dithi (p): The Inefficacy of action 
view, which claims that deeds have no 
efficacy ¡In producing thus 
invalidates moral distinctions—Tin rằng hành 
động dầu tốt hay xấu đều không tạo quả, do 
đó chối bỏ luân lý đạo đức. 

Natthika-dithi (p): Đoạn kiến—-Tin rằng 
không có kiếp sống nào sau kiếp nầy, do đó 
chối bổ mọi ý nghĩa đạo lý của nghiệp— 
Nihilism, which denies the survival of the 
personality in any form after death, thus 
negating the moral sigmificance of deed. 


1S IO CAUS€E OF 


results and 


(B) 


lạ) 


2) 


3) 


) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


AIso according to the Hinayana Buddhism, 
there are another ten kinds of wrong VvIeWs—— 
Cũng theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười 
loại tà kiến khác: 

There 1s no such virtue and generosity. This 
means that there 1s no gøood effect In giving 
alms: Tin rằng không có cái gì gọi là “cúng 
dường,” nghĩa là cúng dường cho chư Tăng Ñi 
không đem lại lợi ích gì. 

There 1s no such virtue as liberal alms-giving: 
Tin rằng không có cái gọi là công đức khi 
cúng dường, nghĩa là cúng dường cho chư 
Tăng Ni không đem lại công đức gì cả. 

There 1s no such virtue as offering gIfts to 
guesís. This means there 1s no effetc In such 
charitable actions: Tin rằng không có gì gọi là 
“đâng tặng,” hay dâng tặng vật dụng đến chư 
Tăng Ni không đem lại lợi ích gì. 

There 1s neither fruit, nor result of good or 
evil deeds: Tin rằng không có nhân quả, 
nghĩa là hành động thiện ác đều không gây 
hậu quả nào. 

There 1s no such belief as “this world.”: Tin 
rằng không có gì gọi là “thế gian nầy.” 

There is no such belief as “a world beyond,” 
1e. those born here do not accept a past 
existence, and those living here do not accept 
future life: Tin rằng không có gì gọi là “thế 
giới tới,” nghĩa là người sanh ở đây không 
chấp nhận có tiền kiếp và kiếp vị lai. 

There is no “mother.”: Tin rằng không có 


There Is no father, 1.e. there is no effect In 
anything done to them: Tin rằng không có 
“cha,” nghĩa là đối xử với cha mẹ thế nào 
cũng không có hậu quả. 

There are no beings that died and are reborn: 
Tin rằng không có chúng sanh chết và tái 
sanh. 

There are no riphteous and well-disciplined 
recluses and brahmins who, having realized 
by their own super-intellect this world and the 
world beyond, make known the same 
(Buddhas and Arahant): Tin rằng không có 
những bậc tu sĩ xa lánh chốn phôn hoa đô hội 
để tìm nơi vắng vẻ tham thiền nhập định, 
cũng như những bậc thiện tri thức, đức độ cao 


1448 


thượng, đạo hạnh trang nghiêm đã chứng đạt 
đạo quả (chư Phật và A La Hán). 


(V)Categorles of “False views”—Phân loại “Tà 


]) 


2) 
3) 


4) 


kiến”: 

There are two false views: Nhị Chủng Tà 
Kiến—Có hai loại tà kiến—See Two false 
VICWS. 

Kiến đảo—See Three subversions. 

Eive types of false views: Ngũ Tà Kiến —§ee 
FIive types of false views. 

Wrong views or Illusory or misleading views: 
Kiến Điên Đảo—To things upside 
down—See Seven upside-down views (II). 


see 


(V) Two things that are necessary to complete the 


l) 


2) 


evil of wrong views—Hai điều kiện cần thiết 
để thành lập nghiệp tà kiến: 
Perverted manner in whiích the object 1s 


viewed: Tánh cách sai lầm trong lối nhìn sự 





vật. 

The understanding of 1t according to that 
misconception: Cố chấp theo quan niệm sai 
lầm ấy. 


(VI'The inevitable consequences of false vIews—— 


Ù) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Những hậu quả không thể tránh được của 
nghiệp tà kiến: 

Base desire: Những ham muốn thấp hèn. 
Lack of wisdom: Kém trí tuệ. 

Dull wit: Thiếu thông minh. 

Chronic diseases: Bệnh hoạn kinh niên. 
Blameworthy ideas: Tư tưởng xấu xa đáng 
chê trách. 


(VIDAccording to the Simile of the Snake ¡n the 


Middle length Discourses of the Buddha, the 
Buddha taught about someone who has the 
wrong views as follows: “This 1s self, this 1s 
the world; after death I shall be permanent, 
everlasting, eternal, not subJect to change; l 
shall endure as long as eternity.”: Theo Kinh 
Ví Dụ Con Rắn trong Kinh Trung Bộ, Đức 
Phật dạy về người có tà kiến như sau: “Đây 
là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không 
biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến 
mãi mãi.” 


(VII)Having no wrong views: Không tà kiến— 


According to the Simile of the Snake in the 
Middle Length Discourses of the Buddha, the 
Buddha taught about someone who does not 


have wrong views as follows: “Here 
Bhikkhus! Someone who hears the Tathagata 
or a disciple of the Tathagata teaching the 
Dharma for the elimination of all standpoints, 
decisions, obsessions, adherences, 
underlying tendencies, for the stiling of all 
formatlons, for the relinguishng of all 
attachments, for the destruction of craving, for 
dispassion, for cessation, for Nirvana. He 
thinks that he will be annihilated, he will be 
perished; he will have no more sorrow, 
grieve, and lament; he does not weep beating 
his breast and become distraught.”—Theo 
Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Trung Bộ Kinh, 
Đức Phật đã dạy: “Người nào nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất 
cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, 
tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ 
mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly 
tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Vĩ ấy nghĩ rằng 
chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ 


and 


bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tổn tại. Vị 
ấy không sầu muộn, không than vãn, không 
khóc lóc; vị ấy không đấm ngực, không đi 
đến bất tỉnh.” 


(X)The Buddha”s teachings on “Wrong views” In 


]) 


2) 


3) 


the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Tà Kiến” trong Kinh Pháp Cú: 
Those who embrace the wrong views, 
ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, will not be able 
to avoid the hell (Dharmapada 316): Không 
đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ 
ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. 

Those who fear when they should not fear, 
and don't fear in the fearsome, embrace these 


are 


false views, will not be able to avoid the hell 
(Dharmapada 317): Không đáng sợ lại sợ, 
việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa 
ngục khó lánh xa. 

Those who perceive faults in the faultless, 
and see no wrong 1n what 1s wrong; such men, 
embracing false doctrines, will not be able to 
avoid the hell (Dharmapada 318): Không lỗi 
tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà 
kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. 


False views based on individual karma: 
Vọng kiến biệt nghiệp—See False view based on 


1449 


living beings' Iindividual karma, and Two kinds of 
upside-down discriminating false views. 

False view based on living beings” 
individual karma: Vọng Kiến Biệt Nghiệp —In 
the Surangama Sutra, the Buddha reminded 
Ananda two kinds of upside-down 
discriminating false views. The first one is False 
view based on living beIngs” individual karma and 
the other one 1s false view based on living beings” 
collective karma. What is meant by false views 
based on individual karma? Ananda! It 1s like a 


about 


man In the world who has red cataracts on his 
eyes so that at nipht he alone sees around the 
lamp a circular reflection composed of layers of 
five colors. What do you think? Is the circle of 
lipht that appears around the lamp at night the 
lamp”s color, or 1s It the seeing”s colors? Ananda! 
If 1t is the lamp”s colors, why 1s 1t that someone 
without the disease does not see the same thing, 
and only the one who 1s diseased sees the circular 
reflection? If it 1s the seeing”s colors, then the 
seeiIng has already become colored; what, then, 1s 
the circular reflection the diseased man sees to be 
called? Moreover, Ananda, If the 
reflection 1s in 1tself a thing apart from the lamp, 
then 1t would be seen around the folding screen, 
the curtain, the table, and the mats. If it has 
nothing to do with the seeing, 1t should not be 
seen by the eyes. Why 1s It that the man with 
cafaracts sees the circular reflections with his 
eyes? Therefore, you should know that: “In fact 
the colors come from the lamp, and the diseased 
seeing bring about the reflection. Both the circular 
reflection and the faulty seeing are the result of 
the cataract. But that which sees the diseased film 
1s not sick. Thus you should not say that 1t 1s the 
lamp or the seeing or that It 1s neither the lamp 
nor the seeing. Ít 1s like a second moon often seen 
when one presses on one”s eye while looking up 
ino the sky. lt 1s neither substantal nor a 
reflection because 1f is an I1llusory vision caused 
by the pressure exerted on one”s eye. Hence, a 
wIse person should not say that the second moon 
1S a form or not a form. Nor 1s If correct to say that 
the 1llusory second moon 1s apart from the seeing 
or not apart from the seeing. lt is the same with 
the illusion created by the diseased eyes. You 
cannot say 1t 1s from the lamp or from the seeing: 


circular 


even less can 1t be said not to be from the lamp or 
the seeing”—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
hai loại vọng kiến như sau: “Ông A Nan! Tất cả 
chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử 
ở thế gian, là do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ 
nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có cảnh 
giới, và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ 
vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp của chúng 
sanh và vọng kiến đồng phận của chúng sanh.” 
Vọng Kiến Biệt Nghiệp là gì? Ông A Nan! Như 
người bị đau mắt, ban đêm nhìn vào ngọn đèn, 
thấy có năm màu sắc tròn chung quanh ngọn lửa 
sáng. Ông nghĩ thế nào? Cái ảnh tròn năm màu 
sắc đó là màu sắc của đèn hay màu sắc của cái 
thấy? Ông A Nan! Nếu là màu sắc của đèn, sao 
chỉ một mình người đau mắt thấy. Nếu là màu 
sắc của tính thấy, thì tính thấy đã thành màu sắc, 
còn cái thấy của người mắt đau gọi là gì? Lại nữa, 
ông A Nan, nếu cái ảnh tròn kia, rời đèn mà riêng 
có, thì khi nhìn bình phong, trướng, ghế, bàn, cũng 
phải có ảnh tròn hiện ra chứ. Nếu rời tính thấy mà 
riêng có, thì mắt có thể không thấy. Nay mắt thấy 
thì biết không rời được. Vậy nên biết rằng: “Màu 
sắc thật ở nơi đèn. Cái thấy bệnh nhìn lầm ra ảnh 
năm sắc. Cái ảnh và cái thấy đều là bệnh. Nhưng 
cái thấy biết là bệnh đó, không phải là bệnh. 
Đừng nên nói là đèn, là thấy, và chẳng phải đèn, 
chẳng phải thấy. Ví dụ mặt trăng thứ hai, vì dụi 
mắt mà thấy, vậy không phải là mặt trăng, hay là 
bóng của trăng. Cái ảnh năm sắc cũng vậy, vì mắt 
bệnh mà thành, không nên nói là tại đèn hay tại 
thấy ”—See Two kinds of upside-down 
discriminating false views. 

False View of the collecting share: Vọng Kiến 
Đông Phận—In the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about two kinds of upside-down 
discriminating false views. The first one is False 
view based on living beings'” Individual karma and 
the other one 1s false view based on living beings' 
collective karma. What 1s meant by the false view 
of the collective share? Ananda! In Jambudvipa, 
besides the waters of the great seas, there 1s level 
land that forms some three thousand_ continents. 
East and West, throughout the entire expanse of 
the great contnent. There are twenty-three 
hundred large countries. In other, small or perhaps 
one or tfwo, or perhaps thirty, forty, or fifty. 


1450 


Anandal Suppose that among them there 1s one 
small continent there are only 
countries. The people of Jjust one of the countries 
together experience evil conditions. On that small 
continent, all the people of that counfry see all 
kinds of inauspicious thinøs: perhaps they see fWwo 
suns, perhaps they see two moons with circles, or 
a dark haze, or girdle-ornaments around them; or 
comets, shooting stars, 'ears” on the sun or moon, 
eainbows, secondary rainbows, and various other 
evil signs. Only the people 1n that country see 
them. The living beings in the other country from 
the first do not see or hear anything unusual. 
Ananda! In the case of the living being”s false 
view of Individual karma by which he sees the 
appearance of a circular reflection around the 
lamp, the appearance seems to be a sfate, but in 
the end, what is seen comes Into being because of 
the cataracts on the eyes. The caftaracts are the 
results of the weariness of the seeing rather than 
the products of form. However, the essence of 
seeing which perceiIves the cafaracfs Is free from 
all diseases and defects. Ananda! I will now go 
back and forth comparing these two matfers for 
you, to make both of them clear: “For example, 
you now use your eyes to look at the mountains, 
the rivers, the countries, and all the living beIngs: 
and they are all brought about by the disease of 
yoUr seeing contracted since time without 
beginning. Seeing and the conditions of seeing 
seem to manifest what 1s before you. Originally 
my enlightenment 1s bright. The seeing and 
conditions arise from the cataracts. Realize that 
the seeing the the 
enlightened condition of the basically enlightened 
bripht mind has no cataracts. That which 1s aware 
of the faulty awareness is not diseased. It Is the 
true perception of seeing. How can you confinue 
to speak of feeling, hearing, knowing, and seeing? 
Therefore, you now see me and yourself and the 
world and all the ten kinds of living beings 
because of a disease 1n the seeing. What Is aware 
Of the disease 1s not diseased. The true essential 
seeing by nature has no disease. Therefore, It 1s 
not called seeing. Ananda! Let us compare the 
false views of those living beings” collective share 
with the false views of the Indicidual karma of 
one person. The individual man with the diseased 


where tWO 


arlse Írom cafaracts: 


eyes 1s the same as the people of that country. He 
sees circular reflections erroneously brought 
about by a disease of the seeing. The beings with 
a collective share see Iinauspicious things. In the 
midst of ther karma of identical views arise 
pestilence and evils. Both are produced from a 
beginningless falsity In the seeing. Ï( is the same 
1n the three thousand continents of Jambudvipa, 
throughout the four great seas and in the Saha 
World and throughout the ten directions. All 
countries that have outflows and all living beings 
are the enlipghtened bright wonderful mind without 
oufflows. Because of the false, 
conditions that are seen, heard, felt, and known, 
they mix and unite in false birth, mix and unifte in 
false death. lf you cane leave far behind all 
conditions which mix and unite and those which 
do not mix and unite, then you can also extinguish 
and cast out the causes of birth and death, and 
obtain perfect Bodhi, the nature which 1s neither 
produced nor extinguished. It 1s the pure clear 
mind, the fundamental 
enliphtenment.”—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
hai loại vọng kiến như sau: “Ông A Nan! Tất cả 
chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử 
ở thế gian, là do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ 
nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có cảnh 
giới, và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ 
vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp của chúng 


diseased 


basic everlasting 


sanh và vọng kiến đồng phận của chúng sanh.” 
Ông A Nan! Trong cõi Diêm Phù Đề, trừ phân 
nước nơi các biển lớn, phần đất bằng ở giữa có 
đến ba ngàn châu. Châu lớn chính giữa bao trùm 
cả Đông Tây. Có độ hai ngàn ba trăm nước lớn. 
Các châu nhỏ ở giữa biển, hoặc vài trăm nước, 
hoặc một, hoặc hai nước, cho đến ba mươi, bốn 
mươi năm mươi nước. Ông A Nan! Trong đám đó 
có một châu nhỏ, chỉ có hai nước. Người trong 
một nước cùng cảm với ác duyên, chúng sanh 
trong nước ấy thấy những cảnh giới không lành, 
hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng. 
Họ lại thấy những ác tướng như: các quầng chung 
quanh mặt trời, mặt trăng: nguyệt thực, nhật thực, 
những vết đen trên mặt trời, mặt trăng, sao chổi, 
sao phướn, sao băng, nhiều sao băng thành chùm, 
các thứ mống, vân vân. Chỉ nước ấy thấy. Còn 
chúng sanh ở nước bên kia không hề thấy hay 


1451 


nghe những thứ trên. Ông A Nan! Nay tôi vì ông 
lấy hai thứ vọng kiến trên giải thích cho rõ: “Như 
người đau mắt thấy cái ảnh tròn năm sắc ở đèn 
sáng. Đó là do lỗi bệnh mắt, chứ không phải do 
lỗi ở tính thấy, cũng không phải sắc đèn tạo ra. 
Lấy đó mà so sánh, nay ông và chúng sanh thấy 
núi sông, cảnh vật, đều là từ vô thủy, cái thấy 
bệnh thấy như thế. Cái vọng kiến và cảnh vật dều 
là hư vọng, tùy duyên hiện tiền. Còn cái giác 
minh biết vọng cảnh, vọng kiến là bệnh, thì không 
phải bệnh hay mê lầm, mà lúc nào cũng sáng 
suốt. Chân kiến thấy rõ vọng kiến là bệnh, thì nó 
không bị bệnh, mà vẫn sáng suốt. Vậy câu lúc 
trước ông bảo “kiến văn giác tri,` chỉ là vọng kiến 
mà thôi. Vậy nay ông thấy tôi, ông và chúng sanh 
đều là cái thấy bệnh. Còn cái “kiến chân tỉnh tính' 
không phải bệnh nên không gọi là thấy. Ông A 
Nan! Có thể lấy cái vọng kiến đồng phận của 
chúng sanh đã nói trên, so sánh với cái vọng kiến 
biệt nghiệp của một người. Cái ảnh tròn của một 
người thấy do đau mắt, và những cảnh lạ do 
chúng sanh một nước thấy, đều là cái hư vọng 
kiến sinh ra từ vô thủy. Khắp cả mười phương thế 
giới chúng sanh đều thuộc phạm vi vọng. Các 
duyên hòa hợp sinh ra, các duyên hòa hợp mất. 
Nếu đứng về cảnh giới Phật, đều thấy đó là hư 
vọng. Nếu có thể xa la các 'hòa hợp duyên và 
“không hòa hợp duyên, thì đã diệt trừ các nhân 
sinh tử, chứng được chân lý, tức cảnh giới 
Phật.”—See kmds of  upside-down 
discriminating false views. 

False view that every man has a permanent 
lord within: Ngã Kiến— Thân Kiến—False 
view that every man has a permanent lord 
withhiin—Wrong view on the existence of a 
permanent ego—The erroneous doctrine that the 
ego or self composed of the temporary five 
skandhas, ¡is a reality and permanent—Tà kiến 
cho rằng thân tứ đại do ngũ uẩn hợp thành mà cho 
là thực, là thường trụ cố định. 

False view that all things are real: Pháp 
Hữu—The false view of Hinayana that things, or 
elements of which they are made, are real—Tà 
kiến Tiểu Thừa cho rằng vạn hữu, hay những yếu 
tố tạo thành vạn hữu là có thật. 

False view that anything exists with an 
independent nature: Pháp Ngã Kiến— Tà kiến 


Two 


pháp chấp cho rằng sự vật hiện hữu với một bản 

chất độc lập. 

False way of developing the Bodhi Mind: 

Ngụy phát Bồ Đề Tâm——One of the eight ways of 

developing the Bodhi Mind. The false way of 

developing the Bodhi Mind 1s one of the four 

Improper ways of cultivation for Buddhists. Not 

repenfing or renounciny Our tfranspressions, 

appearing pure on the outside while remaining 
filthy on the inside, formerly full of vigor but now 
lazy and lax, having øgood Intentions Iintermingled 
with the desire for fame and profit, practicing 
good deeds tamted by defilements. Such 
development of the Bodhi Mind ¡s called “false.” 

Thịs 1s the way the maJorIty of cultivators develop 

the mind in the Dharma Ending Age—Một trong 

tám cách phát tâm Bồ Đề. Ngụy đạo phát tâm Bồ 

Đề là một trong bốn lối phát tâm sai trái trong tu 

hành của người Phật tử. Có tội lỗi không sám hối 

chừa cải, ngoài đường trong sạch, trong thật nhớp 
nhơ, trước tinh tấn sau lười biếng. Dù có tâm tốt 
nhưng còn xen lẫn lợi danh, có pháp lành song bị 
tội lỗi làm ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều 
nầy, gọi là NGỤY. Đây là lối phát tâm của hầu 
hết người tu hành trong thời mạt pháp nầy—See 

Eight ways of developing the Bodhi Mind. 

False wifness: Chứng cớ giả tạo. 

False words: Expletive—False talk—Hư ngôn 

(vọng ngôn hay vọng thuyết). 

FEalsely accuse: Vu cáo. 

1) A Bhiksu or a Bhiksuni who, out of anger or 
Jealousy, falsely accuses another Bhiksu or 
Bhiksuni of a Degradation Offence, with the 
intenton of destroying that Bhiksus or 
Bhiksunis reputation, commits a Sangha 
Restoration Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào vu cáo một vị khác phạm giới 
Rơi Rụng, vì giận hờn hay ganh ghét, với chủ 
ý làm bại hoại thanh danh của vị ấy, là phạm 
giới Tăng Tàn. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni who, out of anger or 
Jealousy, falsely accuses another Bhiksu or 
Bhiksuni of a Restoration Offence, which has 
no basis 1n reality in order to destroy that 
Bhiksuˆs or Bhiksuni”s repuftation, commits an 
offence ¡involves Expression of Regret—VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñ¡ nào vu cáo một vị 
khác phạm giới Tăng Tàn, vì giận hờn hay 


1452 


ganh ghét, với chủ ý làm bại hoại thanh danh 
của vị ấy, là phạm giới Xả Đọa (buông bỏ và 
phát lồ sám hối). 

Falseness of desire: Ái giả— The unreality of 
desire. 
Falsification (n): Sự giả mạo. 
Falsify (v): Giả 
forge——To fake. 
Falsity (n): Tính giả mạo. 
Fame (n): Yaso (p)—Honor—Danh lợi—Tiếng 
tăm —Danh thơm hay vinh dự—See Eight winds. 
Fame and fortune cannot be compared with 
a life of leisure: Danh lợi bất như nhàn (danh lợi 
không bằng cuộc sống an nhàn). 
Fame and profÏf: Danh lợi. 
Fame and wealth: Danh lợi. 
Familiar (a): Quen thuộc. 
Familiarity breeds confempt: Lờn quá hóa 
khinh—Thân quá hóa lờn. 
Family: Gia đình—A Bhiksu or Bhiksuni ¡s the 
one who has rennounced his or her own family 
and become a homeless monk or nun; however, 
the Buddha never prohibied his disciples to 
contnue to keep some contacts with therr 
families, but when contacting with their families, 
they should abide by the Buddha”s vinaya—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni là người đã từ bỏ gia đình 
của chính mình để trở thành một nhà sư hay ni cô 
không nhà; tuy nhiên, Đức Phật chưa bao giờ 
ngăn cấm đệ tử của Ngài tiếp tục liên lạc với gia 
đình, nhưng khi liên lạc với gia đình, chư Tăng Ni 
phải tuân thủ đúng theo lời Phật dạy về giới luật: 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should not visit his or 
her family more frequent the Sangha”s 
guidelines allowed—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni không nên thăm viếng gia đình thường 
xuyên hơn quy định của Tăng Già. 

2) When visiting his or her family, a Bhiksu or 
Bhiksuni should not keep asking for one thing 
after another, and when his or her family gIve 
him or her something, he or she should 
always share it with the Order—Khi thăm 
viếng gia đình, Tăng Ni không nên cứ tiếp 
tục đòi hỏi hay xin xỏ ở nhà hết thứ này đến 
thứ khác. 


mạo—To counterfeit—To 


3) A Bhiksu or Bhiksuni may regularly write 
home to his or her family, sharing his or her 
happiness and cultivation so that his or her 
familyˆs happiness and faith in the cultivation 
will Increase—Ty Kheo hay Tỳ Kheo Ni có 
thể thường xuyên viết thư về nhà nhằm chia 
xẻ hạnh phúc tu tập của mình để tăng thêm 
hạnh phúc và niểm tin của gia đình. 

4) A Bhiksu or Bhiksuni can help his or her 
family resolve difficult situatons ¡in the 
family—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể 
giúp đỡ gia đình mình giải quyết những khó 
khăn trong gia đình. 

535) A Bhiksu or Bhiksuni should not tell her 
family about the difficulties that he or she 
encounters In his or her life as a monk or a 
nun 1n such a way that they become 
concerned and anxious about him or her—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên nói cho gia 
đình biết những khó khăn của mình trong tự 
viện làm cho họ lo lắng về mình. 

6) A Bhiksu or Bhiksuni may share methods 
and/or practices his or her own cultivatlon— 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể chia xẻ 
những phương thức hay cách thực tập trong tu 
tập của chính mình. 

Family attachment: Liên Niệm (thương nhớ 

luyến ái gia đình) —See Family bondage, and Six 

sins that smother the six paramifas or the pure 
mind. 

Family bondage: Sự ràng buộc của gia đình— 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, 

Chapter 23, the Buddha said: “Men are bound by 

their wives, children and homes to such an extent 

that these are worse than a prison. The time 
comes when one 1s released from prison, but there 
1S never a moment when you think of leaving your 
wIfe and children. Don”t you fear the control that 
emotion, love and sex have over you? Although 
you are In a tigers flaws (mouth), you are 
blissfully obvious in heart. Those who throw 
themselves in the mud and drown themselves are 
known as ordinary people. By passing through this 
door and transcending defiling obJecfs, one 
becomes an Arahant."—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 

Chương, Chương 23, Đức Phật dạy: “Người bị vợ 

con nhà cửa ràng buộc còn hơn là lao ngục. Lao 

ngục còn có kỳ hạn được phóng thích, còn đối với 





1453 


vợ con không có ý tưởng xa rời. Khi đã đam mê 
sắc đẹp, đâu ngại gì gian nguy! Dù tai họa nơi 
miệng cọp vẫn cam tâm! Tự đắm mình nơi chốn 
bùn lầy nên gọi là phàm phu. Vượt thoát được 
cảnh ấy sẽ trở nên bậc A-La-Hán.” 

Family of Buddhism: School of Buddhism— 
Phật GIa—AlI Buddhists from Srota-apanna (Tu 
Đà hoàn) upwards—Gia đình Phật giáo. Tất cả 
Phật tử từ Tu Đà Hoàn trở lên. 

Family preceptor: Môn Sư—The monk who ¡s 
recogn1zed as teacher by any family—VỊ sư được 
công nhận như vị Thầy của gia đình. 

Famine (n): Nạn đói. 

Famous (a): Hữu danh—Celebrated—One of the 
six charateristics of a Bhagavat—Danh Tiếng, 
một trong sáu đặc tánh của từ Bạt Già Phạm— 
See SIx charaterIstics of a Bhagavat. 

Famous Ancient Pagodas ỉn Vietnam: Danh 
Lam Cổ Tự Việt Nam—According to Vo Van 
Tuong in Vietnam's Famous Anclent Pagodas, 
there two hundred forty-seven ancIlent 
pagodas In Viet Nam from North to South. Most 
Venerable Doctor Thích Minh Chau wrote 1n the 
“A of 
Vietnamese Buddhist architecture 1s that there are 
any gigantc, magnificient 
Instead, there are pagodas and stupas, moderate 
in shape, pretfy and refined ¡n style, and even 
litle In structure like the huts of the recluses 
secluding from the world. Vietnam”s pagodas are 
diminutive but abundant. This probably relates to 
an active aspec(t of Vietnamese psychology. 
Therefore, the whole counfry is decorated with 
the pure, gentle spirt of sakyamuni Budha”s 
Teaching”—Theo Việt Nam Danh Lam Cổ Tự 
của Võ Văn Tường, trên toàn quốc Việt Nam từ 
Bắc chí Nam có 247 ngôi danh lam cổ tự. Hòa 
Thượng Tiến Sĩ Thích Minh Châu đã viết trong lời 
giới thiệu: “Một đặc trưng nổi bật của kiến trúc 
Phật Giáo Việt Nam là không có những công trình 
lớn lao đồ sộ, trái lại, các chùa tháp đều có tâm 
cổ trung bình, nhưng xinh xắn, nhẹ nhàng, thậm 
chí có khi nhỏ bằng như những am cốc của các vị 
ẩn sĩ độc cư. Chùa không lớn nhưng chùa rất 
nhiều, điều nầy tưởng cũng có thể nói lên một 
khía cạnh tích cực của tâm lý người Việt, và chính 
vì thế mà khắp giang sơn hầu như được tô điểm 





are 


Preface: remarkable  characteristic 


not CcOnsftrucfion. 


bằng cái tỉnh thần thanh tịnh, hiển hòa của đạo lý 
Đức Thích Ca.” 

() Hà Bắc Province—Tỉnh Hà Bắc: 

l1) Dâu Pagoda: Chùa Dâu. 

2) Dàn Pagoda: Chùa Dàn. 

3) Bút Tháp Pagoda: Chùa Bút Tháp. 

4) Đức La Pagoda: Chùa Đức La. 

53) Đại Lâm Pagoda: Chùa Đại Lâm. 

6)_ Đồng Ky Pagoda: Chùa Đồng Ky. 

7) Hàm Long Pagoda: Chùa Hàm Long. 

8) Cổ Mễ Pagoda: Chùa Cổ Mễ. 

9) Đại Lâm Pagoda: Chùa Đại Lâm. 

10) Quang Phục Pagoda: Chùa Quang Phục. 
11) Vân Cốc Pagoda: Chùa Vân Cốc. 

12) Phả Lại Pagoda: Chùa Phả Lại. 

13) Thôn Xuân Pagoda: Chùa Thôn Xuân. 
14) Lái Pagoda: Chùa Lái. 

15) Phật Tích Pagoda: Chùa Phật Tích. 

16) Linh Ứng Pagoda: Chùa Linh Ứng. 

17) Phấn Động Pagoda: Chùa Phấn Động. 
18) Ngô Xá Pagoda: Chùa Ngô Xá. 

19) Diên Phúc Pagoda: Chùa Diên Phúc. 
đI) Hanoi City—Hà Nội: 

20) Một Cột Pagoda: Chùa Một Cột. 

21) Láng Pagoda: Chùa Láng. 

22) Trấn Quốc Pagoda: Chùa Trấn Quốc. 
23) Liên Phái Pagoda: Chùa Liên Phái. 

24) Kim Liên Pagoda: Chùa Kim Liên. 

25) Bộc Pagoda: Chùa Bộc. 

26) Kim Sơn Pagoda: Chùa Kim Sơn. 

27) Vũ Thạch Pagoda: Chùa Vũ Thạch. 

28) Hòa Mã Pagoda: Chùa Hòa Mã. 

29) Yên Phú Pagoda: Chùa Yên Phú. 

30) Tự Khoát Pagoda: Chùa Tự Khoát. 

31) Sở Pagoda: Chùa Sở. 

32) Phụng Thánh Pagoda: Chùa Phụng Thánh. 
33) Thiên Phúc Pagoda: Chùa Thiên Phúc. 
34) Thanh Nhàn Pagoda: Chùa Thanh Nhàn. 
35) Nành Pagoda: Chùa Nành. 

36) Phú Thị Pagoda: Chùa Phú Thị. 

37) Bắc Biên Pagoda: Chùa Bắc Biên. 

38) Đại Lan Pagoda: Chùa Đại Lan. 

39) Thanh Ninh Pagoda: Chùa Thanh Ninh. 
40) Vân Hồ Pagoda: Chùa Vân Hồ. 

41) Mật Dụng Pagoda: Chùa Mật Dụng. 
42) Kim Giang Pagoda: Chùa Kim Giang. 
43) Thanh Lâm Pagoda: Chùa Thanh Lâm. 
44) Thánh Chúa Pagoda: Chúa Thánh Chúa. 





1454 


45) Hòe Nhai Pagoda: Chùa Hòe Nhai. 

46) Huỳnh Cung Pagoda: Chùa Huỳnh Cung. 

47) Bát Tháp Pagoda: Chùa Bát Tháp. 

48) Duệ Pagoda: Chùa Duệ. 

49) Lại Đà Pagoda: Chùa Lại Đà. 

50) Cầu Đông Pagoda: Chùa Câu Đông. 

51) Quỳnh Đô Pagoda: Chùa Quỳnh Đô. 

52) Thiền Quang Pagoda: Chùa Thiển Quang. 

53) Bà Nành Pagoda: Chùa Bà Nành. 

54) Kiến Sơ Pagoda: Chùa Kiến Sơ. 

II) Hải Hưng Province—Tỉnh Hải Hưng: 

55) Côn Sơn Pagoda: Chùa Côn Sơn. 

56) Thái Lạc Pagoda: Chùa Thái Lạc. 

57) Đông Cạo Pagoda: Chùa Đông Cạo. 

58) Cập Nhất Pagoda: Chùa Cập Nhất. 

59) Hương Lãng Pagoda: Chùa Hương Lãng. 

60) Giám Pagoda: Chùa Giám. 

61) Mễ Sở Pagoda: Chùa Mễ Sở. 

62) Lạc Thủy Pagoda: Chùa Lạc Thủy. 

63) Phú Thị Pagoda: Chùa Phú Thị. 

(V)Hà Tây Province—Tỉnh Hà Tây: 

64) Hương Trai Pagoda: Chùa Hương Trai. 

65) Tây Phương Pagoda: Chùa Tây Phương. 

66) Trầm Pagoda: Chùa Trầm. 

67) Trăm Gian Pagoda: Chùa Trăm Gian. 

68) Mía pagoda: Chùa Mía. 

69) Hữu Bằng Pagoda: Chùa Hữu Bằng. 

70) Thiệu Long Pagoda: Chùa Thiệu Long. 

71) Ngãi Cầu Pagoda: Chùa Ngãi Cầu. 

72) Kim Hoa Pagoda: Chùa Kim Hoa. 

73) Thầy Pagoda: Chùa Thầy. 

74) Hương Tích Pagoda: Chùa Hương Tích. 

75) Đậu Pagoda: Chùa Đậu. 

76) Xâm Động Pagoda: Chùa Xâm Động. 

77) Sở Pagoda: Chùa Sở. 

78) Từ Châu Pagoda: Chùa Từ Châu. 

79) Quảng Nguyên Pagoda: Chùa 
Nguyên. 

80) Văn Phú Pagoda: Chùa Văn Phú. 

81) Đại Bi Pagoda: Chùa Đại BI. 

82) Lâm Dương Pagoda: Chùa Lâm Dương. 

83) Thanh Lãm Pagoda: Chùa Thanh Lãm. 

84) Trường Xuân Pagoda: Chùa Trường Xuân. 

85) Ngọc Đình Pagoda: Chùa Ngọc Đình. 

86) La Phù Pagoda: Chùa La Phù. 

87) Diên Khánh Pagoda: Chùa Diên Khánh. 

88) Phúc Khê Pagoda: Chùa Phúc Khê. 

89) Bối Khê Pagoda: Chùa Bối Khê. 


Quảng 


90) Phương Trung Pagoda: Chùa Phương Trung. 

91) Khê Tang Pagoda: Chùa Khê Tang. 

92) Thiên Trù Pagoda: Chùa Thiên Trù. 

(V) Hải Phòng City— Thành Phố Hải Phòng: 

93) Dư Hàng Pagoda: Chùa Dư Hàng. 

(VDNam Hà Province——Tỉnh Nam Hà: 

94) Keo Pagoda: Chùa Keo. 

95) Đại Bi Pagoda: Chùa Đại BI. 

96) Cổ Lễ Pagoda: Chùa Cổ LỄ. 

97) Phổ Minh Pagoda: Chùa Phổ Minh. 

98) Đệ Tứ Pagoda: Chùa Đệ Tứ. 

99) Vọng Cung Pagoda: Chùa Vọng Cung. 

(VIIN¡ïnh Bình Province——Tỉnh Ninh Bình: 

100)Non Nước Pagoda: Chùa Non Nước. 

101)Bích Động Pagoda: Chùa Bích Động. 

(VHDQuang Ninh Province—TỈnh Quảng Ninh: 

102)Yên Tử Pagoda: Chùa Yên TỬ. 

(IX)Thái Bình Province——Tỉnh Thái Bình: 

103)Keo Pagoda: Chùa Keo. 

104)Hội Pagoda: Chùa Hội. 

105)La Vân Pagoda: Chùa La Vân. 

106)Cổng Pagoda: Chùa Cổng. 

(X)Vĩnh Phú Province—Tỉnh Vĩnh Phú: 

107)Xuân Lũng Pagoda: Chùa Xuân Lũng. 

(XI Thanh Hóa Province—Tỉnh Thanh Hóa: 

108)Mật Đa Pagoda: Chùa Mật Đa. 

(XII)Hà Tĩnh Province—Tỉnh Hà Tĩnh: 

109)Hợp Tự Pagoda: Chùa Hợp Tự. 

(XHIDQuảng trị Province—Tỉnh Quảng Trị: 

110)Sắc Tứ Tịnh Quang Pagoda: Chùa Sắc Tứ 
Tịnh Quang. 

(XIV)Huế Citadel—Cố Đô Huế: 

111)Thiên Mụ Pagoda: Chùa Thiên Mụ. 

112)Thánh Duyên Pagoda: Chùa Thánh Duyên. 

113)Diệu Đế Pagoda: Chùa Diệu Đế. 

114)Sắc Tứ Quốc Ân Pagoda: Chùa Sắc Tứ Quốc 
Ân. 

115)Báo Quốc Pagoda: Chùa Báo Quốc. 

116)Từ Đàm Pagoda: Chùa Từ Đàm. 

117)Thuyền Tôn Pagoda: Chùa Thuyền Tôn. 

118)Đông Thuyền Pagoda: Chùa Đông Thuyền. 

119)Từ Hiếu Pagoda: Chùa Từ Hiếu. 

120)Tường Vân Pagoda: Chùa Tường Vân. 

121)Vạn Phước Pagoda: Chùa Vạn Phước. 

122)Ba La Mật Pagoda: Chùa Ba La Mật. 

123)Tây Thiên Di Đà Pagoda: Chùa Tây Thiên Di 
Đà. 

124)Trúc Lâm Pagoda: Chùa Trúc Lâm. 





1455 


125)Irà Am Pagoda: Chùa Trà Am. 

126)Diệu Đức Pagoda: Chùa Diệu Đức. 

(ŒXV)Quảng Nam Đà Nẵng Province—Tỉnh 
Quảng Nam-Đà Nắng: 

127)Linh Ứng Pagoda: Chùa Linh Ứng. 

128)Tam Thai Pagoda: Chùa Tam Thai. 

129)Chúc Thánh Pagoda: Chùa Chúc Thánh. 

130)Phước Lâm Pagoda: Chùa Phước Lâm. 

131)Phổ Đà Pagoda: Chùa Phổ Đà. 

132)Pháp Lâm Pagoda: Chùa Pháp Lâm. 

(XVI)Quảng Ngãi Province——TÌnh Quảng Ngãi: 

133)Thiên Ấn Pagoda: Chùa Thiên Ấn. 

134)Hội Phước Pagoda: Chùa Hội Phước. 

135)Phật Giáo Pagoda: Chùa Phật Giáo. 

(XVII)Bình Định Province——Tỉnh Bình Định: 

136)Thập Tháp Di Đà Pagoda: Chùa Thập Tháp 
Di Đà. 

137)Long Khánh Pagoda: Chùa Long Khánh. 

(XVIII)Phú Yên Province—Tỉnh Phú Yên: 

138)Bảo Tịnh Pagoda: Chùa Bảo Tịnh. 

(XIX)Khánh Hòa Province—Tỉnh Khánh Hòa: 

139)Hội Phước Pagoda: Chùa Hội Phước. 

140)Kim Sơn Pagoda: Chùa Kim Sơn. 

141)Hải Đức Pagoda: Chùa Hải Đức. 

142)Long Sơn Pagoda: Chùa Long Sơn. 

(XX)Ninh Thuận Province—Tỉnh Ninh Thuận: 

143)Phật Giáo Phan Rang Pagoda: Chùa Phật 
Giáo Phan Rang. 

144)Phật Quang Pagoda: Chùa Phật Quang. 

(XXDLâm Đồng Province—Tỉnh Lâm Đồng: 

145)Lnh Quang Pagoda: Chùa Linh Quang. 

146)Lnh Sơn Pagoda: Chùa Lĩnh Sơn. 

147)Lnh Phong Pagoda: Chùa Linh Phong. 

148)Thiên Vương Cổ Sát Pagoda: Chùa Thiên 
Vương Cổ Sát. 

(XXI)Đắc Lắc Province—Tỉnh Đắc Lắc: 

149)Khải Đoan Pagoda: Chùa Khải Đoan. 

150)Ngọc Ban Monastery: Tịnh Xá Ngọc Ban. 

(XXII)Sai Gòn City—Thành Phố Sài Gòn: 

151)Giác Lâm Pagoda: Chùa Giác Lâm. 

152)Từ Ân Pagoda: Chùa Từ Ân. 

153)Hội Sơn Pagoda: Chùa Hội Sơn. 

154)Phước Tường Pagoda: Chùa Phước Tường. 

155)Long Nhiễu Pagoda: Chùa Long Nhiễu. 

156)Huê Nghiêm Pagoda: Chùa Huê Nghiêm. 

157)Vạn Đức Pagoda: Chùa Vạn Đức. 

158)Tập Phước Pagoda: Chùa Tập Phước. 

159)Trường Thọ Pagoda: Chùa Trường Thọ. 








160)Long Huê Pagoda: Chùa Long Huê. 

161)Long Thạnh Pagoda: Chùa Long Thạnh. 

162)Giác Viên Pagoda: Chùa Giác Viên. 

163)Lnh Sơn Pagoda: Chùa Linh Sơn. 

164)Phụng Sơn Pagoda: Chùa Phụng Sơn. 

165)Giác Hải Pagoda: Chùa Giác Hải. 

166)Phước Hải Pagoda: Chùa Phước Hải. 

167)Quán Thế Âm Pagoda: Chùa Quán Thế Âm. 

168)Pháp Hoa Pagoda: Chùa Pháp Hoa. 

169)Phước Hòa Pagoda: Chùa Phước Hòa. 

170)Minh Tự Pagoda: Chùa Minh Tự. 

17I)Tân Hưng Long Pagoda: Chùa Tân Hưng 
Long. 

172)Bửu Quang Pagoda: Chùa Bửu Quang. 

173)Pháp Hội Pagoda: Chùa Pháp Hội. 

174)Ấn Quang Pagoda: Chùa Ấn Quang. 

175)Từ Nghiêm Pagoda: Chùa Từ Nghiêm. 

176)Kỳ Viên Pagoda: Chùa Kỳ Viên. 

177)Nam Phổ Đà Pagoda: Chùa Nam Phổ Đà. 

178)Vạn Đức Pagoda: Chùa Vạn Đức. 

179)Huê Nghiêm Pagoda: Chùa Huê Nghiêm. 

180)Xá Lợi Pagoda: Chùa Xá Lợi. 

181)Từ Ân Thiển Tự Pagoda: Từ Ân Thiễển Tự. 

182)Quảng Hương Già Lam Pagoda: Tu viện 
Quảng Hương. 

183)Ngọc Phương Monastery: Tịnh Xá Ngọc 
Phương. 

184)Bát Bửu Phật Đài 
Đài. 

185)Vạn Phật Pagoda: Chùa Vạn Phật. 

186)Nam Thiên Nhất Trụ Pagoda: Nam Thiên 
Nhất Trụ. 

197)Huệ Nghiêm Pagoda: Chùa Huệ Nghiêm. 

188)Vĩnh Nghiêm Pagoda: Chùa Vĩnh Nghiêm. 

189)Headquarters (Central) Monastery: Tịnh Xá 
Trung Tâm. 

190)Phật Bảo Pagoda: Chùa Phật Bảo. 

191)Vạn Hạnh Meditation Center (Zen Institute): 
Thiển Viện Vạn Hạnh. 

(XXIV)Đồng Nai Province—Tỉnh Đồng Nai: 

192)Bửu Phong Pagoda: Chùa Bửu Phong. 

193)Long Thiền Pagoda: Chùa Long Thiên. 

194)Đại Giác Pagoda: Chùa Đại Giác. 

195)Phật Tích Pagoda: Phật Tích Tòng Lâm. 

196)Thường Chiếu Medittion Center 
Institute): Thiền Viện Thường Chiếu. 

(XXV)Vũng Tàu City—Thị Xã Vũng Tàu: 

197)Đại Tòng Lâm Pagoda: Chùa Đại Tòng Lâm. 


Pagoda: Bát Bửu Phật 





(Zen 


1456 


198)Huê Lâm Pagoda: Chùa Huê Lâm. 
199)Long Hòa Pagoda: Chùa Long Hòa. 
200)Thiên Thai Pagoda: Chùa Thiên Thai. 
201)Phước Lâm Pagoda: Chùa Phước Lâm. 
202)Lnh Sơn Pagoda: Chùa Lĩnh Sơn. 
203)Sakyamuni Buddha Monument: Thích Ca 
Phật Đài. 
204)Nirvana Monastery: Tịnh Xá Niết Bàn. 
(XXV]J)Sông Bé Province—Tỉnh Sông Bé: 
205)Hội Khánh Pagoda: Chùa Hội Khánh. 
206)Núi Châu Thới Pagoda: Chùa Núi Châu Thới. 
207)Long Hưng Pagoda: Chùa Long Hưng. 
(XXVII)Tây Ninh Province—Tỉnh Tây Ninh: 
208)Linh Sơn Tiên Thạch Pagoda: Linh Sơn Tiên 
Thạch. 
209)Phước Lưu Pagoda: Chùa Phước Lưu. 
(XXVIIIDLong An Province—Tỉnh Long An: 
210)Tôn Thạnh Pagoda: Chùa Tôn Thạnh. 
211)Kim Cang Pagoda: Chùa Kim cang. 
(XXIX)Mỹ Tho Province—Tỉnh Mỹ Tho: 
212)Linh Thứu Pagoda: Chùa Linh Thứu. 
213)Hội Thọ Pagoda: Chùa Hội Thọ. 
214)Bửu Lâm Pagoda: Chùa Bửu Lâm. 
215)Thanh Trước Pagoda: Chùa Thanh Trước. 
216)Vĩnh Tràng Pagoda: Chùa Vĩnh Tràng. 
(XXX)Bến Tre Province—Tỉnh Bến Tre: 
217)Hội Tôn Pagoda: Chùa Hội Tôn. 
218)Huệ Quang Pagoda: Chùa Huệ Quang. 
219)Tuyên Linh Pagoda: Chùa Tuyên Linh. 
220)Viên Minh Pagoda: Chùa Viên Minh. 
(ŒXXXICao Lãnh & Mộc Hóa & Sa Đéc 
Provinces—Tỉnh Cao Lãnh & Mộc Hóa & Sa 
Đéc: 
221)Bửu Hưng Pagoda: Chùa Bửu Hưng. 
222)Phước Hưng Pagoda: Chùa Phước Hưng. 
223)Hội Phước Pagoda: Chùa Hội Phước. 
224)Hoa Lâm Pagoda: Chùa Hoa Lâm. 
225)Bửu Quang Pagoda: Chùa Bửu Quang. 
(XXXIIDVĩnh Long Province—Tỉnh Vĩnh Long: 
226)Tiên Châu Pagoda: Chùa Tiên Châu. 
227)Giác Thiên Pagoda: Chùa Giác Thiên. 
228)Ngọc Viên Monastery: Tịnh Xá Ngọc Viên. 
(XXXII)Trà Vinh Province—Tỉnh Trà Vinh: 
229)Vũng Liêm Pagoda: Chùa Vũng Liêm. 
230)Ông Mẹk Pagoda: Chùa Ông Mẹk. 
231)Sam Rông Ek Pagoda: Chùa Sam Rông Ek. 
232)Quy Nông Pagoda: Chùa Quy Nông. 
(XXXIV)Cần Thơ Province——Tỉnh Cần Thơ: 











233)Hội Linh Pagoda: Chùa Hội Linh. 

234)Khánh Quang Pagoda: Chùa Khánh Quang. 

(XXXV)Sóc Trăng Province—Tỉnh Sóc Trăng: 

235)Kleang Pagoda: Chùa Kleang. 

(XXXYV])An Giang Province—Tỉnh An Giang: 

236)Xà Tón Pagoda: Chùa Xà Tón. 

237)Tây An Pagoda: Chùa Tây An. 

238)Phước Điền Pagoda: Chùa Phước Điền (Chùa 
Hang). 

239)Giồng Thành Pagoda: Chùa Giông Thành. 

240)Phi Lai Pagoda: Chùa Phi Lai. 

(XXXVIDKiên Giang Province—Tiỉnh Kiên 
Giang: 

241)S5ùng Hưng Pagoda: Chùa Sùng Hưng. 

242)Thập Phương Pagoda: Chùa Thập Phương. 

243)Phổ Minh Pagoda: Chùa Phổ Minh. 

244)Tam Bảo Pagoda: Chùa Tam Bảo. 

(XXXVII)Bạc Liêu & Cà Mau Provinces—Tỉnh 
Bạc Liêu & Cà Mau: 

245)Quan Âm Pagoda: Chùa Quan Âm. 

246)Hưng Quảng Pagoda: Hưng Quảng Tự. 

247)Vĩnh Hòa Pagoda: Chùa Vĩnh Hòa. 

Famous family: Danh môn. 

Famous Light Buddha: Danh Quang Phật. 

Famous man: Danh nhân—CelebrityGreat 

name. 

Famous masfer: Danh sư. 

Famous monasferies in Chỉna: Những tự viện 

nổi tiếng của Trung Hoa—There are four famous 

hills or monasteries in China—Có bốn ngọn núi 

hay bốn tự viện nổi tiếng bên Trung Quốc—S§ee 

Tứ Đại Danh Sơn. 

Famous places of ruỉns: Famous historical 

vesfiges—Famous monuments— Thắng tích. 

Famous rulers on earth: Danh Thiên—One of 

the four kinds of devas—Thiên vương hay thiên 

tử, vua trong loài người —See Three kinds of 

heaven (B). 

Famous scholar: Danh sĩ. 

Famous teacher: Danh sư. 

Famous words: Danh ngôn. 

Fan-palm tree: Tala (skt)—Đa la. 

Fanatie (n): Kẻ cuồng tín. 

Fanatical (a): Chấp nê—Cuồng tín. 

Fanaticism: Cuông tín. 

Fanatieize (v): Làm cho cuồng tín. 


1457 


Fang-Hui-Yang-OQi: Phương Hội Dương Kỳ 
Thiển Sư—Zen master Fang-Hui-Yang-Qi—Zen 
master Fang-Hui-Yang-QI was born in 992 in 
Yuan-Chou (now in Jiang-XI Province), Was a 
disciple and dharma successor of Shi-Shuang- 
Chu-Yuan, and the master of Pai-Yun-Shou-Tuan. 
Yang-QI founded the Yogi school of Lin-Chi Zen, 
which bears his name. Ït is one of the two lineages 
into which the tradiion of the Lin-Chi school 
divided after Master Shih-Shuang. The strict Zen 
of Yogli lineage was brought to Japan by Chinese 
and Japanese masters and still flourishes there 
today—Thiển sư Phương Hội sanh năm 992 tại 
Viên Châu (bây giờ thuộc tỉnh Giang Tây), đệ tử 
và là người kế thừa Pháp của Thiển Sư Thạch 
Sương Sở Viện, và là thầy của Bạch Vân Thủ 
Đoan. Dương Kỳ lập ra phái Thiển Lâm Tế mang 
tên ông, một trong hai nhánh thiển Lâm Tế sau 
khi thầy Thạch Sương thị tịch. Phái Thiển nầy 
được các thiển sư Trung Hoa và Nhật Bản mang 
vào Nhật Bản và hiện nay vẫn còn được lưu 
truyền tại đây. 

*  When Shi-Shuang Chu-Yuan moved from 
Nan-Yuan to Mount T”ao-Wu, and then to 
Shi-Shuang,  Yang-'QI followed him, 
performing administratve affairs in cach 
place. Although Yang-QI remained with Shi- 
Shuang for a long time, he never attained 
enliphtenment. Each time he would have an 
1nterview, Shi-Shuang would say: ““There are 
a lot of admimstrative affairs requring 
attention. Go do them.” Ön one occasion 
when Yang-QI went to see Shi-Shuang for 
1nstrucion on practce, ShiShuang said: 
“Director!l Someday your descendants will 
cover the earth. Why are you 1n a hurry?” 
One day, Shi-Shuang had Jjust gone out when 
1t suddenly began to rain. Yang-QlI spied his 
teacher”s walking on a small path, chased him 
down, and grabbed him, saying: “You”ve got 
to talk to me now, or else lm going to hít 
you!” Shi-Shuang said: “Directorl You 
already completely know how to take care of 
things, so thats enough!” Before Shi-Shuang 
had finished speaking, Yang-QI experienced 
great enliphtenment. He then knelt and 
bowed to Shi-Shuang on the muddy path—ĐI 
du phương, sư đến yết kiến Thiển sư Từ Minh 


ở Nam Nguyên. Sư dừng lại đây phụ tá cho 
Từ Minh một cách siêng năng cần khổ. Từ 
Minh dời sang Thạch Sương Đạo Ngô, sư 
cũng dời theo. Nơi đây sư làm Giám Tự 
(administrator). Tuy theo Từ Minh đã lâu mà 
sư chưa tỉnh ngộ. Mỗi khi đến thưa hỏi, Từ 
Minh bảo: “Việc trong ty khố quá nhiều hãy 
đi” Hôm khác sư đến hỏi, Từ Minh bảo: 
“Giám Tự ngày sau con cháu khắp thiên hạ 
cần gì vội gấp.” Một hôm Từ Minh vừa đi ra 
chợt mưa đến, sư rình ở con đường tắt. Từ 
Minh đến, sư liền nắm đứng lại nói: “Ông già 
này! Hôm nay phải vì tôi nói, nếu không nói 
tôi sẽ đánh ông.” Từ Minh nói: “Giám Tự 
biết là việc quanh co liền thôi.” Câu nói chưa 
dứt, sư đại ngộ, liền đẳnh lễ ngay dưới bùn. 
Hôm sau, sư đầy đủ oai nghi đến phương 
trượng lễ tạ. Từ Minh quở: “Chưa phải.” 
Yang-QI asked Shi-Shuang: “How 1s it when 
the great dark bird cries “Na! Na! and flies 
down from the clouds into the chaotic 
mountain peak?” Shi-Shuang said: “I walk im 
wild grasses. You rush ¡into the village.” 
Yang-QI said: “When the senses have no 
room for even a needle, still there is another 
question.” Shi-Shuang then shouted. Yang-QI 
said: “Good shout” ShiShuang shouted 
again. Yang-QI also shouted. Shi-Shuang then 
shouted twice. Yang-Q¡ bowed. Shi-Shuang 
said: “This affalr concerns one person taking 
up and carrying a lotus.” Yang-QI shook his 
sleeves and went out—Từ Minh thượng 
đường, sư ra hỏi: “Khi chim núp kêu nẩm 
nẩm, từ mây bay vào núi loạn, là thế nào?” 
Từ Minh đáp: “Ta đi trong cỏ hoang, ngươi lại 
vào thôn sâu.” Sư thưa: “Quan chẳng nhận 
kim, lại mượn một câu hỏi.” Từ Minh liền 
hét. Sư thưa: “Hét hay” Từ Minh lại hét. Sư 
cũng hét. Từ Minh hét luôn hai tiếng. Sư lễ 
bái. Từ Minh nói: “Việc nầy là cá nhơn mới 
gánh vác.” Sư phủi áo ra đi. 

Zen master Yang Chi always talked 
postively about his contentment and 
unworldly riches. Instead of saying that he 1s 
empty-handed, he talked of the natural 
sufficiency of things about him as we can see 
throuph this poem concerning his deserted 
habitation: 


1458 


My dwelling 1s now here at Yang-Ch'”1 
The walls and roof, how weather-beaten! 
The whole floor 1s covered white with 
Snow crysfal, shivering down the neck, 
lI am filled with thoughts. 
How I recall the ancient masters whose 
habitat was no better than the shade of a 
treef” 
Dương Kỳ thường nói một cách tích cực về an 
tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của 
ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, ngài 
lại nói về muôn vật trong đời, nào đèn trăng 
quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi 
như chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau đây 
diễn tả về ngôi nhà điêu tàn của sư: 
“Nhà ta phên mái rách tơi bời 
Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 
Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối 
Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.” 
According Zen master D.T. Suzuki im the 
Essays In Zen Buddhism, Book L, this poem 1s 
not to convey the idea that he ¡is idly sitting 
and doing nothing particularly; or that he has 
nothing else to do but to enJoy the cherry- 
blossoms fragrant in the morning sun, or the 
lonely moon white and silvery In a deserted 
habitation. In the contrary, he may be In the 
midst of work, teaching pupIls, reading the 
Sufras, sweeping and farming as all the master 
have done, and yet his own mind 1s filled with 
transcendental happiness and quietude. All 
hankerings of the heart have departed, there 
are no idle thoughts clogging the flow of life- 
activity, and thus he ¡1s empty and poverty- 
stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows 
how to enJoy the “spring flowers” and the 
“autumnal moon.' When worldly riches are 
amassed 1n his heart, there is no room left 
there for such celestial enJoyments. In fact, 
according to Zen master Yang-Chỉi, the 
amassing of wealth has always resulted In 
producing characters that do not go very well 
with our ideals of saintliness, thus he was 
always poor. The aim of Zen discipline 1s to 
affain to the sfate of “non-attainment.” All 
knowledpe is an acquisiion and 
accumulation, whereas Zen proposes tfo 
deprive one of all one”s possessions. The 


SpIrit Is to make one poor and humble, 
thoroughly cleansed of inner Impuritles. On 
the contrary, learning makes one rích and 
arrogant. Because learning 1s earning, the 
more learned, the richer, and therefore “in 
much wisdom ¡is much grief; and he that 
increased knowledge increased sorrow.” Ít Is 
after all, Zen emphasIzes that this 1s only a 
“vanfy and a striving affer wind.—Theo 
Thiển sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
L bài thơ nầy không ngụ ý tác giả ăn không 
ngồi rồi hay không làm gì khác, hoặc không 
có gì khác hơn để làm hơn là thưởng thức hoa 
đào nở trong nắng sớm, hay ngắm vầng trăng 
trong tuyết bạc, trong ngôi nhà đìu húu. 
Ngược lại, ngài có thể đang hăng say làm 
việc, hoặc đang dạy đệ tử, hoặc đang tụng 
kinh, quét chùa hay dẫy cổ như thường lệ, 
nhưng lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh 
khinh an. Mọi mong cầu đều xả bỏ hết, 
không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại 
cho tâm trí ứng dụng dọc ngang, do đó tâm 
của ngài lúc bấy giờ là tâm “không,' thân là 
“thân nghèo.” Vì nghèo nên ngài biết thưởng 
thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, 
nếu có của thế gian chồng chất đầy con tim, 
thì còn chỗ nào dành cho những lạc thú thần 
tiên ấy. Kỳ thật, theo sư Dương Kỳ thì sự tích 
trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó 
thích hợp với những lý tưởng thánh thiện, 
chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục 
đích của nhà Thiển là buông bỏ chấp trước. 
Không riêng øì của cải, mà ngay cả mọi chấp 
trước đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn 
Thiển thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu, 
mục đích là làm cho con người trở nên nghèo 
và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến 
con người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học 
tức là nắm giữ, là chấp; càng học càng có 
thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng 
cao thì khổ não càng lắm.' Đối với Thiên, 
những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi. 
Yang-QI asked a monk who had Just arrived: 
““[he fog 1s thick and the road 1s obscured, so 
how did you get here?” The monk said: “The 
sky does not have four walls.” Yang-QI said: 
“How many sfraw sandals did you wear out 
coming here?” The monk shouted. Yang-QI 


1459 


said: “One shout. Two shout. After that, then 
what?” The monk said: “I[ meet you, Master, 
but youre quite busy.” Yang-QlI said: “I don”t 
have my staff. Sit and have some tea.”—Sư 
hỏi vị Tăng mới đến: “Mây dày đường hẹp xe 
to từ đâu đến?” Vị Tăng thưa: “Trời không 
bốn vách.” Sư hỏi: “Đi rách bao nhiêu giày 
cỏ?” Vị Tăng liền hét. Sư bảo: “Một hét hai 
hét sau lại làm gì?” VỊ Tăng nói: “Xem ông 
Hòa Thượng già vội vàng.” Sư nói: Cây gậy 
không có ở đây, thôi ngồi uống trà.” 

* When another monk arrived, Yang-QI said to 
him: “The leaves fall and the clouds gather. 
Where did you come from today?” The monk 
said: “From Kuan-Yin.” Yang-QI asked: How 
would you say one word from beneath Kuan- 
Yins heels?” The monk said: “ve Just 
arrived to see you.” Yang-QI said: “What Is 1t 
that you ve seen?” The monk didnˆt answer. 
Yang-QI said to a second monk who had also 
come: “Youl Can you say something for this 
practitloner?”ố The second monk didnt 
answer. Yang-QI said: “Here are a couple of 
dumb horses.”—Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Lá 
rụng mây dồn sớm rời chỗ nào?” Vị Tăng 
thưa: “Quan Âm.” Sư nói: “Dưới chơn Quan 
Âm một câu làm sao nói?” Vị Tăng nói: 
“Vừa đến thấy nhau xong.” Sư hỏi: “Việc 
thấy nhau là thế nào?” Vị Tăng không đáp 
được: Sư bảo: “Thượng Tọa thứ hai đáp thế 
Thượng Tọa thứ nhất xem?” Vị Tăng thứ hai 
cũng không đáp được. Sư bảo: “Cả hai đều 
độn hết.” 

* He passed away In 1054—Sư thị tịch năm 
1054. 

Fantasy: Chimera—Utopia—WIld fancy—Áo 

tưởng——Khả năng tưởng tượng. 

Fa-Pao: A noted monk named Fa-Pao who lived 

in the Ta-Tzu-Ên monastery and under the same 

period with monk Pu-Kuang—Sư Pháp Bảo tại 

Đại Từ Ân Tự đời Đường, cùng thời với sư Phổ 

Quang—See Pu-Kuang. 

Farmers: Sudra (skt)—Thủ Đà la—Serfs, born 

from the feet of Brahma—Nông dân và nô lệ, 

sanh từ chân của Phạm Thiên Vương— See Four 

Indian classes. 


Far-reaching: Cao xa—Very high—Exalted. 


Far-reaching land: Duramgama (skt—Viễn 
Hành địa—Ground of traveling far—See Ten 
grounds (II). 

Fashioned: Hợp thời trang. 

Fast (v): Nhịn ăn—Cấm thực. 

Fasten: Attach to—Connect—Hệ (hệ lụy). 
Fasten to things, or the passions: Tie to 
things, or the passions—Hệ phược. 

Fasting: Bố Tát—See Uposatha. 

Fasfing day: Posadha or Upavasatha (sk)—Trai 
nhật. 

Fasfing period: Trai kỳ. 

Fasting room: Trai phòng (trai xá). 

Fa-Tsang (643-712): Pháp Tạng—Name of a 
sSogdian monk who traveled to China and studied 
Hua-Yen under Chih-Yen (602-668), the second 
patriarch of the tradition. He later succeeded him 
and became the third Hua-Yen patrlarch, and 1s 
generally considered to be 1fs most influential 
SysfematIZer: Tăng người 
sSogdian, người đã du hành sang Trung Quốc và 
theo học giáo pháp Hoa Nghiêm với ngài Trí 
Nghiễm, nhị tổ của tông phái này tại Trung hoa. 
Sau đó ông được làm Pháp tử của Trí Nghiễm và 
trở thành tam tổ Hoa Nghiêm, và ông thường 
được xem như là người có ảnh hưởng lớn nhất 
trong việc hệ thống hóa giáo pháp Hoa Nghiêm. 
Fat (n): Mỡ—Phần tốt đẹp nhất—See Eight kinds 
Of congee. 

Fatalism (n): Thuyết tiền định (định mệnh)— 
Thuyết này tin rằng vận mệnh con người đã được 
định sẵn, vì thế không ai có thể thay đổi được— 
Fatalism believes that one`s lot im lie 1s 
predetermined, thus, no one can change. 

Fatality (n): Định mệnh—Vận số. 

Fate (n): Tiền định—Thiên mệnh —Determined 
period of life—Định Mệnh—§ố phận đã được 
định trước—Fate—Determined perlod of life— 
Buddhism has no concern with either determinism 
or determinateness because It 1s a religion of self- 
creation. It holds the theory of free wIll within the 
sphere of human beings. Buddhism, therefore, has 
nothing to do with fatalism, for 1t does not admit 
the existence of anything like destny or the 
decree of fate. According to Buddhism, all living 
beings have assumed the present life as the result 





Tên của một vị 


1460 


of self-creation, and are, even at present, in the 
midst of creating themselves. Birth and death are 
not the predestined fate of a living being but only 
a corollary of action or karma. One who acts must 
sooner or later reap the result of such action. 
Nobody can determine the fate of anybody else In 
this universe. In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught: “All that we are 1s the result of 
what we have thougpht; 1t 1s founded on our 
thouphts; 1t is made up of our thoughts.” Thus, 
there 1s no room for the idea of “Creation” In 
Buddhism—Phật giáo không để tâm đến các 
thuyết tất định hay bất định, bởi vì Phật giáo chủ 
trương lý thuyết tự do ý chí giữa các lãnh vực 
nhân sinh. Do đó, Phật giáo không liên hệ đến 
thuyết định mệnh, nó không chấp nhận sự hiện 
hữu của một định mệnh. Theo đạo Phật, chúng 
sanh mọi loài nhận đời sống hiện hữu như là kết 
quả tự tạo, và ngay ở hiện tại, chúng cũng đang tự 
tạo lấy kết quả. Sống chết không phải là định 
mệnh có trước cho một chúng sanh, mà chỉ đơn 
thuần là hậu thân của nghiệp. Ai hành động, sớm 
muộn øì rồi cũng phải gặt lấy hậu quả, chứ không 
ai có khả năng quyết định vận mạng của ai trong 
vũ trụ nây cả. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã 
dạy: “Tất cả chúng ta đều là kết quả của những gì 
chúng ta đã tư tưởng; nó nương tựa trên các tư 
tưởng của chúng ta.” Vì thế làm gì có chỗ đứng 
cho quan niệm về “Tạo Hóa” trong đạo Phật. 
Fate is endless: Life ¡is endless—Mệnh Vô 
Gián—See Five untinterrupted hells. 
Fate of length of life: Thọ mệnh kiến—Holding 
to the Idea of fate or determination of length of 
life—Cho rằng định mệnh quyết định trường thọ 
hay yếu mệnh—See Eight incorrect views. 
Fa-T”eng: Zen master Fa-T”eng was one of the 
noted monks during the T”ang dynasty—Pháp 
Đăng Thiển sư là một trong những vị Tăng nổi 
tiếng đời nhà Đường. 
*.. One day he asked a famous Zen masfer: 
““The top of the pole 1s a hundred yards 
tall; how can you reach 1t?” The Zen 
master replied: “Just keep silent.” 
He then meditated on that statement for over 
three years. One day, he rode a hose across a 
wooden bridge. The bridge was so old that it 
collapsed right after the horse trod on. Both 
he and the horse were thrown off the bridge. 


At that moment he was enlightened and 
composed the following verse: 
“Ƒ've got a precIous gem 
lt was buried deep for a long time 
Today, being completely clean, 1t regains 
1s briphfness, 
lIIluminates rIvers, mountains all over 
the world.” 
Một hôm Pháp Đăng hỏi một vị Thiển Sư: 
“Đầu sào trăm trượng làm sao tiến được?” Vị 
Thiên sư trả lời: “Câm!” Ngài cứ khán câu đó 
hoài trong ba năm. Một hôm ngài cưỡi ngựa 
đi qua cây cầu ván, ván mục, ngựa sụp chân 
té nhào, quăng ngài rơi xuống cầu. Vừa rơi 
xuống ngài liền ngộ và làm bài kệ: 
“Ngã hữu minh châu nhất khỏa 
Cửu bị trần lao quang tỏa 
Kim triêu trần tận quang sanh 
Chiếu phá sơn hà vạn đóa.” 
(Ta có một viên minh châu 
Đã lâu bị bụi vùi sâu 
Hôm nay bụi sạch phát sáng 
Soi thấu núi sông muôn vậ0). 
Father: Cha—This is one of the five to be 
constantly served. Father Is also one of the two 
grace or gratitude-fields which belong to the eight 
fields for cultivating blessedness—Đây là một 
trong năm chỗ để cúng dường. Cha cũng là một 
trong hai Ân Điển thuộc tám ruộng phước điển— 
See Five places for offerings, and Eight fields for 
cultivating blessedness. 
Father of all the living: Nhất thiết chúng sanh 
chi phụ—Nhất Thiết Chúng Sanh Chi Từ Phụ— 
Cha của tất cả chúng sanh, ám chỉ Đức Phật là 
cha hiển của tất cả chúng sanh—The Buddha. 
Fathers of the Buddhist Church: Sthavira 
(skÐÙ——A chief disciple, an elder or an abbot of a 
Buddhist temple— Thượng Tọa. 
Fatherhood (n): Đạo làm cha. 
Fathom the explanation: Dò tận đáy lời giải 
thích. 
Fathomless ocean of enlightenment: Buddha- 
wisdom—Giác hải. 
Fault (n): Error—Mistake—Quá thất (lỗi lầm). 
Fault-finding: Tìm lỗi người —Proclaiming the 
errors of others, whether true or not, 1s a very bad 
deed that prevent cultivation of self and others'. 


14ó1 


Fault of wrongly transfering object of 
worship: Hỗ Dụng Tội —The fault of transferring 
from one object of worship over to another a gIÍt 
or duty. According to the Brahma Net Sutra, there 
are four kinds—Tội lạm dụng dùng lẫn lộn các 
vật của Tam Bảo. Theo Kinh Phạm Võng thì có 
bốn loại Hỗ Dụng Tội: 

l) The fault of transferring gIf given for an 
Image of a Buddha to spend for publishing 
ScrIipfures or expendifures of monks and nuns: 
Tam Bảo Hỗ Dụng—Dùng tiền cúng dường 
đúc tượng Phật xài cho in kinh hay cho chư 
Tăng NI. 

2) The fault of transferring gIft given for an 
Iimage of Sakyamuni 
Maitreya, or transferring gIft given to Temple 
A to Temple B: Đương Phần Hỗ Dụng— 
Dùng tiền của cúng để đúc tượng Thích Ca 
vào việc đúc tượng Di Lặc, hoặc dùng tiền 
cúng dường của chùa A đem cho chùa B. 

3) The fault of transferring giít given for 

publishing scriptures to make Image of 

Buddhas or Bodhisattvas: Tượng Bảo Hỗ 

Dụng—Dùng tiền cúng dường ¡n kinh điển 

vào việc tạc tượng Phật hay Bồ Tát. 

Misuse the property of the temple: Nhất Nhất 

Hỗ Dụng— Dùng lẫn lộn bừa bãi hay lạm 

dụng tài sản của nhà chùa. 

Faultless (a): 

Impeccable—Clean—Entire—Complete. 

Faultlessness: Vô lậu căn (không lỗi lầm). 

Faultness or unreality of desire: Ái giả—Sự 

hư giả hay không thực của dục vọng. 

Favor (n): Ơn huệ. 

Favor of God: Ơn Trên—Externalists believe 

that there exists a so-called The favour of God—— 

Ngoại đạo tin rằng có một thứ gọi là “Ơn trên”. 

Favorable cireumstances: Opportunity— 

Potentality and condiions—Cơ duyên—Hoàn 

cảnh thuận tiện — Thuận cảnh —Thuận Khẳo— 

See Two kinds of challenges. 

Favored: Thích hợp——Thuận lợi. 

Favorite: Thích. 

Favorite attendant: Người hầu thân tín. 

Favorite choïice: Sự lựa chọn ưa thích— 

Buddhism 1s fast becoming a favorite choIce for so 


to make one for 


4) 


Hoàn toàn—Perfect— 





many people in the world—Phật giáo đã nhanh 
chóng trở thành một sự lựa chọn ưa thích cho 
nhiều người trên thế giới. 

Favorite cireumstances: Hoàn cảnh thuận tiện. 
Favorite queen: Ái phi. 

Favoritism (n): Óc thiên vị—Bhiksu or Bhiksuni 
who plays favoritism 1n distributing Items among 
Sangha members. That 1s fO say fO ø1ve more fO 
and (tO  Others, 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào thiên vị trong khi chia vật dụng 
trong giáo hội. Nghĩa là chia nhiều cho người này 
chia ít cho người kia, là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Fa-Yan: Thiền Sư Pháp Diễn (1024-1104)—Zen 
master was born in 1024, was a disciple of Bai- 
Yun-Shou-T”uan. He first studied the Yogacara 
school of Buddhist philosophy and came across 
the following passage, “When the Bodhisattva 
enters on the path of knowledøge, he finds that the 
discriminating intellect 1s Identified with Reason, 
and that the objective world ¡is fused with 
Intelligence, and there 1s no distinction to be made 
between the knowing and the known.' The anti- 
Yogacarians refuted this statement, saying that If 
the knowing 1s not distinguishing from the known, 
knowledge at all possible? The 
Yogacarians could not answer this criticism, when 
Hsuan-chang, who was at the time 1n India, 
interposed and saved his fellow-monks 1n the 
Yogacara. His answer was: “lt 1s like drinking 
wafter; one knows by oneself whether it 1s cold or 
not” When Fa-Yan read this answer, he 
questioned himself “What is this that makes one 
know thus by oneself” This was the way he 
started on his Zen tour, for his Yogacara friends, 
being philosophers, could not enlighten him, and 
he finally came to a Zen master for instructlon— 
Thiền Sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ sanh năm 1024, đệ 
tử của Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan. Khởi đầu 
sư học triết lý Bách Pháp Luận của phái Duy 
Thức, ông đọc thấy câu nây “Khi Bồ Tát vào chỗ 
thấy đạo thì trí hay ý thức suy luận và lý hay tâm 
thể trực giác ngầm hợp nhau, cảnh hay ngoại giới 
và thần hay nội tâm gặp nhau, không còn phân 
biệt có chủ thể hay năng chứng và khách thể hay 
sở chứng nữa. Giới ngoại đạo Ấn Độ từng vấn 
nạn phái Duy Thức rằng đã không phân biệt năng 


SOImm€one less commits an 


how_ 1s 


1462 


chứng sở chứng thì làm sao có chứng. Các nhà 

Duy Thức không đáp được lời công kích ã ấy. Pháp 

sư Tam Tạng Huyễn Trang lúc ấy đang ở Ấn Độ, 

đến cứu nguy phái Duy Thức bằng câu nói “Như 
người uống nước, nóng lạnh tự biết. Đọc câu ấy 

Pháp Diễn tự hỏi “Nóng lạnh có thể biết được, 

vậy cái gì khiến ta tự biết. Sư mang nỗi thắc mắc 

ấy đến hỏi các pháp sư thông thái của phái Duy 

Thức, nhưng không ai đáp được. Có người đáp: 

“Ông muốn rõ ý ấy hãy sang phương nam gõ cửa 

phái Thiền truyền Tâm ấn Phật.” Thế là rốt cùng 

Sau: Diễn đi đến với Thiền tông. 

Upon meeting Bai-Yun, Fa-Yan inqurred to 
him about a story concerning Nan-Xan and 
the Mami Jewel. Just when he finished asking 
this question, Bai-Yun-Shou-T”uan shouted at 
Fa-Yan, causing him to Instantly atftain 
enliphtenment. Fa-Yan then thanked Bai- 
Yun-Shou-T”an by offering the following 
V€TS€: 

“Before the mounfain quietly lies a patch 

of farm. 

Repeatedly, with folded hands before my 

chest, I asked the elders. 

How often have you sold it and boupht 1t 

back by yourself? 

I like the pines and bamboos that bring 

forth the cloudless wind. 
Khi gặp Bạch Vân, Pháp Diễn hỏi Thủ Đoan 
về câu chuyện của Thiển Sư Nam Tuyển và 
Châu Ma Ni. Khi vừa dứt câu hỏi thì sư Bạch 
Vân Thủ Đoan liễn nạt, ngang đây sư lãnh 
ngộ, bèn dâng bài kệ lên thầy 

“Sơn tiền nhất phiến nhàn điển địa 

Xoa thủ đỉnh ninh vân tổ tông 

Kỷ độ mãi lai hoàn tự mại 

Vị lân tùng trúc dẫn thanh phong.” 

(Trước núi một mảnh đất thong dong 

Tay chấp tận tình hỏi tổ tông 

Mấy thuở bán ra rồi mua lại 

Vụi thay tùng trúc quyện thanh phong). 

* According to Fa-Yan, Zen Is practical, not 
reasonng or talking. Thus, his 
preaching, he seldom talked about Zen. One 
day, after hearing Yuan-Wu, one of his 
disciples, taught about Zen, he told Yuan Wu: 
“You are all ripht, but you have a little fault.” 
Yuan-Wu asked two or three times what that 


in all 


fault was. The master said: “You have 
altogether too muụch of Zen.” Yuan-Wu 
protested: “If one 1s studying Zen at all, don”t 
you think 1t the most natural thing for one to 
be talking of if? Why do you dislike 1t?” Fa- 
Yan replied: “When it 1s like an ordinary 
everyday conversation, 1í Is  somewhat 
better.” A monk happened to be there with 
them, asked: “Why do you specially hate 
talking about Zen?” Fa-Yan said: “Because 1t 
turns one`s stomach”—Theo Pháp Diễn, 
Thiển là hành chứ không phải là lý luận hay 
nói. Do đó, ngài ít khi nói về Thiển trong các 
bài giảng của ngài. Một hôm sau khi nghe 
Viên Ngộ thuyết về Thiền, Pháp Diễn bèn 
quở nhẹ đệ tử là Phật Quả Viên Ngộ. Pháp 
Diễn nói: “Được lắm, nhưng có chút chưa 
ổn.” Viên Ngộ gạn hỏi hai ba lần về chút ấy 
là chút gì, rốt cùng Pháp Diễn mới nói: “Ông 
nói đến Thiền nhiều quá.” Viên Ngộ phẩn 
ứng lại: “Sao vậy? Học Thiền thì tự nhiên 
phải nói Thiền, sư phụ ghét là sao?” Ngũ Tổ 
Pháp Diễn nói: “Nếu ông nói như một cuộc 
nói chuyện thường ngày vậy là tốt hơn.” Một 
vị Tăng có mặt lúc ấy hỏi: “Tại sao Hòa 
Thượng lại ghét người ta nói đến Thiển chứ?” 
Pháp Diễn trả lời: “Vì nó làm cho ta bợn dạ.” 

* On the twenty-fifth day of the sixth month of 
1104, Fa-Yan entered the hal and bade the 

saying: “Zhao-Chou had 
some final words. Do you remember them? 
Lets see If you can recite them!” When no 
one responded, Fa-Yan then recied Zhao- 
Chouˆ”s words: 

“Fortune few among the thousand 
But one has countless pains and sorrows.” 

Fa-Yan then said: “lake care!” Later that 
nipht Fa-Yan died. 
Ngày 25 tháng 6 năm 1101, sư thượng đường 
nói lời từ biệt với Tăng chúng: “Hòa Thượng 
Triệu Châu có lời cuối, các ông có nhớ 
không? Nói thử xem!” Khi không có ai trả lời, 
sư bèn nói: 

“Giàu hiểm ngàn miệng ít 

Nghèo hận một thân nhiều.” 

Nói xong sư nhắn mọi người: “Trân trọng!” Tối 
đêm đó sư thị tịch 


monks farewell, 


1463 


Fa-Yan Sect: Pháp Nhãn Tông—Dòng Thiền 
được sáng lập bởi ngài Văn Ích Thiển Sư—A 
Buddhist sect establshed by Wen-Yi 
Master—See Fa-Yan-Wen-Y!1. 

Fa-Yan-Wen-Yi: Pháp Nhãn Văn Ích—Văn Ích 
Pháp Nhãn Thiền Sư (885-958)—Chinese Zen 
master Wen-Yi Fa-Yan was born in 885, a 
disciple and Dharma successor of Lo-Han-Kuei- 
Ch'en, and the master of T”ien-T”ai Te-Shao. 
Wen-Y¡i was one of the most outstanding Zen 
masters of his time; he was in the lineage of 
Hsuan-Sha Shih-Peli. The latter`s dharma teaching 
was widely propagated by Wen-Y1 and as a result 
this lineage, which had hitherto been known as 
the Hsuan-Sha school, was thereafter known as 
the Fa-Yen school. Nowadays only a few of Fa- 
Yen's voluminous writings are exfanf, among 
them a few poems and a treatise. His sayings and 
1nstructions are recorded In the Record of the 
Words of the Chan Master Wen-Yi-Fa-Yan. 
Wen-Yi-Fa-Yan became a monk at the age of 
seven. First he studied the Confucian classics and 
the Buddhist sutras, particularly the Avatamsaka- 
Sutra, 
school of Chinese Buddhism. However, he was 
not satisied by such philosophical study, he 
eventually sought Iinstruction in Chan. His first 
Ch'an master was Ch°ang-Ch”ing-Hui-Leng. Later 
he came to meet Zen master Lo-Han-Kuei-Ch'en, 
who was also called Master TI-Ts°ang. Here he 
attained his enlightenment experience when he 
heard Ti-Tslangs words “ipnorance is the 
thickest”—Thiển sư Văn Ích Pháp Nhãn sanh 
năm 885. Ông là đệ tử và người kế thừa Pháp của 
Thiển sư La Hán Quế Sâm, và là thầy của Thiên 
Thai Đức Thiểu. Văn Ích là một trong những thiển 
sư xuất sắc nhất vào thời của ông. Ông đã làm 
cho dòng Thiển Huyền Sa Giang Biểu phát triển 
mạnh. Chính vì vậy mà sau nầy dòng Huyền Sa 
được mang tên Pháp Nhãn. Hiện nay chỉ một 
phân nhỏ sự nghiệp biên soạn của Văn Ích Pháp 
Hiển đến được với chúng ta, như Văn Ích Thiển 
Sư Ngữ Lục. Ông xuất gia năm 7 tuổi. Lúc đâu 
ông học những kinh điển Khổng giáo, sau đó là 
kinh điển Phật giáo, đặc biệt là bộ kinh Hoa 
Nghiêm, giáo thuyết cơ bản của trường phái Hoa 
Nghiêm Trung Quốc. Việc học triết lý không làm 
ông thỏa mãn nên ông quay sang tu thiển. Thầy 


Zen 


the fundamental work for the Hua-Yen 


dạy thiển đầu tiên của ông là Thiển sư Trường 
Khánh Huệ Lăng. Sau ông đến gặp Thiển sư La 
Hán Quế Lâm, còn gọi là thiển sư Địa Tạng, và 
nhận được đại giác sau khi nghe Địa Tạng nói “sự 
hi dốt là cái gì có bể dày nhất.” 
While on a pilprimmage with some other 
monks Wen-Yi and his friends were 
sidetracked by a snowstorm and forced to stay 
at the Ti-Zang Monastery. Zen master Kui- 
Chen (served as abbot there) asked: “Where 
are you going?” Wen-Y1 replied: “On an 
ongoing pilgrimage.” Kui-Chen asked: “Why 
do you go on a pilgrimage?” Wen-Y! replied: 
*T don”t know.” Kui-Chen said: “Not knowing 
1S moOst Intimate.” At these words, Wen-Y1 
1nstantly experienced enliphtenment. When 
the snow was gone, the three monks bade 
farewell and sfarted to depart. Kui-Chen 
accompanied them to the gate and asked: 
“Ƒve heard you say several times that “the 
three realms are only mind and the myriad 
dharmas are only consciousness.'” Kui-Chen 
then pointed to a rock lying on the ground by 
the gate and said: “So do you say that this 
rock 1s Inside or outside of mind?” Wen-Y1 
“Inside.” Kui-Chen said: 
pIgrim carry such a rock in his mind while on 
pIgrimage?” Dumbfounded, Wen-Y1 couldnˆt 
answer. He put his luggage down at Kui- 
Chen”s feet and asked him to clar1fy the truth. 
Each day for the next month or so Wen-Yi 
spoke about the Way Kui-Chen 
demonsfrated his understanding. Kui-Chen 
would always say: “he Buddhadharma 1sn't 
like that.” Finally, Wen-Y! said: “I”ve run out 
of words and ideas.” Kui-Chen said: “Tf you 
want to talk about Buddhadharma, everything 
you see embodies 1(."”At these words, Wen- 
Y1 experienced great enliphtenment—Khi đi 
đến viện Địa Tạng gặp trời trở tuyết, ba 
người cùng xin ngụ tại đây. Trời lạnh, cùng 
vây quanh lò sưởi, thiển sư Quế Sâm (trụ trì 
Viện Địa Tạng) thấy hỏi: “Đây là đi làm gì?” 
Sư thưa: “Đi hành khất.” Quế Sâm hỏi: “Việc 
hành khất là thế nào?” Sư thưa: “Chẳng biết.” 
Quế Sâm bảo: “Chẳng biết rất là thân thiết.” 
Qua câu nói nầy Văn Ích bỗng tỉnh ngộ. Đến 
khi tuyết tan, ba người cùng đến từ biệt Quế 


said: “How can a 


and 


1464 


Sâm đi nơi khác. Quế Sâm đưa ra đến cửa, 
hỏi: “Bình thường Thượng Tọa nói “Tam giới 
duy tâm vạn pháp duy thức,` vậy phiến đá 
dưới sân nầy, là ở trong tâm hay ở ngoài 
tâm?” Sư thưa: “Ở trong tâm.” Quế Sâm bảo: 
“Người hành khất mắc cớ gì lại để phiến đá 
lên trên đầu tâm?” Sư bí không có lời để đáp, 
bèn đẹp hành lý vào chùa, xin ở lại tham cứu. 
Hơn một tháng, sư trình kiến giải nói đạo lý, 
vẫn bị Quế Sâm bảo: “Phật pháp không phải 
thế ấy.” Sư thưa: “Con đã hết lời cùng lý rồi. 
Quế Sâm bảo: “Nếu luận Phật pháp thì tất cả 
hiện thành.” Qua câu nói ấy, sư đại ngộ. 

A monk said to Wen-Y1: “Monks everywhere 
are now crowded around the masters 
Dharma seat waiting for you to speak.” Wen- 
Y¡ said: “In that case, the monks are 
practicing with a genuine worthy!” After a 
while, Wen-Yi ascended the Dharma seat. 
The monk said: “The assembly has gathered. 
We ask the master to expound the Dharma.” 
Wen-Yi said: You ve all been standing here 
too long!” Then he said: “Since all of you 
have assembled here, I can”t say nothing at 
all. So FlI give you all an expedient that was 
offered by one of the ancients. Take care!” 
Wen-Yi then left the Dharma seat—VỊ Tăng 
đến bạch sư: “Bốn chúng đã vây quanh dưới 
pháp tòa của Hòa Thượng.” Sư nói: “Chúng 
nhơn đến tham chơn thiện tri thức.” Lát sau, 
sư lên tòa, chúng đảnh lễ xong, sư bảo: 
“Chúng nhơn trọn đã đến đây, sơn Tăng 
chẳng lẽ không nói, cùng đại chúng nhắc một 
phương tiện của người xưa.” Trân trọng! Liền 
xuống tòa. 

One day, Wen-Yi asked one of his disciples: 
“What do you understand by this: “Let the 
difference be even a tenth of an ¡nch, and 1t 
will prow_ as wide as heaven and earth?”” 
The disciple said: “Let the difference be even 
a tenth of an inch, and it will grow as wide as 
heaven and earth.” However, Wen-Yi told 
the monk that such an answer will never do. 
The disciple said: “I cannot do otherwise; 
how do you understand?” Wen-Y! said: “Let 
the difference be even a tenth of an inch and 
1t WIll prow as wide as heaven and earth.” 
Wen-Y1 was a great master of repetitions— 


Ngày kia Văn Ích hỏi Tu sơn chủ: “Sai một 
đường tơ, đất trời phân cách, ông hiểu thế 
nào?” Tu đáp: “Sai một đường tơ, đất trời 
phân cách.” Văn Ích nói: “Thế là nghĩa lý 
gì?” Vị Tăng bạch: “Tu tôi chỉ biết có vậy, 
còn ý Hòa Thượng thế nào?” Văn Ích đáp 
ngay: “Sai một đường tơ, đất trời phân cách.” 
Văn Ích quả là một cao thủ về phép nói nhại. 
When Zen master Wen-Y1 became abbot of 
Qing-Liang temple, he addressed the monks, 
saying: “Students of Zen need only act 
according to conditlons to realize the Way. 
When 1fs cold, they”re cold. When 1s hot, 
theyre hot. IÝ you must understand the 
meanng of Buddha nature, then just pay 
aftfention to whats going on. There 1s no 
shortage of old and new expedients. Haven't 
you heard about Shi-T”ou? Upon reading the 
Zhao-Lun, he exclaimed: “Understanding that 
all things are the self. This is what all the 
ancient holy ones realized!* Shi-I”ou also 
said: “The holy ones did not have a self. Nor 
was there anything that was not their selves” 
Shi-T”ou composed the Cantonjie. The first 
phrase in that text says: “The mind of the 
ørefa sages of India.` There”s no need to øo 
beyond this phrase. Within it is what 1s always 
put forth as the teaching of our school. All of 
you should understand that the myriad beings 
are your own self, and that across the great 
earth there Isn't a single dharma that can be 
observed. Shi-T”ou also admonishes: “Don't 
pass your days and nights In vain.`” What I 
have Just said may be realized If you selze 
the opportunity before you. If you miss the 
opportumty, then that 1s “passing your days 
and nights in vain.` lÝ you spend your time 
trying to understand form In the middle of 
nonform, Just going on this way, you are 
missing your opportumty. So, do we therefore 
say that we should realize nonform ¡in the 
midstt of form? Is that ripht? lf your 
understanding 1s like this, then youre 
nowhere near 1t. You re just going along with 
the illness of two-headed madness. Of what 
use 1s 1f? All of you, jJust do what 1s 
appropriate to the moment! Take care!”—Sau 
sư đời về ở Viện Thanh Lương, thượng đường 


1465 


dạy chúng: “Người xuất gia chỉ tùy thời tiết, 
liền được lạnh thì lạnh, nóng thì nóng, muốn 
biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhơn 
duyên, xưa nay phương tiện chẳng ít. Đâu 
chẳng thấy Hòa Thượng Thạch Đầu nhơn 
xem Triệu Luận, trong ấy nói: “Hội muôn vật 
về nơi mình, kia chỉ là người Thánh vậy. 
Ngài liền nói: “Thánh nhơn không mình, cái 
øì chẳng mình? Liền làm mấy lời gọi là 
Đồng tham khế, trong ấy câu mở đầu nói: 
“Tâm đại tiên trúc độ) không qua lời nầy, vậy 
khoảng giữa chỉ tùy thời nói thoại.” Thượng 
Tọa! Nay muốn biết vạn vật là mình chăng? 
Bởi vì đại địa không có một vật có thể thấy. 
Ngài lại đặn dò rằng: “Ngày tháng chớ qua 
suông.” Vừa rồi, nói với các Thượng Tọa chỉ 
tùy thời và tiết liền được. Nếu là đổi thời mất 
hậu tức là qua suông ngày tháng, ở trong cái 
phi sắc khởi hiểu sắc. Thượng Tọa! Ở trong 
cái phi sắc khởi hiểu sắc tức là đổi thời mất 
hậu? Hãy nói sắc khởi hiểu phi sắc lại đúng 
chẳng đúng? Thượng Tọa! Nếu biết thế ấy 
tức là không giao thiệp, chính là si cuồng 
chạy theo hai đầu có dùng được chỗ gì? 
Thượng Tọa! Chỉ giữ phần tùy thời qua là tốt. 
Trân trọng! 

Later his reputation spread quickly. It is said 
that Ch?an monks around him never to have 
been less than a thousand. The dharma 
successors of Fa-Yen spread his dharma all 
over China and as far as Korea—Sau đó tiếng 
tăm ông lan rộng rất nhanh, các thiền sư khắp 
nơi kéo đến từng nhóm. Lúc ông còn sống, số 
đệ tử không lúc nào dưới 1000. Những người 
kế thừa Pháp của ông đã truyền bá khắp cả 
Trung Quốc, tận đến Triều Tiên. 
Wen-Yi-Fa-Yen appears In example 26 of the 
Wu-Men-Kuan as well as in example 7 of the 
Pi-Yen-Lu—Tên của Văn Ích được nhắc tới 
trong thí dụ thứ 26 của Vô Môn Quan và thí 
dụ thứ 7 của Bích Nham Lục. 

Zen master Wen-YiI passed away in 958. 
Afer his death, Wen-Yi the 
posthumous title “Great Zen Master Dharma 
Eye.” Thoupgh the influence of his school was 
widespread during and for a period after his 
life and he had sixty-three Dharma helrs, the 
lineage died out affter Íive generations— 


received 


Thiền sư Văn Ích thị tịch năm 958. Sau khi thị 
tịch sư được ban hiệu “Đại Pháp Nhãn Thiển 
Sư.” Dù ảnh hưởng của sư rất lớn và sư có 
đến 63 Pháp Tử, dòng thiển của sư chỉ truyển 
lại được năm đời mà thôi. 

Fa-Yung: Pháp Dung Thiền Sư (594-657)—Fa- 

Yung, one of the earliest Chinese Zen masters. 

Fa-Yung 1s also called Niu-T”ou, named after the 

mountain on which he lived, founded the Niu- 

Tou school. He was a student of T?ao-Hsin, the 

fourth patriarch of Chinese Ch'an; however, he 

was not confirmed as a dharma successor. Thus 

NÑiu-T”ou among the 

acknowledged Chan schools—Một trong những 

thiển sư sớm nhất của Trung Quốc, còn được gọi 
là Ngưu Đầu, lấy tên từ ngọn núi nơi ông sống. 

Pháp Dung là đệ tử của Tứ Tổ Đạo Tín; tuy 

nhiên, ông không được kế thừa Pháp. Do đó phái 

của ông không được thừa nhận. 

* In his younger years, he was a Confucian 
scholar. Nevertheless, he was attracted to 
Buddhism, Buddhist 
meditative training. Eventually he withdrew 
1no a cave on Mount Niu-T”ou—Thời niên 
thiếu, Pháp Dung là một nhà Khổng học uyên 
bác, nhưng ông bị Phật giáo lôi cuốn và tập 
luyện thiển định. Cuối cùng ông lui về ngụ 
trong động trên núi Ngưu Đầu. 

*. According to the Ching-Te-Chˆuan-Teng-Lu, 
Tao-Hsin sensed that there was a holy man 
Of preat power living on Mount Niu-T”ou, and 
birds brought all kinds of flowers to offer to 
him, so Tao-Hsin decided to go there to look 
for him. After searching for a few days, he 
found Fa-Yung on a cHíff absorbed In 
meditation. Then suddenly T”ao-Hsin seemed 
to hear the roaring of a tiger reverberating 
from the clIff face, which startled him. “l see 
yoưre not rid of it yet.” Fa-Yung remarked, 
by which he certainly meant that T”ao-Hsin 
sữill showed traces of ego. A momernt later, 
when Fa-Yung got up from his meditation, 
Tao-Hsin inscribed the Chinese character for 
“Buddha” on the spot where he had been 
siting. When Fa-Yung came back to take his 
place again, he in his turn was sfartled and 
unwilling to sit down on the sacred name. “I 
see you re not rid of it yet,” satd T”ao-Hsin, 


school Ð was not 


and underwent 


1466 


smiling. Fa-Yung, who as shown by his 
reaction was still caught in orthodox Buddhist 
conceptions and did not understand this 
comment on the part of the fourth patriarch, 
asked him to Instruct him ïn 1s deep meaning, 
which Tao Hsin then did—Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, Đạo Tín linh cảm thấy 
một vị Thánh có sức mạnh tâm linh đang ngụ 
trên núi Ngưu Đầu, ngày ngày muôn chim 
đều mang hoa đến cúng dường, bèn quyết 
định đến thăm. Sau mấy hôm tìm kiếm, Đạo 
Tín tìm thấy Pháp Dung đang ngồi thiển định 
trên một tảng đá. Sau khi tự giới thiệu, Đạo 
Tín bỗng giựt mình khi nghe tiếng hổ gầm ở 
sườn núi. “Ta xem người vẫn chưa được giải 
thoát,” Pháp Dung nói, cố để cho Đạo Tín 
biết rằng mình vẫn còn những dấu vết ràng 
buộc với cái tôi. Một lát sau, khi Pháp Dung 
đứng lên từ chỗ tẳng đá, Đạo Tín bèn viết 
chữ “Phật.” Khi Pháp Dung trở lại chỗ ngồi 
ấy, ông lùi lại chớ không dám ngồi lên chữ 
“Phật” nầy. Đạo Tín vừa nói vừa mỉm cười, 
“Ta xem người vẫn chưa được giải thoát.” 
Pháp Dung phản ứng một cách bối rối vì 
vướng phải những quan niệm Phật giáo chính 
thống. Ngài bèn yêu cầu Đạo Tín chỉ dạy cho 
mình, và Đạo Tín đã làm điều đó. 

lt is said that after T”ao-Hsin left Fa-Yung, no 
more birds brought (offered) flowers to Fa- 
Yung, a sign that his enliphtenment now left 
no “traces.”—Người ta nói khi Đạo Tín đi 
khỏi đó, thì chim không còn mang hoa về cho 
Pháp Dung nữa, đó là dấu hiệu chứng tỏ ngài 
đã đạt tới đại giác sâu đến mức không còn để 
lại một dấu vết nào nữa. 

Later, disciples gathered around Fa-Yung and 
he taupht them the Buddha-dharma In his 
style, thus founded the Niu-T”ou school of 
Ch'an. The teachings of this school were 
brought to Japan by the Japanese monk 
named Saichô. However, these teachings 
never became of major importance for the 
development of the Ch'an traditon either In 
China or Japan and died out after a few 
øenerations—Về sau các môn đổ tụ tập lại 
quanh Pháp Dung, ông trình bày cho họ nghe 
về Phật Pháp theo lối hiểu của mình, do đó 
tạo thành trường phái Ngưu Đầu. Một nhà sư 


Nhật Bản tên Saichô đã đưa học thuyết nây 
về Nhật, nhưng phái Ngưu Đầu không phát 
triển cả tại Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Sau đó 
vài thế hệ thì tàn lụi. 
Fear (v): Bhaya (p)—Sợ hã—Sợ sệt—To be 
afraid of<(n) Sự sợ hãi —There are five fears of 
beginners in the Bodhisattva way. A_ Bodhisattva 
at the stape of Joy has conquered all fears 
including the following five fears—Có năm nỗi lo 
hay sợ hãi. Bổ Tát mới tu học còn trong Hoan Hỷ 
Địa có năm mối lo sợ—See Eive fears and Seven 
emotions, and Ten armies of mara. 
Fear of addressing an assembly: Đại Chúng 
Uy Đức Úy—See Five fears. 
Fear of bad reputation: Ác Danh Úy—Fear of 
sacrificing their reputation—Sợ tiếng xấu hay sợ 
mình phải mang tiếng xấu—See Five fears. 
Eear of being without existence: Vô Hữu Ái 
Đế—See Nine truths or postulates. 
Fear of cause and Effect: Sợ nhân quả. 
Fear of death: Tử úy (nỗi lo sợ về cái chết)— 
See Five fears. 
Eear (v) to die: Úy tử—Sợ chết. 
Fear of falling into the Evil Realms: Ác Đạo 
Úy—See Five fears. 
Fear and hope: Sợ hãi và hy vọng. 
Fear of iIusion: Kiến tư—Sợ bị ảo tưởng. 
Fear of intimidation of groups: Đại Chúng Uy 
Đức Úy—See Five fears. 
Fear of not having enough to live on fo 
confinue to cultivate: Bất Hoạt Úy—Sợ không 
sống đủ để tiến tu—S§ee Five fears. 
Fears are nothing more than stafes of mỉnd: 
Sợ hãi chỉ là trạng thái tâm thần. 
Fear is only a state of mỉnd: Sợ hãi chỉ là 
trạng thái tâm thần. 
Fear of the pains of hells: Cảm thấy sợ hãi 
trước những khổ đau của địa ngục—See Seven 
mental attifudes in penitential medifation or 
WOrshIp. 
Fear of sacrificing their reputation: Ác Danh 
Úy—Sợ tiếng xấu hay sợ mình phải mang tiếng 
xấu —Fear of bad reputation—See Five fears. 
Fear of wrong-doing: Ottappam (p)—Quý— 
See Fifty-two mental states. 





1467 


Fearful (a): Đáng sợ—Ghê sợ. 

Fearing the pains of birth and death: Sợ khổ 
sanh tử—Fearing the pains of birth and death, one 
of the ten things that Bodhisattvas should avoid— 
See Ten things that cause enlightening beings to 
regress from the Buddha teachings. 

Fearless: Abhaya (sk)—Vô úy—Bất bố biện 
(biện luận không tổ vẻ khiếp sợ)—See Eight 
characteristics of a Buddhaˆs speaking. 

Fearless giving: Abhaya-dana (sk)—Vô Úy 
Thí -Courage (unfearfUl—not dangerous— 
Secure—fearless—undaunted—peace—safety. 
Security)-p1vinge—The bestowing of confidence by 
every true Buddhist, I.e. that none may fear him—— 
Absence or removal of fear, one of the three 
forms of givinge—Một trong tam thí, đem cái vô 
úy bố thí cho người. **See Three forms of giving. 
Fearless and incorrupfible knowledge: trí vô 
úy vô hoại của Như Lai—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Fearlessness: Vô úy (không sợ hãi). 

(A) Fearlessness 1s of£ the ceipht 
characteristics of a Buddha”s speaking: Bất 
bố biện (biện luận không tỏ vẻ khiếp sợ) là 
một trong tám tài hùng biện của Đức Như Lai 
hay tám đặc tính của Phật trong lúc nói—See 
Eight characteristics of a Buddha°”s speaking. 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of 
fearlessness of Great Enliphtening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
aftain the supreme great fearlessness of 
Buddhas without giving up the fearlessness of 
Enliphtenng Beings—Theo Kính Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có mười 
thứ vô úy. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây 
thời được đại vô úy vô thượng của chư Phật, 
nhưng cũng chẳng bỏ vô úy của Bồ Tát—See 








one 


(B 


` 


Ten kinds of fearlessness of Great 
Enlightening Beings. 
(C) Fearlessness of wrong doïing, or moral 


recklessness Is the absence of dread on 
account of bodily and verbal misconduct. This 
happens due to lack of respect for self and 
others. According to The Surangama Sutra, 
book  Six, Avalokiesvara Bodhisattva 


reported to the Buddha about fourteen 


fearlessnesses as follows: “World Honored 
One! Using this vajra samadhi of becoming 
permeated with hearing and cultivating 
hearing, and use the miraculous strength of 
effortlessness, because I have a kind regard 
equally for all living beings in the six paths, Ï 
go throughout the ten directions and the three 
periods of time cause all living beings  who 
encounter bodies of mine to receive the 
meritorious virtuie of fourteen kinds of 
fearlessness.”—Vô quý là không biết hổ thẹn 
với người khi thân khẩu làm và nói chuyện 
xằng bậy. Vô quý xãy ra khi chúng ta thiếu tự 
trọng chính mình và thiếu kính trọng người. 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, 
ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch Phật về 
14 phép vô úy như sau: “Bạch Thế Tôn! Tôi 
lại do các pháp kim cương tam muội văn 
huân, văn tu, vô tác diệu lực ấy, với mười 
phương ba đời lục đạo, tất cả chúng sanh, 
đồng một đức bi ngưỡng, khiến các chúng 
sanh nơi thân tâm tôi được 14 món vô úy.”— 
See Fourteen fearlessnesses. 
(D) See Ten meris, and Ten meris of the 
cultivation of the mindfulness of the body. 
Fearlessness asserfing the true path to 


liberation: Thuyết Tận Khổ Đạo Vô Sở Úy— 


Confldence 1n explaining the way to end 
sufering. The Buddha has the wisdom and 
knowledge to explan and teach different 


Dharmas that will end pain and suffering: 
therfore, there Is nothing he 1s afraid of. The 
fearlessness of speaking dharmas which leads to 
the end of the path of suffering—Giảng thuyết 
hay chỉ dạy dứt tận các sự khổ nên không sợ chi 
hết —See Four-fold fearlessness. 

Fearlessness of expounding all obstructions 
to liberation: Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Úy— 
Confñdence ¡in explaining the obstacles to 
enliphtenment beings—The Buddha has the 
wisdom and knowledge to solve all difficult 
problems In religion and life; therefore, there 1s 
nothimng he 1s fearful of. The fearlessness of 
speakimng about dharmas which obstruct the 
Way— Giải thích hay chỉ rõ ràng được chỗ ngăn 
hại đạo nên không sợ chi hết. Phật có trí tuệ có 
thể giải quyết mọi khó khăn trong đạo giáo nên 
chẳng sợ chi hết —See Four-fold fearlessness. 


1468 


Fearlessness of extinguishing all 
defilements: Lậu Tận Vô Sở Úy—Confidence in 
having extirpated (uprooted) all contamination. 
The Buddha has the wisdom and knowledge to 
end all burdens and afflictions; therefore, there Is 
nothing he ¡s fearful of£—Dứt hết các phiển não 
nên chẳng sợ chi hết—See Four-fold fearlessness. 
Eearlessness of all wisdom: Nhứt Thiết Trí Vô 
Sở Úy—Confidence in Omniscience—Confidence 
in Buddha—Fearlessly realizing all things—The 
Buddha has the wisdom and knowledge to know 
everything; therefore, there 1s nothing he 1s 
fearful of —Chư Phật có được Phật trí biết tất cả 
nên chẳng sợ chi—See Four-fold fearlessness. 
Fearlessness of wrong-doing: Anottappam 
(p)—Vô Quý—See Fifty-two mental states. 
Feasfs (n): Các trò vui. 

Features of the world: See Hiện Tượng. 

Feces (n): Đồ phế thải. 

Feeble old person: Người già cả ốm yếu. 

Feed (v): Cho ăn. 

Feed (v) the 0x: Chăn trâu. 

Feel (v): Cảm thấy. 

Feel at ease: Cảm thấy dễ chịu. 

Feel calm and relaxed: Cảm thấy nhẹ nhàng 
vên tỉnh. 

Feel compasson for someone: Be 
compassionate for someone—Cảm thấy thương 
XÓI a1. 

Feel compassionate for someone: Feel 
compassion (pity) for someone—Cảm thấy thương 
XÓT a1. 

Feel conftempt for: Khinh 
contemptuous of something. 

Feel disgraced: Cảm thấy nhục nhã_—To be 
đisgraced. 

Feel disturbed: Cảm thấy khó chịu. 

Feel fear: Cảm thấy sợ hãi. 

Feel grateful to someone or something: Hàm 
ân (mang ơn al hay cái gì). 

Eeel one?s way: Lần mò. 


thường—Feel 


Feel pity for: Feel compassion for—Cảm thấy 
thương xót. 
Feel pride: Cảm thấy hãnh diện. 


Feel pure and light-hearted like a hermit: 
Lòng thanh sạch nhẹ nhàng như một ẩn sĩ (Thanh 
tâm quả dục). 

Eeel regret about: Ân hận về. 

Feeling: Thọ. 

(ŒD The meanings of 
“Thọ”: 

1) Vedana-kaya (p)—Sensation—Cảm thọ (thức 
ăn của tâm thức bao gồm khổ thọ, lạc thọ, phì 
khổ phi lạc thọ)—See Sensation. 

2) Sparsa (skÙ —Contac—Touch—Texture —— 

Xúc—See Twelve conditions of cause and 

effect. 

Characteristics of “Feelings”—Đặc tính của 

“Thọ”: Once contact 1s established, feeling 

arises—Thọ (một khi “tiếp xúc” đã thành lập, 

thọ liền khởi lên)—See Fifty-one Dharmas 
interactive with the Mind and Fifty-two 
mental states. 

(HD Categories of “Feelings”—Phân loại “Thọ”: 
See Sensation (THỊ). 

(V)Vedana (skt&p)—Thọ 
Aggregations. 

Feeling aggregate subject to clinging: Thọ 

Thủ Uẩn—See Five Aggregates of Clinging or 

8raspIng. 

Feeling based on body-confactf: Thân xúc sở 

sanh thọ—See S1x groups of feeling. 

Feeling based on ear-confactf: Nhĩ xúc sở sanh 

thọ—See S1x groups of feeling. 

Feeling based on eye-confact: 

samphassaja-vedana (p)—Nhãn xúc sở 

thọ—See S1x groups of feeling. 

Feeling based on mỉnd-contact: Ý xúc sở sanh 

thọ—See S1x groups of feeling. 

Feeling based on nose-contacf: Tỷ xúc sở sanh 

thọ—See S1x groups of feeling. 

Feeling based on tongue-contacf: Thiệt xúc sở 

sanh thọ—See S1x groups of feeling. 

Feeling of exaltation: Cảm Giác Siêu Thoát— 

One of the eight chief characteristIcs of “satori.` In 

The inevitably 

accompanies enlightenment 1s due to the fact that 

1t 1s the breaking-upof the restriction imposed on 
one as an individual being, and this breaking-up 1s 


“Feelings—Nghĩa của 


qI) 


F2 lê 
uãn—See  Flve 


Cakkhu- 
sanh 


Zen. feelng of exaltaton 


not a mere negative Incident but quife a pOSIfIV€ 
one fraught with signiflcation because It means an 


1469 


Infinite expansion of the Individual. The general 
feeling, though we are not always conscIous of If, 
which charaterizes all our funclons of 
COnscilousness, ¡1s that of and 
dependence, because consciousness 1(self 1s the 
oufcome of two forces conditioning or restricting 
each other. Enlightenment, on the contrary, 
essentially consists In doing away with the 
OppoSsifion of two terms in whatsoever sense, and 
this opposition is the principle of consciousness, 
while enlightenment 1s to realize the nconscious 
which goes beyond the opposition. To be released 
of this, must make one feel above all things 
I1ntensely exalted. A wandering outcast maltreated 
everywhere not only by others but by himself 
finds that he 1s the possessor of all the wealth and 
power that 1s ever attainable In this world by a 
mortal being, If It does not øIve him a high feeling 
of self-gloriicaton, what could? Says a Zen 
Master, “When you have enliphtenment you are 
able to reveal a palatial mansion made of precIous 
síones on a single blade of grass; but when you 
have no enlightenment, a palatial mansion Ifself 1s 


Testriction 


concealed behnd a simple blade of 
ørass.""Another Zen master alluding to the 
Avatamsaka, declares: “O monks, look and 


behold! A most auspicious light 1s shining with the 
utmost brilliancy all over the great chiliocosm, 
simulfaneously revealing all the countries, all the 
oceans, all the Sumerus, all the suns and moons, 
all the heavens, all the lands, each of which 
number as many as hundreds of thousands of 
kots. O monks, do you not see the light? But the 
Zen feeling of exaltation 1s rather a quiet feeling 
of self-contentment; ¡t 1s not at all demonstrative, 
when the first glow of It passes away. The 
UnconscIous proclam_ ifself 
boisterously in the Zen consciousness—Một trong 
tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền. Theo 
Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập H, 
cảm giác siêu thoát kèm theo sự chứng ngộ, là vì 
nó bẻ gãy giới hạn phân biệt cá thể; và đây 
không phải chỉ là một biến cố tiêu cực mà hoàn 
toàn tích cực, chứa đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là 
một sự triển khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù 
chúng ta không luôn luôn để ý, nhưng cẩm giác 
thông thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý 
thức của chúng ta là cảm giác hữu hạn và lệ 


does not SO 


thuộc, bởi vì chính ý thức là hậu quả của hai thế 
lực tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, 
chứng ngộ chính là xóa bỏ sự đối lập của hai đầu 
mối, trong bất cứ chiều hướng nào, và sự đối lập 
nầy là nguyên lý của ý thức, trong khi đó, chứng 
ngộ. là thể hiện cái vô thức vượt ngoài đối đãi. Vì 
vậy, để giải phóng khỏi tình trạng đối lập ấy, 
người ta phải tạo ra một cảm giác vượt lên trên 
tất cả. Một tay lang bạt, sống ngoài vòng pháp 
luật, đến đâu cũng bị bạc đãi, không phải chỉ bởi 
những kẻ khác mà còn bởi chính mình, nó thấy 
rằng mình là sở hữu chủ của tất cả tài sản, và uy 
quyền mà một sinh vật có thể đạt được trong cõi 
đời nây, sao lại có thể thế, nếu không cảm giác 
được kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình? Một 
Thiền sư nói: “Lúc chứng ngộ là lúc thấy ra một 
lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào 
độc nhất; nhưng khi không chứng ngộ, lâu đài 
tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ hào mà thôi.” 
Một Thiền sư khác đã dẫn dụ Kinh Hoa Nghiêm: 
“Nây các thầy hãy xem kìa! Ánh sáng rực rỡ đang 
tỏa khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện 
tất cả những núi Tu Di, những mặt trời, những mặt 
trăng, những bầu trời và cõi đất, nhiều đến hằng 
trăm nghìn ức số. Này các Thầy, các Thầy có 
thấy ánh sáng ấy chăng?” Thế nhưng, cảm giác 
siêu thoát của Thiển đúng ra là một cảm giác 
trầm lặng của cõi lòng tri túc; nó chẳng có chút gì 
lồ lộ, khi giây phút sáng lạn đầu tiên đã đi qua. 
Cái vô thức ấy không bộc lộ ồn ào ở Thiên. 


Feeling of Guilt: Mặc cảm tội lỗ —See 
Inferiority Feeling of GuIlt. 

Feeling and reason: Tình lý. 

Feeling of sadness: Nỗi buồn. 

Feelinss are unreal: (One of the three 


unrealiies—Thọ giả, một trong tam giả—See 
Three unrealities. 

Feet: Chân—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of feet of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can atfain the supreme feet of 
Buddhas, which can reach all worlds in one step— 
Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát 
có mười chưn. Chư Bồ Tát an trụ trong những 
pháp nây thời được những chưn vô thượng tối 
thắng của Đức Như Lai, khi cất chưn một bước là 


1470 


có thể đến khắp tất cả thế giới—See Ten kinds of 
feet of Great Enlightening Beings. 

Feet of accord: Chưn tùy thuận, vì chẳng trái lời 
dạy của các bậc tôn túc—Not opposing the 
teachings of all the honorable—See Ten kinds of 
feet of Great Enlightening Beings. 

Feet of blessedness: Phước túc The first five 
paramitas, the sixth paramita 1s the foot of 
wisom——Năm Ba La Mật đầu là phước túc, và Ba 
La Mật thứ sáu là Huệ túc—See S1x paramitas. 
Feet of cultivation: Chưn tu hành, vì tất cả các 
điều ác đều xa la—Getting rid of all evils—See 
Ten kinds of feet of Great Enlightening Beings. 
Feet of delight in truth: Chưn lạc pháp, vì nghe 
và thọ trì tất cả pháp của chư Phật nói không mồi 
lười —Tirelessly hearing and holding all teachings 
spoken by Buddhas—See Ten kinds of feet of 
Great Enlightening Beings. 

Feet of determinafion: Chưn thâm tâm, vì 
nguyện cầu tất cả pháp thù thắng—Seeking all 
higher laws—See Ten kinds of feet of Great 
Enliphtening Beinss. 

Feet of disciplne: Fulfiling all higher 
aspiraions—Chưn trì giới, vì đại nguyện thù 
thắng đều thành tựu viên mãn—See Ten kinds of 
feet of Great Enlightening Beings. 





Feet of energy: Assembling all of enlightenment 
without regreesinge—Chưn tỉnh tấn, vì tích tập tất 
cả pháp Bồ Để phần không thối chuyển—See 
Ten kinds of feet of Great Enlightening Beings. 
Feet of psychic powers: Chưn thần lực, vì 
chẳng rời một cõi Phật mà qua đến tất cả cõi 
Phật—Goïng to all Buddha-lands without leaving 
one Buddha-land—See Ten kinds of feet of Great 
Enlightening Beings. 

Feet of rain of teaching: Chưn pháp vũ, vì đại 
chúng thuyết pháp không khiếp nhược—Lecturing 
to the masses without timidity—See Ten kinds of 
feet of Great Enlightening Beings. 

Feet of resolute commitment: Chưn kiên thệ, 
vì tất cả việc làm đều rốt ráo—Fulfilling all their 
taskse—See Ten kinds of feet of Great 
Enlightening Beings. 

Feet of spiritual knowledge: Chưn thần thông, 
vì tùy theo dục lạc của chúng sanh làm cho hoan 
hỷ—Gladdening all sentient beings according to 


their desires—See Ten kinds of feet of Great 

Enliphtening Beings. 

Feign to do something: Làm bộ—To pretend— 

To assume. 

Felicitous Birth heaven: Punyaprasava (skÙ— 

Phúc Sanh Thiên—See Fourth Dhyana Heaven 

qIp) (1). 

Felicitous herb: Tường Thảo The herb, or 

grass, that on which the Buddha sat when he 

attained enlightenment—Loại cổ kiết tường, thứ 
cỏ mà Đức Phật dùng làm tọa cụ để ngồi thiển 
khi Ngài thành đạo. 

Felicity: Phúc Three sources of felicity—See 

Three sources of felicIty. 

Fellow cultivator: Bạn đồng tu. 

Fellow-meditator: 

(bạn đồng tu thiển). 

Fellow-ship: Hội đoàn—Đoàn thể. 

Fellow-spendthrift: Người tiêu pha xa xỉ—See 

Four types of people who can be seen as foes in 

disguise. 

Fcllow-students: Học lữ (môn lữ) —The 

company of monks who are studying together— 

Tăng chúng cùng nhau tu học. 

Female: Girl _—Maid“Woman—Ngrười nữ. 

Female appearance of Avalokitesvara: 

Chundi (skt)——Chuẩn Đề. 

Female beauty: Female lust—Female venery—— 

Nữ sắc. 

Female deva: Devi (sk—Nữ thiên—Female 

devas in the desire realm; however, there are no 

female devas ¡in the realms of form and 
formlessness (n and above the Brahmalokas)— 

Thiên nhân nữ tính trong Dục giới; tuy nhiên, 

không có nữ thiên trong cõi sắc và vô sắc. 

Female deyotee: Upasika (sk)——Ưu Bà Di—Nữ 

Phật tử. 

(A) A female devotee who remains at home, but 
strongly supports the Sangha, a keeper of the 
basc five commandmens or eight 
commandments: Người nữ tin theo Phật pháp 
và thụ trì tam quy ngũ giới hoặc bát quan trai 
giớ—See Upasika. 

(B) There are eipht qualities that make a woman 
seek birth in happy states; or she will be born 
again where lovely devas dwell—Có tám 


Fellow-monks—Thiển lữ 


1471 


phẩm chất có thể giúp người nữ sanh lên các 
cảnh trờ —See Eight qualities that make a 
woman seek birth in happy states. 


(C) There are eight qualities in a woman that tend 


~< 


to wealth and happiness In this world and in 
the next world—Có tám phẩm chất khiến cho 
người nữ được sanh Thiên—See Eight 
qualities In a woman that tend to wealth and 
happiness In this world and in the next world. 
Female disciples: Upasika—Ưu Bà Di giới— 
See Differentiated rules of liberation for the eight 
Orders. 
Female lay devofee: See Female devotee. 
Female lusf: female beauty—Female venery— 


Nữ sắc. 
Female musicians and performers: Kỷ nhạc. 
Female observer of the mỉnor 


commandmenfs: Sramanerika (skt)—Sa di n— 
See Nine classes of disciples. 

Female organ: Strindriya (sk)—Nữ căn—See 
Twenty fwo roots. 

Female servant: Upasika (sk)—Ô Ba T¡ Ca (Nữ 
cư sĩỹ—Laywoman follower—A 
Buddhist who takes (observes) five precep(s. A 
Buddhist laywoman, who takes the same vows as 
laymen—Nữ cư sĩ trì giữ ngũ giới. Một Phật tử nữ 
tại gia, cũng thọ giới như Phật tử nam—See 
Upasaka. 


laywoman 


Female sex: Fair sex—Womans world—Nữ 
gIỚI. 

Female sex-organ: Yoni (skt)——Nữ căn. 

Female spirit: Goddess— Thần nữ. 

Female venery: Female lust—Female beauty—— 
Nữ sắc. 

Feminine (n): Nữ tính. 

Feminine appearanece: Nữ tướng. 

Feminine attracfions: Nữ nhân dục —There are 
eipht feminine attractions—Có tám loại dục mà 
người nữ ưa thích: 

1) Attraction to Colour: Sắc dục. 

2) Attraction to Looks: Hình mạo dục. 

3) Attraction to Style: Uy nghi dục. 

4)_ Attraction to Talk: Ngôn ngữ dục. 

5) Attraction to Voice: Âm thanh dục. 

6) Attraction to Carriage: Hình thái dục. 

7) Attraction to Refinement: Tế hoạt dục. 


8) Attraction to Appearance: Nhân tướng dục. 
Feminine behavior: 
hạnh. 

Feminine virtues: 

hạnh. 

Fen-Yang-Shan-Chou (947-1024): Thiển sư 

Phân Dương Thiện Châu—Fen-Yang-Shan-Chou 

947-1024 —Fen-Yang-Shan-Chou, a Chinese 

Ch'an master of the Lin-Chi school; a disciple and 

dharma successor of Shou-Shan-Sheng-NIen, and 

the master of Shih-Chuang-Ch'u-Yuan—Thiển sư 

Phần Dương (947-1024), thuộc phái Lâm Tế, đệ 

tử và kế thừa Pháp của Thiển sư Thủ Sơn Tỉnh 

Niệm, và là thầy của Thạch Sương Sở Viện. 

* ]Jt Is said of Fen-Yang that he wandered 
throughout China ans sought out sevenfy-one 
masters In an effort to save what could be 
saved of the Ch”an tradition, which was then 
in decline. Thus this style of Instruction 
synthesized clements from the varlous 
lineages that then survived in the Lin-Chi 
school—Người ta kể lại rằng ông đã đi khắp 
trung quốc và gặp 71 vị thầy, hầu tìm cách 
cứu vãng những gì có thể cứu vãng được 
trong truyền thống nhà Thiển đang suy thoái. 
Vì thế mà những thuyết giảng của ông có 
những yếu tố bắt nguồn từ những truyển 
thống khác nhau, nhờ đó mà truyền thống ấy 
vẫn còn tổn tại trong phái thiển Lâm Tế. 

*. Fen-Yang was one of the first Chinese Ch”an 
masters to celebrate the sayings of the 
ancient masters In poetic form. In this way he 
founded the Chan tradiion of eulogistic 
poetry—Phần Dương là một trong những 
thiển sư đầu tiên sùng kính những lời chỉ dạy 
của các thầy ngày xưa qua hình thức thơ, từ 
đó ông sáng lập ra thi thơ ca ngợi về thiền. 

Ferryboat: Kaula (sk)—See Raft. 

Ferry the Aacros the sea 0Ÿ 

reincarnafion: Save the sinners from the sea of 

misery—Tế độ. 


Feminine  virtues—Nữ 


Feminine behavior—Nữ 


living 


Ferry over (v): Paramita (skt)—TO croSS OVer— 
To pass over——To save——ĐỘộ. 

Fertile (a): Phì nhiêu. 

Fertillizafon (n) of natural condidions: 
Nhuận Sinh—The fertilization of the natural 
conditions which produce rebirth, especially those 


1472 


of the three kinds of attachment in the hour of 
death, there are three kinds of love—Phiển não 
khởi lên làm nhuận thêm cho nghiệp thọ sinh, đặc 
biệt là vào lúc lâm chung có ba loại luyến ái: 
I) Love of body: Tự Thế Ái—Luyến ái thân 
nầy. 
2)_ Love of home and property: Cảnh Giới Ái— 
Luyến ái nhà cửa ruộng vườn. 
3) Love of life: Đương Sinh Ái— luyến ái về 
cuộc sống nây. 
Fertilized karma: Nhuận Nghiệp —The original 
karma fertilized by the passions and distresses of 
life—Phiển não sinh khởi làm nhuận thấm thêm 
cái nghiệp đã gây tạo khiến nẩy sinh quả khổ. 
Eertilizing of Desire: Ái Nhuận—When dying 
the illusion of attachment fertilizes the seed of 
futtre karma, producing the frut of further 
suffering—Phân bón dục vọng. Khi chết những ảo 
ảnh của luyến ái sẽ tưới tẩm nghiệp vị lai và làm 
trổ thêm quả khổ. 
Fertilizing of love: Ái nhuận—See Fertilizing of 
Desire. 
Fervent prayer: Lời cầu nguyện tha thiết. 
Festivals: Lễ hội —Records of the ealry Buddhist 
that 
there were numerous 


monastc order Indicate festivals 
discouraged, although 
regularly held ceremonies, such as the fortnight 
recitaon of the Vinaya rules In the Posadha 
ceremony. As 1t became a religion with significant 
numbers of lay followers, however, regular 
festvals were developed. In contemporary 
Buddhism, are numerous yearly 
seasonal festivals, which serve a varlety Of 
functions, such as marking Important occurences 
like the new year or the harvest. Others provide 
opportunities for merif-making, such as the robe- 
receivien ceremony (kathina), held annually ¡in 
both Theravada and Mahayana traditions, or the 
Tibetan Monlam Chenmo festival. Buddhist 
festvals also serve the ¡imporfant function of 
promoting Buddhism to non-Buddhists, and they 
punctuate the year with relipiously sipnificant 
even(s. The most widely celebrated festival 1s the 
date commemorating the birth, awakening, and 
parmrvana of the Buddha. 
countries, this 1s celebrated on the full-moon day 
1n May. It Is called Vesak in Sri Lanka, and 


W€F€ 


there and 


In Theravada 


Visakha Puja im Thailand. Other important Sri 
Poson, which 
commemorates the ¡introducton of Buddhismto 
the Island, and Esala Parahera, in which the 
Buddha's tooth relic 1s paraded through the streets 
of Kandy. In Mahayana traditions, such as in 
China, Japan, Korea, Mongolia, Tibet and 
Vietnam, the Buddha's Binh Day Festival 1s 
usually celebrated on April § or April 15, The 
Buddha's Awakening Festival 1s celebrated on 
December 8, and the Buddhaˆs NÑirvana Festival 1s 
celebrated on February l5. Another Important 
Japanese festival 1s Setsubon (early February), 
which centers on driving away evil spirits. Other 
1mportant in Mahayana Buddhism 
1nclude “hungry ghostf” (Preta) 
festival, in which offerings are given to placate 
these unhappy spirits—Tài liệu của các tự viện 
Phật giáo buổi ban sơ cho thấy rằng các lễ hội 
không được khuyến khích, mặc dầu có rất nhiều 
lễ hội được tổ chức, như lễ tụng giới Bố Tát. Tuy 
nhiên, khi tôn giáo này trở thành một tôn giáo với 
con số Phật tử tại gia đáng kể, lễ hội thường 
xuyên được phát triển. Trong Phật giáo đương 
thời, có rất nhiều lễ hội hằng năm và lễ hội theo 
mùa với công năng khác nhau, như lễ đánh dấu 
những biến cố quan trọng giống như ngày đầu 
năm hay ngày thu hoạch mùa màng. Những lễ hội 
khác tạo cơ hội cho Phật tử tạo công đức cúng 
dường bố thí, chẳng hạn như Lễ Dâng Y được tổ 
chức hàng năm trong cả 2 truyển thống, Nguyên 
Thủy và Đại Thừa hay lễ Monlam Chenmo của 
người Tây Tạng. Nhưng lễ hội Phật giáo còn được 
dùng như cách để quảng bá Phật giáo đến với 
những người không phải là Phật tử qua những 
buổi lễ quan trọng như ngày Phật Đản Sanh, 
thành đạo, và nhập Niết Bàn. Trong truyền thống 
Nguyên Thủy, cả 3 ngày này được tổ vào ngày 
trăng tròn tháng 5. Ngày này được gọi là ngày 
Vesak ở Sri Lanka, ngày Visakha Puja ở Thái 
Lan. Những ngày lễ quan trọng khác ở Sri Lanka 
còn có ngày Poson, để tưởng niệm ngày đạo Phật 
được truyền bá vào quốc đảo này, và ngày Esala 
Parahera, ngày răng xá lợi của Đức Phật được 
diễn hành đi khắp các đường phố Kandy. Tại các 
xứ theo truyền thống Đại Thừa như Trung Hoa, 
Nhật Bản, Đại Hàn, Mông Cổ, Tây Tạng và Việt 
Nam, ngày Phật Đản thường được tổ chức vào 


Lankan  festivals  ¡include 


festivals 
and annual 


1473 


ngày mông § hay rằm tháng 4, lễ Phật Thành Đạo 
được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng chạp, và lễ 
Phật nhập Niết Bàn được tổ chức vào ngày rằm 
tháng 2. Một lễ hội quan trọng khác tại Nhật Bản 
là lễ Setsubon, tập trung vào việc xua đuổi ma 
quỷ, được tổ chức vào những ngày đầu tháng hai. 
Những lễ hội quan trọng khác trong Phật giáo Đại 
Thừa bao gồm lễ “cúng cô hồn” (lễ Vu Lan), 
nhằm xoa dịu những oan hồn khốn khổ—See 
Buddhist Festivals. 

Festival of all Souls: Hoan Hỷ hội—See 
UlIlambana. 

Festival of Departed Spirits: Vu Lan Bồn Hội. 
Festival of water and land: Thủy Lục Trai— 
Trai Đàn Thủy Lục The festival of water and 
land, attributed to Wu-Ti of the Liang dynasty 
consequernt on a dream; 1t began with placing food 
on the water for the water sprifes, and on the land 
for ghosts—Pháp hội cúng dường trai thực đối với 
hai loài hữu tình ma da ở dưới nước và quỷ trên 
cạn, được vua Lương Vũ Đế khởi xướng. 

Fetid (a): Hôi hám. 

Fetidness (n): Mùi hôi hám. 

Fetish (n): 

l) Bùa. 

2) Tính mê tín một cách mù quáng. 

Fetishism (n): Tôn thờ linh vật—Bái Vật giáo 
(những người chủ trương lễ lạy vật thần hay vật 
thờ)—Primitive man believed that the spirits that 
dwelt within physical things either temporarlly or 
permanently. This abode might be a nonliving 
thing, such as a stone, a feather, or an implement, 
or It might be a great tree, an animal or bird, or 
even a human being. They regarded these things 
as protecting them, their families, and theIr 
villages from harm, and they worship them 
earnestly (p.329) According to Buddhist point of 
view, 1t Is odd to worship such an animail, plant or 
nonliving thing and to pray to it. Such things 
should not be worshiped and prayed to but should 
be freely put to practical use by people for the 
promotion of their happiness. For example, the 
sun 1s an absolute necessity for men”s existence, 
but Buddhists should always remember that the 
sun is only a thing, not a god. When ¡n the future 
human knowledge has advanced much further 
than at present, there 1s a fair chance for his being 


able to produce a substitute for the sun. The moon 
1s a mere thing, too, althouph 1t was worshiped as 
a god In ancIent tine, but now manned spacecrafts 
have landed several times on the moon. This lunar 
exploration will culminate in practical application 
Of 1{s findings to human life. In the same manner, 
TIV€rS, seas, and mountains are nothing but things 
whose power should be put to practical use by 
human knowledge to enrich human life. The same 
can be said of the various animals and plants— 
Người nguyên thủy tin rằng những thần linh cư 
ngụ, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, bên trong các 
sự vật vật lý. Chỗ cư ngụ này có thể là một vật vô 
tri như một tảng đá, một bộ lông chim, một dụng 
cụ hay có thể là một cái cây lớn, một con thú hay 
con chim, hay ngay cả một con người. Họ xem 
những thứ này che chở cho họ, cho gia đình họ, 
xóm làng khỏi bị tai họa và họ tôn thờ những thứ 
này một cách tận tụy. Theo quan điểm Phật giáo, 
việc tôn thờ một con vật, một cái cây, hay một đồ 
vật vô tri như thế thiệt là kỳ quặc. Người ta không 
nên tôn thờ và cầu nguyện gì ở những thứ ấy, mà 
phải nên đưa chúng vào những tiện ích hằng ngày 
cho đời sống để làm gia tăng sự lợi lạc cho mình. 
Thí dụ như mặt trời là một vật cần thiết tuyệt đối 
cho sự hiện hữu của con người, nhưng người Phật 
tử nên luôn nhớ rằng mặt trời chỉ là một vật, chứ 
không phải là một vị thần. Trong tương lai, khi 
kiến thức của con người tiến xa hơn nữa so với 
ngày nay, thì sẽ có cơ may con người sẽ tạo ra 
một thứ thay thế cho mặt trời. Mặt trăng cũng thế, 
chỉ là một sự vật, dù ngày xưa nó đã từng được 
tôn thờ như một vị thần. Nhưng giờ đây phi 
thuyền không gian có người lái đã nhiều lần đáp 
xuống mặt trăng. Sự thám hiểm mặt trăng lên đến 
tột điểm sẽ được đem áp dụng thực tiễn vào đời 
sống của con người. Cũng như vậy, sông, biển, 
núi non chỉ là những sự vật mà con người nên 
đem kiến thức của mình nhằm đem những năng 
lượng của chúng làm giàu cho đời sống của mình. 
Thú vật và cây cỏ cũng lại cũng như vậy. 
Fetishist (n): Người theo Bái Vật giáo. 
Fetter (n): Kiết sử—Bondages or Illusions which 
chan men to the cycle of birth and death—Sự 
ràng buộc hay phiển trược—See Three poisons 
and Four fetters. 
l) The bondage and instigators of the passions, 
two other names for afflictions: Kiết và sử, 


1474 


hai tên gọi khác nhau của phiển não, kiết là 
trói buộc thân tâm kết thành quả khổ, sử là 
theo đuổi và sai sử chúng sanh. 

2) The fetters are the ten states beginning with 
grecd for the fine-material, so called because 
they feter agsregates 1n this lie to 
aggregates of the next, or karma to 1fs fruit, Or 
beings to suffering. For as so long the ones 
exIst there 1s no cessation of the others: Theo 
Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười pháp khởi từ 
sắc tham; gọi là kiết sử vì chúng trói buộc 
các uẩn trong đời nầy với các uẩn đời kế tiếp, 
hoặc trói buộc nghiệp với quả, hoặc trói buộc 
hữu tình vào đau khổ. Vì bao lâu cái nầy còn 
hiện hữu thì cái kia không chấm dứt—§ee 
Five bonds im the lower desire-realms and 
Five hipher bonds of desire. 

Fetter (bỉnd) of anger: Sân Phược—One of the 
three fetters—Một trong tam phược, sự trói buộc 
của sân hận. **See Three poisons. 
Fetter has arisen: Sự ràng buộc vừa phát sanh. 
Fetter of atfachment to rife and ritual: 
Silabhata-paramaso (p)}—GIới thủ—See 
Three dharmas (XYV). 
Fetter of craving for becoming: Hữu Tham 
Kiết Sử—See Seven fetters. 
Fetter of doubtf: Vici-kiccha (p}—Nghi kiết sử— 
See Three dharmas (XYV). 
Fetter of ignorance: Vô Minh Kiết Sử—See 
Seven fetters. 
Fetter of nirvana: Niết Bàn Phược—The fetter 
of nirvana, 1e. the desire for nirvana, which 
hinders entry upon the Bodhisattva life of saving 
others—Hệ phược của niết bàn hay niễm vui bám 
víu vào niết bàn mà không chịu vào Bồ tát địa để 
làm lợi cho chúng sanh. 

Fetter of personality belief: Sakkaya-ditthi 

(p Thân kiến kiết sử—See Three dharmas 

(XV). 

Fetter someone: Bind someone——Trói buộc ai. 

Fetus in impure: Trụ xứ bất tịnh —The fetus in 

Impưre, dirty area of the womb, under the small 

Intestines and above the large Intestines—Thai 

thân ở trong tử cung nhơ nhớp, nằm dưới ruột non, 

trên ruột già—See Seven types of contemplation 
on the impure body. 

Feudal (a): Thuộc về phong kiến. 


cấm 


Ficus relipiosa: Pippala (skÐ: Ba ba la—The 
real name for Bodhi-tree—Tên thiệt của cây Bồ 
đề. 

Fidelity: Tiết tháo. 

(Hell) of Fiery Arrows: Địa ngục Hỏa Tiển. 
Few desires: Thiểu dục—Being content with few 
desires means having few desires; “tri túc” means 
being content. Knowing how to feel satisied with 
fÍew possessions means being content with 
material conditions that allow us to be healthy and 
strong enoueh to practice the Way. “Knowing how 
to feel satisfied and being content with material 
conditions” 1s an effective way to cut through the 
net of passions and desires, atfain a peaceful state 
of body and mind and accomplish our supreme 
goal of cultivation. Here “desires” include not 
only the desire for money and material things but 
also the wish for status and fame. It also Indicates 
seeking the love and service of others. In 
Buddhism, a person who has attained the mental 
stage of deep faith has very few desires and 1s 
indifferent to them. We must note carefully that 
though such a person is Indiferent to worldly 
desires, he is very eager for the truth, that 1s, he 
has a great desire for the truth. To be Indifferent 
to the truth 1s to be slothful in life. To be content 
with few desires also means to be satisiied with 
little material gain, that 1s, not to feel discontented 
with one”s lot and to be free from worldly cares. 
Nevertheless, this to be 
unconcerned with self-improvement but to do 
one”s best in one”s work without discontent. Such 
a person will never be ignored by those around 
him. But even 1f people around him ignored him, 
he would feel quite happy because he lives like a 
king from a spiritual point of view——Thiểu dục là 
có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là 
ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là 
bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất 
tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một 
phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, 
để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn 
thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Ở 
đây “ham muốn” không chỉ gồm ham muốn tiền 
bạc và vật chất, mà còn mong ước địa vị và danh 
vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được 
những người khác thương yêu và phục vụ. Trong 
đạo Phật, một người đã đạt đến mức độ tâm thức 


does not mean 


1475 


thâm sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn mà có khi 
còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng 
nên chú ý rằng một người như thế thờ ơ với những 
ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại rất khao 
khát với chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn 
lớn lao đối với chân lý, vì theo đạo Phật, thờ ơ với 
chân lý là biếng nhác trong đời sống. Thiểu dục 
cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với những thâu đạt 
vật chất ít ỏi, tức là không cảm thấy buồn bực với 
số phận của mình và không lo lắng nhiều đến 
việc đời. Tuy nhiên, đây không có nghĩa là không 
quan tâm đến sự tự cải tiến của mình, mà là cố 
gắng tối đa với một thái độ không chán nản. Một 
người như thế chắc chắn sẽ được người chung 
quanh biết tới . Mà dù cho những người chung 
quanh có không biết tới đi nữa, thì người ấy cũng 
cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và theo quan điểm 
tâm linh thì người ấy đang sống như một vì vua 
vậy. 

Fideism (n): Chủ nghĩa duy tín—Tín tâm luận. 

Eield (n): Sát Độ. 

I)_ Land: Country—Place—Đất đai hay xứ sở. 

2) A universe consisting of three thousand large 
chiliocosms (great cosmo): Vũ trụ bao gồm 
Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 

Field of Blessedness: Lương phước điền— 

Cultivated by offerings to Buddha, His Dharma, 

and the Sangha—Tu tập bằng cách cúng dường 

Phật, Pháp, Tăng. 

(@D_ The meanings of Field of Blessedness: Nghĩa 
của Phước Điển—The field of blessedness or 
the field for culivaton of happiness, 
meriforious or other deeds, 1.e. any sphere of 
kindness, charity, or virtue. Someone who 1s 
worthy of offerings. Just as a field can yield 
crops, so people wIll obtain blessed karmic 
results If they make offerings to one who 
deserves them. According to Buddhism, 
Buddhas, Bodhisattvas, Arhats all 
sentient beings, whether friends or foes, are 
fields of merits for the cultivator because they 
provide him with an opportunity to cultivate 
merifs and virtues—Ruộng cho người gieo 
trồng phước báo. Người xứng đáng cho ta 
cúng dường. Giống như thửa ruộng gieo mùa, 
người ta sẽ gặt thiện nghiệp nếu người ấy 
biết vun trồng hay cúng dường cho người 
xứng đáng. Theo Phật giáo thì Phật, Bồ tát, A 


and 


La Hán, và tất cả chúng sanh, dù bạn hay thù, 
đều là những ruộng phước đức cho ta gieo 
trồng phước đức và công đức. 

Categorles of Field of blessedness—Phân 

loại Phước Điển: 

l) There are two kinds of felicity—Nhị Phước 
điển: 

a) Worldly field for culivating of happiness 
which helps the cultivator to have better 
living conditions In the next life: Hữu lậu 
phước điển (giúp con người cải thiện điều 
kiện sống trong kiếp lai sanh). 

ï)_ Compassion fields: Bi điển—Tender the sick, 

the pitiable, or poor and needy as the field or 

opportumty for charity—Chăm sóc cho người 
bịnh đáng thương hay người nghèo khó. 

Reverence fields: Kính điềển—Support the 

monks and the nuns. The field of religion and 

reverence of Buddhas, the saints and the 
priesthood—Hộ trợ chư Tăng Ni. Kính trọng 

Phật và Thánh chúng. 

Hi) Gratitude fields—Ân điển: 

*. Culivate blessedness in parents: Be dutiful to 
one”s parents—GIeo phước nơi cha mẹ. 

* Culuivate lessedness In making roads and 
wells, canels and bridges; repair dangerous 
roads: Gieo phước bằng cách đắp đường, đào 
giếng, xây cầu, bồi lộ. 

b) Nirvana (out of passion) field for cultivating 
of an eternal happiness: Vô lậu phước điểền— 
Niết bàn là ruộng phước vĩnh cửu. 

2) Three sources of felicity: Tam Phước điển— 
See Three sources of felicity. 

3) Four fields of felicity: Tứ Phước Điển—See 
Four fields for cultivating happiness. 

4) Eight fields for cultivating blessedness: Bát 
Phước Điển—see Eight fields for cultivating 
blessedness. 

Eield of Blessing: Phước điển—In Buddhism, 

the term “field of blessing” 1s used Just as a field 

where crops can be grown. People who grow 
offerings to those who deserve them will harvest 
blessing results accordingly——Trong Phật giáo, từ 

“phước điển” được dùng như một khu ruộng nơi 

người ta làm mùa. Hễ gieo ruộng phước bằng 

cúng dường cho bậc ứng cúng sẽ gặt quả phước 
theo đúng như vậy—See Field of Blessedness. 


qI) 


¡0 


1476 


Field of compassion: Bi điểền—Cultivating by 
helping those ¡in trouble—Tu tập bằng cách giúp 
đỡ những người gặp khốn khó. 

Field for cultivating blessedness: Ruộng 

phước —There are eight fields for cultivating 

blessedness—Có tám ruộng phước điển—See 

Eight fields for cultivating blessedness. 

Eield for cultivating of happiness: 

(A) See Field of blessedness. 

(Œ) There fields cultivating 
happiness—See Four fields for cultivating 
happiness. 

Eields for cultivating welfare: Phước điển— 

There are three fields for cultivating welfare— 

See Three sources of felicity. 

Eield of grace: Ân điển— The field of grace 

consists of parents, teachers, elders, monks, 1n 

return for the benefits they have conferred; one of 
the three blessing fields——Ân điển gồm có ân cha 
mẹ, thây tổ, bậc trưởng thượng, chư Tăng Ni, để 
đáp lại những lợi lạc mà họ đã ban cho mình; đây 
là một trong ba loại phước điền —See Three 

Sources of felicIty. 

Field of karma: Nghiệp Điển— The field of 

karma; the lifềể in which the seeds of future 

harvests are sown—Khu ruộng nghiệp, hay cuộc 
sống mà trong đó những chủng tử được gieo tạo 
cho những kiếp lai sanh. 

Field of knowledge: Lãnh vực kiến thức. 

Field of meri(: Punya-ksetra (skt—Fukuden 

(Jap)—See Field of Blessedness. 

Field of Merit and Virtue: Công Đức Điển— 

The field of merit and virtue, I1.e. the Triratna, to 

be cultivated by the faithful; 1t is one of the three 

fields for cultivating welfare—Ruộng phước công 
đức, như Tam Bảo, một trong ba ruộng phước— 

See Three sources of felicity. 

Field of the mỉnd: Tâm Điển—The field of the 

heart, in which spring up good and evil—Ruộng 

tâm nơi khởi lên mọi thứ thiện ác. 

Field of operation: Field of any organ—Căn 

cảnh. 

Field of organs: Căn Cảnh—The field of 

operation—Còn gọi là Căn Trần, tứ là phạm vi 

hoạt động của căn, hay cảnh mà sắc tướng dựa 


are fÍour for 


vào để thu lấy (một khi căn trần đối nhau thì tâm 
lập tức khởi lên). 

Eield of pity: Bi Điển -The field of pity, 
cultivated by helping those 1n trouble (the pitiable, 
or poor and needy, as the field or opportunity for 
charity), one of the three fields of blessinege——BI 
Điển hay ruộng “bi” nơi hành giả thực tập giúp đở 
người hoạn nạn, một trong những phước điển 
(thương xót những người nghèo hay cùng khổ, đây 
là cơ hội cho bố thí —See Two ñelds for the 
cultivation of happiness (A), and Eight fields for 
cultivating blessedness. 

Eield of religion and reverence: Kính điển— 
See Two fields for the cultivatlon of happiness 
(A). 

Field of religious power: Field of virtue, i.e. 
the cult of arhats and Buddhas—Đức điền. 

Field for requifing blessings received: Báo 
ân điển (cha mẹ)—See Eight fields for cultivating 
blessedness. 

Field of reverence: Kính điền —Worship and 
support of the Buddha, Dharma and Sangha. The 
field of religion and reverence of the Buddhas, the 
saints, the priesthood as a means to obfain 
blessine—Kính điển, lễ bái Phật, Pháp, Tăng. 
Ngôi ruộng cung kính, nghĩa là lễ kỉnh và hộ trì 
Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì sẽ được tăng thêm 
phước đức. 

Field of virtue: Đức Điền—Field of religious 
pOWer, I.e. the cult of arhats, bodhisattvas, and 
Buddhas—Ruộng công đức, ám chỉ những bậc A 
La Hán, Bồ Tát, và Phật. 

Eield of vision: Caksurdhatu (skt——Nhãn Giới— 
The eye-realm, or sipht faculty—The element of 
sipht—Realm of sipht. 

Fierece (a): Dữ—Wicked—Wild—Anger. 

Firece afflictions: Mãnh lợi phiền não—Firece 
or sudden afflictions cause by lack of belief on the 
Law of Cause and Efect—Phiển não do bởi 
không tin vào nhân quả—See Two kinds of 
affliction (DÐ). 

Fierce maharaja: Phẫn Nộ Minh Vương—The 
Hlerce Maharajas as opponents of evil and 
guardian of Buddhism. One of the two bodhisattva 
forms, resisting evil, in confrast with the other 
form, manifesting goodness—Phẫn Nộ Minh 
Vương là đối thủ của ma, và là hộ pháp của Đạo 





1477 


Phật. Một trong hai hình thức của Bồ Tát, một là 

phá ma, hai là thiện hiện. 

Fierce maharaja with a hook: Phẫn Nộ Câu— 

A form of Kuan-Yin with a hook——Một hình thức 

của Quan Thế Âm. 

Fiery, bloody, and knife-sharp paths: Hỏa 

Huyết Đao—The three devil destinies—Tam Ác 

Đạo: 

I) The fiery path or destiny: Hỏa Đồ (đường 
lửa)—Địa ngục—The hells. 

2) The bloody path or destiny: Huyết Đô (đường 
máu)—Súc sanh—Animals. 

3) The knife-sharp path or destiny: Đao Đồ 
(đường đao)—Nøgạ quỷ—Hungry ghosts. 
Fiery chariot Hỏa xa—The fiery chariot 
belongs to the hot hells——See Hell of fire-chariot. 
Fiery chariot of the hells: Hỏa xa trong địa 

ngục—See Hell of fire-chariot. 

Eiery dog: Hỏa cẩu—A Fire-vomiting dog in the 

hell (dogs that vomit fire on sinner in hell)—Chó 

phun lửa vào tội nhân trong địa ngục. 

Fiery pit: Hỏa Khanh. 

1) The fiery pit of the five desires: Hầm lửa ngũ 
dục. 

2) The fiery pit of the three destinies—Hầm lửa 
lục đạo hạ—Ba đường dưới trong lục đạo: 

a)  Hells: Địa Ngục. 

b)  Animals: Súc Sanh. 

c) Hungry ghosts: Ngạ Quỷ. 

Fiery pit of the five desires: Hỏa khanh—See 

Flery pIt. 

Fiery way: Hỏa Đạo—The destiny of the hot 

hells, one of the three evil destinies—Hỏa đồ hay 

địa ngục, một trong tam đồ ác đạo. 

Fifteen bodhisatvas who represen( the 

Buddha”?s dharmakaya, or spiritual body; 

wisdom ỉn graciousness and a pierce 0r 

angry form against evil: Ngũ Phật sinh ngũ Bồ 

Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ Phẩn Nộ: 

Œ@)_ Vairocana (Đại Nhật Như Lai) appears In the 
three forms—Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba 
hình thức: 

l) Vajra-paramia Bodhisatva: Chuyển Pháp 
Luân Bồ Tát. 

2) Universally Shining Vajrasattva: Biến Chiếu 
Kim Cang. 


3) Arya-Acalanatha Bất 
Vương. 

II) Aksobhya appears In the three forms—A Súc 
Bệ Phật dưới ba hình thức: 

4)_ Akashagarbha: Hư Không Tạng. 

5)_ Complete Power: Như Ý. 

6) Kundali-Raja: Quân Trà Lợi Minh Vương. 

(IRatnasambhava*s three forms—Nam Phật 
(Bảo Sanh Phật) dưới ba hình thức: 

7) Samantabhadra: Phổ Hiển. 

8) Sattva-vajra: Kim Cang Tát Đỏa. 

9) Trailokyavijaya-raja: Giáng Tam thế Minh 
VƯƠNE. 

(IV)Amitabha Buddha——A Di Đà: 

10) Avalokitesvara: Quán Thế Âm. 

11) Pháp Kim Cang: DharmaraJa. 

12) The horse-head Dharmapala: 
(sk)——Mã đầu Minh vương. 

(V) Amoghasiddhis (Bất Không Phật) three 
forms: 

13) Maitreya: Di Lặc. 

14) Karmavajra: Nghiệp Kim Cang. 

15) Vajrayaksa: Kim Cang Dạ Xoa. 

Fifteen Books of Khuddaka-Nikaya: Mười 

lăm bộ Kinh Tiểu A-Hàm. 

I) Shorter Texts: Khuddaka-Patha—Những bài 
Pháp ngắn. 

2) The Way of Truth: Dhammapada—Kinh Pháp 
Cú —Con Đường Chân Lý. 

3) Paeans ofjoy: Udana—Khúc Ca Hoan Hỷ. 

4) “Thus Sald” Discourses: Itivuttaka—Những 
bài Kinh bắt đầu bằng “Phật Dạy như vầy.” 

53) Collected Discourses: Sutta-Nipata—Những 
bài Kinh sưu tập. 

6) Stores of Celestal Mansions: Vimana 
Vatthu—Câu chuyện những cảnh Trời. 

7) Storles of Petas: Peta Vatthu—Câu chuyện 
Cảnh giới Ngạ quỷ. 

8) Psalms of the Brethren: Theragatha—Trưởng 
Lão Tăng Kệ. 

9) Psalms of the Sisters: Therigatha—Trưởng 
Lão Ni Kệ. 

10) Birth Stories of the Bodhisattva: Những câu 
chuyện tái sanh của Bồ Tát—Kinh Bổn Sanh. 

11) Exposition: Niddesa—Những Bài 
Thuật. 


RaJa: Động Minh 





Hayagriva 


Trần 


1478 


12) Book on Analytical Knowledge: 
Patisambhida—Đề cập đến những kiến thức 
phận giải. 

13) Lives of Arahants: Apadana—Đời sống của 
chư A-La-Hán. 

14) History of the Buddha: Buddhavamsa—Tiểu 
Sử của Đức Phật. 

15) Modes of Conduct: Cariya-Pitaka—Những 
Phẩm Hạnh. 

Fifeen kinds of  fine-material-sphere 


wholesome consciousness: Mười Lăm Tâm 

Thiện Thuộc Sắc Giới—According to the 

Abhidharma, there are fifteen kinds of fine- 

material-sphere wholesome consciousness—Theo 

A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có mười lăm 

tâm thiện thuộc sắc giới: 

(A) Eive kinds of fine-material-sphere 
conscIousness, or rupa jhanas. These Jjhanas 
have theIr corresponding effects In the realms 
of form—Năm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới. 
Mỗi tầng trong năm hạng Thiển Sắc Giới nầy 
đều là nhân tạo quả tương xứng cho hành giả 
trong cảnh Sắc Giới sau khi từ bổ xác thân 


nầy: 

l) Frst jhana moral or wholesome 
COnSCIousness topether with 1nitial 
application, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm thiện sơ 
thiển cùng với Tầm, sát, Phỉ, Lạc, và Nhất 


Điểm hay Trụ. 

2) Second jhana moral or wholesome 
COnSCIousness together with initial 
application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
nhị thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm. 

3) Thmd  jhana moral or wholesome 
COnScIousness topether with intial 
application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
tam thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc, và 
Nhất Điểm. 

4) Fourth jhana moral or wholesome 
COnSCIousness topether with initial 
application, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
tứ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm. 


5) 


(B) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


(C) 


11) 


12) 


Hfh jhana moral or wholesome 
COnSCIousness together with 1nitial 
applicaton, sustaned application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
ngũ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

FIive kinds of fine-material-sphere resultant 
consciousness—Năm Loại Tâm Quả Thuộc 
Sắc Giới: 

First jhana resultant consclousness together 
with Iinial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả sơ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 
Second  jhana 
topgether with nmitial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Quả nhị thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 

Third Jjhana resultant consciousness together 
with inrtial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả tam thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

Fourth jhana resultant consciousness together 
with inrial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả tứ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

Fifth jhana resultant consclousness together 
with intial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả ngũ thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

Five kinds of fine-material-sphere functional 
consciousness—Năm Loại Tâm Hành Thuộc 
Sắc Giới: 

First jhana functional consclousness together 
with Iintial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Hành sơ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 
Second Jjhana 
topgether with nmitial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Hành nhị thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 


resultant COnSCiIOUsness 


and one- 


functional  consciousness 


and one- 


13) 


14) 


15) 


1479 


Third jhana functional consciousness together 
with initial application, sustained application, 
zest, happIness, and one-pointedness: Tâm 
Hành tam thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc 
và Nhất Điểm: . 
Fourth  Jhana 
topgether with nmmitial application, sustained 
application, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Hành tứ thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 

Fifth jhana functional consciousness together 
with initial application, sustained application, 
zest, happIness, and one-pointedness: Tâm 
Hành ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc 
và Nhất Điểm. 


functional  consciousness 


and one- 


Fifteen modes of contemplation: Thập Ngũ 
Quán Niệm—According to the Vimalakirti Sutra, 
Honorable lay man Vimalakirti explained about 
fifteen modes of contemplation on “staying In the 
supramundane state” or “non-active state” of a 
Bodhisattva—Theo Kinh Duy Ma Cật, ngài Duy 
Ma Cật đã nói về mười lăm pháp quán niệm về 
không trụ vô vI. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Studying and practicing the Immaterial or 
emptiness without abiding 1n voidness: Tu 
học môn Không; không lấy không làm chỗ tu 
chứng. 

Studying practicing 
(nonappearance) and Inaction (non pursuIt) 
without abiding in them: Tu học môn vô 
tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm 
chỗ tu chứng. 

Contemplating the reality of noncreation but 
does not take noncreatfion as an object of 
attainment: Tu học pháp Vô Sanh không lấy 
Vô Sanh làm chỗ tu chứng. 

Looking ¡into the Iimpermanence without 
discarding the performance of good deeds (a 
Bodhisattva the truth of 
lmpermanence but does not abandon his work 
fo serve and save sentient beinsgs): Quán Vô 
Thường mà không nhàm việc lành (lợi hành). 
Looking Into suffering in the world without 
hating bĩth and death, 1e. samsara (a 
Bodhisattva contemplates on suffering but 
does not reject the world of births and 
deaths): Quán Thế Gian Khổ mà không ghét 
sanh tử. 


and formlessness 


meditates on 


6) 


T) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


Looking into the absence of the ego while 
confinuing all livng beings 
indefatigably: Quán Vô Ngã mà dạy dỗ người 
không nhàm mỏi. 

Looking Into nirvana with no intention of 
dwelling In it permanently (a Bodhisattva 
contemplates on extnction but does not 
embrace extinction): Quán Tịch Diệt mà 
không tịch diệt hẳn. 

Looking into the relinquishment (of nirvana) 
while one°s body and mind are set on the 
practice of all good deeds (a Bodhisattva 
but  goes 
realizing øood things in the world): Quán xa 
la (buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành. 

Looking into the non-existing destinations of 
all things while the mind 1s set on practicing 
excellent actions as true destinatons (a 
Bodhisattva meditates on the homeless nafure 


(O  teach 


meditates on detachment on 


of all dharmas but continues to orient himself 
toward the good): Quán Không Chỗ Về 
(không quy túc) mà vẫn về theo pháp lành. 
Looking into the unborn, 1e. the uncreate 
while abiding in the illusion of life to shoulder 
responsibility to save others (a Bodhisattva 
contemplates on the realty of neither- 
creafion-nor-destructon but still undertakes 
the responsibility ¡in the world of creations 
and destructions): Quán Vô Sanh mà dùng 
pháp sanh (nương theo hữu sanh) để gánh vác 
tất cả. 

Looking Into passionlessness without cutting 
off the passion-stream 1n order to stay In the 
world to liberate others: Quán Vô Lậu mà 
không đoạn các lậu. 

Looking Into the state of non-action while 
carrying out the Dharma to teach and convert 
living beings (a Bodhisattva contemplates on 
nonaction but continues always his acts of 
service and education): Quán không chỗ làm 
(vô hành) mà dùng việc làm (hành động) để 
giáo hóa chúng sanh. 

Looking Into nothingness (emptiness) without 
forgeting (abandoning) about great 
compassion: Quán Không Vô mà không bỏ 
đại bị. 

Looking into the ripht position (of nirvana) 
without following the Hinayana habit of 


15) 


1480 


staying In 1t (a Bodhisattva medifates on the 
posiion of the True Dharma but does not 
follow a rigid path): Quán Chánh Pháp VỊ 
(chỗ chứng) mà không theo Tiểu thừa. 
Looking Into the unreality of all phenomena 
which 
independent nature, impermanence, and are 
egoless and formless (markless), but since his 
own fundamental vows are not entirely 
fulfilled, he should not regard merifs, serenIty 
and wisdom as unreal and so cease practicing 
them: Quán các pháp hư vọng, không bển 
chắc, không nhân, không chủ, không tướng, 
bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước 
đức thiển định trí tuệ. Tu các pháp như thế 
gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. 


are neiher firm nor have an 


Eifteen patched robe: Áo mười lăm mảnh— 
See Nine grades of the monk”s patched robe. 


kifteen 
Mingds: 


types of Fine-Material-Sphere 
Mười lăm Tâm thuộc Sắc Giới— 


According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 
there are fiffteen types of Fine-Material-Sphere 
Minds—Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Để trong Vi 
Diệu Pháp, có mười lăm tâm thuộc sắc giới: 


(A) FIve 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Fine-Material-Sphere  Wholesome 
Minds—Năm loại Tâm Thiện thuộc Sắc giới: 
Frst Jhana wholesome consciousness 
together with imial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Thiện sơ thiển cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Second Jhana 
together with imiial application, sustained 
applicaton, zest, happiness 
pointedness: Tâm Thiện Nhị Thiền cùng với 
Tấm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Thưd  Jhana 
togcther with imial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Thiện Tam Thiển, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Fourth Jhana wholesome consciIousness 
together with imial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Thiện Tứ Thiền, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Fifth Jhan wholesome conscIousness together 
with Initial application, sustained application, 


and one- 


wholesome  consciousness 


and one- 


wholesome consciousness 


and one- 


and one- 


(B) 


6) 


T) 


8) 


9) 


10) 


(C) 


11) 


12) 


13) 


zest, happiness and one-pointedness: Tâm 
Thiện Ngũ Thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, 
Lạc và Nhất Điểm. 

Five types of Fine-Material-Sphere Resultant 
Consciousness—Năm loại Tâm Quả thuộc 
Sắc giới: 

First Jhana resultant consclousness together 
with Iintial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả Sơ Thiển, cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, 
Lạc và Nhất Điểm. 
Second  Jhana 
topgether with nmitial application, sustained 
applicaton, zest, happiness and 
pointedness: Tâm Quả Nhị Thiển, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Third Jhana resultant consclousness together 
with Iintial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả Tam Thiển, cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, 
Lạc và Nhất Điểm. 
Fourth  Jhana 
topgether with nmmitial application, sustained 
applicaton, zest, happiness 
pointedness: Tâm Quả Tứ Thiền, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Fifth Jhana Resutlant consciousness together 
with Iiniial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả Ngũ Thiền, cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Hỷ, 
Lạc và Nhất Điểm. 
fypes of 
Functonal Minds—Năm loại 
thuộc Sắc giới: 

First Jhana Functional consciousness together 
with Iintial application, sustained application, 
zest, happiness and one-pointedness: Tâm 
Hành Sơ Thiền, cùng với Tâm, Sát, Phí, Hỷ, 
Lạc và Nhất Điểm. 

Second Jhana 
topgether with nmmitial application, sustained 
applicaton, zest, happiness 
pointedness: Tâm Hành Nhị Thiển, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Thưd  Jhana 
topgether with nmmitial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, 


Resultant  consciousness 


Onec- 


Resultant  consciousness 


and one- 


Five Fine-Material-Sphere 


Tâm Hành 


Functional  consciousness 


and one- 


Functional  consciousness 


and one- 


1481 


pointedness: Tâm Hành Tam Thiền, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Fourth Jhana Functonal conscilousness 
topgether with nmmitial application, sustained 
application, zest, happiness, 
pointedness: Tâm Hành Tứ Thiền, cùng với 
Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

Fifth Jhana Functional consciousness together 
with initial application, sustained application, 
zest, happiness and one-pointedness: Tâm 
Hành Ngũ Thiên, cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Hỷ, 
Lạc và Nhất Điểm. 

Fifteenth of the first moon: Thượng nguyên. 
Fifteenth day of the seventh month: Tăng Tự 
Tứ Nhật—The last day of the summer refreat, on 
which the monks confessed their sins—Ngày rằm 
tháng bảy. Kết thúc mùa an cư kiết hạ là ngày 
“Tự Tứ Tác Pháp” hay là tự mình nêu ra các lỗi 
lâm mà mình mắc phải, rồi tự sám hối trước mọi 
người (nhờ đó mà được thanh tịnh). 

Fifth element: Đệ Ngũ Đại —The fifth element, 
or the non-existent, I.e. the turtoise”s hairs and 
rabbit horns (no such things really exist)——Mọi sắc 
pháp chỉ có tứ đại (đất, nước, lửa, gió), chứ không 
có đại thứ năm, ý nói sự vật không hiện hữu như 
lông rùa sừng thỏ vậy. 

Fifth jhana functional consciousness Tâm 
Hành ngũ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm: Fifth jhana functional consciousness 
topgcther with iniial application, 
applicaton, zest, happiness, 
poIntedness—See Fifteen types of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 

Fiíth jhana moral or 
consciousness Tâm Thiện ngũ thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fifth Jhana 
moral or wholesome consciousness together with 
imntial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness—See Fifteen 
types of Fine-Material-Sphere Minds (A). 

Fifth jhana path consciousness of stream- 
entry: Tâm Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiểền—See Five 
kinds of path of conscIousness (A). 

Fifth jhana resultanf consciousness Tâm Quả 
ngũ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 


14) 


and one- 


15 


` 


sustained 


and one- 


wholesome 


Điểm: Fith jhana resultant consciousness 
topether with nnitial applicaton, sustained 


applicaton, zest happiness and one- 
poIintedness—See Fifteen types of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 

Fifth staøe: Cực Nan thắng địa—The fifth in the 
stages of a Bodhisattva, im which he 


overcomes his worst difficulties—Giai đoạn thứ 


ten 


năm trong 10 giai đoạn mà một vị Bồ Tát tiến tới 
Phật quả, trong đó vị Bồ Tát vượt qua những khó 
khăn tê hại nhất—§ee Ten grounds. 
Fify Bhiksus in Kasi: Năm mươi Tỳ Kheo 
trong thành Ca Thi—After Yasas and his parenfs 
became the Buddha”s disciples, fifty friends of 
'Yasas In Kasi city responded to the Buddha'ˆs call 
of compassion and wisdom by respectfully asking 
the Buddha to allow them to be ordained. They 
were the first large group of Sangha to take the 
vows after the Buddha”s Enlightenment—Sau khi 
Da Xá và cha mẹ xin làm đệ tử Phật thì năm 
mươi người bạn của Da Xá trong thành Ca Thi 
cũng được cảm hóa bởi lòng từ bi và trí tuệ của 
Đức Phật, cùng nhau đến kính thỉnh Đức Phật cho 
họ xuất gia. Đây là nhóm Tăng đoàn xuất gia lớn 
đầu tiên kể từ sau khi Phật đắc đạo. 
Fifty-eipght commandments: Ngũ Thập Bát 
Giới—Fifty-eight commmandments ¡nclude the 
ten primary commandmen(s and the forty-eipht 
secondary commandments ¡in the Brahma Net 
Sutra—Năm mươi tám giới gồm mười giới trọng 
và bốn mươi tám giới khinh trong Kinh Phạm 
Võng. 
1-10)Ten Primary Commandments: Mười giới 
trọng— Mười Giới Trọng trong Kinh Phạm 
Võng—See Ten MaJor Precepts. 


11-58)The forty-eight Secondary 
commmaandments: Bốn Mươi Tám Giới 


Khinh—See Forty-eight Secondary Precepts 
which the Buddha taught all bodhisattvas In 
the Brahma-Net Sutra. 
Eifty evils: Ngũ Thập Ác—-The fifty evils 
produced by the five skandhas (seventeen for 
form or rupa, eiph( for feelings, eipht for 
Sensation, and eipht 
consciousness)—Năm mươi thứ ác (Sắc có 17, 
Thọ có 8, Tưởng có 8, Hành có 9, và Thức có 8)— 
See Fifty skandha-demon sfates. 
FEifty first stage of a Bodhisattva: Đẳng 
giác—Fifty-first stage In the 52 stages Or 


nne for volition, for 


1482 


Bodhisattva”s stage—Giai đoạn thứ 5I trong 52 
giai đoạn của Bồ Tát—See Two kinds of 
enlightenment (B), and Eight grades of disciples. 
Fifty modes of meditation menfioned ỉn the 
Maha-Prajna: Ngũ Thập Pháp—Năm mươi 
pháp hành thiền trong Đại Phẩm Bát Nhã. 

(3) Three kinds of Samadhi—Tam Tam Muội— 

See Samadhi on the three subJectfs. 

(4) Four foundations of meditation: Tứ Thiển— 
See Four Foundations of Mindfulness. 

Four Immeasurable Minds: Tứ Vô Lượng 
Tâm—See Four Immeasurable Minds. 

Four balanced states which transcend the 
world of matter: Tứ Vô Sắc Định—S§ee Four 
balanced states which transcend the world of 


@ 


@ 


maftt€r. 

Eight liberatons: Tám Bội Xả—Bát Giải 

Thoát Tam Muội—See Eight liberatlons. 

Eight victorious stages or degrees: Bát Thắng 

Xứ Sec Eight and Eipht 

VICfOTIOUuS Sfaø€©S. 

(9) Samadhi of the nine degrees: Cửu Thứ Đệ 
Định—See Samadhi of the nine degrees. 

(10) Thập Nhứt Thiết Xứ: Ten kinds of universal 
dhyana. 

Fifty-one Dharmas interacfive with the 

Mind: Fifty-one mental states—Năm Mươi Mốt 

Tâm Sở —According to the Mahayana, there are 

fifty-one Dharmas Interactive with the Mind— 

Theo Đại Thừa, có 51 tâm sở: 

(ŒD Eive universally Interactive: 
(skÐ——Năm tâm sở biến hành. 

l) Attenion: Manaskara (skÙ—Tác ý —Pay 
atfention on something—Chú tâm vào việc 
gì. 

2) Contact Sparsha (skÙ—Xúc——After payIng 
atfention on something, one has a tendency to 
want to come 1n conftact with 1 —Sau khi chú 
tâm vào việc gì, người ta có khuynh hướng 
tiếp xúc với nó. 

3) Feeling: Vedana (skt)—Thọ——Once conftact 1s 
established, feeling arises—Một khi “tiếp 
xúc” đã thành lập, thọ liền khởi lên. 

4) Conceptualization: Samjna (skÙ—Tưởng— 


(8) 


(8) 


liberations 


3arvatraga 


Once feeling arises, conceptualization 
occurs—Khi “thọ” đã khởi lên thì tưởng liền 
Xảy ra. 


5) Deliberation: Cetana (skt——Tư—Once there 

1S “conceptualization,” then “deliberation” 

sets in—Một khi đã có “tưởng” là “Tư” hay 
sự suy nghĩ liền theo sau. 

Five particular states: Viniyata (skÐ—Năm 

tâm sở biệt cảnh. 

6) Desire: Chanda (skt——Dục—]Desire means to 
want for something—Dục là mong muốn cái 
gì đó. 

7)_ Resolution: Adhimoksha (skt)— Thắng giải— 
Supreme understanding. There 1s no doubt at 
all—Hiểu biết rõ ràng, không còn nghi ngờ gì 
cả. 

8) Recollection: Smriti (skt—Niệm—— 
Remembering clearly——Nhớ rõ ràng. 

9) Concentration: Samadhi (skt)—Định— 
Exclusively pay attention to something— 
Chuyên chú tâm tập trung tư tưởng vào một 
cái gì đó. 

10) Judgment: Prajna (skÐ—Tuệ (Huệ)—Ability 
to judge which average person pOSS€SS€S—— 
Khả năng phán đoán mà một người bình 
thường cũng có. 

(HDEIleven Wholesome: Eleven wholesome: 
Kushala (skÐ——Mười một thiện tâm. 

11) Faith: Shraddha (sk—Tín—To have a sense 
of belief or an attitude of faith-—Tin tưởng, có 
niềm tin hay có thái độ tin. 

12) Vigor: Virya (sk)——Tấn—Once one has faith, 
one should put 1t into action with vigor—Một 
khi đã có niềm tin, chúng ta phải biến niềm 
tin thành hành động với sự tinh cần. 

13) Shame: Hri (skt—Tàm—AIso 
“Repentance.”—Còn có nghĩa là “tự xấu hổ 
hối hận”. 

14) Remorse: Apatraya (skÐ—Quí— 
Embarrassment—Cảm thấy thẹn với người. 

15) Absence of greed: Alobha (skt—Vô tham 


qI) 


meanS 


(không tham). 

16) Absence of anger: Advesha (skÐ—Vô sân 
(không sân). 

17) Absence of ipnorance: Amoha (skÐ—Vô sĩ 
(không s1). 


18) Light ease: Prashraddhi (skÐ—Khinh an— 
Nhẹ nhàng thơ thới—Light ease, an Initial 
expedient In the cultivation of Zen. Before 
samadh 1s  actually achieved, 
experiences “light-ease.”—Người tu thiển 


One 


1483 


thường trải qua giai đoạn “khinh an” trước khi 

tiến vào “định” 

Non-laxness: Apramada (sk)—Bất phóng 

dật——To follow the rules—Không buông lung 

mà theo đúng luật lệ. 

Renunciation: Upeksha (sk)—Hành xả—Not 

(O grasp on the past, but fo renounce 

everything within the activity skhandha which 

is not in accord with the rules—Làm rồi 
không chấp trước mà ngược lại xả bỏ tất cả 
những hoạt động ngũ uẩn. 

21) Non-harming: Ahimsa (sk)—Bất hại—Not 
harming any living beings—Không làm tổn 
hại sinh vật. 

V)SIx fundamerntal afflictions: Klesha (skt)— 
Sáu phiển não căn bản. 

22) Greed: Raga (sk)——Tham——Grecd for wealth, 

sex, fame, food, sleep or greed for forms, 

sounds, smells, tastes, and obJects of touch—— 

Tham tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thính, 

hương, vị, Xúc. 

Anger: Pratigha (skt—Sân—Not obtaining 

what one is greedy for leads to anger— 

Không đạt được cái mình ham muốn sẽ đưa 

đến sân hận. 

lgnorance: Moha (skt—SI—Once anger 

arises, one has nothing but “ignorance.”——Khi 

giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không 
còn gì ngoài “si mê”. 

Arrogance: Mana (skÙ—Mạn—Arrogance 

means pride and conceit which causes one to 

look down on others—Ngã mạn Tự cao tự 
phụ làm cho chúng ta khinh thường người 
khác. 

Doubt: vicikitsa (skt)——Nghi—Cannot believe 

or make up one”s mind on somethinge—Không 

tin hay không quyết định được. 

27) Improper views: Drishti (sk)—Ác kiến. 

(V) Twenty derivative Upaklesha 
(sk)—Hai mươi tùy phiền não. 

(A) Ten Minor Grade Afflicions—Mười Tiểu 
Tùy phiền não: 

28) Wrath: Krodha (sk)—Phẫn—Wrati which 
comes sudenly and is a combination of anger 
and hatred—Phẫn tới bất thình lình và là sự 
phối hợp của giận hờn. 

29) Hatrcd: Upanaha (skt)——Hận——Hatred 
happens when one represses the emotional 


19) 


20 


`=< 


23) 


24 


` 


25) 


26 


` 


afflictions: 


feelings deep Iinside—Hận xãy ra khi chúng 
ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên trong. 

30) Rage: Pradasa (sk—Não—Rage, of which 
the emotional reaction is much more severe 
than hatred—Não là phản ứng tình cảm nặng 
nề hơn “hận”. 

31) Hiding: Mraksha (sk——Phú—Covering or 
hiding something inside—Che dấu. 

32) Deceit: Maya (sk)——Cuống—False kindness 
or phone intention—Sự dối gạt. 

33) Flattery: Shathya (sk)—Siểm—Njnh bợ. 

34) Conceit: Mada (skt—Kiêu—Think híph of 
self and low of others—Tự cho mình cao còn 
người thì thấp. 

35) Harming: Vihimsa (sk—Hại—To want to 
harm other people—Muốn làm tổn hại ai. 

36) Jealousy: Irshya (skÙ——Tật (Đố ky ganh 
ghéÐ—To become envious of the who 
Surpass us in one way or other—Bằng cách 
nầy hay cách khác, ganh ghét đố ky với người 
hơn mình. 

37) Stinginess: Matsarya (skt—Xan (Bồn xẻn)— 
One 1s tight about one”s wealth, not wishing 
to share it with others—Người bỏn xẻn tự gói 
chặt tài sản, chứ không muốn chia xẻ với ai. 

(B) Two Intermediate Grade Afflictions—Hai 
Trung Tùy Phiển Não: 

38) Lack of shame: Ahrikya (skt—Vô tàm—To 
do wrong, but always feel self-righteous— 
Lầm sai mà tưởng mình đúng nên không biết 
xấu hổ. 

39) Lack of remorse: Anapatrapya (skÐ—Vô 
quí—Never examine fo see 1f one 1s up to the 
standards of others—Vô quí có nghĩa là 
không biết thẹn, không tự xét coi mình có 
theo đúng tiêu chuẩn với người hay không. 

(C)Eight Major Grade Afflictions—Tám Đại Tùy 
Phiền Não: 

40) Lack of faith: Ashraddhya (skt—Bất tín— 
Not trust or believe In anyone, not to believe 
¡in the truth—Không tín nhiệm hay tin tưởng 
ai, không tin chánh pháp. 

41) Laziness: Kausidya (skÐ—Giải đãi (Biếng 
nhác trễ nải)—Not to try to eliminate 
unwholesome deeds and to perform good 
deeds—Không lo đoạn ác tích thiện. 

42) Laxiness: Pramada (sk——Phóng dật—Not to 
let the body and mind to follow the rules but 


1484 





does whatever one pleases—Làm bất cứ cái 
gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm 
theo nguyên tắc. 

43) Hôn trầm: Styana (skt)—Mỡ tối hay ngủ gục 
trong tiến trình tu tập ——Torpor—To feel 
obscure In mind or to fall asleep In the 
DTOC€SS. 

44) Restlessness: Auddhatya (skt—Trạo cử— 
One 1s agifated and cannot keep still—Người 
luôn nhúc nhích không yên. 

45) Distraction: (skÐ—Thất 
niệm—To lose proper mindfulness—Không 
giữ được chánh niệm. 

46) Improper knowledge: Asamprajanya (skt)— 
Bất chánh tr —One become obssesses with 
defileêment—Biết không chơn chánh, tâm 
tánh bị uế nhiễm ám ảnh. 

47) Bất Định (Tán loạn): Wikshepa (skt)—Tâm 
rối loạn——Scatteredness. 

(VDFour unfixed: Aniyata (sk)——Bốn bất định. 

48) To fall asleep to obscure the mind: Middha 
(sk)—Thụy miên—Buồn ngũ làm mờ mịt 
tâm trí. 

49) Regret or repent for wrong doings in the past: 
Kaudritya (skÙ—Hối—Ăn năn việc làm ác 
trong quá khứ. 

50) Investigation (to cause the mind unstable): 
Vitarka (sk)—Tầm—Tìm cầu sự việc làm 
cho tâm tánh bất ổn. 

5l) Correct Examination (to pacify the mind): 
Vicara (skÙ—Tư—Cứu xét chính chắn làm 
cho tâm tánh yên Ổn. 

Fifty skandha-demon states: Ngũ Thập Ấm 

Ma—According to The Surangama Sutra, book 

Ñine, there are fifty skandha-demon states—Theo 

Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ Chín, có năm mươi 

ấm ma. 

1-10)Ten states within the form skandha: Thập 
Sắc Ấm Ma—See Ten states of the form- 
skandha. 

11-20)Ten states within the feeling skandha: Thập 
Thọ Ấm Ma—See Ten states of feeling- 
skandha. 

21-30)Ten states within the thinking skndha: Thập 
Tưởng Ấm Ma—See Ten states of thinking- 
skandha. 


Mushitasmriti 


31-40)Ten states within the formation skandha: 
Thập Hành Ấm Ma_—See Ten states of 
formation-skandha. 

41-50)jTen states withn the consciousness 
skandha: Thập Thức Ấm Ma—See Ten states 
Of consciousness-skandha. 

Fifty-two menfal states : Năm Mươi Hai Tâm 

Sở—According to the Abhidharma, there are fifty- 

two menfal states—Theo Luận Vi Diệu Pháp (A 

Tỳ Đạt Ma), có 52 tâm sở. 

(D Universal Mental Factorse—Tâm Sở Phổ 
Thông: 

1) Contact: Phasso (p)—Xúc. 

2) Feeling: Vedana (p)—Thọ. 

3) Perception: Sanna (p)—Tưởng. 

4) Volition: Cetana (p)—Tác Ý (Hành). 

5) One-pointedness: Ekagagta (p)—Nhất Điểm. 

6) Líe faculty: Jivitindriyam (p)—Mạng Căn. 

7) Attention: Manasikaro (p)—Chú Ý. 

Occasional Mental Factors—Tâm Sở Riêng 

Biệt: 

8) Initialapplication: Vitakko (p)—Tầm. 

9) Sustained applicaton: Vicaro (p)—Sát. 

10) Decision: Adhimokkho (p)—Xác Định. 

11) Energy: Viriyam (p)—Tinh Tấn. 

12) Zest: Piti (p)—Phỉ. 

13) Desire: Chando (p)—Dục. 

(IDUnwholesome Mental Factorse—Tâm Sở Bất 
Thiện: 

(A) Unwholesome Universal Mental Factors— 
Tâm Sở Bất Thiện Phổ Thông: 

14) Delusion: Moho (p)—SI. 

15) Shamelessness: Ahirikam (p}—Vô Tàm. 

16) Fearlessness of wrong-doing: Anotfappam 
(p)—Vô Quý. 

17) Restlessness: Uddhaccam (p)—Phóng Dật. 

(B) Unwholesome Occasional Mental Factors— 
Tâm Sở Bất Thiện Riêng Biệt: 

18) Greed: Lobho (p)— Tham. 

19) Wrong views: Ditthi (p)—Tà Kiến. 

20) Conceit: Mano (p)—Ngã Mạn. 

21) Hatred: Doso (p)—Sân. 

22) Envy: Issa (p)—Ganh Ty. 

23) Avarice: Macchariyam (p)—Xan Tham. 

24) Worry: Kukkuc-cam (p)—Lo Âu. 

25) Sloth: Thinam (p)—Hôn Trầm. 

26) Torpor: Middham (p)—Thụy Miên. 

27) Doubt: Vicikiccha (p)—Hoài Nghi. 





1485 


(IV)Beautiful Mental Factors—Tâm Sở Đẹp: 

28) Faith: Saddha (p)—Tín. 

29) Mindfulness: Sati (p)—Niệm. 

30) Shame: Hi (p)—Tàm. 

31) Fear of wrong-doing: Ottappam (p)—Quý. 

32) Non-greed: Alobho (p)—Không Tham. 

33) Non-hatred: Adoso (p)—Không Sân. 

34) Neutrality of mind: Tatramjjhattata (p)—Xả. 

35) Tranquilty of mental body: Kayapassadhi 
(p)—Tâm Sở Vắng Lặng. 

36) Tranquility of consciousness: Cittapassadhi 
(p)—Tâm Vắng Lặng. 

37) Lightness of mental body: Kayalahuta (p)— 
Tâm Sở Khinh An. 

38) Liphtness of consciousness: Cittalahuta (p)— 
Tâm Khinh An. 

39) Malleability of menfal body: Kayamuduta 
(p)—Tâm Sở Nhu Thuận. 

40) Malleability of consciousness: Ciftamuduta 
(p)—Tâm Nhu Thuận. 

41) Wieldiness of body: 
Kayakammamnata (p)—Tâm Sở Thích Ứng. 

42) Wieldiness of Citta- 
kammannata (p)—Tâm Thích Ứng. 

43) Proficlency of mental body: Kayapagunnata 
(p)—Tâm Sở Tỉnh Luyện. 

44) Proficlency of consciousness: Citta-pagunnata 
(p)—Tâm Tình Luyện. 

45) Rectitude of mental body: KayuJjukata (p)— 
Tâm Sở Chánh Trực. 

46) Rectitude of consclousness: CittuJjukata (p)— 
Tâm Chánh Trực. 

(V) Abstinences—Tâm Sở Tiết Chế: 

47) Right speech: Sammavaca (p)—Chánh Ngữ. 

48) Ripht action: Sammakammanto (p)—Chánh 
Nghiệp. 

49) Right livelihood: Samma-ajivo (p)—Chánh 
Mạng. 

(VDIIIlimitables—Tâm Sở Vô Lượng: 

50) Compassion: Karuna (p)—BI. 

5l) Appreciative Joy: Mudita pana (p)—Hỷ. 

(VIDNon-Delusion—Tâm Sở Tuệ Căn: 

52) Wisdom faculty: Pannindriya (p)—Tuệ Căn. 

Fifty-two sfages in the process of becoming 

a Buddha: Ngũ Thập Nhị Vị—Năm mươi hai 

giai đoạn trong tiến trình thành Phật. 

(A) Way to Bodhisattvahood—Bồ Tát Đạo: The 
fifty stages in the process of becoming a 


mental 


COnSCiOusness: 


Buddha; of these fifty-one are to 
Bodhisattvahood—Năm mươi mốt giai đoạn 
đầu để đi đến Bồ Tát đạo: 

1-10)Ten stages of faith: Thập tín—See Ten 
grades of Bodhisattva”s faith. 

1I-20)Ten stages (perlods) 
wisdom: Thập trụ—See Ten stages (periods) 
1n Bodhisattva-wisdom. 

21-30)Ten kinds of practice of Great Enlightening 
Beings: Thập Hạnh —See Ten kinds of 
practice of Great Enlightening Beings,. 

31-40)Ten kinds of dedication: Thập hổi hướng— 
See Ten kinds of dedication. 

41-50)Ten grounds: Thập địa—See Ten grounds. 

5l) The fifty-first stage 1s “the balanced state of 
truth”: Đẳng giác—See Samyak-sambodhi. 

(B) Way of the Buddha—Phật Đạo: 

52) The fiffty second stage to Buddhahood 1s “the 
fine state of truth”: Diệu giác—See Fine state 
of truth. 

Eight (v): Đánh đập. 

Fight against: Chống lại—People always fight 

agaInst things they dislike: Người đời thường 

chống lại những điều họ không thích. 

Fight-War-Victory Buddha: 

Thắng Phật. 

Figurative: Metaphorical—Ấn dụ. 


in  Bodhisattva- 


Đấu Chiến 


Figure (n): Rupa (skÙ—Appearance—Body— 
Figure—Form—Dáng vẻ. 

Filial (a): Hiếu thảo—Be filial to one”s parents: 
Hiếu thảo với cha mẹ. 

Eilial debts: Ân cha mẹ—If you suill have 
parents at home, you should pay filial debts by 
keeping explaining the Pure Land Method and the 
accounts of rebirth to them, so they may develop 
the mind of Joy, believe ¡in rebirth in the Pure 
Land. 

Eilial love: Hiếu ái. 

Eilial piety: Hiếu kính—Hiếu thuận. 

Filiel Piety Day: Ngày Báo Hiếu. 

Filiality: Sự báo hiếu. 

Filiation (n): Bổn phận làm con đối với cha mẹ. 
Eil (v) one?s day with labor and toil: Vất vả 
cực nhọc suốt cả ngày. 


1486 


Filled with: Tràn đầy —Our daily life ¡s filled 
with hatred and anger: Cuộc sống thường nhựt của 
chúng ta dẫy đây oán ghét và thù hận. 

Filling all universes with one body: Đem một 

thân đầy khắp tất cả pháp giới —See Ten spheres 

of Great Enlightening Beings. 

Filling all worlds with the adornment bodies 

of all Buddhas: One of the ten doors of 

liberation—Dùng thân trang nghiêm của tất cả 

Phật đây khắp tất cả thế giới, một trong mười 

môn giải thoát—See Ten kinds of doors of 

liberation of Great Enlightening Beings. 

Filling all worlds with one body: One of the 

Một thân đầy khắp cả 

pháp giới, một trong mười môn giải thoát —See 

Ten kinds of doors of liberation of Great 

Enlightening Beings. 

Films: The four films or things that becloud— 

Bốn màn che phủ—See Four films or things that 

becloud. 

Filter: Đổ lọc nước—A filter—See Eight 

appurtenances ofa monk or a nun. 

Filtering bag: Lộc Thủy Đá—A monk's 

filtering bag to strain off living creatures——Túi lọc 

nước của du tăng, dùng để lọc những sinh vật nhỏ 

li tI trong nước. 

Filth of sỉin: Moral defilement—Tội cấu. 

Eilthy: Ô trược—Defilement—Greed—III-will 

lImpure—Corrupt. 

Final aim: Cứu Cánh. 

l1) End: Final—At the end—Finality—Utmost— 
Mục đích cuối cùng. 

2) Buddhism does not consider material welfare 
as an end In happiness in life: Phật Giáo 
không xem lợi ích vật chất là cứu cánh của 
hạnh phúc trong đời sống. 

Final body: Thân cuối cùng—Tối Hậu Thân— 

The final body, or rebirth, that of an arhat, or a 

bodhisattva ¡in the last stage—Cái thân hay kiếp 

tái sinh cuối cùng trong cõi sinh tử của các vị A 

La Hán hay Bồ Tát. **See Final body without any 

remaining karma. 

Final body without any remaining karma: 

Tê Nghiệp Thân. 


ten doors of liberation 








l) The final body which brings to an end all 
former karma: Thân cuối cùng khi đã chấm 
dứt hết mọi tiền nghiệp. 

2) The final body or the body of a Buddha which 
brinsgs to an end all former karma before 
entering nirvana: Thân Phật đã rũ sạch tiền 
nghiệp và nhập niết bàn. 

Final catastrophes: There are three calamities 

or three final catastrophes—See Three calamities 

or three final catastrophes. 

Final cause: Nguyên nhân cuối cùng. 

Final Commission: Phẩm Chúc Lụy—See 

'Twenty-eight chapters 1n the Lotus Sutra. 

Story of the Bodhisatva Medicine King: Phẩm 

Dược Vương Bổn Sự—See Twenty-eight chapters 

1n the Lotus Sutra. 

Final or complete enlighfenment: Cứu cánh 

giác hay Diệu Giác —Perfect quiescent stage of 

orginal bodhi—Thành tựu viên mãn bổn giác— 

See Five stages of bodhI. 

Final consummation: Tận thế. 

Final death and no rebirth: Anagamin (skt)— 

Độ Ư Tử—See Twelve kinds of life and death. 

Final destruction of all things by fire: Hỏa 

Nhứt Thiết Xứ— One of the meditations on the 

final destruction of all things by fire—Một trong 

những pháp thiển quán (mười nhứt thiết xứ) trong 
giai đoạn cuối cùng khi thế giới bị lửa tàn phá. 

Final destruction of the 

Mahapralaya (skÙ)——The final 

destruction of a universe by (wind), fllood and 

fire—Đại thủy hỏa tai. 

FEinal dharma agøe: Mạt Pháp—See Degenerate 

Age of Dharma. 

Final emancipation: Sự giải thoát cuối cùng— 

The fnal emancipation, the highest goal, in 

Buddhism, 1s not attained at once. Ït is a gradual 

process, a gradual training. As the discourses 

often point out mental purity 1s gained after a 

thorough training in virtuous behavior. Mental 

purify and attainments are not possible without 
moral purity. The Buddha exhorts his disciples 
first to establish themselves In virtue or moral 
habits before entering on the path of meditation 
and wisdom. Hence the need to start from the 
very beginnng. The staring poin 1n the 
Dispensaton of the Buddha 1s sila, virtuous 


universe: 


and  utter 


1487 


behavior. Standing on the firm ground of sila one 
should endeavor to master the fickle mind—Sự 
giải thoát cuối cùng hay cứu cánh tối hậu của đạo 
Phật, không thể đạt đến ngay lập tức được. Đó là 
một tiến trình tuần tự, một sự đào luyện từng 
bước. Như kinh điển thường nói: sự thanh tịnh tâm 
chỉ đạt được sau khi đã thành tựu giới hạnh. 
Thanh tịnh tâm và trí tuệ là điều không thể có 
nếu không thanh tịnh giới. Đức Phật thúc dục các 
đệ tử của Ngài trước tiên hãy tự đặt mình vào nếp 
sống giới hạnh, sau đó mới bước vào con đường 
thiển định và trí tuệ. Chính vì vậy cần phải khởi 
sự ngay từ bước đầu. Điểm khởi đầu trong giáo 
pháp là Giới. Sau khi đã đứng vững trên vùng đất 
giới, hành giả sẽ nỗ lực làm chủ cái tâm dao động 
của mình. 

Final end of Buddhism: Cứu cánh của đạo 
Phật (mục đích cuối cùng của đạo Phật)—Final 
goal of Buddhism—Utmost end of Buddhism—— 
Buddhism does not consider material welfare as 
an end In happiness in life——Phật Giáo không xem 
lợi ích vật chất là cứu cánh của hạnh phúc trong 
đời sống. 

Final incarnafion 
bodhisattva: Hậu hữu. 
Final instructfions: Give ¡n charge—Entrust 
someone with something—Chúc lụy. 

Final Mahayana: Đại Thừa Chung Giáo—See 
Eive đivisions of Buddhism (]). 

Final Mahayana teaching: Đại Thừa Chung 
Giáo—See FIve divisions of Buddhism (1). 

Final miỉnd: Tối Hậu Tâm—-The ñnal or 
ulimate thought, on entering final nirvana—Tối 
hậu niệm hay cái tâm ở sát na cuối cùng hủy thân 
diệt trí, sắp nhập vào vô dư niết bàn. 

Final nirvana: Parinirvana (skt)—Parinibanna 
(p)—Cứu cánh Niết bàn—Vô Dư Niết Bàn—Vô y 
Niết bàn—Originally this term referred to the 
passng of Sakyamuni Buddha, whose death 
marked the end of the cycle of birth, death, and 
rebirth for him. It indicates that he successfully 
broupht to an end all of the conditions that might 
lead to further rebirth within cyclic existence— 
Khởi đầu thuật ngữ này được dùng để chỉ sự nhập 
diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sự thị tịch 
này đánh dấu việc chấm dứt luân hồi sanh tử của 
chính Ngài. Nó còn chỉ rằng Ngài đã thành công 


of the arhat, or 


trong việc chấm dứt những điều kiện có thể dẫn 
đến việc tiếp tục tái sanh trong vòng luân hỗồi— 
See Final nirvana without remainder of 
reincarnation, Two Nirvanas, and Two surpassing 
fruits. 


Final nirvana without remainder of 
reinearnation: Vô Dư Niết Bàn. 
l) RHinal nirvana without remainder of 


reincarnation where all the effects (quả) are 
ended—The nirvana state in which exIsts no 
remainder of the karma of suffering, or the 
full extinction of the groups of existence: Niết 
bàn sau cùng không còn thứ gì sót lại cho 
kiếp luân hồi sanh tử, nơi mà tất cả những 
quả đều chấm dứt, hay sự hiện hữu của mạng 
căn đã hoàn toàn bị đập tắt. 

2) The nirvana of arhat extinction of body and 
mind: Niết Bàn của A La Hán nơi thân tâm 
đều đoạn diệt. 

3) The Nirvana without the upadhi remnant. Ít 1s 
the total extinction of the conditions of being 
as well as of passion. One may call 1t the 
annihilaton of being. This 1s Nirvana of 
Perfect Freedom, or the passing away of 
Sakyamuni Buddha: Niết Bàn không còn lại 
tụ hay uẩn. Nó là sự diệt tận toàn diện những 
điều kiện của hữu cũng như phiền não. Có 
thể gọi nó là vô dư của hữu. Đấy là Niết Bàn 
hay “Giải Thoát Viên Mãn,” là sự nhập diệt 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Final objective: Cứu cánh cuối cùng (cứu cánh 

mục đích). 

Final or perfected Buddha-naturce: 

1l) The perfected Buddha-nature 
resulting from the development of the original 
potentialityé Trí đắc quả Phật tánh—See 
Three kinds of Buddha-nature. 

2) One of the five characteristics of a Buddha”s 
nature—Một trong năm bản tánh đặc biệt của 
Phật tánh—See Five surnames of Buddha 
before he became enlightened (A). 

Final rebirth before Buddhahood: Tối Hậu 

Sinh—See Five rebirths. 

Final separation from morfality:  Arhat 

(sk)—Vô Dư Tử—See Twelve kinds of life and 

death. 


final or 





1488 


Final teaching: Viên Giáo hay giáo lý phổ cập 
và hoàn chỉnh cho hàng Bồ Tát được thuyết giảng 
trong các Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn—His final, 
perfect, bodhisattva, teachng  as 
preached, I.e., the Lotus and NÑirvana Sutras—See 
Eight Tien-T”ai classifications of Sakyamuni”s 
teaching (A). 

Final ten times of the Buddha-recitation: Tối 
Hậu Thập Niệm—Niệm Phật A Di Đà mười lần 
trước khi chết —To call on Amitabha ten times 
when dying. 


unIversal 


Final Triumph: Chiến thắng cuối cùng—On a 
full moon day of May ¡in 578 B.C., Prince 
Siddhartha attained Supreme Enlightenment by 
completely comprehending the Four Noble Truths 
and became the Buddha. This ¡is the preatest 
unshakable victory, the final victory—Vào ngày 
trăng tròn tháng Năm năm 578 trước Tây lịch, 
Thái tử Tất Đạt Đa thành đạt Giác Ngộ Tối 
Thượng (Chánh Đẳng Chánh Giác) bằng cách 
hoàn toàn thấu triệt Bốn Chân Lý Cao Thượng 
(Tứ Diệu Đế) và trở thành Phật. Đây là chiến 
thắng vĩ đại không lay chuyển, chiến thắng cuối 
cùng. 





Final trusf: An ultimate reliance, 1.e. Buddha—— 
Tất Cánh Y (chỉ Đức Phật là nơi nương tựa cuối 
cùng của chúng sanh). 

Final wisdom: Ultimate wisdom——Knowledge of 
the ultimate——Tất cánh trí (trí huệ tối thượng). 
Finality (n): Chung cuộc Chung kết—Cứu 
Cánh —See Final body and Final body without 
any remaining karma. 

Eind (v) fault with: Bắt bẻ——To criticize. 

Eind the favorable occasion: Gặp dịp. 

FEind liberation from the three worlds: Tìm 
cách thoát khỏi tam giới—To want to be free from 
the three worlds (Desire World: Kamavacara— 
Dục giới; Form World: Sắc giớ—Rupavacara; 
Formless World: Vô sắc giới_—Arupavacara) with 
no more life, death and reincarnation. 

Find out one”s own real face: Discover one”s 
own real face—Khám phá ra bộ mặt thật của 
chính mình. 

Eind salvation: Cứu độ. 

Eind the truth: Tìm chân lý. 

Find the way out: Tìm đường thoát ra. 


Find the of the path of 
transmigrafion: Tìm đường thoát ra khỏi con 
đường luân hồi sanh tử. 


Wway 0uf 


Fine: 
1) (a): Madhura (skt—Beautiful—Handsome—— 
Đẹp đẽ. 


2) (v): Bắt phạt—To punish—To penalize. 
Fine-dharma: Saddharma (skt—The true law—— 
Diệu Pháp. 

Fine-material-sphere consciousness: 

Rupavacaram (p)—Tâm thuộc Sắc Giới (tâm sắc 

giớl)—According to the Abhidharma, there are 

fifteen kinds of fine-material-sphere wholesome 

consciousness—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 

Diệu Pháp), có mười lăm tâm thiện thuộc sắc 

giới. 

(D The meaningss of fine-material-sphere 
consciousness: Nghĩa của Tâm Sắc Giới— 
According to Abhidharma, the fine-material- 
sphere conscIousness corresponds to the fine- 
material plane of existence (rupabhumi), or 
the plane of conscilousness perfaining to the 
state of meditative absorption called the 
rupajjhanas—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 
Diệu Pháp), tâm sắc giới tương ứng với Thiển 
Sắc Giới, cảnh giới mà những người chứng 
đắc các tầng thiền sắc giới sẽ tái sanh vào. 


(I) Categories of Fine-Material-Sphere 
Wholesome Consciousness—Phân loại Tâm 
Sắc Giới: 

(A) Eive kinds of  Fine-Materlal-Sphere 


Consciousness: Năm Tâm Thiện Sắc Giới— 

See Fifteen kinds of fine-material-sphere 

wholesome consciousness (A). 

Five kinds of Fine-Material Sphere Resultant 

Consciousness: Năm Tâm Quả Thuộc Sắc 

Giớ—See Fifteen kinds of fine-materlal- 

sphere wholesome consciousness (B). 

kimnds of Sphere 
Functional Consciousness: Năm Tâm Hành 
Thuộc Sắc Giới—See Fifteen kinds of fine- 
material-sphere wholesome conscIousness 
(C). 

** See Four classes Of consciousness. 

Fine-Material-Sphere Resultant 

Consciousness: Tâm Quả Sắc Giới—See Eine- 

material-sphere conscIousness (II) (B). 


(B 


` 


Five Fine-Material 


(C) 


1489 


Eine sound: Beautiful sound—Mỹ Âm. 

1) Beautiful, sweet, or admirable sound: Diệu 
Âm——Tiếng nói tốt. 

2) A king of Gandharvas, or Indra”s musicians: 
Mỹ Âm Càn Thát Bà—Vua của loài Càn 
Thát Bà. 

3) Name of the son of Sudhira and Sumitra, 
converted by Ananda: Tên của con trai của 
Sudhira và Sumitra, người quy-y đầu Phật 
theo A Nan Đà. 

Fine sounding words but a wicked heart: 

Khẩu Phật tâm xà (miệng thì nói như Phật nhưng 

lòng dạ thì độc như rắn). 

Fine-Sphere-Material-Wholesome- 

Consciousness: Tâm Thiện Sắc Giới—See Fine- 

material-sphere consciousness (II) (A). 

Eine state of truth: Diệu Giác —The wonderful 

enliphtenment of Mahayana Buddhism, consisting 

of self-enliphtenment to enliphten others and 

Enlightenment of Buddhahood—The fifty-second 

and the last stage of a bodhisattva before 

becoming Buddha—Diệu giác trong Phật giáo 

Đại thừa gồm tự giác, giác tha, giác hạnh viên 

mãn (tự mình giác ngộ, giúp người giác ngộ, giác 

ngộ tròn đây). Đây là quả vị thứ 52, cũng là quả 
vị cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi thành 

Phật. 

Fine words but wicked heart: Khẩu Phật tâm 

xà (ngoài miệng thì nói điều thiện như Phật, 

nhưng trong lòng thì thâm độc như loài rắn). 

Fingernails ørow long: Móng tay ra dài—A 

Bhiksu or Bhiksuni should not let his or her 

fingernails grow long and trim them so that they 

are ftapered—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không 
nên để móng tay dài rồi sau đó giữa nhọn lại. 

Finger pointing at the moon: Ngón tay chỉ 

Trăng—The teachings of the Buddha or the 

Dharma ¡is only a finger pointing at the direction 

where living beings can reach enlightenment 

(moon). The Dharma 1s only an expedient, which 

should never be taken for the truth. The truth 1s 

the Enlightenment. The moon stands for truth, 
reality, or enlightenment. Buddhist practitioners 
should always be very cautious, never mistake the 
teaching or the pointing finger for the moon or the 
goal of enliphtenment and liberatlon—Trong từ 
ngữ “Ngón tay chỉ trăng,” giáo pháp của Đức Phật 


, 


được ví như là “ngón tay chỉ lên trăng,” chúng 
sanh phải biết giáo pháp chỉ là phương tiện để tu 
hành đạt được giác ngộ chứ không phải là chân 
lý. Mặt trăng chỉ cho chân lý hay sự giác ngộ. 
Người tu Phật luôn nên vô cùng cẩn trọng, chớ 
nên lầm “ngón tay chỉ trăng” hay phương tiện tu 
hành với “trăng” hay mục đích tối thượng là sự 
giác ngộ và giải thoát. 

Finger-ring: Chỉ Xuyến—Sometime made of 
Ørass used In ceremonies by the esoferic sect— 
Nhẫn tay, đôi khi được làm bằng cỏ, Mật giáo hay 
dùng trong nghi lễ. 

Finger (v) the rosary: Lần Chuỗi Hạt—To tell 
ones beads. 

Finical (a): Câu nệ To stck too mụuch to 
formalities. 

Finish (v): Chấm dứt—To end—To bring to an 
end—To put an end—To accomplish. 

Finite (a): Hữu hạn—Có hạn định (hạn hẹp, hữu 
lượng)—FInite—Limitation—LImited—— 
Restricted. 

Finiteness: Hữu biên —lIn the Surangama Sutra, 
book Nine, in the part of the ten states of the 
formation skandha, the Buddha reminded Ananda 
about the four theorles regarding finiteness as 
follows: “Anandal! Further, in his practice of 
samadhi, the good person”s firm, 
unmoving, and proper and can no longer be 
disurbed by demons He can thoroughly 
1nvestigate the origin of all categorles of beings 
and contemplate the source of the subtle, fleeting, 
and constant fluctuation. But If he begins to 
speculate about the making of certain distinctions, 
he could fall into error with four theorles of 
finiteness”—Theo Kính Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật 
đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ hữu biên như 
sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam 
ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm 
được chỗ tiện, cùng tột căn bản cùa các loài sinh. 
Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động 
bản nguyên. Trong phận vị, khởi so đo chấp trước. 
Người đó bị đọa vào luận bốn thứ hữu biên.” 

Fire (n): Agni or Sikhin (skt—Lửa—Flames of 
undesirable forces In the mind. 

(A) There are three kinds of fire: 

1)  Lust: Tham—Greed. 


mind 1s 


1490 


2) Hatred: Sân—Tre. 

3) Ilusion: Si—lgnorance. 

(Œ) Eire ¡is considered as one of the four 
polsonous snakes 1n a basket which Iimply the 
four elements In a body (of which a man 1s 
formed)—Lửa được coi như là một trong bốn 
con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân 
thể (tạo nên thân thể con người)—See Four 
pO0isonous snakes. 
Calamty of fie: 
calamities (B). 

** See Nine elements or nine substances (A). 
Fire altar: Quang Minh Đàn—Hỏa đàn (hỏa 
lò) —Connected with homa or fire worship—Liên 
hệ tới việc thờ lửa. 

Fire of anger: Sân Hỏa—Once arises can burn 
the whole forest of merits—Lửa sân hận (sự sân 
hận một khi nổi lên chẳng khác nào lửa đốt cháy 
cả rừng công đức). 


Nạn lửa—See Seven 


(C) 


Fire of angry passions: Accumulated fires of 
hell— Accumulating one's own hell-firesBody 
as a heap of fire—Hỏa tụ. 

Eire-bell: Hỏa Linh —lIn warning to be careful 
with fire—Chuông lửa hay chuông cảnh báo cẩn 
thận với lửa. 

Fire of birth and death is raging, causing 
endless suffering: Giác ngộ lửa dữ sanh tử— 
See Eight Awakenings of Great People. 

Fire board: Hỏa Bản The wooden plaque, 
hung in the kitchen, the striking of which warns 
the monks that the meal is ready——Tấm gỗ treo 
trong nhà bếp, đánh lên để báo hiệu chư tăng Ni 
là cơm nước đã sẵn sàng. 
Fire-burial: IJhapita  (skÒ—Hỏa 
Cremation—See Four kinds of burial. 
Eire of concentration: Lửa định. 
Fire court: Hỏa Viện —Hỏa Giớ—Kim Cang 
Viêm—The “fire-court,” a kind of contemplation, 
in which the devotee sees himself encircled by 
fire. A kind of contemplation, in which devotee 
by 
circumambulating three times to the ripht while 
making the fire sign—Sân lửa, một loại quán 
tưởng trong đó hành giả tự thấy mình đang bị lửa 
bao bọc (kết hỏa ấn thân xoay ba vòng về phía 
phải, lấy thân làm trung tâm để quán tưởng một 
đại hỏa viện vây quanh). 


Táng— 


seesễ himself encircled fire  after 


Fire of delusion: Mohaggi (p)—Lửa si—See 

Three dharmas (XXYVII) (A). 

Fire of desire: Dục hỏa. 

Fire of destrucfion: Eire ¡in the kalpa of 

destruction—Kiếp hỏa. 

Fire devas: Hỏa Thiên. 

1) The fire devas shown as the 12” sroup in the 
diamond court of the Garbhadhatu: Hỏa 
Thiên được trình bày trong nhóm thứ mười 
hai trong Kim Cang viện thuộc Thai Tạng 
Pháp Giới. 

2) The gods of fire in India, stated as numbering 
forty-four In the Verdic pantheon, with 
Mahabrahma as the first: Hỏa Thần—Thần 
lửa ở Ấn Độ, được nói đến như vị thần thứ 
bốn mươi bốn trong đền thờ Bách Thần của 
Kinh Vệ Đà, trong đó Đại Phạm Thiên được 
xem như là đệ nhứt. 

Fire dhyana: Hỏa định—Một phép Thiển định 

khiến thân người phát ra lửa. 

Fire element: Tejo-dhatu (sk)——Hỏa đại. 

Fire of evil karma: Nghiệp Hỏa—The fires of 

evil karma; the fire of the hells—Lửa dữ của ác 

nghiệp hay lửa của địa ngục. 

Fireflies appearance: Hiện tượng giống như 

những con đom đóm——According to Lama Geshe 

Kelsang Gyatso ¡1n Buddhism ¡in Mahayana 

Tradition, this 1s one of the eight levels of mind 

development during the sleep process. This 

appearance arises when the energy wind which 1s 
related to our fire element dissolves inwardly— 

Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật 

Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như 

ảo tượng là một trong tám tâm phát sinh trong 

giấc ngủ. Tướng nầy sinh khởi khi khí lực tương 
ứng với hỏa đại tan vào trong tâm—See Eight 
levels of mind development during the sleep 

DrOc€ss. 

Eire flame: Fire-light—Hỏa quang. 

Fire furnace: Triangular ¡in shape—Hỏa Lô, lò 

lửa hình chữ nhật—See Four furnaces. 

Fire of hate (anger): Lửa sân hận. 

Fire of hatred: Dosaggi (p)—Lửa sân—See 

Three dharmas (XXVII) (A). 

Fire of hell: Lửa nơi địa ngục. 


1491 


Eire of the householder: Gahapataggi (p}—Lửa 
của người gia chủ—See Three đharmas (XXVII) 
(Bì. 

Fire of ignorance: Lửa sĩ mê. 

Fire in the kalpa of destruction: Kiếp hỏa. 

FKire of karma: Nghiệp Hỏa—The fires of evil 

karma; the fire of the hells Lửa dữ của ác 

nghiệp hay lửa của địa ngục. 

Fire of knowledge: Trí Hỏa—The fire of 

wisdom which burns up misery—Ngọn lửa trí tuệ 

có công năng đốt cháy khổ đau phiền não. 

Eire-light: Ánh lửa—Hỏa quang—Fire flame. 

Eire of love: Ái Hỏa. 

1) Eire oflove: Lửa của luyến ái. 

2) Love is fire that burns (living beings): Luyến 
ái là lửa đốt chúng sanh. 

Fire of lust: Ragaggi (p)—Lửa tham dục— 

According to the Dharmapada Suữra, verse 202, 

the Buddha taughrt: “There 1s no fire like the fire 

of lust. Ño crime like hate. There 1s no 1ÏlI like the 
body. No bliss hipher than peace ¡in the 

Nirvana."—Theo Kinh Pháp Cú 202, Đức Phật 

day: “Không lửa nào bằng lửa tham. Không ác 

nào bằng sân hận. Không khổ nào bằng khổ uẩn. 

Không lạc nào hơn sự an lạc nơi Niết Bàn.”—See 

Three dharmas (XXYVIH) (A) 

Fire pearls: Hỏa châu—Fire ball—Fire balloon. 

Fire-pits: Hỏa Khang (hầm lửa). 

1l) Fire pit of the five desires—Hầm lửa ngũ 
dục. 

2) Frre pit of the three !ll destinies (hell beinss, 
hungry ghosts, and animals): Hầm lửa của ba 
đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). 

Fire of purgatory: See Fire of hell. 

Eire rat: Hỏa thử. 

Eire of samadhi: Hỏa Diệm Tam Muội—Hỏa 

Quang Tam Muội Hỏa Sinh Tam Muội— 

According to the Long Agama, this 1s the samadhi 

entered into by the Buddha, in which he emitted 

flames to overcome a poisonous dragon. This 1s 
also the fire that consumed the body of the 

Buddha when he entered nirvana—Theo kinh 

Trường A Hàm, đây là Tam Ma Địa mà Đức Phật 

đã vào, trong đó Ngài phóng hỏa để lướt qua độc 

long. Đây cũng là loại lửa mà Đức Phật đã dùng 





để hỏa thiêu thân tứ đại của Ngài (vì không có 
lửa nào có thể đốt cháy được thân Ngài). 

Eire of sexual desire: Dâm hỏa (lửa dâm dục). 
Eire of sexual passion: Dâm hỏa (lửa dâm dục). 
Eire siøn: Hỏa Ấn— The sien for which a triangle 
pomntng upwards is  used; a  triangular 
arrangeement of fingers of the ripght hand with the 
left. A 
together and opening the index fingers to form the 


sien made by putting the double fists 


fire-sign, a triangle—Ấn tam giác (ba góc) đỉnh 
quay lên. Ấn tam giác bằng cách bện những ngón 
tay phải và trái vào nhau. Dấu ấn hình thành bằng 
cách chụm hai nắm tay với hai ngón trỏ chụm vào 
nhau làm thành một dấu tam giác lửa. 

Fire of sorrow: Ưu hỏa (sự ưu tư của chúng sanh 
như lửa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ khác kể cả 
công đức tu tập). 

Fire tender: Hỏa Bạn —The cook in a monastic 
kitchen—Hỏa đầu quân (người trông coi bếp núc) 
trong tự viện. 

Eire of those to be revered: Ahuneyyaggi (p)— 
Lửa của người hiếu kính—See Three dharmas 
(XXVIID (B). 

Fire of those worthy of offerings: 
Dakkhineyyagøl (p)—Parents, husband, wife, 
children, monks and nuns—Lửa của người đáng 
cúng dường (cha mẹ, vợ con, và các vị xuất gia)— 
See Three dharmas (XXVII) (B). 
Fire-vomitting dog in the hell: Hỏa cẩu—Chó 
phun lửa trong địa ngục. 

Fire-vomitting serpent ïn the hell: Hỏa xà— 
Rắn phun lửa trong địa ngục. 

FEire-wheel: Alatacakra (skt—A wheel of fire— 
Whirling fire—Whirled fire ¡in a circle, the whole 
circle seeming to be on fire, emblem of 1llusion— 
Hỏa Luân— Tuyển Hỏa Luân—See Alatacakra . 
Fire-worship: Bái Hỏa Giáo—Fire-worship or 
ZOroastrianism Is a religion of ancient Persia, may 
the rise of the 
Bodhisattva doctrine In India, because 1t supplied 


also have contributed to 
a great deal of mythology to Judaism. lts 
Fravashis and Amesa-spentas bear a certain 
assemblance to the Bodhisattvas. The six amesa- 
spentas In Persian mythology, Iimmortal, holy or 
beneficent ones, who are associated with Ahura- 
Mazdah, are personified abstractions, and most 


Bodhisatvas in Buddhism are also really 


1492 


persomifications of Wisdom, Love, or Courage... 
Zoroastrianism ¡nfluenced the development of 
Buddhism more directly through the cult of sun- 
worship, which was introduced into India in the 
thrd century B.C. Sun-worship 1s referred to In 
the Digha-Nikaya, and 1s ridiculed in the Jataka- 
s(orles. Many familiar names of the Mahayana 
are supsestive of sun-worship, 1.e., Amitabha 
(Measureless Lipht), Vairocana (the Briliant 
One). It 1s probably that they establshed an 
Organized sect of sun-worshippers on the basis of 
Zoroastriansm and the ancient Indian domestic 
rifes of sun-worship. The solar myth penetrated 
deep Into every phase of Buddhism, and many 
Bodhisattvas with 
attributes—Đạo thờ lửa là một tôn giáo cổ đại 
của Ba Tư, có lẽ đã góp phần trong việc làm phát 
khởi học thuyết Bồ Tát ở Ấn Độ, vì nó cung cấp 
một số lớn thần thoại và đạo Do Thái. Những vị 
thần Fravashis và Amesa-spentas có sự giống 
nhau nào đó đối với chư Bồ Tát. Sáu vị thần 
Amesa-spentas, những tổng thiên thần bất tử, 
thánh thiện và lợi ích, kết hợp với Ahura-Mazdah, 
là sự trừu tượng hóa nhân cách và những vị Bồ 
Tát chính trong đạo Phật cũng được nhân cách 
hóa từ Trí Tuệ, Từ Bi, và Dũng Cảm... Đạo thờ 
lửa đã ảnh hưởng đến sự phát triển Phật giáo trực 
tiếp hơn qua phong tục thờ lửa, được du nhập vào 
Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. 
Đạo thờ lửa cũng được đề cập trong Trường Bộ 
Kinh và bị chỉ trích trong Túc Sanh Truyện. Nhiều 
hồng danh quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa 
đã gợi lên những ý nghĩa của việc thờ thần lửa 
như Vô Lượng Quang (Phật A Di Đà), Nhật 
Quang (Tỳ Lô Giá Na)... Có lẽ họ đã thành lập 
một hệ thống có tổ chức những người thờ lửa dựa 
trên căn bản của đạo thờ lửa và những nghi lễ thờ 
lửa ở trong Ấn Độ thời cổ đại. Những thần thoại 
mặt trời cũng đã ảnh hưởng nhiều trong Phật giáo 
và nhiều Bồ tát cũng được gán cho những thuộc 
tính của mặt trời. 

Fire-worshipper: Người thờ lửa—See Fire- 
WworshIp. 


werte  endowed solar 


Fire-worshipping: Pyrolatry—Hỏa Giáo hay 
Bái Hỏa Giáo (tôn giáo thờ lửa)—See Fire- 
WorshIp. 

Firm (a): Drdha or Sthira (skt)—Kiên cố—Kiên 
Quyết —Determined—Firmly fixed. 


⁄ 


Firm beliefs: Niểm tin kiên cố 
firm or indestructible beliefs—Có bốn niềm tin 
không hoại diệt—See Four firm beliefs. 

Firm belief in the Buddha: Firm belief in the 
Buddha, one of the four firm or ¡indestructible 


There are four 





beliefs—Kiên tín nơi Phật, một trong bốn niềm tin 
không hoại diệt—See Four Indestructible beliefs. 
Firm belief in the commandmenfs: 
belief in the commandments, one of the four firm 
or Indestructible beliefs—Kiên tín nơi giới luật, 
một trong bốn niềm tin không hoại diệt—See 
Four indestructible beliefs. 

Firm belief in the Law: Firm belief ¡in the Law, 
one of the four firm or indestructible beliefs— 
Kiên tín nơi Pháp, một trong bốn niềm tin không 
hoại diệt—See Four indestructible beliefs. 

Firm belief in the Order (Sangha): Firm 
belief In the Order (Sangha), one of the four firm 
or Indestructible beliefs—Kiên tín nơi Tăng, một 
trong bốn niềm tin không hoại diệt—See Four 
1ndestructible beliefs. 

Firm and complete Bodhisattva: 
Dhrtiparipurna (skt)—Kiên Mãn Bồ Tát. 

Firm cultivation: Tu Kiên—Tu hành kiên 
định—-Firmness 1n observing or maintaining; 
established conviction, 1.e. of the bodhisattva of 
the Differentiated Teaching, that all phenomena 
1n essence are Identical. 

Firm, dense, and indestructible atmosphere: 
Kiên Mật Vô Năng Hoại phong luân—See Ten 
types of characteristics of manifestaton of a 
Buddha (8). 

Firm determination: Quyết tâm vững chắc. 
Firm faith: Đại Tín Tâm——Great faith, surrender 
to Buddha, especially to Amitabha—Lòng tin lớn 
và vững chắc, về nương với Phật, đặc biệt là Phật 
A Di Đà. 

Firm foundation: Nền tảng vững chắc. 


Fưm 


Firm heart: Kiên thực tâm— Tâm kiên thật 

không gì có thể thay đổi hay lay chuyển được. 

Firm knowledge or wisdom: 

I) Kiên trí (trí tuệ vững chắc) —Trí huệ không 
có gì có thể thay đổi hay lay chuyển được. 

2) Name of Vajrapani—Tên của Kim Cang Thủ 
Thế Tôn. 


1493 


Firm mỉnd: Sthiramati (skt—Kiên huệ—Kiên 
Ý —Firm mind, also called firm wisdom—Còn gọi 
là Kiên Tuệ. 

l) Firm mind or wisdom: Tâm ý hay trí tuệ kiên 
cố không gì có thể thay đổi hay lay chuyển 
được. 

2) Name of Sthramati Bodhisattva, an early 
Indian monk of the Mahayana, about 700 
years after the Buddha”s nirvana: Bồ Tát Sa 
La Mạt Để, thuộc Phật Giáo Đại Thừa, xuất 
hiện sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 700 
năm. 

3) Sthramati Bodhisatva who composed The 
Commentaries on Entering Mahayana: Bồ 
Tát Tất Xỉ La Mạt Để, soạn bộ Nhập Đại 
Thừa Luận. 

Firm resolve: Nguyện thực—Vows of self- 

control—See Five kinds of spiritual food. 

Firm resolve on wisdom: Settled resolve on 

wisdom——An huệ. 

Firm and solid: Kiên thực —Kiên thật. 

Firm and stable: Kiên lao (vững chắc). 

Firm and stable determination: Ý chí mạnh 

mẽ vững bền. 


1l) He should be frm and stable ¡in his 
determimation. This ¡1s one of the five 
necessary conditlons for any Zen 


practiioners. lf a Zen practitioner does not 
meet these five conditions, he 1s very easily 
subJect to get harm from demon—Đây là một 
trong năm điều kiện cần thiết cho bất cứ hành 
giả tu thiển nào. Nếu vị tu thiền nào không 
hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma 
chướng tổn hại —See 
characteristics of any Zen cultivafors. 

2) Firm and stable determination. This 1s one of 
the five basic characteristics of any Zen 
cultivatorse—Ý chí kiên định. Đây là một 
trong năm đức tánh căn bản của người tu 
thiển—See Five basic characteristics of any 
Zen cultivators. 


làm Five baslc 


Firm and sure: Kiên cố. 
Eirm-Virtue Buddha: Kiên Đức Phật. 
Eirm-willed: 

I) (a): Ý chí kiên cố. 


2) (m): Name of a Bodhisatva ¡in the 
Garbhadhatu—Kiên Cố Ý, tên của một vị Bồ 
Tát trong Thai Tạng GIới. 

Eirm wisdom: Kiên Ý—See Firm mind. 

Firmly vowing lion: Kiên Thệ Sư Tử— 

Sakyamuni Buddha In a previous Incarnatlon—Sư 

Tử Kiên Thệ, hay thệ nguyện xả thân của sư tử 

khi đã ngộ đạo. Đức Thích Ca Mâu Ni trong tiền 

kiếp khi còn ở nhân vị đã nói về công đức của áo 
cà sa cho sư tử Kiên Thệ lông vàng nghe. Nghe 
xong sư tử bèn thể nguyện xả thân. 

Firmness: 

1) Imperturbility—Bất động—See Eight savours 
(pleasures) of the Buddha”s nirvana. 

2) Tnì lực (sự bên chí tu trì—See Sixteen greaft 
powers obtainable by a bodhisattva. 

Firmness in cultivation: Tu Kiên—Firmness in 

observing or maintaining; established conviction, 

1©. Of the bodhisatva of the Differentiated 

Teaching, that all phenomena in essence are 

1dentical——Tu hành kiên định. 

First (a): 

I) Thứ nhất. 

2) Beginning (n): Lúc bắt đầu (ban sơ)—Có hai 
sự bắt đầu —There are two beginnings—See 
Two beginnings. 

First asankhyeya: Incalculable kalpas—Sơ tăng 

kỳ (a tăng kỳ kiếp thứ nhất). 

Eirst born (a): Đầu lòng—First-born child—Con 

đầu lòng. 

First Cause: Nguyên Nhân Đầu Tiên—]f one 

pOSIfS a first cause, one 1s Justified in asking for 

the cause of that “First Cause”, for nothing can 
escape the law of “condition and cause” which 1s 
patent in the world to all but those who will not 
see. However, a man who attributes beings and 
evenfs fo an omnipotent Creator--God would 
emphatically say: “It is God”s wIll, 1t 1s sacrileøe 
fo question the Authority.” Does not this God-idea 
stifle the human liberty to Investigate, to analyze, 

{O scrutinize, to see what 1s beyond this naked 

eye, and so retards Insight. lt is Imporfant to 

understand that craving 1s not regarded as the Flirst 

Cause; for according to Buddhism, there 1s not 

First Cause, but beginningless causes and effects 

and nothing else ruling the universe. Things are 

neither due to one single cause nor are they 


1494 


causeless, but according to the formula of Eirst Dhyana Heavens: Pathamajjhanabhumi 
Dependent Arising, things are multiple caused. (skt)—Sơ Thiển Thiên. 


Craving, like all other things, physical or mental, 
1s also conditioned, interdependent and relative. lt 
1s neither a begInning nor an end ¡n itself. Though 
craving ¡is cited as the proximate cause of 
sufering, 1t 1s not ¡ndependent, but 
interdependent  Dependent on feelng or 
sensation arises craving, feeling dependent on 
contact and so forth—Nếu người ta thừa nhận có 
nguyên nhân đầu tiên, thì họ phải biện minh được 
khi bị hỏi về nhân của nguyên nhân đầu tiên đó, 
vì không có thứ gì thoát ra khỏi quy luật “nhân- 
duyên”, quy luật nầy được xem là hiển nhiên với 
mọi người, trừ phi người ta không muốn nghe thấy 
chân lý. Tuy nhiên, một người tin vào Thượng đế 
sẽ cho rằng đó là do ý của Thượng đế, không cần 
phải bàn luận chi hết, vì hoài nghi quyển năng 
của Thượng đế là phạm Thánh. Có lẽ chính ý 
niệm về Thượng đế nầy đã kểm chế sự tự do suy 
tư của con người, không cho họ suy luận, phân 
tích, tìm tòi để thấy những gì vượt ngoài mắt trần 
nầy, và làm trở ngại cho việc phát triển tuệ giác. 
Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là 
tham ái không nên được xem như là nguyên nhân 
đầu tiên, vì theo đao Phật hoàn toàn không có cái 
gọi là “nguyên nhân đầu tiên” nầy, mà các pháp 
nhân quả không khởi điểm, ngoài ra không một 
điểu gì khác chỉ phối thế gian nây. Các pháp phát 
sanh không phải chỉ do một nhân, cũng không 
phải vô nhân sanh, mà tuỳ thuộc phát sanh (Pháp 
Duyên Khởi) các pháp do nhiều nhân sanh. Tham 
ái, cũng như các pháp khác, thuộc vật chất hay 
tinh thần, cũng đều do duyên sanh, chúng tùy 
thuộc và liên quan lẫn nhau. Tự thân nó không có 
một khởi điểm hay kết thúc nào cả. Mặc dù tham 
ái được nói đến như nguyên nhân gần của khổ, nó 
không phải là một pháp độc lập mà tùy thuộc vào 
các pháp khác. Ái phát sanh do thọ làm duyên, 
thọ phát sanh do xúc làm duyên, vân vân. 

First day of the summer retreat of the 
monk: Hạ thủ. 

Eirst Dhyana: Sơ Thiền Định—The first dhyana, 
the first depree of dhyana, which produces rebirth 
in the first dhyana heaven—Bậc thiền thứ nhất 
trong bốn bậc thiển định. **See Eirst Dhyana 
Heavens and Four dhyana heavens. 


() 


qI) 


l) 


The meaningss of  Pathamajjhanabhumi— 
Nghĩa của Sơ Thiền Thiên: The first region, 
as laree as the whole universe. The 
inhabifants this  region without 
gustatory (tastng) or olfactory (smelling) 
Organs, not needing food, but possess the 
other four of the six organs. Heaven beinøgs In 
this Heaven are free from all sexual desires; 
nevertheless, they still have other desires. 
Thịs 1s the ground of Joy of separation from 
production. The first dhyana has one world 
with one moon, one meru, four continenfs and 
six devalokas. In the Surangama Suftra, book 
Nine, the Buddha told Ananda about the 
Pathamajjhanabhumi as follows: “Ananda! 
Those who flow to these three superior levels 
1n the PathamaJjhanabhumi (first dhyana) will 
not be oppressed by any suffering or 
affliction. Althoupgh they have not developed 
proper samadhi, their minds are pure to the 
pomt that they are not moved by outflows.”—— 
Cõi trời thứ nhất nơi không còn vị giác hay 
khứu giác, không cần thực phẩm, nhưng vẫn 
còn bốn giác quan còn lại (Nhãn, Nhĩ, Thân, 
Ý). Chúng sanh trong cõi sơ thiển không còn 
sắc dục; tuy nhiên, họ vẫn còn những ham 
muốn khác. Đây là cõi hỷ lạc xa ha cảnh gây 
tội tạo nghiệp. Sơ thiển thiên gồm một thế 
giới, một vệ tinh, một núi Tu Di, và sáu cõi 
trời dục giới. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan 
về bậc Sơ Thiển như sau: “Ông A Nan! Ba 
bực thắng lưu trong sơ thiển, tất cả khổ não 
không thể bức bách. Dù chẳng phải chính tu 
tam ma địa, trong tâm thanh tịnh, các mê lậu 
chẳng động.” 

Sublevels of the First Dhyana Heaven— 
Những cõi trời thuộc cõi Sơ Thiển Thiên: 
Brahma-purohita (skt: Phạm chúng Thiên— 
According to the Surangama Sutra, book 
Nine, all those in the world who cultivate 


1n are 


their minds but do not avail themselves of 
dhyana and so have no wisdom, can only 
confrol their bodies so as fo not engage In 
sexual desire. Whether walking or sitting, or 
1n their thouphts, they are totally devoid of 1t. 


1495 


Since they do not give rise to defiling love, (I) According to the Buddhist tradition—Theo 


they do not remain in the realm of desire. 
These people can, In response to theIr 
thought, take on bodies of Brahma beIngs. 
They are among those In the Heaven of 
Multitudes of Brahma—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, người tu hành không 
mượn thiền na, không có trí tuệ. Chỉ giữ thân 
không dâm dục. Khi đi, khi ngồi, không có 
tưởng nhớ. Ái nhiễm chẳng sinh, không còn 
lưu luyến cõi dục. Họ làm bạn với Phạm 
Thiên. Gọi là Phạm Chúng Thiên. 

2) Brahma-parisadya (skÐ: Phạm Phụ Thiên— 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, 
đây là những người thói quen dục đã trừ, tâm 
ly dục hiện, an vui tùy thuận các luật nghi. 
Năng làm Phạm đức. Gọi là Phạm Phụ 
Thiên —According to the Surangama Sutra, 
book Nine, those whose hearts of desire have 
already been cast aside, the mind apart from 
desire manifests. They have a fond regard for 
the rules of discipline and delight in being In 
accord with them. These people can practice 
the Brahma virtue at all times, and they are 
among those in the Heaven of the Mimisters 
of Brahma. 

3) Mahabrahmana (skÐ: Đại Phạm Thiên— 
According to the Surangama Sutra, book 
Nine, those whose bodies and minds are 
wonderfully perfect, and whose awesome 
deportment 1s not in the least deficient, are 
pure in the prohibitive precepts and have a 
thorough understanding of them as well. At 
all times these people can govern the Brahma 
Multitudes as great Brahma Lords, and they 
are among those 1n the great Brahma 
Heaven—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, những người thân tâm được diệu 
viên, uy nghi chẳng thiếu, cấm giới thanh 
tịnh, lại sáng suốt tỏ ngộ. Thống lĩnh cả Phạm 
chúng, làm Đại Phạm Vương. Gọi là Đại 
Phạm Thiên. 

** See Seven Heavens ïn the Form Realm (B). 

Eirst Dhyana as a Nirvana: Lấy Sơ Thiền làm 

Niết Bàn—See Five kinds of immediate nirvana. 

Eirst five of Buddha?s converts: Năm vị đệ tử 

đầu tiên của Đức Phật. 


truyền thuyết Phật giáo: After attaining the 
truth of life in the universe, the Buddha went 
straight to the Deer Park and was worshipped 
by four of the people with whom he had 
practiced asceticism. They were Ajnata 
Kaundnya (Anna Kondamna), Asvajit 
(Assajt, Bhadrika (Bhaddiya), Dasabala 
Kasyapa (Dasabala Kassapa), and 
Mahanama-Kulika (Mahanama-Kuliya). 
Except Kulika who slipped away because he 
felt so ashamed of himself for his past wrong- 
doings. They repented to the Buddha for theIr 
supicion over the matter of the Buddha 
accepting milk from the shepherd girl. They 
also reported that Kulika had evil plans and 
how he slipped away several times In the 
past The Buddha already knew that 
conditions were not ripe for Kulika to be 
converted, so he accepted the four of them as 
his disciples. As for Kulika, he was caught by 
Angulimala; however, he promised 
Angulimala to help the former to catch the 
Buddha I1f his lifeể can be saved, for the 
Buddha deserved to be the final goal. 
Angulimala agreed and both of them went to 
the Deer Park to catch the Buddha. The 
Buddha was fully aware of Kulika”s evil plot, 
still accompanied him walking slowly Into the 
thick forest. While leading the way to the 
cave, Kulika suddenly felt remorseful. He 
leaned on the side of a tree and burst into 
tears, but he would not say a word. Kaudinya 
and the rest rushed to the scene and 
questioned Kulika as to why he wished to 
lead the Buddha to such dangers. Kulika was 
dumbfounded. As the Buddha already knew 
of Kulika's plot, he used his supernatural 
pOWer fO arrive at Angulimala°s place first 
and said to him: “I can help you realize your 
wish, but you must swear that from now on, 
you will abstain from killing, not even 
harming a small imnsect!” Since Angulimala 
only wished to achieve his goal, he agreed 
without thinking. At that time, Kulika 
recovered his consclence. He was yelling as 
he ran and stood between the Buddha and 
Angulimala. He pleaded: “I beg you to kil 


1496 


me, but never harm the Buddha!” He knelt 
before the Buddha and repented his previous 
wrong doing. The Buddha sternly pointed out: 
“No Gods of Heaven will allow the exchange 
of a hundred lives for a thousand-year life 
span for any ¡mmdividual” The Buddha 
preached to these two evil men much of the 
Buddha Dharma. Face to face with the 
solemn yet kind Buddha, and having heard his 
admonitions, Angulmala was finally 
convinced. He threw away the sword in his 
hand and knelt before the Buddha showing 
penmitence. The Buddha said: “Knowing your 
WTOngS, you can amend your ways and turn 
your back on them. You are thus savedl” 
Both Angulimala and Kulika took refuge In 
the Buddha. The Buddha ¡nitially taught 
Dharma to the five Bhiksus in the Deer Park 
by expounding on the Four Noble Truths (see 
Tứ Diệu Đế). The Buddha also taught the 
five Bhiksus the “Eightfold Path,” which are 
the eight ways of pracice leading to 
Sainthood. At last, he spoke of the Twelve 
Links of Causation (see Thập Nhị Nhân 
Duyên)—Sau khi đạt được chân lý vũ trụ 
nhân sinh, Đức Phật đi thẳng đến Vườn Nai 
và được năm vị mà Ngài đã từng chung tu 
khổ hạnh tôn bái. Đó là các vị A Nhã Kiểu 
Trần Như, Mã Thắng (Át Bệ), Bạt Đề (Bà 
Đề), Thập Lực Ca Diếp, và Ma Ha Nam Câu 
Ly. Chỉ trừ Ma Ha Nam Câu Ly (Kulika) vì tự 
cảm thấy xấu hổ bởi những lỗi lầm khi trước 
nên bỏ đi, không dám gặp Phật. Nhóm bốn 
người còn lại tỏ ý hối hận trước Đức Phật về 
việc đã nghi ngờ Phật về chuyện cô gái hiến 
sữa và bẩm báo lại việc Kulika có tâm địa 
bất lương và nhiều lần bỏ đi. Đức Phật đã 
biết Kulika chưa đủ nhân duyên nên không 
cưỡng ép, Ngài bèn thu nhận bốn người còn 
lại làm đệ tử. Về phần Kulika, hắn bị Ương 
Quật Ma La bắt giữ; tuy nhiên, hắn hứa với 
Ương Quật Ma La là nếu được tha mạng, hắn 
sẽ giúp Ương Quật Ma La bắt Đức Phật vì 
Đức Phật mới là mục tiêu chính của Ương 
Quật Ma La. Ương Quật Ma La đồng ý và cả 
hai cùng nhau đi đến vườn Lộc Uyển. Phật 
biết tâm địa bất chính của Kulka nhưng vẫn 
chậm rãi theo hắn vào rừng sâu. Khi Kulika 


dẫn Phật đến gần cái hang thì bỗng nhiên 
cảm thấy hối hận, gục đầu vào thân cây khóc 
lớn, nhưng không nói lời nào. Kiểu Trần Như 
và nhóm còn lại kéo đến trách hỏi Kulika vì 
sao lại dẫn Đức Phật vào chỗ nguy hiểm thế 
này. Kulika chỉ biết im lặng. Đức Phật đã biết 
âm mưu của Kulika, nên Ngài vận thần thông 
đến ngay trước chỗ của Ương Quật Ma La và 
nói với hắn: “Nếu ngươi muốn đạt nguyện 
vọng, ta có thể giúp, nhưng ngươi phải thể 
rằng từ nay về sau tuyệt đối không còn sát 
sinh, dù chỉ là một con vật nhỏ nhất cũng 
không làm hại.” Ương Quật Ma La chỉ muốn 
đạt được mục đích nên chấp nhận ngay không 
cần suy nghĩ. Lúc này lương tâm của Kulika 
đã tỉnh thức, liền vừa chạy vừa la vừa xông 
đến ngay giữa hai người, nói với Ương Quật 
Ma La: “Xin hãy giết tôi, chứ đừng làm hại 
đến Đức Phật!” Kulika tổ vẻ hối hận và quỳ 
gối ngay trước Đức Phật. Đức Phật nghiêm 
khắc vạch ra: “Thiên thần không bao giờ đổi 
một trăm sinh mạng lấy một ngàn tuổi thọ 
cho một người bao giờ!” Phật còn giảng giải 
nhiều Phật pháp cho hai người. Đứng trước 
Đức Phật nghiêm khắc mà nhân từ, lại được 
nghe những lời răn dạy thân thiết, Ương Quật 
Ma La cuối cùng đã giác ngộ, vứt bổ gươm 
giáo trong tay, rập đầu hối cải trước Phật. 
Phật nói: “Biết sai có thể sửa, ngoảnh đầu lại 
là bờ giác.” Ương Quật Ma La và Kulika đều 
về y nương với Phật. Đức Phật đã giảng cho 
năm vị Tỳ kheo ở vườn Nai về “Tứ Thánh 
Đế” có nghĩa là bốn chân lý cao thượng (see 
Tứ Diệu Đế). Đức Phật còn nói cho năm vị 
Tỳ kheo về “Bát Thánh Đạo”. 





1497 


(Statues of the Buddha and first five of Buddha”s 
converts in Sarnath—Tượng Đức Thế Tôn đang 
thuyết Pháp cho năm anh em Kiểu Trần Như tại 
Sarnath) 

I) According to The Buddha and His Teaching, 
writen by Most Venerable Narada—Theo 
Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada: The first five disciples of the Buddha 
werte  Kondanna, Bhaddiya, Dasabala- 
Kasyapa, Mahanama, and Assaji. They were 
of the Brahmin clan. Kondanna was the 
youngest and cleverest of the eight brahmins 
who were summoned by King Suddhodana to 
name the infant prince. The other four were 
the sons of those older brahmins. All these 
five retired to the forest as ascetics 1n 
anficipation of the Bodhisattva while he was 
endeavouring to attainn Buddhahood. When he 
gave up his useless penances and severe 
austerites and began to nourish the body 
sparingly to regain his lost strenpth, these 
favourte followers, disappointed at his 
change of method, deserted him and went to 
lsipatana. Soon after ther departure the 
Bodhisattva attained Buddhahood. Right after 
his enliphtenment, the Buddha started out to 
the Deer Park in Benares. The five ascetics 
saw him coming from afar decided not to pay 
him due respect as they miscontrued his 
discontnuance of rigid ascetic practices 
which proved absolutely futile during his 
strugsle for enlightenment. They convinced 
one another as follow: “Friends, this ascetic 
Gotama 1s coming. He 1s luxurious. He has 
given up striving and has turned into a life of 
abundance. He should not be greeted and 
waIted upon. His bowl and robe should not be 
taken. Nevertheless a seat should be prepared 
1n case he wished to sit down with us.” 
However, when the Buddha continued to 
draw near, his august personality was such 
solemnly that they were compelled to receIve 
him with due honour. One came forward and 
took his bowl and robe, another prepared a 
seaf, and yet another prepared water for his 
washing of feet. Nevertheless, they addressed 
him by name and called him friend (avuso), a 
form of address applied generally to Juniors 


and equals  At this time, the Buddha 
addressed them thus: “Do not, Bhikkhus, 
addressed the Tathagata by name, or by title 
“friend.” An Exalted One, O Bhikkhus, ¡s the 
Tathagata. A fully enliphtened one 1s he. 
Give ear, Q Bhikkhus! Deathlessness has 
been attained. I shall Instruct and teach the 
Dharma. If you act according to my 
I1nstructions, you wIll before long realize, by 
your own Infuitive wisdom, and live, atfaining 
1n this life 1tself, that supreme consummation 
of the holy life, for the sake of which sons of 
noble families rightly leave the household for 
homelessness.” Thereupon the five ascetics 
replied: “By that demeaner of yours, aVvuso 
Gotama, by that discipline, by those painful 
ausferiies, you did not aftain to any 
superhuman specific knowledge and Insight 
worthy of an Ariya. How will you, when you 
have become luxurious, have gIiven up 
striving, and have turned Into a liíec of 
abundance, gain nay such superhuman 
specrfic knowledge and Insight worthy of an 
Ariya?” In further explanation, the Buddha 
said: “The Tathagata, O Bhikkhus, 1s not not 
luxurious, has not given up striving, and has 
not turned ¡mo a lifeể of abundance. An 
exalted one 1s the Tathagata A fully 
enlightened one 1s he. Give ear, O Bhikkhus! 
Deathlessness has been attained. I shall 
instruct and teach the Dharma. lf you act 
according to my Instructions, you wIll before 
long realize, by your own Intuitive wisdom, 
and live, attainng In this lif€ể Itself, that 
supreme consummation of the holy life, for 
the sake of which sons of noble families 
riphtly leave the household for 
homelessness." For the second time the 
prejudiced aSCetIcs expressed  their 
disappointment in the same manmner. For the 
second time the Buddha reassured theom of 
his attainment to enlightenment. When the 
adamant ascetics refusing to believe him, 
expressed their view for the third time, the 
Buddha questioned them thus: “Do you know, 
O Bhikkhus, of an occasion when I ever 
spoke to you thus before?” The five ascetics 
replied: “Nay, indeed Lord!” The Buddha 


1498 


then repeated for the third time that he had 
gaIned enlightenment and that they also could 
realize the truth If they would act according to 
hisồ Imnstructons lí was ¡indeeda frank 
ufferance, 1ssuing from the sacred lips of the 
Buddha. The culttred ascetics, though 
adamant In their views, were then fully 
convinced of the great achievements of the 
Buddha and of his competence to act as theIr 
moral guide and teacher. They believed his 
words and sat In silence to listen to his noble 
teaching. Three of the ascetics the Buddha 
Instructed, while three went out for almas. 
With what the two ascetics brought from theIr 
almsround the six maintained themselves. 
The next day, two of the ascetics he 
1nstructed, while the other three ascetics went 
out for alms. With what the three brought 
back, six sustained themselves. And those 
five ascetics thus admonished and Instructed 
by the Buddha, being themselves subject to 
bĩính, decay, death, sorrow, and passions, 
realized the real nature of life and, seeking 
out the birthless, decayless, diseaseless, 
deathless, SOrrowless, passlonless, 
incomparable supreme peace, Nưrvana, 
attained the incomparable security, Nirvana, 
which Is free from bírth, decay, disease, 
death, sorrow, and passions. The knowledge 
arose In them that therr deliverance was 
unshakable, that 1t was their last birth and that 
there would be no more of this sfate again. 
The Dhammacakkappavattana Sutta, which 
deals with the Four Noble Truths, was the 
first discourses delivered by the Buddha to 
them. heAring it, Kondanna, the eldest, 
attained the first stage of sainthood. After 
receiving further Instructions, the other four 
atained Sotapati later On hearing the 
Anattalakkhana Suta, which deals with 
soullessness, all 2 the five 
Arahantship, the final stage of sainthood—— 
Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada, năm vị đệ tử đầu tiên của 
Đức Phật là những vị Kiều Trần Như, Bạt Đề 
(Bhaddiya), Thập Lực Ca Diếp (Dasabala- 
Kasyapa), Ma Nam Câu Lợi (Mahanama), và 
Át Bệ (Assaji). Kiểu Trần Như là vị trẻ tuổi 


atfained 


nhất trong tám vị Bà La Môn được vua Tịnh 
Phạn thỉnh đến dự lễ quán đảnh Thái Tử sơ 
sanh. Bốn người kia là con của bốn trong bảy 
vị Bà La Môn lớn tuổi kia. Tất cả năm anh 
em đều cùng nhau vào rừng tu học. Ngay khi 
hay tin Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung điện, 
cả năm anh em cùng đi tìm đạo sĩ CŠ Đàm để 
phục vụ Ngài. Nhưng đến khi Thái Tử chấm 
dứt cuộc tu khổ hạnh ép xác, các vị ấy thất 
vọng, bỏ Ngài đi Isipatana. Chẳng bao lâu 
sau khi các vị nầy rời bỏ Thái tử thì Ngài đắc 
quả thành Phật. Ngay sau khi Đức Phật thành 
đạo, Ngài cất bước đi về hướng vườn Lộc 
Uyển của xứ Ba La Nại. Thấy Phật từ xa đến, 
năm vị đạo sĩ (anh em Kiểu Trần Như) bàn 
tính quyết định không đảnh lễ Ngài với lòng 
tôn kính như xưa. Các vị ấy hiểu lầm thái độ 
của Ngài trong cuộc chiến đấu để thành đạo 
quả, vì Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh cứng 
nhắc và chứng tỏ là tuyệt đối vô ích đó. Năm 
vị đạo sĩ nầy nói chuyện với nhau: “Nầy các 
đạo hữu, đạo sĩ Cổ Đàm đang đi đến ta. Đạo 
sĩ ấy xa hoa, không bền chí cố gắng và đã trở 
lại với đời sống lợi dưỡng. Đạo sĩ ấy không 
đáng cho ta niềm nở tiếp đón và cung kính 
phục vụ. Ta không nên rước y bát cho đạo sĩ 
ấy. Nhưng dầu sao chúng ta cũng nên dọn sẵn 
một chỗ ngồi. Nếu đạo sĩ CŠ Đàm muốn ngồi 
với chúng ta thì cứ ngồi.” Tuy nhiên, trong 
khi Đức Phật bước gần đến, với cung cách oai 
nghi, Ngài đã cảm hóa được năm vị đạo sĩ, và 
không ai bảo ai, năm người cùng đến đẳnh lễ 
Ngài, sau đó người thì rước y bát, người dọn 
chỗ ngồi, người đi lấy nước cho Ngài rửa 
chân, vân vân. Mặc dầu vậy, họ vẫn gọi Ngài 
bằng danh hiệu “đạo hữu,” một hình thức 
xưng hô của những người ngang nhau, hoặc 
để người trên xưng hô với kẻ dưới. Khi đó 
Đức Phật mới nói: “Nầy các đạo sĩ, không 
nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng danh từ 
“đạo hữu.” Như Lai là Đức Thế Tôn, là Đấng 
Toàn Giác. Nghe đây, các đạo sĩ, Như Lai 
thành đạt đạo quả Vô Sanh Bất Diệt và sẽ 
giảng dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo lời 
giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm 
chứng ngộ, do nhờ trí tuệ trực giác, và trong 
kiếp sống nầy, các thầy sẽ hưởng một đời 
sống cùng tột thiêng liêng trong sạch. Cũng vì 


1499 


muốn đi tìm đời sống cao thượng ấy nhiều 
người con trong các gia tộc quý phái đã rời bỏ 
gia đình, sự nghiệp, để trở thành người không 
nhà không cửa.” Năm vị đạo sĩ bèn trả lời: 
“Nầy đạo sĩ Cô Đàm, trước kia, với bao nhiêu 
cố gắng để nghiêm trì kỷ luật mà đạo hữu 
không thành đạt trí tuệ siêu phàm, cũng 
không chứng ngộ được gì xứng đáng với chư 
Phật. Bây giờ đạo hữu sống xa hoa và từ bỏ 
mọi cố gắng, đạo hữu đã trở lại đời sống lợi 
dưỡng thì làm sao mà có thể thành đạt được 
trí huệ siêu phàm và chứng ngộ đạo quả 
ngang hàng với chư Phật?” Sau đó Đức Phật 
giải thích thêm: “Này các đạo sĩ, Như Lai 
không xa hoa, không hề ngừng cố gắng, và 
không trở về đời sống lợi dưỡng. Như Lai là 
Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe nầy 
các đạo sĩ! Như Lai đã thành đạt đạo quả Vô 
Sanh Bất Diệt và sẽ giảng dạy Giáo Pháp. 
Nếu hành đúng theo lời giáo huấn của Như 
Lai, các thầy cũng sẽ sớm chứng ngộ, do nhờ 
trí tuệ trực giác, và trong kiếp sống nầy các 
thầy sẽ hưởng một đời sống cùng tột thiêng 
liêng trong sạch. Cũng vì muốn đi tìm đời 
sống cao thượng ấy mà nhiều người con trong 
các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ gia đình sự 
nghiệp, để trở thành người không nhà cửa.” 
Lần thứ nhì năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên thành 
kiến và tỏ ý thất vọng. Đến lần thứ ba, sau 
khi được Đức Phật lập lại lời xác nhận, năm 
đạo sĩ vẫn giữ vững lập trường, tổ ý hoài 
nghi. Đức Phật hỏi lại: “Nây các đạo sĩ! Các 
thầy có biết một lần nào trước đây Như Lai 
đã nói với các thầy như thế không?” Quả thật 
không. Đức Phật lập lại lần thứ ba rằng Ngài 
đã là Đấng Toàn Giác và chính năm đạo sĩ 
cũng có thể chứng ngộ nếu chịu hành động 
đúng lời giáo huấn. Đó là những lời nói chân 
thật do chính Đức Phật thốt ra. Năm vị đạo sĩ 
là bậc thiện trí, mặc dầu đã có thành kiến 
không tốt, nhưng khi nghe như vậy đã nhận 
định chắc chắn rằng Đức Phật đã thành tựu 
đạo quả vô thượng và có đầy đủ khả năng để 
hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ mới tin 
lời Đức Phật và ngồi xuống yên lặng nghe 
Giáo Pháp Cao Quý. Trong khi Đức Phật 
thuyết pháp cho ba vị nghe thì hai vị kia đi 
khất thực, và sáu vị cùng độ với những thực 


vật mà hai vị đem về. Qua hôm sau hai vị 
nầy nghe pháp thì ba vị kia đi khất thực. Sau 
khi được Đức Phật giảng dạy, tất cả năm vị 
đều nhận định thực tướng của đời sống. Vốn 
là chúng sanh, còn phải chịu sanh, lão, bệnh, 
tử, và ái dục, các vị tìm thoát ra vòng đau khổ 
ấy để đến chỗ không sanh, không lão, không, 
bệnh, không tử, không phiền não, không ái 
dục, cảnh vắng lặng tột bực vô song, niết bàn, 
cảnh chân toàn tuyệt đối, nơi không còn sanh 
lão bệnh tử, phiền não và ái dục. Trí huệ phát 
sanh, năm vị thấu hiểu rằng sự giải thoát của 
các vị rất là vững chắc, không thể lay 
chuyển, và đây là lần sanh cuối cùng. Các vị 
không bao giờ còn tái sanh nữa. Đức Phật đã 
giảng Kinh Chuyển Pháp Luân, để cập đến 
Tứ Diệu Đế, là bài pháp đầu tiên mà Đức 
Phật giảng cho năm vị. Khi nghe xong, Kiểu 
Trần Như, niên trưởng trong năm vị, đắc quả 
Tu Đà Hườn, tầng đầu tiên trong bốn tầng 
Thánh. Về sau bốn vị kia cũng đạt được quả 
vị nầy. Đến khi nghe Đức Phật giảng kinh 
Anattalakkhana Sutta, để cập đến pháp vô 
ngã thì tất cả năm vị đều đắc quả A La Hán. 
First five learned monks: Năm Đệ Tử Đầu 
Tiên Của Đức Phật—See First Five of Buddha”s 
Converts. 
First fortnight of a lunar month: Suklapaksa 
(sk)—Bạch nguyệt—Nửa tháng đầu của tháng 
âm lịch (khi trăng sáng dân và sáng dân). 
First of the four dhyana heavens: Sơ Thiển 
Thiên—See First Dhyana Heavens and Four 
dhyana heavens. 
First fruit: Trái trổ đầu tiên (những thành quả 
đầu tiên). 
First fruit of “Stream Winner”: Tu Đà 
Hoàn—Dự lưu—Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả 
vị Dự Lưu đầu tiên—One who has entered the 
seam—The position of the way of seeing. He 
still has to undergo seven Insfances of birth and 
death—Hành giả đang trong tư thế thấy được 
Đạo. Người ấy vẫn còn phải bảy lần sanh tử 
nữa—See Four kinds of holy men (II). 
First Heaven: Sơ Thiền Thiên—The first region, 
as large as one whole universe. The first of the 
four dhyana heavens, corresponding to the first 
stage of đhyana meditation—Cõi Thiền Thiên thứ 


1500 


nhất trong tứ thiển thiên. **See Eirst Dhyana 
Heavens and Four dhyana heavens. 

First jhana funcfional consciousness Tâm 
Hành sơ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm: Eirst jhana functional consciousness 
topether with iniial application, 
applicaton, zest, happiness, 
pointedness—See Fifteen types of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 

First jhana heaven: Nhất Thiển Thiên—See 
Ñine successive abidings. 

Hirst jhana moral or wholesome 
consciousness: First jhana moral or wholesome 
consciousness together with Initial application, 
sustaned application, zest, happiness, and one- 
pointedness, one of the fiffteen kinds of fine- 
material-sphere wholesome consciousnessTâm 
thiện sơ thiển cùng với Tầm, sát, Phỉ, Lạc, và 
Nhất Điểm hay Trụ—See Eifteen types of Fine- 
Material-Sphere Minds (A). 

First jhana path consciousness of stream- 
entry: Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ Thiển—S§ee Five 
kinds of path of conscIlousness (A). 

First jhana resultant consciousness Tâm Quả 
sơ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm: First jhana resultant consciousness together 
with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness—See Fifteen 
types of Fine-Material-Sphere Minds (A). 

Eirst and last: Root and branch—Beginning and 
end—Bản mạt. 

First master: Tổ Sư—Patron sain—Founder— 
Patriarch —The first teacher, or leader, or founder 
of a school (sect) or the great masters who have 
received and formally transmitted the Buddha”s 
Dharma. The First Indian Patriarch who received 
“mind approval” from the Buddha was Maha- 
Kasyapa. The act was called “Mind to mind” 
transmission, and had been passed on down the 
line. There are twenty-eipht patriarchs In India 
and six in China. From the First Patriarch to Hui- 
Neng, there were thirty-two. However, in China, If 
has particular reference to Bodhidharma——Tổ hay 
tổ sư là những bậc thầy vĩ đại đã nhận và đã 
chính thức truyền bá Phật pháp. Vị Tổ đầu tiên là 
ngài Đại Ca Diếp, được Phật tâm chứng. Tâm 
chứng nầy gọi là “Tâm truyền tâm' và tiếp tục lưu 


sustained 


and one- 


truyền mãi về sau. Có 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị ở 
Trung Quốc. Từ vị Tổ thứ nhất đến Lục Tổ Huệ 
Năng gồm 32 vị. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, người 
ta đặc biệt nói đến Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma. 

First nun: Tỳ Kheo Ni Đầu Tiên —Ananda 
the Buddha to accept his mother, 
Mahaprajapati, she was also the Buddha”s aunt 
and step-mother, to be the first nun to be ordained. 
In the fourteenth years after his enlightenment, 
the Buddha yielded to persuation and admitted his 
aunt and women to his order of relipious 
mendicants, but said that the admission of women 
would shorten the period of Buddhism by 500 
years—Ngài A Nan đã khẩn khoản xin Phật cho 
mẹ là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, cũng là đì và nhũ 
mẫu của Đức Phật, được xuất gia làm Tỳ Kheo Ni 
đầu tiên. Mười bốn năm sau ngày Đức Phật thành 
đạo, Ngài đã nhận đì của Ngài và các phụ nữ vào 
giáo đoàn đầu tiên, nhưng Ngài nói rằng việc 
nhận người nữ vào giáo đoàn sẽ làm cho Phật 
giáo giảm mất đi 500 năm. **See Mahaprajapati. 

Eirst Order of Bhiksunis: Giáo Đoàn Ni đầu 
tiên—After King Suddhodanas funeral, the 
Buddha stllÐ stayed at Namatphan ¡in 
Kapllavastu. One day, Prajapati requested the 
Buddha to accept the 500 odd women for 
ordination, but the Buddha did not consent. 
However, since they were already determined to 
do so, they shaved away ther long hair 
themselves, put on the kasaya, and rushed to 
where the Buddha was staying. Ananda was very 
surprised when he saw the 500 women all with 
therr haIr shaven, he Inquired as to the cause, and 
he was sympathetic. PraJapati begged Ananda to 
plead for them. Ananda led them to see the 
Buddha and they prostrated before him. The 
Buddha compassionately agreed to the sincere 
request of Ananda and PrajapatI. lít was the 
request S of Elder Ananda and Queen 
Mahaprajapati, that the Buddha founded the 
Order of Nuns. The Buddha also appointed Nun 
Gotami, used to be Queen Mahaprajapati, Chief 
of the Order of Nuns, and Venerable Nuns Khema 
and  Uppalavanna, two chief to be deputy for 
Venerable Nun Gotami. He then spoke to them of 
Precepts for a Bhiksuni as well as the Eipht Rules 
of Respect. Henceforth, there were Bhiksunis and 
Sramanerika, femal members of the Order among 


1nsisted 


1501 


the Buddhist Sangha. They are first Bhiksunis and 
Sramanerikas in Buddhist Sangha—Sau khi tang 
lễ của vua Tịnh Phạn, Đức Phật còn lưu lại tịnh 
xá Na Ma Đề Kiện Ni trong thành Ca Tỳ La Vệ. 
Bà di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề dẫn theo 500 phụ 
nữ yêu câu được làm lễ xuất gia, đức Phật không 
ưng thuận, nhưng lòng họ đã quyết, tự cạo mái tóc 
đài, đổi cà sa, đến chỗ Phật ở. A Nan Đà nhìn 
thấy năm trăm phụ nữ cạo trọc đầu tóc, hết sức 
kinh ngạc, hỏi rõ nguyên nhân, rất đỗi đồng tình. 
Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề khẩn cầu A Nan Đà hãy 
vì họ mà cầu xin với Phật. A Nan Đà dẫn họ đến 
chỗ Phật. Đức Phật từ bi đáp thuận thỉnh cầu của 
A Nan Đà và bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Chính nhờ 
lời thỉnh cầu của tôn giả A Nan và Hoàng Hậu 
Ma Ha Ba Xà Ba Để mà Đức Phật đã cho thành 
lập Ñi Đoàn. Đức Phật đã chọn bà Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề đứng đầu Ni Đoàn, hai nữ tôn giả An Hòa 
và Liên Hoa Sắc làm hai nữ đại đệ tử trong Ni 
chúng làm phụ tá cho Hoàng Hậu Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề. Sau đó Phật nói cho họ về giới luật đối 
với Tỳ kheo Ni và Bát Kính Pháp. Từ đó Tăng 
đoàn Phật giáo có phụ nữ xuất gia, đó là những 
Tỳ Kheo Ni và Sa Di Ni đầu tiên. 

First period of the Buddha”s teaching: Sơ 
Thời Giáo——A term of the Dharmalaksana school, 
the first of the three periods of the Buddhaˆs 
teaching, in which he overcame the Ideas of 
heterodox teachers that the ego 1s real, and 
preached the four noble truths and the five 
skandhas, etc.——Một trong ba thời giáo mà Pháp 
Tướng Tông đã lập ra, trong giai đoạn nầy Đức 
Phật cố vượt qua những tà thuyết cho rằng có một 
cái ngã thực, trong giai đoạn nầy Ngài cũng dạy 
về Tứ Diệu Đế và Ngũ Uẩn. **See Five Periods 
and Eight Teachings. 

First power of change: Alaya-vijnana (skÙ— 
Đệ nhất năng biến—A Lại Da—See Alaya- 
vijnana. 

First Sermon: Bài Pháp Đầu Tiên —After the 
Buddha's Enlightenment at Buddha Gaya, he 
moved slowly across India until he reached the 
Deer Park near Benares, where he preached to 
five ascetics his First Sermon. The Sermon 
preached about the Middle Way between all 
extremes, the Four Noble Truths and the Noble 
Eightfold Path—Bài pháp đầu tiên ngay sau khi 
Phật đạt được đại giác tại Bồ để đạo tràng. Phật 


đã đi vào vườn Lộc uyển tại thành Ba La Nại, để 
giảng bài pháp đầu tiên về Trung Đạo, Tứ Diệu 
Đế và Bát Chánh Đạo. 

First sfage: Sơ địa—The first of the ten 
Bodhisattva stages to perfect enlightenment— 
Giai đoạn đầu tiên của Bồ Tát đạo trên đường 
tiến tới toàn giác—See Ten grounds. 

First and supreme letter: Đệ nhất cú—Mẫu tự 
đầu tiên “a” hay là chữ đầu tiên của trí tuệ—The 
alpha of all wisdom. 

First of the three periods of the Buddha”s 
teaching: Sơ Thời Giáo—See First period of the 
Buddha's teaching. 

Eirst vijnana: Đệ Nhứt Thức (A Lại Da Thức)— 
Another name for Alaya-vijnana—Tên khác của 
A Lại Da Thức (thức thứ nhứt trong tám thức tính 
về tầm quan trọng hay từ gốc lên ngọn)—See 
Alaya-vijnana. 

Eish in troubled water: Đục nước béo cò. 
Fisher (n): Người câu cá. 

Fisherman (n): Người đánh cá. 

Eishy: Ám muội—Shady—Dark—Doubtful— 
Underhand—SuspicIous. 
Fitness: Yutti (p)—Yukti 
(tương hợp, hòa hợp, phù hợp). 
Five abhisecani bapfism of the esoferic 





(skÒ Tương ưng 


school: Ngũ chủng quán đảnh—Năm loại quán 

đảnh. 

l) Abhisecani baptism for ordaining acaryas, 
teachers or preachers of the Law: Quán đảnh 
dành cho A Xà Lê (Giáo thọ sư). 

2) Abhisecani baptism for admiting discIples: 
Quán đẳnh dành cho thu nhận đệ tử. 

3) Abhisecani baptism for puting an end to 
calamities or suffering for sins: Quán đảnh 
dành cho chấm dứt tai ương, khổ đau và tội 
lỗi. 

4) Abhisecan baptism for advancement 
success: Quán đảnh dành cho sự tiến bộ và 
thành công. 

5) Abhisecani baptism for controlling evil spIrIts 
or getting rid of difficulties: Quán đảnh dành 
cho việc kiểm soát những thói hư tật xấu. 

Five advanfages to one of good morality: 

Five advantages to one of good morality and of 

success in morality/ Năm Điều Lợi Ích Của 


Or 


1502 


Người Giữ Đủ Giớ—According to the 

Mahaparinibbana Sutta and the Sangiti Sutta In 

the Long Discourses of the Buddha, there are five 

advantages to one of good moralifty and of success 
in morality—Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và 

Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 

điều lợi ích cho người đủ giới: 

l) Through careful attention to his affatrs, he 
gaIns much wealth: Người giữ giới nhờ không 
phóng túng nên được tài sản sung túc. 

2) He gets a good reputation for morality and 
good conduct: Người giữ giới tiếng tốt đổn 


khắp. 
3) Whatever assembly he approaches, whether 
of © Khattiyas, Brahmins Ascetics, or 


Householders, he does so with confidence 
and assurance: Người giữ giới, khi vào hội 
chúng nào, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn 
hay cư sĩ, vị ấy vào một cách đường hoàng, 
không dao động. 

4) At the end of his life, he dies unconfused: 
Người giữ giới khi mệnh chung sẽ chết một 
cách không sợ sệt, không dao động. 

53) After death, at breaking up of the body, he 
arises in a good place, a heavenly world: 
Người giữ giới, sau khi thân hoại mệnh chung 
được sanh lên thiện thú hay Thiên giới. 

Five advantfages for those who attain the 

Bodhisattvahood: According to Sarvastivadis, 

there are five advanfages for those who affain the 

Bodhisattvahood—Theo các nhà Nhất Thiết Hữu 

Bộ, có năm điều thuận lợi cho những ai đã đạt 

được Bồ Tát quả: 

l) They are not born in woeful states, but only 
among gods and men: Không sanh nơi cõi ác, 
mà chỉ ở cõi người hoặc cõi trời. 

2) They are no more reborn In a poor or a 
low class family: Không sanh trong nhà 
nghèo hoặc giai cấp thấp. 

3) They are, by virtue, a man and not a woman: 
Sanh làm người nam đạo đức, chứ không phải 
là phụ nữ. 

4) They are born In perfection free from 
physical defects: Sáu căn hoàn hảo không 
thiếu kém. 

53) They can remember the previous lives of 
their own and never forget them: Nhớ những 


đời sống trước của chính mình mà không 
quên. 

Five afflictions: Ngũ Khổ—Năm nỗi khổ đau 

của con người —The five afflictions that are the 

lot of every man: 

1) Four kinds of suffering: Tứ Khốổ—See Eight 
sufferinøs (1-4). 

2) Sufferings due to separatlon (parting) from 
the loved ones: Ái Biệt Ly Khổ—See Eight 
sufferings (S). 

3) Sufferings meetinge with the 
uncongennial (the hated): Oán Tắng Hội 
Khổ—See Eight sufferings (6). 

4) Sufferings due to unfulfilled wishes, or failure 
in one°s aims: Câu Bất Đắc Khổ—See Eight 
sufferings (7). 

5) Sufferings due to the raging agsregates, OrT 
sufferings caused by the five skandhas: Ngũ 
Ấm Thạnh Suy Khổ—See Eight sufferings 
(8). 

Five Agamas: Ngũ A Hàm. 

1) Dirghagama: Trường A Hàm. 

2) Mahdyamagama: Trung A Hàm. 

3) Samyuktagama: Tạp A Hàm —Tăng Dục Đa 
A Hàm. 

4) Ekottarikagama: Tăng Nhất A Hàm —Ương 
Quật Đa La A Hàm. 

5)_ Ksudrakagama: Khuất Đà Ca A Hàm. 

Five  apsregates:  Pancakkhandha 

Pancaskandha  (skt)—Ngũ 

aggregations. 

Five Agpgregates of Clinging or grasping: 

Upadanakkhanddha (p)—Ngũ Uẩn Thủ— 

According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 

these are called agsøregates of clinging because 

they constitute the objects of clinging—Theo Tỳ 

Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, sở dĩ gọi là Ngũ 

Uẩn thủ vì nó hợp thành những đối tượng của sự 


due to 


(p)— 


F2 ° 
uãn—-Seec  Five 


bám víu hay chấp thủ. 

I) The materiality aggregate of clinging: Sắc 
uẩn thủ. 

2) The feeling aggregate of clinging: Thọ uẩn 
thủ. 

3) The perception agsregate of clinging: Tưởng 
uẩn thủ. 


4) The mental formations agsregate of clinging: 
Hành uẩn thủ. 


5) 


Five Aggregafions: 


1503 


The conscilousness agsregate of clinging: 
Thức uẩn thủ. 


Panca-skandha  (skt)— 


Panca-khandha (p)—Flve aggregates—FIve 
Skandhas. 
Œ) An overview of the “Five agpregatlons”—— 


qI) 


aDm. 


Tổng quan về “Ngũ Uẩn”: According to The 


Prajnaparamta Heart Sutra, the fÍive 
apgregates are composed of form, feelings, 
perceptions mental formations, and 


conscIousness. Generally speaking, the five 
ageregates mean men and the world of 
phenomena. all 
sufferinnes and troubles, Buddhists should 
engase 1n the pracice of profound 
Prajnaparamita and perceive that the five 
agøregates are empty of self-existence. The 
Buddha reminded Saripura: “O_ Sariputra, 
Form 1s not different from Emptiness, and 
Emptiness 1s not different from Form. Form 1s 
Emptiness and Emptiness 1s Form. The same 
can be said of feelings, perceptions, actions 
and consciousnesses.”—Theo Kinh Bát Nhã 
Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngũ uẩn bao gồm 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung, ngũ 
uẩn có nghĩa là con người và thế giới sự vật 
hiện tượng. Muốn thoát ly khổ ách, Phật tử 
nên luôn hành thâm bát nhã và chiếu kiến 
ngũ uẩn giai không. Đức Phật đã nhắc nhở 
Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất, Sắc chẳng 
khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc là 
Không, Không là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức cũng như vậy.”—See 
Agpregations, and Eighty-one divisions in the 
Maha-Prajna-Paramita Sutra 

The meanings of the “Five aggregations”—— 
Nghĩa của “Ngũ Uẩn”: According to the 
Sang Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five agsgregates—The 
ageregates which make up a human being. 
The five skandhas are the roots of all 
Ignorance. They keep sentilent beings from 
realizing ther always-exising Buddha- 
Nature. The five ageregates are considered 
as maras or demons fiphng against the 
Buddha-nature of men. In accordance with 
the Dharma, comprised of five 
aggregates (form, feeling, perception, mental 


In order to overcome 


lại Five 


lHíe Is 


formation, consciousness). Matter plus the 
four mental factors classiied below as 
feeling, perception, mental formation and 
consciousness combined together from lHIfe. 
The real nature of these Íive ageregafes Is 
explained in the Teaching of the Buddha as 
follows: “Matter 1s equated to a heap of foam, 
feeling 1s like a bubble, perception 1s 
described as a mirage, mental formations are 
like a banana tree and consciousness 1s Just 
an Illusion—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm nhóm cấu thành một 
con người (ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm thứ làm 
thành con người. Ngũ uẩn là căn đế của mọi 
sĩ mê làm cho chúng sanh xa rời Phật Tánh 
hằng hữu của mình. Ngũ uẩn được coi như là 
những ma quân chống lại với Phật tính nơi 
mỗi con người. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thân 
cùng nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất 
thực sự của năm uẩn nầy được giải thích 
trong giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc 
tương đồng với một đống bọt biển, thọ như 
bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như 
cây chuối và thức như một ảo tưởng. 


(IDContent of the “Flve aggregatlons”——Nội 


1) 


2) 


dung của “Ngũ Uẩn”: 

Form: Rupa (p)—Sắc uẩn—Material or 
physical factorse—To be physical or form—— 
Mọi thứ vật chất—Aggregate of matter (four 
elements of our own body and other material 
objects such as solidity, fluidity, heat and 
motlon comprise matter). The aggregate of 
form includes the five physical sense organs 
and the corresponding physical obJects of the 
sense organs (the eyes and visible obJects, the 
ears and sound, the nose and smell, the 
tongue and taste, the skin and tangible 
objects)—Tính vật thể gồm bốn yếu tố, rắn, 
lỏng, nhiệt và di động; các giác quan và đối 
tượng của chúng. 

Feeling or sensation: Vedana (skt&p)—Thọ 


uẩn-To be associated with mentfal 
functoninne—Liên hệ tới tâm vương— 


Aggregate of feeling or sensation of three 
kinds pleasant, unpleasant and indifferent. 
When obJect is experienced, that 
experience takes on one of these emotional 
tones, either of pleasure, of displeasure or of 


an 


3) 


4) 


5) 


1504 


indifference—Tính tri giác gồm tất cả các 
loại cảm giác sung sướng, khó chịu hay dửng 
dưng. 

Thought, cognition or perception: Samjna 
(sk)—Sanna (p)—Tưởng uẩn—Thinking— 
Agprega© of percepton—Activty of 
recognifion or 1dentification or attaching of a 
name to an obJect of experience. Perceptions 
include form, sound, smell, taste, bodily 
impression or touch, and mental objects——Ý 
thức chia các tri giác ra làm sáu loại (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, và những ấn tượng tinh 
thần). 

Mental formation: Samskara (skt)—Sankhara 
(p—Formation, ¡impression—Hành uẩn— 


Agpregae of mental  formatlon—A 
condiioned response to the objJect of 
experlence ¡including volilon, atfention, 


discrimination, resolve, etc—Khái niệm hay 
hành động bao gồm phần lớn những hoạt 
động tâm thần, ý chí, phán xét, quyết tâm, 
vân vân. 

Consciousness: Vijnana (skÐ——Vinnana (p)— 
Thức uẩn—Be associated with the faculty or 
naturte of the mind (manas)—Liên hệ đến 


tâm sở—Aggregate of consciousness includes 


the six types of conscilousness (seeing, 
hearing, smelling, tasting, touching and 
mental consciousness). AwWareness or 


Sensitivity to an object, 1.e. the consciousness 
associates with the physical factors when the 
eye and a visible object come Into confact, an 
awareness of a visible object occurs In our 
mind. Consciousness or a turning of a mere 
aWareness Iní(o personal experlence is a 
combined function of feeling, perception and 
mental formation—Nhận thức bao gồm sáu 
loại ý thức nảy sinh từ sự tiếp xúc của giác 
quan tương ứng với một đối tượng tri giác—. 


(V)The “Five aggregations” according to the 


Surangama Sutra—Ngũ uẩn theo Kinh Lăng 
Nghiêm: According to the Surangama Sufra, 
book Two, the Buddha reminded Ananda 
about the five skandhas as folows: “Ananda! 
You have not yet understood that all the 
defiling obJects that appear, all the 1llusory, 
ephemeral characteristics, spring up 1n the 
very spot where they also come to an end. 


l) 


They are what Is called “illusory falseness.” 
But 1s 1n truth the bright 
substance of wonderful enlightenment. Thus 
1t IS throughout, up to the five skandhas and 
the six entrances, to the twelve places and the 
eiphteen realms; the union and mixture of 
Varlous causes and conditlons account for 
therr Illusory and false existence, and the 
separation and dispersion of the causes and 
conditions result in their illusory and false 
extnction. Who would have thought that 
production, extinction, coming, and going are 
fundamentally the everlastng, wonderful 
light of the treasury of the Thus Come One, 
the unmoving_, all-pervading perfection, the 
wonderful nature of true suchness! If within 
the true and permanent nature one seeks 
comng and going  confusion and 
enlipghtenment, or bírth and death, there 1s 
nothing that can be obtained. Ananda! Why 
do I say that the five skandhas are basically 
the wonderful nature of true suchness, the 
treasury of the Thus Come One?”: Theo kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã 
nhắc ngài A Nan về Ngũ Ấm như sau: “Ông 
A Nan! Ông còn chưa biết hết thảy các tướng 
huyễn hóa nơi phù trần đều do nơi vọng niệm 
phân biệt mà sinh ra, lại cũng do nơi đó mà 
mất. Huyễn vọng là cái tướng bên ngoài. 
Tính sâu xa vẫn là diệu giác minh. Như vậy 
cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ đến 
thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, hư 
vọng như có sinh. Khi nhân duyên chia rẽ, hư 
vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh 
diệt, đi lại, đều trong vòng Như Lai tạng trùm 
khắp mười phương, không lay động, không 
thêm bớt, sinh diệt. Trong tính chân thường 
Ấy, cầu những sự đi, lại, mê, ngộ, sinh, tử, 
đều không thể được. Ông A Nan! Vì sao ngũ 
ấm là Như Lai tạng diệu chân như tính?” 

The form skandha: Sắc Ấm—Anandal 
Consider this example: when a person who 
has pure clear eyes look at clear, bright 
emptiness, he sees nothng but clear 
emptiness, and he 1s quite cerfain that nothing 
exIsts within it. If for no apparent reason, the 
peson does not move his eyes, the staring will 
cause fatigue, and then of his own accord, he 


their nature 


b) 


1505 


will see strange flowers In space and other 
unreal appearances that are wild— and 
disordered. You should know that 1t 1s the 
same with the skandha of form. Ananda! The 
strange flowers come neither from emptiness 
nor from the eyesÔng A Nan! Có người 
mắt lành nhìn lên hư không, lúc đầu không 
thấy chi. Sau đó mắt mỏi, thấy các hoa đốm 
nhảy rối rít lăng xăng ở giữa hư không. Sắc 
ấm cũng vậy. Ông A Nan! Các hoa đốm đó 
chẳng phải từ hư không mà đến, cũng chẳng 
phải từ con mắt mà ra. 

The reason for this, Ananda, 1s that If the 
flowers were to come from emptiness, they 
would return to emptiness. lf there Is a 
coming out and goiïng ¡n, the space would not 
be empty. If emptiness were not empty, then 
1t could not contain the appearance of the 
arisal and extinction of the flowers, Just as 
Ananda's body cannot contan another 
Ananda: Thực vậy, ông A Nan, nếu nó từ hư 
không đến, thì sau nó phải trở lại vào hư 
không. Nhưng nếu có vật đi ra đi vào, thì 
không phải là hư không. Nếu hư không không 
phải là hư không, lại không thể để mặc cho 
hoa đốm sinh diệt. Cũng như thân thể của 
ông A Nan không dung nạp được thêm một A 
nan nữa. 

If the flowers were to come from the eyes, 
they would return to the eyes. If the nature of 
the flowers were to come from the eyes, 1t 
would be endowed with the faculty of seeing. 
If it could see, then when 1t left the eyes 1t 
would become flowers In space, and when 1t 
returned it should see the eyes. If ¡it did not 
see, then when it left the eyes It would 
obscure emptiness, and when 1t returned, 1t 
would obscure the eyes. Moreover, when you 
see the flowers, your eyes should not be 
obscured. So why 1t 1s that the eyes are said to 
be Ppure and bripht when they see clear 
emptiness?: Còn như hoa đốm từ con mắt ra, 
nếu quả thế, tất nhiên phải trở vào con mắt. 
Hoa đốm đã từ con mắt ra thì chắc chắn phải 
có tính thấy. Mà nếu có tính thấy, thì khi đi ra 
làm hoa đốm giữa hư không, khi quay trở lại 
phải thấy được con mắt. Còn nếu không có 
tính thấy, thì khi đi ra đã làm bóng lòa giữa 


c) 


2) 


b) 


hư không, đến khi trở về sẽ làm bóng lòa ở 
con mắt. Nếu vậy, khi thấy hoa đốm lẽ ra con 
mắt không mỏi. Sao lại chỉ khi thấy hư không 
rỗng suốt mới gọi là mắt lành? 

Therefore, you should know that the skandha 
of formis empty and false, because It neither 
depends on causes and condiions for 
©XIstence nor is sponfaneous in nature: Vậy 
ông nên biết rằng sắc ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 

The feeling skandha: Thụ Ấm —Ananda! 
Consider the example of a person whose 
hands and feet are relaxed and at ease and 
whose entre body 1s 
harmony. He is unaware of his life-processes, 
because nothing agreeable or 
disapreeable 1n his nature. However, for 
some unknown reason, the person rubs his 
two hands together ¡in emptiness, 
sensatlons of roughness, smoothness, cold, 
and warmth seem to arise from nowhere 
between his palms. You should know that 1t 1s 
the skandha of feeling. 
Anandal AlI this illusory contact does not 
come from emptiness, nor does it come from 
the hand—Ông A Nan! Ví như có người tay 
chân yên ổn, thân thể điều hòa, không có 
cảm giác gì đặc biệt. Bỗng lấy hai bàn tay 
xoa vào nhau, hư vọng cảm thấy Tít, trơn, 
nóng, lạnh. Thụ ấm cũng như vậy. A Nan! 
Những cảm xúc trên, không phải từ hư không 
đến, cũng không phải từ đôi bàn tay ra. 

The reason for this, Ananda, 1s that 1Ÿ it came 
from emptiness, then since 1t could make 
confact with the palms, why wouldn't it make 
confact with the body? It should not be that 
emptiness chooses what 1t comes 1n contact 
with: Thật vậy, ông A Nan! Nếu từ hư không 
đến, thì đã đến làm cẩm xúc bàn tay, sao 
không đến làm cảm xúc nơi thân thể. Chả lẽ 
hư không lại biết lựa chỗ mà đến làm cảm 


in balance and 


there Is 


and 


the same with 


xúc? 

Tf It came from the palms, it could be readily 
felt without waltting for the two palms to be 
Joined. What 1s more, It 1t were fo come from 
the palms, then the palms  would know when 
they were joined. When they separated, the 
confact would return ¡into the arms, the wrisfS, 


c) 


3) 
a) 


b) 


1506 


the bones, and the marrow, and you also 
should be aware of the course of Ifs entry. Ït 
should also be percerved by the mind because 
1t would behave like something coming In and 
going out of the body. In that case, what need 
would there be to put the two palms together 
to experience what ¡is called “contact?': Nếu 
từ bàn tay mà ra, thì đáng lẽ không cần phải 
đợi đến hai tay hợp lại mới ra, mà lúc nào 
cảm xúc cũng ra. Lại nếu từ bàn tay mà ra, 
thì khi hợp lại, bàn tay biết có cảm xúc, đến 
khi rời nhau, cái cẩm xúc tất chạy vào. 
Xương tủy trong hai cánh tay phải biết cảm 
xúc đi vào đến chỗ nào. Lại phải có tâm hay 
biết lúc nào ra, lúc nào vào, rồi lại phải có 
một vật gọi là cảm xúc đi đi lại lại trong thân 
thể. Sao lại đợi hai tay hợp lại phát ra tri giác 
mới gọi là cảm xúc? 

Therefore, you should know hat the skandha 
of feeling 1s empty and false, because 1t 
neither depends on causes and conditions for 
©XIstence nor is spontaneous in nature: Vậy 
nên biết: thụ ấm hư vọng, vốn chẳng phải 
tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 

The skandha of thinkinge—Tưởng Ấm: 
Ananda! Consider the example of a person 
whose mouth waters at the mention of sour 
plums, or the soles of whose feet tinple when 
he thinks about walking along a precIpice. 
You should know that 1t 1s the same with the 
skandha of thinking. Ananda! You should 
know that the watering of the mouth caused 
by the mention of the plums does not come 
from the plums, nor does it come from the 
mouth: Ông A Nan! Ví như có người nghe nói 
quả mơ chua, nước miếng đã chảy trong 
miệng. Nghĩ đến trèo lên dốc cao, thấy trong 
lòng bàn chân đau mỏi. Tưởng ấm cũng như 
vậy. Ông A Nan! Nếu cái tiếng chua đó, 
không tự quả mơ sinh, không phải tự miệng 
ông vào. 

The reason for this, Ananda, 1s that I1 1t were 
produced from the plums, the plums should 
speak for themselves, why walt for someone 
to mention them?: Thật vậy ông A Nan, nếu 
chua từ quả mơ sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói 
là chua, sao lại phải đợi người ta nói? 


c) 


đ) 


©) 


4) 
a) 


b) 


If it came from the mouth, the mouth itself 
should hear, and what need would there be to 
wait for the ear? Nếu do miệng vào, thì 
miệng phải tự mình nghe tiếng, sao lại cần có 
lỗ tai? 

If the ear alone heard, then why doesn't the 
water come out of the ear?: Nếu riêng tai 
nghe, sao nước miếng không chảy ra ở tai? 
Thinking about walking along a precIpice 1s 
explained in the same way. Therefore, you 
should know that the skandha of thinking 1s 
empty and false, since it neither depends 
upon causes and conditions for existence, nor 
is spontaneous in nature: Tưởng tượng mình 
leo dốc, cũng tương tự như thế. Vậy nên biết: 
tưởng ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân 
duyên hay tính tự nhiên. 

The skandha of mental fromation—Hành Ấm: 
Ananda! Consider, for example, a swIft rapids 
whose waves follow upon one another In 
orderly succession, the ones behind never 
overftaking the ones In front. You should know 
that it is the same with the skandha of mental 
formaton. Ananda! Thus the nature of the 
flow does not arise because of emptiness, nor 
does it come Into existence because of the 
wafter. Ït 1s not the nature of water, and yet 1t 
1S nO( Separate from either emptiness or 
water: Ông A Nan! Ví như dòng nước chảy 
mạnh, các sóng nối nhau, cái trước cái sau 
chẳng vượt nhau. Hành ấm cũng như vậy. 
Ông A Nan! Dòng nước như vậy, không phải 
do hư không sinh, không phải do nước mà có. 
Không phải là tính của nước, cũng không 
phải ra ngoài hư không và nước. 

The reason for this, Ananda, 1s that If 1t arose 
because of emptiness, then the inexhaustible 
emptiness throughout the ten directions wold 
become an ¡inexhaustible flow, and all the 
worlds would inevitably be drown: Thật vậy, 
ông A Nan, nếu do hư không sinh, thì cả hư 
không vô tận trong mười phương đều thành 
dòng nước vô tận, mà thế giới bị chìm đắm. 

If the swIft rapids existed because of wafer, 
then their nature would differ from that of 
water and the location and characteristics of 
1š ©xistence would be apparent. lf their 
nature were simply that of water, then when 


q) 


5) 


a) 


b) 


C) 


) 


1507 


they became still and clear they would no 
longer be made up of water: Nếu nhân nước 
mà có, thì tính của dòng nước chảy mạnh đó, 
lẽ ra không phải là tính nước; vì có tính riêng 
của dòng nước, chắc có thể chỉ rõ ràng. 
Suppose It were fo separate from empfIness 
and water, there Isnt anything outside of 
emptiness, and outside of water there Isn't 
any flow: Còn nếu ra ngoài hư không và 
nước, thì không có gì ở ngoài hư không, mà 
ngoài nước ra không có dòng nước. 
Therefore, you should know that the skandha 
of mental formation 1s empty and false, since 
1t neither depends upon causes and conditions 
for existence nor Is spontaneous In nature— 
Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 

The skandha of consciousness—Thức Ấm: 
Ananda! Consider, for example, a man who 
pIcks up a kalavinka pitcher and stops up 1fs 
two holes. He lift up the pitcher filled with 
emptiness and, walking some thousand-mile 
way, presenfs It to another country. You 
should: know that the skandha of 
consclousness 1s the same way. Thus, 
Ananda, the space does not come from one 
place, nor does it go to another: Ông A Nan! 
Ví như người lấy cái bình tần già, bịt cả hai 
miệng bình, rồi vác đầy một bình hư không, 
đi xa nghìn dậm, mà tặng nước khác. Thức 
ấm cũng như vậy. Ông A Nan! Cái hư không 
đó, không phải từ phương kia mà lại, cũng 
không phải ở phương nầy vào. 

The reason for this, Ananda, 1s that IÝ It were 
to come from another place, then when the 
sftored-up emptiness 1n the pitcher went 
elsewhere, there would be less emptiness In 
the place where the pitcher was originally: 
Thật vậy, ông A Nan, nếu từ phương kia lại 
thì trong bình đó đã đựng hư không mà đi, ở 
chỗ cũ lẽ ra phải thiếu một phần hư không. 

Tf it were to enter this region, when the holes 
were unplugged and the pitcher was turned 
over, one would see emptiness come out: 
Nếu từ phương nầy mà vào, thì khi mở lỗ trút 
bính, phải thấy hư không ra. 

Therefore, you should know that the skandha 
Of consciousness 1s empty and false, since 1t 


neither depends upon causes and conditions 
fOr ©xistence nor Is spontaneous In nature: 
Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 


(V) Ordinary people”s point of view on the Five 


Aggregates—Phàm phu nhìn Ngũ Uẩn: The 
Buddha taught in the Sati Patthana Sutra: “Tf 
you have patlence and the will to see things 
as they truly are. If you would turn inwards to 
the recesses of your own minds and note with 
Just bare afftention (sat), not obJectively 
without proJecting an ego Into the process, 
then cultivate this practice for a sufficient 
length of time, then you will see these five 
aggregafes not as an entify but as a series Of 
physical and mental processes. Then you wil 
not mistake the superficial for the real. You 
will then see that these agøregafes arise and 
disappear in rapid succession, never being the 
same for fWO consecutive moments, never 
static but always In a state of flux, never 
being but always becoming” And the 
Buddha continued to teach in the Lankavatara 
Sutra: “lhe Tathatagata 1s neither different 
nor notdifferent from the Skandhas.” 
(Skandhebhyo-nanyo-nanayas-tathagata)— 
Phàm phu không nhìn ngũ uẩn như là những 
hiện tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như 
một thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối chúng 
ta, do ham muốn bẩm sinh của chúng ta cho 
những thứ trên là của ta để thỏa mãn cái 
“Ngã” quan trọng của chúng ta—We do not 
see the five agpøregates as phenomena but as 
an entity because of our deluded minds, and 
Our Innafe desire to treat these as a self In 
odđer to pander to our self-Importance. 


(VIDThe Buddha-wisdom on the five aggregaftes: 


Tri Kiến Phật về Ngũ Uẩn— The Buddha 
taught In the Sati Patthana Sutra: “If you have 
patence and the will to see things as they 
truly are. If you would turn inwards to the 
recesses of your own minds and note with Just 
bare attention (sat), not objectively without 
proJecting an ego ¡nto the process, then 
cultivate this practice for a sufficient length of 
time, then you will see these five agøregafes 
not as an entity but as a series of physical and 
mental processes. Then you wil not mistake 


1508 


the superficial for the real. You will then see 
that these agøregates arise and disappear In 
rapId succession, never being the same for 
fwo consecutive moments, never static but 
always In a state of flux, never being but 
always_ becoming.” And the Buddha 
continued to teach ¡in the Lankavatara Sutra: 
“The Tathatagata 1s neither different nor not- 
different from the Skandhas.” (Skandhebhyo- 
nanyo-nanayas-tathagata)—Đức Phật dạy 
trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại 
và có ý chí, bạn sẽ thấy được bộ mặt thật của 
sự vật. Nếu bạn chịu quay vào nội tâm và 
quán chiếu bể sâu của tâm khẩm, chú tâm 
nhận xét một cách khách quan, không liên 
tưởng đến bản ngã, và chịu trau dôổi như vậy 
trong một thời gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn 
không phải là một thực thể mà là một loạt 
các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi bạn 
sẽ không còn lầm lẫn cái bể ngoài với cái 
thực. Bạn sẽ thấy ngũ uẩn phát sinh và biến 
đi một cách liên tục và nhanh chóng. Chúng 
luôn luôn biến đổi từng phút từng giây, không 
bao giờ tĩnh mà luôn động, không bao giờ là 
thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy 
tiếp trong Kinh Lăng Già: “Như Lai không 
khác cũng không phải không khác với các 
uẩn.”. 

FEive alternatives: Ngũ Biên—Năm loại biên 

kiến—The fñive alternatives: 

l1) Things exist: Thị Hữu. 

2) Things do not exist: Thị Vô. 

3) Both exist and non-exist: Diệc Hữu Diệc Vô. 

4)_ Neither exist nor non-exist: Phi Hữu Phi Vô. 

5) Neiher non-exist nor are without 
existence: Phi Phi Hữu, Phi Phi Vô. 

Five areas of spending: Năm Thứ Chi Tiêu—In 

the Pattakamma Sutta, the Buddha reminded a 

person should spend his wealth In five areas— 

Trong Kinh Pattakamma, Đức Phật nhắc nhở một 

người nên chỉ tiêu của cải của mình theo năm chỗ 

sau đây: 

l) Expenditure on food and clothing and other 
needs: Chỉ tiêu về thực phẩm, quần áo và các 
nhu cầu khác. 

2) Maintain of parents, wife and children and 
servants: Nuôi cha mẹ, vợ con và người làm. 


non- 


3) For illness and other emergencles: Chi tiêu 
về thuốc thang và những trường hợp khẩn cấp 
khác. 

4) For charitable purposes: Chi tiêu về mục đích 
từ thiện. 

53) Expenditures on the followings—Chi tiêu vào 
những việc sau đây: 

a) Treatng one's relatives: Đối xử với thân 
quyến. 

b)_ Đối xử với khách —Treating one”s visitOrs. 

c) Offering alms in memory of the departed: 
Cúng dường để tưởng nhớ đến những người 
đã khuất. 


d) Offering merit to the deities: Dâng lễ cúng 
dường chư Thiên. 
e) Offerings to monks and nuns: Dâng lễ cúng 


dường chư Tăng NI. 

f Payment of state taxes and dues ¡in time: Trả 
thuế và lệ phí nhà nước đúng kỳ hạn. 

Five attributes of the dharmakaya: Panca- 

dharmakaya—Ngũ Phần Pháp Thân— The five 

attributes of the dharmakaya or spiritual body of 

Tathagata. These five attibutes surpass all 

condiions of form or the five skandhas, all 

materiality (rupa), all sensations (vedana), all 

(samjna), all aCfIVIty 

(karman), all knowledge (vinana)—Năm loại 

pháp thân công đức của Như Lai: 

1)  Budhha 1s above all moral conditions: Giới— 
Ba nghiệp thân khẩu ý của Như Lai vượt trên 
mọi lỗi lầm sai trái. 

2) Tranguil and apart from all false Ideas: 
Định —Chân tâm của Như Lai tịch nh và xa 
lìa mọi vọng niệm. 

3) Wise and omniscient: Huệ—Chân trí Như Lai 
viên minh siêu phàm. 

4) Free, unlimited, unconditioned, which 1s the 
state of nirvana: Giải thoát Thân tâm Như 
Lai giải thoát mọi hệ phược, đó là trạng thái 
Niết bàn. 

53) Buddha has perfect knowledge of this state: 
Giải thoát tri kiến—Như Lai biết được trạng 
thái thực sự giải thoát. 

Five bad dreams: Ngũ Mộng —The five bad 

dreams of King Ajatasatru on the nipht( that 

Buddha entered nirvana—Năm cảnh mộng của 

vua A Xà Thế trong đêm Dức Như Lai nhập Niết 

Bàn: 


COnSCiOusness moral 


1509 


1) As the moon sank the sun rose from the earth: 
Khi mặt trăng lặn thì mặt trời mọc lên từ đất. 

2) The stars fell like rain: Sao sa như mưa. 

3) Smoke rose from the earth: Khói từ đất bốc 
lên. 

4) Seven comets appeared: Bảy sao chổi hiện 
lên trên trời. 

53) A great conflagration filling the sky then fell 
on the earth: Trên trời có đám lửa lớn che kín 
cõi hư không rồi rớt xuống đất. 

Eive bad monks who died and went to hells: 

Ngũ Xiển Để — The fñive sandhilas—Five bad 

monks who died, went to the hells, and were 

reborn as sandhilas or imperfect males—Năm ác 

Tăng, khi chết sa vào địa ngục, và tái sanh làm 

ngũ xiển để hay đồng nam đồng nữ. 

Five baptisms of the esoferic school: Ngũ 

Chủng Quán Đảnh —Năm loại quán đảnh—The 

fñive abhisecani baptisms of the esoteric school: 

l) Abhisecani baptsm for ordaining acaryas, 
teachers or preachers of the Law: Quán đảnh 
dành cho A Xà Lê (Giáo thọ sư). 

2) Abhisecani baptism for admiting disciples: 
Quán đảnh dành cho thu nhận đệ tử. 

3) Abhisecani baptism for putting an end to 
calamities or suffering for sins: Quán đảnh 
dành cho chấm dứt tai ương, khổ đau và tội 
lỗi. 

4) Abhisecan bapism for advancement or 
success: Quán đảnh dành cho sự tiến bộ và 
thành công. 

53) Abhisecani baptism for controlling evil spIrIts 
or getting rid of difficuldes: Quán đảnh dành 
cho việc kiểm soát những thói hư tật xấu. 

Five bases of deliverance: Vimuttayatanani 

(p—Ngũ Giải Thoát Xứ—According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are five bases of deliverance— 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

năm giải thoát xứ: 

1) The fñirst base of deliverance: Giải Thoát Xứ 
Thứ Nhất—Here, the teacher or a respected 
fellow-disciple teaches a monk Dhamma. 
Anh he receives the teaching, he gains a 
grasp of both the spirit and the letter of the 
teaching. At this, Joy arises In him, and from 
this Joy, delipht; and by this delipht his sense 
are calmed, he feels happiness as a result, 


2) 


3) 


4) 


and with ths happines his mind 1s 
established—Ở đây vị Tỳ Kheo, khi nghe bậc 
Đạo Sư, hay một vị đồng phạm hạnh đáng 
kính nào thuyết pháp, đối với pháp ấy, hiểu 
được nghĩa lý và văn cú. Nhờ vậy mà sanh 
khoan khoái, nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ 
hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh 
an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định 
tỉnh. 

The second base of deliverance: Giải Thoát 
Xứ Thứ Hai—-Here a monk who has not 
heard the teaching, but In the course of 
teaching Dhamma to others he has learnt 1t by 
heart as he has heard 1t. At this, Joy arises In 
him, and from this Joy, delight; and by this 
delipht his senses are calmed, he feels 
happiness as a result, and with this happiness 
his mind is established—Ở đây vị Tỳ Kheo 
không nghe giáo pháp, nhưng vị ấy, theo điều 
đã nghe đã học từ trước, thuyết pháp một 
cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối 
với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và văn cú. 
Nhờ vậy mà sanh khoan khoái, nhờ khoan 
khoái sanh hỷ. Nhờ hỷ tâm mà thân khinh an. 
Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ 
tâm được định tỉnh. 

The third base of deliverance: Giải Thoát Xứ 
Thứ Ba—Here a monk who has not heard the 
teaching, but as he is chanting the Dhamma, 
JOy arises In him, and from this joy, delight; 
and by this delight his senses are calmed, he 
feels happiness as a result, and with this 
happIness his mind 1s established—Ở đây vị 
Tỳ Kheo không được nghe bậc Đạo Sư hay 
một vị đồng phạm đáng kính nào thuyết 
pháp. cũng không theo điều đã nghe, điều đã 
học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các 
người khác. Vị ấy theo điều đã nghe đã học, 
tụng đọc pháp một cách rõ ràng, do vậy đối 
với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và văn cú. 
Nhờ hiểu được nghĩa lý và văn cú mà thân 
được khinh an. Nhờ thân khinh an, lạc thọ 
sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh. 

The fourth base of deliverance: Giải Thoát 
Xứ Thứ Tư—Here a monk who has not heard 
the teaching from a teacher or a respected 
fellow-discIple; he taught the 
Dhamma; nor has he chanted the Dhamma; 


nor has 


5) 


1510 


but when he applies his mind to the Dhamma, 
thinks and ponders over It and concenfrafes 
his attention on 1t, Joy arises in him, and from 
this Joy, delight; and by this delight his senses 
are calmed, he feels happiness as a result, 
and with ths happines his mind 1s 
established—Ở đây vị Tỳ Kheo, không nghe 
một bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh 
thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe 
đã học mà thuyết pháp rộng rãi cho các người 
khác; cũng không theo điều đã nghe đã học, 
tụng đọc một cách rõ ràng. Vị ấy theo những 
điều đã nghe đã học, dùng tâm tầm cầu, suy 
tư, quán sát pháp ấy. Nhờ vậy mà đối với 
pháp ấy hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ 
hiểu nghĩa lý và văn cú, khoan khoái sanh. 
Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ 
tâm, thân khinh an. Nhờ khinh an, lạc thọ 
sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh. 

The fifth base of deliverance: Giải Thoát Xứ 
Thứ Năm —Here a monk who has not heard 
the teaching from a teacher or a respected 
fellow-disciple; has he taught the 
Dhamma; nor has he chanted the Dhamma; 
nor has he thought or pondered over the 
Dhamma; but when he has properly grasped 
Some concentration-sien (samadhi-nimittam), 
has well considered it, applied his mind to 1t 
(supadharitam), and has well penetrated 1t 
with wisdom (suppatividdham-panmnaya). At 
this, Joy arises in him, and from this Joy, 
delipht; and by this delipht his senses are 
calmed, he feels happiness as a result, and 
with this happiness his mind 1s established—— 
Ở đây vị Tỳ Kheo không nghe bậc Đạo Sư 
hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào 
thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe 
đã học thuyết giảng một cách rộng rãi cho 
các người khác, cũng không theo điều đã 
nghe đã học dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán 
sát, nhưng vị Tỳ Kheo ấy khéo nắm giữ một 
định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể 
nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu 
được nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu được 
nghĩa lý và văn cú, nên khoan khoái sanh. 
Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ 
tâm, thân khinh an. Nhờ thân khinh an, lạc 
thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm định tỉnh. 


nOT 


kive basic characteristics 


of any Zen 


cultivators: Năm Đức Tính Căn Bản Của Người 


Tu Thiển. 

l) Strictly keep the precepts: Giới hạnh tính 
nghiêm. 

2) Nature and roots should be active (swIft) and 
enlightened: Căn tánh nhanh nhẹn sáng suốt. 

3) Understand clearly the Buddha teachings and 
skilfully distinguish right from wrong, as well 
as true from false: Thấu triệt chân lý và khéo 
phân biệt chánh tà chân ngụy. 

4) Firm and stable determination: Ý chí kiên 
định. 

5) Should always culúivate with good advIsors, 


who have a thourouegh knowledge of the 
sufras and who zealously practise medifation 
to obtain the ripht guidance: Luôn nương theo 
chư thiện hữu tri thức, những người làu thông 
kinh điển, tinh chuyên tu hành để được hướng 
dẫn đúng đắn. 


Five benefits of Walking Meditation: The 


Buddha 


described five additional, specific 


benefits of walking meditation—Đức Phật dạy về 
5 lợi ích của việc đi kinh hành: 


l) 


2) 


One who does walking meditaton will have 
the stamina to go long journeys. This 1s 
1mportant in the Buddha”s time, when Bhiksus 
and Bhiksunis (monks and nuns), had no 
means of transportation other than theIr feet 
and legs. As a meditation practiioner today 
can consider yourself to be Bhiksus, and can 
thnk of this benefit simply as physical 
strengthening: Người đi kinh hành sẽ có sức 
chịu đựng bền bỉ cho những cuộc hành trình 
dài. Đây là điều kiện quan trọng vào thời của 
Đức Phật vì thời bấy giờ Tỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni không có phương tiện di chuyển nào 
khác hơn đôi chân. Là hành giả của thời buổi 
hôm nay bạn có thể tự xem mình như các vị 
Tỳ Kheo, và có thể nghĩ đến lợi ích nầy đơn 
thuần như là tăng cường sức mạnh về thể 
chất. 

During walking meditation, practiioner must 
triple his effort. Mechanical effort is needed 
to lift the foot and there 1s also the mental 
effort to be aware of the walking movemei. 
This ¡1s the factor of right effort from the 
Eightfold Noble Path taught by the Buddha. If 


3) 


) 


1511 


ths triple effort contnues through the 
movemenis of lifting the foot, placing 1t down 
and moving 1t forward, 1t wIll strengthen not 
only the physical strength, but also the mental 
strength. This 1s very Important for the next 
meditaton session: Trong khi đi kinh hành, 
hành giả phải làm gấp ba lần sự cố gắng. Cố 
gắng về thể chất để nhấc chân lên và phải có 
sự cố gắng tinh thần để tỉnh thức vào việc 
kinh hành. Đây là yếu tố chánh tinh tấn trong 
Bát Thánh Đạo được Đức Phật giảng dạy. 
Nếu sự cố gắng gấp ba này tiếp tục trong 
suốt sự chuyển động từ nhấc chân lên, đạt 
chân xuống và di chuyển về phía trước thì 
chẳng những sức mạnh thể chất được tăng 
cường mà sức bền bỉ liên tục của tinh thần 
cũng sẽ được tăng cường. Điều này rất quan 
trọng cho lần hành thiền sắp tới. 

The balance between siting and walking 
meditations contributes to good health, which 
in turn speed up the progress in cultivation. 
Obviously 1t 1s difficult to practice siting 
meditaton when you don't have good health 
or when you are sick. Too mụuch sitting can 
cause many physical discomfort and can lead 
to 1llnesses. But the shiff of posture and 
movements of walking meditation revive the 
muscles and stimulate circulation. This does 
not only help you revive your physical 
strenpgth, but it also help you prevent 1llness: 
Sự quân bình giữa tọa thiển và kinh hành góp 
phần làm tốt sức khỏe của hành giả, việc này 
lại giúp hành giả tiến nhanh trong tu tập. Dĩ 
nhiên là rất khó thực tập tọa thiển lúc bạn 
không có sức khỏe tốt hay lúc bệnh hoạn. 
Ngồi nhiều quá có thể gây ra sự khó chịu về 
thể chất và có thể đưa tới bệnh hoạn. Nhưng 
sự thay đổi tư thế và sự di chuyển trong khi đi 
thiển hành có thể phục hoạt các bắp thịt và 
kích thích sự lưu thông của máu. Điều này 
chẳng những giúp phục hoạt sức mạnh thể 
chất, mà còn giúp cho hành giả tránh được 
bệnh tật nữa. 

Walking meditation digestion. 
lmproper digestion produces a lot of 
discomfort and thus a hindrance to practice. 


aSSISfS 


3) 


kive benefi(s for the virtuous 


meal and before sifting, practitioner should do 
a good walkng meditation to prevent 
drowsiness. Walking as soon as one øets up In 
the morning 1s also a good way to establish 
mindfulness and to avoid nodding head ¡in the 
first sitting of the day: Thiền hành giúp cho 
việc tiêu hóa được dễ dàng. Việc tiêu hóa 
khó khăn sẽ đem lại nhiều bực bội khó chịu 
và có thể là một trở ngại trong việc tu tập. 
Kinh hành giúp cho việc bài tiết được dễ 
dàng, giảm thiểu được thụy miên và hôn 
trầm. Sau khi ăn và trước khi ngôi thiển, hành 
giả nên đi kinh hành để tránh buôn ngủ. Đi 
kinh hành ngay khi thức dậy vào buổi sáng là 
cách rất tốt để thiết lập chánh niệm và tránh 
được ngủ gật trong thời khóa tọa thiển đầu 
ngày. 

Walking meditation can help build durable 
concenfration. As the mind works to focus on 
each movement during the walking session, 
concenfraton becomes continuous. Every 
sep builds the foundaton for 
concenfration, and helps the mind stay with 
the  obJect momeit, 
eventually to reveal the true nature of reality 
at the deepest level. A practiioner who never 
does walking meditation will have a difficult 
time getting anywhere when he or she si 
down on the siting meditation. But one who 
Isễ dilipent ¡1n walking mediaton wil 
automatically carry strong mindfulness and 
firm concentraton Into siting meditation: 
Kinh hành có thể giúp tạo nên sự định tâm 
lâu dài. Khi tâm tập trung vào mỗi chuyển 
động trong khi đi kinh hành, thì sự định tâm 
sẽ trở nên liên tục, mỗi bước đi tạo nên một 
căn bản vững chắc cho sự định tâm, và giúp 
cho tâm giữ được sự tập trung vào để mục từ 
lúc này qua lúc khác, cuối cùng sẽ nhận chân 
được thực tướng của vạn hữu ở tầng mức 
thâm sâu nhất. Một hành giả không bao giờ 
chịu đi kinh hành sẽ gặp khó khăn khi tọa 
thiển. Nếu hành giả nào đi kinh hành đều đặn 
sẽ tự động có chánh niệm và chánh định 
trong thời khóa tọa thiền. 


firm 


fom moment to 


in the 


Walking meditadon helps keep the bowelš nerfecting of virtue: Năm lợi ích cho người đức 
clear, minimizing sÌth and torpor. After a hạnh toàn thiện giới (Tăng Chi Bộ Kinh). 


1512 


l) One who 1s virfuious, possessed of virtue, 
comes Info a large fortune as consequence of 
diligence: Người có giới đức thừa hưởng gia 
tài lớn nhờ tinh cần. 
One who 1s virfuous, possessed of virtue, a 
far name Is spread abroad: Người có giới 
đức, được tiếng tốt đồn xa. 
One who Is virtuous, possessed of virtue, 
enters an assembly of Khattiyas, Brahmans, 
householders or ascetics without fear or 
hesitation: Người có giới đức, không sợ hãi 
rụt rè khi đến giữa chúng hội Sát đế lợi, Bà- 
La-Môn, gia chủ hay Sa Môn. 
One who 1s virtuous, dies unconfused: Người 
có giới đức khi chết tâm không tán loạn. 
One who Is virtuous, possessed of virtue, on 
the break up of the body after death, 
reappears 1n a happy destiny or In the 
heavenly world: Người có giới đức, lúc mệnh 
chung được sanh vào cõi an lạc hay cảnh trời. 
Five betrayals: Ngũ Nghịch—-FEive hellish 
Cardinal Sins—Five 
betrayals—Five grave sins (offenses) which cause 
rebrrth In the Avici or hell of interrupted (endless) 
suffering in the deepest and most suffering level 
of hell—They are considered “betrayals” or “sin” 
because Instead of being filial, repaying kindness, 
offering, and providing nourishment, one commifs 
the ultimate betrayals—The five grave sins are— 
Phạm một trong năm trọng tội trên, chúng sanh 
phải sa vào A tỳ vô gián địa ngục và chịu khổ 
hình không ngừng trong tận cùng địa ngục—GọI 
là “nghịch” hay “tội” vì thay vì phải hiếu kính, 
đáp lại bằng từ ái và cúng dường hay nuôi dưỡng, 
thì người ta làm ngược lại (trong Tứ Thập Bát 
Nguyện của Đức Phật A Di Đà, điều nguyện thứ 
18 có nói rằng: “Nếu tôi được làm Phật, thì chúng 
sanh mười phương chí tâm tín lạc, muốn sanh về 
nước tôi, cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, 
xin chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác. Chỉ trừ ra kẻ 
phạm tội ngũ nghịch, dèm pha Chánh Pháp.” Như 
thế chúng ta thấy tội ngũ nghịch là cực kỳ nghiêm 
trọng—See Forty-eight vows of Amitabha): 
()Q The five great sins in the Hinayana—Tiểu 
Thừa Ngũ Nghịch: 
1) Killing (murdering) ones father: Giết cha (sát 
phụ). 


2) 


3) 


4) 


5) 


deeds—Five ultimate 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) 


]) 


2) 


3) 


4) 


Kiling (murdering) one`s mother: Giết mẹ 
(sát mẫu). 

KiHIng (murdering) or hurting an Arhat (a 
sant—-an enliphtened one)—lIntentionally 
murder an Arhat, who has already achieved 
enliphtenment or raping a Buddhist nun also 
considered as an Ulimate Betrayal: Giết A 
La Hán—Giết hay làm tổn hại A-La-Hán, 
một vị đã giác ngộ, hoặc hãm hiếp một nữ tu 
cũng là phạm một trong ngũ nghịch. 

To disrupt the Buddhist Order: Gây bất hòa 
trong Tăng chúng——Causing dissension within 
the  Sangha—Causng disturbance and 
disruption of harmony (disunity—destroying 
the harmony) among Bhiksus and nuns In 
monasteriles by spreading lies and goss†p, 
forcing them into abandoning their religious 
lives—Gây bất hòa hay rối loạn trong Tăng 
chúng bằng cách loan truyền những tin đổn 
hay nói chuyện nhãm nhí làm cho họ phế bỏ 
đời sống tu hành. 

Causing the Buddhas to bleed: To spIll the 
Buddhaˆs blood—Stabbing and causing blood 
to fall from Buddha or destroying Buddha 
sfatues—lnjuring the body of a Buddha or 
insult the Dharma—Làm thân Phật chảy máu 
bằng cách đâm, hay hủy hoại hình tượng 
Phật, hay gây thương tích cho thân Phật, hoặc 
hủy báng Phật pháp. 

Eive Sins that equal to the first five—Đồng 
tội Ngũ Nghịch: 

Violation of a mother, or a fully ordained nun 
1s equal to the sin of killing one”s mother: 
Xúc phạm tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc hàng 
vô học là đồng với tội giết mẹ. 

KiHing a bodhisattva in dhyana 1s equal to the 
sin of kiling one's father: Giết Bồ Tát đang 
nhập định đồng với tội giết cha. 

KiHIng anyone in training to be an arhat 1s 
cqual to the sin of killing an arhat: Giết bậc 
Thánh giả hữu học đồng tội giết bậc Thánh 
vô học A La Hán. 

Preventing the restoration of harmony In a 
sangha 1s equal to the sin of destroying the 
harmony of the sangha: Không để cho thành 
tựu hòa hợp Tăng là đồng tội với phá hòa hợp 
Tăng. 


1513 


53) Destroying the Buddha”s stupa 1s equal to the 
sin of shedding the blood of a Buddha: Phá 
tháp Phật là đồng tội với làm thân Phật chẩy 
mu. 

(ID The five great sins in the Mahayana—Đại 
Thừa Ngũ Nghịch: 

l) Sacnlege, such as destroying temples, 
burning sutras or images of Buddhas, stealing 
a Buddha”s or monk”s things, Iinducing others 
to do so, or taking pleasure therein: Phá hại 
chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, lấy vật của 
Phật hay chư Tăng, hoặc khuyến khích người 
làm, hoặc thấy người làm mà sanh tâm hoan 
hỷ. 

2) Slander or abuse the teaching of Sravakas, 
Pratyeka-buddhas, or Bodhisattvas: Hủy báng 
pháp của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ 
Tát. 

3) Ill-treatment, or killing of monks or nuns, or 
force them to leave the monasferies to return 
to worldly life: Ngược đãi giết chóc chư Tăng 
Ni hoặc buộc họ phải hoàn tục. 

4 Commit any one of the five deadly sins gIven 
above: Phạm một trong năm trọng tội trên. 

53) Denial of the karma consequences of Ill 
deeds, acting or teaching others accordingly, 
and unceasing evil life: Chối bỏ luật nhơn 
quả nghiệp báo, thường xuyên gây nghiệp bất 
thiện mà còn dạy người gây ác nghiệp, luôn 
sống đời xấu xa. 

Five beyond mentation things: Ngũ Bất Khả 

Tư Nghì —According to the Sastra on the Prajna- 

Paramita Sutra, there are five ¡inconceivable or 

thought-surpassing or beyond menfation things— 

Theo Trí Độ Luận, có năm thứ bất khả tư nghì. 

l) Innumerable number of sentient beings 1s 
inconceivable: Chúng sanh vô biên bất khả tư 
nghì: The number of living beings. 

2) Karmic consequence 1s Inconceivable: All the 
consequences of karma—Nghiệp quả báo bất 
khả tư nghì. 

3) The concentration power of a zen practitioner 
1s Inconceivable: The powers of a sfate of 
dhyana—Định lực của Thiên giả là bất khả tư 
nghì. 

4) The power of dragons 1s Iinconceivable: The 
powers of nagas—Lực của các rồng là bất 
khả tư nghì. 


5) 


The Buddha Law 1s inconceivable: The 
powers of the Budhas—Phật pháp là bất khả 
tư nghì. 


Five bodhi or stages of enlightenment: Ngũ 
Bồ Đề —Năm loại Bồ Đề. 


]) 


2) 


3) 


) 


5) 


Resolve on supreme bodhi: Phát tâm bổ đềể— 
Vì vô thượng Bồ Để mà phát tâm. 

Mind control (the passions and observance of 
the paramitas): Phục tâm bổ để—Chế phục 
phiền não mà tu hành các hạnh Ba La Mật. 
Mental enliphtenment, study and increase In 
knowledge and ïn the prajnaparamitas: Minh 
tâm bổ để —Quán sát các pháp để tu hành 
Bát Nhã Ba La Mật. 

Mental expansion, freedom from the 
limitations of reincarnation and attainment of 
Complete knowledge: Xuất đáo bồ đề —Xuất 
ly tam giới và đạt đến nhất thiết trí. 
Atfanment of a passionless condition and of 
supreme perfect enlightenment: Vô thượng 
bổ để —Đạt tới tình trạng vô dục và vô 
thượng Bồ Đề. 


Five Bodhisattvas in the Diamond Realms: 
Ngũ Bí Mật—-The five Bodhisatvas of the 
Diamond realm—Năm vị Kim cang Bồ Tát trong 
Kim cang giới: 


]) 


2) 


3) 


Vajrasattva: Kim Cang Tát Đỏa—Vajrasattva 
represents the six fundamental elemenfs of 
senfient existence and here indicates the birth 
of bodhisattva sentience, ¡in the middle—Tất 
cả các loài chúng sanh đều có lục đại tự tánh, 
ở đây nói về các loài hữu tình chúng sanh, 
được đặt ở trung tâm. 

Bodhisattvas of Desire: Dục Kim Cang— 
Ordinary people who have just met the 
Acarya, in the East—Desire Is that of bodhi 
and the salvation of all_—Bồ tát Dục hay 
phàm phu mới gặp được giáo thọ A Xà Lê, 
được đặt ở phía Đông. Dục ở đây là muốn 
phát tâm Bồ Đề và cứu độ chúng sanh. 
Bodhisattvas of Contact: Xúc Kim Cang— 
One who has resolved the Bodhicitta, vowed 
to practice great loving kindness, and wanted 
to confact with the needy world for Its 
salvation, in the South—Bồ Tát Xúc hay vị 
đã phát tâm Bồ Đề, tu hạnh đại bi, và muốn 
tiếp xúc với thế giới bên ngoài để cứu độ, 
được đặt ở phía Nam. 


1514 


4) Bodhisattvas of Love: Ái Kim Cang—One 
who has attained the Buddhahood and vowed 
to love all sentlent beings—VỊ đã thành tựu 
Phật quả và phát nguyện thương yêu chúng 
sanh, được đặt ở phía Tây. 

3) Bodhisattvas of Pride: Mạn Kim Cang—One 
who entered Nirvana (pride here means the 
power of nirvana), in the North—VỊ đã tự tại 
nơi Niết Bàn, được đặt ở phía Bắc. 

Eive Bodhisattvas who sometimes stand on 

the lef( of Sakyamuni, indicafive of five 


forms of wisdom: Ngũ Phật Đảnh Tôn—Five 

Bodhisattvas sometimes placed on the left of 

SakyamunI, Indicative of five forms of wisdom—— 

Ngũ Đảnh Luân Vương hay năm vị Bồ Tát thường 

đứng bên trái của Phật Thích Ca, tượng trưng cho 

năm trí tuệ: 

1)  Sitatapatra (skÐ: Bạch Tản Phật Đỉnh—with 
white parasol, symbol of pure mercy, one of 
the tile of Avalokitesvara—Lấy lọng trắng 
làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho đức 
đại từ bi trong trắng truyền khắp pháp giới, 
một trong những danh hiệu của Quán Thế 
Âm Bồ Tát. 

2) Jaya (sk): Thắng Phật Đảnh—With sword, 
symbol of wisdom or discretion—Lấy thanh 
bảo kiếm làm hình Tam Muội Da, tượng 
trưng cho trí tuệ. 

3) Vijaya (skÐ: Tối Thắng Phật Đảnh—With 
golden wheel symbol of unexcelled power of 
preachng—Tối Thắng Kim Luân Phật 
Đảnh— Chuyển Luân Vương Phật Đảnh— 
Lấy bánh xe vàng làm hình Tam Muội Da, 
tượng trưng cho công đức chuyển pháp luân 
không gì sánh bằng. 

4) Tejorasi (skÐ: Hỏa Tụ Phật Đảnh—Collected 
brilliance with Insignia authority or a flame—— 
Còn gọi là Hỏa Quang, Quang Tụ hay Phóng 
Quang Phật Đảnh—Lấy ánh sáng làm hình 
Tam Muội Da, tượng trưng cho sự thu nhiếp 
chúng sanh. 

5)_ Vikirma (skÐ: Xả Trừ Phật Đảnh—Scattering 
and destroying all distressing delusion, with a 
hook as symbol—Trừ Chướng Phật Đảnh— 
Thôi Toái Phật Đảnh—Trừ nghiệp Phật 
Đảnh—Trừ Cái Chướng Phật Đảnh—Lấy cái 
móc làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho 
công đức phá nát tất cả phiền não. 


Five Bodhisattvas in Vajradhatu: Ngũ Bí 
Mật—See Five Bodhisattvas in the Diamond 
Realms. 

Five bonds: Ngũ Kết —According to the 

Abhidharma, there are five bonds which bind men 

to mortalityý—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có năm 

kết hay năm loại vọng hoặc giống như dây trói 
buộc chúng sanh vào luân hồi sanh tử: 

1) Desire: Lust—Tham Kết—Tham lam. 

2) Hate: Sân Kết Nóng giận hay phẫn nộ. 

3) Pride: Arrogance—Mạn Kết —Kiêu mạn hay 
cậy mình khinh người. 

4) Envy: Tật Kết Ghen ghét (với sự giàu sang 
hay hay ho của người). 

5) Grudging: Xan Kết —Bỏn xẻn hay tham tiếc 
của cải. 

FEive bonds in the lower desire-realms: Ngũ 

Hạ Phần Kết—See FEive ties in the lower realm. 

Five bonds to mortality: Ngũ kiết—See Five 

bonds. 

FEive Books of the Sutra Pitaka: Năm Bộ Tạng 

Kinh (A Hàm). 

l) Collecion of Long Discourses: Digha- 
NÑikaya—Trường A-Hàm, chép lại những bài 
kinh dài. 

2) Collecion of Middle-length Discourses: 
Majjhima-Nikaya—Trung A-Hàm, chép lại 
những bài Pháp dài trung bình. 

3) Collection of Kindred Sayings: Samyutta- 
NÑikaya—Tạp A-Hàm, chép lại những câu 
kinh tương tợ nhau. 

4) Colleclion of Gradual Sayings: Angutftara- 
Ñikaya—Tăng Nhứt A-Hàm, chép lại những 
bài Pháp sắp xếp theo con số. 

5) Smaller Collection: Khuddaka-Nikaya—Tiểu 
A-Hàm, chép lại những câu kệ vắn tắt. 

Five Books of the Vinaya Pitaka: Năm Bộ 

Tạng Luật. 

1) Major Offences: ParaJika-Pal_—Tội Nặng. 

2) Minor Offences: Pacittiya-Pal_—Tội Nhẹ. 

3) Greater Section: Mahavagga-Pal—Phần 
Lớn. 

4) Lesser Section: Cullavagga-Pali—Phần Nhỏ. 

53) Epitome of the Vinaya: Parivara-Pali—GIới 
Toát Yếu. 

Five branches of the Southern School: Ngũ 

Phái Thiểền— The five branches of the Southern 


1515 


school of Ch?an Buddhism in China. All the 

Southern Zen schools traced their lineage to Hui- 

NÑeng (638-713), the sixth patriarch of Chinese 

Ch'an—Năm phái Thiển của Thiền Tông Nam 

Trung Quốc. Năm phái thiển nầy đều là truyền 

thừa từ Lục Tổ Huệ Năng (638-713). 

1) Lin-Chi: Rinzai—Lâm Tế. 

2) Kuei-Yang: Khuê Ngưỡng——Vĩ Ngưỡng. 

3) Ts'ao-Tung: Tào Động. 

4) Yun-Men: Vân Môn. 

53) Fa-Yen: Pháp Nhãn. 

Five Buddhas that correspond to the five 

Bodhisatfvas: A bodhisattva who represents the 

Buddha”s dharmakaya, or spiritual body; wisdom 

1n øraciousness and a pIerce or angry form agaInst 

evil—Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, 

và Ngũ Phẫn Nộ. 

l1) Vairocana (Đại Nhật Như Lai) appears In the 
three forms—Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba 
hình thức: 

a) Vajra-paramita Bodhisatva: Chuyển Pháp 
Luân Bồ Tát. 

b) Universally Shining Vajrasattva: Biến Chiếu 


Kim Cang. 
c©) Arya-Acalanatha Raja: Bất Động Minh 
Vương. 


2) Aksobhya appears In the three forms—A Súc 
Bệ Phật dưới ba hình thức: 

a)_ Akashagarbha: Hư Không Tạng. 

b)_ Complete Power: Như Ý. 

c)  Kundali-Raja: Quân Trà Lợi Minh Vương. 

3) Ratnasambhava`s three forms: Nam Phật 
(Bảo Sanh Phật) dưới ba hình thức. 

a)  Samantabhadra: Phổ Hiển. 

b) Sattva-vajra: Tát Đỏa. 

c) Trailokyavijaya-raja: Giáng Tam thế Minh 
VƯƠN. 

4) Amitabha Buddha: A Di Đà. 

a)  Avalokitesvara: Quán Thế Âm. 

b)  Dharmaraja: Pháp Kim Cang. 

c) The horse-head Dharmapala: 
Mã đầu Minh vương. 

53 Amoghasiddhis three forms: 
Phật. 

a) Maitreya: DI Lặc. 

b)_ Karmavajra: Nghiệp Kim Cang. 

c)  Vajrayaksa: Kim Cang Dạ Xoa. 


HayagrIva— 


Bất Không 


Five Buddhas that correspond to the fvye 

colors: Ngũ Phật Ngũ Sắc The five Buddhas 

correspond to five colours—Năm vị Phật tương 
ứng với Năm mầu sắc: 

l) Vatrocana Buddha corresponds to White: 
Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với sắc Trắng. 

2) Aksobhya Buddha corresponds to Blue: Phật 
A Súc Bệ tương ứng với sắc Xanh. 

3) Ratnasambhava Buddha corresponds to 
Yellow: Phật Bảo Sanh hay Nam Phật tương 
ứng với sắc Vàng. 

4) Amitabha Buddha corresponds to Red: Phật A 
Di Đà tương ứng với sắc Đỏ. 

53) Amoghasiddhi Buddha coresponds to Green: 
Phật Ly Bố Úy hay Bất Không Phật tương 
ứng với sắc Xanh lá cây. 

Five Buddhas that correspond to the fve 

elements: Ngũ Phật Ngũ Đại—The five Buddhas 

correspond to five elements—Ngũ Phật tương ứng 
với ngũ đại: 

lI) Vairocana Buddha corresponds to Space 
(Ether): Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với Hư 
Không. 

2) Aksobhya Buddha corresponds to Earth: Phật 
A Súc Bệ tương ứng với Đất. 

3) Ratnasambhava Buddha corresponds to Fire: 
Bảo Sanh Phật hay Nam Phật tương ứng với 
Lửa. 

4) Amitabha Buddha corresponds to Water: Phật 
A Di Đà tương ứng với Nước. 

53) Amoghasiddhi Buddha corrsponds to Wind or 
Air: Phật Ly Bố Úy hay Bất không Phật 
tương ứng với Gió. 

Five Buddhas that correspond to the fve 

positions: Ngũ Phật Ngũ Vị The five Buddhas 

correspond to five positions—Năm vị Phật tương 
ứng với năm vị thế: 

l1) Vatrocana Buddha ¡n the Center: Phật Tỳ Lô 
Giá Na ở Trung tâm. 

2) Aksobhya Buddha In the East: Phật A Súc Bệ 
ở Đông Độ. 

3) Ratnasambhava Buddha ¡n the South: Phật 
Bảo Sanh hay Nam Phật ở Nam Độ. 

4) Amitabha Buddha ¡in the West: A Di Đà Phật 
ở Tây Phương. 

5) Amoghasiddhi Buddha ¡n the North: Ly Bố 
Úy hay Bất Không Phật ở phương Bắc. 


1516 


Five Buddhas that correspond to the five 
senses: Ngũ Phật Ngũ Quan—The five Buddhas 
correspond to five senses—Ngũ Phật tương ứng 
VỚI ngũ quan: 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


Vairocana Buddha corresponds to Sight: Phật 
Tỳ Lô Giá Na tương ứng với Thị giác. 
Aksobhya Buddha corresponds to Sound: Phật 
A Súc Bệ tương ứng với Thính giác. 
Ratnasambhava corresponds to Smell: Phật 
bảo Sanh hay Nam Phật tương ứng với Khứu 
giác. 

Amitabha Buddha corresponds to Taste: Phật 
A Di Đà tương ứng với VỊ giác. 
Amoghasiddhi Buddha corresponds to Touch: 
Phật Ly Bố Úy hay Bất Không tương ứng với 
Xúc giác. 


Five Buddha families: According to the Tibetan 
Tantric Buddhism, there are five principles or five 
Buddha families—Theo Phật giáo Mật tông Tây 
Tạng, có năm nguyên lý hay năm gia đình Phật. 


l) 


The first Buddha family 1s the Vajra family, 
which literally means the family of sharpness, 
crystallization, and indestructible. The term 
Vajra 1s sometimes superficially translated as 
“diamond,” but that 1s not quit€ accurate. 
Traditionally, vajJra 1s a celestial preclous 
stone that cut through any other solid object. 
So 1t 1s more than a worldly diamond; 1t 1s 
complete indestructibility. The Vajra family 1s 
symbolized by the vajra scepter, or dorje In 
Tibetan. This vajra scepter or super-diamond 
has five prongs, which represent relating to 
the five emotions: agøression, pride, passion, 
Jealousy, and ipnorance. The sharp edges or 
prongs of the vajra represent cutfing through 
any neurofIic emotional tendencies; they also 
represent the sharp quality of being aware of 
many possible perspectives. In other words, 
the Iindestructible vajra Is said to be like a 
heap of razor blades: 1Ý we naively try to hold 
1t Or fouch 1t, there are all kinds of sharp 
edges that are both cutting and penetrating. 
The notion here Is that vajra correcfs Or 
remedies any neurotic distorfion In a precIse 
and sharp way—Gia đình Phật đầu tiên là gia 
đình Kim cang, theo nghĩa là gia đình của sự 
sắc bén, kết tụ và bển chắc. Từ Vajra thỉnh 
thoảng được dịch một cách cạn cợt là “Kim 


a) 


cang,” nhưng dịch như vậy không được chính 
xác. Theo truyền thống thì kim cang là một 
loại đá quý từ cõi trời có khả năng cắt đứt 
mọi vật. Nó thật sự hơn hẳn một viên kim 
cương của thế tục; nó hoàn toàn không thể bị 
phá hủy được. Gia đình Kim cang được biểu 
hiện qua hình tượng của chiếc chùy kim cang, 
hay kim cang quyên trượng, tiếng Tây Tạng 
là Dorje. Chiếc chùy kim cang hay viên siêu 
kim cương này có năm cạnh, biểu tượng cho 
năm sự cảm thọ của chúng ta: sân hận, kiêu 
mạn, tham dục, ganh ty, và sĩ mê. Những 
cạnh bén của chiếc chùy Kim cang chẳng 
những có khả năng cắt đứt mọi thứ tâm lý 
bệnh hoạn thuộc năm lãnh vực trên, mà 
chúng còn có khả năng nhạy bén đối với 
những viễn cảnh có thể xảy ra. Nói khác đi, 
kim cang bất hoại được nói như một đống lưỡi 
dao bào: nếu chúng ta ngây ngô nắm chúng 
trong tay hay sờ vào chúng, chúng ta luôn 
luôn bắt gặp những lưỡi dao bén cắt vào tay 
ta và đi xuyên suốt qua thân tâm ta. Khái 
niệm ở đây về kim cang có thể điều chỉnh 
hay chữa lành các tâm lý bệnh hoạn một cách 
chính xác. 

In the ordinary world, the experlence of vajra 
1S perhaps not as extreme as holding razor 
blades In our hand, but at the same time, ït 1s 
penetrating and very personal. It Is like a 
sharp, cutting, biting cold winter. Each time 
w€ expose ourselves to the open air, we get 
frostbite Instantly. Intellectually vajra 1s very 
sharp. AlI the Intellectual traditions belong to 
this family. A person In the vajra family 
knows how_ to logically the 
argumenfs that used to explain 
experience. He can tell whether the logic 1s 
true or false. Vajra family intellect also has a 
sense of consfant openness and perspectIve. 


evaluate 
are 


For Instance, a vajra person could view a 
crystal ball from hundreds of perspectives, 
according to where 1t was placed, the way 1t 
was perceived, the distance from which he 
was looking at 1t, and so forth. The Intellect of 
the vajra family 1s not Just encyclopedIc; 1t Is 
sharpness, directness, 
perspectives. Such 

sharpness are very personal and very real— 


and awareness of 


indestructibility and 


b) 


1517 


Trong đời sống bình thường có lẽ sự cảm thọ 
về Kim cang không có tác dụng mạnh như 
những lưỡi dao bào trong tay chúng ta, nhưng 
cũng không kém phân nhạy bén và cá biệt. 
Nó giống như cái lạnh cắt da của mùa Đông. 
Mỗi khi chúng ta đi ra ngoài trời chúng ta liền 
bị tê cóng tức thì. Đối với các học giả thì tác 
dụng của Kim cang rất nhạy bén. Tất cả các 
học giả đều là thành viên của gia đình này. 
Một thành viên trong gia đình Kim Cang là 
những người có khả năng phán xét mọi việc 
đúng hay sai một cách hợp lý. Trí thức của 
gia đình Kim Cang bao hàm sự nhạy bén đối 
với sự cởi mở và cái nhìn tổng quát mọi khía 
cạnh của các sự việc. Chẳng hạn họ có thể 
nhìn một quả cầu thủy tinh từ hàng trăm góc 
cạnh, tùy theo nơi để quả cầu, cách nhìn quả 
cầu, khoảng cách từ nơi quan sát đến quả 
cầu, vân vân. Sự tri thức của gia đình Kim 
Cang không thể đơn thuần hiểu theo nghĩa 
của một bộ bách khoa tự điển: nó nhạy bén 
và tĩnh giác về các viễn cảnh của vấn để. Sự 
bất hoại và nhạy bén này là những bản năng 
cá biệt và rất thật. 

The neurotic expression of vajra 1s associated 
with anger and ¡ntellectual fixation. lfÝ we 
become fixated on a particular logic, the 
sharpness of vajra can become rigidity. We 
become possessive of our insipht, rather than 
having a sense of open perspective. The 
anger of vajra neurosis could be pure 
agsgresslon or also a sense of uptiphtness 
because we are also attached to our sharpness 
of mind. Vajra is also associated with the 
element of water. Cloudy, turbulent water 
symbolizes the defensive and agpressive 
nature of anger, while clear water suggests 
the sharp, precIse, clear reflectiveness of 
vajra wisdom. In fact, vajra wisdom 1s 
traditionally called the Mirrolike Wisdom, 
which evokes this Image of a calm pond or 
reflecting pool. Incidentally, the use of the 
term “vajra” in such words as vajrayana, vajra 
master, and vajra pride does not refer to this 
paricular Buddha famiy, but simply 
expresses basic indestructibili(y—Sự diễn tả 
về bệnh hoạn của Kim Cang liên hệ tới sân 
hận và tánh chấp thủ về tri thức. Nếu chúng 


2) 


ta chấp chặt vào một kiểu lý luận đặc biệt 
nào đó thì sự nhạy bén của Kim cang liền bị 
cứng nhắc chứ không còn uyển chuyển như 
trước nữa. Chúng ta trở thành sở hữu của trí 
tuệ, chứ không còn rộng mở nữa. Sự sân hận 
trong Kim cang có thể đơn thuần là sự hung 
hăng, nhưng cũng có thể là sự căng thẳng vì 
chúng ta chấp chặt vào sự nhạy bén của trí 
não chúng ta. Kim cang cũng liên hệ tới 
nước. Dòng nước đục hay gợn sống tượng 
trưng cho sự biểu lộ sân hận qua hành động 
giận dữ, trong khi dòng nước trong tượng 
trưng cho sự nhạy bén, chính xác và phản 
chiếu trí tuệ Kim cương. Kỳ thật, trí tuệ kim 
cang được gọi là “Đại viên cảnh trí” (loại trí 
tuệ trong sáng như gương soi vậy), nó cũng 
giống như mặt hồ tỉnh lặng. Một cách ngẫu 
nhiên, từ Kim Cang cũng được dùng trong các 
chữ “Kim cang Thừa,” “Kim cang Sư,” “Kim 
cang mạn,” đều không phải là những ngôn 
ngữ dành cho gia đình Kim Cang, mà nó chỉ 
được dùng với nghĩa là “Bất Hoại” mà thôi. 
Vajra Is In the East, because vajra IS 
connected with the dawn. It 1s also connected 
with the color blue and is symbolized by the 
Vaja scepter lI( 1s the sharpness of 
©experience, as In the morning when we wake 
up. We begin to see the dawn, when lipht 1s 
first reflected on the world, as a symbol of 
awakening reality—Kim cang ở hướng Đông, 
vì Kim cang được xếp vào sự liên hệ với ánh 
bình minh khi mặt trời mọc. Kim cang được 
trình bày qua màu xanh dương và mang hình 
thể chiếc chùy kim cang. Đây chính là hình 
ảnh của sự cảm thọ nhạy bén, giống như tinh 
thần tỉnh táo của chúng ta vào buổi ban mai 
khi chúng ta vừa thức giấc. Chúng ta nhìn 
trong ánh sáng của bình minh, khi những tia 
sáng đầu ngày được quả đất tiếp nhận và 
phản chiếu lại, biểu tượng của sự tỉnh thức về 
thực tại hiện hữu. 

The next Buddha family 1s “Ratna.” Ratna Is 
a personal and real sense of expanding 
ourselves and enriching our environmert. Ït is 
expansion, enrichment, plentfulness. Such 
plentfulness could also have problems and 
sense, the 
manfests as being 


weaknesses. In the neurotic 


richnes of Ratna 


a) 


1518 


completely fat, Or extraordinarily 
Osfenfatious, beyond the limits of our sanity. 
We expand constantly, open heedlessly, and 
indulge ourselves to the level of Insanity. Ït 1s 
like swimming In a dense lake of honey and 
butter. 
mixttire of butter and honey, I( Is very 
difficult to remove. We cannot Just remove 1t 
by wiping 1t off, but we have to apply all 
kinds of cleaning agents, such as cleanser and 
soap to loosen its grasp—Gia đình Phật kế 
tiếp là gia đình Bảo vương. Bảo vương có 
thật nghĩa là sự trải rộng hay sự giản rộng 
chính mình và làm sung mãn thế giới quanh 
mình. Sự trải rộng, giàu có và đong đầy cũng 
có thể có trở ngại và yếu điểm. Trong khía 
cạnh tâm lý của Bảo vương, sự giàu có của 
Bảo vương có thể hiện qua hình tướng mập 
mạp và làm ra vẻ quan trọng, ngoài sức tưởng 
tượng của chúng ta. Họ luôn giản rộng ra, 
phơi bày một cách vô tư và dễ bị đưa tới 
những hành động điên rồ. Nó giống như cảm 
giác bơi trong mật và bơ vậy. Một khi chúng 
ta bị những thứ ấy bám vào người thì chúng ta 
khó lòng thoát ra khỏi được chúng. Chúng ta 
không thể chỉ đơn thuần phủi chúng, mà 
chúng ta cần phải có bột tẩy hay xà bông để 
tẩy sạch các chất nhờn ấy ra khỏi cơ thể. 

In the posiive expression of the Ratna 
famly, the prnciple of 
extraordinary. We feel very 
plentiful, and we extend ourselves fo our 
world  personally, directly, emotionally, 
psychologically, spiritually. 
extending consfantly, expanding like a flood 
or an earthquake. There Is a sense of 
spreading, shaking the earth, and creating 
more and more cracks 1n 1t. That 1s the 
powerful  expansiveness of  ratna—Trên 
phương diện tích cực về sự diễn tả vầ bảo 
vương, nguyên tắc giàu có của Bảo vương 
thật đặc biệt lạ thường. Chúng ta cảm thấy vô 
cùng giàu có và đong đầy, và chúng ta tự trải 
rộng cả thế giới một cách cá biệt, trực tiếp, 
nhạy cảm, tâm lý và cả tâm linh nữa. Chúng 
ta mở rộng như cơn nước lũ hoặc như một cơn 
địa chấn. Chúng ta luôn có một cảm giác mở 
rộng, làm rung chuyển cả thế giới, tạo ra 


When we coat ourselves in this 


richness 1s 


rích and 


and We_ are 


b) 


c) 


3) 


nhiều đường nứt trên quả địa cầu. Đây là khả 
năng mở rộng của Bảo vương. 

The enlightened expression of ratna 1s called 
the Wisdom of Equanimity, because ratna can 
incude everythng 1n I1  expansive 
environment. Thus ratna 1s associated with 
the element of earth. It 1s like a rotting log 
that makes 1(self at home 1n the country. Such 
a log does not want to leave 1s home ground. 
It would like to stay, but at the same time, 1t 
ørows all kinds of mushrooms, moss and 
plants and allow animals to nest In it. That 
lazy settling down and making ourselves at 
home, and Inviting other people to come In 
and rest as well, is ratna—Sự giác ngộ của 
Bảo vương gọi là Bình đẳng tánh trí vì trong 
sự bao trùm cả vũ trụ Bảo vương chấp nhận 
mọi sự hiện hữu một cách bình đẳng. Do đó 
Bảo vương cũng là biểu tượng của mặt đất. 
Mặt đất chấp nhận những khúc gỗ nằm thoải 
mái trên đất. Khúc gỗ ấy không muốn rời 
mặt đất. Nó muốn nằm đó, nhưng đồng thời 
trên khúc gỗ ấy đủ thứ các loại nấm và rong 
rêu và chấp nhận tất cả sinh vật làm tổ sinh 
sống trên đó. Cái hiện tượng ù lì ấy cứ mãi 
như thế một cách tự nhiên, tự tạo phương tiện 
cho mình đồng thời mời gọi người khác đến 
cùng an dưỡng, đó là hình ảnh của Bảo 
VƯƠNE. 

Ratna 1s in the South. It is connected with 
richness and 1s symbolized by a Jewel and the 
color yellow. Ratna ¡is connected with the 
midday, when we begin to need refreshment 
and nourishment—Bảo vương thuộc phương 
Nam. Gia đình này tượng trưng cho sự giàu 
sang, do vậy được trình bày qua màu vàng và 
mang hình hình thể một viên ngọc quý vào 
buổi trưa, khi chúng ta cần sự nghỉ ngơi tĩnh 
dưỡng và ăn uống bồi bổ cơ thể. 

The next family ¡is Padma, which literally 
means “Lotus flower.” The symbol of the 
enlightened padma family ¡s the lotus, which 
ørows and blooms in the mud, yet still comes 
out pure and clean, virginal and clear. Padma 
n€urOSIS 1S connected with passion, a ørasping 
quality and a desire to possess. We are 
completely wrapped up in desire and want 
only to seduce the world, without concern for 


1519 


real communication. We could be a hustler or 
an advertiser, but basically, we are like a 
peacock. In fact Amitabha Buddha, the 
Buddha of the padma famlly, traditionally sits 
on a peacock, which represenfs subJugating 
padma neurosis. A person with padma 
neurosis speaks gently, fantastically gently, 
and he or she is seemingly very sexy, kind, 
magnificent, and completely accommodating: 
“If you hurt me, that”s fine. That”s part of our 
love affar. After you calm down, come 
towards Suụch  padma 
sometimes become excessive and sometimes 
becomes compassionate, depending on how 
we work with i—Gia đình kế nữa là gia đình 
Liên Hoa, theo nghĩa đen là hoa sen. Biểu 
tượng của sự giác ngộ trong gia đình Liên hoa 
là đóa sen mọc lên từ trong bùn, nhưng lại 
tinh khiết và trong sáng. Những chứng bệnh 
của gia đình Liên hoa là những ảnh hưởng 
thần kinh theo cái tâm ái, thủ và hữu (yêu 
thích, chấp chặt và sở hữu). Là một thành 
viên của gia đình Liên hoa, chúng ta là những 
chúng sanhcủa thế giới tham dục, chúng ta 
sẵn sàng quyến rũ thế giới, nhưng lại không 
chịu bỏ công ra tâm sự với thế giới. Bản chất 
của chúng ta là một con người khoác lác hay 
là một kẻ làm nghề quảng cáo, nhưng căn 
bản chúng ta là một con công thích khoe màu 
sắc lộng lẫy của nó. Kỳ thật, Kim Cang Thừa 
biểu tượng Đức Phật A Di Đà theo truyền 
thống ngồi trên mình công, nói lên sự chế 
ngự các tâm bệnh. Một người mang những 
tâm bệnh của gia đình Liên Hoa nói năng nhỏ 
nhẹ, nhỏ nhẹ một cách tuyệt vời, họ tỏa ra 
một sức quyến rũ mạnh về tình dục, vui vẻ, 
rộng lượng và hoàn toàn dễ thích nghi: “Nếu 
bạn làm tổn thương tôi, không sao. Đó là 
chuyện thường tình trong vấn để tình cẩm. 
Sau khi bạn lắng lòng xin hãy trở lại với tôi.” 
Đây là lối quyến rũ theo tánh Liên hoa, đôi 
khi quá đáng, đôi khi nó đong đầy lòng bi 
mẫn, tùy theo cảm nhận của từng cá nhân. 

Padma 1s connected with the element of fire. 
In the confused state, fire does not distinguish 
among the things It grasps, burns, 
destroys. But in the awakened state, the heat 
Of passion 1s transmuted into the warmth of 


me.” seduction 


and 


b) 


c) 


compassion. When padma neurosis IS 
transmuted, 1t becomes fantastically precise 
and aware; It turns Iinto tremendous Inferest 
and Inquisitiveness . Everything 1s seen In Ifs 
own distinct way, with 1s own particular 
qualities and characteristics. Thus the wisdom 
of padma 1s called Discriminating Awareness 
Wisdom—Liên hoa liên hệ với yếu tố về lửa. 
Trong trạng thái hỗn mang, lửa không phân 
biệt bất cứ vật gì mà nó gặp, nó cứ chụp lấy, 
đốt cháy và hủy hoại . trong tâm giác ngộ, 
ngọn lửa tình dục được biến thành sự nồng 
ấm của lòng bi mẫn. Khi các tâm bệnh của 
gia đình Liên Hoa được chuyển hóa, nó trở 
thành đặc tính của sự chính xác và tĩnh thức 
một cách mầu nhiệm, nó trở thành những 
hành động đầy quan tâm và sự tìm cầu hiểu 
biết chân chánh. Tất cả mọi vật đều được 
thấy như là đặc tính riêng của chúng. Vì vậy 
trí tuệ của gia đình Liên Hoa được gọi là 
Diệu Quán Sát trí hay trí tuệ nhận biết nhiều 
khía cạnh khác nhau. 

The genuine character of padma seduction 1s 
real openness, a willineness to demonstrate 
what they have and what they are to the 
phenomenal world. What they bring to the 
world Is a sense of pleasure, a sense of 
promise. In whatever they experlence, they 
begin to feel that there Is lots of promise. 
They consftanfly experlence a 
magnetization and spontaneous hospitality— 
Bản chất thật của sự quyến rũ của gia đình 
Liên Hoa chỉ là sự mở rộng thật sự (sự bày tỏ 
với thế giới hình tướng bên ngoài sự cởi mở 
của họ về những gì họ có và họ là gì). Họ sẽ 
đem lại cho thế giới những cảm giác thích thú 
đầy hứa hẹn. Trong tất cả những cảm thọ, họ 
đều cảm thấy mang lại nhiều hứa hẹn. Họ 
luôn luôn cảm nhận từ những cảnh giới chung 
quanh sự mời gọi và sự tiếp đón tự nhiên 
không gượng gạo. 

This quality of padma 1s like bathing in 
perfume or jasmine tea. Each tine we bathe, 
we feel refreshed, fantastic and hospitality of 
our host is magnificent. We eat the good food 
provided by our host, which 1s delicious, but 
not too filling. We live in a world of honey 
and milk, in a very delicate sense, unlike the 


sense of 


q) 


1520 


rich but heavy experlence of the ratna family. 
Fanftastic! Even our bread Is scented with all 
kinds of delicious smells. Qur Ice cream 1s 
colored by beautiful pink lotus like colors. 


We cannot waIt to eat. Sweet music 1s playing 4) 


in the background constantly. When there 1s 
no music, we listen to the whistling of the 
wind around our padma environment, and 1t 
becomes beautfulẦ music as well. 
though we are not musicians, we compose all 
kinds of music. We wish we were a poet or a 
fantastic lover—Phẩm chất này của Liên Hoa 
tạo cho chúng ta cảm giác chúng ta đang tắm 
trong nước hoa hay trong nước trà lài. Mỗi lần 
sau khi tắm chúng ta đều cảm thấy khỏe khắn 
tươi tắn tuyệt diệu và cảm thấy sự tiếp đãi 
thật vô cùng có ý nghĩa. Chủ cho chúng ta ăn 
những món ăn ngon, nhưng không bị đầy 
bụng. Chúng ta sống trong thế giới của sữa và 
mật, nhưng qua sự cẩm thọ rất vi tế hoàn toàn 
khác hẳn với cảm thọ đầy ắp và ngột ngạt 
của gia đình Bảo vương. Thật là tuyệt diệu! 
Ngay cả miếng bánh mì chúng ta đang ăn 
cũng tổa mùi thơm ngào ngạt, và miếng kem 
cũng mang màu hồng của cánh sen. Chúng ta 
khó kểm lòng trước sự hấp dẫn ấy và thèm 
thuồng muốn ăn ngay lập tức. Bên cạnh đó là 
tiếng nhạc dễ chịu và ngay cả không có nhạc 
đi chăng nữa, chúng ta thì trong gia đình Liên 
Hoa, khi chúng ta nghe những tiếng gió chung 
quan ta nó cũng trở thành những điệu nhạc du 
dương. Dù chúng ta không phải là những nhạc 
sĩ chúng ta vẫn có thể sáng tác được đủ các 
loại nhạc. Chúng ta ao ước chúng ta tor thành 
nhà thơ hay một người mang tình thương kỳ 
diệu đến cho mọi người. 

Padma 1s In the West and 1s symbolized by 
the lotus and the color red. As our day gets 
older, we also have to relate with recruiting a 
lover. lt 1s time to socialize , to make a date 
with our lover. Or, 1Ÿ we have fallen ¡in love 
with an antique or 1ƒ we have fallen In love 
with some clothing, it Is time to go out and 
buy i—Liên Hoa thuộc về hướng Tây, và 
được trình bày qua màu đỏ và hình thể một 
cánh sen. Khi một ngày sắp tàn, chúng ta bắt 
đầu tìm kiếm một người để yêu. Đây là thời 
gian của sự họp mặt, thời gian để đi đến cuộc 


Even 


a) 


hẹn hò với người yêu. Hay khi chúng ta đặc 
biệt thích một món đồ cổ, một món đồ trang 
sức thì đây là lúc để chúng ta đi mua những 
thứ ấy. 

The next family 1s the “karma family,” which 
1s a different kettle of fish. In this case we are 
not falking about karmic debts, or karmic 
consequences; “karma” In this case simply 
means “action.” The neurotic quality of action 
Or aCfVIY IS connected with Jealousy, 
comparison, and envy. The enlightened 
aspect of karma 1s called the Wisdom of All- 
Accomplishing Action. Ït is the transcendental 
sense of complete fulfillment of action 
without being hassled or pushed Into neuros1s. 
It 1s natural fulfillment in how we relate with 
our world. In either case, whether we relate 
to karma family on the transcendental level 
or the neurotic level, karma 1s the energy of 
efficiency—Gia đình kế tiếp là gia đình 
nghiệp, một gia đình mang những đặc tính 
hoàn toàn khác biệt. Ở đây không phải nói về 
những nghiệp báo, mà nói về nghiệp trong ý 
nghĩa rộng hơn, nó đơn giản là hành động. 
Tâm bệnh của gia đình của nghiệp chính là 
sự ganh ty, so sánh và ghen ghét. Trí tuệ của 
gia đình Nghiệp được gọi là trí tuệ hoàn 
thành của mọi hành động hay Thành Sở Tác 
Trí. Nó mang tính siêu việt trong sự hoàn tất 
tất cả mọi việc không cần tốn nhiều hơi sức, 
hay bị vướng vào các chứng tâm bệnh. Đây 
là một thành tựu quả nhiên qua cách sống và 
tiếp nhận thế giới của chúng ta. Trong tất cả 
mọi trường hợp, siêu việt và bệnh hoạn, 
Nghiệp đều đem đến một kết quả. 

lf we have a karma family neurosis, we feel 
highly Irritated If we see a hair In our teacup. 
FIirst we think that our cup 1s broken and that 
the hair is a crack In the cup. Then there 1s 
some relief. Qur cup 1s not broken; 1t just has 
a piece of haIr on the side. But then, we begin 
to look at the hair In our cup of tea, we 
become angry all over again. We would like 
to make everything very efficient, pure, and 
absolutely clean. However, If we do achieve 
cleanliness itself becomes a further problem: 
we feel insecure because there Is nothing to 
admimister, nothing to work on. We consfantly 


b) 


1521 


try to check every loose end. Being very keen 
on efficlency, we get hung up on it—Khi 
chúng ta sống trong gia đình Nghiệp qua màn 
vô minh chúng ta sẽ vô cùng khó chịu khi 
phát hiện ra một cọng tóc trong tách trà của 
chúng ta. Trước tiên chúng ta nghĩ là cái chén 
bị nứt và sợi tóc chính là cái lần rạn nứt. Sau 
đó chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn vì cái tách 
không bị nứt và cái mà ta tưởng là lần nứt kia 
chỉ là một sợi tóc. Nhưng rồi chúng ta bắt đầu 
nhìn sợi tóc trong tách trà và trở nên bực đọc. 
Chúng ta thích thấy mọi việc phẩi được làm 
một cách có hiệu nghiệm và hoàn toàn tinh 
sạch. Tuy nhiên, nếu chúng ta đạt được sự 
tỉnh sạch thì chính sự tỉnh sạch ấy lại trở 
thành một vấn để khác: chúng ta cảm thấy 
thiếu tự tin vì không còn gì để cai quản, hay 
không còn gì để tiếp tục thực hiện. Chúng ta 
luôn tìm cách kiểm soát lại từng chỉ tiết nhỏ 
nhất, bởi vì chúng ta luôn đồi hỏi phải sắc 
xảo trong mọi hiệu quả. 

lf we meet a person who 1s not efficient, who 
does not have his life together, we regard him 
as terrible person. We would like to get rid of 
suụch inefficient people, and certainly we do 
not respect them, even !f they are talented 
musiclans or ou(standing 
whatever they may be. On the other hand, 1f 
someone has Immaculate efficilency, we 
believe that he Is a good person to be with. 
We would like to assoclate ourselves 
exclusively with people who are both 
responsible and clean-up. However, we also 
find that we are envious and jealous of such 
efficlent people. We want others to be 
efficient, but not more efficient than we are—— 
Nếu chúng ta gặp một người không có hiệu 
quả, một người bê tha trong cuộc sống, thì 
chúng ta xem anh ta là đáng kinh tởm. Chúng 
ta muốn bỏ rơi anh ta và không muốn có sự 
liên hệ gì đến con người như vậy, chắc chắn 
là chúng ta không thể nào kính trọng loại 
người như vậy, dù cho người ấy có là một 
nhạc sĩ kỳ tài hay một nhà khoa học nổi bật 
hay gì gì đi chăng nữa. Ngược lại, khi chúng 
ta gặp người có năng suất không có khuyết 
điểm nào, thì chúng ta tin rằng đó là người tốt 
nên làm bạn. Chúng ta chỉ muốn có quan hệ 


SCI€NfIS(S OT 


c) 


với những người có trách nhiệm và đàng 
hoàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng 
chúng ta cũng đang ganh ghét với những 
người có năng suất. Chúng ta muốn người 
khác có năng suất nhưng không hơn chúng ta. 
The epiome of karma family neurosis IS 
wanting fo create a uniform world. Even 
though we might have very little philosophy, 
very lHữle mediaton, very le 
conscilousnes 1n terms of developing 
ourselves, we feel that we can handle our 
world properly. We have composure, and we 
relate properly with the whole world, and we 
are resentful that everybody else does not see 
things in the same way that we do. Karma 1s 
connected with the element of wind. The 
wind never blows In all directions but 1t blows 
1n one direction at a time. This 1s the one-way 
View Of resentment and envy, which picks on 
one litle fault or virtue and blows 1t out of 
proportion. With karma wisdom, the quality of 
resentment falls away but the qualitles of 
energy, fulfillment of action, and openness 
remain. In other words, the acfive aspect of 
wind 1s retained so that our energetICc actIVIty 
touches everything In Its path. We see the 
possIbilities 
automatically take the approprlat€ course. 
Action fulfills i1ts purpose—Một trong những 
tâm bệnh của gia đình Nghiệp là muốn tạo 
một thế giới đồng nhất. Ngay cả khi chúng ta 
không có một tư tưởng triết lý nào, một sự 
hành trì thiển quán nào, một sự hiểu biết nào 
về tự ngã như thế nào, chúng ta vẫn tin rằng 
mình có khả năng giao tiếp với thế giới một 
cách thích hợp và đúng đắn. Chúng ta có thể 
điện và khả năng riêng của mình, chúng ta có 
thể tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong 
đời sống. Chúng ta cảm thấy khó chịu vì 
người khác không hành sử theo cách chúng ta 
hành xử. Nghiệp đi đôi với biểu tượng của 
gió. Gió không bao giờ thổi một lúc nhiều 
phương hướng, nó luôn luôn chỉ thổi một 
chiều. Đây chính là hình ảnh của con đường 
một chiểu trong tâm ganh ghét hờn giận, 
những cái tâm luôn xé to những việc cỏn con. 
trong trí tuệ của Nghiệp sự ganh ghét không 
có mặt, chỉ còn lại năng lượng tích cực, khả 


inherent ¡in situatons and 


) 


5) 


1522 


năng hoàn tất công việc và sự cổi mở. Nói a) Buddha neurosis ¡is the qualty of being 


cách khác, tánh tích cực của gió được bảo tổn 
giống như những công việc tích cực của 
chúng ta luôn mang lại lợi lạc đến cho tất cả 
muôn loài. Chúng ta sẽ thấy những khả năng 
có thể được sử dụng một cách thích hợp một 
cách tự nhiên trong từng trường hợp. Hành 
động của chúng ta mang lại hậu quả tốt. 
Karma family 1s In the North. It is symbolized 
by a sword and the color green. Finally we 
have capture the whole situation: we have 
everything we need, and there Is nothing 
get  We brought 
merchandise back home or our lover back 
home, and we say “let”s close the door; let”s 
lock 1t.” So the mandala of the five Buddha 
families represents the progress of a whole 
day or a whole course of action—Nghiệp nằm 
ở phương Bắc, qua màu xanh lục và hình thể 
một lưỡi gươm. Cuối cùng chúng ta đã nắm 
được tình hình; chúng ta đã có tất cả những gì 
chúng ta cần, không có một thứ gì mà chúng 
ta chưa có. Chúng ta đã đem những món hàng 
mà chúng ta đã mua về nhà, hay đã mời được 
người tình. Chúng ta sẽ nói: “Hãy khép cửa 
lại, hãy khóa nó lại.” Đàn tràng ngũ phương 
Phật mang một ý nghĩa như thế, nó diễn tả 
tiến trình của một ngày trong đời sống của 
chúng ta. 

The fifth family 1s called the Buddha family. 
lt 1s assoclated with the element of space. 
Buddha energy 1s the foundation or the basic 
space. It 1s the environment or oxygen that 
makes 1t possible for the other principles to 
function. It has a sedate, solid quality. Persons 
in this family have a sfrong sense of 
contemplative experlence, they are 
highly meditative—Gia đình thứ năm là gia 
đình Phật. Gia đình Phật được liên đới với 
không gian. Năng lượng Phật chính là những 
nên tảng của hiện hữu hay là không gian căn 
bản. Đó chính là không gian hay khoảng 
dưỡng khí chung quanh chúng ta, yếu tố làm 
tồn tại các hiện hữu. Đây là những pháp luật 
và sự chắc chắn. Những thành viên của gia 
đình Phật có những cảm tính tự nhiên về các 
cảm thọ siêu hình có khả năng tư duy. 


more  tfO have OUT 


and 


b) 


c) 


“spaced-ouf” rather than spacIous. lt 1s often 
assoclated with an unwillingness to express 
ourselves. For example, we mipht see that 
our neiehbors are destroying our picket fence 
with a sledge hammer. We can hear them and 
see them; In fact, we have been watching our 
neiphbors at work all day, continuously 
smashing our picket fence. But instead of 
reacting, we Just observe them and then we 
return to our snug little home. We eat our 
breakfast, lunch, and dinner and ignore what 
they are doing. We are paralyzed, unable to 
talk to outsiders—Tâm bệnh của gia đình 
Phật là cái ảo giác không thuộc vào trong 
không gian. Thường thì nó đi kèm theo không 
thích phát biểu về mình hay tính thụ động. 
Thí dụ chúng ta có thể thấy người hàng xóm 
phá hàng rào của chúng ta bằng cây búa tạ. 
Chúng ta có thể nghe và thấy rõ ràng, thật ra 
chúng ta đã theo dõi anh ta cả ngày, chúng ta 
thấy rõ anh ta làm thế nào để phá hư cái 
hàng rào. Nhưng thay vì phản ứng chúng ta 
chỉ nhìn một cách thụ động rỗi trở vô cái nhà 
thân thuộc ấm áp của chúng ta. Chúng ta ăn 
sáng, ăn trưa, và ăn chiều và mặc kệ những 
gì đang xảy ra bên ngoài. Chúng ta như tê 
liệt, không thể nào nói chuyện được với 
người ngoài. 

Another quality of Buddha neurosis 1s that we 
couldn”t be bothered. Our dirty laundry 1s 
piled up in a corner of our room. Sometimes 
we use our laundry to wipe up spills on the 
floor or table and then we put 1t back on the 
same pile. As time goes on, our dirty socks 
become unbearable, but we just sit there— 
Một khía cạnh tâm bệnh khác của gia đình 
Phật là sự mặc nhiên của chúng ta đối với tất 
cả sự việc. Quân áo dơ của chúng ta chất 
chồng trong góc phòng. Thỉnh thoảng chúng 
ta còn dùng một miếng quần áo dơ ấy để lau 
cái gì đổ xuống sàn hay cái bàn, rồi lại quăng 
nó trở lại đống đổ dơ. Có lúc tất cả vớ của 
chúng ta đều dơ không còn mang được nữa, 
nhưng chúng ta vẫn để yên như thế. 

lIf we are embarking on a political career, our 
colleagues may suggest that we develop a 
cerftain project and expand our organ1zation. 


đ) 


©) 


1523 


If we have a Buddha neurosis, we will choose 
to develop the area that needs the least effort. 
We do not want to deal directly with the 
details of handling realty—Nếu chúng ta 
tham gia cính trị và những đồng nghiệp để 
nghị chúng ta làm một kế hoạch gì đó và mở 
rộng hoạt động. Nếu chúng ta bị tâm bệnh 
của gia đình Phật, chúng ta sẽ chọn một hoạt 
động tốn ít công sức nhất. Chúng ta không 
muốn phải đối phó trực tiếp với những chỉ tiết 
về cách làm sao để hành sử với thực tại. 
Entertainng friends 1s also a hassle. We 
prefer to take our friends to a restaurant 
rather than cook In our home. And If we want 
to have a love affarr, instead of seducing a 
partner, talking to him or her and making 
friends, we Jjust look for somebody who 1s 
already keen on us. We cannot be bothered 
with talking somebody into something—Tiếp 
đãi bạn bè cũng là một sự khó chịu đối với 
chúng ta. Chúng ta thích tiếp đãi bạn trong 
một nhà hàng nào đó hơn là mời họ về nhà. 
Và nếu chúng ta muốn có một quan hệ tình 
cảm, thay vì ve vãn hay theo đuổi, hay nói 
chuyện với một người nào đó để làm quen thì 
chúng ta chỉ tìm người nào đó đã quen và đã 
có sẵn cảm tình với mình. Chúng ta cảm thấy 
vô cùng phiền phức trong việc nói chuyện với 
ai về vấn đề gì. 

Sometimes we feel we are sinking In(o the 
earth, the solid mud and earth. Sometimes we 
feel good because we think we are the most 
stable person In the universe. We slowly 
begin to grin to ourselves, smile at ourselves, 
because we are the best person of all. We are 
the only person who manages to stay stable. 
But sometimes we feel that we are the 
loneliest person 1n the whole universe. We do 
not particularly like to dance, and we are 
asked to dance with somebody, we feel 
embarrassed and uncomfortable. We want to 
stay In our own litle corner—Đôi khi chúng 
ta có cảm giác như đang lún sâu vào trong 
đất, vào trong bùn và đất. Đôi khi chúng ta 
cảm thấy thoải mái vì chúng ta nghĩ rằng 
mình là người vững vàng nhất trong vũ trụ. 
Chúng ta từ từ mỉm cười với chính mình vì 
chúng ta là người hạng nhất trong nhân loại. 


8) 


Nhưng có khi chúng ta cẩm thấy mình là 
người cô đơn nhất trong toàn thể vũ trụ. 
Chúng ta không muốn khiêu vũ và nếu có ai 
đó mời chúng ta, chúng ta cảm thấy bối rối 
và khó chịu. Chúng ta luôn muốn ở yên trong 
góc nhà của chúng ta. 

When the ignoring qualfty of a Buddha 
Nñ€UTOSIS IS Ino wisdom, 1t 
becomes an environment of all-pervasive 
spaciousness. This enliphtened aspect 1s 
called the Wisdom of All-Encompassing 
Space. In 1fself it might still have a somewhat 
desolate and empty quality, but at the same 
time, 1t Is a qualfty of completely open 
potential. It can accommodate anything. Ït 1s 
spacious and vast like the sky—Khi chúng ta 
đã vượt qua được những căn bệnh để chuyển 
nó thành trí tuệ của gia đình Phật thì nó cũng 
trở nên một cảm nhận rộng lớn về không 
gian, khoảng không gian chung quanh chúng 
ta trở nên không ngăn ngại cho tâm trí chúng 
ta. Đứng về khía cạnh giác ngộ thì Trí tuệ 
này được gọi là Như Lai Trí, hay trí tuệ có 
thể nhận biết tất cả ngoại cảnh chung quanh 
trong chính thật tánh của chúng. Trong giai 
đoạn đầu có thể cái trí tuệ này còn bị che lấp 
bởi một số tập khí, nhưng đồng thời đây cũng 
là giai đoạn để cái trí ấy phát triển mà không 
bị ảnh hưởng bởi một định kiến nào. Trí tuệ 
của Như Lai rộng mở như chân trời bao la bát 
ngát. 

In tantric Iconography, the five Buddha 
families are arrayed in the center and the four 
cardinal poinfs of a mandala. The mandala of 
the five Buddha families of course represenfts 
thear wisdom or enliphtened  aspect. 
Traditionally, the Buddha family 1s in the 
center. That 1s to say, in the center there 1s 
the basic coordination and basic wisdom of 
Buddha, which 1s symbolized by a wheel and 
the color white—Trong bối cảnh đàn tràng 
Mạn Đà La của truyền thống Mật tông, năm 
gia đình Phật được xếp tại trung tâm và bốn 
điểm trọng yếu của đàn tràng. Đàn tràng của 
năm gia đình Phật dĩ nhiên tiêu biểu cho 
những khía cạn trí tuệ hay giải thoát của từng 
gia đình. Theo truyền thống gia đình Phật 
được đặt giữa đàn tràng. Nó nói lên vai trò 


transmuted 


1524 


quan trọng của trí tuệ và cũng là những phối 
hợp tương quan qua biểu tượng bánh xe màu 
trắng. 
Five Buddha-kstera or dependencies: Ngũ 
Sở Y Độ—Năm cõi sở y—See Five realms of a 
Buddha. 
Five Buddhas five positions: Ngũ Phật Ngũ 
VỊ —See Five Buddhas that correspond to the five 
pOSItions. 
Five Buddhist offerings: Ngũ Cúng Dường— 
See Five kinds of offering. 
Five Cardinal Sins: Ngũ Nghịch—See Five 
betrayals. 
Five cardinal virtues: Ngũ Thường—Năm đạo 
làm người. 
l) Benevolence: Nhơn— Thương người thương 


vật. 

2) Righteousness: Nghĩa—Ở phải với mọi 
người. 

3) Civility: Propriety—Lễ—Biết kể lớn người 
nhỏ. 


4) Good knowledge: Trí -Biết phương kế mưu 
lược lương thiện. 

5) Loyalty (faith or sincerity): Tín —Biết giữ sự 
tin cậy. 

Five categories of acarya: Ngũ Chủng A Xà 

Lê—Năm loại giáo thọ. 

One who has charged of novices: Xuất Gia A Xà 
Lê—Người sở y đắc xuất gia hay người phụ 
trách dạy dỗ những người mới xuất gia. 

2) A teacher of the discipline: Giáo Thọ A xà 
Lê—Giáo Thọ Tăng. 

3) A teacher of dutes: Yết Ma A Xà Lê—Thọ 
Giới Tăng hay vị Tăng làm phép thọ giới yết 
ma. 

4) A teacher of the scriptures: Thọ Kinh A Xà 
Lê—VỊ Tăng dạy kinh cho người khác. 

5) A master of the community (though in a very 
short period of time): Y Chỉ A Xà Lê—Thây 
y chỉ (dù chỉ trong một thời gian rất ngắn). 

Five categories of desire lead to difficulties: 

Giác ngộ rằng ngũ dục dẫn đến lỗi vạ—S§ee Eight 

Awakenings of Great People. 

Five causes: Ngũ Nhân—Năm nguyên nhân— 

The five causes (four elements of earth, water, 

fire and wind which are the causers or producers 





and maintainers of Infinite forms of nature 

(results): 

(A) 

1) Producing cause: Sinh nhân. 

2) Supporting cause: Y nhân. 

3) Holding or establishing cause: Lập nhân. 

4) Maintaining cause: Trì nhân. 

5) Nourishng or Strengthening cause: Dưỡng 
nhân. 


l) Cause of rebirth: Sinh nhân—Chúng sanh 
theo nghiệp quả mà tái sanh. 

2) Intermingling cause (good with good, bad 
with bad, neutral with neutral): Hòa hợp 
nhân——Thiện tâm hòa hợp với thiện pháp; bất 
thiện tâm hòa hợp với bất thiện pháp; vô ký 
tâm hòa hợp với vô ký pháp. 

3) Cause of abiding In the present condition (the 
self in ifs attachmenÐ: Trú nhân —Tất cả 
chúng sanh trụ vào những điều kiện hiện tại 
mà trụ. 

4) Cause of development (food, clothing, efc): 
Tăng trưởng nhân—Nhân của sự phát triển 
hay trưởng dưỡng bản thân như thực phẩm áo 
quần. 

5) Remoter cause, the parental seed: Viễn 
nhân—Nhân xa như tinh huyết của cha mẹ để 
sinh ra thân nầy. 

Five Ch?an schools: Thiền Môn Ngũ Tông— 

Năm tông phái Thiền (Từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 

đến Lục Tổ Huệ Năng, Thiền Tông Trung Quốc 

vẫn là một tông duy nhất, nhưng sau đó được chia 
làm năm tông)—See Five Zen Schools. 

Five characferistcs of a Buddha-naturc: 

Ngũ Phật Tánh—See Five surnames of Buddha 

before he became enlightened. 

Five characferistics concerning the koan 

exercise: Năm Đặc Tính Của Công Án—Zen is 

neither psychology nor philosophy, but 1t 1s an 
experience charged with deep meaning and laden 
with living, exalting contents. The experlence 1s 
final and its own authority. It 1s the ultimate truth, 
not bom of relative knowledge, that gives full 
satsfaction to all human wants. Ít must be 
realized directly withm oneself: 
authoriies are to be relied upon. Even the 

Buddha”s teaching and the master`s discourses, 

however deep and true they are, do not belong to 


no oufside 


1525 


one so long as they have not been assimilated into 
his being, which means that they are to be made 
(O prow direcfly out of ones own living 
experience. According to Zen Master D.T. Suzuki 
in the Essays of Zen Buddhism, Book II, the 
above mentioned realizaton of experience Is 
called “satori. All koans are the utterances od 
safori with no Intellectual meditatlons. There are 
concernng the 
exercise—Thiển chẳng phải là tâm lý học hay 
triết học, mà là một kinh nghiệm mang đầy ý 
nghĩa sâu xa và chứa đầy những nội dung sống 
động và siêu thoát. Trong Thiển, kinh nghiệm là 
chung quyết, là quyển năng của chính nó. Nó là 
chân lý cứu cánh, không do từ tri kiến thế gian mà 
ra; nó thỏa mãn mọi khát vọng của con người. 
Mỗi người phải thực hiện ngay trong chính mình, 
chứ không dựa vào những quyển năng từ bên 
ngoài. Ngay cả giáo lý của Phật Thích Ca, hay 
thuyết của chư Tổ, dù có thâm sâu và chân chính 
đi nữa, chẳng dính gì đến ai cả nếu như người ta 
không tiêu hóa chúng thành sinh mệnh của chính 
mình; ấy là nói rằng chúng phải xuất phát ngay từ 
những kinh nghiệm riêng tư của mình. Theo Thiền 
sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, sự thể 
hiện kinh nghiệm vừa kể trên gọi là “ngộ.` Tất cả 
mọi công án là những phát ngôn của “ngộ” không 
qua trung gian trí thức. Có năm đặc tính của việc 
thực tập công án. 

l1) The koan is given to the student first of all to 
bring about a hiphly wroughtup state of 
consciousness: Công án được để ra cho người 
học là để dẫn tới tâm trạng căng thẳng cực 
độ. 

2) The reasoning faculty Is kept In abeyance, 
that is, the more superficlal activity of the 
mind 1s set at rest so that 1s more central and 
profounder parts which are found generally 
deeply buried can be brought out 
exercised to perform theIr native functions: 
Khả năng biện biệt được gác lại, tức là đình 
chỉ hoạt động phù phiếm hơn của tâm trí hầu 
cho những phần chính yếu và sâu xa hơn, 
thường thường vùi sâu, có thể được khai phát 
và thành tựu những bổn phận của chúng. 

3) The effective and conative centres which are 
really the foundations of one”s personal 
character are chargd to do their utmost 


five characteristics koan 


and 


4) 


the Zen 
master means when he refers fO 
faith°and “reat spirit of inquiry”as the two 
pOW€TS the 
qualificaton of a successful Zen devotee. 
The fact that all preat masters have been 
willing to give themselves up, body and soul, 
to the mastery of Zen, proves the øreafness of 
therr faith in ultimate reality, and also the 
strength of their spirit of inquiry known as 
“seeking confriving, which 
Suspends 1fs acfivity until It affains I1ts end, 
that 1s, until it has come ¡nto the very 
presence of Buddhata 1tself: Những trung tâm 
hành xử, vốn dĩ là những căn cơ của một cá 
tính, được vận dụng đến mức tối đa để giải 
quyết công án. Đây là điều mà Thiền sư nói 
đến khi ông nhắc đến tin lớn và nghi lớn như 
hai thế lực cốt yếu nhất cần có để quy định 
phẩm tính của một môn đệ Thiển có khả 
năng. Còn như việc tất cả người xưa quyết ý 
dâng hết thân tâm của mình cho sự thành 
thục của Thiền, thì điều đó cho thấy cái vĩ 
đại của lòng tin tưởng của họ nơi chân lý tối 
hậu, và cũng chứng tỏ sức mạnh của tinh thần 
tham sách của họ, gọi là “khổ cần; cái tính 
thần ấy không từng xao lãng hoạt động cho 
đến lúc đạt được mục đích, nghĩa là cho đến 
lúc hiện chứng được Phật tính. 

When the mental integration thus reaches 1ts 
highest mark there obtains a neutral state of 
COnSCciOusness ©rroneously 
desipnated as “ecstasy” by the psychological 
student of the religlous consciousness. This 
Zen sfate of consciousness essentfially differs 
from ecsfasy In this: Ecstasy 1s the suspension 
of the mental powers while the mind 1s 
passively engaged In contemplation; the Zen 
state Of consciousness on the other hand, 1s 
the one that has been brought about by the 
most Intensely active exercise of all the 
fundamental  faculies constituting 
"ersonality. “They here positively 
concentrated on a single obJect of thoupht, 
which 1s called a state of oneness (ekagra). Ít 
1S also known as a state of fixaton. This 1s 
the point where the empirical consciousness 
with all 1s contents both consclous and 


solution of the koan. This is what 
''reat 


most  essential needed  ¡n 


and never 


which 1S 


one's 
are 


5) 


1526 


unconscIous is about to tIp over Ifs border- 
line, and get noetically related to the 
Unknown, the Beyond, the Unconscious. In 
ecstasy there 1s no such tipping or transifion, 
for 1t Is a static finality not permitting further 
unfoldment. There 1s nothing in ecstasy that 
corresponds to “throwing oneself down the 
precIpice,` or “leting go the hold.`: Khi sự 
viên mãn của tinh thần tới tột độ như thế ở 
đây nổi bật là một trạng thái trung tính của 
tâm thức mà các nhà tâm lý học khảo cứu về 
ý thức tôn giáo gọi nhầm là “xuất thân. 
Trạng thái tâm thức thiển nầy khác hẳn xuất 
thần vì rằng xuất thần là đình chỉ những thế 
lực tâm lý trong khi tinh thần thì đấm chìm 
trong việc chiêm ngưỡng một cách thụ động; 
trái lại, trạng thái tâm thức của thiền là một 
trạng thái đã được thúc đẩy bởi sự thực tập vô 
cùng tích cực của tất cả những khả năng cốt 
yếu tạo thành một nhân cách. Ở đây chúng 
được tập trung hẳn vào một sở tri độc nhất, 
gọi là trạng thái “nhất tâm. Nó cũng được coi 
như là một trạng thái đại nghi. Đây là lúc tâm 
thức thường nghiệm với tất cả nội dung vừa 
hữu thức vừa vô thức, đang vượt qua ranh giới 
của nó, và bằng trí năng, bắt liên lạc với cái 
bất khả tri, siêu việt, vô thức. Trong trạng 
thái xuất thần, không có sự xé rào vượt qua 
như thế, bởi vì nó là một thứ cứu cánh tĩnh, 
không cho phép tiến xa thêm nữa. Trong 
trạng thái xuất thần, chẳng có tương đương 
nào với hành vi 'nhảy xuống vực thắm' hay 
“buông tay". 

Finally, appears 
temporary suspense of all psychic faculties 
suddenly becomes charged with nre energies 
hihero undreamed of This abrupt 
transformaton  has place quite 
frequently by the Intrusion of a sound, or a 
vision, or a form of mofor acfiViy. A 
penetrating insipht 1s born of the inner depths 
Of consciousness, as the source of a new lIfe 
has been tapped, and with it the koan yields 
up is secrets: Sau hết, cái thoạt tiên có vẻ 
như đình chỉ tạm thời tất cả mọi khả năng của 
tâm thần nay bỗng được chất đầy những tinh 
lực mới mẻ chưa từng mơ tưởng đến. Sự biến 
đổi đột nhiên nầy diễn ra thường thường là do 


what at first tO be a 


taken 


tác động của một âm thanh, một ảnh tượng 
hay một hình thức của hoạt động tính điều 
động. Một cái nhìn thấu suốt được phát sinh 
từ những vùng sâu thắm ngay giữa lòng tâm 
thức, khi một nguồn suối của một đời sống 
mới đã tuôn trào, và cùng lúc, công án vén 
mở những bí mật của nó. 


Five chief colors: Ngũ Đại Sắc—Năm màu 
chính. 


l) 
2) 
3) 


Mì) 
5) 


Yellow for earth: Màu vàng biểu trưng cho 
đất. 

White for water: Màu trắng biểu trưng cho 
nước. 

Red for fire: Màu đỏ biểu trưng cho lửa. 
Black for wind: Màu đen biểu trưng cho gió. 
Azure for space or sky: Màu xanh da trời biểu 
trưng cho hư không. 


Five chief Mahayana sutras: Ngũ bộ Đại Thừa 
Kinh — The five chief Mahayana Sutras In the 
Tlen-T”ai Sect—Năm bộ kinh lớn trong trường 


phái Thiên Thai: 

l1) Avatamsaka Sutra: Hoa Nghiêm. 
2) Mahasanghata Sutra: Đại Tập. 
3) Mahaprajna Sutra: Đại Bát Nhã. 
4) Lotus Sutra: Pháp Hoa. 


5) 


Nirvana Sutra: Niết Bàn. 


Five cireumsfances (criteria) that can help 
us determine which events are real and 


which belong to the demonic realms: 
(A) According to the Zen School, there are five 


l) 


2) 


circumstances—Theo Thiển Tông, có năm 
trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh: 
Circumstances where cause and effect do not 
correspond, such as visualzing one mark and 
see another, or hoping to see one realm but 
see another, as welÏ as scenes and realms that 
do not resemble to those described in the 
sutras are all dằẳemonic realms: Các trường hợp 
thấy cảnh nhân quả không phù hợp, quán 
tưởng cái nầy lại thấy cái kia, hy vọng cảnh 
giới nầy lại thấy cảnh giới khác; hoặc giả 
cảnh hiện ra không giống như đã được diễn tả 
trong kinh, tất cả đều là ma cảnh. 

Buddhas and Bodhisatvas have pure 
compassion; therfore, If they take the 
appearance of demons to test us, we should 
sữll feel calm, at peace and pure. Demons on 


3) 


4) 


5) 


1527 


the contrary, are inherently evil and wicked; 
thus even when they take the appearance of 
Buddhas and Bodhisattvas or of any good and 
moral people, we still feel agitated, angry and 
uneasy: Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tâm 
từ bị thanh tịnh, nên dù quí Ngài có hiện 
tướng quỷ thần chúng ta vẫn cảm thấy an 
nhiên tự tại. Ngược lại, bản chất của ma quỷ 
là dữ tợn hung ác, nên dù chúng có hiện ra 
tướng Phật, Bổ Tát hay những người hiển 
lương đạo đức, chúng ta vẫn cảm thấy xao 
động nóng nảy không yên. 

The Buddha's light always makes us feel 
calm and refreshed; it has neither shadow nor 
a blinding effect on the eye. The lipht of 
demons, on the other hand, affects our eyes 
and makes us feel agitated rather than calm 
and peaceful; it also has shadows as 
described in the Lankavatara Sutra: Ánh sáng 
của Phật làm ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, 
không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng 
của ma, ngược lại, làm cho ta chói mắt, bức 
rức không yên, và có bóng như trong kinh 
Lăng Già đã nói. 

The teachings of the Buddhas 
Bodhisattvas are In accord with the sutras and 
the truth. The teachings of the demons are 
confrary to the truth and not in line with the 
teaching in sutras: Lời thuyết giảng của chư 
Phật và chư Bồ Tát hợp với kinh điển và 
thuận theo chân lý. Lời của ma thì trái với lẽ 
phải và không đúng với lý kinh Phật dạy 
trong các kinh điển. 

When an auspiclous mark appears, the 
practiioner who wishes to test 1t, needs only 
concenfrate on reciting the Heart Sutra with a 
pure mind, or reciting a mantra or Buddha”s 
name with one-pointedness of mind. If the 
mark Is really auspiclous, the more the 
practitioner recites, the clearer It becomes. If 
the mark belongs to the demonic realm, It will 
gradually disappear because evil can never 
infrinee upon the truth and the auspicious: 
Khi thắng tướng hiện ra, muốn thử nghiệm, 
hành giả chỉ nhứt tâm tụng Bát Nhã tâm kinh, 
hay nhiếp tâm trì chú, niệm Phật. Nếu là 
Thánh cảnh thì khi càng niệm, cảnh càng 
hiện rõ. Nếu là ma cảnh, khi càng tụng cảnh 


and 


+ 


(B) 


l) 


2) 


càng mờ đi rồi biến mất, bởi tà không bao giờ 
lấn được chánh. 

However, an advanced meditator should 
always remember that during meditation, you 
must eliminate whatever appear, Buddhas, 
Bodhisattvas or demons—Tuy nhiên, hành 
giả thiển đã tiến tới một mức độ cao thì phải 
dẹp bỏ tất cả những hiện cảnh, dù Phật, Bồ 
Tát hay ma. 

Five circumstances according to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice— 
Năm trường hợp theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu: 
Sometimes the Buddha 
practitoner sees marks and forms which 
could actually be demonic realms. These are 
1nstances where cause and effect do not 
correspond. For example, while visualizing 
the physical features of Amitabha Buddha, a 
practitioner may suddenly see the features of 
a_ beautiful Another cultivator, 
diligently reciting the Buddha”s name In the 
hope of seeing auspicIous scenes of the Pure 
Land, may unexpectedly see a slum area, 
wiíh men, women and domestic animals 
running back and forth in all directions. Yet 
another practitioner, hoping fo see precIous 
lotus blossoms In the Pure Land, suddenly 
sees a small cart Instead. These are demonic 
realms, effect do 
correspond—Hành giả niệm Phật có khi thấy 
các tướng song lại là ma cảnh; điều nầy là do 
nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như 
người đang quán tưởng Phật, đột nhiên thấy 
tướng mỹ nữ. Người tinh tấn niệm Phật mong 
thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt 
thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng 
các loài súc vật đi qua đi lại lăn xăn. Người 
mong thấy sen báu, nhưng bỗng thấy một cổ 
xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như 
thế, nên biết là cảnh ma. 

There are five crierla that can help us 
determine which evenfs are real and which 
belong to the demonic realms. We should 
Judge events by all five circumsfances, not 
Just one or fwo. This Is because there are 
many celestal demons, externalist deitles 


Recitation 


'Woman. 


as cause and not 


1528 


and Immortals who want to lead us their way 
and therefore falsely take the appearance of 
Buddhas and Bodhisatvas preaching the 
Dharma. Although therr cultivation 1s not the 
ulimate way leading to liberation, they may 
have good karma or fatrly hiph level of 
samadhi. Thus, their light can also make us 
feel refreshed and peaceful. Moreover, theIr 
teachinss at also encourage the 
performance of good deeds, keeping the 
Drecepts,  vegeftarianism Buddha 
Recifation. However, they diverge from the 
Buddhist sutras on certain crucial points, such 
as the need to escape Birth and Death. Only 
by €xercising Judgment 
understanding the Dharma in depth are we 
able to know. For example, certain externalist 
deiles urge vegetariansm and Buddha 
Recitation, but teach that the sacred words 
should be visualized as circulating throughout 
the body, this, they say, 1s “turning the 
Dharma wheel,` to release blockages in the 
energy system. This Is the preaching of 
externalist demons. There are also demons 
who take the appearance of Elder Masters 
and say, “Buddha statues made of bronze or 
cement cannot vanquish water, because they 
sink in water; Buddha statues made of wood 
or paper cannot vanquish fire, because they 
would burn. Only the Mind-Buddha cannot be 
destoyed by anything. You need only 
cultivate the Mind-Buddha, striving to make 1t 
pure; there 1s no need to cultivate body and 
speech. Therefore, even eating meat and 
drinking wine, lusting and begetting children 
(n the case of monks and nuns) are no 
consequence. Cultivatng body and speech 
throuph such restricfIve, ascetic practices as 
precept-keeping, Vegefarianism, Sutra, 
Mantra and Buddha Reciftatlon 1s of no use 
and brings no benefit. This 1s a typical 
teaching of some spirits of long years 
standing or demons of sexual lust. There are 
some types of demons who have reached a 
fairly high level of attainment and can use 
ther powers of concentration to help the 
practiioner reach a state of samadhi for a 
period of seven or twenfy-one days. 


times 


and 


careful and 


3) 


However, their teaching does not lead to 
ultimate liberation and, in the end, cannot 
transcend the cycle of ego-attachment—Có 
năm trường hợp; tuy nhiên, phải lấy tất cả 
năm điều kiện nầy để xét nghiệm, chớ không 
thể chỉ lấy một hay hai điểu. Vì có những 
thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, 
muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, 
nên giả hiện tướng chư Phật chư Bồ Tát để 
thuyết pháp. Tuy môn của họ không phải là 
con đường cứu cánh giải thoát, song họ có 
nghiệp lành, hoặc sức thiển định khá cao, nên 
hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát 
mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi 
khi cũng khuyên làm lành lánh dữ, giữ giới, 
ăn chay, niệm Phật, song có vài điểm sai 
khác không hợp với kinh Phật, phải nhận định 
kỹ và phải hiểu rõ giáo lý mới biết được. 
Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm 
Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm 
Phật khắp châu thân gọi là “Chuyển Pháp 
Luân) để khai mạch Nhâm, Đốc, và mở Nê 
Hoàn Cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng 
ma ngoại đạo. Hoặc có loài ma hiện ra tướng 
Tăng bảo: “Phật đồng Phật xi măng không độ 
được nước, vì xuống nước phải chìm; Phật 
tượng Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa 
phải bị cháy; chỉ có Phật tâm mới không bị 
vật chi làm hoại. Tu được Phật Tâm thanh 
tịnh thì không cần phải tu thân khẩu nữa; cho 
nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ con cũng vô 
hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới ăn chay, 
tụng kinh, trì chú, niệm Phật, là những cách 
khổ hạnh bó buộc vô ích.” Đây là lời thuyết 
pháp của hạnh tinh mị lâu năm, hoặc loài ma 
ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công 
năng tu khá cao, có thể dùng sức thiển định 
gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an 
định trong vòng bảy ngày, hoặc hai mươi mốt 
ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không 
siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. 

Ancient masters have said: “When we see 
demons yet remain undisturbed, the demons 
self-destruct; when we see ghosts yet remain 
undisturbed, the ghosfs are vanquished.” This 
Ssaying means If we see demons and ghosfs 
but our minds are unmoved and unafraid, 
holding fast to correct thougphs or 


1529 


singlemindedly reciting the Buddha”s name, 
these demons and ghosfs cannot hurt us in any 
way, and wIll leave of their own accord. Not 
only should we act In such a manner when 
seeing demons, but even when we achieve 
Some results or see auspiclous marks during 
cultivation, we should not be moved to 
atonishment, sadness or Joy. Ít 1s as 1Ý we had 
lost a diamond at the bottom of the lake and 
because the water was murky, we Were 
unable to recover 1t despite our best efforts. 
However, once the water became still and 
transparent, we found it. Since the diamond 
had always belonged to us, why should we 
have been astonished and happy? If the 
cultivator”s mind 1s not calm and peaceful and 
1S OVerly øIven to sorrowful compassion, he 
wIll be harmed by the demon of sorrow and 
cry all the time. If he 1s given to too mụch 
happiness, he will be harmed by the demon of 
happiness and laugh all the time, as though 
insane. Thus, although the Pure Land 
praciloner may also hope to 
transcendental realms and scenes, he should 
not long for or dream of them too mụuch, 
because to recite Is already to seek. He 
should be calm and seek but not seek, not 
seek but seek, so as to avoid disturbing his 
mind. He should Just earnestly recite the 
Buddha”s name and ïn time, when the power 
of his recifation Is pure, there will be a 
response and he willÐ witness auspICIous 
realms. To continuously seek and hope for 
them ¡s deluded thought which brings harm—— 
Cổ đức bảo: “Thấy ma không ma, ma liền tự 
hoại; thấy quái không quái, quái liền tự bại.” 
Câu nầy có nghĩa là nếu thấy ma mà lòng 
không xao động sợ hãi, giữ chánh niệm được 
vững vàng, hoặc chí tâm niệm, loài ma quái 
ấy không làm chi được, sẽ tự bỏ đi. Chẳng 
những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù 
cho lúc tu hành được một phần kết quả, hay 
thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, 
kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có hạt 
kim cương làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục 
nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay nước lắng 
trong lại tìm thấy được, hạt kim cương Ấy 
nguyên là của đã có, việc chi đến đỗi phải 


see 


4) 


a) 


b) 


c) 


kinh ngạc, vui mừng? Người tu nếu tâm 
không bình tỉnh, quá bi thương, tất bị loài bi 
ma ám nhập làm cho thương tiếc mãi chẳng 
thôi. Nhưng nếu quá vui mừng, cũng bị loài 
ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như 
điên cuồng. Lại hành giả niệm Phật tuy cũng 
mong được thấy Thánh cảnh, nhưng đừng quá 
mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là đã cầu rồi. 
Nên giữ tâm trạng điểm tỉnh “cầu mà không 
cầu, không cầu mà cầu,” mới không bị sự 
mong cầu làm xao động. Cứ chí tâm niệm 
Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh, đạo cảm 
ứng giao thông, tất thấy được Thánh cảnh. 
Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng 
tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại. 
These are five circumstances—Đây là năm 
trường hợp: 

Instances where cause and effect do not 
Sorrespond, such as visualizing one mark but 
seeing another, hoping to see one realm but 
seeing another , as well as scenes and realms 
that do not resemble those described in the 
sutras, are all demonic realms—Các cảnh 
nhân quả không phù hợp, quán tướng nầy 
song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại 
hiện cảnh kia, như trên vừa nói. Và lại, cảnh 
hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, 
đều là cảnh ma. 

Buddhas and Bodhisattvas pure 
compassion; therefore, even If they take the 
appearance of “demons” to test us, we still 
feel calm, at peace and pure. Demons, on the 
confrary, are Iinherently evil and wicked; thus, 
even when they take the appearance of 
Buddhas and Bodhisattvas, we feel agitated, 
angry and uneasy—Chư Phật chư Bồ Tát tâm 
từ bi trong sạch, cho nên dù các ngài có hiện 
tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm 
thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp 
các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù 
hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm 
thấy xao động nóng nảy không yên. 

The Buddhas' light makes us feel calm and 
refreshed; it has neither shadow nor a 
blinding effect on the eye. The lipht of 
demons, on the other hand, affecfs our eyes 
and makes us feel agitated rather than calm 
and peaceful; 1t also has shadows. The 


have 


1530 


reference to the Buddhas” light ¡in the 
Lankavatara Sutra illustrates this poin—Ánh 
sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu 
mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. 
Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi 
mắt, bức rức không yên, và có bóng. Như 
trong Kinh Lăng Già đã diễn tả. 

d The (teachngs of the Buddhas 
Bodhisattvas are In accord with the sutras and 
the truth. The words of demons are contrary 
to the truth and not in line with the sutras' 
teachings—Lời thuyết pháp của chư Phật chư 
Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. 
Lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh 
Phật đã chỉ dạy. 

e) When an auspiclous mark appears, the 
practiloner who wishes to test it need only 
concenfrate on reciting the Heart Sutra with a 
pure mind, or reciing a mantra or the 
Buddha's name with one-pointedness of 
mind. If the mark really is auspicious, the 
more he recites, the clearer It becomes, 
because genuine gold ¡1s not harmed by fire. If 
1t belongs to the demonic realm, 1t disappears 
as he recites, because evil can never 
withstand the truth—Khi thắng tướng hiện ra, 
muốn khảo nghiệm, hành giả chỉ chánh ý 
tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc nhiếp tâm trì 
chú niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh, càng 
niệm lại càng rõ ràng, vì vàng thật không sợ 
lửa. Nếu là ma cảnh, trì nệm một hồi nó liền 
ẩn mất, bởi tà không thể lấn chánh. 

Eive classes of Buddhism: Ngũ Bộ ——The five 

€ÏaSS€S OF øTOUDS. 

(A) The Four Noble truths and Practice: Tứ Diệu 
Đế và Tu Đạo—See Four Noble truths and 
Cultivation. 

(B) The five early Hinayana Sects: Tiểu Thừa 

Ngũ Bộ_- Nhất Thiết Hữu Bộ—See 

Sarvastivada. 

The five groups of Vajradhatu Mandala: Five 

divisions of the Vajradhatu represented by 

five Dhyani-Buddhas—Năm bộ của Kim 

Cang Giới. Kim Cang Giới Ngũ Bộ. 

l1) Vairocana In the center: Trung Đài Đại Nhựt 
Như Lai. 

2) Aksobhya ¡in the east: Đông Độ A Súc Bệ 
Phật. 


and 


(C 


~< 


3) Ratnasambhava im the south: Nam Phương 
Bảo Sanh Phật. 

4) Amitabha In the west: Tây Phương A Di Đà 
Phật. 

53) Amoghasiddhi or Sakyamuni in the north: 
Bắc Phương Bất Không Thành Tựu. 

Eive classes of Buddhists: Ngũ Phật Tử—Năm 

loại Phật tử. 

(A) The Buddha”s first five disciples: Năm vị 
Phật tử đầu tiên của Phật. 

(B) 

1) Bhikkhu: Tỳ Khưu—Tăng. 

2) Bhikkhuni: Tỳ Khưu NI—NI. 

3) Upasaka: Ưu Bà Tắc—Cận sự nam. 

4)_ Upasika: Ưu Bà Di—Cận sự nữ. 

53) Novice: Cận trụ —Người mới tu. 


1) Stream-enterer: Dự Lưu. 

2) Once-returner: Nhất Lai. 

3) Non-returner: Bất Lai. 

4) Arnhat: A-La-Hán. 

5) Pratyeka-buddha: Bích Chi. 

Five classes of devas: Ngũ Chủng Thiên—Năm 

loại chư Thiên. 

(@)_ Three kinds of heaven—Ba loại trời: 

(A) 

1) Heaven by name or tifle (divine king, son of 
king, etc): Tự thiên. 

2) Heaven as a place of rebirth (the heavens of 
the gods): Tái sanh thiên. 

3) The pure Buddha-land: Tịnh Phật thiên—AlI 
Bodhisattvas above the ten stages—Cung trời 
nơi chư Phật đồng cư. 

(B) Famous rulers on earth: Danh Thiên—Thiên 
vương hay thiên tử, vua trong loài người. 

l) The highest Incarantlons of the six paths: 
Sanh Thiên — Thiên thú trong lục thú (từ 
vương thiên đến phi tưởng thiên). 

2) Tịnh Thiên: Cõi của các bậc Thánh giả từ 
Thanh Văn đến Duyên Giác, đã diệt trừ hết 
phiền não cấu chướng — The pure or the 
saints, from Sravakas to Pratyeka-buddhas. 

3) A supreme heaven with Bodhisattvas and 
Buddhas in eternal Iimmutability. 

(M) Eive kinds of heaven——Năm loại trời: 

1-3) Same as ín ()(A) and ()(đ). 


1531 


4 All Bodhisattvas above the ten stages: Nghĩa 
Thiên—Các bậc Bổ Tát từ Thập Trụ trở lên 
có khả năng ngộ giải thâm nghĩa Đại Thừa. 

53 A supreme heaven with Bodhisattvas and 
Buddhas in eternal immutability: Đệ Nhất 
Nghĩa Thiên—Chư Phật và Bồ Tát chẳng 
biến dịch, vì thường trụ nên chẳng sinh, 
chẳng già, chẳng bịnh, chẳng chết. 

Five classes of. nobility 

countries: Ngũ Tước—The degrees 

(classes) of nobility (in European counfrI©s): 

l1) Duke: Công. 

2) Marquis: Hầu. 

3) Count: Bá. 

4) Viscount: Tử. 

5) Baron: Nam. 

Eive classes of wealth: Ngũ Gia Sở Cộng—The 

five classes of wealth In the world which have 

their common prey, the wealth struggled for by 
others 


in European 


five 


Năm nhà của chung hay tiền của thế gian 
đều có một thứ cám dỗ chung: 

1) Rulers: Vua. 

2) Thieves: Giặc. 

3) Fire: Lửa. 

4) Water: Nước. 

5) Prodigal sons: Con ác 

Five “clean” produetfs of a cow: Ngũ Tịnh— 
The five “clean” products of the cow——The cow”s 





panca-gavya—Năm món thanh tịnh của bò: 

I1) Urine: Nước tiểu. 

2) Dung: Phân. 

3) MIIk: Sửa. 

4) Cream: Kem. 

53) Cheese: Phó mát. 

Five closest relafives: Ngũ Thân—The five 
closest relatives (kinships) In the family: 

1) Father: Cha. 

2) Mother: Mẹ. 

3) Brothers: Anh em. 

4) Sisters: Chị em. 

5) Husband and wife: Chồng vợ. 

Five commandments: Ngũ Giớ—See Five 
Drecepts. 

Five commandmen(s for laity: Ngũ giới— 
Năm giới cho Phật tử tại gia—See Two grades of 
commandments (B), and FIve precepts. 


Five complete utensils for worship: Ngũ Cụ 

Túc——Năm thứ đồ thờ đầy đủ. 

1-2)Two flower vases: (2) Hai bình bông. 

3-4) Two candlesticks: (2) Hai chân đèn. 

5) A censer: (1l) Lư hương. 

Five conditons of mỉnd produced by 

objecfive perception: Ngũ Tâm—Năm tâm 

khởi lên theo tiến trình giác tri ngoại cảnh. 

l) Immediae or Instantaneous: The first 
impression—Tốt Di tâm—Bất chợt nẩy sinh 
tâm. 

2) Attention or Inquiry: Tầm cầu tâm. 

3) Conclusion or decision: Quyết định tâm. 

4) The effect, evil or good: Nhiễm tịnh tâm. 

5) The producton therefrom of the causation: 
Đẳng lưu tâm. 

Five condifions in mortality: Ngũ Trú Địa— 

Năm thứ mê mờ ám độn—The five fundamental 

passlons and delusions: 

I1) Wrong views: Tà kiến. 

2) Clinging or attachment to the desire-realm: 
Chấp vào dục giới. 

3) Clinging or attachment to the form-realm: 
Chấp vào sắc giới. 

4) Clinging or attachment to the formless-realm: 
Chấp vào vô sắc giới. 

5) The state of unenlightenment or Ignorance: S1 

mê. 

See Flve states or conditions 

mortalIty. 

Five condiions are necessary for the 

completion of the evil of stealing: Năm điều 

kiện cần thiết để thành lập nghiệp trộm cắp. 

I) Anothers property: Có sở hữu của người 
khác. 

2) Knowledge that it is so: Biết như vậy. 

3) Intention of stealing: Có ý định đoạt vật ấy 
làm sở hữu cho mình. 

4) Effort to steal: Cố gắng trộm cắp. 

5) Actual removal: Chính hành động trộm cấp. 


*# found ¡n 


Five condiftions toward successful 
achievemenfs for a Zen pracfifioner: Five 
conditions to be successful for a Zen 


practiione Năm Điều Cần Thiết Để Thành 
Công Của Người Tu Thiển—While treading the 
Way but not yet reborn In the Pure Land, the 
practitoner of Buddha Reciaton may also 


1532 


encounter demonic obstacles. However, in most 

cases, this 1s because he does not understand the 

Dharma and 1s not skillful at reining in his mind, 

letting Internal demons or afflictions spring up, 

which, in turn, attract external demons. If he can 
keep his mind empty and still and recite the 

Buddha's name, external demons will be 

powerless and afflictions will gradually disappear. 

Thus, for the Pure Land practitioner, even If 

demonic obstacles do appear, they are few In 

number. Advanced Zen practitioners, on the other 
hand, face many demonic occurrences because 
they rely only on their own strength and self- 
power. A Zen follower should fulfill the following 
ñve condilons to be lÝ a Zen 
practitioner does not meet these five conditions, 
he 1s very easily subJect to get harm from 
demons—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, nếu luận xét trên 
đường hành đạo, khi chưa được sanh về Cực Lạc, 
thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song 
phần nhiều là do hành giả không hiểu giáo lý, 
chẳng khéo trị tâm, để nội ma phát khởi khiến 
chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được 
tâm bình fnh, thì với oai lực công đức của câu 
hồng danh, ngoại ma không làm chi được, và 
phiển não cũng lần lần bị tiêu trừ. Vì thế người tu 

Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại 

người tu Thiển, ma cảnh hiện nhiễu, bởi chỉ nương 

vào tự lực. Bậc Thiển sĩ phải đủ năm điều kiện 
sau đây. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm 
điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tốn hại. 

l) He should keep the precepts strictly: Giới 
hạnh tinh nghiêm. 

2) His nature and roo(s should be quick and 
enlightened: Căn tánh lẹ làng sáng suốt. 

3) He should have a clear understanding of the 
Dharma, skillfully distinguishing the correct 
from the deviant, the true from the false: Phải 
hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh 
tà, chân, vọng. 

4) He stable 
determination: Ý chí mạnh mẽ vững bên. 

53) He should be guided by a good advisor, who 
has a thorough understanding of the sutras 
and many years experilence in medifation: 
Phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh 


successful. 


should be firm and in his 


điển, , đã có kinh nghiệm tu thiển nhiều năm 
để nhờ sự hướng dẫn. 

Five consciousnesses: Ngũ thức—See Five 

kinds of conscIousness. 

Five Constant Virtues: Ngũ Thường—Năm 

đạo làm người —The five cardinal virtues: 

1) Benevolence—Nhơn: Thương người thương 
vậThe first Constant 
Benevolence which concerns attitude. The 
noble man desires to be In harmony with 
other men. He knows that he cannot fulfilI his 
role In daily life unless he 1s co-operative and 
accommodating. The right benevolence 1s 
revealed through conduct. People have the 
seed of such a benevolence within them, but 
1t must be helped to develop. This virtuous 
aftitude 1s someftimes thought of as an inner 
law of self-contro—Đức hạnh thứ nhất là 
“Nhân,” liên hệ tới thái độ mà người quân tử 
mong muốn hòa thuận với người khác. Người 
quân tử biết không thể nào làm tròn vai trò 
của mình trong đời sống hằng ngày trừ phi 
người ấy sẵn lòng cộng tác và giúp đỡ tha 
nhân. Lòng nhơn chính đáng biểu lộ qua hạnh 
kiểm. Ai cũng có mầm nhơn như vậy trong 
bản thân mình, nhưng nó phải được giúp phát 
triển. Đôi khi thái độ đức hạnh này được coi 
là phép tự chủ bên trong. 

2) Righteousness—Nghĩa: Ở phải với mọi 
người—Righteousness or right moral couraøe 
1s the second Constant Virtue. The noble man 
should develop the righteousness necessary to 
remain loyal to himself and charitable toward 
his neighbors—Người quân tử phát triển dũng 
khí luân lý cần thiết để trung thành với chính 
mình và đem lòng nhân ái tới láng giểng. 

3) Propriey—Lễ: Biết kể lớn người nhỏ— 
Civility or right procedure—Constant Virtue 
1S One of the most important virtues of the 
five constant virtues. The man of noble mind 
has made a study of the rules of conduct. He 
has learned how to apply them in every 
1ncident he faces. He knows all the rules for 
etiquette, which set forth what each social 


Virtue 1S 


siuaion requres of the completely 
humanized person. He knows all the 
ceremonies and riuals centering around 


ancesfor reverence. He knows how to sit, how 


4) 


1533 


to stand, how to walk, how to converse, and 
how to confrol his faclal expression on all 
Occasions Yet all these riuals and 
procedures are without value If a man does 
not have the proper attitude. “A man without 
charity in his heart, what has he to do with 
these rigid ceremonies?—LỄ là một đức 
tánh quan trọng trong ngũ thường. Người 
quân tử phải biết lễ nghi. Người ấy phải biết 
cách học hỏi và áp dụng tất cả những lễ nghi 
trong mọi tình huống mà người ấy phải đương 
đầu. Người ấy biết tất cả phép tắc xã giao 
trong mỗi hoàn cảnh xã hội nhân bản. Người 
ấy biết tất cả những nghi lễ và nghi thức tập 
trung vào việc thờ phụng tổ tiên. Người cách 
biết cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách nói 
chuyện, và cách biểu lộ diện mạo sắc thái 
của mình trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, 
những nghi thức và thủ tục này sẽ không có 
giá trị nếu con người ấy không có một thái độ 
thích đáng. “Người không có lòng nhân ái 
trong tâm thì làm được gì với những nghỉ lễ 
cứng nhắc này?” 

Good knowledge—Trí: Biết phương kế mưu 
lược lương thiện—Good knowledge 1s the 
fourth Constant Virtue. The noble man 1s a 
knowing man, for a person must be educated 
1n order to respond to all cireumstances In the 
right way. The Confucianists` goal 1s tO øT0ow 
gradually from rules to habits When 
Confucius the  Importance of 
education, he was not suggesting a new idea. 
he was repeating and emphasizing what the 
ancients had said. The social order depends 
upon fundamental morality, the morality of 
proper words and actions. Also like the 
anclents, Confucius believed that morality 
was to be applied In all levels of life, but in a 
very sipnificant way to the ruling level. For 
the rulers were the teachers of all. They 
taught the needed morality most effectively 
when they set a good example and when they 
governed kindly—Người quân tử là một 
người hiểu biết, vì con người phải được giáo 
dục nhằm ứng phó với mọi tình huống một 
cách đứng đắn. Mục tiêu của người theo 
Khổng Giáo là phát triển dần dần những 
phép tắc thành thói quen. Khi Đức Khổng Tử 


sfressed 


5) 


nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục, 
Ngài không để xuất cái gì mới mẻ mà chỉ 
nhắc lại và nhấn mạnh những điều tổ tiên đã 
nói. Trật tự xã hội tùy thuộc vào luân lý căn 
bản, luân lý trong lời nói và hành động đứng 
đắn. Cũng giống như người xưa, Đức Khổng 
Phu Tử tin tưởng luân lý phải được áp dụng 
vào bình diện cuộc sống, đồng thời nó cũng 
rất có ý nghĩa trên bình diện chính quyền. Vì 
người cầm quyền là thầy của tất cả. Những vị 
thầy này dạy luân lý một cách rất hiệu quả 
khi họ là những tấm gương tốt về luân lý và 
khi họ cai trị dân một cách nhân từ. 

Loyalty (faith or sincerity)—Tín: Biết giữ sự 
cậy The fifh Constant 
Loyality. The noble man should keep for 
himself the loyality, does what he speaks and 
speaks only what he hears. When he promise 
something, even though whatever happens, 
he still does his best to fulfill his promise. 
Furthermore, the noble man always knows 
what his duty 1s on each occasion, and he 
always knows how to do that duty. Because 
he has developed teh seeds of virtue within 
his nature, he is in harmony with everything 
in the universe—Người quân tử bao giờ cũng 
giữ chữ tín cho mình, nói sao làm vậy, nghe 
sao nói vậy. Một khi đã hứa, cho dù cái gì 
xấy ra đi nữa, người ấy cũng cố công thực 
hành cho kỳ được lời hứa của mình. Ngoài ra, 
người quân tử lúc nào cũng biết bổn phận của 
mình và bao giờ cũng tìm cách thực hành 
những bổn phận ấy. Vì người quân tử đã phát 
triển hạt giống đức hạnh trong bản tính của 
mình cho nên người ấy luôn sống hòa hợp với 
mọi thứ trong vũ trụ. 


tin Virtue 1s 


Five continents: Ngũ Đại Châu. 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Asia: Á châu. 
Europe: Âu châu. 
America: Mỹ châu. 
Afirca: Phi châu. 
Australia: Úc châu. 


Five controlling powers: Ngũ Quan Đại Sứ— 
The five confrolling powers (magistrates) of birth, 
old-age, sickness, suffering, death—Năm đại sứ 
giả kiểm soát sanh, già, bệnh, khổ và chết. 


Five 


corrupfions: Five  turbidiies—Ngũ 


'Trược—See Five kinds of turbidity 


1534 


Five courses of speech: Năm Loại Ngôn Ngữ— 
According to the Kakacupama Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, the Buddha 
taught: “Bhikkhus!l There are fÍive courses of 
speech that others may use when they address 
you.” They are—Theo Kinh Ví Dụ Cái Cưa trong 

Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Chư Tỳ Kheo, có năm 

loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng khi nói 

với các người khác.” Đó là: 

l) Their speech may be timely or untimely: 
Đúng thời hay phi thời. 

2) True or untrue: Chân thật hay không chân 
thật. 

3) Gentle or harsh: Nhu nhuyễn hay thô bạo. 

4) Connected with good or with harm: Có lợi ích 
hay không lợi ích. 

53) Spoken with a mind of loving-kindness or 
with Inner hate: Với từ tâm hay với sân tâm. 

Five covers: Ngũ Cái—Năm Món Ngăn Che— 

See Five hindrances. 

Five dangers to the immoral through 

lapsing from morality: Sampada (skÙ— 

According to the Mahaparinibbana Sutfa and the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are five dangers to the immoral 

through lapsing from morality (bad morality or 

failure in morality)—Năm Điều Nguy Hiểm Của 

Người Ác Phá Giới— Theo Kinh Đại Bát Niết 

Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 

có năm điều nguy hiểm của người ác giới: 

l) He suffers great loss of property through 
neglecting his affairs: Người ác giới vì phạm 
giới luật do phóng dật thiệt hại nhiễu tài sản. 

2) He gets bad reputation for Iimmorality and 
misconduct: Người ác giới, tiếng xấu đổn 
khấp. 

3) Whatever assembly he approaches, whether 
of£ Khattiyas, Bramins, Ascetics, Or 
Householders, he does so differently and 
shyly: Người ác giới, khi vào hội chúng sát 
Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, đều 
vào một cách sợ sệt và dao động. 

4) Atthe end of his life, he dies confused: Người 
ác giới, chết một cách mê loạn khi mệnh 
chung. 

53) After death, at the breaking up of the body, 
he arises in an evil state, a bad fate, In 
suffering and hell: Người ác giới, khi thân 





hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ giới, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

Eive deadly sins in Hinayana: Tiểu Thừa Ngũ 

Nghịch—See Five betrayals. 

Five defilements: Ngũ Trược—See Eive kinds 

of turbidity. 

Five degrees of. nobility 

countries: Ngũ Tước—See Five classes of 

nobility in European counfries. 

Five degrees of Tung-Shan-Liang-Chich: 

Động Sơn Ngũ VỊ — Like the Ten Osherding 

Verses, these are different levels or degrees of 

Zen realization formulated by Zen master Tung- 

Shan-Liang-Chieh—Năm cấp bậc chứng ngộ do 

Động Sơn Lương Giới thiết lập. Giống như 10 bài 

kệ chăn trâu, đây là các mức độ khác nhau về sự 

thành tựu trong nhà Thiển: 

I) The first degree: Chánh Trung Thiên—The 
first level in which realizatlon of the world of 
phenomena 1s dominant, but It is perceived as 
a dimension of the absolute self—Ngôi vị 
thứ nhất nhận thức về thế giới hiện tượng ngự 
trị, nhưng nó được nhận thức như là chiều 
kích của ngã tuyệt đối. 

2) The second degree: Thiên Trung Chánh— 
The second level or second stage the 
undifferentiated aspect comes strongly to the 
fore and diversity recedes Into background—— 
Giai đoạn thứ nhì nầy hình thái vô phân biệt 
đến với giai đoạn trước một cách mãnh liệt 
và sự phân biệt bị đẩy lùi vào phía sau. 

3) The thrd degree: Chánh Trung Lai—The 
thd grade 1s a level of realization wherein 
no awareness of body or mind remains; both 
“drop away” completely——GIa1 đoạn thứ ba là 
ngôi vị trong ấy không còn ý thức về thân hay 
tâm. Cả hai đã được xả bỏ hoàn toàn. 

4) The fourth degree: Thiên Trung Chí —The 
fourth grade 1s the singularity of each object 
IS perceived at hiphest degree of 
uniqueness. NÑow mounfain 1s mounfain, rIVer 
1S TIVer; ther 1s no such a beautiful or loving 
mOountain or a boring rIver—Gia1 đoạn thứ tư, 
với ngôi vị nây, tính duy nhất của mỗi sự vật 
được nhận thức ở mức độ độc nhất. Bây giờ 
núi là núi, sông là sông; chứ không còn núi 
đẹp sông buồn nữa. 


in European 








1S 


1535 


53) The fifth degree: Kiêm Trung Đáo —lIn the 
fiíth and hiphest grade, form and emptiness 
mutually penetrate to such a degree that no 
longer 1s ther consclousness of either. lIdeas 
of enliphtenment or delusion entirely vanish. 
'This 1s the stage of perfect Inner freedom—Ở 
vị thứ năm hay là mức cao nhất, sắc và không 
tương tức tương nhập đến độ không còn ý 
thức cả hai, các ý niệm ngộ mê đều biến mất, 
đây là giai đoạn của tự do nội tại trọn vẹn. 

Five depravities: Ngũ Trược—See Five kinds of 
turbidity. 
Five desires: Ngũ dục The five desires arise 
from the objects of the five senses, things seen, 
heard, smelt, tasted, or touched. 
Œ)Q An overview of “Five desires”—Tổng quan 
Ngũ Dục: Ordinary people define 
happiness as the satisfaction of all desires, but 
Buddhism believes that more desire brings 
more suffering because these desires are 
boundless but our ability to realize them 1s 
limied. Once desires are unfulfilled, we 
suffer. When desires are partially fulfilled, 
(to pursue ther complete 
fulfllment, and we create more suffering. Ít 1s 
only after we feel self-sufficlent with few 
desires, and no longer pursue fulfillment of 
desires, we then can have a peaceful state of 
mind—Phàm phu định nghĩa hạnh phúc là 
được thỏa mãn những ham muốn của mình, 
nhưng theo đạo Phật thì càng ham muốn 
nhiều thì càng khổ nhiều, vì ham muốn của 
con người thường là vô cùng vô tận mà sức 
lực của con người lại hữu hạn. Một khi ham 
muốn không được thỏa mãn là đau khổ. Khi 
chỉ thỏa mãn được một phần ham muốn, thì 
chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi chúng, và vì 
đó mà chúng ta gây thêm nhiều đau khổ. Chỉ 
khi nào chúng ta tự biết đủ hay không còn 
chạy theo ham muốn thì chúng ta mới thật sự 
có được sự yên Ổn nơi thân tâm. 

The meanings of Five Desires—Nphĩa của 

Ngũ Dục: 

l) The five creature desires stimulated by the 
obJects of the five earthly senses—The five 
desires, arising from the objects of the five 
senses or Internal organs, such as thinøs seen, 
heard, smelt, tasted, or touched: Ngũ dục là 


về 


Wwe© cConfinue 


qI) 


năm thứ dấy lên lòng tham dục của con người 
từ bên trong là sắc, thanh, hương, vị, và xúc. 

2) Five desires are five kinds of desire 
stimulated by external materials: Ñgũ dục là 
năm thứ dục dấy lên dục vọng của con người 
từ bên ngoài. 

(HD The contents of Five kinds of Desires—Nội 
dung của Ngũ Dục: 

1) Wealth: Tài Dục. 

a) Desires of wealth, power, and money: Ham 
muốn của cải, thế lực và tiễn tài. 

b)_ Desires for talent: Ham muốn về tài năng. 

2) Desire of sex or beauty: Sắc Dục Ham 
muốn sắc dục. 

3) Desire of fame, Iinfluence and praises: Danh 
Dục —Ham muốn danh tiếng, ảnh hưởng và 
tiếng khen. 

4) Desire of food and drink or eating: Thực 
Dục——Ham muốn ăn uống. 

5) Desire of sleep and rest: Thùy Dục—Ham 
muốn ngủ nghỉ. 

(V)Buddha Sakyamuni compared sentient beings 
chasing after the fleeting pleasures of this 
world to a child licking honey off a sharp 
knife. There Is no way they can avoid hurting 
themselves: Đức Phật ví chúng sanh chạy 
theo dục lạc của thế gian như những đứa trẻ 
đang liếm mật trên lưỡi dao. Không có cách 
gì mà họ không bị cắt đứt lưỡi. 

Five destinies: Ngũ Thú—See Five gatis. 

Five deterioratfion siøns and characterisfics 


of heavenly beings who are nearing death: 

Năm tiểu suy tướng của chư Thiên khi sắp mạng 

chung—According to Sutra, 

heavenly beings who are nearing death will have 
the following five deterioration signs 
characteristics. These characteristics are known as 
the five “minor deterioration” characterIstiCs—— 

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, chư Thiên nào khi 

sắp mạng chung có năm tướng suy hiện ra. Năm 

suy tướng nầy gọi là năm tướng “tiểu suy”—See 

Five signs of decay of people when approaching 

death. 

I) Clothng and other adorning Items on the 
body such as arm gem bracelets and Jewel 
necklaces will no longer produce soothing 
and enchanting sounds as they usually dịd: Y 
phục và các đổ trang nghiêm nơi thân như 


the  Parinirvana 


and 


1536 


vòng xuyến và chuỗi anh lạc kêu vang ra 
những tiếng không được thanh tao êm dịu như 
lúc bình thường. 

2) The auras around their bodies will become 
dim: Ánh quang minh nơi thân bỗng nhiên mờ 
yếu. 

3) After bathing the water droplets will remain 
on therr bodies and will not dry spontaneously 
as they usually did: Sau khi tắm gội xong các 
giọt nước dính đọng nơi mình chớ không khô 
đi như lúc trước. 

4) Their personality ordinarily deliphtful and 
cheerful, today they seem uneasy and 
uncomfortable: Tánh tình bình thường thong 
dong, phóng khoáng nay bị trì trệ lại một chỗ. 

53) The eyes will twitch constantly and will not 
be as clear as they used to be: Mắt luôn máy 
động không được trong lặng như mọi khi. 

Five devas: Ngũ Thiên. 

(@Ð  Five devas ¡n the Garbhadhatu who reside in 

north, south, east, west and central: Năm bậc 

Thiên trên Thai Tạng giới, cư ngụ vùng Bắc, 

Nam, Đông, Tây và Trung tâm. 

Five kinds of other devas—Năm bậc chư 

Thiên khác: 

l1) Devas in the upper realms of form and non- 
form: Thượng giới thiên. 

2) Devas ¡in the sky (four of the six devas In the 
desire realm): Hư không thiên. 

3) Devas on the earth (Other two of six devas on 
Sumeru): Địa cư thiên. 

4) Wandering devas of the sky (sun, moon, stars, 
etc): Du Hư không thiên. 

5) Under-world devas (nagas, asuras, maras, 
etc): Địa hạ thiên. 

Five devas in the Garbhadhatu-mandala 

located ỉn the northeast of Mount Meru: 

Ngã Thiên Tử The the 

Garbhadhatu-mandala located In the northeast— 

Năm vị trời ở mé đông bắc Kim Cương Bộ ngoài 

Mạn Đồ La của Thai Tạng Giới. 

1) Devas in the North: Bắc Thiên. 

2) Devas in the South: Nam Thiên. 

3) Devas in the East: Đông Thiên. 

4) Devas in the West: Tây Thiên. 

5) Devas in the Centre: Trung Thiên. 


qI) 


five devas 1n 


Five deva-messengers: The five duta—Five 
great lictors—Ngũ Đại Sứ Giả—Ngũ Thiên Sứ 
Giả—Năm sứ giả lớn—See Eive great lictors. 
Five developments: Ngũ Chuyển—The five 
evolutions according to the Esoteric Sects—Năm 
chuyển hay năm giai đoạn phát triển từ nhân đến 
quả theo Mật Giáo: 

1) To resolve on Buddhahood: Phát Tâm Bồ Đề 
hay nguyện đắc thành quả vị Phật. 

2) Observance of the rules: Tu Hành hay trì giữ 
giới luật. 

3) Attainment of enlightenment: Giác ngộ Bồ 
Để—Do nhân hành mà chứng được đạo quả. 

4) Atfainment of power to aid others according 
to need: Năng lực cứu độ tha nhân—Đạt tới 
khả năng cứu độ tha nhân. 

5) Attainment of Nirvana: Đạt thành quả vị Niết 
bàn. 

Five devotions: Ngũ Chuyên—According to the 

Japanese Shin Sect, to ensure rebirth in the Pure 

Land, Buddhists must devofe practicing one of the 

following devotions—Năm thứ chuyên cần— 

Theo Chân Tông của Nhật Bản, muốn vãng sanh 

Tịnh Độ, Phật tử phải tu một trong năm thứ 

chuyên sau đây: 

1) Devotion in worship: Chuyên LỄ. 

2) Devoton In reciing or reading 
Chuyên Độc Tụng kinh điển. 

3) Devotfion in meditation: Chuyên Quán. 

4) Devotion ¡in ¡invocaton of the name of 
Amitabha Buddha: Chuyên niệm hồng danh 
Phật. 

53) Devoton In praising Buddhas: Chuyên Tán 
thán chư Phật. 

Five devotional gates of the Pure Land Sect: 

Ngũ Niệm Môn—Năm cửa hành đạo của tông 

phái Tịnh Độ. 

I1) Worship of Amitabha with the body: Lễ Bái 
Môn——Thân niệm. 

2) Invocation with the mouth: Khen Ngợi Môn— 
Khẩu niệm. 

3) Resolve the mind to be reborn in the Pure 
Land: Tác Nguyện Môn—Quyết định Vãng 
Sanh niệm. 

4) Meditation on the glories of the Pure Land: 
Quán Sát Môn—Thiềển định Vãng Sanh niệm. 


Sufras: 


1537 


5) Resolve to bestow one°s merifs (works on 
superogation on all creatures): Hồi Hướng 
Môn—Hồi hướng niệm. 

Five dharmas-Three natures-Eight 

consciousnesses-Two kinds of eøo: Ngũ Tam 

Bát Nhị —According to the Lankavatara Suữa, 

Five Dharmas, Three Natures, Eight 

Consciousnesses, Two kinds of Non-ego are all 

means to the end of Buddhahood—Theo Kinh 

Lăng Già, năm pháp, ba tánh, tám thức và hai vô 

ngã là những phương tiện đưa hành giả đến cứu 

cánh Phật quả. 

(A) FIve laws or categorles: Ngũ pháp —See Five 
laWS OT Cat€ØOrI©s. 

(B) Three natures of reality: Tam tướng—See 
Three natures of reality. 

(C) Eight consciousnesses: Bát thức—See Eight 
CONnSCIOuSnesses. 

(D) Two kinds of non-ego: Nhị vô ngã—See Two 
kinds of non-ego. 

Five dhyani Buddhas: Ngũ Phật—Năm vị 

Phật. 

(Œ)D The five Dhyani-Buddhas of the Vajradhatu 
and Garbhadhatu: The five Buddhas in their 
fñve manifestations—Năm vị Phật của Kim 
Cang và Thai tạng giới: 

l) Vairocana (skt: Phật Tỳ Lô Giá Na— 
Vairocana as eternal and pure dharmakaya. 
AIso called Mahavatrocana. He situated In 
the cenre of both Garbhadhatr and 
Vajradhatut—Phật Đại Nhựt, tượng trưng cho 
pháp thân vĩnh cửu và thanh tịnh. Còn được 
gọi là Đại Tỳ Lô Giá Na Phật (là tinh túy của 
chư Phật). Ngài ngự tại trung tâm Thai Tạng 
và Kim Cang giới. 

2) Aksobhya (skÐ: A Súc Bệ Phật —Aksobhya, 
also called the Buddha of the Eastern Pure 
Land, as Iimmuftable and sovereign—Còn gọi 
là Đông Phật, hay vị Phật tượng trưng cho Bất 
Lai Chuyển. 

3) Ratnasambhava (skÐ: Phật — 
Ratnasambhava as bliss and glory—Bảo Sanh 
Phật, tượng trưng cho phước đức huy hoàng 
(bảo hộ cho các kho báu). 

4) Amitabha (skÐ: A Di Đà Phật —AIso called 
Buddha of the Western Pure Land. Amitabha 
as wIisdom 1n acton—Còn gọi là Tây Phật, là 





Nam 


vị Phật tượng trưng cho trí tuệ trong hành 
động. 

5) Sakyamunl as Incarnation nrmanakaya: Phật 
Thích Ca cho hóa thân độ chúng. 

(ŒI) Same as ¡in (D) with Amoghasiddhi, or the 
Northern Buddha replaces Amitabha: Giống 
như phần (I) chỉ thay thế Phật A Di Đà bằng 
Ly Bố Úy Như Lai, hay Bắc Phật —See 
AmoghasiddhI. 

(HD According to the Shingon Sect (Real or 
subsfantive word)—Theo Chân Ngôn tông: 

l1) Bhaisajya: Dược Vương Phật. 

2) Prabhutaratna: Đa Bảo Phật. 

3) Vairocana: Tỳ Lô Giá Na Phật. 

4)_ Aksobhya: A Súc Bệ Phật. 

5)_ Amoghasiddhi: Ly Bố Úy Phật. 

(V)Other system of five Dhyani-Buddhas ¡In 
Mahayana Buddhism—Hệ thống khác của 
năm vị Phật trong Phật giáo Đại Thừa: 

l1) Bhaisajya: Dược Vương Phật. 

2) Prabhutaratna: Đa Bảo Phật. 

3) Vairocana: Tỳ Lô Giá Na Phật. 

4)_ Aksobhya: A Súc Bệ Phật. 

53) Sakyamumi: Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Five dhyani Buddhas? manual signs: Ngũ 

Phật Kiết Ma Ấn—§ee Five manual SIEnS. 

Five differenfiations of the Buddha-naturc: 

Ngũ Chúng Tạng—See Five Stores of the one 

Buddha-nature. 

Five directions: Ngũ Phương. 

l1) East: Đông. 

2) West: Tây. 

3) South: Nam. 

4) North: Bắc. 

53) Center: Trung Tâm. 

Five divisions of Buddhism: Ngũ Giáo—The 

five divisions of Buddhism according to the Hua- 

yen School. There are fwo groups—Năm giáo 
phái của tông Hoa Nghiêm. Có hai nhóm: 

(@Ð From Tu-Shun down to Hsien-Shou—Từ sư 
Đỗ Thuận xuống đến sư Hiền Thủ: 

l) The Doctine of the Small Vehicle or 
Hinayana: (sk)—Tiểu Thừa 
Giáo—The Hinayana corresponds to the 
Agama sutras which Interpret that the self 1s 
without substance, the separate elements or 
dharmas are real, and nirvana is their total 

to the 


Theravada 


annihlaton. This doctrine refers 


2) 


a) 


b) 


1538 


teaching of the four Agamas. Although they 
deny the existence of the personal self 
(pudgala-sunyata), they are realisic and 
admit the existence of all separate elemenfs 
(dharma). They hold that Nirvana is total 
extinction, and yet they do not understand 
muụch of the unrealfy of all elements 
(dharma-sunyata). As to the causation theory, 
they attribute 1t to action-influence—Phái 
Tiểu Thừa Theravada giải thích về “ngã 
không,” chư pháp là có thật, và niết bàn là 
đoạn diệt (dành cho hạng chúng sanh có căn 
cơ thấp kém nhỏ nhoi). Giáo lý nầy thuộc 
kinh điển A Hàm. Mặc dù chúng phủ nhận sự 
hiện hữu của một bản ngã cá biệt, lại chủ 
trương thực hữu và thừa nhận sự hiện hữu của 
tất cả pháp sai biệt hay pháp hữu. Theo kinh 
điển nầy thì Niết Bàn là cứu cánh diệt tận, 
nhưng lại không thấu triệt về tính cách bất 
thực (pháp không) của chư pháp. Về duyên 
khởi, luận, giáo lý nầy thuộc về nghiệp cảm 
duyên khởi—See Hinayana. 

The Elementary Doctine of the Great 
Vehicle (Mahayana) The prmary or 
elementary stage of Mahayana 1s divided into 
(wo sections. Since neither admits the 
existence of the Buddha-nature (Buddha- 
svabhava) In all beings, both are considered 
to be elementary: Đại Thừa Thủy Giáo— 
Khởi thủy Đại Thừa, được chia làm hai chi 
(giáo lý dạy cho những người vừa bước lên 
Đại Thừa). Cả hai đều không thừa nhận sự 
hiện hữu của Phật tánh trong mọi loài, nên cả 
hai được xem như là nhập môn sơ thủy. 

The clementary doctrine based on the 
specific character of all elements (dharma- 
laksana), e.g., the Idealisic School or 
Dharmalaksana. Realistic Mahayana which 
analyzes the specific and distinct character of 
the dharmas, found 1n the Yogachara Sutras: 
Tướng Thủy Giáo —Giáo lý nhập môn y cứ 
trên sai biệt tướng của chư pháp, như Pháp 
Tướng Tông. Tướng Thủy Giáo phân tách về 
tánh đặc thù của chư pháp, được tìm thấy 
trong các kinh Du Già. 

The Dharmalaksana School sets forth the 
theory of causation by 1deation-store (Alaya- 
vijnana) on the basis of phenomenal 


c) 


đ) 


3) 


charateristics (laksana) and does not 
recogmze the unity of fact and princIple. 
Also, since 1t mainftains the basic distinction 
of five specles of men, it does not admit that 
all men can attainn Buddhahood: Pháp Tướng 
tông nêu lên thuyết A-Lại-Da duyên khởi 
trên nên tảng pháp tướng và không biết đến 
nhất thể của sự và lý. Vì tông nầy chủ trương 
sự sai biệt căn để của năm hạng người, nên 
không thừa nhận rằng mọi người đều có thể 
đạt đến Phật quả. 

The elemenfary doctrine based on negation of 
all elements or đharma-sunyata, e.ø., San-Lun 
School. This 1s the Idealistic Mahayana that 
holds all đharmas are non-substantial, found 
in Prajna or Wisdom Sutras: Không Thủy 
Giáo—Giáo lý nhập môn y cứ trên sự phủ 
định về tất cả các pháp hay pháp không, như 
Tam Luận Tông. Không Thủy Giáo dạy về lẽ 
không của chư pháp, được tìm thấy trong các 
kinh Bát Nhã. 

The San-Lun holds the one-sided view of 
“Void” on the basis of “own nature” or no 
abiding nature, but admitting the unity of 
being and non-being, 1t affirms that men of 
the three vehicles and the five specles are all 
able to attaimn Buddhahood: Tam Luận tông 
chủ trương thiên chấp về “Không” trên căn 
cứ của “tự tánh” (Svabhava-alaksana) hay 
tánh vô tướng không có bản chất tổn tại, 
nhưng lại thừa nhận nhất thể của hữu, nên 
tông nầy xác nhận rằng mọi người trong tam 
thừa và năm chủng tánh đều có thể đạt đến 
Phật quả. 

The Final Mahayana teaching, or the 
Mahayana In Ifs final stage which teaches the 
Bhutatathata and universal Buddhahood, or 
the essentially true nature of all things and 
the ability of all beings to attain Buddhahood. 
This 1s the final metaphysical concepts of 
Mahayana, as presented In the Lankavatara 
Sutra, the Mahaparinirvana text, and the 
Awakenmng of Faith, etc. 
asserts that all living beings have Buddha- 
nature and can attain Buddhahood. The T”Ien- 
Tai School adheres to this doctrine. By this 
teaching the Ultimate Truth of Mahayana 1s 
expounded. Therefore, 1t Is called the 


This doctrine 


4) 


a) 


b) 


C) 


1539 


Doctine of Maturiy. As 1t aprees with 
realify, It also called the True Doctrine. In the 
elementary doctrine, fact and principle were 
always separate, while ¡n this final doctrine, 
fact 1s always Identified with principle, or In 
short, the two are one. The causation theory 
by Matrix of the Thuscome 1s special to this 
doctrine. I( ¡1s also called the theory of 
causation by Thusness or Tathata: Đại Thừa 
Chung Giáo—Đại Thừa trong giai đoạn cuối 
dạy về Chân Như (dharmatathata) và Phật 
tánh phổ quát, dạy về lẽ chân như bình đẳng, 
và khả năng thành Phật của chúng sanh, tìm 
thấy trong Kinh Lăng Già, Đại Bát Niết Bàn 
hay Đại Thừa Khởi Tín Luận, vân vân. Giáo 
lý nầy thừa nhận rằng tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánh và đều có thể đạt đến Phật quả. 
Thiên Thai tông theo giáo lý nầy. Chân lý 
cứu cánh Đại Thừa được trình bày bằng giáo 
lý nây. Do đó, nó được gọi là giáo lý thuần 
thục hay Thục Giáo. Trong thủy giáo, sự và 
lý luôn tách rời nhau, trong khi ở chung giáo, 
sự lúc nào cũng là một với lý, hay đúng hơn 
cả hai là một. Như Lai Tạng Duyên Khởi là 
đặc điểm của giáo lý nầy. Nó cũng còn được 
gọi là Chân Như Duyên Khởi. 

The Abrupt Doctrine of the Great Vehicle: 
Đại Thừa Đốn Giáo. 

This means the trainng without word or 
order, directly appealing to one”s own Insipht: 
Giáo lý nầy chỉ cho ta sự tu tập không cần 
ngôn ngữ hay luật nghi, mà gọi thẳng vào 
trực kiến của mỗi người. 

This teaching emphasized on ones own 
1nsight by which one can attain enliphtenment 
all at once. All words and speech will stop at 
once. Reason will present 1(self in 1ts purity 
and action will always comply with wisdom 
and knowledge: Giáo lý nầy nhấn mạnh đến 
“trực kiến,” nhờ đó mà hành giả có thể đạt 
đến giác ngộ viên mãn tức khắc. Tất cả văn 
tự và ngôn ngữ đều đình chỉ ngay. Lý tánh sẽ 
tự biểu lộ trong thuần túy của nó, và hành 
động sẽ luôn luôn tùy thuận với trí huệ và tri 
kiến. 

The Mahayana Iimmediate, abrupt, direct, 
sudden, or school, by right 
concenfration of thoupht, or faith , apart from 


Infuitive 


q) 


5) 


a) 


good works (deeds). This teaching expounds 
the abrupt realization of the ultimate truth 
without relying upon verbal explanatlons or 
progression through Sfapes Of 
practice, found in Vimalakirti Sutra: Đốn giáo 
bằng chánh định nơi tư tưởng hay niềm tin 
chứ không bằng tu trì thiện nghiệp. Giáo lý 
nầy dạy cho người ta chứng ngộ tức thì dựa 
trên những giảng giải bằng lời hay qua tiến 
trình thực hành tu tập cấp tốc, m thấy trong 
Kinh Duy Ma Cật. 

This doctrine holds that 1f thought ceases to 
arise In one”s mind, the man ¡is a Buddha. 
Such an attainment may be gained through 
silence as shown by Vimalakirti, a saintly 
layman In Vaisali, or through medifation as In 
the case of Bodhidharma, the founder of 
Chinese Chan School: Giáo lý nầy chủ 
trương nếu tư tưởng không còn mống khởi 
trong tâm của hành giả thì người ấy là một vị 
Phật. Sự thành đạt nầy có thể gặt hái được 
qua sự im lặng, như được Ngài Duy Ma Cật 
chứng tỏ, hay qua thiển định như trường hợp 
của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ Thiển Tông 
Trung Hoa. 

The Round Doctrine of the Great Vehicle or 
the Perfect teaching expounds the (One 
Vehicle, or the Buddha Vehicle. The 
complete or perfect teaching of the Hua-Yen, 
combining the rest Iinto one all-embracing 
vehicle, found in the Avatamsaka and Lotus 
Sutras. There are two grades of the round or 
perfect doctrine: Viên Giáo——Viên giáo dạy 
về Nhất Thừa hay Phật Thừa. Viên giáo Hoa 
Nghiêm, phối hợp tất cả làm thành một tông, 
được tìm thấy trong các Kinh Hoa Nghiêm và 
Pháp Hoa. Có hai trình độ của Đại Thừa Viên 
Giáo. 

One Vehicle of the Identical Doctrine: Nhất 
Thừa Đồng GiáoIn which the One Vehicle is 
taught an Identical or similar method with the 
other three Vehicles. The One Vehicle of the 
Avatamsaka School 1s 
Vehicles. However, for the convenience the 
three vehicles are taught to prepare the 
aspirants. The three flow out of the One 
Vehicle and are taught ¡in the identical 
method as the one. The three Vehicles 


VaArious 


Inelusive of all 


ii) 


qI) 
Ù 


2) 


3) 


1540 





recognized by the Avatamsaka School 
Trong đó nhất thừa được giảng thuyết bằng 
phương pháp đồng nhất hay tương tự với cả 
ba thừa. Nhất Thừa của tông Hoa Nghiêm 
bao gồm tất cả các thừa. Tuy nhiên, tùy theo 
căn cơ mà giảng ba thừa để chuẩn bị cho 
những kẻ khát ngưỡng. Cả ba đều tuôn chảy 
từ Nhất Thừa và được giảng dạy bằng phương 
pháp đồng nhất như là một. Theo tông Hoa 
Nghiêm thì ba thừa nầy là. 

The Small Vehicle: Hinayana (skt—Tiểu 
Thừa—See Hinayana. 

The Gradual Mahayana: Đại Thừa Tiệm 
Giáo. 

The Elementary Mahayana: Đại Thừa Thủy 
Giáo. 

The Final Mahayana: Đại Thừa Chung Giáo. 
The Abrupt Doctrine of the Great Vehicle: 
Đại Thừa Đốn Giáo. 

One Vehicle of the Distinct Doctrine in which 
the One Vehicle 1s set forth entirely distinct 
or independent from the other Vehicles, as In 
the case of the teaching of the Avatamsaka 
School, in which the doctrine of the world of 
totalistic harmony mutually relating and 
penefrating 1s set forth. The One Vehicle 1s 
higher than the other three. The One Vehicle 
1s real while the three are considered as 
temporary: Nhất Thừa Biệt Giáo—Trong đó 
nhất thừa được nêu lên hoàn toàn khác biệt 
hay độc lập với những thừa khác như trường 
hợp giáo lý Hoa Nghiêm trong đó nói lên học 
thuyết về thế giới hỗ tương dung nhiếp. Nhất 
Thừa cao hơn ba thừa kia. Nhất thừa là chân 
thật còn ba thừa được coi như là quyền biến 
(tam quyên nhất thật). 

According to Kuei-feng—Theo Khuê Phong: 
Rebirth as human beings for those who keep 
the five commandmen(s and as devas for 
those who keep the ten commandments: 
Nhân Thiên Giáo —Những al giữ ngũ giới sẽ 
tái sanh trở lại vào cõi người và những ai 
hành thập thiện sẽ được tái sanh vào cõi trời. 
Doctrine of the Small Vehicle or Hinayana: 
Tiểu Thừa Giáo—See () (1). 

The elemenfary doctrine of the Great Vehicle 
(Mahayana) based on the specific character 


4) 


5) 


of all elements (dharma-laksana): Đại Thừa 
Pháp Tướng—See (I)(2)(a). 

The elemenfary doctrine of the Great Vehicle 
(Mahayana) based on negaton of all 
elements or dharma-sunyata: Đại Thừa Pháp 
Tướng Giáo—See (J(2)(c). 

The one vehicle which reveals the universal 
Buddha-nature. It includes the Mahayana In 
1š final sfage, the Iimmediate and the 
complete or perfect teaching of the Hua-Yen: 
Nhất Thừa Hiển Tính Giáo—Trình bày Phật 
tánh phổ quát. Nhất Thừa Hiển Giáo bao 
gồm cả Đại thừa chung giáo, Đốn giáo và 
Viên giáo. 


Five divisions of Vajradhatu: Kim Cang Giới 


Ngũ Bộ--Flive divisions 


of the Vajradhatu 


represented by five Dhyani-Buddhas: 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


+ 


Vairocana In the center: Trung Đài Đại Nhựt 
Như Lai. 

Aksobhya In the east: Đông Độ A Súc Bệ 
Phật. 

Ratnasambhava in the south: Nam Phương 
Bảo Sanh Phật. 

Amitabha In the west: Tây Phương A Di Đà 
Phật. 

Amoghasiddhi or Sakyamuni in the north: 
Bắc Phương Bất Không Thành Tựu. 

For more Information, please see Ngũ Phật 


FEive Doubts: Ngũ nghi —There are five doubts 
that lurk in the shadows of the human mind and 


tend to discourage faith 





Có năm loại nghi hoặc 


ẩn núp trong tâm và có khuynh hướng làm nãn 
niềm tin của chúng ta. 


]) 
2) 
3) 


4) 


5) 


Doubt in the Buddha”s wisdom: Nghi nơi trí 
huệ của Như Lai. 

Doubt in the Buddha”s Teachings: Nghi nơi 
giáo pháp của Phật. 

Doubt 1n the person who explains the 
Buddha's teachings: Nghi người thuyết pháp. 
Doubt as to whether the ways and methods 
sugsgested for following the Noble Path are 
reliable: Nghi không biết con đường hay 
phương cách để nghị đi theo có đáng tin cậy 
hay không. 

There are some people, may doubt in the 
sincerity of others who understand and follow 
the Buddha”s teachings: Có người nghi ngờ 


1541 


lòng thành của người hiểu và đi theo giáo 
pháp của Thế Tôn. 

Eive dull vices: Ngũ Độn Sử—See Five envoys 

of stupidIty. 

Five dusts: Ngũ trần: 

1) Form: sắc. 

2) Sound: Thanh. 

3) Smell: Hương. 

4) Flavor: VỊ. 

53) Touch: Xúc. 

Five duta: Five deva-messengers—Five great 

lictorse—Ngũ Đại Sứ Giả—Ngũ Thiên Sứ Giả— 

Năm sứ giả lớn—See Eive great lictors. 

Five effective gates to Amitabha?s Pure 

Land Ngũ Công Đức Môn—See 

me€riforIous øates of Amitabha”s Pure Land. 

Five elements: Ngũ Đại—Ngũ Hành —Năm đại 

hay năm yếu tố lớn—See Nine elements or nine 

substances (A). 

1) Earth: Đất. 

2) Water: Nước. 

3) Fire: Lửa. 

4) Wind: Gió. 

53) Space: Hư không. 

* The esoteric sects use the five fingers, 
beginning with the little finger, to symbolize 
the five elements—Những tông phái Mật 
giáo dùng năm ngón tay, khởi đầu bằng ngón 
tay út, làm biểu hiệu cho ngũ đại. 

Five clements making for deliverancc: 

Nissaraniya-dhatuyo (p)—Ngũ Xuất Ly Giới— 

According to the Sangii Sutta 1n the Long 

Discourses of the Buddha, there are five elements 

making for deliverance—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong trường Bộ Kinh, có năm xuất ly giới: 

1) Here when a monk considers sense-desires, 
his mind does not leap forward and take 
satisfaction in them, fix on them or make free 
wíh them but when he considers 
renunciaton it does leap forward, take 
satisfaction ïn it, fix on it, and make free with 
1t And he gets this thought well-set, well- 
developed, well-raised up, well freed and 
disconnected from sense-desires. And thus he 
1s freed from the corruptlons (asava), the 
vexatlons and fevers that arise from sense- 
desires, and he does not feel that sensual 


Five 


feeling: Giải Thoát Đối Với Dục Vọng—The 
deliverance from SENSE-DESIRES: Ở đây vị 
Tỳ Kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm 
không hướng nhập dục vọng, không tín lạc, 
không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. 
Khi vị nầy có tác ý đối với ly dục, tâm hướng 
nhập ly dục, tín lạc, an trú và bị chi phối bởi 
ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo 
khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các 
dục lạc. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các 
nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc, vị 
ấy đối với chúng được giải thoát, không còn 
cảm thọ cẩm giác ấy. 

2) The deliverance from ILL-WILL: Giải Thoát 
Đối Với Sân Hận—(same as ¡in 1. Replace 
“sense-desires” with “1II-wilI”). 

3) The deliverance from CRUELTY: Giải Thoát 
Đối Với Hại Tâm—(same as in 1. Replace 
“sense-desires” with “cruelty”). 

4) The deliverance from FORMS (rupa): Giải 
Thoát Đối Với SẮC—(same as 1n 1. Replace 
“sense-desires” with “forms”). 

5) The deliverance from PERSONALITY: Giải 
Thoát Đối Với TỰ THÂN—(same as in l. 
Replace “sense-desires” with “personality”). 

Five elemenfs in esoteric meditation: Ngũ 

Quán —Contemplation the 

elements—A meditation of the esoteric school on 


Luân on five 
the five elements, earth, water, fire, air and space 
with their germ-words, their forms, and their 
colors—Quán về năm yếu tố đất, nước, lửa, gió, 
và hư không, với hình thức và màu sắc của từng 
thứ. 

l1) The Earth corresponds to Square and Yellow: 
Địa (đất) tương ứng với hình Vuông và màu 
Vàng. 

2) Water corresponds to Round and White color: 
Thủy (nước) tương ứng với hình Tròn và màu 
Trắng. 

3) Fire corresponds to Triangular and Red color: 
Hỏa (lửa) tương ứng với hình Tam Giác và 
màu Đỏ. 

4) Wind or air corresponds to Half-moon and 
Black color: Phong (g1ó) tương ứng với Bán 
Nguyệt và màu Đen. 

53) Space corresponds to Spherical shape and 
Blue color: Hư Không tương ứng với hình 
Tròn và màu Xanh da trời. 


1542 


Five envoys of stupidity: Ngũ Độn Sử—Panca- 

klesa—FEIve dull, unintelligent, or stupid vices or 

temptations. Five envoys of stupitity caused by 
the illusion of the body or selfF—Năm thứ mê mờ 
ám độn bắt nguồn từ thân kiến mà sanh ra. 

l) Desire: Hankering after—Greed, which 
causes clinging to earthly life and thinss, 
therefore reincarnatlon—Tham. 

2) Anger orresentment: Sân. 

3) Stupidity or foolishness: S1. 

4) Arrogance: Mạn. 

53) Doubt: Nghi. 

Eive epidemies: Ngũ Chủng Ác Bệnh—Five 

epIidemics In Vaisali during the Buddha”s lifetime. 

They may not be epidemics any more in the 

modern time—Năm loại bệnh ngặt nghèo trong 

thành Vaisali vào thời của Đức Phật. Chúng có 
thể không còn là những loại bệnh ngặt nghèo 
trong thời cận đại nữa. 

1) Bleeding from the eyes: Xuất Huyết Mắt. 

2) Pus discharged from the ears: Xuất Mủ Tai. 

3) Nose-bleeding: Xuất Huyết Mũi. 

4) Lockjaw: Chứng Cứng Hàm— Chứng khít 
hàm. 

5) Astringent taste of all food: Chứng Táo Bón. 

Five evils in this world: Ngũ chủng ác—Năm 

loại ác trên thế gian nầy. 

l) Cruelty: Tàn bạo—Every creature, 
InS€CfS, striVes against one another. The 
strong attack the weak; the weak deceive the 
song; everywhere there 1s fiphting and 
cruelty—Mọi sinh vật, ngay cả các loài côn 
trùng, chiến đấu nhau. Mạnh hiếp yếu, yếu 
lừa mạnh; cứ thế mà đánh nhau và bạo tàn 


even 


với nhau. 

2) Deception and lack of Sincerity: Lừa gạt và 
thiếu thành thật —There ¡s a lack of a clear 
demarcation between the rights of a father 
and a son, between an elder brother and a 
younger; between a husband and a wIfe; 
between a senior relafive and a younger. On 
every occasion, each one desires to be the 
highest and to profit off others. They cheat 
each other. They don”t care about sincerify 
and trust—Không còn lần mé (tôn ti trật tự) 
đúng đắn giữa cha con, anh em, chồng vợ, bà 
con lão ấu. Hễ có dịp là trục lợi và lừa gạt 
nhau, không còn ưu tư gì đến thành tín. 


3) Wicked behavior that leads to Injustice and 
wickedness: Thái độ xấu ác dẫn đến bất công 
và xấu ác-There ¡is a lack of a clear 
demarcation as to the behavior between men 
and women. Everyone at times has Impure 
and lasvicIous thoughfs and desires that lead 
them ¡nto questonable acts and disputes, 
fighting, Injustce and wickedness—Không 
còn lần mé về hạnh kiểm của nam nữ. Mọi 
người đều muốn có tư tưởng xấu ác của riêng 
mình, từ đó dẫn đến những tranh cãi, đánh 
nhau, bất công và xấu ác. 

4) Disrespect the rights of others: Không tôn 
trọng quyển lợi của người khác—There is a 
tendency for people to disrespect the rights of 
others, fO exaggerafe theiIr own Importance at 
the expense of others, to set bad examples of 
behavior and, being unjust in their speech, to 
deceive, slander and abuse others—Người ta 
có khuynh hướng không tôn trọng quyển lợi 
của người khác, tự tâng bốc thổi phồng mình 
lên bằng công sức của người khác, làm gương 
xấu về hạnh kiểm, bất công trong lời nói, lừa 
gạt, phỉ báng và lợi dụng người khác. 

53) To neglect therr duties: Xao lãng nhiệm vụ—— 
The 1s a tendency for people to neglect theIr 
duties towards others. They think too much of 
their own comfort and their own desires; they 
forget the favors they have received and 
cause annoyance to others that often passes 
Into øreat InJustce—Người ta có khuynh 
hướng xao lãng bổn phận của mình đối với 
người khác. Họ chỉ nghĩ đến sự thoải mái cho 
riêng mình, và quên mất đi những ân huệ mà 
họ đã nhận do đó gây ra sự khó chịu cho 
người khác cũng như đưa đến những bất công. 

Five cvolutions or developmenfs: 

Chuyển—See Five developments. 

Five evolutions of the embryo ỉn the womb: 

Năm Thời Kỳ Phát Triển Của Thai Nhi. 

1) Embryo-initiation: Kalalam (skÐ—— Thai tụ. 

2) After 27 days: Arbudam (sk—Sau 27 ngày. 

3) After 37 days: Pesi (skQÙ)——Sau 37 ngày. 

4) After 47 days: Ghana (skt)}—Sau 47 ngày. 

53) After 57 days when all form and organs all 
complete: Prasakha (skt)—Sau 57 ngày khi 
tất cả các căn hình thành đầy đủ. 


Ngũ 


1543 


Eive excellent causes: Five excellent causes of 

blessedness—Ngũ Duyên. 

(A) 

l1) Keeping the commandmenfs: Trì giới. 

2) Sufficient food and clothing: Đủ đầy thực 
phẩm và quần áo. 

3) Living and practicing In a secluded abode: 
Sống ẩn dật. 

4) Cessation of worry: Chấm dứt mọi lo âu. 

53) Selecting or choosing good friendship: Chọn 
đúng thiện hữu tri thức. 

(B) - 

1) Riddance of sins: Loại trừ tội lỗi. 

2) Protection through long life: Hộ trì trường thọ. 

Vision of Buddha or Amitabha: Quán tưởng 

Phật hay Đức A Di Đà. 

4)_ Universal salvation by Amitabha: Phổ Cứu A 
Di Đà. 

5)_ Assurance of Amitabha's heaven: Chắc chắn 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 

Five eyes: Ngũ nhãn: 

l1) The physical eye: Phàm nhãn. 

2) The Celestial eye: Thiên nhãn. 

3) The eye of wisdom: Huệ nhãn. 

4 The Objective eye: Như Thị Nhãn (mắt khách 
quan). 

5) The Buddha-eye: Phật nhãn. 

Eive-Eye Ghost King: Quỷ Vương Ngũ Mục. 

Five factors (hindrances) which blỉnd our 

vision from the truth: Năm yếu tố (chướng 

ngại) che mờ nhãn quang nhìn thấy sự thật của 
chúng ta: 

1) Lust: Tham lam—Greed. 

2) III-will: Sân hận—Hatred. 

3) Torpor: Si mê—lgnorance. 

4) Worry: lo âu. 

53) Doubt: Nghi hoặc. 

Five factors of endeavor: Ngũ Cần Chi— 

According to the Sangii Sutta 1n the Long 

Discourses of the Buddha, there are five factors of 

endeavour—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có năm cần chỉ: 

l) Here a monk has faith, trusting ¡in the 
enliphtenment of the Tathagata: “Thus this 
Blessed Lord 1s an Arahant a fully- 
enliphtened Buddha, perfected in knowledge 
and conduct, a Well-Farer, Knower of the 


world, unequalled Trainer of men to be 
tamed, Teacher of gods and humans, a 
Buddha, a Blessed Lord.”: Ở đây vị Tỳ Kheo 
có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như 
Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh 
Đẳng Giác (Chánh Đẳng Chánh Giác), Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” 

2) He ¡s in good health, suffers little distress 
sickness, having a good digestion that 1s 
neither too cold nor too hot, but of a middling 
temperature suitable for exertion: Vị ấy thiểu 
bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình 
hợp với sự tinh tấn. 

3) He ¡s not fraudulent or deceiffUl, showing 
himself as he really 1s to his teacher or to the 
wWIse among his companion in the holy life: VỊ 
ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình 
một cách chơn thật đối với bậc Đạo Sư, đối 
với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng 
phạm hạnh. 

4) He keeps his energy consfantly stirred up for 
abandoning unwholesome stafes and arousing 
wholesome states, and 1s steadfast, firm ¡in 
advancing and persisting in wholesome sfaftes: 
Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bổ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, 
kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các 
thiện pháp. 

535) He Is a man of wisdom, endowed with 
wisdom concerning rising and cessation, wuth 
the Ariyan penetraton that leads to the 
complete destruction of suffering: Vị ấy có trí 
tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt 
của các pháp, thành tựu Thánh quyết trạch, 
đưa đến sự đoạn diệt chơn chánh các khổ 
đau. 

Eive Faculties: Ngũ Căn. 

(@)_ According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 
there are five faculties—Theo Ngài Tỳ Khưu 
Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có năm khả năng 
hay Ngũ Căn: 

l1) The faculty ofFaith: Tín căn. 

2) The faculty of Energy: Tấn căn. 

3) The faculty of Mindfulness: Niệm căn. 

4) The faculty of Concentration: Định căn. 


1544 


53) The faculty of Wisdom: Huệ căn. 

@I) Five spiritual faculties: The five organs of the 
Senses—According to the Sangiti Sutfa in the 
Long Discourses of the Buddha, there are five 
roots or faculties (indryani)— Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 
căn: 


I) Eyes: Mắt—See Eyes. 
2) Ears: Tai—See Ears. 
3) Nose: Mũi —See Nose. 
4 Tongue: Lưỡi—See Tongue. 
53) Body: Thân—See Body. 
The five sense-organs can be entrances to the 
hells; at the same time, they can be some of 
the most Imporfant entrances to the great 
enliphtenment; for with them, we creafe 
karmas and sins, but also with them, we can 
practise the right way—Ngũ căn có thể là 
những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời 
chúng cũng là những cửa ngõ quan trọng đi 
vào đại giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo 
nghiệp, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có 
thể hành trì chánh đạo. 

(B) Five more facultes—Năm Căn Khác: 

1) Pleasant bodily feeling: Sukha (p)—Lạc Căn. 

2) Pain: Dukkha (p)—Khổ Căn. 

3) Gladness: Somanassa (p)—Hỷ Căn. 

4) Sadness: Domanassa (p)—Ưu Căn. 

5) Indifferent feeling: Upekha (p)—Xả Căn. 

(C) The five positive 
agents—The five rootfs that give rise to other 
wholesome dharmas—Năm Căn Khác: 

l) Faith or vitue of belief: Sraddhendriya 
(skÐ)—Saddha (p)—Tín Căn—Tin tưởng vững 
chắc nơi Tam Bảo và Tứ Diệu Đế—Sense of 
belief in the Triple Gem and the Four Noble 
Truths. 

2) Energy (vigor) or virftIie OŸ actiVe vVIEOr: 
Viryendrya (skÙ Tấn Căn Sense of 
endeavor or vigor to cultivate good deeds— 
Tinh tấn tu tập thiện pháp. 

3) Memory, mindfUullness, or of 
midfUulness: Smrtindriya (skt—Niệm Căn— 
Sense of memory or right memory——Nhớ tới 
chánh niệm. 

4) Concenftration: Samadhindrya (skt—Định 
Căn—Visionary mediaton, samadhi, or 


Five more faculties: 


Virfue 


of concenfration—Sense of 
meditation—Định tâm lại một chỗ hay 
chuyên chú tâm vào một chỗ. 

5) Virtue of wisdom for awareness: Prajnendriya 
(sk)—Huệ Căn—Trí huệ sáng suốt không 
vọng tưởng hay sự hiểu biết hay suy nghĩ 
chân lý—Sense of wisdom or thinking of the 
truth. 

Five faculdies for any  cultivafors: 

Pancendriyani (sk—The five organs of the 

senses—Five spiritual faculies—Ngũ căn—See 

Five facultes (ID(C). 

Eive Faculties of Power: Năm năng lực hay 

Ngũ Lực—According to Bhikkhu Bodhi ¡in 

Abhidhamma, there are five facultiles oŸ power—— 

Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, 

có năm khả năng hay Ngũ lực: 

l1) The power of Fatth: Tín lực. 

2) The power ofEnergy: Tấn lực. 

3) The power of Mindfulness: Niệm lực. 

4) The power of Concentration: Định lực. 

53) The power of Wisdom: Huệ lực. 

**. See Flve pOW€TS. 

Eive fears: Ngũ Úy-——Five fears of beginners in 

the Bodhisattva way. A  Bodhisattva at the staøe 

of Joy has conquered all fears including the 
following five fears—Năm nỗi lo hay sợ hãi. Bồ 

Tát mới tu học còn trong Hoan Hỷ Địa có năm 

mối lo sợ: 

l) Fear of not having enough to live on to 
continue to cultivate: Bất Hoạt Úy—Giving 
away all lest they should have no means—Sợ 
không sống đủ để tiến tu. Sợ mình chẳng thể 
sống nổi nên chẳng thể bố thí hết những thứ 
mình có. 

2) Fear of bad reputation: Ác Danh Úy—Fear of 
sacrificing their reputation—Sợ tiếng xấu hay 
sợ mình phải mang tiếng xấu. 

3) Fear of death or sacrificing themselves 
through dread of dying: Tử Úy—Sợ chết hoặc 
tuy đã phát tâm nhưng lại sợ chết nên chẳng 
thể xả bỏ thân mệnh để làm việc thiện. 

4) Fear of falling into the Evil Realms: Ác Đạo 
Úy—Sợ mình sa vào ác đạo. 

5) Fear of inimidation of groups: Đại Chúng Uy 
Đức Úy—Fear of addressing an assembly, 
especially of men of position—Sợ sự đe dọa 
của đa số hay của những người có quyển uy, 


Virfue 


1545 


nên không dám dõng mãnh thuyết pháp như 
sư tử hống. 

Five fears of beginners in the Bodhisattva 

way: Ngũ Úy—See Five fears. 

Five fetters produced ïn the higher forms of 

becoming: Ngũ Thượng Phần Kết —See Five 

higher bonds of desire. 

Five flavors of making ghee: Ngũ Vị —The 

five flavours or stages of making ghee, which 1s 

said to be a cure for all ailments—Năm món ăn 
chế từ sữa bò mà ra, người ta nói rằng những món 
nầy có thể trị được nhiều bệnh: 

1) Fresh milk: Ksira (skt——Nhủ Vị —VỊ của sữa 
tươi. 

2) Coagulated milk such as cream: Dadhi (skt)— 
Lạc Vị—Vị của ván sữa chẳng hạn như kem. 

3) Curdled milk: Navanita (sk—Sinh Tô VỊ— 
VỊ của sữa đông đặc. 

4) Butter: Ghola (skt—Thục Tô Vị —VỊ của sữa 
đã được biến chế như bơ. 

5) Clarified butter, ghee: Sarpirmanda (skt)—Đề 
Hồ—Vị của sữa đã được tinh chế như phó 
mất. 

FEive-fold Dharma-body refuge of the self- 

nature: Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương— 

According to The Jewel Platform Sutra, the Sixth 

Patriarch taught about the five-fold Dharma-body 

refuge of the self-nature—Theo Pháp Bảo Đàn 

Kinh, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Tự Tánh Ngũ 

Phần Pháp Thân Hương. 

l) The first Is the morality-refuge, which 1s 
simply your own mind when free from error, 
evil, Jealousy, greed, hatred and hostility: 
Một là giới hương, tức là trong tâm mình 
không có quấy, không có ác, không tật đố, 
không tham sân, không cướp hại, gọi là giới 
hương. 

2) The second 1s the concentration-refuge, which 
1S Just your own mind which does not become 
confused when seeing the marks of all good 
and evil conditions: Hai là định hương, tức là 
thấy các cảnh tướng thiện ác mà tự tâm 
chẳng loạn gọi là định hương. 

3) The thrd 1s the wisdom-refuge, which 1s 
simply your own mind when It 1s unobstructed 
and when 1t constantly uses wisdom to 
contemplate and illuminate the self-nature, 


when 1t does no evil, does good without 
becoming attached, and Is respecful of 
superlor, considerate of Imnferiors, and 
sympathetic towards orphans and widows: Ba 
là huệ hương, tức là tâm mình không ngại, 
thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, 
chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà 
tâm không chấp trước, kính bậc trên thương 
kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là huệ 
hương. 

4) The fourth 1s the liberation-refuge, which 1s 
simply your own mind ¡ndependent of 
conditions, not thinking of good or evil, and 
free and unobstructed: Bốn là giải thoát 
hương, tức là tự tâm mình không có chỗ phan 
duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại 
vô ngại gọi là giải thoát hương. 

53) The fifth is the refuge of knowledge and 
views, which 1s simply your own mind when 
1t 1s independent of good and evil conditions 
and when 1t does not dwell in emptiness or 
cling to stillness. You should then study this in 
detail, listen a great deal, recognize your 
oripinal mind, and penetrate the true principle 
of all the Buddhas. You should welcome and 
be In harmony with living creatures; the 
unchangng true nature. Good Knowing 
Advisors, the Incense of these refuges 
perfuimes each of you within. Do not seek 
outside: Năm là giải thoát tri kiến hương, tức 
là tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện 
ác, không thể trầm, không trệ tịch, tức phải 
học rộng nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt 
được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, 
không ngã không nhơn, thẳng đến Bồ Đề, 
chơn tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến 
hương. Nầy thiện tri thức! Hương nầy mỗi 
người tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm 
cầu. 

FEivefold Mahayana canon: Ngũ Tạng. 

(A) The fivefold Mahayana Canon—Ngũ Tạng 
Đại Thừa (kinh điển): 

l1) The sutras: Kinh tạng. 

2) The vinaya: Luật Tạng. 

3) The Abhidharma: Luận Tạng. 

4) The miscellaneous collection: Tạp Tạng. 

5) Bodhisattva collection: Spells—Bôổ Tát Tạng 
(Chú Tạng). 


(B) 


1546 


The esoteric fivefold canon—Ngũ Tạng Mật 
Giáo (kinh điển): 


1-3) From one to three are similar as in (B). 


4) 
5) 


The Prajnaparamita: Bát Nhã Ba La Mật. 
Dharanis: Đà La NI. 


Fivefold meditafion: Ngũ Môn Thiểền—Năm 
môn thiền. 


(A) 


5) 
(B) 


Impermanence: Vô thường. 

Suffering: Khổ. 

Void: Không. 

Non-ego: Vô ngã. 

Nirvana: Niết bàn. 

See Fivefold procedure for quieting the mind. 


FEivefold procedure for quieting the mỉnd: 
Ngũ đình tâm quán. 


() 


l) 


2) 


3) 


M) 


5) 


qI) 


l) 


The five-fold procedures for quieting the 
mind—The five meditations for settling the 
mind and ridding 1t of the five errors of 
desires, hate, Ignorance, the self, and a 
wayward or confused mind—Năm phép quán 
để lắng tâm và diệt trừ ngũ dục. 

To contemplate that the body 1s impure and 
filthy: Quán thân bất tịnh. 

To contemplate that the results of sensation or 
consciousness are always sufferings: Quán 
thọ thị khổ. 

To contemplate that the mind 1s Impermanent: 
Quán tâm vô thường. 

To contemplate that all things In general are 
1nterdependent and without having a nature of 
their own: Quán pháp vô ngã. 

Quán Niết Bàn tịch diệt: Contemplation of 
the tofal destruction of the nirvana. 

The five medifations for setting the mind in 
Mahayana Buddhism—Năm phép quán theo 
Phật Giáo Đại Thừa: 

Contemplation of the Iimpurity of the body: 
Meditation on impurity of the worldly life— 
Quán Bất Tịnh -Quán thân bất tịnh— 
Meditation on impurity of the worldly life to 
adjust the mind with regard to passion and 
avarice. Besides, the Buddha also advised us 
to contemplate that the body and all things as 
Iimpure or filthy (vileness of all things). In 
fact, beneath the layers of skin, our body 
confains filthy and smelly substances such as 
meat, bones, blood, pus, phlegm, saliva, 


2) 


3) 


Si 


excrement, urine, etc. After reflecting 
carefully of it, we can conclude that our body 
is hardly worth cherishing—Quán thế gia bất 
tịnh để diệt trừ tham dục và keo kiệt. Ngoài 
ra, Phật dạy nên quán Thân và chư pháp bất 
tịnh. Kỳ thật dưới lớp da, thân thể chúng ta 
chứa đựng toàn là những thứ nhơ nhớp và hôi 
thúi như thịt, xương, máu, mủ, đàm, dãi, 
phân, nước tiểu, vân vân. Thế nên sau khi 
quán sát tường tận, chúng ta thấy rõ không có 
gì để ôm ấp thân nầy. 

Contemplaton on Compassion and Loving- 
kindness: Quán Từ bi—Meditation on pity 
(mercy) for all and to rid of hate and to 
cultivate the idea of sympathy to others and 
to stop the tendency of anger and destroy 
resenfmert. that all 
sentient beings, especially people equally 
have a Buddha-nature. So, they are able, If 
they want, to eradicate hatred and develop 
kindness and compassion to save others— 
Quán từ bi để thương xót các loài hữu tình, 
đồng thời vun bồi ý niệm thiện cảm với mọi 
người cũng như diệt trừ sân nhuế, lấy từ bi 
diệt trừ sân hận. Chúng ta nên quán rằng tất 
cả chúng sanh, nhất là con người, đều đồng 
một chân thể bình đẳng. Vì thế, nếu muốn, 
họ cũng có thể đoạn trừ lòng thù hận và mở 
rộng lòng yêu thương cứu độ chúng sanh. 
Contemplation on the Causality: Quán Nhân 
Duyên—Contemplation on the twelve links 
of Dependent Origination or Causality to rid 
Of ignorance. Contemplation on Cause and 
Condition to see that all things in the world 
either visible or Invisible are impermanent. 
They come Into being through the process of 
conditions. Our body, after adulthood, ørows 
older, delibitates and dies; whle our mind 1s 
always changing, at times filled with anger or 
love, at times happy or sad— Quán sát lý 
mười hai nhân duyên để trừ khử vô minh để 
thấy rằng vạn pháp vạn hữu, hữu hình cũng 
như vô hình đều vô thường. Chúng do duyên 
sanh mà có. Thân ta, sau khi trưởng thành, 
già, bệnh, chết; trong khi tâm ta luôn thay 
đổi, khi giận khi thương, khi vui khi buồn. 
Meditation on diversity of realms to see the 
difference of standpoints and to get rid of 





We must visualize 


a) 


b) 


5) 


1547 


selfish views— Quán giới phân biệt—Quán 
giới phân biệt để nhận thức sự sai khác giữa 
các quan điểm, để diệt trừ ngã kiến: 
Contemplatdon on the Relativity of the 
eiphteen realms aims at discerning the falsity 
of the union of the I8 realms of six Sense 
organs, six objec(s, and six related Alaya 
COnSCIOusnesses, so as to get rid of the ego- 
attachment and the dharma-attachment: Quán 
giới phân biệt là phân biệt và quán tưởng sự 
giả hợp của 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và sáu 
thức để thấy chúng không thật có “ngã 
pháp.” Mục đích là để diệt trừ ngã chấp và 
pháp chấp. 

Contemplation on all dharmas to obftain right 
điscrimination and to rid of the self: Quán chư 
pháp để có sự phân biệt chân chánh cũng như 
diệt trừ bản ngã. 

Contemplation on counting breath: Quán Sổ 
tức (trì tức niệm)—Contemplation 
countng breath (Breathing) leading to 
concenfraton so as to rid of scattered 
(inattentive——distracted——unsettled— 
confused) mind (to correct the tendency of 
mental dispersion). This 1s the best way for 
beginners to confrol and pacIfy their mind by 
counting their breathing ¡in and out—Đếm số 
hơi thở nhằm đưa đến sự tập trung tư tưởng 
và diệt trừ loạn tâm. Đây là phương thức hay 
nhất cho người sơ cơ kiểm soát và thanh tịnh 


on 


tâm mình bằng cách đếm hơi thở vào thở ra. 


(ID The five meditations for setting the mind in 


the Theravada Buddhism. In Majjihima 
NÑikaya, the Buddha pointed out five things a 
cultivator should always reflect on in order to 
remove evil thoughts, and to help the mind 
stand firm and calm, become unified and 
concenfrated within 1ts subJect of meditation. 
To accomplish these, that meditator 1s called 
the master of the paths along which thoughts 
travel. He thinks the thought that he wants to 
think. He has cut off craving and removed the 
fetter fully; mastering pride he has made an 
end of sufferinge—Năm phép quán theo Phật 
Giáo Nguyên Thủy. Trong kinh Trung A 
Hàm, Đức Phật đã chỉ vạch 5 điều mà hành 
giả cần quán chiếu, để loại trừ những tư 
tưởng bất thiện, tâm trở lại an trụ vững vàng 


l) 


2) 


và vắng lặng, hợp nhất và định vào để mục 
mà mình đang quán chiếu, để tự mình làm 
chủ lấy con đường mà tiến trình tư tưởng 
mình đã trải qua. Tự mình cắt ha tham ái và 
trọn vẹn tháo gỡ thằng thúc phát sanh bởi 
tham ái. Làm được như vậy là tự mình đã 
khắc phục ngã mạn và chấm dứt khổ đau: 

lf through reflection on an object, evIil, 
thoughts 
desire, hate and delusion arise 1n a mediftator, 
1n order to get rid of them he should reflect of 
another object which 1s wholesome. Then the 
evil, unwholesome thoughts are removed; 
they disappear. By their removal the mind 
stands firm and becoming calm, unified and 
concenfrated within his subject of meditation: 
Nếu khi suy niệm về một để mục mà những 
tư tưởng xấu xa tội lỗi, bất thiện, kết hợp với 
tham sân si phát sanh đến hành giả, để loại 
trừ những tư tưởng bất thiện ấy, vị nầy nên 
hướng tâm suy niệm về một để mục khác có 
tính cách thiện lành. Chừng ấy tâm bất thiện 
bị loại trừ. Do sự loại trừ nây, tâm trở lại 
vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp 
nhất và định vào đề mục mình đang quán 
chiếu. 

If the evil thoughts still arise In a meditator 
who reflects on another object which 1s 
wholesome, he should consider the 
disadvantages of evil thoughts thus: “Indeed, 
these thouphts of mine are unwholesome, 
blameworthy, bring pammful 
consequences.” Then his evil thoughts are 
removed, they disappear. By their removal 
the mind stands firm and becoming calm, 
unified and concentrated within his subJect of 
meditation: Nếu khi đã hướng tâm về để mục 
khác có tính cách thiện lành mà những tư 
tưởng bất thiện vẫn còn phát sanh, hành giả 
nên suy xét về mối hiểm họa của nó như sau: 
“Quả thật vậy, những tư tưởng nầy của ta rõ 
ràng là bất thiện, đáng bị chê trách, và chúng 
sẽ đem lại quả khổ.” Chừng ấy, những tư 
tưởng bất thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do sự 
loại trừ nầy mà tâm của hành giả trở lại vững 
vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất 
và định vào đề mục mình đang quán chiếu. 


unwholesome associated with 


and 


1548 


3) If the evil thoughts still arise in a meditator 
who thinks over their disadvantages, he 
should pay no atfention to, and not reflect on 
those evil thoughts. The the evil thoughts are 
removed, they disappear. By their removal 
the mind stands firm and becoming calm, 
unified and concentrated within his subJect of 
meditation: Nếu đã suy xét về hiểm họa của 
những tư tưởng bất thiện mà nó vẫn còn phát 
sanh, hành giả nên phát lờ đi, không để ý 
đến, không lưu tâm suy niệm về các pháp bất 
thiện ấy nữa. Chừng ấy những tư tưởng bất 
thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ 
nầy mà tâm hành giả trở lại vững vàng an trụ, 
và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định vào 
để mục mình đang quán chiếu. 

4) Tf the evil thoughts still arise in a meditator 
who pays no attention to and does not reflect 

thoughts, he should reflect 
removing the roof of those thoughts. Then the 
evil unwholesome thouphts are removed, 
they disappear. By their removal, the mind 
stands firm and becoming calm, unified and 
concenfrated within his subJect of meditation: 
Nếu đã không để ý đến, không lưu tâm suy 
niệm về các tư tưởng bất thiện ấy nữa, mà 
chúng vẫn còn phát sanh, hành giả nên suy 
niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư 
tưởng bất thiện ấy. Chừng ấy, những tư tưởng 
bất thiện bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ 
nầy mà tâm hành giả trở lại vững vàng an trụ, 
và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định vào 
để mục mình đang quán chiếu. 

5) Tí the evil thoughts still arise in a medifator 
who reflects on the removal of their root, he 
should with clenched tecth, and tongue 
pressed against his palate restraint, overcome 
and confrol the evil mind with the good mind. 
Then the evil though(s are removed, they 
disappear. By their removal the mind stands 
firm and becoming calm, 
concenfrated within his subJect of meditation: 
Nếu đã suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc 
của những tư tưởng bất thiện ấy mà chúng 
vẫn còn phát sanh, hành giả nên cắn răng lại 
và ép lưỡi vào đóc giọng, thu thúc, khắc phục 
và lấy tâm thiện kiểm soát tâm bất thiện. 
Chừng ấy, những tư tưởng bất thiện bị loại trừ 


on evil on 


uniied and 


tan biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm hành giả 
trở lại vững vàng an trụ, trở nên vắng lặng, 
hợp nhất và định vào để mục mà mình đang 
quán chiếu. 
FEivefold sense-pleasures: Kamaguna (p)—Ngũ 
dục—See Five desires. 


Five forbidden pungent roofs: Ngũ Tân— 
According to the Surangama Suữra, the five 
forbidden pungent roots. If eaten raw they are 
said to cause Irretability of temper or anger and 
disputes. If eaten cooked, to act as an aphrodisiac, 
or they wIl sexual desire; 
moreover, the breath of the eater, If reading the 
sufras, will drive away the good spirits. Thus 
Buddhism advises practitioners to avoid them, as 
ther consumption disttrb the 
peacefulness of the mind—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, ngũ vị tân đều bị cấm. Nếu ăn ngũ tân 
sống sẽ gây nên nóng nãy hay gây gỗ. Nếu ăn 
chín thì ngũ tân là những chất kích thích cho nhục 
dục. Vã lại, hơi thở của người ăn ngũ tân sẽ làm 
cho các thiện thần không chịu được và bỏ đi lúc 
người ấy tụng kinh. Chính vì thế mà Phật giáo 
khuyên nên tránh ngũ tân vì chúng khuấy động sự 
yên tỉnh của tâm: 

I1) Garlic: Đại toán (tỏi). 

2) Onion: Ba loại Cách thông (hành). 

3) Another form of onion: Nén. 

4) Another form of onion: Kiệu. 

53) Leeks: Từ thông (hẹ). 

Five forms of dharmadhatu: Ngũ Pháp Giới. 

l1) The phenomenal realm: Hữu vi pháp giới. 

2) The noumenal realm: Vô vi pháp giới. 

3) Interdependent or Interactive: Sự lý vô ngại 
pháp giới (vô vi lẫn hữu vi). 

4) Neither active nor inactive: Phi hữu vị phi vô 
vi pháp giới. 

53) The unimpeded realm: Sự sự vô ngại 

Five fruits or effects: Ngũ Quả——Pancaphala 

(skÙ—Năm quả. 

l) Frut ripening divergently: 
(skÐ——DJ Thục Quả. 

a) When an evil deed ¡is committed, the doer 
suffers pain; when a good deed ¡1s done, he 
enJoys pleasure. and pain in 
themselves are unmoral and neutral as far as 


Increase one”s 


tends to 


Vipakaphala 


Pleasure 


their karmic character 1s concerned. Hence 
the name “differently ripening.”: Khi chạm 


b) 


2) 


a) 


b) 


c) 


) 


3) 


1549 


phải một hành động xấu, người phạm phải a) Literally means man-working. It is the effect 


chịu khổ đau; khi làm được một hành động 
tốt, người ấy hưởng sung sướng. Sung sướng 
và khổ đau trong tự chúng là không thuộc tính 
cách đạo đức, xét về nghiệp của chúng thì 
chúng trung tính. Do đó mà quả nầy có tên 
“Dị Thục” hay “chín muỗi theo những cách 
khác nhau.” 

Fruit ripening divergently (pleasure and 
øoodness are in different categorles; presenft 
organs accord in pain or pleasure with theIr 
pAst good or evil deeds): Quả khổ đau hay an 
lạc của đời nây là do nghiệp ác thiện của đời 
trước. 

Uniformly continuous 
(sk)—Đẳng Lưu Quả. 
When an evil or a good deed 1s done, this 
tends to make the doer more easily disposed 
towards evils or øoods. As cause and effect 
are of the same nature, this “phala” 1s called 
“flowing In the same course.”: Khi làm một 
hành động xấu hay tốt, khiến cho người làm 
hành động ấy dễ có xu hướng tiến đến những 
hành động xấu hay tốt. Vì nhân quả thuộc 
cùng một bản chất, nên quả nầy được gọi là 
“chảy trong cùng một dòng” hay “đẳng lưu.” 
Fruit of the same order (øgoodness reborn from 
previous øoodness): Do thiện tâm đời trước 
mà chuyển thành thiện tâm sau khi tái sanh; 
do ác tâm đời trước mà ác tâm đời nầy tăng 
trưởng—See Nisyanda-phala. 

FEruit that flows ¡in the same course, like 
effetcs arise from like causes, e.ø. good from 
good, evil from evIl; present condition In life 
from conduct in previous existence; hearing 
from sound, etc.: Từ thiện nhân sinh ra thiện 
quả, từ ác nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân 
sinh ra vô ký quả (từ cái thiện tâm của ý nghĩ 
trước, mà chuyển thành thiện tâm sau; hoặc 
từ cái bất thiện tâm của ý nghĩ trước, mà sinh 
ra cái bất thiện tâm sau, hay bất thiện nghiệp 
của ý nghĩ sau), tính quả giống tính nhân mà 
trôi chảy ra nên gọi là Đẳng Lưu Quả. 

Like producing like; The equality of cause 
and effect; like causes produce like effects: 
Loại nào sanh ra loại đó. 

Presen  posiion and function 
Purushakara (skt)—Độ Dụng Quả. 


effect: Nishyanda 


fruit: 


b) 


c) 


4) 


b) 


5) 


a) 


produced by a human agent at work: Nghĩa 
đen có nghĩa là sự vận dụng của người. Nó là 
kết quả của nhân tố trong công việc. 
Vegetables or cereals grow abundantly from 
the earth owing to the wIll, intelligence, and 
hard work of the farmer; as the harvest 1s the 
fruit brought about by a human agency, the 
name purusha 1s given to this form of effect: 
Rau quả hay ngũ cốc sinh sôi từ đất lên do 
bởi ý chí, trí tuệ, và sự cần mẫn của người 
nông dân; vì mùa gặt là kết quả do bởi nhân 
tố con người mang lại, nên “Độ Dụng Quả” 
được đặt tên cho kết quả nây. 

Present position and function fruit, the reward 
Of moral merit in previous life: Vị thế hiện tại 
và quả hành về sau, sự thưởng phạt đời nầy 
do công đức đời trước mà ra. 

Dominant effect, or Increased, or superIor 
efect: Adhipatphala (skt—Tăng Thượng 
Quả. 

That anything at all exists ¡is due to the 
COOperafion posifive or negative of all other 
things; for If the latter interfere In any way, 
the former will cease to exist. When thus the 
co-existence of things 1s regarded as the 
result of universal mutuality, 1t 1s called “the 
helping.”: Hễ có sự vật nào hiện hữu được là 
do bởi sự hợp tác tích cực hay tiêu cực của tất 
cả các sự vật khác, vì nếu sự hợp tác nầy 
thay đổi theo một cách nào đó thì sự vật kia 
sẽ không còn hiện hữu nữa. Khi sự đồng hiện 
hữu của các sự vật như thế được xem là kết 
quả của tính hỗ tương phổ quát, thì nó được 
gọi là “tăng thượng duyên.” 

Increased or superlor effect (fruIt) or position 
arising previous earnest endeavour and 
SUDP€TIOr Capacity, e.ø. ©eye-sipht as an 
advance on the eye-organ: Quả siêu việt đời 
nầy là do khả năng siêu việt đời trước hay cái 
quả do tăng thượng duyên mà sinh ra, như 
nhãn thức đối với nhãn căn là tăng thượng 
quả. 

Fruit of freedom from all bonds, nirvana fruit: 
Visamyoga (skt)—Ly Hệ Quả. 

Nirvana 1s the fruit of spiritual discipline, and 
as 1t enables one to be released from the 


bondage of birth-and-death, it 1s called 


1550 


“freeing from bondage.”—Quả không bị ràng 
buộc bởi bất cứ hệ lụy nào, quả Niết bàn. 
Niết Bàn là kết quả của sự tu tập tâm linh, và 
vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự trói 
buộc của sinh và tử nên nó được gọi là “giải 
thoát khỏi sự trói buộc” hay “1y hệ quả.” 

b) Emanicipated effect produced by all the six 
causes: Quả dựa vào đạo lực giải thoát của 
Niết Bàn mà chứng được, quả nầy tạo nên 
bởi lục nhân—See Six causes. 

Five fruits of karma: Ngũ quả nghiệp—The 

fñive fruits of karma. Pancaphalam, or effects 

produced by one or more of the six hefus or 
causes—Năm quả dị thục, hay năm quả được sản 
sanh bởi sáu nhân. 

I)  Vipaka-phala (skÐ: DỊ Thục Quả—See Five 
fruits or effects (1). 

2) Nisyanda-phala (skÐ: Ủniformly continuous 
effec Đẳng Lưu Quả—§ee Five fruits or 
effects (2). 

3) Purusakara-phala (skt): Simultaneous effect 
produced by the sahabhu-hetu and the 
samprayukta-hetu—Sĩ Dụng Quả—See Five 
fruits or effects (3). 

4) Adhipat-phala (skÐ: Aggregate ceffect 
produced by the karma-hetu—Tăng Thượng 
Quả—See Five fruits or effects (4). 

53) Visamyoga-phala (skÐ: Emancipated effect 
produced by all six causes—Ly Hệ Quả—See 
Five fruits or effects (5). 

Five fundamenftal conditions of the passions 

and delusions: Ngũ Trụ Địa—See Five states or 

conditions found 1n mortality. 

Five fundamental passions and delusions: 

Ngũ Hoặc Năm thứ mê mờ ám độn. 

1)  Wrong views: Tà kiến. 

2) Clinging or attachment to the desire-realm: 
Chấp vào dục giới. 

3) Clinging or attachment to the form-realm: 
Chấp vào sắc giới. 

4) Clinging or attachment to the formless-realm: 
Chấp vào vô sắc giới. 

5) The state of unenlightenment or Ignorance: S1 
mê. 

Five gatis: Ngũ Thú —Gatiyo (p}—According to 

the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are five gat (destinatlons, 


destines)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có năm nẻo ác (ngũ thú). 

1) Hells: Nirayo (p)—ĐJa ngục. 

2) Hungry ghosts: Peta (p)—Starving demons— 
The realm of hungry ghosts—Nøgạ quỷ. 

3) Animals: Tiracchana-yonmi (p)—Animal- 
rebirth—Súc sanh. 

4) Human beings: Man—Humankind—Nhân. 

53) Heaven: Devas—Deva world—Thiên. 

Five gcrm-natures of — bodhisattva 

development: Ngũ Chủng Tánh. 

l) The germ-nature of study of the void or 
Iimmaterial, which corrects all illusions of 
time and space (Thập trụ): Tập Chủng 
Tánh—Ngô! vị thập trụ, tu tập không quán, 
phá bỏ các hoặc kiến. 

2) The germ-nature of ability to discriminate all 
the natures of phenomena and transform the 
living (Thập hạnh): Tánh Chủng Tánh —Ngôi 
vị thập hạnh, có khả năng phân biệt bản tánh 
của vạn pháp. 

3) The middle-way germ-nature, which attains 
insight into Buddha-laws (Thập hồi hướng): 
Đạo Chủng Tánh. 

4) The sainnt germ-natire which produces 
holiness by destroying 1gnorance (Thập địa In 
which the bodhisattva leaves the ranks of the 
sages and becomes the saints): Thánh Chủng 
Tánh—Ngôi vị thập địa, bổ tát phá bỏ vô 
minh để đi từ Hiển giả đến Thánh. 

5) The bodhi-rank germ-nature which produces 
Buddhahood: Đẳng Giác Chủng Tánh—Ngôi 
Bồ Đề có khả năng tiến đến Phật quả. 

Five good roots: Ngũ Căn—See Five faculties. 

Five good things: Ngũ thiện—Ngũ giớ—See 

FIve precepts. 

Five grades of disciples menfioned ỉn the 

Lotus Sutra: Ngũ Phẩm——Năm phẩm đệ tử được 

Phật nói đến trong Kinh Pháp Hoa. 

1) Those who hear the Buddha dharma and 
rejoice: Tùy Hỷ Phẩm—Nghe pháp thực 
tướng mà tín thọ và tùy hỷ. 

2) Read and repeat Buddha-sutras: Độc Tụng 
Phẩm—Độc tụng Phật pháp. 

3) Preach the Buddha-dharma: Thuyết Pháp 
Phẩm— Thuyết giảng Phật pháp. 


155 


4_ Observe and meditate on the six paramifas: 
Kiêm Hành Lục Độ Phẩm —Trnì niệm và thực 
hành Lục Độ Ba La Mật. 

5) Transform self and others: Chính Hành Lục 
Độ_—Tự độ và độ tha. 

Five grave offenses: Five deadly sins—Ngũ 

Nghịch—See Five betrayals. 

Five grave siỉns: 

betrayals. 

Five great Buddhist schools: Ngũ Đại Tông 

Phái. 

l) The Teaching school: Trường phái giáo 
thuyết. 

2) The Vinaya school: Trường phái Luật. 

3) The Zen school: Thiền tông. 

4) The Secret school: Mật tông. 

5) The Pure Land school: Tịnh Độ tông. 

Five great deva-messengers: Ngũ Đại Sứ 

Giả—See Five great lictors. 

Eive great disturbers: Ngũ Căn Bản Phiển Não 

(ngũ kiến thô thiển)—Năm phiền não căn bản— 

The five great passions or Klesas. 

1) Desire: Tham. 

2) Anger or hatred: Sân. 

3) Stupidity or Ignorance: S1. 

4 Pride: Mạn. 

53) Doubt(: Nghị. 

Five gøreat fears: Panca-mahabhaya (skt & p)— 

These are main fears of beginners on the 

Bodhisattva path: I) fear concerning livelihood 

(ajivika-bhaya); 2) fear of disapproval (asloka- 

bhaya or akirti-bhaya); 3) fear of death (marana- 

bhaya); 4) fear of bad transmigrations (durgati- 
bhaya); and 5) fear that Is timidty when 
addressing assemblies (parisaccharadya-bhaya)— 

Đây là 5 nỗi lo sợ lớn lao của ngững người sơ cơ 

trên đường hành trì Bồ Tát: l) sợ về mạng của 

mình; 2) sợ về việc không được người khác chấp 

nhận; 3) sợ chết; 4) sợ tái sanh vào ác đạo; và 5) 

sợ rằng bị rụt rè nhút nhát khi phải thuyết giảng 

trước hội chúng. 

Eive great Klesas: Ngũ Căn Bản Phiển Não— 

The five great disturbers or passions—Năm phiền 

não căn bản—See Five great disturbers. 

FEive øreat lictors: Ngũ Đại Sứ Giả—Ngũ Thiên 

Sứ Giả—Năm sứ giả lớn—The five duta—Five 

øreat lictors or deva-messenøers: 


Ngũ Nghịch—See Flve 


1) Birth: Sanh. 

2) Old-age: Già. 

3) Disease: Bịnh. 

4) Sufferings: Earthly laws and punishments— 
Khổ. 

5) Death: Chết. 

Eive great passions: Ngũ Căn Bản Phiển Não— 

See Five great disturbers. 

Five øreat sastras: Ngũ Bộ Đại Luận. 

1) Ceremonials of the esoteric cult for ridding 
from calamity: Du Già Sư Địa Luận. 

2) Ceremonials of the 
prosperity: Phân Biệt Du Già Luận. 

3) Ceremonials of the esoteric cult for subduing 
evils (spirits): Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh 
Luận. 

4) Ceremonials of the esoteric cult for seeking 
the love of Buddhas: Biện Trung Biên Luận 
Tụng. 

53) Ceremonials of the esoteric cult for calling 
the good to aid: Kim Cang Bát Nhã Luận. 
Five great schools in Buddhism: Ngũ tông— 

See Five sects in Mahayana. 

Eive øross servanfs: Ngũ Kiến Thô Thiển—See 

Five great disturbers. 

Five øroups øof the one hundred modes: Ngũ 

VỊ Bách Pháp The Dharmalaksana, though 

Idealistic, takes the model of the analytical 

method used in the Realisic and Nihilistc 

Schools, and classifies the world of becoming Into 

five categoriles which are subdivided Into one 

hundred dharmas—Pháp Tướng tông tuy là duy 
thức, lại dùng khuôn mẫu của phương pháp phân 
tích dùng trong các tông phái thuộc Thực tại và 

Hư vô luận, và phân thế giới hiện hữu làm năm 

loại, gồm 100 pháp —See One hundred divisions 

of all mental qualities and their agents. 

Five øroups of the Order: Ngũ Chúng Xuất 

Gia. 

l)  Monks: Tỳ Kheo. 

2) Nuns: Tỳ Kheo NI. 

3) Nun-Candidates: Thức Xoa Ma Na. 

4) Male novices: Sa DI. 

5) Female novices: Sa DI Ni. 

Five hellish deeds: Ngũ nghịch—See Five 

betrayals. 


©soteric cult for 


1552 


Five higher bonds of desire: Ngũ Thượng Phần 

Kiết Sử—According to the Sangiti Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha and Kosa Sastra, 

there are five higher bonds of desire still exist In 

the upper realms of form and formlessness, for 
they fetter beings to ageregates, efc., produced In 
the higher forms of becomineg——Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh và Câu Xá Luận, có 

năm phần kết sinh khởi trong các cảnh giới cao 

hơn của sắc giới và vô sắc giới hay ngũ thượng 
phần kết vì chúng trói buộc hữu tình vào ngũ uẩn 
để sanh vào các cõi cao. 

l) Lust or desre for form: Rupa-raga (p)— 
Attachment to the world of forms—Greed for 
the fine-material—Love 
form—Craving for the world of form—Sắc ái 
kết Tham sắc—Phiển não của sự tham 
trước ngũ dục ở cõi sắc giới hay sự luyến ái 
cõi sắc. 

2) Attachment to the formless world: Arupa-raga 
(p)—Lust or desire for formlessness—Greed 
for the Immaterial—Love 1n the realm of 
formlessness—Craving for the 
world—Vô sắc ái kế—Tham vô sắc —Phiền 


in the realm of 


formless 





não của sự tham trước cảnh giới thiển định 
của cõi vô sắc hay sự luyến ái cõi vô sắc. 

3) Restlessness: Uddhacca (p)—Trạo kết—Trạo 
cử—Phiển não vì tâm dao động mà bỏ mất 
thiển định. 

4) Pride: Mana (p)—Concei—Mạn kết—Phiển 
não gây ra do bởi cậy mình hay mà lấn lướt 
người khác. 

5) Ignorance: Vô minh kết—Phiển não gây ra 
bởi ngu muội. 

Five higher wholesome deeds: Ngũ Lợi Sử— 

Năm thiện nghiệp. 

(A) 

l1) No greed: Không tham. 

2) No hatred (hate): Không sân. 

3) No stupidity: Không s1. 

4) Nor pride nor arrogance: Không ngã mạn 
cống cao. 

53) No doubt: Không nghi hoặc. 


l) The wrong views or illusion of the body or 
self: Thân kiến. 

2) The extreme views: Biên kiến. 

3) Wrong views: Tà kiến. 


4)_ Wrong views in self-grasping: Thủ kiến. 
53) Wrong views In understanding the preceptfs: 
Giới kiến. 

Five hindrances: Nivaranas (p)—Ngũ chướng— 
Ngũ Triển Cái — Theo Kinh Phúng Tụng trong 
trường Bộ Kinh, có năm triển cái, chúng làm 
chướng ngại và che dấu thực tại khỏi tâm thức— 
According to the Sangii Sutta in the Long 


Discourses of the Buddha, there are five 
hindrances which, in the sense of obstructing and 
hindering and concealng realty from 
CONSCIOUuSn€sSs: 


(D_ The content of Five hindrances—Nội dung về 
Năm Triển Cái: 

l) Lust Kamacchanda (p)—Tham Dục Triển 
Cái—Such as form, sound, odour, taste and 
confact. They are regarded as fetters that 
binds sentient beings to the Samsara. The 
hindrance of sensuality (sensual desire). 
Sensual desire 1s lust for sense obJects. 
Sensual thoughts definitely retarded mental 
development. They distuirb the mind and 
hinder concentration. Sensuality 1s due to 
non-restraint of the six senses, which when 
unguarded give rises to thouphts of lust so 
that the mind-flux 1s defiled. Hence the need 
for any Buddhist 1s to be on his guard agaInst 
ths hindrance which closes the door to 
deliverance—Như sắc, thinh, hương, vị, xúc. 
Chúng là những trói buộc chúng sanh vào 
vòng luân hồi sanh tử. Tham dục là sự ham 
muốn duyên theo nhục dục ngũ trần. Những 
tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trể sự 
phát triển tinh thần. Nó làm tâm chao động 
và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ 
có tham dục phát sanh là vì chúng ta không 
chịu thu thúc lục căn. Vì không cẩn mật canh 
phòng sáu cửa nên những tư tưởng tham ái có 
thể xâm nhập vào làm ô nhiễm tâm thức. Do 
vậy người tu theo Phật cần phải cẩn trọng thu 
nhiếp lục căn, không dễ duôi hờ hửng để cho 
chướng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất 
con đường giải thoát của mình. 

2) The hindrance of i1ll-will: Vyapada (p)—Sân 
hận Triển Cái—A desirable object leads 
beings to attachment, whereas an undesirable 
one leads to aversion. These are fwo great 
fires that burn the whole world. They also 


3) 


1553 


produce all kinds of sufferings for sentient 
beings. As In the case of sense-desIre, 1( 1s 
unwise and unsystematic attention that brings 
about 1Ïl-will. When not undđer control, 1ll-will 
Dropagates 1(self, saps the mind and clouds 
the vision. It distorts the entire mind and thus 
hinders awakening to Ignorance, not only 
hamper mental growth, but also destroy the 
whole  foresf 
accumulated in so many lives—Điều ưa thích 
dẫn dắt chúng sanh đến chỗ luyến ái, trong 
khi điều trái với sở thích đưa đến sự ghét bỏ. 
Đây là hai ngọn lửa lớn đã thiêu đốt cả thế 
gian. Đây cũng chính là nguyên nhân phát 
sanh mọi khổ đau phiển não cho chúng sanh. 
Cũng như tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém 
khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến sân 
hận. Nếu không kiểm soát kịp thời, những tư 
tưởng bất thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm và 
che lấp mất trí tuệ. Nó có thể làm méo mó 


of meris which we had 


toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng như 
gây trở ngại cho ánh sáng chân lý, đóng mất 
cửa giải thoát. Tham dục và sân hận đặt nền 
tảng trên vô minh, chẳng những làm chậm trể 
sự phát triển của tâm trí, mà còn đốt cháy cả 
rừng công đức mà ta đã tích tập từ bao đời 
kiếp. 

Stffness and torpor: Thina-middha (p)—Hôn 
Trầm Thụy Miên triền Cái —The hindrance 
of sloth and torpor. This Is a morbid state of 
mind and mental properties. Ït is not the stafe 
of sluggishness of the body (for even the 
arhats, who are free from this 1H, also 
experlence bodily fatihue). This sloth and 
torpor lessens the yogis enthusiasm and 
earnesnes for meditaion so that the 
meditator becomes menfally sick and lazy. 
Laxity leads to greater slackness until finally 
there arises a state of callous Indifference—— 
Hôn trầm thụy miên hay hôn trầm dã dượi, 
một trạng thái tâm uể oải, không buồn hoạt 
động. Đây không phải là trạng thái uể oải vật 
chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A La Hán, 
đôi khi vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi). 
Trạng thái nầy làm cho hành giả tu thiển mất 
lòng nhiệt thành, kém quyết tâm, rồi tỉnh 
thần trở nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn 
trầm làm cho tâm thần càng thêm dã dượi và 


4) 


5) 


cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá 
hửng hờ. 

Agiatdon and worry: Uddhacca-kukkucca 
(p)—Restlessness and worry—Trạo Cử Hối 
Quá Triển Cái —Mental 
©xcItement or worry 1s a mental state of the 
mind which is associated with all types of 
1immoral consciousness. The hindrance of 
worry and flurry, also called restlessness and 
remorse. This Is another disadvantage that 
makes progress more difficult. When the 
mind becomes restless like flustered bees In a 
shaken hive, it cannot concentrate. This 
mental agifaton prevents 
blocks the upward path. Worry 1s Just as 
harmful. When a man worries over one thing 
and another, over things done or left undone, 
and over misfortunes, he can never have 
peace of mind. AlI this bother and worry, this 
fidpeting and unsteadiness of mind, prevent 
concenfraton—Phóng dật hay lo âu là trạng 
thái tâm liên hệ đến những tâm thức bất 
thiện. Còn gọi là phóng dật lo âu, một 
chướng ngại làm chậm trể bước tiến tính 
thần. Khi tâm phóng dật thì như bầy ong vỡ ổ, 
cứ vo vo bay quanh quẩn không ngừng, khó 
lòng an trụ được. Tình trạng chao động nây là 
một trở ngại trên đường đi đến định tĩnh. Khi 
hành giả mãi lo âu suy nghĩ hết chuyện nầy 
đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, 
những việc làm xong, cũng như những việc 
chưa xong, luôn lo âu về những may rủi của 
đời sống, thì chắc chắn người ấy sẽ chẳng 
bao giờ có an lạc. 


resílessness or 


calmness and 


The hindrance of sceptical doubt or 
uncertainty: Vicikiccha (p)—Nghi Triển 


Cái —Doubt or indecision which 1s devoid of 
the remedy of wisdom. The hindrance of 
doubt 1s the ¡inability to decide anything 
definitely. It includes doubt with regard to the 
posstbillity of attainng the jhana, 
uncertain on what we are doing. Unless we 
shed our doubts, we will continue to suffer 
from it. As long as we continue to take 
skeptical view of things, sitting on the fence, 
this menftal 
development—Hoài nghi hay không quyết 
định là suy nghĩ làm trống rỗng trí tuệ. Còn 


and 


wilÔÐ most detrimental to 


qI) 


l) 


1) 
1) 
1ñ) 
1V) 
v) 
vi) 
2) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


vi) 
3) 


) 


1) 
11) 
1V) 


v) 


vl) 


1554 


gọi là hoài nghi, không tin tưởng về sự chứng 
đắc thiển định, không quyết định được điểu 
mình đang làm. Ngày nào mình còn tâm trạng 
hoài nghi, ngày đó tỉnh thần còn bị lung lạc 
như người ngồi trên hàng rào, không thể nào 
trau đồi tâm trí được. 

Methods of overcoming of these five 
hindrances—Những phương thức nhằm khắc 
phục năm triển cái này: 

SIX condilons tend to the eradicaton of 
sense-desires—Sáu điểu kiện có khuynh 
hướng tận diệt tham dục: 

Percerving the loathsome of the object: Nhận 
thức về mối nguy hại của đối tượng. 

Consfant meditation on loathsome: Kiên trì 
quán tưởng về những mối nguy hại ấy. 
Sense-restraint: Thu thúc lục căn. 

Moderation in food: Ăn uống điều độ. 

Good friendship: Tạo tình bằng hữu tốt. 
Profitable talk: Luận đàm hữu ích. 

SIx conditions tend to eradication of 1ll-wIll— 
Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt sự 
oán ghét: 

Perceiving the object with thoughts 
goodwill: Nhận biết đối tượng với thiện ý. 
Constant meditation on loving-kindness: Kiên 
trì quán tưởng về tâm từ bi. 

Thinking that karma 1s one”s own: Suy niệm 
rằng nghiệp là do chính ta tạo nên. 
Adherence to that view: Sống tu theo quan 
niệm như vậy. 

Good friendship: Tạo tình bằng hữu tốt. 
Profitable talk: Luận đàm hữu ích. 

SIx conditons tend to eradicate of sloth and 
torpor—Sáu điều kiện có khuynh hướng tận 
diệt hôn trầm. 

Reflection on the object of moderation In 
food: Suy nghĩ về đối tượng của thói quen ẩm 
thực vô độ. 

Changing of bodily postures: Thay đổi tư thế 
(oai nghi). 

Contemplaton of the object of light: Quán 
tưởng đối tượng ánh sáng. 

Living in the open: Sống nơi trống trải. 

Good friendship: Tạo tình bằng hữu tốt. 
Profitable talk: Luận đàm hữu ích. 


of 


v) 


vI) 


SIX condiions tend to eradicaion of 
restlessness—Sáu điều kiện có khuynh hướng 
tận diệt phóng dật hay lo âu: 

Erudition or learning: Thông suốt pháp học. 
Questioning or discussion: Nghiên cứu học 
hỏi và thảo luận. 

Understanding the nature of Vinaya dicipline: 
Thấu triệt tinh thần của giới luật. 

Association with senior virftuous monks: Thân 
cận với những vị cao Tăng đạo cao đức trọng. 
Good friendship: Tạo tình bằng hữu tốt. 
Profitable talk: Luận đàm hữu ích. 

SIx conditions tend to eradication of doubt— 
Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hoài 
nghi. 

Knowledge of the Dharma and Vinaya: 
Thông suốt giáo pháp và giới luật. 

Discussion or questioning: Nghiên cứu tìm 
học và thảo luận. 

Understanding of the nature of the Vinaya 
dicipline: Thấu triệt tinh thần của giới luật. 
Excessive confidence: Niềm tin hoàn toàn 
vững chắc. 

Good friendship: Tạo tình bằng hữu tốt. 
Profitable talk: Luận đàm hữu ích. 


(HD According to Most Venerable PIiyadassi In 


“The Buddhaˆs Ancient Path,” in order to be 
able to overcome the five hindrances, 
practtoner should develop five psychic 
factors known as “jhananga” or factors of 
Jhana. They are vitakka, vicara, pitl, sukha, 
and ekaggata which are the very oppoSIf€es Of 
the five hindrances. Ït 1s these psychic facfors 
that ralse the practitloner from lower to 
higher levels of menfal purity. These psychic 
factors, In order, step by step, subdue the 
that block the path of 
concentration. Sense desire, for insfance, 1s 


hindrances 


subdued by ekaggata, that 1s, unification of 
the mind; 1ll-will by Joy (pitI); sloth and torpor 
by applied thought (vitakka); restlessness and 
worry by happiness (sukha), and doubt by 
thoupht  (vicara)—Theo Hòa 
Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 
Cổ Xưa,” để khắc phục năm triển cái, hành 
giả nên dùng năm thiển chỉ trong tu tập, vì 
chính năm thiển chi nầy sẽ nâng các cấp 
thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. 


susfained 


1555 


Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm thiễển, 
các thiển chi nầy theo thứ tự từng chỉ một sẽ 
chế ngự các triỀn cái ngăn cẩn con đường 
thiển định của hành giả, chẳng hạn tham dục 
được chế ngự bởi định hay nhất tâm, sân hận 
được chế ngự bởi hỷ, hôn trầm và thụy miên 
bởi tầm, trạo cử và hối quá bởi lạc, và hoài 
nghi bởi tứ—See Ekaggata Reflection and 
Vitarka. 

(V)Other methods of overcoming these five 
hindrances—Những phương thức khác nhằm 
chế ngự năm triển cái nầy: 

l) A Buddhist must always practice the right 
efforts to overcome these five hindrances— 
Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để chế 
ngự năm triỀn cái nầy: 

a) To prevent the arsing of evil unwholesome 
thoughts that have not yet arisen In the mind: 
Ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa 
phát sanh, không cho nó phát sanh. 

b) To discard such evil thoughts already arisen: 
Loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát 
sanh. 

c€) To produce wholesome thoughts not yet 
arisen: Khai triển những tư tưởng thiện chưa 
phát sanh. 

d) To promote and maintain the good thoughts 
already present: Củng cố và bảo trì những tư 
tưởng thiện đã phát sanh. 

2) According to Bhikkhu PIyadassi Mahathera In 
The Specrum of Buddhism, to overcome 
these five hindrances, one has to develop five 
psychic factors known as five factors of jhana. 
l( 1s the psychic factors that raise the 
practiloner from lower to hipher levels of 
mental purity. The consclousness that 1s 
assoclated with them becomes known as 
“ihana.” These psychic factors, in order, step 
by step, subdue the hindrances that block the 
patt of concentraion—-Theo Tỳ Kheo 
Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn 
Toàn Diện, để điều phục năm triển cái, hành 
giả cũng cần phải trau dỗi và phát triển năm 
yếu tố tâm lý gọi là chi thiển. Chính năm chỉ 
thiển nầy sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của 
hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với 
chúng trở thành tâm thiển. Các thiền chi nây 
theo thứ tự từng chi một, chế ngự các triển 


cái ngăn cản con đường thiển định của hành 
giả: 

a)  Applied thought is used to subdue sloth and 
torpor: Vitakka (p)—Tầm—Tầm được dùng 
để chế ngự hôn trầm dã dượi. 

b) Susfained thought 1s used to subdue doubt: 
Vicara (p)—Sát—Sát được dùng để chế ngự 
hoài nghĩ. 

c)  Joy ¡s used to subdue ill-will: Piti (p)—Phỉ— 
Phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân 
hận. 

d)_ Happiness Is used to subdue restlessness and 
worry: Sukha (p)—Lạc—An lạc được dùng 
để chế ngự phóng dật và lo âu. 

e) One poin(edness or unification of the mind 





which ¡1s used to subdue sense desire: 
Ekaggata (p)—Irụu—Trụ được dùng để chế 
ngự tham dục. 

Five hindrances fo spiritual progress: Ngũ 
Chướng Ngại—-Five hindrances to spiritual 
progress that hinder the mind, obstruct Insight, and 
prevent cultivators from attaining complete 
concenfration and from knowing the truth (Five 
factors (hindrances) which blind our vision from 
the truth)—Năm chướng ngại cho sự tiến bộ tỉnh 
thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn 
cản con người đạt tới sự tập trung hoàn toàn, cũng 
như khám phá ra chân ly: 

(A) According to the point of view of Mahayana 
Buddhism—Theo quan điểm Phật Giáo Đại 
Thừa: 

l) Greed: Kamachanda (p)—Sensuous lust— 
Tham dục—Tham ái duyên theo dục giới. 

2) Hatred: Vyapada (p)}—III-will—Sân hận. 

3) Physical and mental torpor: lgnorance—S1I 
mê. 

4) Resflessness and worry: Uddhaccakukkucca 
(p)—Lo âu. 

53) Doubt: Vicikiccha (p)—Nghi hoặc. 

According to the point of view of Theravada 

Buddhism—Theo quan điểm Phật Giáo 

Nguyên Thủy: 

l1) Sensual desires: Kamachanda (p)—Tham dục 
hay tham ái duyên theo dục giới. 

2) Hatred: Vyapada (p)—Sân hận. 

3) Sloth and torpor: Thinamiddha (p)—Hôn trầm 
dã dượi. 


1556 


4) Restlessness and worry: Uddhaccakukkucca 
(p)—Phóng dật lo âu. 

3) Doubt, or indecision: Vicikiccha (p)—Hoài 
nghi. 

Five hindrances and three subordinations of 

women: Ngũ Chướng Tam Tòng Của Nữ Nhân— 

The five hindrances and the three subbordinations 

of women—Năm chướng ngại và ba phục tòng 

của người nữ: 

Œ) The five hindrances: Năm Chướng Ngạil— 
Ngũ Chướng Của Nữ Nhân—See Five 
hindrances or obstacles of women. 

I) The three subordinatons—Tam Tòng: 

1l) At home she must subordinate to her father: 
Tại gia tòng phụ—Ở nhà thì phục tòng cha. 

2) When she gets married, she must subordinate 
to her husband: Xuất giá tòng phu—Khi lấy 
chồng thì phải phục tòng chồng. 

3) When her husband dies, she must subordinate 
to her eldest son: Phu tử tòng tử—Khi chồng 
qua đời thì phải phục tòng người con trai cả. 

Five hindrances of women: Ngũ Chướng Của 

Nữ Nhân—Accordng to the Suftra, 

Devadatta Chapter, there are five hindrances or 

obstacles of women—Theo phẩm Để Bà trong 

Kinh Pháp Hoa, người nữ có năm chướng ngại: 

1l) Inability to become Brahma-kings: Chẳng 
được làm Phạm Thiên Vương. 

2) Inability to become Indras: Chẳng được làm 
Đế Thích. 

3) Inability to beeome Mara-kings: Chẳng được 

làm Ma Vương. 

Inability to become Cakravarti-kings: Chẳng 

được làm Chuyển Luân Vương. 

5) Inability to become Buddhas: Chẳng được 
làm Phật—lIn fact, I a woman wan(fs to 
become a Buddha, that person has to cultivate 
1n this life so that in her next rebirth she can 
become a man—Kỳ thật, một người mang 
thân nữ muốn thành Phật thì phải tu trong 
kiếp nây sao cho chuyển thành người nam 
trong kiếp lai sanh trước khi thành Phật. 

Five Hundred Disciples Receive the 

Prediction of Their Destiny: Phẩm Ngũ Bá Đệ 

Tử Thọ Ký ——See Twenty-eight chapters ¡in the 

Lotus Sutra. 


Loftus 


4) 





Five hundred great Arhats: Ngũ Bách Đại La 
Hán—FIve hundred great arhats who formed the 
synod under Kaniska and are supposed compilers 
of the Abhidharma-Mahavibhasa-Sastra, 
hundred years after Buddha entered nirvana— 


four 


Năm trăm vị Đại La Hán là những vị đã soạn ra 
bộ Vi Diệu Pháp Tỳ Ba Sa Luận, bốn tăm năm 
sau ngày Phật nhập diệt. 
Five hundred questions: Ngũ Bách Vấn Sự— 
The hundred quesfions of 
Mahamaudsgalyayana to the Buddha on 
discipline—Năm trăm câu hỏi của ngài Mục Kiền 
Liên hỏi Phật về vấn đề giới luật. 
Five hundred sects: Ngũ Bách Dị Bộ—The five 
hundred sectfs according to the five hundred years 
after the Buddha's  death—Năm trăm bộ phái 
khác nhau được thành lập 500 năm sau ngày Phật 
nhập diệt. 
Eive hundred yojanas: Ngũ Bách Do Tuần— 
According to the Lotus Sutra, the Journey to the 
Land of Treasure is the five hundred Yojanas of 
difficult and perilous Journey—Theo Kinh Pháp 
Hoa thì con đường đi đến đất châu bảo là con 
đường dài năm trăm do tuần (do tuần là đơn vị đo 
lường khoảng cách vào thời của Đức Phật—See 
Yojanas) đầy khó khăn nguy hiểm. 
Five immeasurables: Ngũ Vô Lượng—The five 
1nfinites—Năm thứ vô lượng: 
1) Ratnasambhava Buddha with Immeasurable 
bodies: Phật Bảo Sanh với Vô lượng thân. 
2) Aksobhya Buddha with Immeasurable Minds: 
Phật A Súc Bệ với Vô lượng Tâm. 
3) Amitabha Buddha or Infinie-Life Buddha 
with Immeasurable Wisdom: Phật A Di Đà 
hay Vô Lượng Thọ Phật với Vô Lượng Trí 
Huệ. 
Vairocana Buddha with Immeasurable Space: 
Phật Tỳ Lô Giá Na với Vô Lượng Hư Không. 
53) Amoghasiddhi Buddha with all the living: 
Phật Bất Không hay Ly Bố Úy Phật với Vô 
Lượng chúng sanh. 
Five impossible things: Ngũ Bất Năng Xứ— 
According to the Sangiti Sutta, there are five 
1mpossible things—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm bất năng xứ (năm điều 
mà một vị Tỳ Kheo không thể làm được): 


five 


4) 


1557 


l) An Arahant Is Incapable of deliberately 
taking the life of a living being: Một vị lậu 
tận Tỳ Kheo không thể cố ý sát hại đời sống 
loài hữu tình. 

2) An Arahant 1s Incapable of taking what 1s not 
Øiven so as fo constifute theft: Một vị lậu tận 
Tỳ Kheo không thể cố ý lấy của không cho 
để tạo tội trộm cắp. 

3) An Arahant 1s Inncapable of committing sexual 
Intercourse: Một vị lậu tận Tỳ Kheo không 
thể cố ý hành dâm. 

4) An Arahant ¡1s Iincapable of telling a 
deliberate lie: Một vị lậu tận Tỳ Kheo không 
thể tự mình biết mà nói láo. 

53) An Arahant is incapable of storing up goods 
for sensual indulpgence as he did formerly in 
the household life: Một vị lậu tận Tỳ Kheo 
không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các 
thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. 

Five improper thỉings for a monk to eaf: Ngũ 

Bất Chính Thực——Năm thứ không hợp cho một vị 

Tăng ăn—FIve Iimproper things for a monk to eat: 

l1)  Twigs: Cành non. 

2) Leaves: Lá cây. 

3) Flowers: Bông. 

4) Fruit: Trái. 

5) Powder: Bột. 

Five improper ways of gaining a livelihood 

for a monk: Ngũ Tà Sư—Năm thứ tà mệnh của 

chư Tăng—See Five kinds of deviant livelihood. 

Five ineonceivable things: Ngũ Bất Khả Tư 

Nghì —See Five beyond mentation things. 

Five  indulgences of the  senses: 

pancavisayarasa (p)—Ngũ Trần—Eive dusts— 

Five senses—The obJects of the five senses, 

which being dusty or earthly things can taint the 

true nature—Năm trần hay năm cảnh sắc. 

1) Form: Sắc Trần. 

2) Sound: Thinh Trần. 

3) Smell: Hương Trần. 

4) Flavor: Vị Trần. 

5) Touch: Xúc Trần. 

Eive inferences in Buddhist logic: Ngũ Chúng 

Tỷ Lượng—Năm phương pháp suy lý trong Phật 

giáo. 


l1) Inference from appearance (fire from smoke): 
Tướng Tỷ Lượng —Căn cứ vào thứ đã thấy 
mà suy lý ra những thứ khác. 

2) Inference from the corporeal (two or more 
things from one): Thể Tỷ Lượng —Từ bộ 
phận mà suy ra cái lý của toàn thể. 

3) Inference from action (animal from 1ts 
footmark): Nghiệp Tỷ Lượng—Từ nghiệp tác 
mà suy lý nghiệp tác. 

4) Inference from recognized law (old age from 
birth): Pháp Tỷ Lượng —Từ một bộ phận sự 
vật mà suy lý ra các bộ phận khác. 

5) Inference from cause and effect (a traveller 
has a destination): Nhân quả tỷ lượng——Thấy 
cái nhân mà suy ra cái lý của quả. 

Five infinites: Ngũ Vô Lượng —Năm thứ vô 

lượng—See FIve Immeasurables. 

Five inner organs: Ngũ Tạng —Năm bộ phận 

bên trong cơ thể: 

1) Heart: Tâm (Tim). 

2) Liver: Can (Gan). 

3) Stomach:Tỳ (Bao tử). 

4) Lungs: Phế (Phổi). 

53) Kidneys: Thận (Thận). 

Five kinds of almsgiving: Ngũ Chủng Bố Thí— 

Năm loại bố thí. 

l) Alsmgiving to those from afar (a distance): 
Thí cho kẻ ở phương xa lại. 

2) Almsgiving to those going afar (going to a 
distance): Thí cho kẻ sắp đi xa. 

3) Almsgiving to the sick: Thí cho kẻ bịnh tật 
ốm đau. 

4) Almsgiving to the hungry: Thí cho người đói 
khát. 

53 Almsgiving to in Buddhist 
doctrine: Thí trí huệ và đạo đức cho người. 
Five kinds of anagamins: Ngũ Chủng Bất 
Hoàn——According to the SangIti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five kinds of 
anagamins (Na Hàm) who never return to the 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có năm loại bất hoàn hay ngũ chủng Ña 

Hàm. 

I) The “less-than-half-imer”: Trung Gian Bát 
Niết Bàn—The anagamin who enters on the 
Intermediate stage between the realm of 
desire and the hipher realm of form—Thánh 


those  wlIse 





desire-real 


1558 


Sắc giới. 

2) The “more-than-half-timer”: Sinh Bát Niết 
Bàn —The anagamin who 1s born ¡nto the 
form world and soon overcome the remains of 
1llusions—Đã sanh ra trong cõi Sắc giới thì 
không bao lâu sau sẽ đoạn lìa tất cả mọi 
phiền não còn sót lại. 

3) The “gainer with exertion”: Hữu Hạnh Bát 
Niết Bàn—- The anagamin who diligently 
works his way throuph the final staye—Đã 
sanh vào cõi bất hoàn một thời gian sau khi 
tinh tấn tu tập sẽ đi đến quả vị cuối cùng là 
Niết Bàn. 

4) The “gainer without exertion”: Vô Hạnh Bát 
Niết Bàn- The anagamin whose ñnal 
departure 1s delayed through lack of aid and 
slackness—Đã sanh vào cõi bất hoàn mà 
không chịu tinh tấn tu hành thì quả vị cuối 
cùng sẽ bị trì hoản. 

53) He who goes upstreamtfo the highest: Thượng 
Lưu Bát Thú A-Ca-Ni-Sa—The anagamin 
who proceeds from lower to hipher heavens 
ino nirvana—Người đã sanh vào cõi bất 
hoàn đi từ Hạ Thiên tiến lên Thượng Thiên 
để cuối cùng đạt đến cứu cánh Niết Bàn. 

Five kinds of avarice: Macchariyani (p}—Five 

kinds of begrudging—Ngũ Chúng Tham. 

Œ)_ According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five 
kinds of begrudgine——Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm loại xan tham: 

l) Begrudging as to dwelling-place: Xan tham 
đối với trú xứ. 

2) Begrudging as to family: Xan tham đối với 
gia đình. 

3) Begrudging as to gains: Xan tham đối với các 
vật thâu hoạch. 

4) Begruding as to beauty: Xan tham đối với 
sắc. 

5) Begrudging as to Dhamma: Xan tham đối với 

Pháp. 

According to The Path of Purification, there 

are five kinds of avarice—Theo Thanh Tịnh 


qI) 


Đạo, có năm loại tham. 
1) Avarice about dwellings: Tham đối với chỗ ở. 
2) Avarice about families: Tham đối với quyến 
thuộc. 


3) Avarice about gain: Tham đối với lợi lộc. 

4) Avarice about Dharma: Tham đối với pháp. 

5) Avarice about praise: Tham đối với tiếng 
khen. 

Five kinds of begrudging: Ngũ Xan Tham— 

Five kinds of avarice. 

Five kinds of bells: Ngũ Linh —The five kinds 

of bells used by the Shingon in Japan—Năm loại 

chuông được dùng trong trường phái Chân Ngôn 
tại Nhật: 

I) The five-pronged bell: Ngũ Điểm Linh— 
Chuông năm điểm. 

2) The Precious bell: Báu Linh. 

3) The one-pronged bell: Nhứt Điểm Linh. 

4) The three-pronged bell: Tam Điểm Linh. 

5) The bell of the stupa which 1s placed In the 
cenfte while other bells are placed at four 
corners of the altar: Tháp Linh — Tháp linh 
được đặt chính giữa, còn tất cả những chuông 
khác được đặt ở các góc của bàn thờ. 

Five kinds of braziers: Ngũ Chủng Hộ Ma. 

I) Vasikarana (sk: Phạ Thủy Ca La Nã— 
Semi-cicular brazler for dominating, 
Iinterpreted as calling down the good by 
means of enchantments—Lò hình bán nguyệt 
tượng trưng cho “Nhiếp Thiện Pháp” hay 
triệu tập thiện loại. 

2) Santika (sk0: Phiếm Để Ca—Round brazier 
meaning to end calamites—Lò hình trăng 
tròn tượng trưng cho “Tức Tai Pháp” hay trừ 
tai ương. 

3) Pustika (skÐ: Bố Sắt Trí Ca—Square brazier 
for prosperity—Lò hình vuông tượng trưng 
cho “Tăng Ích Pháp” hay làm tăng phúc. 

4) Abhicaraka (sk0: A Tỳ Già Lỗ Ca— 
Octagonal brazier meaning exorcising the 
evil—Lò hình bát giác tượng trưng cho “Hàng 
Phục Pháp” hay hàng phục ác đảng. 

53 To obtan the loving protection of the 
Buddhas and Bodhisattvas: Kính Ái Hộ Ma— 
Được sự thương yêu hộ trì của chư Phật và 
chư Bồ Tát. 

Five kinds of a Buddha”?s dharmakaya: Ngũ 

Chúng Pháp Thân. 

(A) According to the Tien-TPai 
trường phái Thiên Thai: 

I1) The spiritual body of wisdom: Như Như Trí 
Pháp Thân-The spmtual body of 


Sect—Theo 


1559 


bhutatathata-wisdom_ (Sambhogakaya)—Cái 
thực trí đã chứng ngộ lý như như. 

2) The spimtual body of all  virtuous 
achevement: Sambhogakaya (skÙ—Công 
đức pháp thân—Hết thảy công đức thành tựu. 

3) The body of Incarnaton in the world: 
Nưrmakaya (skÙ—The spimtual body of 
incarnation in the world—Ứng thân—Tự 
thân—Tự pháp thân. 

4) The body of pOWer Of 
transformation: NÑiữrmakaya (skU)—Biến hóa 
thân—Biến hóa pháp thân. 

53) The body of unlimited space: Dharmakaya 

(sk)-Hư không thân—-Hư không pháp 

thân—Lý như như la tất cả tướng cũng như 

hư không. 

According to the Flower Adornment Sutra— 

Theo Kinh Hoa nghiêm: 

l1) The body or person of Buddha born from the 
dharma-nature: Pháp tánh sanh thân—Thân 
Như Lai do pháp tánh sanh ra. 

2) The dharmakaya evolved by Buddha-virtue, 
or achievement: Công đức pháp thân—Thân 
do muôn đức của Như Lai mà hợp thành. 

3) The dharmakaya with unlimited powers of 
transformation: Biến hóa pháp thân—Thân 
biến hóa vô hạn của Như Lai, hễ có cảm là 
có hiện, có cơ là có ứng. 

4) The real dharmakaya: Thực tướng pháp 
thân —Thực thân hay thân vô tướng của Như 
Lai. 

5) The universal dharmakaya: Hư không pháp 
thân—The dharmakaya as beIng like space 
which enfolds all things, omnisclent and 
pure—Pháp thân Như Lai rộng lớn tràn đầy 
khắp cả hư không. Pháp thân của Như Lai 
dung thông cả ba cõi, bao trùm tất cả các 
pháp, siêu việt và thanh thịnh. 

Five kinds of chaos: Ngũ Độc The five 

kysaya perilods of turbidity, impurlfty or chaos— 

See Five kinds of turbidity. 

Five kinds of charity: Ngũ chủng bố thí —See 

FIve kinds of almsgiving. 

Five kinds of clean flesh: Ngũ Tịnh Nhục— 

With regard to the consumption of meat as food, 

Buddhists themselves are divided Into øroups. 

One group regards eating meat as being no less 

wicked than the act of slaughter. It holds that, 1f 


unlimited 


(B) 


meat was not used as food, there would be no 
cause for the destruction of animals, 
consumption of meat 1s directly responsible for 
therr slaughter and Is therefore wrong. Another 
øroup regards the consumptlon of meat 1s allowed 
by the Buddha. They claim that the Vinaya or 
diciplinary rule allows  monks to eat meat under 
three conditions, called “three kinds of clean 


hence 


flesh,” or “five kinds of clean flesh,” or “nine 
kinds of clean flesh.” Ño matter what you say, 
eating flesh still means eating flesh. Buddhists, 
especially, monks and nuns should show their 
loving-kindness and compassion to all sentient 
beings. Monks and nuns should try their best to 
prevent killing, and not to be the cause of killing 
throuph the form of offering of a so-called “clean 
flesh.'` Buddhists should always remember that at 
the time of the Buddha, there was one occasion 
that the Buddha allowed monks and nuns fo use 
clean flesh because there was a great drought and 
there were no vegatables could be grown. 
Nowadays, Are we lacking of vegetables? Be 
careful!Về việc tiêu thụ thịt như thực phẩm, chính 
các Phật tử cũng chia thành hai phái. Một phái 
cho rằng ăn thịt không kém phân tội lỗi như hành 
động của người giết. Họ cho rằng nếu thịt không 
được dùng làm thực phẩm thì không có nguyên 
nhân phải giết chóc súc vật, cho nên tiêu thụ thịt 
chịu trách nhiệm trực tiếp về việc giết, vì vậy ăn 
thịt là sai. Nhóm khác cho rằng việc ăn thịt được 
Đức Phật cho phép. Họ cho rằng giới luật hay kỹ 
luật cho phép các thầy tu ăn thịt trong ba trường 
hợp gọi là “am Tịnh Nhục,” hay “Ngũ Tịnh 
Nhục,” hay “Cửu Tịnh Nhục.” Dù nói thế nào đi 
nữa, ăn thịt vẫn là ăn thịt. Người tu, nhất là chư 
Tăng Ni, phải tổ tấm lòng từ bi đối với chúng 
sanh muôn loài. Chư Tăng Ni phải cố gắng hết 
mình chẳng những không giết, mà còn không là 
nguyên nhân của sự giết qua hình thức cúng 
dường cái gọi là tịnh nhục. Phật tử nên luôn nhớ 
rằng, vào thời Phật còn tại thế, có lần Đức Phật 
cho phép chư Tăng Ni dùng tịnh nhục, vì ngay lúc 
đó đã xãy ra một cơn hạn hán lớn, rau cải không 
trồng trọt được. Còn bây giờ, chúng ta đâu có 
thiếu rau cải? Nên cẩn trọng!: 

(A) Three kinds of clean flesh (pure meat) to a 

monk——Tam tịnh nhục: 


1560 


1) Has not seen the animal killed: Không thấy 
giết. 

2) Has not heard the animail killed: Không nghe 
giết. 

3) Has not doubt about the animal killed to offer 

to the monk”s meal: Không nghi ngờ con vật 

bị giết để cúng dường cho mình. 

Five kinds of clean flesh (pure meat) to a 

monk——Tam tịnh nhục: 

1-3) Same as in (A). 

4) Creatures that have died a natural death: Con 
thú tự chết. 

53) Creatures that have been kiled by other 
creatures: Thịt thú còn thừa do thú khác giết 
xong ăn còn dư lại. 

Five kinds of concentration: Ngũ Vị Thiển— 

Năm loại thiền. 

1) Heretic meditaton: Meditation of heretics— 
Ngoại Đạo Thiền. 

2) Meditation of ordinary people: Phàm Phu 
Thiền. 

3) Hinayana mediaton: Meditation of the 
Hinayana—Tiểu Thừa Thiền. 

4) Meditation of the Mahayana: Đại Thừa 
Thiền. 

5) Meditation of the Supreme Vehicle: Thiền 
Tối Thượng Thừa—Meditation of believers in 
the fundamental Buddha-natre of all 
things—Như Lai Thanh Tịnh Thiển—Nhứt 
Hành Tam Muội Thiển_-Chân Như Tam 
Muội Thiền. 

Five kinds of consciousness: Ngũ thức —The 

five senses of consclousness or Íive parljnanas, 

perceptions or cognitlons; ordinarily those arising 
from the five senses form, sound, smell, taste, 
touch—Pancavijnana (sk)—Năm thức hay tâm 
thức dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi và thân mà sinh 
và duyên vào năm cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc: 

(@)_ According to the Mahyana, the five senses of 
consciousness—Theo Đại Thừa: 

1)  Visual sense: Nhãn thức. 

2) Auditory sense: Nhĩ thức. 

3) Olfactory sense: Tỷ thức. 

4) Gastatory: VỊ thức. 

5) Tactile sense: Xúc thức. 

(ŒI The five parljnanas according to the 
Awakening of Faith —Theo Khởi Tín Luận: 


(B) 


l1) Initial functioning of mind under the Iinfluence 
of the original unenliphtenment or sfate of 
ignorance: Nghiệp Thức—Nương vào gốc rễ 
vô minh bắt đầu động lên từ bản tâm mà khởi 
ra mê lầm thành ra tác động hay thành 
nghiệp. 

2) The act of turning towards the apparent obJect 
for is observation: Chuyển Thức—Nghiệp 
thức chuyển lần mà sanh ra năng kiến hay tự 
thấy mình mà khởi lên tác dụng. 

3) Observation of the object as It appears: Hiện 
Thức—Dựa vào tác dụng của năng kiến mà 
khởi lên sở kiến. 

4) The deductions derived from Ifs appearance: 
Tri Thức—Hướng vào các cảnh giới hiện ra 
từ tâm sở mà sanh ra mọi thứ phân biệt sai 
lầm. 

53) The consequent feelings of like or dislike, 
pleasure or pain, from which arlse the 

Tương Tục 
Thức—Do vô minh mà phân biệt sai lâm nên 
sanh ra vui sướng với cái mình yêu thích, và 
khổ sở với cái mình chán ghét, niệm khổ vui 
liên tục chẳng dứt, do đó mà luân hồi sanh tử 
tương tục. 

Five kinds of dana: Ngũ chủng bố thí_—See 

Five kinds of almsgiving. 

Five kinds of deva: Ngũ Chủng Thiên—See 

Five classes of devas. 

Five kinds of deviant livelihood: Ngũ Tà Sư— 

FIve Improper ways of gaining a livelihood for a 

monk—Năm thứ tà mệnh của chư Tăng. 

l) Changing his theatrically: 
Displaying an unusual appearance—Trá hiện 
dị tướng —Giả dối hiện ra dị tướng để gạt 
người. 

2) Advertise his own power or virtue: Using low 


delusions and  incarnations: 


appearance 





VOICe In order to appear awesome—Tự 
thuyết công năng—Nói ra cái hay giỏi của 
mình hay tự khoe tài giỏi để cầu lợi dưỡng. 

3) Fortune-telling: Performing divinaton and 
fortune telling— Chiêm tướng kiết hung— 
Xem bói tướng nói điều lành dữ của người để 
câu lợi dưỡng. 

4) Hectoring and bullying: Cao thinh hiện oal— 
Nói phách những lời mạnh dữ hoặc nói huênh 
hoang để cầu lợi dưỡng. 





1561 


53) Praising the generosity of another to Iinduce 
the hearer to bestow presents: Thuyết sở đắc 
lợi dĩ động nhơn tâm—Nói ra cái mối lợi 
mình kiếm được để làm động lòng người. 

Five kinds of devotion: Ngũ Chuyên—See 
Five devitlons. 
Five kinds of doubt: Năm loại hoài nghi— 
Doubts that cause the practitioner to be filled with 
anger and resistance, but also cause his or her 
mind become deluded. There are five kinds of 
doubt that lead to a deluded mind—Những loại 
nghi ngỡ chẳng những khiến cho hành giả tràn 
ngập với sân hận và chống đối, mà còn làm cho 
tâm hành giả bị mê mờ. Có năm loại hoài nghi 
khiến cho tâm mê mờ. 

l1) The first doubt is regarding the Buddha, the 
great the path to 
enlightenment: Loại nghi ngờ thứ nhất liên hệ 
tới Đức Phật, vị thầy vĩ đại đã chỉ cho chúng 
ta con đường giải thoát. 

2) The second doubt 1s regarding the Dharma, 
the path that leads to liberation: Loại nghi 
ngờ thứ hai liên hệ tới Pháp, con đường đưa 
đến giải thoát. 

3) The third doubt 1s regarding the Sangha, the 
noble ones who have uprooted some or all of 
the afflictions: Loại nghi ngờ thứ ba liên hệ 
tới Tăng già, những bậc cao thượng đã nhổ 
được một phần hay hết thảy phiền não. 

4) The fourth ¡is the doubt of oneself, of one”s 
own morality and method of practice: Thứ tư 
là nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật và 
cách hành thiền của chính mình. 

53) The last Is the doubt of other people, 
including one”s master and other fellow 
practitioners: Loại nghi ngờ cuối cùng là nghĩ 
ngờ người khác, bao gồm cả thiển sư lẫn 
những bạn đồng tu khác. 

Eive kinds of esoteric ceremonial: Ngũ Chúng 

Tu Pháp ——Năm loại tu pháp. 

1) For stopping calamities: Santika (sk)—Phiến 
Để Ca—Tức Tai hay Tịch Tai có nghĩa là dập 
tắt tai họa. 

2) For success or prosperity: Paustika (skÙ——Bố 
Sắc Trừng Ca—Tăng ích hay Tăng vinh có 
nghĩa là tăng trưởng. 





master who showed 


3) For supressing or exorcising: Abhicaraka 
(sk)—A Tỳ Già Lỗ Ca—Điều phục hay hàng 
phục. 

4) For calling or attracting of good beings or aid: 
Akarsani (sk)——A Yết Sa Ni—Câu triệu hay 
Nhiếp triệu có nghĩa là vời đến. 

53 For seeking the aid of Budhas and 
Bodhisattvas: Vasikarana (skt)—Phạt Thi Ca 
La Nã——Kính ái hay Khánh ái. 

Five kinds of esoteric ceremonies: Ngũ Chúng 

Tu Pháp —Năm phương pháp tu tập theo Mật 

giáo. 

1) For stopping calamities: Santika (sk)—Phiến 
Để Ca—Tức Tai hay Tịch Tai có nghĩa là dập 
tắt tai họa. 

2) For success or prosperity: Paustika (skt)—Bố 
Sắc Trừng Ca—Tăng ích hay Tăng vinh có 
nghĩa là tăng trưởng. 

3) For supressing or exorcising: Abhicaraka 
(sk)—A Tỳ Già Lỗ Ca—Điều phục hay hàng 
phục. 

4) For calling or attracting of good beings or aid: 
Akarsani (sk)——A Yết Sa Ni—Câu triệu hay 
Nhiếp triệu có nghĩa là vời đến. 

53 For seeking the aid of Budhas and 
Bodhisattvas: Vasikarana (skÐ—Phạt Thị Ca 
La Nã——Kính ái hay Khánh ái. 

Five kinds of eunuchs: Pandakas (sk)—Ngũ 

Chủng Bất Nam——Five kinds of impotent males— 

Năm loại bất nam. 

1) Impotent male by birth: Sinh Bất Nam. 

2) Impotent male by emasculation: Kiền Bất 
Nam—Bị thiến mất nam căn. 

3) Impotent male by uncontrollable emission: 
Đồ Bất Nam—Loại thấy người khác dâm là 
xuất tinh khí. 

4) Hermaphrodite: Biến Bất Nam—Loại gặp 
nam thì nữ căn khởi, mà gặp nữ thì nam căn 
khởi. 

5) Impotent for half a month: Bán Bất Nam— 
Loại chỉ dùng được nam căn trong nửa tháng. 

Five kinds of expenditure: Năm Thứ Chi 

Tiêu —See FIve areas of spending. 

Five kinds of eyes or vision: Ngũ nhãn. 

(@) Eive kinds of eyes or vision according to the 
Buddhist tradiion—Ngũ Nhãn theo truyền 
thống Phật giáo: 





] 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) 


Ù 


2) 


1562 


Human eye: Physical eye—The flesh eye, or 
eye of the body—Limited vision—Phàm 
Nhãn—Mắt thịt của nhục thân, có tầm nhìn 
giới hạn. 

Celestial (god or deva) eye: Deva-Cakkhu 
(p)— Thiên nhãn—Heavenly eye——Unlimited 
eye—Attainable by men in dhyana—Mắt của 
chư Thiên ở cõi trời sắc giới, nhưng người 
phàm tu thiển định vẫn đạt được loại mắt nầy 
(với thiên nhãn thì chẳng luận xa gần, trong 
ngoài, sáng tối, đều thấy được hết). 

Eye of wisdom: Panna-Cakkhu (p)—Huệ 
Nhãn—Mắt của các bậc Thanh Văn, Duyên 
Giác và A La Hán, hay là trí huệ soi rõ lý 
chân không vô tướng —Hinayana wisdom—— 
Eye that sees all things as unreal. 

Bodhisattva truth: Bodhisattva-Cakkhu (p)— 
Như Thị Nhãn hay Pháp Nhãn—Objective 
eye—The Dharma Eye that penetrates all 
things, to see the truth that releases men from 
reincarnation—Mắt trí huệ của chư Bổ Tát 
hay pháp nhãn nhìn thấu suốt sự vật để cứu 
độ chúng sanh. 

Buddha vision: Buddha-Cakhu (p)—Thực 
Nhãn—Phật Nhãn—Buddha eye—Eye of the 
Enlightened (One who 
omniscien—Mắt của bậc giác ngộ thấu suốt 
mọi vật (Đức Phật có đủ mắt Phật và bốn mắt 
trên). 

According to the Lotus Sutra, there are five 
kinds of eyes—Theo Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, có năm cách nhìn (ngũ nhãn): 

The eye of a material body: Nhục nhãn—This 
means the way of viewing things of an 
ordinary person, who can perceive only 
material shapes and forms. Such a person 
often has a wrong or partial view of things. 
He mistakes oil for water and a whale for a 
fish—Có nghĩa là cách nhìn sự vật của một 
người bình thường, chỉ có thể nhận thức các 
tướng trạng và hình thái. Một người như thế 
thường chỉ có cái nhìn sự vật một cách sai 
lầm và phiến diện. Người ấy nhầm lẫn dầu 
với nước, cá voi với cá thường. 

The eye of celestial beings: Thiên nhãn— 
This means the viewpoint from which we 
Invesftigate matfers theoretically and discern 
their essential qualitles. This 1s the sclentific 


see all and are 


3) 


way of looking at things. When we take this 
view, we realize that water is formed by the 
combination of oxygen and hydrogen. From 
sụch a point of view, we can foretell when 
there will be a conjunction of light between 
two stars down to the year, month, day, hour, 
minute, and second. At the same time, we can 
estimate exactly how many millions of tons of 
petroleum are buried underground. Such a 
person, who has the ability of seeing things 
that an ordinary man cannot see, was called a 
clarrvoyant In ancient tines—Thiên nhãn 
nghĩa là quan điểm từ đó chúng ta nghiên cứu 
các vấn đề một cách lý thuyết và nhận rõ các 
tính chất thiết yếu của chúng. Đây là lối nhìn 
sự vật dưới lăng kính của khoa học. Khi 
chúng ta theo lối nhìn này, chúng ta hiểu rằng 
nước được thành hình bằng một tập hợp của 
oxy và hydro. Từ quan điểm như thế chúng ta 
có thể biết trước khi nào có một sự giao hội 
ánh sáng giữa hai vì sao tính được tới năm, 
tháng, ngày, giờ, phút và giây. Đông thời 
chúng ta có thể định lượng chính xác có bao 
nhiêu triệu tấn dầu ngầm dưới đất. Một người 
như thế, người có khả năng thấy sự vật mà 
một người bình thường không thể thấy được, 
được gọi là một nhà tiên tri. 

The eye of wisdom: Tuệ nhãn—This means 
to discern the entity of things and therr real 
state. This, in a sense, a philosophical way of 
looking at things. A person with the eye of 
wisdom can observe things that are Invisible 
to the average person and can perceive 
mafters that are beyond Imagination. He 
realizes that all things in this world are 
always changing and there 1s nothing existing 
in a fixed form. That 1s to say all things are 
1mpermanent, nothing In the universe Is an 
1solated existence, having no relation to other 
things; everything exists In relationship with 
everything else like the meshes of a net, 
nothing has an ego—luệ nhãn có nghĩa là 
nhận rõ thực tính của các sự vật cũng như 
tướng trạng thật sự của chúng. Theo một ý 
nghĩa riêng, đây là một lối nhìn có tính cách 
triết học về các sự vật. Một người có tuệ 
nhãn có thể quan sát các sự vật mà một người 
thường không thể nhìn thấy được và có thể 


4) 


5) 


1563 


nhận thức những vấn đề vượt ngoài trí tưởng 
tượng. Người ấy hiểu rằng mọi sự trên đời 
nàyluôn luôn biến đổi và không có một cái gì 
hiện hữu trong một hình thái cố định. Điều 
này có nghĩa là hết thẩy mọi sự vật đều vô 
thường, không có sự vật nào hiện hữu một 
cách riêng lẻ trong vũ trụ mà không có liên 
quan với các sự vật khác; mọi sự vật hiện hữu 
trong mối liên hệ với mọi sự vật khác giống 
như những mắt lưới, không có cái gì có một 
tự ngã. 

The eye of the Law: Pháp nhãn—This means 
the artistic way of looking at things. To the 
aV€rae€© man, a mounftain 1s Just a mounfain 
and a cloud ¡1s merely a cloud. But a poet 
feels that the mountain speaks to him and the 
cloud teaches him something. He feels that a 
beautiful flower, a dipnified tree, and a little 
stream talk to him, each ¡n i(s own special 
language. UDnlike the average person, an 
oufstanding artist can directly touch the lives 
of such natural phenomena. In the case of 
man himself and his human life, such an artist 
can also perceive truths that the ordinary 
person cannot—Pháp nhãn có nghĩa là lối 
nhìn có tính cách nghệ thuật về các sự vật. 
Đối với một người bình thường, núi đúng là 
núi, mây chỉ là mây. Nhưng một thi sĩ nhận 
thấy rằng ngọn núi nói chuyện với ông và 
đám mây chỉ dạy ông về cái gì đó. Ông cảm 
thấy một bông hoa xinh đẹp, một cội cây 
sừng sững và một dòng nước nho nhỏ nói 
chuyện với ông, mỗi thứ đều có một ngôn 
ngữ riêng của nó. Không như một người bình 
thường, một nghệ sĩ ưu việt có thể tiếp xúc 
trực tiếp với đời sống của những hiện tượng 
thiên nhiên như thế. Trong trường hợp chính 
con người và đời người, một nghệ sĩ như thế 
có thể nhận biết những chân lý mà một người 
bình thường không thể nào nhận biết được. 
The eye of the Buddha: Phật nhãn—This 
means the highest of all viewpoints. A person 
with this kind of insieht not onÌy can perceIve 
the real state of all things but can also 
observe It with compassion. He penetrates the 
real state of all things with the desire to make 
all of them develop to the full extent of theIr 
potential, each according to Its own original 


nature. In other words, he 1s endowed with 
the divine eye of celestial beings, the eye of 
wisdom, the eye of the Law while also 
pOSSessing the mind of øreaf compassIon; 1t 1S 
he who takes a religious view of things In the 
true sense. IÝ we view all living beings with 
the eye of the Buddha, we can naturally 
discern the means most suitable to guide each 
one. The Buddha can do this perfectly. 
Granted that we as ordinary people cannot 
possibly attain such menfal state, we can 
approach 1t step by step throuph our 
accumulaton of practice in the wWway to 
Buddhahood. As true Buddhists, we must 
always try to view everything with a menftal 
attitude based on the compassionate mind of 
the Buddha—Phật nhãn có nghĩa là lối nhìn 
cao nhất trong mọi lối nhìn. Một người có 
được cái nhìn này không những chỉ có thể 
nhận thức được thực tướng của hết thấy mọi 
sự vật, mà còn có thể quán sát nó với lòng từ 
bi. Vị ấy thâm nhập vào thực tướng của hết 
thấy mọi sự vật với ý muốn làm cho mọi sự 
vật phát triển đến viên mãn khả năng của 
chúng, mỗi thứ theo nguyên tính của nó. Nói 
cách khác, vị ấy có cái nhìn thánh thiện của 
chư thiên, con mắt trí tuệ và con mắt Pháp 
trong khi đồng thời sở hữu cái tâm đại bi; đấy 
là vị ấy dùng cái nhìn tôn giáo mà nhìn mọi 
vật theo ý nghĩa thật sự của chúng. Nếu 
chúng ta nhìn mọi sự vật bằng con mắt của 
Đức Phật, tự nhiên chúng ta sẽ nhận rõ cái 
phương cách thích hợp nhất để dẫn dắt từng 
người. Đức Phật có thể làm được như thế một 
cách toàn hảo. Vẫn biết chúng ta vẫn còn là 
những phàm nhân chưa có được những tâm 
thái như thế, chúng ta cũng có thể tiến dần 
đến trạng thái ấy nhờ tích lũy công hạnh trên 
đường đi đến Phật quả. Là người con Phật 
chơn thuần, chúng ta phải luôn luôn cố gắng 
nhìn mọi sự mọi vật bằng cái thái độ tâm 
thức được đặc căn bản trên tâm từ bi của Đức 
Phật. 

Five kinds of false speech: Ngũ Sự Vọng 

Ngữ——Năm điều vọng ngữ. 

1) Nonsense or trangression speech: Nói lời phi 
lý. 

2) Lying or false speech: Nói lời dối trá. 


1564 


3) Slandering: Nói lời phỉ báng. 

4) False boasting: Nói lời khoe khoang lố bịch. 
5) Deception: Nói lời dối gạt. 

Five kinds of false thinking: Ngũ Vọng 
Tưởng—lIn the Surangama Sutra, book Ten, 
having heard the Buddhaˆs Instruction on the five 
skandhas, Ananda arose from his seat. He bowed 
and respectfully asked the Buddha: “The Buddha 
has told us that in the manifestatlon of the five 
skandhas, there are five kinds of falseness that 
come from our own thinking minds. We have 
never before been blessed with such subtle and 
wonderful instructions as the Tathagata has now 
given. Further, are these five skandhas destroyed 
all at the same time, or are they extinguished In 
sequence? What are the boundaries of these five 
layers? We only hope the Tathagata, out of great 
compassion, will explain this in order to pur1fy the 
eyes and illuminate the minds of those In the great 
assembly, and in order to serve as eyes for living 
beings of the future.” The Buddha told Ananda, 
“the essential, true, wonderful brightness and 
perfect purity of basic enlightenment does not 
bíth and death, any  mundane 
defilements, nor even empty space 1fself. All 
these are brought forth because of false thinking. 
The source of basic enliphtenment, which 1s 
wonderfully bripht, true, and pure, falsely gives 
rise to the material world, just as Yajnadatta 
became confused about his head when he saw hIs 


admit noF 


own reflection 1n the mirror. The falseness 
basically has no cause, but in your false thinking, 
you set up causes and conditions. But those who 
are confused about the principle of causes and 
conditions call 1t sponfaneity. Even empty space 1s 
1llusory creation; how much more so are 
causes and conditions and spontanerty, which are 
mere speculatons made by the false minds of 
living beings.Ananda! If you perceive the arising 
of falseness, you can speak of the causes and 
conditions of that falseness. But 1f the falseness 
has no source, you will have to say that the 
causes and conditions of that falseness basically 
have no source. How much the more 1s this the 


an 


case for those who fail to understand this and 
advocate spontaneity.Therefore, the Tathagata 
has explained to you that the fundamenfal cause 
of all five skandhas Is false thinking.”—Trong 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Mười, ông A Nan 
sau khi nghe Phật dạy về ngũ ấm, đứng dậy lễ 
Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy 
trong tướng ngũ ấm, năm thứ hư vọng làm gốc 
tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng 
giải kỹ càng. Có thể nào một lượt trừ hết năm ấm 
đó? Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu 
là giới hạn? Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, 
vì đại chúng nầy, dạy cho tâm mục trong suốt, để 
làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh trong 
đời mạt pháp.” Đức Phật đã dạy ngài A Nan về 
năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tinh 
chân diệu minh, bản chất viên tịnh chẳng phải 
sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không 
thảy đều nhân vọng tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi 
bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh 
các thế giới. Như ông Diễn Nhã Đa nhìn hình 
mình trong gương, phát cuồng cho là mình không 
có đầu. Vọng vẫn không nhân. Trong vọng tưởng 
lập tính nhân duyên. Mê nhân duyên, nói là tự 
nhiên. Tính hư không thật là huyễn sinh. Nhân 
duyên và tự nhiên đều là vọng tâm của chúng 
sanh so đo chấp trước. Ông A Nan! Ông biết hư 
vọng khởi ra, nói là vọng nhân duyên. Nếu hư 
vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân duyên 
vẫn là không phải có. Huống chi chẳng biết mà 
cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông phát 
minh bản nhân của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.” 

I) The false thinking of the form skandha—Sắc 
Ấm Vọng Tưởng: 

a) Your body”s Initial cause was a thought on 
the part of your parents. But I1f you had not 
entertained any thought in your own mind, 
you would not have been born. LIe 1s 
perpetuated by means of thought: Thân thể 
của ông, trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ 
sinh ra. Cái tâm của ông không phải tưởng thì 
không thể đến trong tưởng ấy mà truyền 
mệnh. 

b)  As Ihave said before, when you call to mind 
the taste of vinegar, your mouth wWaf€rs. 
When you think of walking along a precIpIce, 
the soles of your feet tingle. Since the 
precIpice doesn't exist and there Isn't any 
vinegar, hoe could your mouth water at the 
mere mention of vinegar, If 1t were not the 
case that your body oridinated from falseness: 
Như tôi đã nói trước; tâm tưởng vị chua, nước 


C) 


2) 


3) 


1565 


miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao thấy rợn. 4) The false thinking of the formation skandha— 


Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân thể 


của ông quyết định không đồng loại với hư a) 


vọng được, tại sao nước dãi lại nhân nói chua 
mà ra? 

Therefore, you should know that your present 
physical body 1s brought about by the first 
kind of false thinking, which 1s characterized 
by solidity: Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc 
thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ nhất. 

The false thinking of the feeling skandha: 
Thụ ấm vọng tưởng—As described earlier, 
merely thinking about a hiph place can cause 
your body to tingle and ache. Due to that 
cause, feeling arise and affect your body, so 
that at present you pursue pleasant feelings 
and are repelled by unpleasant feelings. 
These two kinds of feelings that compel you 
are brought about by the second kind of false 
thinking, which 1s characterized by Illusory 
clarity—Như đã nói trên, trèo cao, tưởng tâm 
có thể khiến ông thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ 
ra, có thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, 
thuận thì được lợi ích, nghịch thì chịu tổn hại, 
hai thứ dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng 
tưởng thứ hai. 

The false thinking of the thinking skandha—— 
Tưởng Ấm Vọng Tưởng: Once your thoughts 
arise, they can control your body. Since your 
body 1s not the same as your thoughts, why 1s 
1t that your body follows your thoughts and 
engages1n every sort of ørasping at obJects. 
A thought arises, and the body grasps at 
things In response to the thougpht. When you 
are awake, your mind thinks. When you are 
asleep, you dream. Thus, your thinking 1s 
stirred to perceive false situations. This 1s the 
thrd kind of false thinking, 
characterized by interconnectedness—Bởi cái 
suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân 
chẳng phải đồng loại với niệm, thân ông 
nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là do 
mỗi thứ đều dùng hình dạng, tâm sinh ra thì 
thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức 
là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng 
niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó 
là dung thông, vọng tưởng thứ ba. 


which 1s 


b) 


5) 


a) 


Hành Âm Vọng Tưởng. 

The metabolic processes never stop; they 
progress throuph subtle changes: your nails 
and haIr ørow, your enerøy wanes; and your 
skm becomes wrinkled. These processes 
continue day and night, and yet you never 
wake up to them: Lý biến hóa không ngừng, 
trong mỗi niệm âm thầm dời đổi, móng tay 
dài, tóc mọc, khí hao mòn, hình dạng nhăn 
nhó, ngày đêm thay nhau, không hể hiểu 
biết. 

If these things aren”t part of you, Ananda, 
then why does your body keep changing? And 
1f they are really part of you, then why aren”t 
you aware of them? Your formations skandha 
contnues in thougpht after thought without 
cease. It is the fourth kind of false thinking 
which is suble and hidden: Ông A Nan! Việc 
đó nếu không phải là ông thì thế nào thân thể 
thay đổi? Còn nếu là ông, sao ông không 
biết? Các hành của ông niệm niệm không 
nghỉ. 

The false thinking of the consciousness 
skandha— Thức Ấm Vọng Tưởng: 

lf you are pure, bripht, clear, and unmoving 
Sfate 1s permanent, then there should be no 
seeIng, hearing, awareness, or knowing 1n 
your body. If it is genuinely pure and true, 1t 
should not contain habits or falseness. How 
does It happen, then, that having seen some 
unusual things In the past, you eventually 
forget 1t over time, until neither memory nor 
forgetfulness of it remain; but then later, 
upon suddenly seeing that unusual thing 
again, you remember 1t clearly from before 
without forgetting a single detail? How can 
you keep track of the permeation that goes on 
1n thought after thought in this pure, clear, and 
unmoving consciousness?: Cái tinh minh trạm 
tịch, không lay động của ông, gọi là hằng 
thường. Đối với thân không vượt ra ngoài cái 
kiến văn giác tri Nếu thực là tinh chân thì 
không dung để tập khí hư vọng. Nhân sau các 
ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy một 
vật lạ, trải qua nhiều năm, nhớ và quên đều 
không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái vật 
lạ trước, ghi nhớ rõ ràng, chẳng hề sót mất. 


1566 


Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi 
niệm bị huấn luyện, đâu có tính lường được. 
b) Ananda, you should know that this sfate of 
clarity 1s not real. It 1s like rapidly flowing 
water that appears to be still on the surface. 
Due to 1s speed you cannot perceive the 
flow, but that does not mean 1 1s not flowing. 
If this were not the source of thinking, then 
how could one be subject to false habits?: 
Ông A Nan! Nên biết rằng cái tình trạng ấy 
chẳng phải chân, như dòng nước chảy mạnh, 
xem qua như yên lặng. Chảy mau và chảy 
chẳng thấy, chứ không phải không chảy. Nếu 
chẳng phải tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu 


hư vọng tập khí. 
c) If you do not open and unite your six sense 
faculties SO that they function 


1nterchangeably, this false thinking will never 
cease: Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn cả 
sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt 
được. 

d)  Thats why your seeing, hearing, awareness, 
and knowing are presently strung together by 
subtle habifs, so that within the profound 
clarity, existence and non-existence are both 
unreal. This is the fifth kind of upside-down, 
minutely subtle thinking: Cho nên hiện tại, 
trong kiến văn giác tri của ông, quán tập nhỏ 
nhiệm, thì trong cái trạm liểu, mường tượng 
hư vô. Đó là điên đảo thứ năm, vi tế tỉnh 
tưởng. 

Eive kinds of false views: Ngũ Tà Kiến—See 

Five kinds of wrong views. 

Five kinds of feminine beauty: Năm vẻ đẹp 

của người phụ nữ. 

1) Tóc: Hai. 

2) Da thịt: Skin and flesh. 

3) Xương: Bone. 

4) Dáng vẻ: Appearance. 

5) Tuổi thanh xuân: Youth. 

kinds of  fine-material-sphere 

functional consciousness: 

Hành Thuộc Sắc Giới. 

l1) Eirst jhana functional consciousness together 
with Initial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Hành sơ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 


kive 


Năm Loại Tâm 


2) Second jhana functional consciousness 
topgether with nmitial application, sustained 
zest, happIness, 
pointedness: Tâm Hành nhị thiền cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 


3) Third Jhana functional consciousness together 


application, and one- 


with Iiniial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Hành tam thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc 
và Nhất Điểm. 

4) Fourth jhana 
topgether with nmitial application, sustained 

zest, happIness, 
pointedness: Tâm Hành tứ thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 

53) Fifth jhana functional consciousness together 


functional  consciousness 


application, and one- 


with Iintial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Hành ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc 
và Nhất Điểm. 

Five kinds of  Eine-Material-Sphere 

Resultant Consciousness: Năm Tâm Quả Sắc 

GIới. 

l) Eirst jhana resultant consclousness together 
with Iinitial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả sơ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

2) Second jhana 
topgether with nmitial application, sustained 

zest, happiness, 
pointedness: Tâm Quả nhị thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. 

3) Third jhana resultant consciousness together 


resultant COnSCiIOUsness 


application, and one- 


with Intial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả tam thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

4) Fourth jhana resultant conscIousness together 
with Iintial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả tứ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

53) Flfth Jjhana resultant consclousness together 
with Iinrial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness: Tâm 
Quả ngũ thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 


1567 


Five kinds of  Fine-Sphere-Material- 
Wholesome-Consciousness: Năm Tâm Thiện 
Sắc Giới—Five kinds of fine-material-sphere 
conscIousness, or rupa Jjhanas. These Jjhanas have 
their corresponding effects ¡in the realms of 
form—Mỗi tầng trong năm hạng Thiền Sắc Giới 
nầy đều là nhân tạo quả tương xứng cho hành giả 
trong cảnh Sắc Giới sau khi từ bổ xác thân nầy: 


l) Eimst  jhana moral or wholesome 
COnSCIousness topether with 1nitial 
application, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
sơ thiển cùng với Tâm, sát, Phỉ, Lạc, và Nhất 


Điểm hay Trụ. 

2) Second jhana moral or wholesome 
COnSCIousness topether with initial 
application, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
nhị thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 


Điểm. 

3) Thưd jJhana moral or wholesome 
COnSCIousness topether with initial 
application, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
tam thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc, và 
Nhất Điểm. 


4) Fourth jJhana moral or wholesome 
COnSCIousness topether with 1nitial 
applicaton, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
tứ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 


Điểm. 

53 Fíth jhana moral or wholesome 
COnSCIousness together with initial 
application, sustained application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 
Five kinds of gain: Sampada (p)—Ngũ Sự 
Thành Tựu—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are five 
kinds of gain—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm sự thành tựu: 
1) Gain ofrelatives: Thân Thuộc Thành Tựu. 
2) Gain ofwealth: Tài Sản Thành Tựu. 
3) Gain ofhealth: Vô Bệnh Thành Tựu. 
* No beiIngs arise In a happy, heavenly state 
after death because of the gain of relatives, 


wealth and health: Không có loài hữu tình 
nào, vì được thân thuộc, tài sản hay vô bệnh 
thành tựu mà được sanh lên thiện thú hay 
Thiên giới. 

4) Gain of morality: Giới Thành Tựu. 

5)_ Gain ofright views: Kiến Thành Tựu. 

* BeIngs are reborn In a happy or heavenly 
sfate because of gains in morality and ripht 
views: Loài hữu tình, vì giới và kiến thành 
tựu mà được sanh lên thiện thú hay Thiên 
giới. 

Five kinds of hindrances: Nivaranas (p)—Ngũ 

chướng—See FIve hindrances. 

Five kinds of immediate nirvana: Ngũ Niết 

Bàn—According to the Surangama Sutra, book 

Nine, ¡in the section of the ten states of formation 

skandha, the Buddha reminded Ananda about the 

five kinds of Iimmediate Nirvana: “Further, in his 
practice of samadhi, the good person's mind 1s 
firm, unmoving, and proper and can no longer be 
disrubed by demons He can thoroughly 
Investigate the origin of all categorles of beings 
and contemplate the source of the subtle, fleeting, 
and constant fluctuation. But If he begins to 
speculate on existence after death, he could fall 
1nfo error with five theorles of NÑirvana. Because 
of speculations of 
Iimmediate Nirvana, he will fall into externalism 


these about five kinds 
and become confused about the Bodhi nature— 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần 
Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài 
A Nan về năm Niết Bàn như sau: “Lại có người 
thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng 
kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột 
căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u 
thanh, thường nhiễm động bản nguyên. Chấp sau 
khi chết phải có, khởi so đo chấp trước. Người đó 
bị đọa vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo chấp 
trước năm Niết Bàn mà phải đọa lạc ngoại đạo, 
và mê lầm tính Bồ Đề. 
1) He may consider the Heavens of the Desire 
refuge, he 
contemplates their extensive brightness and 
longs for it: Hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, 
xem thấy viên minh, sinh ra ưa mến. 
2) He may take refuge In the First Dhyana, 
because there his nature 1s free from wWOrry: 
Hoặc lấy Sơ Thiền vì tính không lo. 


Realim a  true because 


1568 


3) He may take refuge in the Second Dhyana, 
because there his mind is free from suffering: 
Hoặc lấy Nhị Thiền tâm không khổ. 

4) He may take refuge ¡in the Third Dhyana, 
because he delights in 1s extreme Joy: Hoặc 
lấy Tam Thiên rất vui đẹp. 

53) He may take refuge im the Fourth Dhyana, 
reasoning that suffering and bliss are both 
ended there and that he will no longer 
undergo transmigration. These heavens are 
subJect to outflows, but in his confusion he 
thinks that they are unconditioned; and he 
takes these five states of tranquility to be 
refuge of supreme purity. Considering back 
and forth In this way, he decides that these 
five states are ulũmate: Hoặc lấy Tứ Thiển 
khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sanh diệt. 
Mê trời hữu lậu cho là vô vi. Năm chỗ an ổn 
cho là thắng tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vẫn. 

Eive kinds of immortals: Ngũ chủng Tiên. 

1) Deva immortals: Thiên tiên. 

2) Spiritimmortals: Thần tiên. 

3) Human immortals: Nhân tiên. 

4)_ Earth immortals: Địa tiên. 

5) Preta immortals: Quỷ tiên. 

Five kinds of impotent males: Ngũ Chủng Bất 

Nam—See Five kinds of eunuchs. 

Five kinds of impurity: Ngũ Độc—See Five 

kinds of turbidity. 

Five kinds of incense: Ngũ Hương—Ngũ phần 

hương—Flve kinds of 

attributes of dharmakaya or spiritual body of the 


Incense—The  five 


Tathagata—FIve kinds of Iincense or fraprance, 


corespondng with the fÍive kimmds of 
dharmakaya—Lấy năm thứ hương ví với ngũ 
phần pháp thân: 

l) The dharmakaya 1s above all moral 


conditions: Giới hương. 

2) The dharmakaya 1s tranquil and apart from all 
false ideas: Định hương. 

3) The dharmakaya 1s wise and omnisclent: Huệ 
hương. 

4) The dharmakaya 1s free, unlimied, 
unconditioned, which is the state of nirvana: 
Giải thoát hương. 

5) The dharmakaya has perfect knowledge: Giải 
thoát tri kiến hương. 


Five kinds of insight: Ngũ Chủng Duy Thức— 

Năm loại Duy Thức—Five kinds of wisdom or 

insipht or Idealistic represenfation In the sutras 

and sastras (the first four are objective and the 
fifth 1s subJective). 

1) Wisdom or Insight in objective conditions: 
Cảnh Duy thức —Căn cứ vào cảnh mà thuyết 
về Duy Thức. 

2) Wisdom or Insight in Interpretation: Giáo Duy 
thức—Giải thích về Duy Thức. 

3) Wisdom or Insight in principles: Lý Duy 
thức—Luận về thành tựu đạo lý Duy Thức. 

4) Wisdom or Insight in meditation and practice: 
Hành Duy thức—Nói rõ quán pháp của Duy 
Thức. 

53) Wisdom or insight in the fruits or results of 
Buddhahood: Quả Duy thức—Nói về diệu 
cảnh giới của Phật quả. 

Five kinds of knowledge: Ngũ trí—According 

to the Shingon Sect, there are five kinds of 

wisdom—Theo trường phái Chân ngôn có năm 
loại trí. 

l) The the  pure 
COnSCiOusness (amala-vIJnana): 
Dharmadhatu-prakrti-jnana (sk)—Pháp Giới 
Thể Tính Trí —The wisdom of the embodied 
nature of dharmadhatu, defined as the six 
elements, and 1s associated with Vairocana In 
the center—Trí chuyển từ Yêm-Ma-La thức 
mà được. Pháp giới thể tánh tức là lục đại với 
Ngài Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhật Như Lai trụ 
nơi Trung độ. Gọi là pháp giới thể tánh trí vì 
trí nầy làm chủ đức phương tiện cứu cánh. 

2) The great ground mirror wisdom: Adarsana- 
jnana (skt)—Đại Viên Cảnh Trí The great 
ground mirror wisdom, derived from alaya- 
vijnana (alaya consclousness), reflecting all 
things; corresponds to the carth, and 1s 
associated with Aksobhya and the east—Là 
trí chuyển từ A-Lại-Da thức mà được, là trí 
hiển hiện vạn tượng của pháp giới như tấm 
gương tròn lớn, tương ứng với thế giới và liên 
hệ với A Súc Bệ Phật cũng như Đông Độ. 

3) The wisdom whích derved from 
manovijnana: Samata-jnana (skÐ—Bình 
Đẳng Tánh Trí The wisdom which derived 
fom manovijnana or mano conscIousness, 
wisdom ïn regard to all things equally and 


wisdom derived from 








ñ) 


5) 


1569 


universally, corresponds to fire and 1s 
assoclated with Ratnasambhava and the 
south—Trí chuyển từ Mạt Na thức mà được, 
là trí tạo thành tác dụng bình đẳng của các 
pháp, tương ứng với lửa và Nam Phật ở Nam 
Độ. 

The wisdom derived from wisdom of 
profound insight: Pratyaveksana-jnana (skt—— 
Diệu Quán Sát Trí The wisdom derived 
from wisdom of profound 1nsight (ý thức), or 
discrimination, for exposiion and doubt- 
destruction; corresponds to water, and 1s 
assoclated with Amitabha and the west. 
According to the Tien-T”ai and Shingon, 
Amita is superlor over the five Wisdom 
Buddhas (Dhyani-Buddhas), even though he 
governs the Western Quarter, not the center. 
Of the five Wisdom Buddhas, Amitabha of 
the West may be identical with the central 
Mahavairocana, the Buddha of homo-cosmic 
Identty. Amitabha's original vows, his 
attainment of Buddhahood of Infinte Light 
and Life, and his establishment of the Land of 
Bliss are all fully described in the Sukhavati 
text—Trí chuyển từ ý thức mà được, trí phân 
biệt các pháp hảo diệu phá nghi, tương ứng 
với nước và Phật A Di Đà ở Tây phương. 
Theo Tịnh Độ và Chân Tông, Phật A Di Đà 
thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; 
mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ 
không ở trung ương. Trong số Ngũ Trí Như 
Lai, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây có thể 
đồng nhất với Trung ương Đại Nhật Như Lai, 
là Đức Phật của Pháp Giới Thể Tánh. Các 
bổn nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng đắc 
Phật quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, 
và sự thiết lập Cực Lạc quốc độ đã được mô 
tả đầy đủ trong Kinh A Di Đà. 

The wisdom derived from the five senses: 
Krtyanusthana-jnana (sk)—Thành Sở Tác 
the five 
senses (ngũ căn), the wisdom of perfecting 
the double work of self-welfare and the 
welfare of others; corresponds to the aIr and 
IS assoclated with Amoghasiddhi (DI Lặc 
Maitreya) and the north—Trí chuyển từ ngũ 
căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân), trí thành tựu 


Trí The wisdom derived from 





diệu nghiệp tự lợi lợi tha, tương ứng với hư 
không và Phật Di Lặc ở Bắc Độ. 


Eive kinds of kusala kamma: Năm Thiện 
Nghiệp Tạo Quả Được Hưởng Trong Vô Sắc 


Giới—FIve 


kimnds of fine-material-sphere 


conscIousness, or rupa Jhanas. These jhanas have 
ther corresponding effects in the realms of 
form—Năm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới. Mỗi 
tầng trong năm hạng Thiển Sắc Giới nầy đều là 
nhân tạo quả tương xứng cho hành giả trong cảnh 
Sắc Giới sau khi từ bỏ xác thân nầy: 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Hrst  Jjhana moral or wholesome 
COnSCIousness together with 1nitial 
applicaton, sustaned application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm thiện sơ 
thiển cùng với Tầm, sát, Phỉ, Lạc, và Nhất 


Điểm hay Trụ. 

Second  jhana moral or wholesome 
COnScIousness together with 1nitial 
applicaton, sustaned application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
nhị thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm. 


Thi jhana moral or wholesome 
COnSCIousness together with 1nitial 
applicaton, sustaned application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
tam thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc, và 
Nhất Điểm. 


Fouth jJhana moral or wholesome 
COnScIousness together with 1nitial 
applicaton, sustaned application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
tứ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm. 


Hfh jhana moral or wholesome 
COnSCIousness together with 1nitial 
applicaton, sustaned application, zest, 


happiness, and one-pointedness: Tâm Thiện 
ngũ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm. 


Five kinds of loss: Vyasanani (p)—Ngũ Sự Tổn 
Thất —According to the sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five kinds of 
loss—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có năm sự tổn thất: 


) 
2) 


Loss of relatives: Thân thuộc tổn thất. 
Loss of wealth: Tài sản tổn thất. 


1570 


3) Loss of health: Tật bệnh tổn thất. 

*.. Không có loại hữu tình nào, vì thân thuộc tổn 
thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, mà sau 
khi hoại mạng bị sanh vào khổ giới, ác thú, 
đọa xứ hay địa ngục—No beings fall into an 
evil state or a hell state after death because 
Of loss of relatives, wealth or health. 

4)_ Loss of morality: Giới tốn thất. 

5) Loss ofright view: Chánh kiến tổn thất. 

*.. Beings do fall into an evil state or a hell 
state by loss of morality and right views. 

Five kinds of mara powers: Ngũ Ma Lực— 

Eive kinds of Mara powers (Sắc: sipht, Thinh: 

hearing, Hương: smell, VỊ: taste, Xúc: touch)— 

Năm thứ ma lực (sắc, thinh, hương, vị, và xúc). 

Five kỉinds of masters of the Law: Five 

practices of teacherNăm loại Pháp Sư—It 

should be noted that “teachers of the Law” In 

Buddhism are not limited to monks and nuns, but 

include any persons who have the ability and 

devote themselves to spreading the teachings of 
the Buddha, whether monks, nuns, lay devotees, 
the process of 
cultivation, If we believe and discern the teaching 
after hearing 1t, and 1ƒ we raise the mind of Joyful 
acceptance of it, we would keep it firmly, then, 
reading and reciting the sutra, to 1nscribe 1t on our 
memory. As a personal discipline, this practice 1s 
done to establish the foundation of our faith. 

When our faith reaches a hiph level, we cannot 

help transmiting the teaching to others. As a 

result, we expound the sutra or teaching and copy 

1t In different forms, such as video tapes, and 

DVD, etc——Cần nên lưu ý rằng “Pháp sư” trong 

Phật giáo không chỉ giới hạn cho chư Tăng Ni, mà 

bao gồm bất cứ ai có khả năng và tận lực truyền 

bá giáo pháp của Đức Phật, bất kể là Tăng, Ni 
hay người tại gia, hoặc người nam hoặc người nữ. 

Trong tiến trình tu tập, nếu chúng ta tin và hiểu 

giáo lý sau khi nghe và nếu ta khởi tâm hoan hỷ 

chấp nhận thì trước hết ta thủ trì giáo lý một cách 
vững chắc, rồi đọc tụng kinh để ghi nhớ kinh trong 
trí. Như một kỷ luật cá nhân, việc thực hành này 
nhằm kiến tạo căn bản cho niềm tin của mình. 

Khi niềm tin đạt được ở mức độ cao này thì không 

thể nào chúng ta không thuyết giảng giáo lý cho 

người khác, bằng cách này hay cách khác. Kết 


eiher men or women. In 


quả là chúng ta có thể thuyết giảng hay sao chép, 

hay In kinh, vân vân. 

1) Receiving and keeping master: Thụ Trì Pháp 
Sư (ghi nhớ và trì giữ không quên)— 
Receiving Indicates believing deeply In the 
teachings of the Buddha, and keeping means 
to adhere firmly to that belief—Thọ chỉ sự tin 
tưởng sâu sắc vào giáo lý của Đức Phật và trì 
là gắn bó chặt chẽ với niềm tin ấy. 

2) Reading master: Đọc Kinh Pháp Sư (Pháp sư 
chuyên nhìn vào kinh mà đọc)—Reading 

actually reading the sutras, this 
practice Includes reading the sutras aloud, or 
reading them silently, or listen Intently to 
others” reading of them—Đọc nghĩa là thực 
sự đọc kinh, hạnh này bao gồm sự đọc lớn 
tiếng hay đọc im lặng hay chú tâm lắng nghe 
người khác đọc. 

3) Reciuing master: Tụng Kinh Pháp Sư (Pháp sư 
đã thuộc kinh không cần đọc mà vẫn tụng 
được) —Reciting means to recite the sutras 
from memory. This practice ¡ncludes the 
repetition of words of the sutras that we have 
learned by heart and the mental repetition of 
ther meaning. To be able to do this, the 
teaching becomes deeply rooted in our mind 
throuph repeated recitation from memory—— 
Tụng nghĩa là đọc thuộc lòng kinh. Hạnh này 
bao gồm sự lặp lại các câu trong kinh mà 
chúng ta đã học thuộc lòng và sự lặp lại bằng 
tâm thức về ý nghĩa của chúng. Làm được 
như vậy thì giáo lý sẽ bắt rễ sâu đậm trong 
tâm ta nhờ sự lặp lại của việc thuộc lòng này. 

4) Expounding master: Giảng Thuyết Pháp Sư 
(Pháp sư có khả năng đem các lời kinh Phật 
mà giảng giải cho người khác)—Expounding 
means to explain the meaning of the sutras to 
others. This Is both an Indispensable practice 
for spreading the teachings of the Buddha and 
also a practlce for our own benefit. Ït 1s 
difficult for us to preach the teaching to 
others, and for this reason we must study the 
sufras deeply and do this over and over again. 
While preaching the teaching to others, It 1s 
extremely difficult If we lack our own faith 
and discernment of the teaching—Giải thuyết 
là giảng ý nghĩa của kinh cho người khác 
nghe. Đây là hạnh cần thiết cho việc truyền 


means 


5) 


1571 


bá giáo pháp của đức Phật, vừa nhằm lợi ích 
cho mình và cho người. Giảng pháp cho người 
khác là điều khó khăn, vì thế chúng ta phải 
nghiên cứu thâm sâu và nghiên cứu không 
ngừng nghỉ. Trong khi giảng cho người khác, 
thật là cực kỳ khó khăn nếu chúng ta thiếu 
niềm tin và sự nhận thức rõ ràng của mình về 
giáo pháp. 

Copying master: Thư Tả Pháp Sư (Pháp sư 
chuyên ghi chép lại kinh điển để truyển 
bá)—A master who copies the sutra by hand. 
This practice 1s significant in two ways. One 
1S IfS practice for propagating the teaching and 
the other 1s Its practIce for deepening our own 
faith and discernment. Before the art of 
printng was Invented, copying sutras by hand 
was necessary In order to spread them. In 
modern times, we make use of printng and 
other hich techniques 1n spreading the 
teaching, the dutles of copying masfters also 
include spreading the teachings of the Buddha 
by making best use of printing, movies, video 
tapes, DVD, etc.—Thư tả nghĩa là chép kinh 
bằng tay. Hạnh này gồm hai nghĩa. Một là sự 
thực hành truyền bá giáo lý và hai là thực 
hành nhằm làm sâu đậm niểm tin và sự nhận 
thức rõ ràng về kinh điển của chúng ta. Trước 
khi kỹ thuật in ấn được phát minh, việc chép 
tay kinh điển rất cần thiết cho việc truyền bá 
giáo lý. Ngày nay chúng ta phải tận dụng 
việc in ấn và các kỹ thuật cao khác trong việc 
truyền bá, nhiệm vụ của “Thư Tả Pháp Sư” 
cũng bao gồm luôn cả việc tận dụng kỹ thuật 
¡in ấn, băng giảng, và đĩa hình trong việc 
truyền bá giáo lý của Đức Phật. 


Five kinds of meanness: Ngũ Khan—See Five 
kinds of selfishness. 

Five kinds of no-returners: Ngũ Chủng Bất 
Hoàn—See FIve kinds of anagamins. 

Five kinds of offerings: The five Buddhist 
offerings—Ngũ Cúng Dường—Năm thứ lễ vật để 


cúng dường: 

(A) - 

I) Unguents: Đổ Hương—Hương xức— Thuốc 
cao. 

2) Chaplets: Hoa Man——Tràng hạt. 

3) Incense: Thiêu Hương (nhang hay hương 


thắp). 


xi 
5) 


Food: Phạn Thực Thực phẩm. 
Lamps or candles: Đăng Minh—Đèn hay nến 
thắp. 


Water: Nước. 

Incense: Nhang. 

Flowers: Hoa. 

Rice: Gạo. 

Candles: Đèn. 

According to the Great Jewel Collection 
Sutra, there are five kinds of offerings for the 
purpose of the Buddha”s Dharma Body and 
Brmth-Body: “Bhikshus! Whether 
beings make offerings to the Dharma-Body or 
Birth-Body, I will receive and approve of 
them. Through their offerinss, those sentient 
beinss will acquire complete wholesome 
consequences, atfain the three vehicles, and 
their minds wll not regress. For the øgood men 
and faithful women who have faith and make 
offerings In that way, 1t is possible for them to 
punrfy ther bodies and minds, adorn the 
achievement of the Ultimate Enlightenment 
of Buddhahood. It 1s possible to have the 
ultimate peace and happiness, and they offten 
make offerings of all materials goods to all 
people across all periods past, present, and 
fut~re. Such a person will reap all the 
wholesome consequences of those actions. 
Moreover, with all edible 1tems, whether they 
are pure or Impure, most tasteful or greatly 
distasteful, including 1tems such as sand, rock, 
dirt, mud, brick, roof tile, poison, etc., when 
they are placed Into the Tathagata”s mouth. 
All are turned Into the most delicious and 
holiest of foods.”: Theo Kinh Đại Bảo Tích, 
Đức Phật dạy có năm thứ cúng dường Pháp 
Thân và Sanh Thân Phật: “Này chư Tỳ Kheo! 
Cho dù chúng sanh cúng dường Pháp Thân 
hay Sinh Thân ta cũng đều nhận, thọ cho đó. 
Bởi do nơi cúng dường như vậy, các chúng 
sanh ấy sẽ được đầy đủ các quả báo thiện 
lành, chứng được tam thừa, tâm không thối 
chuyển. Các người thiện nam tín nữ hữu tâm 
và cúng thí như vậy, có thể thanh tịnh được 
thân tâm, trang nghiêm quả vị vô thượng Bồ 
Đề, có thể được an lạc vi diệu, hay bố thí tất 
cả vật cho tất cả người, trong tất cả thời gian. 


senfient 


Ù 


2) 


3) 


S. 


5) 


Five kinds of paramita tolerance: 


1572 


Người ấy có thể thọ được tất cả các quả báo 
lành. Lại nữa, tất cả các vật thực dù tịnh hay 
bất tịnh, dù là thượng vị hay đồ tối dở, cho chí 
đến cát, đá, bùn, đất, sỏi, sạn, gạch, ngói, độc 
dược, vân vân mỗi khi đưa vào trong miệng 
của Như Lai thì đều hóa thành ra chất thượng 
vị Cam Lồ hết cả.” 

Build homes, places of worship, etc, to make 
offerings to me, I will Iimmediately accept: 
Nếu có chúng sanh nào vì Pháp Thân hoặc 
sanh thân của ta mà tạo dựng nhà cửa, chỗ 
kinh hành, để cúng dường ta, thời ta liền thọ 
dụng. 

Buld parks, flower gardens, roads, 
temples to make offerings to me, I will 
immediately accept: Nếu có chúng sanh nào 
tạo dựng rừng cây, vườn hoa, giảng đường, 
tịnh xá để cúng dường ta, thời ta liền thọ 
dụng. 

The varlous level of Buddhists who have 
foods, bedding materials such as mattresses, 
blankets, etc., medicines, and places to live, 
etc, make offerings to me, I will accept: Nếu 
các hàng đệ tử có những ẩm thực, ngọa cụ 
như giường, nệm, chăn, chiếu, vân vân, thuốc 
men, phòng nhà dâng cúng ta thời ta liền thọ 
dụng. 

lf any Dharma Master build hiph thrones to 
speak of the Dharma, during such time, I will 


and 


2) 


3) 


concentrate to listen: Nếu có các Pháp sư 4) 


thăng tòa thuyết pháp, thời lúc ấy ta cũng chí 
tâm lắng nghe. 

lf someone makes offerings to that Dharma 
Master, Buddhist robes, foods, 
bedding materials, medicines, a room, a 
garden, vehicle, crop field, servants during 
sụch time I will also accept those offerings: 
Nếu có người cúng thí cho vị pháp sư Ấy 
những y phục ẩm thực, ngọa cụ, thuốc men, 
phòng nhà, vườn rừng, xe cộ, ruộng nương, tỳ 
nô, thời ta cũng liền nhận thọ cho đó. 


such as 


Ngũ 


Nhẫn—Năm loại nhẫn nhục Ba La Mật—The 
five sfages of Bodhisattva-ksantl, patlence or 
endurance: 


l) 


Self-control or conquering tolerance: Phục 
nhẫn—Điều phục nhẫn—With this tolerance, 
the cultivator 1s able to drown all greed, 


5) 


hatred and ignorance——The causes of passion 
and illusion controlled but not finally cut off, 
the  condiion of the Diferentiated 
Bodhisattvas, ten stages, ten practices, and 
Với loại nhẫn nầy hành giả 
có thể nhận chìm tham, sân, sỉ, nhưng hạt 
giống dục vọng và phiển não vẫn chưa dứt 
hẳn. Đây là điều kiện tu hành của các bậc Bồ 
Tát Biệt Giáo, tam hiển thập trụ, thập hành, 
và thập hồi hướng. 

Faith Tolerance: Tín nhẫn—Faith Tolerance 
from the stage of Joy, to the Land of Purity 
and the Land of Radiance. The cultivator 
purely believes that good deeds will result 
øood consequences—KIên trì đức tin từ Hoan 
Hỷ địa, Ly Cấu địa, đến Phát Quang địa, 
hành giả thuần khiết tin tưởng hễ nhân lành 
thì quả lành. 
Natural Tolerance: 
Tolerance from the Blazing Land to the Land 
of Extremely Difficult to conquer. Thịs 
tolerance using the pure Buddha-like Intrinsic 
and natural that only Bodhisattvas have or the 
patence progress the end of 
mortality——Tùy thuận nhẫn từ Diễm Huệ địa, 
đến Cực Nan Thắng địa và Hiện Tiển địa, 
giai đoạn tu trì khiến cho hành giả có được 
đức nhẫn nhục của Phật và Bồ Tát (từ tứ địa 
đến lục địa). 

No-thought Tolerance: Vô sanh nhẫn—No- 
thought Tolerance from the Far-Reaching 
Land to the Immovable Land and the Land of 
Good Thoughts—This 1s tolerance as vast and 
wide as the open sky or patlence for full 
apprehension of the truth of no rebirth—Vô 
sanh nhẫn từ Viễn Hành địa đến Bất Động 
địa và Thiện Huệ địa, giai đoạn tu đức nhẫn 
khiến hành giả nhập cái lý các pháp đều vô 
sinh (từ thất địa đến cửu địa). 

Maha-Nirvana Tolerance: Tịch diệt nhẫn— 
Nrrvana Tolerance, or the patlence nirvana, 
the the last stage of 
Dharmamegha or the Land of Dharma 
Clouds. This ¡is the tolerance of Buddha, 
everything is peaceful and tranquil or the 
patience that leads to complete nirvana——Tịch 
diệt nhẫn của hạng Pháp Vân địa hay Diệu 


ten dedications 





Thuận nhẫn—Natural 


towards 


tolerance In 


1573 


Giác, giai đoạn hành giả dứt tuyệt mọi mê 
hoặc để đạt tới niết bàn tịch diệt. 

Five kinds of path of consciousness: Ngũ Đạo 

Tâm—According to the Abhidharma, there are 

five kinds of path consciousness—Theo A Tỳ Đạt 

Ma Luận, có năm loại đạo tâm. 

(A) Path consciousness of stream-entry—Đạo 
Tâm Nhập Lưu: 

l1) The first Jhana path consciousness of stream- 
entry together with application, 
sustaned application, zest, happiness, and 
one-pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ 
Thiển, đồng phát sanh cùng Tâm, Sát, Phí, 
Lạc và Nhất Điểm. 

2) The second jhana path consclousness of 
steam-enty together with sustainned 
applicaton, zest, happiness, and one- 
pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiễn, 
đồng phát sanh cùng Sát, Phỉ, Lạc, và Nhất 
Điểm. 

3) The third Jhana path consciousness of stream- 
entry together with zest, happiness, and one- 
pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiền, 
đồng phát sanh cùng Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm. 

4) The fourh jhana path consclousness of 
stream-entry together with happiness and 
one-pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ 
Thiển, đồng phát sanh cùng Lạc và Nhất 
Điểm. 

5) The fifth Jjhana path consciousness of stream- 

entry together with one-pointedness: Tâm 

Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiển, đồng phát sanh 

cùng Nhất Điểm. 

Five kinds of path conscious 

returnng: The same as in (A), just replace 

“Stream-enftry” with “Once-returning.”——Ngũữ 

Nhứt Lai Đạo Tâm. 

Five kinds of path consciousness of non- 

returnnsg: The same as in (A), just replace 

“Stream-entry” with “Non-returning.”—Ngũ 

Bất Lai Đạo Tâm. 

(D)FEive kinds of path of 
Arahantship: The same as in (A), Just replace 
“Stream-enftry” with “Arahantship.”—Ngũ Vô 
Sanh Đạo Tâm. 

Five kinds of patience or endurance: Ngũ 

Nhẫn—See Five kinds of paramita tolerance. 


Initial 


(B of once- 


` 


l(© 


~< 


CONSCIOUSne©SS 


Five kinds of people who have tesfifiied to 

Buddhism: Ngũ Chủng Thuyết Pháp Nhân. 

Ni là ⁄ 

l1) The Buddha: Phật tự khẩu thuyết. 

2) Buddhist disciples: Phật đệ tử thuyết —Đệ tử 
Phật thuyết pháp. 

3) The sages: Bậc Hiển triết thuyết hay tiên 
nhân thuyết. 

4) The saints or Devas: Bậc Thánh nhân hay chư 
Thiên thuyết. 

5) The Iincarnated beings: Hóa nhân hay Phàm 

phu thuyết. 

According to the Flower Adornment Sutra— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm: 

I1) The Buddha: Phật thuyết. 

2) Bodhisattvas: Bồ Tát thuyết. 

3) Sravakas (hearers): Thanh văn thuyết. 

4) Men: Nhân thuyết. 

3) All things: Khí hay Chư pháp (vạn vật) 
thuyết. 

Five kinds of people who pretend to offer 

alms: Ngũ Giả Danh Hảo Tâm Bố Thí Nhân— 

Five kinds of people who pretend to give out of 

goodness of their hearts—Năm loại người giả 

danh hảo tâm mà bố thí. 

l1) Talk of goodness or giving, but they never 
carry out what they say, only hollow speech 
or empty promises: Miệng nói tốt, hoặc nói 
bố thí mà không bao giờ chịu thực hành, chỉ 
là những lời hứa trống rỗng. 

2) Speech and actions confradict one another: 
Lời nói và hành động đều trái ngược nhau, 
tức là ngôn hành bất tương ưng. 

3) Give but their minds always hope that their 
actions will be compensated and be returned 
in some way: Bố thí mà trong tâm luôn mong 
cầu được bồi hoàn bằng các sự đển ơn đáp 
nghĩa. 

4) Give little but want a great deal in return: Bỏ 
ra có một tấc mà muốn thâu vào một thước. 

5) Plant but 
abundance of fruits: Gieo trồng ít mà muốn 
đặng trái nhiều. 

Five kinds of samadhi: Ngũ Chủng Tam 

Muội——Năm loại Tam muội. 


(B 


` 


few_ seeds wish to harvest 


1574 


l) On mortality, four meditaions and eight 
concentrations: Tứ Thiên Bát Định trong luân 
hồi sanh tử. 

2) Sravaka on the four truths (axioms): Thanh 
Văn Tứ Đế. 

3) Pratyeka-buddha on the twelve nidanas: 
Duyên Giác Thập Nhị Nhơn Duyên. 

4) Bodhisatva on the six paramifas and ten 
thousand good practices: Bồ Tát Lục Độ Vạn 
Hạnh. 

53) The Buddha-vehicle which ¡includes 
others: Phật Thừa bao trùm tất cả. 

Five kinds of selfishness: Ngũ Khan—Năm 

loại bủn xỉn. 

l1) This abode (house or place) 1s mine and no 
one else°s: Trụ Xứ Khan—Một mình ta ở 
đây, chẳng cho ai khác vào đây. 

2) This almsgiving household 1s mine and no one 
else°s: Gia Chủ Thí Khan—Một mình ta ở 
nhà nầy làm việc bố thí, chứ chẳng ai khác. 

3) lIam the only one who receive this alms: Thí 
Khan——Một mình ta nhận của bố thí nầy. 

4) Iam the only one who deserve this praise; no 
one else who deserves this: Dư Tán Khan— 
Một mình ta nhận sự tán thán nầy chứ chẳng 
ai khác. 

5) Iam the only one who has the knowledge of 
truth, but I don”t want to share with any one 
else: Pháp Khan—Một mình ta biết thâm 
nghĩa của kinh nầy chứ chẳng cho người khác 
biết. 

Five kinds of spiritual food: Ngũ Thực —The 

five kinds of spirtual food by which roots of 

gøoodness are nourished—Năm loại thức ăn tinh 
thần nuôi dưỡng thiện căn: 

l1) Correct thoughts: Niệm thực. 

2) Delightin the Law: Pháp hỷ thực. 

3) Pleasure in meditation: Thiền duyệt thực. 

4) FIirm resolve, or vows of self-control: Nguyện 
thực. 

5) Deliverance from the karma of illusion: Giải 
thoát thực. 

Five kinds of supernatural powers: Ngũ 

Thông—Ngũ Thần Thông—Pancabhijna (skt— 

Năm thần thông hay ngũ thông hay ngũ trí 

chứng—The five supernatural powers—The five 

mystical pOWers: 

(A) 


al 


l1) Deva-vision: Divyacaksus (skÐ——Thiên Nhãn 
Thông——Instantaneous anything 
anywhere in the form-realm——Thiên Nhãn trí 
chứng hay khả năng thấu rõ mọi sự mọi vật 
khắp trong sắc giới. 

2) Deva hearing: Divyasrotra (skt—Thiên Nhĩ 
Thông—Ablly to hear any sound 
anywhere—Thiên Nhĩ trí chứng hay khả năng 
nghe được âm thanh ở khắp mọi nơi. 

3) Abilty to know the thoughts of all other 

Paracitta-Jnana (skÐ—Tha 
Thông—Knowledge of the minds of all 
others——Tha tâm trí chứng hay khả năng biết 
được tâm của người khác. 

4) Knowledge of all former 
transmiegralons of  self 
Purvanivasanusmrti-jnana (sk—Túc Mạng 
Thông—Túc mạng trí chứng hay khả năng 
biết được đời trước của mình và của người. 

5) Power to be anywhere or do anything at wIll: 
Rddhi-Saksatkriya (sk)—Thần Túc Thông— 
Thần Túc trí chứng hay khả năng xuất hiện 
mọi nơi như ý, không gì ngăn ngại. 

(B) 

l1) Supernatural powers of Bodhisattvas through 
ther Insiph(t ¡into truth: Đạo thông—Nhờ 
chứng ngộ lý thực tướng trung đạo mà được 
như chư Bồ Tát thông lực vô ngại. 

2) Supernatural powers of arhats through their 
mental concentration: Thần thông—Nhờ tu 
định mà được như chư A-La-Hán thông lực tự 
tại. 

3) Supernatural or magical powers dependent on 
drugs, charms, Incanfations, etc.: Y thông— 
Nhờ vào thuốc men phù chú mà được. 

4) Reward of karma powers of transformation 
possessed by devas, nagas, etc.: Báo thông 
(Nghiệp thông)—Nhờ quả báo mà được như 
chư Thiên và long thần. 

5) Magical powers of goblins, safyrs, etc.: Yêu 
thông—Do yêu quái lực mà được như tính 
của cáo hồ hay những cây đại thụ lâu năm. 

Five kinds of terms that cannot be 

translated: Ngũ Chủng Bất Phiên—Five kinds of 

terms which Hsuan-Tsang did not translate but 
transliterated——Năm loại từ ngữ chẳng phiên dịch 
được do Ngài Huyền Trang đời Đường quy định: 


View Of 


minds: Tâm 


©Xistence or 


and others: 


] 


2) 


3) 


4) 


5) 


1575 


Bí 
such as 


be 
mantras—Vì 


The Esoteric: 
translated 
huyền bí thâm mật nên không phiên dịch 
được mà chỉ phiên âm như Chú Đà La Ni. 
Those with several meanings: Hàm Đa 
Nghĩa—Vì nhiều nghĩa nên không dịch được 
mà chỉ phiên âm. 

Those without equivalent in China: Thử 
Phương Sở Vô—Những thứ không có nơi nầy 
(Trung Hoa) nên không dịch được mà chỉ 
phiên âm. 

Old-established terms: Thuận Theo Cổ Lệ— 
Có thể phiên dịch được, nhưng vì muốn theo 
cổ lệ nên giữ nguyên chữ mà chỉ phiên âm. 
Those which would be less impressive when 
translated: Vi Sinh Thiện—Muốn làm cảm 
động người nghe để họ phát thiện tâm nên 
không phiên dịch. 


Mật Chi—Cannot 
Dharani 


Eive kinds of those who haye testified to 
Buddhism: Ngũ Chủng Thuyết Nhân—See Five 
kinds of people who have testified to Buddhism. 
Five kinds of turbidity: Ngũ Độc. 


() 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) 


The five kysaya periods of turbidity, ImpurIty 
or chaos: 

The defilement of the world-age, when war 
and natural disasters are rife: The kalpa In 
decay, when It suffers deterioration and gives 
rise to the ensuing form——Kiếp độc. 

The defilẳement of views, when Incorrect, 
perverse thoughfs and ideas are predominant: 
Deterioration of view, egoism—Kiến độc. 
The defilement of passions, when all kinds of 
transgressions are exalted: The passions and 
delusions of desire, anger, sfupidity, pride, 
and doubt prevail—Phiển não độc. 

The defilement of the human being condition, 
when people are usually dissatisfied and 
unhappy: In consequence human miserles 
Increase and happiness decreaces—Chúng 
sanh độc. 

The defilement of the life-span, when the 
human life-span as a whole decreases: 
Human lifetime gradually diminishes to ten 
years—Mệnh độc. 

Five turbiditiles, according to the Surangama 
Sura: Năm thứ trược theo kinh Lăng 
Nghiêm—Five corruptions—Five Turbidities, 
defilemenfs, or depravities—FIve sftages of a 


]) 
a) 


nh) 


world existence. In the Surangama Sutra, 
book Four, the Buddha reminded Ananda 
about the five turbiditles as follows: “Ananda! 
While you are In your body, what 1s solid 1s of 
earth, what 1s moist is of water, what is warm 
1s Of fire, and what moves 1s of wind. Because 
of these four bonds, your trangquil and perfect, 
wonderfully enlightened bright mind divides 
1nfo seeing, hearing, sensation, and cognifion. 
From beginning to end there are the five 
layers of turbidity. What 1s by 
“turbidity?° Ananda! Pure water, for Instance, 
1s fundamentally clear and clean, whereas 
dust, dirt, ashes, silt, and the like, are 
basically solid substances. Such are the 
propertiles of the two; their nafures are not 
compatible. Suppose, then, that an ordinary 
person takes some dirt and tosses 1t Into the 
pure water. The dirt loses 1fs solid quality and 
the water Is deprived of Ifs transparency. The 
cloudiness which results 1s called “turbidity.” 
Your five layers of turbidity are similar to 
it”—Năm thứ ô trược, hay năm thứ dơ ở cõi 
Ta Bà. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Bốn, Đức Phật đã nhắc ông A Nan về ngũ 
trược như sau: “Ông A Nan! Trong thân ông, 
chất đặc là địa, chất lỏng là thủy, chất ấm là 
hỏa, lay động là phong. Do bốn cái ràng 
buộc, nên chia cái tâm trạng viên diệu giác 
minh của ông làm thấy, nghe, biết, xét, từ 
đầu đến cuối tạo thành năm lớp hỗn trược 
hay vẫn đục. Thế nào là đục? Ông A Nan, ví 
như nước trong, bản nhiên trong sạch, còn kia 
là những bụi, đất, tro, cát, bản chất ngăn ngại. 
Hai thứ đó khác nhau. Có người lấy đất bỏ 
vào nước trong, đất mất tính ngăn ngại, nước 
mất tính trong trẻo, trông vẩn đục, nên gọi là 
đục. Năm lớp đục của ông lại cũng như vậy. 
The Kalpa turbidity—Kiếp Trược: 

The meaninss of the kalpa turbidity——Ý nghĩa 
của Kiếp Trược: 

The defilement of the life-span, when the 
human life-span as a whole decreases: LIÍe 1s 
turbid or thís Saha world 1s filled with 
impurity—Đời sống trong cõi Ta Bà đầy dẫy 
ô trược và đang giảm dần. 

In the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the kalpa 


meant 





b) 


1576 


turbidity as follows: “Ananda! You see that 
emptiness pervades the ten directions. There 
1S no division between emptfiness and seeing. 
However, althouph emptiness 
substance and your seeing has no awareness, 
the two become entangled in a falseness. This 
1s the first layer, called the turbidity of time: 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, 
Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
Kiếp trược như sau: “Ông A Nan! Ông thấy 
hư không khắp mười phương thế giới. Cái 
không và cái thấy không thể rời nhau. Cái 
không chẳng có thật thể. Cái thấy không phải 
thật biết. Hai cái xen lộn, giả dối thành lập 
lớp thứ nhất, gọi là Kiến Trược. 

The transcendency of the turbidity of kalpa: 
Siêu việt Kiếp Trược—lIn the Surangama 
Sutra, book Nine, the Buddha taught Ananda 
about how to transcend the kalpa turbidity as 
follows: “Ananda! You should know that as a 
cultivator sits in the Bodhimanda, he 1s doing 
away with all thouphts. When his thoughts 
come to an end, there will be nothing In his 
mind. This state of pure clarity will stay the 
same whether in movement or stillness, In 
remembrance or forgetfulness When he 
dwells in this place and enters samadhi, he 1s 
like a person with clear vision who finds 
himseTf In total darkness. Although his nature 
1s wonderfully pure, his mind 1s not yet 
1lluminated.. This 1s the region of the form 
skandha. If his eyes become clear, he will 
then experience the ten directions as an open 
expanse, and the darkness will be gone. This 
1s the end of the form skandha. He will then 
be able to transcend the turbidity of kalpas. 
Contemplating the cause of the form skandha, 
one sees that false thoughfs of solidity are Its 
source—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về 
siêu việt kiếp trược như sau: “Ông A Nan! 
Ông nên biết, ông ngồi trong đạo tràng, tiêu 
hết các niệm. Các niệm hết thì các ly niệm 
đều sáng tỏ rõ ràng, động tĩnh không rời, nhớ 
quên như một mực. Đang ở chỗ đó vào tam 
ma địa, ví như người sáng mắt ở chỗ tối tăm. 
Tính tính minh được diệu và tịnh, tâm chưa 
phát sáng. Ấy là còn bị ràng buộc trong sắc 


has no 


2) 


a) 


nh) 


ii) 


b) 


ấm. Nếu mắt sáng suốt, mười phương rỗng 
thông, không còn tối tăm. Gọi là sắc ấm hết. 
Người đó siêu việt Kiếp Trược. Xem chỗ sở 
nhân, kiên cố vọng tưởng làm gốc. 

The view turbidity or the turbidity of view—— 
Kiến Trược: 

The meanings of the view turbidity——Ý nghĩa 
của Kiến Trược: 

Turbidity of view means all different views, 
perceptions, and knowledge of  sentient 
beings that are based on false conceptions. 
They are gossip, competiion, fame, self, 
egotism, right, wrong, etc.: Kiến trược là tất 
cả các sự thấy biết căn cứ trên nhận thức sai 
lầm của chúng sanh. Chúng là những thị phi, 
hơn thua, danh lợi, nhơn, ngã, bỉ, thử, vân 
vân. 

View turbid (false and evil views): The 
defilement of views, or perverse thougphts— 
Những ô trược của tà kiến và ác kiến hay ngũ 
lợi sử (do kiến trược hay kiến thức tà vạy mà 
con người chấp quấy bỏ phải, theo tà bỏ 
chánh, điên đảo thiên lệch). 

In the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the 
turbidity of views as follows: “Ananda! Your 
body appears In full, with the four elements 
composing 1s substance, and from this, 
seeIns, hearing, sensation, and cognition 
become firmly defined. Water, fire, wind, and 
carth  fluctuate 
cognition and become entangled in a 
falseness. This Is the second layer, called the 
turbidity of views: Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích 
cho ngài A Nan về Kiến Trược như sau: “Ông 
A Nan! Thân ông hiện gom tứ đại làm thể. 
Cái thấy, nghe, hay, biết bị hạn chế thành có 
ngăn ngại. Địa, thủy, hỏa, phong lại có hay 
biết. Hai bên xen lộn, giả dối thành lập lớp 
thứ hai, gọi là Kiến Trược. 

Transcendency of the affliction turbidity: Siêu 
việt Kiến Trược—In the Surangama Sutra, 
book Nine, the Buddha taught Ananda about 
the transcendency of the affliction turbidity as 
follows: “Ananda! When the good person 
who 1s cultivating samadhi and samatha has 
put an end to the form skandha, he can see 


between sensaton and 


3) 


a) 


) 


1577 


the mind of all Buddhas as If seeing an Image 
reflected In a clear mirror. He seems to have 
obtained something, but he cannot use 1t. In 
this he resembles a paralyzed person. His 
hands and feet are ¡intact, his seeing and 
hearing are not distorted, and yet his mind has 
come under a deviant influence, so that he 1s 
unable to move. This 1s the region of the 
feeling skandha. Once the problem of 
paralysis subsides, his mind can then leave 
his body and look back upon his face. Ït can 
Øo Or stay as 1í pleases without further 
hindrance. This 1s the end of the feeling 
skandha. This person can then transcend the 
turbidity of views. Contemplating the cause of 
the feeling skandha, one sees that false 
thoughts of Illusory clarlty ar€ 1{S sOurce— 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, 
Đức Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu 
việt kiến trược như sau: “Ông A Nan! Người 
thiện nam đó tu tam ma nan đề về Sa Ma 
Tha, sắc ấm hết, nhìn thấy tâm chư Phật như 
trong gương sáng hiển hiện các vật. Như có 
chỗ sở đắc mà chưa thể dùng được, ví như 
ngủ bị bóng đè, chân tay vẫn đủ, thấy nghe 
không lâm, mà không cử động được. Đó là bị 
ràng buộc trong thụ ấm. Nếu hết bóng đè, thì 
tâm rời thân, trở lại xem mặt, đi ở tự do, 
không còn lưu ngại. Đó là hết thụ ấm. Người 
đó siêu việt kiến trược. Xem sở nhân, hư 
minh vọng tưởng làm gốc. 
The afflicion turbidity, 
affliction—Phiển Não Trược: 
The meanings of the affliction turbidity—Ý 
nghĩa của Phiển Não Trược: 

Turbidity of affliction means sentient beings 
are constanly plagued with afflictions, 
WOITI©eS, anger, vengeance, false views, €fc. 
AII such impure thoughts consume theIr minds 
and bodies, but kindness, compassion, joy, 
and equanimity are very rare. Thus, they 
cause one another Innumerable afflictons: 
Phiển não trược có nghĩa là chúng sanh luôn 
bị các thứ phiển não, buôn râu, tức giận, oán 
thù, tà kiến, vân vân, tràn ngập thân tâm, chớ 
ít khi có lòng từ bi hỷ xả. Chính vì thế mà 
gây ra không biết bao nhiêu là phiển não cho 
nhau. 


turbidty of 


¡0 


ii) 


b) 


The Affliction Turbidity or affliction turbid 
(constantly In turmoil). The defilement of 
passlons, when all kinds of transøressions are 
exalted: Những uế trược của dục vọng hay 
ngũ độn sử (con người trong tâm chứa đầy 
những tham lam, hờn giận, mê muội, ngu si). 
In the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the the 
afflicion turbidty as follows: “Ananda! 
Further, the funcions of memory, 
discrimination, and verbal comprehension In 
your mind bring into being knowledge and 
views. From out of them appear the six 
defiling objects. Apart from the defiling 
obJects there are no appearances. Apart from 
cogniion they have no nature. But they 
become enfangled in a falseness. This 1s the 
third layer, called the turbidity of afflictions”: 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, 
Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
phiền não trược như sau: “Ông A Nan! Lại 
trong tâm ông, nhớ biết học tập, phát ra tri 
kiến, dung nạp phát hiện sáu trần. Rời trần 
không có tướng, rời giác ra không có tính, xen 
nhau giả dối thành. Ấy là lớp thứ ba, gọi là 
Phiểền Não Trược.” 

Transcendency of the turbidity of afflictions: 
Siêu việt Phiển Não trượcc-In the 
Surangama Sutra, book Nine, the Buddha 
taught Ananda about the transcendency of the 
turbidity as “Ananda! 
When the good person who is cultivating 
samadhi has put an end to the feeling 
skandha, although he has not 
freedom from outflows, his mind can leave 
his body the way a bird escapes from a cage. 
From within his ordinary, he already has the 
potential ascending through the 
Bodhisattvas”` sixty levels of sagehood. He 
atfains the “body produced by intenf' and can 
roam freely without obstruction. This 1s like 
someone talking 1n his sleep. Although he 
does not know he 1s doing 1t, his words are 
clear, and his voice and inflection are all in 
order, so those who are awake can understand 
what he 1s saying. This is the reglon of the 
thinking skandha. If he puts an end to his 
stirring thouphts and rids himself of 


affliction follows: 


achieved 


for 


4) 


a) 


) 


ñ) 


1578 


superfluous thinking, If 1s as 1Ÿ he has purged 
the enliphtened, 
understanding mind. Then he 1s perfectly 
clear about the births and deaths of all 
categories of beings from beginning to end. 
Thịs is the end of the thinking skandha. He 
can then transcend the turbidity of afflictions. 
Contemplatng the cause of the thinking 
skandha, one sees that interconnected false 
thoughts are its source—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy 
ngài A Nan về cách siêu việt Phiển Não 
Trược như sau: “Ông A Nan! Người thiện 
nam kia, tu tam ma để, thụ ấm hết rồi, dù 
chưa hết lậu hoặc, tâm đã xa hình thể, như 
chim ra khỏi lỗổng, đã được thành tựu. Từ 
phàm thân nầy tiến lên, trải qua 60 Thánh Vị 
Bồ tát, được ý sinh thân, theo nguyện đi đến, 
không bị chướng ngại. Ví như có người nói 
mê khi ngủ, người đó dù không biết, mà lời 
nói thành tiếng làm cho người thức nghe biết. 
Đó là bị ràng buộc trong tưởng ấm. Nếu động 
niệm hết, phù tưởng tiêu trừ, đối với giác 
minh tâm, như bổ bụi nhơ. Trước sau viên 
chiếu một loại sinh tử. Đó là tưởng ấm hết. 
Người ấy siêu việt phiền não trược. Xem 
nguyên nhân, dung thông vọng tưởng làm 
sốc.” 

The living beings turbidity, or turbidity of 
sentient beings—Chúng Sanh Trược: 

The meanings of the living turbidity—Ý 
nghĩa của Chúng sanh Trược: 

The Living Beings Turbidity or sentilent 
beings turbid; everyone 1s filled with greed, 
hatred, ipnorance, egoism, skepticism, e€fc. 
The defilẳềement of human condition, people 
are always dissatsfed and unhappy. The 
perod where all creatures are stupid and 
unclean: Chúng sanh sanh ra ở đời với đây 
dẫy tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, và bất 
tịnh. Chúng sanh ô trược, hằng bị khổ não và 
bất toại; đây là giai đoạn mà chúng sanh trở 
nên đân độn và bất tịnh. 

In the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the 
turbidity of living beings as follows: “Ananda! 
And then day and night there Is endless 
production and extinction as your knowledge 


defilement from 


b) 


and views continually wish to remain in the 
world, while your karmic patterns constantly 
mov you to various places. This 
entansglement becomes a falseness, which 1s 
the fourth layer, called the turbidity of living 
beings.”: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về Chúng Sanh trược như sau: “Ông A 
Nan! Ngày đêm sinh diệt không ngừng, cái 
thấy biết hằng muốn ở trong thế gian. Nghiệp 
báo xoay vần thường đổi dời trong các cõi, 
xen nhau giả dối thành. Ấy là lớp thứ tư, gọi 
là chúng sanh trược.” 

The transcendency of the turbidity of living 
beings: Siêu việt chúng sanh trược —lIn the 
Surangama Sutra, book Nine, the Buddha 
taught Ananda about the transcendcy of the 
turbidity of living beings as follows: “Ananda! 
When the good person who 1s cultivating 
samadhi has put an end to the thinking 
skandha, he 1s ordinarily free of dreaming and 
1dle thinking, so he stays the same whether In 
wakefulness or In sleep. His mind 1s aware, 
clear, empty, and still, like a cloudless sky, 
devoid of any coarse sense-Impressions. he 
Contemplates everything In the world, the 
mountains, the rivers, and the earth, as 
reflections In a mirror, appearing without 
attachment and vanishing without any trace; 
they are simply received and reflected. He 
does away with all his old habits, and only 
the essential truth remains. From this point 
on, as the origin of production and destruction 
1S exposed, he will completely 
twelve categorles of living beinss in the ten 
directions. Although he has not fathomed the 
source of their ¡ndividual lives, he will see 
that they share a common basis of life, which 
Aappears as a mirage, shimmering 
fluctuating, and 1s the ultimate, pivoftal point 
of the illusory sense facultes and sense 
obJects. This 1s the region of the formations 
skandha. Once the basic nature of this 
shimmering flucfuation returns to 1s original 
clarity, his habits wIll cease, like waves 
subsiding to become clear, calm water. This IS 
the end of the formatlons skandha. This 
person will then be able to transcend the 


see all the 


and 


1579 


turbidity of living beings. Contemplating the 
cause of the formations skandha, one sees 
that subtle and hidden false thoughts are Its 
source—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về 
cách siêu việt chúng sanh trược như sau: 
“Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu tam ma 
để, tưởng ấm hết rồi. Người ấy bình thường 
mộng tưởng tiêu diệt, ngủ và thức như một, 
giác minh trống rỗng, yên lặng, dường như 
không tịnh, không còn có ảnh thô trọng của 
tiền trần. Xem các núi sông, đại địa ở thế 
gian như gương soi sáng. Vật đến không bị 
dính, vật đi không còn dấu vết. Đến thì soi, đi 
thì mất, như gương soi các vật. Rõ ràng tập 
khí cũ về trần cảnh không còn. Chỉ còn một 
thể tinh chân. Cái căn nguyên sinh diệt từ đó 
tổ bày, thấy 12 loài chúng sanh ở mười 
phương, cùng tột các loài ấy. Dù chưa thông 
mối manh các mạng căn của họ. Thấy đồng 
một nền tẳng sinh ra, cùng bị thiên lưu, dường 
như ánh sáng lóng lánh, là cái chỗ then chốt 
của trong thân. Đó là bị ràng buộc hành ấm. 
Như trạng thái ánh nắng lóng lánh, căn 
nguyên tính ấy, tiến vào nơi nguyên trạng. 
Hễ một phen đã lắng hết các căn nguyên tập 
khí, ví dụ như hết sóng thì hóa ra nước đứng. 
Đó là hành ấm hết. Người ấy siêu việt chúng 
sanh trược. Xem nguyên nhân, u ẩn, vọng 
tưởng làm gốc.” 

The life turbidity, or turbidity of life (physical 
body)—Mạng Trược: 

The meanings of the life turbidity—Ý nghĩa 
của Mạng Trược: 

The Life Turbidity, or body turbid (body of 
Iimpurity). The defilement of the world-age, 
when war and natural disasters are rIfe. 
Human lifetime gradually diminishes to ten 
years Furthermore, the body 1s the 
accumulation of the four elements of earth, 
water, fire, and arr, wrapped around a thin 
layer of skin masking the Internal wreaking 
odors of the flesh, blood, bone, phlegm and 
other bodily secretions, and upon death, 
becomes rotten and eaten by worms. In fact, 
1t becomes so disgusting that no one dare to 
go near: Những uế trược trong cuộc sống làm 
giảm tuổi thọ, kể cả chiến tranh và thiên tai. 


b) 


Tuổi thọ con người, do bởi chiến tranh và 
thiên tai, mà giảm từ từ xuống còn mười năm. 
Hơn nữa, thân xác nầy chỉ là sự kết hợp của 
tứ đại, bên trong lớp da mỏng bên ngoài chỉ 
là máu, thịt, xương, đờm, và những chất hôi 
tanh khác. Đến khi chết rồi sẽ phải chịu một 
sự phân hóa, tanh hôi, thối tha, gớm ghiết, 
ruổi bu kiến đậu. Kỳ thật, nó ghê tởm đến 
nỗi chẳng ai dám tới gần. 

In the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the life 
turbidity as follows: “Anandal Origimally, 
your seeing and hearing were not different 
natures, but a multtude of defiling obJects 
has divided them until suddenly they became 
diferent Theimr natures have a mutual 


awareness, but ther functions are in 
Oopposition. Sameness and difference arise 
and they lose ther Identty. This 


entansglement becomes a falseness, which 1s 
the fifth layer, called the turbidity of a 
lifespan.”: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về mạng trược như sau: “Ông A Nan! 
Cái thấy, nghe của ông vốn không có tính 
riêng. Vì các trần chia cách nên thành khác. 
Trong tính biết nhau, trong dụng khác nhau. 
Giống và khác không có chuẩn đích, giả dối 
xen lẫn nhau mà thành. Ấy là lớp thứ năm, 
gọi là mạng trược.” 

The transcendency of the life turbidity: Siêu 
việt Mạng trược—lIn the Surangama Sutra, 
book Nine, the Buddha taught Ananda about 
the transcendency of the turbidity of life span 
as follows: “Ananda! When that good person, 
1n cultivating samadhi, has put an end to the 
skandha, the subtle, fleeting 
fluctuations, the deep, Iimperceptible , pivotal 
source and the common 
which all le in the world springs, are 
suddenly obliterated. In the submerged 
network of the retributive karma of the 
pudgala, the karmic resonances are 
Iinterrupted. There 1s about to be a great 
1llumination in the sky of Nirvana. lt 1s like 
gazing east at the cock”s final crow to see the 


formations 


foundation from 


light of dawn. The six sense faculties are 
empty and still; there 1s no further racing 


1580 


about. Inside and outside there 1s a profound 
brightness. entering. 
Fathoming the source of life of the twelve 
categorles of beings throuphout the ten 
directions, he can contemplate that source 
wihout being drawn into any of the 
categories. He has become identical with 
with the realms of the ten directions. The 
light does not fade, and what was hidden 
before 1s now revealed. This is the region of 
the consciousness skandha. If he has become 
1dentical with the beckoning masses, he may 
obliterate the Individuality of the six gates 
and succeed ¡in uniting and opening them. 
Seeing and hearing become linked so that 
they functon ¡interchangeably and purely. 
The worlds of the ten directions and his own 
body and mind are as bright and transparent 
as vaidurya. This 1s the end of the 
consciousness skamdha. This person can then 
the turbdiy of líe span. 
Contemplating the cause of the conscIousness 
skandha, one sees that the negation of 
existence and the negation of non-existence 
are both unreal, and that upside-down false 
thoughts are its source—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy 
ngài A Nan về cách siêu việt mạng trược như 
sau: “Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu 
tam ma để, hành ấm hết, các tính thế gian, u 
thanh nhiễu động, đồng phận sinh cơ, bỗng 
nhiên phá hư giểng mối trầm tế, thân trung 
hữu đển nghiệp trước thâm mật, cảm ứng 
huyền tuyệt. Trời Niết Bàn đã gần sáng 
nhiều, ví dụ như gà gáy lần chót, nhìn về 
phương đông đã có tinh sắc. Sáu căn hư tịnh, 
không còn dong ruỗi nữa. Trong ngoài đứng 
lặng và sáng suốt, tiến vào chỗ không bị vào. 
Rất thông đạt nguyên do thọ mạng của 12 
loại chúng sanh trong mười phương. Quán sát 
cái nguyên do ấy, chấp làm chỗ bản nguyên. 
Các loại không cảm triệu, đi thụ thai. Nơi 
mười phương cõi đã được đồng một. Tinh sắc 
chẳng trầm, phát hiện cái u uẩn. Đó là bị 
buộc trong thức ấm. Như các loài thụ sinh 
cảm triệu đã nhận thấy cái chỗ đồng, tiêu ma 
sáu môn, khai hợp thành tựu, thấy nghe thông 
suốt, đắp đổi dụng thanh tịnh. Mười phương 


He enters without 


transcend 


thế giới cùng với thân tâm như ngọc lưu ly, 
trong ngoài trong suốt. Đó là thức ấm hết. 
Người đó siêu việt mạng trược. Xem nguyên 
nhân, võng tượng hư vô, điên đảo vọng tưởng 
làm gốc.” 


Five kinds of variefies of meditation: Ngũ 


Chủng Thiển. 
1l) Ordinary Zen: Phàm Phu Thiền—Ordinary 


2) 


Zen for anybody and everybody, which help 
people learn to concentrate and confrol their 
mind, being free from any philosophic or 
reliplous content. Ordinary 1s a pure Zen 
practice, 1n the belief that 1t can improve both 
physical and mental health. However, the fact 
remains that ordinary Zen, although far more 
beneficial for the cultivation of the mind than 
the reading of countless books on ethics and 
phiosophy, 1s the 
fundamenfal problem of man and his relation 
to the universe, because 1t cannot pIerce the 
ordinary man”s basic delusion of himself as 
disinctly other than the universe—Thiển 
phàm phu dành cho tất cả mọi người, giúp ta 
tập trung và kiểm soát tâm, là loại thiển 
không chứa đựng nội dung triết lý hay tôn 
giáo. Thiển phàm phu là thứ thiển thực hành 
thuần túy vì tin rằng nó có thể cải thiện sức 
khỏe tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, dù 
thiển phàm phu có ích lợi rất nhiều trong việc 
tu tập hơn là đọc vô số sách đạo đức triết 
học, vẫn không thể giải quyết được vấn để 
nên tẳng của con người và mối tương quan 
của con người và vũ trụ, vì nó không thể phá 
vỡ được cái mê hoặc cơ bản về chính mình 
của hạng người thường, là mình rõ ràng khác 
VỚI Vũ trụ. 

Outsider Zen: Ngoại Đạo Thiển—An outside 
way of meditation, 1.e. Indian (Hindu) Yoga, 
the  qulet siting of  Confucianism, 
contemplation practices In Christianity, etc. 
One aspect of the outsider Zen 1s that 1t 1S 
often practiced in order fo cultivate varlous 
supranormal powers or skills, or to master 
certain arts beyond the reach of ordinary man, 
1.e walking barefooted on sharp sword blades 
Or Sfaring at sparrows so that they become 
paralized. Another aspect of the outsider Zen 
1S that 1t Is practiced to obtain rebirth in 


unable to  resolve 


3) 


Ấ) 


1581 


varlous heavens. These aspects of the 
outsider Zen are not the objects of Zen 
Buddhism; the ultimate goal of Buddhist 
meditators is to become a Buddha—Thiển 
ngoại đạo hay thiển theo con đường bên 
ngoài Phật giáo, thí dụ như phép Yoga của 
Ấn Độ, phép tĩnh tọa của Khổng giáo, hay 
phép tĩnh tâm thực hành của Ki Tô giáo, vân 
vân. Một khía cạnh của thiển ngoại đạo là nó 
thường được thực hành để luyện các năng lực 
hoặc kỹ năng siêu nhiên khác nào đó ngoài 
tầm với của người thường, chẳng hạn như đi 
chân trần trên những lưỡi kiếm bén, hoặc 
nhìn những con chim sẽ khiến chúng trở nên 
tê liệt. Một khía cạnh khác của thiển ngoại 
đạo là thực hành để được tái sanh vào các cõi 
trời. Tất cả những khía cạnh nầy đều không 
phải là mục tiêu của thiển Phật giáo; mục 
tiêu tối thượng của người tu thiền Phật giáo 
là thành Phật. 

Hinayana Zen: Tiểu Thừa Thiển—Zen of 
Small Vehicle. Thịs 1s the vehicle or teaching 
that 1s to take you from one state of mind to 
another state of mind, I.e. from delusion to 
enlightenment. However, Zen of the Smal 
Vehicle looks only Iinto one”s own peace of 
mind. The purpose of Zen of Small Vehicle 
IS fO aftain one of the four degrees of 
saintliness of Hinayana—Thiển Tiểu Thừa 
nhằm chỉ dạy chúng ta cách đưa từ trạng thái 
tâm nầy đến trạng thái tâm khác, thí dụ như 
từ mê mờ đến giác ngộ. Tuy nhiên, Thiển 
Tiểu Thừa chỉ chú trọng đến sự an tâm của 





một mình mình mà thôi. Mục đích của Thiền 
Tiểu Thừa là đạt được một trong tứ Thánh 
quả của Tiểu Thừa. 

Mahayana Zen: Đại Thừa Thiển—Great 
Vehicle Zen, this 1s a truly Buddhist Zen, for 
1t has 1fs central purpose, seeing info your 
essenfial nature and realizing the way 1n your 
daily life. In the practice of Mahayana Zen 
your aim in the beginning 1s to awaken to 
your true-nature, but upon enlightenment you 
realize that meditation 1s more than a means 
to enlightenment. I( 1s the actualization of 
your true-nature. The obJect of the Mahayana 
Zen Is Awakening, 1f Is easy to mistakenly 
regard meditation as but a means. However, 


5) 


any enliphtened masters point out from the 
beginnng that mediaton 1s im fact the 
actualization of the innate Buddha-nature and 
merely a technique for achieving 
enliphtenment. If medifaton were no more 
than such a technique, It would follow that 
afer awakenng mediaton would be 
unnecessary. But T”ao-Yuan himself pointed 
Oouf, precisely the reverse 1s true; THE MORE 
DEEPLY YOU EXPERIENCE 
AWAKENING, THE MORE YOU 
PERCEIVE THE NEED FOR PRACTICE— 
Thiển Đại Thừa hay là thiển được chuyên 
chở bằng cổ xe lớn. Đây chính là một loại 
thiển Phật giáo vì mục đích của nó là kiến 
tánh ngộ đạo trong cuộc sống hằng ngày của 
mình. Trong thực hành thiển Đại thừa, khởi 
đầu là ý thức về chân tánh, nhưng khi đã ngộ 
thì chúng ta mới nhận ra rằng tọa thiển còn 
hơn là một phương tiện để ngộ, vì tọa thiền là 
sự thực hiện thật sự của chân tánh. Trong 
Thiền Đại Thừa thì đối tượng là giác ngộ, 
nên người ta dễ nhận lầm tọa thiền chỉ là một 
phương tiện mà thôi. Kỳ thật tất cả những vị 
Thầy đã ngộ đạo đều cho rằng tọa thiển 
chính là sự thực hiện của Phật tánh vốn có 
chứ không phải chỉ là một kỹ thuật để đạt 
được sự ngộ đạo. Nếu tọa thiển không khác 
hơn một kỹ thuật như thế, người ta sẽ thấy 
rằng sau khi ngộ đạo thì tọa thiển sẽ không 
còn cần thiết nữa. Nhưng chính Đạo Nguyên 
đã chỉ rõ rằng ngược lại mới đúng, CÀNG 
CHỨNG NGỘ SÂU CÀNG THẤY CẦN 
THỰC HÀNH. 

Zen of the highest vehicle: Tối Thượng Thừa 
Thiển—This is the culmination and crown of 
Buddhist Zen. This Zen was practiced by all 
Buddhas of the past, namely Sakyamumi and 
Amitabha. It is the expression of the 
Absolute Life, life in 1ts purest form. It 1s the 
meditation that T”ao-Yuan chiefly advocated 
and it Involves no strugsle for awakening or 
any other obJects. In this highest practice, 
means and end are just one, Mahayana Zen 
and Zen of the highest vehicle are in fact 
complementary for one another. When rightly 
practiced, you sit in the firm conviction that 
meditaion 1s the actualization of your 


not 


Five kinds of wisdom: Ngũ Trí 


1582 


undefiled True-nature, and at the same time 
you sit in complete faith that the day will 
come when, exclaiming “Oh, this 1s it!” You 
will unmistakably realize this True-nature. 
Therefore you need not self-consciously 
strive for enlightenment—Tối thượng thừa 
thiển là đỉnh cao cùng tột của thiển trong 
Phật giáo. Thiền nầy được thực hành bởi chư 
Phật trong quá khứ như Phật Thích Ca Mâu 
Ni và Phật A Di Đà. Đây là sự biểu lộ của sự 
sống tuyệt đối, sự sống trong hình thức tỉnh 
khiết nhất. Đây là cách tọa thiển mà thiển sư 
Đạo Nguyên bênh vực, nó không dính dáng 
gì đến việc phấn đấu để ngộ hay đạt được bất 
cứ một đối tượng nào khác. Trong phương 
pháp thực hành cao nhất nầy, phương tiện và 
cứu cánh là một. Thiển Đại Thừa và Thiển 
Tối Thượng Thừa kỳ thật bổ sung cho nhau. 
Khi được thực hành đúng bạn ngồi trong niềm 
tin kiên định rằng tọa thiền chính là thể hiện 
Chân tánh không ô nhiễm của mình, và đồng 
thời bạn ngồi trong niềm tin trọn vẹn rằng cái 
ngày ấy sẽ đến, khi bạn kêu lên: “Ô, nó đây 
rồi!” Bạn sẽ nhận ra chân tánh nầy không 
lầm lẫn. Vì thế, về mặt tự thức, bạn không 
cần cố gắng để ngộ. 





According to 


the Shingon Sect——Theo trường phái Chân ngôn: 


l) 


2) 


Dharmadhatu-prakrti-jnana (skt)—Pháp Giới 
Thể Tính Trí: The wisdom derived from the 
pure consciousness (amala-vijnana)—The 
wisdom of the embodied 
dharmadhatu, defined as the six elements, 
and is associated with Vairocana ¡in the 


natire of 


center—Trí chuyển từ Yêm-Ma-La thức mà 
được—Pháp giới thể tánh tức là lục đại với 
Ngài Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhật Như Lai trụ 
nơi Trung độ. Gọi là pháp giới thể tánh trí vì 
trí nầy làm chủ đức phương tiện cứu cánh. 

Adarsana-jnana (skt—Đại Viên Cảnh Trí: 
The great ground miror wisdom, derived 
from alaya-vijnana (alaya consciousness), 
reflecting all things; corresponds to the earth, 
and 1s associated with Aksobhya and the 
east—Là trí chuyển từ A-Lai-Da thức mà 
được, là trí hiển hiện vạn tượng của pháp giới 
như tấm gương tròn lớn, tương ứng với thế 


3) 


4) 


5) 


giới và liên hệ với A Súc Bệ Phật cũng như 
Đông Độ. 

Samata-jnana (sk)—Bình Đẳng Tánh Trí: 
The wisdom which derived from manovijnana 
Or mano conscIousness, wisdom 1n regard to 
all things cqually universally, 
corresponds to fire and 1s associated with 
Ratnasambhava and the south—Trí chuyển từ 
Mạt Na thức mà được, là trí tạo thành tác 
dụng bình đẳng của các pháp, tương ứng với 
lửa và Nam Phật ở Nam Độ. 
Pratyaveksana-jnana (skt—Diệu Quán Sát 
Trí: 
profound Insight (ý thức), or discrimination, 
for exposition 
corresponds to water, and is associated with 
Amitabha and the west. According to the 
Tlen-T”ai and Shingon, Amifa 1S SUDpeTIOT 
over the five Wisdom Buddhas (Dhyani- 
Buddhas), though he governs the 
Western Quarter, not the center. Of the five 
Wisdom Buddhas, Amitabha of the West may 
be Identical with the central Mahavairocana, 
the Buddha 1dentIty. 
Amitabha's original vows, his attainment of 
Buddhahood of Infimte Light and Life, and 
his establishment of the Land of Bliss are all 
fully described In the Sukhavati text— Trí 
chuyển từ ý thức mà được, trí phân biệt các 
pháp hảo diệu phá nghi, tương ứng với nước 
và Phật A Di Đà ở Tây phương. Theo Tịnh 
Độ và Chân Tông, Phật A Di Đà thù thắng 
hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; mặc dù 
quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ không ở 
trung ương. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức 
Phật A Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất 
với Trung ương Đại Nhật Như Lai, là Đức 
Phật của Pháp Giới Thể Tánh. Các bổn 
nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng đắc Phật 
quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và 
sự thiết lập Cực Lạc quốc độ đã được mô tả 
đầy đủ trong Kinh A Di Đà. 
Krtyanusthana-jnana (sk Thành Sở Tác 
Trí: The wisdom derived from the five senses 
(ngũ căn), the wisdom of perfecting the 
double work of self-welfare and the welfare 
of others; corresponds to the ai and 1s 
assoclated with Amoghasiddhi (Di Lặc 


and 


The wisdom derived from wisdom of 


and  doubt-destruction; 


even 


of homo-cosmic 


1583 





Maitreya) and the north—Trí chuyển từ ngũ 
căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân), trí thành tựu 
diệu nghiệp tự lợi lợi tha, tương ứng với hư 
không và Phật Di Lặc ở Bắc Độ. 

Five kinds of wisdom or insight or idealistic: 

Ngũ Chủng Duy Thức —Năm loại Duy Thức— 

See Five kinds of insight. 

Five kinds of wisdom of the Tathagata: Ngũ 

Trí Như Lai—See Five kinds of wisdom. 

Five kinds of wrong-doing: Ngũ Thiên Tụ— 

Năm tội của người xuất gia. 

l) Sins demanding expulsion from the order, 
four for monks and eight for nuns: Parajika 
(sk)—Ba La Di Tội — Tội nặng nhất nên bị 
trục xuất ra khỏi giáo đoàn (Tỳ Kheo có bốn 
giới, Tỳ Kheo Ni có tám giới). 

2) Sins verging on expulsion, which demand 
confession before and absolution by the 
assembly, I3 for monks and l7 for nung: 
Sanghavasesa (skt}—Tăng Tàn Tội —Tăng 
Giá Bà Thi sa—Phạm tội nặng đáng lý bị trục 
xuất khỏi Tăng Đoàn, nhưng vì tỳ kheo biết 
sám hối với Tăng chúng, nên vẫn được ở lại 
giáo đoàn (Tỳ Kheo có I3 giới và Tỳ Kheo 
Ni có L7 giới). 

3) Sins deserving hell which may be forgIven, 
120 for monks and 208 for nuns: Prayascitta 
(sk)—Ba Dật Để Tội —-Tội đáng đọa địa 
ngục (Tỳ Kheo có 120 giới và Tỳ Kheo Ni có 
208 giới). 

4)_ Sins which must be confessed, four for monks 
and 8 for nuns: Pratidesaniya (sk)—Đềể Xá 
Ni Tội—Ba La Để Xá Ni—Những tội nhẹ 
nên chỉ cần sám hối với chư Tăng (Tỳ Kheo 
có 4 giới và Tỳ Kheo Ni có 8 giới). 

53) Lipht sins, errors, or faults in body, 109 for 
both monks and nuns: Duskrta (skÐ—Đột Cát 
La Tội —Ác Tác hay những sai phạm, lỗi lâm 
hay tội nhẹ hơn nơi thân (gồm 109 giới cho cả 
Tỳ Kheo lẫn Tỳ Kheo Ni). 

Five kinds of wrong views: Ngũ Tà Kiến— 

Five types of false views. 

I) Body view: Thân Kiến—See Body view. 

2) One-sided view: Biên Kiến—See One-sided 
standpo1mt. 

3) Improper view: Tà Kiến—See Wrong views. 

4) Obstinate view: Kiến Thủ—Kiến Thủ Kiến— 
See Obstinate view. 





5) Precept Fixation view: Giới Kiến Thủ—See 
Wrong views in understanding the precepts. 

FEive ksetras of a Buddha: Ngũ Sở Y Độ——FEive 

realms ofa Buddha. 

Five laws or categories Ngũ Pháp— 

Pancadharma or Dharmapancakam (skt)—Five 

laws Or Cat€ØOTI©S: 

(ŒD) Eive categorles of forms: Tướng Danh Ngũ 
Pháp—According to Zen Master D. T. Suzuki 
in The Studies In The Lankavatara Sutra, 
there are five categories of forms. They are 


Namec (nama), Appearance (nimita), 
Discrimination (Right Knowledge 
(samyagljinana), and Suchness (tathata). 


Those who are desirous of attaining to the 
spirituality of the Tathagata are urged to 
know what these five categorles are; they are 
unknown to ordinary minds and, as they are 
unknown, the later Judge wrongly and 
become atfached to appearances—Theo 
Thiển Sư Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh 
Lăng Già, có năm pháp là Tướng, Danh, 
Phân Biệt, Chánh Trí, và Như Như. Những ai 
muốn đạt tới tinh thần của Đức Như Lai thì 
cần phải biết năm pháp nầy, những người tầm 
thường thì không biết chúng, vì không biết 
chúng nên thường phán đoán sai lầm và trở 
nên chấp trước vào những hình tướng bên 
ngoài. 

l) Names of all appearance or phenomena: 
Danh—See Names of all appearance or 


phenomena. 
2) Appearances: Tướng —Appearances or 
phenomena. Appearances (nimifta) mean 


qualities belonging to sense-objects such as 
visual, olfactory, etc—Các pháp hữu vi hay 
hiện tượng. Tướng nghĩa là các tính chất 
thuộc đối tượng cảm quan như mắt, mũi, vân 
vân. 

3) Discriminaton: Vikalpa (sk—Phân biệt 
(Vọng tưởng)—See Discrimination. 

4) Corrective wisdom: SamyagjJnana (skÐ— 
Chánh trí—See Corrective wisdom. 

5) Bhutatathata (skÐ: Tathata (skQÙ—Chân như 

(Như như)—See Bhutatathata (6). 

According to the Dharmalaksana School, 

there are five categories Into which things 

and their principles are divided—Sự Lý Ngũ 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


1584 


Pháp—Theo Pháp Tướng Tông, hết thấy sự 
lý của pháp được chia làm năm loại: 

Mind: Tâm pháp—Tự tướng của thức —Eipht 
consciousnesses (mind) are all separate. The 
first fÍive constifute sense-conscIousness 
(Vijnana), the sixth Is the sense-center 
(mano-vijnana), the seventh 1s the thoupht- 
center of self-conscIousness (citta). By nature 
all of these conscIousnesses are dependent on 
somethng else, Ie., cause (parafantra- 
laksana), but they are not mere imagInation 
(parikalpita-laksana). The assumption of the 
separate reality of the eight conscIousnesses 
1s Dharmapala”s special tenet and nowhere 
else in Buddhism can 1t be seen, not even In 
Hinayana—Tám tâm pháp biệt lập nhau. 
Năm thức đầu lập thành nhận thức giác quan, 
thứ sáu là ý thức (mano-vijnana), thứ bảy là 
mạt na thức (manas) và thứ tám là A Lại Da 
thức (citta). Theo tự tánh, tất cả các thức nầy 
lệ thuộc vào một pháp khác, tức là y tha khởi 
tướng (paratantra-laksana) nhưng chúng 
không phải chỉ là tưởng tượng 
(parikalpitalaksana). Giả thuyết về thực tại 
biệt lập của § thức nầy là lý thuyết riêng của 
Hộ Pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác 
trong Phật giáo, ngay cả trong Tiểu Thừa. 
Mental conditions or activities: Tâm sở 
pháp—Các pháp tương ứng với tám thức mà 
khởi lên. 

The actual states or cafeøorles as conceIved: 
Sắc pháp —Các pháp do tâm pháp và tâm sở 
pháp biến ra. 

Hypothetic categories: Bất tương ưng pháp— 
Pháp giả lập. 

The sfate of rest, or the Inactive principle 
pervading all things: Vô vi pháp—Thực tính 
tĩnh lặng của chư pháp. 


(HD The five categoriles of essential wisdom——Lý 


]) 
2) 


3) 


4) 


Trí Ngũ Pháp: 

The absolute: Chân như. 

Wisdom as the great perfect mirror reflecting 
all things: Đại viên cảnh trí. 

Wisdom of the equal Buddha-nature of all 
beings: Bình đẳng trí. 

Wisdom of mystic insipht into all things and 
removal of ignorance and doubt: Diệu quán 
sát trí. 


53) Wisdom perfect in action and bringing 
blessing to self and others: Thành sở tác trí. 

(IV)The five obnoxious rules of Devadatta: Để 
Bà Ngũ Pháp —Năm tà pháp của Đề Bà Đạt 
Đa nêu ra khi Đức Phật còn tại thế (Đề Bà 
Đạt Đa đã dùng năm tà pháp nầy để phá sự 
hòa hợp trong Tăng đoàn. Đó là tội nặng nhất 
trong ngũ nghịch tội, năm tà pháp ấy tuy có 
vẻ giống với tứ y pháp, nhưng kỳ thật là trái ý 
Phật. 

(A) 

1) Notto take milk in any forms: Chẳng nên thụ 
dụng sữa. 

2) Notto eat meat: Kiêng ăn thịt. 

3) Notto take salt: Kiêng ăn muối. 

4) To wear unshaped garments: Nên mặc áo 
chẳng may cắt (trong khi Phật cho mặc vải 
vụn may thành cà sa). 

5) To live apart from hamlets: Không nên ở 
chùa cận kể bên thôn xóm. 

(B) 

I) To wear only cast-off rags at all times: Suốt 
đời mặc phấn tảo y. 

2) To beg for food at all times, while the Buddha 
only allows begging for food in the morning 
(before noon time): Trọn đời khất thực—Khất 
thực bất cứ lúc nào chẳng kể ngày đêm, trong 
khi Phật chỉ cho đi khất thực vào buổi sáng. 

3) To have meals any time during the day, while 
the Buddha only allows one set of meal a day 
at noon time: Ăn bất cứ lúc nào, trong khi 
Phật chỉ cho phép ăn ngày một ngọ. 

4) To dwell in the open at all times, while the 
Buddha allows his disciples to dwell both in 
the open aIr and ¡in the monastery: Trọn đời 
thường ở chỗ trống vắng, trong khi Đức Phật 
cho phép các đệ tử của Ngài có thể ở nơi 
trống vắng hay ở trong tịnh xá. 

5) Not to take flesh, milk, or butter: Trọn đời 
chẳng ăn thịt cá, sữa, bơ. 

Five layers of mysfic meaning when one 

explicates the text of a sutra: Ngũ Trùng 

Huyền Nghĩa—Năm tầng nghĩa huyền vi khi giải 

thích một bộ kinh. 

1) To explain the tile of the sutra: Thích nghĩa 
rõ cái tên đề của bộ kinh. 

2) To discern the essence of the sutra: Biện luận 
thể chất của bộ kinh. 


1585 


3) To explain the guiding principle of the sutra: 
Nói về tôn chỉ của bộ kinh. 

4) To explain the sutra”s powerful function: Nói 
về lực dụng của bộ kinh. 

53) To explain forms of the Buddhist teaching In 
the sutra: Nói về giáo tướng của bộ kinh. 
Five major deterioration characteristics of 
heavenly beings: Ngũ Suy——Năm suy tướng 
của chúng sanh nơi cõi trời —See Five major 
deterioraton characterisics of heavenly 

beings. 

Five manual signs: Ngũ Phật Kiết Ma Ấn— The 

manual sipgns by which the characteristic of each 

of the five DhyaniBuddhas ¡is shown In the 
điamond realm group—Năm dấu ấn bằng tay của 
mỗi một trong năm vị Phật trong Kim Cang Giới: 

1) Vairocana, the closed hand of wisdom: Phật 
Tỳ Lô Giá Na hai tay nắm lại, dấu ấn của trí 
tuệ. 

2) Aksobhya, right fingers touching the ground, 
firm wisdom: Phật A Súc Bệ, những ngón tay 
phải chạm đất, dấu ấn của trí tuệ vững chắc. 

3) Ratnassambhava, right hand open uplifted, 
vow-making sign: Nam Phật, tay phải mở ra 
và nâng lên, dấu ấn của thệ nguyện. 

4) Amitabha, samadhi sign, ripht fingers In left 
palm, preaching and ending doubt: Phật A Di 
Đà, dấu ấn Tam Ma Địa, bàn tay trái bọc lấy 
những ngón tay phải, giảng pháp dứt nghi. 

53) Amoghasiddhi or Sakyamuni, the karma sign, 
final nirvana: Ly Bố Úy Như Lai hay Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Nghiệp ấn và Niết bàn 
vĩnh cửu. 

Five masters: Ngũ Sư—Năm loại pháp sư—The 

fñive teachers: 

(A) Five kinds of masters in Buddhism—Năm 
loại “Sư” trong Phật giáo: 

1) Teachers ofthe sutras: Kinh Sư. 

2) Teachers of the Vinaya: Luật Sư. 

3) Teachers ofthe sastras: Luận Sư. 

4) Teachers ofthe Abhidharma: Pháp Sư. 

5) Teachers of the Zen or meditation: Thiền Sư. 

Teachers of different periods—Dj¡ Thế Ngũ 

Sư: 

I)_ Mahakasyapa: Ma-Ha-Ca-Diếp. 

2) Ananda: A-Nan. 

3)_ Madhyantika: Ma Điển Đề. 

4) Sanavasa: Thương Na Hòa Tu. 


5) Upagupta: Ưu Bà Cúc Đa. 

(C) Teachers of the same periods connected with 
the Vunaya—Di Thế Ngũ Sư liên hệ tới Luật 
Tạng: 

I) Upali: Ưu Bà Ly. 

2) Dasaka: Đả Tả Câu. 

3) Sonaka: Tu Na Câu. 

4) Siggava: Tất Dà Bà. 

5) Moggaliputra Tissa: Mục Kiền Liên Tử Đế 
Tu. 

Five Means of the Northern School: Bắc 
Tông Ngũ Đạo —After the great Zen master 
Hung-]en, Zen came to be divided Into two 
schools, the Northern and Southern. The Northern 
school led by Shen-Shiuu with Five Means—Sau 
thời Đại sư Hoằng Nhẫn, Thiên được chia làm hai 
phái Bắc tông và Nam tông. Bắc tông được sự chỉ 
đạo của Thần Tú với ngũ pháp. 

1) Thành Phật là giác ngộ cốt yếu là không khởi 
tâm: Buddhahood ¡1s enlightenment, and 
enliphtenmernt 1s not awakening the mind. 

2) Khi tâm được duy trì trong bất động, các thức 
yên tĩnh và trong trạng thái ấy, cánh cửa tri 
thức tối thượng khai mở: When the mind is 
kept immovable, the senses are quietened, 
and In this state the gate of supreme 
knowledge opens. 

3) Sự khai mở tri thức tối thượng nây dẫn đến sự 
giải thoát kỳ diệu của thân và tâm. Tuy 
nhiên, đây không phải là cảnh Niết Bàn tịch 
diệt của Tiểu Thừa và tri thức tối thượng do 
chư Bồ tát thành tựu đem lại hoạt tính không 
dính mắc của các thức: This opening of 
supreme knowledge leads to a mystical 
emancipaton of mind and body. Thịs, 
however, the 
quietism of the Nrvana of the Hinayanists, 
for the supreme knowledge atfained by 
Bodhisaatvas Involved unattached activity of 
the senses. 

4)_ Hoạt tính không dính mắc nầy có nghĩa là sự 
giải hoát hai tướng thân tâm, sự giải thoát 
trong đó chân tướng các pháp được nhận 
thức: This unattached activity means being 
free from the dualism of mind and body, 
wherein the true character of things 1s 
grasped . 





does not mean absolute 


1586 


5) Cuối cùng đó là con đường Nhất Thể, dẫn 
đến cảnh giới Chơn Như không biết, không 
ngại, không khác. Đó là giác ngộ: FEinally, 
there 1s the path of Oneness, leading to a 


world . of Suchnes which knows no 
obstructions, no differences This 1s 
Enlightenmeit. 


Five means of transportation over the sea 0Ÿ 

mortality to salvafion: Ngũ Độ The five 

means of transportation over the sea of mortality 
to salvation (fñive paramitas)—Năm phương tiện 
đưa chúng sanh qua biển sanh tử: 

(A) 

I1) Almsgiving: Bố thí. 

2) Commandment-keeping: Trì giới. 

3) Patience under provocation: Nhẫn nhục. 

4) Zeal: Tinh tấn. 

5)_ Meditation: Thiền định. 

See SIx paramitas. 

(B) The five kingdoms of ancient India or five 
great religions of India: Năm vương quốc Ấn 
Độ hay năm tôn giáo lớn ở Ấn Độ. 

Five meditations: Ngũ Đình Tâm Quán—See 
Five-fold procedures for quieting the mind. 
Five meditafions and four foundations of 
mỉindfulness Ngũ Đình Tứ Niệm—FEive 
meditatons and four foundations of mindfulness 
for settling the mind and ridding 1t of the five 
of desire, hate, ignorance, self, 
wayward or confused mind—Ngũ Đình Tâm quán 
và Tứ Niệm Xứ nhằm giúp cho tâm định tĩnh 
cũng như thoát khỏi ngũ dục và loạn tâm. 

(A) Five meditations: Ñgũ Đình Tâm Quán—See 
Five-fold procedures for quieting the mind. 

(B) Four foundations of mindfulness: Tứ Niệm 
Xứ—See Four foundations of mindfulness. 

Five meditation ïn Lotus sutra: Ngũ Quán— 

Năm pháp quán trong Kinh Pháp Hoa. 

1) Meditation on the truth (Không quán): Chân 
quán—Meditation on the reality of the void, 
or Infinite, 1n order to be rid of illusion in 
views and thoughts—Không quán hay quán 
về lý chân đế mà đoạn trừ kiến hoặc và tư 


©TTOFS and 





hoặc. 

2) Meditaions on purity, to be rid of any 
remains of Impurity connected with the 
temporal things: Thanh tịnh quán—Quán 


thanh tịnh để đoạn trừ những bất tịnh còn xót 
lại. 

3) Meditations on the wider and greater wisdom: 
Quảng đại trí huệ quán—Quán về trí huệ 
quảng đại và rộng lớn. 

4) Mediaton on pitfulness, or the pitlable 
condition of the living, and by the above three 
meditatlons to meditate on therr salvation: Bi 
quán—Dùng ba phép quán kể trên mà quán 
về những điều kiện đáng thương của chúng 
sanh để cứu độ họ. 

53) Meditatons on mercy and the extension of 
the first three meditations to carrying of Joy to 
all the living: Từ quán —Dùng ba cách quán 
kể trên mà quán rộng ra với bi quán để mang 
lại sự an lạc cho chúng sanh. 

Eive members of the body: Ngũ thể. 

1-2)Two knees: (2) Hai đầu gối. 

(2) Two elbows: Hai cùi chỏ. 

(1 Head: Đầu. 

Five mental blockages: Ceto-khila (p)—Năm 

Tâm Hoang Vu—According to the SangIti Sutfa In 

the Long Discourses of the Buddha, there are five 

mental blockages—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
trường Bộ Kinh, có năm tâm hoang vu: 

1) Here a monk who has doubfs and hesitations 
about the teacher, 1s dissatisfied and cannot 
settle his mind. Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and 
effort: Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có thỏa mãn đối 
với vị Đạo Sư. Thế nên vị ấy không nỗ lực 
đúng hướng, không hăng hái, không kiên trì 
và tinh tấn. 

2) Here a monk who has doubfs and hesitations 
about the Dhamma, is dissatisfied and cannot 
settle his mind. Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and 
effort: Ở đây vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với 
Pháp, do dự, không quyết đoán, không có 
thỏa mãn đối với Pháp. Thế nên vị ấy không 
nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không 
kiên trì và tinh tấn. 

3) Here a monk who has doubts and hesitations 
about the Sangha, 1s dissatisfied and cannot 
settle his mind. Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and 
effort: Ở đây vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với 


1587 


Tăng, do dự, không quyết đoán, không có 
thỏa mãn đối với Tăng. Thế nên vị ấy không 
nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không 
kiên trì và tính tấn. 

4) Here a monk who has doubfs and hesitations 
about the training, 1s dissatisfied and cannot 
settle his mind. Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devofion, persistence and 
effort: Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ đối với 
Học Pháp, do dự, không quyết đoán, không 
có thỏa mãn đối với Học Pháp. Thế nên vị ấy 
không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, 
không kiên trì và tinh tấn. 

53) Here a monk who 1s angry and displeased 
with his fellows In the holy life, he feels 
depressed and negative towards them. Thus 
his mind 1s not ¡inclined towards ardour, 
devotion, persistence and effort: Ở đây vị Tỳ 
Kheo tức giận đối với các vị đồng phạm 
hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành 
hoang vu. Vì thế vị ấy không nỗ lực đúng 
hướng, không hăng hái, không kiên trì và tinh 
tấn. 

Five mental bondages Ngũ Tâm Triển 

Phược—Cetaso-vinibandha (p)—According to the 

Sangti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are five mental bondages—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 

tâm triỀn phược: 

1) Here a monk has not got rid of the passion, 
desire, love, thirst (pIpasa), fÍever, craving 
(tanha) for SENSE DESIRE. Thus his mind ¡s 

ardour, devotion, 
pe€rsistence and effort: Ở đây vị Tỳ Kheo tâm 
không ly tham, không ly dục, không ly ái, 
không ly khao khát, không ly nhiệt tình, 
không ly ái nhiễm đối với các DỤC VỌNG 
(kame). Tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. 

2) Here a monk has not got rid of passion, 
desire, love, thirst, fever, craving for the 
BODDY (kaye). Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devofion, persistence and 
effort: Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao 
khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm 
đối với THÂN. Tâm của vị ấy không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. 





not ¡inclined towards 


3) Here a monk has not got rid of passion, 
desire, love, thirst, fÍever, craving for 
PHYSICAL OBJECTS (rupe). Thus his mind 
IS not ¡nclined towards ardour, devoftion, 
pe€rsistence and effort: Ở đây vị Tỳ Kheo tâm 
không ly tham, không ly dục, không ly ái, 
không ly khao khát, không ly nhiệt tình, 
không ly ái nhiễm đối với SẮC. Tâm của vị 
ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tinh tấn. 

4) Here a monk has not got rid of passion, 
desire, love, thirst, fÍever, craving for 
EATING as much as his belly will hold, he 
abandons himself to the pleasure of lying 
down, of confact, of sloth. Thus his mind 1s 

1nclined ardour,  devotion, 
persistence and effort: Ở đây vị Tỳ Kheo 
không ly tham, không ly dục, không ly ái, 
không ly khao khát, không ly nhiệt tình, 
không ly ái nhiễm đối với THỰC (ăn uống). 
Vị Tỳ Kheo nầy ăn quá sức bao tử chịu đựng 
, hưởng thọ sự sung sướng về nằm, ngồi, xúc 
chạm và thụy miên. Tâm của vị ấy không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính 
tấn. 

5) A monk who practises the holy life for the 
sake of becoming a member of some body of 
devas (deva-nikaya), thinking: “By means of 
these rites or this discipline, this austerlty or 
this holy life I shall become one of the devas, 
great or small.” Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and 
effort: Vị Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh với 
hy vọng mong được thành một loại chư 
Thiên: “Với luật pháp nây, với giới luật nầy, 
với khổ hạnh nầy hay với phạm hạnh nầy, tôi 
sẽ trở thành một loại chư Thiên này hay loại 
chư Thiên khác.” Tâm của vị nầy không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính 
tấn. 

Five mental fetters: Ngũ Triển Cá—A deluded 

mind arises not only from doubt, but also from 

merntal fetters. When these mental fetters are 
present, the mind suffers from hard and prickling 
states Of aversion, frustration and resistence. But 
according to Zen master Sayadaw U Pandita In 

“In This very Life,” 

overcome. Vipassana meditation clears them 


not towards 


these five fetters can be 


1588 


automatically from the mind. If they do manage to 
intrude upon one”s practice, Ident(ifying them 1s 
the first step toward recovering a broad and 
flexible mental state—Tâm mê mờ không phải 
chỉ bắt nguồn từ lòng hoài nghi mà còn sinh ra từ 
5 mối phiển trược khác. Khi 5 mối phiển trược 
này hiện diện thì tâm của chúng phải trải qua 
trạng thái sân hận hận, phiền muộn và phản 
kháng. Nhưng theo Thiển sư Sayadaw U Pandita 
trong quyển “Ngay Trong Kiếp Này,” chúng ta có 
thể vượt qua 5 mối phiển trược này. Thiển Minh 
Sát sẽ tự động quét sạch chúng và làm cho tâm 
chúng ta trở nên trong sáng. Nếu những phiền 
trược này có xâm nhập vào việc hành thiển của 
chúng ta, thì việc đầu tiên là chúng ta phải nhận 
diện chúng để phục hồi lại trạng thái tâm uyển 
chuyển và rộng lớn của mình. 

1) The first mental fetter is to be chained to the 
varlous obJects of the senses. Desiring only 
pleasant objects, one will be dissatisfied with 
what 1s really occurring ¡In the present 
momeint. The primary obJject, the rising and 
falling of the abdomen, may seem Inadequate 
and uninteresting In comparison with one”s 
fantasies. If this dissatisfaction occurs, one”s 
meditative development will be undermined: 
Mối phiển trược đầu tiên là bị trói buộc vào 
ngũ dục. Vì chỉ thích những đối tượng tốt đẹp 
nên hành giả không hài lòng với những øì 
đang thực sự diễn ra trong giây phút hiện tại. 
Đối tượng chính trong thiền tập của hành giả 
là sự chuyển động của bụng không đủ sức 
hấp dẫn và thích thú so với những đối tượng 
tưởng tượng của hành giả. Nếu sự không hài 
lòng này xảy ra, sự phát triển thiển tập của 
hành giả sẽ bị ngầm phá. 

2) The second fetter is over-attachment to one”s 
own body, sometimes spoken of as eXce©ssive 
self-love. 
sipgmficant hindrance In the course of practice. 
When you extended periods, 
unpleasant sensations Invariably arise, some 
of them rather Intense. You may begin to 
wonder about your poor legs. Will you ever 
walk again? You may decide to open your 
eyes and stretch. At this point, continuity of 
attention breaks apart momentum 1s lost. 
Some human beings depend on stylist clothes 


Excessive self-love can be a 


sis for 


3) 


4) 


and expensive makeup to feel happy. lf ever 
they lose access to these external supports, 
they feel as If something 1s missing, and they 
cannot manage to do anything. Tender 
consideraton for ones own body can 
sometimes supplant the couraøe we need to 
probe Into the actual nature of pain, but 
excessive of self-love 1s really a hindrance 
for practice: Mối phiền trược thứ hai là quá 
luyến ái vào thân thể, thỉnh thoảng được nói 
tới như là sự quá yêu chuộng thân xác. Sự 
quá luyến ái vào thân xác này có thể được 
thấy rõ là phiền não chướng ngại trong thiển 
tập. Khi bạn ngôi một thời gian dài, nhiễu 
loại khổ thọ phát sinh, nhiều loại thật là khó 
chịu. Bạn bắt đầu tự hỏi về cái chân tội 
nghiệp của bạn. Không biết nó còn đi được 
nữa không đây? Bạn có thể quyết định mở 
mắt ra và duỗi thẳng chân. Vào lúc đó thì sự 
chú tâm liên tục đã bị phá vỡ. Trớn thiển tập 
ngay lúc đó đã bị mất. Nhiều người cảm thấy 
vui vẻ hạnh phúc với những loại áo quần 
đúng kiểu hay các loại mỹ phẩm đắc tiên. 
Nếu vì lý do gì đó mà họ không thể trang 
điểm hay ăn mặc theo ý mình, thì họ sẽ cảm 
thấy có cái gì mất mát và họ không thể làm 
được chuyện gì hết. Quan tâm đến thân xác 
một cách nhẹ nhàng nhiều lúc giúp ta có đủ 
can đảm cần thiết để nhìn sâu vào bản chất 
của sự đau đớn, nhưng quá chiều chuộng thân 
xác quả là một trở ngại trong việc tu tập. 

The thưd 
pOSSe©ssiveness onto another person and his or 
her body. Ït is a common attachment of all 
ordinary people and need be eliminated: Loại 
phiền trược thứ ba là luyến chấp vào sở hữu 
hay thân thể của người khác. Đây là loại 
luyến chấp rất thông thường cho phàm nhân, 
hành giả cần phải loại trừ nó. 

The fourth fetter of mind 1s to be chained to 
food. Some people like to eat large amounts, 
other have many whims and preferences. 
People whose first concern 1s the satisfaction 
of their bellies tend to find greater bliss In 
snoozing than 1n practicing mindfulness. A 
few practitioners have the opposite problem, 
wWorrying constantly about gaining weIpht. 
They, too, are chained to what they eat: Mối 


feter ¡is attachment and 


1589 


phiền trược thứ tư là dính mắc vào thực 
phẩm. Vài người thích ăn nhiều, vài người lại 
thích ăn món này món kia thích hợp với khẩu 
vị của mình. Những người mà quan tâm đầu 
tiên của họ là cái bụng thường có khuynh 
hướng tìm lạc thú trong việc ngủ hơn là chánh 
niệm. Nhiều người lại có vấn để ngược lại. 
Họ sợ bị lên cân. Những người này cũng bị 
trói buộc vào vấn để ăn uống. 

5) The fifth fetter of mind 1s to practice with the 
goal of gaining rebirth in a deva world. 
Besides effectively basing one”s practice on 
craving for sensual pleasures, this 1s also to 
set one`s sigh(s much too low: Mối phiển 
trược thứ năm là hành thiển với mục đích 
được tái sinh vào cõi trời. Việc hành thiển 
đặc căn bản trên tham ái với mục đích hưởng 
thụ dục lạc trên các cõi trời là một mối phiển 
trược và cũng là một quan niệm thấp kém 
hẹp hòi. 

Five meritorious gates of Amitabha?s Pure 

Land: Ngũ Công Đức Môn—The five effective 

Or meritorlous gøates to Amitabha*s Pure Land— 

Năm loại công đức phải thành tựu để được vãng 

sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà: 

I1) Worship Amitabha Buddha: Lễ Bái Môn— 
Đem thân nghiệp thờ kính Phật A Di Đà. 

2) Praise Amitabha Buddha: Tán thán Môn— 
Đem khẩu nghiệp xưng danh hiệu Đức Phật 
A Di Đà. 

3) Vow to Amitabha Buddha: Tác Nguyện 
Môn— Hướng về A Di Đà Phật mà phát 
nguyện sanh về cõi Cực Lạc. 

4) Mediate on Amitabha Buddha: Quán sát 
Môn: Đem trí huệ thiển định xem xét các 
công đức của cõi Phật A Di Đà. 

53) Willingness to suffer for universal salvation: 
Hồi hướng Môn: Sẵẳn sàng chịu khổ để cứu độ 
chúng sanh, đem tất cả công đức của mình bố 
thí lại cho hết thảy chúng sanh. 

Five metals: Ngũ Kim. 

I) Gold: Vàng. 

2) Silver: Bạc. 

3) Copper: Đồng. 

4) Iron: Sắt. 

5) Lead: Chì. 


Eive methods of sexual intercourse in the 
Heaven of Desire: Dục Thiên Ngũ Dâm—Năm 
loại giao cấu trong cõi trời dục giới. 

l1) The methods (of sexual Intercourse) of beings 
1n the heavens of the Four Great Kings and 
Trayastrimsas the method is the same as on 
earth: Chúng sanh trong cõi Tứ Thiên Vương 
và Đao Lợi Thiên thì việc dâm dục không 
khác gì ở thế giới nhân gian. 

2) The methods (of sexual intercourse) of beings 
in the Yamadevaloka a mere embrace Is 
sufficlent: Chúng sanh trong cõi trời Dạ Ma 
chỉ cần ôm nhau là đủ. 

3) The methods (of sexual Intercourse) of beings 
1n the Tusita heaven, holding hands: Chúng 
sanh trong cõi trời Đâu Suất chỉ cần nắm tay 
nhau. 

4) The methods (of sexual intercourse) of beings 
in the nirmanarati heaven, mutual smiles: 
Chúng sanh trong cõi trời Hóa Lạc chỉ cần 
cười với nhau. 

5) The methods (of sexual intercourse) of beings 
in the other heavens of transformation, 
regarding each other: Chúng sanh trong cõi 
trời Tha Hóa chỉ cần nhìn nhau. 

Five “minor deterioration” characteristics: 

Năm Tiểu Suy Tướng Của Chư Thiên Khi Sắp 

Mạng Chung—See Five deterioratlon signs and 

characteristics of heavenly beings 

nearing death. 

Five moral obligatfions in the feudal regime: 

Năm qui tắc luân lý trong thời phong kiến. 

1) Between king and subject: Quân thần. 

2) Between father and son: Phụ tử. 

3) Between husband and wife: Phu phụ. 

4) Between brothers: Huynh đệ. 

5) Between friends: Bằng hữu. 

Five mounftains in India: Thiên Trúc Ngũ 

Sơn—The five mountains of India on which the 

Buddha assembled his disciples—Năm núi ở Ấn 

Độ, những nơi mà Phật hội họp chúng đệ tử của 

Ngài: 

I1) Vaibhara: Bê Ba La Bạt Thứ. 

2) Saptaparnaguha: Tát Đa Bát Na Cầu Ha— 
Nam Sơn Thạch Thất. 

3) Indrasailaguha: Nhân Đà La Thế La Cầu Ha. 


who are 


4) 


5) 


1590 


Sarpiskundika-pragbhara: Tát Pha Thứ Hồn 
trực Ca Bát Ba La. 
Grdhrakuta: Kỳ Xà Quật. 


Five mystical powers: Pancabhijna (sk)—Ngũ 
Thần Thông—See Five kinds of supernatural 
pOWeFS. 

Five necessary conditions to complete the 
evil of killing: Năm điều kiện cần thiết để hoàn 
thành nghiệp dữ sát sanh—See Killing (TH). 

Five natures: Ngũ Tính. 


() 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


a) 


b) 


qI) 


The five different nafures as grouped by the 
Dharmalaksana Sect—Pháp Tính tông chia cơ 
loại của tất cả chúng sanh ra làm năm tính: 
Sravakas for Arhats: Thanh Văn Tính—Who 
are able to affain non-return to mortality, but 
are unable to reach Buddhahood—Những 
người có chủng tử vô lậu có thể sanh quả vô 
sanh A La Hán, dứt đoạn luân hồi sanh tử, 
nhưng không thể đạt được Phật quả. 
Pratyeka-buddhas for Pratyeka-buddhahood: 
Who are able to atftain to non-return to 
mortalty, but are unable to reach 
Buddhahood: Duyên Giác Tính—Có chủng tử 
vô lậu sanh ra Bích Chi Phật, dứt đoạn luân 
hồi sanh tử, nhưng chưa có thể đạt đến quả vị 
Phật. 

Bodhisattva for Buddhahood: Bồ Tát Tính— 
Có chủng tử vô lậu, dứt đoạn sanh tử để nảy 
sanh quả Phật. 

Indefinite: Bất Định Tính —Who have some 
uncondifioned seeds, but are not able to attain 
to non-return to mortality—Có vài chủng tử 
vô lậu, nhưng chưa dứt sanh tử luân hồi. 
Having no Buddha-mind—Vô tính: 

Outsiders who have not the Buddha-mind: Vô 
Tính —Những kẻ ngoại đạo không tín hành 
nhân quả nên không có tâm Phật. 

Men and devas with passions and devoid of 
natures for enliphtenment, hence destined to 
remain In the six paths of transmigration: 
Loài hữu tình có đủ chủng tử hữu lậu của trời 
và người, không có vô lậu chủng tử của bậc 
tam thừa, cho nên mãi mãi xoay vần trong 
vòng lục đạo. 

According to Complete 
Sutra—Theo Kinh Viên Giác: 


Enliphtenment 


]) 


2) 


3) 


4) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
5) 


Ordinary good people: Phàm Phu Tính—Dâu 
là những người tốt nhưng vẫn chưa đoạn trừ 
được chủng tử hữu lậu. 

Sravakas and Pratyeka-buddhas: Nhị Thừa 
Tính—Chỉ đoạn trừ được hoặc kiến và tư 
kiến tức là sự chướng, chứ chưa đoạn trừ 
được lý chướng hay trần sa vô minh—See 
Sravakas and Pratyeka-buddhas. 
Bodhisattvas: Bồ Tát Tính—Đã từ từ đoạn trừ 
được cả hai sự và lý chướng—See 
Bodhisattvas. 

Indefinite: Bất Định Tính—Those with the 
following natures—Những kẻ với những tâm 
tính bất định như sau: 

Undeterminate: Không quyết định. 

Unfixed: Không cố định. 

Unsettled: Không ổn định. 

Uncertain: Không chắc chắn. 

Heretics or outsiders who have no Buddha- 
mind: Vô Tính—See Vô Tính ¡n (A). 





(HD) The five germ-natures or roofs of Bodhisattva 


l) 


2) 


3) 


4) 


development esfablished by the 
Dharmalaksana Sect—Năm chủng tánh được 
tông Pháp Tướng thành lập: 

The germ-nature of study of the void or 
1immaterial which correscts all illusions of 
time and space. Ít corresponds to the ten 
grounds: Tập Chủng Tính —Ngôi vị thập trụ, 
tu tập không quán, phá bỏ các kiến hoặc. 

The germ-nature of ability to discriminate all 
the natures of phenomena and transform the 
living. It corresponds to the ten necessary 
activiles of a Bodhisattva: Tính Chúng 
Tính—Ngôi vị thập hành, không trụ lại ở 
“không,” có khả năng phân biệt tất cả pháp 
tính và chuyển hóa chúng sanh. 

The middle-way germ-nature, which attains 
insipht Into Buddha-laws. lt corresponds to 
theten kinds of dedicatons: Đạo Chúng 
Tính—Là ngôi vị thập hồi hướng, tu tập diệu 
quán trung đạo để thông đạt tất cả Phật pháp. 
The gøerm-nature which produces 
holnes by destroying Ignorance. The 
bodhisattva leave the ranks of freedom from 
desire In the fen sfages to become a sain(: 
Thánh Chủng Tính —Ngôi vị thập địa, dựa 
vào diệu quán trung đạo để phá bỏ vô minh 
và chứng nhập Thánh vị. 


saint 


1591 


53) The bodhi-rank germ-nature which produces 
Buddhahood: Đẳng Giác Chủng Tính— 
Chủng tính Bồ Đề tiến về Phật quả. 

Five non-backslidings: Ngũ Bất Thối— The 

fñve non-backslidinss according to the 

Dharmalaksana—Năm điều bất thối theo Pháp 

Tướng Tông: 

l) Never receding from the faith obtained: Tín 
Bất Thối. 

2) Never receding from the position attained: VỊ 
Bất Thối. 

3) Never receding from the realization attained: 
Chứng Bất Thối. 

4) Never receding from a ripht course of action: 
Hạnh Bất Thối. 

53) Never receding from being in accordance 
with procedures: Luật Nghi Bất Thối. 

Eive objects of the five senses: Ngũ Cảnh— 

Ngũ Trần— The five objects of the five senses, 

corresponding to the senses—Năm cảnh hay năm 

pháp, là cảnh giới sở duyên của ngũ căn: 

1) Form: Sắc. 

2) Sound: Thanh. 

3) Smell: Hương. 

4) Taste: VỊ. 

5) Touch: Xúc. 

Eive obnoxious rules of Devadatta: Đề Bà 

Ngũ Pháp—Đề Bà Ngũ Tà Pháp—Năm tà pháp 

của Để Bà Đạt Đa nêu ra khi Đức Phật còn tại 

thế (Đề Bà Đạt Đa đã dùng năm tà pháp nây để 
phá sự hòa hợp trong Tăng đoàn. Đó là tội nặng 
nhất trong ngũ nghịch tội, năm tà pháp ấy tuy có 

vẻ giống với tứ y pháp, nhưng kỳ thật là trái ý 

Phật: 

(A) 

1) Notto take milk in any forms: Chẳng nên thụ 
dụng sữa. 

2) Notto eat meat: Kiêng ăn thịt. 

3) Notto take salt: Kiêng ăn muối. 

4) To wear unshaped garments: Nên mặc áo 
chẳắng may cắt (trong khi Phật cho mặc vải 
vụn may thành cà sa). 

5) To live apart from hamlets: Không nên ở 
chùa cận kể bên thôn xóm. 

() 

I) To wear only cast-off rags at all times: Suốt 
đời mặc phấn tảo y. 


2) To beg for food at all tmes: Trọn đời khất 
thực—Töo beg for food at all times, while the 
Buddha only allows begging for food in the 
morning (before noon time)—Khất thực bất 
cứ lúc nào chẳng kể ngày đêm, trong khi Phật 
chỉ cho đi khất thực vào buổi sáng. 

3) To have meals any time during the day, while 
the Buddha only allows one set of meal a day 
at noon time: Ăn bất cứ lúc nào, trong khi 
Phật chỉ cho phép ăn ngày một ngọ. 

4) To dwell in the open at all times, while the 
Buddha allows his disciples to dwell both in 
the open aIr and ¡in the monastery: Trọn đời 
thường ở chỗ trống vắng, trong khi Đức Phật 
cho phép các đệ tử của Ngài có thể ở nơi 
trống vắng hay ở trong tịnh xá. 

5) Not to take flesh, milk, or butter: Trọn đời 
chẳng ăn thịt cá, sữa, bơ. 

Five obstacles or hindrances of women: Ngũ 

Chướng Của Nữ Nhân—See Eive hindrances of 

WwOTmeH. 

Five oceans: Ngũ Đại Dương. 

1) Indian Ocean: Ấn Độ dương. 

2) Arctic Ocean: Bắc Băng dương. 

3) Atlantic Ocean: Đại Tây dương. 

4) Antarctic Ocean: Nam Băng dương. 

5) Pacific Ocean: Thái Bình dương. 

Five offerings: Ngũ Cúng Dường—Năm loại 

cúng dường—See Five kinds of offering. 

Five orders of beings: Năm Đẳng Cấp Chúng 

Sanh—According to The Lankavatara Sutra, from 

the religious point of view, there are five orders of 

beings—Theo Kinh Lăng Già, về quan điểm tôn 
giáo, có năm đẳng cấp chúng sanh. 

l) Those who belong to the Sravaka order: 
Những chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn— 
Those belong to the Sravaka order who are 
deliphted at listening to such doctrines as 
concern the Skandhas, Dhatus, or Ayatanas, 
but take no special interest 1n the theory of 
causation, who have cut themselves loose 
from the bondage of evil passions but have 
not yet destroyed their habif-energy. They 
have atfained the realizaton of Nirvana, 
abiding 1n which sfate they would declare that 
they have put an end to existence, their life of 
morality 1s now attained, all that 1s to be done 
1s done, they would not be reborn. These 


2) 


1592 


have gained an Insight Into the non-existence 3) Those of the Tathagata order: Những chúng 


of an ego-substance In a person but not yet 
ino that in objects. These philosophical 
leaders who believe In a creafor or 1n the 
ego-soul may also be classified under this 
order—Các chúng sanh thuộc hàng Thanh 
Văn được chứng ngộ khi nghe được những 
học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại 
không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các 
ngài đã giải thoát được sự trói buộc của các 
phiền não nhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập 
khí của mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết 
Bàn, và an trú trong trạng thái ấy, họ tuyên 
bố rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được 
đời sống phạm hạnh, tất cả những gì cần phải 
làm đã được làm, họ sẽ không còn tái sinh 
nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự 
phi hiện hữu của “ngã thể” trong một con 
người, nhưng vẫn chưa thấy được sự phi hiện 
hữu trong các sự vật. Những nhà lãnh đạo 
triết học nào tin vào một đấng sáng tạo hay 
tin vào “linh hồn” cũng có thể được xếp vào 
đẳng cấp nầy. 

Those of the Partyekabuddha order: Những 
chúng sanh thuộc hàng Bích Chi Phật—The 
Pratyekabuddha order comprises those who 
are Intensely Interested in anything that leads 
them {O the 
Pratyekabuddhahood. They would retire Into 
solitude and have no attachment to worldly 
thngs. When they hear that the Buddha 
manfests himself In a varlety of forms, 
Sometimes sometimes  sinply, 
exhibiting miraculous powers, they think 
these are meant for their own order, and 
Iimmensely delighted In them they would 
follow and accept them—Đẳng cấp Bích Chi 
Phật bao gồm những vị hết sức lưu tâm đến 
những gì dẫn họ đến sự thể chứng quả vị Bích 
Chi Phật. Họ lui vào sống độc cư và không 
dính dáng gì đến các sự việc trên dời nây. 
Khi họ nghe nói rằng Đức Phật hiện thân ra 
thành nhiều hình tướng khác nhau, khi thì 
nhiều thân, khi thì một thân, thi triển thần 
thông thì họ nghĩ rằng đấy là dành cho đẳng 
cấp của chính họ nên họ vô cùng ưa thích 
những thứ ấy mà đi theo và chấp nhận chúng. 


realization of 


In ØTOUP, 


a) 


b) 


c) 


4) 


5) 


sanh thuộc hàng Như Lai—Those who may 
listen to discourse on such subjects as 
manifestatons of mind, or transcendental 
realm of the Alaya, from which starts this 
world of particulars, and yet they may not at 
all feel astonshed or friphtened. The 
Tathagata order may be again divided into 
three—Chư vị có thể nghe thuyết giảng về 
những chủ để như những biểu hiện của tâm 
hay cảnh giới siêu việt của A Lại Da mà từ 
đấy khởi sinh thế giới của những đặc thù nây, 
nhưng chư vị lại có thể không cảm thấy chút 
nào ngạc nhiên hay sợ hãi. Những chúng sanh 
trong đẳng cấp Như Lai có thể được chia làm 
ba loại. 

Those who gain an insight Into the truth that 
there 1s no ¡ndividual reality behind one 
perceives: Những vị đã đạt được tuệ kiến 
thấu suốt chân lý rằng không có một thực thể 
đặc thù nào đằng sau những gì mà người ta 
nhận thức. 

Those who know that there 1s an Immediate 
perception of the truth in one”s Inmost 
consciousness: Những vị biết rằng có một 
nhận thức tức thời về chân lý trong tâm thức 
sâu kín nhất của con người. 

Those who perceive that besides this world 
there are a great number of Buddha-lands 
wide and far-extending: Những vị nhận thức 
rằng ngoài thế giới này còn có vô số Phật độ 
rộng lớn bao la. 

Those who belong to no definite order: 
Những chúng sanh không thuộc đẳng cấp rõ 
ràng the 
indeterminate nature. For those who belong 
to 1t may take to either one of the above three 
orders according to their 0opportunies— 
Những chúng sanh có bản chất bất định, vì 
những chúng sanh nào thuộc đẳng cấp nây có 
thể nhập vào một trong ba đẳng cấp vừa kể 
trên tùy theo hoàn cảnh của mình. 

Those who are altogether outside these order: 
Những chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng 
cấp trên —There is still another class of 
beings which cannot be comprised under any 
of the four already mentiond; for they have 
no desire whatever for emancipation, and 


nào—Those who are of 


a) 


b) 


1593 


without this desire no relipIous teaching can 
enter In(o any heart. They belong to the 
lcchantika order. Two sub-classes, however, 
may be distinguished here—Hãy còn một 
đẳng cấp khác nữa của những chúng sanh 
không thể được bao gồm trong bất cứ đẳng 
cấp nào trong bốn đẳng cấp vừa kể trên; vì 
họ không hể mong muốn cái gì để giải thoát, 
và vì không có mong muốn ấy nên không có 
giáo lý nào có thể nhập vào lòng họ được. 
Tuy nhiên, có hai nhóm phụ thuộc nhóm nầy 
và cả hai nhóm nây đều được gọi là Nhất 
Xiển Để (see Nhất Xiển Đề and Vô Chủng 
Xiển Đề). 

Those who have forsaken all roots of merI(: 
Những người đã từ bỏ tất cả các thiện căn— 
Those who vilify the doctrines meant for the 
Bodhisattvas, saying that they are not In 
accordance with the sacred texts, rules of 
morality, and the doctrine of emancIpaftion. 
Because of this vilification they forsake all 
the roots of merit and do not enter into 
Nirvana—Những người phỉ báng các học 
thuyết dành cho chư Bồ Tát mà bảo rằng các 
học thuyết ấy không phù hợp với kinh luật 
cũng như học thuyết giải thoát. Vì sự phỉ 
báng nầy, họ tự cắt đứt mọi thiện căn và 
không thể nào vào được Niết Bàn. 

Those who have vowed at the beginning to 
save all beings: Những người lúc đã nguyện 
độ tận chúng sanh ngay từ lúc mới khởi đầu 
cuộc tu hành của họ—They are Bodhisattvas 
who wish to lead all beings to NÑirvana. Deny 
themselves of this bliss. They vowed In the 
beginning of their religious career that until 
everyone of their fellow-beings 1s led to 
enjoy the eternal happiness of NÑirvana, they 
themselves would not leave this world of pain 
and suffering, but must strenuously and with 
every possible means work toward the 
completion of their mission. But as there will 
be no termination of life as long as the 
universe confinues to exist, Bodhisattvas may 
have no chance for ever to rest themselves 
quietly with ther work finished ¡in the 
serenity of Nirvana. The time will come even 
speak the 
Bodhisattvayana when through the power of 


to  those who evl of 


the Buddhas they finally embrace the 
Mahayana and by amassing stock of merit 
enter Iinto Nirvana, for the Buddhas are 
always working for the benefit of all beings 
no matter what they are. 
Bodhisattvas they never enter Into NÑirvana as 
they have a deep insipht into the nature of 
things which are already In Nirvana even as 
they are. Thus, we know where Bodhisattvas 
stand in their never-ending task of leading all 
beings into the final abode of res—Họ gồm 
những vị Bồ Tát mong muốn đưa tất cả chúng 
sanh đến Niết Bàn mà tự mình thì từ chối cái 
hạnh phúc ấy. Từ lúc khởi sự đạo nghiệp của 
mình, các ngài đã nguyện rằng cho đến khi 
mọi đồng chúng sanh của họ được đưa đến an 
hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Niết Bàn, họ 
sẽ không rời cuộc đời khổ đau nầy, mà phải 
hành động một cách kiên trì với mọi phương 
tiện có thể được để hoàn tất sứ mạng của 
mình. Nhưng vì vũ trụ còn tiếp tục hiện hữu 
thì sẽ không có sự chấm dứt cuộc sống, cho 
nên các vị nầy có thể không bao giờ có cơ 
hội để hoàn tất công việc mà tịnh trú trong 
Niết Bàn tĩnh lặng. Cơ may cũng đến cho cả 
những người phỉ báng Bồ tát thừa khi nhờ lực 
trí gia hộ của chư Phật, mà cuối cùng họ theo 
Đại thừa và do tích tập thiện nghiệp mà nhập 
Niết Bàn, vì chư Phật luôn luôn hành động vì 
lợi ích của tất cả mọi chúng sanh dù chúng 
sanh có thế nào đi nữa. Nhưng đối với các vị 
Bồ Tát, không bao giờ nhập Niết Bàn vì các 
ngài có tuệ giác sâu xa, nhìn suốt bản chất 
của các sự vật là những thứ dù đang như thế, 
vốn vẫn ở ngay trong Niết Bàn. Như vậy 
chúng ta biết đâu là vị trí của chư vị Bồ tát 
trong công việc vô tận của các ngài là dẫn 
dắt hết thảy chúng sanh đến trú xứ tối hậu. 
Five organs of the senses: Pancendriyani 
(skÙ The five organs of the 
spiritual faculties—Ngũ Căn—See Five Faculties. 
Five paramitas: Ngũ Ba La Mật Ngũ Độ — 
See Five means of transporfatlon over the sea of 
morfality to salvation. 
Five  parijnanas: Thức—The 
parljnanas, ordinarily those arising from the five 


But as for 


senses—Five 


Ngũ five 


senses—Năm chân lý. 
1) The cause: Nhân đế—Tập đế. 


1594 


2) The effect (suffering): Quả đế—Khổ đế. 

3) Diagnosis: Trí đế—Năng tri đế hay Đạo đế. 

4) The end or cure (the extinction of suffering): 
Cảnh đế—Sở tri đế hay Diệt đế. 

5) The supreme axiom: Thắng đế—Chân Như. 

Eive parts of correct doctrines: Ngũ Phần 

Giáo Pháp —According to Most Venerable Thích 

Huyen Vi in His “Phật Lý Căn Bản,” Buddhism is 

composed of two main divisions: The open, or 

general teaching; and the esoteric schools. The 
open or general teaching preached by Sakyamuni 

Buddha with clear words, while the esoteric 

teaching, not by clear words, but by dharani from 

Mahavairocana  Tathagata. 

documenfation on the gathering of the esoferic 

canon; however, according to the esoferic secfs in 

Tibet, the correct doctrine of the Buddha ¡is 

divided Into five parts—Theo Hòa Thượng Thích 

Huyễn Vi trong bộ Phật Lý Căn Bản, Phật giáo 

được chia làm hai bộ phận lớn là Hiển giáo và 

Mật giáo. Hiển giáo được Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni thuyết bằng ngôn ngữ văn tự, trong khi 

Mật giáo không dùng ngôn ngữ, mà dùng tổng trì 

Đà La Ni do Đức Đại Nhật Như Lai chủ xướng. 

Không có sử liệu xác thật về việc kết tập kinh 

điển Mật giáo; tuy nhiên, theo các tông phái Mật 

tông tại Tây Tạng thì Giáo pháp Mật tông được 
chia làm năm phần. 

l) Sutra-pitaka: Tạng Kinh—-Recited by 
Ananda——Do ngài A Nan/Ananda trùng tụng. 

2) Vimmaya-pitaka: Tạng Luật-Rected by 
Upali—Do ngài Ưu Ba Ly/Upali trùng tụng. 

3) Abhidharma-pitaka: Tạng Luận—Recited by 
Katyayana—Do ngài Ca Chiên 
Diên/Katyayana trùng tụng. 

4) Prajnaparamita: Trí Huệ Ba La Mật —Recited 
by Manjusr—Vận dụng trí huệ để vượt qua 
biển khổ sanh tử, để đến bờ giải thoát Niết 
Bàn (lý nây được nói rõ trong các bộ kinh Bát 
Nhã). Do ngài Văn Thù Sư Lợi/Manjusri thọ 
trì. 

5) Dharani: Tổng Tr—Recied by Vajrapani 
Bodhisattva—Đà La Ni hay chú ngữ bí giáo 
thọ trì—Do ngài Kim Cang Thủ Bồ 
Tát/Vajrapani Bodhisattva thọ trì và truyền 
bá. 

Five parfs of a syllogism: Avayava (skÙ—Ngũ 

Chi Tác Pháp —Năm chi tạo pháp. 


There 1s no 


l1) The proposition: Pratijna (skt—Lập Tông— 
Nói về sở tính của chư pháp. 

2) The reason: Hetu (sk—Biện Nhân—Dựa 
theo các pháp mà kiến lập ra ngôn luận thuận 
ích với đạo lý. 

3) The example: Udaharana (sk)—Dẫn Dụ—So 
sánh với các pháp dễ hiểu. 

4) The application: Dpanaya (skt)—Hợp. 

53) The summing up or conclusion: Ñigamana 
(skt)—Kết. 

Five perceptions of making for maturity of 

liberation: Ngũ Giải Thoát Thành Thục Tưởng—— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are five 

perceptions of making for maturity of liberation— 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

năm giải thoát thành thục tưởng. 

l) The perception of impermanence: Anicca- 
sanna (p)—Vô Thường Tưởng. 

2) The perception of suffering in impermanence: 
Anicce-dukkha-sanna (p)—Khổ Tưởng Trong 
Vô Thường. 

3) The perception of impersonality in suffering: 
Dukkhe-anatta-sanna (p)—Vô Ngã Tưởng 
trong Khổ. 

4) The perception of abandoning: Pahana-sanna 
(p)—Đoạn Trừ Tưởng. 

53) The percepton of dispassion: Viraga-sanna 
(p)—Vô Tham Tưởng. 

Five periods of Buddha”s teaching: Ngũ Thời 

Giáo —The periods of the Buddha”s 

teaching—ln the centuries that followed the 

Buddha”s death, varlous attempts were made to 

organize and formulate his teachings. Different 

systems appeared, basing themselves on the 
recorded scriptures, each purporting to express the 

Buddha”s intended meaning from the time of his 

enliphtenment until his nirvana. The reason of his 

teachings of different sutras 1s for the benefits of 
many different living beings, but the purpose of 
his doctrine was always the same—Nhiều thế kỷ 
sau thời Phật nhập diệt, có rất nhiều cố gắng khác 
nhau để phân chia các thời giáo thuyết của Đức 

Phật, thường là căn cứ trên nội dung các kinh điển 

từ lúc Đức Phật thành đạo đến lúc Ngài nhập Niết 

Bàn, giáo thuyết của Ngài tùy cơ quyền biến để 

lợi lạc chúng sanh, nhưng mục đích của giáo pháp 

vẫn không thay đổi: 


five 


1595 


(Œ) A Tien-T”ai classificaton of the Buddha”s 


]) 


2) 


3) 


4) 


teaching Into five perlods—Tông Thiên Thai 
chia một đời thuyết pháp của Đức Phật ra 
làm năm thời kỳ: 

Fresh milk of the Hua-Yen: Ksira—Thời kỳ 
Hoa Nghiêm (Nhã Vị) —Buddhas  first 
preaching. This period 1s called Avatamsaka 
(Hoa Nghiêm) for sravakas and pratyeka- 
buddhas. This period ¡1s divided Iinto three 
divisions each of seven days, after his 
enliphtenment, when he preached the content 
of the Avatamsaka Sutra. According to the 
Tien-T”ai sect, the Avatamsaka Sutra was 
delivered by Sakyamumi Buddha Immediately 
after his enlightenment; however, this 1s 
questionable because the Hua-Yen Sutra 1s a 
Mahayana creation— Thời kỳ nầy được ví 
như sữa tươi hay thời kỳ thuyết pháp đầu tiên 
của Phật, gọi là Hoa Nghiêm Thời cho chư 
Thanh Văn và Duyên Giác. Thời kỳ nầy lại 
được chia làm ba giai đoạn mỗi giai đoạn bẩy 
ngày ngay sau khi Phật thành đạo khi Ngài 
Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai 
cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Kinh 
Hoa Nghiêm ngay sau khi ngài đạt được giác 
ngộ; tuy nhiên điều nầy là một nghi vấn vì 
Kinh Hoa Nghiêm chỉ có trong Phật Giáo Đại 
Thừa mà thôi. 

Coagulated milk for the Hinayana: Dadhi 
(skÙ)—A Hàm (Agamas)—Lộc Uyển—Lạc 
vị The twelve years of the Buddha's 
preaching of Agamas in the Deer Park —Sữa 
cô đặc được chế ra từ sữa tươi. Thời kỳ 12 
năm Đức Phật thuyết Kinh A Hàm trong vườn 
Lộc Uyển. 

The Vaipulya period: Vaipulyas—Phương 
đẳng—Sanh tô vị The eight years of 
preaching Mahayana-cum-Hinayana 
doctrines or the Navamita for the Mahayana— 
Thời kỳ tám năm Phật thuyết kinh Phương 
Đẳng được ví như phó sản sữa đặc. Đây là 
thời kỳ tám năm Đức Phật thuyết rộng tất cả 
các kinh cho cả Tiểu lẫn Đại thừa. 

The Prajna period: Bát Nhã (Prajna)—Thục 
tô vỊ—Twenty two years of his preaching the 
prajna or wisdom sutra, or the ghola or butter 
for the Mahayana— Thời kỳ 22 năm Phật 


5) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 


thuyết Kinh Bát Nhã hay Trí Tuệ được ví như 
phó sản của sữa đặc đã chế thành bơ. 

Nirvana period: Pháp Hoa (Lotus) and Niết 
Bàn (Nrrvana sutra)—The eight years of his 
preaching of Lotus sutra, and in a day and a 
nipht, the sura—Đề 
(sarprmanda or clarfied butter) for the 
Mahayana. Thời kỳ Pháp Hoa Niết Bàn được 
ví với thời kỳ sữa đã được tinh chế thành phó 
mát. Đây là thời kỳ tám năm Phật thuyết 
Kinh Pháp Hoa và một ngày một đêm Phật 
thuyết Kinh Niết Bàn. 

According to the Nirvana School which 1s 
now part of the T”ien-T°a—Theo tông phái 
Niết Bàn mà bây giờ là một phần của Thiên 
Thai: 

The period when the differentiated teaching 
(as we can find in the Agamas) began and the 
of the vehicles, 
represented by the four Noble Truths for 
Sravakas, the Twelve Nidanas for Pratyeka- 
buddhas, and the Six Paramias for 
Bodhisattvas: Tam Thừa Biệt Giáo—Hữu 
Tướng—GiIai đoạn khi biệt giáo (như chúng 
ta có thể tìm thấy trong các kinh A Hàm) bắt 
đầu và sự phân biệt Tam thừa, đại diện bởi 
Tứ Đế cho hàng Thanh Văn, Mười Hai Nhân 
Duyên cho hàng Duyên Giác và Lục Độ cho 
hàng Bồ Tát. 

The teaching common to all three vehicles, as 
seen In the Nirvana Sutra: Tam Thừa Thông 
Giáo —Vô Tướng—Giáo lý thuyết chung cho 
cả ba thừa như được thấy trong Kinh Niết 
Bàn. 

The teaching of the Vimalakirti Sutra, and Tư 
ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh and other sutras 
exfolling the Bodhisattva teaching at the 
expense of that for Sravakas. This teaching 
was held by the Nirvana sect of China: Ức 
Dương Giáo —Ức Dương Thuyết giảng 
Kinh Duy Ma, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn 
Kinh và các kinh khác để tán dương Bồ Tát 
và hạ thấp Thanh Văn. Giáo thuyết nầy được 
Niết Bàn Tông Trung Hoa xiển dương. 

The common objective teaching calling three 
vehicles, through the Lotus, to union In the 
one vehicle: Đồng Qui Giáo—Hội Tam Qui 


Nirvana hỗ vị 


distinction three aS 


1596 


Nhất—Phật thuyết kinh Pháp Hoa khiến ba 
thừa qui về Nhất Thừa. 

53) The teaching of eternal life; the revelation 
through the Nirvana Sutra of the eternity of 
Buddhahood: Thường Trụ Giáo—Viên 
Thường— Phật thuyết kinh Niết Bàn để 
chứng minh Phật quả thường trụ. 

II) According to Great Monk Fa-Pao of the Tang 
dynasty—Theo Pháp Bảo Đại Sư vào đời nhà 
Đường: 

1l) Hinayan: Tiểu Thừa—See Fresh milk of the 
Hua-Yen ïn (J)(1). 

2) Prajna: Bát Nhã—Đại Thừa—See The Prajna 
period (D(4). 

3) Three Vehicles: Thâm Mật—-Tam Thừa— 
See (I)(2). 

4) One Vehicle: Pháp Hoa—Nhất Thừa—See 
qD(®. 

5) The Nirvana or Buddha-nature: Niết Bàn— 
Phật Tính Giáo—See (II(S). 

Five periods of each 500 years after the 
Buddha?s death: Ngũ Ngũ Bách Niên—The 
ñive periods each of 500 years after the Buddha”s 
death (five successive periods)—Năm lần năm 
trăm năm sau khi Phật nhập diệt, trong mỗi thời 
kỳ nây đều thuyết một kiên cố để chỉ sự hưng phế 
của Phật pháp: 

l1) The period of strong salvation in the first five 
hundred years: Thời kỳ Giải Thoát Kiên Cố 
trong năm trăm năm đầu. 

2) The period of strong meditation 1n the second 
five hundred years: Thời kỳ Thiền Định Kiên 
Cố trong năm trăm năm thứ nhì. 

3) The period of strong learning In the third five 
hundred years: Thời kỳ Đa Văn Kiên Cố 
trong năm trăm năm thứ ba. 

4) The period of stupa and temple building in 
the fourth five hundred years: Thời kỳ Tháp 
Tự Kiên Cố trong năm trăm năm thứ tư. 

53) The period of dissension in the fifth five 
hundred years: Thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố 
trong năm trăm năm thứ năm. 

Five periods and eigh( teachings of the 

T?ien-T?ai: Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo—A 

classification of the Buddha”s teachings from the 

síandpoint of the T”ien-T”ai sect, made by 1ts 

Chinese founder Ch¡ih-I. The school of Celestial 

Platform of which doctrine 1s based on the Lotus 





Sutra and sees Nagarjuna as I(s first patriarch. 
This sect takes advantage of all expedients to 
practice fo attain enlightenment. The classification 
of sutras and the teachings of Buddha into five 
perlods (or five stages) and eight teachinss (four 
doctrines plus four methods of expounding them) 
represents and afempt to systematze the 
teachings of Buddha—Đây là cách xếp loại 
những lời Phật dạy theo quan điểm của phái 
Thiên Thai, do Trí Giả Đại Sư người Trung Quốc 
thiết lập. Phái Thiên Thai, học thuyết dựa vào 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và thừa nhận Ngài 
Long Thọ Bồ tát làm trưởng lão đầu tiên của 
mình. Trường phái nầy lợi dụng tất cả mọi phương 
tiện nhằm đạt tới đại giác. Qua việc phân loại 
tiến trình giẳng kinh và học thuyết Phật thành 
năm thời kỳ và Tám Giáo Lý (bốn loại giáo lý 
cộng thêm bốn phương pháp giảng giải) chứng tỏ 
trường phái nầy hệ thống hóa sự thuyết giảng của 
Phật: 

(@)_ Eive Periods in which the Avatamsaka period 
lasted for twenty-one days, the Agama period 
for twelve years, the Vaipulya period for 
eipht years, the Prajna period for twenty-two 
years, and the Nirvana period for eight 
years—Năm Thời Kỳ, trong đó thời Hoa 
Nghiêm kéo dài 21 ngày, thời A Hàm kéo dài 
12 năm, thời Phương Quảng kéo dài 8 năm, 
thời Bát Nhã kéo dài 22 năm, và thời Niết 
Bàn kéo dài 8 năm: 

1) Hua-Yen period: The Time of the Wreath— 
Thời kỳ Hoa Nghiêm—See Hua-Yen period. 

2) Agama period: Time of the Deer Park— Thời 
A Hàm —See Agama period. 

3) Vaipulya period: Thời kỳ Phương Quảng hay 
thời kỳ phôi thai của Phật giáo Đại Thừa— 
See Vaipulya period. 

4) Prajnaparamita or Lotus period: Thời kỳ Bát 
Nhã hay Liên Hoa—See Prajnaparamita or 
Lotus period. 

53) Mahaparinrvana period: Thời kỳ Pháp Hoa 
và Niết Bàn—See Mahaparinirvana period. 

(ŒI) Eight methods: Bát giáo——EiIght Doctrines are 
eipht methods or means used by the Buddha 
to teach sentlent beiIngs to cultivate. Eight 
teachinøs, four of which are methods, and the 
rest four are contents—Tám giáo còn gọi là 
Bát Giáo, tức là tám khoa hay tám phương 


1597 


thức giáo hóa của Phật dạy cho chúng sanh tu 
hành. Bát Giáo chia ra làm bốn về phương 
pháp và bốn về nội dung: 

(A) Four methods—Bốn phương pháp: 

1) Instantaneous Đốn 
Instantaneous Doctrine. 

2) Gradual or Deliberate Doctrine: Tiệm giáo— 
See Gradual Doctrine. 

3) Esoteric Doctrine: Mật giáo—See Esofteric 
Doctrine. 

4) Indefinie or Indeterminate Doctrine: Bất 

Định giáo —See Indeterminate Doctrine. 

Eour contents—Bốn nội dung: 

5)_ Pitaka Doctrine: Tiểu Thừa hay Tạng Giáo— 
See Pitaka Doctrine. 

6) Common 
Common Doctrine. 

7) Speciic Doctrine: Biệt Giáo—See SpecIfic 
Doctrine. 

8) Perfect Doctrine: Viên giáo —See Perfect 
Doctrine. 


Doctrine: giáo—See 


Doctrinne: Thông Giáo—See 


Five periods of impurity: Ngũ Độc—See Five 
kinds of turbidity. 

Five periods of a person after birth: Thai 
ngoại ngũ vị—Năm giai đoạn sau khi ra khỏi bào 
thai của một con người. 

1) Infancy: Hài nhi. 

2) Childhood: Trẻ thơ. 

3) Youth: Thiếu niên. 

4) Middle age: Trung niên. 

53) Oldage: Già lão. 

Five physical senses: Ngũ căn—Five roots: 


I) Eye: Mắt. 
2) Ear: Tai. 
3) Nose: Mũi. 


4) Tongue: Lưỡi. 

53) Body: Thân. 

Five planets: Ngũ Tinh—Năm hành tỉnh. 

l1) Jupiter: Mộc tĩnh. 

2) Mars: Hỏa tinh. 

3) Saturn: Thổ tinh. 

4) Venus: Vệ Nữ Tinh. 

5) Mercury: Thủy tính. 

Five places for offerings: Ngũ Xứ Cúng 
Dường—The five to be constantly served—Năm 
chỗ để cúng dường: 

1) Father: Cha. 


2) Mother: Mẹ. 

3) Teacher: Thây dạy. 

4) Religious Master: Thầy Dạy Đạo. 

5) The sick: Người Bệnh. 

Five points a monk who wishes to rebuke 

another should bear ỉn mỉnd: Năm Pháp Nội 

Tâm Một Vị Tỳ Kheo Cần Phải Có Nếu Muốn 

Chỉ Trích Một Vị Khác—Five points to be borne 

in mind by a monk wishing to rebuke another— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are five poinfs to 

be borne in mind by a monk wishing to rebuke 

another—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có năm pháp nội tâm một vị Tỳ Kheo 

cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác: 

l1) IwIll speak at the right time, not at the wrong 
time: Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. 

2) IwIll speak (sfate) the truth, not what 1s false: 
Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. 

3) I will speak gently, not roughly: Tôi nói một 
cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. 

4) IwIll speak for his good, not for his harm: Tôi 
nói lời có lợi ích, không nói lời không lợi ích. 

53) I will speak with love In my heart, not with 
enmity: Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời 
sân hận. 

Five points any Pureland practitioner 

should know how to reflec( on one's self: 

Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình Của 

Người Tu Tịnh Độ—According to Most Venerable 

Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of 

Pureland Buddhism, to  prevent 

obstructions on the cultivating path, there are five 

points any Pureland practitioner should know how 
to reflect on one's self—Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, để 

tránh bị ma chướng trên đường tu, có năm điểm 

mà người tu Tịnh Độ phải tự xét lấy mình. 

l) If wishing to gain rebirth in the Western 
Pureland of Ultimate Bliss, it takes much 
more than a few good meritorious and 
virtuous deeds: Muốn sanh về Tây Phương 
Cực Lạc, không phải chỉ dùng chút ít phước 
lành hay đôi chút công hạnh lơ là mà được. 

2) If wishing to find liberation from the eternal 
sufering 1n 
reincarnatons of the cycle of rebirrths, 1t 
cannot be accomplished by procastinating 


demonIc 


tens and thousands of 


1598 


and being lazy: Muốn thoát được sự thống 
khổ luân hồi trong vạn kiếp, không phải chỉ 
dùng tâm dần dà, chờ hẹn hay biếng trễ mà 
được. 

3) It1s necessary to think that the impermanence 
of life 1s sudden, time truly flies, the morning 
had Just come but night has arrived. Why not 
be diligent and prepare ¡n anticipation: Phải 
nghĩ rằng cơn vô thường mau chóng, mới 
sáng sớm đó đã lại đến xế chiều. Đâu nên 
không siêng năng, lo dự bị trước hay sao? 

4) Remember the “wheel power” is unable to 
overcome the “powerful forces of love, lust 
and desires.”: Nên nhớ rằng sức chí nguyện 
không thắng nổi sức tình ái được. 

5) Also remember that the Buddha Recitation 
Mind is not stronger than the the mind of 
worldly desires: Lại cũng nên nhớ rằng tâm 
niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần được. 

Five poisons: Ngũ Độc—See Five kinds of 

turbidity. 

Five powers: Panca-balani (sk)——Ngũ lực —The 

powers of five spiritual faculies—The five 

powers or faculies for any culivator—The 
powers of five spiriual faculties which are 
developed through strengthening the five roots. 

These powers are—Năm sức mạnh hay khả năng 

tâm linh được phát triển bằng cách củng cố ngũ 

căn. 





1) Power offaith: Tín lực. 

2) Power ofzeal: Tấn lực. 

3) Power of memory: Niệm lực. 
4)_ Power of meditation: Định lực. 
5) Power ofwisdom: Huệ lực. 


1) The faith to believe: Tín lực—Power of Faith 
or force of belief which precludes all false 
belief Sức mạnh của lòng tin có khả năng 
loại bổ mọi tà tín. 

2) The will to make the endeavor: Tấn lực— 
Power of Zeal or force of active vigor which 
leads to overcoming all obstacles—Sức mạnh 
của nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở 


lực. 

3) The faculty of alertness: Niệm lực—Power of 
Memory, or mindfullness or force of 
mindfllnes which 1s achieved through 


meditaton—Sức mạnh của sự cảnh giác hay 
là sự chú tâm đạt được nhờ thiền định. 

4) The ability to concentrate one”s mind: Định 
lực—Power of Meditation (Dhyana) or force 
of concenfration which leads to eliminate all 
passions and desires—Sức mạnh của Tam Ma 
địa nhằm loại bổ đam mê dục vọng. 

3) The ability to maintain clear wisdom: Huệ 
lực—Power of Wisdom (awareness) or force 
of wisdom which rests on Insight Into the four 
noble truths and leads to the knowledge that 
liberates—Sức mạnh của trí năng, dựa vào 
chân lý Tứ Diệu Đế dẫn đến nhận thức đúng 
và giải thoát. 





1) The power of meditation: Định lực. 

2) The resulting supernatural powers: Thông lực. 

3) Adaptabilty or power of borrowing or 
revolving any required organ of sense or 
knowledge, by being above the 
dhyana: Tá Thức lực. 

4) The power of accomplishing a vow_ by a 
Buddha or bodhisattva: Đại Nguyện lực. 

5) The august power of Dharma: Pháp Ủy Đức 
lực. 

Five pracfical suggestions given by the 


second 


Buddha: Five practical suggestions given by the 

Buddha will be beneficial to all Năm Để Nghị 

Của Đức Phật Ích Lợi Thực Tiễn Cho Hành Giả. 

1) Harbouring a good thought opposite to the 
encroaching one, e.g., loving-kindness 1n the 
case of hatred: Cố tạo những tư tưởng tốt, 
trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi 
bị lòng sân hận làm trở ngại thì nên tạo tâm 
từ. 

2) Reflecting upon possible evil consequences, 
©.g., anger sometimes results in murder: Suy 
niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, 
như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, 
sát nhân, vân vân... 

3) Simple neglect becoming wholly 
inattentive to them: Không để ý, cố quên 
lãng những tư tưởng xấu xa ấy. 

4) Tracing the cause which led to the arising of 
the unwholesome thoughts and thus forgetting 
them ïn the retrospective process: ĐI ngược 
dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu 
tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, và như vậy, 


Or 


1599 


trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả 
quên dần điều xấu. 

5) Direct physical force: Gián tiếp vận dụng 
năng lực vật chất. 

Five precepfs: The five basic prohibitions of bad 

conduct for all Buddhists, especially Buddhist lay 

practiioners, generally conferred ¡in a formal 
ceremony that Involves first chanting the Buddhist 
refuøe formula and then taking a vow to avoid: 
kiling living beings; taking what Is not given 

(stealing); sexual misconduct or adultery, lying or 

harmful false speech; and taking Intoxicating 

substances. In both forms of Buddhism, Theravada 
and Mahayana, the Buddha taught his disciples, 
especially lay-disciples to keep the FIve Precepts. 

Although detalls are not given in the canonical 

texts, Buddhist teachers have offered many good 

Interprefations about these five precepts—Năm 

giới căn bản của Phật tử, đặc biệt là Phật tử tại 

gia, thường được ban bố trong một buổi lễ chính 
thức về nghi thức quy-y của Phật tử, rồi sau đó 
giới tử nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
vọng ngữ và uống những chất cay độc. Trong cả 
hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, Đức 

Phật dạy các đệ tử của Ngài, nhất là Phật tử tại 

gia giữ gìn ngũ giới. Dù Kinh Phật không đi vào 

chi tiết, nhưng các đạo sư cả hai trường phái đã 
giải thích rất rõ ràng về năm giới nầy. 

(ŒDQ The meaninss of Panca-veramani—Nghĩa 
của ngũ giới: The five commandments of 
Buddhism (against murder, theft, lust, lying 
and drunkenness)—The 
commandments of Buddhism——The five basic 
prohibitlons binding on all Buddhists, monks 
and laymen alike; however, these are 
especially for lay disciples. The observance 
of these five ensures rebirth In the human 
realm——Năm giới cấm của Phật tử tại gia và 
xuất gia, tuy nhiên Phật chế ngũ giới đặc biệt 
cho những Phật tử tại gia. Người trì giữ năm 
giới sẽ được tái sanh trở lại vào kiếp người 
(giới có nghĩa là ngăn ngừa, nó có thể chận 
đứng các hành động, ý nghĩ, lời nói ác, hay 
đình chỉ các nghiệp báo ác trong khi phát 
khởi. Năm giới là điều kiện căn bản làm 
người, ai giữ tròn các điều kiện cơ bản nầy 
mới xứng đáng làm người. Trái lại thì đời nầy 
chỉ sống bằng thân người, mà phi nhân cách, 


five basic 


l) 


a) 


b) 


thì sau chết do nghiệp cảm thuần thục, khó 
giữ được thân người, mà phải tái sanh lưu 
chuyển trong các đường ác thú. Do đó người 
học Phật, thọ tam quy/Saranagamana, phải cố 
gắng trì ngũ giới/Panca-veramana): 
Not to kHI: Pranatipatavrratth 
Panatipata (p)—Không sát sanh. 
Not to take life: Against murder—Not to kil 
or Injure any living being—Refraining from 
taking le. This is the first of the five 
commandments.  Pranatipata-viratth 
means not to have any intention to kill any 
living being; this includes animals, for they 
feel pain Just as human do. On the contrary, 
one must lay respect and save lives of all 
sentient beinsgs. The Buddha always taupht in 
his sutras: “The greatest sin Is killing; the 
hiphest merit 1s fo save sentient lives.”— 
Không sát sanh hay tàn hại sinh mạng của 
loài hữu tình. Trong giới luật thì giới nầy 
đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là 
không cố tâm giết hại sinh mạng, dù cho sanh 
mạng ấy là sinh mạng của loài vật, vì loài vật 
cũng biết đau khổ như chúng ta. Trái lại, phải 
luôn tôn trọng và cứu sống sinh mạng của 
muôn loài. Đức Phật đã dạy “tội ác lớn không 
gì bằng giết hại sinh mạng; công đức lớn 
không gì bằng cứu sống sinh mạng.” 
According to Most Venerable Dhammananda 
in the Gems of Buddhism Wisdom, the 
prohibiion against the taking of any life 
applies not only to humanty but also to 
creatures of every kind, both big and smaill; 
black anfs as well as red ants. Each day a vast 
number of animals are slauphtered as food, 
for most people eat meat, while vegeterlans 
are not common. In the field of science, 
animals are used in many researches and 
experimentfs. In the administrative field, arms 
are used In crime suppression. Law 
enforcement agencies punish law breakers. 
Belligerents at war use arms to destroy one 
another. The actions cited here as examples 
are not regarded as Illegal or as running 
counter to normal worldly practice. Indeed, it 
may even be considered wrong to abstain 
from them, as is the case when constables or 
soldiers fail in their pollce or military duties. 


(sk)— 


also 


1600 


Nowadays many kinds of animals are known 
tO be carriers of microbes and, thanks to the 


microscope, germs and many sorts Of 
microbes have been detected. Almost 
everything contains them, even drinking 


water. Only the larger Impurities are caught 
by ñilter; microbes can pass through. So 
infinie microbes pass Into our throats with 
each draught of water. I( 1s the same 
medicines. Whenever they are used, either 
externally or Internally, they destroy myriads 
of microbes. 
considered as living beings in the sense of the 
first sila or are they not? If so, perhaps no one 
can fully comply with 1t. Besides, some are of 
the opinion that people who refrain from 
taking the life of animals should also refrain 
fom eating meat, because Ií amounts to 
encouraging slaughter and is no less sinful 
according to them: Theo Hòa Thượng 
Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí 
Tuệ Phật Giáo, sự cấm lấy đi mạng sống 
không những chỉ cho loài người mà cho tất cả 
các sinh vật thuộc mọi loài, cả lớn lẫn bé, từ 
con sâu con kiến. Mỗi ngày, một số lớn súc 
vật bị giết để làm thực phẩm, người ăn thịt 
nhiễu, trong khi người ăn chay lại ít. Trong 
lãnh vực khoa học, nhiều con vật được dùng 
trong nhiều cuộc khảo cứu và thử nghiệm. 
Trong lãnh vực hành pháp, vũ khí được xử 
dụng để diệt tội phạm. Những cơ quan bảo vệ 
luật pháp trừng trị kẻ phạm pháp. Những kẻ 
hiếu chiến xử dụng vũ khí để giết hại lẫn 
nhau. Những hành động kể ra trên đây là 
những thí dụ không bị coi là bất hợp pháp hay 
đi ngược lại lề lối sinh hoạt hằng ngày trên 
thế giới. Thật ra, người ta còn có thể cho là 
sai khi cấm làm những hành động đó. Ngày 
nay nhiều động vật bị cấy những vi trùng, và 
nhờ những vi trùng, những mầm bệnh, và 
nhiều loại vi trùng đã được khám phá. Hầu 
hết mọi thứ đều chứa vi trùng, ngay cả đến 
nước uống. Tuy có một phân lớn những bất 
tịnh được ngăn lại bởi máy lọc, vi trùng vẫn 
qua được. Cho nên vô số vi trùng vào trong 
cuống họng ta với mỗi ngụm nước. Cũng 
giống như vậy với thuốc men, bất cứ lúc nào 
thuốc men được dùng đến, vô số vi trùng bị 


Are these microbes to be 


c) 


2) 


a) 


giết. Những vi trùng có được coi như là chúng 
sinh hay không phải là chúng sinh? Nếu như 
vậy, không ai có thể hoàn toàn tuân theo giới 
nầy được. Ngoài ra có một số người quan 
niệm là người không giết mạng sống con vật 
cũng nên không ăn thịt, vì ăn thịt là khuyến 
khích người khác sát sanh, tội cũng không 
kém gì người giết. 

The Buddha said: “Life ¡is dear to all.” In fact, 
all beings fear death and value life, we 
should therefore respect le and not kHI 
anything. This precept forbids not only killing 
people but also any creature, especially If If 1s 
for money or sport We should have an 
attitude of loving-kindness towards all beings, 
wishing them to be always happy and free. 
Caring for the Earth, not pollutng 1(s rIvers 
and arr, not destroying 1fs foresfs, etc, are also 
included in this precept—Đức Phật dạy: “Đời 
sống thật quí báu đối với chúng sanh mọi 
loài.” Thật vậy, tất cả chúng sanh đều tham 
sống sợ chết, chúng ta nên tôn trọng đời sống 
và không nên sát hại bất cứ sinh vật nào. 
Giới này không những cấm chúng ta sát hại 
con người, mà còn cấm chúng ta sát hại bất 
cứ sinh vật nào để kiếm tiền hay xem sát hại 
như một môn thể thao (săn bắn). Chúng ta có 
một thái độ bi mẫn đến muôn loài, và mong 
cho họ có đời sống hạnh phúc và giải thoát. 
Chăm sóc cho trái đất mà chúng ta đang ở, 
không làm ô nhiễm sông ngòi và không khí, 
không phá hủy rừng rậm cũng được bao gồm 
trong giới này. 

Not to Adattadanavirath  (skÐ— 
Adinnadana (p)—Không trộm cắp —Not to 
steal—Against theffENot to take anything 
which does not belong to you or what 1s not 
øiven fo you. 

Taking possession of anything that has not 
been given by Its owner or stealing, 1s also 
wrong, even legally speaking. Refraining 
from taking what 1s not given. Adattadana- 
viratth means not directly or Indirectly taking 
others belongings. On the contrary, one 
should give things, not only to human beinss, 
but also to animals. The Buddha always 
taught In his sutras “desire brings great 
misfortune; giving brings preat fortune.”—— 


steal: 


b) 


1601 


Lấy bất cứ thứ gì mà không được cho bởi chủ 
nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt 
pháp lý. Không trộm cắp có nghĩa là không 
trực tiếp hay gián tiếp phỉnh gạt để lấy của 
người. Trái lại còn phải cố gắng bố thí cho 
muôn loài. Đức Phật đã từng dạy “họa lớn 
không gì bằng tham lam; phước lớn không gì 
bằng bố thí” 

We all have the same right to own things and 
give them away as we wish. However, we 
should not take things that do not belong to us 
by stealing or cheating. Instead, we should 
learn to give to help others, and always take 
good care of the things that we use, whether 
they belong to us or to the public. In a broader 
sense, this precept means being responsible. 
lf we are lazy and neglect our studies or 
work, We are said to be “stealing time” of our 
own. This precept also encourages us to be 
generous. Buddhisfs give to the poor and the 
sick and make offerings to monks and nuns to 
practice being good. Buddhists are usually 
øenerous to their parents, teachers and friends 
to show gratifude for their advice, guidance 
and kindness. Buddhists also offer sympathy 
and encouragement to those who feel hurt or 
discouraged. Helping people by telling them 
about the Dharma 1s considered to be the 
highest form of giving—Tất cả chúng ta đều 
có quyền sở hữu như nhau, chúng ta có quyền 
cho theo như ý nguyện. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên lấy bất cứ thứ gì không thuộc về 
mình bằng cách trộm cắp hay lừa đảo. Thay 
vào đó, chúng ta nên học cách cho để giúp đở 
người khác, và luôn bảo trì những gì chúng ta 
đang xử dụng, dù vật ấy thuộc về ta hay của 
công cộng. Theo nghĩa rộng, giới cấm này 
bao gồm cả phần trách nhiệm. Nếu chúng ta 
trây lười và lơ là bổn phận học hỏi và làm 
việc, người ta nói chúng ta “đang ăn cắp thì 
giờ” của chính mình. Giới này cũng khuyến 
khích chúng ta nên có lòng quảng đại bao 
dung. Người Phật tử nên luôn giúp đở người 
nghèo khổ bệnh hoạn và cúng dường lên chư 
Tăng Ni đang tu tập. Người Phật tử cũng nên 
luôn quảng đại với cha mẹ, thầy bạn để tỏ 
lòng biết ơn với những lời khuyên lơn dạy dỗ 
tốt lành của họ. Người Phật tử cũng nên luôn 


3) 


a) 


b) 


tổ lòng thông cảm và khuyến tấn những 
người đang khổ đau phiển não. Giúp đỡ họ 
bằng lời Pháp Nhủ cũng được coi như là cách 
bố thí cao thượng nhất. 

Not to sexual  misconduct: 
Kamamithyacaradviratih (skt)—Kamesu- 
micchacara (p)—Không tà dâm. 

ÑNot to engage In improper sexual conduct. 
Against lust, not to commit adultery, to 
abstain from all sexual excess, or refraining 
from sexual misconduct. This includes not 
having sexual Intercourse with another”s 
husband or wife, or being Irresponsible In 
sexual relationship. Adultery 1s wrong. One 
who commifs it does not command respect 
nor does one Inspire confidence. Sexual 
misconduct ¡nvolving person with whom 
conjugal relatons should be avoided to 
custom, or those who are prohibited by law, 
or by the Dharma, 1s also wrong. SO 1s 
coercing by physical or even financial means 
a married or even unmarried person Into 
consenfting to such conduct. The purpose of 
this third sila 1s to preserve the respectability 
of the family of each person concerned and to 
safepuard is sanctity and inviolability— 
Không tà dâm có nghĩa là không lang chạ với 
vợ hay chồng người, hoặc với người không 
phải là vợ hay chồng của mình. Gian dâm là 
sai Người phạm tội gian dâm không còn 
được kính nể và không được ai tin cậy. Tà 
dâm dính líu tới những người mà mối liên hệ 
vợ chồng phải tránh theo tập tục, hay với 
những người cấm bởi pháp luật, hay bởi 
Pháp, là sai. Cho nên ép buộc bằng phương 
tiện vũ lực hay tiền bạc một người đã có gia 
đình hay người chưa có gia đình ưng thuận là 
tà đâm. Mục đích của giới thứ ba là gìn giữ sự 
kính trọng gia đình và mỗi người liên hệ để 
bảo vệ tính cách thiêng liêng bất khả xâm 
phạm. 

Avoiding the misuse of sex 1s respect for 
people and personal relatonships. Much 
unhappiness arises from the misuse oŸ sex 
and from living 1n irresponsible ways. Many 
families have been broken as a result, and 
many children have been victims of sexual 
abuse. For all lay Buddhists, the happiness of 


commit 


4) 


a) 


1602 


others 1s also the happiness of ourselves, so 
sex should be used In a caring and loving 
mamner, not in a craving of worldly flesh. 
When observing this precept, sexual desire 
should be controlled, and husbands and wIves 
should be faithful towards each other. This 
wIll help to create peace In the family. In a 
happy family, the husband and wife respect, 
trust and love cach other With happy 
families, the world would be a better place 
for us to live in. Young Buddhists should keep 
their minds and bodies pure to develop theIr 
goodness——GIới thứ ba là tránh tà dâm. Tránh 
tà dâm là tôn trọng con người và những quan 
hệ cá nhân. Nhiều bất hạnh xãy đến với 
những con người tà hạnh và có lối sống thiếu 
trách nhiệm. Kết quả của sự tà hạnh là nhiều 
gia đình tan vỡ, nhiều trẻ em trở thành nạn 
nhân của sự lạm dụng tình dục. Đối với tất cả 
Phật tử tại gia, hạnh phúc của chính mình 
cũng là hạnh phúc của người khác, vì thế vấn 
để tình dục phải được thực thi bằng sự lo lắng 
yêu thương, chứ không bằng sự ham muốn 
đòi hỏi của xác thịt. Khi thọ trì giới này, Phật 
tử tại gia nên tự kiểm vấn đề tình dục, và vợ 
chồng nên trung thành với nhau. Vấn đề này 
cũng giúp tạo nên sự an lạc trong gia đình. 
Trong một gia đình hạnh phúc, người chồng 
và người vợ phải tương kính và thương yêu 
nhau. Có được gia đình hạnh phúc, thế giới sẽ 
trở thành một nơi tốt hơn cho đời sống. Những 
người Phật tử trẻ nên luôn nhớ có thân thể 
tỉnh khiết mới phát sanh được những việc 
thiện lành trong cuộc sống hằng ngày. 

Not to le: Mrsavadavirath (skt——Không 
vọng ngữ. 

Not to lie, deceive or slander, agaInst lying, 
or deceiving and slandering: Refraining from 
lying speech. Not to lie Iincludes not saying 
bad things, not øossipIng, not fWIsting stOrI©S, 
and not lying. On the contrary, one must use 
the right øentle speech, which gives benefit to 
oneself and others. HHowever, sometimes 
they are unable to speak the truth; for 
instance, they may have to lie to save 
themselves from harm, and doctors lie to 
bolster their patients” morale. Lying under 
these circumstances may be confrary to the 


b) 


sila, but It Is not entirely contrary to the 
loving-kindness and to Ifs purpose. This sila 
aims at bringing about mutual benefits by 
adherng to truth avoiding  verbal 
offences. Similarly, utterances harmful to 
anotherˆs well-being, for example, malicious, 
abusive or sÏlanderous speech intended either 
to deride others or to vaunt oneself may be 
truthful, yet they must be regarded as wrong, 
because they are contrary to the sila—Không 
nói dối bao gồm không nói lời độc ác, không 
nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, 
không nói lời gian trá, như có nói không, 
không nói có. Trái lại, phải nói lời chân thật 
ngay thẳng hiển hòa, lợi mình lợi người. Tuy 
nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, đôi 
khi người ta không thể nói được sự thật, 
chẳng hạn họ phải nói dối để khỏi bị hại, và 
bác sĩ nói dối để giúp đỡ tinh thần bệnh nhân. 
Nói dối vào những trường hợp như vậy có thể 
trái ngược với giới luật, nhưng không hẳn là 
trái ngược với lòng từ bi hay mục đích. Cấm 
nói dối mục đích là đem lại lợi ích hỗ tương 
bằng cách gắn vào sự thật và tránh sự xúc 
phạm bằng lời nói. Giống như vậy, lời phát 
biểu làm hại hạnh phúc người khác, chẳng 
hạn như lời nói hiểm độc, sỉ nhục, phỉ báng 
nhằm nhạo báng người khác và khoe khoang 
mình là người đáng tin, có thể là sự thật, 
nhưng những lời như vậy bị coi là sai vì chúng 
trái với giới luật. 

We should respect each other and not tell lies 
or boast about ourselves. This would result in 
fewer quarrels and misunderstandinøs, and 
the world would be a more peaceful place. In 
observing the fourth precept, we should 
always speak the truth Chúng ta nên tôn 
trọng nhau và không nên vọng ngữ hay tự 
khoác lác. Tránh vọng ngữ có thể đưa đến ít 
tranh cãi và hiểu lầm hơn, và thế giới sẽ là 
một nơi an lành hơn. Cách hành trì giới thứ tư 
là chúng ta nên luôn nói sự thật. 

There are four committed by word—Có bốn 
biểu hiện vọng ngữ: 

Lying: Musavada (p)—Nói dối. 

Slandering: Pisunavaca (p)—Nói đâm thọc 
hay nói lời hủy báng. 


and 


1603 


11) Harsh speech: Pharusavaca (p)—Nói lời thô 


1V) 


5) 


b) 


lỗ cộc cằn. 

Frivolous talk: Samphappalapa (p)—Nói lời 
nhãm nhí vô ích. 

Not to drink alcohol or any Infoxicants: 
Madyapanavrratih (sk)——Sura-meraya-ma]Ja- 
pamadatthana (p)—Không uống rượu——Not to 
drink alcohol, refrain from intoxicanfs, not fo 
abuse drug—Không uống rượu, không uống 
những chất say, cũng như không dùng cần sa 
ma túy. 

Alcohol and other intoxicating substances 
cause menfal confusion and reduce memory. 
Not to drink ¡intoxicants (alcohol) means 
against drunkenness, to abstain from all 
1nfoXxIcants, or refraining from strong drink 
and sloth-producing drugs. lf one wants to 
Improve his knowledge and purIfy his mind, 
he should not to drink alcohol or take any 
drugs such as cocaine, which excites the 
nervous sys(em: Rượu là thứ làm rối loạn tinh 
thần, làm mất trí tuệ. Trong hiện tại, rượu là 
nguyên nhân sanh ra nhiều tật bệnh; trong vị 
lai thì rượu chính là nguyên nhân của ngu sĩ 
mê muội. Kinh Phật thường ví rượu hại hơn 
thuốc độc. Muốn tu tập hay phát huy trí tuệ 
phẩi tuyệt đối không uống rượu. Ngoài ra, 
cũng không được dùng các thứ thuốc kích 
thích thần kinh như thuốc phiện. 

This precept 1s based on self-respect. lí 
guards against losing control of our mind, 
body and speech. Many things can become 
addictive. They ¡nclude alcohol, drugs, 


smoking and unhealthy books. Using any of c) 


the above mentioned will bring harm to us 
and our family. One day, the Buddha was 
speaking Dharma to the assembly when a 
young drunken man staggered Into the room. 
He tripped over some monks who were siffting 
on the floor and started cursing aloud. His 
breath stank of alcohol and filled the air with 
a sickening smell. Mumbling to himself, he 
staøpeered out of the door. Everyone was 
shocked at his rude behavior, but the Buddha 
remained calm, “Great Assembly!” he said, 
“Take a look at this man! I can tell you the 
fate of a drunkard. He will certainly lose his 
wealth and good name. His body will grow 


weak and sickly. Day and night, he wil 
quarrel with his family and friends until they 
leave him. The worst thing 1s that he wIll lose 
hisồ wisdom and become confused.” By 
observing this precept, we can keep a clear 
mind and have a healthy body——Giới này dựa 
vào sự tôn trọng chính mình và không làm 
mất đi sự kiểm soát thân, khẩu, ý của chính 
mình. Nhiều thứ có thể trở nên những chất 
liệu làm cho chúng ta ghiển. Chúng bao gồm 
cả rượu, thuốc, hút thuốc và những sách vở 
không lành mạnh. Xử dụng bất cứ thứ nào 
trong những thứ vừa kể trên sẽ đưa đến sự 
tổn hại cho bản thân và gia đình. Một ngày 
nọ, Đức Phật đang thuyết Pháp cho hội chúng 
thì có một người trẻ say rượu đi khệnh khạng 
vào trong phòng. Người ấy vấp lên một vài 
chư Tăng đang ngồi trên sàn và bắt đầu to 
tiếng chưởi rủa. Hơi thở của người ấy nồng 
nặc mùi rượu. Rồi người ấy vừa nói lắp bắp, 
vừa đi khệnh khạng ra khỏi phòng. Mọi người 
đều sững sờ trước thái độ thô lỗ của người 
say ấy, nhưng Đức Phật vẫn bình thắn nói với 
tứ chúng: “Này tứ chúng! Hãy nhìn con người 
say ấy! Ta dám chắc về số phận của một 
người say. Hắn sẽ mất sức khỏe, mất tiếng 
tăm. Thân thể người ấy sẽ yếu đuối và bệnh 
hoạn. Ngày và đêm, người ấy sẽ cãi cọ với 
gia đình và bạn hữu cho tới khi nào bị mọi 
người xa lánh. Điều tệ hại hơn hết là người 
ấy sẽ mất đi trí tuệ và trở nên mê muội.” Giữ 
được giới này chúng ta sẽ có một thân thể 
tráng kiện và tỉnh thân linh mẫn. 

The Buddha has asked us to refrain from 
1ntoxicants. There are a multitude of reasons 
as to why we should follow this preceptĐức 
Phật bảo chúng ta không nên dùng chất say. 
Có rất nhiều lý do tại sao phải giữ giới nầy. 
Một thi sĩ đã viết về người say như sau: 
“Drunkenness expels reason, 

Drowns memory, 
Deface the brain, 
Diminish strength, 
Inflames the blood, 
Causes Incurable 
wounds. 

Is a witch to the body, 
A devil to the mind, 


exfternal and ¡Internal 


C) 


qI) 


l) 


1604 


A thief to the purse, 

The beggarˆs curse, 

The wife”s woe, 

The children”s sorrow, 

The picture of a beast, 

And self murder, 

'Who drinks to otherˆs health, 

And rob himself of his own. 

“Người say chối bỏ lẽ phải 

Mất trí nhớ 

Biến thể khối óc 

Suy yếu sức lực 

Làm viêm mạch máu 

Gây nên các vết nội và ngoại thương 

bất trị 

Là mụ phù thủy của cơ thể 

Lầ con quỷ của trí óc 

Là kẻ trộm túi tiễn 

Lầ kẻ ăn xin phê tởm 

Lầ tai ương của người vợ 

Là đau buôn của con cái 

Là hình ảnh một con vật 

Là kẻ tự giết mình 

Uống sức khỏe của người khác 

Và cướp đoạt sức khỏe của chính mình.” 
Alcohol has been described as one of the 
prime causes of man”s physical and moral 
degradation. Currently heroin 1s considering a 
thousand times more harmful and dangerous. 
This problem ¡is now worldwide. Thefts, 
robberies, sexual crimes and swindling of vast 
amgnttude have taken place duc to the 
pernicious Influence of drugs: Ruợu đã từng 
được xem như là một trong những nguyên 
nhân chính của sự sa đọa và tỉnh thần con 
người. Hiện nay các loại ma túy được xem là 
độc hại và nguy hiểm hơn cả ngàn lần. Vấn 
để nầy đã và đang trở thành vấn nạn trên 
khắp thế giới. Trộm cắp, cướp bóc, bạo dâm 
và lừa đảo ở tầm mức lớn lao đã xãy ra do 
ảnh hưởng độc hại của ma túy. 

The benefits of the five precepts. Observing 
of the five precepts will help us with the 
followings—Công Dụng Của Ngũ Giới—Ngũ 
giới giúp chúng ta những điều sau đây: 

Help make our life have more quality: Khiến 
cho đời sống chúng ta có phẩm chất hơn. 


2) Help us obtain dipniy and respect from 
others: Khiến cho chúng ta được mọi người 
kính trọng. 

Help make us a good member of the family, a 
good father or mother, a filial child: Khiến 
cho chúng ta trở thành một thành viên tốt 
trong gia đình, một người cha hiển, mẹ tốt, 
con ngoan. 

Help make us good citizens of the socIety: 
Khiến chúng ta trở thành công dân tốt của xã 
hội. 

Five precious things: Ngũ Bảo—The five 
precIous things such as gold, silver, pearls, coral 
and amber——Năm thứ quí là vàng, bạc, trân châu, 
san hô, mã não. 


3) 


4) 


Five primary colors: Ngũ Sắc. 
I1) White: Trắng. 


2) Blue: Xanh. 
3) Yellow: Vàng. 
4) Red: Đỏ. 

5) Black: Đen. 


Five principles: See Eive Buddha families. 

Five principles to make a verdict: Năm 
nguyên tắc luận án—When the Buddha preached 
about principles for wise administration, he 
mentioned the 
pminciple of King Great Light with five main 
principles of a wise judge—Khi Đức Thế Tôn 
thuyết giảng về những nguyên tắc hành chánh 
khôn ngoan như nguyên tắc của King Great Light, 
Ngài đã nói về năm nguyên tắc luận án của một 
thẩm phán khôn ngoan. 

l) A wise Judge must examine the truthfulness 
of the facts presented: Một thẩm phán khôn 
ngoan phải xem xét kỹ lưỡng về sự thật của 
những sự kiện được trưng bày. 

A wise Judge must ascertain that they fall 
within his Jurisdiction. 
Judgment with full authority, 1t 1s effective, 
but If he does so without authority, 1t only 
causes complications; he should await the 
correct conditions: Một thẩm phán khôn 
ngoan phải chắc chắn mình có thẩm quyển. 
Nếu vị thẩm phán có thẩm quyển đầy đủ thì 
cuộc xử án sẽ có hiệu quả; nếu không có 
thẩm quyền mà cứ xử sẽ gây nên nhiều phức 
tạp; vị ấy nên đợi đến khi nào có những điều 
kiện đúng đắn. 


a wise administraton like 


2) 
lf he renders a 


1605 


3) He must judge Justly; that 1s, he must enter 
1nto the mind of the defendant. If he finds that 
the deed was done without criminal intent, he 
should discharge the man: Vị ấy phải xét xử 
phân minh, phải đi vào tâm trí của bị cáo. 
Nếu thấy rằng hành động xãy ra không cố ý 
phạm tội, phải miễn tố người ấy. 

4) He should pronounce his with 
kindness but not harshness; that 1s, he should 
apply a proper punishment but should not go 
beyond that. A good ruler will Instruct a 
criminal with kindness and give him time to 
reflect upon his mistakes: Vị ấy nên tuyên án 
một cách từ ái chứ không cay nghiệt; nghĩa là 
hình phạt vừa phải chứ không quá đáng. Vị 
ấy nên chỉ dạy phạm nhân một cách từ ái và 
cho phạm nhân thời gian suy nghiệm những 
lỗi lầm đã gây nên. 

53) He should Judge with sympathy but not In 
anger; that 1s, he should condemn the crime 
but not the criminal. He should let his 
Judgmernt rest on foundation of sympathy, and 
he should use the occasion to try and make 
the criminal realize his mistakes: Nên định án 
bằng sự cảm thông chứ không bằng sự giận 
dữ; nghĩa là chỉ lên án tội chứ không phải 
người phạm tội. Sự phán quyết của vị ấy nên 
tựa trên căn bản cảm thông, và dành cơ hội 
cho phạm nhân nhận thức được những lỗi lầm 
đã gây nên. 

Five proper courses fo ensure the bliss of 

the Pure Land: Ngũ Chánh Hạnh. 

l1) Intone the three sutras (Amitabha, Infinite 
Life, Meditation on the Infinie Life): Tụng 
đọc chánh hạnh —Tụng đọc Kinh A Di Đà, 
Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ. 

2) Meditate on the Pure Land: Quán sát chánh 
hạnh—Quán sát về Tây Phương Tịnh Độ. 

3) Worship solely Amitabha: Lễ bái chánh 
hạnh—Lễ bái Đức Phật A Di Đà. 

4) Invoke the name of Amitabha Buddha: Xưng 
danh chánh hạnh—Xưng tụng hồng danh Đức 
Phật A Di Đà. 

53) Extol and make offerings to Amitabha 
Buddha: Tán thán cúng dường chánh hạnh—— 
Tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà. 


verdict 


Five profecfions: According to Zen master 

Sayadaw U. Pandita In “In This Very Life,” as 

gardeners do, Zen practitioners must build a fence 

around our litle plot to protect against large 
animals, deer and rabbits who might devour our 
tender plant as soon as 1f tries to sprout. There are 

five protections—Theo Thiển sư Sayadaw U. 

Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp Sống 

Này,” giống như người làm vườn, hành giả phải 

xây dựng một hàng rào quanh miếng đất nhỏ của 

mình để ngăn chặn những loài thú như nai hay thỏ 
có thể phá hại những cây non khi chúng vừa mới 
đâm chổi. Có năm loại bảo vệ. 

l) The first protection 1s “sia nuggahita,” 
morality`s protectlon against gross and wild 
behavior which agiates the mind and 
prevents concentration and wisdom from ever 
appearing: Loại bảo vệ thứ nhất là “giới luật” 
nhằm giúp chúng ta chống lại cách hành sử 
buông thả làm tâm giao động và ngăn trở 
Định và Tuệ phát sinh. 

2) The second protection 1s “Sutta nuggahita.” 
We must water the seed. This means listening 
to discourses on the Dharma and reading 
texs, then carefuly applying the 
understanding we have gained In our dally 
le. However, try not to over-watering for 
ths will rot our seed, our goal Is only 
clarification. It is definitely not to bewilder 
ourselves, øetting lost In a maze of concepts: 
Loại bảo vệ thứ hai là phải nghe giảng kinh 
pháp, cũng giống như trông cây phải tưới 
nước bón phân vậy. Nghĩa là nghe pháp và 
đọc kinh sách, rồi sau đó đem áp dụng những 
hiểu biết của mình vào cuộc sống hằng ngày. 
Tuy nhiên, cố gắng đừng tưới quá lố vì làm 
như vậy sẽ làm hư mầm cây, mục đích của 
chúng ta là hiểu rõ ràng phương pháp tu tập. 
Đừng để mình lúng túng và lạc hướng trong 
những khái niệm là được. 

3) The third protection 1s “Sakaccha nuggahita.” 
This 1s the one every practiioner should 
dwell on. “Sakaccha nuggahita” means to 
discuss with a teacher, and it is likened to the 
many processes ¡involved in cultivating a 
plant. Plants need different things at different 
times. Soil may need to be loosened around 
the roots, but not too much, or the roots will 


4) 


5) 


1606 


loose thetr grip 1n the soil. Leaves must be 
trinmed again with care. Overshadowing 
plants must be cut down. In Just this way, 
when we discuss our practice with a teacher, 
the teacher will give different instructions 
depending on what ¡1s needed to keep us on 
the right path: Loại bảo vệ thứ ba là tham vấn 
với thây. Nghĩa là hành giả phải trình pháp 
với thiển sư cho vị ấy biết được kinh nghiệm 
kinh qua của mình để chỉ dạy thêm, cũng 
giống như trồng cây cần phải có đất xốp 
quanh gốc, nhưng không nên quá xốp làm cho 
cây không bắt rễ vào đất được. Lá cành phải 
được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Những cây 
làm che khuất cây mình trồng phải được cắt 
xuống. Cũng như vậy, vị thiển sư sẽ tùy theo 
kinh nghiệm của từng người mà có những 
điều chỉ dẫn thích hợp để giúp cho hành giả 
vững tiến trên đường tu tập. 

The fourth protection 1s “Samatha nuggahita,” 
the protection of concentration, which keeps 
of the caterpilas and weeds of 
unwholesome states of mind. As we practice 
we make a strong effort to be aware of 
whatever 1s actually arising at the six sense 
doors: eye, ear, nose, tongue, body and mind, 
in the present moment. When the mind 1s 
sharply focused and energetic In this way, 
grecd, hatred, and delusion have no 
opporfunmfy to creep In. Thus, concentration 
can be compared to weeding the area around 
the plant, or to applying a very wholesome 
and natural type of pesticide: Loại bảo vệ thứ 
tư là “tập trung vào để mục để có định lực” 
hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong 
lúc tu tập thiển chúng ta phải cố gắng tập 
trung tâm ý vào để mục và tỉnh thức nhận 
diện những gì đang xảy ra ở sáu căn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý. Khi tâm có định lực sắc 
bénvới sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham, sân, sỉ 
sẽ không có cơ hội dấy động lên. Chính vì 
vậy mà sự tập trung có thể được ví với việc 
làm cỏ dại quanh cây trông, bằng cách áp 
dụng thuốc trừ cò một cách tự nhiên và thiện 
lành. 

The fifth protection 1s “Vipassana nugøahita.” 
lf the first four protections are present, 
insiphts have the opportunity to blossom. 


However, practtioners tend to become 
attached to cearly Insight 
experlences related to strong concenfrafion. 
Unfortunately, this wIll hinder their practice 


from ripening into deeper levels of Insights. 


and unusual 


Practiloners must coninue to meditate 
forcefully at a high level, not stopping to 
dwell in the enjoyment of mind nor other 
pleasures of concentrafion. Craving for these 
pleasures 1s called “Nikant tanha.” It 1s 
subtle, like cobwebs, aphids, mildew, tiny 
spiders, sticky little things that can eventually 
choke off the growth of the plant of wisdom. 
Even If a practitioner gets caught ¡in such 
booby traps, however, a øgood teacher can find 
out about this in the Interview and nudge him 
or her back onfo the straight path. This is why 
discussing one”s experlences with a teacher 1s 
such an important protection for medifation 
practice: Loại bảo vệ thứ năm. Nếu có được 
bốn loại bảo vệ kể trên thì tâm chúng ta sẽ 
kết trái trí tuệ. Tuy nhiên, hành giả thường có 
khuynh hướng dính mắc vào những kinh 
nghiệm đặc biệt hoặc kỳ diệu do tâm đưa tới. 
Sự dính mắc này là một trở ngại khiến hành 
giả không thể tiến xa hơn được. Hành giả 
phải tiếp tục hành thiển một cách liên tục để 
tiến xa hơn, chứ không dừng lại để trụ vào sự 
vui thích của tâm cũng không vui thích trước 
những sự tập trung khác. Sự luyến chấp vào 
những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn 
cho bước đường tu tập. Loại lạc thú này có 
tên là “Ái dục vi tế.” Nó vi tế, linh hoạt và 
nhẹ nhàng như một mạng nhện mong manh, 
nhưng nó có tác dụng làm trở ngại sự lớn 
mạnh của cây trí tuệ. Ngay cả khi hành giả 
vướng mắc vào những trở ngại này, một vị 
thầy giỏi có thể tìm ra trong buổi tham vấn và 
có thể dẫn dắt thiển sinh trở về đường chánh. 
Đây là lý do tại sao việc bàn luận kinh 
nghiệm với một vị thầy là một loại bảo vệ 
quan trọng trong tu tập thiền định. 


Five punishmenfs: Ngũ Hình. 


]) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Death penalty: Tử hình. 

Life sentence: Chung thân. 

Sentence for a limited term: Cấm cố hữu hạn. 
Detention: Câu lưu. 

Eine: Phạt vạ. 


1607 


Five pure desires: Tịnh Khiết Ngũ Dục —The 
five pure desires or senses, I.e. of the higher 
worlds in contrast with the coarse senses of the 
lower worlds—Ngũ dục thanh tịnh, như nơi 
thượng giới, đối lại với những giác quan thô thiển 
trong hạ gIới. 

Five Pure Dwelling Heavens: Heavens of No- 

Return—Ngõũ Tịnh Cư Thiên—Năm cõi trời Tịnh 

Cư—See Five pure-dwelling heavens In the fourth 

dhyana and Seven Heavens In the Form Realm 

(Bì). 

Five pure-dwelling heavens in the fourth 

dhyana: Ngũ Tịnh Cư Thiên. 

Œ)  According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five 
pure-dwellineg heavens in the fourth dhyana 
heaven, Iinto which arhats are finally born— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có Ngũ Tịnh Cư hay ngũ sắc giới đệ tứ 
thiển thiên, là chỗ vãng sanh của các bậc A- 
La-Hán (Bất Hoàn): 

1l) The heaven free from all trouble: Avrhas 
(sk)——Vô phiển thiên—Chốn không còn mọi 
sự phiền não. 

2) Heaven of no heat or distress: Atapas (skt}— 
Unworried—Vô nhiệt thiên—Chốn không 
còn sự não nhiệt. 

3) Heaven of beautful presenfation: Sudrsas 
(sk)— Thiện hiện thiên—Chốn năng hiện 
thắng pháp. 

4) Heaven of beauty: Sudrsanas (skt—Thiện 
kiến thiên—Chốn có thể thấy được thắng 
pháp. 

53 The highest heaven of the form-realm: 

Akanisthas (skt)—Peerlesse—Sắc cứu cánh 

thiên—Cõi trời sắc giới cao nhất—. 

In the Surangama Sutra, book Nine, the 

Buddha told Ananda about the Five Pure 

Dwelling Heavens as follows: “Ananda! 

Beyond the four Dhyana Heavens, are the 

five pure dwelling heavens or heavens of no 

return. For those who have completely cut off 
the nine categorles of habits In the lower 
realms, neither suffering nor bliss exist, and 
there 1s no regression to the lower levels. All 
whose minds have achieved this renunciation 
dwell in these heavens together—Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã 


qI) 


nói với ngài A Nan về Ngũ Tịnh Cư Thiên 
như sau: “Ông A Nan, trong Tứ Thiển lại có 
năm Tịnh Cư Thiên hay Bất Hoàn Thiên, đã 
dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự 
khổ vui, nơi xả tâm chúng đồng phận an lập 
chỗ ở.”: 

I) No Afflicion Heaven: Vô Phiển Thiên— 
Those who have put an end to suffering and 
bliss and who do not get involved in the 
contention between such thougphts are among 
those In the Heaven of Ño Affliction—Những 
vị mà khổ và vui đã diệt, tâm chẳng bận rộn, 
là những vị đang trụ trong cõi Vô Phiển 
Thiên. 

2) No Heat Heaven: Vô Nhiệt Thiên—Those 

ther  practice, 
movement or In resfraint, Investigating the 
baselessness of that involvement, are among 
those 1n the Heaven of No Heat—Những vị tự 
tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng 
đối đãi, hạng nầy gọi là Vô Nhiệt Thiên. 

3) The Good View Heaven: Thiện Kiến 
Thiên—Those whose vision 1s wonderfully 
perfect and clear, view the realms of the ten 
directions as free of defiling appearances and 
devoid of all dirt and filth. They are among 
those in the Heaven of Good View——Mười 
phương thế giới, diện kiến trong lặng, chẳng 
còn tất cả cấu nhiễm của cảnh trần, hạng nầy 
gọi là Thiện Kiến Thiên. 

4) The Good Manifestation Heaven: Thiện Hiện 
Thiên—Those whose subtle vision manIfests 
as all their obstructions are refined away are 
among the Heaven of Good 
Manifestation—Diệu kiến hiện tiền, biến tạo 
vô ngại, hạng nầy gọi là Thiện Hiện Thiên. 

5) The Ulimate Form Heaven: Sắc Cứu Cánh 
Thiên —-Those who reach the ultimately 
subtle level come to the end of the nature of 
form and emptiness 
boundless realm. They are among those 1n the 
Heaven of Ultimate Form—Sắc trần từ tướng 
đến chỗ cứu cánh chẳng động, cùng tột tánh 
sắc chẳng có bờ bến, hạng nầy gọi là Sắc 
Cứu Cánh Thiên. 

Eive qualifications: Năm điều kiện. 

(A) The Buddha taught: “To be a trainer of 
elephants, one must have five qualifications.” 


who Isolate whether ¡n 


those In 


and enter Iinto a 


1608 


1) Good health: Sức khỏe tốt. 

2) Self-confidence: Tự tin. 

3) Diligence: Tĩnh chuyên. 

4) Sincerity of purpose: Thành thật trong chủ 
đích. 

5) Wisdom: Phải có trí huệ. 

(B) The Buddha also taught: “To follow the 
Buddha's Noble Path to Enliphtenment, one 
must have the same five øood qualities. 

Five realms: Ngũ cảnh giới. 

1l) The sensual realm or the realm of desire: 
Kamadhatt (sk The world of living 
beings—Dục Giới— Thế giới của các loài 
sinh động—See Kamadhatu. 

2) Heaven with form: Rupadhatu (skt—Sắc 
GIới. 

1) First Dhyana Heaven: Sơ thiền thiên. 

1) Second Dhyana Heaven: Nhị thiền thiên. 

ii) Third Dhyana Heaven: Tam thiển thiên. 

iv)_ Fourth Dhyana Heaven: Tứ thiền thiên. 

**. See Four dhyana heavens. 

3) Heaven without form: Arupadhatu (skt——Vô 


Sắc Giới. 

The endlessness of Space: 
Akasanantyayatanam (skt—Không vô biên 
XỨ. 

1) The endlessness of mind: 
ViJnanantyayatanam (skt)—Thức vô biên xứ. 

11) The heaven of nothingness: 


Akincanyayatanam (skt——Vô sở hữu xứ. 

Neither conscious nor unconscious state of 

heaven: ÑaIvasamJnanasamjnayatanam 

(skÐ—Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

See Four Immaterial or Formless Heavens. 

4) Extinction: NÑirodha-samapatti (skÙ— 
Bodhisattva or Arhat—Tiịch Diệt Địa—Bồổ 
Tát hay A La Hán. 

5) Abstract-meditation the 
principle, 1.e., world: Dharmadhatu-samapatftI 
(sk)—Phật địa hay Pháp giới địa—Thiển 
quán về nguyên lý phổ biến, tứ thế giới. 

** See Gocara. 

Five realms of a Buddha: Ngũ Sở Y Độ—The 

five Buddha-ksetra or dependencIes, the realms or 

conditions ofa Buddha—Năm cõi sở y: 

1) The Buddha”s dharmakaya-ksetra, or realm of 
his spiriual nature, depend on and yet 
1dentical with Bhutatathata: Pháp Tính Độ— 


1V) 


+ 


on unIversal 





Cõi nương tựa của pháp thân thanh tịnh của 
Đức Như Lai, lấy Chân Như làm thể, nhưng 
thân và cõi đó không sai biệt. 

2) The Buddha's sambhogakaya realm with 1s 
five immortal skandhas, 1.e. his glorified body 
for his own enjoyment: Thực Báo Độ —Tự 
Thọ Dụng Độ—Cõi mà báo thân viên mãn 
của Đức Như Lai nương tựa vào, lấy năm uẩn 
vô lậu làm thể. 

3) The land or condition of his self-expresslon as 
wisdom: Sắc Tướng Độ—Cõi vi trần tướng 
hải của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí tự hành 
thể. 

4) The Buddha”s sambhogakaya realm for the 
Joy of others: Tha Thụ Dụng Độ—Tha dụng 
thân của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí lợi tha 


làm thể. 
5) The realim on whích the Buddha”s 


nirmanakaya depends, which results In his 
relation to every kind of condition: Biến Hóa 
Độ——Cõi nương tựa của biến hóa thân, tùy 
theo tâm của chúng sanh mà biến hiện thành 
đủ mọi cõi nước tịnh uế. 
Five realms of existence: Ngũ giới (Hells, 
Hungry ghosts, Animals, Humans, Heaven). 
Five reasons that Buddhists reluctantly go 
to temple: Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc 
Dĩ—See Five reluctant situations the majority of 
people go to temple. 
Five reasons of non-retrogression for those 
who are reborn in the Pure Land: Năm Nhân 
Duyên Khiến Cho Người Vãng Sanh Tịnh Độ 
Không Thối Chuyển—Five reasons why those 
who are reborn in the Pure Land achieve non- 
retrogression—The Infiinite Sutra confirms that 
those who achieve rebirth in the Pure Land 
always dwell In correct samadhi, and are all at the 
sfage of “AvaIvartika” or non-retrogression. The 
anclents have said: “Without a vow to be reborn, 
rebirth cannot be achieved; however, with a 
sincere vow, all achieve rebirth. Without rebirth in 
the Pure Land, the stage of non-retrogression 
cannot easily be reached; however, with rebirth, 
all achieve non-retrogression. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the Treatise on 
The Ten Doubts, question number 19, there are 
five reasons why those who are reborn In the Pure 


1609 


Land achieve non-retrogression—Kinh Vô Lượng 

Thọ dạy rằng những kẻ vãng sanh Tịnh Độ đều 

trụ nơi chánh định, và đều là các bậc A Bệ Bạt 

Trí, tức là bậc Bất Thối Chuyển. Cổ Đức đã dạy: 

“Không nguyện vãng sanh Tịnh Độ thì khó lòng 

vãng sanh; tuy nhiên, một khi đã thực nguyện thì 

tất cả đều được vãng sanh. Không sanh Tịnh Độ 
thì khó thành tựu Bất Thối Chuyển; tuy nhiên, khi 
đã vãng sanh Tịnh Độ thì tất cả đều được bất thối 
chuyển.” Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có 
năm nhân duyên khiến cho người vãng sanh Tịnh 

Độ không còn bị thối chuyển nữa: 

l) The power of the Buddhas  great, 
compassionate vow embraces and protecfs 
them: Do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp 
trì. 

2) The Buddha”s light or wisdom always shines 
upon them, and, therefore, the Bodhi Mind of 
these superior people will always progress: 
Ánh sáng hay trí huệ Phật thường soi đến 
thân, nên lòng Bổ Đề của chư thiện nhân 
luôn luôn tăng tiến. 

3) In the Western Pure Land, the birds, water, 
forests, trees, wind and music all preach the 

of “suffering, emptiness, 
1mpermanence and no-self.” Upon hearing 
this, practitioners begin to focus on the 
Buddha, the Dharma and the Sangha: Nơi cõi 
Tây Phương Tịnh Độ, chim, nước, rừng cây, 
gió, âm nhạc thường phát ra tiếng pháp “khổ, 
không, vô thường và vô ngã;` hành giả nghe 
rồi sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng. 

4) Those who are reborn in the Pure Land have 
the hiphest level Bodhisatvas as thelr 
companions and are free from all obstacles, 
calamiles and evil conditions. 
there are no externalists or evil demons_, so 
their Minds are always calm and still: Chúng 
sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành toàn 
là các bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả 
các chướng nạn, ác duyên, lại không có ngoại 
đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. 

53) Once they are reborn In the Pure Land, their 
life span is inexhaustible, equal to that of the 
Buddhas and Bodhisattvas. Thus they can 
peacefully cultivate the Dharma for countless 


Dharma 


Moreover 


eons: Đã được sanh về Tịnh Độ thì thọ lượng 
vô cùng, đồng với chư Phật và chư Bồ Tát, an 
nhiên tu tập trải qua vô biên a tăng kỳ kiếp. 

Five rebirths: Ngũ Sinh —Five rebirths or states 

or conditions of a bodhisattva”s rebirth—Năm 

cách sinh của chư Bồ Tái: 

l) To be reborn stay 
calamities by sacrificing himself: Tức Khổ 
Sinh—Các ngài sanh ra trong đời khổ hay tự 
hy sinh để cứu khổ. 

2) To be reborn In any class that may need him: 
Tùy Loại Sinh—Tùy loài chúng sanh nào cần 
thì các ngài tái sanh vào đó mà hóa độ. 

3) To be Superlor condiIons, 
handsome, wealthy or noble: Thắng Sinh— 
Các ngài sinh vào chỗ phú quý giàu sang, 
tướng mạo đẹp đẽ để hóa độ chúng sanh. 

4) To be reborn In various grades of kingship: 
Tăng Thượng Sinh—Các ngài sinh ra làm 
nhiều thứ bậc vua chúa để tiện bể hóa độ 
chúng dân. 

5) FEinal rebirth before Buddhahood: Tối Hậu 
Sinh—Các ngài tái sanh lần cuối cùng để độ 
chúng sanh trước khi thành Phật. 

FEive Records of the Torch: Ngũ Đăng Lục— 

Five independent but complimentary collections 

compiled during the Sung Era (960-1279)—Năm 

bài sưu tập độc lập được soạn vào triểu đại nhà 

Tống. 

Five reluctant situafions the majority of 

people gøo to templc: that 

Buddhists relucfantly go to temple—Năm Trường 

Hợp Đi Chùa Bất Đắc Diĩ—According to 

Venerable Thích Hải Quang ¡in the Letters to 

Buddhist Followers, there are very few people 

who honestly wish to escape the cycle of rebirths, 

be liberated from birth and death, to seek rebirth 
to the Pureland to come to temple to cultivate. 

There are five reasons that Buddhists reluctantly 

go to temple. No matter what reasons, such 

cultivation is still producing some wholesome 
deeds, 1s still better than no cultivation or having 
no faith-- Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang 
trong Thư Gửi Người Học Phật, ít thấy có người vì 
thực tình muốn thoát nẻo luân hồi, xa la sanh tử, 
cầu vãng sanh Tịnh Độ mà đến chùa tu hành. Có 
năm trường hợp đi chùa bất đắc dĩ. Dù thế nào đi 
nữa, việc tu hành như thế cũng gieo được nhân 


in calamitles or to 


reborn in 


Flive reasons 


1610 


lành và phước đức về sau, còn tốt hơn là không tu 

hành hay không có tín tâm øì cả. 

l) Some people go to the temple to pray to 
quickly overcome their sickness or allment: 
Có người vì bệnh nặng mà đi chùa vái van 
cho mau qua chóng khỏi. 

2) Some people go to the temple to chant sutras 
and practice Buddha Recitaion with the 
purpose to pray for their deceased parenfs as 
a way to repay their parenfs” kindness: Vì 
muốn cầu siêu trả hiếu cho cha mẹ mà đi 
chùa tụng kinh niệm Phật. 

3) Some people come to the temple to prosfrate 
to Buddha and make offerinnes with the 
purpose to pray for therr homes and daily 
subsistence to remain prosperous: Vì cầu cho 
nhà cửa, sự nghiệp vững bền mà đến chùa 
lạy Phật, cúng dường. 

4) Some people are afraid of calamitles and 
disasters so they come to the temple to vow to 
become vegetarians: Vì sợ tai nạn mà đến 
chùa vái nguyện ăn chay niệm Phật. 

53) Some people come to the temple because 
they wish to repay something they vowed 
before when they experienced hardships: Vì 
muốn trả cho rồi các lời vái van đã lỡ phát 
nguyện khi trước. 

Five right( objects of faith: Ngũ Chúng Tín 

Tâm——According to the Awakening of Faith, there 

are five kinds of faith Theo Đại Thừa Khởi Tín 

Luận, có năm loại tín tâm: 

1l) Faith ¡in bhutatathata (chân như) as the 
teacher of all Buddhas: Tín căn Bản—Tin lý 
Chân Như là thầy của chư Phật. 

2) Faithin the Buddha: Tin Phật. 

3) Faith in the Dharma: Tin Pháp. 

4) Faith In the Sangha: Tin Tăng. 

53) The fñive paramitas—Ngũ Ba La Mật: 

a) Almsgiving: Bố Thí. 

b)  Morality: Trì Giới. 

c)  Patience: Nhẫn Nhục. 

d)  Zeal (Progress): Tinh Tấn. 

e)_ Meditation: Thiển Định. 

Five roofs: Ngũ Căn—See Eive Faculties. 

Five roofs of Bodhisattva development: Ngũ 

Chủng Tánh—See germ-natures Of 

bodhisatva development. 


five 


FEive rules among the Bhiksus requested by 
Devadatta: Đề Bà Ngũ Giới—The rules among 
the Bhiksus requested by Devadatta; however, the 
Buddha declared that his disciples were free to 
adopt these rules or not, but would not make them 
compulsory for all——Năm giới luật cho hàng xuất 
gia mà Đề Bà Đạt Đa đã để nghị với Phật. Tuy 
nhiên Phật đã tuyên bố rằng đệ tử của Ngài được 
tự do lựa chọn, theo hay không theo năm điều ấy, 
chứ Ngài không bắt buộc: 

1) Monks should live their lives In the forest: Tỳ 
kheo phải sống trọn đời trong rừng. 

2) Monks should live on alms begged: Tỳ Kheo 
phải sống đời du phương khất sĩ. 

3) Monks should wear robes made from rags 
collected from dust-heap and cemeterles: Tỳ 
Kheo phải đắp y bá nạp (may bằng những 
mảnh vải cũ lượm ở những đống rác hay 
nghĩa địa). 

4) Monks should live at a foot of a tree: Tỳ 
Kheo phải sống dưới gốc cây. 

5) Monks should not eat fish or flesh throughout 
life: Tỳ kheo phải trường chay (ăn chay suốt 
đời). 

Five rules for the entrant: Nhập Chúng Ngũ 

Pháp—Năm quy luật nhập chúng——Submision, 

kindness, respect, recognition of rank or order, 

and non but religIous conversation—See Enter the 
assembly of monks. 

Five sciences: Ngũ Minh—Pancavidya (sk— 

The five scilences or studies of India which help 

people improve their knowledge or wisdom—— 

Năm minh hay năm môn học xưa của Ấn Độ giúp 

con người phát triển trí huệ: 

l) Sabdavidya (skÐ: Thanh Minh—Grammar 
and composition The learnng of 
communication which Includes all means of 
communication, all languages, writings, and 
the modern techniques of transmitting Ideas 
and Iimages, I1.e., radio, television, telephone, 
telegraph, fax, etc— Thuyết minh về ngữ 
pháp và luận văn trong ngôn ngữ. Đây là 
môn học về truyền đạt hay truyễển tin, gồm 
những phương tiện thông tin, ngôn ngữ, chữ 
viết, và những kỹ thuật hiện đại về sự loan 
truyền tư tưởng và hình ảnh, như vô tuyến 
truyền thanh, truyền hình, điện thoại, viễn ấn, 


2) 


3) 


Sài 


1ó11 


thư, vân vân—See 
Communication. 

Silpakarmasthana (skÐ: Công Xảo Minh— 
The arts and mathematics. The learning of 
technoloøy, which ¡in the Buddha”'s time 
included the arts of agriculture, commerce, 
astronomy, geography, architecture, and 
kmds of  crafs. Nowadays, 
Silpakarmasthana includes housing and urban 
development, transportation, technologIes, 
transporftation, enersy, 1rripation, 
consfructfion, business 
management—Thuyết minh về nghệ thuật và 
toán pháp, hay môn học về kỹ thuật mà trong 
thời Đức Phật còn tại thế bao gồm những kỹ 
thuật về nông nghiệp, thương nghiệp, thiên 
văn, địa lý, kiến trúc, và các loại công nghệ. 
Trong thời đại hôm nay, công xảo minh bao 
gồm những ngành phát triển gia cư và thành 
thị, vận tải, năng lượng, thủy lợi, kiến thiết, 
quản lý kỹ nghệ và kinh doanh. 

Cikitsa (skÐ: Y Phương Minh—Medicine, or 
the learning of medicine, or the knowledge of 
curable diseases. At the Buddhaˆ°s time, 1t 


điện Learnng of 


VaArious 


Industrial and 


consisted of methods and medicines for 
treating diseases, 
surpIcal operatlons fo a certain extent, and 
hygenc precautlons. In time, 
biological, physiological, physical, medical 
and the art of healing the body and mind can 
be ineluded under this science—Thuyết minh 
về y thuật hay y học. Môn học về y khoa, 
hoặc về bệnh lý trị liệu. Trong thời Đức Phật 
còn tại thế, môn nầy bao gồm những phương 
pháp và các thứ thuốc chữa những bệnh nội 
ngoại khoa, thủ thuật, và những cách vệ sinh 
phòng ngừa ở trình độ sơ khai. Hiện nay, Y 
phương minh bao gồm tất cẩ các môn sinh vật 
học, sinh lý học, thể chất học, giải phẩu học, 
y dược học, và tâm lý trị liệu với cách chữa 
trị phối hợp cả thể chất lẫn tinh thần. 

Hetuvdya (sk0: Nhân Minh—Logic— 
Reason—The learning of Logic and Sclence 
1S concerned with the knoeledge of the origin 
of the universe, the earth, wafer, energy, and 
aIr. Originally, this realm of knowledge was 
dominated by realm of knowledge was 
dominated by logic and phylosophy, but in 


Iinternal⁄Ð and external 


modern 


5) 


modern time, they concerned 
mathematics, physics, chemistry, the science, 
logistic physical—Thuyết minh về lý luận 
hay lẽ chánh tà chân ngụy. Môn học về luận 
lý và khoa học, liên quan tới kiến thức về 
nguồn gốc của vũ trụ, trái đất, nước, năng 
lượng và không khí. Thời xưa, lãnh vực kiến 
thức nầy bị chế ngự bởi các ngành luận lý và 
triết học, nhưng hiện nay nó chú trọng vào tất 
cả những môn toán học, vật lý, hóa học vật 
lý nguyên tử, thiết kế lý luận trong các loại 
máy điện toán, và tất cả những môn khoa học 
cơ bản dùng vào cơ khí và công nghệ. 
Adhyatmatidya (skÐ: Nội Minh—Philosophy 
or the knowledge of the supreme spIirit or 
atman—Authoritative of the scriptures. The 
realization of the Inner Truth, perfect wisdom 
and all the hiph knowledge of the 
enliphtened. We can see that the Buddha laid 
down directions for Bodhisattvas to follow. 
They must be able to offer thelr services to 
the communtty, or generral public, as a 
professional or practiioner of one of the 
branches of knowledge. At the same time, 
they must cultivate the Buddha”s wisdom by 
constantly learning, lisitening, medifating and 
contemplating—Triết học về tông phái Phật 
giáo hay trí tối thượng. Môn học về “Thể 
Hiện Chân Lý Nội Tâm,” về đại trí huệ và 
Bát nhã. Đức Phật đã để xướng những hướng 
đi cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phải có 
tài năng để có thể phục vụ cho chúng sanh 
và xã hội, với tư cách là những người tại gia, 
Phật tử phải thấy rằng Đức Phật đã đề xướng 
những hướng đi cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ 
Tát phải có tài năng để có thể phục vụ xã hội 
và chúng sanh, mà còn phải trau dồi Phật huệ 
bằng cách không ngừng tu học, tham thiển, 
suy tư và quán tưởng. 


are 


Five seas: Ngũ Hải —See Five oceans. 


Five “seas” or infinifies seen in a vision by 


Pˆu-Hsien: Ngũ Hải The five 


“seas” OFr 


Infiniies seen In a vision by Pu-Hsien in the 
Flower Adornment Sutra—Năm biển hay năm 
loại nghĩa phần trong vô tận viên minh tính hải 
mà Bồ Tát Phổ Hiển thấy được trong Kinh Hoa 
Nghiêm. 


l) 


AlI the worlds: Nhất thiết chúng thế giới hải. 


1612 


2) AII the living beings: Nhất thiết chúng sanh 
hải. 

3) Universal karma: Pháp giới nghiệp hải. 

4) The roots of desire and pleasure of all the 
living: Nhất thiết chúng sanh dục lạc chư căn 
hải. 

3 All the Buddhas, past, present, and future: 
Nhất thiết tam thế chư Phật hải. 

FEive sects in Buddhism: Ngũ Tông—See Five 

sects In the Mahayana. 

Five sects in the Mahayana: Ngũ Tông—The 

five great schools in Buddhism—Năm tông phái 

trong Phật giáo. Năm tông phái Đại Thừa. 

(A) 

1l) Zen Sect: Thiển Tông. 

2) Teaching Sect: Pháp Tướng Tông. 

3) Vinaya Sect: Luật Tông. 

4) Secret Sect: Mật Tông. 

53) Pure Land Sect: Tịnh Độ Tông. 

(B) 

l1) Tien-T?ai: Thiên Thai Tông. 

2) Hua-Yen: Hoa Nghiêm. 

3)  Teaching Sect: Pháp Tướng. 

4 Madhyamika-Sasra Sect: 
SectTam Luận. 

5) Vinaya Sect: Luật Tông. 

(C) 


Three Sastra 


of Chinese Zen 
Buddhism. The five traditions arise from one 
origin which 1s “Directly Point to Mind to see 
ones True Nature and to realize the 
Buddhahood” taught by the Sixth Zen 
Patriarch Hui-Neng. These five sects include 
Yun-Men, Fa-Ran, T”ao-Tung, Kui-Yang, and 
Lin-Chi: Năm tông phái Thiển của Phật giáo 
ở Trung Hoa bắt nguồn từ Nguồn Thiển 
“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” 
của Lục Tổ Huệ Năng. Năm tông nầy gồm 
Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, Quy 
Ngưỡng, và Lâm Tế. 

Five sensations: Ngũ Thọ—Năm thọ—The five 

vedanas. 

(A) Limited to mental emotion— Thuộc về tỉnh 
thần: 

1) Sorrow: Ưu Thọ—§ầu bi. 

2) Joy: Hỷ Thọ—Vui mừng do có sự phân biệt. 

(B) Limited to the senses—Thuộc về cảm giác: 

3) Pain: Khổ Thọ—ĐÐau khổ. 


Five sects or schools 


4) Pleasure: Lạc Thọ—Sung sướng không có sự 
phân biệt. 

(C) Limited to both mental emotion and the 
senses—Thuộc về cả tinh thần lẫn cảm giác: 

5) Indiffernce: Xả Thọ—Trung tính, không khổ 
không lạc. 

Five senses: Ngũ Quan—Năm giác quan. 

I1) Sight: Thị giác (Mắt. 

2) Hearing: Thính giác (Tai). 

3) Small: Khứu giác (MãũI). 

4) Taste: VỊ giác (Lưỡi). 

53) Touch: Xúc giác (Thân). 

Five senses of consciousness: Ngũ Thức —See 

Five kinds of conscIousness. 

Five senses that correspond to colors: Ngũ 

Căn Sắc. 

l) The sense of belief corresponds to White 
colour, signifies that owing to the belief in the 
Triple Gem and the Four Noble Truths, 
sentient beings are able to overcome all 
defilements: Tín Căn tương ứng với sắc Trắng 
có nghĩa là vì tin nơi Tam Bảo và Tứ Diệu 
Đế nên chúng sanh có thể vượt qua mọi cấu 
nhiễm. 

2) Energy or Vigor corresponds to Red colour, 
signiies great endeavor: Tấn Căn tương ứng 
với sắc Đỏ, có nghĩa là đại cần dũng. 

3) Mindfulness corresponds to Yellow colour, 
sipnifies that cultivators try to reach ripht 
memory so that they can obtain both 
Concentraton and Wisdom: Niệm Căn tương 
ứng với sắc Vàng, có nghĩa là đạt đến chánh 
niệm để có Định Tuệ. 

4) Concentraton corresponds to Blue colour, 
signifiles Great Empty samadhi: Định Căn 
tương ứng với sắc Xanh, có nghĩa là Đại 
Không Tam Muội. 

53 Wisdom corresponds to Black colour, 
signifies the supremne colour of the Tathagata: 
Huệ Căn tương ứng với sắc Đen, có nghĩa là 
sắc cứu cánh của Như Lai. 

Five senses of mental distraction: Ngũ Tán 

Loạn. 

I) The 
functioning properly: Tự nhiên tán loạn— 
Năm thức chẳng giữ tự tính, chạy theo ngoại 
cảnh, niệm niệm biến thiên. 


five senses themselves are not 


1613 


2) External distraction or inability to concentrate 
the attention: Ngoại tán loạn—Ý căn trì độn, 
theo đuổi ngoại trần nên không có khả năng 
định tĩnh hay chú ý. 

3) Internal distracion or mental confusion: Nội 
tán loạn—Tâm sinh cao thấp, niệm niệm 
chuyển dời bất định. 

4) Distraction caused by of me and mine, 
personality and possession: Thô tấn loạn— 
Chấp vào ngã và ngã sở mà bị tán loạn. 

53) Confusion of thought produced by Hinayana: 
Tư duy tán loạn—Tán loạn tư tưởng bởi Tiểu 
thừa. 

Five sense objecfts: Năm cảnh—See Seventy- 

five dharmas of the Abhidharma Kosa (T) (A). 

Five sense organs: Năm căn—See Seventy-five 

dharmas of the Abhidharma Kosa () (A). 

Five sensuous pleasures: Ngũ Dục—See Five 

desires. 

Five shackles in the heart: Năm Phiển Trược 

Chưa Được Đoạn Tận—lIn the Middle Length 

Discourses of the Buddha, the Wilderness in the 

Heart Sutra, the Buddha confirmed: “There are 

five shackles In the heart.”—Đức Phật dạy trong 

Trung Bộ Kinh, kinh Tâm Hoang Vu, có năm 

phiền trược chưa được đoạn tận 

1) The first shackle in the heart that he has not 
severed: Phiển trược thứ nhất chưa được đoạn 
tận—Here a bhikkhu is not free from lust, 
desire, affection, thirst, fever, and craving for 
sensual pleasures, and thus his mind does not 
1ncline to ardour, devofion, perseverance, and 
striving. As his mind does not Incline to 
ardour,  devotion, 
striving—Ở đây vị Tỳ Kheo đối với những 
dục, không phải không tham ái, không phải 
không dục cầu, không phải không ái luyến, 
không phải không khao khát, không phải 
không nhiệt tình, không phải không khát ái, 
thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. 

2) The second shackle ¡in the heart that he has 
not severed: Phiển trược thứ hai chưa được 
đoạn tận—A bhikkhu 1s not free from lust, 
desire, affection, thirst, fever, and craving for 
the body (the rest remains the same as in the 
last part of 1)—Vị Tỳ Kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái, không phải 





Pp€FrS€rverance, and 


không dục cầu, không phải không ái luyến, 
không phải không khao khát, không phải 
không nhiệt tình, không phải không khát ái, 
thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. 

3) The third shackle in the heart that he has not 
severed: Phiển trược thứ ba chưa được đoạn 
tận—A bhikkhu is not free from Iust, desire, 
affection, thirst, fever, and craving for form 
(the rest remains the same as the last part of 
1)—Vị Tỳ Kheo nào đối với các sắc pháp 
không phải không tham ái, không phải không 
dục cầu, không phải không ái luyến, không 
phải không nhiệt tình, không phải không khát 
ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. 

4) The fourth shackle ¡in the heart that that he 
has not severed: Phiển trược thứ tư chưa được 
đoạn tận—A bhikkhu eats as much as he likes 
until his belly Is full and ¡indulges in the 
pleasures of sleeping, lolling, and drowsing... 
As his mind does not Iinclined to ardour, 
devotion, perserverance, and strivine—VỊ Tỳ 
Kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng 
chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc, về 
sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về 
thụy miên. 

5) The fifth shackle in the heart that that he has 
not severed: Phiển trược thứ năm chưa được 
đoạn tận—A bhikkhu lives a holy life 
asptring to some order of øgods thus: “By this 
virtue or observance or asceticism or holy 
life, I shall become a great øod or some lesser 
god,” and thus his mind does not inclined to 
ardour, devotion, perserverance, 
striving—Tỳ Kheo nào sống phạm hạnh với 
mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: 
“Ta với giới nầy, với hạnh nầy, với khổ hạnh 
nầy hay với phạm hạnh nầy sẽ được sanh làm 
chư Thiên này hay chư Thiên khác.”. 

Five sharp servanfs: Panca drstayah (sk——Ngũ 

Kiến Vi Tế—The five sharp wrong views—Eive 

sharp views——Năm loại kiến giải sai lầm, trái với 

đạo pháp: 

la) View of the body: Thân kiến—The view that 
there ¡is a real and permanent body—Chẳng 
biết rằng thân nây chẳng thường hằng, chỉ do 
năm uẩn giả hợp. 


and 


1614 


1b) View of egoism: Ngã kiến —The view that 
there is a real self or ego—Cho rằng có một 
bản ngã trường tổn. 

1c) View of mine and thine: Ngã kiến sở—The 

Cho 
rằng có cái sở hữu thật của mình và của 
người. 

2) Extreme (of extincion and/or 
permanence): Biên kiến—Being prejudiced 
to one extreme or another—Chấp rằng chết 
rồi là đoạn tuyệt hoặc có thân thường trụ sau 
khi chết. 

3) Deviant views: Tà 
which denying cause and effect—Phủ nhận lý 
nhân quả. 

4) The view of grasping at views: Kiến thủ— 
Stubborn perverted views, viewing InÍerIor 
thing as superior, or counting the worse as the 
better—Chấp lấy đủ mọi tri kiến thấp kém 
mà cho rằng hay rằng tuyệt. 

5) View of grasping at precep(s and prohibitions: 
Giới cấm thủ—Rigid view ¡in favor of 
rigorous ascetic prohibitions—Chấp trì những 
giới cấm phi lý mà cho là con đường để đi 
đến cõi Niết Bàn. 


view that there 1s a real mine and thine 





VICW 


kiến —-Perverse view 


Five sharp wrong views: Ngũ Kiến Vi Tế— 

See Five sharp servants. 

Five signs of decay of people when 

approaching death: Ngũ Suy—According to the 

Parinrvana Sutra, the Buddha mentioned about 

five siens of decay which refer to symptoms of 

1mminent death or approaching death and rebirth 

1n the lower realms, experienced by celestials and 

deities at the end of their transcendental lives— 

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy có 

năm thứ tướng suy thoái hay năm dấu hiệu rõ 

ràng của sự chết hay tiến gần đến sự chết của chư 

Thiên khi các ngài đã hưởng hết phước nơi cõi 

trời, sắp đi đầu thai: 

1) Unpleasant odor from dirty robes: Quần áo 
bẩn thỉu hôi hám. 

2) Sweating under one's armpit Đổ mồ hôi 
nách. 

3) One°s hair-flower on the head withers: Đầu 
cổ rối bù như hoa héo. 

4) One”s body smelling bad due to uncontrolled 
discharges (body will emit an unpleasant 
odor): Thân thể hôi thối nhơ nhớp. 


5) Uneasiness or anxiety: They no longer find 
their place pleasurable—Không yên ổn hay 
không còn ưa thích chỗ ở của mình nữa. 

Eive sins: Nivarana (sk)—Ngũ Ác. 

I1) KiHing: Sát sanh. 

2) Stealing: Trộm cắp. 

3) Sexual misconduct: Tà dâm. 

4) Lying: Vọng ngữ. 

5) Drinking intoxicants: Uống chất cay độc. 

Five skandhas: Uẩn—See 

Agpregations. 


Ngũ FIve 
Five-skandhas mara: Ma ngũ uẩn—See Four 
enemies (maras). 

Eive skandhas are not the consfituenfs of 

the living: Chúng sanh kiến—There exists a 

wrong view which holds to the idea of the five 

skandhas as not the constituenfs of the living. This 
1S one of the eight incorrect views—Có một loại 
tà kiến cho rằng chúng sanh không lập thành bởi 
ngũ uẩn. Đây là một một tám loại tà kiến—See 

Eight Wrongnesses. 

Eive spiritual body of Tathagata: Ngũ Phần 

Pháp Thân—See atributes of the 

dharmakaya. 

Five spiritual faculties: Panca-Indriyan——Ngũ 

căn—See Five faculties. 

Eive stages of bodhi: Ngũ Bồ Để —The five 

bodhI or stages of enlightenment—See Five bodhi 

or staøes of enliphtenment. 

Five sfages of Bodhisattva-ksanti: 

Nhẫn—See Five kinds of paramita tolerance. 

Five stages of the Buddha”s teaching vs. five 

flavours of making clarified butfer: Thiên 

Thai Ngũ VỊ—Tlen-T”ai illustration of the five 

periods, or five stages, of the Buddhaˆs teaching 1s 

similar to the five flavours or stages of making 
ghee or clarified butter—Sự minh họa của tông 

Thiên Thai về ngũ thời thuyết pháp của Phật cũng 

tương tự như năm thời kỳ chế biến từ sữa ra tỉnh 

phó mát. 

l) Fresh milk ¡is compared to that of the 
Avatansaka Sutra for Sravakas and Pratyeka- 
buddhas: Nhủ Vị —Sữa tươi mới vắt ra ví như 
thời kỳ đầu tiên khi Phật thuyết Kinh Hoa 
Nghiêm cho hàng nhị thừa Thanh Văn Duyên 
Giác. 


Five 


Ngũ 


1615 


2) Coagulated milk as cream 1s compared to that 
of Agama Sutra for Hinayana in general: Lạc 
Vị Sữa cô đặc chế ra từ sữa tươi ví như thời 
kỳ Phật thuyết Kinh A Hàm cho hàng Tiểu 
Thừa. 

3) Curdled milk 1s compared to that the 
Vaipulyas for the Mahayana: Sinh Tô VỊ— 
Phó sản sữa đặc được ví với thời kỳ Phật 
thuyết Kinh Phương Đẳng cho hàng Đại 
Thừa. 

4) Butter is compared to that of the Prajna Sutra 
for the Mahayana: Thục Tô Vị Phó sản bơ 
được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh Bát Nhã 
cho hàng Đại Thừa. 

5) Clariied butter is compared to that of the 
Nirvana Sutra for the Mahayana: Đề Hồ Vị— 
Sữa được tinh chế thành phó mát được ví với 
thời kỳ Phật thuyết Kinh Niết bàn cho hàng 
Đại Thừa. 

Five stages of enlightenment: Ngũ Bồ Để— 

See Five stages of bodhI. 

Five stages of meditation pracfices: Năm Giai 

Đoạn Thiển Tập —According to Most Venerable 

Thịch Giac Nhien ¡in The Methods of Siting 

Meditation, the theorles and practices of Buddhist 

mediftation are so immense that in no way Wwe€ are 

able to practice them all. However, generally 
speaking, sitting-meditaton practitioners should 
always undergo the following five stages—Theo 

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên trong Pháp Môn 

Tọa Thiền, lý thuyết và thực hành của Thiền Phật 

giáo quá mênh mông nên không cách gì thực tập 

hết được. Tuy nhiên, nói chung hành giả tọa thiển 
đều trải qua năm giai đoạn sau đây: 

l1) Count the breath, focusing the mind on the 
countng of both ¡inhalng and exhaling 
breaths from one to ten. Then continue tfo 

them. If ¡Interupted duc to 

distractions, don”t worry, Just repeaf counting 
them from one till the need for counting 
vanishes. The reason why we try to count the 
breath for breathing has a lot to do with 
relieving burden of the sympathetic nervous 
system. Usually, a normal person would use 
the chest as the center of his breathing, a Zen 
practiioner, however, would try to breath 
deeper, that 1s to say he try to shift the center 
to his lowe abdomen. However, to shift the 





Tecounf 


2) 


center of breathing from chest to lower 
abdomen can not be accomplished 1n a couple 
of days of practice. lf not be so careful, 
practitoner can damage his respiraftory 
system. If you cannot shift the center down to 
the lower abdomen, the best way 1s to follow 
the natural course breathing and to keep 
concenfrating on your breath, no matter deep 
or shallow. Pracitoner should not force 
yourself to a quick result. In the contrary, you 
should maintain your normal breathing, but 
try to practice on a regular basis. After a 
period of time of regular practice, your breath 
will naturally lengthen and slow down, 
frequency of breath will reduce. That 1s to 
say, you are able to achieve deep breathing 
down to your lower abdomen—Đếm hơi thở, 
tập trung đếm hơi thở vào và thở ra từ I đến 
10. Rồi tiếp tục đếm lại. Nếu bị đứt vì ngoại 
cảnh chi phối, đừng lo, cứ đếm trở lại từ 1 
đến 10. Cứ đếm hơi thở cho đến khi nào 
không còn nhu cầu đếm nữa. Lý do tại sao 
chúng ta cần nên đếm hơi thở vì sự hô hấp đã 
giúp rất nhiều trong việc làm giảm bớt gánh 
nặng cho hệ thần kinh giao cảm của con 
người. Thường thì người ta hay lấy bộ ngực 
làm trọng tâm cho việc hô hấp, còn thiển giả 
thì tập thở sâu, nghĩa là đời cái trọng tâm này 
xuống tới phần bụng dưới. Tuy nhiên, việc 
đời trọng tâm hô hấp từ ngực xuống bụng 
không phải là việc của đôi ngày đôi bữa. Nếu 
không khéo, hành giả có thể mang bệnh về 
hô hấp. Nếu không đời được trọng tâm xuống 
phần bụng dưới, cách hay nhất là cứ thở tự 
nhiên và tiếp tục tập trung vào hơi thở. Hành 
giả không nên vì mong cầu có kết quả nhanh 
chóng mà tự ép mình quá đáng, ngược lại nên 
phải bảo trì hô hấp bình thường, nhưng cố 
gắng thực tập đều đặn là được. Sau một thời 
gian thực tập thường xuyên, tự nhiên hơi thở 
của bạn sẽ đài ra và chậm lại, nghĩa là bạn 
đã có khả năng thở thật sâu tới tận đan điển 
(bụng dưới). 

When there 1s no need for counting the breath 
any more, If Is fo say your mind merges with 
the breathing. You wIll feel that the aIr takes 
1n spreads through your entire body, even to 
the tip of your hair. Your mind will become 


3) 


4) 


1616 


very calm and serene—Khi không còn nhu 
cầu đếm hơi thở nữa, có thể nói là tâm trí bạn 
đã hợp nhất với hơi thở. Lúc này bạn sẽ cảm 
thấy không khí mà bạn hít vào phổi như tràn 
lan khắp châu thân, ngay cả nơi cọng lông sợi 
tóc của bạn. Lúc này tâm trí bạn trở nên tĩnh 
lặng và thanh thoát. 

At this sfapge, you completely ignore the 
breath and stop the mind on the tip of the 
nose. You will feel extremely tranguil and 
balanced. Your body and mind will reduce to 
nothing as a leaf that 1s gradually falling to 
the ground. This 1s the stage of samadhI. 
However, you should not cling to it. Although 
the experience is wondrous, but be careful— 
Ở giai đoạn này, bạn hoàn toàn quên hết viếc 
đếm hơi thở và đặt tâm ngay trên sóng mũi. 
Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ tịnh lặng và quân 
bình. Thân tâm bạn như giảm xuống mức 
không giống như một chiếc lá đang từ từ rơi 
xuống đất. Đây là trạng thái tam ma địa hay 
đại định trong Thiển Na. Tuy nhiên, bạn 
không nên bám víu vào trạng thái này dù nó 
tạo cho bạn một cảm giác thật là tuyệt vời, 
nhưng hãy coi chừng. 

At the fourth stage, you should be alert to 
observe your suble breath, and analyze the 
five components of this physical body. This 
wIll help you reduce wandering thoughts until 
reaching the state of mindfulness. This will 
also make you realize that all of them are 
momentary and delusive of no-self nature. By 
repeafing scanning, your mind will be able to 
realize the very 1llusion of the ego. Then you 
wIll naturally realize that your existence In 
the past was built on an accumulated pile of 
perplexed and wrongful notions which are not 
your true self. Your true self 1s one that 1s 
inalienable from all matters (that is to say, 
there 1s no such indepdendent and permanent 
ego) —Ở giai đọan thứ tư bạn nên cảnh giác 
quan sát hơi thở nhẹ nhàng của bạn và phân 
tích ngũ uẩn của thân này. Sự phân tích này 
giúp bạn giảm thiểu vọng niệm cho đến khi 
đạt được vô niệm. Sự phân tích này cũng 
khiến bạn nhận chân ra rằng tất cả những thứ 
đó (ngũ uẩn) đều là giả tạm và hư ảo chứ 
không có tự tánh. Cứ tiếp tục nhận chân như 


5) 


vậy, tâm trí sẽ thể nghiệm được sự hư ảo của 
tự ngã. Rồi thì tự nhiên bạn phát giác ra rằng 
sự tổn tại của mình từ trước đến giờ chẳng 
qua chỉ là sự tích tụ của một chuỗi dài vọng 
niệm và phiển não, và những thứ này không 
phải là con người đích thực của bạn. Con 
người đích thực của bạn hay bản lai diện mục 
của bạn cùng với tất cả mọi sự vật khách 
quan không thể chia cắt được (nghĩa là không 
có một tự ngã độc lập và trường tồn). 

After undergoing four above mentioned 
stapes, your mind will naturally be brought 
back to the original undefiled state. You will 
feel all that you have experienced up till now 
was a dualistic nature because you always 
thnk that there Is a mind to practice 
meditation and an obJect to be practiced on. 
Ridding yourself of this dichotomy, you will 
realize that the nature of your body and mind 
Isễ nothing but emptiness. However, In 
conclusion, I would like to sincerely remind 
you about the practical nature of Dhyana: 
what you have Just read In “he Method of 
Siting Meditation” 1s not meditation Itself. 
Meditation requires learning, practicing, and 
realizing with your own epxrIence. Ïf not, the 
Medthod of Siting Meditation 1s worth no 
more than disordered papers that makes your 
already confused mind more confused. It wIll 
nof assisf you In any way, but it wIill put away 
your sincere wishes of learning and practicing 
meditaton—Sau khi trải qua bốn giai đoạn 
kể trên, tâm bạn lúc này tự nhiên được đưa 
trở về trạng thái vô nhiễm ban đầu hay bổn 
tâm thanh tịnh. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả 
những gì bạn đã kinh qua đều có tính chất nhị 
nguyên vì hãy còn tâm này và vật này tương 
ứng nhau. Dứt bỏ được tánh lưỡng phân này 
bạn sẽ thể nghiệm được tánh “Không” ngay 
trên thân tâm của bạn. Tuy nhiên, để kết 
luận, tôi xin chân thành nhắc bạn về tính thực 
tiễn của Thiển Na: Những gì bạn vừa đọc 
được trong quyển “Pháp Môn Tọa Thiển” 
đều không phải là Thiền. Thiển là những gì 
mà bạn phải học hỏi và kinh qua bằng chính 
kinh nghiệm của bạn. Nếu không thì quyển 
“Pháp Môn Tọa Thiển” này chỉ là những 
trang giấy lộn làm cho tâm thức vốn dĩ đã tạp 


1617 


nhạp của bạn thêm tạp nhạp hơn, chẳng 
những không giúp gì được cho bạn mà còn cô 
phụ tấm lòng nhiệt thành muốn đạt thành kết 
quả từ Thiên tập của bạn. 


Five stages in a penitential service: Ngũ Hối. 


q) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) 


Ù 
a) 


b) 


C) 


2) 


The five stages in a penitential service In 
Tien-T°ai Sec—Ngũ Hối Thiên Thai: 
Confess of past sins and forbidding them for 
the future: Sám Hối—Phát lồ sám hối tội lỗi 
đã qua để ngăn ngừa tái phạm. 

Appeal to the universal Buddhas to keep the 
law-wheel rolling: Khuyến Thỉnh—Khuyến 
thỉnh thập phương chư Phật chuyển pháp 
luân. 

Rejoicing over the good in self and others: 
Tùy Hỷ—Tùy hỷ thiện tác hay đối với mọi 
thiện căn đều hoan hỷ tán thán. 

Offering all one”s goodness to all the living 
and to the Buddha-way: Hồi Hướng—Hỗồi 
hướng công đức hay đem tất cả thiện căn sở 
tu hướng vào chúng sanh và Phật đạo. 

To vow to become a Buddha by doing all 
good deeds, avoiding all bad deeds, purifying 
the mind and bestowal of acquired merIfs or 
resolve to observe and practice the four 
universal vows (magnanimous vows): Phát 
Nguyện—Thệ nguyện thành Phật bằng cách 
làm tất cả các hạnh lành, tránh tất cả các 
việc ác, thanh tịnh tâm ý và hồi hướng công 
đức hay phát nguyện tu trì tứ hoằng thệ 
nguyện. 

The five stages In a peniftential service In 
Shingon Sect—Shingon Sect divides the ten 
øreat vows of the Universal Good Bodhisattva 
(Samantabhadra) Into five sfages of 
penitential service—Chân Ngôn Ngũ Hối— 
Năm pháp sám hối của tông Chân ngôn: 
Submission—Qui Mệnh: 

Worship and respect all Buddhas: Lễ 
chư Phật. 

Praise the Thus Come Ones: Xưng Tán Như 
Lai. 

Make abundanct offerings: Quảng Tu Cúng 
Dường. 

Repentance: Repent misdeeds and mental 
hindrances or karmic obstacles—Sám Hối— 
Sám hối nghiệp chướng. 


Kỉnh 


3) 


4) 
a) 


b) 


c) 


5) 
a) 


b) 


Rejolcng: Rejolce at others” meris and 
virtues—Tùy Hỷ——Tùy hỷ công đức—. 
Appeal to the Buddhas—Khuyến Thỉnh: 
Request the Buddha to turn the dharma 
wheel: Thỉnh Chuyển Pháp Luân. 

Request the Buddha to remain In the world: 
Thỉnh Phật Trụ Thế. 

Follow the teachings of the Buddha at all 
times: Thường Tùy Phật Học. 

Bestowal of all acquired merits—Hồi Hướng: 
Accommosate and benefit all sentient beings: 
Hằng Thuận Chúng Sanh. 

Transfer meri(s and virtues universally: Phổ 
Giai Hồi Hướng. 


Five stages of taking refuge: Ngũ Chủng Tam 
Quy—There are five stages of taking refuges— 


Năm giai đoạn quy y: 

(A) 

1) Take refuge In the Buddha: Quy Y Phật. 

2) Take refuge In the Dharma: Quy Y Pháp. 

3) Take refuge in the Sangha: Quy Y Tăng. 

4) Take refuge In the eight commandments: Quy 
Y Bát giới. 

5) Take refuge in the Ten commandments: Quy 
Y Thập giới. 

(B) The five modes of trisarana, or formulas of 
trust in the Triratna, taken by those who—— 
Năm loại quy y Tam Bảo, hay năm cách tin 
tưởng vào Tam Bảo, được những bậc sau đây 
trì giữ: 

1) Turn from heresy: Phiên tà. 

2) Take the five commandments: Trì ngũ giới. 

3) Take the eight commandments: Trì bát giới. 

4) Take the ten commandments: Trì Thập giới. 

5) Take the complete commandments: Trì cụ túc 


giới. 


Five stages in Vairocana Buddhahood: Ngũ 


Tướng Thành Thân 





Năm giai đoạn hiện thành 


chánh đẳng chánh giác của Đức Tỳ Lô Giá Na. 


l) 
2) 
3) 


4) 


Entry ¡into the Bodhi-mind: Thông đạt bản 
tâm Bồ Đề. 

Maintenance of that Bodhi-mind: Tâm tu 
chánh giác. 

Attainment of the diamond mind: Thành Kim 
Cang tâm. 

Realization of the điamond embodiment: 
Chứng Kim Cang thân. 


1618 


53) Perfect attainment of Buddhahood: Viên mãn 
Phật quả. 

Five states of bodhi: Ngũ Giác—Năm loại 
giác—See FIve sfates of enliphtenmeit. 
Five states or conditions of all errors found 
in mortalty: Ngũ Trụ Địa—The 
fundamental condiions of the passions 
delusions. The five sfates or conditions found in 
mortfality; wherein are the delusions of misleading 
views and desires. These five states condition all 
error, and are the øground in which spring the roofs 
of the countless passions and delusions of all 
mortal beings—Năm trụ địa trong sanh tử luân hồi 
hay năm phiền não căn bản. Tất cả những ảo 
tưởng đưa đến tà kiến và dục vọng của chúng 
sanh sanh tử: 

(A) “Branch or twig Ipnorance.”—Chi Mạt Vô 
Minh: 

l) Wrong views which are common to the 
trailokya. Delusions arising from seeing 
things as they seem, not as they really are: 
Kiến nhứt thiết trụ địa——Kiến hoặc ở tam giới 
khi thấy sự vật theo vẻ dáng chứ không như 
thật. 

2) The desires In the desire realm. Clinging or 
attachment in the desire-realm: Dục ái trụ 
địa: Những dục vọng hay luyến ái trong dục 
giới. 

3) The desires in the form realm. Clinging or 
attachment in the form-realm: Sắc ái trụ 
địa—Dục vọng và luyến ái trong cõi sắc giới. 

4) The desires (clinging or attachment) in the 
formless realm which 1s still mortal: Hữu ái 
trụ địa—Những dục vọng luyến ái trong cối 
vô sắc giới vẫn còn phải chịu luân hổi sanh 


five 
and 


tử. 
(B) Original ignorance—Căn Bản Vô Minh: 
53 The sfate of ignorance. The state of 


unenliphtenment or Iignorance ¡n the trallokya 
which 1s the root-cause of all distressful 
delusion. The ground in which spring the roots 
of the countless passions and delusions of all 
mortal beings: Vô minh trụ địa—Tất cả 
những sĩ ám hay mê muội trong tam giới là 
gốc nhân của mọi phiền não. 

Five states of enlighftenment: Ngũ Giác—The 

five states of bodhi—Năm loại giác. 


1l) Absolute eternal wisdom, or bodhi which 
possessed by everyone: Bổn giác —Trí huệ 
hay sự hiểu biết tuyệt đối bên trong hay Bồ 
Đề vốn sẵn có trong mỗi người. 

2) Bodhi in Ifs Initial stages or In action, arising 
from right observances: Thủy giác—Thể giác 
hay trí huệ Bồ Đề trong giai đoạn cuối cùng, 
dựa vào công phu tu hành mà có. 

3) Bodhisattva-attainment of bodhi in action of 
the ten faiths: Tương tự giác—Bồ Tát ở ngôi 
Thập Tín được giác thể tương tự như Thủy 
Giác. 

4) Further Bodhisattva-enlightenment In action 
of the ten ørounds, fen necessary acfIVIfIes 
and ten kinds of dedications, according to 
therr capacify, attain Bodhi in Its final stages: 
Tùy phần giác—Bồổ Tát ở ngôi Thập Trụ, 
Thập Hành và Thập Hồi Hướng, từng phần 
được thủy giác. 

5) To reach the final or complete enlightenment: 
To reach the perfect qulescent stage of 
orginal bodhi—Cứu cánh giác—Diệu Giác— 
Thành tựu viên mãn bổn giác. 

Five states in mortfality: Ngũ Trú Địa—See 

FIive states or conditions found in mortality. 

Five Stores of the one Buddha-nature: Ngũ 

Chủng Tạng The five “stores” or the five 

differentiatlons of the one Buddha-nature—Tám 

vạn bốn ngàn pháp môn của Đức Phật có thể 
được chia ra làm năm tạng (tùy theo căn cơ trình 
độ của chúng sanh, họ phải dùng một trong năm 
chủng tạng nây mà tu tập. Khi Đức Phật còn tại 
thế, Ngài quan sát trong hàng đệ tử của Ngài, 
thấy ai có sở trường chuyên môn nào thì phó chúc 
giáo pháp cho họ thọ trì và truyền bá, tức là thọ 
lãnh giáo pháp từ kim khẩu của Đức Phật. Sau khi 

Đức Phật diệt độ, các vị nầy y theo chánh pháp 

mà truyền trì diệu lý, như tôn giả A Nan (Ananda) 

đa văn, thọ trì Tạng Kinh, Tôn giả Ưu Ba Ly 

(Upali) thọ trì Tạng Luật, tôn giả Ca Chiên Diên 

(Katyayana) thọ trì Tạng Luận, Bồ tát Văn Thù 

Sư Lợi (Manjusri) có đại trí nên thọ trì Bát Nhã 

Đại Thừa, ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajrapani) 

được truyền thọ Mật chú Đà La Ni (Dharani), vân 

vân: 

l) The Tathagata-nature, the 
fundamenfal universal nature possessed by all 
the living: Như Lai Tạng. 


whích 1s 


1619 


2) The source or treasury of all right laws and 
virtues: Chánh Pháp Tạng—Pháp giới tạng. 

3) The storehouse of the dharmakaya obtained 
by all saints: Pháp Thân Tạng. 


4) The eternal spiritual nature, free from earthly 
errors: Xuất Thế Tạng Xuất thế gian 
thượng thượng tạng. 

53) The storehouse of the pure Buddha-nature: 
Tự Tánh Thanh Tịnh Tạng. 


Eive strands of sense-desire: Panca-kama-guna 
(p)—Ngũ Dục Công Đức According to the 
Sangti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are five strands of sense-desire 
(cords of sensual pleasure)Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm dục công đức: 
l) A sipht seen by the eye as being desrre, 
affractive, nice, charming, associated with lust 





and arousing passion: Sắc do nhãn nhận thức, 
sắc nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích và hấp dẫn lòng dục. 

2) A sound heard by the ear as being desire, 
affractive, nice, charming, associated with lust 
and arousing passion: Âm thanh do tai nhận 
thức, âm thanh nây khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích và hấp dẫn lòng dục. 

3) A smell smelt by the nose as being desrre, 

afftractive, nice, charming, associated with lust 

and arousing passion: Mùi hương nầy do mũi 
nhận thức, mùi nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích và hấp dẫn dục vọng. 

A flavour tasted by the tongue as being 

desire, attracfive, nice, charming, associated 


4) 


with lust and arousing passion: VỊ do lưỡi 
nhận thức, vị nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, kích thích và hấp dẫn lòng dục. 

53) A tangible object felt by the body as being 
desire, aftractive, nive, charming, associated 
with lust and arousing passion: Xúc chạm do 
thân nhận thức, xúc chạm nầy khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, kích thích và hấp dẫn dục 
VỌNE. 

Five studies of India: Ngũ Minh—See Five 

SCI€nces. 

Eive stupid vices (panca-klesa): Ngũ độn sử— 

See FIve great lIcfOrs. 

Eive subtle and rudimentary elements out of 


which rise the five sensations: 


Pancatanmatrani (sk)—Ngũ Duy—Năm yếu tố 

sanh ra từ ngã mạn, vi tế và thô thiển. 

l1) Sensation of sound: Thanh Duy. 

Sensation of touch: Xúc Duy. 

3) Sensation of form: Sắc Duy. 

Sensation of taste: VỊ Duy. 

Sensation of smell: Hương Duy. 

Five superior virtues of a Buddha: Ngũ Thù 

Thắng Đức—Buddha receives the respect of the 

world because of the five superlor virfues: 

1) Superior conduct: Hành vi thù thắng. 

2) Superior point of view: Kiến giải thù thắng. 

3) Superlor or perfect wisdom: Trí huệ thù 
thắng. 


4) Superior preaching ability: Minh thuyết thù 
thắng. 
5) Superlor ability to lead people to the practice 


of His Teaching: Khả năng thù thắng dẫn đạo 
chúng sanh y đạo tu hành. 
Eive supernatural powers: Ngũ Thần Thông. 
l) Deva Thiên thông— 
Instantaneous view of anything anywhere. 
Ability to hear any sound anywhere: Thiên 
nhĩ thông. 
3) Abilty to know the thoughts of all other 
minds: Tha tâm thông. 


VISION: nhãn 


2) 


4) Knowledge of all former existence of self and 
others: Túc mạng thông. 
5) Power to be anywhere or do anything at wIll: 


Thần túc thông. 

Eive surnames of Buddha before he became 

enlightened: Ngũ Phật Tánh—The 

characteristics of a Buddha°s nature—Năm bản 
tánh đặc biệt của Phật tánh: 

(A) Natural attributed Buddha-nature: Tự Tánh 
Phật —Tam Nhơn Phật Tánh. 

1) The Buddha”s nature which 1s im all living 
beings, even those in the three evil paths 
(gati): Tự tính trú Phật tánh. 

2) The Buddha's nature developed by the right 
discipline: Dẫn xuất Phật tánh. 

3) The perfected Buddha-nature 
resulting from the development of the original 
potentiality: Trí đắc quả Phật tánh. 

(B) Acquired Buddha-nature: Tu Tập Phật tánh. 

4) The fruition of perfect enliphtenment: Quả 
Phật tánh. 


five 


fnal or 


1620 


5) The fruition of that fruition, or the revelation 
Of parinirvana: Quả quả Phật tánh. 

Five tastes: Ngũ VỊ. 

l)  Sweet: Cam (Ngọ9. 

2) Salt: Hàm (Mặn). 

3) Sour: Toan (Chua). 

4) Peppery-hot: Pungent—Tân (Cay). 

5) Bitter: Khổ (Đắng). 

Five teachers: Ngũ sư—See Five masters. 

Five tenacious bonds or skandhas attaching 

to morfality: Ngũ Uẩn—See Five Aggregations. 

Five terms of twofold truth in the 

Madhyamika Sastra: Ngũ Huyền Nghĩa Tam 

Luận Tông——According to Nagarjuna Bodhisattva 

1n the Madhyamika Sastra, the Middle Path of the 

Twofold Truth ¡is expounded by the 

terms”—Theo Ngài Long Thọ Bồ Tát trong 

Trung Quán Luận, thì Nhị Đế Trung Đạo được 

bằng “Năm Huyền Nghĩa”. 

I1) The one-sided worldly truth: Tục Đế Phiến 
Diện—Mamtains the theory of the real 
production and the real extinction of the 
phenomenal world—Chủ trương thuyết thực 
sinh thực diệt của thế giới hiện tượng. 

2) The one-sided higher truth: Chân Đế Phiến 
Diện—Adheres to the theory of the non- 
production of the 
phenomenal world—Chấp vào thuyết bất diệt 
của thế giới hiện tượng. 

3) The middle path of worldly truth: Trung Đạo 
Tục Đế—One sees that there ¡is a temporary 
production temporary extinction of 
phenomenon—Thấy rằng không có giả sinh 
hay giả diệt. 

4) The middle path of the higher truth: Trung 
Đạo Chân Đế— One sees there ¡is neither 
contemporary production nor contemporary 
extinction—Giả bất sinh giả bất diệt hay thấy 
rằng không có giả sinh hay giả diệt. 

5) One considers that there 1s 
productfion-and-extinction nor non-production- 
and non-extinction, it 1s the middle path 
elucidated by the union of both popular and 
higher truths: Nhị Đế Hiệp Minh Trung 
Đạo—Nếu ta nhận định rằng không có sinh 
diệt hay bất sinh bất diệt thì đó là trung đạo, 


“flve 


and  non-exfinction 


and 


neither 


được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và 

chân đế. 
Five things that keep culfivaftors from 
distracting thoughtfs: According to the 
Twentieth discourse of the Majjhima NÑikaya, the 
Buddha reminded the Bhiksus on five things that 
help them to keep away from distracting 
thoughts—Theo Kinh số 20 trong Trung Bộ Kinh, 
Đức Phật nhắc nhở các Tỳ Kheo về năm pháp tu 
tập tăng thượng tâm để loại trừ tư tưởng bất thiện: 
l) If through obJect, 

unwholesome assoclated with 


reflection 

thoughts 
desire, hate, and delusion arise in a Monk, in 
order to get rid of them, he should reflect on 
another object which 1s wholesome. Then the 
unwholesome thoughts are removed; they 
disappear. By their removal the mind stands 
firm and becomes calm, unifTied and 
concenfrated within his subject of meditation. 
As a skiled carpenter or his apprentice 
knocks out and removes a coarse peg with a 
fine one, so should the Monk set rid of that 
unwholesome obJect by reflecting on another 
object The 
unwholesome assoclated with 


on an 


whih 1s wholesome. 

thoughts 
desire, hate and delusion are removed, they 
disappear. By their removal the mind stands 
fim within the object of meditation—Nếu do 
tác ý đến một đối tượng nào, những tư duy 
bất thiện liên hệ đến tham, sân, si khởi lên 
trong một vị Tỳ Kheo, vị ấy nên để ý đến 
một đối tượng khác liên hệ đến thiện. Khi ấy 
các tư duy bất thiện sẽ bị loại trừ, chúng sẽ 
tiêu diệt. Nhờ loại trừ các tư duy bất thiện mà 
nội tâm được an trú, trở nên an tịnh, nhất tâm 
và định tĩnh. Ví như một người thợ mộc khéo 
tay hay đệ tử của người thợ mộc khéo tay 
làm văng ra và loại bỏ đi một cái nêm thô với 
cái nêm nhỏ hơn. Cũng vậy, vị Tỳ Kheo sẽ 
loại trừ đối tượng bất thiện đó bằng cách để ý 
đến một đối tượng khác được coi là thiện 
lành hơn. Khi những tư duy bất thiện kết hợp 
với tham, sân, sĩ được loại trừ, chúng sẽ tiêu 
diệt. Nhờ loại trừ những tư duy bất thiện nầy 
mà nội tâm được an trú, trở nên an tịnh, nhất 
tâm và định tĩnh. 

2) If the unwholesome thoughts still arise in a 
Monk who reflects on another object which 1s 


3) 


4) 


5) 


1621 


wholesome, he should consder the 
disadvanfages of evil thoughts thus : “Indeed, 
these thoughts of mine are unwholesome, 
blameworthy, bring paInful 
consequences.” Then his evil thoughts are 
removed, they disappear—Nếu những tư duy 
bất thiện vẫn khởi lên trong vị Tỳ Kheo đã 
để ý đến một đối tượng khác được xem là 
thiện, vị ấy cần phải suy xét đến những bất 
lợi của nững tư duy bất thiện như vây: “Quả 
thật những tư duy của mình là bất thiện, đáng 
chê trách, và đem lại những hậu quả khổ 
đau.” Nhờ suy xét những bất lợi của tư duy 
bất thiện như vậy mà những tư duy bất thiện 
ấy sẽ bị loại trừ. 

If the unwholesome thoughts still arise In a 
Monk who thinks over their disadvantages, he 
should pay no atfention to, and not reflect on 
those evil thoughts. Then the evil thoughts are 
removed, they disappear—Nếu vị Tỳ Kheo, 
khi đã suy xét đến những bất lợi của những tư 
duy bất thiện, mà chúng vẫn khởi lên, vị ấy 
nên không chú ý đến những tư duy bất thiện 
đó nữa, không để ý đến những tư duy bất 
thiện đó nữa. Khi ấy các tư duy bất thiện sẽ 
bị loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. 

If the unwholesome thoughts still arise In a 
Monk who pays no attention and does not 
reflect on evil thoughts, he should reflect on 
removing the root of those thoughts. Then the 
evil thoughfs are removed, they disappear— 
Nếu vị Tỳ Kheo sau khi đã để ý đến những tư 
duy thiện, suy xét những bất lợi của những tư 
duy bất thiện, và không để ý đến chúng nữa, 
mà những tư duy bất thiện vẫn khởi lên, lúc 
ấy vị Tỳ Kheo cần phải từ bỏ hành tướng 
(gốc) của những tư duy bất thiện đó. Khi ấy 
các tư duy bất thiện sẽ được loai trừ, chúng sẽ 
tiêu diệt. 

If the unwholesome thoughts still arise In a 
Monk who reflects on the removal of their 
root, he should with clenched teeth, and 
tongue pressed against his palate, restrain, 
overcome, and control the evil mind with the 
good mind. Then the evil thoughts are 
removed, they disappear—Nếu những tư duy 
bất thiện vẫn khởi sanh trong một vị Tỳ Kheo 
sau khi đã để ý đến sự từ bỏ hành tướng của 


and 


Five things which no one 


chúng, vị ấy nên cắn chặt răng, ép lưỡi lên 
đốc họng, dùng thiện tâm chế ngự, khắc phục 
và kiểm soát ác tâm. Khi ấy tư duy bất thiện 
sẽ được loal trừ, chúng sẽ tiêu diệt. 

is able to 


accompilish in this world: Trên thế gian nầy có 
năm điều mà không ai có thể thành tựu được. 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


To cease øgrowing old when he 1s growing old: 
Muốn thân không già nhưng nó vẫn cứ già. 
To cease being sick, but he still gets sick: 
Muốn không bệnh mà vẫn cứ bệnh. 

To cease dying, but he 1s still dying at every 
moment he lives: Muốn không chết nhưng 
vẫn cứ chết từng phút từng giây. 

To deny extinction when there 1s extinction: 
Chối bỏ sự hoại diệt khi sự hoại diệt vẫn sờ 
sờ ra đó. 

To deny exhaustion: Muốn bất tận nhưng vẫn 
cứ phải chịu tận. 


Five thought-surpassing things: Ngũ Bất Khả 
Tư Nghì —See FIve beyond mentation things. 
Five fies in the higher realm: Ngũ Thuận 
Thượng Phần Kết. 


() 


]) 


The five ties in the hipher realm which hold 
an Iindividual in the realms of form and and 
formlessness—Năm mối kết với cảnh giới đi 
lên của sắc và vô sắc: 

Desire for form: Mong muốn đạt đến sắc giới. 
Desire for formlessness: Mong muốn đạt đến 
cảnh giới vô sắc. 

Restlessness: Thao thức bồn chỗồn. 

Pride: Ngã mạn. 

lgnorance: S1 mê. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha and Kosa Sastra, 
there are five hipher bonds of desire still exIst 
1n the upper realms of form and formlessness, 
for they fetter beings fo aggregates, €fc., 
produced In the higher forms of becoming—— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh 
và Câu Xá Luận, có năm phần kết sinh khởi 
trong các cảnh giới cao hơn của sắc giới và 
vô sắc giới hay ngũ thượng phần kết vì chúng 
trói buộc hữu tình vào ngũ uẩn để sanh vào 
Các CỐI Cao: 

Lust or desire for form: Rupa-raga (p)— 
Attachment to the world of forms——Greed for 
the fine-material—Love In the realm of 


1622 


form—Craving for the world of form—Sắc ái 
kết—-Tham sắc—Phiển não của sự tham 
trước ngũ dục ở cõi sắc giới hay sự luyến ái 
cõi sắc. 

2) Lust or desire for formlessness: Arupa-raga 
(p)—Attachment to the formless world— 
Greed for the Immaterial—Love 1n the realm 
of formlessness—Craving for the formless 
world—Vô sắc ái kết 








Tham vô sắc—Phiển 
não của sự tham trước cảnh giới thiển định 
của cõi vô sắc hay sự luyến ái cõi vô sắc. 

3) Restlessness: Uddhacca (p)—Trạo kết —Trạo 
cử—Phiển não vì tâm dao động mà bỏ mất 
thiền định. 

4) Pride: Mana (p)—Concei—Mạn kết—Phiển 
não gây ra do bởi cậy mình hay mà lấn lướt 
người khác. 

5) Ignorance: Vô minh kết—Phiển não gây ra 
bởi ngu muội. 

Five ties in the lower realm: Ngũ hạ phần kết. 

(Œ)  According to the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are five 
bonds In the lower desire-realms or the lower 
fetters which hold the individual in the realms 
of desire—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm thứ Kết hoặc của 
Dục giới trong tam gIới: 

l) Desire: Sensual desire—Sensualiy—Tham 
Kết (Phiền não của tham dục). 

2) Resentment: Dislike—III-will_—Sân Kết (Sân 
Nhuế Kết —Phiền não của sự giận dữ). 

3) Wrong view on Personality-belief, self, 
1denfity view, or egoism: Sakkaya-ditthi (p)— 
Thân Kiến Kết (Phiểền não của ngã kiến)— 
Thân kiến và tà kiến về tự ngã. 

4) Attachment to rie and riual: Silabbata- 
paramasa (p)—Heretical ideals—Distorted 
grasp of rules and vows——False tenets—GIới 
Thủ Kết (Phiển não của chấp thủ giới cấm 
hay tà kiến một cách phi lý). 

5) Doubt: Nghi Kết (Phiển não của sự nghi 
hoặc)—Doubt about the Buddha, the Dharma, 
the Sangha and the cultivaton on the three 
studles of discipline, 
wisdom—Hoài nghi, không tin chắc về Phật, 
Pháp, Tăng và sự tu tập tam học, giới, định, 
huệ. 





concenfration and 


(ŒI) According to Abhidharma—Theo Vi Diệu 
Pháp: 

I1) Desire: Tham Kết —Phiễển não của tham dục. 

2) Dislike: Sân Nhuế Kết —Phiền não gây ra do 
sân giận. 

3) Pride: Mạn Kết—Phiển não gây ra do ngã 
mạn cống cao. 

4)_ Envy: Tật Kết—Phiền não gây ra do tật đố. 

5) Stinginess: Xan Kết—Phiển não gây ra do 
tham lam bỏn xẻn. 

(II) The five ties in the lower realm, which hold 
the Iindividual in the realms of desire—Ngũ 
Thuận Hạ Phần Kết—Năm mối kết trong 
cảnh dục giới: 

1) Desire: Tham dục. 

2) Resentment: Thù hận. 

3) Egoism: Chấp ngã. 

4) False tenets: Tà chấp. 

53) Doubt: Nghi hoặc. 

Five tolerance: Ngũ Nhẫn—See Five kinds of 

paramita tolerance. 

Five turbidities: Ngũ Độc Ngũ Trược—See 

Five kinds of turbidity. 

Five types of  Eine-Material-Sphere 

Funcfional Consciousness: Năm loại Tâm 

Hành thuộc Sắc Giới—According to Bhikkhu 

Bodhi in Abhidhamma, there are five types of 

fine-material-sphere functional consciousness— 

Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, 

có năm Tâm Thiện trong Sắc Giới —See Five 

kmds of  fine-material-sphere 
consciousness, and Fiffeen types of 

Material-Sphere Minds. 

Five types of  EFine-Material-Sphere 

Resultant Minds: Năm loại Tâm Quả thuộc sắc 

giớ—See Fifteen types of Fine-Material-Sphere 

Minds. 

Five types of  EFine-Material-Sphere 

'Wholesome Minds: Năm loại Tâm Thiện thuộc 

Sắc giớ—See Fifeen Fine-Material-Sphere 

Minds. 

Five types of impurity of the body: Ngũ Thân 

Bất Tịnh. 

1) The impurity ofits seeds: Chủng tử bất tịnh— 
The seeds of our bodies are Iimpure because 
they are created from our father”s semen and 
motherˆs blood (egg)—Chủng tử tạo nên thân 


functional 
Fine- 


1623 


thể của chúng ta bất tịnh vì chúng được tạo 
nên bởi tinh cha huyết mẹ. 

2) The impurity of its dwelling: Cư trú bất tịnh— 
The embryo dwells in the mother`s womb 
which is not pure—Thai nhi nằm trong bụng 
mẹ, là nơi không tịnh. 

3) The impurity of its own nature: Bản chất bất 
tnh—Elements of earth, water, fire, air of 
which our bodies are formed are unclean— 
Những chất đất, nước, lửa, gió tạo nên cơ thể 
chúng ta đều bất tịnh. 

4) The impurity of the outer marks: Ngoại tướng 
bất tịnh —Nine apertures of our outer bodies 
are always Impure (Ie., eyes have eye 
mucus, ears have ear wax, etc)—Chín lổ bên 
ngoài của cơ thể đều bất tịnh (như ghèn ở 
mắt và cứt rái ở tai). 

5) The ulimate impurity of the body: Căn bản 
bất tịnh—After death our bodies swell up, 
turn øreen, and breed worms, all of which 1s 
impure—Sau khi chết, cơ thể chúng ta sình 
lên, trở màu xanh với đầy dòi bọ rất ư là bất 


tịnh. 
Five types of path consciousness of steam- 
enfry: According to Bhikkhu Bodhi ¡n 


Abhidhamma, there are five types of path 
COnscIousness of stream-entry—Theo Ngài Tỳ 
Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có năm loại 
Tâm Nhập Lưu Đạo: 

I1) The first Jhana path consclousness of stream- 
entry together with application, 
sustaned application, zest, happiness, and 
one-pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ 
Thiển, đồng phát sanh cùng Tâm, Sát, Phí, 
Hỷ, Lạc và Nhất Điểm. 

2) The second Jhana path consciousness of 
steam-enty together with 
applicaton, zest happines and one- 
pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiễn, 
đồng phát sanh cùng Sát, Phỉ, Hỷ, Lạc và 
Nhất Điểm. 

3) The third Jhana path conscIousness of stream- 
entry together with zest, happiness and one- 
pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiền, 
đồng phát sanh cùng Phỉ, Hỷ, và Nhất Điểm. 

4) The fourth Jhan path consciousness of stream- 
entry together with happiness and one- 


Initial 


sustained 


pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ Thiển, 
đồng phát sanh cùng Hỷ và Nhất Điểm. 

5) The fifth Jjhana path consciousness of stream- 
entry together with cequanimity and one- 
pointedness: Tâm Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiển, 
đồng phát sanh cùng Xả và Nhất Điểm. 

Five ulfimate betrayals: Ngũ Nghịch—See 

FIve betrayals. 

Five unintelligent vices: Ngũ Độn Sử—See 

FIve envoys of stupidIty. 

Five unfinterrupted hells: Ngũ Vô Gián—The 

uninterrupted hells (Avici hell). It is ceaseless in 

five respects—ĐJa ngục với năm thứ vô gián: 

1) Karma and it(s efects are an endless chain 
with no escape: Nghiệp Quả Vô Gián—Thụ 
quả vô gián —Tạo nghiệp và thụ quả là một 
sợi dây xích không gián đoạn. 

2) Its sufferings are ceaseless: Thụ Khổ Vô 
Gián— Tội nhân trong địa ngục nây bị cực 
hình liên tục không gián đoạn. 

3) Itis trmeless: Thời Vô Gián—Thời gian thọ 
khổ không hạn kỳ. 

4) Its fate or lfe is endless: Mệnh Vô Gián— 
Thọ mệnh trong địa ngục không gián đoạn, 
dù có muốn chết để qua kiếp khác cũng 
không được. 

53) Ift is ceaselessly full: Hình Vô Gián—ĐỊa 
ngục nầy luôn đây tội nhân không ngừng 
nghỉ. 

Five unfinterrup(ed hells due to five 

retributions for karma: Ngũ Vô Gián Nghiệp 

Cảm —According to the Earth-Store Bodhisattva 

Sutra, there are five uninterrupted due to five 

retributions for karma. What are they?—heo Kinh 

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, có năm điều 

nghiệp cảm kêu là Vô Gián. Năm điều đó là: 

l) Punishment 1s undergone day and nipht 
throughout kalpas, and there Is no time of 
respIte. Therefore, 1t is called Uninterrupted 
Hell: Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn 
đêm, cho trải qua vô số kiếp không lúc nào 
ngừng nghỉ, nên gọi là Vô Gián. 

2) One person fills It, yet many people also fill 
1. Therefore, it is called Uninterrupted: Một 
tội nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi 
mỗi thân cũng đều đầy chật khắp cả ngục, 
nên gọi là Vô Gián. 


1624 


3) The Iimplements of punishment are forks, 
clubs, eagles, serpents, wolves, and dogs, 
which pound, grind, saw, drill, ch¡isel, cut and 
chop; boiling liquids, iron nets, Iron robes, 
1ron asses, and 1ron hoses that flay one alive, 
bind one”s head in rawhide, and pour hot Iron 
over one”s body, meals of Iron pelletss and 
drinks of Throughout  many 
nayutfas of kalpas such suffering confinues 
without interruption. Therefore, 1t 1s called 
Uninterrupted: Những khí cụ để hành hình tội 
nhân như chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, 
cối giả, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu 
sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, đa 
sống niền đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói 
thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước 
sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số kiếp 
những sự khổ sở nối nhau luôn không ngừng 
nghỉ một giây, nên gọi là Vô Gián. 

4) Whether a man, a woman, a savage, Or 
someone old or young, honorable or lowly, a 
dragon or a spirit, a god or ghost, everyone 
must undergo retribution for the offenses he 
or she has committed. Therefore, It is called 
Uninterrupted: Không luận là trai hay gái, 
Mường, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc 
là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ; hễ gây 
tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng 
chịu khổ, nên gọi là Vô Gián. 

5) lfone falls into this hell, from the time of 
entry one undergoes ten thousand deaths and 
as many rebirths each day and nipht 
throughout a hundred thousand kalpas. One 
may seek relief for the space of a thoupht, but 
even such a brief pause does not happen. 
Only when one”s karma 1s exhausted can one 
attain rebirth. Because of this continuIfy, 1t 1s 
called Uninterrupted: Nếu người nào bị đọa 
vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến 
trăm ngàn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần 
chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng 
chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ 
khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do 
vì lẽ liên miên mãi nên gọi là Vô Gián. 

Five universal menfal activifies associated 

with every thought: Ngũ Biến Hành—The five 

universal menfal activitiles associated with every 


Iron fluids. 


thought—Năm loại tâm sở tương ứng với mọi tâm 

VƯƠơng: 

I1) Theidea: Tác Ý. 

2) Contact: Xúc. 

3) Reception: Thọ. 

4) Conception: Tưởng. 

5) Perception: Tư. 

Eive unpardonable sins of Devadatta: Đề Bà 

Ngũ Nghịch. 

l) Destroyed the harmony of the communtty: 
Phá hòa hợp Tăng. 

2) Injured Sakyamuni with a big stone, shedding 
his blood: Ném đá lớn làm thân Phật chảy 
mu. 

3) Induced King AJjaftasatruto let loose a rutting 
elephant to trample down SakyamuI. 

4) Killed a nun: Đấm chết Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc. 

53) Put poison on his finger-nails and saluted 
Sakyamuni intending to destroy him thereby: 
Tẩm thuốc độc vào những móng tay, định khi 
vào lễ Phật sẽ hại ngài. 

Five variefes of meditation: Ngũ Chúng 
Thiển—S§ee Five kinds of varieties of meditation. 
Five vases: Ngũ Bình —The five vases used by 
the esoteric school for offering flowers to the1r 
Buddha, the flowers are stuck In a mixture of the 
five precious things, the five grains and the five 
medicines mingled with scented water—Năm cái 
bình mà Phật giáo Mật Tông dùng để dâng hoa 
cúng Phật, hoa trong bình được cắm chung với 
năm quý vật, năm loại hạt và năm loại thuốc trộn 
với nước hoa. 

Five vedanas: Ngũ Thọ—See Five sensations. 

Five vehicles: Ngũ thừa—Five levels of đharma 

(Human,Heavenly, Sravakan, Pratyekan-Buddha, 

Bodhisattvan)—The five vehicles conveying to 

the karma-reward which differs according to the 

vehicle—Năm cỗ xe có thể đưa người tới quả vị 

Phật (giáo pháp của Phật từ cạn đến sâu chia ra 

năm trình độ, hành giả chỉ cần y theo mỗi giáo 

pháp thực hành, đều có thể đạt được thành quả tốt 
đẹp). 

(Œ) According to 
Thừa: 


the Mahayana—Theo Đại 


(A) 
1) Rebirth among men conveyed by observing 
the five commandments: Nhân thừa. 


2) 


3) 


4) 


5) 


(B) 
] 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) 


l) 
2) 
3) 


1625 


Rebirth among the devas by observing the ten 
commandments: Thiên thừa. 

Rebirth among the Sravakas by observing the 
four noble truth: Thanh văn thừa. 


Rebith among pratyeka-buddhas by 
observng the twelve nidanas (original 
1nterdependents): Duyên giác thừa. 

Among Buddhas and bodhisatvas by 


observing the sic paramitas: Bồ Tát thừa. 


Narayana (skÐ—Nhân thừa: Rebirth among 
conveyed by observing the 
commandmenfs (Panca-veramani)—Tái sanh 
vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ 
giới (hữu tình quan Phật Giáo lấy loài người 
làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà 
cũng có thể làm ác, làm ác thì bị sa đọa trong 
ba đường đữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; 
làm lành thì được sanh lên các đường lành 
như nhơn và thiên, A La Hán, Bích Chi Phật, 
vân vân)—See Ngũ Giới. 

Devayana (skt)— Thiên thừa: Rebirth among 
the devas by observing the ten forms of good 
(Dasa- 
kusala)— Tái sanh vào cối trời nhờ tu trì thập 
thiện. 

Arava-kayanam (skt—Thanh văn: Rebirth 
among the sravakas by observing the four 
noble truths (Catvari-arya-satyani)—Tái sanh 
vào quả vị Thanh Văn nhờ tu trì pháp Tứ 
Diệu Đế. 

Pratyeka-Buddhayanam (skt)— Duyên giác: 
Rebirth among pratyeka-Buddhas and 
Bodhisattvas by observing the twelve nidanas 
(Dvadasanga-pratiyasamutpada)—Tái 
vào Duyên Giác nhờ tu trì thập nhị nhân 
duyên mà chứng quả Bích Chi Phật. 
Bodhisattva-yanam (sk—Bồ Tát: Among 
the Buddhas and bodhisattvas by the six 
paramitas (Sdaparamita)—Nhờ tu trì lục độ 
Ba La Mật mà đạt đến quả vị Bồ Tát và cuối 
cùng đạt được quả vị Phật. 

According to the Hinayana—Theo Tiểu 
Thừa: 

Buddha: Phật. 

Sravakas: Thanh Văn. 

Pratyeka-buddhas: Duyên Giác. 


men five 





acions or ten commandments 





sanh 


Sở) 


5) 


The gods of the brahma-heavens: Chư Thiên 
cõi trời Phạm Thiên. 

Those of desire realm: Chúng sanh trong cõi 
dục giới. 


(HD According to the Esoteric cult Theo Mật 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


giáo: 

Men, corresponding with earth: Nhân, tương 
ứng với đất. 

Devas, corresponding with wat€r: 
tương ứng với nước. 

Sravakas, corresponding with fire: Thanh 
Văn, tương ứng với lửa. 

Pratyeka-buddhas, corresponding with wind: 
Duyên giác, tương ứng với gió. 

Bodhisattvas, corresponding with the “void.”: 
Bồ Tát, tương ứng với hư không. 


Thiên, 


Five views: Panca-drstayah (skt)—Goken (Jap)— 


Ngũ Kiến. 

l1) View of there Is a real and permanent body: 
Ngã kiến. 

2) Extreme views: Biên kiến. 

3) Perverse or wrong views: Tà kiến. 

4) Stubborn perverted views: Kiến thủ. 

53) Rigid views In favor Of rigorous ascetic 


kive virtues: 


prohibitions: Giới cấm thủ. 
Ngũ Thường—Năm đạo làm 


người—See FIve cardinal virtues. 

Five virtues that require in a confessor at 
the annual confessional summer retreat (at 
the end of the rainy retreatf): Ngũ Đức Tự 
Tứ —Năm đức tự tứ—Cử hành nghi thức tự tứ cử 
tội trong ngày kết thúc an cư kiết hạ. 


l) 
2) 


3) 
4) 


5) 


Freedom from predilections: Bất Ái—Không 
luyến ái. 

Ereedom from anger: Bất Nhuế—Không sân 
hận. 

Freedom from fear: Bất Bố—Không sợ hãi. 
Freedom from Ignorance or easily 
deceived: Bất Si—Không sĩ mê. 

Discernment of shirkers of confession: Trị tự 
tứ bất dữ tự tứ—Biết tự tứ và không biết tự 
tứ. 


nOf 


Five virtues of the teacher of the discipline: 
Giới Sư Ngũ Đức Năm đức của giới sư: 


l) 


Obedience to the rules: Trì Giới — Tuân thủ 
giới luật. 


1626 


2) Ten years as a monk (some sects require 20 
years or more): Thập Hạ—Xuất gia 10 năm 
hay có mười tuổi hạ trở lên (vài tông phái đòi 
hỏi từ 20 tuổi hạ trở lên). 

3) Ability to explain the vinaya: Thông Hiểu 
Luật Tạng—Khả năng giải thích giới luật. 

4)_ Meditation: Thông Suốt Thiền Định. 

53) Ability to explain the Abhidharma: Thông 
Suốt Vi Diệu Pháp (Kinh Tạng) Khả năng 
giải thích kinh pháp. 

Five volumes of Vinaya of Hinayana secfs: 

Ngũ Bộ Đại Luật The first fñive volumes of 

Vinayana of Hinayana Sects. 

1) Dharmagupta Vinayana: Đàm Ma Cúc Đa— 
Tứ Phần Luật (Pháp chính, pháp hộ, pháp 
kinh, pháp mật). 

2) Sarvastivada Vinayana: Tát Bà Đế Bà— 
Thập Tụng Luật. 

3) Mahisasaka Vinayana: Di Sa Tắc Bộ—Ngũ 
Phần Luật. 

4) Kasyapiya Vinayana: Ca Diếp Di Bộ— Giải 
Thoát Giới Kinh. 

53) Vatsiputriya Vinayana: Bà Thu Phú La Bộ. 

Five ways for a husband to show respect for 

his wife: Năm Phép Cung Kính Của Chồng Đối 

Với Vợ—Theo Kinh Toát Yếu Đạo Lý Cho 

Người Cư ST, Đức Phật đã ban hành năm phép 

cung kính của người chồng đối với người vợ như 

sau—ln the Sigalovada Sutta, the Buddha laid 
down the five ways for a husband to show 
compassion and respect for his wIfe as follows: 

1) He should always minister to her by courtesy: 
Luôn lễ độ và thanh tao nhã nhặn với vợ. 

2) Notto despise her: Không tỏ ý khinh thường 
VỢ. 

3) To be faithful to her: Trung thành với vợ. 

4) To delegate authority in the household to her: 
Trao quyền hành quản lý trong nhà cho vợ. 

5) To provide her with ornaments: Mua sắm nữ 
trang cho vợ. 

Five ways for a wife to show respect to her 

husband: Năm Phép Cung Kính Của Vợ Đối Với 

Chồng—In the Sigalovada Sutta, the Buddha laid 

down the guidelines of five ways for a WIfe to 

show compassion and respect to her husband as 
follows—Theo Kinh Toát Yếu Đạo Lý Cho Người 


Cư Sĩ, Đức Phật đã ban hành năm phép cung kính 

yêu thương của người vợ đối với chồng như sau: 

I1) To perform her duties well: Làm tròn bổn 
phận của mình. 

2) To be hospitable to her husband”s relatives 
and friends: Ân cân tiếp đón thân bằng quyến 
thuộc bên chồng. 

3) To be faithful to her husband: Trung thành 
với chồng. 

4) To protect what he brings home: Cẩn thận giữ 
gìn tiên bạc của cải mà chồng kiếm được. 

53 Be always skilled 
discharging her duties: Luôn khéo léo, siêng 
năng cần mẫn trong công việc. 


and ¡ndustrious in 


Five wheels: Eive wheels or things that turn— 

Ngũ Luân. 

(ŒD Eive elements according to the Esoteric 
Sects—The earth rests on the five revolving 
spheres or wheels—Theo Mật Giáo, có năm 
yếu tố luân chuyển—Thế giới nằm trên năm 
bánh xe đang luân chuyển: 

1) The wheel of Earth: Địa Luân—Đất. 

2) The wheel of Water: Thủy Luân—Nước. 

3) The wheel of Fire: Hỏa Luân—Lửa. 

4) The wheel of Wind or air: Phong Luân——GIó. 

5) The wheel of Space: Hư Không Luân. 

ŒI) Eive foundations of the world according to 
Kosa—Năm thứ tạo nên thế giới theo Câu 
Xá: 

I) The wheel or circle of Space: Hư Không 
Luân—Above the wheel of wind. 

2) The wheel or circle of Wind or Air: Phong 
Luân The wheel, or circle, of wind below 
the circle of water and metal on which the 
earth resfs; the circle of wind rests on space—— 
Phong luân khởi lên từ bên trên không luân, 
thủy luân sanh ra trên phong luân, và kim 
luân sanh ra trên thủy luân, và địa luân dựa 
trên kim luân. 

3) The wheel or circle of Water: Thủy Luân. 

4) The wheel or circle of Fire: Hỏa Luân. 

53) The wheel or circle of Vajra or Earth: Địa 
Luân—K1m Cang Luân. 

Five wheels of liberation: Ngũ giải thoát 

luân—Ngũ Phật —The five wheels of liberation or 

salvation (the five mandala in which are the Five 

Dhyani-Buddhas)—See Five Dhyani-Buddhas. 


1627 


Five wisdoms: Ngũ Tr—Five kinds of 
wisdom—According to the Shingon Sect—Theo 
trường phái Chân ngôn. 

I) Dharmadhatu-prakrti-jnana (skÐ: Pháp Giới 
Thể Tính Trí —-See Dharmadhatu-prakrti- 
Jnana. 

2) Adarsana-jnana (skÐ: Đại Viên Cảnh Trí— 
See Adarsan-Jnana. 

3) Samata-Jnana (skÐ: Bình Đẳng Tánh Trí— 
See Samafa-Jnana. 

4) Pratyaveksana-jnana (skÐ: Diệu Quán Sát 
Trí —See Pratyaveksana-jnana. 

5) Krtyanusthana-jnana (skt: Thành Sở Tác 
Trí -See Krtyanusthana-jnana. 

**. See Five kinds of knowledge. 

Five wonderful meanings: Ngũ Huyền Nghĩa 

Tam Luận Tông—See Five terms of twofold truth 

1n the Madhyamika Sastra. 

Five wonders in the Pure Land: Ngũ Diệu — 

The five wonders of purified or transcendental 

sipht, sound, smell, taste, and touch in the Pure 

Land—Năm thứ tinh diệu chỉ năm cảnh của Sắc, 

Thanh, Hương, VỊ, và Xúc trong cõi Tịnh Độ. 

Five working organs: Ngũ Tác Nghiệp Thân— 

Năm căn tạo nghiệp. 

I1) Speech: Khẩu —Ngôn ngữ—Mouth. 

2) Hands: Thủ—Tay. 

3) Fecet: Cước— Chân. 

4) Sex organ: Phái tính hay Sinh thực khí—Chỗ 
tiểu tiện. 

5)_ Anus: Hậu môn—Chỗ đại tiện. 

Five worldly blessings: Ngũ Phúc Thế Gian. 

1) Riích: Phú (Giàu sang). 

2) Honour: Quý (Danh vọng). 

3) Long-life: Thọ (Trường thọ). 

4) Healthy: Khương (Khang kiện). 

5) Peace: Ninh (An lành). 

Five wrong views: Ngũ Kiến—See Five kinds 

Of wrong vIews. 

Five Zen schools: Thiền Môn Ngũ Tông—The 

five Ch'an schools—Năm tông phái Thiền (Từ Sơ 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng, Thiển 

Tông Trung Quốc vẫn là một tông duy nhất, 

nhưng sau đó được chia làm năm tông). 

l) Lin-]i Sect, which remains and Is very 
successful until this day. During the Sung 
dynasty, It divided Info two secfs of Yang-Qi 





and Hung-Lung: Lâm Tế Tông—Tông Lâm 
Tế vẫn còn tổn tại đến hôm nay và rất thành 
công. Dưới thời nhà Tống, tông nầy chia làm 
hai nhánh là Dương Kỳ và Hoàng Long. 

2) KuiYang Sect, disappeared: Quy Ngưỡng 
Tông (đã bị mai một). 

3) Yun-Men Sect, remains until this day: Vân 
Môn Tông (vẫn còn tôn tại đến nay). 

4) Fa-Yan Sect, whích was removed to Korea: 
Pháp Nhãn Tông (đã du nhập Cao Ly). 

5) Tsao-Tung Sect, remains until this day: Tào 
Động Tông (vẫn còn tổn tại đến nay). 

* The second already disappeared; the fourth 
was removed to Koea; the other three 
remained, the first being the most successful. 

Fivefold dharma-body refuge of the self- 

nature: Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương— 

According to The Jewel Platform Sutra, the Sixth 

Patriarch taught about the five-fold Dharma-body 

refuge of the self-nature—Theo Pháp Bảo Đàn 

Kinh, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Tự Tánh Ngũ 

Phân Pháp Thân Hương. 

l) The first is the morality-refuge, which 1s 
simply your own mind when free from error, 
evil, Jealousy, greed, hatred and hostility: 
Một là giới hương, tức là trong tâm mình 
không có quấy, không có ác, không tật đố, 
không tham sân, không cướp hại, gọi là giới 
hương. 

2) The second ¡s the concentration-refuge, which 
1S Just your own mind which does not become 
confused when seeing the marks of all good 
and evil conditions: Hai là định hương, tức là 
thấy các cảnh tướng thiện ác mà tự tâm 
chẳng loạn gọi là định hương. 

3) The thrd 1s the wisdom-refuge, which 1s 
simply your own mind when 1f 1s unobstructed 
and when 1t constantly uses wisdom to 
contemplate and 1lluminate the self-nature, 
when 1t does no evil, does good without 
becoming attached, and 1s respecful of 
superlor, considerate of  InÍerIors, 
sympathetic towards orphans and widows: Ba 
là huệ hương, tức là tâm mình không ngại, 
thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, 
chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà 
tâm không chấp trước, kính bậc trên thương 


and 


1628 


kẻ dưới, cứu giúp người cô bân, gọi là huệ 
hương. 

4) The fourth is the liberation-refuge, which 1s 
simply your own mind ¡ndependent of 
conditions, not thinking of good or evil, and 
free and unobstructed: Bốn là giải thoát 
hương, tức là tự tâm mình không có chỗ phan 
duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại 
vô ngại gọi là giải thoát hương. 

5) The fifth is the refuge of knowledge and 
views, which 1s simply your own mind when 
1t 1s independent of good and evil conditions 
and when ¡1t does not dwell in emptiness or 
cling to stillness. You should then study this in 
detail, listen a great deal, recognize your 
oripinal mind, and penetrate the true principle 
of all the Buddhas. You should welcome and 
be In harmony with living creatures; the 
unchangng true nature. Good Knowing 
Advisors, the Incense of these refuges 
perfimes each of you within. Do not seek 
outside: Năm là giải thoát tri kiến hương, tức 
là tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện 
ác, không thể trầm, không trệ tịch, tức phải 
học rộng nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt 
được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, 
không ngã không nhơn, thẳng đến Bồ Đề, 
chơn tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến 
hương. Nây thiện tri thức! Hương nầy mỗi 
người tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm 
cầu. 

FEivefold Mahayana Canon: Ngũ Tạng Đại 

Thừa (kinh điển)—There are fivefold Mahayana 

Canon. 

l1) The sutras: Kinh Tạng. 

2) The vinaya: Luật Tạng. 

3) The Abhidharma: Luận Tạng. 

4) The miscellaneous collection: Tạp Tạng. 

5) Bodhisattva collection (Spells): Bổ Tát Tạng 
(Chú Tạng). 

Fivefold meditations: Ngũ Môn Thiểền—Năm 

môn thiển. 

l)  Impermanence: Vô thường. 

2) Suffering: Khổ. 

3) Void: Không. 

4) Non-ego: Vô ngã. 

5)_ Nirvana: Niết bàn. 


Eix the mỉnd (upon): Chuyên niệm. 


l1) To fix the thought on—To think of —To be 
drawn to—FIx the mind on on thing, or fix the 
thoughts on one thing. Always think of the 
wesftern paradise, not thinking of desires—Hệ 
niệm tư duy (chuyên tâm)—Ràng buộc ý 
niệm theo một hướng nhất định, chẳng nghĩ gì 
khác (đêm ngày thường ràng buộc niệm, chớ 
nghĩ tới cảnh dục, ngược lại luôn nghĩ tới 
cảnh Tây Phương Cực Lạc). 

2) To fix the attention on: Khán Phương Tiện— 
Để tâm chú ý, thuật ngữ trong nhà Thiển. 

Fix the mỉnd in meditatfion: Đình Tâm—To 

setle the mind in meditation—Giữ tâm trong 

thiển định —See Fivefold procedure for quieting 
the mind. 

Fixed abode: Nơi sống chính thức. 

Fixed hour for meals: Kala (skt)—Regular hour 

for meals—Ca La thờ —Thực thời hay là thời 

gian cố định cho các bữa ăn—See Two times or 
periods. 

Fixed karma: Định Nghiệp. 

1) Rebirth determined by the good or bad deeds 
in the past: Sự tái sanh được quyết định bởi 
nghiệp thiện ác trong quá khứ. 

2) The work of meditation with 1fs result: Việc 
thực hành thiền định và kết quả tất yếu của 
nó. 

Fixed karma can be changed: Định Nghiệp 

Diệc Năng Chuyển—Even the determined fate 

can be changed by practicing the Buddhism 

precepts or by the powers of Buddhas and 

Bodhisatvas—-Định Nghiệp Có Thể Được 

Chuyển Hóa—Ngay cả định nghiệp cũng có thể 

được chuyển hóa bằng cách thực tập giới Phật 

hay nhờ thần lực của chư Phật hay chư Bồ Tát. 

Eixed Karma and Non-fxed Karma: Định 

Nghiệp Bất Định Nghiệp —Along the circle of 

births and deaths, sentient beings have created 

Iinfinite types of karma, but overall, there are two 

kinds of karma: fixed or determinate karma and 





non-fixed or Indeterminate karma. Fixed karma 1s 
a kind of karma that is certain to have karmic 
consequences and 1s absolutely unavoidable. 
While the non-fixed karma 1s a kind of karma that 
has potential for having karmic retribution, but 1t 
1S also possible to avoid or change from heavy to 
light change from early 


COnSCqU©DnCCS,  OF 


1629 


retribution to later. Generally speaking, no matter 
what kind of karma, Buddhists should remember 
an absolute truth that: “No karma created will go 
without having karmic retribution.”—Trong vòng 
luân hồi sanh tử, chúng sanh đã từng tạo ra vô số 
nghiệp tội khác nhau, nhưng ước lược lại mà nói 
thì có hai loại: Định Nghiệp và Bất Định Nghiệp. 
Định Nghiệp là thứ nghiệp nhứt định phải bị quả 
báo chứ không thể nào tránh khỏi. Trong khi Bất 
Định Nghiệp là loại nghiệp có thể bị quả báo, mà 
cũng có thể tránh được, hoặc là chuyển từ nặng 
thành nhẹ, hay chuyển quả báo sớm thành ra quả 
báo muộn. Tuy nhiên, dù là định nghiệp hay bất 
định nghiệp, người Phật tử nên luôn nhớ một sự 
thật tuyệt đối rằng: “Tất cả các tội nghiệp tạo ra, 
không tội nghiệp nào mà chẳng có quả báo cả.” 
Fixed mind: Setled mind—Định tâm—A 
setfled mind verse A wandering mind. A mind 
organized by meditaion or disorganized by 
distraction. The characteristic of the saint and 
saøe—Tâm định ngược lại với tâm tán loạn. Tâm 
định bằng thiền, đối lại với tâm tán với những 
loạn động. Đây là tâm của những bậc Thánh. 
Eixed mỉnd samadhi: Định Tâm Tam Muội— 
Quán Phật Tam Muội—A fixed mind on the Pure 
Land and its glories—Quán tưởng tụng niệm (về 
sự báo đáp y báo và chánh báo). 

Eixed nature Hearers: Định tính Thanh Văn— 
See Ten states of Feeling Skandha. 

Fixed nature Pratyekas: Định tính Độc Giác— 
See Ten states of Feeling Skandha. 

Fixed place for an assembly of monks: Kết 
giới (nơi cố định cho chư Tăng hội họp). 

Fix the thoughfs on one thỉng: Hệ niệm tư 
duy. 

Flag-rising ceremony: Lễ chào cờ. 

Flame dhyana: By whiích the body ¡is self- 
immolated—Hỏa quang định. 

Flame-emitfing samadhi: Hỏa Sinh Tam 
Muội—A flame-emtting samadhi—The power to 
emit flames from the body for auto holocaust or 
other purposes. Ít is especially associated with 
Aryacalanatha and Shingon practice of the yoga 
which unites the devotee to him and his powers. 
According to the Long Agama, this 1s the samadhi 
entered ¡into by the Buddha, in which he emifted 
flames to overcome a poisonous dragon—Lửa 


phát ra từ Tam Ma địa, dùng để tự thiêu hay các 
công dụng khác. Đặc biệt liên hệ với Bất Động 
Tôn và Chân Ngôn Du Già, kết hợp người tu với 
Ngài và năng lực của Ngài. Theo kinh Trường A 
Hàm, đây là Tam Ma Địa mà Phật vào, trong đó 
Ngài phóng hỏa để lướt qua độc long. 
Flame-mouth demon: Jvala (skt)—Xà Bà Lệ— 
A class of hungry ghost—Loại quỷ miệng phun ra 
lửa. 

Flame samadhi: Flame-dhyana—Hỏa Quang 
Tam Muộ—Hỏa Sinh Tam Muội—Lửa Tam 
Muội—The flame samadhi, also styled the fourth 
dhyana. According to the Long Agama, this is the 
samadhi entered into by the Buddha, in which he 
emitted flames to overcome a poIsonous draøgon—— 
Một phép Thiển định khiến thân người phát ra 
lửa, cũng là đệ tứ thiển định. Theo kinh Trường A 
Hàm, đây là Tam Ma Địa mà Phật vào, trong đó 
Ngài phóng hỏa để lướt qua độc long. 
Flame-shaped tuft of haïr: Usnisa (sk)——Nhục 
Phát One of the thirty-two marks (laksana) of a 
Buddha; originally a conical or flame-shaped tuft 
of hair on the crown of a Buddha, in later ages 
represented as a fleshly excrescence on the skull 
1(self; Interpreted as a coiffure of flesh. In China 1t 
1S low and large at the base, sometimes with 
tonsure on top of the protuberance—Một trong ba 
mươi hai tướng hảo của Phật, thịt nổi cao trên 
đỉnh đầu như búi tóc hình nón (bên Trung Quốc, 
người ta tạc tượng hay vẽ búi tóc thấp mà lớn). 
Flaming Brightness Buddha: Quang Diệm 
Vương Phật—The royal Buddha of shining 
flames, or flaming brightness. This is the 
Amitabha Buddha with his virtues—Đức Phật có 
danh hiệu Quang Diệm Vương vì ánh sáng của 
Đức Phật ấy soi sáng nhất. Đây là Đức danh của 
Đức Phật A Di Đà. 

Flaming net: Diệm Võng—The shining net of 
Buddha, the glory of Buddha, which encloses 
everything like the net of Indra—Ánh sáng của 
Phật xen kẻ lớp lớp như mắt lưới ngọc châu của 
vua Trời Đế Thích. 

Flaming womb: Diệm Thai—The gabhadhatu 
which surrounds with ligh—Ánh sáng vây bọc 
quanh mình như trong Thai Tạng giới. 

Flash of lightning: Tia chớp. 

Flatter: Nịnh bợ. 





1630 


Flatterer: Người khéo nịnh hót phải được xem 
không phải là bạn—See Four types of people who 
can be seen as foes In disguIse. 

Flattery: Shathya (sk)—Siểm (nịnh nọt)—See 
SIx things that defile the pure mind, and Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Flavor: Vị —There are six tastes or flavours—Có 
sáu vỊ—See SIx tastes or flavours. 

Flavor of the Buddha?s teaching: The 
Buddha”s teaching has only one flavour, the 
flavour of liberation—Phật pháp chỉ có một vị, đó 
là vị giải thoát. 

Flavor of the Dharma: Taste of the đharma— 
Pháp vỊ. 

Flavor of fresh milk: Nhũ Vị The flavour of 
fresh milk, to which the Buddha”s teaching In the 
Hua-Yen Ching ¡is compared (ín five forms 
1llustrates the Tlen-T”ai five periods of the 
Buddhaˆs teaching)—VỊ sữa tươi, được ví với thời 
kỳ đầu Phật giảng kinh Hoa Nghiêm (trong năm 
thời thuyết giáo được tông Thiên Thai nói đến). 
Flavour of liberation: Giải Thoát Vị —Flavour 
of release, or nirvana—Hương vị giải thoát hay 
Niết Bàn. 

Flavor of release: Flavor of Nirvana—Hương vị 
của giải thoát—See Nirvana. 

Flavor of religion: Đạo vị (hương vị đạo). 
Flavour of sexual attracfion: Sắc Vị The 
love of women—Hương vị của sự hấp dẫn dục 
tình. 

Flaw: A faul—A mistake——Tì vết. 

Flaw in a sceptre of jade may be ground 
away, but a flaw in speech, nothing can be 
done: Tì vết trong ngọc còn có thể mài được, chứ 
lời nói bậy bạ thì hết cách chữa. 

Flawless: Perfec—Không có tì vết. 

Elawless øem: Viên ngọc vẹn toàn như ý. 

Flee: Run away from something—Trốn chạy. 
Flesh: Mamsa (sk)——Huyết nhục—Xác thịt. 
Flesh and blood: Máu thịt. 

Flesh of animals that were previously kiled: 
Món thịt đã làm từ trước khi có sự hiện diện của 
mình tại đó—See Nine kinds of clean flesh. 

Flesh of animals that were not seasonable or 
at the ripht time: Những món không phải do 


ước hẹn, nhưng tình cờ gặp mà ăn—See Nine 
kinds of clean flesh. 

Elesh eye: Phàm Nhãn—Human eye—Physical 
eye—The eye of the body—Limited vision—Mắt 
thịt của nhục thân, có tầm nhìn giới hạn—See 
FIve kinds of eyes or vision. 

Flesh is not clean: Thân thể chẳng sạch—See 
Seven kinds of ImpurIty. 

Fleshly (a): Thuộc về xác thịt. 

Eleshly eye: Mamsa-cakkhu (p)—Nhục nhãn— 
See Flesh eye, and Three dharmas (XL). 
Flexibility: Tính dễ thích ứng. 

Flexible voice: Flexible voice, one of the eight 
tones of a Buddhaˆs voice—Nhu nhuyễn âm, một 
trong tám âm thanh của Phật —See Eight tones of 
a Buddha's voice. 

Flick of a fnger: Khoảng khảẩy móng tay. 

Fling (v) someone down: Dìm ai xuống. 

Flirt girl: Dâm nữ. 

Flit: Move lightly—Đi nhẹ nhàng. 

Eloat: Flow——Spread—Wander—Luưu. 

Floating: Drifting—Bênh bồng—Trôi nổi. 
Floating bag: Lifebuoy—Swimming float—Phù 
nang (phao cứu cấp). 

Floating dust: Phù trần —Floating dust or atoms, 
unstable matter, Ie. phenomena which hide 
reality—Tất cả các pháp hữu vi đều như bụi nổi, 
không chân thực. Nó che lấp mất chân tính. 
Floating pieces of woods in the river will 
certainly reach the sea: Khúc gỗ nổi và trôi 
theo dòng nước chắc chắn sẽ ra đến biển— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 27, the Buddha said: “Those who follow 
the Way are like floating pieces of woods 1n the 
water flowing above the current, not touching 
either shore and that are not picked up by people, 
not Intercepted by ghosfs or spirifs, not caupht in 
whirlpools, and that which do not rot. Ï guarantee 
that these pieces of wood will certainly reach the 
sea. Ï guarantee that studenfs of the Way who are 
not deluded by emotional desire nor bothered by 
myriad of devious things but who are vigorous in 
therr development of the 
unconditioned will certainly attain the way.”— 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 27, Đức 
Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như khúc 


cultivation or 


1631 


gỗ nổi và trôi theo dòng nước. Nếu không bị 
người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị 
nước xoáy làm cho dừng lại, và không bị hư nát, 
ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. 
Người học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc, 
không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo 
giải thoát, ta bảo đảm người ấy sẽ đắc Đạo.” 
Floating or shifting sands: Lưu sa (cát trôi). 
Floek  (m: Đàn (bầy) —-Crowd—Herd 
Multitude. 

Flood (n): Ogha (skt—lInundation—Torrent— 
Dòng thác—Lũñ lụt —According to the Sangiti 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there 
are four floods—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn bộc lưu (lũ lụt —See 
Four floods and Seven calamities (A). 

Flood of becoming or existence: Hữu Bộc 
Lưu—According to the Sangiti Sutfa in the Long 
Discourses of the Buddha, this 1s one of the four 
floods—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, đây là một trong bốn bộc lưu (Iũ lụt ——See 
Four floods. 

Elood of desire: Ái lưu— The flood of desire 
which overwhelms—Tham ái làm mê hoặc lòng 
người nên ví như dòng lũ dục vọng. 

Flood of ignorance: Vô Minh Bộc Lưu— 
According to the Sangii Sutta 1n the Long 
Discourses of the Buddha, this is one of the four 
floods—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, đây là một trong bốn bộc lưu (lũ lụt)—See 
Four floods. 

Flood in the kalpa of destruction: Kiếp thủy 
(nạn hồng thủy trong thời hoại kiếp). 

Flood of sensuality: Dục Bộc Lưu —According 
to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, this is one of the four floods—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, đây là một 
trong bốn bộc lưu (1ũ lụt)—See Four floods. 
Flood of wrong views: Tà Kiến Bộc Lưu— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, this 1s one of the four 
floods—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, đây là một trong bốn bộc lưu (lũ lụt ——See 
Four floods. 

Flow: Float—Spread—Wander—Luưu. 








Flow with continual reincarnation: Thuận 
lưu—Nhân quả tái sanh lưu chuyển—See Two 
ways In the current of transmieration. 

Flow of existence: Dục Lậu The stream or 
flow of by 
Interpenetrated by unenlightened views 
thoughts (these stimulating desires produce karma 
which in turn produces reincarnation)—Dòng luân 
hồi sanh tử bị khuấy lên bởi tham dục, tà kiến, và 
tà tư. 

Flow of mỉnd or thoughts: Citta-dhara (skt)— 
Dòng tâm hay dòng tư tưởng. 

Flow or progress of Buddha-truth: Stream of 
Truth—Đạo lưu. 

Flow of transmigratfion: Sanh Tử Lưu—Dòng 
sanh tử (sự sanh tử khiến cho con người bị trôi dạt 
chìm đắm nên gọi là dòng sinh tử). 

Flow upwards against the stream of 
transmigrafion to parinirvana: Lội ngược 
đòng sinh tử đáo bỉ ngạn. 

Flowed or floated down: Lưu lai (cứ ở hoài 
trong vòng luân hồi sanh tử). 


©existence, evoked desire 


and 


Flower: Kusuma or Padma or Puspa (skt)— 
Blossom—Hoa——Flower——Blossom——FÌlowery, 
especially the lotus, one of the six objects for 
offerinøs—Hoa, đặc biệt là hoa sen, một trong 
sáu loại vật để cúng đường Phật. 





Flower Adornment: Avatamsaka (skt)—Hoa 

Nghiêm——Garland OrnameIt. 

l1) A ring-shaped ornament: The flower-adorned, 
or a garland—Vòng hoa trang sức. 

2) The name of the Hua-Yen Sutra: Tên của 
Kinh Hoa Nghiêm. 

3) The name of the Hua-Yen school: Tên của 
Tông Hoa Nghiêm (một tông phái dùng tên 
kinh nầy làm chỗ sở y và pháp môn cho tông 
phái mình). 

** See Hua-Yen sect. 

Flower Adornment Sutra: Avatamsaka (skt—— 

Kính Hoa Nghiêm—Flower Ornament Sutra— 

The Garland Sura—The Sanskri 

Avatamsaka, but it is Gandavyuha according to 

Fa-Tsang”s the sixty-fascile 

Garland Sutra. Avatamsaka means a “garland,' 

while in Gandavyuha, ganda means “a flower of 

ordnay  kímd” and vyuha “an orderly 
arrangsement` or “array. Gandavyuha means 


te 1s 


commentary on 


1632 


flower-decoration.`" Avatamsaka Is one of the 


profound Mahayana sutras embodying the 
sermons given by the Buddha Iimmediately 
following his perfect enlightenment The 


Gandavyuha 1s the Sanskrit tile for a text 
containng the account of Sudhana, the young 
man, who wishing to find how to realize the ideal 
le of Bodhisattvahood, is directed by ManjusrI 
the Bodhisattva to visit spiritual leaders one after 
another ¡in various departments of life and ¡in 
Varlous forms of existence, altogether numbering 
fifty-three.  This text of the 
Avatamsaka school. It is one of the longest and 
most profound sutras in the Buddhist Canon and 
the hiphest teachng of Buddha 
SakyamumI, immediately after enlightenmeht. Ít 1s 
traditionally believed that the sutra was taught to 
the Bodhisattvas and other high spiritual beings 
while the Buddha was in samadhi. The sutra has 
been described as the “epiome of Budhist 
thoupht, Buddhist seniment, and Buddhist 
experiences” and ¡s quoted by all schools of 
Mhayana Buddhism. The sutra compares the 
whole Universe to the realizaton of Vairocana 
Buddha. Its basic teaching 1s that myriad things 
and phenomena are the oneness of the Universe, 
and the whole Universe 1s myriad things and 
phenomena. After examining the sutra, we find 
that there were ¡1n the beginnng many 
independent sutras which were later compiled 1nto 
one encyclopaedic collection, as the subJect- 
maftters treated in them are all classified under 
one head, and they came to be known as 
Avatamsaka—Nhan để Phạn ngữ của Hoa 
Nghiêm là Avatamsaka, nhưng Pháp Tạng trong 
bản chú giải kinh Hoa Nghiêm bộ 60 quyển nói 
nguyên ngữ chính là Gandavyuha. Avatamsaka có 
nghĩa là “một tràng hoa” trong khi nơi chữ 
Gandavyuha, thì ganda là “tạo hoa” hay một loại 
hoa thường và “vyuha” là “phân phối trật tự” hay 
“trang sức.” Hoa Nghiêm có nghĩa là trang hoàng 
bằng hoa. Hoa Nghiêm là một trong những bộ 
kinh thâm áo nhất của Đại Thừa, ghi lại những 
bài thuyết pháp của Đức Phật sau khi Ngài đã đạt 
giác ngộ viên mãn. Gandavyuha là tên phẩm kinh 
kể lại công trình cầu đạo của Bồ Tát Thiện Tài 
Đông Tử. Bồ Tát Văn Thù hướng dẫn Đồng Tử đi 
tham vấn hết vị đạo sư nầy đến vị đạo sư khác, tất 


IS the baslc 


records 


cả 53 vị, trụ khắp các tầng cảnh giới, mang đủ lốt 
chúng sanh. Đây là lý thuyết căn bản của trường 
phái Hoa Nghiêm. Một trong những kinh điển dài 
nhất của Phật giáo, cũng là giáo điển cao nhất 
của đạo Phật, được Đức Phật thuyết giẳng ngay 
sau khi Ngài đại ngộ. Người ta tin rằng kinh nầy 
được giảng dạy cho chư Bồ tát và những chúng 
hữu tình mà tâm linh đã phát triển cao. Kinh so 
sánh toàn vũ trụ với sự chứng đắc của Phật Tỳ Lô 
Giá Na. Kinh cũng nhấn mạnh rằng mọi sự vật và 
mọi hiện tượng đồng nhất thể với vũ trụ. Sau khi 
khảo sát về nội dung của Kinh Hoa Nghiêm, 
chúng ta thấy kinh khởi đầu bằng những bản kinh 
độc lập và về sau được tập hợp thành một dòng 
thơ, mỗi thể tài được trình bày trong các kinh đó 
đều được xếp loại theo từng thể và được gọi 
chung là Hoa Nghiêm. 

Flower bed: Luống bông. 

Flower of Compassion Sutra: 
pundarika-sutra (skt——BI Hoa Kinh. 
Flower of enlighfenment: Giác hoa (hoa giác 
ngộ). 

Flower and fruit: Hoa quả. 

Flower Garland Scripture: See Kinh Hoa 
Nghiêm. 

Flower and incense: Hoa và hương. 

Flower of mankind: Đóa hoa của nhân loại. 
Flower Of Merit And Virtue Buddha: Phật 
Công Đức Hoa. 

Flowers opening are the occurrence of the 
world: Hoa Khai Thế Giới Khởi— The twenty- 
seventh patrlarch, Master Prajnatara, said, 
“Flowers opening are the occurrence of the 
world,” in other words, phenomena and concrete 
existence are just one—Vị tổ thứ 27 tại Ấn Độ là 
Bát Nhã Đa La đã dạy: “Hoa khai thế giới khởi,” 
nghĩa là hiện tượng và sự hiện hữu cụ thể chỉ là 
một. 

Flower Ornament Sect: Hua-yen Sect—Hoa 
Nghiêm Tông—See Ten schools of Chinese 
Buddhism. 

Flower Ornament Sutra: Kinh Hoa Nghiêm— 
See Flower Adornment Sutra. 

Flower of reality: Thực Tướng Hoa—Thực 
Tướng Phong—The breeze of Reality, 1.e. the 


Karuna- 


1633 


tuth, or glory, of Buddhist teaching—Chân lý 

Phật pháp. 

Flower recompense: Hoa báo—The fruit 

corresponds to the seed, good for good and evil 

for evil—Quả báo tương ứng với nhân gieo, nhân 
lành quả lành nhân ác quả ác. 

Flower-scafterer: Tán hoa Sư—See Seven 

monks (A). 

Flowers in the sky: Khapuspa (skt—Spots 

before the eyes—Không hoa (hoa đốm trong hư 

không). 

Flower Store World: Hoa Tạng Pháp Giới— 

Cõi Hoa Tạng Thế Giới—The entire cosmos, 

consisting of worlds as descrbed ¡1n the 

Avatamsaka Sutra. It 1s the realm of Vairocana 

Buddha, the transcendental aspect of Buddha 

Sakyamumi and all of Buddhas. The saha World, 

the Western Pure Land and, for that matter, all 

lands and realms are within the Flower Store 

World—Toàn thể pháp giới, bao gồm những thế 

giới đã được diễn tả trong kinh Hoa Nghiêm. Đó 

là Pháp giới của Phật Tỳ Lô Giá Na, một biểu 
tượng siêu việt của Phật Tổ Thích Ca và chư Phật. 

Thế giới Ta Bà, Tây phương Tịnh Độ, tất cả đều 

nằm trong Hoa tạng Pháp Giới. 

Flower-Store World Tathagata: Hoa Quang 

Như Lai. 

Flower vase: Bình hoa—See Three essential 

articles for worshIp. 

Flowery region: Hoa Phương—Phương Nam có 

nhiều hoa—The South, the flowery region. 

Elowery words: Hoa Ngôn—Lời nói hoa mỹ. 

Flowing back again: Samsara (skÒ—Flowing 

and  returning—Transmigraton—Lưu chuyển 

trong vòng luân hồi sanh tử. 

Flowing down: Nisyanda (skt——Flowing out— 

Đẳng Lưu. 

I1) Flowing-out or down: Outflow, regular flow, 
equal current—Dòng trôi chảy không phân 
biệt. 

2) Like producing like; the equality of cause and 
effect; like causes produce like effects; of the 
same order: Do nhân mà trôi chảy tới quả, do 
gốc mà trôi chẩy tới ngọn tương tự giống 
nhau. 

Flowing down fruit: Nisyanda-phala (skÙ— 

Flowing out frui—Fruit of the development of 


germ—Đẳng Lưu Quả—Like producing like; The 
equality of cause and effect; like causes produce 
like effects. One of the five fruits, uniformly 
continuous effect, like effetcs arise from like 
causes, e.ø. øood from good, evil from evil; 
present condition 1n life from conduct 1n prevIous 
exIstence; hearing from sound, etc.—Đây là loại 
quả mà nhân loại nào sanh ra quả loại đó. Một 
trong năm quả, từ thiện nhân sinh ra thiện quả, từ 
ác nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân sinh ra vô 
ký quả (từ cái thiện tâm của ý nghĩ trước, mà 
chuyển thành thiện tâm sau; hoặc từ cái bất thiện 
tâm của ý nghĩ trước, mà sinh ra cái bất thiện tâm 
sau, hay bất thiện nghiệp của ý nghĩ sau), tính quả 
giống tính nhân mà trôi chảy ra nên gọi là Đẳng 
Lưu Quả. 

Flowing out: Nisyanda (skt—Flowing down— 
Đẳng lưu. 

Flowing and returning: Samsara (skÙ— 
Flowing back  again—Transmiegraton—Lưu 
chuyển trong vòng luân hồi sanh tử. 

Flowing through: Lưu thông. 

Flowing throuph without hindrances: 
Circulation without hindrances—Lưu thông không 
chướng ngại. 

Flying in the air: Kẻ khác bay vào không 
trung—See Four wise men who sought escape 
from death, all in vain. 

Flying Body Ghost King: Quỷ Vương Phi 
Thân. 

Flying and changing: Phi Hóa—Bay đi và thay 
đổi. 

Flying immortal: Flying geni—Phi hành tiên— 
Vị Tiên có thể phi thân từ nơi nầy đến nơi khác— 
See Ten kinds of immortals. 

(Hell of) Flying-Knives: Địa ngục Phi Đao. 
Flying ruler: Phi Hành Hoàng Đế—Vị Chuyển 
Luân Thánh Vương cưỡi xe đi trong không 
trung—Synonym for a sovereIgn. 

Flying yaksas: Phi Hành Dạ Xoa—Mội loại quỷ 
biết bay—Flying demons. 

Foam (n): Bèo bọt. 

Focus and concentration to recite Buddha”s 
name: Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm 
Phật để làm phương tiện dụng công—See Eight 
crucial elements for Pure Land cultIvators. 


1634 


Focused  pracfice: Chuyên Tu—Focused 
practice 1s to selct a single Dharma Door and then 
practice according to the teachings of that Dharma 
Door for the remainder of the cultivators liIfe 
without changing and mixing in other practices. 
For example, once a person chooses fo practice 
Pureland Buddhism, then for the entire life, he 
should always and often focus his energy Into 
reciting the Buddha”s virtuous name and pray to 
gam rebirth. If he or she chooses to practice 
meditation, he or she should always focus on 
meditaton and contemplation. Thus, the wrong 
thing to do 1s to practlce one Dharma Door one 
day and swi(ch to another the next—Chuyên tu là 
chọn lấy một pháp môn duy nhất nào đó rồi y 
theo pháp môn ấy mà tu cho đến suốt đời không 
thay đổi; thí dụ như chọn pháp môn Tịnh Độ thì 
suốt đời chỉ chuyên niệm Phật cầu vãng sanh mà 
thôi. Nếu tu thiền thì chỉ chú tâm vào thiển quán 
mà thôi, chứ không nên nay tu pháp môn nây, mai 
đổi pháp môn khác. 

Focusing on carrying out the deeds of 
Enlightening Beings for innumerable eons: 
Tác ý trong bất khả thuyết kiếp thực hành hạnh 
Bồ Tát See Ten peerles states of Great 
Enlightening Beings. 

Foetus and Egg-Fating Ghost King: Đạm 
Thai Noãn Quỷ Vương. 

Fo-Kuang-Shan: Phật Quang Sơn—Name of 
the large Buddhist temple in Taiwan, founded 1n 
1967 by Venerable Master Hsing-Yun. This 1s the 
headquarters for an extensive organization which 
has branch temples all over the world, including 
the Hsi-Lai Temple in Hacienda Height In Los 
Angeles. The organizaton emphasizes social 
service and operates vocafional training centers, 
educational facilities, and healthcare facilitles—— 
Tên của một Tự Viện lớn tại Đài Loan, được Hòa 
Thượng Tình Vân sáng lập vào năm 1967. Đây là 
trụ sở chính của một tổ chức mở rộng của các 
chùa viện trên khắp thế giới, bao gồm chùa Tây 
Lai ở Hacienda Height thuộc Los Angeles. Tổ 
chức này nhấn mạnh đến các dịch vụ xã hội và 
các trung tâm huấn nghệ, các cơ sở giáo dục và 
chăm sóc y tế. 

Follow (v): Theo sau. 


Follow and appreciate the path of Saints: 
Tùy thuận tin mến đạo Thánh—See Ten reasons 
enliphtening beings leave a royal palace. 

Follow (v) one”s breath: Theo dõi hơi thở. 
Follow the Buddha-truth: Walk in the way— 
Hành đạo. 

Follow cock and dog discipline: Kê Cẩu 
Giới—Heterodox sects In northern India follow 
cock or dog discipline, e.ø. standing on a leg all 
day, or eating ordure, like certain ascetics—Ngoa1 
đạo vùng Bắc Ấn, có loại trí thủ kê giới, cẩu giới, 
kê thì suốt ngày đứng một chân, cẩu thì ăn phân 
nhơ bẩn. 

Follow out one?s duties: Accord with one”s 
callinge—Thuận Phận (làm theo nhiệm vụ của một 
vị Bồ Tát). 

Follow the East wind when it is blowing and 
to follow the West wind when ït is blowing: 
Gió chiều nào theo chiều ấy (Đông phong ngạnh 
tùy Đông phong, Tây phong ngạnh tuỳ Tây 
phong), chứ không có lập trường vững chắc—To 
have no firm standpoint. 

Follow cemotion and desire and seek for 
fame: Thuận theo lòng dục để mong được danh 
tiếng—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 21, the Buddha said: “There are 
people who follow emotion and desire and seek 
By the the reputaton 1s 
established, they are already dead. Those who are 
greedy for worldly fame do not study the Way and 
wear themselves out in wasted effort. It 1s just like 
a stck of burning Incense which, however 
fragrant 1s scenft, consumes 1(self. So too, greed 
for fame brings the danger of a fire which burns 
one up in 1s aftermath.—Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 21, Đức Phật dạy: “Người 
thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng, khi 
danh tiếng vừa nổi thì thân đã mất rồi. Ham muốn 
cái danh tiếng thường tình mà không lo học đạo 
chỉ uống công mệt sức mà thôi. Giống như đốt 
hương khi người ta ngửi được mùi thơm, thì cây 
hương đã tàn rồi. Cái lửa hại thân theo liền cái 
danh tiếng.” 

Follow up one”s footprints: Theo dấu chân của 
a1. 





for fame. time 


1635 


Follow the forms and discipline of the 
Buddha: Tùy Tướng Giớ—To become a 
monk—Tùy thuận theo hình tướng và tuân theo 
giáo pháp sống tu của Phật, như nhuộm áo cạo 
tóc để trở thành một Tăng Sĩ. 

Follow the øood: Tùng thiện. 

Follow good friends: Tùy thuận thiện hữu là 
đạo xuất sanh Phật pháp, vì họ đồng gieo căn 
lành—-Following good frlends 1s a way of 
generating qualities of Buddhahood, because they 
plant roots of goodness together—See Ten ways 
of generating the qualities of Buddhahood of 
Great Enlightening Beings. 

Follow a guidanece: Theo sự hướng dẫn. 

Follow a path: Walk a path—Đi theo con đường. 
Follow someone?s advice on religious and 
worldly affairs: Nghe theo lời khuyên của ai về 
cả việc đạo lẫn việc đời. 

Follow someone”s example: Noi gương ai. 
Follow in someone?s footsteps: Follow the 
same of someone”s lifestyle—Theo bước chân aI. 
Follow the teachings of the Buddha at all 
time: Thường Tùy Học Phật —This ¡is the eighth 
of the ten conducts and vows of Samantabhadra 
bodhisattva. To follow teachings of the Buddha at 
all times means that we will be like Vairocana 
Thus Come One, vow never retreat Írom vIgor. 
We should utilize our pure body, mouth and mind 
to learn and to preach Buddha-dharma, according 
to the living beings' levels—Đây là hạnh nguyện 
thứ tám trong Phổ Hiển Thập Hạnh Nguyện. 
Thường tùy học Phật là chúng ta sẽ giống như 
Phật Tỳ Lô Giá Na, phát tâm tu hành tinh tấn 
không trễ lui, đem thân khẩu ý thanh tịnh, tùy 
theo căn tánh của chúng sanh mà hóa độ cho họ 
được thành thục—See Five stages In a penitential 
service (ID (4), and Ten vows of respect of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Follow wrong desires or emofions: Tà dục— 
Chạy theo tham dục và tình cảm—See Two 
classes of misconduct. 

Follow wrong views: Tà kiến— Chạy theo tà 
kiến—See Two classes of misconduct. 

Follower (n): Vada (sk)—Môn đệ—Người đi 
sau. 


Followers of Buddhism: Thích LữBuddhists— 
—DIsciple of the Buddha—Buddhist comrade— 
Tín đồ Phật giáo— Tăng lữ. 

Followers of the esoteric school: Mật Chúng 
(tín đồ Phật giáo Mật tông).. 

Following one?s breath: Making your breath 
calm and even—Tùy Tức hay theo dõi hơi thở 
trong khi thiển quán làm cho hơi thở tĩnh lặng— 
Durng meditation, Zen practitioners breath 
should be lipht, even, and flowing, like a stream 
of water running through the sand. Your breath 
should be very quiet, so quiet that a person sifting 
next fo you cannot hear it. Your breath should 
flow gracefully, like a river, like a watersnake 
crossing the water, and not like a chain of rugged 
mounfains or the gallop of a horse. To master our 
breath 1s to be in control of our bodies and minds. 
Each tine we find ourselves dispersed and find 1f 
difficult to gain control of ourselves by different 
means, the method of watching the breath should 
always be used. The moment you sit down to 
meditate, begin watching your breath. At first, 
breathe normally, gradually letting your breath 
slow down until 1t 1s quiet, even, and the lensths 
of the breaths are fatrly long. From the moment 
you sit down to the moment your breathing has 
become deep and silent, be consclous of 
everything that 1s happening In yourself. As the 
Sutra of Mindfulness says: “Breathing in a long 
breath, you know, “IÏ am breathing in a long 
breath,` Breathing out a long breath, you know, “I 
am breathing out a long breath.” Breathing in a 
short breath, you know “I am breathing 1n a short 
breath.` Breathing out a short breath, you know, “I 
am breathing in a short breath.` Experiencing the 
whole body, I shall breathe in.” Thus you train 
yourself. “Experiencing the whole breath-body, I 
shall breathe out” Thus you trai yourself. 
“Calming the activity of the breath-body, I shall 
breathe in.` Thus you train yourself. “Calming the 
acfivity of the breath-body, I shall breathe out. 
Thus you tran yourself” After about ten to 
twenty minutes, your thoughts will have quieted 
down like a pond on which not even a ripple 
stirse—Trong khi thiển quán, hơi thở của hành giả 
phải thật nhẹ nhàng, đều đặn, trôi chảy tiếp nối 
như một lạch nước chảy trên cát. Hơi thở phải thật 
im lặng, im lặng đến nỗi người kế bên cũng 


1636 


không nghe biết. Hơi thở nên uyển chuyển như 
một dòng sông, một con rắn nước đang vượt qua 
kinh, chứ không thể như một dãy núi lởm chởm 
hay như nhịp phi nước đại của một con ngựa. Làm 
chủ được hơi thở mình như thế tức là làm chủ 
được thân tâm mình. Mỗi khi tâm ý tán loạn khó 
kêểm chế ta nên áp dụng phương pháp quan sát hơi 
thở. Lúc mới ngồi xuống để thiển định, sau khi 
điều chỉnh tư thế ngồi, liền điều chỉnh hơi thở. 
Ban đầu thở tự nhiên, làm cho hơi thở dịu dần, 
lắng dần, sâu dẫn và dài dân. Trong suốt thời gian 
này hành giả ý thức được tất cả những gì đang 
xấy ra. Như Kinh Quán Niệm dạy: “Tôi đang thở 
vào thì biết rõ tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra 
thì biết rõ tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một 
hơi ngắn thì biết rõ là tôi đang thở vào một hơi 
ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn thì biết rõ tôi 
đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một 
hơi đài thì biết rõ tôi đang thở vào một hơi dài. 
Tôi đang thở ra một hơi dài thì biết rõ tôi đang thở 
ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều 
đài hơi thở mà tôi dang thở vào. Tôi ý thức trọn 
vẹn cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi 
đang thở vào và làm cho sự điều hòa của cả thân 
thể tôi trở nên nh lặng. Trong khoảng từ mười 
đến hai mươi phút, tâm ý của hành giả từ từ lắng 
xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và 
phân tán nữa. 

Following One”s Inclinatfions Samadhi: Tùy 
Tự Ý Tam Muội—One of the four kinds of 
samadhi. The other three samadhis 
Pratyutpanna Samadhi, Single-Practice Samadhi, 
and Lotus-Blossom Samadhi. With this technique, 
we walk or stand, lie down or sit up as we wish, 
consfantly focussing our thoughts and never 
abandoning the sacred name Amitabha Buddha, 
affaining samadhi in the process. This practice 1s 
also called “Flowing Water Buddha Recitation.” lt 
1s like water confinuously flowing 1n a rIver; 1Ý If 
encounters an obstacle such as a rock or a tree, 1t 
simply bounces back and continues to flow around 
1t. Normally, the practitioner of this method, early 
each morning, bows forty-eipht times to Amitabha 
Buddha, and seven tines each to the Bodhisattva 
Avalokitesvara, the Bodhisattva 
Mahasthamaprapta, and Ocean-Wide 
Assembly. He down to 
repentance. From then on until nightfall, whether 


are 


the 


then kneels seek 


walking, standing, lying down, or sifing up, he 
recites the Buddha”s name, either fingering the 
rosary or simply reciting. Before going to bed, he 
bows once more to Amitabha Buddha and 
dedicates the merits of the whole day”s practice 
toward rebirth in the Pure Land. If he 1s distracted 
during practice, he should resume recitafion as 
soon as the circumstances of the distraction have 
passed. This method is flexible and easy, but the 
cultivator should minimize distracting condifions 
and have a good deal of perseverance——Một trong 
bốn loại tam muội. Những tam muội kia là Bát 
chu Tam Muội, Nhất Hạnh Tam Muội và Pháp 
Hoa Tam Muội. Pháp thức nầy có nghĩa là tùy 
tâm hoặc đi đứng, hoặc nằm ngồi, đều nhiếp niệm 
không rời danh hiệu Đức A Di Đà để tu chứng 
vào tam muội. Hành nghi đây lại còn có tên là 
“Lưu Thủy Niệm Phật.” Ví như dòng nước nơi 
sông cứ liên tục chảy mãi, dù gặp cây đá ngăn 
cản, nó chỉ dội lại rồi tìm lối chảy tiếp. Thông 
thường người tu theo môn nầy, cứ mỗi buổi khuya 
lễ Phật A Di Đà bốn mươi tám lạy, Quán Âm, 
Thế Chí và Đại Hải Chúng mỗi danh hiệu đều 
bảy lạy, kế quỳ xuống sám hối. Rồi từ đó cho đến 
tối, lúc đi đứng nằm ngôi đều niệm Phật, hoặc lần 
chuỗi ghi số, hoặc niệm suông, đến trước khi đi 
ngủ, lại lễ Phật một lần nữa và đem công đức tu 
trong ngày, mà phát nguyện hồi hướng vãng sanh. 
Trong khi hành trì nếu có tiếp xúc với các duyên, 
khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu nầy tuy 
tùy tiện dễ dàng, nhưng phải khéo tránh bớt 
duyên và tâm bền bĩ mới mong thành tựu —See 
Pratyutpanna Samadhi, Single-Practice Samadhi, 
Lotus-BIossom Samadhi, and RFour kinds of 
samadhi. 
Fond father: Affectionate father—Từ phụ. 
Food (n): Nutriion—Thực—Thực phẩm—See 
Three kinds of desire (II). 
1) A plant: Thực vật—Trồng cây. 
2) Two kinds of food for any Buddhist—Hai loại 
thức ăn của người con Phật. 
(a) 
1) The Joy ofthe Law: Pháp duyệt. 
ii) The bliss of meditation: Thiền duyệt. 
(@œ) 
1 The riph( kind of monk's livelihood by 
mendicancy: Chánh mạng thực hay Chánh 


1637 





mạng Tăng—Người xuất gia phải lấy việc 
khất thực mà nuôi sắc thân mà tu hành. 

1) The wrong kind of monk”s livelihood by any 
other means: Tà mạng thực hay Tà mạng 
Tăng—Người xuất gia mà không chịu khất 
thực thọ mạng là hạng tà mạng thực. 

3) Two groups of food, each of five kinds—NhỊị 
Ngũ Thực —Hai loại Ngũ thực —Hai loại đạm 
thực và tước thực: 

a) In Cereals, fish and flesh: Bhojaniya (skÐ—— 
Bồ Xà Ni—Đạm Thực—Trong ngũ cốc, cá 
và thịt. 

b) In fruis: Khadaniya (skÐ—Tước Thực—Khư 
Xà Ni— Trong trái cây rau quả. 

4 Ahara (p)—Four kinds of food (four 
nutriments)—Bốn loại thực phẩm—See Four 
kinds of food. 

5) Food is one of the four sources of affection 
for a bhiksu or bhiksuni: Thực phẩm là một 
trong bốn thứ làm khởi dậy ái dục cho chư 
Tăng NÑi—See Four sources of affection for a 
bhiksu or bhiksunI. 

6) Eating: Ăn—Bhikhsu should get his food 
through alms-begging—Một vị Tỳ Kheo chỉ 
nên khất thực—A See Four necessaries of a 
monk. 

7) There are six kinds of food—Có sáu loại thực 
phẩm—See Six dusts. 

Food of Bliss of Meditation: Thiển duyệt vi 

thực (lấy sự tham thiển làm thực phẩm)—Sincere 

Buddhists should always remember that In 

cultivation we must realize the state of “taking the 

bliss of Zen as our food,° that means we should let 





Our sustenance come from Zen meditation. A 
person who is genuinely doing the work of 
meditation Is no longer aware of heaven above, 
carth below, or people ¡In between. He has 
merged completely with empty space. He no 
longer has any sense of self, others, living beinss, 
or a life span—Người Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ rằng chúng ta phải cần đạt tới trình độ “Thiền 
duyệt vi thực” nghĩa là lấy sự tham thiển làm thực 
phẩm. Người tham thiền tới chỗ rốt ráo thì trên 
không biết có trời, dưới không biết có đất, chặng 
giữa không thấy có người, hòa với hư không làm 
một, sống trong một cảnh giới vô nhân, vô ngã, 
vô chúng sanh, vô thọ giả. 


Food for the body and its senses: Đoạn thực 
(Đoàn thực) hay thức ăn cho thân thể—See Four 
kinds of food (A). 
Food ỉin Cereals, fish and flesh: Bhojaniya 
(skÙ)—Đạm Thực—Bồ Xà Ni—Trong ngũ cốc, cá 
và thị —See Two groups of food, each of five 
kinds. 
Food and Drink spirits: Thần Chủ Ăn Uống. 
Food for the emotion: Lạc thực hay thức ăn cho 
tình cảm—See Four kinds of food (A). 
Food ïn fruits: Khadaniya (sk—Tước Thực— 
Khư Xà Ni —Trong trái cây rau quả—See Two 
øroups of food, each of five kinds. 
Food of the gods: Sudha (skt—Deva-food— 
Thiên Thực—Food of the gods include sweet 
dew, nectar and ambrosia. White-coloured Food 
for gods of higher ranks. Coloured Food for gods 
of lower ranks (blue—yellow—red)—Thực phẩm 
của chư Thiên gồm nước cam lộ, nước hồ đào và 
trường sanh bất tử. Thực phẩm cho chư Thiên cao 
cấp màu trắng. Thực phẩm cho chư Thiên cấp 
thấp hơn thì có nhiều màu (xanh, vàng, đỏ). 

Food of joy in the Law: Pháp Hỷ Thực—Lấy 

pháp hỷ làm thức ăn. 

Food made clean by fẨire: Hỏa Tịnh —Food 

made clean by cooking, or food purifled by fire— 

Thức ăn được làm sạch nhờ nấu chín bằng lửa. 

Food offering to ghosts and other souls 

before the meal: Sanh Phạn—Xuất Phạn—Xuất 

Chúng Sanh Thực—According to the Nirvana 

Suftra, these are offerings made before a meal of a 

small portion of food to ghosts and all others 

living or souls—Theo Kinh Niết Bàn thì đây là 
một phần cơm cúng cho ma quỷ và chư chúng 
sanh trước khi chư Tăng Ni độ cơm. 

Food of sensation: Xúc Thực One of the four 

nutriments or four kinds of food—Một trong bốn 

loại thực phẩm. 

l) Food made unclean by being touched, or 
handled; any food soiled, or unclean: Đồ ăn 
bất tịnh vì bị tay chân chạm vào. 

2) The food of sensation, or Imagination, 

mentally conceived: Cảm xúc vui sướng làm 

cho mình no như đã ăn rồi (nghe hát, xem 
kịch, v, v. làm cho thân tâm thoải mái vui 
sướn). 

See Four kinds of food. 





+ 


1638 


Food for thought: Tư (niệm) thực hay thức ăn 
cho tư tưởng—See Four kinds of food (A). 

Food for wisdom: Thức ăn cho trí tuệ—Food 
for wisdom (Alayavijnana 1s the chief)—See Four 
kinds of food (A). 

Fool”s paradise: Thiên đàng hoang tưởng. 
Fool”s talk: Kẻ ngu sỉ nói chuyện mộng mơ (Sĩ 
nhân thuyết mộng). 

Foolish: Điên khùng—Điên rồ. 

Foolish and dull: Ngu xuẫn và đần độn. 
Foolish passion of clinging to the unreal: 
Chấp tình—Dục vọng ngu xuẫn chấp trước vào 
những cái không thật. 

Foolish talk: Cuồng ngôn—Loạn thuyết. 
Foolish Wisdom: Cuôổng huệ_—Clever but 
without calm meditaton—lntelligence without 
calim meditaton—Khôn nhưng không có thiển 
định—Kẻ trí tuệ bị tán loạn mà phát cuồng (định 
mà không tuệ gọi là si định, giống như người mù 
cưỡi ngựa tất phải tế nhào; ngược lại tuệ mà 
không định gọi là cuồng tuệ, giống như đèn bảo 
trước gió lung linh không soi sáng được gì). 
Foolishness: Moha  (sk——Guchi 
Delusion—lgnorance——Ngu sI. 

Foot (n): Bàn chân. 

Foot of blessedness: Phước Túc The feet of 
blessedness, one consisting of the first five 
paramitas, the other being the sixth paramifa, I.€. 
wisdom; happiness—Một trong nhị túc, chân thứ 
nhất bao gồm năm Ba La Mật đầu, và chân thứ 
hai còn gọi là “trí túc,” gồm Ba La Mật thứ sáu— 
See Two feet in the Bodhisattva”s practices, and 
SIx paramifas. 

Footmark: Footprint—Dấu chân. 

Footprint: Footmark—Dấu chân. 

Footprints of mỉnd: Indications of mind—Tâm 
Tích —lIndications of mind (the mind revealed by 
deeds)—Dấu chân của tâm qua hành động. 

Foot of tree: Cội cây. 

Foot of wisdom: Trí Túc One of the two feet, 
the foot of wisdom consisting of the sixth paramifa 
1n the six paramitas—Một trong nhị túc, trí túc là 
Ba La Mật thứ sáu trong lục Ba La Mật —See 
Two feet In the Bodhisattva”s practices, and Six 
paramitas (6). 

For all one?s labor: Cho công lao. 


(ap)— 


For appearance sake: Cố làm ra vẻ bể ngoài. 
For ordinary human beïng: Đối với phàm phu. 
For the sake of: Vì. 

For the sake of converting the people: Hóa 
Tục Kết Duyên—Vì cơ duyên hóa độ chúng sanh. 
For the sake of that goal: Vì mục đích ấy. 

For the sake of a great cause: Đại Sự Nhân 
Duyên—For the sake of a great matter. The 
Buddha appeared, for the changing beings from 
1llusion 1nto enlightenment (according to the Lotus 
Sutra), or the Buddha-nature (according to the 
NÑirvana Sutra), or the Joy of Paradise (according 
to the Infinite Life Sutra)—Phật xuất hiện vì một 
đại sự nhân duyên: Khai thị cho chúng sanh ngộ 
nhập tri kiến Phật, hay là giác ngộ theo kinh Pháp 
Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bàn và thiên đường 
cực lạc theo kinh Vô Lượng Tho. 

For the sake of peace and purity: Vì an bình 
và thanh tịnh. 

For the sake of senftient beings who are 
aftached to sensual pleasures and selfish 
pleasure: This ¡is one of the ten reasons Great 
Enlphtenng Beings practice 
Enliphtening Beings use these expendient means 
Of austerifles to pacIfy all sentient beings—Vì 
những chúng sanh say đắm dục lạc và ngã lạc mà 
thị hiện khổ hạnh. Đây là một trong mười lý do 
khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ 
Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy để điều phục 
và làm cho chúng sanh an lạc —See Ten reasons 
Great Enlightening Beings practice ausferIfIes. 
Forbid (v): Prohibitions—Prohibit—Cấm đoán. 
Forbid absolutely: Cấm đứt. 

Forbid flesh: Mamsa-bhak-sana-vinivrtta (skt—— 
Đoạn Nhục—To forbid flesh; meat was permitted 
by the Buddha under the Hinayana cult, but 
forbidden in Mahayana under the Bodhisattva 
cult—Cấm ăn thịt. Tiểu Thừa không cấm dùng 
thịt (tam tịnh, ngũ tịnh, hay cửu tịnh nhục), còn 
trong luật Đại Thừa Bồ Tát đạo, lấy tâm đại bi 
làm gốc nên nghiêm cấm việc ăn thịt (trong Kinh 
Đại Bát Niết Bàn, Ngài Ca Diếp hỏi Đức Thế 
Tôn: “Vì sao mà Thế Tôn lại không cho ăn thịt?” 
Đức Thế Tôn bảo: “Ăn thịt là làm mất đi hạt 
giống từ bi.”). 

Forbidden fruit: Trái cấm (ý nói nhục dục). 


ausferities. 


1639 


Forbidden pungent roots: Những thứ củ cay 
nông bị cấm—§ee Five forbidden pungent roots. 
For convenienee? sake: Vì lợi ích. 
Force(n & v): Sức lực—Bắt buộc. 
Force of active vigor: Tấn lực—Sức mạnh của 
nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở lực — 
The will to make the endeavor or the power of 
zcal which leads to overcoming all obstacles— 
See FIve pOwers. 
Force of belief: Tín lực—Sức mạnh của lòng tin 
có khả năng loại bỏ mọi tà tín— The faith to 
believe or the power of faith which precludes all 
false belief—See Five powers. 
Force of concentration: Định lực—Sức mạnh 
của Tam Ma địa nhằm loại bỏ đam mê dục 
vọng—The ability to concentrate one”s mind or 
the power of meditation (dhyana) which leads to 
eliminate all passions and desires—See Five 
pOW€TS. 

Force of the energy: Viriya (p)—Virya (skÙ— 

Tinh tấn (sự siêng năng hay năng lực của sự siêng 

năng)—Effort—Energy——V1Igor. 

Force of habit: Vasana (p & skt)—Tập Khí. 

I1) Old habit: Habit energy——Former habit—Thói 
quen cũ. 

2) The accumulation of the past thoughts, 
affections, deeds, and passions: Sự tích lũy ý 
nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng 
trong quá khứ. 

3) The Impression of any past 
©Xperilence remaining unconsciously in the 
mind: Những ấn tượng của bất cứ hành động 
và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong 
tâm chúng ta một cách vô ý thức. 

4) The present of  past 
perceptions: Những tri giác quá khứ mà trong 
hiện tại chúng ta hồi tưởng lại. 

5) Past knowledge derived from memory: Kiến 
thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức. 

6) Good or evil karma from habifs or practice In 
a former existence——The force of habit—The 
uprISing or recurrence of thoughfs, passions or 
delusions affer the passion or delusion has 
Itself been overcome, the remainder or 
remaining influence of illusion: Những chất 
chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ những 
thói quen hay thực tập trong tiền kiếp. Sự 





action or 


COnSCIousness 


khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo 

tưởng sau khi chúng đã được chế ngự. 
Force of the mỉnd: Tâm lực —AIso called the 
“power of the mind.” In Buddhist point of view, 
man”s mind ¡infiuences his body profoundly. If 
allowed to function viciously and indulge ¡in 
unwholesome thoughts, mind can cause disaster, 
can even cause one”s death. But on the other 
hand, a mind imbued with wholesome thoughfs 
sick body. When the mind 1s 
concenfrated on right though(s with right effort 
and right understanding, the effects It can produce 
are Immense. Thus a mind with pure and 
wholesome thoughts leads to a healthy and 
relaxed life. Mind is such a subtle and mtricate 
phenomenon that 1t 1s Impossible to fine two men 
of the same mind. Man's thoughts are translated 
info speech and action. Repetition of such speech 
and action gives rise to habits and finally habits 
form character. Character Is the result of man”s 
mind-directed activitles and so the characters of 
human beings vary. Thus to understand the real 
nature of life, one has to explore the Innermost 
recesses of one's mind which can only be 
accomplished by deep self-introspection based on 
purfy of conduct and meditation. The Buddhist 
poInt of view 1s that the mind or consciIousness 1s 
the core of our existence. Of all forces the force 
of mind ¡is the most potent. It is the power by 
1fself. All our psychological experlences, such as 
pain and pleasure, sorrow and happiness, øood 
and evil, life and death, are not attributed to any 
external agency. They are the result of our own 
thoughts and their resultant actions. To train our 
“force of mind” means to try to guide our minds to 
follow the wholesome path and to stay away from 
the unwholesome path. According to Buddhism 
teachinøs, training the mind doesn”t mean to gain 
union with any supreme beings, nor to bring about 
any mystical experlences, nor 1s It for any self- 
hypnosis. Ít 1s for gaining tranquility of mind and 
insiph(t for the sole purpose of attaining 
unshakable deliverance of the mind. Eor a long 
long period of time, we all talk about aïr, land and 
environment pollution, what about our mind 
polluion? Should we do something to prevent our 
minds from wandering far deep Into the polluted 
courses? Yes, we should. We should equally 


can Cure  a 


1640 


protect and cleanse our mind. The Buddha once 
taught: “For a long time has man's mind been 
defiled by greed, hatred and delusion. Mental 
defilements make beings impure; and only mental 
cleansing can purify them.” Devout Buddhists 
should always keep in mind that our daily life 1s 
an Intense process of cleansing our own action, 
speech and thoughts. And we can only achieve 
ths kind of cleansing through practice, not 
philosophical speculaton or logical abstraction. 
Remember the Buddha once said: “Though one 
conquers In batfle thousand times thousand men, 
yet he Is the greafest conqueror who conquers 
himself.” This 1s nothing other than “training of 
your own monkey mind,” or “self-mastery,” or 
“control your own mind.” It means masfering our 
own mental contents, our emotions, likes and 
dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s the 
ØTeatest empire a man can aspire unf(o, and to be 
subJecf to our own passions 1s the mosf ørievous 
slavery—Tâm lực, theo quan điểm Phật giáo, tâm 
của con người có thể ảnh hưởng đến cơ thể một 
cách sâu đậm. nếu cho phép tâm buông lung với 
những tư tưởng xấu xa, tâm có thể gây nên những 
tai họa, lắm khi tổn hại đến tánh mạng. Nhưng 
ngược lại, một cái tâm thấm nhuẫn tư tưởng thiện 
lành có thể chữa lành một thân xác bệnh hoạn. 
Khi tâm tập trung vào chánh tư duy và chánh tinh 
tấn cũng như chánh kiến (sự hiểu biết đúng đắn) 
thì ảnh hưởng của nó thật sâu rộng vô cùng. Vì 
vậy mà một cái tâm thanh tịnh và thiện lành sẽ 
làm cho cuộc sống mạnh khỏe và thư giãn hơn. 
Tâm là một hiện tượng vi tế và phức tạp đến nỗi 
không thể tìm ra hai người với cùng một tâm tánh 
giống nhau. Tư tưởng của con người diễn đạt ra 
lời nói và hành động. Sự lặp đi lặp lại của lời nói 
và hành động khởi lên thói quen và cuối cùng 
thói quen lâu ngày sẽ biến thành tâm tánh. Tâm 
tánh là kết quả của những hành động được hướng 
bởi tâm, và như vậy tâm tánh của mỗi người khác 
nhau. Như vậy để thấu đạt bản chất thật sự của 
đời sống chúng ta cần phải khảo sát tường tận 
những hóc hiểm sâu tận trong tâm chỉ có thể hoàn 
tất được bằng cách duy nhất là phải nhìn trở lại 
sâu vào bên trong của chính mình dựa trên giới 
đức và đạo hạnh của thiền định. Theo quan điểm 
Phật giáo, tâm hay thức, là phần cốt lõi của kiếp 
nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý, như 


đau đớn và sung sướng, phiển muộn và hạnh 
phúc, thiện ác, sống chết, đều không do một 
nguyên lý ngoại cảnh nào mang đến, mà chỉ là 
kết quả của những tư tưởng của chúng ta cũng như 
những hành động do chính những tư tưởng ấy 
mang đến. Huấn luyện tâm lực có nghĩa là hướng 
dẫn tâm chúng ta đi theo thiện đạo và tránh xa ác 
đạo. Theo giáo thuyết nhà Phật, luyện tâm không 
có nghĩa là hội nhập với thần linh, cũng không 
nhằm đạt tới những chứng nghiệm huyền bí, hay 
tự thôi miên, mà nhằm thành tựu sự tỉnh lặng và 
trí tuệ của tâm mình cho mục tiêu duy nhất là 
thành đạt tâm giải thoát không lay chuyển. Trong 
một thời gian dài chúng ta luôn nói về sự ô nhiễm 
của không khí, đất đai và môi trường, còn sự ô 
nhiễm trong tâm chúng ta thì sao? Chúng ta có 
nên làm một cái gì đó để tránh cho tâm chúng ta 
đừng đi sâu hơn vào những con đường ô nhiễm 
hay không? Vâng, chúng ta nên làm như vậy. 
Chúng ta nên vừa bảo vệ vừa thanh lọc tâm mình. 
Đức Phật dạy: “Từ lâu rồi tâm chúng ta đã từng bị 
tham, sân, sỉ làm ô nhiễm. Những nhơ bợn trong 
tâm làm cho chúng sanh ô nhiễm, và chỉ có 
phương cách gội rữa tâm mới làm cho chúng sanh 
thanh sạch mà thôi.” Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng lối sống hằng ngày của chúng ta phải là 
một tiến trình thanh lọc ô nhiễm lời nói và hành 
động một cách tích cực. Và chúng ta chỉ có thể 
thực hiện loại thanh lọc này bằng thiển tập, chứ 
không phải bằng tranh luận triết lý hay lý luận 
trừu tượng. Đức Phật dạy: “Dầu ta có chinh phục 
cả ngàn lần, cả ngàn người nơi chiến trường, 
người chinh phục vĩ đại nhất vẫn là người chinh 
phục được chính mình.” Chinh phục chính mình 
không gì khác hơn là tự chủ, hay tự làm chủ lấy 
mình. Chinh phục chính mình là nắm vững phần 
tâm linh của mình, làm chủ những cảm kích, tình 
cảm, những ưa thích và ghét bỏ của chính mình. 
Vì vậy, chinh phục chính mình là một vương quốc 
vĩ đại mà mọi người đều mơ ước, và bị dục vọng 
điều khiển là sự nô lệ đau đớn nhất của đời 
người. 

Force of mindfulness: Niệm lực The faculty 
of alertness, mindfulness or power of memory 
which 1s achieved through meditation—Sức mạnh 
của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt được nhờ 
thiển định—S§ee Five powers. 


Force other monks and nuns to do worldly 
work: Bắt buộc Tăng Ni làm việc thế tục—A 
Bhiksu or Bhiksuni who forces other monks and 
nuns to work hard or to do worldly work to 
Increase personal income or even the income of 
the monastery, therefore, does not allow them 
enough time for their cultivation, commifs an 
Expression of Regret Offence—Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào bắt buộc chư Tăng Ni làm việc thế 
tục hay làm việc vất vả để làm tăng lợi tức cá 
nhân, hay ngay cả việc làm tăng lợi tức cho tự 
viện, do vậy không cho phép họ có đủ thời giờ tu 
tập, là phạm giới Ba Dật Đề. 

Force other people to admit offence which 
they haven?t committed or there is no 
øground for such offence: Bắt buộc người khác 
nhận tội mà họ không phạm hay không có căn cứ 
gì để buộc tội—A Bhiksu or Bhiksuni who, out of 
resentment, uses his or her authorlty to force 
another Bhiksu or Bhiksuni to admit an offence 
which they havent committed or there 1s no 
ground for such offence, and makes that monk or 
nun to leave the monastery, to suffer, and to 
become discouraged and disrobes, commits a 
Sangha Restoration offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào vì hiểm khích mà lấy quyền lực của 
mình trong giáo hội để bắt ép một vị Tăng hay Ni 
khác nhận tội mà họ không có phạm hay không 
có căn cứ nào để buộc tội, rồi bắt vị ấy phải rời 





bỏ tự viện, chịu đau khổ và thối tâm đến nỗi phải 
hoàn tục, là phạm tội Tăng Tàn. 

Force of purpose: Bala-paramia (skÙ— 
Power—Strength—Lực Ba La Mật—See Ten 
Paramitas. 

Force someone else to adopt one”s views: Bắt 
ép ai chấp nhận quan điểm của mình—A Bhiksu 
or Bhiksuni who uses authority, bribery, threat, 
propaganda, and so on, to force others to adopt h1s 
or her views, after having been warned by three 
other monks or nuns and still refusing to change 
his or her attitude, commits an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào dùng uy quyển, mua chuộc, dọa nạt hay 
tuyên truyền để buộc người khác phải chấp nhận 
quan điểm của mình, sau khi đã được ba vị Tăng 
hay Ni cảnh cáo mà vẫn không chịu thay đối thái 


độ, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phát lồ 
sám hối). 
Force someone fo swear an oath: Bắt buộc ai 
phải thể—Under no circumstances a Bhiksu or 
Bhiksuni forces someone else to swear an oath. If 
he or she does so, he or she commits an 
Expression of Regret Offence—Trong bất cứ 
trường hợp nào Tăng Ni không được phép bắt ai 
phải thể. Nếu làm như vậy thì vị Tăng hay Ni ấy 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ 
sám hối). 
Force of wisdom: Prajnabala (skt)——Huệ lực— 
The ability to mainfain clear wIsdom or the power 
of wisdom (awareness) which rests on Insight Into 
the four noble truths and leads to the knowledge 
that liberates—Sức mạnh của trí năng (sức mạnh 
của trí tuệ), dựa vào chân lý Tứ Diệu Đế dẫn đến 
nhận thức đúng và giải thoát —See Five powers. 
Forebearance: 
1) Ksanti (sk)—Nhẫn nhục—Patience—There 
are three kinds of patlence or forebearance— 
Có ba loại nhẫn nhục—See Three kinds of 
patlence. 
2) Ksanti paramita (skt)—Patlence-paramita— 
Nhẫn Ba La Mật —See Ten Paramitas. 
Forbearance of the body: Thân nhẫn, một 
trong ba loại nhẫn nhục The patience or 
forbearance of the body, one of the three kinds of 
patlence or forebearance—See Three kinds of 
patlence. 
Forebearance in both the body and the 
mỉnd: Patience ¡n both the body and the mind— 
Thân Nhẫn Ý Nhẫn—To forebear in both the 
body and the mind—Ïf we want to accomplish the 
Bodhisattvahood, should  always be 
forebearing ¡in both the body and the mind—Nếu 
muốn thành tựu quả vị Bồ Tát, chúng ta phải thực 
hành thân nhẫn ý nhẫn. 
Forbearance of the miỉnd: Tâm nhẫn, một 
trong ba loại nhãn nhục The patience or 
forbearance of the mind, one of the three kinds of 
patlence or forebearance—See Three kinds of 
patlence. 
Forbearance of the mouth: Khẩu nhẫn, một 
trong ba loại nhẫn nhục The patience or 
forbearance of the mouth, one of the three kinds 


W© 


1642 


Of patlence or forebearance—See Three kinds of 
patence. 

Forebearanee-perfection: Nhẫn nhục Ba La 
Mật—See Ksanti-paramita. 

Forbid flesh: Đoạn Nhục—See Mamsa-bhak- 
Sana-VInIVrtta. 

Ford of delusion: Mê tân (bến mê). 

Ford of life: Ford of life or mortality—Sinh tân 
(bến sanh tử). 

Forefather: Cha ông. 

Forefront: Tuyến đầu. 

Forego (v): Đi trước. 

Foreign lands: Xứ lạ quê người hay đất khách 
quê người (Tha hương dị vực). 

Foreknow (v): Biết trước—To know beforehand. 
Foreknowledge: Sự biết trước. 

Foremost: Danh tiếng. 

Foremost Beings: Hiệu là Đệ Nhứt Tát Đỏa, vì 
chứng pháp đệ nhứt—Enlightenng Beings are 
called Foremost Beings because they realize the 
foremost truth. 

Foremost Honoured One in Meditation as 
Universal Wise Sovereign: Phật Đảnh—Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni trong đệ tam tòa Thai 
Tạng Giới được coi như là Phật Đảnh Tôn Thiền 
Định Phổ Trí Tự Tại—Sakyamuni in the third 
court of the Garbhadhatu. 

Foreordain (v): Predestinate—Định trước. 
Foreordination: Sự dự định. 

Forerunner (n): Người đi tiên phong. 

Foresee (v): Dự đoán——To predict—To forecast. 
Forest of affliction: Phiển não lâm (rừng phiển 
não). 

Forest burial: Buried ¡n the forest. To cast the 
Corpse Into a forest to be eaten by animals—Lâm 
Táng hay mai táng trong rừng, bằng cách đem 
ném thi thể người chết vào rừng cho thú ăn thịt— 
See Four kinds of burial. 

Forest of knives: Rừng Kiếm—A forest ¡n 
which everything 1s sharp as knives and dagsers. 
The offenders are chased by vicious predators; to 
overcome with terror, they climb onto trees to 
escape. A great cold wind gusts the leaves on the 
trees to move rapidly, shredding the prisoners to a 
thick bloody syrup. Thịs hell 1s reserved for those 


who find pleasure In hunting and burning sentient 
beings—Rừng mà trong đó tất cả cây cối, từ thân 
lá, đến bông trái đều bén như gươm đao. Người 
có tội bị các loài thú dữ rượt bắt, hoẳng sợ chạy 
leo lên cây trốn, bị gió mạnh thổi tới, nhánh lá 
cây đều khua động, chém người đó nát như tương. 
Rừng kiếm nầy dành trị tội kẻ săn bắn thú vật, 
hay thiêu đốt các loại chúng sanh—S§ee Three 
evil paths. 

Forest and stream: Lâm tuyễn. 

Foretell (v): Tiên đoán. 

Foretell something through astrology: Tiên 
đoán sự việc bằng thiên văn tử vi. 

Foretell something by clairvoyance: Tiên 
đoán sự việc bằng thần thông. 

Forever: Mãi mãi. 

Forever leaving afflictions: Forever leaving 
afflictions, yet living together with all sentient 
beings—Rời hẳn phiền não, mà ở chung với tất cả 
chúng sanh—See Ten Paths Of Emancipation Of 
Great Enlightening Beings. 

Forever Replete In AII Dharmas Buddha: 
Phật Nhứt Thiết Pháp Thường Mãn Vương. 
Foreword: Huyền Đàm —An introduction to a 
discourse on a scripture, outlining the main 
ideas—Lời phi lộ về cương lĩnh yếu nghĩa của 
văn kinh. 

Forge (v): Bịa đặt—To fabricate—To make up a 
S†OFY. 

Forged sutras: False sutras—Ngụy kinh. 
Forget the ox: Self alone—Ox dies, man lives—— 
Quên trâu còn người —See Ten (Ox-herding 
DIctures. 

Forget the ox and self: Both dead—Người trâu 
đều quên—See Ten Ox-herding pictures. 
Forgetfulness (n): Buông bỏ. 

Forgetting the self: Quên đi tự ngã——lIn Zen, 
when one practices to a point that one can forget 
the self means Realization. At that me on'es 
body and mind dropped away. The experlence of 
everything disappearing with an Instant or a long 
perod of time. This might be confirmed as 
Realization—Trong Thiên, khi hành giả hành trì 
đến độ quên đi tự ngã có nghĩa là thân tâm đã tự 
coi như bỏ đi. Kinh nghiệm mọi sự đều đang biến 
mất dần trong một khoảnh khắc hay trong một 


1643 


khoảng thời gian thật dài. Đây có thể được xác 

chứng là đã Chứng Ngộ. 

Forgive: Tha thứ—To pardon—To excuse. 

*Forgive and forget” mind: Tâm hỷ xả. 

Forgiveness (n): Abandonment—Sự tha thứ 

(không chấp giữ trong tâm)—See Seven 

Treasures of Enliphtened Beings. 

Form: Rupa 

Figure—See Rupa. 

(D_ The meanings of form—Nghĩa của Sắc tướng: 

I1) General meanings—Nghĩa rộng: 

e - Hình thể: Form—Body. 

e - Hình thức —Appearance—ObJect. 

e Màu sắc: Color. 

2) The meanings of rupa in Buddhism—Nghĩa 
của “sắc” theo Phật giáo: 

a) See Eighty-one divisions In the Maha-PraJna- 
Paramita Sutra. 

b) Tướng: One of the three great characterIstIcs 
mentioned ¡n the Awakening of Faith—Một 
trong ba đặc tánh lớn (tam đại) được nói đến 
trong Khởi Tín Luận—See Three great 
characteristics in the awakening faith. 

c) Rupani (skÐ: Sắc Pháp—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

d)_ Sắc uẩn—Rupa (p)—See Five Aggregations. 

e) Tướng đại—The greatness of Its atfributes or 
manifestatlons; perfect in wisdom and mercy 
and every achievement—See Three great 
characteristics in the awakening faith. 

(H) Categories of “rupa”—Phân loại “sắc”: 

1) There are two forms (characteristics) of the 
bhutatathata—Có hai tướng Chân Như: See 

(characterisics) of the 


(skt)——Appearance—Body—— 


Two forms 
bhufatathata. 
2) According to the Lotus Sutra, there are three 
forms or positions—Theo Kinh Pháp Hoa, có 
ba tướng. **See Trilaksana. 
Form, appearance or seeming is unreal: 
Tướng vô tánh—-Hình tướng không thật—See 
Three things that are without a nature or separate 
existence of their own (A). 
Form of behavior: Karma (sk)—Go (jap)— 
Action—Performance—Nghiệp—See Karma. 
Form-Body”s Light Appearing Everywhere 
Buddha: Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang. 


Form and Buddha are identical: Tương Tự 
Tức Phật Tương Tự Tức Tương Tự Phật— 
Identity of the Individual and Buddha——Simllarity 
in form with the Buddha, one of the six forms or 
stapges of Bodhisattva developmentfs as defined in 
Tien-T?ai Perfect or Final Teaching, In contrast 
with the ordinary six developments as found in the 
Differentated or Separated School—Một trong 
sáu giai đoạn phát triển lên Phật của Bồ Tát theo 
Thiên Thai Viên Giáo, đối lại với Lục Vị trong 
Biệt Giáo—See Six sfages of Bodhisattva 
developments. 

Form (v) a cause: Kết duyên—Form a basis— 
To form a connection for future salvation—Kết 
duyên để cứu độ trong tương lai—To form a 
cause or basis, to form a connection, e.g. for 
future salvation. The basis or condition laid 84,000 
kalpas ago by Mahabhijna-jnanabhibhu 1n his 
teaching of the Lotus Sutra to 16 disciples who 
16 Buddhas, the 
subsequent teaching of the Lotus scriptures by 
Sakyamuni, the last of the I6 incarnations, to his 
disciples—Kết duyên (với Phật Pháp) để được độ 
sau nầy. Căn bản 84.000 kiếp qua mà Đức Đại 
Thông Trí Thắng Như Lai đã dạy trong Kinh Pháp 
Hoa cho 16 vị đệ tử để trở thành 16 vị Phật, mà 
Phật Thích Ca là lần tái sanh thứ 16. 

Forms of component parfs: Individuality— 
Tướng—See 
forms (characteristics) of the bhutatathata. 
Forms of dharmadhatu: There are five forms 
of dharmadhatut—Có năm loại pháp giới—See 
Five forms of dharmadhatu. 

Forms that display particular qualifies: All 
things are fundamentally of the same universal, 
but display particular qualiles, as affected by 
pure or impure causes: DỊ tướng—Lý chân như 
bình đẳng, hai tướng nhiễm tịnh tùy duyên hiển 
hiện kiến giới của mọi tướng sai biệt—See Two 
forms (characteristics) of the bhutatathata. 

Form element: Rupa-dharma (sk)—Sắc pháp— 
See One hundred divisions of all mental qualitiles 
and their agents. 

Form and emptfiness: Sắc không. 

Form is emptiness: Sắc tức thị không—See 
Form 1s emptiness and the very emptiness 1s form. 


became Incarnate as for 


Personal—Particular—Tự Two 





1644 


Form is empfiness and the very empftiness is 
form: Rupam eva sunyafa, sunyataiva rupam (p 
& sk— Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị 
Sắc —According to Zen Master Seng-Tsan in 
Faith in Mind, abiding no where, yet everywhere. 
Ten directions are right before you. The smallest 
1s the same as the largest in the realm where 
delusion is cut off. The largest 1s the same as the 
smallest, no boundaries are visible. Existence Is 
precIsely emptiness and emptiness Is precIsely 
exiIstence. If It 1s not like this, you should not 
preserve i—Theo Thiển sư Tăng Xán trong Tín 
Tâm Minh, không trú ở nơi nào nhưng trú ở khắp 
nơi. Mười phương đang ở ngay trước mặt bạn. Cái 
nhỏ nhất cũng giống như cái lớn nhất nơi mà vô 
minh bị đoạn tận. Cái lớn nhất cũng giống như cái 
nhỏ nhất, không còn thấy biên giới nữa. Sự hiện 
hữu đúng là trống rỗng (Sắc là Không). Sự trống 
rỗng đúng là sự hiện hữu (Không là Sắc). Nếu nó 
không giống như thế thì bạn không nên duy trì nó. 
Form is finite: Sắc là hữu biên—See Sixty-two 
VICWS. 

Form is both finite and infinite: Sắc là cả hữu 
lẫn vô biên—See Sixty-two views. 

Form and formless states: Sắc và Vô Sắc— 
See Nine states of bondage and the one state of 
liberation (A). 

Form a friendship with someone: Kết giao— 
Làm bạn với al. 

Form is gone: Sắc như khứ (sắc kể như mất)— 
See SIXty-twO VIeWs. 

Form is both gone and not gone: Sắc như khứ 
chẳắng như khứ (sắc kể như mất mà cũng kể như 
chẳng mất)—See Sixty-two views. 

Forms of the images: Maha-jnana-mudra 
(skÙ—Đại Trí Ấn—See Four wisdom symbols of 
the Shingon cult. 

Form is impermanent: Sắc là vô thường—See 
SIXfy-fWO VIeWS. 

Forms of Individuality: Personal—Particular— 
Component parts—Tự Tướng—See Two forms 
(characteristics) of the bhutatathata. 

Form is infinite: Sắc là vô biên—See Sixty-two 
VICWS. 

Form of manifestation: Ứng Hình—Ứng 
Thân—The nirmanakaya. 


l) Transformation body—Manifested body, or 
any Iincarnation of Buddha, one of the three 
bodies of a Buddha: Thân Phật ứng với cơ 
duyên khác nhau mà hóa hiện, một trong ba 
thân Phật. 

2) The Buddha-incarnation of the Bhutatathata: 
Thân Phật tương ứng với chân như. 

** See Trikaya. 
Form or matfer returns to the void: Không— 
Tất cả vật chất đều trở về dạng không—See Four 
laws. 
Form and measurement: Hữu Tướng Hữu 
Lượng—That which has form and measurement 1s 
called “coarse” or “palpable.”—Cái gì có hình 
tướng và có thể đo lường được thì gọi là “thô”. 
Form and mỉnd are idenftical: Tức Tướng Tức 
Tâm——A doctrine of the Pure Land, both form and 
mind are identical, I.e. the Pure Land as a place 1s 
1dentical with the Pure Land in the mind or 
heart—Giáo thuyết của Tịnh Độ Tông, cả hai thứ 
tướng và tâm không thể tách rời, tách rời tự thân 
thì không bao giờ có Tịnh Độ (Tịnh Độ hình tướng 
cũng là Tịnh Độ trong tâm). 

Form of moisture-born: Thấp Sanh—Form of 

water-born, born in damp or wet place, as worms 

and fishes, one of the four forms of birth—Nhờ 
vào khí ẩm thấp mà sanh ra, một trong tứ sanh. 

**See Four forms of birth. 

Form and nature: Tướng tánh—Phenomenon 

and noumenon. 

Form is neither finite nor infinite: Sắc phi 

hữu phi vô biên—See S1Ixty-twO views. 

Form is neither øone nor not gone: Sắc phi 

như khư phi chẳng như khứ (sắc chẳng kể như 

mất, chẳng kể như chẳng mất)—See Sixty-two 

VICWS. 

Form is  neither permanent  nor 

impermanenf: Sắc là không (phi) thường cũng 

không (phi) vô thường—See S1xty-two views. 

Form and non-form are not different: Sắc 

cùng vô sắc không khác. 

Form is not gone: Sắc chẳng như khứ (sắc kể 

như chẳng mất)—See Sixty-two views. 

Form of oviparous birth: Noãn Sanh—Những 

loài từ trứng mà sanh ra, một trong tứ sanh—As 


1645 


with birds, one of the four ways of coming Into 
exIstence. ** See Four forms of birth. 

Form is permanent: Sắc là thường —See Sixty- 
fWO VIeWS. 

Form is both permanent and impermanent: 
Sắc là cả thường lẫn vô thường —S§ee Sixty-two 
VICWS. 

Form of all phenomena: Hữu vi tướng. 

Forms and phenomena are ïllusive: In the 
Diamond Suữa, the Buddha taught: “All forms and 
phenomena are illusive. lf one can see beyond 
forms, one sees the Tathagata.”—Phàm sở hữu 
tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi 
tướng, tức kiến Như Lai. Theo Kinh Kim Cang, 
Đức Phật dạy: “Bất cứ vật gì hễ có hình tướng 
đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải 
hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được Như 
Lai.” 

Forms of sameness and universality: Đồng 
tướng —AIll things, pure 1mpưre, 
fundamenfally of the same universal (clay which 
is made ¡nto tiles)—Hai tướng nhiễm tịnh đồng 
giải là kiến giới tính tướng chân như—See Two 
forms (characteristics) of the bhutatathata. 
Form-sphere existence: Sắc Hữu—Existence in 
the realm of form—-Hiện hữu sắc giới—See 
Three states of mortal existence (B). 

Form, sound, fame, fortune or proft: Sắc, 
Thanh, Danh, Lợi. 

Forms, sounds, scen(s, fas(es, textures: Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp. 

Forms of statement: Có hai loại chân lý— 
There are two Truths—Two forms of statemenft— 
See Two Truths. 

Forms are only temporary names: Tướng 
không—Nothing has OWn; 
therefore, 1s form 1s unreal—Vì pháp không có 
thực tánh của chính nó nên hình tướng của nó 
cũng là không thật —See Two voids (B). 

Forms of thỉngs are unreal: Tướng Không— 
Forms are temporary names, the unreality of 
form. The doctrine that phenomena have no 
reality 1n themselves, In contrast with that of 
Hinayana which only held that the ego had no 
reality—Yếu tố không của tướng. Giáo thuyết cho 
rằng vạn hữu giai không, đối lại với Tiểu Thừa 


cho rằng chỉ có cái “ngã” mới là không. 


OrT are 





a nafture of. 1t 


Forms and trilaksana: Sắc và Tam Pháp Ấn— 
According to the Anattalakkhana Sutta, the 
Buddha taught: “O, Bhiksus, 1s the form not the 
self. If the form, o Bhiksus, were the self, the 
body would not be subject to disease and we 
should be able to say “Let my body be such and 
such a one, let my body not be such and such a 
one. But since this body, o Bhiksus, 1s not the self, 
therefore, the body is subJect to disease, and we 
are not able to say “Let my body be such and such 
a one, let my body not be such and such a one.'” 
The Buddha further said: “NÑow what do you think, 
o Bhiksus, 1s the body permanent or perishable?” 
“It is perishable, Lord.” The Buddha added: “And 
that which 1s perishable, does that cause paIn or 
Joy?” “It causes paimn, Lord.” “And that which 1s 
perishable, painful, subject to change, 1s 1t 
possible to regard that In this way: “This 1s mine, 
this am I, this 1s myself?” “That Is impossible, 
Lord.” By the method of analysis the Buddha 
pointed out to his disciples that attachment to 
things without a correc( View 
nature Is the cause of suffering. Impermanence 
and change are Inherent In the nature of all things. 
This 1s theIr true nature and this 1s the correct 
view, and as long as We are at variance with It, W© 
are bound to run Into conflicts. We cannot alter or 
confrol the nature of things, and the result is 
disappointment or suffering. The only solution to 
this problem lies In correcting our own point of 
view——Theo kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo, sắc không phải là ngã. Vì này 
các Tỳ Kheo, nếu sắc là ngã, thì thân này sẽ 
không bị bệnh và chúng ta có thể nói 'ước mong 
sắc của ta được như vầy, ước mong sắc của ta 
không phải như vầy. Nhưng vì này các Tỳ Kheo, 
sắc thân không phải là Ngã cho nên thân này bị 
bệnh và chúng ta không thể nói “ước mong cho 
sắc của ta được như vây, hay ước mong cho sắc ta 
không phải như vầy. Lại nữa này các Tỳ Kheo, 
các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô 
thường?” Bạch Đức Thế Tôn: “Sắc là vô thường.” 
“Cái gì vô thường thì tạo khổ đau hay lạc thú?” 
Bạch Đức Thế Tôn: “Nó tạo khổ đau.” Vậy cái gì 
vô thường, khổ đau, chịu sự biến hoại thì có thể 
nào suy nghĩ theo cách này: “Cái này là của tôi, 
cái này là tự ngã của tôi, được chăng?” Bạch Đức 
Thế Tôn: “Không thể như vậy được.” Như vậy 


as to their true 


1646 


bằng phương pháp phân tích, Đức Phật đã nhìn 
nhận sự hiện diện của khổ đau trên đời này. Ngài 
cho thấy rằng luyến ái mọi vật mà không có 
chánh kiến về thực chất của chúng là nguyên 
nhân của khổ đau. Tánh vô thường và biến đổi 
vốn có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là 
bản chất của chúng ta và đây là chánh kiến. Nếu 
chúng ta không chấp nhận điều này, chắc chắn 
chúng ta sẽ gặp nhiều điều xung đột mâu thuẫn vì 
chúng ta không thể nào thay đổi được bản chất 
của vạn hữu và kết quả là “niểm hy vọng xa dần 
khiến cho chúng ta đau khổ. Vậy giải pháp duy 
nhất là ở chỗ phải điều chỉnh quan điểm của 
chính mình. 

Forms of understanding: Trí —See Ten forms 
of understanding and Ten kinds of knowledge of 
all Buddhas. 

Form ïs unreal: Tướng không—Nothing has a 
nature of 1s own; therefore, forms are only 
temporary names—Vì pháp không có thực tánh 
của chính nó nên hình tướng của nó cũng là 
không thật—See Two voids (B). 

Form of the void: Mystic form of the 
bhutatathata—Subtle form of the bhutatathata—— 
Chân sắc. 

Form of wheels: Tướng Luân (luân tướng)—The 
sien of wheels, I.e. the nine-wheels or circles at 
the top of a pagoda—Chỉ cửu luân hay chín vòng 
tròn đặt trên đỉnh tháp. 

Form one”s will: Rèn luyện ý chí—To cultivate. 
Formail (a): 

1) Chính thức—Hợp với luật lệ. 

2) Thuộc về hình thức. 

Formal cause: Nguyên nhân mô thức. 

Formail existence of the dharma: Tướng độ— 
Form-nature or formal existence of the dharma, 
pure or impure according to the mind and action 
of the livinge—See Two lands (C). 

Formail object: Hình thức đối tượng—Hình thức 
khách quan. 

Formail principle: Nguyên tắc theo mô thức. 
Formail robe: Y lễ phục—A Bhiksu or Bhiksuni 
should bring one formal robe with him or her 1f he 
or she has to be away from the monastery or 
nunnery overnipht—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi 
chỉ nên mang theo một bộ y lễ phục khi phải đi ra 
khỏi tự viện hay ni viện cách đêm. 


Formal and spafial: Hình tướng. 

Formail or spacial forms: As length, breadth, 
ect—Hình tướng—See Three kinds of appearance 
(A). 

Formal uniform: Lễ phục —Formal dress. 
Formalism (n): Chủ nghĩa câu nệ hình thức bên 
ngoài. 

Formality of confession: Tatsvabhavaisiya- 
vinaya (sk)—Voluntary confession—Ưng Dữ Tự 
Ngôn Trị —Tự ăn năn xin lỗ —See Seven rules 
given In the Vinaya for settling disputes among 
monks and nuns. 

Formafion: Samskara (skt—Sankhara (p)— 


Hành uẩn- Sự hình thành -See Eive 
Agpregations. 


Formation, developmenf, disintegration, 
and void: Thành, Trụ, Hoại, Không. 

Formafion of haiïr, nails and teeth: Mao Phát 
Trảo XỉỈ—Harr, nails, and teeth formed during the 
sixth week 





Lông, tốc, móng, răng thành hình 
vào tuần thứ sáu—See Eight stages of the human 
foetfus. 

Formation of the wisdom: Tuệ Học One of 
the three studies, the study of wisdom——Một trong 
tam học, quán chiếu chân lý để cắt đứt phiền 
não—See Three studies. 

Formative tendencies: Hành. 

Formed: Samkrta (skt)—Conditioned—Cấu tạo. 
Former: Purva (skt)—Previous—Tiễển (trước). 
Former abidings: Purva-nivasa (skt)—Former 
habitations—Túc Trú (nơi trú ngụ trong tiển 
kiếp). 

Former Awakened Ones: The Buddhas of the 
past—Chư Phật quá khứ. 

Former connecfions: Puvayoga (sk)——Những 
nối kết từ những đời trước. 

Former existence: Túc Thế (tiền kiếp hay việc 
sống chết của một đời hoặc nhiều đời trước). 
Former habits: (p & skÐÙ The 
accumulaton of the past thoughts, affections, 


Vasana 


deeds, and passions—Habit energy—Old habit— 
Tập Khí (thói quen cũ)—Sự tích lũy ý nghĩ, tình 
cảm, việc làm và những dục vọng trong quá 
khứ)—See Vasana. 


1647 


Former existence: Purvakalpa (skt—Previous 
life or lives—Tiển kiếp—Túc Mạng—Tiển kiếp 
hay cuộc sống ở những đời trước (Phật cho rằng 
người đời đều có cuộc sống trong đời quá khứ, 
hoặc là trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, lăn lóc 
luân hồi, đó là túc mệnh). 





Former karma: Earlier karma, the karma of 
previous existence—Tiền nghiệp hay Túc Nghiệp 
(nghiệp tiền kiếp). 
(The) Former Le Dynasty: Nhà Tiền Lê (VN). 
Former impression: Vàsana (p & skÐÙ)——Tập khí 
(những ý thức và hành động đã làm trong quá khứ 
như thói quen hay tập quán)—Recollection of the 
past. 
Former karma: Túc nghiệp (nghiệp đời trước). 
Former life: Tiền thế. 
Former lives to be realised by recollection: 
Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm—See 
Four thinøs to be realized. 
Former state of things: Original form-—lnitial 
form—Bản lai diện mục. 
Formerly and now: Trước đây và bây giờ. 
Formidable (a): Khốc liệt. 
Forming-connecfion Assembly: Kết Duyên 
Chúng—Those who only profited in having seen 
and heard a Buddha, 
enlightenmernt 1s delayed to a future life—Những 
chúng sanh kết duyên được thấy và nghe Phật 
thuyết pháp, nên nhân duyên chứng ngộ của họ 
sẽ được về đời sau nầy —See Fourfold disciples 
(Bì). 
Formiless (a): 
l) Arupa (skÐ: 
Shapeless—Vô sắc. 
2) Animitta (skÐ)——Vô of 
appearances—The characteristic of all things 
IS unrealiy, 1e. they are composed of 
elements  which disintegrate. 
which cannot be expressed In the terms of 
materiaL—Tướng trạng của các pháp đều là 
không, pháp do nhân duyên sanh ra không có 
tự tính. Tính không nầy không thể nào được 
diễn tả bằng lời (chỉ có Đức Phật mới thấu 
triệt được cái không tướng). 


and therefore whose 


Immaterial——Non-form—— 


sắc—Devoid 


Immaterial 


3) Vô tướng, một trong ba cửa vào Niết Bàn— 
One of the three gaftes to the city of nirvana—— 
See Three gates to (the city of) nirvana. 

Formless beings: Vô sắc tướng sanh—See 

Twelve categories of living beings. 

Formless deeds: Arupyacarin (sk)—Vô Sắc 

Hành—The exact meaning of this term 1s difficult 

to know. It may refer to the life in the world of no- 

form, or 1{ 1s rrgarded as synonymous with 

“Anabhogacarya"—Những hành động vô hình 

sắc. Nghĩa chính xác của thuật ngữ nầy thật khó 

biết. Có lẽ nó nhằm ám chỉ đời sống ở cõi vô sắc, 
hay nó đồng nghĩa với vô công dụng hạnh. 

Formless element: Arupa-dhatu (p)—Vô sắc 

giới—See Three dharmas (XI) (A). 

Formless forms: Vô tướng tướng—See Three 

kinds of appearance (B). 

Formless heaven: Vô sắc thiên —According to 

the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are four formless jhanas—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 

Thiển Vô Sắc—S§ee Four formless jhanas. 

Formless-sphere existence: Existence ¡n the 

realm of formlessness (immaterial realm)—Vô 

Sắc Hữu—Hiện hữu hay quả báo thực tại của vô 

sắc giới —See Three states of mortal existence 

(Bì). 

Formless and with form: Noumenon and 

phenomenon—Không sắc—See Noumenon and 

phenomenon are mutually merged and Iimmersed 





1n each other. 

FEormless realms: 

I) Realms beyond form—Vô Sắc Giới—See 
NÑine lands (C). 

2) Binh in the formless realm 1s a palace of 
Enliphtening Beings because they enable 
senftient beings fo escape difficult situatlons— 
Sanh vô sắc giới là cung điện của Bồ Tát vì 
khiến tất cả chúng sanh ha chỗ nạn—See 
Ten kinds of palace of great enlightening 
beingss. 

Formless-sphere existence: Vô Sắc Hữu— 

ExIistence ¡1n the 

(immaterial realm)—Hiện hữu hay quả báo thực 

tại của vô sắc giới. 


realim of  formlessness 


1648 


Formilessness (n): Na-vidyate, or Nirabhasa, or 
Animitta, or Alakshana (sk—Vô Sắc Tướng— 
Imagelessness or shadowlessness. 

l) Signlessness: W¡ithout appearance, form, or 
sen—No marks or characferistics— 
Nothingness—Have no existence—ls 
found—Does not occu—-Không có hình 
tướng. 

2) Absolute truth as having no differentiated 
1deas: Chân lý dứt tuyệt mọi tướng. 

3) Nirvana: Niết Bàn—Vô tướng—See Three 

gates to (the city of) nirvana. 

Vô Tướng Tâm—See Ten dwelling minds. 

See Animitta and Nirvana. 


nOf 


4) 
+ 
Form-sphere existence: Sắc hữu—See Three 
kinds of existence. 

Formula (n): Công thức—Qui tắc. 

Formula uttered in behalf of donors, or of 
the dead: Vows uttered in behalf of donors, or of 
the dead—Prayers uttered in behalf of donors, or 
of the dead; especially on the AlI Souls Day 
offerings to the seven gøenerations of ancestOrs— 
Chú nguyện. 

Formulation (n): Công thức. 

Fornicate (v): Gian dâm——Thông dâm. 
Fornication (n): Sự gian dâm—Sự thông dâm. 
Fornicator (n): Người gian dâm—Người thông 
dâm. 

Fornicatress (n): Người nữ gian dâm——Người nữ 
thông dâm. 

Forsakc:  Pariyajai  (skĐ—Bỏ 
abandon——To desert——To drop. 
Forsake spirifs: Disconsolate spiri—Forsaken 
spirit—Solitary spirit—Cô hỗồn—§ee Disconsolate 
SpITIt. 

Forsaken: BỊ bỏ rơi. 

Forswear (v): Thể chừa bỏ thói xấu. 

Fortify oneself spiritually: Culuvate one”s 
mind—Tu tập tâm (tu dưỡng). 

Fortitude (a): Dãng cảm. 

Fortitude in body: Thân Tinh Tấn—See Two 
kinds of virya. 

Fortnightly (a): Hai tuần một lần (bán nguyệt). 
Fortress (n): Thành lũy. 

Fortunate (a): 


TơI—To 





l1) Auspicious—Srì (sk)—Lucky—Cát tường. 

2) Blessed—Có phước—May mắn. 

Fortunate realm: Thiện đạo—White path. 

Fortune teller: Người xem bói toán. 

Fortune-telling: Bói toán— Chiêm tướng kiết 

hung hay xem bói tướng nói điều lành dữ của 

người để cầu lợi dưỡng—See Five kinds of 
deviant livelihood. 

Forty (a & n): Bốn mươi. 

Forty bodhisattva positions in Brahma-Net 

Sutra: Tứ Thập Vị —Bốn mươi Tâm Bồ Tát trong 

Kinh Phạm Võng. 

(ŒDQ Ten Imniial stages of directional decisions 
(these minds are associated with the ten 
stapes) in which the bodhisattvas have the 
following minds—Thập Phát Thú Tâm— 
Mười giai đoạn phát tâm đầu tiên (những tâm 
nầy liên hệ đến Thập Trụ): 

l1) The mind of abandoning things of the world: 
Xả Tâm—Bồ tát xả bỏ mọi thứ. 

2) The mind of keeping moral law: Giới Tâm—— 
Tâm giữ gìn giới luật. 

3) The mind of patience: Nhẫn Nhục Tâm— 

Tâm nhẫn nhục. 

The mind of zealous progress: Tiến Tâm— 

Tâm tinh tấn. 

5) The mind of Dhyana: Định Tâm——Tâm thiền 
định. 

6) The mind of wisdom: Tuệ Tâm——Tâm trí huệ. 

7) The mind of resolve: Nguyện Tâm—Tâm 
phát thệ nguyện. 

8) The mind of guarding the law: Hộ Tâm— 
Tâm hộ pháp. 

9) The mind ofjoy: Hỷ Tâm—Tâm hỷ lạc. 





10) The mind of spiritual baptism by the Buddha: 
Đỉnh Tâm——Tâm quyết được Phật thọ ký. 
** For more Information, please see Ten 


directional decisions. 

Ten steps in the nourishment of perfection 
(these minds are associated with the ten 
necessary activiles) ¡in whích the 
Bodhisattvas have the following minds— 
Thập Trưởng Dưỡng Tâm—Mười giai đoạn 
nuôi dưỡng tâm (những tâm nầy liên hệ với 
Thập Hành): 

11) The mind of Kindness: Từ Tâm. 

12) The mind of Pity: Bi Tâm. 


qI) 


1649 


13) The mind of Joy: Hỷ Tâm. 

14) Relinquishing: Xả Tâm. 

15) Almsgiving: Bố Thí Tâm. 

16) Good Discourse: Hảo Ngữ Tâm (tâm giảng 
pháp). : 

17) Benefitting: Ích Tâm (tâm lợi tha). 

18) Friendship: Đồng Tâm (tâm kết tụ bồ để 
quyến thuộc). 

19) Dhyana: Thiển Định Tâm. 

20) Wisdom: Trí Tuệ Tâm. 

** JFor more Information, 
Dwelling Minds. 

(ID Ten “diamond” steps of firmness associated 
with ten bestowings one”s merifs to anothers 
(hese are associated with the ten 
dedicatons)—Thập Kim Cang Tâm——Mười 
tâm kim cang liên hệ với Thập Hồi Hướng: 

21) The Bodhisattvas have the mind of faith: Tín 
Tâm. 

22) Remembrance: Niệm Tâm. 

23) Bestowing one”s merits on others: Hồi Hướng 
Tâm. 

24) Understanding: Đạt Tâm—Thông triệt pháp 
tính. 

25) Uprightness: Trực Tâm. 

26) No-retreat: Bất Thối Tâm. 

27) Mahayana: Đại Thừa Tâm. 

28) Formlessness: Vô Tướng Tâm. 

29) Wisdom: Tuệ Tâm. 

30) Indestructibility: Bất Hoại Tâm. 

information, please 
charateristics of the Diamond 
developed by a Bodhisattva. 

(V)Ten grounds: Thập địa—From 3l to 40, 
please see Ten grounds. 

Forty-eight Aspects of Buddha Recitation: 

Bốn mươi tám pháp niệm Phật —Theo sự tường 

thuật của học giả Phật giáo Trịnh Vi Am, có bốn 

mươi tám pháp niệm Phật—According to the 

Buddhist scholar Cheng-Wei-An”s narration, there 

are forty-eight aspects of Buddha Recifation. 

1) Buddha Recitation and the Mind—Niệm Phật 
nên giữ ý căn: Once we make up our mind to 
engage 1n practicing Buddha Recifation, we 
should not dwell on any actions, good or bad. 
l( 1s to say, we should carry out our dally 
acfivities In a matter of fact way, and once 
finished, let them go. Do not cling to them, or 


please see Ten 


** JFor more see Ten 


Heart as 


2) 


3) 


they wIll disturb our peace of mind. In fact, 
the reason we fail to let go things, good or 
bad, because our mind has not yet tamed. If 
we have practiced Buddha Recitation to the 
point where our mind 1s bright and clear, 1t 
has no room for any odd thoughts. We should 
that Buddha Reciaton can turn 
ordinary people Into sages. Ït is the most 


realize 


1mportant means of liberation In this world 
and the supramundane worlds—Đã đem tâm 
này niệm Phật, bạn không nên trụ trên cả 
việc thiện lẫn việc ác. Tức là hằng ngày chỉ 
làm mọi việc với ý niệm bất đắc dĩ phải làm, 
nên làm rồi xả bỏ, chứ đừng vướng víu vào 
chúng mà chướng ngại đến tâm niệm của 
mình. Kỳ thật, sở dĩ tâm niệm chúng ta cứ 
mãi day dưa với những việc tạp nhạp thiện ác 
vì nó chưa thuần. Nếu mình niệm Phật đến 
lúc tâm địa sáng tỏ thì ý địa tự nhiên chuyên 
ròng nơi quán sát chứ không có chỗ cho 
duyên tạp sự. Phải biết niệm Phật có thể 
chuyển phàm thành Thánh, là phương tiện 
giải thoát thứ nhất của thế gian và xuất thế 
gian vậy. 

Watch your durng  Buddha 
Recitaion—Niệm Phật nên giữ gìn khẩu 
nghiệp: Once we make up our mind to 
engage in practicing Buddha Recitation, with 
of kiling, stealing, sexual 
misconduct and dishonesty, we should not be 


mouth 


bad karmas 


reckless or Inconsiderate with words. lf we 
have mistaken, we should remind ourselves 
Iimmediately that practitioners of Buddha 
Recitaion should never utter such words, 
then try to recite the Buddha”s name aloud a 
few times to quell the mind and immediately 
wash away the unwholesome words—Một 
khi đã dùng miệng này niệm Phật, phàm tất 
cả những việc Sát, Đạo, Dâm, Vọng không 
nên buông lời nói cần nói quấy. Một khi nói 
lỡ, nên tự nghĩ rằng: người niệm Phật không 
nên nói như thế, rồi cố gắng niệm lớn ít tiếng 
danh hiệu Phật để trấn áp tâm mình và gột 
rửa ngay những lời bất thiện ấy. 

Regulating actions of the body during Buddha 
Recitation—-Niệm Phật phải chỉnh thân 
nghiệp: Once we make up our mind to 
engage 1n practicing Buddha Recifation, we 


4) 


5) 


1650 


should keep actions of our body pure at all 
times and ¡in all movements and gestures, 
whether walking, standing, sitting or lying, for 
when the body 1s solemn, the mind will be 
pure. Practitioners of Buddha Recitation 
should ponder this teaching, 
wrone—Đã đem thân này niệm Phật, thời 
trong mọi lúc cũng như trong mọi cử chỉ, đi, 
đứng, ngồi, nằm, thân cần phải đoan chánh, 
vì thân có được đoan chánh thì tâm mới được 
thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nghiệm 
điều này, thật không bao giờ dối. 

Buddha Recitaion with a string of beads 
(rosary)—Niệm Phật lần chuỗi: We finger the 
string of beads on each Reciftaton of the 
Buddha's name. We should recite four 
syllables of “A-mi-tabha Buddh”, rather than 
the six syllables of “Na-mo A-mi-tabha 
Buddh”, as it Is very easy to achieve 
singlemindedness with the shorter expression. 
We can finger the rosary upon the first or 
third syllable of the word “Amitabha”, either 
on the syllable of “A” or on “tabha”. We 
should plan and stick to what we have plan 
and not to make mistakes. Thịs 1s called the 
method of using the string of beads to focus 
the mind—Niệm Phật một tiếng, tay lần một 
hột. Chỉ nên niệm bốn chữ, đừng lộn sáu chữ, 
vì bốn chữ rất dễ thành khối. Trong bốn chữ 
A Di Đà Phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, hoặc 
lần tại chữ Đà, hoạch định cho có pháp tắc 
không được lầm lẫn, đây là pháp mượn chuỗi 
để nhiếp tâm. 

Reciting aloud—Niệm lớn tiếng: When our 
mind 1s in a state of torpor or when delusive 
thoughts arise, compose ourselves and recIte 
the Buddha's name aloud a few hundred 
times. We will then naturally experience a 
pure and peaceful state. This 1s because the 
faculty of hearing 1s very keen and therefore 
people are easily ¡nfluenced by external 
factors which disturb the mind and lead to 
errant, delusive thoughts. Thus, we need to 
recite aloud to control the faculty of hearing 
and enliphten the mind. When the mind hears 
only 1fs own sounds, each sound 1n 1fs totality 
following upon the one before, all thoughts of 
ripht and wrong, what should and should not 


IS n€VeT 


6) 


7) 


8) 


be done, are naturally abandoned—Nếu lúc 
thần trí hôn trầm hay khi vọng tưởng đua 
khởi, hãy nên trấn tĩnh tinh thần, to tiếng 
niệm Phật, niệm cho được vài ba trăm tiếng, 
thì tự nhiên sẽ đổi thành cảnh giới an tịnh. 
Bởi vì nhĩ căn rất thính, nên ngoại duyên dễ 
vào, tiếng làm cho tâm động, tạp tưởng nổi 
dậy, nên phải to tiếng niệm Phật để giữ gìn 
nhĩ căn, hầu mở tỏ tâm linh. Bấy giờ, tâm chỉ 
nghe tiếng của chính mình, mỗi tiếng liên tục, 
đầy đủ, tất cả những gì phải quấy, nên hư, tự 
nhiên phóng xả. 

Recitation in a low voilce—Niệm nhỏ: When 
the mind is scattered, or when we are tired 
and weiphed down by many pressing tasks, 
we need not recite aloud. We need only focus 
our mind and thoughts and recite in a low 
voice. Only when our breath returns to 
normal, our spIr1fs rise, and our mind 1s calm 
and at peace, should we recite aloud—Nếu 
lúc tinh thần tán thất, hoặc khi nhiều việc 
nhọc nhằn hay phải nhiều điều bức bách, thì 
không cần phải niệm to, chỉ nên thâu liễm 
thần minh nhỏ tiếng niệm kỹ. Đến khi hơi thở 
điều hòa, tinh thần hưng khởi, an định tâm 
hồn mới nên niệm to tiếng. 

Whispering or diamond Recitation—Niệm 
thầm: If the mind is agitated and the breath 
uneven, something 1s bothering us, or reciting 
the Buddha”s name either aloud or in a low 
VOIC€ 1S Inconvenlent, we should Just move 
our Ïps, practicing silen(t recitation or 
diamond recitaton. With this method, the 
number of recitatons does not matter; the 
essenfial condition 1s that each word, each 
recitation should come from the mind—Nếu 
tâm khí không được điều hòa, hoặc người hay 
chỗ có trở ngại, niệm to, niệm nhỏ đều thấy 
không tiện, thì chỉ nên động môi, dùng pháp 
niệm thầm hay kim cang trì (diamond 
recitation) , không bắt buộc nhiều ít, nhưng 
cần nhứt là mỗi chữ mỗi câu phải từ tự tâm 
lưu xuất. 

Silent Reciation—Mặc niệm: There are 
Instances when it is not apprOopriafe to recIfe 
either aloud or In a low voice. There are 
times when 1t 1s awkward to finger a rOsary. 
There are still other times when even silent 


9) 


1651 


recitaion may be inappropriate. For such 
1nsftances, 
excellent expedient. It 1s notto move the lips, 
not fo uffer a sound, but merely to concenfrafe 
mind and thoughts on recitation, silently 
touching the upper teeth with the tongue, or 
alternatively, to visualize this action. The 
only condition 1s that the Buddha”s name be 
clear and distinct, thouph It is uttered not form 
the mouth but from the Self-Nature. The 
faculty of hearing and the 
1nterpenetrate, the inner mind ¡is stamped on 
the tip of the tongue, the tip of the tongue 
pulls along the faculty of recitation, the 
faculty of hearing hears the Self-Nature, the 
three (nner mind, hearing, recifation) form 
Inferpenetrates with 
the visualization of 


the ancients have advised an 


Inner mind 


On€ uni(. recitation 


Tecifation, In time 
“everything as Mind Only” 1s realized—LạI, 
hoặc niệm to, nệm nhỏ đều không hợp, tay 
lần chuỗi lại hiểm phiển phức, niệm thầm 
vẫn thấy còn có dấu vết, thì xưa có phương 
tiện chí xảo là không cần động mồm, không 
phát ra tiếng, chỉ bắt tâm niệm duyên chuyên 
một cảnh, âm thầm dùng lưỡi gõ vào răng 
trước hay tâm tưởng cũng được, tùy ý, chỉ 
phẩi làm sao cho tiếng thật rõ ràng, nhưng 
tiếng không phải là phát ra từ cửa miệng, mà 
phải phát ra từ tự tánh. Tánh nghe lại phải 
dung thông nội tâm, nội tâm lại phải in nơi 
đầu lưỡi, đầu lưỡi kéo lấy niệm căn, từ tánh 
nghe nghe tự tánh, ba thứ dung hội, niệm 
niệm viên thông, lâu sau sẽ được thành tựu 
pháp quán: Duy tâm thức. 

Regulating the breath—Điều hòa hơi thở: 
When the breath is regular and the mind 1s at 
peace, we should first visualize ourselves 
siting in circular zone of the halo, then 
visualize the breath going 1n and out of our 
nose as we silently recite the Buddha”s name 
once with each breath. We should regulate 
the breath so that it is neither slow nor fast, 
the breath leaninng on 
(reinforcing) each other, following each other 
in and out In any position, whether walking, 
standing, sitting, or lying without Interruption. 
We should always secretly recite and focus 
the mind over a long period of time until 


the mind and 


10) 


11) 


there will no longer be a distinction between 
the breath and the recitation, our body and 
mind merging with empty space. When 
recitaton Is perfected, the mind-eye will 
open up and samadhi 1s suddenly realized. 
This 1s the state of Mind-Only Pure Land— 
Hoặc lúc khí tịnh, tâm bình, thì trước nên 
tưởng thân mình đang ở trong vòng hào quang 
tròn, thầm quán trên đầu chót mũi, tưởng hơi 
thở ra vào, mỗi một hơi thở thầm niệm một 
câu A Di Đà Phật. Phương tiện điều hòa hơi 
thở , không hưởn, không gấp, tâm niệm và 
hơi thở nương nhau, theo nhau ra, vào, đi, 
đứng, ngồi, nằm đều nên làm như thế, đừng 
để gián đoạn. Thường phải tự “mật trì”, nhiếp 
tâm đã lâu, cả hơi thở lẫn câu niệm, cả hai 
đều không còn phân biệt, tức thân tâm này 
cùng đồng với hư không. Trì đến thuần thục, 
tâm nhãn khai thông, tam muội thoạt nhiên 
hiện tiền, chính là “Duy tâm Tịnh độ” đó. 
Reciting according fo one”s situatlons—Tùy 
phận: When we experlence the delusive 
obstruction of drowsiness, we should stand up 
and practice reciing the Buddha's name 
while walking. When we are occupiled with 
numerous odd thoughts, we should sit straight 
and recite silently. If neither walking or 
Sifting 1s Inappropriate, we can kneel or stand, 
or even lie down for a moment, or whatever 
postion which can alleviate our Buddha 
Reciaton. The important thing 1s not to 
forget the words “Amitabha Buddha”, even 
for an Instant. This 1s the essential art to 
subdue the deluded mind—Hoặc lúc hôn 
trầm nhiều thì nên kinh hành niệm Phật, hay 
khi tạp loạn nhiều thì nên ngồi ngay thẳng, 
yên lặng mà niệm. Giả sử đi hay ngồi đều 
không hợp, thời hoặc quỳ, hoặc đứng, cho 
đến tạm nằm, cũng đều cho phương tiện rộng 
rãi, có thể niệm Phật được cả. Cốt yếu bốn 
chữ hồng danh đừng để một niệm lãng quên, 
đó là yếu thuật hàng phục tâm ma vậy. 
Buddha be  practiced 
anywhere—Chỗ nào cũng niệm Phật được: 
We should pracice Buddha 
anywhere, whether In a clean or dirty place, a 
quiet or a noisy place, a place we like or a 
place we dislike, we should only turn the light 


Recitaion can 


Recitation 


1652 


1nwards on ourselves, thinking thus: I have 
encountered situatons like this countless 
times throughout numerous lifetimes, yet 
there 1s one thing I have not been able to do 
1S f{O recite the Buddha's name to achieve 
rebrrth in the Pure Land. Thats why even 
now Ï am still in the cycle of birth and death. 
At this time, I should not worry about where 
Buddha Recttation takes place, I need only 
hold frmly to ths “mnd of Buddha 
Recifation”, even I!f it costs my life. I must 
recle without Inferruption, one recitation 
any gap.” Why? 
Because 1f there 1s Just a single gap, all kinds 
of odd thoughts, such as good, bad, or neutral, 
will arise. For this reason, even ¡1n the 
bathroom, or even in the process oŸ giving 
birth, we should concentrate on reciting the 
Buddha*s name. The greater the suffering, 
the greater the pain, the more we need to 
recIte, Just as an infant crles out for his 
mother, without being afraid that she will 
become upset or angry. If he is afraid of his 
mother”s anger and stops calling her, he may 
fall Into the dung-ditch. Thus he can die 
without seeing his mother—Không luận chỗ 
sạch hay chăng, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ 
chộn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất ý, chỉ 
“Hồi quang phản chiếu” và suy nghĩ: những 
cảnh thế này ta đã gặp hơn trăm ngàn muôn 
ức lần, từ nhiều kiếp đến giờ; chỉ có việc 
“Niệm Phật vãng sanh” là ta chưa có thể thực 
hành trọn vẹn được, nên vẫn còn bị trong 
vòng lẩn quấn luân hổi. Giờ đây ta cũng 
chẳng quản niệm được cùng chăng, chỉ thể 
giữ chặt “tâm niệm Phật” này, dầu chết cũng 
không để dứt “niệm đầu”. Tại sao? Bởi niệm 
đầu mà để một phút gián đoạn, thời tất cả 
thiện, ác, vô ký bao nhiêu tạp niệm lại sanh. 
Vì lẽ đó, nên dù lúc đi đại, tiểu tiện, hay sản 


after another without 


phụ lúc lâm bồn, chỉ chăm chú việc niệm 
Phật, càng khổ càng niệm, càng đau càng 
niệm nhiều hơn, như con thơ gọi mẹ, không 
sợ mẹ hiểm giận; nếu sợ mẹ giận mà không 
gọi nữa, ắt đứa trẻ sẽ bị sa chân vào hầm 
phẩn nhớp, vì những sự dại dột do nó gây 
nên. Như thế chỉ có chết mất đi mà không 
làm sao được gặp mẹ. 


12) 


13) 


Planned schedules for Buddha Recitation or 
not?—Niệm Phật có định thời hay không?: In 
the celeventh method, we talked about 
practicing Buddha Rectaton at all times 
without inferruption, If so, few people can 
practice 1t. With this method, the expedient of 
fixed perlods of recitaton. There should 
usually be two perlods per day, In the 
morning and In the evening, and these periods 
should be strictly observed everyday, without 
fail, throughout life. Eurthermore, I1f during 
the 24-hour period, we can recie Buddhaˆs 
name one additional time, do 1t once; 1Ÿ we 
can recIfe 1t many times, do so many times. Ït 
does not matter whether the recifaion 1s 
audible or not. The ancIenfs had a saying: 
“Utter one fewer idle phrase; 
Recite the Buddhas name one more time 
How wonderful 1t 1s! 
Trong pháp thứ mười một, không có định thời, 
nếu như vậy sẽ ít người làm được. Bài này 
phương tiện nói có định thời là sớm, tối hai 
thời, hoạch định thường khóa, từ nay đến suốt 
đời, không thêm, không bớt; ngoài ra, trong 
suốt 24 tiếng đồng hồ, có thể niệm được một 
câu, thì nên niệm một câu, có thể niệm được 
nhiều câu, thì nên niệm nhiều câu, bất luận 
niệm lớn hay nhỏ. Cổ đức có dạy: 
“Ít nói một câu tạp 

Nhiều niệm một câu Phật 

Đẹp đế biết bao nhiêu!” 
Do practitioners of Buddha Recifation need to 
face an image of the Buddha?—Có đối trước 
tượng Phật hay không khi niệm Phật?: When 
we face a statue of the Buddha during 
recifation, we should consider 1t as a real 
Buddha. There 1s no need to get attached to 
any particular direction or to any of the Three 
Bodies of the Buddha. We should think thus: I 
must achieve sineglemindedness, and that 
singlemindedness must be about the Buddha. 
My eyes should be focused on the Buddhaˆs 
Image, my mind should recite the Buddhaˆs 
name with utmost sincerity, for with utmost 
Sincerity a response wIll be guaranteed. If we 
do not have a stafue, Just sit straipht facing 
Wwest. As soon as we begin recitins, visualize 
the Buddha's light shinning on our head, 


14) 


15) 


1653 


recitaion following recitaion without a 
break. IÝ we practice this way, even the 
heaviest karma can be dissipated—Lúc đối 
trước tượng Phật, phải cho tượng này là thật 
Phật, không cần câu chấp một phương hướng 
nào, chẳng luận một thân nào trong ba thân 
của Phật, chỉ tự nghĩ: ta chỉ nhứt tâm, tâm chỉ 
nhứt Phật, mắt nhìn tượng Phật, tâm niệm 
danh Phật, thật hết sức thành kính, mà hết 
sức thành kính tất được linh cẩm. Lúc không 
có tượng Phật, nên ngồi ngay ngắn, xoay mặt 
về phương Tây, lúc khởi tâm động niệm, nên 
niệm tưởng hào quang của Đức Phật A Di Đà 
trụ trên đỉnh đầu ta, mỗi niệm, mỗi câu, tự 
chẳng để rơi vào khoảng không, hắc nghiệp 
cũng có thể tiêu diệt. 
Buddha Recitation at busy trnes—Niệm Phật 
trong lúc bận rộn: lf we can recie the 
Buddhas name once, recite 1t once; 1Ÿ we can 
Tecif© I( fen times, recite It ten times. Ïn one 
hundred busy things, we should try our best to 
spare a moment to let go everything and 
the Buddha”s clearly 
distinctly. The famous Chinese poet Po-Lo- 
T”ien wrote the following verse: 
Recite the Buddha”s name while walking 
Recite the Buddha”s name while seated. 
Even when busy as an arrow 
Always recite the Buddha”s name. 
The ancients practced Buddha Recitation 
with such eagerness, we should follow theIr 
footsteps truly. 
Nếu niệm được một câu, thì nên niệm một 
câu, có thể niệm 10 câu, thì nên niệm 10 câu; 
chỉ làm sao trong 100 điểu bận rộn, có được 
trong khoảnh khắc một chút rảnh rang liền 
buông bỏ thân tâm, sáng suốt tụng trì. Ngài 
Bạch Lạc Thiên có bài thi rằng: 
“Đi niệm A Di Đà 

Ngồi niệm A Di Đà 

Ví dù bận rộn như tên 

A Di Đà Phật 

Niệm lên thường thường.” 
Người xưa dụng tâm như thế, thật không thể 
chê được. 
Buddha Reciaton at leisure times—Lúc 
nhàn rỗi nên niệm Phật: In this world, there 
are many unfortunate people who don't have 


T€CIf© name and 


16) 


even a single leisure time, however mụuch 
they may so desire. Therefore, they cannot 
cultivate. Now we have the time, and 
moreover, the opportunity to learn about the 
practice of Buddha Recitaton, we should 
make every effort to bind both body and mind 
in reciting the Buddha”s name at all times, 
without Interruption, so we wil not be 
wasting time. If we let our mind and thoughts 


wander, not doing anything worthwhile, 
wasting days and months, turning our back on 
the original debts (parents, patrlarch”s, 


countryˆs and all other sentient beings”), and 
then, tomorrow, the ghost of Impermanence 
suddenly arrives, what can we do fo r€sIst 
i—Trong đời, có nhiều kẻ quá ư khốn khổ, 
muốn chút rảnh cũng không sao có được, nên 
không thể tu hành. Nay ta được rảnh rang, lại 
nghe biết được pháp niệm Phật này, cần phải 
cố gắng, tương tục thúc liễm thân tâm, 
chuyên trì niệm Phật; như thế mới không 
uổng phí tấc bóng quang âm. Nếu để tâm 
niệm buông trôi, không làm được việc gì, 
luống tiêu hao ngày tháng, cô phụ bổn ơn, 
một mai vô thường thoạt đến, sẽ lấy gì để 
chống cự đây? 

Riích and noble people should practice 
Buddha Recitaion—Người sang giàu phải 
nên niệm Phật: Merifs and virtues in this life 
all stem from cultivation In past lifetimes. 
This ¡1s truc of those who presently enjoy 
honors and esteem, as well as of high ranking 
monks whose goal Is to rescue humanIty. 
However, honors and esteem cannot last; If 
because of them evil karma 1s created, it will 
be difficult to escape the ocean of birth and 
death. We should ponder this: what can we 
cary with us when we close our ©yes 
forever? It is the virtues generated by Buddha 
Recttation. It 1s the same as a boat that sails 
thanks to the current of the river. Thus, we 
should of  Buddha 
Recitation, or invite monks and nuns to 
provide guidance in Buddha Recitation, or 
publish and distribute Pure Land sutras and 
commentaries, or pÏlacing image of Amitabha 
Buddha for veneration and recitation. Such 
acfivitiles may be limited, we should try our 


schedule  sessions 


17) 


1654 


best to practice Buddha Recitaion with a 
strong determination to be reborn in the 
Western Pure Land. This ¡1s the path of 
cultivation for everyone, no matter what we 
are, rich, poor, noble, vile...What can be more 
honorable than to serve as the envoy of the 
King of the Dharma?—Phước đức của đời 
này đều từ việc tu hành kiếp trước. Những vị 
tôn quý vinh hoa, quá nửa là các bậc cao 
Tăng chuyển thế. Nhưng, tuy có vinh hoa mà 
không được trường cửu, nếu lại tạo điều 
nghiệt chướng, ắt khó thoát khỏi biển trầm 
luân. Vậy nên các ngài phải tự suy nghĩ: 
những gì ta có thể mang theo được khi nhắm 
mắt? Ấy là công đức niệm Phật. Cũng như 
thuyển đi nhờ nước. Thế nên, hoặc lập thất 
niệm Phật, hoặc mời chư Tăng hướng dẫn 
mình niệm Phật, ¡in khắc kinh sách Tịnh độ, 
hoặc đặt tượng Phật Di Đà để chiêm ngưỡng 
mà niệm, việc làm tuy ít, nhưng phải dụng 
công cho nhiều, lại phải chí quyết vãng sanh, 
đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, 
chẳng luận giàu, nghèo, sang, hèn. Lầm vị sứ 
giả của ngôi Pháp Vương còn øì tôn quý hơn! 
The poor should also practice Buddha 
Recitation—Kẻ nghèo hèn cũng nên niệm 
Phật: Alas! there are slaves who toil day In 
and day out, ordered by others, miserable and 
suffering. If they do not seek to escape such a 
lie, they wIll be worse 1n future lifetimes. 
Remember that the word “Amitabha” 1s for 
everyone, whether we are rich, poor, exalted 
or humble, young or old, male or female. We 
should face west early each morning and 
rect(e the Buddha's 
sincerity and without interruption, without 
leting odd thoughts ¡Inữrude upon the 
utterances. The dedicate all virtues toward 
rebrrth In the Pure Land. In doing that, we 
wIll have numerous benefits In this very life 
and, upon leavinng this world, naturally 
achieve rebirth in the Pure Land. Amitabha 
Buddha 1s truly a rescue ship for everyone In 
the ocean of suffering—Than ôi! Có kẻ đã 
đem thân làm nô lệ, bị người khác sai sử, vất 
vả, khổ sở, mà không cầu mong thoát khỏi, 
thì về sau càng khổ hơn. Nên biết bốn chữ 
hồng danh chẳng luận sang, hèn, giàu, nghèo, 


name with utmost 


18) 


19) 


trẻ, già, trai, gái, chỉ cần mỗi ngày vào lúc 
sáng sớm, chí tâm xoay mặt về phương Tây, 
niệm I0 câu danh hiệu Phật, không xen, 
không dứt, để cầu sanh Cực Lạc, thì hiện đời 
sẽ được hưởng nhiều lợi ích, khi thác tự nhiên 
được vãng sanh. Đức Phật A Di Đà thiệt là 
chiếc thuyển cứu mạng cho mọi người torng 
biển khổ vậy. 

Pure Buddha Recitation—Tịnh tế niệm Phật: 
A wise man should not let himself misled. He 
should recite the Buddha's name 1n a pure 
way SO as to sírensthen his wisdom. We 
should know that If a wise person recites the 
Buddha”s name, many others will follow his 
lead and externaliss will find 1t easler to 
return to the Buddha's way. Why? It 1s 
because the reputafion of a wise person can 
open their minds, and his mind (the mind of a 
WIse person) can find a way to rescue them—— 
Đã là người có trí huệ thì đừng để bị mê 
hoặc, cần phải hết sức tịnh tế niệm Phật để 
cho trí huệ được thêm kiên cố. Phải biết, 
người trí niệm Phật thì thiên hạ sẽ có rất 
nhiều người niệm Phật. Người trí nệm Phật 
thời những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ 
trở về chánh đạo. Tại sao? Vì tiếng tăm của 
người trí có thể mở tỏ lòng dạ họ, vì có tác 
dụng trí của người trí cứu rỗi họ. 

True and honest Buddha Recitaion—Lão 
thật niệm Phật: Not seeking wealth and fame, 
nor showing off one”s capacifies, but merely 
fo practice sincerely 1s difficult and not so 
many people can do it. Patriarchs taught that 
1t 1s difficult to find a “dull and ignorant” Zen 
pratictioner, yet, a practiioner of Buddha 
Recifation need only worry that he 1s not “dull 
and Ignoranf”. The two words “lrue and 
earnest” are a straight boulevard leading to 
the Western Pure Land. Why? Because when 
Buddha Recitation is true and earnest, there 
are only the words “Amitabha Buddha”, and 
not a single deluded thought—Đã không cầu 
danh lợi, cũng không khoe tài năng, chắc thật 
tu hành, thật là rất khó có người làm được. Tổ 
sư dạy: về phương diện tham thiển, bới tìm 
một người sĩ độn cũng không có. Nay người 
niệm Phật chính lo mình không được sĩ độn 
mà thôi. Hai chữ Lão Thật là một đại lộ 


20) 


21) 


1655 


thẳng tấp đưa người sanh Tây Phương vậy. 
Tại sao? Vì hai chữ Lão Thật là ngoài bốn 
chữ A Di Đà Phật không thêm một mảy may 
vọng tưởng nào. 

People should practice Buddha Recitation 
even when they are happy—Được điều vui 
mừng nên nhớ niệm Phật: Happiness derives 
either from our Interaction with other people 
or from favorable events. Even though the 
cause may be trivial, this kind of happiness 
are part of a human life. We, practitloners of 
Buddha Recitation, should realize that such 
happiness 1s ephemeral, It 1s false and not 
true. We should take advantage of those 
moments of happiness to return the light 
inward and recite the Buddha's name. We 
should then avail ourselves of the Buddha”s 
lipht and within the context of those jJoyful 
events, abandon our negative thoughts to 
cultivate good deeds continuously for the rest 
of our life. We will then surely be reborn In 
the Pure Land, a great happiness Iindeed!l— 
Hoặc nhơn nơi người mà vui, hoặc nhơn nơi 
việc mà mừng, mối manh tuy nhỏ nhít, nhưng 
đều là những cảnh vui vẻ của kiếp người. 
Song phải biết: cái vui đó như huyễn, không 
thật, không thể còn lâu, vậy nên nương nơi 
giây phút tươi vui đó, xoay tâm niệm Phật, 
thời ắt được nhờ ánh hào quang của Phật, 
trong thuận cảnh ấy, bỏ dứt đi ít nhiều ác 
niệm, những điều tốt đẹp liên miên, như ý tu 
hành, mãi đến lúc mạng chung, sẽ được vãng 
sanh Cực Lạc, há chẳng vui mừng lắm sao! 
Vow to practice Buddha Recitation—Hứa 
nguyện niệm Phật: The goal of Buddha 
Reclaton 1s rebirth In the Pure Land. 
However, the solemn power of the Buddha 1s 
unfathomable, 1Ÿ we recite their names and 
wish will be fulfilled. For this reason, the 
sufras teach that Buddha Recitation can bring 
ten major benefits (On the other hand, 
worshiping and bowing down before spIrits 
and repenting before their altars, engaging In 
odd practices, taking unwholesome vows, or 
foolishly believing In divination, fortune- 
telling and horoscopes... these 
acfIVItIes compared reciting 
Amitabha”s name and seeking His assistance. 


non of 


can be {O 


22) 


Someone might ask: what 1ƒ we fail to obtain 
a response after reciting the Buddha”s name? 
Answer: you have not yet recie and are 
already worred about obfaining a 
response. This doubt 1s the very cause that 
will bring the result of non-response. Cause 
and result cannot differ. Is the doubt not 
something you should fear?—Trì danh niệm 
Phật nguyên để cầu vãng sanh; nhưng oai 
phong của chư Phật không thể nghĩ bàn, hễ 
niệm danh hiệu của các Ngài thì sở nguyện 
đều tùy tâm. Vì lẽ đó, trong kinh dạy: “Niệm 
Phật có mười điều lợi ích. Những việc cầu 
cúng quỷ thần, tạp tu sự sám, khấn hứa nhiều 
ác nguyện, tin xằng những việc bói toán, xăm 
quẻ, không bằng dùng phương pháp niệm 
Phật để cầu nguyện. Có người hỏi: vả như 
niệm Phật mà không ứng nghiệm thì sao? 
Đáp: Ông chưa niệm Phật mà đã lo không 
ứng nghiệm, chính cái nhơn không ứng 
nghiệm đó sẽ đem đến cái kết quả không ứng 
nghiệm vậy. Nhơn thế nào thì quả thế ấy, há 
không đáng sợ lắm sao? 

To practice Buddha Recifation to overcome 
adversities—Niệm Phật để cầu cởi mở: All 
untoward circumstances and evenfs In life are 


nOf 


the result of adverse cause and conditions 
from previous lives. Do not try to develop evil 
thoughts and create karmic debts, leading to 
the cycle of resentment and wrongdoing Into 
the future. Adapt to causes and conditions 
and, more Imporfant, not to forget fo recite 
the Buddha's name. The Buddha has all 
wisdom, all light, all merit and virtue. He will 
respond to our call, and even If we meet with 
unfoward circumstances, these will soon turn 
out to be favorable—Phàm tất cả nghịch cảnh 
quanh ta, đều do trái duyên nên có hiện, ta 
phải cố cam nhận chịu, không nên lại khởi ác 
niệm, để phải dẫn khởi oan trái đến mãi về 
sau không dứt. Ta phải nên tùy thuận nhận 
lãnh, có thể tránh được thời tránh, dứt được 
thời dứt, chỉ tùy nhơn duyên mà đừng quên 
niệm Phật. Phật có vô lượng trí huệ, phước 
đức quang minh, ngài sẽ gia hộ cho ta: dù gặp 
nghịch duyên, trái cảnh, cũng chuyển thành 
thuận cảnh, thuận duyên ngay. 


23) 


24) 


1656 


To pracice Buddha Reciation when 
ashamed—Hổ thẹn, tự gắng niệm Phật: In 
this life or in previous ones, once evil karma 
has matured, suffering follows In Its wake. 
Each bit of suffering ïn this life 1s due to a bít 
of evil karma. We cannot blame fate for 
being uneven; we can only be ashamed for 
not having cultivated sooner. Each time we 
think of the Buddha, we should be so moved 
that every haIr on our body stands on end and, 
overcome with emotion, we are completely 
drained. Each utterance of the Buddha”s 
name, cach syllable, then comes from our 
liver, marrow... this Is the true sfate of 
Buddha Recitation. Nowadays, laymen or 
monks and nuns recite the Buddha”s name 
wih ther lips, 
scattered, or else they concentrate the mind 
only during recitation, when recIfafion 1S OVer, 
the mind 1s again deluded. Others engage In 
mundane conversation while reciting. Thus, 
even I1f they recite all therr life, they obtain no 
response. People who witness this may think 
that seeking rebirth in the Pure Land through 
Buddha Recifation 1s Jjust an illusion, but this 
1S assuredly not the Buddha's faul—Phàm 
đời này hay kiếp trước, ác quả đã thành tựu, 
thì khổ báo ắt đến, mà một phần khổ ở đời 
này tức là một phần ác trong kiếp trước, 
không thể đổ thừa cho vận mạng bất tể, mà 
chỉ nên tự hổ phận mình chẳng sớm lo tu. Mỗi 
một khi tưởng Phật, tưởng như lông trong thân 
đều dựng đứng, năm vóc như rã rời, buồn, 
thương, cảm mến, đau xót, không muốn sống. 
Như vậy thời mỗi câu, mỗi chữ từ trong gan, 
tủy mà ra, mới là chơn cảnh niệm Phật. Ngày 
nay, kẻ Tăng, người tục niệm Phật, hoặc 
miệng niệm mà tâm tán, hoặc chỉ nhiếp tâm 
lúc niệm, dứt niệm thì tâm mê. Lại có người 
đang lúc niệm Phật xen nói chuyện tạp. Thế 
thì dù niệm suốt đời cũng không linh cảm. 
Mọi người thấy vậy, cho rằng: niệm Phật 
vãng sanh là những lời dối. Lỗi ấy đâu phải 
do Phật sao? 

Earnest Buddha Recitation—Niệm Phật khẩn 
thiết: If we see anyone stuck in a situation 
that deserves compassion, but we do not 
respond, 1t 1s contrary to human mortality. 


while ther minds are 


25) 


However, If we only develop Intellectual 
compassionate but fail to act, how can we 
merge with the compassionate nature of the 
Buddhas? Once compassion has developed, 
we must find a way to save others from 
suffering, a way to help all sentient beings 
escape suffering once and for all. We should 
realize that the reason why Amitabha Buddha 
wíth the tile “Great 
Compassionate Being” 1s that He always 
Tescues sentilent beings. Since 1t 1s based on 
this compassionate that we seek the Buddhaˆs 
assistance to escape suffering, how can we 
faill to recte with the highest level of 
resolve?—Phàm người ở trong tất cả hoàn 
cảnh khổ đáng thương, mà ta không thương, 
tất trái với nhân nh, nhưng ở trong tất cả 
hoàn cảnh đáng thương, ta chỉ thương suông 
thì làm sao hợp được với tánh Phật? Đã 
thương thì phải tìm phương thoát khổ, phải 
tìm cách cho mọi người rốt ráo thoát khổ. 
Phải biết rằng: Phật sở dĩ được tôn xưng là 
đấng Đại Bi, vì Ngài hay cứu khổ cho chúng 
sanh. Ta do lòng từ bi niệm Phật là cốt cầu 
lòng từ bi của Phật ban cho, cứu vớt khổ não 
cho chúng ta, thì cái niệm đó phải khẩn thiết 
đến bực nào? 

Buddha Recitation as an offering—Cúng 
dường niệm Phật: On the occasion of a 
seasonal festival or the festival of a Buddha 
or Bodhisattva, It is customary to make 
offerings of incense, liphts, flowers and fruits. 
However, these are only material offerings, 
offerinpgs of the 
offerings relate to the mind and are on a 
much higher plane than any material offering. 
Recently, because of the popularity of heresy 
beliefs, with all kinds of werrd (odd or 
strange) practices such as making offerings of 
non-vegetarian foods on the Buddha”s altar or 
conjuring up ghosfs and spirits in search of 
health and riches. Such practices are wasteful 
and deceptive. Only Buddha recitaion can 
eliminate all ills and 1t costs nothing. Yet, few 
people bother to learn about it. Sincerely 
hoping that the 
themselves to be misled—Phàm gặp giai tiết 
(tiết đoan ngọ, tiết trung thu...) hoặc ngày vía 


IsĨ  honored 


not Dharma. Dharma 


wise willl not allow 


26) 


1657 


Phật, Bồ Tát, thì nên hương đăng hoa quả tùy 
phận cúng dường, đó chỉ là tài cúng, chưa 
phải pháp cúng. Pháp cúng thuộc về tâm, quý 
hơn tất cả tài cúng. Gần đây vì tà giáo thịnh 
hành, bày đặt ra các pháp cúng kiến, la liệt 
quả phẩm, tam sên, heo, dê, gà, vịt, có ích gì 
cho sự tu hành? Thậm chí còn bày bố trận đồ, 
chiêu hồn dẫn quỷ, tà mị, dị đoan, càng làm 
cho hao tài tổn mạng, dối trá bậy bạ, phỉnh 
gạt người đời. Chỉ pháp môn niệm Phật thì 
vạn bệnh tiêu trừ, không tốn, không hao, lại ít 
người chịu biết đến. Kính mong những trang 
thức giả đừng để bị lầm. 

To practice Buddha Recifation to repay your 
filial debts to your parents—Niệm Phật để 
báo ân cha mẹ: How can we ever repay our 
parents” greatest debts? To provide all their 
necesslies and earn tles and honors to 
glorify theIr names are mundane ways. While 
ar€ IHI€TI{OTIOUS, the 
vantage point of Truth, they are not the ideal, 
perfect way because they still fall within the 
cycle of suffering that 1s the human condition. 
There 1s only one perfect Way, If 1s fO r€cIf© 
the Buddhaˆs name and counsel our parenfs to 
do likewise, dedicating all the merifs and 
virtues toward rebirth In the Pure Land. We 
will thus sow a diamond seed, as in the future, 
both we and our parents will be liberated. 
Moreover, one utferance of the Buddha's 


these actions from 


name can eradicate the karma of countless 
transøressIons Therefore, 
anyone who wishes to repay his profound 
debt to his parents cannot fail to learn about 
the Pure Land method—Ân của cha mẹ là cái 
ân to lớn nhất phải làm sao báo đáp? Cung 
phụng tất cả những thức uống ăn, lập công 
danh để hiển đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo 
đáp của thế gian; mặc dù không phải là bất 
thiện, xong xét cho tột thì đấy chưa phải trọn 
vẹn, vì dù sao cũng vẫn còn trong vòng khổ 
lụy của kiếp người. Chỉ có cách là ta niệm 
Phật, và khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công 
đức ấy hồi hướng Tây phương, đó là gieo một 
hột giống kim cương, về sau ta và cha mẹ 
cùng tự được giải thoát. Huống chi một câu 
niệm Phật lại có thể tiêu diệt được vô biên 


and afflictions. 


27) 


28) 


tội chướng. Những ai muốn báo thâm ân cha 
mẹ, không thể không biết pháp này. 
Practicing charity through Buddha 
Recitaion—Bố thí bằng cách niệm Phật: 
When we see someone suffering, we should 
first help him with the necessifies of life and 
then comfort him and counsel him to recite 
the Buddha's name. To relieve suffering 
temporarlly, charty 1s the urgent thing. 
However, to relieve the suffering of many 
lietimes, the Pure Land method Is more 
urgent still. If we see a person or an animal in 
danger but cannot help, Immediately recite 
the Buddha”s name, dedicating all the merits 
and virtues to his soul. Moreover, during a 
serene night, we mipht recite a sutra or the 
Buddha'*s name, wishing that all sentient 
beings may escape suffering and disaster. In 
time of war or epIdemic, recite the Buddhaˆs 
name throughout the night, wishing that all 
the wronss and suffering of sentient beings 
may be celiminated. While reciing the 
Buddhaˆs name, we should visualize that each 
recitatlon 1s bringing benefifs to all sentient 
beings, from the heavens above to the cosmic 
winds below (the wheel, or circle, of wind 
below the circle of water and metal on which 
the earth rests; the circle of wind rests on 
space). Such chariable pracice 1s truly 
inconceivable—Phàm thấy người khổ não, 
trước phải giúp cho họ an thân (cho cơm, cho 
áo) rồi sau mới an ủi khuyên lơn họ niệm 
Phật. Bởi vì, cứu cái khổ trong nhứt thời, bố 
thí là gấp, mà cứu cái khổ nhiểu kiếp, phương 
pháp niệm Phật lại gấp hơn. Hoặc thấy người 
hay vật bị nạn, sức mình không cứu rỗi được, 
phải gấp rút niệm Phật cầu an cho hồn thức 
ấy. Hoặc đêm thanh tụng niệm cầu nguyện 
cho mọi loài thoát khỏi tai ương. Gặp lúc đao 
binh, tật dịch, năm canh trì niệm Phật danh, 
cầu cho chúng sanh được tiêu trừ mọi oan 
khổ. Nên quán tưởng: Một câu A Di Đà Phật 
của ta đây, trên tột trời hữu đẳnh, dưới duốt 
đáy phong luân. 

Self-nature Recitation, 
Listeninge—Tự tâm niệm, tự tâm nghe: The 
mind begins to think wIll move the tongue; 
the tongue ¡In turn producing sound, and that 


self-nature 


29) 


1658 


sound returns to the Self-Mind. This 1s the 
method of “mind-reciting, mind-listening”. IÝ 
the mind recites and listens, the eyes cannot 
see wrongly, the nose cannot smell wrongly, 
the body cannot move wrongly because the 
mind has been “kidnapped” by the words 
“Amitabha Buddha”—Tâm tưởng rồi mới 
động đến lưỡi, lưỡi khua động thành tiếng lại 
trở vào tự tâm, là pháp: Tâm Niệm Tâm 
Nghe vây. Mà hễ tâm niệm tâm nghe thời 
mắt không thể thấy bậy, mũi không thể ngửi 
bậy, thân không thể động bậy, vì chủ nhơn 
ông (tự tâm) đã bị bốn chữ A Di Đà Phật bắt 
cóc mất rồi. 

Recitaion withn Reciation—Niệm Phật 
trong tiếng niệm: Once Buddha Recitation is 
perfected, in the six dust, only the “dust” of 
hearing remains. All six facultles are entirely 
concenfrated ¡n the faculty of hearing. The 
body no longer feels any coming or going, the 
tongue no longer knows how to move, the 
mind how to discriminate, the nose how to 
breath, the eyes how to open and close. The 
two supreme methods of cultivation of the 
Avalokitesvara and Mahasthama 
Bodhisattvas are but one; nothing 1s not round 
and perfect. This 1s because sense organ Is 
sense object, sense objecf 1s sense organ, and 
both organ and obJect are consciousness. The 
Eighteen Elements are all gathered In one 
element. Although at the outset they do not 
penetrate one another, In tine they will 
gradually do so. Dsually a clean and qulet 
place should be Buddha 
recifation, about 4 to 5 square meters In area. 
We should circumambulate once, moving 
clockwise, then slowly recite the Buddha” 
name with our voice growing louder and 
louder. As we recite this way for three or 
more circumambulations, we will feel our 
mind and voice becoming clearer, filling the 
universe, encircline the Ten Directions, 
encompassing the whole Dharma Realm. This 
1s the method of resting body, mind and realm 
1n the sound of the Buddha”s name, and 1t 1s 
to rest body and mind ¡n the sound of the 
Buddha*s name that we recite. This 1s the 
supreme realm, which erases the polluted 


selected for 


30) 


mind full of afflictions, and which the 
practitioner should endeavor to reach—Tiếng 
niệm Phật đã thuần thục rồi, thời trong sáu 
trần chỉ còn một thanh trần. Tất cả sáu căn 
hoàn toàn gởi nơi nhĩ căn. Thân cũng không 
còn cắm biết tới lui, lưỡi cũng không còn biết 
khua động, ý cũng không còn cảm biết phân 
biệt, mũi cũng không còn cảm biết hít thở, 
mắt cũng không còn cảm thấy mở nhắm. Hai 
thứ viên thông của hai ngài Quán Thế Âm và 
Đại Thế Chí cũng tức là một, không chỉ là 
chẳng viên và chẳng chi là không thông cả. 
Vì căn tức là trần, trần tức là căn, căn và trần 
tức là thức. Mười tám giới đều dung hợp 
thành một giới. trước chưa được thuần, lâu 
sau sẽ dân dần thâm nhập. Phàm trong khi 
niệm Phật phải lựa một chỗ vắng, yên, sạch, 
khoảng 4 hay 5 thước vuông, đi nhiễu một 
vòng theo phía tay mặt, rồi sau từ từ cất tiếng 
niệm Phật, tiếng cao lên dần dần, niệm như 
vậy độ ba vòng trở lên sẽ tự cảm thấy tâm, 
tiếng tỏ bày, vòng quanh khắp thái hư, bao 
bọc cả 10 phương, trùm đầy toàn pháp giới. 
Đó là cách an trụ thân, tâm, thế giới vào 
trong tiếng niệm Phật, và đó là đem thân tâm 
của mình an trụ trong tiếng niệm Phật, mà 
niệm Phật đây là cảnh thù thắng để tiêu diệt 
tâm địa phiển não nhơ trược, hành giả cần 
phải gắng tập cho kỳ được. 

Buddha Recitaton in the lipht of the self- 
mind—Niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm: 
AIlI sounds are the sound of the Self-Mind, all 
lights also the light of Self-Mind. If the sound 
of the Slef-Mind exIsts anywhere, the light of 
the Self-Mind also shines from that place. If 
we rest In the sound of the Self-Mind to recite 
the Buddha”s name, we are also resting In the 
light of the Self-Mind as we recite. This 1s 
also the supreme realm where the polluted, 
afflicted mind has been eliminated. The 
practiioner should strive to cultivate this 
method—Phàm tiếng là tiếng của tự tâm, thì 
ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Hễ 
tiếng của tự tâm quanh lộn ở chỗ nào thì ánh 
sáng của tự tâm phóng ra ở chỗ ấy; nếu ta an 
trụ trong tiếng của tự tâm mà niệm Phật tức 
là an trụ trong ánh sáng của tự tâm mà niệm 
Phật vậy. Đây cũng là cảnh thù thắng diệt 


3l) 


32) 


1659 


được lòng tham phiển não nhơ bẩn, hành giả 
nên gắng siêng tu tập. 

Buddha Recitation in the nature of the self- 
mind—Niệm Phật trong thể của tự tâm: As 
the sound of the Self-Mind surrounds us and 
the light of the Self-Mind shines upon us, the 
Mind-Nature naturally reveals Itself. This 
True Mind 1s like a huge round, bripht mirror 
that nothing can obstruct. The Ten Directions, 
the Three Periods of Time, ourselves, the 
Buddhas and sentient beings, the cycle of 
suffering 1n the Iimpure world, the lotus seat in 
the Pure Land, all are but Iimages in the 
mirror. Thus, to recite aloud 1s to recife in the 
lipht, to recite in the mirror; 1t is neither the 
same 
auspicious realm, completely free of deluded 
mind. We should strive our best to attain It— 
Tiếng nói của tự tâm vòng quây và ánh sáng 
của tự tâm chiếu phát, tự nhiên tâm thể phơi 
bày. Một chơn tâm này như tấm gương tròn 
lớn (đại viên cảnh) rỗng thông sáng suốt, 
không øì ngăn ngại, mười phương, ba đời, ta, 
Phật, và chúng sanh, vòng khổ của đời trược, 
đài sen nơi cảnh tịnh đều là bóng trong gương 
cả. Cho nên niệm Phật trong tiếng tức trong 
ánh sáng, trong ánh sáng tức trong gương, 
không phải một, không phải khác. Đây cũng 
là cảnh thù thắng tột cùng, diệt hẳn được tâm 
nhơ, cần phải gia công hết lòng tu tập. 
Uniterrupted Buddha Recitation—Niệm 
Phật không dứt: Buddha Recitation In the 
morning, In the evening, at leisure time, at 
busy time, at clean place, or at an unclean 
place, there should not be a single thought 
which 1s not of the Buddha. Even 1f we have 
to entertain friends and serve guesfs everyday 
and thus have to Inferrupt our recitation, only 
vocal recitation should be Interrupted, not 
mental reciatlon. Practicingy with such 
constancy, we can easily achieve samadhi— 
Buổi sáng niệm, buổi tối cũng niệm; vô sự 
niệm, hữu sự cũng niệm; chỗ sạch niệm, chỗ 
dơ vẫn niệm; không một niệm nào mà không 
phải là niệm Phật. Giả sử hằng ngày có sự 
thù tiếp bạn bè, đãi đằng khách khứa, phải có 
lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thính 
niệm, chớ không thể gián đoạn được tâm 


nor different. This ¡is the ultimate 


33) 


34) 


niệm. Niệm Phật mà công phu đến thế, thì sẽ 
dễ thành tam muội lắm. 

Buddha Recitaion without odd thoughts— 
Niệm Phật không xen tạp niệm: The absence 
of odd thoughts 1s stopping. Stopping 1s the 
cause of samadhI. If we can put a sfop to odd 
and ¡impure thouphts, correct though(s or 
samadhi will naturally appear. Odd thoughts 
fall Iinto three categorles: good, bad, and 
neutral. To eliminate all three 1s to eliminate 
odd thoughts. The mind requres stillness. 
With stillness, neither good nor bad thoguhts 
arise. The mind requires clarity. With clarity, 
there Is not neutral thought. There Is no 
recitation except recitation of the Buddha”s 
name. Therefore, the mind is always still. In 
recitation, there 1s only Buddha, therefore, 
the mind 1s always bright and clear—Không 
xen tạp niệm tức là Chỉ, Chỉ là nhơn của 
Định, dừng được tạp niệm, thì chánh niệm 
(định) tự nhiên phát hiện. Tạp niệm có ba: 
thiện, ác và vô ký, trừ hết ba thứ mới là 
không tạp. Tâm cần vắng lặng, vắng lặng 
thời các niệm thiện, ác không sanh. Tâm cần 
sáng suốt, sáng suốt thời vô ký niệm không 
có. Ngoài Phật không có niệm nên thường 
vắng lặng, trong niệm có Phật nên thường 
sáng suốt, rõ ràng. 

Unstopped Buddha Reciaion—Niệm Phật 
không dừng: Buddha 
1nferruption 1s visualization, and visualization 
1s the cause of wisdom. The previous 
utferance of the Buddhas name has gone, the 
next one has not come, the present utterance 
1S nO( statIC. Practice visualizaton in this 
manner, clearly but attachment, 
without attachment but clearly. Proceeding 
confinuously In this way, we wIll arrive at the 
truth that “everything Is made from Mind 
alone”. Buddha ¡1s Mind, Mind ¡is Buddha—— 
Không Dừng tức là Quán, Quán là nhơn của 
Huệ. Câu niệm Phật trước đã qua, câu sau 
chưa đến, câu hiện tại cũng không dừng. Cứ 
thế mà quán sát, rõ ràng nhưng không câu 
chấp, không câu chấp nhưng lại rõ ràng. Đuổi 
như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ vạn pháp duy tâm, 
tức Phật tức tâm, tức tâm tức Phật. 


Recitaion without 


without 


1660 


35) Zen ¡is Buddha Recitation—Tức Thiển tức 


niệm Phật (Thiển cũng là niệm Phật): 
Meditaton based on a koan 1s called koan 
meditation. which the 
practitioner sits and stops the thoughtf process 
1s referred to sifting meditation. Koan and 
siting medifaton are both Zen. Zen and 
Buddha are both Mind. Zen 1s the Zen of 
Buddha. Buddha 1s Buddha in Zen. Buddha 
Recitaion does not conflict with koan or 
siting medifaton. Moreover, teh medifator 
can use the words “Amitabha Buddha” as a 
koan, reciting forward, reciting backward, 
reciting in one direction, reciting in another, 
upside down, turning around, without leaving 
his current thought. Even 1f it 1s not called 
Zen, Zen 1s still part of it The Zen 
practiioner, to succeed In his cultivation, 
must practice to the staøge of “one thoupht In 
resonance with the Mind” or samadhi, and 
enter suddenly Into the realm of Emptiness. 
To recite the Buddha”s name to the level of 
one-pointedness of. mind, If this 
resonance (samadhi), what else can it be? To 
recIte to the point where the mind 1s empfy, 1s 
1t not perpetual samadhi? In alert, focused 
Buddha samatha, 
vipassana, samadhi, wisdom, each recitation 
1s perfect. Where else can Zen be found If not 
here?—Hoặc khởi từ một câu thoại đầu gọi 
là tham thiển, hoặc ngồi mà dứt niệm gọi là 
tọa thiển. Tham hay tọa đều là thiển cả. 
Thiển hay Phật đều là tâm cả. Thiển tức là 
thiển của Phật. Phật tức là Phật của Thiển. 
Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại với pháp 
tham thiển, tọa thiển? Vả lại, người tham 
thiển có thể dùng bốn chữ A Di Đà Phật làm 
một câu thoại đầu, niệm đến, niệm lui, niệm 
xuôi, niệm ngược, trở lại, xoay qua không rời 
đương niệm, mặc dù không nói tham thiển, 
mà thiển ở trong đó rồi. Người tọa thiển cần 
phải đến giai đoạn một niệm tương ưng, hoát 
nhiên như vin vào chỗ hư không, mới là đắc 
thủ. Niệm Phật đến lúc nhứt tâm bất loạn, 
không phải tương ưng là gì? Niệm đến lúc 
tâm không, không phải vĩnh viễn tương ưng 
sao? Trong lúc niệm Phật, không hôn trầm, 
không tán loạn, chỉ, quán, định, huệ mỗi 


meditation  ¡n 


1S Of 


recitaion there 1s 


36) 


37) 


niệm viên thành; nếu muốn tìm thiển, thiển ở 
đâu nữa? 

Precepts are Buddha—Tức giới tức Phật: To 
observe the precepts 1s fo control the body; to 
reci(© the Buddha's name 1s to control the 
mind. Observing the precepts for an extended 
period of time rectifies the body; reciting the 
Buddha”s name for an extended period of 
time leads to an empty mind. The nature of 
the precepts and the nature of recitafion are 
not two different things. Constantly observing 
the precepts prevents transgressions and 
mistakes; constantly reciing the Buddha”s 
name enables the culivator to overcome 
“near-death karma” and transcend the triple 
Realm. If our precept-keeping has reached a 
hiph level and we dedicate these virtues 
toward rebirth 1n the Pure Land, we are bound 
to achieve rebirth in the middle Lotus Grades. 
Tf, on the other hand, we cannot do both, then 
try to recIte the Buddhaˆs name earnestly, as 
though we were extinguishing a fire burning 
on our head—Trnì giới luật của Phật để trị 
thân, trì danh hiệu của Phật để trị tâm. Trì lâu 
thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. 
Tánh của niệm hay tánh của giới không hai; 
luôn luôn trì giới thì tội lỗi không hiện, luôn 
luôn niệm Phật thời lúc lâm chung hành giả 
có thể vượt qua được “cận tử nghiệp,” để 
vượt qua khỏi ba cõi. Nếu giữ giới đã có công 
phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây 
phương, chắc chắn được về trung phẩm. Còn 
như chưa có thể giữ trọn cả hai, thời nên phải 
siêng niệm Phật, như cứu lửa cháy đầu. 
Sutras are Buddha—Tức giáo tức Phật: The 
entire Buddhist canon comes from the Mind; 
1f the Mind 1s not Buddha, the teachings are 
Just a waste. However, 1s there anyone”s mind 
which 1s not Buddha? It is because he does 
not stop and think. Those who have studied th 
Dharma must have read the Surangama Sutra, 
and among them there are some who belittle 
the Bodhisatva Mahasthamaprapta while 
pralsing the Bodhisattva Avalokitesvara. A 
tiny bit of attachment on this point 1s enough 
to plant a seed of Birth and Death. AlI their 
learnng, farsiphted views and profound 
understanding serve merely to strengthen the 


38) 


1661 


seed of suffering; they are of no help at all 
toward the goal of escaping birth and death. 
let's let go quickly, let go of everything and 
concenfrate on Buddha recitaton, seeking 
rebrrth In the Pure Land and the company of 
Amitabha Buddha. Otherwise, If we cannot 
let go of these attachments Immediately, then 
the of sfudying 
explaining the sutras toward rebirth In the 
Pure Land and fulfilment of the Four Great 
Vows. This will bring rebirth in the Pure 
Land. If, moreover, we can spread the Pure 
Land teachings, making others understand the 
benefits of Buddha Recitation, then even a 
wink or a thought will adorn the Pure Land. 
Thus, there 1s no doubt that our rebirth will be 
at the highest Lotus Gradel—Một đại tạng 
kinh đều từ tâm khởi, tâm nếu không Phật thì 
giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai 
mà không Phật? Chỉ vì tự mình không niệm 
vậy. Người có học giáo lý, ắt có coi Kinh 
Lăng Nghiêm, mà có coi Kinh Lăng Nghiêm 
ắt có kẻ chê Đức Thế Chí mà trọng đức Quán 
Âm, một chút chấp trước đó cũng đủ kết 
thành nguồn gốc sanh tử, dù học hay, thấy xa, 
hiểu rộng, chẳng qua chỉ giúp cho cái mầm 
khổ thêm tươi mà thôi, không giúp ích được 
gì trong việc thoát ly sanh tử. Xin hãy mau 
mau bỏ đi, bỏ tất cả, để tâm niệm Phật cầu 
vãng sanh Tây phương, gần gũi đức Di Đà. 
Còn nếu không buông bỏ được thì hãy đem 
công đức học kinh, giảng thuyết này hồi 
hướng Tây phương, phát bốn điều thệ nguyện 
rộng lớn, cũng được kết quả không luống. 
Thẳng hoặc hoằng dương được pháp môn 
Tịnh độ, nói cho người ta hiểu công đức niệm 
Phật, thời nháy mắt, động niệm đều là trang 
nghiêm Tịnh độ, thế thì được vãng sanh 
thượng phẩm đâu còn nghi gì? 

NÑot reciting 1s recitins—Không trì mà trì: As 
Soon as any action 1s completed or a word 1s 
uttered , and there has not even been time to 
think of reciting the Buddha”s name, yet the 
Buddhaˆs name has already appeared, this 1s 
the state leading to samadhi—Khi vừa làm 
xong một việc gì, hay lúc nói dứt một lời nào, 
còn chưa kịp đá động đến câu niệm Phật, 
nhưng bốn chữ hồng danh của Phật đã nổi 


dedicate VIrfU©S and 


39) 


hiện lên ngay. Đây là trạng thái dễ thành tam 
muội (chánh định). 

ReciIting but not recitinge—Trì mà không trì: 
Reciing but not reciing means reciting 
without srowing weary or bored, while 
feeling better and better. Ít means reciting the 
words “Amitabha Buddha” in a very clear and 
distinct way, without Interruption and finding 
that these words have suddenly, temporarily, 
become frozen In our mind. lt 1s to have no 
thoughts of the word “Amitabha” and no 
thouphts other than this word. This can 
provisionally be called attaining an auspIcious 
realm, but not true the state of Empty Mind. 
However, If we are diligent in reciting the 
Buddha”*s name, the realm always appears 
and In time we will achieve the state. lf 
because of a thought of Empty Mind, we 
succumb to drowsiness and lethargy, we are 
lacking in wisdom. We should realize that the 
more emptfy our mind 1s, the more wondrous 
and pure our recifation will be. When we use 
the self within the Buddha Mind to recite the 
Buddha in our own mind, neither Emptiness 
nor Non-Emptiness can be found. Ït is as 
thouph the sun or moon, while shining on the 
Jade Palace, were revolving around the Polar 
Mountain and shining on the whole world. 
Indeed, what can be better than Wonderful 
Enliphtenment becoming Perfect 
Enliphtenment or Buddhahood?>—Trì danh 
niệm Phật không mỏi chán, khoan khoái lại 
càng khoan khoái hơn. Trong lúc niệm Phật, 
trì niệm bốn chữ thật rõ ràng, niệm đầu 
không lay động, bốn chữ bỗng nhiên tạm 
dừng. Cũng không phải có cái niệm tức bốn 
chữ, cũng không có cái niệm ngoài bốn chữ, 
như thế có thể tạm gọi là được thắng cảnh, 
chớ chưa phải thật tâm không. Nhưng siêng 
năng niệm Phật, cảnh này thường hiện, thời 
dần dần được tâm không. Nếu nhân một niệm 
tâm không liền bị hôn trầm, thì gọi là không 
có huệ. Phải biết rằng: tâm càng không thời 
niệm càng linh, tâm càng không thời niệm 
càng tịnh, đem cái ta trong tâm Phật mà niệm 
Phật ở trong tâm ta, không và bất không (có) 
đâu còn xứ sở? Ví như mặt trời, mặt trăng rực 
rở nơi bửu cung, vòng quanh núi Tu di, châu 


40 


=< 


1662 


lưu chiếu thiên hạ. Ôi! Còn gì bằng Diệu giác 
được viên minh! 

Pracuce Buddha Recitation In 1solaton—Cô 
thân Niệm Phật: When cultivating, a monk or 
a nun does not require the presence of fellow- 
cultivators. The more isolated his place of 
practice the better! He may recite in either a 
loud or low voice, as he pleases, slowly and 
deliberately, or with utterances following 
one another In rapid succession. The only 
1mportant 
singlemindedness. He should tell himself “my 
body Is alone but my mind ¡s not, because the 
Mind of Amitabha Buddha and of all the 
Buddhas has never lef( me, 
momentarily. The Buddhas 
Iimmediately what 1s going through my mind. 
If I give rise to even a single thought, the 
Buddhas know it. How can I be ¡solated? If 
we have questons about the Pure Land 
method, we should consult Pure Land sutras 
and treaties for clarification. There are many 
such sutras and commenftarles such as the 
Shorter Amitabha Sutra, the XLonger 
Amitabha Sutra, the Meditaion Sutra, 
Patriarch Chih-1s Treatles on Ten Doubts 
about the Pure Land, Master Tien Ju's 
Doubts and Questions about Pure Land, etc. 
These are only some of the books on Pure 
Land teachings  There are many more 
Interesting teachings to be found throughout 
the above-mentioned books. Furthermore, we 
should also try to study at the feet of masfers 
who understand the Pure Land method in 
depth—Tỳ kheo tu hành không cần bạn lữ. 
Cảnh niệm Phật càng vô tịch càng hay! Cao 
thấp tùy hợp, huởn gấp tùy phân, cốt mong 
nhứt tâm. Chính lúc bấy giờ nên biết: thân 
côi nhưng tâm không côi, vì tâm của chư Phật 
và Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta. Chư Phật 
luôn biết được những gì đang xãy ra trong 
chúng ta. Nếu chúng ta khởi niệm lên là chư 
Phật hay liền, lo gì cô tịch? Nếu pháp môn 
Tịnh độ còn điều gì chưa được hiểu rõ, nên 
tìm kinh sách Tịnh độ mà coi. Như kinh A Di 
Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thai Trí 
Giả Đại Sư Thập Nghi Luận, Thiên Như Hòa 
Thượng Tịnh Độ Hoặc Vấn, Đại Hựu Thiển 


condition 1S tO achieve 


even 
know 


4I 


42 


~ 


` 


Sư Tịnh độ chỉ quy, Long Thơ Tịnh Độ Văn, 
Tịnh Độ Thần Chung, Tây Phương Công Cứ, 
Tây Phương Xác Chỉ, Di Đà Sớ Sao, vân 
vân... Đây chỉ dẫn một ít điều rõ ràng dễ 
hiểu, ngoài ra, còn nhiều thứ hay ho hơn, 
không kể xiết. Nên m học hỏi nơi các bậc 
cao minh thông hiểu tịnh độ. 

Organizing a Buddha Recitation Retreat— 
Kết kỳ niệm Phật: Buddha Recitation Retreat 
usually lasts seven days. IÝ we are in retreat 
alone, we should see to ¡t that all the basic 
necessiftles of life are available. During the 
retreat, 
moving about in the general area, so as fO 
reserve the entire tine for Buddha Recitation. 
lf there are five or six persons who wish to øo 
1nfo retreat together, we should plan to have a 
retreat attendant, as well as to establish strict 
rules and affix them to the door. All comings 
and goinøs, meals, offerings of flowers and 
fruifts should be handled by the attendant, so 
that the participants can concenfrate on 
reciting the Buddha”s name throughout the 
seven-day period—Kết kỳ là kết thất (7 ngày 
làm một kỳ); nếu kết kỳ một mình, thì nên 
sắm bốn thứ để ăn: cơm khô, trái cây, gừng 
sống, dầu mè; tám thứ để dùng: lư hương, 
đèn dầu, bổ đoàn, ghế dựa, áo bông, khăn 
hay mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài 12 
thứ đó, không để một thứ gì cả. Có thể trong 
suốt một tuần, không cho ai lai vãng, để rãnh 
rang biệm Phật. Nếu có 5, 6 người đồng phát 
tâm kết kỳ niệm Phật, thời cần phải thỉnh một 
vị hộ thất, lập quy điều cho nghiêm chỉnh dán 
ở trước cửa. Tất cả mọi cử động, ăn uống, 
hương hoa đều do vị hộ thất cung cấp có thể 
suốt trong bẩy ngày, chí tâm niệm Phật. Nếu 
còn hạn cuộc trong tình chấp buộc ràng, chưa 
biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì 
đừng nên sớm khinh suất mà làm việc này 
Group Recitaton—Hội tụ niệm Phật: In case 
four or five people decide to meet as a øroup 
to engaøe in Buddha Recttation, they should 
esfablish the rules and agree on the order of 
seniority at the outset, before beginning to 
practce. Someone 1s assigned to strike a 
wooden fish before each time the Buddha”s 
name 1s recited, one person should take the 


we should discovered others from 


43) 


44) 


1663 


lead, while everyone else follows In a 
regular, even manner, without confusion— 
Bốn hay năm người hẹn nhau hội họp tu pháp 
niệm Phật. Trước hết phải đặt điều ước, trật 
tự, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm thì 
một tiếng mỏ một tiếng niệm, một người 
xướng bao nhiêu người niệm theo, đều đều, 
không nên so le, lộn xôn, mà làm loạn động 
tâm người đồng niệm. 

Buddha Recitation for the purpose of helping 
others—Niệm Phật để thành tựu cho người: 
To dedicate the merits and virtues fo others, 
we can either recie the Buddha's name 
peacefully in one spot and; or join In a retreat 
with other people; or propagate the Pure Land 
method; or lend Pure Land texts to others; or 
dispel other people”s doubts about the Pure 
Land method; or counsel others to recite the 
Buddha”s name steadfastly. However, If we 
can pracfice “SupporfIVe 
bedside of the dying, helping them to keep 
the Buddha”s name continuously in mind so 


recitation” at 


that they may be reborn 1n the Pure Land, we 
will helping to realize the Dharma Body 
Wisdom-Life or Pure Mind of others. The 
virtues of such action are on a hipher level 
than all other activities—Hoặc ở yên một chỗ 
niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc 
đồng với người khác kết kỳ niệm Phật. Hoặc 
đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người 
biết, hoặc cho người mượn sách tịnh độ mà 
xem, hoặc phá những mối nghi lâm của người 
khác trong pháp môn này, hoặc khuyên người 
bên chí niệm Phật, những việc ấy đều tốt và 
đều có công đức cả. Nhưng nếu người trong 
lúc lâm chung mà có mình đến hộ niệm, 
khiến cho người bệnh luôn nhớ câu niệm 
Phật, vừa nhớ vừa niệm, làm cho người Ấy 
sau khi tắt hơi rồi được vãng sanh về cõi Tây 
phương, đó là thành tựu pháp thân huệ mạng 
cho người công đức này lại còn thù thắng 
hơn! 

Buddha Rectftation In time of calamity—Niệm 
Phật khi có tai nạn: lÝ we remember to 


pracice Buddha Recitation ¡1n time of 
calamty, we will receive a wonderful 
response. Buddha Reciaton should be 
practiced steadfastly In both a country 


45) 


46) 


suffering Invasion or a village decimated by a 
plague. 1f one person recItes, one person 1s af 
peace; I1f a hundred persons recite, a hundred 
are at peace. It is not that the Buddha ¡1s being 
partial, but rather that He always appears in 
the equal, non-discriminating light... the light 
of the Buddha coming to protect us, the 
Dharma protecting deitles resuming us, we 
wIll naturally escape danger and calamity. Do 
not doubt this—Phàm lúc xãy ra tai nạn, mà 
nhớ phát tâm niệm Phật, tất có kỳ ứng (ứng 
nghiệm lạ thường). Tuy rằng một nước bị can 
qua hay một làng bị dịch lệ, mà niệm Phật để 
cầu, thì một người niệm một người an, trăm 
người niệm trăm người an. Không phải Phật 
có lòng riêng, lúc nào cũng trong ánh sáng 
bình đẳng, vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì 
động niệm thành tiếng tự mình rõ biết hào 
quang sáng của đức A Di Đà trụ trên đỉnh 
đầu ta, thời tự nhiên mỗi niệm đây đủ, mỗi 
niệm bền chắc, mỗi niệm dài lâu, thời hào 
quang của Phật chiếu đến gia hộ, các vị thiện 
thần độ trì, tự mình có thể lìa khỏi nạn tai, xin 
đừng chuyển niệm 

Buddha Recitaton ¡in dreams—Niệm Phật 
trong lúc chiêm bao: If we have unshakeable 
Vows and ensgaøe 1n deep, pure cultivation, 
holding firmly to the Buddha”s name in the 
daytime, holding firmly to 1t at night, then we 
will naturally recite the Buddha”s name even 
in our dreams. This presages that we will 
soon achieve the goal of rebirth In the Pure 
Land. Therefore, we should confinue to recit©e 
evenly, redouble our efforts, never scaling 
them down, never allowing our mind to 
become scattered—Nguyện lực bển chắc, 
công phu tỉnh thuần, ban ngày giữ niệm 
khăng khăng, ban đêm vẫn giữ niệm khư khư, 
thời trong giấc chiêm bao tự mình có thể 
niệm Phật, đó là triệu chứng sắp vãng sanh, 
vậy phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên 
mãi, đừng lui, đừng loạn. 

Buddha Recitation in tines of illness— Niệm 
Phật trong lúc bệnh: A serlous 1llness 1s a 
reminder of death. Death 1s the Important link 
between sages and ordinary men, the pure 
and the impure. In the event of terminal 
1llness, we should develop thoughts of death 


1664 


to avoid fearing It and be diligent In reciting 
the Buddha's name, awatting death with 
determination. When the tine comes, the 
lipht of Amitabha Buddha will appear to 
welcome and escort us, thus fulfilling our vow 
of rebirth In the Pure Land. If we stop reciting 
the Buddha°s name when we are 1l, all our 
feelings of attachment, fear 
will create a turmoil in our mind, while all 
manmner of odd thoughts will arise. How then 
can we escape the path of birth and death? 
Once, long ago, there was a monk who, 
afflicted with a serious ilÏness, eroaned loudly 
“help, help!” He then realized that a Buddhist 
cultivator should remember to practice, and 
that to groan was wrong. Immediately, he 
began to recite the Buddhaˆs name. However, 
his suffering did not diminish. Therefore, 
each time he groaned “help, help” he would 
follow the groan with the Buddha°s name , 
day and night without fail. Ủpon recovering, 
he told everyone: “when I was 1ll, each time I 
groan, I followed 1t with the Buddha”s name. 
Now that Ï am well, the words “Amitabha 
Buddha” remain while teh words “help, help” 
have disappeared and are nowhere to be 
found. How amazing!” This 1s an instance of 
being steadfast In teh face of illness—Bệnh 
nặng là cơ sắp chết, chết là mối quan hệ của 
các Thánh, phàm, tịnh, uế. Trong lúc bệnh 
nặng phải khởi tưởng niệm là sẽ chết, để 
không sợ chết. Phải siêng niệm Phật, quyết 
định chờ chết, ắt có hào quang của Phật đến 
tiếp dẫn, làm toại chí nguyện vãng sanh của 
ta. Nếu trong lúc bệnh, dừng không niệm 
Phật, thì tất cả sự ái luyến sợ sệt, phiển não 
hiện lên rần rần, các thứ tạp niệm nhứt tê trổi 
dậy. Thế thì con đường sanh tử lấy gì cứu 
vớt? Ngày xưa, có một vị Tăng bệnh nặng, 
rên thành tiếng “ôi cha”. Bỗng tự biết người 
tu lúc nghĩ nhớ đến đạo mà lại rên như thế là 
sai, liền khởi niệm A Di Đà Phật. Nhưng cơn 
đau không chịu dứt, nên một tiếng rên “ôi 
cha” là một tiếng niệm Phật tiếp theo, ngày 
đêm không dứt. Khi lành bệnh, thầy bảo mọi 
người: Trong lúc bệnh tôi rên thành tiếng “ôi 
cha” và chen một tiếng niệm A Di Đà Phật, 
hôm nay bệnh lành, tiếng A Di Đà Phật hiện 


and affliction 


47 


~ 


48) 


còn mà tiếng “ôi cha” chẳng biết biến đâu. 
Hy hữu thay! Đây là trường hợp tinh tấn trong 
lúc bệnh vậy. 

Buddha Recifation at the trne of death—Phút 
lâm chung nên niệm Phật: At the time of 
death, make the effort to remember teh words 
“Amitabha Buddha”, never letting them slip 
away from our mind. If we can recite aloud, 
by all means do so. If not, then recite softly. If 
we are too weak to recite at all, think of the 
words “Amitabha Buddha”, engraving them in 
the depths of our mind, and never forget 
them. Those who attend the dying should 
counsel them, confinuously urging them to 
remember the Buddha, to recite the Buddhaˆs 
name. We should realize that because of 
scattered, deluded thoughts at time of death, 
we have been sunk ¡In the Triple Realm 
throughout many lifetimes, many eons. Why? 
lt is because Birth and Death are governed by 
our last thought at the time of death. If that 
single thought 1s focus on the Buddha, our 
body may be dead but our mind, being 
undisturbed, wiIll immediately follow that 
single thoupht toward rebirth in the Pure 
Land. Therefore, remember to recite the 
Buddha”s name, always, without fail!—Phút 
lâm chung nên cố gắng ghi nhớ bốn chữ A Di 
Đà Phật đừng để sót quên. Nếu niệm lớn 
được thời niệm, còn không niệm lớn được thì 
niệm nhỏ. Trường hợp lớn nhỏ đều không 
niệm được ví quá mệt, thì nên ghi khắc, thầm 
tưởng bốn chữ trong thâm tâm, đừng cho 
quên sót. Những người hầu hạ chung quanh 
phải thường nhắc nhở, khuyến khích người 
bệnh nhớ Phật, niệm Phật. Phải biết rằng 
trong nhiều đời nhiều kiếp, sở dĩ ta bị loạn 
niệm trong lúc này (gần chết) mà phải luân 
hồi mãi trong vòng ba cõi. Tại sao? Vì sanh 
tử luân hồi đều do nhứt niệm làm chủ, nếu 
nhứt niệm chuyên chú niệm Phật, thì thân tuy 
chết nhưng tâm thần không tán loạn, liền 
theo nhứt niệm ấy mà vãng sanh Tịnh độ. 
Vậy nên hãy nhứt tâm ghi nhớ bốn chữ A Di 
Đà Phật đừng quên! 

Vows, repentance and Buddha Recitation— 
Phát nguyện, sám hối và niệm Phật: Alas! 
There are countless people who know nothing 


1665 


about Buddha Recitation. Those who think 
Buddha Recifation 1s akin to superstition and 
refuse to recite. There are monks and nuns 
who recite the Buddha”s name as a matter of 
routine without knowing the true reason why. 
There are people with “deluded wisdom” who 
believe in the Buddha yet refuse to recIte. 
There are Ignorant people who do not know 
about the Buddha and therefore do not recite. 
These are but a few examples. In addition, 
there are ordinary people who, upon learning 
about cause and effect, recite the Buddha”s 
However, they do the 
©expecfation of receiving merits and blessings 
in future lifetimes. Thus, they, too, cannot 
escape the seeds of Birth and Death. It is 
truly difficult to find anyone who recites the 
Buddha”s name for the sake of transcending 
Birth and Death, perhaps one or two out of a 
hundred! We should realize that to recite the 
Buddha*s name 1s to be unison with the 
compassionate Mind of the Buddha; 1t 1s to 
make the great vow of rescuing all sentient 
beings. All offenses and past wrongs done to 
others, Í now repent; all virtues and good 
roots, laree and smaill, Ï now dedicate to 
rebrrth in the Pure Land. This is the principal 
cause or motive of Buddha Recitation—Than 
ôi! Trong đời có thiếu gì kẻ không biết niệm 
Phật, có người cho niệm Phật là dị đoan nên 
không chịu niệm, người xuất gia cho niệm 
Phật là việc tất nhiên của mình phải làm, chớ 
không biết tại sao phải niệm, kẻ cuông huệ 
biết có Phật, nhưng lại không khứng niệm, kẻ 
ngu si không biết Phật nên không niệm. Đây 
là đem so sánh, còn có những ngu phu, ngu 
phụ, nghe nói lý nhơn quả cũng biết niệm 
Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời 
sau, vẫn không thoát khỏi hột giống luân hồi. 
Tìm kẻ thật vì đường sanh tử mà niệm Phật, 
trong trăm người họa chăng chỉ có một hai! 
Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức xứng 
hợp với lòng từ của Phật, phát thệ nguyện 
rộng lớn tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu oan 
khiên thảy đều sám hối. Tất cả những công 
đức dù nhỏ dù lớn đều đem hồi hướng Tây 
phương, như thế mới là Chánh Nhơn Niệm 
Phật. 


name. so with 


Forty-eight Secondary Precepts which 

the Buddha taught all bodhisattvas in the 
Brahma-Net Sutra: Bốn Mươi Tám Giới Khinh 
mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Phạm Võng Bồ 
Tát Giới. 


l) 


a) 


b) 


2) 


Disrespect toward Teachers and Friends— 
Giới Không Kính Thầy Bạn: 

A disciple of the Buddha who 1s destined to 
become an emperor, a Wheel-Turning King, 
or hiph official should first receive the 
Bodhisattva precepts. He will then be under 
the protection of all guardians dieties and 
spirits, and the Buddhas wiIll be pleased— 
Nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi Quốc Vương, 
ngôi Chuyển Luân Vương, hay sắp lãnh chức 
quan, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế tất 
cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các 
quan. Chư Phật đều hoan hỷ. 

Once he has received the precepts, the 
disciple should develop a mind of filial piety 
and respect. Whenever he meets an Elder 
Master, a monk, or a fellow cultivator of like 
views and like conduct, he should rise and 
greet him with respect. then 
respectfully make offerings to the guest- 
monks, in accord with the Dharma. He should 
be willing to pledge himself, his family, as 
well as his kingdom, cities, Jewels and other 
pOSssesslons. If ¡instead, he should develop 
Conceit or arrogance, delusion oør anger, 


He must 


refusing to rise and greet guest-monks and 
make offerings to them respectfully, In 
accordance with the Dharma, he commits a 
secondary offense—Đã đắc giới rồi, Phật tử 
nên có lòng hiếu thuận và cung kính. Nếu 
thấy có bực Thượng Tọa, Hòa Thượng, A Xà 
Lê, những bực Đại Đức, đồng học, đồng kiến, 
đồng hạnh đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước 
lạy chào, thăm hỏi. Mỗi sự đều đúng như 
Pháp mà cúng dường, hoặc tự bản thân cho 
đến quốc-thành con cái, cùng bảo bẩy báu 
trăm vật để cung cấp các bực ấy. Nếu Phật tử 
lại sanh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu sĩ, 
không chịu tiếp rước lạy chào, cho đến không 
chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Consuming Alcoholic Beverages—GIới 
Uống Rượu: A disciple of the Buddha should 


3) 


sơ, 


1666 


not intentionally  consume alcoholic 
beverages, as they are the source of countless 
offenses. If he but offers a glass of wine to 
another person, his retribution will be to have 
no hands for five hundred lifeimes. How 
could he then consume liquor himself! 
Indeed, a Bodhisattva should not encourage 
any person of any other senfient being to 
consume_ alcoholic, take any 
alcoholic beverages himself A disciple 
should not drink any alcoholic beverages 
whatsoever. If instead, he deliberately does 
SO Or encourase others to do so, he commifs a 
secondary offense—Nếu Phật tử cố uống 
rượu, mà rượu là thứ làm cho người uống hay 
sanh ra vô lượng tội lỗi. Nếu tự tay trao chén 
rượu cho người uống, sẽ mang ác báo năm 
trăm đời không tay, huống là tự uống. Cũng 
chẳng được bảo người và tất cả chúng sanh 
uống rượu, huống là tự mình uống! Tất cả các 
thứ rượu, Phật tử không được uống. Nếu mình 
cố uống và bảo người uống, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Eating Meat—Giới Ăn Thịt: A disciple of 
the Buddha must not deliberately eat meat. 
He should not eat the flesh of any sentient 
being. The meat-eater forfeits the seed of 
Great Compasslon, severs the seed of the 
Buddha Nature and causes animals and 
transcendental beings to avoid him. Those 
who do so are guilty of countless offenses. 
Therefore, Bodhisattvas should not eat flesh 
of any sentient beings whatsoever. If Instead, 
he deliberately eats meat, he commits a 
secondary offense——Nếu là Phật tử cố ăn thịt. 


much less 


Tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều 
không được ăn. Luận về người ăn thịt thời 
mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh; tất cả 
chúng sanh thảy đều tránh xa người nây. 
Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì thế nên 
tất cả Phật tử không được ăn thịt của tất cả 
mọi loài chúng sanh. Nếu cố ăn thịt, Phật tử 
nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Five Pungent Herbs—Giới Ăn Ngũ Tân: 
A disciple of the Buddha should not eat the 
five pungent herbs: garlic, chives, leeks, 
onions, and asafoetida. This 1s so even 1f they 
are added as flavoring to the main dishes. 


5) 


6) 


a) 


Hence, 1f he deliberately does so, he commits 
a secondary offense—Phật tử chẳng được ăn 
loại “ngũ tân” loại hành, hẹ, tỏi, nén và hưng 
cừ. Loại ngũ tân nây thêm vào trong tất cả 
các thứ thực phẩm đều không được ăn. Nếu 
cố ăn, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 
On Not Teaching Repentance—Giới Không 
Dạy Người Sám Hối: Should a disciple of the 
Buddha see any being violate the Five 
Precepts the Eigh(t Preceps, the Ten 
Precepts, other prohibitions, or commif any of 
the Seven Cardinal Sins or any offense which 
leads to the Eight Adversities, any violations 
of the precepts whatever, he should counsel 
the offender to repent and reform. Hence, If a 
Bodhisattva does not do so and furthermore 
continues to live together In the assembly 
with the offender, share In the offerings of the 
laty, participate in the same Uposatha 
ceremony and recie the precepts, while 
faling to bring up that person's offense, 
enJoinng himself to reprent, the disciple 
commits a secondary offense—Nếu là Phật tử 
khi thấy người khác phạm ngũ giới, bát giới, 
thập giới, phá giới, hay phạm thất nghịch, bát 
nạn tất cả tội phạm giới, vân vân, phải 
khuyên bảo người ấy sám hối. Nếu Phật tử 
chẳng khuyên bảo người phạm tội sám hối, 
lại cùng ở chung, đồng sống chung, đồng 
chúng bố tát, đồng thuyết giới, mà không cữ 
tội người ấy, không nhắc người ấy sám hối, 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Failing to Request the Dharma or Make 
Offerings—Giới Không Cúng Dường Thỉnh 
Pháp: 

Should an Elder Master, a Mahayana monk or 
fellow cultivator of like views and practice, 
come from far away to the temple, residence, 
city or village of a disciple of the Buddha, the 
disciple should respectfully welcome him and 
see him off. He should minister to his needs 
at all times, though doIing so may cost as 
much as three taels of gold! Nếu là Phật tử, 
thấy có vị Pháp Sư đại thừa, hay những bực 
đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa, từ 
trăm dặm nghìn dặm đến nơi Tăng phường, 
nhà cửa, thành ấp, thời liền đứng dậy rước 
vào, đưa đi, lễ bái, cúng dường. Mỗi ngày ba 


b) 


7) 


8) 


1667 


cúng dường, trăm thức uống ăn, giường ghế, 
thuốc men, tất cả đổ cần dùng giá đáng ba 
lượng vàng đều phải cấp hộ cho Pháp Sư. 
Moreover, the disciple of the Buddha should 
respectfully request the guest-master 
preach the Dharma three times a day by 
bowing to him without a single thought of 
resentment or weariness. He should be 
willing to sacrifice Imself for the Dharma and 
never be lax In requesting it. If he does not 
act 1n this manner, he commifs a secondary 
offense—Mỗi ngày sáng, trưa, chiều, thường 
thỉnh Pháp Sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không 
hể có lòng sân hận buồn râu. Luôn thỉnh 
pháp không mỏi nhàm, chỉ trọng pháp chớ 
không kể thân. Nếu Phật tử không như thế 
thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Falling to Attend Dharma Lectures—GIới 
Không Đi Nghe Pháp: A disciple of the 
Buddha, who has JjJust begun Bodhisattva 
training should take copies of the approprlate 
Sufras or precept codes to any place where 
sụch are being 
explained, to listen, study, and inquire about 
the Dharma. He should go to wherever there 
1s a Dharma Master lecturing, be 1t in a house, 
beneath a tree, in a temple, in the forests or 
mountains, or elsewhere. If he fails to do so, 
he commits a secondary offense—Nếu là 
Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phầm nơi chốn 
nào có giảng kinh, luật, phải mang kinh luật 
đến chỗ Pháp Sư để nghe giảng và thưa hỏi. 
Hoặc nơi núi rừng, trong vườn cây, chùa, nhà, 
vân vân, tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe 
học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe 
pháp cùng thưa hỏi, thời phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

On Tuming Away from the Mahayana—GIới 
Trái Bỏ Đại Thừa: If a disciple of the Buddha 
disavows the external Mahayana sutras and 
moral codes, declaring that they were not 
actually taught by the Buddha, and instead 
follows and observes those of the Two 
Vehicles and deluded externalists, he 
commits a secondary offense—Nếu là Phật 
tử, có quan niệm trái bỏ kinh luậtĐại Thừa 
thường trụ, cho rằng không phải của Phật nói 
mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm 


{O 





sutras or moral codes 


9) 


10 


`=< 


giới của hàng Thanh Văn nhị thừa cùng ngoại 
đạo ác kiến, Phật tử nây phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

On Failure to Care for the Sick—Giới Không 
Chăm Sóc Người Bệnh: Should a disciple of 
the Buddha see anyone who 1s sick, he 1s 
consfantly to provide for that person”s needs 
Just as he would for a Buddha. Of the eight 
Fields of Blessings, looking after the sick 1s 
the most Imporfant A Buddha's disciple 
should take care of his father, mother, 
Dharma teacher or disciple, regardless of 
whether he or she 1s disabled or suffering 
from various kinds of diseases. If instead, he 
becomes anegry and resenfful and fails to do 
SO, Or refuses to rescue the sick or disabled in 
the temple, ciies and towns, foresís and 
mounfains, or along the road, he commIfs a 
secondary offense—Nếu là Phật tử, thấy tất 
cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường 
như cúng dường Phật. Trong tám phước điển, 
chăm sóc cho người bệnh là “phước điển thứ 
nhất.” Nếu như cha mẹ, Sư Tăng cùng đệ tử 
có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh đau khổ, đều 
nên săn sóc cho được lành mạnh, Phật tử lại 
vì lòng hờn giận mà không chăm sóc, nhẫn 
đến thấy trong Tăng phường, thành ấp, nơi 
núi rừng, đồng nội, đường sá có người tật 
bệnh mà không lo cứu tế, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

On Storing Deathly Weapons—GIới Chứa 
Khí Cụ Sát Sanh: A disciple of the Buddha 
should not store weapons such as knives, 
clubs, bows, arrows, spears, axes or any other 
weapons, nor may he keep nets, fraps or any 
sụch devices used In destroying life. As a 
disciple of the Buddha, he must not even 
avenge the death of his parents, let alone kill 
sentient beings! He should not store any 
weapons or devices that can be used to kill 
sentient beings. If he deliberately does so, he 
commits a secondary offense—Nếu là Phật 
tử, không đặng cất chứa những binh khí như 
dao, gậy, cung, tên, bùa, giáo, vân vân, cùng 
những đổ sát sanh như chài, lưới, rập, bẫy, 
vân vân. Là Phật tử , dầu cho đến cha mẹ bị 
người giết, còn không báo thù, huống lại đi 
giết chúng sanh! Không được cất chứa những 


11) 


12) 


13) 


1668 


khí cụ sát sanh! Nếu cố cất chứa, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Serving as an Emissary—GI1ới ĐI Sứ: A 
disciple of the Buddha shall not, out of 
personal benefit or evil Intentions, act as a 
COUntrY  ©ImISSary military 
confrontation and war causing the slauphter 
of countless sentient beings. As a disciple of 
the Buddha, he should not be involved 
military affairs, or serve as a courler between 
armies, much less act as a willing catalyst for 
war. lf he deliberately does so, he commifs a 
secondary offense—Nếu là Phật tử, chẳng 
đặng vì quyển lợi và ác tâm mà đi thông sứ 
mạng cho hai nước hiệp hội quân trận, đem 
binh đánh nhau làm cho vô lượng chúng sanh 
bị giết hại. Là Phật tử không được vào, cùng 
qua lại trong quân trận, huống lại cố làm môi 
giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Unlawful Business Ủndertakings—GIới 
Buôn Bán Phi Pháp: A disciple of the Buddha 
must not deliberately trade In slaves or sell 
anyone info servitude, nor should he trade In 
domestic animals, coffins or wood for caskets. 
He cannot engage 1n these types of business 
himself much less encourage others to do so. 
Otherwise, he commifs a secondary offense—— 
Nếu Phật tử cố bán người lành, tôi trai, tớ 
gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván cây, đồ 
đựng thây chết, còn không được tự mình buôn 
bán các thứ ấy, huống lại bảo người. Nếu cố 
tự buôn bán hay bảo người buôn bán các thứ 
ấy, Phật tử nây phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Slander and Libel—-Giới Hủy Báng: A 
disciple of the Buddha must not, without 
cause and with evil Intentions, 
vituous people, such as Elder Masfters, 
monks or nuns, kings, princes or other upright 
persons, saying that they have committed the 
Seven Cardinal Sins or broken the Ten MaJor 
Bodhisattva Preceps. He should be 
compassionate and filial and treat all virtuous 
people as If they were his father, mother, 
siblings or other close relatives. If instead, he 
slanders and harms them, he commits a 
secondary offense—Nếu Phật tử, vì ác tâm, 
nơi người tốt, người lành, Pháp Sư, Sư Tăng, 


(O  fÍoster 


in 


slander 


14) 


15) 


a) 


hoặc Quốc Vương và hàng quý nhơn, vốn vô 
sự mà hủy báng là phạm bảy tội nghịch, mười 
giới trọng. Với cha mẹ, anh, em, lục thân phải 
có lòng từ bi hiếu thuận, mà trở lại vu khống 
cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, Phật 
tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Staring Wildfire—Giới Phóng Hỏa: A 
disciple of the Buddha shall not, out of evil 
Intentions, start wildfires to clear forests and 
burn vegefaton on mountains and plains, 
during the fourth to the ninth months of the 
lunar Such fires are particularly 
I1nJurious to animals during that period and 
may spread to people*s homes, towns and 
villages, temples and monasteries, fields and 
Øroves, as weel as the unseen dwelings and 
pOSSesslons of deifies and ghosts. He must not 
1ntentionally set fire to any place where there 
1s life. If he deliberately does so, he commits 
a secondary offense—Nếu Phật tử, vì ác tâm, 
phóng hỏa đốt núi, rừng, đồng nội. Từ tháng 
tư đến tháng chín phóng hỏa. Hoặc cháy lan 
đến nhà cửa, thành ấp, Tăng phường, ruộng 
cây của người và cung điện tài vật của quỷ 
thần. Tất cả chỗ có sanh vật không được cố ý 
thiêu đốt. Nếu cố thiêu đốt, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

Teaching Non-Mahayana Dharma—Giới Dạy 
Giáo Lý Ngoài Đại Thừa: 

A disciple of the Buddha must teach one and 
all, from fellow disciples, relatives 
spiritual friends to externalists and evil 
beings, how to receive and observe the 
Mahayana sutras and moral codes. He should 
teach the Mahayana principles to them and 
them develop the Bodhi Mind, as well as the 
ten Dwellings, the Ten Practices and the Ten 
Dedicatons, explaining the 
function of each of these Thirty Minds or 
levels—Nếu Phật tử, từ Phật đệ tử, lục thân, 
tất cả thiện tri thức, đến ngoại đạo ác nhơn, 
đều phải khuyên bảo thọ trì kinh luật Đại 
thừa. Nên giảng cho hiểu nghĩa lý khiến phát 
Bồ Để Tâm, Thập Phát Thú tâm, Thập 
Trưởng Dưỡng tâm, Thập Kim Cang tâm. 
Trong ba mươi tâm ấy, giảng cho họ hiểu 
pháp dụng tuần thứ của mỗi món. 


y€aT. 


and 


order and 


b) 


16) 


1669 


lf Iinstead, the disciple, with evil, hateful 
1ntentions, perversely teaches them the sutras 
and moral codes of the Two Vehicle tradition 
as well as the commentaries of deluded 
externalists, he thereby commifs a secondary 
offense—Nếu Phật tử vì ác tâm, sân tâm mà 
đem kinh luật của Thanh Văn Nhị thừa cùng 
các bộ luận của ngoại đạo tà kiến để dạy cho 
người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Unsound Explanaton of the Dharma—GIới 
Vì Lợi Mà Giảng Pháp Lộn Lạo: A 
Bodhisattva Dharma Master must first, with a 
mind, study the of 
deportment, as welÏ as sutras and moral codes 
of the Mahayana tradition, and understand 
ther meanings ¡in depth. Then, whenever 
novices come from afar to seek Instruction, he 
should explain, in conformity with the 
Dharma, all the Bodhisattva renunciation 
practices, such as burning oneˆ”s body, arm, or 
finger as the ultimate act in the quest for 
Supreme Enlightenement. lf a novice 1s not 
prepared to follow these practices as an 
offering the Buddhas, 
Bodhisattva monk. Moreover, a Bodhisattva 
monk should be willing to sacrifice his body 
and limbs for sfarving beasts and hungry 
ghosfs as the ultimate act of compassion In 
rescung sentlent beings. After these 
explanations, the Bodhisattva Dharma Master 
should teach the novices In an orderly way, to 
awaken their minds. If instead, for personal 
gain, he refuses to teach or teaches In a 
confused manner, quofing passages out of 
order and context, or teaches 1n a manner that 
disparages the Triple Jewel, he commits a 
secondary offense—Nếu Phật tử, phải tận 
tâm học kinh luật oai nghi Đại thừa, thông 
hiểu nghĩa lý, khi thấy có hàng tân học Bồ 
Tát từ xa trăm dặm nghìn dặm đến cầu học 
kinh luật Đại thừa, nên đúng như pháp giảng 
giải tất cả khổ hạnh, hoặc đốt thân, đốt cánh 
tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân hay 
cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật thời 
không phải là hàng Bổ Tát xuất gia. Nhẫn 
đến xả thịt nơi thân mình cùng tay chân mà 
bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử đói, 
cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau mới tuần tự 


wholesome rules 


{O he 1s not a 


17) 


18) 


theo căn cơ của mỗi người mà giảng chánh 
pháp cho hàng tân học ấy được mở thông tâm 
ý. Nếu Phật tử vì quyển lợi, đáng dạy mà 
không dạy, lại giảng kinh luật một cách điên 
đảo, văn tự lộn xộn không có thứ lớp trước 
sau, thuyết pháp có tính cách hủy báng Tam 
Bảo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Exacting Donations—Giới Cậy Thế Lực 
Quyên Góp Tiền Của: A disciple of the 
Buddha must not, for the sake of food, drink, 
money, possessions or fame, approach and 
befriend kings, princes, or hiph officials and 
on the strenegth of such relationships, raise 
funds, or obtain other advantages. Nor may 
he encourage others to do so. These actions 
are called untoward, excessive demands and 
lack compassion and filial piety. Such a 
disciple commits a secondary offense—Nếu 
Phật tử, tự mình vì việc ăn uống tiễn của, lợi 
dưỡng, danh dự mà thân cận quốc vương, 
hoàng tử cùng các quan, nương quyền cậy thế 
bức người để lấy tiền của, lại bảo người khác 
cũng cầu lợi như vậy. Tất cả sự cầu lợi ấy gọi 
là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bị, 
lòng hiếu thuận. Phật tử nầy phạm “Khinh 
Cấu Tội.” 

On Serving as an Inadequate Master—GIới 
Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyển 
Giới: A disciple of the Buddha should study 
the Twelve Divisions of the Dharma and 
recIte the Bodhisattva Precepts frequently. 
He should strictly observe these precepts In 
the Six Periods of the day and night and fully 
understand their meaning and principles as 
well as the essence of their Buddha Nature. If 
Iinstead, the disciple of the Buddha fails to 
understand even a sentence or a verse of the 
moral code or the causes and conditions 
related to the precepts, but pretends to 
undersftand them, he 1s decerving both himself 
and others. A disciple who understands othing 
of the Dharma, yet 
transmitting the precepts, comifs a secondary 
ofense—Nếu Phật tử, phải học mười hai 
phần kinh, thường tụng giới. Mỗi ngày sáu 
thời, nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý 
tánh, Phật tánh của giới. Nếu Phật tử không 
hiểu một kệ một câu cùng nhơn duyên của 


acfsÃễ as a teacher 


19) 


20) 


a) 


b) 


c) 


1670 


giới luật, mà dối rằng thông hiểu, đó chính là 
đối gạt mình và cũng là dối gạt người khác. 
Không hiểu một pháp, không biết một luật 
mà lại đi làm Thầy Truyền Giới cho người, 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Double-Tongue Speech—Giới Lưỡng 
Thiệt: A disciple of the Buddha must not, with 
malicIous Intent øossip or spread rumors and 
slander, 
virtuous people. An example 1s disparaging a 
monk who observes the Bodhisattva precepts, 
as he makes offerinss to the Buddha by 
holding an Incense burner to his forehead. A 
disciple of the Buddha who does so commifts a 
secondary offense—Nếu Phật tử, vì ác tâm, 
thấy Thầy Tỳ Kheo trì giới tay bưng lư hương, 
tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu, cho 
sanh sự bất hòa, khinh khi người hiển, tạo 
nhiều tội ác. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

Failure to Liberate Sentient Beings—GIới 
Không Phóng Sanh: 

A disciple of the Buddha should have a mind 
of compasslon and cultivate the practice of 
liberating sentient beings. He must reflect 
thus: “Throughout the eons of time, all male 
sentient beings have been my father, all 
female sentient beings my mother. Ï was born 
of them.”—Nếu là Phật tử, phải vì tâm từ bi 
mà làm việc phóng sanh. Người ấy phải luôn 
quán tưởng: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả 
nữ nhơn là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác 
sanh nơi đó.” 

I now slaughter them, I would be slaughtering 
my parents as well as eating flesh that was 
once my own——Nếu giết chúng để ăn thịt, thì 
chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân 
cũ của ta. 

This 1s so because all elemental earth, water, 
fire and air, the four constituents of all life, 
have previously been part of my body, part of 
my substance. therefore always 
cultivate the practice of liberating sentient 
beings and enjoin others to do likewise, as 
sentient beings are forever reborn, again and 
again, lifetime after lifetime. If a Bodhisattva 
sees an animal on the verge of being killed, 
he must devise a way fo rescue and protect If, 


create discord and disdain for 


I must 


q) 


21 


a) 


`~ 


helping 1t to escape suffering and death. The 
disciple should always teach the Boddhisattva 
precepts to rescue and deliver sentient 
beings—Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân 
bổn thể của ta, cho nên phải thường làm việc 
phóng sanh, và khuyên bảo người làm. Nếu 
lúc thấy người đời sát sanh, nên tìm cách cứu 
hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khổ! 
Thường đem giới Bồ Tát giảng dạy để cứu độ 
chúng sanh. 

On the day of his father, mother, and siblings 
die, he should ¡invie Dharma Master to 
explain the Bodhisattva sutras and precepts. 
Thịs wIll penerate merits and virtues and help 
the deceased either to achieve rebirth In the 
Pure Land and meet the Buddhas or to secure 
rebirth in the human or celestial realms. lf 
Iinstead, a disciple fals to do so, he commifs a 
secondary offense—Nếu ngày cha mẹ hay 
anh em chết, nên thỉnh Pháp sư giảng kinh 
luật Bồ tát giới. Người chết nhờ phước đức 
ấy, hoặc được vãng sanh Tịnh Độra mắt chư 
Phật, hay thác sanh trong cõi trời người. Nếu 
không làm các điểu trên đây, Phật tử này 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Violence and Vengefulness—GIới Đem 
Sân Báo Sân, Đem Đánh Trả Đánh: 

A disciple of the Buddha must not return 
anger for anger, blow for blow. He should not 
seek revenge, even If his father, mother, 
siblings, or close relatves are killed, nor 
should he do so If the ruler or king of his 
country 1s murdered. To take the life of one 
being In order to avenege the killing of another 
1S contrary to filial piety as we are all related 
thouph ceons of bínth and rebirrth. 
Furthermore, he should not keep others In 
servitude, much less beat or abuse them, 
creating evil karma of mind, speech and body 
day after day, particularly the offenses of 
speech. should he 
deliberately commit the Seven Cardinal 
Sins—Nếu Phật tử, không được đem giận trả 
giận, đem đánh trả đánh. Nếu cha mẹ anh em 
hay lục thân bị người giết cũng chẳng được 
báo thù, hoặc quốc chủ bị người thí chết cũng 
chẳng được báo thù. Giết sanh mạng để báo 
thù sanh mạng, đó là việc không thuận với 


How  much less 


b) 


22) 


a) 


b) 


1671 


hiếu đạo. Hãy còn không được chứa nuôi tôi 23) On Teaching the Dharma Grudgingly—Giới 


tớ, rồi đánh đập mắng nhiếc chúng, mỗi ngày 
tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhứt là khẩu 
nghiệp. Huống lại cố đi làm tội thất nghịch. 
Therefore, lacks 
compassion and deliberately seeks revenge, 
even for an ¡Injustce done to his close 
relatives, he commits a secondary offense— 
Nếu xuất gia Bồ Tát không có lòng từ bi cố 
báo thù, nhẫn đến cố báo thù cho trong hàng 
lục thân, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 
Arrogance and FEailure to Request the 
Dharma—G1ới Không Kiêu Mạn Không 
Thỉnh Pháp: 

A disciple of the Buddha who has only 
recently become a monk and 1s stilÏ a novice 
1n the Dharma should not be conceited. He 


I a Bodhisattva-monk 


must not refuse instruction on the sutras and 
moral codes from Dharma Masters on account 
of his own intelligence, worldly learning, high 
position, advanced age, noble lineage, vast 
undersfanding, øreat merits, extensive wealth 
and possessions, etc. Although these Masters 
may be of humble birth, young In aøe, pOOF, 
or suffering physical disabilities, they may 
sull Øenuine and deep 
undersftanding of sutras and moral codes— 
Nếu Phật tử, mới xuất gia chưa thông hiểu 
kinh luật, mà tự ỷ mình là trí thức thông minh, 
hoặc ở mình là cao quý, lớn tuổi, hoặc ỷ mình 
là giòng sang, con nhà quyển quý, hoặc ỷ 
mình học rộng, phước to, giàu lớn, vân vân, 
rồi sanh lòng kiêu mạn mà không chịu học 
hỏi kinh luật với các vị Pháp sư học đạo 
trước mình. Vị Pháp sư ấy hoặc giòng hèn, 
con nhà hạ tiện, tuổi trẻ, ngèo nàn, hèn hạ, 
hay có tật nguyễn, nhưng lại thực có đức 
hạnh cùng thông hiểu nhiều kinh luật. 

The novice Bodhisattva should not judge 
Dharma Masters on the basis of their family 
background and refuse to seek Instructions on 
the Mahayana truths from them. If he does so, 
he commits a secondary offense—Hàng tân 
học Bồ Tát không được nhìn vào dòng giống 
vị pháp sư mà không chịu đến học đạo lý Đại 
thừa với vị ấy. Phật tử nếu như vậy thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 


have Virfue 


a) 


b) 


c) 


Khinh Ngạo Không Tận Tâm Dạy: 

After my passing, should a disciple, with a 
wholesome mind, wish to the 
Bodhisattva precepts, he may make a vow to 
do so before the Iimages of Buddhas and 
Bodhisattvas and practice repentance before 
these Images fro seven days. If he then 
experienced a vision, he has received the 
pecepts. If he does not, he should continue 
doing so for fourteen days, twentfy-one days, 
or even a whole year, seeking fo witness an 
auSpicious sign. After wifnessing such a sign, 
he could, in front of images of Buddhas and 
Bodhisatvas, formally receive the precepts. If 
he has not witnessed such a siegn, although he 
may have accepted the precepts before the 
Buddha Iimages, he has not actually received 
the precepts—Nếu Phật tử, sau khi Phật nhập 
diệt, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ tát, thời 
đối trước tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát mà 
tự nguyện thọ giới. Nên ở trước tượng Phật 
cùng tượng Bồ Tát sám hối trong bẩy ngày, 
hễ được thấy hảo tướng là đắc giới. Như 
chưa thấy hảo tướng thời phải sám hối mười 
bốn ngày, hăm mốt ngày, hay đến cả năm, 
câu thấy được hảo tướng. Khi được thấy hảo 
tướng rồi, thời được đối trước tượng Phật hay 
tượng Bồ tát mà thọ giới. Như chưa thấy hảo 
tướng thời dầu có đối trước tượng Phật thọ 
giới, vẫn không gọi là đắc giới. 

However, the witnessing of auspicious signs 
1S not necessary If the disciple receive the 
preceptss directly from a Dharma Master who 
has himself received the precepts. Why 1s this 
SO? It 1s because this 1s a case Of transmission 


TC€IV€ 


from Master to Master and therefore all that 
1S required is a mind of utter sincerity and 
respect on the part of the disceiple—Tuy 
nhiên, nếu đối trước vị Pháp sư mà thọ giới 
Bồ Tát, thời không cần thấy hảo tướng. Tại 
sao vậy? Vì vị Pháp sư ấy là chư sư truyển 
giới cho nhau, nên không cần hảo tướng. Hễ 
đối trước vị Pháp sư ấy mà thọ giới liền đắc 
giới, do vì hết lòng kính trọng nên đắc giới. 

If, within a radius of some thousand miles, a 
disciple cannot find a Master capable of 
conferring the Bodhisattva precepts, he may 


) 


24 


25 


` 


` 


1672 


seek fo receive them In front of Buddha or 
Bodhisatva Images. However, 
Wifness an auspicious sign—Nếu ở trong 
nghìn dặm, mà không tìm được vị Pháp sư 
truyền giới, thời Phật tử được phép đối trước 
tượng Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới 
Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo tướng. 

lf a Dharma Master, on account of his 
extensive knowledge of sutras and Mahayana 
moral codes as well as his close relationship 
with kinøs, princes, and hiph officials, refuses 
(O ØIV€ AppTOpFlaf€ answer 
Bodhisattvas seeking the meaning of sutras 
and moral codes, or does so grudgingly, with 
resentment and arrogance, he commifts a 
secondary offense—Nếu các vị pháp sư Ở 
mình thông kinh luật cùng giới pháp Đại thừa, 
kết giao với các nhà quyền quý, khi có hàng 
tân học Bồ tát đến cầu học nghĩa kinh luật, 
lại giận ghét, hay khinh ngạo, không chịu tận 
tâm chỉ bảo, vị nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 
Failure to Practice Mahayana Teaching— 
Giới Không Tập Học Đại Thừa: If a disciple 
of the Buddha fails to study Mahayana sutras 
and moral codes assduously and cultivate 
COIr€Ct Views, correct nafure and correcf 
Dharma Body, it is like abandoning the Seven 
Precilous Jewels for mere stones: worldly 
texts and the Two Vehicle or externalist 


he  must 


({O  student- 


commentaries. To do so ¡1s to create the 
causes and conditions that obstruct the Pah to 
Enlightenment and cut himself off from his 
Buddha Nature. It is a failure to follow the 
Bodhisattva path. If a disciple Intentionally 
acts in such a manner, he commits a 
secondary offense—Nếu Phật tử, có kinh luật 
Đại thừa pháp, chánh kiến, chánh tánh, chánh 
pháp thân, mà không chịu siêng học siêng tu, 
lại bỏ bảy của báu, trở lại học những sách 
luận tà kiến của nhị thừa, ngoại đạo, thế tục, 
đó là làm mất giống Phật, là nhơn duyên 
chướng đạo, chẳng phải thực hành đạo Bồ 
Tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

Unskilled Leadership of the Assembly——GIới 
Tri Chúng Vụng Về: After my pasing, should 
a discIple serve as an abbot, elder Master, 
Precept Master, Meditation Master, or Guest 





26 


a) 


b) 


` 


Prefect, he must develop a compassionate 
mind and peacefully settle differences within 
the Assembly, skilfully administering the 
resources of the Three Jewels, spending 
frugally and not treating them as his own 
property. If Instead, he were 
disorder, provoke quarrels and disputes or 
squander the resources of the Assembly, he 
would commit a secondary offense—Nếu 
Phật tử, sau khi Phật nhập diệt, làm Pháp sư, 
Giảng Sư, Luật Sư, Thiền Sư, Thủ Tọa, Tri 
Sự, Tri Khách, phải có lòng từ bi khéo hòa 
giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của 
Tam Bảo, chớ dùng vô độ như của riêng 
mình, mà trở lại khuấy chúng gây gỗ, kình 
chống, lung lòng xài của Tam Bảo, Phật tử 
nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Accepting Personal Offerings—Giới Riêng 
Thọ Lợi Dưỡng: 

Once a disciple of the Buddha has settled 
down in a temple, If visiing Bodhisattva 
Bhikshu should arrive at the temple precInts, 
the guest quarters established by the king, or 
even the summer refreat quarters, or the 
quarters of the Great Assembly, the disciple 
should welcome the visiing monks and see 
them off. He should provide them with such 
essenfials as food and drink, a place to live, 
beds, chairs, and the like. If the host does not 
have the necessary means, he should be 
willing to pawn himself or cut off and sell his 
own flesh—Nếu Phật tử, ở trước trong Tăng 
phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát Tỳ 
Kheo đến, hoặc nơi thành ấp nhà cửa của 
Tăng hay của Vua, nhân đến chỗ kiết hạ an 
cư cùng trong đại hội... Chư Tăng ở trước 
phải rước đến đưa đi, cung cấp cho những đồ 
uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, 
giường, ghế, vân vân. Nếu tự mình không có, 
thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thân 
mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những 
khách Tăng ấy. 

Whenever there are meal offerings and 
ceremoniles at a laymans home, visiting 
monks should be given a fair share of the 
offerings. The abbot should send the monks, 
whether residents or guesfs, to the donor”s 
place im turn according to their sacerdotal aøe 


{O Creaf€ 


27 


28 


~ 


` 


1673 


or merifs and virtues. If only resident monks 
are allowed to accept Invitaions and not 
visting monks, the abbot Is committing a 
ØTI€VOuS behaving no 
differently than an animail. He 1s unworthy of 
being a monk or a son of the Buddha, and 1s 
guilty of a secondary offense—Nếu có thí 
chủ đến thỉnh chúng Tăng thọ trai, khách 
Tăng có dự phần, vị tri sự phải theo thứ tự 
phái khách Tăng đi thọ trai. Nếu chư Tăng ở 
trước riêng đi thọ trai mà không phái khách 
Tăng đi, thời vị tri sự mắc vô lượng tội, không 
đáng là hàng Sa Môn, không phải dòng Thích 
Tử, nào khác loài súc sanh. Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

Acceping Discriminatory Invitaton—GIới 
Thọ Biệt Thỉnh: A disciple of the Buddha 
must not accept personal Invifatons nor 
appropriate the offerings for himself. Such 
offerings riphdly belong to the Sangha, the 
whole community of monks and nuns of the 
Ten Directions. To accept personal offerings 
1 fO sfeal the possessions of the Sangha of the 
Ten Directions. It is tantamount to stealing 
what belonss to the Eight Fields of Blessinss: 
Bh=uddhas, Sages, Dharma Masters, Precept 
Masters, Monks/Nuns, mothers, fathers, the 
sick. Such a discIple commits a secondary 
offense—Nếu Phật tử, tất cả chẳng được 
nhậncủa cúng dường dành riêng về mình. 
Của cúng dường nầy thuộc thập phương 
Tăng, nếu nhận riêng thời là lấy của thập 
phương Tăng đem về phần mình. Và của vật 
trong tám phước điển: chư Phật, Thánh nhơn, 
chư Tăng, cha, mẹ, và người bệnh, mà tự 
mình riêng nhận dùng. Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

Issuing Discriminatory Invitaion—GIới Biệt 
Thỉnh Tăng: A disciple of the Buddha, be he 
a Bodhisattva monk, lay Bodhisattva, or other 
donor, should, when 1nviting monks or nuns to 
conduct a prayer session, come to the temple 
and inform the monk ¡in charge. The monk 
wIll then tell him: “Inviting members of the 
Sangha according to the proper order 1s 
tanfamount to Inviting the arhats of the Ten 
Directions. To offer a discriminatory special 
Invifaton to such a worthy group as five 


offense and 1s 


29) 


hundred Arhats or Bodhisattva-monks will not 
gøenerate as much merIt as Inviing one 
ordinary monk, !f it 1s his turn. There 1s no 
provision 1n the teachings of the Seven 
Buddhas for discriminatory Invitations. To do 
so 1s to follow externalist practices and to 
confradict filial toward all sentient beings. lf a 
disciple deliberately 1ssues a discriminatory 
1nvifation, he commits a secondary offense— 
Nếu Phật tử, có những hàng Bồ Tát xuất gia, 
Bồ Tát tại gia và tất cả đàn việt lúc muốn 
thỉnh Tăng để cúng dường cầu nguyện, nên 
vào Tăng phường thưa với vị Tri Sự. VỊ Tri 
Sự bảo theo thứ tự mà thỉnh thời được thập 
phương Hiển Thánh Tăng. Mà người đời 
thỉnh riêng năm trăm vị A La hán Bồ Tát 
Tăng vẫn không bằng theo thứ tự thỉnh một 
phàm phu Tăng. Trong giáo pháp của bảy 
Đức Phật đều không có pháp thỉnh Tăng 
riêng. Nếu thỉnh Tăng riêng đó là pháp của 
ngoại đạo, là không thuận với hiếu đạo. Nếu 
Phật tử cố thỉnh riêng thời phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

On Improper Livelihood—G1ới Tà Mạng 
Nuôi Sống: A disciple of the Buddha should 
not, for the sake of gain or with evil 
Infentions, engaøe the of 
prostitution, selling the wiles and charms of 


1n business 
men and women. He must also not cook for 
himself, milling and pounding grain. Neither 
may he act as a fortune-teller predicting the 
gender of children, reading dreams and the 
like. Nor shall he practlce sorcery, work as a 
trainer of falcons or hunting dogs, nor make a 
living concocting hundreds and thousands of 
polsons from deadly snakes, Insectfs, or from 
gold and silver. Such occupations lack mercy, 
compassion, and filial piety toward sentient 
beimngs. Therefore, If a Bodhisattva 
1ntentionally engages In these occupations, he 
commits a secondary offense—Nếu Phật tử 
dùng ác tâm vì lợi dưỡng buôn bán nam sắc, 
nữ sắc, tự tay làm đồ ăn, tự xay, tự giã xem 
tướng, bàn mộng, đoán sẽ sanh trai hay gái, 
bùa chú, pháp thuật, nghề nghiệp, phương 
pháp nuôi ó và chó săn, hòa hiệp trăm thứ 
thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc 
sanh kim, sanh ngân, độc sâu cổ, đều không 


30) 


31) 


1674 


có lòng từ bị, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm 
các điều như thế, Phật tử nầy phạm “Khinh 
Cấu Tội.” 

On Handling Business Affairs fro the Lalty— 
Giới Quản Lý Cho Bạch Y: A disciple of the 
Buddha must not, with evil intentions, slander 
the Triple Jewel while pretending to be their 
close adherent, preaching the Truth of 
Emptiness while his actions are in the realm 
of Existence. Thus, he must not handle 
worldly affatrs for the lalty, acting as a go- 
between or matchmaker, creating the karma 
of attachment. Moreover, during the six days 
of fasting each month and the three months of 
fasting each year, a disciple should strictly 
all precepts, particularly 
agaInst kiling, stealing and the rules against 
breaking the fast. Otherwise, the disciple 
commits a secondary offense—Nếu Phật tử vì 
ác tâm, tự mình hủy báng tam Bảo, giả tuồng 
kính mến, miệng thì nói không, mà hành vi 
lại có, làm quản lý cho hàng bạch y, vì hàng 
bạch y làm mai làm mối cho nam cho nữ giao 
hội dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết 
phược; những ngày lục trai trong mỗi tháng, 
ba tháng trường trai trong mỗi năm, làm việc 
sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới. Phật 
tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Rescung (Clerics Along with Sacred 
Objects—Giới Không Mua Chuộc: After my 
passing, In the evil periods that will follow, 
there wil be externalists, evil persons, 
thieves and robbers who steal and sell statues 
and paintings of Buddhas, Bodhisattvas and 
those to whom respect 1s due such as theIr 
parents. They may even peddle coples of 
sufras and moral codes, or sell monks, nuns or 
those who follow the Bodhisattva Path or 
have developed the Bodhi Mind to serve as 
retainers or servanfs to officials and others. A 
disicple of the Buddha, upon witnessing such 
pifflil events, must develop a miínd of 
compassion and find ways to rescue and 
protect all persons and valuables, raising 
funds wherever he can for this purpose. lf a 
Bodhisattva does not act In this manner, he 
commits a secondary offense—Phật tử, sau 
khi Phật nhập diệt ở trong đời ác, thấy hàng 


observe those 


32) 


33) 


ngoại đạo, bọn giặc cướp cùng tất cả người 
ác đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, 
đem bán kinh luật, đem bán Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, cùng người hành đạo Bồ Tát, kẻ 
phát tâm Bồ Đề, để làm tay sai cho các quan 
hay làm tôi tớ cho mọi người. Phật tử thấy 
những sự như thế, nên có lòng từ bi ầm cách 
cứu vớt. Nếu không đủ sức, Phật tử phải đi 
quyên tiền các nơi để chuộc hình tượng Phật, 
Bồ tát và tất cả kinh luật, chuộc Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, người tu hạnh Bồ tát, kẻ phát tâm 
Bồ Đề. Nếu không chuộc, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

On Harming Sentient Beings—Giới Tổn Hại 
Chúng Sanh: A disciple of the Buddha must 
not sell knives, clubs, bows, arrows, other 
life-taking devices, nor keep altred scales or 
measuring devices. He should not abuse his 
øovernmental position to confiscate people”s 
pOSsessions, nor should he, with malice at 
heart, restrain or Imprison others or sabotaøe 
their success. In addition, he should not raise 
cats, dogs, foxes, pigs and other such animals. 
lf he Intentionally does such things, he 
commifs a secondary offense—Phật tử không 
được buôn bán dao, gậy, cung, tên, những khí 
giới sát sanh. Không được chứa cân non thước 
thiếu. Không được nương thế lực quan quyển 
mà lấy tài vật của người. Không được ác tâm 
trói buộc người, và phá hoại việc thành công 
của người. Không được nuôi mèo, chồn, heo, 
chó. Nếu cố làm các điều trên, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Watching Improper Activiles—Giới Tà 
Nghiệp Giác Quán: A disciple of the Buddha 
must not, with evil intentions, watch people 
fighting or battling of armies, rebels, gangs 
and the like. He should not listen to the 
sounds of conch shells, drums, horns, guitars, 
flutes, sonøs or other music, nor should he be 
pArty to any form of gambling, whether dice, 
checkers, or the like. Furthermore, he should 
not practice fortune-telling or divination nor 
should he be an accomplice to thieves and 
bandits. He must not participate In any of 
these activitles. If Instead, he ¡ntentionally 
does so, he commits a secondary offense— 
Phật tử không được vì ác tâm đi xem tất cả 


34 


35 


` 


` 


1675 


nam nữ đánh nhau, hay quân trận binh tướng, 
giặc cướp, vân vân, đấu chiến với nhau. Cũng 
chẳng được đi xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, 
đánh bạc, đá cầu, đá bóng, vân vân, cho đến 
bói xủ. Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm 
cướp. Nếu cố làm các điều trên, Phật tử 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Temporary Abandoning of the Bodhi Mind— 
Giới Tạm Bỏ Bồ Đề Tâm: A disciple of the 
Buddha should observe the Bodhisattva 
precepts all times, whether walking, 
standing, reclining or seated, reading and 
reciting them day and night. He should be 
resolute in keeping the precepts, as strong as 
a diamond, as desperate as a shipwrecked 
person clinging log while 
atfempting to cross the ocean, or as principled 
as the Bhiksu bound by reeds. Furthermore, 
he should always have a wholesome faith in 
the teachings of the Mahayana. Conscious 
that sentient beings are Buddhas-to-be while 
the Buddhas are realized Buddhas, he should 
develop the Bodhi Mind and maintain It In 
every  thought, 
retrogression. If a Bodhisattva has but a 
single thought in the direction of the Two 
Vehicles or externalist teachings, he commits 
a secondary offense—Nếu Phật tử, ngày đêm 
sáu thời đọc tụng giới Bồ Tát nầy. Nên giữ 
gìn giới luật trong tất cả khi đi đứng nằm 
ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái 
nổi để qua biển lớn, như Tỳ Kheo bị cột bằng 
dây cỏ. Thường có tín tâm lành đối với Đại 
thừa. Tự biết rằng mình là Phật chưa thành, 
còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát Bồ 
Đề Tâm và giữ vững không thối chuyển. Nếu 
có một tâm niệm xu hướng theo Nhị thừa hay 
ngoại đạo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

Failure to Make Great Vows—Giới Không 
Phát Nguyện: A Bodhisatva must make 
many great vows, to be filial to his parents 
and Dharma teachers, to meet good spiritual 
advisors, friends, and colleagues who will 
keep teaching him the Mahayana sufras and 
moral codes as well as the Stages of 
Bodhisattva Practice, the Ten Dwellings, the 
Ten Practices, the Ten Dedications, and the 


at 


t(O a small 


each and without 


36 


a) 


b) 


` 


Ten Grounds. He should further vow to 
understand these teachings clearly so that he 
can practice according to the Dharma while 
resolutely keeping the precepts of the 
Buddhas. If necessary, he should lay down his 
life rather than abandon this resolve. If any 
Bodhisattva does not make such vows, he 
commits a secondary offense—Nếu Phật tử, 
nên phát những điều nguyện lớn: nguyện ăn 
ở hiếu thuận với cha mẹ, sư trưởng; nguyện 
được gặp Thầy tốt bạn hiển, để thường được 
học hỏi các kinh luật Đại thừa, được dạy về 
Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập 
Kim Cang, Thập Địa; nguyện hiểu rõ để tu 
hành đúng chánh pháp; nguyện giữ vững giới 
luật nhà Phật: thà chết chớ không chịu phai 
lòng. Nếu tất cả Phật tử không phát những 
điều nguyện trên đây thời phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

Failure to Take Solemn Oaths— Giới Không 
Phát Thệ: Once a Bodhisattva has made these 
great vows, he should stricly keep the 
precepts of the Buddhas and take the 
following oaths—Nếu Phật tử, khi đã phát đại 
nguyện trên đây rồi, phải giữ gìn giới cấm 
của Phật. Phải tự thệ rằng: 

I would rather Jjump Into a raging bÌlaze, a 
deep abyss, or into a mounfain of knives, than 
engage In Iimpure actions with any woman, 
thus violating the sutras and moral codes of 
the Buddhas of the Three Perlods of Time—— 
Thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, núi đao, 
quyết không cùng với tất cả người nữ làm 
điều bất tịnh để phạm điều cấm trong kinh 
luật của Tam Thế chư Phật. 

I would rather wrap myself a thousand times 
with a red-hot iron net, than let this body, 
should 1t break the precepts, wear clothing 
provided by the faithful—Lại thể rằng thà lấy 
lưới sắt quấn thân mình cả ngàn lớp, quyết 
không để thân nầy phá giới mà thọ những đồ 
phục của tín tâm đàn việt. 

I would rather swallow red hot iron pellets 
and drink molten 1ron for hundreds of 
thousands of eons, than let this mouth, should 
1t break the precepts, consume food and drink 
provided by the faithfuil—Thà chịu nuốt hòn 
sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến 





C) 


) 


1676 


trăm nghìn kiếp, quyết không để miệng nầy 
phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín 
tâm đần việt. 

I would rather lie on a bonfire or burning Iron 
net than let this body, should it break the 
precepts, rest on bedding, blankets and mats 
supplied by the faithful—Thà nằm trên đống 
lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để 
thân nầy phá giới mà nhận lấy các thứ giường 
ghế của tín tâm đàn việt. 

I would rather be ¡mmpaled for eons by 
hundreds of spears, than let this body, should 
1t break the precepfs, receive medications 
from the faithful—Thà trong một hai kiếp cho 
cả trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết 
không để thân nầy phá giới mà thọ các thứ 
thuốc men của tín tâm đàn việt. 

I would rather Jump Into a cauldron of boiling 
oil and roast for hundreds of thousands of 
eons, than let this body, should 1t break the 
precepts, receive shelter, øroves, gardens, or 
fields from the faithful—Thà nhảy vào vạc 
dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết không 
để thân nầy phá giới mà lãnh những phòng 
nhà, ruộng vườn, đất đai của tín tâm đàn việt. 
I would rather be pulverized from head to toe 
by an iron sledge hammer, than let this body, 
should it break the precepfs, accept respect 
and reverence from the faithful—Lại phát thệ 
rằng: Thà dùng chày sắt đập thân nầy từ đầu 
tới chân cho nát như tro bụi, quyết không để 
thân nầy phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái 
của tín tâm đần việt. 

I would rather have both eyes blinded by 
hundreds of thousands of swords and spears, 
than break the precepts by lookimg at 
beautiful forms. In the same vein, I shall keep 
my mind from being sullied by exquisite 
sounds, frasgrances, food and sensations—LaI 
phát thệ rằng: Thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm 
giáo khoét đôi mắt mình, quyết không đem 
tâm phá giới nầy mà nhìn xem sắc đẹp của 
người. Thà lấy trăm nghìn dùi sắt, đâm thủng 
lỗ tai mình trải trong một hai kiếp, quyết 
không đem tâm phá giới nầy mà nghe tiếng 
tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt 
bỏ lỗ mũi mình, quyết không đem tâm phá 
giới nầy mà ngửi các mùi thơm. Thà lấy trăm 





©) 


37 


a) 


b) 


~ 


nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết không 
đem tâm phá giới nầy mà ăn các thức tịnh 
thực của người. Thà lấy búa bén chặt chém 
thân thể mình, quyết không đem tâm phá giới 
nầy mà tham mặc đồ tốt. 

I further vow that all sentient beings will 
acheve Buddhahood—Lại phát nguyện: 
nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành 
Phật quả. 

If a disciple of the Buddha does not make the 
preceding great resolutlons, he commifts a 
secondary offense—Nếu Phật tử không phát 
những điểu thệ nguyện nây, thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

Traveling In Dangerous Areas—GIới Vào 
Chỗ Hiểm Nạn: 

As a cleric, a disciple of the Buddha should 
engaøge In ascetic pracfices fwice each year. 
He should sít in meditation, winter and 
summer, and observe the summer refreat. 
During those periods, he should always carry 
eiphteen essenfials such as a willow branch 
for a toothbrush, ash-water for soap, the 
traditional three clerical robes, an Iincense 
burner, a begsging bowÏl, a siftting mat, a wafter 
filter, bedding, coples of sutras and moral 
codes as well as statues of Buddhas and 
Bodhisattvas—Nếu Phật tử mỗi năm phải hai 
kỳ hành đầu đà, mùa đông mùa hạ thời ngồi 
thiển và an cư kiết hạ. Thường dùng nhành 
dương, nước tro, ba y, bát, bình, tọa cụ, tích 
trượng, hộp lư hương, đấy lọc nước, khăn tay, 
con dao, đá lửa, cái nhíp, giường dây, kinh, 
luật, tượng Phật, tượng Bố Tát. 

When  praticing 
traveling, be 1t for thity miles or three 
hundred miles, a disciple of the Buddha 
should always have the eighteen essentials 
with him. The two periods of austerifies are 
from the 15” of the first lunar month to the 
15” of the third lunar month, and from the 15“ 
of the eighth lunar month to the 15” of the 
tenth lunar month. During the perlods of 
ausferiies, he requires these ceighteen 
essenfials Just as a bird needs 1s two wings— 
Khi Phật tử hành đầu đà cùng lúc du phương 
đi lại trăm dặm ngàn dặm, mười tám món 
nầy luôn mang bên mình. Đây là hai kỳ hành 


austeritles and when 


©) 


đ) 


1677 


đầu đà trong mỗi năm: từ rằm tháng giêng 
đến rằm tháng ba, và từ rằm tháng tám đến 
rằm tháng mười. Trong hai kỳ hành đầu đà, 
luôn mang theo mình I§ món ấy như chim 
mang hai cánh. 

Twice each month, the novice Bodhisattva 
should attend the posatha ceremony and 
the Ten Major and Forty-Eipht 
Secondary PreceptsMỗi tháng hai lần, 
hàng tân học Phật tử, phải luôn tụng giới Bố 
Tát, tụng mười giới trọng và bốn mươi tám 
giới khinh. 

Such reciatons should be done before 
Iimages of the Buddhas and Bodhisattvas. If 
only one person attends the ceremony, then 
he should do the reciting. lf two, three, or 
even hundreds of thousands the 
ceremony, still only one person should recIte. 
Veryone else should listen in silence. The 
one reciting should sit on a higher level than 
the audience, and everyone should be dressed 
1n clerical robes. During the summer retreat, 
each and every activity should be managed In 
accordance with the Dharma—Lúc tụng giới, 
nên ở trước tượng Phật và Bồ Tát mà tụng. 
Nếu chỉ có một người bố tát thời một người 
tụng. Nếu có hai người, ba người, nhẫn đến 
trăm nghìn người, cũng chỉ một người tụng, 
còn bao nhiêu thời lắng nghe. Người tụng 
ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi người 
đều đắp y hoại sắc cửu điểu, thất điều và ngũ 
điều (chín, bảy hay năm mảnh). Trong lúc 
kiết hạ an cư mỗi mỗi đều phải đúng theo 
phép tắc. 

When practicing the austerities, the Buddhist 
disciple should avoid dangerous 
unstable kingdoms, countries ruled by evil 
kings, DrecIpIfousterrains, 
wildernesses, reglons inhabited by bandits, 
thieves, or lions, tigers, WolvVes, pOoISOnous 
snakes, or areas subJect to hurricanes, floods 
and fires. The disciple should avoid all such 
dangerous areas when practicing ausferIties 
and also when observing the summer retreat. 
Otherwise, he commifs a secondary offense—— 
Lúc hành đầu đà chớ đi đến chỗ có tai nạn, 
cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai 
gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, chỗ có giống sư 


T€CIf© 


attend 


areas, 


Temof€e 


38) 


39) 


tử, cọp, sói, cùng nơi bị bão lụt, nạn cháy, 
giặc cướp, đường sá có rắn rít, vân vân. Tất 
cả những nơi hiểm nạn ấy đều không được 
đến. Chẳng những lúc hành đầu đà, mà lúc 
kiết hạ an cư cũng không được vào những chỗ 
hiểm nạn ấy. Nếu cố vào những nơi ấy, Phật 
tử này phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Order of Seating Within the Assembly——GIới 
Trái Thứ Tự Tôn Ty: A disciple of the 
Buddha should sit in the proper order when In 
the  Assembly. the 
Bodhisattva precepts first sit first, those who 
received the precepts afterwards should sit 
behind. Whether old or young, a Bhiksu or 
Bhiksuni, a person of status, a king, a prince, 
a eunuch, or a servant, etc., each should sit 
according to the order in which he received 
the precepts. Disciples of the Buddha should 
not be like externalists or deluded people 
who base their order on age or sit without any 
order at all, in barbarian fashion. In my 
Dharma, the order of sitting 1s based on 
senorlty of ordination. Therefore, 
Bodhisattva does not follow the order of 
sitting according to the Dharma, he commiís a 
secondary offense—Nếu Phật tử, phải theo 
thứ tự đúng pháp mà ngồi: người thọ giới 
trước thời ngôi trước, người thọ giới sau thời 
ngồi sau. Không luận già trẻ, Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, người sang như Quốc Vương, Hoàng 
Tử, nhẫn đến kẻ hèn như huỳnh môn, tôi tớ, 
vân vân, tất cả đều nên theo thứ tự mà ngồi 
(người thọ giới trước ngôi trước, người thọ 
giới sau ngôi sau). Không được như hàng 
ngoại đạo, si mê, hoặc già, hoặc trẻ, ngồi 
trước sau lộn xộn không có thứ tự, không 
khác cách ngôi của bọn binh nô. Trong Phật 
pháp, hễ người thọ giới trước thời ngôi trước, 
còn người thọ giới sau thời ngồi sau. Nếu 
Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngôi, 
thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Failure to Cultivate Merits and Wisdom—— 
Giới Không Tu Phước Huệ: 

A disciple of the Buddha should constantly 
counsel and teach all people to establish 
monasteries, temples and pagodas ¡in 
mounfains and forests, gardens and fields. He 
should also construct stupas for the Buddhas 


Those who rceived 


IÝ a 


b) 


1678 


and buildings for winter and summer refreafs. 
AlI facilities required for the practice of the 
Dharma should be established—Nếu Phật tử, 
thường phải khuyến hóa tất cả mọi người 
kiến tạo Tăng phường nơi núi rừng vườn 
ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, ngồi 
thiển trong mùa đông mùa hạ, tất cả những 
cơ sở hành đạo đều nên kiến lập. 

Moreover, a disciple of the Buddha should 
explain Mahayana sutras and the Bodhisattva 
precepts to all sentient beings. In times of 
sickness, calamites, Impending 
warfare or upon the death of one”s parents, 
brothers and sisters, Dharma Masters and 
Precept Masters, a Bodhisattva should lecture 
and explan Mahayana the 
Bodhisattva precepts weekly for up to seven 
weeks. The disciple should read, recite, and 
explan the Mahayana the 
Bodhisattva precepts In all prayer gatherings, 
in his business underftakings and during 
periods of calamities, fire, floods, storms, ship 
lost at sea In turbulent waters or stalked by 
demons, etc. In the same vein, he should do 
so In order fo transcend evil karma, the Three 
Evil Realms, the Eight Difficulties, the Seven 
Cardinal Sins, all forms of imprisonment, or 
excessive sexual desire, anger, delusion, and 
1llness. If a novice Bodhisattva falls to act as 
indicated, he commits a secondary offense— 
Người Phật tử phải giảng thuyết kinh luật Đại 
thừa cho tất cả chúng sanh. Lúc tật bệnh, 
nước có nạn có giặc, ngày cha mẹ, anh em, 
Hòa Thượng, A Xà Lê khuất tịch, và mỗi 
tuần thất, nhẫn đến bảy tuần thất, cũng nên 
giảng thuyết kinh luật Đại thừa. Tất cả những 
trai hội cầu nguyện, những lúc đi làm ăn, 
những khi có tai nạn bão lụt, hỏa hoạn, ghe 
thuyền trôi giạt nơi sông to biển lớn, gặp quỷ 
la sát, vân vân, đều cũng đọc tụng kinh luật 
Đại thừa. Nhẫn đến tất cả tội báo, tam ác, bát 
nạn, thất nghịch, gông cùm xiểng xích trói 
buộc tay chân, hoặc người nhiều dâm, nhiều 
sân, nhiều ngu SI, nhiều tật bệnh, đều nên 
giảng kinh luật Đại thừa. Nếu hàng tân học 
Phật tử không thực hành như trên đây, thời 
phạm “Khinh Cấu Tội.” 


national 


sufras and 


sutras and 


40) Discrimination in Conferring the Precepts— 


a) 


b) 


c) 


Giới Không Bình Đẳng Truyền Giới: A 
disciple of the Buddha should not be 
selecftive and show preference In conferring 
the Bodhisattva precepts. Each and every 
person can receive the precep(s, kings, 
prnces, híph officials, Bhiksus, Bhksums, 
laymen, laywomen, libertines, prostitudes, the 
gøods in the eiphteen Brahma Heavens or the 
sx Desire Heavens, asexual 
bisexual persons, eunuchs, slaves, or demons 
and ghosts of all types. Buddhist disciples 
should be Instructed to wear robes and sleep 
on cloth of a neutral color, formed by 
blending blue, yellow, red, black and purple 
dyes all together—Nếu Phật tử, lúc cho người 
thọ giới không được lựa chọn. Tất cả hàng 
Quốc vương, Hoàng tử, các quan, Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo Ni, Thiện nam, Tín nữ, Dâm nam, 
Dâm nữ, Phạm Thiên trong 18 cõi sắc, Thiên 
tử trong sáu cõi dục, người thiếu căn, hai căn, 
huỳnh môn, tôi tớ và tất cả quỷ thần đều 
được thọ giới. Tất cả y phục ngọa cụ nên bảo 
phải hòa màu: xanh, vàng, đỏ, đen, tím 
nhuộm thành hoại sắc cho hợp với đạo. 

The clothing of monks and nuns should, in all 
countries, be different from those worn by 
Oordinary persons—Trong tất cả các quốc độ, 
nên theo y phục của người trong nước Ấy 
mặc, y phục của Thầy Tỳ Kheo đều phải 
khác với y phục của người thế tục. 

Before someone 1s allowed to receive the 
Bodhisattva precepts, he should be asked: 
“have you committed any Cardinal Sins?” 
The Precept Master should not allow those 
who have committed such sins fo receive the 
precepts—Khi ai muốn thọ giới Bồ Tát, vị sư 
phải hỏi rằng: trong đời nầy ngươi có phạm 
tội thất nghịch chăng? Bồ Tát Pháp Sư không 
được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới 
trong đời nầy. 

Here are the Seven Cardinal Sins: Shedding 
the Buddhaˆs blood, murdering a sage, killing 
one's father, ones mother, murdering a 
DharmaTeacher, mudering a Precept Master 
or disruptng the harmony of the Sangha— 
Đây là tội thất nghịch: Ác tâm làm thân Phật 
chảy máu; hại bậc Thánh nhân; giết cha; giết 


p€TSOPS, 


d) 


©) 


41) 


a) 


b) 


1679 


mẹ; giết Hòa Thượng: giết A Xà Lê; phá Yết 
Ma Tăng hay Chuyển Luân Tăng. 

Except for those who have commifted the 
Cardinal Sins, everyone can receive the 
Bodhisattva precepts-Nếu phạm tội thất 
nghịch, thời hiện đời không đắc giới. Ngoài 
ra tất cả mọi người đều được thọ giới. 

The Dharma rules of the Buddhist Order 
prohibit monks and nuns from bowing down 
before rulers, parents, relatives, demons and 
ghosts—Theo pháp của người xuất gia, không 
lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ 
thần. 

Anyone who understands the explanations of 
the Precept Master the 
Bodhisattva precepts. Therefore, If a person 
were to come from thirty to three hundred 
miles away seeking the Dharma and Precept 
Master, out of meanness and anger, does not 
promptly confer these precepts, he commIfs a 
secondary offense—Phàm hễ ai nhận hiểu lời 
nói của Pháp Sư đều được thọ giới. Mà có 
người từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu pháp, 
nếu Bồ Tát Pháp Sư vì ác tâm, sân tâm, mà 
không mau mắn truyền giới Bồ Tát cho người 
ấy, thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Teaching for the Sake of Profit—Giới Vì Lợi 
Làm Thầy: 

If a disciple of the Buddha, when teaching 
others and developing their faith in the 
Mahayana, should discover that a particular 
person wishes to receive the Bodhisattva 
precepts, he should act as a teaching master 
and ¡insfruct that person to seek out fwo 
Masters, a Dharma Master and a Precept 
Master—Nếu Phật tử, giáo hóa người sanh 
lòng tin tưởng pháp Đại thừa, Bồ Tát làm 
pháp sư giáo giới cho người. Lúc thấy có 
người muốn thọ giới Bồ Tát, nên bảo người 
ấy thỉnh hai đại sư: Hòa Thượng và A Xà Lê. 
These two Masters should ask the Precept 
candidate whether he has committed any of 
the Seven Cardinal Sins ín this life. If he has, 
he cannot receive the precepts. If not, he may 
receive the precept(s. If he has broken any of 
the Ten Major Precepts, he should be 
instructed to repent befoe the sfatues of 
Buddhas and Bodhiattvas. He sould do so six 


can receIve 


c) 


q) 


times a day and recite the Ten Major and 
Forty-Eipht Minor Precepts, paying respect 
with utter sincerity to the Buddhas of the 
Three Periods of Time. He should continue 1n 
this manner until he receives an auspicIous 
response, which could occur after seven days, 
fourteen days, tfwenty-one days, or even a 
year. Examples of auspIcious signs include: 
experiencing the Budhas rub the crown of 
one”s head, or seeing liph(s, halos, flowers 
rare phenomena. The 
WIfnessing of an auspIcIous sign Indicates that 
the candidate”s karma has been dissipated. 
Othewise, although he has repented, 1t was of 
no avall. 
precepts. However, the merits accrued will 
Increase his chances of receiving the precepts 
in a future lifetime—Phải hỏi người ấy có 
phạm tội thất nghịch không? Nếu người ấy 
hiện đời có phạm tội thất nghịch, thời Pháp 
Sư không được cho người ấy thọ giới. Như 
không phạm tội thất nghịch, thời cho thọ giới. 
Nếu có phạm trong mười giới trọng, phải bảo 
người ấy sám hối trước tượng Phật và Bồ Tát. 
Ngày đêm sáu thời tụng giới Bồ Tát tha thiết 
đảnh lễ Tam Thế Chư Phật, cho được thấy 
hảo tướng. Sám hối như thế trong bảy ngày, 
mười bốn ngày, hăm mốt ngày, nhẫn đến trọn 
năm, mãi đến chừng nào thấy được hảo 
tướng. Đây là hảo tướng: thấy Phật đến xoa 
đầu mình, hấy quang minh, thấy hoa báu, vân 
vân, các thứ cảnh tượng lạ. Thấy được những 
hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. 
Nếu không được thấy hảo tướng, dầu có sám 
hối vẫn vô ích. Người nầy hiện đời cũng 
không đắc giới, nhưng đặng tăng-ích thọ giới. 
Unlike the case of a major Bodhisattva 
precept, 1ƒ a candidate has violated any of the 
Forty-Eight Secondary Precepts, 
confess his Infraction and sincerely repent 
before Bodhisattva-monks or nuns. After that, 
his offense will be eradicated—Nếu là người 
phạm trong bốn mươi tám điều giới khinh, 
“đối thú sám hối,” thời đặng tiêu diệt, không 
phải như tội thất nghịch. 

The officiating Master, however, must fully 
understand the Mahayana sutras and moral 
codes, the secondary as well as the major 


and other such 


He still has not received the 


he can 


©) 


42 


`~ 


1680 


Bodhisattva precepts, what consttutes an 
offense and what does not, the truth of 
Primary Meaning, as well as he various 
Bodhisatva cultivaton stages, the Ten 
Dwellings, the Ten Practices, the 
Dedications, the Ten Grounds, and Equal and 
Wonderful Enliphtenment. He should also 
know the type and degree of contemplation 
required for entering and exiting these stages 
and be familar with the Ten Limbs of 
Enlightenment as well as a varlety of other 
contemplations—VỊ Pháp Sư giáo giới ở trong 
những pháp nầy phải hiểu rõ. Nếu không 
hiểu kinh luật Đại thừa, những giới khinh, 
giới trọng, hành tướng phải, chẳng phải; 
không hiểu đệ nhứt nghĩa đế, thập chủng 
tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh bất 
khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp 
tánh. Những quán hạnh đa thiểu, xuất nhập 
trong các pháp đó, cùng mười chỉ thiền, tất cả 
pháp hạnh, mỗi mỗi đều thông hiểu. 

]f he is not famillar with the above and, out of 
greed for fame, discIples or offerinsgs, he 
makes a pretense of understanding the sutras 
and moral codes, he 1s deceiving himself as 
well as others. Hence, 1f he intentionally acts 
as Precept Master, transmitting the precep(s 
to others, he commifts a secondary offense— 
Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quấy, cầu 
nhiều, tham đệ tử đông nên giả tuông là mình 
hiểu biết tất cả kinh luật, để được cúng 
dường, đó là tự dối mình mà cũng khi dối 
người khác. Nếu cố làm Giới Sư truyền giới 
cho người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

Reciung the Precepts to Evil Persons—GIới 
Vì Người Ác Giảng Giới: A disciple of the 
Buddha should not, with a greedy motive, 
expound the great precepts of the 
Buddhas before those who have not received 
them, externalists or persons with heterodox 
views. Except In the case of kings or supreme 
rulers, he may not expound the precepts 
before any such persons. Persons who hold 
heterodox views and do not accept the 
precepts of the Buddhas are animalistic In 
nature. They will not, lifetime after lifetime, 
encounter the Triple Jewel. They are as 


Ten 


43 


a) 


b) 


` 


senseless as frees and stones; they are no 
different from wooden stumps. Hence, IÝ a 
disciple of the Buddha expounds the precepts 
of the Seven Buddhas before such persons, he 
commits a secondary offense—Nếu Phật tử 
không được vì tài lợi mà đem đại giới của 
chư Phật nói với người chưa thọ giới Bồ Tát, 
hoặc với hàng ngoại đạo, những kẻ tà kiến, 
vân vân. Trừ Quốc vương, ngoài ra không 
được nói với tất cả hạng người ấy. Những 
hạng người chẳng thọ giới của Phật, gọi là 
súc sanh, đời đời sanh ra không gặp được 
Tam Bảo, như cây đá, không có tâm thức; gọi 
là ngoại đạo, bọn tà kiến, nào khác cây cối. 
Với những hạng người tà ác ấy, nếu Phật tử 
giảng nói giới pháp của chư Phật, thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.” 

Thoughts of Violating the Precepts—Giới Cố 
Mống Tâm Phạm Giới: 

If a disciple of the Buddha Joins the Order out 
of pure faith, receives the correct precep(ts of 
the Buddhas, but then develops thougphts of 
violating the precepts, he is unworthy of 
receiving any offerings from the faithful, 
unworthy of walking on the ground of his 
motherland, unworthy of drinking 1fs Wafer. 
Five thousand guardians spirits constantly 
block his way, calling him “Evil thief!” These 
spiis always follow him ¡imto people”s 
homes, villages and towns, sweeping away 
his very footsprints. Everyone curses such a 
disciple, calling him a “Thief withm the 
Dharma.”—Nếu Phật tử, do đức tin mà xuất 
gia, thọ chánh giới của Phật, lại cố mống tâm 
hủy phạm giới pháp, thời không được thọ 
lãnh đổ cúng dường của tất cả đàn việt, cũng 
không được đổi trên đất của quốc dân. Năm 
nghìn đại quỷ luôn đứng án trước mặt người 
đó mà gọi là “Gã bợm giặc.” Nếu khi đi vào 
trong phòng nhà, thành ấp, các quỷ thường 
theo chà quét dấu chân của người ấy. Tất cả 
mọi người đều mắng kẻ ấy là kẻ giặc trong 
Phật pháp. 

All sentient beings avert ther eyes, not 
wishing to see him. A disciple of the Buddha 
who breaks the precepfs Is no different from 
an animal or a wooden stump. Hence, IÝ a 
disciple ¡mtentonally violates the correct 





44 


45 


` 


` 


1681 


precepts, he commifs a secondary offense— 
Hết thảy chúng sanh đều không muốn nhìn 
ngó người ấy. Người phạm giới, khác nào 
loài súc sanh, cây cỏ. Nếu cố phá hủy giới 
pháp của Phật, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội. 

Falure to Honor the Sutras and Moral 
Codes—GIới Không Cúng Dường Kinh Luật: 
A discple of the Buddha should always 
singlemindedly receive, observe, read and 
recIte the Mahayana sutras and moral codes. 
He should copy the sutras and moral codes 
onto bark, paper, fine cloth, or bamboo clats 
and not hesifate to use his own skin as paper, 
draw his own blood for ink and his marrow for 
ink solvent, or split his bones for use as pens. 
He should use precious gems, priceless 
Incense and flowers and other precious things 
to make and adorn covers and cases fo síore 
the sutras and codes. Hence, If he does not 
make offerings to the sutras and moral codes, 
1n accordance with the Dharma, he commits a 
secondary offense——Nếu Phật tử, phải thường 
nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, 
dùng giấy, vải, hàng, lụa, thể tre, vỏ cây, cho 
đến lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy 
tủy làm nước, chẻ xương làm viết, để biên 
chép kinh luật, dùng vàng bạc cùng hương 
hoa vô giá và tất cả châu báu làm hộp, rương, 
đựng những quyển kinh luật. Nếu không y 
theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử 
nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Falue to Teach Sentient Beings—GIới 
Không Giáo Hóa Chúng Sanh: A disciple of 
the Buddha should develop a mind of Great 
Compassion. Whenever he enters people”s 
homes, villages, cifles or fowns, and sees 
sentient beings, he should say aloud, “You 
sentient beings should all take the Three 
Refuges and receive the Ten Major 
Bodhisatva Precepts” Should he come 
ACTfOSS COWS, pIgs, horses, sheep and other 
kinds of animals, he should concentrate and 
say aloud “You are now animals; you should 
develop the Bodhi Mind.” A Bodhisattva, 
wherever he goes, be 1t climbing a mounfain, 
entering a foresft, crossing a river, or walking 
throuph a field should help all sentient beings 


46 


a) 


b) 


` 


develop the Bodhi Mind. If a disciple of the 
Buddha does not wholeheartedly teach and 
rescue sentient beings in such a manner, he 
commits a secondary offense—Nếu Phật tử, 
nên có lòng đại bi, khi vào trong tất cả nhà 
cửa thành ấp, thấy những loài chúng sanh, 
phải xướng lên rằng: “Các người đều nên thọ 
tam quy và thập giới.” Nếu gặp trâu bò, chó, 
ngựa, heo, dê, vân vân, nên tâm nghĩ miệng 
nói: “Các ngươi là súc sanh phát Bồ Đề tâm.” 
Khi Phật tử đi đến núi, rừng, sông, nội cùng 
tất cả chỗ, đều làm cho hết thảy chúng sanh 
phát Bồ Đề tâm. Nếu Phật tử không phát tâm 
giáo hóa chúng sanh, thời phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 

Preaching In an Inappropriate Manner—GIới 
Thuyết Pháp Không Đúng Pháp: 

A disciple of the Buddha should always have 
a mind of Great Compassion to teach and 
transform sentient beings. Whether visiting 
wealthy and aristocratic donors or addressing 
Dharma gatherings, he should not remain 
standing while explaining the Dharma to 
laymen, but should occupy a raised seat In 
front of the lay assembly—Nếu Phật tử, 
thường nên có lòng đại bi phát tâm giáo hóa. 
Lúc vào nhà đàn việt sang giàu, cùng trong 
tất cả chúng hội, không được đứng thuyết 
pháp cho hàng bạch-y. Phải ngồi trên tòa cao 
trước chúng bạch-y. 

A Bhiksu serving as Dharma Instructor must 
standing while lecturing to the 
Fourfold Assembly. During such lectures, the 
Dharma Master should sit on a raised seat 
1ncense, the 
Fourfold Assembly must listen from lower 
seats. The Assembly must respect and follow 
the Master like filial sons following theIr 
parents or Brahmans worshipping fire. lf a 
Dharma Master does not follow these rules 
while preaching the Dharma, he commifs a 
secondary offense—VỊ Tỳ Kheo Pháp Sư 
không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ 
chúng. Khi thuyết pháp, vị pháp sư ngồi tòa 
cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ 
chúng, hàng thính giả, thời ngôi dưới. Đối với 
Pháp sư phải như là hiếu thuận mẹ cha, kính 
thuận Sư trưởng như Bà La Môn thờ lửa. Nếu 





not be 


amidst flowers and while 





47 


48 


) 


`=< 


1682 


Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp a) A disciple of the Buddha who becomes a 


thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Regulatons Against the Dharma—GIới 
Chế Hạn Phi Pháp: A disciple of the Buddha 
who has accepted the precepts of the Buddhas 
with a faithful mind, must not use his high 
official position as a king, prince, official, efc. 
to undermine the moral code of the Buddhas. 
He may not establish rules and regulations 
preventing the four kinds of lay disciples from 
Joining the Order and practicing the Way, nor 
may he prohibit the making of Buddha or 
Bodhisattva Images, statues and stupas, or the 
printng and distribution of sutras and codes. 
Likewise, he must not establish rules and 
regulations placing controls on the Fourfold 
Assembly. If hiphly placed lay disciples 
engage In actions contrary to the Dharma, 
they are no different from vassals in the 
service of Illegitimate rulers. A Bodhisattva 
should rightfully receive respect and offerings 
from all. If instead, he ¡1s forced to defer to 
officials, this Is contrary to the Dharma, 
confrary to the moral code. Hence, 1f a king or 
official has received the Bodhisattva precepts 
wih a wholesome mind, he should avoid 
offenses that harm the Three Jewels. lf 
instead, he intentionally commits such acts, 
he is guilty of a secondary offense—Nếu 
Phật tử, đều đã có lòng tin thọ giới của Phật, 
hoặc Quốc vương, Hoàng tử, các quan, bốn 
bộ đệ tử tự ÿỷ thế lực cao quý, phá diệt giới 
luật Phật pháp, lập ra điều luật chế, hạn chế 
bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia 
hành đạo, cũng không cho tạo lập hình tượng 
Phật và Bồ Tát, cùng Tháp và Kinh Luật. Lại 
đặt ra chức quan đổng lý nhằm hạn chế tứ 
chúng, và lập số bộ ghi số Tăng. Tỳ Kheo Bồ 
Tát đứng dưới đất còn bạch y ngồi tòa cao, 
làm nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. 
Hàng Bồ Tát nây chính nên được mọi người 
cúng dường, mà trổ lại bắt làm tay sai của 
các quan chức, thế là phi pháp phi luật. Nếu 
quốc vương và các quan có lòng tốt thọ giới 
của Phật, chớ làm tội phá Tam Bảo ấy. Nếu 
cố làm thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 

On Destroying the Dharma—Giới Phá Diệt 
Phật Pháp: 


b) 


monk with wholesome intentions must not, for 
fame or profit, explain the precepfs to kings 
or officials in such a way as to cause monks, 
nuns or laymen who have received the 
Bodhisattva precepts to be tied up, thrown 
Info prison, conscripted or enslaved. If a 
Bodhisattva acts in such a manner, he 1s no 
different from a worm 1n a lion”s body, eating 
away at the lion”s flesh. Tis is not something 
a worm living outside the lion can do. 
Likewise, only disciples of the Buddhas can 
bring down the Dharma, no externalist or 
celestial demon can do so. Those who have 
received the precepts of the Buddha should 
protect and observe them Just as a mother 
would care for her only child or a filial son his 
parents They must not bring down the 
Dharma—Nếu Phật tử do lòng tốt mà xuất 
gia, lại vì danh tiếng cùng tài lợi, giảng 
thuyết giới của Phật cho Quốc vương và các 
quan, làm những sự gông trói các Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo Ni, người thọ giới Bổ Tát như cách 
của ngục tù và binh nô. Như trùng trong thân 
sư tử tự ăn thịt sư tử, chớ chẳng phải trùng ở 
ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự hủy 
phá Phật pháp, không phải ngoại đạo hay 
Thiên Ma phá được. Người đã thọ giới của 
Phật, nên hộ trì giới luật của Phật như ấp yêu 
con ruột, như kính thờ cha mẹ, không được 
hủy phá. 

If a Bodhisattva hears externalists or evil- 
minded persons speak 1ll of, or disparage, the 
precepts of the Buddhas, he should feel as 
though his heart were pierced by three 
hundred spears, or his body stabbed with a 
thousand knives or thrashed with a thousand 





clubs. He would rather suffer ¡in the hells 
himself for a hundred eons than hear evil 
beings disparage the precepts of the Buddha. 
How mụuch worse it would be 1f the disciple 
were to break the precepts himself or incite 
others to do so! This 1s indeed an unfilial 
mind' Hence, If he violates the precepts 
intentionally, he commis a secondary 
offense—Người Phật tử khi nghe ngoại đạo, 
người ác dùng lời xấu hủy báng giới pháp của 
Phật, thời đau đớn không khác nào cả ba trăm 


1683 


cây giáo nhọn đâm vào tim mình, hay cả 
nghìn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bổ vào 
thân mình. Thà tự cam vào ở địa ngục đến 
trăm kiếp, chớ không muốn nghe lời hủy 
báng giới pháp của Phật do bọn người ác. 
Huống là không lòng hiếu thuận, tự mình hủy 
phá giới pháp của Phật, hay làm nhơn duyên 
bảo người khác hủy phá. Nếu cố phá giới 
pháp, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 

Forty-eight vows of Amitabha: Tứ Thập Bát 

Nguyện—Bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật 

A Di Đà. 

(Œ) History and overview of the forty-eipht 
vows—Lịch sử và đại cương của 48 lời 
nguyện: The forty-eight vows of Amitabha 
that he would not enter Into his final nirvana 
or heaven, unless all beings share it. The 
vows which Amitabha Buddha made while 
stull engaged ¡in Bodhisattva practice as 
Bodhisatva Dharmakara. According to 
Longer Amiabha Sutra, Bodhisattva 
Dharmakara wished to create a splendid 
Buddha land in which he would live when he 
attaned Buddhahood. Also according to 
Amitabha Sutra (The Sutra of Infinite Life), 
Amiabha Buddha 1s foremost. This 1s 
because of the power of his vows. This power 
1S SO øreat that when you singlemindedly 
recie “Nam Mo Amitabha Buddha,” after 
death you can be reborn In the Western Pure 
Land, and become a Buddha from there. All 
you necd to do 1s recite the Buddha”s name. 
The vow, original to Dharmakara, the would- 
be Buddha, or even to Sakyamuni Buddha 
himseTf, ¡s fully expressed in the forty-eight 
vows In the text. Vows numbered 12 and and 
13 refer to the Infinite Light and the Infinite 
Life. “If he cannot get such aspects of Infinite 
Light and Life, he will not be a Buddha.” If 
he becomes a Buddha he can constitute a 
Buddha Land as he likes. A Buddha, of 
course, lives In the “Nirvana of No Abode,) 
and hence he can live anywhere and 
everywhere. His vow 1s to establish the Land 
of Bliss for the sake of all beings. An ideal 
land with adornments, ideal plants, ideal 
lakes for receiving all pious aspirants. The 
eiphteenth vow_ which 1s regarded as most 


qI) 


Important, promises a bírth in His Land of 
Bliss to those who have a perfect reliance on 
the Buddha, believing with serene heart and 
repeating the Buddha”s name. The nineteenth 
Vow promises a welcome by the Buddha 
himself on the eve of death to those who 
perform meriforious deeds. The twentieth 
vow_ further Indicates that anyone who 
repeats his name with the obJect of winning a 
rebirth in His Land will also be received 
Bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà 
trong Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài đã thệ 
nguyện khi còn là Bồ Tát Pháp Tạng. Theo 
trường kinh A Di Đà, Bồ Tát Pháp Tạng 
nguyện tạo cõi Phật nơi đó ngài sẽ ngự khi 
thành Phật. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, Đức 
Phật A Di Đà là tối yếu vì sức mạnh nơi 
những lời nguyện của Ngài. Sức mạnh nầy vĩ 
đại đến nỗi ai nhất tâm niệm “Nam Mô A Di 
Đà Phật,” khi lâm chung có thể vãng sanh 
Cực Lạc, và thành Phật từ nơi cõi nước nầy. 
Chỉ cần niệm Hồng Danh Phật là được. Thệ 
nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, vị Bồ Tát sắp 
thành Phật, hay ngay cả Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, được biểu lộ đầy đủ bằng 48 lời 
nguyện, trong đó lời nguyện thứ 12 và 13 nói 
về Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ: “Nếu 
ta không chứng được Vô Lượng Quang và Vô 
Lượng Thọ, ta sẽ không thành Phật.” Khi 
Ngài thành Phật, Ngài có thể tạo nên cõi 
Phật tùy ý. Một Đức Phật, lẽ dĩ nhiên là trụ 
tại “Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó có thể ở bất 
cứ nơi nào và khắp cả mọi nơi. Nguyện của 
Ngài là lập nên cõi Cực Lạc cho tất cả chúng 
sanh mọi loài. Một quốc độ lý tưởng trang 
nghiêm bằng bảo vật, có cây quý, có ao quý, 
để tiếp dẫn những thiện tín thuần thành. 
Nguyện thứ 18 được xem là quan trọng nhất, 
hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi Phật lực 
với trọn tấm lòng thanh tịnh và chuyên niệm 
Phật hiệu, sẽ được thác sinh về cõi Cực Lạc 
nầy. Nguyện thứ 19, nguyện tiếp dẫn trước 
giờ lâm chung cho những ai có nhiễu công 
đức. Nguyện thứ 20 nói rằng những ai chuyên 
niệm danh hiệu Ngài với ý nguyện thác sanh 
vào nơi quốc độ của Ngài thì sẽ được như ý. 
Contents of the forty-eight vows—Nội dung 
của 48 lời nguyện: 





] 


2) 


3) 


4) 


5) 


1684 


I shall not attain supreme enliphtenment If 
there would still be the planes (realms) of 
hell-dwellers, hungry ghosfs, and animals In 
my land (When I become a Buddha, 1f, in my 
land, there are still the planes of hell- 
dwellers, hungry ghosts, or animals, I will not 
ultimately take up supreme enlightenment): 
Vô Tâm Ác Thú Nguyện (nguyện không còn 
ba nẻo ác)—Nếu tôi được làm Phật, mà trong 
cõi nước còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any senfient beings, especially the devas and 
humans from my land would fall to the three 
miserable planes (realms) of existence In 
other lands: Bất Cánh Ác Thú Nguyện 
(nguyện chúng sanh chẳng còn phải sa vào ba 
nẻo ác)—Nếu tôi được làm Phật, mà trời, 
người trong nước sau khi thọ chung, còn phải 
trải qua ba nẻo dữ, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If the 
sentlent beIngs, especially the devas and 
humans In my land would not be endowed 
with a complexion of genuine gold: Tất Giai 
Kim Sắc Nguyện (nguyện hết thẩy chúng 
sanh đều màu vàng ròng)—Nếu tôi được làm 
Phật, mà trời, người trong nước chẳng hệch 
như màu vàng y hết cả đó, xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If 
there would be such distinctions as good and 
ugly appearances among the sentient beings 
in my land, especially among the devas and 
humans: Vô Hữu Hảo Xú Nguyện (nguyện 
không còn kẻ đẹp người xấu)—Nếu tôi được 
làm Phật, mà trời người trong nước hình sắc 
chẳng đồng, còn có người đẹp kẻ xấu, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings In my land, especially the 
devas and humans, would fail to achieve the 
power to remember the past lives of himself 
and others, even even(s that happened 
hundreds of thousands of milllons of billions 
of myriads of kalpas ago: Túc Mệnh Trí 
Thông Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh 
đều được túc mệnh thông)—Nếu tôi được 


6) 


7) 


8) 


9) 


làm Phật, mà trời, người trong nước chẳng 
biết túc mạng, trở xuống chẳng biết trăm 
ngàn ức Na-do-tha việc các kiếp đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings In my land, especially the 
devas and humans, would not be endowed 
with the deva-eye, enabling him to see 
hundreds of thousands of millions of billions 
of myriads of Buddha-lands: Thiên Nhãn Trí 
Thông Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh 
đều được thiên nhãn thông)—Nếu tôi được 
làm Phật, mà trời người trong nước chẳng 
được thiên nhãn, trở xuống nghe tiếng trăm 
ngàn ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings In my land, especially the 
devas and humans, would fail to obtain the 
deva-ear, enabling him to hear the Dharma 
expounded by another Buddha hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of 
leagues away: Thiên Nhĩ Trí Thông Nguyện 
(nguyện hết thảy chúng sanh đều được thiên 
nhĩ thông)—Nếu tôi được làm Phật, mà trời 
người trong nước chẳng được thiên nhĩ, trở 
xuống nghe tiếng trăm ngàn ức Na-do-tha chư 
Phật thuyết pháp mà chẳng thọ trì tất cả đó, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beinss in my land, especiall the 
devas and humans, would not be endowed 
with the power of knowing others” minds, so 
that he would not know the mentalities of the 
sentient beings in hundreds of thousands of 
millions of billions of myriads of other 
Buddha-lands: Tha Tâm Trí Thông Nguyện 
(nguyện hết thảy chúng sanh đều được tha 
tâm thông)—Nết tôi được làm Phật, mà trời 
người trong nước chẳng được thấy tha tâm trí, 
trở xuống chẳng biết trăm ngàn ức Na-do-tha 
tâm niệm của chúng sanh trong các cõi Phật 
đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings In my land, especially the 
devas and humans, would fail to achieve the 
perfect mastery of the power fo appear 
anywhere at will, so that he would not be able 


10) 


11) 


12) 


13) 


1685 


to traverse hundreds of thousands of millions 
of billions of myriads of Buddha-lands in a 
flash of thought: Thân cảnh Trí Thông 
Nguyện (nguyện hết thẩy chúng sanh đều 
được thần túc thông)—Nếu tôi được làm 
Phật, mà trời người trong nước chẳng được 
thần túc, ở trong lối một niệm trở xuống 
chẳng vượt qua được trăm ngàn ức Na-do-tha 
các nước Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment 1f 
any sentient beings In my land, especially the 
devas and humas, would entertain even a 
single the noton of “I” and “mine.”: Tốc Đắc 
Lậu tận Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh 
đều chóng lậu tận)—Nếu tôi được làm Phật 
mà trời người trong cõi nước còn khởi tưởng 
niệm tham, tính chuyện riêng thân mình đó, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings In my land, especially the 
devas and humans, would not certainly 
achieve supreme enliphtenment and realize 
great nirvana: Trụ Chính Định Tự Nguyện 
(nguyện hết thảy chúng sanh đều trụ trong 
chính định)—Nếu tôi được làm Phật, mà trời 
người trong cõi nước chẳng trụ nơi định-tụ, 
rồi diệt độ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. 

I shall not attain supreme enlightenment 1f 
my light would be so limited as to be unable 
t{O of thousands of 
milllons of billions of myriads (or any 
number) of Buddha-lands: Quang Minh Vô 
Lượng Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh 
đều được vô lượng quang minh)—Nếu tôi 


1lluminate  hundreds 


được làm Phật, mà quang minh có hạn lượng 
trở xuống chẳng chiếu được trăm ngàn ức Na- 
do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attaint enliphtenment 1f my life 
span would be limited to even hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of 
kalpas, or any countable number of kalpas: 
Thọ Mệnh Vô Lượng Nguyện (nguyện hết 
thảy chúng sanh đểu được vô lượng thọ 
mệnh)—Nết tôi được làm Phật, mà thọ mạng 
có hạn lượng, trở xuống tới trăm ngàn ức Na- 


14 


15 


16 


17 


) 


) 


) 


~ 


do-tha Kiếp đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
anyone would be able to know number of 
Sravakas in my land. Even If all sentient 
beings and Pratyeka-buddhas In a billion- 
world universe exercised ther utmost 
counting power to count together for hundreds 
of thousands of years, they would not be able 
to know ¡f: Thanh Văn Vô Số Nguyện 
(nguyện có vô số chúng Thanh Văn)—Nếu 
tôi được làm Phật, mà bậc Thanh Văn trong 
cõi nước có thể đếm lường được, cho chí 
chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới 
đều thành Duyên giác, ở tăm ngàn ức Kiếp 
tính đếm cọng lại biết được cái số (Thinh 
văn) đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings in my land would have a 
limited life span, except those who are born 
due to their vows: Quyến Thuộc Trường Thọ 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì thọ 
mạng của trời người trong cõi nước không 
hạn lượng được; trừ ra bổn nguyện của họ 
dài, vắn đều được tự tại. Nếu chẳng được 
vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If 
any sentfient beings in my lands, especially 
the devas and humans, would have a bad 
repu(aton: Vô Chư Bất Thiện Nguyện 
(nguyện hết thấy chúng sanh đều không có 
các điều bất thiện)—Nếu tôi được làm Phật, 
mà trời người trong cõi nước cho đến nghe có 
tiếng chẳng lành đó, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attain supreme enlipghtenment If my 
land would not be praised and acclaimed by 
inumerable Buddhas in countfless Buddha- 
lands: Chư Phật Xưng Dương Nguyện 
(nguyện mười phương đều được chư Phật 
khen ngợi)—Nếu tôi được làm Phật, mà vô 
lượng chư Phật ở mười phương thế giới chẳng 
đều nức nở xưng danh hiệu cõi nước của tôi 
đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 


18) When [ realize supreme enlightenment, there 


wIill be sentient beings 1n the Buddha-lands 
who, after hearing my name, dictate theIr 
good roots to be born in my land in thought 


19) 


20) 


21) 


1686 


after thoupht. Even 1f they had only ten such 
thoughts, they will be born in my land, except 
for those who have performed karmas leading 
to Dninterrupted Hell and those who speak 1lI 
of the true Dharma or saInts. If this would not 
be the case, I shall not attain enlightenment: 
Niệm Phật Vãng Sanh Nguyện—Nếu tôi 
được làm Phật, thì chúng sanh mười phương 
chí tâm tín lạc, muốn sanh về nước tôi, cho 
đến mười niệm mà chẳng sanh đó, Xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. Chỉ trừ những kẻ 
phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. 
When I become a Buddha, I shall appear with 
an assembly of monks at the deathbeds of 
sentilent beings of other Buddha-lands who 
have brought forth bodhicitta, who think of 
my land with a pure mind, and who dedicate 
their good roofs to birth in the Land of Utmost 
Blss I shall Supreme 
enliphtenment If I would fail to do so: Phát 
Bồ Đề Tâm Nguyện (nguyện hết thảy chúng 
sanh đều phát bồ để tâm)—Nếu tôi được làm 
Phật, thì chúng sanh mười phương phát tâm 
Bồ đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, 
muốn sanh về nước tôi; tới lúc lâm mạng 
chung thời, như tôi chẳng cùng đại chúng hầu 
quanh hiện ra ở trước người ấy, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, all the sentient 
beings Buddha-lands, who, 
having heard my name and dedicated theIr 
good roofs to be born in the Land of Ủtmost 
Bliss, will be born there. Otherwise, I shall 
not affain supreme enlightenment: Phát Tín 
Tâm Nguyện (nguyện hết thấy chúng sanh 
đều phát tín tâm)—Nếu tôi được làm Phật, 
thì chúng sanh mười phương nghe danh hiệu 
của tôi, đem lòng tưởng niệm đến nước tôi, 
trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn 
sanh về nước tôi, như chẳng quả toại lòng đó, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment 1f 
any bodhisattva in my land would fail to 
achieve the thirty-fwo auspicious signs: Tam 
Thập Nhị Tướng Nguyện (nguyện hết thấy 
chúng sanh đều được 32 tướng hảo)—NếU tôi 
được làm Phật mà trời người trong cõi nước 


not  aftain 





In countless 





22 


23 


) 


` 


chẳng đều thành mãn 32 tướng của bực đại 
nhân đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any Bodhisattvas in my land on their way to 
great bodhi would fail to reach the stage of 
beng only one away from 
Buddhahood. This excludes those 
Bodhisattvas with great vows who wear the 
armor 0 vigor for the sake of sentient beinøs; 
who strive to do beneficiaal deeds and 
cultivate great nirvana; who perform the 
deeds Bodhisattva throughout all 
Buddha-lands and make offerings to all 
Buddhas, the Tathagatas; and who establish 
as many sentient beings as the sands of the 
Ganges In supreme enlightenment. This also 


lifetime 


of a 


excludes those who seek liberaton by 
following the path of Samantabhadra, 
devotng themselves to  Bodhisattvas” 


practices even more than those who have 
atfained the stage of being only one lifetime 
away from Buddhahood: Tất Chí Bổ Xứ 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì các 
chúng Bồ Tát ở các cõi Phật các phương khác 
sanh lại nước tôi, rốt cuộc ắt tới Nhứt sanh bổ 
xứ. Trừ ra cái bổn nguyện của mình, tự tại 
hóa ra, vì cớ chúng sanh muốn được cứu độ 
nên thệ nguyện rộng lớn, kiên như áo giáp 
sắt, chứa chan cội đức, độ thoát hết thảy, du 
hành đến các cõi Phật, tu hạnh Bồ tát, cúng 
dường chư Phật Như Lai mười phương, khai 
hóa cho vô lượng chúng sanh đông như cát 
sông Hằng, khiến cho lập nên cái đạo chánh 
chơn, không chi trên được, cao tột hơn cái 
hạnh của các địa vị tâm thường, hiện ra mà tu 
tập cái đức Phổ Hiển. Nếu chẳng được vậy, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenmernt If the 
Bodhisattvas in my land would not, by the 
awesome power of the Buddha, be able to 
make offerings to countless hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of 
Buddhas Buddha-lands every 
morning retumn to ther own land before 
mealtime: Cúng Dường Chư Phật Nguyện— 
Nếu tôi được làm Phật, mà Bồ Tát trong cõi 
nước nương vào thần lực của Phật, muốn 
cúng dường chư Phật, trong khoảng một bữa 


in other 


24 


25 


26 


27 


28 


` 


` 


`< 


~ 


` 


1687 


ăn, chẳng khắp tới được vô số vô lượng ức 
Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If the 
Bodhisattvas in my land would not possess 
every varlety of offering they need to plan 
good roots in varilous Buddha-lands: Cúng Cụ 
Như Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ 
Tát ở trong cõi nước, trước chư Phật, hiện ra 
cội đức của mình, những đổ mình cầu muốn 
cúng dường, nếu chẳng như ý đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment 1f 
the Bodhisattvas in my land would not be 
skiled In expounding the essence of the 
Dharma 1n harmony with all-knowing 
wisdom: Thuyết Nhất Thiết Trí Nguyện. 
Nếu tôi được làm Phật mà Bồ Tát trong nước 
chẳng diễn thuyết được “hết thấy mọi trí” đó, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment 1f 
the Bodhisattvas in my land would not have 
enormous strength of a Narayana: Na La 
Diên Thân Nguyện—Nếtu tôi được làm Phật, 
mà Bồ Tát trong cõi nuớc chẳng đặng cái 
thân kim cang Na-la-diên đó, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, no one will be 
able to describe completely the articles of 
adornment in my land; even one with the 
deva-eye will not be able to know all theIr 
varletes of shape, color, and brillance. I 
anyone could know and describe them all, I 
shall not atftain supreme enlightenment: Sở Tu 
Nghiêm Tịnh Nguyện—Nếu tôi được làm 
Phật, thì trời người trong cõi nước và hết thẩy 
muôn vật đều nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc 
tỉnh diệu, không thể cân lường cho xiết được. 
Từ các chúng sanh cho chí các bậc đã được 
thiên nhãn, nếu chẳng ai biện được tên và số 
cho rành rẽ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. 

I shall not attain supreme enlightenment !f In 
my land there would be Bodhisattvas with 
1nferior roo(s of virtue who could not know 
the numerous kinds of trees, four hundred 
thousand leagues hiph, which will abound in 
my land: Kiến Đạo Tràng Thụ Nguyện—Nếu 





29) 


30) 


31) 


32) 


tôi được làm Phật, mà từ Bổ Tát trong cõi 
nước chí đến kẻ ít công đức chẳng thấy biết 
được cái vẻ sáng chiếu vô lượng của cây Đạo 
Tràng cao bốn trăm muôn dặm đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
those sentient beings in my land who read and 
recite sufras and explain them to others would 
not acquire superb eloquence: Đắc Biện Tài 
Trí Nguyện —Nết tôi được làm Phật, thì Bồ 
Tát trong cõi nước nếu ai thọ đọc kinh pháp, 
phúng, tụng, trì, thuyết, mà chẳng đặng cái 
biện tài trí huệ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If 
any Bodhisattva in my land would be unable 
to achieve limitless eloquence: Trí Biện Vô 
Cùng Nguyện—Nết tôi được làm Phật mà trí 
huệ, biện tài của Bổ Tát trong cõi nước còn 
có thể hạn lượng được, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

When I become a Buddha, my land will be 
unequaled ¡in brightness and purify; it will 
clearly counfless, numberless 
Buddha-lands, Inconceivable in number, Just 


1lluminate 


as a clear mirror reveals one”s feafures. If this 
would not be so, I shall not attain supreme 
enlightenment: Quốc Độ Thanh Tịnh 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật thì cõi nước 
thanh tịnh đều chiếu thấy vô lượng vô số thế 
giới chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ 
bàn, dường như tấm gương sáng soi thấy bộ 
mặt vậy. Nếu chẳng được như vậy, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, there will be 
1numerable kinds of incense on land and In air 
withim the borders of my land, and there wil 
be hundreds of thousands of millions of 
billions of myriads of precIous censers, from 
which will rise the fraprance of the Incense, 
permeating all of space. The Iincense wIll be 
superlor to the most cherished incense of 
humans and gods, and wil be used as an 
offering to Tathagatas and Bodhisattvas. If 
this would not be the case, I shall not attain 
supreme enlightenment: Quốc Độ Trang Sức 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì từ dưới 
đất trở lên tới chốn hư không, cung điện, lầu 


33) 


34) 


35) 


1688 


quán, ao hồ, hoa, cây... hết thẩy muôn vật ở 
trong cõi nước, đều dùng vô lượng của báu 
góp lại và trăm ngàn các thứ hương mà hiệp 
cộng thành ra, sửa soạn cho thiệt lạ lùng mầu 
nhiệm, hơn hết các cõi trời và cõi người; mùi 
hương của các vật ấy huân khắp thế giới 
mười phương; hễ chư Bổ Tát ngửi mùi đều tu 
Phật hạnh. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, sentient beings in 
countless realms, 
unequaled in number, throuphout the ten 
directions who are touched by the awesome 
light of the Buddha will feel more secure and 
Joyful in body and mind than other humans or 
gods. Otherwise, I shall not attain supreme 
enlightenment: Xúc Quang Nhu Nhuyễn 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì vô 
lượng các loài chúng sanh trong thế giới chư 
Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn 
bạc, đều nhờ ánh quang minh của tôi chạm 
vô mình của họ, thân tâm trở nên nhu nhuyễn 
trội hơn trời và người. Nếu chẳng như vậy, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
Bodhisattvas Buddha-lands, 
inconceivable and unequaled in number, 
would not realize the truth of non-arising and 
acqurre dharanis after they hear my name: 
Văn Danh Đắc Nhẫn Nguyện—Nếu tôi được 
làm Phật, mà các loại chúng sanh trong thế 
giới chư Phật mười phương vô lượng chẳng 
có thể suy nghĩ bàn bạc, đều nghe danh tự 
của tôi, nếu chẳng đặng đức vô sanh pháp 
nhẫn và các thâm tổng trì của bực Bồ Tát, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, all the women in 
numberless Buddha-lands, inconceivable and 
unequaled in number, who, after hearing my 
name, acqure pure faith, bring forth 
bodhicitta, and are tired of the female body, 
wIll rid themselves of the female body In 
their future lives. If this would not be the 
case, I shall not attain supreme enlipghtenment 
(I refuse to enter Into final nrvana or final Joy 
until every woman who calls on my name 
rejoIces 1n enliphtenment and who, hating her 
woman”s body, has ceased to be reborn as a 


Inconceivable and 


In countless 


36) 


37) 


38) 


woman): Phế Nữ Nhân Thân Vãng Sanh 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì vô 
lượng thế giới chư Phật mười phương chẳng 
có thể suy nghĩ bàn bạc, trong đó hễ có người 
phái nữ nào nghe danh tự của tôi mà hoan hỷ 
tin vui, phát tâm Bồ để, chán ghét nữ thân, 
thế mà sau khi qua đời, còn phải làm hình 
con gái nữa, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
Bodhisattvas Buddha-lands, 
1nconcervable and unequaled in number, who 
attain doctrine of non-arising after hearing my 
name would fail to cultivate superb, pure 
conduct until they attain great bodhi: Thường 
Tu Phạm Hạnh Nguyện—Nếu tôi được làm 
Phật, thì vô lượng chúng Bồ tát trong thế giới 
chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ 
bàn bạc, hễ nghe danh tự của tôi, thì sau khi 
qua đời, thường tu phạm hạnh cho tới khi 
thành Phật đạo. Nếu chẳng như vậy, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment !If, 
when I become a Buddha, humans and gods 
would not pay homage to all the Bodhisattvas 
of numberless Buddha-lands who, 
hearing my name, prostrate themselves ¡in 
obeisance to me and cultivate the deeds of 
Bodhisattva with a pure mind: Thiên Nhân 
Trí Kính Nguyện——Nết tôi được làm Phật, thì 
vô lượng chư thiên, nhân dân các cõi thế giới 
chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ 
bàn bạc, hễ nghe danh tự của tôi, thì năm thể 
(đầu, hai cùi chỏ và hai đầu gối) đầu địa, dập 
đầu làm lễ, hoan hỷ tin vui, tu hạnh Bồ Tát, 
trời và người không ai chẳng đem lòng kính. 
Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

When I become a Buddha, sentient beings In 
my land will obtain the clothing they need as 
soon as they think of ít, Just as a man will be 
spontaneously clad in a monastic robe when 
the Buddha says, “Welcome, monk !” Tf this 
would not be the case, I shall not attain 
supreme enlightenmen(: Y Phục Tùng Niệm 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì trời 
người trong cõi nước muốn được đồ y phục, ý 
vừa dứt thì đổ liền tới, y như đồ mặc mầu 


in counfless 


after 


39) 


40) 


41) 


42) 


1689 


nhiệm ứng pháp mà đức Phật khen, tự nhiên 
ở nơi mình. Nếu ai còn phải cầu lấy sự may 
vá, nhuộm, giặt, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentient beings in my land would not at 
birth obtain the necessities of life and become 
secure, pure, and blissful in mind, like a monk 
who has ended all defilements: Thụ Lạc Vô 
Nhiễm Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, mà 
sự khoái lạc của trời người trong cõi nước thọ 
hưởng chẳng bằng bậc Tỳ Kheo lậu tận, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, I1f sentient beings 
in my land wish to see other superbly 
adorned, pure Buddha-lands, these lands will 
Iimmediately appear to them among the 
Dr€cIous trees, Just as one”s face appears 1n a 
clear mirror. If this would not be the case, l 
shall not attain supreme enlightenment: Kiêm 
Chư Phật Độ Nguyện—Nếu tôi được làm 
Phật, thì Bồ Tát trong cõi nước tùy ý muốn 
thấy vô lượng cõi Phật mười phương nghiêm 
tịnh, tức thì như nguyện, từ trong cây báu 
chiếu thấy đủ hết, dường như tấm gương sáng 
ngó thấy bộ mặt. Nếu chẳng như vậy, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
any sentlent beings in any other Buddha- 
lands, after hearing my name and before 
atainmng bodhi would be 
incomplete organs or organs restricted In 
function: Chư Căn Cụ Túc Nguyện—Nếu tôi 
được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong 
các cõi ở các phương khác nghe danh tự của 
tôi, cho đến khi được làm Phật mà các căn 
còn thiếu thốn, chẳng đầy đủ đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, any Bodhisattva In 
any other Buddha-lands, after hearing my 
name, will be able to know distinctly the 
name of superb samadhis. While in remaining 
in samadhi, they wil be able to make 
offerings to countless, numberless Buddhas, 


bon with 





inconcervable and unequaled In number, 1n a 
momeint, and will be able to realize great 
samadhis insfantly. If this would not be the 


case, I  shall not attained supreme 


43 


` 


44) 


45) 


enlightenmernt: Trụ Định Cúng Dường Phật 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ 
Tát chúng trong các cõi ở các phương khác 
nghe danh tự của tôi, đều kịp tới được cảnh 
Tam Muội “Thanh tịnh giải thoát” hết cả. Trụ 
ở cảnh Tam muội ấy, trong một khoảnh vừa 
phát ra ý tưởng, thì cúng dường vô lượng, 
chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc số chư Phật 
Thế tôn, thế mà chẳng lạc mất cái ý định. 
Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If, 
when I become Buddha, any Bodhisattva In 
any other Buddha-lands who has heard my 
name would not be born in a noble family 
after death: Sinh Tôn Quý Gia Nguyện—Nếu 
tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng ở 
trong các cõi phương khác nghe danh tự của 
tôi, sau khi qua đời, sanh vào nhà tôn quí. 
Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If 
when become a Buddha, any Bodhisattva In 
any Buddha-lands  would not 
1mmediately the Bodhisattva 
practices, become purified and Joyful, abide 
1n equality, and possess all good roofts after he 
hears my name: Cụ Túc Đức Bản Nguyện— 
Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ Tát chúng 
trong các cõi phương khác nghe danh tự của 
tôi, vui mừng hớn hở, tu hạng Bồ Tát, trọn đủ 
cội đức. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. 

When I become a Buddha, Bodhisattvas in 
other Buddha-lands will achieve the Samadhi 
of Equality after hearing my name and will, 
without regression, abide In this samadhi and 
make constant offerings to an inumerable, 
unequaled number of Buddhas until those 
Bodhisattvas attain bodhI. If this would not be 
the case, I shall not attain supreme 
enlightenmen: Trụ Định Kiến Phật 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ 
Tát chúng trong các cõi ở các phương khác 
nghe danh tự của tôi, đều kịp tới cảnh Phổ 
Đẳng Tam Muội. Trụ ở cảnh Tam muội ấy 
cho tới khi thành Phật, thường thấy hết thảy 
vô lượng chư Phật chẳng có thể suy nghĩ bàn 


other 
cultivate 


1690 


bạc. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enliphtenment If 
Bodhisattvas in my land would not hear at 
will the Dharma they wish to hear: Tùy Ý 
Văn Pháp Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, 
thì Bồ Tát trong cõi nước tùy theo cái nguyện 
của mình, hễ muốn nghe pháp, tự nhiên được 
nghe. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment !If, 
when I become a Buddha, any Bodhisattva In 
any other Buddha-lands would regress from 
the path to supreme enliphtenment after he 
hears my name: Đắc Bất Thối Chuyển 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ 
Tát chúng trong các cõi các phương khác 
nghe danh tự của tôi, mà chẳng được tới nơi 
Bất Thối Chuyển tức thì xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác. 

I shall not attain supreme enlightenment If, 
when I become a Buddha, any Bodhisattva In 
any other Buddha-lands would not acqurre the 
first, the second or the third realization as 
soon as he heard my name, or would not 
I1nstantly attain nonregression with regard to 
Buddha-Dharmas: Đắc Tam Pháp Nhẫn 
Nguyện—Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ 
Tát chúng trong các cõi các phương khác 
nghe danh tự của tôi, mà chẳng tới được liền 
bậc Pháp nhẫn thứ nhứt, thứ nhì và thứ ba, 
đối với pháp của chư Phật liền chẳng được 
nơi Bất Thối Chuyển, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. 

Forty meditation subjects: Bốn Mươi Đề Mục 
Hành Thiển—According to The Abhidharma, 
there are forty meditaton subjects—Theo VI 


46) 


47 


~ 


48 


`= 


Diệu Pháp, có bốn mươi để mục hành thiền. 

1-10)Ten kasinas: Kasina (p)—Thập Đại—See 
Kasina. 

11-20)Ten Asubha (p): Mười Để Mục về Bất 
Tịnh —See Ten kinds of foulness. 

21-30)Ten recollections: Anussati (p)—Mười Đề 
Mục Suy Niệm—See Ten recollections. 

31-34)Four I1llimitables: Tứ Vô Lượng Tâm—See 
Four Four immeasureable minds. 


35) One perception: Sanna (p)—Một Để Mục 
Quán Tưởng —Một để mục về tri giác—See 
Contemplation on one-poIntedness. 

36) One Analysis: Một Đề Mục Phân Tách—One 
analyss or the analysis of the 
elements—Phân tách về tứ đại —See Four 
øreat elements. 

37-40)Four subjects on the immaterial states: Bốn 
Đề Mục về Thiển Vô Sắc—See Four 
formless Heavens. 

Forty-nine-day ceremony: Lễ Thất 49 Ngày— 

Forty-Nine-Day Ceremony——A 

ceremony performed on behalf of a deceased on 

what 1s believed by Buddhists to be the final day 
of the Bardo Period (n the intermediate sfate 
between death and rebirth)Lễ mà gia đình người 
chết cử hành vào ngày cuối của thời kỳ “Thân 

Trung Ấm”. 

Forty-six Rainy Season Retreafts of the 

Buddha: Bốn Mươi Sáu Mùa An Cư Kiết Hạ 

Của Đức Phật. 

1) Rsi-patana. 

2-4)RaJagrha (skÐ: Vương Xá. 

53) Vaisali: Tỳ Xá Ly. 

6)_ Mankula-parvata. 

7) Trayastrimsa Heaven: Đao Lợi Thiên. 

§)_ Bhesakalavana (gần Summanra-giri). 

9) Kausambi: Kiều Thường Di. 

10) Parikeyyaka. 

11) Nala. 

12) Veranja. 

13) Caliya-parvata. 

14) Jetavana In Sravasti: Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong 
thành Xá Vệ. 

15) Kapilavastu: Thành Ca Tỳ La Vệ. 

16) AlavI. 

17) RaJagrha: Thành Vương Xá. 

18-19) Caliya-parvafta. 

20) Rajagrha: Thành Vương Xá. 

21-46)]etavana In Sravasti: Tịnh Xá Kỳ Hoàn 
trong thành Xá Vệ. 

Forty teeth: Bốn mươi cái răng—See Thirty-two 

auspicious marks. 

Forty-two Sections Sutra: Dvachatvarimshat- 

khanda-Sutra (skt——Kinh Tứ Thập Nhị Chương— 

Sutra in Forty-Two Sectons. The first Buddhist 

written work in Chinese language, the essential 


four 


memorial 


1691 


teachngs of the Lesser Vehicle, such as 
1mpermanence and desire or craving. The sutra 
was translated ¡into Chinese by (attributed to) 
Kasyapamatanga and Gobharana (Chu-Fa-Lan), 
the first Indian monks to arrive officially in China. 
lt was, however, probably first produced in China 
¡n the Chin dynasty—Kinh Bốn Mươi Hai Chương. 
Kinh đầu tiên được dịch sang tiếng Trung Hoa, 
kinh chứa đựng những lý thuyết chính yếu về 
Tiểu thừa như các khái niệm về ham muốn hay 
vô thường. Kinh được các Ngài Ca Diếp Ma Đằng 
và Trúc Pháp Lan (những sư Ấn Độ đầu tiên đến 
Trung Quốc) dịch sang Hán tự. Tuy nhiên, mãi 
đến đời Tấn mới được ¡n ấn và lưu hành. 
Forty-two species of ignorance: Tứ Thập Nhị 
Phẩm Vô Minh—Bốn mươi hai phẩm vô minh— 
The forty-fwo specles of ignorance which, 
according to the T”Ien-t a1, are to be cut off in the 
forty-two stages—Thiên Thai Viên Giáo đoạn trừ 
42 vỊ. 
1-10)The ten grounds: 
ørounds. 
11-20)Ten necessary activities: Thập Hạnh —See 
Teen necessary practices of a Bodhisattva. 
21-30)jTen kindls of dedication-Thập Hỗi 
Hướng—See Ten kinds of dedication. 
31-40)Ten stages: Thập Địa—See Ten grounds. 
41) The fifty-first in the fiffy-two stages ftoward 
the Budhahood or the balanced state of truth: 
Đẳng Giác—See Samyak Sambodhi. 
42) The wonderful enlightenment: Diệu Giác— 
See Fine state of truth. 
Foster father: Dưỡng phụ. 
Foster mother: Dưỡng mẫu. 
Foster someone: Bảo dưỡng ai. 
Fo-Teng-Shou-Hsun: Thiền sư Phật Đăng Thủ 
Tuân (1079-1134)—Zen master Fo-Teng-Shou- 
Hsun, a famous Chinese Zen master, was born in 
1079. He began to study Zen under Kuang-Chien- 
Ying. He came later to T”ai-Ping, where Fo-Chien 
resided, but was at a loss how to take hold of Zen. 
He put a seal on his bedding and made this vow: 
“If I do not attain the experience of Zen ¡n this 
life, this wIll never be spread to rest my body in.” 
He sat in meditation during the day, but the nipht 
was passed standing up. He applied himself to the 
monastery Zen most assiduously as 1f he had lost 


Thập Trụ—See Ten 





his parents. Seven weeks thus elapsed—Thiển sư 
Phật Đăng Thủ Tuân (1079-1134), người Trung 
Hoa. Ngài khởi sự theo học Thiển với Quảng 
Giám Anh. Sau đó đến Thái Bình, nơi Phật Giám 
cư ngụ, nhưng không biết làm cách nào để nắm 
được Thiển. Sư quấn chăn lại thể rằng: “Đời nầy 
mà không thấu suốt lẽ Thiền, sẽ không bao giờ 
giở chăn ra mà nằm nghỉ.” Ngày ngồi thiển, đêm 
đứng dậy, sư dốc chí tỉnh nghiên Thiển cần mẫn 
cơ hồ như mất cha mất mẹ. Cứ bẩy ngày, rồi bẩy 
ngày như thế trôi qua. 

* When Fo-Chien gave a sermon saying, “A 
world of multiplicities 1s all stamped with the 
One.` Tis opened the eye of Shou-Hsun. Fo- 
Chien said: “What a pity that the lustrous gem 
has been carried away by this lunatic!” He 
then said to Shou-Hsun: “According to Ling- 
Yun, “Since I once saw the peach bloom, I 
have never again cherrished a doubt.` What Is 
this when no doubfs are ever cherrished by 
anybody?”—Nhân lúc Phật Giám thượng 
đường thuyết pháp, rằng: “Sum la vạn tượng 
được ấn thành Nhất pháp.” Nhờ đó mà Thủ 
Tuân sáng mắt ra. Phật Giám bảo: Tiếc thay 
một hạt minh châu bị gã phong điên lượm 
được.” Rồi Phật Giám bảo Thủ Tuân: Linh 
Nguyên nói rằng “nhất kiến đào hậu, trực chí 
như kim bất cánh nghi (một lần từ thấy hoa 
đào đó, cho đến bằng nay hết cả ngờ). Cái 
chỗ người ta không còn ôm ấp mối ngờ ấy là 
gì?” 

* Shou-Hsun answered, “Don”t say that Ling- 
Yun never cherrishes a doubt; It is In fact 
1mpossible for any doubt to be cherrished 
anywhere even now.—Thủ Tuân đáp: 
“Đừng nói Linh Nguyên không hề ôm ấp một 
mối ngờ; thực tình chính nay chẳng thể có 
mối ngờ bị ôm ấp ở đầu cả.” 

* Fo-Chien said: “Hsuan-Sha criicized Ling- 
Yun, saying: “You are al ripht as far as you 
go, but you have not yet really penetrated.' 
Now tell me where Is this unpenetrated 
spot.”—Phật Giám nói: “Huyền Sa quở Linh 
Nguyên rằng “Đúng thì đúng đấy, nhưng chưa 
thật thấu triệt. Giờ hãy bảo cho ta biết cái 
chỗ thấu triệt này ở đâu?” 

*.. Shou-Hsun replied: “Most deeply Ï appreciate 
your srand-motherly kindness—Thủ Tuân 


1692 


đáp: “Con cảm kích sâu đậm tấm lòng thiết 
tha như bà mẹ của thây.” 
Fo-Chien gave his approval to this remark. 
Thereupon, Shou-Hsun produced the 
following stanza—Phật Giám đồng ý lời giải 
bày nây. Rồi thì Thủ Tuân làm một bài kệ: 

All day he has been looking at the sky 

yef 

without lifting his head, 

Seeing the peach in full bloom he has 

for the first time raised his eyebrows: 

Mind you, however, 

there”s still a world-enveloping net 

Only when the last barrler-gate 1s broken 

through, there 1s complete rest. 

Trọn ngày nhìn trời mà không ngẩng đầu 

Khi thấy hoa đào rậm rạp mới nhướng mi 

Giả sử cho ngài có lưới trùm trời đất 

Qua khỏi quan ải rồi hãy nghỉ đi. 

(Chung nhật khán thiên bất cử đầu 

Đào hoa lạn mạn thủy đài mâu 

Nhiêu quân cánh hữu già thiên võng 

Thấu đắc lao quan tức tiện hưu). 
Yuen-Wu-Fo-Kuo who heard of this had 
misgIving Shou-Hsun's 
affainment he would gIve It a test and see for 
himself how genuine Shou-Hsun was. He 
called him In and had a walk with him in the 
mourntain. When they came to a deep pool, 
Fo-Kuo rudely pushed his companon 1nto the 
water. No sooner he did this than he asked: 


some about 


“How about Niu-TI”ou before he saw the 
Fourth Patriarch?” Shou-Hsun replied: “Deep 
1s the pool, many are the fish.” Fo-Kuo asked 
agal: “How afterwards?” Shou-Hsun replied: 
“The hiph trees Invite a breeze.” Fo-Kuo 
asked: “How when he 1s seen and not seen?” 
Sho-Hsun replied: “The legs stretched are the 
legs bent.” The test fully satisfied Fo-Kuo, 
who was by the way Shou-Hsun's uncle In 
faith—Viên Ngộ Phật Quả, nghe chuyện này, 
hơi ngờ chỗ chứng của Thủ Tuân. Ngài nghĩ, 
phải để tự mình chứng kiến thực tình Thủ 
Tuân là như thế nào. Ngài cho gọi sư đến và 
cùng đi dạo núi với sư. Khi họ đến một đầm 
nước sâu, Phật Quả đẩy mạnh đồng hành của 
mình xuống nước. Không đợi lâu, ngài hỏi 
ngay: “Trước khi Ngưu Đầu chưa thấy Tứ Tổ 


thì sao?” Thủ Tuân trả lời: “Đầm sâu, nhiều 
cá.” Phật Quả hỏi tiếp: “Về sau thì sao?” Thủ 
Tuân đáp: “Cây cao vời gió.” Phật Quả lại 
hỏi: “Khi thấy và chưa thấy thì sao?” Thủ 
Tuân đáp: “Chân co chân duỗi.” Cuộc thử 
thách hoàn toàn vừa ý Phật Quả, và do đó, 
Phật Quả đã là bá phụ của Thủ Tuân về mặt 
chánh tín. 
Fo-T°u-Teng (232-348): Name of a Central 
Asian monk who settled in Lo-Yang, where he 
became an advisor to the emperor Shih-lo of the 
Later Chou. He ¡1s reported to have been 
responsible for establishing the order of Chinese 
nuns—Tên của một vị Tăng vùng Trung Á, định 
cư tại thành Lạc Dương, tại đây ông làm quốc sư 
cho vua Shih-lo, về sau này tới nhà Châu. Người 
ta tường thuật rằng ông là người chịu trách nhiệm 
cho việc thiết lập giáo hội Tỳ Kheo Ni đầu tiên 
tại Trung Hoa. 
Fouguen (jap): Phổ Hiền—See Samantabhadra. 
Eoul language: Lời thô tục —Bad language—— 
Coarse language. 
Found (v): Khai sáng——To establish. 
Found the Sangha (Order of Monks): Thành 
lập Giáo Hội. 
Found (v) a school: Samaropa (skt—Kiến 
Lập —To build—To establish—To errect—To set 
up—To found a school, sect, thought or pracftlce— 
Xây dựng——Thành lập—Sáng lập. 
Found a sect: Khai pháp. 
Found a society: Lập hội. 
Found a teaching: Khai pháp. 
Foundation (n): Nền móng——Establishment. 
Foundation of Earth: Bản tế— The deepest 
layer of the earth is made of diamond and serves 
as its foundation—Lớp kim cương nằm sâu trong 
lòng đất làm nền tảng cho quả địa cầu. 
Foundation for the Preservafon of the 
Mahayana Tradition (FPMT): Tổ Chức Bảo 
Tồn Truyền Thống Đại Thừa—Tibetan Buddhist 
Organization founded by two Gelukpa teachers, 
Lama Tupden Yeshe (1935-1984), and Lama 
Tupden Zopa Rinpoche (1946 - ) in 1975. It grew 
quickly and now claims II0 centers around the 
world. Its headquarters are at Kopan Monasftery in 
Kathmandu, Nepal. According to Lama Yeshe, If 


1693 


was created “for all mother sentient beings. It 
aims to help the dharma knowledge-wisdom 
develop In the human consciousness. This 1S 1S 
only reason to exist.”—Một tổ chức Phật giáo Tây 
Tạng được 2 vị thầy của trường phái Gelukpa 
sáng lập vào năm 1975, thứ nhất là Lạt Ma 
Tupden Yeshe, và thứ nhì là Lạt Ma Tupden Zopa 
Rinpoche. Tổ chức này lớn mạnh nhanh chóng và 
hiện giờ tuyên bố rằng mình có 110 trung tâm 
trên thế giới. Trụ sở chính đặt tại Tu Viện Kopan 
ở Kathmandu, Nepal. Theo Lạt Ma Yeshe, tổ 
chức này được lập ra vì toàn thể chúng sanh. Mục 
đích của tổ chức giúp cho chúng sanh đạt được tri 
thức về Phật Pháp. Và đây là lý do duy nhất để tổ 
chức này tỒn tại. 

Foundation texts: Bổn Thư_Giáo Thư Bổn 
Môn——The foundation books of any school. 
Foundatfion texts of the esoteric school: Mật 
kinh. 

Founder (n): Tổ Sư_-The Buddha was the 
founder of the First Order of Buddhist Monks— 
Đức Phật là vị sáng lập ra Giáo Hội Phật giáo đầu 
tiên. 

(The) founder of the Ly Dynasty: Thái Tổ 
(người sáng lập) nhà Lý. 

Founder of a religion: Giáo Chủ—The founder 
of a relipion, 1e. The sakyamuni Buddha—VỊ 
khai sáng nên đạo, như Đức Phật Thích Ca Mâu 
ÑI. 

Founder of the Sankhya philosophy: Kapila 
(sk)—§ố Luận Ngoại Đạo Sư—Founder of the 
Sankhya philosophy (Tăng Khư Luận). lt is an 
attempt to place all concepts in twenty-five 
categories, with Purusa at the head and the others 
in ordered progress. It also teaches “the eternity 
and multiplicity of souls.” Vasubandhu wrote in 
criticism of the system—Kiếp Tỳ La là người 
sáng lập ra Số Luận Ngoại Đạo. Bộ luận cố đặt 
vạn pháp trong 25 đế. Thiên Thân Bồ Tát đã viết 
Chân Thực Luận để phá lại bộ Tăng Khư Luận 
nầy—See Sankhya philosophy. 

Founder of a sect: Khai tổ—The founder of a 
clan or school—Vị sơ tổ sáng lập ra một tông 
phát. 

Founding patriarch: Tổ Sư—Patron sain— 
Founder——Patriarch —The first teacher, or leader, 
or founder of a school (sect) or the great masfers 


who have received and formally transmitted the 

Buddha”s Dharma. The First Indian Patriarch who 

received “mind approval” from the Buddha was 

Maha-Kasyapa. The act was called “Mind to 

mind” transmission, and had been passed on down 

the line. There are twenty-eight patriarchs In India 
and six In China. From the First Patriarch to Hui- 

Neng, there were thirty-two. However, in China, It 

has particular reference to Bodhidharma——Tổ hay 

tổ sư là những bậc thây vĩ đại đã nhận và đã 
chính thức truyền bá Phật pháp. Vị Tổ đầu tiên là 
ngài Đại Ca Diếp, được Phật tâm chứng. Tâm 
chứng nây gọi là “Tâm truyền tâm' và tiếp tục lưu 

truyền mãi về sau. Có 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị ở 

Trung Quốc. Từ vị Tổ thứ nhất đến Lục Tổ Huệ 

Năng gồm 32 vị. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, người 

ta đặc biệt nói đến Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma. ** See 

Twenty eight Indian Patriarchs, and Six Chinese 

Patriarchs. 

Founder of a religion: Giáo chủ (the Buddha). 

Founding teacher: Sơ Tổ——Ancestral Teacher. 

Fount (n): Mạch nguồn. 

Fountain (n): Nguồn suối. 

Fountain of the mỉnd: Tâm Nguyên—The 

the mind—The thought-welling 

fountain—Suối nguồn của tâm hay nguồn tâm. 

Tâm là suối nguồn (căn bản) của vạn pháp. 

Four (a & n): Số bốn. 

Four abidings: The four abidings found in the 

three realms of mortality Bốn loại trụ trong 

vòng sanh tử tam giới: 

l) The delusions arising from seeing things as 
they seem, not as they are: Kiến nhứt thiết trụ 
địa—Mọi kiến hoặc trong tam giới. 

2) The desires in the desire realm: Dục ái trụ— 
Tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là nặng 
nhất. 

3) The desires in the form-realm: Sắc ái trụ—Tư 
hoặc hay Ái dục trong sắc giới. 

4) The desires ¡in the formless realm: Hữu ái 
tru—Tư hoặc hay Ái dục trong vô sắc giới. 
Four abodes of mỉndfulness: Smrty-upasthana 
(skt—Four foundations of. mindfulness (n 
Theravada)—Tứ Niệm Trụ —Tứ Niệm Xứ —See 

Four foundations of mindfulness. 

Four afflictions: Tứ Khổ. 


fountan of 


1694 


Four Agamas: Four divisions of the Hinayana 

scriptures—Tứ A Hàm——Bốn bộ kinh A Hàm. 

l) Dirghagamas (skÐ: Trường A Hàm— 
Long work scriptures—Cosmological, 22 
books—22 quyển, tập hợp những kinh 
văn dài. 

2) Madhyamagamas (skt: Trung A Hàm— 
Middle Work——Metaphysical, 60 books—60 
quyển, tập hợp kinh văn không dài không 
ngắn. 

3) Samyuktagama (skÐ: Tạp A Hàm —General 
on dhyana, trance, etc, 50 books—50 quyển, 
hổn hợp của các kinh A Hàm khác. 

4) Ekottarikagamas (skÐ: Tăng Nhứt A Hàm— 
Numerical Arranged SubJects, 5I books—5] 
quyển, sưu tập số của pháp môn. 

Four ailments: Tứ Bệnh The four mistaken 

ways of seeking perfection, mentioned 1n The 

Complete Enlightenment Sutra—Bốn bệnh được 

nói đến trong Kinh Viên Giác: 

l) Works or effort (for the purpose to seek 
perfection 1s an ailment): Tác Bệnh —Sanh 
tâm tạo tác (hay tu hành để cầu viên giác là 
tác bệnh vì tánh viên giác chẳng phải do tạo 
tác mà được). 

2) Laissez-fare: Nhiệm Bệnh —-Tùy duyên 
nhiệm tính (phó mặc cho sanh tử để cầu viên 
giác thì gọi là nhiệm bệnh vì viên giác chẳng 
phải do tùy duyên). 

3) Cessation of all mental operation: Chỉ 
Bệnh—Chỉ vọng tức chân (tịch niệm để cầu 
viên giác là chỉ bệnh, vì viên giác chẳng phải 
do chỉ niệm mà được). 

4) Annihilaton of all desire: Diệt Bệnh —Diệt 
phiền não nơi thân tâm để cầu viên giác gọi 
là diệt bệnh, vì tánh viên giác chẳng phải do 
tịch diệt mà được). 

Four all-embracing virtues: Tứ nhiếp pháp: 

1) Giving what others need In order to lead them 
to love and receive the truth: Bố thí. 

2) Affectionate speech: Ái ngữ. 

3) Conduct profitable to others: Lợi hành. 

4) Cooperation with and adaptation of oneself to 
others: Đồng sự. 

Four all-encompassing vows: Tứ hoằng thệ 

nguyện—See Four universal vows of a Buddha 








or Bodhisattva. 


Four apprehensions of the Awakening of 

faith: Tứ Giác -The four ¡intelligences or 

apprehensions mentioned ¡in the Awakening of 

Eaith (Khởi Tín Luận)—Bốn thứ giác ngộ theo 

Đại Thừa Khởi Tín Luận: 

I) The original apprehension: Bốn Giác—Tự 
tánh thanh tịnh tâm của hết thảy chúng sanh 
vốn dĩ ha vọng niệm và có đức chiếu minh. 

2) Resembling to apprehension: Tương Tự 
Giác Giác được tri kiến và tư hoặc mà la 
được chúng. 

3) Partial apprehension: Tùy Phần Giác—Từng 
phần đoạn vô minh, từng phân giác chân 
giáo. 

4) Enlipghtened apprehension: Cứu Cánh Giác— 
Đã đoạn hết căn bản vô minh, chứng được 
chân giác cứu cánh. 

Four argumentfs from Vasubandhu: Tứ Luận 

Chứng—The four arguments which Vasubandhu 

quoted from the Exegetic Literature. Vasubandhu 

prefers Vasumitra”s opinion (3) as the best of the 
four arpuments though he was not entirely 
satisied with i—Bốn luận chứng mà ngài Thế 

Thân đã trích dẫn từ nền văn học Luận Tạng. 

Trong đó Thế Thân tán đồng quan điểm của Thế 

Hữu (3) là hợp lý nhất trong số bốn luận chứng, 

đù ông không hoàn toàn thỏa mãn với nó. 

l1) Dharmatrata's argument from the difference 
of kind or result, as a gold piece may be made 
into three different articles, yet each retains 
the real nature of gold: Luận chứng của Pháp 
Cứu, bàn về sai biệt giữa phẩm loại hay kết 
quả, như một thoi vàng có thể được làm thành 
ba thứ đồ dùng, nhưng mỗi thứ vẫn giữ y bản 
chất của vàng. 

2) Shosa's areument from the difference of 
mark or factor as the same service can be 
obtaned from three different employees: 
Luận chứng của Diệu Âm, bàn về sai biệt 
tướng dạng hay kiện tố, như cùng một công 
việc có thể đạt đến được bằng ba nhân công 
khác nhau. 

3) Vasumitra”s argument from the difference of 
function or position in accounting where the 
same numeral may be used to express three 
different values, for ¡instance, the numeral 
one may by l or the Index of 10 or of 100 (1 
meter=l0 decimeters=l00  centimeters). 


1695 


According to this argument, 1t Is possible to 
give different values to each of the three 
periods of time, the future is the staøe which 
has not come to function, the present 1s the 
actually functioning sfage, and the past is the 
stapge in which the function has come to an 
end. Owing to the differences 1n stages, the 
three periods are distinctly separate, and all 
things or elements In them are real entities. 
Hence the formula: “The three perlods of 
time, are real and so 1s the entiy of all 
elements at any ¡nstant.”: Luận chứng của 
Thế Hữu, bàn về sai biệt nhiệm vụ hay vị trí, 
như trong kế toán, cùng một con số có thể 
được dùng để diễn tả ba giá trị khác nhau, ví 
dụ như một đơn vị số có thể là một hay chỉ 
cho 10, hay cho 100 (I mét=10 deci-mét=100 
centi-mét). Theo luận chứng nầy thì ta có thể 
đưa ra nhiễu giá trị khác nhau cho mỗi một 
trong ba thời (quá khứ, vị lai, và hiện tại): vị 
lai là giai đoạn chưa hiện hành, hiện tại là 
giai đoạn đang hiện hành thực sự, và quá khứ 
là giai đoạn mà hiện hành đã chấm dứt. Do 
bởi những sai biệt về giai đoạn, nên ba thời 
phân ly rõ rệt, và tất cả các pháp trong đó 
đều là những thực thể có thực. Do đó có công 
thức “Tam Thế Thực Hữu, Pháp Thể Hằng 
Hữu” (ba giai đoạn của thời gian đều có thực 
và do đó thực thể của tất cả các pháp đều 
liên tục là thực hữu). 

4) Buddhadeva' argument from the difference of 
view or relafion, as a woman can at once be 
daughter, wife, and mother according to the 
relation she holds to her mother, her husband, 
and her child: Luận chứng của Giác Thiên, 
sai biệt về quan điểm hay tương quan; như 
một người đàn bà có thể cùng một lúc vừa là 
con gái, là vợ và bà mẹ, tùy theo sự tương 
quan với mẹ, với chồng hay với con của 
mình. 

Four Ariyan lineages: Tứ Thánh Hành—See 

Four holy ways. 

Four Ariyan modes of speech: Tứ Thánh 

NÑgôn—According to the Sang1ti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four Ariyan 

modes of speech—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

trường Bộ Kinh, có bốn Thánh ngôn: 

(A) 


1) Retraining from lying: Ly vọng ngữ. 

2) Refraining from slandering: Ly lưỡng thiệt. 

3) Refraining from abusing or using rude words: 
Ly ác khẩu. 

4) Refraining from ¡iddle gossip: Ly ỷ ngữ. 

(B) There are four more Ariyan modes of 
speech—Bốn Thánh Ngôn Khác: 

l) Staung that one has not seen, known what 
one has not seen: Không thấy nói không thấy. 

2) Staung that one has not heard, known what 
one has not heard: Không nghe nói không 
nghe. 

3) Stating that one has not sensed, known what 
one has not sensed: Không nghĩ nói không 
ngÌĩ. 

4) Stating that one has not known, known what 
one has not known: Không biết nói không 


biết. 
(C) Four more Ariyan modes of speech—Bốn 
Thánh Ngôn Khác: 


l) Staung that one has seen, known what one 
has seen: Thấy nói thấy. 

2) Staung that one has heard, known what one 
has heard: Nghe nói nghe. 

3) Stating that one has sensed, known what one 
has sensed: Nghĩ nói nghĩ. 

4) Stating that one has known, known what one 
has known: Biết nói biết. 

Four arfs: Tứ Thuật—Bốn nghệ thuật. 

1) Playing music instrument: Cầm—Đàn hát. 

2) Playing chess: Kỳ—Đánh cờ. 

3) Poetry: Thi —Thi thơ. 

4) Painting: Họa—Họa vẽ. 

Four of ascetic pracfictioners: Hành Tứ Y— 

Tứ Thánh Chủng—Bốn thứ mà người tu khổ hạnh 

phải tuân theo. 

1) Patched or rag clothing: Mặc quần áo bá nạp. 

2) Begging for food: Khất thực. 

3) Sitting under trees: Ngồi nơi gốc cây. 

4) Always punfy the body and mind with 
precepts and spiritual means: Luôn thanh lọc 
thân tâm bằng giới luật. 

Four aspects of Amitabha Pietism: Bốn Sắc 

Thái Tín Ngưỡng Di Đà ——According to the Pure 

Land Sects, Amitabha Buddha is more than one of 

the five Buddhas, although his land ¡is laid in the 

Western Quarter; ¡instead, he ¡is one of the 

prncipal Buddha In Buddhism. Thus we see the 


1696 


Ideas of the Amitabha schools concerning the 
Buddhological principle of Mahayana. According 
to the theory of “original immanence” of T”len- 
T”ai and the “two essences In one” theory of the 
Shingon, the principle of “one-is-all and all-are- 
one” wIll be readily admitted. Of the five Wisdom 
Buddhas, Amitabha of the West may be identical 
with the cenral Mahavairocana, the Buddha of 
homo-cosmic Identity. Amitabha”s original vows, 
his attainment of Buddhahood of Inifite Light and 
Life, and his establishment of the Land of Bliss 
are al fully described In the Sukhavati text. Ït 1s 
but natural that Sakyamuni Buddha, who hinted to 
his disciples In the Lotus Sutra not to regard 
Amitabha Buddha as a Buddha of eighty years of 
age with a small stature, for he Is In reality a 
Buddha of remote ages and of world-wide 
pervasions, should be identified with the Budha of 
Infimte Lipht and Life. A complete reliance on 
such a Buddha”s power will be a reasonable 
outcome of this teaching. Sakyamuni Buddha 
1nsisted on an absolute faith in Amitabha Buddha 
because faith alone beIng the cause of salvation. 
According to Prof. Junjro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Amitabha- 
pletism 1s of four aspects—Theo Tịnh Độ tông, 
Phật Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như 
Lai mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ 
không ở Trung Ương, Ngài là một trong những vị 
Phật chính trong Phật giáo. Do vậy chúng ta thấy 
được các quan niệm của các tông phái Di Đà về 
vấn đề Phật Đà Luận của Đại Thừa. Theo thuyết 
“Tánh Cụ” của tông Thiên Thai và “Lưỡng Bộ 
Bất Nhị” của tông Chân Ngôn, nguyên lý “ 
trong tất cả và tất cả trong một” đã được sẵn sàng 
chấp nhận. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật 
Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất với Trung 
Ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của pháp 
giới thể tánh. Các bản nguyện của Ngài, sự chứng 
quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự 
thiết lập Cực Lạc Quốc Độ được mô tả đây đủ 
trong Kinh A Di Đà. Lẽ đương nhiên khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, trong Kinh Pháp Hoa, ẩn dụ 
cho các đệ tử rằng không nên xem Ngài như vị 
Phật 80 tuổi già với vóc người nhỏ thó, bởi vì 
Ngài thực sự là một vị Phật lâu đời lâu kiếp, và 
hiện thân đầy khắp vũ trụ; phải coi Ngài như là 
một với Đức Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng 


một 


Thọ. Phật Thích Ca đã nhấn mạnh vào đức tin 

tuyệt đối nơi Phật A Di Đà. Tín tâm là phương 

tiện duy nhất để giải thoát. Theo Giáo Sư Junjiro 

Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 

tín ngưỡng Di Đà gồm có bốn sắc thái. 

I) The aspect of T'ilen-T?ai and Shingon, In 
which Amitabha Buddha 1s one of the five 
Wisdom Buddhas (Dhyani-Buddhas) 
governng the Western Quarter, having 
Mahavairocana (the Great Sun Buddha) at the 
center: Sắc Thái Thiên Thai và Chân Ngôn, 
theo đó Phật Di Đà là một trong Ngũ Trí Như 
Lai, ngự ở Tây phương, có Đức Đại Nhật Như 


Lai ở giữa. 
2) The aspect of combining reciing Amitabha 
Buddha's name and cultivating 


(Yuzunembutsu), in which the value of one”s 
faith in Amitabha 1s transferable to another 
Or Vice versa, I.e., reliplon of mutual help 
with faith: Sắc thái dung thông niệm Phật 
theo đó, giá trị của một người tin tưởng nơi 
Phật A Di Đà có thể truyền đến người khác 
và ngược lại. Nghĩa là một tôn giáo hỗ tương 
hỗ trợ bằng đức tin. 

3) The aspect of the Pure Land Sect, in which 
Amitabha Buddha'”s faith 1s taught exclusively 
1n accordance with the three Sukhavati texts 
of the school, especilally based on the 
Buddha's vows: Sắc thái của Tịnh Độ tông, 
theo đó tín ngưỡng Di Đà độc nhất chỉ được 
giảng theo nơi tam kinh Tịnh Độ, đặc biệt căn 
cứ trên những lời nguyện của Đức Phật A Di 
Đà. 

4) The aspect of the Shingon Sect, in which the 
faith is taught strictly in accordance with the 
eiphteeth vow of Amitabha Buddha described 
¡n the larger Sukhavati text: Sắc thái của tông 
Chân Ngôn, theo đó tín ngưỡng nây được 
giảng dạy một cách chặt chế theo nguyện thứ 
18 của Phật A Di Đà, mô tả trong kinh 
Trường Di Đà —See Forty-eight vows of 
Amritabha (18). 

Four balanced states which transcend the 


world of matter: Tứ Vô Sắc Định— The four 
balanced states which transcend the world of 
matter, the last four of the twelve đhyanas—Bốn 
trạng thái thiển định cuối cùng trong thập nhị 
thiển định. 


1697 


l1) Balance In Infinite space in which the mind 
becomes void and vast like space: Không Vô 
Biên Xứ Định— Trạng thái thiền định trong 
đó tâm trống rỗng như hư không. 

2) Balance ¡n infinite consciousness in which the 
poWwer of perception and understanding are 
unlimited: Thức Vô Biên Xứ Định — Trạng 
thái thiển định trong đó khả năng hiểu biết 
không còn giới hạn. 

3) Balance In not having anything in which the 
discriminative powers of mind are subdued: 
Vô Sở Hữu Xứ Định— Trạng thái thiển định 
trong đó sự phân biệt của tâm bị chế ngự. 

4) Balance In transcendence of thinking and not 
thmnking: The realm of consciouness or 
knowledge without thought 1s reached—The 
intuitive wisdom—Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ Định— Trạng thái siêu việt thiển định của 
tưởng và phi tưởng. 

Four bandhanas: Tứ Phược. 

(A) 

1) Desire: Tham dục. 

2) Possession or existence: Chấp thủ. 

3) Smoke of ignorance: lgnorance—SI mê—— 
Mây mù vô minh. 

4) Unenlightened views: Tà kiến. 

(B) 

1) Desire: Tham dục. 

2) Resentment: Dust-storms of hate—Sân hận. 

3) Heretical morality: Tà giới. 

4) Egoism: Chấp ngã. 

According to the SangIti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four tIes 

(gantha)— Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có bốn hệ phược: 

l1) The body tie of hankering (abhijJjha): Kaya- 
gantha (p)— Tham Thân Hệ Phược: . 

2) Tie ofill-will: Vyapada (p)—Sân Thân Hệ 
Phược. 

3) Attachment to rite and ritual: Silabbata- 
paramasa (p)—Giới Cấm Thủ Thân Hệ 
Phược. 

4) Dogmatic fanaticism: Idam-sacca-bhinivesa 
(p)—Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược. 

Four bases of mỉndfulness: Tứ Niệm Xứ —See 

Four kinds of mindfulness. 

Four basic subjects of Buddhist meditation: 

Tứ Niệm Trú—According to Zen Master Thích 


Nhất Hạnh ¡in the explanation of the first 
Awakenng ¡1n the Sura (On The Eight 
of the Great Beings, the Íirst 
awakening explains and clarifies the four basic 


Realizations 


subJects of Buddhist medifation: impermanence, 
suffering, no-self, and Impurity. If we always 
remember and meditate on these four princIples 
of reality, we will gradually be released from the 
round of birth and death (samsara)—Theo Thiển 
Sư Thích Nhất Hạnh trong phần giải Kinh Bát Đại 
Nhân Giác, thì đoạn kinh nói về điều giác ngộ thứ 
nhất là đoạn kinh thuyết minh về phép “Tứ Niệm 
Trú.” Tứ niệm trú là bốn phép thiển quán căn bản 
của đạo Phật, là sự nhớ nghĩ thường trực về bốn 
đặc tính của thực hữu: vô thường, khổ không, vô 
ngã và bất tịnh. Nếu chúng ta biết quán sâu vào 
những thứ nầy một cách cần mẫn thì có thể dần 
dần thoát ly được thế giới sinh tử. 

l) Impermanence or the impermanent nature of 
all things: Vô Thường hay bản chất vô thường 
của vạn hữu—All things in this world, 
including human life, mounfains, rivers, and 
poliical systems, are consfantly changing 

This is called 

1mpermanence ¡In each moment. Everything 

passes through a period of bírth, maturity, 
transformation, This 
destruction 1s called impermanence 1n each 


from moment to moment. 


and  destruction. 
cycle. To see the impermanent nature of all 
things, we must examine this closely. Doing 
so will prevent us from being imprisoned by 
the things of this world—Mọi vật trên thế 
gian nây biến đổi trong từng giây từng phút, 
đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên thế 
gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ 
chính trị, vân vân, đều phải trải qua những 
giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy 
được gọi là “Nhất kỳ vô thường.” Phải quán 
sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô 
thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái 
ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và 
không bị sự vật lôi kéo ràng buộc. 

2) Suffering from the Iimpermanent nature of 
things: Khổ Không—The ancient people of 
India said that all things are composed of four 

earth, water, fire, and 

Acknowledging this, Buddhas 

Bodhisattvas understand that when there 1s a 


elements: aïr. 


and 


1698 


harmonious relatonship among the four 
elements, there 1s peace. When the four 
elements are not in harmony, there 1s 
suffering. Because all things are created by a 
combination of these elements, nothing can 
exist Iindependently or permanently. All 
things are impermanent. Consequently, when 
we are caupht up ¡n the things of the world, 
we suffer from their Impermanent nature. 
And since all things are empty, when we are 
caught up by things, we also suffer from theIr 
emptiness. Awareness of the existence of 
suffering leads us to begin to practice the way 
Of realization. This 1s the first of the Four 
Noble Truths. When we lose awareness of 
and do not meditate on the existence of 
sufering ¡1n all things, we can easily be 
pushed around by passions and desires for 
worldly things, Increasinply destroying our 
lives In the pursuit of these desires. Only by 
being aware of suffering can we find 1s 
cause, confront It directly, and eliminate 1t— 
Người Ấn Độ xưa có quan niệm về tứ đại, 
cho rằng bản chất của sự vật là đất hay yếu 
tố rắn chắc, nước hay yếu tố lưu nhuận, lửa 
hay yếu tố nhiệt lượng, và gió hay yếu tố 
năng lực, gọi chung là tứ đại. Bậc giác ngộ 
thấy rằng vì sự vật là do tứ đại kết hợp, cho 
nên khi có sự điều hòa của tứ đại thì có sự an 
lạc, còn khi thiếu sự điều hòa ấy thì có sự 
thống khổ. Vạn vật vì do tứ đại kết hợp, 
không phải là những cá thể tổn tại vĩnh cữu, 
cho nên vạn vật có tính cách hư huyễn, trống 
rỗng. Vạn vật vì vô thường, nên khi bị rằng 
buộc vào vạn vật, người ta cũng bị sự vô 
thường làm cho đau khổ. Vạn vật vì trống 
rỗng cho nên khi bị ràng buộc vào vạn vật, 
người ta cũng bị sự trống rỗng làm cho đau 
khổ. Nhận thức được sự có mặt của khổ đau 
là khởi điểm của sự tu đạo. Đó là chân lý thứ 
nhất của Tứ Diệu Đế. Mất ý thức về sự có 
mặt của khổ đau, không quán niệm về tính 
cách khổ đau của vạn hữu thì dễ bị lôi kéo 
theo vật dục, làm tiêu mòn cuộc đời mình 
trong sự đuổi theo vật dục. Thấy được khổ 
đau mới có cơ hội tìm ra nguyên nhân của 
khổ đau để mà đối trị. 


3) Selflessness: Vô Ngã The nature of our 


bodies. Buddhism teaches that human beings” 
bodiles are composed of five agpregafes, 
called skandhas In Sanskrt. lf the form 
created by the four elemenífs is empty and 
without self, then human beinsgs' bodIies, 
created by the uniicatlon of the five 
skandhas, must also be empty and without 
self. Human beIngs” bodies are Iinvolved In a 
transformation process from second to 
second, minute to minute, continually 
©€xperiencing impermanence In each momeii. 
By looking very deeply ¡into the five 
skandhas, we can experience the selfless 
nature of our bodies, our passage through 
bíth and death, and emptiness, thereby 
destroying the illusion that our bodies are 
permanent. In Buddhism, no-self 1s the most 
Iimportant subject for mediaton. By 
meditating no-self, we can break through the 
barrier between self and other. When we no 
longer are separate from the universe, a 
completely harmonious existence with the 
universe 1s created. We see that all other 
human beiIngs exist In us and that we exist In 
all other human beings. We see that the past 
and the future are confained in the present 
moment, and we can penetrate and be 
completely liberated from the cycle of birth 
and death Tính cách vô ngã của tự thân. 
Đạo Phật dạy rằng con người được năm yếu 
tố kết hợp nên, gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm 
giác, tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức. 
Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống 
rỗng, không có thực chất thì con người, do 
ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh 
cữu, hay một chủ thể bất biến. Con người 
thay đổi từng giây từng phút, cũng trải qua 
sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Nhờ 
nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy “Ngũ ấm 
vô ngã, sinh diệt biến đổi, hư ngụy không 
chủ” và đánh tan được ảo giác cho rằng thân 
nầy là một bản ngã vĩnh cữu. Vô Ngã Quán 
là một để tài thiển quán quan trọng vào bậc 
nhất của đạo Phật. Nhờ Vô Ngã Quán mà 
hành giả tháo tung được biên giới giữa ngã 
và phi ngã, thấy được hòa điệu đại đồng của 
vũ trụ, thấy ta trong người và người trong ta, 


4) 


16099 


thấy quá khứ và vị lai trong hiện tại, và siêu 
việt được sinh tử. 

Impurity: Bất Tịnh —Tính chất bất tịnh của 
thân tâm—lImpurity 1s the nature of our 
lmpurty means the 
absence of an Immaculate state of being, one 
that is neither holy nor beautiful. From the 
psychological and physiological standpoint, 
human beinøs are Impure. This 1s not negative 
Or pessimistic, but an obJective perspecfIve on 
human beinøs. lf we examine the consfituents 
of our bodles from the haïr on our head to the 
blood, pus, phlegm, excrement, urine, the 
many bacteria dwelling in the intestines, and 
the many diseases present walting for the 
opportumfy to develop, we can see clearly 
that our bodies are quite impure and subject 
to decay. Our bodles also create the 
motfivafion to pursue the satisfaction of our 
desires and passions. That Is why the sutra 
regards the body as the place where misleads 
gather. Let us now consider our psychological 
sfate. Since we are unable to see the truth of 
Impermanence, suffering, and the selfless 
nature of all things, our minds often become 
the victims of greed and hatred, and we act 
wrongly. So the sutra says, “The mind 1s the 
source of all confusion.”—Bất tịnh có nghĩa 
là không tinh sạch, không thánh thiện, không 
đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý 
và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây không 
phải là một cái nhìn tiêu cực hay bï quan, mà 
chỉ là cái nhìn khách quan về con người. 
Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên 
đỉnh đâu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước 
tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và 
những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta 
thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần 
sinh lý đó cũng là động lực thúc đẩy ta đi tìm 
sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân 
thể là nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm 
lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, 
khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm 
ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng 
thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà chúng 
ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói 
“tâm là nguồn suối phát sinh điều ác.” 


bodiles and minds. 


Four basic ways to subdue greed, anger and 

delusion: Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si—The 

karma of greed, anger and delusion manifest 
themselves In many forms, which are Impossible 
to describe fully. According to Most Venerable 

Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 

Theory and Practice, there are four basic ways to 

subdue them. Depending on the circumstances, 

the practitioner can use either one of these four 
methods to counteract the karma of greed, anger 
and delusion—Nghiệp tham sân sĩ biểu hiện dưới 
nhiều hình thức, không thể tả xiết! Theo Hòa 

Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập 

Yếu, có bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo 

trường hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn 

cách nầy để đối trị tham sân sĩ. 

l) Suppressing afflictions with the mind: Dùng 
Tâm Đối trị —There are only two points of 
divergence between the deluded and the 
enliphtened, i.e., Buddhas and Bodhisattvas: 
purifty 1s Buddhahood, defilement 1s the sfate 
of sentient beings. Because the Buddhas are 
in accord with the Pure Mind, they are 
enliphtened, fully endowed with spirtual 
powers and wisdom. Because senftient beings 
are atfached to worldly Dusts, they are 
deluded and revolve in the cycle of Birth and 
Death. To practice Pure Land 1s to go deep 
mo the Buddha Recftation Samadhi, 
awakening to the Original Mind and attaining 
Buddhahood. Therefore, If any deluded, 
agitated thought develops during Buddha 
Recttation, it should be severed immediately, 
allowing us to return to the sfate of the Pure 
Mind. This ¡is the method of counteracting 
afflictions with the mind—Người mê với bậc 
giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư 
Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do 
thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần 
thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần 
nhiễm nên mê hoặc, bị luân hổi sanh tử. Tu 
Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội 
để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. 
Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một 
vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền 
phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách 
dùng tâm để đối trị. 


2) 


3) 


1700 


Suppressing afflictions with noumenon: Dùng 
Lý Đối Trị —When deluded thoughts arise 
which cannot be suppressed with the mind, 
we should move to the second stage and 
“visualize  princIples.” example, 
whenever the affliction of preed develops, we 
should visualize the principles of Impurity, 
suffering, 
Whenever the affliction of anger arIses, We 
should visualize the principles of compassion, 
forgiveness and emptiness of all dharmas— 
Nếu khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn 
trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai 
là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm 
tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô 
thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát khởi, 
quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, 
các pháp đều không. 

Supressing afflictions with phenomena: Dùng 
Sự Đối Trị —People with heavy karma who 
cannot suppress their afflictions by visualizing 
principles alone, We€ should  use 
“phenomena,” that Is external forms. For 
example, individuals who are prone fo anger 
and delusion and are aware of the1r 
shortcomings, should, when they are on the 
verge of bursting Into a quarrel, immediately 
leave the scene and slowly sip a glass of cold 
water. Those heavily afflicted with the karma 
of lust-attachment who cannot suppress theIr 
afflicions  through 
principle,” should arrange to be near virfuous 
Elders and concentrate on Buddhist activities 
or distant travel, 
memorles gradually as mentioned in the 
saying “out of sipht, out of mind.” This 1s 
because beings" closely 
parallel their surroundings and environment. 
If the surroundings disappear, the mind loses 
1ts anchor, and gradually, all memories fade 
away—Những kẻ nặng nghiệp, dùng lý đối 
trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là 
dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh dễ sân 
sỉ, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay 
sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ 
một ly nước lạnh để dần cơn giận xuống. 
Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn 
không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng 


For 


Impermanence, and no-self. 


“visualization of 


(O Overcome lust and 


sentient minds 


4) 


thượng, làm Phật sự nhiễu, hoặc đi xa ra để 
quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm 
ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi tâm chúng sanh 
y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ 
nương, lần lần sẽ phai nhạt. 

Suppressing afflicions with repentance and 
recitation: Dùng Sám Tụng Đối Trị—lIn 
addition to the above three methods, which 
range from the subtle to the øross, there 1s 
also a fourth: repenfance and the recifation of 
sutras, mantras and the Buddha°s name. If 
performed  regularly, repentance 
recitatlon eradicate bad karma and generate 
merit and wisdom. For this reason, many 
cultivators In times past, before receiving the 
precepts or embarking upon some great 
Dharma work such as building a temple or 
translating a sutra, would vow to recife the 
Great Compassion Mantra tens of thousands 
Of times, or to recIte the entire Larger Prajna 
Paramita Sutra, the longest sutra In the 
Buddha canon. In the past, during lay retreats, 
I a praciloner had heavy karmic 
obsfructions and could not recite the Buddha”s 
name with a pure mind or clearly visualize 
Amitabha Buddha, the presiding Dharma 
Master would usually advise him to follow 
the practice of “bowing repentance with 
incense.” This method consists of lighting a 
long Incense stick and respectfully bowing In 
repenftance while uttering the Buddha's 
name, until the stick is burnt out. There are 
cases of individuals with heavy karma who 
would spend the entire seven or twenfy-one 
days retreat doing nothing but "bo“ing with 
incense."—Ngoài ba cách trên từ tế đến thô, 
còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì 
tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì chú 
hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng 
lực diệt tội nghiệp sanh phước huệ. Vì thế 
thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay 
sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng 
mấy muôn biến chú Đại Bi, hoặc một tạng 
kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ 
khi họp lại Niệm Phật Đường để kiết thất, 
nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh 
tịnh, hay quán Phật không được rõ ràng, vị 
Pháp sư chủ thất thường bảo phải lạy hương 


and 


1701 


sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, rồi 
thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, 
cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có 
vị suốt trong thời kỳ kiết thất bẩy ngày hoặc 
hai mươi mốt ngày, toàn là lạy hương sám. 

Four benefactions of the order: Tứ Thí—Bốn 

thứ để bố thí của chư Tăng Ni. 

1) Pen: Viết. 

2) Ink: Mực. 

3) Sutras: Kinh. 

4) Preaching: Thuyết pháp. 

Four Bodhisattvas: Tứ Bồ Tát—Bốn vị Bồ Tát. 

1)  Avalokitesvara: Quán Thế Âm Bồ Tát—See 
Avalokitesvara. 

2) Maitreya: Di Lặc Bồ Tát—See Maitreya. 

3) Samantabhadra: Phổ Hiền Bồ Tát—See 


Samantabhadra. 
4) Manjusri: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát—See 
Manjusr1. 


Four Bodhisattvas in the Vajradhatu: Tứ 

Nhiếp Bồ Tát —Tứ Chúng Bồ Tát The four 

Bodhisattvas In the Vajradhatu whose office 1s to 

convert or transform the living—Chỉ bốn vị Bồ 

Tát trong Kim Cang Giới với bốn đức hóa tha: 

I) The Bodhisattva with the Hook: Kim Cang 
câu Bồ Tát. 

2) The Bodhisattva with the Rope: Kim Cang 
Sách Bồ Tát. 

3) The Bodhisatva with the Chain: Kim Cang 
Tỏa Bồ Tát. 

4) The Bodhisatva with the Bell: Kim Cang 
Kinh Bồ Tát. 

Four Bodhisattva winning devices: For the 

purpose of leading all living beings to their goals 

(n Bodhisattva development)—Thường dùng tứ 

nhếp để thành tựu chúng sanh—See Ten 

meritorious deeds (T]). 

Four bodies: Tứ Thân—See Four kayas. 


Four bonds: Four bandhana or bonds—Tứ 
Phược—See bandhanas, Eight 
entanslements or evils and Ten bonds. 

Four books and five classics: Tứ Thư Ngũ 
of  (Confuciansm  teaching 
responsibility and the need to be a good and 
virtuous human being—Bốn quyển thi thơ và năm 
quyển kinh pháp của Khổng giáo, dạy con người 
về nhân đức. 


Four and 


Kinh —Volumes 


Four books of T”ien-T°ai on meditation: Tứ 

Bổn Chỉ Quán—Bốn quyển kinh nói về thiển 

quán của tông Thiên Thai. 

1) Maha-samadhi: Ma Ha Chỉ Quán. 

2) Dhyana-paramita: Thiền Ba La Mật. 

3) Six Wonderful Gates to Meditation: Lục Diệu 
Môn. 

4) Guidelines for Meditation: Tọa Thiển Chỉ 
Yếu. 

Four boundless mỉnds: Tứ vô lượng tâm: 

l1) The heart of great kindness: Từ vô lượng tâm. 

2) The heart of great pity: Bi vô lượng tâm. 

3) The heart of great joy: Hỷ vô lượng tâm. 

4) The heart of  great 1ndifference 
(abandonment): Xả vô lượng tâm. 

Four boundless stations: Tứ Vô Biên Xứ. 

I) The staion of Boundless Empty Space: 
Không vô biên xứ. 

2) The staion of Boundless Consciousness: 
Thức Vô Biên xứ. 

3) The staton of Nothing Whatsoever: Vô sở 
hữu xứ. 

4) The staton of neither thought nor non- 
thought: Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Four Brahmacarins: Tứ Phạm Chí—Bốn vị 

phạm chí quyết trốn tử thần, nhưng đều thất bại— 

The four Brahmacarins who resolved to escape 

death, and yet failed: 

I) To escape death by going to the mountaIn: 
Trốn tử thần bằng cách lên non. 

2) To escape death by going to the sea: Trốn tử 
thần bằng cách xuống biển. 

3) To escape death by flying into the air: Trốn tử 
thần bằng cách bay lên trời. 

4) To escape death by going to the market 
place: Trốn tử thần bằng cách đi vào phố chợ. 

Four braveries and courages being unafraid 

of anything: Tứ Vô Úy—See Four-fold 

Fearlessness. 

Four Buddhas of the four regions: Tứ Phương 

Tứ Phật—Bốn vị Phật ở bốn phương. 

l1) East, the world of abundant fragrance where 
reigns Aksobhya Buddha: Đông phương, thế 
giới Hương Tích có A Súc Bệ Phật. 

2) South, the world of pleasure where reigns 
Ratnaketu Buddha: Nam phương, Hoan Hỷ 
thế giới có Bảo Tướng Phật. 


1702 


3) West, the world of restfullness or Joyful 
comfort where reigns Amitabha Buddha: Tây 
phương, Hoan Lạc thế giới có Vô Lượng Thọ 
Phật. 

4) North, the world of Lotus Adornment where 
reigns Amoghasiddhi Buddha or SakyamuIi: 
Bắc phương, Liên Hoa Trang Nghiêm thế 
giới có VI Diệu Thanh Phật hay Thích Ca 
Mâu Ni Phật. 

Four Buddha-ksetras: 

Buddha-realms. 

Four Buddha-realms: Tứ Độ ——According to 

the Tien-l?ai Sect, there are four Buddha- 

ksetras—Theo Tông Thiên Thai, có Tứ Phật Độ: 

l1) The land of common residence of beings and 
saints: Phàm Thánh Đồng Cư Độ—Cõi Thánh 
phàm đồng cư—Realms where all classes 
dwell (men, devas, Buddhas, disciples, non- 
disciples). Lands where saints (Buddhas and 
Bodhisattvas) and ordinary people (six lower 
and six upper worlds) dwell together—CõI 
nước trong đó hạng Nhân, Thiên, Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cùng ở chung 
với nhau. 

2) The Land of Expediency: Phương Tiện Hữu 
Dư Độ -Temporary realms, the 
occupants have got rid of the evils of 
unenliphtened views and thoughts, but still 
have to be reborn. Land of Expedient 
Liberation, Inhabited by Arhats and lesser 
Bodhisattvas—Chốn vãng sanh của chư A-la- 
hán và những vị Thánh còn kém bậc Bồ Tát, 
những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiền não. 

3) The Land of Real Reward: Thực Báo Vô 
Chướng Ngại Độ —-Realms of permanent 
reward and freedom, for those who have 
attained bodhisattva rank. The Land of Real 
Reward, ¡inhabted by the  highest 
Bodhisattvas—Nơi trụ của chư Bổ Tát sắp 
thành Phật. 

4) The Land of Eternally Quiescent Lipht: 
Realm of eternal rest and light (wisdom) and 
of eternal spirit (dharmakaya), the abode of 
Buddhas; but In reality all the others are 
included ĩn this, and are only separated for 
convenience” sake. The Land of Eternally 
Quiescent Lipht, in which Buddhas dwell— 


Tứ Độ—Sec Four 


where 


Thường Tịch Quang Độ, nơi thường trú của 
chư Phật. 

Four Buddhist Councils: Bốn Hội nghị Phật 

giáo—See Buddhist Councils. 

Four Buddhist holy places: Four Buddhist 

Sacred Places, or Pilgrimage Sites In India—Tứ 

Động Tâm—According to the Buddhist tradition, 

every year Buddhists often go on a pilprim to the 

Buddhist centers in India and Nepal associated 

with the liíe of the Buddha. According to The 

Spectrum of Buddhism, written by Bhikkhu Bodhi, 

while staying In the Sala Grove at Kusinara a few 

hours before he attained parinirvana, the Supreme 

Buddha, at the age of eigphty, addressing the 

Venerable Ananda, his most dutiful and beloved 

attendant about the four holy places of Buddhism. 

The Buddha said: “There are four places, Ananda, 

which devotees should visit with feelings of 

inspiration.”—Theo truyền thống Phật giáo, hằng 
năm Phật tử thường hành hương về những trung 
tâm Phật giáo ở Ấn Độ và Népal có liên hệ với 
cuộc đời của Đức Phật. Theo Phật Giáo Nhìn 

Toàn Diện của Tỳ Khưu Bồ Đề, trong khi ngự tại 

rừng Long Thọ ở Câu Thi Na một vài tiếng đồng 

hồ trước khi Ngài nhập diệt, Đức Phật lúc ấy đã 
tám mươi tuổi, nói với Đại Đức A Nan, vị thị giả 
trung tín và quí mến nhất của Ngài về Tứ Động 

Tâm. Phật nói: “Những Phật tử thuần thành nên 

nhiệt tâm đến viếng với những cảm xúc gợi 

hứng.” 

1) Lumbimi, the birth-place of the Buddha: Nơi 
Đức Phật Đản Sanh —Lumbini Park, now ¡s 
known as Rummindet in Nepal which 1s the 
Bímh Place of Prince Siddhatha (the 
Buddha). Situated one hundred miles north of 
Benares, the full range of the snow-crowned 
Himalayas can be seen—Vườn Lâm Tỳ Ni 
mà bây giờ là Rummindei ở Né-Pal, nơi Thái 
Tử Sĩ Đạt Ta (Phật) đản sanh. Vườn nằm về 
hướng bắc cách Ba La nại một trăm dặm 
Anh, và từ nơi đây người ta có thể nhìn thấy 
trọn vẹn dãy núi Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết 
trắng phao—See Lumbini. 

2) Buddha-Gaya in India, where the Buddha 
attained Enlightenment: Nơi Đức Phật Thành 
Đạo—Buddhagaya or Bodhi Gaya in India, 
the most sacred place to all the Buddhists in 
the world, where the Buddha became 


1703 


enlphtened (the site of the Buddha's 
enliphtenment) on the full moon day of 
December as the sun rose In a glowing 
eastern sky, at the the age of thirty-five—Bồ 
Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ nơi Phật giác ngộ, 
một thánh tích thiêng liêng nhất của người 
Phật tử trên khắp thế giới vì chính nơi nầy 
Phật đã giác ngộ đạo quả Tối Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác vào ngày trăng tròn tháng 
chạp, lúc mặt trời vừa ló dạng trên vùng trời 
phương Đông, lúc ấy Ngài vừa ba mươi lăm 
tuổi—See Bodh-Gaya. 

3) Sarnath, where the Buddha preached his first 
sermon: Nơi Đức Phật Thuyết Pháp Đầu 
Tiên—Ïlsipatana or presently Sarnath In India, 
where the Buddha set in motion the Wheel of 
the Dharma (preached his first sermon about 
the Four Noble Truths) on the full moon day 
of Asalha (Iuly)—Vườn Lộc Uyển (Isipatana) 
mà bây giờ gọi là Sarnath, nơi Phật chuyển 
Pháp Luân (thuyết thời pháp đầu tiên về Tứ 
Diệu Đế) vào ngày trăng tròn tháng bẩy— 
See Mrgadava. 

4) Kusinagara, where the Buddha passed away: 
Nơi Đức Phật Nhập Diệt—Kusinara, 
presently Kusinagara In Northern India where 
the Buddha entered Nirvana (at the age of 
eiphty) under the Tala trees. Ït is in Uttar 
Pradesh about I20 miles north-east of 
Baranas—Câu Thi Na nơi Phật nhập diệt 
(lúc Ngài 80 tuổi) trong rừng Ta La Song 
Thọ, nằm trong vùng Uttar Pradesh khoảng 
120 dậm về phía Đông Bắc của Baranasi— 
See Kusinagara. 

Four Buddhist sacred places: Tứ Động Tâm— 

See Four Buddhist holy places. 

Four canine teeth are pure white: Bốn răng 

cửa lớn hơn—See Thirty-two auspicious marks. 

Four cardinal directfions: Tứ Phương—See 

Four directions. 

Four cardinal points: Tứ Phương—See Four 

directions. 

Four carts: Tứ Xa—Tứ Thừa—Tứ Thặng—The 

four carts which the Buddha mentioned in the 

Lotus Sutra, representing the four yanas from the 

Burning House parable—Bốn loại xe được Phật 

kể trong Kinh Pháp Hoa, trong nhà lửa: 





l) The goat cart representing the Sravakas: Xe 
Dê cho bậc Thanh Văn. 

2) The deer car(t representing the Pratyeka- 
buddhas: Xe Nai cho bậc Duyên Giác. 

3) The ox-cart for the Hinayana Bodhisattvas: 
Xe Trâu cho bậc Bồ Tát Tiểu Thừa. 

4) The great white ox-cart for the Mahayana 
Bodhisattvas: Đại xa bạch ngưu cho Bồ Tát 
Đại Thừa. 

Four cart(s which the Buddha menfioned in 
the Lotus sutra: Tứ Xa—See Four carts. 
Four castes in India: Tứ Giai Cấp Ấn Độ— 
Four classes or castes in India at the time of the 
Buddha. The hierarchical structure of the Hindu 
old society resulted in oppression, suspicion, 
resentment and hostility. From there sprung 
Oppositon movements and hostility. This 1s why 
Buddhism had come out as a spiritual counter- 
force. Apart from these four castes, there is stil a 
fifh category of people called Candala, the 
lowest one, regarded by the other castes as 
untouchables who are mistreated and exploIted—— 
Bốn giai cấp ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại 
thế. Chế độ giai cấp bất bình đẳng của xã hội Ấn 
Độ thời bấy giờ gây nên áp bức, nghi ky, và thù 
hiểm lẫn nhau; từ đó phát sinh những phong trào 
chống đối và cải cách. Đây là sự kiện khiến Phật 
giáo xuất hiện. Ngoài bốn giai cấp kể trên, còn có 
một hạng người thuộc giai cấp Chiên Đà La, bị 
các giai cấp trên coi như giai cấp thấp nhất, gờm 
nhớp mà không ai dám đụng tới, bị đối xử tàn 
nhẫn như thú vật. 

1l) Brahman (skÐ: Bà La Môn—One who 
observes ascetic practices. They created so 
many legends to strengthen and consolidate 
ther powers. According to the Vedics, 
Brahmans were traditionally the custodians, 
Interpreters, and teachers of religlous 
knowledge, pIesfs, acfted as 
Intermediariles between humans, the world, 
and God. They were expected to maintain 
pure conduct and observe dietary rules, e.g. 
V€eg€farIanism, alcohol, 
etc—Giai cấp tu sĩ tịnh hạnh (họ chuyên về 
lễ nghi tế tự, họ cậy vào thế lực Ấn Độ 
Giáo —Hinduism, luôn luôn củng cố địa vị và 
quyền lợi ăn trên ngồi trước của họ). Họ tạo 
ra nhiều huyền thoại để củng cố địa vị của 


and as 


abstinence from 


1704 


mình. Theo Kinh Vệ Đà thì hạng Bà La Môn 
đời đời nối nghiệp giữ đạo cổ truyền trong 
sạch của cha ông, người giảng giải kinh Vệ 
Đà, thầy dạy về kiến thức tôn giáo, và chủ 
chăn hay là gạch nối giữa con người, thế giới 
và Thượng đế. Những vị nầy phải giữ gìn tịnh 
hạnh như ăn chay, cử rượu, vân vân. 

a) Brahman, born from the mouth of Brahma or 
Lord of the heavens: Họ cho rằng Bà La Môn 
sanh ra từ miệng của Phạm Thiên. 

b)_ Ksattriya, born from the shoulders of Brahma: 
Sát Đế Lợi sanh ra từ vai của Phạm Thiên. 

c)  Vaisya, born from the flanks of Brahma: Phệ 
Xá sanh ra từ hông của Phạm Thiên. 

đ) Sudra, born from the feet of Brahma: Thủ Đà 
La sanh ra từ bàn chân của Phạm Thiên. 

2) Ksatriya (sk): Sát Đế Lợi —Military and 
ruling. Ksattriya, born from the shoulders of 
Brahma—Giai cấp quý tộc (giữ quyển thống 
trị đất nước về quân sự và hành chánh). Sát 
Đế Lợi sanh ra từ vai của Phạm Thiên. 

3) Vaisya (skÐ: Phệ Xá ——Traders and landlords. 
Vaisya, born from the flanks of Brahma— 
Giai cấp thương nhân và địa chủ (họ chuyên 
buôn bán và làm chủ các sở đất). Phệ Xá 
sanh ra từ hông của Phạm Thiên 

4) Farmers and serfS: Sudra (skt—Thủ Đà La— 
Born from the feet of Brahma——Nông nô hay 
giai cấp nông dân và tôi mọi (Aryan chinh 
phục, sai khiến, và bắt buộc làm nô lệ cho ba 
giai cấp vừa kể trên, họ là những người bị 
dân tộc Nhã Lợi An thống trị). Thủ Đà La 
sanh ra từ bàn chân của Phạm Thiên. 

Four Causations: Tứ Nhân Duyên—Theo Kinh 

Lăng Già, có bốn nhân duyên—According to the 

Lankavatara Sutra, there are four Causafions 

(Hetupratyaya): 

l1) Hetupratyaya-hetu (skÐ: Nhân Duyên—The 
general law of causation—Luật tổng quát về 
nhân duyên. 

2) Samanantara-hetu (skÐ: Thứ Đệ Duyên—Đệ 
Vô Gián Duyên—Condition governing the 
succession of events—Điều kiện điều động 








sự diễn tiến của các sự kiện. 

3) Alambana-hetu (skÐĐ: Sở Duyên Duyên— 
Condition becoming an object of cognitlon—— 
Điều kiện trở thành một đối tượng của nhận 
thức—See Alambana-hetu. 


4)_ Karana-hetu (skÐ): Tăng Thượng Duyên——The 
supreme condition—Điều kiện tối cao—See 
Karana-hetu. 

Four causes that cause the eye-sense to be 

awakened: Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn 

Căn. 

(D In the Suftra, the Buddha 
reminded Mahamati about the four causes 


Lankavatara 


that cause the eye-sense to be awakened—— 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc 
Mahamati về bốn nguyên nhân khơi dậy nhãn 
căn. 

l) Being attached to the visible world, not 
knowing it is mind-made: Chấp vào thế giới 
sở kiến, không biết rằng đấy là do tâm tạo 
nên. 

2) The tenaciously clinging to forms due to the 
habit-energy of unwarranted speculations and 
erroneous views from beginninpless time: 
Bám chặt vào các hình sắc do bởi tập khí của 
những suy luận không vững chắc và những 
kiến giải sai lầm từ vô thỉ. 

3) The self-nature of the Vijnana ifself: Tự tính 
của chính cái thức. 

4) An eager desire for the multiftudinousness of 
forms and appearances: Quá ham muốn cái 
phức tính của các hình sắc và tướng trạng. 

(ŒI) The Buddhaˆs teachings on “Four causes that 

cause the eye-sense to be awakened”—Lời 

Phật dạy về “Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy 

Nhãn Căn”: The Buddha reminded 

Mahamati: “Oh, Mahamati! Owing to the four 

causes, the waves of the evolving Vijnanas 

are set in motion in the Alaya which flows 
like the water In the midst of the ocean. Oh 

Mahamati, as with the eye-sense, so with the 

other senses, the perception of the objective 

place simultaneously 
regularly in all the sense-organs, atoms, and 


world  takes and 
pOores; 1t Is like the mirror reflecting Images, 
and oh Mahamatti, like the wind-tossed ocean, 
the ocean of mind is disturbed by the wind of 
objectivity and the Vijnana-waves raøe 
without The cause and the 


manifestation of Its action are not separated 


ceasing. 


the one from the other; and on account of the 
karma-aspect of the Vijnana being closely 
united with the original-aspect, the self- 


1705 


nafure of form or an obJective world 1s not 
accurately ascertained, and, o Mahamati, thus 
evolves the system of the five Vijnanas. 
When together, oh Mahamati, with these fIive 
ViJjnanas, the objective world 1s regarded as 
the the 
appearances are definiely prescribed, we 
have the Manovijnana. Caused by this 1s the 
bíth of the body or the system of the 
ViJjnanas. They do not, however, reflect thus: 
“we, mutually dependent, (O get 
attached to the visible world which grows out 
od one”s own mind and 1s discriminated by It.” 
The Vijnanas and Manovijnana rise 
simultaneously, mutually conditioning, and 
not broken up, but each taking in 1s own field 
of representatons—Do đó Đức Phật nói: 
“Này Mahamati! Do bởi bốn nguyên nhân 
khơi dậy nhãn căn nầy mà các con sóng của 
các thức phát sinh được vận động ở trong A 
Lại Da tuôn chảy như những dòng nước giữa 
biển. Này Mahamati, cũng như trường hợp 
nhãn căn, các căn khác cũng vậy, sự nhận 
thức về thế giới đối tượng xãy ra đồng thời và 
đều đặn trong tất cả các căn, các nguyên tử, 
và các lỗ chân lông; cũng như tấm gương 
phần chiếu hình ảnh, và này Mahamati, giống 
như gió làm biển động, biển tâm xao động 
bởi gió của cảnh giới và những con sóng 
lồng lên không dứt. Nguyên nhân và sự biểu 
hiện về hoạt động của nó không tách rời 
nhau, và vì khía cạnh nghiệp của thức được 
nối kết chặt chẽ với khía cạnh bổn nguyên 
nên tự tính về hình sắc hay một thế giới đối 
tượng không được xác quyết đúng đắn, và 
này Mahamati, do đó mà hệ thống năm thức 
phát sanh. Này Mahamati, khi kết hợp năm 
thức nầy, thế giới đối tượng được xem như là 
lý do của sự sai biệt và các đối tượng được 
nêu định rõ ràng thì bấy giờ chúng ta có Mạt 
Na Thức. Do đó mà có sự sinh ra của thân thể 
hay hệ thống các thức. Tuy nhiên, các thức 
ấy không nghĩ rằng chúng phụ thuộc vào 
nhau mà gắn chặt vào thế giới sở kiến hay 
thế giới sinh khởi từ chính cái tâm của người 
ta hay tự tâm sở hiện, và được cái tâm Ấy 
phân biệt. Các thức và Mạt Na Thức sinh 
khởi đồng thời, phụ thuộc vào nhau, và không 


reason of differentiation and 


cơme 


bị phá vỡ, mà mỗi thứ tự nhận lấy môi trường 
thể hiện riêng. 


Four causes chỉldren are born: Bốn Nhân 
Sanh Tử Của Con Cái. 


]) 


2) 


3) 


4) 


Repaying past kindness which the chid 
incurred a debt of gratitude to the parenfs In 
previous lifetime. To repay it, the child has 
come to be born In the parent”s household and 
will attend painstakmegly to their needs 
throughout their life: Báo ân làm con đã 
mang với cha mẹ từ đời trước. Để trả ân đứa 
nhỏ phải sanh ra làm con và trọn đời phục 
dịch lao khổ. 

Repaying the past wrongs which the parents 
committed ¡in their previous life. To seek 
retribution, the children have come to be born 
in their household. Thus when they are still 
young, they are so unruly and when grown 
they will create misfortunes and calamiftiles 
Iimplicating their paren(s. In old age the 
parents will be leff in want, and therr 
treatment after the paren(s” death will not 
only dishonor them, but the shame will extend 
to the ancestors as well: Báo oán hay đòi quả 
báo đối với những sai lầm đời trước của cha 
mẹ. Để đòi quả báo cho những việc sai lầm 
của cha mẹ đời trước, trẻ con sanh vào gia 
đình cha mẹ để làm con. Khi còn nhỏ chúng 
đã ngỗ nghịch, lúc lớn thì gây họa và làm lụy 
đến mẹ cha. Khi cha mẹ còn sống thì không 
nuôi dưỡng, mà còn làm nhục lây đến tổ tiên 
khi cha mẹ đã chết rồi. 

For repaying past debts, the children have 
come to be reborn in their parents” household. 
Tf It is a great debt, repayment can be for the 
parents` entire lifetime. If the debt 1s small, 
repayment can cover part of the parents” 
lifetime before the children die: Vì trả nợ đã 
thiếu cha mẹ từ đời trước nên sanh làm con, 
nếu nợ nhiều thì trả đến mãn đời song thân, 
nếu nợ ít thì trả xong rồi đi. 

To claim past debts, the children have come 
to be reborn in the family. If the debt 1s small, 
the parents will merely have to spend money 
to feed, clothe, education, health and helping 
them getting married. If the debt 1s big, the 
chidren may sometimes deplete all the 
parents”` assets: Đòi nợ đời trước mà cha mẹ 


1706 


đã thiếu mình bằng cách sanh vào làm con. 
Nếu nợ ít thì cha mẹ chỉ lo nuôi nấng, ăn 
mặc, thuốc men, học hành, cưới gả. Nếu nợ 
to thì lắm khi đứa con ăn xài phung phí phá 
tan sự nghiệp. 


Four causes of death (The Buddha and His 
Teachings): Bốn nguyên nhân dẫn đến cái chết. 


q) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


According to Most Venerable Narada 1n The 
Buddha and His Teachings—Theo Hòa 
Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp. 
Exhaustion of the reproductive karmic energy 
(Kammackhaya): Sự cùng kiệt của Nghiệp tái 
Tạo. 

The expiration of the life-term (ayukkhaya): 
Hết tuổi thọ. 

The exhaustion the 
reproductIve energy the 
exprration of the life-term: Nghiệp tái tạo và 
tuổi thọ đồng thời chấm dứt. 

The opposing action of a stronger karma 
unexpectedly obstructing the flow of the 
reproductve karma before 
expires: Một nghiệp lực nghịch thật mạnh, 
ngăn chận làm thình hình bế tắc luồng trôi 
chảy của Nghiệp Tái Tạo. 

According to the Buddhist traditions—Theo 
truyền thống Phật Giáo: 

Exhaustion of the life span: Ayukkhaya (p)— 
Mạng Triệ—-Death can be due to the 
exhaustion of the life span assigned to beings 
of that particular specIes. This 1s likened to th 
wick In the lamp burns up—Mạng căn hay 
thọ mạng của mỗi loài đã hết. Điều nầy 
giống như đèn tắt vì hết tim. 

Exhausion of the Kammic energy: 
Kammakkhya (p)—Nghiệp Dĩ—Death can be 
due to the exhaustion of the Kammic energy 
that caused the birth of the deceased. This 1s 
likened to the consumption of the oil in the 
lamp—Năng lượng nghiệp gây nên sự sanh 
của người chết đã kiệt. Điều nầy giống như 
đèn tắt vì dầu trong đèn đã cạn. 

Exhaustion of both the life span and kamma 
energy: Ubbayakkhaya (p)—Mạng Triệt 
Nghiệp Dĩ Đồng Thời—Death can be due to 
the exhaustion of both the le span and 
energy. This lkened the 
consumption of the oil in the lamp and the 





of 
and 


simultaneous 
karmic 


the life-term 


kamma 1S 


#) 


burning off of the wick at the same time—Sự 
chấm dứt cùng lúc của mạng triệt và nghiệp 
đĩ. Điều nầy giống như đèn tắt vì cạn dầu tim 
lụn. 

Sudden death due to external circumstances: 
Upachedake (p)—-Death can be due 
external circumstances, such as accidents, 
untimely happenings. This 1s likened to the 
effect of external factors such as the wind or 
someone blows out the light: Bất Đắc Kỳ Tử 
(vì tai nạn bất ngờ hay những biến cố bên 
ngoài). Điều nầy giống như đèn tắt vì gió hay 
người nào đó thổi tắt. 


{O 


Four causes of evil acfions: Bốn Nguyên Nhân 
Gây Nên Ác Nghiệp—According to the Sigalaka 
Sufra, there are four causes of evil actions—Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, có bốn nguyên nhân gây 
nên ác nghiệp: 


() 


]) 
2) 
3) 
4) 


qI) 


Content of four causes of evil actions—Nội 
dung về Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác 
Nghiệp: 

Evil action springs from attachment: Ác 
nghiệp làm do tham dục. 

Evil action springs from ill-will: Ác nghiệp 
làm do sân hận. 

Evil action springs from ignorance: Ác nghiệp 
làm do ngu sĩ. 

Evil action springs from fear: Ác nghiệp làm 
do sợ hãi. 

The Buddhaˆs teaching on four causes of evil 
actions: Lời Phật dạy về Bốn Nguyên Nhân 
Gây Nên Ác Nghiệp -Thus the Buddha 
further taught: “If the Ariyan disciple does 
not act out of attachment, 1ll-will, folly or 
fear, he will not do evil from any one of the 
four above mentioned causes.”—Vì thế Đức 
Phật dạy tiếp: “Này gia chủ tử, vì vị Thánh 
đệ tử không tham dục, không sân hận, không 
ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không làm ác 
nghiệp theo bốn lý do kể trên.” 


Four causes of falling from grace and final 
excommunication of a monk or nun: Parajika 
(sk)—Tứ Trụy (Đọa) Lạc Pháp —Bốn tội sa đọa 
của chư Tăng Ni. 


l) 
2) 
3) 
4 


KiHIing: Sát sanh. 
Stealing: Trộm cấp. 
Adultery: Dâm dục. 
Falsity: Gian dối. 


1707 


Four celestial kings: Tứ Thiên vương (bốn 
người canh giữ quanh triển núi Tu Di)—The four 
celestial kings, who are the protecfors of the four 
directions and live on the slope of Mount Meru—— 
See SIx Desire Heavens. 


Four certainfies: Bốn niểm tin chắc chắn (a 
characteristic mark ofa Buddha): 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Tin rằng đại giác toàn hảo thế nào cũng đến 
với mình: Certainty that the Buddhas perfect 
enlightenment Is Irreversible. 

Tin rằng mọi uế trược đều bị xóa trắng: 
Certainty that all defilements are exhausted. 
Tin rằng sẽ vượt qua mọi chướng ngại: 
Certainty that all obstacles have been 
Overcome. 

Tin rằng Phật pháp là con đường đúng giúp ta 
rời bỏ ta bà: Certainty of Buddha dharma ¡s 
the right way of abandoning samsara. 


Four characteristics of Buddha?s voice: Bốn 
Tướng Của Âm Thanh Của Đức Như Lai— 
According to The Flower Ornament Scripture, 
Chapter Manifestation of Buddha (37), there are 
four characteristics of Buddha's voice—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), 
âm thanh của Đức Như Lai có bốn tướng. 


l) 


2) 


The first characteristic of Buddha-s voIce: 
Tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai— 
Buddha”s volice does not come from the body 
or from the mind, yet It can benefit Infinite 
sentient beings—Âm thanh của Đức Như Lai, 
chẳng từ thân phát ra, chẳng từ tâm phát ra, 
mà có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh. 

The second characteristic of Buddha”s voIce: 
Tướng thứ hai của âm thanh Như Lai—]Just as 
an echo arises due to mounfains, valley, and 
sound, and has no form, cannot be sen, and 
though it has no discrimination can follow all 
words, so also is the voice of Buddha; ït has 
no form, cannot be seen, has no đirection or 
locatlon yet It Is not without direction and 
location; 1t Just emerges according to the 
conditions of sentient beings” Inclinations and 
undersfandinss. Iís nature ultimately has no 
words, 1nformation, be 
explained—Ví như tiếng vang do hang núi và 
âm thanh mà phát ra không có hình trạng, 
chẳng ngó thấy được, cũng không phân biệt 


no and cannot 


3) 


a) 


b) 


mà có thể theo dõi tất cả ngữ ngôn. Cũng như 
vậy, âm thanh của Đức Như Lai không có 
hình trạng, chẳng thấy được, chẳng phải có 
phương sở, chẳng phải không phương sở, chỉ 
tùy nơi duyên dục giải của chúng sanh mà 
phát ra. Tánh âm thanh nầy rốt ráo, không 
nói không bày, chẳng tuyên thuyết dược. 

The third characteristic of Buddha”s volce—— 
Tướng thứ ba của âm thanh Như Lai: 

lt is like the heavens` great drum of law, 
called awakener: when the celestals act 
without restraint, the drum produces a volce 
1n the sky saying, “You should know that all 
pleasures are Iimpermanent, unreal, 1llusory, 
changing and disintegratng in a momeit. 
They only fool the Ignorant, causing 
Don't be ¡ndulgent, for the 
unrestrained fall into bad ways, and It 1s of no 
(O repreft The ¡indulgent 
celestials, having heard this volce, are øreatly 
disttessed and frightened; they leave the 
pleasures in their own abodes, go to the king 
of gods, seek the truth and practice the way: 
Ví như chư Thiên có pháp cổ lớn tên là “giác 
ngộ." Lúc chư Thiên tử nếu ham vui phóng 
dật, thời pháp cổ nơi hư không phát ra tiếng 
bảo chư thiên đó rằng “Chư Thiên tử nên biết 
tất cả dục lạc thẩy đều vô thường, hư vọng, 
điên đảo, giây lát đã biến hoại, chỉ kẻ cuồng 
ngu mới tham luyến. Chư Thiên tử chớ phóng 
đật, nếu phóng dật về sau sẽ đọa ác thú ăn 
năn dã muộn.ˆ Chư Thiên tử nghe âm thanh 
nầy lòng rất kinh hãi, liền bỏ những sự dục 
lạc trong thiên cung, cùng nhau đến chỗ 
Thiên vương cầu pháp tu hành. 

The sound of that drum has no master, no 
maker, no origin, no destruction, yet 1t can 
benefif Infinite sentient beings. Know that the 
Buddha likewise utters the voice of infinite 
sublime truths in order to awaken indulgent 
beings. These volces pervade the cosmos, 
awakening the beings therein: Tiếng của 
Thiên cổ không chủ, không làm, không khởi 
không diệt, mà có thể lợi ích vô lượng chúng 
sanh. Phải biết Đức Như Lai lại cũng như 
vậy, vì muốn giác ngộ chúng sanh phóng dật 
mà phát ra vô lượng diệu pháp âm thanh. Đức 


attachment. 


uS€ afterward.` 


x  x x x *x *% 


C) 


Ä) 


1708 


Như Lai dùng những âm thanh nầy khắp trong 
pháp giới để khai ngộ chúng sanh. 

The voice of non-attachment: Tiếng vô trước. 
The voice of nonindulgence: Tiếng chẳng 
phóng dật. 

The voice of impermanence: Tiếng vô 
thường. 

The voice of suffering: Tiếng khổ. 

The voice of selflessness: Tiếng vô ngã. 

The voice of impurity: Tiếng bất tịnh. 

The voice of annulment: Tiếng tịch diệt. 

The voice of Nirvana: Tiếng Niết Bàn. 

The voice of measureless spontaneous 
knowledge: Tiếng vô lượng tự nhiên trí. 

The voice of incorruptible enliphtening 
practices: Tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại. 
The all-pervasIve 
knowledge of Buddhas: Tiếng trí địa vô- 
công-dụng của Như Lai đến tất cả chỗ. 
Countless sentient beings, having heard these 
voices, all become joyful and diligently 
cultivate  good each seeking 
emancipation by their respective vehicles of 
emancipation; that 1s, some practice the 
vehicle of listeners, some practice the vehicle 
of individual awakening, and some practice 
the  unsurpased Great Vehicle of 
enliphtening beings. Yet the voice of Buddha 
does not remain in any place; it has no 
speech: Vô số chúng sanh được nghe âm 
thanh nầy đều rất hoan hỷ siêng tu pháp lành. 
Đều ở nơi tự thừa mà cầu xuất ly. Những là 
hoặc tu Thanh Văn thừa, hoặc tu Độc Giác 
thừa, hoặc tu Bồ tát vô thượng đại thừa. 
Nhưng âm thanh của Như Lai vẫn không trụ ở 
phương sở, không có ngôn thuyết. 

The fourth characteristic of Buddha”s voice: 
Tướng thứ tư của âm thanh Như Lai—It is 
like the case of the celestial concubine of the 
great lord god, name beautiful Mouth, whose 
VOIce corresponds to a hundred thousand 
kinds of music, within each of which are also 
a hundred thousand different tones. Just as 
that of goddess Beautiful Mouth produces 
countless sounds In one utterance, in the same 
way Buddha produces innumerable voIces In 
one utferance, according to the differences In 
mentalities of sentient beings, reaching them 


volce of effortless 


WaysS, 


all and enabling them to gain understanding—— 
Ví như Tự Tại Thiên Vương có Thiên thể nữ 
tên là Thiện Khẩu. Nơi miệng Thiên nữ nầy 
phát ra một âm thanh hay hòa cùng với trăm 
ngàn thứ nhạc, trong mỗi thứ nhạc lại có trăm 
ngàn âm thanh sai khác. Thiên nữ Thiện 
Khẩu từ nơi miệng phát ra một âm thanh mà 
thành vô lượng âm thanh. Phải biết Đức Như 
Lai cũng như thế, từ trong một âm thanh phát 
ra vô lượng âm thanh, tùy theo tâm sở thích 
sai khác của chúng sanh thảy đều đến khắp, 
đều làm cho được hiểu. 


Four characterisfics of a stream-winner: Tứ 
Dự Lưu Quả Chi —According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are 
four characteristics of a Stream-Winner—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
Dự Lưu Quả Chi. 


1) 


2) 


3) 


Here, the Ariyan discIiple Is possessed of 
unwavering confidence in the Buddha, this: 
“This Blessed Lord 1s an Arahant, a fully- 
enliphtened Buddha, endowed with wisdom 
and conduct, the Well-Farer, Knower of the 
worlds, incomparable Trainer of men to be 
tamed, Teachers of gods and humans, 
enliphtened and blessed: Thành Tựu Lòng 
Tin Tuyệt Đối Với Phậ—Ở đây Thánh đệ tử 
thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, đây là 
Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật. 

He Is possessed of unwavering confidence In 
the Dharma, thus: “Well-proclaimed by the 
Lord 1s the Dharma, visible here and now, 
timeless, Inviting inspection, leading onward, 
to be comprehended by the wise each one for 
himself.”: Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối 
Với Pháp—VỊ nầy thành tựu lòng tin tuyệt 
đối đối với Pháp, đây là Pháp được Đức Thế 
Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết 
thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà 
thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người 
có trí mới tự mình giác hiểu. 

He 1s possessed of unwavering confidence In 
the Sangha, thus: “Well-directed ¡1s the 
Sangha of the Lord's disciples, of upright 
conduct, on the right path, on the perfect path; 


1709 


that 1s to say the four palrs of persons, the 
eight kinds of men. The Sangha of the Lord”s 
disciples 1s worthy of veneration, an 
unsurpassed field of merit In the world.”: 
Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Nơi Giáo 
Đoàn—Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối nơi 
chúng Tăng. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn 
là đầy đủ diệu hạnh, đầy đủ trực hạnh, đầy 
đủ như lý hạnh, đầy đủ chánh hạnh; đây là 
bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Thế 
Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, 
là phước điển vô thượng ở đời. 

4) He is possessed of morality dear to the Noble 
Ones, unbroken, without defect, unspotted, 
without Inconsistency, liberating, praised by 
the wise, uncorrupted, and conducive to 
concentration: Thành Tựu Giới Đức Được 
Các Vị Thánh Ái Mộ—Vị nầy thành tựu giới 
đức được các bậc Thánh ái mộ, không bị hư 
hoại, không bị tì vết, được thực hành liên tục, 
không bị khiếm khuyết, khiến con người tự 
tại, được bậc Thánh tán thán, không bị nhiễm 
ô, hướng đến thiền định. 

Four characferisfics used to determine a 

distinguished master in the Pure Land Sect: 

Eour characteristics used to determine whether a 

Great Master was most “distinguished.`: Tứ Đức 

Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ—According to Most 

Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 

Patriarchs of Pureland Buddhism, Pureland 

Buddhism's Patriarchs do not have a tradition of 





“handed-down” of robe and bowl, similar to the 
Patriarchs of Zen Buddhism. The reason there are 
Pureland Patrilarchs 1s because in the generations 
following the death of a Great Master, various 
lay Buddhists 
Pureland Buddhism would come together and 
selected Great Masters who were considered the 
most extraordinary and distnguished in their 
contributions to the Pureland Buddhism. There 
were four characteristics they used to determine 
wheher  a Great Master was  most 
*distinguished.——Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tịnh Độ 
không có sự truyền thừa y bát như chư vị Tổ sư 
bên Thiển Tông. Sở dĩ có chư Tổ Tịnh Độ là do 
các vị Tăng, Tục tu pháp môn niệm Phật đời sau 


ordaned and who_ cultivate 


họp lại chọn lựa ra những vị siêu xuất mà tôn lên 

làm Tổ. Sự siêu xuất đó được biểu lộ qua “Tứ 

Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ” hay bốn điểm 

chánh yếu sau đây. 

(@ÓD With regard tO knowledge 
understandinse—Về phần kiến thức: 

l1) The immdividual must be a person with a deep 
and profound grasp of the purpose and 
teachings of Buddhism: Phải là bậc thông 
hiểu thâm sâu cả tông lẫn giáo. 

2) The person must be at the highest level in 
having ¡1nsieghts and understanding of the 
Buddha Dharma: Phải giải ngộ Phật pháp đến 
mức thượng thừa. 

(II) With regard to religious conduec——Vể phần 
đạo hạnh: 

1) Must maintain precepts purely 
examplary manner: Phải giữ giới phẩm tính 
nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh. 

2) Must cultivate diligently and with great vIgOr: 
Phải tu hành tinh tấn. 

3) Upon death, demonstrate clear signs and 
characterisics of gaining rebirth to the 
Amitabha Buddha's Pureland: Lâm chung 
hiện rõ thoại tướng vãng sanh. 

(HDWñh regad to propagating Pureland 
Teachings—Về phần hoằng hóa: 

1) Must have made significant contributions in 
propagating Pureland Buddhism: Phải có 
công lao lớn trong việc tuyên dương pháp 
môn Tịnh Độ. 

2) Must protect the Proper Dharma Teachings 
without any reservation: Phải hộ trì chánh 
pháp không tiếc thân mệnh. 

3) Must encourage and guide up to hundreds 
and thousands of people to practice Buddha 
recitation: Phải khuyến dắt dẫn đạo đến ngàn 
muôn người niệm Phật. 

(IV)With regard to literary works—Về phần trước 
tác phiên dịch: 

1)  Must have written a minimum of three books 
teaching encouraging 
popularizing Pureland Buddhism: Phải có 
trước tác biên soạn tối thiểu từ ba bộ sách 
khuyến dạy hoặc hoằng tuyên Tịnh Độ trở 
lên. 

2) Must have the highest ability in translating 
and explaining the Sutra teachings: Phải có 


and 


In a most 


and others or 


1710 


khả năng phiên dịch và chú sớ kinh điển đến 
mức thượng thừa. 
Four chỉief disciples of Kumarajiva: Bốn vị 
đại đệ tử của Ngài Cưu Ma La Thập. 
l1) Tao-Shêng: Đạo Sinh. 
2) Sêng-Chao: Tăng Triệu. 
3) Tao-Jung: Đạo Dung. 
4 Sêng-]Jui: Tăng Duệ. 
Four cireumstances leading to the “koan” 
exereises: Bốn Hoàn Cảnh Dẫn Đến Thiền Công 


Án—According to Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays In Zen Buddhism, the Innovation of the 
koan exerclse was Imneviable owing to the 
following four cireumstances—Theo Thiển sư 
D.T. Suzuki trong Thiên Luận, Tập II, sự canh tân 
của lối tu tập công án chắc chắn do bởi bốn hoàn 
cảnh sau đây. 
l1) If the study of Zen had run 1fs natural course 
1t would soon have come fo I1fs own extinction 
owing tO 
discipline and experience: Nếu Thiền học cứ 
trôi đều theo đà của nó, nó đã đi đến chỗ tự 


the aristOcratc naturte of I(s 


tiêu diệt do bản chất thượng lư về học vấn và 
kinh nghiệm của nó. 

2) As Zcn pradually exhausted Ifs creafive 
originality in two or three hundred years of 
the development after the time of the Sixth 
Patriarch Hui-Neng, it found that a new life 
must be awakened In If, 1Ý 1t were fO SUTVIVe, 
by using some radical method which would 
vigorously stir up the Zen consciousness: Bởi 
vì dần dần Thiển đã cạn nguồn sáng tạo trong 
vòng hai hay ba trăm năm phát triển sau thời 
Lục Tổ Huệ Năng, nên đã cần phải có một 
sinh khí mới mẻ bừng tỉnh dậy để có thể sống 
còn, bằng cách ứng dụng một phương pháp 
triệt để nào đó khả dĩ khuấy mạnh tâm thức 
Thiền. 

3) Wñúh the passing of the age of creative 
aCfIVIty 
materials known as “sfories,` or “conditions,` 
or “questions and answers,` which made up 
the bulk of Zen history; and this tended to 
invite Intellectual interprefafion, ruinous tfo 
the maturing of the Zen experience: Trải qua 
một thời gian hoạt động sáng tạo, các chất 
liệu đã đuợc tập đại thành gọi là “thoại đầu,” 
'cơ duyên,` hay “vấn đáp,` chúng tạo thành 


there was an accumulaton of 


cốt cách của lịch sử Thiền; nhưng những cái 
nầy lại mở ngỏ cho giải thích của trí thức, có 
hại cho sự chín mùi của kinh nghiệm Thiền. 
4) The rampant growth of Zen quietism since the 
beginning of Zen history most dangerously 
threatened the living experlence of Zen. The 
two tendencies, quietism or the school of 
“silent 1llumination,” and intuitionalism or the 
school of noetic experience, had been from 
the beginning, covertly 1ƒ not openly, at war 
with each other: Sự sinh trưởng như tằm ăn 
dâu của thứ mặc chiếu Thiền kể từ khởi thủy 
của sử Thiển là mối đe dọa hiểm nghèo nhất 
cho kinh nghiệm sống động của Thiên. Cả hai 
xu hướng, chủ trương tịch mặc hay phái “mặc 
và chủ trương trực giác hay kinh 
nghiệm trí năng, ngay từ đầu đã tranh chấp 
nhau, nếu không công khai thì cũng âm thầm. 
Four clarifications to make comparisons: Tứ 
Liệu Giản. 
(ŒÓ)_ A summary of Lin-Chi school, an offshoot of 
the Ch'an—Bốn cách cân nhắc trong giáo 


chiếu,' 


tướng của tông Lâm Tế: 
I1) Subjective: Chủ Quan—Bỏ người chẳng bỏ 
cảnh. 
2) Objective: Khách Quan—Bỏ cảnh chẳng bỏ 
người. 
3) Both subjective and objective: Cả Chủ Quan 
lẫn Khách Quan—Bỏ cả người lẫn cảnh. 
Neither subjective nor objective: Chẳng Chủ 
Quan chẳng Khách Quan—Chẳng bỏ người 
chẳng bỏ cảnh. 
During the time of Den Suu, many Buddhists 
skeptical the 
differences between Zen and Pureland, not 


4) 


qD 
Were and unclear about 
knowing which tradition to practice to obfain 
guaranteed results; therefore, Den-Suu wrote 
a poem entitled “Four Clarificatlons” to make 
comparisons—Trong thời Đại Sư Diên Thọ, 
người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa 
Thiển tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn 
nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài 
Diên Thọ đã làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để 
so sánh với Thiền Tông: 

1) Having Zen but not having Pureland, nine out 
of ten cultivators will be lost. When life 
Images flash before death, in a split second, 
must follow that karma: Hữu Thiển Vô Tịnh 


1711 


Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược 
hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ (Có Thiển 
không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. 
Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó). 

2) Without Zen but having Pureland, thousand 
cultivators, thousand find liberation. Gain 
rebirth, witness Amitabha Buddha, what 
Worry 1s there for not becoming awakenedl!: 
Vô Thiển Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. 
Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ 
(Không Thiền có Tịnh Độ, muôn tu muôn 
thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không 
khai ngộ). 

3) Having Zen and having Pureland, 1s similar to 
giving horns to a tiger. Present life one will 
be the master of men; ¡in the future one will 
become Buddha and Patriarch: Hữu Thiền 
Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi 
nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ (Có Thiển có 
Tịnh Độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời 
làm thây người, về sau thành Phật Tổ). 

4) Without Zen and without Pureland, iron beds 
and copper poles await. In tens and thousands 
of lifetimes, having nothing to lean on: Vô 
Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. 
Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y hổ 
(Không Thiên không Tịnh Độ, giường sắt cột 
đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có 
nơi nương tựa). 

Four classes or casfes in India at the tỉme of 

the Buddha: Tứ Giai Cấp Ấn Độ_—See Four 

castes 1n India. 

Four classes of consciousness: Catubbidha- 

cita (p)—Bốn Loại Tâm Vương —According to 

the Abhidharma, there are four classes Of 

Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi 

Diệu Pháp), có bốn loại tâm vương. 

l) Sense-sphere consciousness: Kamavacaram 
(p —Tâm thuộc Dục Giớ—See Sense- 
sphere conscIousness. 

2) Eine-material-sphere consciousness: 
Rupavacaram (p)—Tâm thuộc Sắc Giới—See 
Fine-material-sphere conscIousness. 

3) Immaterial-sphere consciousness: 
Arupavacaram (p)—Tâm thuộc Vô Sắc 
Giới—See Immaterial-sphere consciousness. 





COnSCIousness 


4) Supermundane consciousness: Lokutaran 
(p Tâm Siêu Thế—See Supermundane 
CONnSCIOuSness. 

Four classes of deva: Tứ Chủng Thiên—Bốn 

loại chư Thiên. 

1-3)From 1 to 3 are similar to that of the three 

classes of devas: Từ 1 đến 3 cũng giống như 

Tam Chủng Thiên—See Three kinds of 

heaven. 

AlI Bodhisattvas above the ten stages: Nghĩa 

Thiên— Tất cả Bồ Tát từ Thập trụ trở lên có 

thể ngộ giải được thâm nghĩa của Đại Thừa. 

Four classes of people ïn the feudal society: 

Tứ Dân (bốn giai cấp dưới thời phong kiến). 

1) Scholars: ST. 

2) Farmers: Nông. 

3) Craftsmen: Công. 

4) Merchants: Thương. 

Four classes of “prayer-beads”: Tứ Niệm 

Châu—Bốtn loại niệm châu. 

1) Lower, numbering 27: Hạ phẩm. 

2) Middle, numbering 54: Trung phẩm. 

3) Superior, numbering 108: Tối thắng phẩm. 

4) Most superlor, numbering 1.080: Thượng 
phẩm. 

Four classifications of karma: According to 

The Buddha and His Teaching (Ven. Dr. Narada 

Maha Thera), there are four classificatons of 

karma——Theo Đức Phật và Phật Pháp của Tiến Sĩ 

Narada, thì nghiệp có thể phân ra làm bốn loại: 

(A) Four classifications of karma with reference 
to its time of operation: Bốn loại nghiệp căn 
cứ theo thời gian hoạt động. 

l) Immediately Dittha- 
dhamma-vedaniya-kamma (p)—Hiện 
Nghiệp—Quả lành và quả dữ đều trổ sanh 
trong kiếp hiện tại — The results of good or 
bad karmas reaped mn this life. 

2) Subsequently effective larma: Upapalja- 
vedanya-kamma (p)—Hậu nghiệp—The 
results of øood or bad karmas reaped In the 
next life, for example, someone fasts and 
keeps eight precepts in this life, even though 
Just one day, the results may not be reaped In 
this life; however, that person may be reborn 
as Deva for his current good action—Quả 
lành và dữ trổ sanh trong kiếp kế tiếp, thí dụ 
như ai đó trì trai giữ giới trong kiếp nầy dù 


4) 


effecive karma: 


3) 


4) 


(B 


l) 


2) 


3) 


4) 


` 


1712 


chỉ một ngày, có thể quả chư trổ liền, nhưng 
kiếp sau lại được sanh lên cõi Trời. 
Indefintely effective karma: Aparapariya- 
vedaniya-kamma (p)—Vô định nghiệp—The 
results of øood or bad karmas may be reaped 
1n this life, next life or any life in the future 
until final liberation. No person 1s exempt 
from this kind of karma. Even the Buddha and 
Arahants may reap the effects of their 
karma—Quả lành dữ có thể trổ sanh trong 
hiện kiếp, kiếp tới hoặc bất cứ kiếp nào trong 
tương lai. Không ai có thể tránh khỏi Vô Định 
Nghiệp. Ngay cả Đức Phật và những vị A-La- 
Hán cũng phải gặt lấy những nghiệp đã gieo 
trong quá khứ. 

Inefective karma: Ahosikamma (p)—Vô 
hiệu nghiệp. 

Four classifications of karma according fo Ifs 
function: 

Reproductive Karma: Janaka-kamma (p)— 
Nghiệp Tái Tạo —According to Buddhism, 
subsequent bírth 1s conditioned by good or 
bad karma which predominated at the 
moment of death. This kind of karma 1s 
known as Reproductive Karma—Theo Phật 
giáo, sự tái sanh vào chỗ lành dữ được định 
đoạt bởi những giây phút lâm chung cuối 
cùng. Nghiệp ấy gọi là Nghiệp Tái Tạo. 
Supportve Karma: Dpatthambhaka-Kamma 
(p)—Nghiệp Trợ Duyên—Past karmas may 
intervene Reproductive Karma by assisting, 
mainatianing, weakening, or even obsfructing 
the fruiton of. this reproductive karma. This 
kímd of karma 1s known as “Supportive 
Karma.”—Nghiệp Tái Tạo có thể bị những 
nghiệp quá khứ chen vào làm yếu đi hay 
ngăn trở. Những ảnh hưởng nây gọi là 
“Nghiệp Trợ Duyên.” 

Counteracive Karma: UDpapidaka-Kamma 
(p—Nghiệp Bổ Đồng—A past karma which 
the of 
1S aS 


weakens obstructs fruition 
“Reproductive 
“Counteractive Karma.”—Những ảnh hưởng 
làm suy nhược và ngăn trở “Nghiệp Tái Tạo” 
gọi là “Nghiệp Bổ Đồng.” 

Destructive Upaghataka-Kamma 
(p—Nghiệp Tiêu Diệt—According to the 
law of Cause and Effect (Karma), the 


Or 


Karma” known 


Karma: 


( 


]) 


2) 


~< 


potential energy of the reproductive karma 
can be totally annulled by a more powerful 
opposing past karma, which may happen quife 
unexpectedly, just as a counferactive force or 
a wall can obstruct the path of a flying arrow. 
Such an action 
Karma” which 1s more powerful than the 
above two In that it not only obstructs, but 
also destroys the whole force of Reproductive 
Karma——Theo luật Nghiệp Báo, khả năng trổ 
quả của “Nghiệp Tái Tạo” có thể bị một 
nghiệp quá khứ nghịch và mạnh hơn tiêu diệt 
hoàn toàn một cách bất ngờ như một chướng 
ngại hay một bức tường chận đứng mũi tên 
bay. Ảnh hưởng phản nghịch ấy gọi là 
“Nghiệp Tiêu Diệt.” Nghiệp nầy mạnh hơn 
hai nghiệp “Trợ Duyên” và “Bổ Đông” vì 
chẳng những nó gây trở ngại mà nó có thể 
triệt tiêu năng lực của Nghiệp Tái Tạo. 

Four classifications of karma according to the 
priority of efece—Bốn loại nghiệp căn cứ 
theo khả năng báo ứng: 

Weighty or Serlous Acton: Garuka-Kamma 
(p Trọng Nghiệp —It Is called Serious 
Karma because it produces 1s effects for 
certain In this life or in the next. This may be 
caused by the results of parricide, matricide, 
the murder of an Arahant, the wound of the 
Buddha, and the creation of a schism In the 


IsÃ termed  “Destructive 


An”? 


Sangha—Gọ1 là “Trọng Nghiệp 
hành động trọng yếu hay nghiêm trọng và 
chắc chắn sẽ trổ quả trong kiếp hiện tại hay 
kế tiếp. Đây là hậu quả của những ai phạm 
tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết một 
vị A-La-Hán, gây thương tích cho Phật, và 
chia rẽ Tăng G1à. 

A Death-Proximate Karma: Asanna-Kamma 
(p Cận Tử Nghiệp—When there ¡is no 
“Weighty Karma” to condition the future 
bính, “A Death-Proximate Karma” might 
operate the rebirth. This is the action one 
does, or recollec(s, immediately before the 
dying-moment. Thus, Buddhist monks advises 
relatives of a dying person to remind him or 
her of good deeds or making him or her to 
recite Buddha”s name on his or her dying 
bed—Khi không có “Trọng Nghiệp làm điều 
kiện cho sự tái sanh cho kiếp kế tiếp, thì 


vì nó là 


3) 


4) 


1713 


“Cận Tử Nghiệp” là nghiệp dẫn dắt thọ sanh. 
Cận Tử Nghiệp là những hành vi hoặc những 
hổi tưởng cuối cùng trước khi lâm chung. 
Chính vì vậy mà các vị sư Phật giáo thường 
khuyên thân nhân của người sắp lâm chung 
nên khuyên người ấy nhiếp tâm làm lành hay 
niệm Phật trên giường bệnh trước phút lâm 
chung. 

Habtual Karma: Acinna 
Thường Nghiệp—The 
constantly performs 
towards which one has a great liking. This 
kind of karma, more or less tends to mould 
the character of a person. At the death- 
momeIt, imnfuenced by 
circumstances, as a rule, we have a tendency 
to recallour habitual thoughts and deeds— 
Thường Nghiệp là hành động hằng ngày, 
những việc làm lập đi lập lại. Những thói 
quen nầy ít nhiều uốn nắn tâm tánh con 


Kamma 
that 
recollects 


(h= 
karma one 


and and 


unless other 


người. Trong phút lâm chung, nếu không có 
một ảnh hưởng mạnh khác, thì chúng ta 
thường có khuynh hướng nhớ lại những tư 


tưởng quen thuộc nầy. 

Cumulatve Karma: Katata-Kamma (p)— 
Tích Trử Nghiệp —Other than Serious, Death- 
Proximate, and Habitual Karmas, the last 
karma 1s called Cumulative Karma—Ngoại 
trừ Trọng Nghiệp, Cận Tử Nghiệp, và 
Thường Nghiệp ra, tất cả những nghiệp tích 
trữ khác. 


(D) Four classifications of karma based on the 


l) 


realms on which effect takes place: Bốn loại 
nghiệp cuối cùng căn cứ trên những cảnh giới 
mà quả có thể trổ sanh. 

Evil actons which may ripen In the sense- 
sphere (desire realm): Những hành động 
thiện tạo quả trổ sanh Dục giới. 

Three Evil actions committed by deed——Thân 
tam: 

KiHing: Panatipata (p)—Sắát sanh. 

Stealing: Adinnadana (p)—Trộm cắp. 

Sexual Misconduct: Kamesu- 
(p)—Tà dâm. 

Eour Evil actions committed by word—Khẩu 
tứ: 

Lying: Musavada (p)—Nói dối. 


micchacara 


2) 


® 


eo 


3) 


Slandering: Pisunavaca (p)—Nói lời đâm 
thọc. 

Harsh Speech: Pharusavaca (p)—Nói lời thô 
lỗ cộc cằn. 

Frivolous talk: Samphappalapa (p)—Nói lời 
mhảm nhí vô ích. 

Three Evil actions are committed by mind— 
Ý tam: 

Covetousness: AbhijJjha (p)—Tham lam. 
III-wil: Vyapada (p)—Sân hận. 

False view: Micchaditthi (p)—Tà 

kiến. 

Good actions which may ripen ¡in the sense- 
sphere (desire-realm——Kusala)—Những hành 
động thiện, tạo quả trổ sanh trong dục giới— 
There are ten kinds of good actlons—Có 
mười loại hành động thiện lành: 

Generosity: Dana (p)—Bố thí. 

Keepmng precepts (morality): Sila (p)—Trì 
giới. 

Meditation: Dhyana—Tham thiền. 
Reverence: Apacayana (p)—Tôn kính người 
đáng kính. 

Services: Veyyavacca (p)—Phục vụ. 
Transference of merit: Patidana (p)—Hồi 
hướng phước báu. 
Rejolcng In 
Anumodana (p)—Tùy hỷ. 

Hearing the doctrine: Dhamma savana (p)— 
Nghe pháp. 

Expounding the doctrine: Dhamma-desana 
(p)—Giảng pháp. 

Straigthening one”s own views: Ditthijjukama 
(p)—Củng cố chánh kiến. 

Good karmas which may ripen among one of 
the five realms of form as follows: Thiện 
nghiệp tạo quả có thể trổ sanh vào một trong 
những cảnh sắc giới sau: 

The first Dhyana moral consciousness—Tâm 
thiện của Sơ Thiển: 

Initial Application: Vitakka (p)— 

Tầm. 

Sustained Application: Vicara (p)—Sát. 
Pleasure Interest: Piti (p)—Phỉ. 

Happiness: Sukha (p)—Lạc. 

One-pointedness: Ekaggata (p)—Trụ. 

The Second Dhyana Moral Consciousness—— 
Tâm thiện Nhị Thiển: 


othes” good actions: 


1714 


e - Sustained Application: Sát. 

e  Pleasurable Interest: Phỉ. 

e  Happiness: Lạc. 

e _One-pointedness: Trụ. 

c. The Thid Dhyana Moral Consciousness— 
Tâm Thiện của Tam Thiển: 

e  Pleasurable Interest: Phỉ. 

e  Happiness: Lạc. 

e _One-poin(edness: Trụ. 

The Fourth Dhyana Moral Consciousness— 
Tâm Thiện của Tứ Thiển: 

e  Happiness: Lạc. 

e _One-poin(edness: Trụ. 

e. The Fifth Dhyana Moral Conscilousness— 
Tâm Thiện của Ngũ Thiển: 

e  Equanimity: Upekkha (p)—Xả. 

e _One-poin(edness: Trụ. 

4_ Good actlons which may ripen among one of 
the formless realms—Thiện nghiệp tạo quả 
trổ sanh trong những cõi trời Vô Sắc giới: 

e  Moral consclousness dwelling In the infinity 
of space: Không Vô Biên Xứ. 

e  Moral consciousness dwelling on the Infinity 
Of consciousness: Thức Vô Biên Xứ. 


e  Moral COnSCIOusness dwelling on 
nothingness: Vô Sở Hữu Xứ. 
e® Moral consclousness wherein perception 


neither is noe is not: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ. 

Four classifications of mankind: Bốn Hạng 

Ngườ —The Buddha has classified all mankind 

into four kinds—Đức Phật phân chia tất cả nhân 

loại thành bốn hạng. 

l) Those who work for their own good, but not 
for the good of others. They are those who 
strive for the abolition of greed, hatred and 
delusion in themselves, but they do not 
encourage others to abolish øreed, hatred and 
delusion and also do not do anything for the 
welfare of others: Những người làm việc vì 
lợi ích của chính mình, chứ không vì lợi ích 
của người khác: Những người nầy chỉ phấn 
đấu loại bỏ tham sân si cho chính mình, chứ 
không khuyến khích người khác loại bổ tham 
sân sĩ và cũng không làm phúc lợi cho người 
khác. 

2) Those who work for the good of others, but 
not for theIr own good. They are those who 


encourage others to abolsh human 
weaknesses and do some service to them, but 
do not strive for the abolition of theiIr own 
weaknesses: Những người làm việc vì lợi ích 
của người, chứ không vì lợi ích của mình: 
Hạng người nầy khuyến khích người khác 
loại bỏ nhược điểm con người và phục vụ cho 
họ nhưng không tự mình tranh đấu loại bỏ 
nhược điểm của chính mình (năng thuyết bất 
năng hành). 

3) Those who work neither for their own good 
nor for the good of others. They are those 
who neither strive for the abolitlon of their 
own weaknesses, nor do they encourage 
others to abolish their weaknesses, nor do 
they do some service to others: Những người 
làm việc không vì lợi ích của mình mà cũng 
chẳng vì lợi ích của người: Hạng người nầy 
không tranh đấu để loại bổ nhược điểm của 
chính mình và cũng chẳng khuyến khích 
người khác loại bổ các nhược điểm và cũng 
không phục vụ tha nhân. 

4) Those who work for their own good as well as 
for the good of others. They are those who 
strive for the aboliion of evil thoughts from 
their minds and at the same time help others 
abolish evil thoughts in their minds: Những 
người làm việc vì lợi ích của mình và cũng 
làm việc vì lợi ích của người: Hạng người nầy 
tranh đấu để loại bỏ tư tưởng tội lỗi trong tâm 
của mình, đồng thời giúp người khác loại bỏ 
tư tưởng tội lỗi trong tâm của họ. 

Four clngings: Upadanani (p)—Tứ Thủ— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four 

clingings—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có bốn thủ: 

I) Clinging to sensuality: Dục Thủ——Chấp thủ 
vào dục lạc. 

2) Clinging to wrong views: Ditthi (p)—Kiến 
Thủ—Chấp thủ vào tà kiến. 

3) Clinging to rules and ritual: Silabbata- 
paramasa (p)—Giới Cấm Thủ—Chấp thủ vào 
giới cấm hay lễ nghi. 

4) Clinging to ego-belief: Attavada (p)—Ngã 
Thuyết Thủ—Chấp thủ vào ngã tín. 

Four concentrative meditations: Samadhi- 

bhavana (p)—Tứ Tu Tập Thiển Định—According 


1715 


to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, 

meditaions—Theo Kính Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập thiển định. 

l) Here a monk, having given up desires and 

deeds, having practiced, 
developed and expanded the first, second, 
thưd and fourth Jjhanas, 
happines here and now: Tu Tập Thiền Định 
Đưa Đến Lạc Trú Ngay Trong Hiện Tại Ở 
đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp, và trú sơ 
thiển, nhị thiền, tam thiển, tứ thiển. Như vậy 
nhờ tu tập và hành trì thiền định nhiều lần mà 
đạt đến lạc trú ngay trong hiện tại. 

2) Here a monk attends to the perception of light 
(alokasannam-manasikaroti), his 
mind to the perception of day, by nipht as by 
day, by day as by nipht. In this way, with a 
mind clear and unclouded, he develops a 
stae of mind that is full of briphtness 
(sappabhasam cittam). This monk 1s gaining 
knowledge-and-vision: Tu Tập Thiền Định 
Đưa Đến Chứng Đắc Tri Kiến—Ở đây vị Tỳ 
Kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng 
ban ngày, ban ngày thế nào ban đêm như 
vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy. Và 
như vậy với tâm mở rộng không đóng kín, tạo 
ra một tâm có hào quang. Vị Tỳ Kheo nầy 
đang chứng đắc tri kiến. 

3) Here a monk knows feelings as they arise, 
remain and vanish; he knows perceptions as 
they arise, remain and vanish; he knows 
thoughts as they arise, remain and vanish. He 
therefore always has mindfulness and clear 
awareness: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến 
Chánh Niệm Tỉnh Giác—Ở đây vị Tỳ Kheo 
biết được lúc thọ khởi, thọ trú và thọ diệt; 
biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; 
biết được tầm khởi, tầm trú và tâm diệt. Nhờ 
đó mà vị Tỳ Kheo nây luôn chánh niệm và 
tỉnh giác. 

4) Here a monk abides in the contemplation of 
the rise and fall of the five agsregates of 
grasping. This material form, this 1S 1fS arising, 
this 1s Ifs ceasing; these are feelinss; this 1s 
perception; these are menfal formations; this 
1S COISCIousness, etc. Accomplishing these 
contemplations will lead to the destruction of 


there are four COncenfrative 


unwholesome 


he will attain 





he fixes 


the corruptions: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến 
Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc —Ở đây vị Tỳ 
Kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm 
thủ uẩn, Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là 
sắc diệt; đây là thọ; đây là tưởng; đây là 
hành; đây là thức, vân vân. Nhờ đó mà vị Tỳ 
Kheo nầy diệt tận các lậu hoặc. 

Four condifons that are necessary f0 

complete the evil of Iying (The Buddha and 

His Teaching): Bốn điều kiện cần thiết để tạo 

nghiệp nói dối. 

I1) Anuntruth: Có sự giả dối. 

2) Deceiving ¡intention: Có ý muốn gạt người 
(làm người khác hiểu sai lạc). 

3) Utterance oflying words: Thốt ra 
những lời giả dối. 

4) Actual deception: Sự lừa dối thật sự. 

Four condifons that are necessary f0 

complete the evil of sexual miseonduct: Bốn 

điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm. 

I) The thought to enjoy: Ý nghĩ muốn thỏa mãn 


nhục dục. 

2) Consequent effort: Cố gắng tạo nghiệp tà 
dâm. 

3) Means to gratify: Tìm phương tiện để đạt 
mục tiêu. 


4) Gratification (Act of sexual misconduct): 
Hành động tà dâm. 

Four conditions that are necessary to 

complete the evil of slandering (The Buddha 

and His Teaching): Bốn điều kiện cần thiết để 
tạo nghiệp đâm thọc (Đức Phật và Phật Pháp). 

1) Persons that are to be divided: Có những 
người sẽ là nạn nhân của sự chia rẽ. 

2) The intention to separate them or the desire 
to endear oneself to another: Ý muốn phân ly 
những người ấy hay muốn lấy lòng một 
người. 

3) Corresponding effort: Cố gắng thực hiện tình 
trạng phân ly. 

4) The communicaton by using 
words: Thốt ra những lời đâm thọc. 

Four contemplations: Quán Tứ Niệm Xứ—See 

Four contemplatons of the Dharmalaksana and 

Four foundations of mindfulness. 


slandering 


1716 


Four contemplations of the Dharmalaksana: 
Tứ Tâm Tư Quán—Bốn pháp tầm tư quán của 
Pháp Tướng Tông. 

1) The terms used: Danh—Danh của sắc. 

2) The meaning of the things or phenomena: 
Nghĩa—Dựa vào danh mà nói rõ cái thể của 
sắc. 

3) The nature ofthe things: Tự tính—Thể tính tự 
thân của chư pháp. 

4) Their diferentiation: Sai biệ—Chủng loại 
khác nhau trong thể (của người khác với của 
chư thiên). 

Four confinents: The four land areas centered 

around Mount Sumeru——Tứ châu: 

1) Jambudvipa: Nam Thiệm bộ châu. 

2) Purvavideha: Đông Thắng thần châu. 

3) Aparagondana: Tây ngưu hóa châu. 

4)_ Uttarakuru: Bắc Cu lô châu. 

Four courses of attainment of Buddhahood: 

Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả——According 

to the Mahavastu, there are fÍour courses of 

atfainment of Buddhahood—Theo Kinh Đại Sự, 
có bốn tiến trình tiến đến Phật Quả. 

l1) Prakrticarya (skt): Sơ Hành—In this carya, an 
individual 1s expected to be obedient to his 
parents, to the Sramanas and Brahmins, and 
to the elders, to perform good deeds, to 
I1nstruct others to offer gifts, and to worship 
the Buddhas. While a being 1s In this carya, 
he 1s JjJust a common being and not a 
Bodhisattva. Sakyamuni Buddha practised 
this Carya from the time of AparajJitadhvaja 
Buddha—Trong đó người tu hành phải biết 
vâng lời cha mẹ, vâng lời các sa môn cùng 
các Bà La Môn, và tôn kính người già, phải 
làm việc thiện, phải khuyên người khác cúng 
dường và phải thờ cúng Đức Phật. Khi còn ở 
“sơ hành” thì người đó chỉ là một người 
thường chứ chưa phải là Bồ Tát. Đức Phật 
Thích Ca đã trải qua sơ hành từ thời Đức Phật 
Aparajitadhvaja. 

2) Pranidhi (skt): Quyết Tâm Đạt Quả Bồ Đề— 
This consists in a being”s resolving to attain 
Bodhi in due course. Sakyamuni took this 
resolution five times in the course of his 
many existences as the ancient Sakyamuni 
Buddha, whose life extended over aeons—Ở 
đây bao gồm sự quyết tâm của một người để 


3) 


4) 


đạt đến quả Bồ Đề theo đúng trình tự. Đức 
Thích Ca Mâu Ni đã năm lần có quyết tâm 
nầy trong quá nhiều kiếp sống của ngài. 
Anuloma (skt: Sở Đắc Phẩm Hạnh Phật—It 
1S a continuation of the previous Carya, and 
COnSISfS In acquiring the virtues necessary fO 
become a Buddha. Sakyamuni began this 
Carya at the time of Samitavi Buddha. During 
the second and third Caryas, a Bodhisattva 
acquires the virtues mentioned In the Jatakas 
and advances from the first to the eipht 
bhumi.  Sakyamuni the 
bhumi, when he was born as prince Kusa— 
Đây là sự nối tiếp của sự quyết tâm đạt quả 
Bồ Đề; giai đoạn nầy bao gồm sở đắc những 
phẩm hạnh cần thiết để trở thành Phật. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu sở đắc những 
phẩm hạnh Phật vào thời Đức Phật Samitavi. 
Trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, một vị Bồ 
Tát sở đắc các phẩm hạnh nói đến trong 
Jatakas và tiến từ địa thứ nhất lên địa thứ 
tám. Đức Thích Ca Mâu Ni đã lên địa thứ bảy 
khi ngài sinh ra làm Hoàng Tử Kusa. 

Avivarta or Anivartana (skt): Bất Hoàn—This 
1s called a non-returning Carya. Ït commences 
with the Bodhisatva reaching the eighth 
Bhumi Tefroøression 
1mpossible for him. When Sakyamuni was 
reborn as Meghamanava, he reached this 
Carya the time of Dipankara Buddha, who 
confirmed his ulimate success In atfaining 
Bodhi. It was reconfirmed by Sarvabhibhu 
Budha when Sakyamuni was born as Abhiya 
or Abhii Bhikshu. Subsequently, the 
Bodhisattva was born Iinnumerable times In 
order to cross the eighth and ninth bhumis. He 
ultimately reached the tenth bhumi to be born 
aS Jyotipalamanava gIven 
Yauvarajyabhiseka by Kasyapa Buddha, at 
last becoming the god of gods In the Tusita 
Heaven. He was to complete the tenth bhumi 
as Gautama Buddha under the Bodhi tree at 
Gaya—Đây gọi là bất hoàn. Bắt đầu khi Bồ 
Tát đến địa thứ tám, khi ấy sẽ không có sự 
thối chuyển đối với bậc nầy. Khi Đức Thích 
Ca Mâu Ni sanh làm Meghamanava, ngài đã 
đạt đến tiến trình thứ tư nầy vào thời Phật 
Nhiên Đăng, vị nầy đã khẳng định sự thành 


reached seventh 


when becomes 


and 


1717 


đạt cuối cùng của Phật Thích Ca trên đường 
chứng quả Bổ Đề. Điều nầy được Phật 
Sarvabhibhu tái xác nhận khi Đức Thích Ca 
Mâu N¡ sanh ra làm Tỳ Kheo Abhiya. Sau đó, 
Bồ Tát được sinh ra vô số lần mới vượt qua 
các bhumis thứ tám và thứ chín. Cuối cùng vị 
nầy tới địa thứ mười để được sinh ra làm 
Jyotipalamanava và được Phật Ca Diếp 
(Kasyapa) ban cấp cho Yauvarajyabhiseka, 
sau cùng trở thành vị thần trong cung trời Đâu 
Suất. Vị nây phải hoàn tất địa thứ mười khi 
làm Đức Phật Cô Đàm dưới cội cây Bồ Đề. 

Four courfs: Tứ Trùng Mạn Đà La—The 

Garbhadhatu mandala of one central and three 

surrounding courfs. The occupants are described 

as the sacred host of the four courfs: 

l) The Garbhadhatu: Thai Tạng Giới —Thai 
Tạng Giới và ba viện chung quanh được gọi 
là Tứ Trùng Mạn Đà La, nơi trú ngụ của 
những vị Thánh trong bốn viện nầy. 

2) The first court of the heart of eipht-petal, 
eight-leaf lotus meditation: Đệ Nhất Viện 
Trung Thai Bát Diệp Cửu Tôn. 

3) The second court of ManJusri: Đệ Nhị Viện 
Văn Thù. 

4) The third court of Sakyamuni: Đệ Tam Viện 
Thích Ca. 

Four courts of Garbhadhatu mandala: Tứ 

Trùng Mạn Đà La—See Four courts. 

Four currents that carry thinking along: Tứ 

Lưu—These are the defilements that sweep away 

the wholesome dharmas and cause senfient beings 

to drift and drown 

Samsara—Bốn dòng suy tưởng, tức những thứ 

phiển não khiến chúng sanh trôi dạc, chìm đắm 

trong dòng thác luân hồi sanh tử: 

1) Wrong views, or the ilusion of seeing things 
as they seem, not as they really are: Kiến 
Lưu —Tà kiến hay những suy tưởng ảo ảnh 
hay kiến hoặc của tam giới. 

2) Desires, or thinking of desires: Dục Lưu— 
Suy tưởng dục vọng hay các hoặc của dục 
gIỚI. 

3) Samsarlc existence, or thinking of existence 
or life: Hữu Lưu—Suy tưởng về sự có của đời 
sống hay quả báo sinh tử chẳng mất. 


in the torrential steam of 


4) lIgnorance, or Unenliphtened thinkímg or 
condition: Vô Minh Lưu—Suy tưởng mê 
muội hay vô minh của tam giới. 

Four deadly sins: Tứ Chủng Căn Bổn Tội—Tứ 

Ba La Di Tội—Bốn tội căn bản. 

I1) KiHing: Sát sanh. 

2) Stealing: Trộm cắp. 

3) Carnality: Ham muốn nhục dục. 

4)_ Lying: Nói dối. 

Four defeats: Tứ Đọa—See Four grave sins. 

Four degrees of the esoterics: Tứ Độ Gia 

Hành—Advancement In four degrees of the 

esoterics (formerly extending over 800 or 1,000 

days, later contracted to 200)—Bốn mức độ tiến 

tu trong Mật Giáo (trước kia muốn được truyền 

thụ tứ độ gia hành phải mất từ 800 đến 1000 

ngày; bây giờ giảm xuống còn 200 ngày): 

l1) The eighteen ways: Thập Bát Đạo. 

2) Garbhadhatu: Thai Tạng. 

3) Vajra: Kim Cang. 

4) Homa: Hộ Ma. 

Four degrees of sainfliness: Tứ Thánh Quả— 

See Four kinds of sainthood. 

Four delusions: Tứ phiền não: 

l1) Delusion of the lgnorance in the ego: Ngã sĩ 
phiền não. 

2) Delusion of Holding to the ego Idea: Ngã 
kiến phiền não. 

3) Delusion of self-esteem or egoism: Ngã mạn 
phiền não. 

4) Delusion of self-seeking or desire arising 
from belief in ego: Ngã ái phiền não. 

Four delusions ïn reference to the ego: Tứ 

Phiểền Não—Tứ Hoặc—Bốn phiền não gây ra bởi 

ngã chấp hay bốn loại căn bản phiền não thường 

xuyên tương ứng với Mạt Na Thức (thức thứ bảy). 

1) Ignorance in regard to the ego: Ngã S¡ Phiển 
NÑão—Vô Minh. 

2) Holding to the ego idea: Ngã Kiến Phiển 
Não—Ngã Chấp. 

3) Egoism: Self-esteem—Ngã 
NÑão—Kiêu căng ngạo mạn. 

4) Self-seeking or desire arising from belief In 
ego: Ngã Ái Phiểền Não—Ngã tham. 





Mạn Phiển 


Four demons: In Buddhism, demons refer to 
obstructions of enliphtenment—Tứ ma: 


1718 


l) The demon of the mind-body clusters: Ma 
ngũ (form, sensation, perception, 
condition, consciousness). 

2) The demon of afflictions: Ma phiền não. 

3) The demon of death: Ma tử. 

4) The demon of heaven: Ma thiên—W¡sh to be 
in the realm of desire and thus blocks 
transmundane goodness. 

Four demonic-looking fgures deva kings: 
Tứ Thiên Vương——Mahasvara—MaharajJa- 
devas—There are four demonic-looking-figures 
deva kings ¡in the first lowest devaloka (Tứ Thiên 
Vương). According to the myth, they dwell on the 
world mountain Meru and are guardians of the 
four quarters of the world and the Buddha 
teaching. They fight against evil and protect 
places where goodness ¡s taugh—Bốn nhân vật 
có hình dáng như quỷ. Theo truyền thuyết thì họ 
sống bên trên núi Tu Di, họ là những thần hộ 
pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ cái 
thiện, mỗi thiên vương canh giữ một phương: 

1) Dhartarastra (skt): Deva king In the East—Trì 
Quốc Thiên Vương. 

2) Virudhaka (skt): Deva king in the South— 
Tăng Trưởng Thiên Vương. 

3) Virupaksa (skÐ: Deva king In the West— 
Quảng Mục Thiên Vương. 

4) Dhanada or Vaisravana (skÐ: Deva king In 
the North—Đa Văn Thiên Vương. 

Four desires: Four passions—Tứ Dục. 

1)  Sexual love: Tình Dục—Bị lôi cuốn bởi tình 
dục. 

2) Attractiveness or Sexual beauty: Sắc Dục— 
Bị lôi cuốn bởi sắc đẹp. 

3) Craving, or lust for good food: Thực Dục— 
Tham ăn ngon. 

4) Lust: Dâm Dục (nhục dục). 

Four đharmas: Tứ Pháp. 

(IA)According to the Sutra of Contemplation of 
the Mind—Theo Kinh Tâm Địa Quán: 

1) The teaching of the Buddha: Giáo pháp. 

2) The principles or meaning: Lý pháp. 

3) The practice: Hành pháp. 

4) The fruits or rewards: Quả pháp. 

(B) According to the Sutra of Contemplation of 
the Mind—Theo Kinh Tâm Địa Quán: 

1) Never losing the bodhi-mind: Bất xả Bồ để 
tâm—Chẳng bỏ Bồ Đề tâm. 


£ 
uan 


2) Never losing good-knowing advisors: Bất xả 
thiện tri thức—Chẳng bỏ thiện tri thức. 

3) Never losing perseverance in progress: Bất 
xả kham nhẫn—Chẳng bỏ kham nhẫn. 

4) Never losing the life 

(aranyaka): Bất xả a-luyện-nhã (nơi tu hành 

tịch tỉnh)—Chẳng bỏ đời sống tịnh hạnh. 

According to the Mahayana Records of 

Teachings—Theo Kinh Đại Thừa Ký Pháp: 

1) Faith: Tín. 

2) Liberty: Giải. 

3) Deeds or action: Hạnh. 

4) Realization: Chứng. 

(HD According to the Pure Land sect—Theo Tịnh 
Độ Tông: 

l) The teaching of the Buddha ¡n the Infinite 
Life Sutra: Giáo pháp—Giáo pháp của Phật 
trong Kinh Vô Lượng Thọ. 

2) The pracice of the seventeenth of 
Amitabha”s vows: Hành pháp—Thực hành lời 
nguyện thứ 17 của Phật A Di Đà—See Forty- 
eight vows of Amitabha (17). 

3) Faith in the eightteenth of Amitabha”s vows: 
Tín pháp Tin vào lời nguyện thứ I8 của 
Đức A Di Đà—See Forty-eipht vows of 
Amritabha (18). 

4) Realizatlon or proof of the eleventh of 
Amitabha”s vows: Chứng pháp——Chứng trong 
lời nguyện thứ II của Phật A Di Đà —See 
Forty-eight vows of Amitabha (11). 

(IV)The Lotus Sutra, the Buddha told Fu-Hsien 
(Samantabhadra) how_ the to be 
possessed after the Buddha”s demise—Theo 
Kinh Pháp Hoa, Đức Phật trả lời Ngài Phổ 
Hiển sau khi Đức Phật diệt độ thì những 
người tu trì theo Kinh Pháp Hoa sẽ được 
những gì: 

1) Protection of the Buddhas: Được Chư Phật Hộ 
Niệm. 

2) Culuivation of virtue: Trồng Các Cội Đức. 

3) Entry Into correct dhyana: Nhập Chánh Định. 

4) Having a mind to save all creatures: Phát 
Tâm Cứu Độ Hết Thảy Chúng Sanh. 

(V) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are sets of 
Four Things which were perfectly proclaimed 
by the Buddha—Theo Kinh Phúng Tụng trong 


monastic  forest 


qI) 


Lotus 





1719 


Trường Bộ Kinh, có một chuỗi Tứ Pháp đã 
được Đức Phật giảng dạy: 

1) Four foundations of mindfulness: Tứ Niệm 
Xứ—See Four foundations of mindfulness. 

2) The four great efforts: Sammappadhana (p)— 
Tứ Chánh Cần—See Four efforts. 

3) Four roads to power: Iddhipada (p)—Tứ Như 
Ý Túc—See Four Sufficiences. 

4)_ Four Jhanas: Tứ Thiển—See Four Jhanas. 

5) Four concenfrative meditatons: Samadhi- 
bhavana (p)—Tứ Tu Tập Thiền Định—See 
Four concentrative meditations. 

6) Four boundless states: Tứ Vô 
See Four immeasurable minds. 

7) Four formless jhanas: Tứ Thiển Vô Sắc —See 
Four formless Heavens. 

8) Four supports: Tứ Y Chỉ—See Four supports. 

9) Four Ariyan lineages: Tứ Thánh Hành —See 
Four holy ways. 

10) Four efforts: Tứ Tinh Cần—See Four efforts. 

II) Four knowledges Tứ Trí—See 
knowledges (A). 

12) Four more knowledges: Tứ Trí—See Four 
knowledges (B). 

13) Four factors of Stream-Attainment: Tứ Dự 
Lưu Hướng Chi—See Four factors of Stream- 
Attainment. 

14) Four characteristics of a Stream-Winner: Tứ 
Dự Lưu Quả Chi —See Four characteristics of 
a Stream-Winner. 

15) Four fruits of the ascetic life: Tứ Thánh 
Quả—See Four kinds of holy men (II). 

16) Four elements: Tứ Giới—See Four elements. 

17) Four Tứ Thực—See 
nutriments. 

18) Four statons of consciousness: Tứ Thức 
Trú —See Four stations of consciousness. 

19) Four ways of going wrong: Agata-gamanani 
(p)—Tứ Bất Hành Xứ Hạnh—S§ee Four ways 
Of goIing wrong. 

20) Four arousals of craving: Tứ Ái Sanh—See 
Four sources of affection for a bhiksu or 
bhiksunI. 

21) Four kinds of progress: Tứ Hành—See Four 
kinds of progress (A). 

22) Four more kinds of progress: Tứ Hành —See 
Four kinds of progress (B). 


Lượng Tâm—— 





Four 





nufrImenfs: Four 


23) Four ways of Dhamma: Tứ Pháp Túc—See 
Four ways of Dhamma. 

24) Four ways of undertaking Dhamma: Tứ Pháp 
Thọ—See ways of. underfaking 
Dhamma. 

25) Four divisions of Dhamma: Tứ Pháp Uẩn— 
See Four divisions of Dhamma. 

26) Four powers: Tứ Lực—See Four powers (A). 

27) Four kinds of resolve: Tứ Nguyện—See Four 
kinds of resolve. 

28) Four ways of answering questions: Bốn Cách 
Trả Lời Câu Hỏi—See Four ways of 
answering questions. 

29) Four kinds of kamma: Tứ Nghiệp —See Four 
kinds of kamma. 

30) Four things to be realized: Bốn Pháp Cần 
Phải Chứng Ngộ—See Four things to be 
realized. 

31) Four floods: Tứ Bộc Lưu—See Four floods. 

32) Four yokes: Tứ Ách—See Four yokes. 

33) Four unyokings: Tứ Ly Ách-See Four 
unyokings. 

34) Four ties: Tứ Phược—See Four bandhanas. 

35) Four clingings: Tứ Thủ—See Four clingings. 

36) Four kinds of generations: Tứ Sanh —See four 
forms of birth. 

37) Four ways of descend Into the womb: Tứ 
Nhập Thai—See Four ways of descent into 
the womb. 

38) Four ways of geting a new personality: 
Attabhava-patilabha (p)—Bốn Phương Cách 
Được Tự Thể Mới—S§ee Four ways of getting 
a new personality. 

39) Four purifications of offerings: Dakkhina- 
visuddhyo (p)—Tứ Cúng Dường Thanh 
Tịnh —See Four kinds of offerings. 

40) Four elements of popularty: Samgaha- 
vathuni (p)—Tứ Nhiếp Pháp See Four 
elements of popularity. 

4I) Four un-Ariyan modes of speech: Tứ Phi 
Thánh Ngôn—See Four un-Ariyan modes of 
speech. 

42) Four more un-Ariyan modes of speech: Tứ 
Phi Thánh Ngôn—See Four un-Ariyan modes 
of speech (B). 

43) Four Ariyan modes of speech: Tứ Thánh 
NÑgôn—See Four Ariyan modes of speech. 


Four 


1720 


44) Four more Ariyan modes of speech: Bốn 
Thánh Ngôn Khác —See Four Ariyan modes 
of speech (B). 

45) Four more Ariyan modes of speech: Bốn 
Thánh Ngôn Khác —See Four Ariyan modes 
of speech (C). 

46) Four more Ariyan modes of speech: Bốn 
Thánh Ngôn Khác —See Four Ariyan modes 
of speech (D). 

47) Four types of persons: Bốn Loại Người—See 
Four types of persons (A). 

48) Four more types of persons: Bốn Loại Người 
Khác—See Four types of persons (B). 

49) Four more types of persons: Bốn Loại Người 
Khác—See Four types of persons (C). 

50) Four more types of persons: Bốn Loại Người 
Khác—See Four types of persons (D). 

Four dharma realms: Tứ Pháp Giớ—Tứ 

Chúng Pháp Giới—Theo tông Hoa Nghiêm, có 

bốn pháp giới—According to the Hua-Yen school, 

there are Four Dharma Realmas. 


1l) Dharma Realm of Phenomena: The 
phenomenal realm—Phenomenal world—Sự 
pháp giớ——See Dharma Realm of 
Phenomena. 

2) Dharma Realm of Noumena: Noumenal 


realm—The noumenal world—Lý pháp 
giớ—See Dharma Realm of Ñoumena. 

3) Dharma of 
noumena and phenomena (principles and 
Sp€CIfICS): The 1nterdependence of 
phenomenal and noumenal realm——The world 
in which phenomena are Identfied with 


noumena—Lý sự vô ngại pháp giới—See 


Realm of_ non-obstructions 


Dharma Realn of non-obstructions of 
noumena and phenomena. 
4) Dharma Realm of non-obstruction of 


phenomena and phenomena: Phenomena are 
also ¡interdenpendent—The world in which 
phenomena  ¡interpenetrate 
without hindrance—Sự sự vô ngại pháp 
giớ—See Dharma Realm of non-obstruction 
of phenomena and phenomena. 

Four dharmas and three vows: Tứ Pháp Tam 

Nguyện—Bốn pháp và ba nguyện. 

(A) The four dharmas: Tứ Pháp—See Four laws 
or dogmas. 


one  another 


(B) Three vows—Tam Nguyện: The eleventh, 
seventeenth, and eiphteenth vows of 
Amitabha Buddha—Nguyện thứ II, 17, và 18 
trong 48 lời Nguyện của Phật A Di Đà—See 
Forty-eight vows of Amitabha (11, 17, 18). 

Four đhyana concenfrafions Tứ Thiển 
Định—See Four dhyana heavens. 
Four dhyana heavens: Brahmalokas (skt)—Tứ 
Thiển Thiên. 
(A) According to Mahayana sutras—Theo kinh 
điển Đại Thừa: Tứ Thiển Thiên—Tứ Tĩnh Lự 
Thiên —The fourth region, equal to a great 
chiliocosmos (Đại thiên giới)—Bốn cảnh giới 
mà người tu đạt tới. In the Surangama Sutra, 
book Nine, the Buddha told Ananda about the 
fourth dhyana as follows: “Within a kalpa of 
destruction, the first is destroyed fifty-six 
times by fire, the second seven by water, the 
third once by wind, the fourth corresponding 
to a state of “absolute indifference” remains 
“unthouched” by all the other evolutions; 
however, when fate comes to an end, then the 
fourth dhyana may come to an end too, but 
not sooner.—Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển chín, Đức Phật bảo Ngaì A 
Nan: “Trong một hoại kiếp, sơ thiển thiên sẽ 
bị hủy diệt 56 lần bởi lửa, nhị thiển thiên bẩy 
lần bởi nước, tam thiền thiên một lần bởi gió, 
tứ thiển thiên không bị ảnh hưởng; tuy nhiên, 
khi thiên mệnh đến (ngày tận thế) thì tứ thiển 
thiên cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng hãy còn lâu 
lắm.” 

According to Pali Nikayas—Theo kinh điển 

Ba L1: 

1) Pathamajjhanabhumi (skt—Sơ Thiển Thiên: 
The first reglon, as laree as the whole 
universe: Sơ thiển thiên—In this region, 
practitioners 
thoupht, rapture and jJoy, one-pointedness of 
mind, ¡impingement (touchine), feeling, 
perception, will, thoupht, desire, 
determination, energy, mindfulness, 
equanimity, and attention. Also, practitioners 
1n this region have the ability to be aloof from 
pleasure of senses and unskilled state of 
mind—Trong cõi sơ thiển hành giả đạt được 
tầm, tư, hỷ, lạc, nhất điểm tâm, xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, 


(B 


` 


atain Iniial and sustained 


2) 


3) 


4) 


1721 


xả, và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có 
khả năng ly dục và ly bất thiện pháp —See 
First Dhyana Heaven. 

Dutiyajjihanabhumi (skt—Nhị Thiển Thiên: 
The second region, equal to a small chilio 
cosmos: Nhị thiển thiên —lIn this region, 
practitioners attain Inward tranquility, rapfure, 
Joy, one pointed of mind, touching, feeling, 
equnimity and attention. Also, practitioners In 
this region have the ability to annthilate Initial 
and discursive though—Trong cõi nhị thiển 
hành giả đạt được nội tĩnh, hỷ, lạc, nhất điểm 
tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, 
tinh tấn, niệm, xả, và tác ý. Hành giả trong 
cõi này cũng có khả năng diệt tầm và tứ— 
See Second Dhyana Heaven.. 
Tatiyajjihanabhumi (skt—Tam Thiền Thiên: 
The thrd region, equal to a middling 
chiliocosmoas: thiển this 
reglon, practiioners atfain equnimiIty, Joy, 
mindfulness, CONnSCIOusness, 
pointedness, Impingement (touching), feeling, 
perception, will, thoupht, desire, 
determination, energy, mindfulness, 
equanimity, and attention. Also, practitioners 
1n this region have the ability to fade out of 
rapture, dwelling with equanimity——Trong cõi 
tam thiển hành giả đạt được xả, lạc, niệm, 
tỉnh giác, nhất điểm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, và tác ý. Hành 
giả trong cõi này cũng có khả năng diệt tầm 
và tứ—See Third Dhyana Heaven. 
Catutthajjhanabhumi (sk)—Tứ Thiền Thiên: 
The fourth equal to a great 
chiliocosmos: Tứ thiển thiên—In this region, 
practiioners attain equanimity, feeling that 
neither painful nor pleasant, Impassive Of 
mind, purification by mindfulness, 
pointedness of mind, impingement (touching), 
feeling, perception, will, thought, desrre, 
determination, mindfulness, 
equanimity, and attention. Trong cõi tứ thiển 
hành giả đạt được xả bất khổ bất lạc thọ, tâm 
vô quán niệm, thanh tịnh niệm, nhất tâm, 
xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh 
tấn, niệm, xả, và tác ý. Hành giả trong cối 
này cũng có khả năng xả lạc, xả khổ, và diệt 
những hỷ, ưu đã cảm thọ từ trước. 


Tam thiên——In 


clear one- 


TegIon, 


One- 


energy, 


Four dhyana realms and eight 
concentrafions: Tứ Thiền Bát Định—The four 
dhyanas and the eipht 
concentrations (four on the form-realms and four 
on the formless-realms)—Tứ thiển trong cõi trời 
sắc giới và bát định (bốn trong sắc giới và bốn 
trong vô sắc giới)—See Four dhyana heavens. 

Four directions: Tứ Phương—The four cardinal 

poinfs and four heaven kings: The four quarters of 

the compass—Bốn phương hướng và bốn vị Thiên 

VƯƠNE. 

(A) 

l1) East, ruled by Indra: Đông phương, nơi Trời 
Đế Thích ngự trị. 

2) West, ruled by Varuna: Tây phương, nơi Phạ 
Rô Nõa Long Vương ngự trị. 

3) South, ruled by Yama: Nam phương, nơi Dạ 
Ma Thiên ngự tr —See Yama. 

4) North, ruled by Vaisramana: Bắc phương, nơi 
ngự trị của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 

(B) 

1) Northeast, ruled by Isana: Phương Đông Bắc, 
nơi Y Xá Ni ngự trị. 

2) Southeast, ruled by Homa: Phương Đông 
Nam, nơi Hộ Ma ngự trị. 

3) The goddess of death and corruption, regent 
of the south-west—Vị Nữ Thần của tử thần 
và sự hoại diệt, cai quản phía tây nam (Thần 
Niết Lý): Phương Tây Nam, nơi ngự trị của 
Niết Lý Để. 

4) Northwest, ruled by Varuna: Phương Tây 
Bắc, nơi ngự trị của Phạ Rô Nõa Long 
Vương. 

Four diseiplinary processes: Tứ Hạnh—Bốn 

hạnh. 

(A) 

I1) Enlightenment: Bồ Đề. 

2) Good deeds: Phúc Đức hay Thiện nghiệp. 

3) Wisdom: Trí Tuệ. 

4) Worship: Lễ Bái. 

According tO the first patrlarch 

Bodhidharma—Theo Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 

I1) Requite hatred: Báo Oán Hạnh—See Requite 
hatred. 

2) Obedient to karma: Tùy Duyên Hạnh —See 
ObedIent to karma. 

3) Not to seek after anything: Vô Sở Câu 
Hạnh—See Not to seek after anything. 


on the form-realms 


1722 


4)_ Being in accord with the Dharma: Xứng Pháp 

Hạnh —See Being In accord with the Dharma. 
Four disciplines for meditation: Tứ Hành 
Tướng—To meditate upon the ¡implications or 
disciplines of —Bốn hạnh tướng trong quán tưởng 
hay thiển quán: 

I1) Painor sufering: Khổ. 

2) Unreality, or emptiness: Không. 

3) Impermanence: Vô Thường. 

4) Non-ego: Vô Ngã. 

Four discriminations: Tứ Vô Ngại—Four 

unhindered or unlimited bodhisattva powers of 

interpretaton or reasoning—Bốn pháp vô ngại 
của các Bồ Tát khi giảng thuyết hay lý luận—See 

Four unobsftructed eloquences. 

Four distresses: Tứ Môn Du Quán—The four 

distresses observed during his wandering by the 

Buddha when he was a prince—Đức Phật Thích 

Ca khi còn là Thái Tử Tất Đạt Đa, do chơi thăm 

bốn cửa thành mà nhìn thấy bốn cảnh khổ: 

I1) Birth: Sanh. 

2) Old age: Lão. 

3) Sickness: Diseases—Bệnh. 

4) Death: Tử. 

Four divine flowers: Tứ Hoa—Bốn loại hoa. 

(A) 

l) Mandara (skÐ: Mandala (skÙ—Small white 
lotuses—Hoa Mạn Đà La—§en trắng nhỏ. 

2) Mahamadara (skÐ: Mahamandala (skÐ— 
Large white lotuses—=Hoa Ma Ha Mạn Đà 
La—Sen trắng lớn. 

3) ManjJusaka (skÐ: Small red lotuses—Hoa 
Mạn Thù Sa—Sen đỏ nhỏ. 

4) Mahamanjusa (skÐ: Large red lotuses—Hoa 
Ma Ha Mạn Thù Sa—Sen đỏ lớn. 

(B) 

1)  Pundarika (skt): White lotuses—Hoa Phân Đà 
Lợi —Sen trắng. 

2) Utpala (skÐ: Blue lotuses—Hoa Ưu Bát La— 
Sen xanh. 

3) Padma (skt): Red lotuses—Bát Đặc Ma—Sen 
hồng. 

4) Kumuda (skÐ: Yellow lotuses—Câu Vật 
Đầu—Sen vàng. 

Four divisions of a cakravartiS troops: 

Catur-angabalakaya (skÐ——Tứ Binh. 

1) Hastikaya (skt): Elephants—Tượng Binh. 


2) Asvakaya (skÐ: Horses—Ky Binh (Mã Binh). 
3) Rathakaya (skÙ: Chario—Xa Binh (Thiết 
Giáp Binh). 
4) Pattikaya (skÐ: Foot—Bộ Binh. 
Four divisions of Dhamma: Tứ Pháp Uẩn— 
According to the Sangii Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four divisions 
of Dhamma— Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn pháp uẩn: 
1) Morality: Giới Uẩn. 
2) Concentration: Định Uẩn. 
3) Merit: Công Đức Uẩn. 
4)_ Liberation: Giải Thoát Uẩn. 
Four divisions of the Enlightened 
Knowledge: Tứ Môn Tri Kiến Phật —According 
to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth 
Patriarch taught: “Good Knowing Advisors! If you 
can live among marks and yet be seaprate from It, 
then you will be confused by neither the Internal 
nor the external. If you awaken to this Dharma, in 
one YOUT open to 
enliphtenment. The knowledge and vision of the 
Buddha ¡1s simply that The Buddha 1s 
enlightenment. There are four divisions: Opening 
to the enlightened knowledge 
Demonstratng the enlightened knowledge and 
vision; Awakening to the enlightened knowledge 
and Entering the enlightened 
knowledge and vision. If you listen to the opening 
and demonstrating of the Dharma, you can easily 
awaken and enter. That Is the enlightened 
knowledge and vision, the original true nature 
becoming manifest. Be careful not to misinterpret 
the Sura by thinkmg that the opening, 
demonsftrating, awakening, and entering of which 
1t speaks Is the Buddha”s knowledge and vision 
and that we have no share ïn It. To explain 1t that 
way would be to slander the Sutra and defame the 
Buddha. Since he 1s already a Buddha, perfect In 
knowledge and vision, what Is the use of his 
opening to 1t again? You should now believe that 
the Buddha”s knowledge and vision 1s simply your 
own mind, for there Is no other Buddha. But, 
because living beings cover their brilliance with 
greed and with the love or states of defilement, 
external conditions and ¡inner disturbance make 
slaves of them. That troubles the World-Honored 
One to rise from Samadhi, and with various 


moment mmnd wil 


and vision; 


and vision; 


1723 


reproaches and expedients, he exhorts living 
beings to síop and rest, not to seek outside 
themselves, and to make themselves the same as 
he 1s. That 1s called “Opening the knowledge and 
vision of the Buddha.' I, too, am always exhorting 
all people to open to the knowledge and vision of 
the Buddha within their own minds. The mind of 
worldly people Confused and 
deluded, they commit offenses. Their speech may 
be good, but their minds are evil. They are 
grecdy, hateful, envious, gIven over flattery, 
deceit, and arrogance. They oppress one another 
and harm living creatures, thus they open not the 
knowledge and vision of Buddha, but that of living 
beiIngs. If you can with an upright mind constantly 
brmng forh wisdom, contemplating 
1luminating your own mind, and IŸ you can 
practice the good and refrain from evil, you, 
yourself will open to the knowledge and vision of 
the Buddha. In every thought you should open up 
the knowledge and vision of the Buddha; do not 
open up to the knowledge and vision of living 
beings. To be open to the knowledge and vision of 
the Buddha 1s transcendental; to be open to the 
knowledge and vision of living beings is mundane. 
Tf you exert yourself in recitation, clinging to 1t as 
a meriforilous exercise, how does that make you 
different from a yak who loves his own tail?”— 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã 
dạy: “Nầy thiện tri thức! Nếu hay nơi tướng mà 
la tướng, nơi không mà lìa không thì trong ngoài 
chẳắng mê. Nếu ngộ được pháp nây, một niệm tâm 
khai, ấy là khai Tri Kiến Phật. Phật tức là giác, 
phân làm bốn môn: Khai giác tri kiến, thị giác tri 
kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu 
nghe khai thị liền hay ngộ nhập tức là giác tri 
kiến, chơn chánh xưa nay mà được xuất hiện. Các 
ông dè dặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh 
nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là Tri Kiến của 
Phật, chúng ta thì vô phần. Nếu khởi cái hiểu nầy 
tức là chê bai kinh, hủy báng Phật vậy. Phật kia 
đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai 
nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự 
tâm của ông, lại không có Phật nào khác; vì tất cả 
chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái 
trần cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, trong 
tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc 
Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dậy, dùng 


are deviant. 


and 


bao nhiêu phương tiện nói đến đắng miệng, 
khuyên bảo khiến các ông buông dứt chớ hướng 
ra ngoài tìm cầu thì cùng Phật không hai, nên nói 
khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyên tất cả các 
người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm 
của mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, 
miệng thì lành tâm thì ác, tham sân tật đố, siểm 
nịnh, ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai 
tri kiến chúng sanh. Nếu ngay chánh tâm, thường 
sanh trí huệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm 
lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Các ông phải mỗi 
niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng 
sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri 
kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc 
nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào 
khác con trâu ly mến cái đuôi của nó!” 

Four divisions of vinaya: Dharmaguptaka- 

Vinaya (sk)—Tứ phần 

Vinaya of the Dharmagupta school (Trường Phái 

của Ngài Đàm Vô Đức). Buddhism vinaya 

contains 250 rules for monks and 348 for nuns. lt 
was translated Into Chinese by Buddhayasas and 

Chu-Fo-Nien—Bộ Luật Phật giáo, gồm 250 giới 

Tỳ Kheo và 348 giới Tỳ Kheo Ni. Bộ Luật được 

các Ngài Phật Da Xá và Trúc Phật Niệm dịch 

sang Hán tự—See Vinaya school. 

Four doctrines: Four schools—Tứ Giáo—See 

Four teachings. 

Four doctrines and five periods: Bốn giáo 

năm thờ —The T”ien-]I”ai doctrine of the four 

developments of the Buddha”s own teaching (four 
main doctrinal schools) and the five periods of the 
above developments. 

Four doctrines of Hinayana: Tiểu Thừa Tứ 

Môn—Four schools of Hinayana—Bốn cửa, bốn 

trường phái hay bốn giáo pháp Tiểu Thừa. 

l) The door of reality, the existence of all 
phenomena, the doctrine of being: Tiểu Thừa 
Hữu Môn—Nói về lý “Hữu”. 

2) The door of unreality, door of non-existence: 
Tiểu Thừa Không Môn—Nói về lý “Không”. 

3) The door of both reality and unreality or 
relativity of existence and non-existence: 
Tiểu Thừa Diệc Hữu Diệc Không Môn—Nói 
về lý vừa “Hữu” vừa “Không”. 

4) The door of neither, or transcending exIstence 
or non-existence: Tiểu Thừa Phi Hữu Phi 


luật —Four-division 


1724 


Không Môn—Nói về lý “Phi Hữu,” “Phi 
Không”. 

Four doctrines of perishing and the other 
four of flourishing: Tứ Khô Tứ Vinh—When 
the Buddha died, four of the eight sala-trees 
surrounding him are said to have withered, while 
the other four continued ¡n full leaf, a sign that a 
four doctrines were to perish and the other four 
were to flourish—Khi Đức Phật nhập diệt, bốn 
trong tám cây Ta La bị héo khô, còn bốn cây khác 
vẫn tươi, đây là dấu hiệu của bốn pháp bị hoại 
diệt, trong khi bốn pháp khác tiếp tục hưng thịnh. 

(A) The four doctrines that were to perIsh—Tứ 
Khô—Bốn pháp bị hoại diệt: 

1) The suffering: Khổ. 

2) The void: Không. 

3) Impermanence: Vô Thường. 

4) Impermanence: Vô Ngã. 

(B) The (the 
bodhisattva doctrines) that were to flourish— 
Tứ Vinh—Bốn pháp tiếp tục hưng thịnh: 

l) Permanence: Thường. 

2) Joy: Lạc. 

3) Personality: Ngã. 

4) Purity: Tịnh. 

Four doctrines and three meditations: Tứ 

Giáo Tam Quán (Thiên Thai) —The T”ien-T”ai 

four main doctrinal divisions and 1s three kinds of 

mediftaton—Tứ Giáo Tam Quán. 

(A) The T”ien-T”ai four main doctrinal divisions: 
Thiên Thai Tứ Giáo—See Four teachings (B). 

(B) The Tien-T”ai three kinds of meditation: 
Thên Thai Tam Quán-See Three 
contemplations. 

Four dogmas: The seal or impression of the four 

dogmas——Tứ Pháp Ấn. 

(D 

l) Impermanence: Vô Thường —AII 1s 
impermanen—Nhất Thiết Hành Vô 
Thường——Vạn vật vô thường. 

2) Suffering: Khổ——AIl ¡is suffering—Nhất Thiết 
Hành Khổ—Mọi thứ đều đưa đến khổ đau. 

3) Non-ego: Vô Ngã—AII things have no self— 
Chư Pháp Vô Ngã—Chư pháp vô ngã. 

4) Nưvana: Niết Bàn-Only Nivana is 
permanent, Joy with a real soul and purity— 
Niết Bàn Tịch Diệt—Chỉ có Niết bàn là vĩnh 
viễn, vô khổ và thanh tịnh. 


four doctrines transcendent 


ŒI) According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice, when the five desires and six 
dusts flare up, the general way to counteract 
them 1s through skillful visualization of the 

tuths of ¡impurity, suffering, 
1mpermanence, and no-self. For example, the 
human excrement that we consider fetid (bad 
smell) and dirty 1s regarded as fragrant, clean 
and succulent by animals such as Insects, doøs 
and pigs, because of their deluded karma. 
They therefore compete and strugsle to 
gobble 1t up. The defiled desires of this world 
are considered by humans as lovely and 
clean. However, the gods and immortals see 
them as foul-smelling, dirty and unclean, not 
unlike the way human beings regard dogs and 
pIgs eating filthy substances. The varlous 
desires of sentient beings, defiled and upside 
down, are general thus. The practitioner 
should strive gradually to destroy them—— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, khi ngũ dục lục trần 
nổi dậy hay tâm tham nhiễm ngũ dục lục 
trần, cách đối trị tổng quát là nên quán sát 
thuần thục bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, 
vô ngã. Khi quán xét từ thân, tâm, đến cảnh 
giới đều bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã, 
hành giả sẽ dứt trừ được tham nhiễm. Bởi 
chúng sanh thiếu mất trí huệ, thường sống 
trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, 
khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô 
ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm 
nhiễm, nên Đức Phật dạy phải dùng “Tứ Ưu 
Đàn Na” để quán phá bốn sự điên đảo nầy. 
Chẳng hạn như phẩn uế, ta cho là thối tha nhơ 
nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê 
nhiễm, lại thấy là thơm sạch ngon, nên đua 
nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhơn gian, 
loài người cho là vui sạch đáng ưa thích, 
nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp, 
chẳng khác chi ta thấy loài chó lợn ăn đổ ô 
uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê 
điên đảo đại khái là như thế, nên người tu 
phải cố gắng lần lượt phá trừ. 

1) Impurity—Bất Tịnh: This means that the body 
1S Inpure, the mind 1s Impure and the realm 1s 


four 


a) 


b) 


C) 


1725 


impure—Bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, 
tâm không sạch, và cảnh không sạch. 
Impurity of the body means that we should 
reflect on the fact that beneath the covering 
layers of skin, our bodies and those of others 
are composed entrely of filthy, smelly 
substances such as meat, bones, blood, pus, 
phiegm, saliva, excrement, urine, etc. Not 
only that fluids are excreted through nine 
apertures (see Cửu Khổng). lfÝ we sfop to 
think carefully, the physical body of sentient 
beinsgs 1s hardly worth cherishing: Thân 
không sạch là phải quán xét thân ta và người 
bên ngoài nhờ có lớp da che dấu, nhưng bên 
trong chỉ toàn là những thứ hôi tanh nhơ nhớp 
như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dãi, phẩn, 
nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ 
nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khổng 
(chín lổ) bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của 
chúng sanh không có chi đáng ưa thích. 
Impurity of the mind means that once the 
mind develops thoughts of greed, 1t has 
already become evil and defiled, not unlike a 
limpid pond that has been polluted with dirt 
and sludge. The dirt pond cannot reflect the 
Images of trees, mountains, sky, clouds; 
likewise, a polluted mind has lost all spiritual 
powers and wisdom. Thus, we have the 
saying: “Once who knows how to cultivate 
does not waste his efforts; a peacefUul, still 
mind will bring spiritual powers and wisdom.” 
Those who are determined to tread the Way 
should endeavour gradually to sever the mind 
of afflictions, polluted by greed In Its ørosS 
and subtle aspects: Tâm không sạch là khi 
tâm sanh tham nhiễm, tất nó sẽ thành xấu xa 
nhơ bợn, chẳng khác chỉ hồ nước trong bị cáu 
bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi 
bóng sắc cây núi trời mây, tâm nhơ bợn làm 
mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu: 
“Biết tu hành chớ phí uổng công. Tâm bình 
tịnh thần thông trí huệ!” Người đã phát 
nguyện bước lên đường tu, phải lập chí lần 
lần dứt trừ tâm phiển não nhiễm dục từ thô 
đến tế. 

The Impure realm 1s the world of the Eive 
Turbidities, full of dirt and mud, rocks and 
stones, spikes and thorns, which harbors 


2) 


a) 


b) 


c) 


countless sentilent beings defiled in body and 
mind. Therefore, this Iimpure world 1s not 
worth craving or clinging to: Cảnh không sạch 
là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy bùn đất, 
sỏi đá, chông gai, lại dung chứa vô số chúng 
sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho nên 
cảnh uế độ nầy không có chi đáng say mê 
tham luyến. 

Suffering—Nhứt Thiết Hành Khổ: This 
refers to the fact that the body undergoes 
suffering, the mind endures suffering and the 
environment ¡is one of suffering—Thân khổ, 
tâm khổ và cảnh khổ. 

The suffering of the body means that our 
body 1s not only impure, 1t 1s subject to birth, 
old age, disease and death, as well as to heat 
and cold, hunger and thirst, 
hardships that cause us to suffer, preventing 
us from being free and happy: Thân khổ là 
thân nầy đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh 
chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi 
phối, làm cho khổ sở không được tự tại an 
VUI. 

The suffering of the mind means that when 
the mind 1s afflicted, it Is  necessarlly 
consumed by the fire of afflictions, bound by 
the ropes of afflictions, struck, pursued and 
ordered about by the whip of afflictions, 
defiled and obscured by the smoke and dust 
Thus, develops 
afflictions 1s lacking in wisdom, because the 
first person he has caused to suffer 1s himself: 
Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiển não, tất bị 
lửa phiền não thiêu đốt, giây phiền não trói 
buộc, roi phiển não đánh đuổi sai khiến, khói 
bụi phiền não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên 
người nào khởi phiền não tất kẻ đó thiếu trí 
huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. 

The suffering of the environment means that 
this earth 1s subJect to the vagaries of the 
weather, scorching heat, frigid cold and 
pouring rain, while sentient beings must toil 
and suffer day In and day out to earn a living. 
Tragedies occur every day, before our very 
eyes: Cảnh khổ là cảnh nây nắng lửa mưa 
dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, 
mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những 
hiện trạng nhọc nhăn bi thẩm. 


and other 


of afflictions. whoever 


3) 


a) 


b) 


C) 


1726 


Impermanenc—Nhất Thiết Hành Vô 
Thường: This means the Impermanence of the 
body, the mind and the environment—Thân 
vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. 
Impermanence of the body means that the 
body withers rapidly, soon grows old and 
delibitated, ending in death. The ancients 
have lamented: “Oh, that time when we were 
young and would stcks, 
pretending they were horses, in the twinkling 
of an eye, our hair 1s now spoffed with the 
color of frost.” What happened to all those 
brave and ¡ntelligent young men and those 
beautiful and enchanting women of bygone 
days? They ended as in the following poem: 
“Rosy cheeks have faded, heros have passed 
away; young students” ©y€s, fOO, are We€ary 
and sad.”: Thân vô thường là thân nầy mau 
tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến 
cái chết. Người xưa đã than: “Nhớ thuở còn 
thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm 
màu sương.” Mưu lược dõng mãnh như Văn 
Chủng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như 
Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: “Hồng 
nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh 
cũng mỏi buồn.” 

Impermanence of the mind means that the 
mind and thouphts of sentient beings are 
always changing, at times filled with love or 
anger, at times happy or sad. Those thoughts, 
upon close scrutiny, are illusory and false, 
like water bubbles: Tâm vô thường là tâm 
niệm chúng sanh luôn luôn thay đổi, khi 
thương giận, lúc vui buồn. Những niệm ấy xét 
ra hư huyễn như bọt nước. 

Impermanence of the environment means that 
not only do our surroundings always change 


ride bamboo 


and fluctuate, but happiness, tfoo, IS 
1mpermenent. Succulent food, once 
swallowed, loses all tastes; an emotional 
reunion, however, sweet and Jjoyful, 


ulimately ends In separation; a delighfful 
parfy soon becomes a thing of past; a good 
book, too, gradually reaches the last pages: 
Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh 
chung quanh ta hằng đối thay biến chuyển, 
mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, 
qua cổ họng rồi cũng thành không; cuộc sum 


4) 


b) 


c) 


họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan; 
buổi hát vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, lần 
lượt cũng đến trang cuối cùng. 

Ño-Self Chư Pháp Vô Ngã: This means that 
there 1s no self, no permanent nature per se 
and that we are not true masters Of ourselves. 
This point, too, 1s divided inío the no-self 
body, the no-self mind, and the no-self 
environment—Chư pháp vô ngã là không có 
ta, không có tự thể, tự chủ. Điều nây cũng 
gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô 
ngã. 

The no-self body means that this body 1s 
1llusory, not 1ts own master. It cannot be kept 
eternally young or prevented from decayIing 
and dying. Even gods and Immortals can only 
postpone death for a certain period of time: 
Thân vô ngã là thân nầy hư huyễn không tự 
chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không 
già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu 
trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi. 
The no-self of mind refers to the deluded 
mind of sentent beings, which has no 
permanent nature. For example, the mind of 
greed, thoughts of sadness, anger, love, and 
happiness suddenly arise and then disappear, 
there ¡is nothing real: Tâm vô ngã, chỉ cho 
tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể; 
như tâm tham nhiễm, niệm buồn vui thương 
giận thoạt đến rồi tan, không có chi là chân 
thật. 

NÑo-self of environment 
surroundings are illusory, passive and subJect 
to birth and decay. Citles and towns are In 
time replaced by abandoned  mounds, 
mulberry fields soon gIve way to the open 
seas, cevery sinele thing changes 
fluctuates by the second, one landscape 
disappears and another takes its place: Cảnh 
vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn 
mộng, nó không tự chủ được, và bị sự sanh 
diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng 
dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn 
biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nầy 
ẩn mất, cảnh khác hiện lên. 


means that our 


and 


Four doors: Tứ Môn— The four schools of 
thought, or theories—Bốn môn. 


1727 


I1) The phenomenal world 1s real: Hữu Môn—— 
Tam tạng Giáo cho rằng thế giới hiện tượng 
có thật. 

2) The phenomenal world ¡1s unreal: Không 
Môn— Thông giáo cho rằng thế giới hiện 
tượng không có thật. 

3) The phenomenal world 1s both real and 
unreal: Diệc Hữu Diệc Không Môn—Biệt 
giáo cho rằng thế giới hiện tượng cũng là hữu 
mà cũng là không. 

4) The phenomenal world 1s neither real nor 
unreal: Phi Hữu Phi Không Môn—Viên giáo 
cho rằng thế giới hiện tượng chẳng phải hữu 
mà cũng chẳng phải không. 

Four efforts: Tứ Tinh Cần—According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are four efforts—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thứ tinh cần. 

l1) Effort of restraint: Samvara-padhanam (p)— 
Chế ngự tinh cần—See Effort of restraint. 

2) Effort of abandoning: Đoạn Trừ Tinh Cần— 
See Effort of abandoning. 

3) Effort of development: Tu Tập Tỉnh Cần— 
See Effort of developmert. 

4)_ Effort of preservation: Hộ Trì Tinh Cần—See 
Effort of preservation. 

Four ejects of the ego in the Diamond Sutra: 

Ngã Nhân Tứ Tướng—Bốn tướng ngã nhân (Kinh 

Km Cang). 

l) The appearance of ego: Ngã tướng —The 
1llusion that in the five skandhas there 1s a 
real ego; thus creating the Idea of looking 
down on the poor, stupid and deluded—Nơi 
ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực ngã nên sanh 
lòng khinh khi người nghèo, kẻ ngu. 

2) Human appearance: Nhân tướng—Man 1s 
different from other organisms. The ego of a 
man or that this ego 1s a man and different 
from beings of the other paths—Chấp cái ngã 
là người khác hay đạo khác. 

3) Living beings Chúng 
tướng—All the living are produced by the 
skandhas. The ego of all beings, that all 
beings have an ego born of the five 
skandhas—Chấp ngã đưa vào ngũ uẩn mà 
sanh. 

4) The appearance of longevity: Thọ giả 
tướng—LIfe 1s limited to the organism. The 








appearance: sanh 


ego has age, I.e. a determined or fated period 
Of existence, thus creating the Idea of 
attaching all appearances and desiring for 
welfare and profit—Chấp thọ mệnh một thời 
của cái ngã, từ đó sanh ra chấp trước vào 
tướng sự và ao ước phúc lợi. 

Four Elements: Tứ Đại —Four constituents— 
Four basic constituenfs of matter: 
1) Solidity: Earth—Solid matter—Đất. 
2) Fluidity: Water—LiIquid—Nước. 
3) Heat: Fire— Lửa. 
4)_ Motion: Air—Energy of moton——GIó. 
See Four great elemenfs. 
Four celements of. popularity: Catvari- 
samgraha-vastuni (sk)—Bốn pháp để dẫn dắt 
chúng sanh—Four ways of leading human beIngs 
to emancipation. Also called four means of 
1ntepration, four Integrafive methods, four means 
Of Integration, four attractions, four Dharmas of 
attraction, or four all-embracing virtues. The four 
elements of socilability 1s a gate of Dharma 
1llumination; for with them we accept all living 
beings and affter we have atfained the truth of 
bodhi, we bestow upon all livinng beings the 
Dharma—Tứ nhiếp pháp là cửa ngõ vào hào 
quang của chư pháp, vì khi sống với tứ nhiếp pháp 
chúng ta biết chấp nhận tha nhân và sau khi giác 
ngộ bổ đề, chúng ta sẵn sàng chia xẻ với tha nhân 
những gì mình chứng ngộ (đây là bốn phép mà 
chư Phật và chư Bồ tát tùy dùng để thâu nhiếp lấy 
cái tâm của chúng sanh, làm cho họ thân ái với 
mình để mình có cơ hội dạy đạo lý cho họ): 

I1) Dana (sk): Bố Thí Nhiếp—Charity—Giving, 
OT generosity—Giving unsparingly what 
others need in order to lead them to love and 
receive the truth—Cho những thứ mà người 
khác cần (chúng sanh nào thích của thì thí 
của, chúng sanh nào thích pháp thì thí pháp) 
hầu giúp họ có được yêu thương và hiểu 
thông chân lý. 

2) Priyavacana (skÙ: Ái Ngữ Nhiếp—Kindly 
talk—Kind speech, or pleasant 
Affectionate speech—Kind communicatlon— 
Kínd words which help beings love and 
receive the truth Tùy theo căn tánh của 
chúng sanh mà dùng lời lẽ tốt lành để dẫn dắt 
họ vào con đường đạo đức. 


Words— 


1728 


3) Artha-carya (skÐ: Lợi Hành Nhiếp—Useful 
deeds—Beneficial action——Useful conduct, or 
beneficiaadl acũion—Conduct profiable to 
others—Beneficial which  helps 
others love and receive the truth—Khởi thiện 
hành về thân khẩu ý để làm lợi cho người 
khác để họ nhiếp thụ chân lý. 

4) Samana-arthata (skÐ: Đồng Sự Nhiếp— 
Engaging In the same work——Cooperation, or 
comaradeshp and accommodaton—Like 
work—Sharing a common aim—Cooperation 
with and adaptation of oneself to others, to 
lead them into the truth—Tùy sự ưa thích của 
chúng sanh mà cùng hợp tác làm việc với 
nhau để giúp dẫn dắt họ đi vào chân lý. 

Four emblems: Tứ Minh—See Four Shingon 

emblems. 

Four emblems of the mounfain range ỉn 

NÑingpo: Tứ Minh Sơn—A_ mountain range ¡n 

NÑingpo perfecture where the four emblems are 

clearly seen—Dãy núi ở Ninh Phụ nơi có thể thấy 

được Tứ Minh: 

1) The Sun: Nhựt Sơn. 

2) The Moon: Nguyệt Sơn. 

3) The Stars: Tinh Sơn. 

4) The Constellations: Đại Hùng Tĩnh Sơn. 

Four enemies (maras): Tứ ma—Tứ Oán—Bốn 

loại thù oán: 

I1) The passion and delusion mara: Ma phiển 
não. 

2) Death mara: Ma tử. 

3) The five skandhas (agsgregatons) mara: Ma 
ngũ uẩn. 

4) The supreme mara-king: Ma vương. 

Four epoechs: Tứ Kiếp —See Four kalpas. 


conduct 


Four equal virtues: Tứ Đẳng. 

(A) The four virtues which a Buddha out of his 
infnte heart manifest equally to all—Chư 
Phật Tứ Đẳng—Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bị, 
Hỷ, Xả): 

1) AII Buddhas have the same title or titles: Tự 
Đẳng—Chư Phật ba đời đều có một danh 
hiệu như nhau (đều được gọi là Phật). 

2) All the Buddhas speak the same language 
(Sanskrit): Ngữ Đẳng—Chư Phật ba đời đều 
dùng một thứ ngôn ngữ mà giảng thuyết 
(Phạn Ngữ). 


3) All Buddhas proclaim the same truth (thirty- 
seven aids to enlightenment): Pháp Đẳng— 
Chư Phật ba đời đều được ba mươi bẩy phẩm 
trợ đạo như nhau. 

4) All Buddhas have each the threefold body or 
trikaya: Thân Đẳng—Chư Phật ba đời đều có 
ba thân (Pháp, Báo, Hóa) như nhau. 

(B) 

l) AII things are cqually ¡included ¡ín the 
Bhutatathata: Chư Pháp Tứ Đẳng Kể Cả 
Chân Như: 

2) The mind nature being universal, 1fs field of 
action is universal: Phát Tâm Đẳng—Lý tính 
sở y bình đẳng, nên tâm năng phát cũng bình 
đẳng. 

3) The way or method is also universal: Đạo 
Đẳng—Phát tâm bình đẳng, nên đạo sở hành 
cũng bình đẳng. 

4) The mercy of the Buddhas 1s universal for all: 
Từ Bi Đẳng—Đạo sở hành bình đẳng, nên 
đức từ bi được thể hiện ra khi đắc đạo cũng 
bình đẳng. 

Four erroneous tenets: Tứ Chấp—Bốn thứ câu 

chấp. 

(A) The four tenets of the outsiders or non- 
Buddhists—Bốn thứ câu chấp của ngoại đạo: 

1) Heretical (dị giáo) theory of causatlon: Tà 
Nhân Tà Quả—Ngoại đạo nói rằng tứ đại tại 
thiên, thiên sanh ra vạn vật —Creation by a 
Creator. 

2) Creatlon without a cause, or spontaneous 
generation: Vô Nhân Hữu Quả—Chấp muôn 
vật không nhân, tự nhiên mà có (không có 
nhân mà có quả) —Effect independent of 
Cause. 

3) Cause without effect Hữu Nhân Vô Quả 
Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện tại, chứ 
không có đời sau, không có hậu quả gì trong 
tương lai đối với việc làm hiện tại—No future 
COnSequences  as a result of past Or currenf 
karma. 

4) Neither cause nor effect: Vô Nhân Vô Quả— 
Tà kiến phủ nhận hết thấy nhân quả, cho 
rằng không có nghiệp nhân thiện ác có thể 
thụ quả sướng khổ—Rewards 
punishments are independent of morals. 





and 


1729 


(B) Four-phased system elucidated by Master 
Nagarjuna—Bốn loại chấp mà Ngài Long 
Thọ đã luận: 

I) Attachment to existence: Chấp Hữu (chấp 


có). 
2) Attachment to non-existence: Chấp Vô (chấp 
không). 


3) Atachment to both existence and non- 
existence: Chấp Diệc Hữu Diệc Không (chấp 
có cả hai). 

4) Attachment to neither: Chấp Phi Hữu Phi 

Không (chấp không có cả hai). 

The four erroneoustenets of the Iinsiders and 

outsiders, Buddhists and Brahman—Bốn thứ 

chấp trước cho cả nội lẫn ngoại đạo, Phật tử 
lẫn Bà La Môn: 

I1) Outsiders who do not accept either the cause 
nor the dharma ideas of void: Ngoại đạo chấp 
chẳng lý nhị không. 

2) Insiders who hold the Abhidharma or 
Sarvastivadah tenet, which recognizes human 
1mpersonality, but not the unreality of thinøs: 
Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma Luận mà 
thừa nhận rằng có nhân không, nhưng không 
có pháp không (đã chứng lý vô ngã nhưng 
còn chấp vào pháp hữu tính). 

3) Those who hold the Satyasiddhi tenet which 
discriminates the two meanings of “void” but 
not clearly: Thành Thực Tông lại phân biệt 
hai nghĩa của “không” nhưng lại phân biệt 
không rõ ràng. 

4) Those in Mahayana who hold the tenet of the 
'realists.": Đại Thừa lại chấp vào cứu cánh 
thực tế. 

Four evil destinations: Tứ Thú—See Four evil 

directions. 

Eour evil destinies: Tứ Ác Thú—See Apaya. 

Four evil directions: Four evil destinations——Tứ 

Thú—Tứ Ác—Bốn đường dữ. 

1) Hells: Địa ngục. 

2) Hungry ghosts: Ngạ quỷ. 

3) Animals: Súc sanh. 

4) Asuras: A-tu-la. 

Four evils of the mouth: Khẩu Tứ —The four 

evils of the mouth (Iying, double tongue, 1lÏ words 

and exaggeration). 


(C) 


Four exertions: Tứ Chánh Cần—See Four right 

efforts. 

Four expectfafons of the Buddhas and 

Bodhisattvas (from the followers): Bốn điều 

mong đợi ở chư Phật và chư Bồ Tát của các tín 

đồ—Buddhist followers expect of the Buddhas 
and Bodhisattvas in four thinøs. 

l) They promote the virtues of the followers, 
help them remove grecd, hate and delusion, 
and protect them from ghosts and men who 
may maliclously try to interfere with theIr 
spiritual practices—Chư Phật và chư Bồ Tát 
khuyến hạnh những tín đổ, giúp họ xa ha 
tham, sân, si, bảo vệ họ chống lại những ma 
quỷ và những người có thể quấy nhiễu những 
sự tu tập về tâm linh. 

2) They bestow material benefits. Since the 
Buddhas and Bodhisatvas are all-merciful, 1t 
was natural, and, in some ways, logical to 
assume that they should concern themselves 
with the atheal wishes of their adherents, 
protect their earthly fortunes and ward off 
disasters. Avalokitesvara, for example, 
protects caravans from robbers sailors from 
ship wreck, criminals from execution. By his 
help women obftain the children they wish. I 
one but thinks of Avalokitesvara, fire ceases 
to burn, swords fall to pieces, enemies 
become kind-hearted bonds are loosened, 
spells revert to where they came, beasts flee, 
and snakes lose thei poison. However, this 
aspect of Buddhism 1s only used to help calm 
the mind of Buddhist beginners 
encounter problems—Chư Phật và chư Bồ 
Tát ban cho những lợi lộc vật chất. Chư Phật 
và chư Bồ Tát vì lòng từ bi vô lượng, dĩ 
nhiên, và một cách nào đó, chắc chắn sẽ 
quan tâm đến những lời cầu xin của tín đỗ 
mình, bảo vệ số phận trần gian của họ, ngăn 
ngừa những tai ương. Quán Thế Âm chẳng 
hạn, bảo vệ thương nhân khỏi nạn trộm cướp, 
thủy thủ khỏi đắm thuyền, những kẻ phạm tội 
khỏi bị hành hình. Nhờ Ngài mà những thiếu 
phụ có những đứa con mà họ mong ước. 
Người ta chỉ cần nghĩ tới Ngài Quán Thế Âm, 
lửa sẽ tắt, gươm giáo sẽ gẫy vụn, quân thù sẽ 
trở nên nhân ái, xiểng xích sẽ tan biến, những 
lời nguyễn rủa sẽ trở về lại nơi xuất phát, ác 


who 


1730 


thú tìm đường trốn tránh, rắn rết hết nọc độc. 
Khía cạnh này của đạo Phật thường được 
dùng để trấn an những kẻ sơ cơ gặp cơn hoạn 
nạn mà thôi. 

3) The Buddhas and Bodhisattvas become an 
object of desire to love for all Buddhist 
followers—Chư Phật và chư Bồ Tát trở thành 
một đối tượng của ước vọng yêu thương cho 
các tín đồ. 

4) The Buddhas and Bodhisatvas provide 
favorable conditions for the attainment of 
enliphtenment and liberation for Buddhist 
followers—Chư Phật và chư Bồ Tát cung cấp 
những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh đạt 
tới giác ngộ và giải thoát cho chư Phật tử. 

Four-Eye Ghost King: Quỷ Vương Tứ Mục. 

Four  factors of  Stream-Atfainmenit: 

Sotapattiyangani (p—Tứ Dự Lưu Hướng Chi— 

According to the Sangii Sutta 1n the Long 

Discourses of the Buddha, there are four factors of 

Stream-Attainment—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có bốn Dự Lưu Quả Chỉ. 

l) Associlalon with good people: Sappurisa- 
samseva (p)—Thiện nhân thân cận (đi lại với 
thiện hữu tri thức). 

2) Hearing the true Dharma: Diệu Pháp thính 
thọ (nghe Chánh Pháp). 

3) Thorough attention: Như lý tác ý. 

4) Practicing of the Dharma ïn Ifs entirety: Pháp 
tùy pháp hành (thực hành giáo pháp liên tục). 

Four faiths: Tứ tín—According to the Lotus 

Sutra, chapter l7, there are four faiths to be 

followed during the Buddha's lifetime. 

l) Receivng but one thought of faith and 
discerning the eternity of the Buddha'”s lifc: 
Thọ nhận chỉ một niệm tín giải về sự vĩnh 
hằng của thọ mạng của Đức Phật. 

2) Apprehending is meaning: Hiểu ý nghĩa của 
niệm tín giải này. 

3) Devotion to preaching the Lotus Sutra abroad 
and to others: Nỗ lực giảng kinh Pháp Hoa 
cho người khác. 

4) Beholding and perfecting profound faith and 
discernment: Thủ trì và thực hiện niềm tín 
giải sâu sắc. 

Four faiths and fve pracfices: Tứ tín ngũ 

hạnh —According to the Lotus Sutra, chapter l7, 

there are four faiths and five practices—Theo 


kinh Pháp Hoa, phẩm 17, có bốn niỀm tin và năm 

hạnh tu tập. 

(A) Four faiths: Tứ tín—See Four faiths. 

(B) Eive practices: Ngũ hạnh —Five practices to 
be pursued by Buddhists after the Buddhaˆs 
extinction are derived from the idea that the 
Ideal way of practice 1mm the age of 
degeneration—Năm hạnh mà Phật tử phải 
theo sau khi Đức Phật nhập diệt, xuất phát từ 
ý niệm của con đường tu tập lý tưởng trong 
thời mạt pháp. 

1) Rejoicing over the cultivation in accordance 
with the Lotus Sutra: Hoan hỷ tu tập theo 
kinh Pháp Hoa. 

2) Reading and reciting the Lotus Sutra: Đọc và 
tụng kinh này. 

3) Preaching the Lotus Sutra to others: Giảng 
kinh này cho người khác. 

4) Concurrently practicing the sIX paramitas: 
Luôn thực hành lục Ba La Mật. 

5) Intensively practicing the six paramitas: Tĩnh 
chuyên thực hành lục Ba La Mật. 

Four false beliefs: Tứ Điên Đảo—See Four 

upside-downs. 

Four famous commentaries: Tứ Luận—See 

Four famous sasfras. 

Four famous hills in Chỉna: Tứ Đại Danh 

Sơn—See Four famous_mounfains. 

Four famous mounftains: Tứ Đại Danh Sơn— 

Four famous mountains in China that Chinese 

Buddhism considered as the sacred places of the 

four Great Bodhisatvvas—Bốn ngọn núi nổi tiếng 

được Phật giáo Trung quốc xem như đền thờ của 
bốn vị Đại Bồ Tát: 

I1) Ngũ Đài Sơn: Wutaishan in Shansi province, 
considered the sacred mountan of the 
Bodhisattva Manjusri (Wen-Shu)—Thuộc tỉnh 
Sơn Tây, nơi thờ Bồ tát Văn Thù. 

2) Phổ Đà Sơn: Pu-fo-Shan in Chekiang 
province, sacred mountain of the Bodhisattva 
Avalokitesvara (Kuan-Shi-Yin) Thuộc tỉnh 
Triết Giang, được coi là nơi thiêng liêng của 
Bồ tát Quán Âm. 

3) Nga Mi Sơn: Oa-Mei-Shan in Sze-Chuan 
province, considered the sacred mountain of 
Bodhisatva Samantabhadra (P°u-Hsien)— 
Thuộc tỉnh Tứ Xuyên, là nơi thiêng liêng của 
Bồ Tát Phổ Hiển. 





1731 


4) Cửu Hoa Sơn: Chiu-Hoa-Shan, in Anhwei 
province, the sacred mountain of the 
Bodhisattva Kshitigarbha (Ti-Ts°ang or Earth 
Store)—Thuộc tỉnh An Huy, là nơi thiẹng 
liêng của Bồ tát Địa Tạng. 

Four famous sastras: Tứ Luận—Bốn bộ luận 

nổi tiếng. 

l) Pranyamula-sastatka by Nagarjuna (Long 
Thọ), four books: Trung Quán Luận (bốn 
quyển). 

2) Sata-sastra by Devabodhisattva, two books: 
Bách Luận (hai quyển). 

3) Dvadasanikaya-mukha-sastra by Nagarjuna, 
one book: Thập Nhị Môn Luận (một quyển). 

4) Mahaprajnaparamita-sastra by Nagarjuna, 
one hundred books: Đại Trí Độ Luận (100 
quyển). 

Four fast days: Tứ Trai Nhựt—The four fast 

days of the month (moon) are new moon, full 

moon, 8" and 23“—Bốn ngày trai trong tháng là 

mông một, mồng tám, rằm và 23. 

Four favorife pastimes of people ỉn the past 

generation: Bốn thứ giải trí của con người trong 

thế hệ quá khứ (Cầm, kỳ, thi, họa—Music, chess, 
poetry and painting). 

Four fearlessnesses: Bổ Tát Tứ Vô Úy— 

Bodhisattva-fearlessnesses—ln explainng our 

fearless minds, we always refer to the expression 

“Four fearlessnesses of a Bodhisattva.”—Khi giải 

thích về tâm vô úy của chúng ta, chúng ta thường 

nói đến biểu từ “Bốn Tâm Vô Úy của Bồ Tát.” 

1) Bodhisattva-fearlessness arilses from powers 
of memory and ability to preach without fear. 
In fact, a Bodhisattva has nothing to fear In 
preaching the Law to anybody !f he learns all 
the teachings he has learned and he does not 
forget them. This seems simple, but It Is not 
SO €asy fo put Into practice. Whenever a 
person receives the teaching he listens to 1t 
with his whole heart and whenever he has 
quesftions about it he does not hesifate to ask 
the preacher until he has understood 1t to his 
satisfaction. Moreover, 
remember the teaching by sfriving to cultivate 
(or to practice) that teaching in his daily life 
at all time——Tổng trì bất vong, thuyết pháp vô 
úy. Bồ Tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp 


he endeavors tfO 


2) 


và ghi nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên 
thuyết pháp không hể e sợ trước đại chúng. 
Thật vậy, một vị Bồ tát không có gì để sợ khi 
giảng pháp cho ai nếu vị ấy học thuộc lòng 
tất cả giáo lý mà mình đã nghe và không 
quên những giáo lý ấy. Điều này có vẻ đơn 
giản, nhưng thực hành được như thế không 
phải là dễ. Khi một người thọ nhận giáo lý, 
người ấy hết lòng lắng nghe ; và khi người Ấy 
có thắc mắc về giáo lý, người ấy không ngần 
ngại hỏi vị giảng sư cho đến khi mình hoàn 
toàn thông suốt. Hơn nữa, cách nỗ lực ghi nhớ 
giáo lý duy nhất là người ấy luôn cố gắng 
thực hành giáo lý ấy trong cuộc sống hằng 
ngày. 

Bodhisattva-fearlessness arises from powers 
of moral diagnosis and applicaton of the 
remedy. A Bodhisattva has nothing to fear In 
preaching the Law once he throroughly 
knows the capacifies, Inclinations, natures and 
minds of all living beings. This means that 
Just as a physician can make a prescription 
according to the nature and stage of any 
disease, a Bodhisattva can preach the Law 
with no uneasiness in accordance with the 
differences In capacity, Inclination, nature 
and mind of each person. A person who 1s 
worthy to be called a Bodhisattva not only 
remembers the teaching well but also fosters 
the ability to preach it freely by using tactful 
means—Tận tri pháp dược cập chúng sanh 
căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy. Vì biết 
cả thế gian và xuất thế gian pháp, cũng như 
căn dục của chúng sanh nên Bồ tát chẳng sợ 
khi thuyết pháp ở giữa đại chúng. Một khi vị 
Bồ tát đã thông hiểu các khả năng, xu hướng, 
bản chất và tâm thức của tất cả chúng sanh, 
thì vị ấy không có gì để sợ khi thuyết pháp. 
Điều này có nghĩa cũng y như một vị thầy 
thuốc có thể kê toa theo tính chất và cấp độ 
của mọi thứ bệnh, một vị Bồ Tát có thể giảng 
pháp dễ dàng phù hợp với những khác biệt về 
khả năng, xu hướng, bản chất và tâm thức 
của mỗi người. Một người xứng đáng được 
gọi là Bồ Tát không chỉ có việc nhớ giáo lý 
kỹ càng mà còn tăng cường khả năng thuyết 
giảng giáo lý một cách tự tại bằng cách dùng 
các phương tiện thiện xảo. 


1732 


3) Bodhisattva-fearlessness arises Írom pDOW€FTS 
Of ratiocInation. A Bodhisattva has no fear of 
preaching the Law ¡in good and sufficient 
quesfions and answers. lf It were sufficient 
Just fo speak the Law on the spur of the 
momeit, one could prepare for 1t with hastily 
acqurred and undigested knowledge. Anyone 
who has a general knowledge of the Law can 
do so. Á true preacher, however, must have 
enough power to answer clearly any question 
on his preaching and to argue logically 
agaInst opposing opinions. His answers and 
argumenfs be deceptive or 
farfetched but must be in accord with the 
Buddha's teachings—Thiện năng vấn đáp 
thuyết pháp vô úy. Vì khéo biết hỏi đáp 
thuyết pháp chẳng sợ. Một vị Bồ Tát không 
sợ giảng pháp với những câu hỏi và trả lời tốt 
và đầy đủ. Nếu chỉ nói pháp do hoàn cảnh 
thôi thúc là đủ thì người ta chỉ cần chuẩn bị 
bằng một kiến thức được thu đạt nhanh chóng 
và chưa tiêu hóa. Bất cứ ai có một kiến thức 
tổng quát về Pháp đều có thể làm được như 
thế. Tuy nhiên, một pháp sư thật sự phải có 
đủ năng lực để trả lời một cách rõ ràng bất cứ 
câu hỏi nào về thuyết giảng của mình và phải 
lập luận hợp lý để chống lại những ý kiến 
phản đối. Nhưng câu trả lời và lập luận của vị 
ấy không được gây hiểu lầm mà phải phù 
hợp với giáo pháp của Đức Phật. 

4) Bodhisattva-fearlessness arlses Írom powers 
of solving doubts. A Bodhisattva has no fear 
of preaching the Law througph sufficiently 
resolvng doub(s. Many questions 
regarding the Interprefation of the Buddhaˆs 
teachings because they are so profound, vast 
and boundless, while everybody has a 
different Interpretation of matters, thus there 
1S a sayIng: “As many preachers as there are 
1nterpretations of the Law.” So sure a person 
must be very clear-headed and decisive 1n his 
Interpretaton of the Law, but above all he 
must surpass others In virtue and must have 
the utmost compassion, for only a person who 
has reached the mental stage of directly 
entering Into the great compassion of the 
Buddha can make decisions that conform to 
the Buddha”s Intention In elucidating the 


musf not 


arIse 


delicate nuances of doubts—Năng đoạn vật 
nghi thuyết pháp vô úy. Vì có khả năng dứt 
mối nghi ngờ cho chúng sanh nên thuyết pháp 
chẳng e sợ. Một vị Bồ Tát không sợ giảng 
pháp do giải quyết thỏa đáng những nghi ngờ. 
Nhiều câu hỏi khởi lên về lối hiểu giáo lý 
của Đức Phật vì giáo lý thì quá sâu rộng, vô 
biên, trong khi mỗi người lại có một lối hiểu 
khác nhau về các vấn đề, do đó mà có câu: 
“Bao nhiêu thầy tu là bấy nhiêu lối giảng 
pháp.” Mỗi người phải sáng suốt và đứt khoát 
trong lối hiểu pháp của mình, nhưng trên hết 
người ấy phải hơn những người khác về đức 
hạnh và phải có lòng từ bi tột độ, vì chỉ có 
những ai đã đạt đến độ tâm thức trực tiếp thể 
nhập vào lòng đại bi mới có thể có những 
quyết định phù hợp với ý định của Đức Phật 
trong việc làm sáng tỏ những sắc thái tinh tế 
của nghi ngờ. 

** See Four-fold Fearlessness. 

Four female atfendants on Vairocana: Tứ Ba 

La Mật Bồ Tát —The four female attendants on 

Vairocana In the Vajradhatu, evolved from him, 

each of them a mother of one of the four Buddhas 

of the four quarters—Bốn vị nữ Bồ Tát thân cận 

của Đức Đại Nhật Như Lai ở Kim Cang Giới, đều 

do Đức Đại Nhật Như Lai lưu xuất, mỗi vị là mẹ 

năng sinh của các vị Phật ở bốn hướng. 

1) Vajra-Paramita Bodhisattva: Kim Cang Ba La 
Mật Bồ Tát. 

2) Ratna-Paramita Bodhisattva: Bảo Ba La Mật 
Bồ Tát. 

3) Dharma-Paramia Bodhisattva: Pháp Ba La 
Mật Bồ Tát. 

4) Karma-Paramita Bodhisattva: Nghiệp Ba La 
Mật Bồ Tát. 

Eour fetters: Tứ Ách Phược—According to The 

Connected Discourses of the Buddha, Chapter 

Esanavago (Searches), there are four yokes or 

fetterse—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm 

Câu, có bốn Ách Phược. 

1) Yoke of Desire or sensuality: Dục Ách Phược 
(tham dục). 

2) Yoke of Possession or existence: Hữu Ách 
Phược (chấp hữu). 

3) Yoke of UDnenlighened or non-Buddhist 
views or wrong views: Kiến Ách Phược (tà 
kiến). 


1733 


4) Yoke of lgnorance: Vô Minh Ách Phược (sỉ 
mê). 

Four fields of blessings: Tứ Điển—See Four 

fields for cultivating happiness. 

Four fields for culfivating happiness: Tứ 

Điển _-Tứ Phước Điển —-The four fields for 

culivating blessing—Bốn mảnh ruộng phước 

điển. 

1) To animal: Thú Điểền—The field of felicity in 
animals—Phước điển nơi súc sanh. 

2) To the poor: Khổ Điển—The field of felicity 
in the poor—Phước điển nơi người nghèo. 

3) To parents: Ân Điển—The field of felicity in 
parents—Phước điển nơi song thân. 

4) To the religion: Đức Điển—-The field of 
felicity in religion—Phước điển nơi các bậc 
hiển Thánh hay nơi việc hoằng pháp. 

Four films or things that becloud: Tứ Ế— 

Bốn màn che phủ. 

1) Rain-clouds: 
Mây, biểu tượng của tham dục. 

2) Dust-storms: Emblematic of hate—Bão Cát, 
biểu tượng của sân hận. 

3) Smoke: Emblematic of Ignorance—Khói, 
biểu tượng của vô minh. 

4) Eclipse of sun and moon: Asuras, emblematic 
of pride—Nhật Thực hay Nguyệt Thực, biểu 
tượng của ngã mạn cống cao. 

Four finitenesses: Tứ Chủng Hữu Biên—Four 

theorles regarding finiteness—ln the Surangama 

Sutra, book Nine, In the part of the ten states of 

the formation skandha, the Buddha reminded 

Ananda about the four theorles regarding 

finteness as follows: “Anandal Further, In his 

practice of samadhi, the good person's mind 1s 
firm, unmoving, and proper and can no longer be 
disturbed by demons. He thoroughly 

Investigate the origin of all categorles of beings 

and contemplate the source of the subtle, fleeting, 

and constant fluctuation. But If he begins to 
speculate about the making of certain distinctions, 
he could fall into error with four theorles of 
finiteness” Theo Kính Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật 
đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ hữu biên như 
sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam 
ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm 
được chỗ tiện, cùng tột căn bản cùa các loài sinh. 


Emblematic of desire—Mưa 


can 


Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động 
bản nguyên. Trong phận vị, khởi so đo chấp trước. 
Người đó bị đọa vào luận bốn thứ hữu biên.” 

l1) Eirst, this person speculates that the origin of 
lfe flows and functons ceaselessly. He 
Judges that the past and the future are finite 
and that the continuity of the mind 1s Infinite: 
Một là người đó tâm chấp cái sinh nguyên 
lưu dụng chẳng dứt. Chấp quá khứ và vị lai là 
hữu biên và chấp tương tục là vô biên. 

2) Second, as this person contemplates an 
Iinterval of eighty thousand eons, he can see 
living beings; but earlier than eighty thousand 
€ons 1s a time of stillness in which he cannot 
hear or see anything. He regards as infinite 
that time In which nothing 1s heard or seen, 
and as finite that Interval in which living 
beings are seen to exist: Hai là người đó quán 
sát trong tám vạn kiếp thì thấy chúng sanh; 
nhưng trước tám vạn kiếp thì bặt không thấy 
nghe gì cả. Nên chỗ không thấy nghe thì cho 
là vô biên, còn chỗ thấy nghe lại cho là hữu 
biên. 

3) Third, this person speculates that his own 
pervasive knowledge 1s Iinfinite and that all 
other people appear within his awareness. 
And yet, 
perceived the nature of their awareness, he 
says they have not obtained an Infinite mind, 
but have only a finite one: Ba là người đó 
chấp cái ngã khắp biết được tính vô biên, tất 
cả mọi người đều bị ngã biết, mà ngã không 
hay họ có tính biết riêng, nên cho là họ 
không có tính vô biên, họ chỉ là tính hữu 
biên. 

4) Fourth, this person thoroughly investigates the 
formations skandha to the point that it 
becomes empty. Based on what he sees, In 
his mind he speculates that each and every 
living being, In Its gIven body, 1s half living 
and half dead. From this he concludes that 
everything In the world 1s half finite and half 
infinite. Because of these speculations about 
the finite and the ¡nfinite, he will fall into 


since he himself has never 


externalism and become confused about the 
Bodhi nature: Bốn là người đó cùng tột cái 
hành ấm không, do cái chỗ sở kiến, tâm lộ 
tính xem xét, so sánh tất cả chúng sanh, trong 


1734 


một thân đều có một nửa sinh, một nửa diệt. 
Rõ biết mọi vật trong thế giới đều một nửa 
hữu biên, một nửa vô biên. Vì so đo chấp 
trước hữu biên, vô biên, nên đọa lạc ngoại 
đạo và mê lầm tính Bồ Đề. 

Four firm beliefS: Four indestructible beliefs—— 

Tứ Kiên Tín—Bốn niềm tin không hoại diệt. 

1) Firm belief in the Buddha: Kiên tín nơi Phật. 

2) Firm belief in the Law: Kiên tín nơi Pháp. 

3) Eirm belief In the Order (Sangha): Kiên tín 
nơi Tăng. 

4) Firm belief in the commandmentfs: Kiên tín 
nơi giới luật. 

Four floods: Tứ Bộc Lưu—According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are four floods—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn bộc lưu (lũ 

lụt): 

1) Elood of sensuality: Dục Bôc Lưu. 

2) Flood of becoming or existence: Hữu Bộc 
Lưu. 

3) Flood of wrong views: Tà Kiến Bộc Lưu. 

4) Flood ofignorance: Vô Minh Bộc Lưu. 

Four-fold Assembly: Tứ chúng. 

1) Bhiksu: Tăng—Monks. 

2) Bhisuni: ÑN—Nuns. 

3) Upasaka: Ưu bà tắc—Laymen. 

4) Upasika: Ưu bà d—Laywomen. 

Fourfold disciples: Varga (skt)—The assembly 

of monks, nuns, laymen and laywomen—Tứ 

Chúng. 

(A) The fourfold Assembly im the order—Tứ 
Chúng Tăng Già: 

1) Bhiksu (skt): Monk—Tỳ Kheo—See Bhiksu. 

2) Bhiksuni (skÐ: Nuns—Tỳ Kheo Ni—See 
BhiksunI. 

3) Upasaka (skÐ: Laymen——Male devotees—Ưu 
Bà Tắc —See Upasaka. 

4) Upaska (skÐ: Lay 

devotees—Ưu Bà Di—See Upasika. 

The fourfold assembly, according to the 

Tlen-T”ai sect—Tứ Chúng theo tông Thiên 

Thai: 

I) The assembly which, Sariputra strred the 
Buddha to begin his Lotus Sutra sermons: 
Phát Khởi Chúng—Chúng hội mà Ngài Xá 
Lợi Phật đã ba lần cung thỉnh khiến cho Đức 
Thế Tôn khởi thuyết Kinh Pháp Hoa. 


women—Female 


(B 


` 


2) Pivotal assembly: Đương Cơ Chúng—Chúng 
hội nghe hiểu Pháp Hoa, tự mình thọ nhận và 
hành trì những gì Phật dạy trong đó——Those 
who were responsive to him. Those hearers 
of the Lotus who were adaptable to Its 
teaching, and received It. 

3) Reflecton assembly: Ảnh Hưởng Chúng— 
Those like Manjusri who reflected on or 
drew out the Buddha”s teaching. 

4) Those who only profited In having seen and 

heard a Buddha, 

enlightenment is delayed to a future life: Kết 

Duyên Chúng——Những chúng sanh kết duyên 

được thấy và nghe Phật thuyết pháp, nên 

nhân duyên chứng ngộ của họ sẽ được về đời 
sau nầy. 

The fourfold assembly of a monastery—Tứ 

Chúng Xuất Gia: 

1) Bhiksu (skÐ: Monk—T Kheo—See Bhiksu. 

2) Bhiksun (skÐ: Nun—Tỳ Kheo Ni—See 
BhiksunI. 

3) Sramanera (skÐ: A novice monk—Sa DI— 
See Sramanera. 

4) Sramanerika (skt: A novice nun—Sa Di Ñ— 
See Sramanerika. 

Four-fold fearlessness: Tứ vô úy. 

I) Confidence in Buddha: Fearlessly realizing 
all things—Nhứt thiết trí vô úy. 

2) Confidence in having extirpated (up-rooted) 
all contamination: Fearlessly extinguishing all 
defilements—Lậu tận vô úy. 

3) Confidence in explainng the obstacles to 
enliphtenment beinss: Fearlessly expounding 
all obstructon to liberation—Thuyết chướng 
đạo vô úy. 

4) Confidence in explainng the way to end 
suffering: Fearlessly asserting the true path to 
liberation—Thuyết tận khổ đạo vô úy. 

Four-fold middle path: Tứ Trung Đạo— 

According to the Interpretaton of Nagarjuna 

Bodhisattva 1n the Madhyamika Sastra, right 1s the 

middle. The middle versus fwo extremes 1s 


and therefore whose 


l(© 


~< 


antithetic middle or relative middle. The middle 
after the two extremes have been totally refuted, 
1s the middle devoid of extremes. When the ideas 
Of two exftemes ¡is removed altogether, 1 1s the 
absolute middle. Thus the absolute ripht 1s the 
absolue middle. When the absolute middle 


1735 


condescends to lead people at large, 1t becomes a 

temporary middle or truth. Also according to 

Nagarjuna Bodhisattva, we have thus the fourfold 

Middle Path—Theo sự giải thích của Ngài Long 

Thọ Bồ Tát trong Trung Quán Luận thì “chánh là 

một khoảng giữa. Khoảng giữa chiếm chỗ của hai 

thái cực là một khoảng giữa của phản để, hay 
khoảng giữa của tương quan: đối thiên trung. 

Khoảng giữa vượt ngoài cả hai thái cực hoàn toàn 

bị phá hủy là khoảng giữa vượt ngoài các thái 

cực: tận trung thiên. Khi ý tưởng về hai thái cực 
hoàn toàn bị xóa bỏ, bấy giờ là khoảng giữa tuyệt 
đối: tuyệt đãi trung. Như vậy tuyệt đãi chánh 
cũng là tuyệt đãi trung. Khi “tuyệt đãi trung” được 
đem ra giáo hóa quần chúng, nó trở thành một thứ 

Trung Đạo hay chân lý giả tạm: thành giả trung. 

Cũng theo ngài Long Thọ thì có bốn thứ Trung 

Đạo. 

1) When the theory of being is opposed to the 
theory of non-being, the former 1s regarded as 
the worldly truth and the latter the higher 
truth: Tục Hữu Chân Không. Khi hữu đối lập 
với vô thì hữu được coi như tục đế và vô là 
chân đế. 

2) When the theory of being and non-being are 
opposed to those of neither being nor non- 
being, the former are regarded as the worldly 
truth and the latter the higher truth: Tục Hữu 
Không, Chân Phi Hữu Phi Không. Khi hữu và 
vô đối lập với phi hữu phi vô, thì hữu vô là 
tục đế và phi hữu phi vô là chân đế. 

3) If the four opposed theories Just mentioned 
together become the worldly truth, the yet 
higher views dening them all will be regarded 
as the higher truth: Tục Hữu Không Phi Hữu 
Không, Chân Phi Phi Hữu Phi Phi Không. 
Nếu cả bốn quan điểm đối lập trên đều thuộc 
tục đế, thì những quan điểm nào cao hơn, phủ 
nhận chúng được xem là chân đế. 

4) If the expressed In the last staøe become the 
worldly truth, the denial of them all will be 
the hipher truth: Tục Phi Phi Hữu Phi Phi 
Không, Chân Phi Phi Bất Hữu Phi Phi Bất 
Không. Khi những quan điểm được diễn tả 
trong (3) trở thành tục đế, thì sự phủ nhận tất 
cả chúng sẽ là chân đế. 

Fourfold sameness: Tứ Bình Đẳng—According 

(o The Lankavatara Sutra, the Buddha taughit: 


“We talk of this In the assembly because of the 

secret teaching of fourfold sameness, that Ï was In 

ancdent days the Buddha Krakucchanda, 

Kanakamuni, or Kasyapa.” Four sorfs of sameness 

for those who disicpline themselves in religious 

le—Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Ta 
nói trong chúng hội giáo lý thâm mật về bốn bình 
đẳng rằng xưa kia Ta đã từng là Đức Phật Câu 

Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, hay Ca Diếp.” 

Bốn loại bình đẳng đối với những ai tu tập đời 

sống phạm hạnh. 

1) By “sameness In letters” is meant that the 
tile Budha 1s equally given to all Tathagatas, 
no distinction being made among them as far 
as these leter BUDDHA go: Danh Tự Bình 
Đẳắng—Bình đẳng về chữ nghĩa là danh hiệu 
Phật được nêu như nhau cho hết thảy chư Như 
Lai, không có sự phân biệt nào trong chư vị 
trong phạm vi của chữ PHẬT. 

2) By “sameness in words” 1s meant that all the 
Tathagatas speak In sixty-four different notes 
or sounds with the language of Brahma Is 
pronounced, and that their language sounding 
like the notes of Kalavinka bird 1s common to 
all the Tathagatas: Ngôn Từ Bình Đẳng— 
Bình đẳng về ngôn từ nghĩa là tất cả chư Như 
Lai đều nói sáu mươi bốn âm giai hay âm 
thanh khác nhau mà ngôn ngữ của Phạm 
Thiên phát âm, và nghĩa là ngôn ngữ của chư 
Như Lai nghe ra giống như âm giai của loài 
chim Ca Lăng Tần Già. 

3) By “sameness In body” 1s meant that all the 
Tathagatas show no distinction as far as thelr 
Dharmakaya, ther corporal 
(rupalakshana) and their secondary marks of 
excellentce are concerned. They differ, 
however, when they are seen by a variety of 
beings whom they have the special design to 
control and discipline: Nghĩa Bình Đẳng— 
Bình đẳng về thân nghĩa là tất cả các Đức 
Như Lai đều không khác biệt khi được xét về 
Pháp Thân (Dharmakaya), về đặc trưng thuộc 
về thân thể hay sắc tướng (rupalakshana), và 
các nét cao đẹp phụ hay hảo tướng. Tuy vậy, 
chư Như Lai khác nhau khi được nhìn bởi 
chúng sanh khác nhau mà chư vị đang điều 
ngự dạy bảo. 


features 


1736 


4) By “sameness In the truth” 1s meant that all 
Tathagatas attain to the same realization by 
means of the thirty-seven divisions of 
enlightenment: Pháp Bình Đẳng—Bình đẳng 
về chân lý có nghĩa là tất cả chư Như Lai đều 
đạt cùng một sự thể chứng nhờ vào ba mươi 
bảy phần chứng ngộ. 

Four forms of acfivity: Tứ Hữu Vi Tướng— 

Bốn loại hữu vi tướng. 

1) Coming Into existence: Sinh. 

2) Abiding: Trụ. 

3) Change: DỊ. 

4) Extinction: Diệt. 

Four forms of behavior: Tứ Oai Nghi—See 

Four respecf-inspiring forms 

(behavior). 

Four forms of bỉrth: Chatur-Yoni (skt)—Tứ 

Sanh—According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four forms of 

birth by which the beings of the six modes of 

existence can be reborn (all births take place In 
four forms and in each case causing a senfient 
being to enter one of the six gati or paths of 
transmisration)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có bốn loại tái sanh có thể có 

đối với những sanh linh trong sáu đường (tất cả 

chúng sanh đều được sanh ra dưới bốn hình thức 
để đi vào trong lục đạo luân hồi): 

l) Viviparous, as with mammalia: Jarayuja 
(skÐ—Birth from the womb—Thai Sanh— 
See Womb-born. 

2) Oviparlous, as with birds: Andaja (skt——Birth 


of demeanor 


from eggs—Noãn sanh —Egg-born—See 
Andaja. 

3) Moisture or water born, as with worms and 
fñshes: Samsvedaja (skÙ—Bith from 


moisture— Thấp sanh —§ee Samsvedaja. 

4) Metamorphic, as with moths from the 
chrysalis: Anpapaduka (sk——Opapatika-yonI 
(p)—Birth by transformation as in the case of 
deifies and superior beings of the Pure Lands. 
It is said that such beings, after the end of 
their previous lifetime, suddenly appear In 
this fashion due to their karma, without the 
help of parents or any other Iintermediary 
agency—Hóa sanh—See Anpapaduka. 


Four forms of bỉrth and six forms of 

transmigrafion: Tứ Sanh Lục Thú. 

(A) See Four forms of birth. 

(B) See Six paths. 

Four forms of retribution: Quả báo tứ tướng— 

Consequences of one”s previous life In four forms 

of the present liíe (bíth, old age, disease, 

death)—Quả báo tiền kiếp trong tứ tướng sanh trụ 
đị diệt (sanh, già, bịnh, chết)—See Four forms of 
bĩírth. 

Four forms of wisdom of a Buddha: Tứ trí 

của chư Phật: 

l) The great miror wisdom of aksobhya: Đại 
viên cảnh trí. 

2) The universal wisdom of Ratnaketu: Bình 
đẳng tánh trí. 

3) The profound observing wisdom of Amitabha: 
Diệu quán sát trí. 

4) The perfecing wisdom of Amoghasiddhi: 
Thành sở tác trí. 

Four formless Heavens: Tứ không xứ. 

1) Heaven of boundless space: The sphere of 
the conception of infinite space—Không vô 
biên xứ. 

2) Heaven of boundless knowledge: The sphere 
of the conception of Infinite conscIousness— 
Thức vô biên xứ. 

3) Heaven of nothing or non-existence: The 
sphere of the conception of nothingness—Vô 
sở hữu xứ. 

4) Heaven of not thinking: The sphere of neither 

perception nor non-perception—Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ. 

For more Information, 

formless Jhanas. 

Four formless jhanas: Tứ không xứ. 

(A) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
formless jhanas—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thiển Vô Sắc: 

I1) The Sphere of Infinite Space: Akasanantya- 
yatanam (sk—Không Vô Biên Xứ The 
first of the four Immaterial jhanas. In this 
region, pracfiioners atfan perception the 
plane of Infinite Either, one-pointedness of 


+ 


please see Four 


mind, and attention. Also, here practitioners, 
by passing entirely beyond bodily sensations, 


1737 


by the disappearance of all senses of 
resistance, and by non-atfraction to the 
perception of diversity, seeing that space 1s 
1nfinite, reaches and remains In the Sphere of 
Infinie Space, which 1s beyond Perception of 
Material Shapes. When the mind, separated 
from the realm of form and matter, 1s 
exclusively directed towards Iinfinite space, 1t 
1S Ssaid to be abiding in the Akasanantya- 
yatanam. To reach this, a meditator who has 
mastered the fifth fine-material jhana based 
object  spreads the 
counterpart sign of the “kasina” until it 
becomes Immeasurable in extent. The he 
removes the “kasina” by attending only to the 
space 1t pervaded, contemplatng 1t as 
“nfnite space.” The expression “base of 
Infinite space,” strictly speaking, refers to the 
concept of infinite space which serves as the 
object of the first Iimmaterial-sphere 
consciousness. This 1s the state or heaven of 
boundless space, 
void and vast like space. Existence 1n this 
stage may last 20,000 great kalpas—Không 
xứ đầu tiên trong Tứ Không Xứ. Trong cõi 
này, hành giả đạt đến cảnh giới như hư 
không, không vô biên tưởng, nhất tâm, và tác 
ý. Ở đây hành giả vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với dị tưởng, vị ấy nghĩ rằng “Hư Không 
là vô biên,” nên chứng và trú Không Vô Biên 
Xứ, vượt qua khỏi tưởng sắc, và diệt trừ 
chướng ngại tưởng. Khi cái tâm được tách 
khỏi cảnh giới hình và chất, được đặc biệt 
đưa thẳng đến không gian vô biên thì nó được 
gọi là đang trú trong không vô biên xứ. Để 
đạt đến cõi nầy, hành giả đã đạt tới tầng 
thiển thứ năm trong sắc giới có thể trau dồi 
thiển vô sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng 
phát ra từ để mục hay đối tượng (kasina), cho 
đến khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao 
trùm toàn thể không gian. Đến đây hành giả 
không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, 
cùng khắp mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên 
Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy không 
có thực, không phải là một thực tại, mà chỉ là 
một khái niệm (không gian phát huy từ đối 
tượng). Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm 


on a “kasina” Out 


where the mind becomes 


2) 


3) 


trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. 
Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể dài đến 
20.000 đại kiếp. 


The Sphere of Inñnie Consciousness: 
ViJnananantyayatanam (skt—Thức Vô Biên 
Xứ-lIn this reglon, practtioners affain 
perception the plane of  Infinite 
COnSciousness, one-pointedness of mind, 
Impingement, feeling, equanimify,.. and 


afttention. Also, here practiloners, passing 
entirely beyond the Sphere of Infinite Space, 
seeing that consclousness Is Infinite, he 
reaches and remains In the Sphere of Infinite 
Consciousness, which 1s beyond the plane of 
Infimte Either. After attaining the sfate of the 
base of Infinite space, medifafor confinues to 
concentrate on this state of “infinite space” 
until he takes as obJect the consciousness of 
the base of Iinfinite space, and contemplates 1t 
as “infinite consclousness” until the second 
Iimmaterial absorption arises, or when the 
mmnd going beyond infnite space Is 
concenfrated the infinitude of 
conscIousness 1t 1s said to be abiding ¡in the 
ViJjnananantya. This 1s the state or heaven of 
boundless knowledge. Where the powers of 
perception and understanding are unlimited. 
ExIstence In this stage may last 40,000 great 
kalpas—Trong cõi này, hành giả đạt đến 
cảnh giới như Thức vô biên xứ tưởng, nhất 
tâm, và tác ý. Ở đây vị Tỳ Kheo vượt lên mọi 
không vô biên xứ, nghĩ rằng “Thức là vô 
biên,” nên chứng và trú Thức Vô Biên Xứ, 
vượt qua cảnh giới Không vô biên xứ. Sau khi 
đạt được trạng thái “Không Vô Biên Xứ,” 
hành giả tiếp tục gom tâm vào sơ thiển vô 
sắc cho đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, 
hay khi cái tâm vượt khỏi cái không gian vô 
biên mà tập trung vào sự vô biên của thức. 
Đây là cõi trời vô tận trí nơi mà khả năng 
hiểu biết và thẩm thấu là vô tận. Thọ mệnh 
trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 40.000 
đại kiếp. 

The Sphere of No-Thingness: 
Akincanyatanam (sk—Vô Sở Hữu Xứ ——lIn 
this reglon, pracftitioners attain perception the 
plane of Nothing, one-pointedness of mind, 
Impingement, feeling, equanimify,.. and 


on 


4) 


1738 


attention. Also, here practitioners, by passing 
entrely beyond the Sphere of Infinite 
Consciousness, seeing that there 1s nothing, 
he reaches and remains In the Sphere of No- 
Thingness, which ¡is beyond the plane of 
Infinie Consciousness. The third Immaterial 
attainment has 1s object the presen( non- 
existence or voidness. Medifators must gIve 
affention to the absence of that consciIousness 
| 1mmaterial-sphere 
consciousness. When the mind going even 
beyond the realm of consciousness finds no 
speclal resting abode, 1í acquires the 
concenfraton called “knowing nowhere to 
be.” This 1s the state or heaven of nothing or 
non-existence. Where 
powers of mind are subdued. Existence In this 
stage may last 60,000 great kalpas—Trong 
cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như Vô 
sở hữu xứ tưởng, nhất tâm, và tác ý. Ở đây 
hành giả cũng vượt lên mọi thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng “Không có vật gì,” nên chứng và 
trú Vô Sở Hữu Xứ, nghĩa là vượt qua khỏi 
cảnh giới Thức vô biên xứ. Đề mục của tầng 
thiển vô sắc thứ ba là “không có gì hết,” nơi 
đây hành giả phải chú ý vào sự vắng mặt của 
“thức” trong nhị thiển vô sắc. Khi mà tâm của 
hành giả vượt khỏi cả cái cảnh giới của thức 
mà thấy không có chỗ nào riêng để trú, thì nó 
đạt được cái định gọi là “Không biết chỗ nào 
để hiện hữu.” Đây là cõi trời vô hữu nơi 
không còn sự phân biệt. Thọ mệnh trong cõi 
trời nầy có thể kéo dài đến 60.000 đại kiếp. 

The Sphere of Neither Percepton Nor Non- 
Perception:  Naivasam-jnanasanjnayatanam 
(sk)—Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ —This 
fourth and final immaterial attainment 1s sO 


1n the second 


the  điscriminative 


called because It cannot be said either to 
include perception or to exclude perception. 
The nature of this concentration is neither In 
the sphere of mental activitles nor out of 1t. 
Thịs 1s the state or heaven of neither thinking 
nor not thinking which may resemble a state 
of intuiton. The realm of conscilousness or 
knowledge thought 1s 
(ntuiive wisdom). Existence In this stage 
may last to 80,000 great kalpas. In this reglon, 
practioners atfain the plane of Neither 


without reached 


(B) 


]) 


perception-nor-Non-perception, mindfulness. 
They emerged from the attainment, they 
regard those things that are past, stopped and 
changed. Also, here practitioners, by passing 
entirely beyond the Sphere of No-Thingness, 
he reaches and remains ¡in the Sphere of 
Ñeither-Perception-Nor-Non-Perception, 
which 1s beyond the plane of Nothingness— 
Gọi là “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở 
trạng thái nầy, “tưởng” không thể được bao 
gồm mà cũng không thể bị loại trừ. mà cũng 
không có “không tưởng.” Bản chất của cái 
định nầy là không ở trong cảnh giới hoạt 
động của tâm thức mà cũng không ở ngoài 
cảnh giới ấy. Đây là cõi trời vô tưởng, nơi chỉ 
còn trí trực giác chứ không còn suy tưởng 
nữa. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo 
dài đến 80.000 đại kiếp. Trong cõi này, hành 
giả đạt đến cảnh giới như Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Hành giả xuất định, thấy các pháp 
quá khứ đều bị biến hoại. Ở đây hành giả 
cũng vượt lên trên mọi vô sở hữu xứ, chứng 
và trú trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 
nghĩa là vượt hẳn qua khỏi cảnh giới của Vô 
sở hữu xứ. 

According to the Surangama Sutra—Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm: In the Surangama 
Sufra, book Nine, the Buddha told Ananda 
about the four formless Jhanas as follows: 
“Ananda! From the summit of the form realm, 
there are two roads. Those who are Intent 
upon renunciation discover wisdom. The light 
of ther wisdom becomes perfect and 
penetrating, so that they can transcend the 
defiling realms, accomplish Arhatship, and 
enter the Bodhisatva Vehicle. They are 
among those called great Arhats who have 
turned their minds around.”—Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói 
với ngài A Nan về Tứ Thiền Vô Sắc như sau: 
“Lại nữa A Nan! Từ trên đỉnh của sắc giới, 
lại tẽ ra hai đường. Nếu nơi tâm xả phát minh 
trí tuệ, sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trần, 
thành A La Hán, vào Bồ Tát Thừa, hạng nầy 
gọi là Hồi Tâm Đại A La Hán: 
of the Station 
Emptiness: Không Xứ —Those who dwell in 
the thought of renunciation and who succeed 


Heaven of Boundless 


1739 


In renunciaton and rejection, realize that 
therr bodies are an obstacle. If they thereupon 
obliterae the obstacle and enter imto 
emptiness, they are among those at the 
Station of Emptiness—Nếu nơi tâm xả được 
thành tựu, thấy thân chướng ngại, bổ ngại vào 
không, hạng nây gọi là Không Xứ. 

2) Heaven of the Staion of Boundless 
Consciousness: Thức Xứ—For those who 
have eradicated all obstacles, there 1s neither 
obsfruction nor extinction. Then there remains 
only the Alaya Consclousness and half of the 
subtle functions of the Manas. These beings 
are among those at the Station of Boundless 
Consciousness—Các ngại tiêu hết rồi, trong 
đó chỉ còn A Lại Da Thức với nửa phần vi tế 
của Mạt Na, hạng nầy gọi là Thức Xứ. 

3) Heaven of the Staion of Nothing 
Whatsoever: Vô Sở Hữu Xứ -Those who 
have already done away with emptiness and 
form eradicate the conscious mind as well. In 
the extensive tranquility of the ten directions 
1s nowhere at all to go. These beings are 
among those at the Staton of Nothing 
Whatsoever—Sắc và không đã mất, tâm thức 
đều diệt, mười phương yên lặng, không còn 
chỗ đến, hạng nầy gọi là Vô Sở Hữu Xứ. 

4 Heaven of the Station of Neither Thought nor 
Non-Thought: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ — 
When the nature of their consciousness does 
not move, within extinction they exhaustively 
Investigate. Within the endless they discern 
the end of the nature. Ït 1s as 1Ý were there 
and yet not there, as 1f 1t were ended and yet 
not ended. They are among those at the 
Staion of Neiher Thought Nor Non- 
Thought—Dùng thức tính chẳng động để diệt 
sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ 
bày tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà 
chẳng tận, hạng nây gọi là Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. 

Four Foundations of Mindfulness: Tứ Niệm 

Xứ. 

(Œ)_ According to Bhikkhu Bodhi in Abhidamma, 
there are four foundatlons of mindfulness 
which form a complete system of meditative 
practice for the development of mindfulness 
and insigh—Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề 





trong Vi Diệu Pháp, có bốn loại niệm xứ hình 
thành toàn bộ hệ thống thực tập thiền định 
đưa đến sự phát triển của định và huệ. 

The practice of the four foundations of 
with  right 
mindfullness as the seventh factors of the 
Noble Eightfold Path—Sự thực tập tứ niệm 
xứ giống như yếu tố thứ bảy là Chánh Niệm 


qI) 


mimndfullnes 1s  identical 





trong Bát Thánh Đạo: 

1l) The foundaion of mindfulness in 
comtemplation of the body: Thân quán niệm 
xứ. 

2) The foundaion of mindfllness in 


contemplation of feeling: Thọ quán niệm xứ. 
3) The of 
contemplation of consciousness: Tâm quán 


foundation mindflÏness ¡in 


niệm xứ. 

4) The foundaion of mindfulness ¡in 
contemplation of mental objJects: Pháp quán 
niệm xứ. 

** For more Information, please see Four kinds 
of mindfulness. 


Four fruits or bodhisattva in 
Mahayana: Đại Thừa Tứ Quả. 


l) Srofa-apanna: Tu Đà Hoàn—See Srota- 


stages 


apanna. 

2) Sakrdagammn: Tư Đà Hàm—See 
Sakadagamin. 

3) Anagamin: A Na Hàm: A Na Hàm—See 
Anagam. 


4) Arahant: A La Hán —See Arhat. 
Four functions of cognition: Tứ Phần Pháp 
Tướng—See Four parts of function of cognition. 
Four funcfions in maintaining the koan 
exercises in Zen: Bốn Sứ Mệnh Của Thiển 
Tông Khi Chấp Nhận Lối Tu Tập Công Án— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in the 
Essays im Zen Buddhism, the koan exercise 
adopted by the Zen masters of the tenth and 
eleventh cenfuries was designed to perform the 
following functions—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki 
trong Thiển Luận, Tập II, các Thiển sư ở thế kỷ 
thứ 10 và 11 đã chấp nhận lối tu tập công án cốt 
để thực hiện những sứ mệnh sau đây: 
l) To popularize Zen in order fo counteractf 
native aristocracy which tended to 1s own 
extinction: Đại chúng hóa Thiển tông để chận 


1740 


đứng bản chất thượng lưu nó đưa Thiền đến 
chỗ tự hủy. 

2) To give a new stimulus to the development of 
Zen consciousness, and thus to accelerate the 
maturing of the Zen experlence: Mang lại 
một kích thích mới mẻ cho dòng phát triển 
tâm thức Thiền, có thế mới thúc đẩy được sự 
thuần thục của kinh nghiệm Thiền. 

3) To check the growth of intellectualism 1n 
Zen: Bẻ gãy sự gia tăng của chủ trương duy 
trí trong Thiển. 

4) To save Zen from being buried alive In the 
darkness of quietism: Cứu Thiền khỏi bị chôn 
sống trong bóng tối của chủ trương tịch mặc. 

Four funcfional divisions of consciousness: 

Bốn Phần Của Thức —According to Prof. Junjiro 

Takakusu in “The Essentials of Buddhist 

Philosophy,” the Dharmalaksana School believes 

that each of the consciousness has four functional 

đivisions of Interdependent nature—Theo Giáo Sư 

Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, Pháp Tướng Tông chủ trương mỗi thức có 

bốn phần với bản chất liên đới. 

l) The obJecive or the seen porton. The 
objective Is a shadow Image of an outer 
object reflected on the mind-face: Laksana- 
bhaga (sk)—Tướng Phần—Đối tượng bị thấy 
hay là hình bóng của đối tượng ngoại tại phản 
ảnh trên mặt tâm thức. 

2) The subjective the seeing portion 
1llumines, sees and experiences the outer 
object: Darsana-bhaga (sk)—Kiến Phẩn— 
Chủ thể soi chiếu hay nhìn thấy và kinh 
nghiệm nó. 

3) The self-witness or the self-assuring portion: 
Saksatkari-bhaga (skÐ—Tự Chứng Phân— 
The self-assuring portion 
acknowledge the subJective function. That 1s 
to say, the self-assuring portion will know the 
subJect has seen the obJect or the shadow- 
image—Tự chứng phần nhận thức hay biết 
được chủ thể hay kiến phần đã thấy đối tượng 
(tướng phần) hay chỉ là hình ảnh của đối 
tượng. 

4) The rewitnessing of self-witness or the 
reassuring portion: The rewitnessing of the 
self-witness completes the mental faculty— 





Or 


see and 


Chứng Tự Chứng Phần— Chứng tự chứng 
phần hoàn thành tác dụng của tâm thức. 

Four fundamental evil passions: Tứ Đại 
Phiển Não—These four are regarded as the 
fundamenfal evil passions originating from the 
view that there Is really an eternal substance 
known as ego-soul—Bốn thứ nầy được xem là 
những phiển não căn bản bắt nguồn từ kiến giải 
cho rằng thực sự có một bản thể được gọi là ngã- 
linh hồn thường hằng. 

l) The belief In the existence of an ego- 
substance: Atmadrishti (sk)——Ngã Kiến—Tin 
vào sự hiện hữu của một ngã thể. 

2) Ignorance about the ego: Atmamoha (skÙ—— 
Ngã Si—Sự mê muội về cái ngã. 

3) Conceif about the ego: Atmamana (skt)—Ngã 
Mạn—Kiêu mạn về cái ngã. 

4) Self-love: Atmasukha (skÐ)—Ngã Ái— Tự 
yêu thương mình. 

Four fundamental states: Tứ Bổn Tướng—Bốn 

tướng căn bản. 

I1) Birth: Sinh. 

2) Stay: Trụ. 

3) Change: DỊ. 

4) Extincton: Diệt. 

Four furnaces: Tứ Lô——The four furnaces, or 

altars of the esoteric cult, each differing In 

shape—Bốn loại hỏa lò hay bàn thờ của Mật 

Giáo, mỗi thứ đều có hình thể khác nhau: 

l1) Earth furnace, square In shape: Địa Lô—Lò 
đất hình vuông. 

2) Water furnace, round ¡in shape: Thủy Lô—Lò 
nước hình tròn. 

3) Fire furnace, triangular in shape: Hỏa Lô— 
Lồ lửa hình chữ nhật. 

4) Wind furnace, half-moon in shape: Phong 
Lô—Lò gió hình bán nguyệt. 

Four generals: Four generals or guardians of the 

Law—Tứ Phương Đại Tướng —The four generals 

or guardians of the Law. Each has 500 followers 

and twenty-eipht companles of demons and 
spirisBốn Đại tướng hộ pháp ở bốn phương. 

Mỗi đại tướng đều có 500 đồ đệ cai quản 28 bộ 

quỷ thần: 

I1) Bắc Phương Tán Chi Đại Tướng. 

2) Đông phương Lạc Dục Đại Tướng. 

3)_ Nam phương Đàn Đế Đại Tướng. 

4) Tây Phương Thiện Hiện Đại Tướng. 


1741 


**. See Four great kings 

Four givings: Tứ Xả—According to the Sastra 

the Maha-Prajna Suữra, 

givings—Theo Luận Đại Trí Độ, có bốn loại xả: 

I1) The giving of goods: Tài Xả. 

2) The giving ofthe Truth: Pháp Xả. 

3) The giving of courage or fearlessness: Vô Úy 
Xả. 

4) The giving up of the passions and delusions: 
Phiểền Não Xả. 

Four øood roofs: Catus-kusala-mula (skt)—Tứ 

Thiện Căn—The four good roofs, or sources from 

which spring good fruit or development—Bốn 

thiện căn đưa đến những quả vị tốt đẹp: 

(A) According to the Mahayana—Theo Đại 
Thừa: 

1) Sravakas: Thanh Văn. 

2) Pratyeka-buddhas: Duyên Giác. 

3) Bodhisattvas: Bồ Tát. 

4) Buddhas: Phật. 

According to the Kosa Sect—Theo Câu Xá 

Tông: 

l1) The level of heat: Noãn Pháp. 

2) The level of the summit: Đỉnh Pháp. 

3) The level of patience: Nhẫn Pháp. 

4) The level of being first in the world: Thế Đệ 

Nhất Pháp. 

According to the Surangama Sutra, book 

Eipht, the Buddha reminded Ananda as 

follows: “Anandal When these good men 

have completely purified these forty-one 
minds, they further accomplish four kinds of 
wonderfully perfect additional practices.”—— 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 

Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh 

như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, 

thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn 
thứ diệu viên gia hạnh.” 

1l) The level of heat: Noấn Địa—When the 
enliphtenment of a Buddha 1s Just about to 
become a function of his own mind, ït ¡is on 
the verge of emerging but has not yet 
emergcd, and so 1t can be compared to the 
point just before wood Ignites when 1t 1s 
drilled to produce fire. Therefore, 1t 1s called 
“the level of heat.'—Lấy Phật giác để dùng 
làm tâm mình, dường như hiểu rõ Phật giác 
mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang 


on there are four 


cây lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà chưa thật sự 
cháy. Đây gọi là noãn địa. 

2) Level of the summit: Đỉnh Địa—He continues 
on with his mind, treading where the Buddhas 
tread, as If relying and yet not. Ít 1s as 1Ý he 
were climbing a loffty mountain, to the point 
where his body 1s In space but there remains a 
slipht obstruction beneath him. Therefore 1t 1s 
called “the level of the summit.`—Lại lấy tâm 
mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, 
thân vào hư không, dưới chân còn chút ngại. 
Gọi là Đỉnh Địa. 

3) Level of patience: Nhẫn Địa—When the 
mind and the Buddha are two and yet the 
same, he has well obtained the middle way. 
He 1s like someone who endures something 
when 1t seems Impossible to either hold 1t in 
or let 1t out. Therefore 1t 1s called '“he level of 
patience.”"—Tâm và Phật đổng nhau, thì 
khéo được trung đạo. Như người nhẫn việc, 
chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải 
vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là nhẫn địa. 

4)_ Level of being first in the world: Thế đệ nhất 
địa—When numbers are destroyed, there are 
no such designations as the middle way or as 
confusion and enliphtenment; this 1s called 
the “level of being first in the world.'—Số 
lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê và giác, 
đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ 
nhất địa. 

Four grades of earnest doers: Tứ Chủng Hành 

Nhân—Who follow the bodhisattva discipline and 

attain to the following——Bốn loại hành nhân. 

l) Ten Stages: Ten Grounds—Thập Trụ. **See 
Ten grounds. 

2) Ten necessary activities: Thập Hạnh. **See 
Teen necessary practices of a Bodhisattva. 

3) Ten Dedicatons: Thập Hồi Hướng. **See 
Ten Kinds of Dedications Expounded by the 
Buddhas of Past, Present and Future & Ten 
Kinds of Dedications of Roots of Goodness of 
Great Enlightening Beings. 

4) Thập Trụ: Ten Grounds. **See Ten grounds. 

Four grave sins: Parajikas (skÙ—Tứ Ba La 

Di—Tứ Cực Trọng Cảm Đọa Tội —Tứ Đọa—Tứ 

Khí Tứ Trọng —The four grave prohibitions or 

sins—The offences that may be commifted by 





1742 


monks and nuns have been classified according to 
their gravity. The worst offences grouped under 
the heading “Parajika,” which entailed the 
expulsion of the guilty from the community of 
monks and nuns. The word Parajika 1s derived 
from the Sanskrit root Para and Jika which means 
that makes DEFEAT. Four parajikas mean four 
causes of falling from grace 
©xcommunication or expulsion of a monk or nun. 

According to the monastic point of view, these 

offences are regarded as very s€rIous 1n nature. 

Any monks, regardless of their ranks and years in 

the Order, violate any one of these offences, are 

subJect to expulsion from the Order. Once they 
are expelled, they are never allowed to join the 

Order again. They 

Therefore, the Buddha cautioned all monks and 

nuns not to indulse in any one of them——Những 

tội lỗi mà chư Tăng Ni có thể phạm phải được 
xếp theo mức độ nặng nhẹ. Các lỗi nặng nhất 
được xếp dưới tiêu đề Ba La Di (Parajika), khiến 
phải bị trục xuất ra khỏi Tăng Ni chúng. Chữ 

Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và 

Jika có nghĩa là ĐỌA. Tứ Đọa có nghĩa là bốn tội 

Ba La Di thoái đọa pháp phải bị khai trừ khỏi 

Tăng Chúng. Theo quan điểm xuất gia của Phật 

giáo thì những vi phạm nầy được xem là có tính 

chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Tăng nào, bất kể thứ 
bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải 
một trong Tứ Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi 

Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ không bao giờ 

được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào 

trong Phật Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị 
đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư 

Tăng Ni phải cẩn trọng đừng để vướng phải một 

trong Tứ Ba La Di nầy: 

Œ@Ó) According to the Mahayana and Hinayana— 
Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa: 

I1) KiHing: Vadha-himsa (skt—Sát sanh—Giết 
hại chúng sanh—See Killing. 

2) Stealng: Adatadana (skÙ—Đạo— Trộm 
Cắp—See Stealing. 

3) Adultery: Abrahmacarya (skÐ—Sexual 
Iimmorality or bestiality—Dâm Dục Phạm 
tội thông dâm—See Sexual misconduct. 

4) False speaking: Uttaramanusyadharma- 
pralapa (skÐ—Falsty—Vọng—Vọng ngữ 
hay nói dối—See Lying. 


and final 


are defeated forever. 





(H) According to the Esoteric sect—Theo Mật 
Giáo: 

I) Discarding the truth: Xả Chánh Pháp —Phế 
bỏ Chánh Pháp. 

2) Discarding the Bodhi-mind: Xả Bồ Đề 
Tâm—Phế bỏ Bồ Đề tâm. 

3) Being mean or selfish in regard to the 
supreme law: Khan Lận Thắng Pháp—Ích kỷ 
trong việc truyền bá Chánh Pháp. 

4) Injuring the lving: Não Hại Chúng Sanh— 
Làm tổn hại đến chúng sanh. 

Four great Bodhisattvas: Tứ Đại Bồ Tát: 

1) Matreiya: Di Lặc Bồ Tát. 

2) Manjusri: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

3) Avalokitesvara: Quán Thế Âm Bồ Tát. 

4)_ Samantabhadra: Đại Thế Chí Bồ Tát. 

See Four Great Bodhisattvas of Lotus Sutra. 


Four Great Bodhisattvas of Lotus Sutra: Tứ 

Đại Bồ Tát Trong Kinh Pháp Hoa—Bốn vị Bồ 

Tát lớn trong Kinh Pháp Hoa. 

(A) 

1) Maitreya: Di Lặc Bồ Tát. 

2) Manjusri: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

3) Avalokitesvara: Quán Thế Âm Bồ Tát. 

4) Samantabhadra: Đại Thế Chí Bồ Tát. 

(B) 

l1) Visistacaritra: Thượng Hạnh. 

2) Anantacaritra: Vô Biên Hạnh. 

3) Visuddhacaritra: Tịnh Hạnh. 

4) Supratisthitacaritra: An Lập Hạnh. 

Four great citations: Mahapadesa (p)—Bốn 

Điều Tham Chiếu Lớn—On his way to preach, 

the Buddha passed from village to village. One 

day he arrived at Bhoganagara and there he 

taught the four great ciftations or references by 

means of which the word of the Buddha could be 

tested and clarified—Theo Đức Phật và Phật 

Pháp của Hòa Thượng Narada, trong khi đi lang 

thang từ làng nầy qua làng khác, một ngày nọ 

Đức Phật đến Bhoganagara và tại đây Ngài đã 

dạy Bốn Đại Giáo Pháp hay bốn điều tham chiếu 

lớn, mà y cứ theo đó chúng ta có thể trắc nghiệm 

và làm sáng tỏ những lời giáo huấn của Đức Phật. 

l) A monk may say thus, from the mouth of the 
Buddha himself have I heard, have I received 
thus: "This ¡is the doctrine, this ¡is the 
discipline, his 1s the teaching of the Master.” 
The monkˆ”s words should never be accepted 


2) 


1743 


nor rejec(ed. Without either accepting or 
rejecing such words, should study 
throroughly every word and syllable, then 
compare and confrast them with the Buddhist 
sufras (discourses) and vinaya (disciplinary 
rules). If when so compared, they do not 
harmonise with the discourses and do not 
apree with the disciplinary rules, then you 
may come to the conclusion that this 1s not the 
word of the Exalted One, this has wrongly 
grasped by the monk, now you should reJect 
1t lÝ when compared and contrasted, the 
harmonise with the discourses and agree with 
the disciplinary rules, you may come to a 
conclusion that this is the word of the Exalted 
One, this has correctly been grasped by the 
monk: Một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng tôi 
nghe chính Đức Phật đã thốt ra như vầy: 
“Đây là Giáo Lý, đây là Giới Luật, đây là 
Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.” Những lời ấy 
không nên được chấp nhận , cũng không nên 
bị loại bổ ngoài tai. Không chấp nhân, không 
gạt bỏ ngoài tai, mà phải nghiên cứu tường 
tận từng chữ, từng tiếng, rồi đối chiếu và so 
sánh với kinh điển và giới luật. Nếu khi so 
sánh kỹ càng mà thấy rằng nó không phù hợp 
với Kinh Luật, thì có thể kết luận chắc chắn 
đây không phải là Phật ngôn, cần nên loại 
bỏ. Khi so sánh và đối chiếu, thấy những lời 
ấy phù hợp với kinh điển và giới luật, thì có 
thể kết luận chắc chắn đây chính là Phật 
ngôn. 

Agamn a monk may say thus, In such a 
monastery lives the Sangha together with 
leading Theras. From the mouth of that 
Sangha have I heard, have I received thus: 
"“hIs 1s the doctrine, this 1s the discipline, this 
1s the Masterˆs teaching.” His words should 
neither be accepted nor rejected. Without 
eiher accepting or rejecting such words, 
study thoroughly every word and syllable, 
them compare and contrast them with the 
sufras and disciplinary rules. If, when so 
compared and contrasted, they do not 
harmonize with the discourses and do not 
agree with the disciplinary rules, then you 
may come to the certain conclusion that this 1s 
not the word of the Exalted One, thia has 


One 


3) 


been wrongly grasped by the monk, you 
should reJect them. If, when compared and 
confrasted, they harmonize with the 
discourses and agree with the disciplinary 
rules, you may come to a certain conclusion 
that this is the word of the Exalted One: Lại 
nữa, một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng trong 
ngôi chùa kia có chúng Tăng sống chung và 
có những vị sư lãnh đạo. Tôi nghe chính các 
sư ấy nói như thế nầy: “Đây là Giáo Lý, đây 
là Giới Luật, đây là lời Giáo Huấn của Đức 
Bổn Sư.” Khi nghe như vậy, không nên chấp 
nhận ngay, mà cũng không nên chối bỏ ngoài 
tai, mà phải nghiên cứu tường tận từng chữ, 
từng tiếng, rồi đem đối chiếu, so sánh với 
kinh luật, nếu thấy không phù hợp, thì có thể 
kết luận đây không phải là Phật ngôn, cần 
phải loại bỏ. Nếu sau khi đối chiếu, so sánh , 
mà thấy những lời ấy phù hợp với kinh luật, 
thì có thể kết luận chắc chắn đây chính là 
Phật ngôn. 

Again a monk may say thus, In such a 
monastery dwell many Theras and Bhikkhus 
of great learning, versed in the teachings, 
proficlent ¡im the Dharma, Vinaya, and 
Matrices. From the mouth of those Theras 
have I haerd, have I received thus: “This 1s 
the Dharma, this is the Vinaya, this 1s the 
teaching of the Master.” His words should 
never be accep(ed nor rejected. Without 
either accepting or reJecting such words, you 
should study thoroughly every word and 
syllable, then compare and contrast them with 
the sutras and disciplinary rules. If, when so 
compared and contrasted, they do not 
harmonise with the discourses and do not 
apree with the vinaya, you may come to a 
certain conclusion that this 1s not the word of 
the Exalted One, then you should reJect them. 
lí, when compared and contrasted, they 
harmonIze with the sutras and agee with the 
Vinaya, you then may come to a cerfain 
conclusion that this 1s the word of the Exalted 
One: Lại nữa, một vị Tỳ Kheo có thể nói 
rằng trong cảnh chùa kia có nhiều vị sư và 
những vị cao Tăng học rộng, thông suốt Giáo 
Lý, hiểu rộng Kinh Luật và Pháp Yếu và 
chính tôi nghe các vị ấy nói như vầy: “Đây là 


4) 


1744 


Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo 
Huấn của Đức Bổn Sư.” Khi nghe như vậy, 
không nên chấp nhận, cũng không nên chối 
bỏ, mà phải nghiên cứu tường tận từng chữ, 
từng tiếng, rồi đem đối chiếu và so sánh với 
kinh luật. Nếu thấy những lời ấy không phù 
hợp với kinh luật, thì có thể kết luận chắc 
chắn đây không phải là Phật ngôn, nên loại 
bỏ. Nếu sau khi đối chiếu so sánh, thấy 
những lời ấy phù hợp, có thể kết luận chắc 
chắn đây chính là Phật ngôn. 

Agamn a monk may say this, In such a 
monastery lives an elderly monk of sreat 
learning, versed in the teachinss, proficlent In 
the Dharma, Vinaya, and Matrices. From the 
mouth of that Thera have I hard, have I 
received thus: ““This is the Dharma, this 1s the 
Vinaya, this 1s the Master s teaching.” His 
words should neither accepted nor reJected. 
Without either accepting or reJecting such 
words, study throughly every word and 
syllable, then compare and contrast them with 
the discourses and the disciplinary rules. If, 
when compared and contrasted, they do not 
harmonise with sutra and vinaya, you may 
come to a certain conclusion that this 1S not 
the word of the Exalted one. Tf, it should be 
rejected. If, when compared and conftrast, 
they harmonise with the Sutra and agreed 
with the Vinaya, you may come fo a certain 
conclusion that this is the Master”s teachinss: 
Lại nữa, một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng 
trong ngôi chùa kia có vị Tăng cao hạ, học 
rộng và thông suốt giáo lý, hiểu rộng kinh 
luật và các pháp yếu. Tôi có nghe vị Tăng 
cao hạ ấy nói như vầy: “Đây là Giáo Pháp, 
đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức 
Bổn Sư.” Nghe xong những lời nầy, không 
nên chấp nhận hay chối bỏ, mà phải nghiên 
cứu tường tận từng chữ, từng tiếng, rồi đem 
đối chiếu và so sánh với kinh luật, nếu thấy 
những lời ấy không phù hợp với kinh luật, thì 
có thể kết luận rằng đây không phải là Phật 
ngôn, phải loại bỏ. Ví bằng sau khi đối chiếu 
so sánh với kinh luật mà thấy chúng phù hợp, 
thì có thể kết luận chắc chắn đây chính là 
Phật ngôn. 


Four great continenfs: Catur-dvipa (skt)—Tứ 

Châu—-Four Saha Continents or four great 

contnents of a world—According to ancienf 

Buddhist cosmology, there are four inhabited 

confinens of every universe. They are land areas 

and situated in the four directions around Mount 

Sumeru—Theo khoa cổ vũ trụ học Phật Giáo, có 

bốn châu trong thế giới Ta Bà, tứ hướng xung 

quanh núi Tu DI. 

1) The Northern Continent: Uttarakuru (skÐ—— 
Bắc Cu Lô (Câu Lư) Châu—The Northern of 
the four continents of a world—Còn gọi là 
Uất Đan Việt Châu—See Uttarakuru. 

2) The Southern Continent: Jlambudvipa (skt)— 
Nam Thiệm Bộ Châu The Southern 
continen—Còn gọi là Châu Diêm Phù Đề— 
See Jambudvipa. 

3) The Continent: Godana, 
Aparagodana, or Avaragodanuyah (skÐ——Tây 
Ngưu Hóa Châu —West Continent, where 
Ooxen are used as money; the western of the 
four continents of every world, circular In 
shape and with circular-faced people—Còn 
gọi là Cổ Da Ni. Tây Ngưu Hóa Châu hay 
Tây Lục Địa, nơi mà trâu bò sinh sản rất 
đông và được dùng như tiển tệ; lục địa có 
hình tròn và dân trên đó cũng có gương mặt 
hình tròn (ở cõi nây dân sống thọ đến 500 
tuổi). 

4) The Eastern Continent: Purva-Videha (skt—— 
Đông Thắng Thần Châu—East—The eastern 
of the four great continents of a world, east of 
Mount Meru, semicrrcular in shape. The 
confinent conquering spirits, semi-lunar In 
shape; Its people having faces of similar 
shape—Còn gọi là Bổ La Phược Vĩ Nễ Hạ, 
Phất Bà Đề, hay Phất Vu Đại, một trong bốn 
đại châu, châu nầy ở trong biển Hàm Hải, về 
phía đông núi Tu Di, hình bán nguyệt. Lục 
địa chế ngự ma quỷ, có hình bán nguyệt, dân 
trên đó cũng có khuôn mặt hình bán nguyệt 
(chu vi của cõi nầy là 21.000 do tuần, dân 
trong cõi nầy có thân hình tốt đẹp hơn hết, và 
sống thọ đến 600 tuổi). 

Eour Great Debts: Tứ Ân—Bốn trọng ân. 

lI) The debt to the Triple Jewel (Buddha, 
Dharma, Sangha): Ân Tam Bảo—Nhờ Phật 
mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận 


Western 


1745 


và dễ bể tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có 
thể tu trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ 
chư Tăng tiếp nối hoằng đạo, soi sáng cái 
đạo lý chân thật của Đức Từ Phụ mà ta mới 
có cơ hội biết đến đạo lý. 

2) The debt to our parents and teachers: Ân cha 
mẹ Thầy tổ—Nhờ cha mẹ sanh ta ra và nuôi 
nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ chỉ dạy 
giáo lý cho ta đi vào chánh đạo. Bổn phận ta 
chẳng những phải cung kính, phụng sự những 
bậc nầy, mà còn cố công tu hành cầu cho các 
vị ấy sớm được giải thoát. 

3) The debt to our spiritual friends: Ấn thiện hữu 
tri thức—Nhờ thiện hữu tri thức mà ta có nơi 
nương tựa trên bước đường tu tập đầy chông 
gai khó khăn. 

4) The debt we owe all sentient beings: Ân 
chúng sanh—Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. 
Không có người thợ mộc ta không có nhà để 
ở hay bàn ghế thường dùng; không có bác 
nông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; 
không có người thợ dệt, ta lấy quần áo đâu 
để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng 
năng làm việc và học đạo, mong cầu cho 
nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát. 

Four great disciples of the Buddha: Tứ Đại 

Đệ Tử—Bốn đệ tử lớn của Đức Phật. 

(A) 

1) Sariputra: Xá Lợi Phất (đệ nhứt trí huệ)—See 
Sariputa. 

2)_ Mahamaudgalyayana: Ma Ha Mục Kiển Liên 
(đệ nhứt thần thông). 

**. See Mahamaudgalyayana. 

3) Subhuti: Tu Bồ Để (đệ nhứt hạnh không)— 
See Subhut. 

4)_ Mahakasyapa: Ma Ha Ca Diếp (đệ nhứt khổ 
hạnh) —See Mahakasyapa. 

I) Mahakasyapa: Ma Ha Ca Diếp_See 
Mahakasyapa. 

2) Pindola: Tân Đầu Lư—See Pindola. 

3) Rahula: La Hầu La—See Rahula. 


4) Kaundinya: Quân Đề Bạt Thán—See 
Kaundinya. 

Four grea( clemenfs: Mahabhuta (skÙ— 

Catudhatuvavatthana (p)›—Tứ Đại—Four 


Tanmatra—Four consfituents—Four great 


elements of which all things are made (produce 


and maintan life). These four elements are 
1nterrelated inseparable. However, 
element may preponderate over another. They 
consfantly change, not remaining the same even 
for fWwo consecutve moments. According to 
Buddhism, matter endures only for I7 thought- 
moments, while scientists tell us that matter 
endures only for 10/27” of a second. No matter 
what we say, a human body 1s tempOrary; 1{ 1S 
created artificially through the accumulation of 
the four elements. Once death arrives, the body 
deteriorates to return to the soil, water-based 
substances will gradually dry up and return to the 
great water, the element of fire is lost and the 
body becomes cold, and the great wind no longer 
works within the body. At that time, the spirit must 
follow the karma each person has created while 
living to change lives and be reincarnated Into the 
six realms, altering Image, exchange body, efc In 
the cylce of births and deaths—Bốn yếu tế lớn 
cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không 
tách rời nhau mà liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy 
nhiên, thành phần nầy có thể có ưu thế hơn thành 
phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ 
đứng yên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên 
tiếp. Theo Phật giáo thì vật chất chỉ tồn tại được 
trong khoảng thời gian của 17 chập tư tưởng, trong 
khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu 
đựng được 10 phần 27 của một giây. Nói gì thì 
nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do 
nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại mà hành, nên một 
khi chết đi rồi thì thân tan về cát bụi, các chất 
nước thì từ từ khô cạn để trả về cho thủy đại, hơi 
nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng 
đó thì thần thức sẽ phải theo các nghiệp lực đã 
gây tạo lúc còn sanh tiền mà chuyển vào trong 
sáu nẻo, cải hình, đổi xác, tiếp tục luân hồi không 
dứt. 

1) Earth or solid matter: Prithin (skt)—Pathavi 
(p—Địa Đại (Kiên)—Prithin means the 
element of extension, 
matter. Without 1t obJects have no form, nor 
can they occupy space. The qualiles of 
hardness and softness are two conditlons of 
this element. After death, these parts will 
decay and deteriorate to become soIl. For this 
reason, they belong to the Great Soil—Đất 
(tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, tim, 


and one 


the substratuim of 


2) 


3) 


4) 


1746 


gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và 
những chất cứng khác). Địa Đại là thành 
phần vật chất mở rộng hay thể nền của vật 
chất. Không có nó, vật thể không có hình 
tướng và không thể choán khoảng không. 
Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện của 
thành phần nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi 
thì những thứ nây lần lượt tan rã ra thành cát 
bụi, nên nó thuộc về Địa Đại. 

Water, fluidity, or liquid: Apas (skÙ—Apo 
(p Thủy Đại (Thấp) —-Unlke the earth 
element 1t 1s Intangible. l( is the element 
which enables the scattered atoms of matter 
to cohere together. After death, these water- 
based substances will dry up. In other words, 
they have returned to water—Nước (đàm, 
mủ, máu, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nước 
trong máu, mũi dãi, tất cả các chất nước trong 
người nói chung). Không giống như địa đại, 
nó không thể nắm được. Thủy đại giúp cho 
các nguyên tử vật chất kết hợp lại với nhau. 
Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nây 
thảy đều cạn khô không còn nữa, nói cách 
khác chúng hoàn trả về cho nước. 

Fire or heat: Tjas (skt—Tejo (p)—Hỏa Đại 
(Noãn)—Fire element includes both heat and 
cold, and fire element possesses the power of 
maturing bodies, they are vifalizing energy. 
Preservaton and decay are due to this 
element. After death, the element of fire Is 
lost and the body gradually becomes cold— 
Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm 
thân và làm tiêu hóa những thứ ta ăn uống 
vào). Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và 
chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, 
chúng là năng lượng sinh khí. Sự bảo tổn và 
phân hủy là do thành phân nầy.Sau khi ta 
chết, chất lửa trong người tắt mất, vì thế nên 
thân xác dần dần lạnh. 

Wind or arr: Vayu (skÐ—Vayo (p)—Phong 
Đại (Động) —Air, wind, mofion, or energy of 
motion. Air element ¡1s the element of motlon 
in the body. After death, breathing ceases, 
body functions become catatonc or 
completely rigid because the great wind no 
longer works within the body—Gió (những 
chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, 
hơi trong ruột, hơi trong phổi). Gió là thành 


phần chuyển động trong thân thể. Sau khi ta 
chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ 
vì phong đại đã ngừng không còn lưu hành 
trong cơ thể nữa. 


Four great guardian devas of the four 
quarters: Tứ Đại Hộ Pháp. 


l) 


South Guardian deva: Kim Cang Vô Thắng 
Kết Hộ. 

East guardian deva: Vô Úy Kết Hộ. 

North guardian deva: Hoại Chư Bố Kết Hộ. 
West guardian deva: Nan Giáng Phục Kết 
Hộ. 


Four great kings: Catur Maharajas-kayikas 
(sk)—Tứ Thiên Vương—Vua bốn cõi trờ—Four 
Heavenly (Guardian) Kings, or lords of the Four 
Quarters, who serve Indra as his generals, and 
rule over the four continen(s surrounding Mount 


Sumeru 


Bốn vị thiên vương phục vụ trời Đế 





Thích, và cai quản bốn cõi trời xung quanh núi Tu 


Dĩ: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Eastern Heaven King: Dhrtarastra (skÙ— 
Dhatarattha (p)—Trì Quốc Thiên Vương— 
Deva who rules over the Gandhabbas and 
keeps his kingdom (whiteề  color)—The 
celestial musicians—Đông thiên vương (Đa 
La Tra) cai quản Càn Thát Bà (những vị trời 
nhạc sư). 

Southern Heaven king : Virudhaka (skt)— 
Virulhaka (p)—Tăng Trưởng Thiên Vương— 
Who presides over the kumbhandas. Deva of 
Increase and growth (blue color). The gnomic 
caretakers of forests, mounfains, and hidden 
treasures—Nam thiên vương (Tỳ Lưu Ly) cai 
quản Cưu Bàn Đô và những vị thần canh giữ 
núi rừng và những kho bảo tàng. 

The broad-eyed deva king: Virupaksa (skt—— 
Virupakkha (p)—Quảng Mục Thiên Vương— 
The broad-eyed (ugly-eyed) deva (perhaps a 
form of Siva). Western Heaven king (red 
color) who rules over the nagas, demi gods In 
the form of dragons (những vị Trời Long 
Vương)—Tây thiên vương (Tỳ Lưu Bác Xoa) 
cai quản tất cả loài á thần rồng và phú đan 
na. 





Northern heaven king: Valsravana or 
Dhanada (skÙ—Vessavana (p)—Đa Văn 
Thiên Vương—A_ form of Kuvera, a god of 


wealth. A deva who hears much and 1s well- 


1747 


versed. Northern heaven king (yellow color), 
ruler of the yakkhas or spirts—Bắc thiên 
vương (Tỳ Sa Môn) cai quản Dạ Xoa La Sát 
và bảo hộ tất cả đàn việt. 

Four greatf oceans: Tứ Đại Hải—The four great 

oceans in a world, around Sumeru, in which are 

the four great continents—Bốn biển lớn ở bốn 
phía của núi Tu Di, trong mỗi biển lớn đều có một 
đại châu—See Four greaf continents. 

Four great references by means of which 

the word of the Buddha could be tested and 

clarified: Mahapadesa (p)—Bốn Điều Tham 

Chiếu Lớn—Bốn Đại Giáo Pháp hay bốn điều 

tham chiếu lớn, mà y cứ theo đó chúng ta có thể 

trắc nghiệm và làm sáng tổ những lời giáo huấn 
của Đức Phật —See Four great citations. 

Four great scholars: Tứ Bình Gia—Bốn vị đại 

học giả trong số năm trăm vị A La Hán, những 

người đã viết ra bộ Luận Vi Diệu Pháp——The four 
great scholars among the 500 arhats who made the 

Vibhasa-sastra, a crilcal commentary on the 

Abhidharma. Their names are: 

1)  Vasumitra: Thế Hữu—See Vasumitra. 

2) Ghosa: Diệu Âm—See Ghosa. 

3) Dharmatrata: Pháp Cứu —See Dharmatrata”s 
areument from the difference of kind or 
result. 

4) Buddhadeva: Giác Thiên—See Buddhadeva'" 
areument from the difference of view or 
relation. 

Four Great Schools: Tứ Cá Đại Thừa—Bốn 

tông phái Đại Thừa—The four Mahayanas. 

(A) 

1) Hua-Yen or Avatamsaka: Hoa Nghiêm. 

2) Tien-T”ai: Thiên Thai. 

3) Shingon: Esoteric—Chên-Yen—Chân Ngôn. 

4)_ Zen: Ch'an—Intuitive School—Thiền. 

(B) 


l) Mahayana-Dharmalaksana School: Pháp 
Tướng. 

2) Madhyamika School of Nagarjuna: Tam 
Luận. 


3) Tien-T?ai: Thiên Thai. 
4)_ Hua-Yen or Avatamsaka: Hoa nghiêm. 
Four great sutras: Tứ Đại Bộ Kinh. 


l) Avatamsaka Sutra: The Flower Ornament 


Scripture—Hoa Nghiêm—See Flower 
Adornment Sutra. 
2) Maharatnakuta: Bảo Tích -See Maha- 


Ratnakutfa Sutra. 
3) Prajna: Bát Nhã—See Prajnaparamita sutra. 
4) Nirvana: Niết Bàn—See Nirvana Sutra and 
Maha Parinirvana Sutra. 
Four great voices from the power of the 


virtuous qualities of Buddha: Bốn thứ âm 
thanh quảng đại của Như Lai—According to the 
Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, the 
voice of Buddha, without master or maker, 
without discriminaton, not enferinp, not 
emerging, yet producing four great volces—Theo 
lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, có bốn thứ 
âm thanh quảng đại của Như Lai. 

l1) The first volce says: You all should know that 
all conditioned states are miserable. There 1s 
misery of hells, the misery of animality, the 
misery of hungry ghosthood, the misery of 
lack of virtue, the misery of clinging to self 
and possessions, the misery of evil doing. If 
you want to be born human or divine, you 
should plant roots of goodness. Born in the 
human world or in a heaven, you wIll leave 
all situatons In which enlightenment 1s 
difficult. Sentient beings, having heard thĩs, 
give up error and perversIfy, practice good 
actions, leave all difficulties behind, and are 
born in the human world or in heaven: Âm 
thanh thứ nhất là đại chúng nên biết tất cả 
hành pháp đều là khổ. Những là địa ngục 
khổ, súc sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước 
đức là khổ, chấp ngã sở là khổ, tạo những ác 
hạnh là khổ. Muốn sanh cõi trời hay nhơn 
gian phải gieo căn lành, sanh trong nhơn 
thiên là rời khỏi các chỗ nạn. Chúng sanh 
nghe xong bỏ lìa điên đảo, tu những hạnh 
lành, rời khỏi những chỗ nạn mà sanh trong 
nhơn thiền. 

2) The second voIce says that you should know 
that the myriad pains of all conditioned states 
are as searing as balls of hot Iron. Condition 
Stafes are Impermanent and pass 
Nrirvana 1s tranquil, unfabricated well-being, 
beyond all burning, extinguishng all 
imnnlamimng afflictions. Having heard this, 


aWay. 


3) 


4) 


1748 


sentient beings diligently practice good 
principles, and in the vehicle of listeners to 
Buddha's voice attain the tolerance of 
conformity to the message: Âm thanh thứ hai 
là đại chúng nên biết tất cả pháp hành tràn 
đầy những khổ như hòn sắt nóng, hành pháp 
vô thường, là pháp diệt mất. Niết bàn tịch 
tịnh, vô vi an lạc, la xa khốn khổ, tiêu sạch 
nhiệt não. Chúng sanh nghe xong siêng tu 
pháp lành, nơi Thanh Văn thừa được tùy 
thuận âm thanh nhẫn. 

The third voIce says that you all should know 
that those in the vehicle of listeners follow 
the words of another to understand; their 
knowledge 
Iinferior. There 1s a hipher vehicle called the 
vehicle of the Iindividually awakened, whose 
enliphtenment does not depend on a teacher. 
You should learn 1t. 
superior path, having heard this volce, ø1ve up 
the path of listeners and cultivate the vehicle 
of individually awakened: Âm thanh thứ ba 
là đại chúng nên biết Thanh Văn thừa do lời 
người khác mà được tỏ ngộ, trí huệ hẹp kém. 
Lại có độc giác thừa, tổ ngộ chẳng do Thầy, 
đại chúng nên học. Những người thích thắng 
đạo nghe lời nây xong liền bỏ Thanh Văn 
thừa mà tu độc giác thừa. 

The fourth voice says that you all should 
know that there ¡is an even higher path 
beyond the ranks of these two vehicles, which 
1s called the great vehicle, practiced by 
enliphtened beings, following the six 
transcendent ways, not stopping enlightening 
practice, not relinquishing the determination 
for enliphtenment, being In the midst of 
infinte birth and death without getting sick of 
1. Going beyond the 
individual liberation, it ¡is called the Great 
Vehicle, the foremost vehicle, the pre- 
eminent vehicle, the supreme vehicle, the 
highest vehicle, the unexcelled vehicle, the 
vehicle of benefiting all sentient beings. If 
there are any sentient beings whose resolve 1s 
very great, whose faculties are strong and 
keen, who have planted roots of goodness In 
the past, who are spiritualy empowered by 
the Buddhas, who have superlor 1nclination 


and wisdom ¡Is narrow and 


Those Inclined to a 


two vehicles Of 


and seek Buddhahood, once they have head 
this voice, they arouse the determination for 
enlightenment: Âm thanh thứ tư là đại chúng 
nên biết rằng ngoài hàng nhị thừa còn có 
thắng đạo gọi là Đại thừa, là chỗ tu hành của 
Bồ Tát thuận sáu môn Ba-La-Mật, chẳng dứt 
hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, ở vô 
lượng sanh tử mà chẳng mỏi nhàm, hơn hàng 
nhị thừa, gọi là Đại thừa, là đệ nhứt thừa, là 
thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, 
là tối thượng thừa, là thừa ích lợi tất cả chúng 
sanh. Nếu có chúng sanh nào sanh lòng tin 
hiểu rộng lớn, căn khí mạnh lẹ, đời trước gieo 
căn lành, được thần lực của Đức Như Lai gia 
hộ, có chí nguyện thù thắng mong cầu Phật 
quả, nghe lời nầy xong liền phát tâm Bồ Đề. 

Four great vows: Tứ hoằng thệ nguyện—See 

Four universal vows ofa Buddha or Bodhisattva. 

Four groups of disciples: Tứ Chúng—See 

Fourfold disciples. 

Four guardians: Tứ Phương Đại Tướng—See 

Four generals. 

Four half points (corners) of the compass: 

Tứ Duy——Bốn hướng phụ. 

1) North-East: Đông Bắc. 

2) Norti-West: Tây Bắc. 

3) South-East: Đông Nam. 

4) South-West: Tây Nam. 

Four heavens of the formless realm: Tứ Vô 

Sắc Giới Thiên. 

l1) The staton of Boundless Emptiness: Không 
Vô Biên Xứ. 

2) The station of Boundless Consciousness: 
Thức Vô Biên Xứ. 

3) The staton of Nothing Whatsoever: Vô Sở 
Hữu Xứ. 

4) The staton of Neither Thought nor Non- 
thought: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

**. See Four Immaterial heavens. 

Four Heavenly (Guardian) Kings: Catur 

Maharajas-kayikas (skt—Tứ Thiên Vương—Bốn 

cõi trời —Four Heavenly (Guardian) Kings, or 

lords of the Four Quarters, who serve Indra as his 

generals, and rule over the four continents 

surrounding Mount Sumeru—Bốn vị thiên vương 

phục vụ trời Đế Thích, và cai quản bốn cõi trời 

xung quanh núi Tu Di: 


1749 


l) Eastern Heaven King: Dhrtarastra (skUÙ— 
Dhatarattha (p)—Tñ Quốc Thiên Vương— 
The celestial musicians, the deva who rules 
over the Gandhabbas and keeps his kingdom 
(white color)—Đông thiên vương (Đa La Tra) 
cai quản Càn Thát Bà (những vị trời nhạc sư). 

2) Virudhaka (skÐ: Virulhaka (p)—Tăng Trưởng 
Thiên Vương—Southern Heaven king who 
presdes over the kumbhandas—Deva of 
1ncrease and growth (blue color). The gnomic 
careftakers of foresfs, mountains, and hidden 
treasures—Nam thiên vương (Tỳ Lưu Ly) cai 
quản Cưu Bàn Đồ và những vị thần canh giữ 
núi rừng và những kho bảo tàng. 

3) Virupaksa (skt: Virupakkha (p)—Quảng Mục 
Thiên Vương —The broad-eyed (ugly-eyed) 
deva (perhaps a form of Siva)—Western 
Heaven king (red color) who rules over the 
nagas, demi gøods In the form of dragons 
(những vị Trời Long Vương)—Tây thiên 
vương (Tỳ Lưu Bác Xoa) cai quản tất cả loài 
á thần rồng và phú đan na. 

4) Vaisravana (skÐ: Dhanada (skÐÙ——Vessavana 
(p—Đa Văn Thiên Vương—A 
Kuvera, a god of wealth. A deva who hears 
much and 1s well-versed. Northern heaven 


form of 


king (yellow color), ruler of the yakkhas or 
spiris—Bắc thiên vương (Tỳ Sa Môn) cai 
quản Dạ Xoa La Sát và bảo hộ tất cả đàn 
VIỆI. 

Four heavenly kings (catur-maharajas) and 

the Triỉmyastrimsas: Tứ Đao Lợi Giao Hình— 

Copulation in the first and the second devalokas, 

1.e. the four heavenly kings (catur-maharajas) and 

the Trimyastrimsas—Sự giao hình (hay giao hợp) 

giữa nhất và nhị thiên, như giữ Tứ Thiên Vương 

và Đao Lợi Thiên: 

l1) In the thírd, it is by embrace: Tam Thiên giao 
hình bằng cách ôm nhau. 

2) In the fourth, by holding hands: Tứ Thiên giao 
hình bằng cách nắm tay. 

3) In the fifth, by mutual smiling: Ngũ Thiên 
giao hình bằng cách cùng cười. 

4) Inthe sixth, by a mutual look: Lục Thiên giao 
hình bằng cách cùng ngó nhau. 

Four Heavenly Kings° shrine: Đền Tứ Thiên 

Vương. 


Four Hinayana steps for atfaining 

Buddhahood: Tứ Giai Thành Đạo—Tứ Giai 

Thành Phật—Bốn bậc đều thành đạo hay việc 

thành đạo của Tiểu Thừa có bốn bậc. 

l) The myriad deeds of the three asankhyeya 
kalpas: Tam Kỳ. 

2) The contnually good karma of a hundred 
great kalpas: Trăm Kiếp. 

3) In the final body the cuting off of the 
illusions of the lower eight states: Thân cuối 
cùng đoạn trừ phiền não của tám địa dưới. 

4) The taking of one”s seat on the bodhi-plot for 
final enlightenment, and the cutting off of the 
thirty-four forms of delusive thought: Tam 
Thập Tứ Tâm Đoạn Phi Tưởng Hoặc—Ba 
mươi bốn tâm đoạn trừ phi tưởng hoặc. 

Four Holy Truths: Tứ Diệu Đế—Four Noble 

truths: 

I) Suffering: All existence entails suffering— 
Khổ. 

2) The cause of all sufferings: Suffering 1s 
caused by ignorance— Tập. 

3) The end of all sufferings: There 1s an end to 
suffering, and this state of no suffering 1s 
called NÑirvana—Diệt. 

4) The way to end suffering: To practice the 

Eight fold NÑoble Truths—Ðạo. 

See Four Noble Truths. 

FEour holy ways: Ariya-vamsa (sk)—Tứ Thánh 

Hành—-Tứ Thánh Chủng—Tlứ Y Tứ Lương 

Dược——According to the Sangiti Sutfa In the Long 

Discourses of the Buddha, there are the four holy 

ways—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, có bốn Thánh chủng. 

1)  Wearing rags from dust-heaps—Here a monk 
1S content with any old robe, praises such 
contentment, and does not try to obtain robes 
1mproperly or unsuitably. He does not WOorry 
1f he does not get a robe, and If he does, he 1s 
not full of preedy, blind desire, but makes use 
Of It, aware of such dangers and wisely aware 
Of 1fs ftrue purpose. Nor 1s he conceited about 
being thus content with any old robe, and he 
does not disparage others. And one who 1s 
thus skilful, not lax, clearly aware and 
mindful, 1s known as a monk who 1s true to 
the ancient, original Ariyan lineage: Bằng 
lòng mặc đồ bá nạp từ vải rách: Ở đây vị Tỳ 


+ 


1750 


Kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán 
thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, 
không cố ý tìm cầu y một cách không xứng 
đáng, không buồn áo não nếu không được y; 
nhưng khi được y vị nầy không nhiễm trước, 
không say mê, không có phạm tội, vị nầy 
dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải 
thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào 
nên vị ấy không khen mình chê người. Ở đây 
VỊ nầy khéo léo, tỉnh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là một vị đã 
trung thành với Thánh chủng theo truyển 
thống nguyên thủ y quá khứ. 

2) A monk Is content with any alms-food he may 
set (similar as in I): Bằng lòng với đồ khất 
thực nhận được. 

3) A monk Is content with any old lodging-place 
Or sifting under trees (similar as in I): Bằng 
lòng ngồi dưới gốc cây hay một phòng xá cũ 
kỹ. 

4) Entire withdrawal from the world or fond of 
abandoning (similar as in I): Hoàn toàn 
buông bỏ thế sự. 

Four-Horn Hell: Tứ Giác Địa ngục. 

Four hours of the night and the eight hours 

of the day: Tứ Dạ Bát Trú. 

(A) The four hours of the night from 7:00 PM to 
3:00 AM—Tứ Dạ từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng: 

I1) The hours of the Dog from 7:00 PM to 9:00 
P.M.: Giờ Tuất (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối). 

2) The hours of the Pig from 9:00 PM to 11:00 
P.M.: Giờ Hợi (từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối). 

3) The hours of the Rat from I1:00 PM to 1:00 
AM.: Giờ Tý (từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng). 

4) The hours of the Buffalo (or the Ox) from 

1:00 AM to 3:00 AM.: Giờ Sửu (từ I giờ sáng 

đến 3 giờ sáng). 

The eight hours of the day from 3:00 AM to 

7:00 PM—Bát Trú từ 3 giờ sáng đến 7 giờ 

tỐI: 

I1) The hours of the Tiger from 3:00 AM to 5:00 
AM.: Giờ Dần (từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng). 

2) The hours of the Cat (or the Rabbit) from 5:00 
AMto 7:00 AM.: Giờ Mẹo (từ 5 giờ sáng đến 
7 giờ sáng). 

3) The hours of the Dragon from 7:00 AM to 
9:00 AM.: Giờ Thìn (từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 
sáng). 


(B 


` 


4) The hours of the Serpent from 9:00 AM to 
11:00 AM.: Giờ Ty (từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 
sáng). 

5) The hours of the Horse from I1:00 AM to 
1:00 PM.: Giờ Ngọ (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 
trưa). 

6) The hours of the Goat from 1:00 PM to 3:00 
PM.: Giờ Mùi (từ 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa). 

7) The hours of the Monkey from 3:00 PM to 
5:00 PM.: Giờ Thân (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 
chiều). 

8) The hours of the Cock from 5:00 PM to 7:00 
PM.: Giờ Dậu (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối). 

Four hundred and four ailments of the 

body: Tứ Bách Tứ Bệnh—According to the 

Sastra on the Prajna Sutra, there are four hundred 

and four ailments of the body——Theo Đại Trí Độ 

Luận, có bốn trăm lẽ bốn bệnh nơi thân. 

l1) One hundred one fevers caused by the Earth 
element: Một trăm lẽ một bệnh sốt nóng gây 
ra bởi Địa Đại. 

2) One hundred one fevers caused by the Fire 
element: Một trăm lẽ một bệnh sốt nóng gây 
ra bởi Hóa Đại. 

3) One hundred one chills caused by the water 
element: Một trăm lẽ một bệnh rét (lạnh) gây 
ra bởi Thủy Đại. 

4) One hundred one chills caused by the Wind 
element: Một trăm lẽ một bệnh rét (lạnh) gây 
ra bởi Phong Đại. 

Four ideas to be gotfen rỉd of: Tứ Tuyệt— 

Quatrain—Verse of four lines——Four-line poem. 

The four ideas to be got rid of in order to obtain 

the “mean” of ultimate reality—Bốn tư tưởng cần 

phải loại trừ để đạt được chân lý: 

1) Th¡ings exist: Chư Pháp Hiện Hữu. 

2) Th¡ings do not exist: Chư Pháp Không Hiện 
Hữu. 

3) Things exist and do not exist: Chư Pháp Diệc 
Hữu Diệc Phi. 

4) Neither exist nor not exist: Chư Pháp Phi Hữu 
Phi Phi. 

Four immaterial heavens: Catur-arupya 

(skt)——Brahma-lokas (skt)—Tứ Không Xứ. 

() The four Immaterial or Formless Heavens, 
arupa-dhatu, the eiphteen 
brahmalokas, according to the point of views 
of Mahayana Buddhism—Tứ Vô Sắc, Tứ Vô 


above 


l) 


2) 


1751 


Sắc Giới, Tứ Không Định, hay Tứ Không 
Thiên theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa: 

Infinite space: Akasanantya-yatanam (skt—— 
Không Vô Biên Xứ—Hư Không Xứ —The 
first of the four immaterial jhanas. When the 
mind, separated from the realm of form and 
matter, Is exclusively directed towards 
Infinite space, It 1s said to be abiding in the 
Akasanantya-yaftanam. To this, a 
meditator who has mastered the fifth fine- 


reach 


material jhana based on a “kasina” object 
spreads out the counterpart sign of the 
“kasina” until it becomes Immeasurable 1n 
extent. The he removes the “kasina” by 
attending only to the space 1t pervaded, 
contemplating it as “infinie space.” The 
expression “base of Infinite space,” strictly 
speaking, refers to the concept of Infinite 
space which serves as the obJect of the first 
1mmaterial-sphere consciousness. This 1s the 
state or heaven of boundless space, 
the mind becomes void and vast like space. 
ExIstence 1n this stage may last 20,000 great 
kalpas—Không xứ đầu tiên trong Tứ Không 
Xứ. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh giới 
hình và chất, được đặc biệt đưa thắng đến 
không gian vô biên thì nó được gọi là đang 
trú trong không vô biên xứ. Để đạt đến cõi 
nầy, hành giả đã đạt tới tầng thiển thứ năm 
trong sắc giới có thể trau dồi thiển vô sắc, bắt 


where 


đầu gom tâm vào điểm sáng phát ra từ để 
mục hay đối tượng (kasina), cho đến khi nào 
điểm sáng ấy lớn dần đến bao trùm toàn thể 
không gian. Đến đây hành giả không còn 
thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp 
mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên Xứ hay 
không gian đầy ánh sáng nầy không có thực, 
không phải là một thực tại, mà chỉ là một 
khái niệm (không gian phát huy từ đối tượng). 
Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm trở nên 
vắng lặng và vô tận như hư không. Thọ mệnh 
trong cõi trời nầy có thể dài đến 20.000 đại 
kiếp. 

Infinie CONnSCIOuSness: 
ViJnananantyayatanam (skt—Thức Vô Biên 
XỨ—After attaining the state of the base of 
1nfinite continues to 


Sspace, meditator 


concenfrate on this state of “infinite space” 


3) 


4) 


until he takes as obJect the consciousness of 
the base of infinite space, and contemplates 1t 
as “infinite consclousness” until the second 
Iimmaterial absorption arises, or when the 
mmmd going beyond infnite space 1s 
concenfrated the nnfinitude of 
conscIousness 1t 1s said to be abiding in the 
ViJjnananantya. This 1s the state or heaven of 
boundless knowledge. Where the powers of 
perception and understanding are unlimited. 
ExIstence In this stage may last 40,000 great 
kalpas—Sau khi đạt được trạng thái “Không 
Vô Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom tâm vào 
sơ thiển vô sắc cho đến lúc phát triển nhị 


on 


thiển vô sắc, hay khi cái tâm vượt khỏi cái 
không gian vô biên mà tập trung vào sự vô 
biên của thức. Đây là cõi trời vô tận trí nơi 
mà khả năng hiểu biết và thẩm thấu là vô 
tận. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo 
dài đến 40.000 đại kiếp. 

Knowing nowhere to be: Akincanyatanam 
(sk)—Vô Sở Hữu Xứ The third immaterial 
attainment has 1s object the presen( non- 
existence or voidness. Meditators must gIve 
affention to the absence of that conscIousness 
| 1mmaterial-sphere 
consciousness. When the mind going even 
beyond the realm of consciousness finds no 
speclal restng abode, 1í acqurres the 
concenftraton called “knowing nowhere to 
be.” This 1s the state or heaven of nothing or 
non-existence. Where 
powers of mind are subdued. Existence In this 
stage may last 60,000 great kalpas—Để mục 
của tâng thiển vô sắc thứ ba là “không có gì 
hết,” nơi đây hành giả phải chú ý vào sự 
vắng mặt của “thức” trong nhị thiển vô sắc. 
Khi mà tâm của hành giả vượt khỏi cả cái 
cảnh giới của thức mà thấy không có chỗ nào 
riêng để trú, thì nó đạt được cái định gọi là 
“Không biết chỗ nào để hiện hữu.” Đây là 
cõi trời vô hữu nơi không còn sự phân biệt. 
Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài 
đến 60.000 đại kiếp. 

Neither thinking nor not thinking: Naivasam- 
jnanasanjnayatanam (skt——Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ ——This fourth and final immaterial 
atfainment 1s so called because 1t cannot be 


1n the second 


the  điscriminative 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 


1752 


said either to include perception or to exclude 
perception. The nature of this concenfration 1s 
neither in the sphere of mental activiftiles nor 
out Of 1t. This 1s the state or heaven of neither 
thinking nor not thinking which may resemble 
a  sfat© Of The of 
consciousness or knowledge without thought 
1s reached (intuitive wisdom). Existence in 
this stage may last to 80,000 great kalpas— 
Gọi là “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở 
trạng thái nầy, “tưởng” không thể được bao 
gồm mà cũng không thể bị loại trừ. mà cũng 
không có “không tưởng.” Bản chất của cái 
định nây là không ở trong cảnh giới hoạt 
động của tâm thức mà cũng không ở ngoài 
cảnh giới ấy. Đây là cõi trời vô tưởng, nơi chỉ 
còn trí trực giác chứ không còn suy tưởng 
nữa. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo 
dài đến 80.000 đại kiếp. 

Four formless realms which are the fruits of 
practitioners who have reached the four arupa 
jhanas—Tứ không xứ hay bốn cảnh trời vô 
sắc, là quả cho những hành giả đắc được bốn 
bậc thiển vô sắc: 

The mfinty of space: Akasanancayatana 
(p Không Vô Biên Thiên—-Moral or 
wholesome consciousness the 
infinity of space—Tâm thiện đeo níu trong 
trạng thái “không vô biên thiên”. 

The Infinity of CONnSCIOUSN€SS: 
Vinnanancayatana (p)—Thức Vô 
Thiên—Moral or wholesome_ conscIousness 
dwells on the Infinifty of consclousness—Tâm 
thiện đeo níu trong trạng thái “thức vô biên 
thiên”. 

Nothingness: Akincannayatana (p)—Vô Sở 
Hữu Thiên—Moral 
consciousness dwells on nothinegness—Tâm 
thiện đeo níu trong trạng thái “vô sở hữu 
thiên”. 

Neither perception, non-perceptIon: 
N°eva sanna nˆasannayatana (p)—Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Thiên—Moral or wholesome 
consciousnes dwells in the neither 
perception nor non-perception—Tâm thiện 
đeo níu trong trạng thái “phi tưởng phi phi 
tưởng thiên”. 


1ntuition. realm 


dwells in 


Biên 


Or wholesome 


nOT 


Four 


immeasureable miỉnds:  Catvari- 


apramanami (skt—Appamanna or Brahmavihara 
(p—Tứ Vô Lượng Tâm——Four Iimmeasureable 
minds cultivated by Bodhisattvas. 


() 


qI) 


]) 


a) 


An overview of the Four Immeasurable 
Minds—Tổng quan về Tứ Vô Lượng Tâm: 
The mind 1s immeasurable. It not only benefit 


Iimmeasurable livinng beings, bringing 
Iimmeasurable blessngs to them, and 
producing Iimmeasurable highly spiriual 


atfainments in a world, in one life, but also 
spreads all over Iimmeasurable worlds, In 
Iimmeasurable future lives, shaping up 
Buddha. The 
Iimmeasurables or infinite Buddha-states of 


1mmeasurable four 
mind. Four Immeasurable Minds—The four 
virtues of infinite øreatness—The four kinds 
of boundless mind, or four divine abodes. 
These sfates are called 1llimitables because 
they are to be radiated towards all living 
beings without limit or obstruction. They are 
also called brahmaviharas or divine abodes, 
or sublime states, because they are the 
mental dwellings of the brahma divinities In 
the Brahma-world—Tâm vô lượng là tâm 
rộng lớn không thể tính lường được. Tâm vô 
lượng không những làm lợi ích cho vô lượng 
chúng sanh, dẫn sinh vô lượng phúc đức và 
tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong thế 
giới đời sống trong một đời, mà còn lan rộng 
đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau 
nầy, và tạo thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm 
vô lượng, còn gọi là Tứ Đẳng hay Tứ Phạm 
Hạnh, hay bốn trạng thái tâm cao thượng. 
Được gọi là vô lượng vì chúng chiếu khắp 
pháp giới chúng sanh không giới hạn không 
ngăn ngại. Cũng còn được gọi là “Phạm Trú” 
vì đây là nơi trú ngụ của Phạm Chúng Thiên 
trên cõi Trời Phạm Thiên. 

Content of the Four Immeasurable Minds— 
Nội dung của Tứ Vô Lượng Tâm: 
Immeasurable loving kindness: Mattri (skt)— 
Metta (p)—Từ Vô Lượng Tâm. 

Immeasurable loving kindness 1s the greatest 
love dedicatedto all sentient beings, together 
wih the desire to bring them JjJoy and 
happiness. Human joy 1s totally Impermanent; 
1t IS øoverned by misery, that ¡s, when our 


b) 


1753 


passlons such as greed, anger, and ignorance 
are satisfied, we feel pleased; but when they 
are not satisfied, we feel sad. To have a 
permanent Jjoy, 
sufferings. Loving kindness generally gøoes 
together with pity whose role 1s to help the 
subJects sever his sufferings, while the role of 
loving kindness 1s fo save sentient beings 
from sufferings and to bring them Joy: Từ vô 
lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng 
lớn đối với toàn thể chúng sanh mọi loài, và 
gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái 
vui của thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui 
không lâu bền, cái vui ấy bị phiển não chi 
phối; khi tham sân si được thỏa mãn thì vui; 
khi chúng không được thỏa mãn thì buôn. 
Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh viễn 
thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau 
do phiển não gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi 
kèm. Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và 
khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ, 
từ để chỉ phương pháp cứu khổ ban vui. 


we must first sever all 


Immeasurable Love, a mind of great 
kimndness, or ¡infinte  loving-kindness: 
Boundless  kindness (tenderness), Or 


bestowing of Joy or happiness. Here, a monk, 
with a heart filled with loving-kindness. Thus 
he sfays, spreading the thought of loving- 
kimdnes above, below, and 
everywhere, always with a heart filled with 
loving-kindness, abundarnt, magnified, 
unbounded, without hatred or i1ll-will. The 
loving-kindness 1s also the wish for the 
welfare and happiness of all living beinss. lt 
helps to eliminate ïll-will—Tâm đem lại niềm 
vui sướng cho chúng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo 
với tâm đầy lòng từ trải rộng khắp nơi, trên, 
dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với 
tâm từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Từ vô lượng tâm còn có nghĩa là tâm ao 
ước mong muốn phúc lợi và hạnh phúc của 
chúng sanh. Tâm nầy giúp đoạn trừ sân hận. 
To respond to Iimmeasurable human 
sufferings, we should have 1Immeasurable 
loving kindness. To accomplish the heart of 
loving kindness, the 
have developed ther 


aCrOSS, 


Iimmeasurable 
Bodhisattvas 


2) 


Iimmeasurable loving kindness by using all 
means to save mankind. They act so 
according to two facfors, specIfic case and 
specIfic time. Specific case, like the physiclan 
who øIves a prescription according to the 
speciIfic disease, the Bodhisattva shows us 
how to put an end to our sufferings. SpecIfic 
time means the teachings must always be 
relevant to the era, period and sifuation of the 
sufferers and their needs. The Contemplation 
of the Mind Sutra teaches that we must avoid 
four opportune cases: What we say 1s not af 
the right place, what we say Is not in the right 
time, what we say 1s not relevant to the 
spiritual level of the subJect, and what we say 
1s not the right Buddhist Dharma: Nổi khổ của 
chúng sanh vô lượng thì lòng từ cũng phải là 
vô lượng. Muốn thành tựu tâm từ nầy, Bồ Tát 
phải dùng đủ phương tiện để làm lợi lạc cho 
chúng sanh, trong khi hóa độ phải tùy cơ và 
tùy thời. Tùy cơ là quan sát trình độ căn bản 
của chúng sanh như thế nào rồi tùy theo đó 
mà chỉ dạy. Cũng giống như thầy thuốc phải 
theo bệnh mà cho thuốc. Tùy thời là phải 
thích ứng với thời đại, với giai đoạn mà hóa 
độ. Nếu không thích nghi với hoàn cảnh và 
không cập nhật đúng với yêu cầu của chúng 
sanh, thì dù cho phương pháp hay nhất cũng 
không mang lại kết quả tốt. Trong Kinh Tâm 
Địa Quán, Đức Phật đã dạy về bốn thứ không 
tùy cơ là nói không phải chỗ, nói không phải 
thời, nói không phải căn cơ, và nói không 
phải pháp. 
Immeasurable compassion: Karuna (skt & 
p—BI Vô Lượng Tâm——-Immeasurable 
Compassion, a mind of great pIty, or Infinite 
compassion—Boundless pity, fo save from 
suffering. Here a monk, with a heart filled 
with compassion. Thus he stays, spreading the 
thought of compassion, above, below, across, 
everywhere, always with a heart filled with 
abundant, 
without 


compassion, magnified, 
unbounded, 1ll-wi. 
Compassion also makes the heart quiver 
when other are subJect to suffering. lt is the 
wish to remove the suffering of others, and 1t 
is opposed to cruel(y/—Tâm cứu khổ cho 
chúng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy 


hated or 


3) 


4) 


a) 


1754 


lòng bi mẫn trải rộng khắp nơi, trên, dưới, 
ngang, hết thấy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm 
bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Bi vô lượng tâm còn làm tâm ta rung động 
khi thấy ai đau khổ. Tâm ao ước mong muốn 
loại trừ đau khổ của người khác, đối lại với 
sự tàn ác. 

Immeasureable Iinner Jjoy: Mudita (skt & p)— 
Hỷ Vô Lượng Tâm——Immeasurable Joy, a 
mind of great Joy, or infinite Jjoy——Boundless 
Joy (gladness), on seeing others rescued from 
suffering. Here a monk, with a heart filled 
wiíh sympathetc jJoy. Thus he stays, 
spreading the thoupht of sympathetic joy 
above, below, across, everywhere, always 
with a heart filed with sympathetic Joy, 
abundant, magnified, unbounded, without 
hatred or ill-will. Appreclative Joy 1s the 
qualty of reJoicing at the success and 
prosperlty of others. It 1s the congratulatory 
attitude, and helps to eliminate envy and 
discontent over the success of others—Tâm 
vui mừng khi thấy người khác thoát khổ được 
vui. Ở đây vị Tỳ Kheo với đây tâm hỷ trải 
rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn 
an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Hỷ tâm còn là 
tâm vui khi thấy người thành công thịnh 
vượng. Thái độ khen ngợi hay chúc mừng nầy 
giúp loại bổ tánh ganh ty bất mãn với sự 
thành công của người. 

Perfieft cquanmity or Immeasurable 
detachment: Upeksha (skt—Upekkha (p)— 
Xả Vô Lượng Tâm. 

Detachment Is the attitude of those who give 
up, forget, do not atfach any Importance for 
what they have done for the benefit of others. 
In general, we feel proud, self-agsrandized 
when we do something to help other people. 
Quarrels, conflicts, or clashes between men 
OT Ø70ups of men are due to passions such as 
greed or anger whose source can be 
appraised as self-atachment or dharma- 
attachment. The Buddha taught that 1f there 1s 
someone who misJudges us, we must feel pity 
for him; we must forgive him In order to have 


b) 


peace In our mind. The Bodhisattvas have 
totally liberated themselves from both self- 
attachment and dharma-attachment. When 
people enJoy material or spiritual pleasures, 
the Bodhisattvas also reJoice, from their sense 
of compassion, pity, and Iinner joy. They 
always consider human beings as thelr 
benefactors the 
opportunities for them to practice the Four 
Immeasurable Minds on ther way to 
Enlightenment. In terms of the Immeasurable 
Detachment, the Bodhisattvas consider all 
men cqual, the the stupid, 
themselves as others, they do everything as 
they have done nothing, say everything as 
they have said nothing, attain all spiritual 
levels as they have attained nothing: Xả bỏ là 
không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha 
nhân. Thói thường khi chúng ta làm điều gì 
nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay 
tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã 
xung đột giữa người và người, nhóm nầy với 
nhóm khác cũng do tánh chấp trước mà 
nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp 
mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có người lên 
án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng 
thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng 
cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha 
thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như vậy 
là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm 
chấp pháp, nên không thấy mình là ân nhân 
của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng 
thấy chính chúng sanh mới là ân nhân của 
mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến 
đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh 
vui là Bồ Tát vui, vì lòng từ bi. Các ngài xả 
bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, 
kẻ trí ngu đều coi như nhau, mình và người 
không khác, làm tất cả mà thấy như không 
làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì 
cả, chứng mà không thấy mình chứng øì cả. 

Immeasurable Equanimity, a mind of great 
detachment, or infinite equanimity. Limitless 
indfference, such as rising above all 
emofions, or giving up all things. Here a 
monk, with a heart filled with equanimIty. 
Thus he stays, spreading the thougpht of 
equanimity above, below, 


who have created 


clever as 


aCrOSS, 


1755 


everywhere, always with a heart filled with 
equanimity, abundant, magnified, unbounded, 
without hatred or ill-will. Equanimrity 1s also 
considered as a divine abode. lt is the state of 
mind that regards others with Impartiality, 
free from attachment An 
Iimpartial attifude 1s 1ts chief characteristic, 
and 1t 1s  opposed 
resentment: Tâm xả bỏ mọi thứ vật chất cũng 
như vượt lên mọi cảm xúc. Ở đây vị Tỳ Kheo 
với đầy tâm xả trải rộng khắp nơi, trên, dưới, 
ngang, hết thấy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm 
xả, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Xả vô lượng tâm còn được coi như là nơi 
mà chư Thiên trú ngụ. Đây là trạng thái tâm 
nhìn người không thiên vị, không luyến ái, 
không thù địch, đối lại với thiên vị và thù 


and aversion. 


tO favouriism and 


hăn. 
Four imperishables: Tứ Pháp Bất Hoại—Bốn 
pháp chẳng hư hoại. 
I) The correctly receptive heart: Chính Thụ 
Tâm. 


2) The diamond: Kim Cang. 

3) The relics ofa Buddha: Xá Lợi của Phật. 

4) The palace of the devas of lipht and sound: 
Abhasvaras (sk—Cung Điện Quang Âm 
Thiên. 

Four important precepts: Bốn giới quan 

trọng—According to the Surangama Sutra, the 

Buddha reminded Ananda about the four 

important precepts—Theo Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 

A Nan về bốn giới quan trọng. 

I) Cutting off lust: Đoạn Dâm—See Cutting off 


lust. 

2) Cutting off killing: Đoạn Sát—See Cutting off 
kiling. 

3) Cutting off stealing: Đoạn Đạo—See Cutting 
off stealing. 


4) Cutting off false speech: Đoạn Vọng—See 
Cutting off false speech. 

Four improper ways of obfaining a living 

on the part of a monk: Tứ Chủng Tà Mệnh— 

Có bốn thứ tà mệnh. 

l1) To earn a livelihood by doing work with his 
hands: Hạ Khẩu Thực—Trồng trọt, làm vườn, 


chế thuốc hay làm việc bằng tay chân để 
kiếm sống. 

2) To earn a livelihood by astrology (looking up 
in the sky to talk about stars): Ngưỡng Khẩu 
Thực—Làm nghề chiêm tinh hay ngước lên 
trời xem tinh tú, mặt trời, mặt trăng, xem gió 
mưa sấm sét. 

3) To cam a livelihod by flattery (rích people or 
powerful people): Phương Khẩu Thực—Luồn 
cúi nịnh bợ (những nhà quyền thế giàu có để 
được họ ban cho ân huệ). 

4) To earn a livelihood by magic, spells, or by 
fortune-telling: Duy Khẩu Thực—Dùng chú 
thuật, bói toán lành dữ để kiếm cơm áo. 

Four inconeeivables: Tứ Bất Khả Tư Nghì. 

(A)In the Ekotaragama, there are four 
indescribables—The four things of a Buddha 
which are beyond human conception—Trong 
Kinh Tăng Nhứt A Hàm, có bốn điều không 
thể nghĩ bàn nơi chư Phật: 

l) The world: The Buddha's world is beyond 
human conception——Thế giới bất khả tư nghì. 

2) The living beings: His teaching about living 
beings” circumstances Is  beyond human 
conception—Chúng sanh bất khả tư nghì. 

3) Dragons or Nagas: His nagas are beyond 
human conception—Thiên long bất khả tư 
nghì. 

4) The size of the Buddha-lands: The bound of 
hs Buddha realn ¡s beyond human 
conception—Phật độ cảnh giới bất khả tư 
nghì. 

(Œ)lIn the Surangama Sutra, Avalokitesvara 
Bodhisattva reported to the Buddha about the 
four Inconceivables: “World Honored One! 
Because I obfained perfect penetration and 
cultivated to certification of the unsurpassed 
path, I also became endowed with four 
1nconceivable and and effortless wonderful 
virtues.”—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch với Đức 
Thế Tôn về bốn thứ bất tư nghì: “Bạch Thế 
Tôn! Ngoài mười bốn thứ vô úy, tu chứng vô 
thượng đạo, lại có thể được bốn bất khả tư 
nghì, vô tác diệu đức.”: 

1) Eirst, as soon as I obtained the miraculous 
wonder of hearing the mind, the mind became 
essental and the hearing was forgotten; 





2) 


1756 


therefore, there was no distinction between 
seeInsg, hearing, sensation, and knowing. I 
achieved a single, perfect fusion, pure 
precIous enlightenment. For this reason, Ï am 
able to manifest many wonderful appearances 
and can proclaim boundless secret spiritual 
mantras. For example, I may take appear one 
head, three heads, five heads, seven heads, 
nine heads, eleven heads, and so forth, until 
there may be a hundred and eight heads, a 
thousand heads, ten thousand heads, or 
eiphty-four thousand vajra heads; two arms, 
four arms, six arms, eipht arms, ten arms, 
twelve arms, fourteen, sixteen, eiphteen 
arms, Or fwenty arms, twenty-four arms, and 
so forth until there may be a hundred and 
eight arms, a thousand arms, ten thousand 
arms, or eighty-four thousand mudra arms; 
two eyes, three eyes, Íour eyes, nine eyes, 
and so forth until there may be a hundred and 
eipht eyes, a thousand eyes, ten thousand 
eyes, or eiphty-four thousand pure and 
Dr€CIOUS ©y€S, SOmetimes compassionate, 
Ssometimes awesome, sometimes 1n samadhi, 
sometimes displaying wisdom to rescue and 
protect living beings so that they may atfain 
great self-mastery: Một là do tôi trước được 
điệu văn tâm, tâm linh thoát bỏ văn căn, kiến 
văn giác tri không thể phân cách, thành một 
viên dung thanh tịnh bảo giác, cho nên tôi có 
thể hiện ra nhiều diệu dụng, có thể nói vô 
biên bí mật thần chú; trong đó hoặc hiện một 
cho đến tám vạn bốn ngàn đầu, tay, mắt, 
hoặc từ hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ để cứu 
hộ chúng sanh được tự tại. 

Second, because of  hearing and 
consideratlon, I escape the six defiling 
obJects, Just as a sound leaps over a wall 
without hindrance. And so I have the 
wonderful abilty to manifest shape after 
shape and to recite mantra upon mantra. 
These shapes and these manfras dispel the 
fears of living beings. Therefore, throughout 
the ten directions, in as many lands as there 
are fine motes of dust, Ï am known as one 
who bestows fearlessness: Hai là bởi tôi tu 
tập văn tư, thoát khỏi sáu trần, như cái tiếng 
vượt qua tường, chẳng bị ngăn ngại, nên tôi 


thần diệu có thể hiện mỗi mỗi hình, tụng mỗi 
mỗi chú, hình và chú có thể lấy vô úy ban 
cho các chúng sanh. Cho nên mười phương 
quốc độ nhiều như bụi nhỏ đều gọi tên tôi là 
Thí Vô Úy. 

3) Thírd, because I culivated fundamental, 
wonderful, perfect penetration and purified 
the sense-organ, everywhere Ï øo In any 
world I can make it so that living beings 
renounce ther physical and material 
valuables and seek my sympathy: Ba là bởi 
tôi tu tập bản diệu viên thông, thanh tịnh bản 
căn, nên đi chơi các thế giới, đều khiến 
chúng sanh bỏ trân bảo của mình, cầu tôi 
thương xót. 

4) Fourth, I obtained the Buddhas”° mind and was 
certifled as having atfained the ultimate end, 
and so I can make_ offerings of rare freasures 
to the Thus Come Ones of the ten directions 
and to livinng beings In the six paths 
throughout the dharma realm. If they seek a 
spouse, they obtain a spouse. If they seek 
children, they can have children. Seeking 
samadhIi, they obtain samadhi; seeking long 
life, they obtain long life, and so forth to the 
extent that If they seek the great Nirvana, 
they obtain great Nirvana: Bốn là tôi được 
Phật tâm, chứng quả hoàn toàn, có thể lấy 
các trân bảo đem cúng dường mười phương 
Như Lai, và giúp chúng sanh trong lục đạo, 
khắp pháp giới cầu vợ được vợ, cầu con được 
con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống 
lâu được sống lâu, như vậy cho đến cầu đại 
Niết Bàn được đại Niết Bàn. 

Four indestructible beliefs: Tứ Kiên Tín—Bốn 

niềm tin không hoại diệt. 

1)  Firm belief in the Buddha: Kiên tín nơi Phật. 

2) Firm belief in the Law: Kiên tín nơi Pháp. 

3) Eirm belief in the Order (Sangha): Kiên tín 
nơi Tăng. 

4) Firm belief in the commandments: Kiên tín 
nơi giới luật. 

Four Indian castes: See Four Indian classes. 

Four Indian clans: See Four Indian classes. 


Four Indian classes: The four Indian classes, 
castes or clans, which are born respectively from 
the mouth, shoulders, flanks, and feet of 


1757 


Brahma——Bốn chủng tánh hay bốn giai cấp xã hội 

Ấn Độ: 

1) Brahmana: Bà La Môn—Priestly, born from 
the mouth of Brahma—Hạng tu tịnh hạnh 
(hoặc xuất hoặc tại gia), sanh từ miệng của 
Phạm Thiên Vương. 

2) Ksauiya (skÐÙ: Sát Đế Lợi —MIiltary and 
ruling, born from the shoulders of Brahma—— 
Dòng dõi vua chúa, sanh từ vai của Phạm 
Thiên Vương, đời đời cha truyền con nối cai 
trị đất nước. 

3) Vaisya (skÐ: Phệ xá (Tỳ xá) —Traders, born 
from the flanks of Brahma——Tầng lớp thương 
nhân, sanh từ hông sườn của Phạm Thiên 
Vương. 

4) Sudra (skÐ: Thủ Đà la—Serfs—Farmers, 
born from the feet of Brahma—Nông dân và 
nô lệ, sanh từ chân của Phạm Thiên Vương. 

Four inhabited continents of every universe: 

Catur-dvipa (sk)O— Tứ Châu—-Four Saha 

Continenfs or four great continenfs of a world. 

According to ancient Buddhist cosmology, there 

are four inhabited continens of every unIverse. 

They are land areas and situated ¡in the four 

directions around Mount Sumeru—Theo khoa cổ 

vũ trụ học Phật Giáo, có bốn châu trong thế giới 

Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu DI. 

1) Uttarakuru (skÐ: Bắc Cu Lô (Câu Lư) Châu— 
Còn gọi là Uất Đan Việt Châu —The 
Northern of the four continents of a world— 
See Uttarakuru. 

2) Jambudvipa (skÙ—Nam Thiệm Bộ Châu— 
Còn gọi là Châu Diêm Phù Để—The 
Southern continent—See Jambudvipa. 

3) Avaragodanuyah (skÐ: Godana, Aparagodana 
(skb Tây Ngưu Hóa Châu —West 
Continent, where oxen are used as money; 
the western of the four continents of every 
world, circular in shape and with circular- 
faced people—Còn gọi là Cô Da Ni. Tây 
Ngưu Hóa Châu hay Tây Lục Địa, nơi mà 
trâu bò sinh sản rất đông và được dùng như 
tiền tệ; lục địa có hình tròn và dân trên đó 
cũng có gương mặt hình tròn (ở cõi nầy dân 
sống thọ đến 500 tuổi). 

4) Purva-Videha (sk) Đông Thắng Thần 
Châu —The the great 
continents of a world, east of Mount Meru, 


eastern of four 


semicircular 1n shape. The continent 
conquering spirifs, semi-lunar In shape; Ifs 
people having faces of similar shape—Còn 
gọi là Bổ La Phược Vĩ Nễ Hạ, Phất Bà Đề, 
hay Phất Vu Đại, một trong bốn đại châu, 
châu nầy ở trong biển Hàm Hải, về phía đông 
núi Tu Di, hình bán nguyệt. Lục địa chế ngự 
ma quỷ, có hình bán nguyệt, dân trên đó cũng 
có khuôn mặt hình bán nguyệt (chu vi của cõi 
nầy là 21.000 do tuần, dân trong cõi nầy có 
thân hình tốt đẹp hơn hết, và sống thọ đến 
600 tuổi). 

Four instanfs of cach unit of consciousness: 
Bốn giai đoạn của một đơn vị tư tưởng. 
I)_ Arising or genesis: Sanh khởi. 
2) State of development: Trụ. 
3) State of Dying-down: DỊ. 
4) Cessation or đissolution: Diệt. 
Four integrative methods: Tứ nhiếp pháp— 
Four means of salvaton—Four atfractions—Four 
dharmas of attraction: 
I)  Charity: Bố thí. 
2) Kind speech: Ái ngữ. 
3) Cooperation: Đồng sự. 
4) Beneficial action: Lợi hành. 
Four infegrafive pracfices as theïr sphere of 
action: Dùng tứ nhiếp pháp làm chỗ sở hành— 
They educate sentient beings—Vì nhờ đó mà giáo 
hóa chúng sanh—See Ten kinds of sphere of 
action of Great Enlightening Beings. 
Four infelligences Tứ Giác—See 
apprehensions of the Awakening of faith. 
Four inverted, upside-down, or false beliefs: 
Tứ Điên Đảo—The viparvaya—Four 
inverted, upside-down, or false beliefs—Four 
ways of upside-down thinking that cause one to 
resolve ¡in the birth and death—Bốn lối suy nghĩ 
điên đảo khiến cho chúng sanh xoay vẫn trong 
sanh tử. Trong bốn điên đảo nầy, mỗi điên đảo 
đều có thể được cảm thọ theo ba cách. 

(A) 

l) Permanent (Buddhist doctrine emphasizes 
that all 1s Impermanent. Only Nirvana 1s 
permanent: Mistaking the Impermanent for 
the permanent—Thường——Vô thường mà cho 
là thường; thường mà cho là vô thường. 


Four 


four 


2) 


3) 


4) 


() 


5 
2) 
3) 
Ä) 


1758 


Joy (AII 1s suffering. Only Nirvana 1s joy: 
Mistaking what 1s not bliss for bliss—Lạc— 
Khổ mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ. 

Self or personal (AlI is non-self or without a 
soul: Mistaking what Is not self for self— 
Ngã—Vô ngã mà cho là ngã; hữu ngã mà 
cho là vô ngã. 

Purity (All is Iimpure. Only Nirvana 1s pure: 
Mistaking what 1s Impure for pure—Tịnh— 
Bất tịnh mà cho là tịnh; tịnh mà cho là bất 
tịnh. 


Greed: Tham. 
Hatred: Sân. 
Stupidity: S1. 
Pride: Mạn. 


(C) According to the common Buddhist belief, 


5 


which denied by the early Budhist doctrine— 
Theo niềm tin thông thường của Phật giáo, 
nhưng bị truyền thống giáo lý nguyên thủy 
chối bỏ: 

Impermanent: Vô Thường—We are deceived 
by the momenfary ©xterlor appearance of 
things. They do not appear to be changing; 
they appear to our delusion-dulled sense as 
staic. We do not perceive processes 1n 
dynamic change but only as we think, entities 
which go on existing. Similarity, due to a line 
of change In a given direction, 1s offen 
mistaken this 
misapprehension 1s firmly rooted In our mind, 
all sorts of attachments and cravings for 
things and people, Including atfachment to 
oneself will be formed and these bring them 
much sorrow, for to regard things and people 
1n this way 1s to regard them as through a 
distorting glass. It 1s Seeing 
correctly, 1t Is seeing them ¡Invertedly as 
though permanent—Trước hết chúng ta bị 
đánh lừa bởi những bộ mặt tạm bợ bên ngoài 
của sự vật. Chúng không lộ vẻ là đang thay 
đổi, chứng tỏ ổn định trước các giác quan hay 
các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không 
cảm nhận những quá trình trong biến dịch 
sinh động mà chỉ cảm nhận những thực thể 
đang tiếp tục tổn tại như chúng ta tưởng. Sự 
tương tự, vì lẽ nó cho thấy một chuỗi biến 
dịch theo một hướng cho sẵn, nên thường bị 


for sameness. If 


not them 


2) 


nhận lầm là sự giống y. Nếu sự hiểu biết sai 
lạc nầy bén rễ vững chắc trong tâm ta, thì 
mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con 
người sẽ được hình thành và chúng sẽ được 
mang theo nhiều phiển muộn, vì nhìn sự vật 
và con người theo cách nầy thì chính là nhìn 
chúng qua một tấm gương méo mó. Đấy 
không phải là nhìn chúng một cách đúng đắn, 
đấy là nhìn chúng một cách điên đảo mà xem 
như là thường hằng vậy. 

Sufering: Khổ——The unsatisfactory invertedly 
appears to be pleasant. Thus people fritter 
away much of their precious lives on this or 
that “pleasure” and as they never actually get 
the satisfaction they crave for, so they are 
driven on from one thing 
“Pleasures' may produce temporary feelings 
of ease, of worldly happiness, but they are 
always linked to succeeding disappoIntment, 
regret, longing for some other emofion 
indicating an absence of real satisfaction. 
Those who actually rejoilce ¡in Greed, 
Delusion are of 


to  another. 


Aversion or 
invertedly trying to enjoy what 
enjoyable. Dukkha ¡1s linked to any mental 
state Into which the above Three roofs enfer. 
Nothing really satisfactory can be expected 
where they operate as they certainly do In 
turning round what 1s by nature unsafisfactory 
and making it appear the opposite—Khổ đau 
xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. 
Như vậy con người phung phí nhiều đời sống 
quý báu của họ vào “lạc thú” này hay “lạc 
thú” khác vì họ không bao giờ thỏa mãn được 
những gì họ khao khát nên họ bị đẩy đưa từ 
sự việc này sang sự việc khác. “Lạc thú” có 
thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất 
thời của hạnh phúc trần tục, nhưng chúng 
luôn luôn được nối tiếp bằng chán nắn, hối 
tiếc, mong cầu một cảm xúc khác nữa, biểu 
thị sự vắng bóng của một thỏa mãn thật sự. 
Những ai thích thú trong tham, sân, sĩ, hiển 
nhiên là những kẻ đang nỗ lực một cách điên 
đảo để hưởng thọ những gì không thể hưởng 
thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào 
có tham, sân, si nhập vào. Không thể mong 
có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành của 
ba căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản nầy 


COUTS€, 
1S Of 


1759 


luôn vận hành quanh những gì vốn tự bản 
chất đã là khổ đau. 

3) Impersonali: Vô Ngã—Sentient beings 
including human beings come ¡nto being 
under the law of conditioning, by the union of 
five aggregates or skandhas (material form, 
feeling, perception, mental formation or 
dispositions, and consciousness). When these 
aggregates together, they 
sustain life; 1f they disintegrate, the body will 
die. This the Buddha called “Impersonal.”—— 
Theo Phật giáo, chúng sanh kể cả con người, 
có là do nhân duyên hòa hợp, một sự hòa hợp 
của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). 
Khi năm uẩn tập hợp thì gọi là sống, khi năm 
uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều nầy Đức Phật 
gọi là “vô ngã.”—See Anatman. 

4) Impure: Bất Tịnh. 

** See Three subversions, Seven upside-down 
views, and Eipht upside-down views. 

Four inverted beliefs: Tứ Điên Đảo—See Four 

upside-downs. 

Four inverted (wrong) views: Tứ tà kiến: 

l1) Considering what 1s really Impermanent to be 
permanent: Vô thường mà cho là thường 
hằng. 

2) Considering what 1s really suffering to be Joy: 
Khổ mà cho là lạc. 

3) Considering what 1s not a self to be a self: Vô 
ngã mà cho là tự ngã. 

4) Considering what ¡is impure to be pure: Bất 
tịnh mà cho là tịnh. 

Four invisibles: Tứ Bất Kiến—Bốn điều không 

thể thấy được. 

1) Water to fish: Cá không thể thấy nước. 

2) Air or wind to man: Người không thấy không 
khí hay gió. 

3) The nature of things to the deluded: Kẻ mê 
muội mờ mịt không thể thấy được thực chất 
của vạn pháp. 

4) The void to the enlightened, because he Is In 
his own element, and the void 1s beyond 
conception: Người giác ngộ không thể thấy 
được cái không vì nhân tố của chính người ấy 
và tánh không đã vượt ra ngoài ý niệm. 

Four jhanas: Tứ Thiển—According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, In the sets of four things, there are Four 


are combined 


Jhanas or four stages of of mystic medifation, 
whereby the believer”s mind 1s purged from all 
earthly emotions, and detached as It were from hs 
body, which remains plunged In a profound 
trance—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, trong chuỗi Tứ Pháp có Tứ Thiên: 

Il) Eirst jhana: Sơ Thiển-Here a monk, 
detached from all sense-desires, detached 
from unwholesome menfal states (passionate 
desires and certan unwholesome thoughts 
like sensous lust, 1ll-will, languor, wOrry, 
restlessness, and doubt are discarded), enters 
and remains ¡n the first Jhana, which 1s with 
thinking and pondering, born of detachment, 
flled with delight and joy (seated cross- 
legsed, the practiser concentrates his mind 
upon a single thought. Gradually his soul 
becomes filled with a supernatural ecstasy 
and seremty; however, his mind 1s stll 
reasoning 1n this staøe)—Ở đây vị Tỳ Kheo 
ly dục, ly ác pháp hay bất thiện pháp để 
chứng và trú vào sơ thiển (trong đó những 
ham muốn say mê, và một số tư tưởng bất 
thiện như dâm dục, ác ý, bạc nhược, lo lắng, 
bổn chổn, và nghi ngờ đều bị loại bỏ), ngồi 
kiết già tu tập nhất tâm, từ từ tâm của vị ấy 
đạt đến một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
với tầm, với tứ. 

2) Second jhana: Nhị Thiển—Here a monk, who 
1s subsidine of thinking and pondering, by 
gaIning Inner tranquility and oneness of mind, 
he enters and remains In the second jhana (all 
intellectuadl  actviles are suppressed, 
tranqguility and one-pointedness of mind 
developed), which is without thinking and 
pondering, born of concentration, filled with 
delight and joy (concentrating his mind on the 
same subJect, he frees It from reasoning, the 
ecstasy and serenIty remaining)—Ở đây vị 
Tỳ Kheo, diệt tầm và tứ, chứng và trú vào nhị 
thiển (tất cả những hoạt động tinh thần bị loại 
bỏ, tĩnh lặng và nhất điểm tâm phát triển), 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tâm nhất tỉnh. 

3) Third jhana: Tam Thiền —Here a monk, with 
the fading away of delipht, remaining 
1mperturbable, mindful and clearly aware, he 
experiences in himself that Joy of which the 


4) 


1760 


Noble Ones say: “Happy 1s he who dwells 
with equanimity and mindfulness.” He enters 
and remains In the third Jjhana (in this staøge he 
divests himself of ecsfasy). The feeling of 


Joy, which Is an active sensation, also 
disappears, while the disposition of happiness 
sull remains ín addilon to  mindful 


equanimity—Ở đây vị Tỳ Kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
và an trú trong Tam Thiển. Trong giai đoạn 
nầy cảm nghĩ hỷ lạc là một cảm giác tích cực, 
cũng biến đi, trong khi khuynh hướng hỷ lạc 
vẫn còn thêm vào sự thanh thản trong tâm. 
Fourth jhana: Tứ Thiền_-Here a monk, 
having given up pleasure and pain, and with 
the disappearance of former gladness and 
sadness, he enters and remains ¡n the fourth 
Jhana which 1s beyond pleasure and pain, and 
puriied by equanimity and mindfulness (in 
the fourth stage the mind becomes indifferent 
to all emotlons, being exalted above them 
and purified). All sensations, 
happIines and unhappiness, of Joy and 
Sorrow, disappear, only pure equanimity and 
AaWareness remaining—Ở đây vị Tỳ Kheo xả 
lạc, xả khổ, diệt tất cả những hỷ ưu đã cảm 
thọ từ trước, chứng và trú vào Tứ Thiển, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Tất cả những cảm giác, cả đến hạnh phúc hay 
không hạnh phúc, vui và phiền não, cũng 
biến đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thanh tịnh và 
tỉnh thức. 


even of 


Four kalpas: Tứ Kiếp (Tứ Trạng)——According to 
the Kosa Sastra, there are four kalpas or epochs, 
or perIods of time, each consisting of twenty small 
kalpas, during which worlds go through formation, 
exiIsting, destruction, and annihilaton—Theo Câu 
Xá Luận, có bốn trạng thái hay bốn kiếp, mỗi 
kiếp gồm 20 tiểu kiếp qua các thời kỳ thành, trụ, 
hoại, không: 


l) 


Vivarta-kalpa (sk): Thành Kiếp —Kalpa of 
formatlon—Formation or completion which 
consists of twenty small kalpas during which 
worlds and the beings on them are formed—— 
Thành kiếp gồm 20 tiểu kiếp trong lúc các 
thế giới và chúng sanh được thành lập. 


2) 


3) 


4) 


Vivarta-siddha (skÐ: Trụ Kiếp —Kalpa of 
existine—Existing or abiding or existence, 
sun and moon rise, sexes are differentiated, 
heroes arise, four castes are formed, social 
life evolves—Trụ kiếp trong đó mặt trời mặt 
trăng mọc lên, giới tính phân biệt, anh hùng 
khởi dậy, bốn giai cấp được thành lập, và 
cuộc sống xã hội tiến hóa. 

Samvarta kalpa (sk): Hoại Kiếp —Kalpa of 
destruction or decay——Destruction consIsts of 
sixty-four small kalpas when fire, water and 
wind destroy everything except the Fourth 
Dhyana—Hoại kiếp gồm 64 tiểu kiếp trong 
đó lửa, nước và gió tàn phá tất cả mọi thứ, 
ngoại trừ Tứ Thiển Thiên. 

Samvarta-siddha kalpa (skÐ: Không Kiếp— 
Kalpa of annihilaton—Annihilaton or the 
succeeding void, during which nothing exIsts, 
or the final annihilation—Sự hủy diệt kế tiếp 
bởi không kiếp, trong giai đoạn nầy không 
thứ gì có thể tổn tại được. Đây là giai đoạn 
hoàn toàn hoại diệt. 


Four kayas: Tứ Thân—Bốn thân Phật—The 
four kayas or bodIes. 


(A) 


]) 


2) 


3) 


4) 


(B 


` 


According to the Lankavatara Sutra—Theo 
Kinh Lăng Già: 

Nrmakaya: Hóa Phật—-Pháp thân—See 
Nirmakaya. 


Sambhogakaya: Công Đức Phật—Báo thân— 
See Sambhogakaya. 

Tathata-jnanabuddha (skÐ: Buddha- 
wisdom——GŒreat wisdom——Trí huệ Phật. 
Dharmakaya: Như như Phật —Hóa thân—See 
Dharmakaya. 
Accordng to the 
Consciousness—Theo Duy Thức Luận: 
Nimakaya: Tự Tính Thân—Pháp Thân—See 
Nirmakaya. 

Sambhogakaya: Tha Thụ Dụng Thân—Báo 
Thân—See Sambhogakaya. 

Sambhogakaya: Tự Thụ Dụng Thân—Báo 
Thân —Sambhogakaya. 

Dharmakaya: Biến Hóa Thân—Hóa Thân— 
See Dharmakaya. 

According to the T”ien-T”ai Sect—Theo tông 
Thiên Thai: 

Nirmakaya: Pháp Thân—See Nirmakaya. 
Sambhogakaya: Báo Thân. 


Sastra on the 


1761 


a) The reward body, the sambhoga-kaya of a 
Buddha. The Incarnation body of the Buddha, 
or refribution body in which he enJoys the 
reward of his labours: Báo thân Phật hay thân 
tái sanh của Phật. 

b) Our physical body is called the retribution 

body because we are on this earth, the Saha 

World or World of Endurance, as a result of 

good and evil karma: Thân được lập thành do 

bởi nghiệp báo của chúng ta gọi là báo thân. 

See Sambhogakaya 

3) Sambhogakaya: 
Sambhogakaya. 

a) Transformation body: Manifested body, or 
any Iincarnation of Buddha, one of the three 
bodies of a Buddha—Thân Phật ứng với cơ 
duyên khác nhau mà hóa hiện, một trong ba 
thân Phật. 

b) The Buddha-incarnation of the Bhutatathata: 
Thân Phật tương ứng với chân như. 

4) Dharmakaya: Hóa Thân—See Dharmakaya. 

Four kinds of altar-worship: Tứ Chủng Đàn 

Pháp —Tứ Chúng Tất Địa—Tứ Chủng Thành Tựu 

Pháp—The four kinds of altar-worship of the 

esoteric sect—Bốn loại đàn pháp của Mật giáo: 

l1) Averting calamities from self and others: Tức 
Tai Pháp —Tu pháp tu trừ ác sự cho mình và 
người khỏi bị bệnh hoạn tai ương. 

2) Seeking good fortune for self and others: 
Tăng Ích Pháp—Tu pháp để tăng thêm phúc 
đức trí tuệ cho mình và người. 

3) Seeking the love and protection of Buddhas 
and Bodhisattvas for self and others: Kính Ái 
Pháp—Tu pháp cầu đảo cho mình và người 
được chư Phật và Bổ Tát ái hộ (thương yêu 
và hộ trì). 

4) Subduing enemies: Hàng Phục—Điều Phục 
Pháp, hay phép cầu đảo cho mình và người 
để điều phục oán địch hay ác nhân. 

Four kinds of asura: Tứ Chúng A Tu La— 

According to Professor Soothill in The Dictionary 

of Chinese-English Buddhist Terms, 

according to the Surangama Sutra, book Nine, 
there are four kinds of asura—Theo Giáo Sư 

Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, và 

theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, có bốn 

loại A Tu La. 


+ 


Ứng Thân—See 


and 


I) Egg-born asuras or ghosts: Noản Sanh A Tu 
La—See Egg-bom asuras or ghosfs. 

2) Womb-born asuras: Thai Sanh A Tu La—See 
WWomb-born asuras. 

3) Transformation-born asuras: Hóa Sanh A Tu 
La—See Transformation-born asuras. 

4) Water-born asuras: Thủy Sanh A Tu La—See 
'Water-born asuras. 

Four kinds of atmosphere: Tứ Chủng Phong 

Luân—It 1s as a billion-world universe 1s not 

formed just by one condition, not by one 

phenomenon; 1t' can be formed only by 
innumerable conditions, innumerable things. That 
1S fO say the rising and spreading of. great clouds 
and showering of great rain produce four kinds of 
atmosphere, continuously making a basis. All are 
produced by the Joint actlons of sentilent beings 
and by the roots of goodness of enlightened 
beings, enabling all sentient beings to get the use 
of what they need. Innumerable such causes and 
conditions form the universe. Ït 1s such by the 
nature of thinøs, there Is no producer or maker, no 
knower or creator, yet the worlds come to be— 

Đại Thiên thế giới nầy chẳng phải do một duyên, 

chẳng phải do một sự mà được thành tựu; phải do 

vô lượng duyên, vô lượng sự mới được thành. 

Những là nổi giăng mây lớn, tuôn xối mưa lớn. 

Tất cả đều do cộng nghiệp của chúng sanh và 

thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất 

cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được 
thọ dụng. Do vô lượng duyên như vậy mới thành 

Đại Thiên thế giới. Pháp giới như vậy không có 

sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, 

không có thành giả, nhưng Đại Thiên thế giới vẫn 
được thành tựu. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

Như Lai Xuất Hiện (38), có bốn thứ phong luân 

làm sở y. 

l1) The holder, which can hold the great wafters: 
Năng trì phong luân, có khả năng cầm giữ đại 
thủy. 

2) The evaporator, which can evaporate the 
great waters: Năng tiêu phong luân, có khả 
năng làm tiêu đại thủy. 

3) The structure, which sets up all places: Kiến 
lập phong luân, có khả năng kiến lập tất cả 
XỨ SỞ. 

4) The arraneement, which can arranse and 
distribute all skillful and good deeds: Trang 


1762 


nghiêm phong luân, có khả năng làm trang 
nghiêm và phân bố các điều thiện xảo. 

Four kinds of atmosphere of great 

knowledge of the Enlightened: Bốn thứ Đại 

Trí phong luân. 

(A) According to the Buddha in The 
Adornment Sutra, the manifestaion of 
Buddha does not come about through Just one 
condiion or things, but by Innumerable 
causes and conditions. There are four kinds of 
atmosphere of great knowledge of the 
Enlightened—Theo Đức Phật trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Như Lai xuất hiện chẳng phải do 
một duyên một sự, mà do vô lượng duyên, vô 
lượng sự mới thành tựu được. Có bốn thứ Đại 
Trí phong luân. 

l) The atmosphere of great knowledge of 

mental command able to retain memory 

without forgetting, being able to hold the 
great clouds and rain of teachings of all 

Buddhas: Đại trí phong luân Đà-La-Ni niệm 

trì chẳng quên, vì hay trì tất cả đại pháp vân, 

đại pháp vũ của chư Như Lai. 

The atmosphere of great knowledge 

producing tranquility and ¡nsight, being able 

to evaporate all afflictions: Đại trí phong luân 
xuất sanh chỉ quán, có khả năng tiêu diệt tất 
cả phiền não. 

3) The atmosphere of great knowledge of 

skilful dedication, being able to perfect all 

roo(s of goodness: Đại trí phong luân hồi 
hướng thiện xảo, có khả năng thành tất cả 
các thiện căn. 

The atmosphere of great knowledge 

producing undefiled, variegated, magnificient 

arrays of adornments, causing the roo(s of 
gøoodness of all beings taught in the past to be 
purified, and consummating the power of the 
unfainted roots goodness of the Enlightened: 

Đại trí phong luân xuất sanh ly cấu sai biệt 

trang nghiêm, vì khiến quá khứ những chúng 

sanh được hóa độ, thiện căn của họ được 
thanh tịnh, và thành tựu sức thiện căn vô lậu 
của Như Lai. 

(ŒB) The manifestation of Buddha, producing 
Buddha”s four kinds of atmosphere of great 
knowledge based on the unimpeded lipht of 
wisdom, able to sustain the roofs of øoodness 


Flower 


2) 


4) 


of all sentient beings—Như Lai xuất hiện y 

nơi quang minh vô ngại huệ có khả năng giữ 

gìn tất cả các thiện căn của chúng sanh. 
l) The atmosphere of great knowledge taking 
care of all sentient beings and inspiring Joy In 
them: Đại trí phong luân nhiếp khắp chúng 
sanh đều làm cho hoan hỷ. 
The atmosphere of øreat knowledge setting 
up right teaching and causing sentient beings 
to take it: Đại trí phong luân kiến lập chánh 
pháp, khiến các chúng sanh đều sanh ưa 
thích. 
3) The atmosphere of great 
preservinng all sentlent beings' 
goodness: Đại trí phong luân giữ gìn tất cả 
các thiện căn của tất cả chúng sanh. 
The atmosphere of great knowledge 
confaining approprlate means, arriving at the 
realm where 
contaminations: Đại trí phong luân đủ cả 
phương tiện thông đạt vô lậu giới. 
Four kỉinds of atmosphere producced by 
great rain: Bốn thứ phong luân—S§ee Four kinds 
of atmosphere. 
Four kinds of beings: There are four kinds of 
beinsgs, Including living and non-living beinss: 
flying, swimming, walking, and plants. Those with 
blood and breath are called animals, and plants 
refer to all kinds of grasses, trees, and flower- 
plants. Where do all those four kinds of beings 
come from? What 1s their origin? According to 
Buddhism, their origin is the Buddha-nature. If 
there was no Buddha-nature, everything would be 
annihilated. The Buddha-nature 1s the only thing 
that passes through ten thousand generations and 
all time without being destroyed. From the 
Buddha-nature Bodhisattvas, 
(Enlightened to Conditions), øods, asuras, people, 
animals, ghosts, and hell-beings. Those are beings 
of the ten dharma realms, and the ten dharma 
realms are not apart from a single thought of the 
mind. This single thought of the mind 1s just the 
seed of the Buddha-nature. One true-thought 1s 
Jjust another name for the Buddha-nature—Có bốn 
loại chúng sanh, bao gồm cả loài hữu tình và vô 
tình: loài bay, loài bơi, loài đi bằng chân và thảo 
mộc. Tất cả những loài có máu và thở bằng phổi 


đều gọi là “thú”, trong khi đó thảo mộc bao gồm, 


2) 


knowledge 
TOOfS Of 


4) 


there are no taits or 


come Hearers 


1763 


cỏ cây, và các loài cây trổ bông. Bốn loại chúng 

sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của chúng là 

đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết 
chúng sanh là Phật Tánh. Nếu không có Phật 

Tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ duy 

nhất đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà 

không bị tiêu diệt. Từ Phật tánh phát khởi các 
chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, A Tu 

La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây 

là những chúng sanh trong mười pháp giới, và 

mười pháp giới chưa từng tách rời ra khỏi tâm 
này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của 

Phật Tánh. Nhất chân niệm là một tên gọi khác 

của Phật Tánh. 

Four kinds of bliss: Tứ Chủng Hạnh Phúc —See 

Four kinds of bliss of lay Buddhists. 

Four kinds of bliss of lay Buddhists: Tứ 

Chủng Hạnh Phúc—lIn the Anguttara Nikaya 

Sufra, the Buddha commented on the four kinds of 

bliss a layman enJoy as follow——Trong Kinh Tăng 

Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại hạnh 

phúc của người cư sĩ như sau: 

1) Atthisukha (p): Hạnh phúc có vật sở hữu— 
See Atthisukha. 

2) Bhogasukha (skÐ: Hạnh phúc được có tài 
sản—See Bhogasukha. 

3) Ananasukha (skt: Hạnh phúc không nợ 
nân—See Ananasukha. 

4) Anavajjasukha (p): Hạnh phúc không bị khiển 
trách —See AnavaJjasukha. 

Four kinds of burial: Tứ Táng—Bốn loại tống 

táng ma chay. 

l) Water-burial or casting a corpse Into the 
water: Thủy Táng—Ném xác chết xuống 
nước—See Thủy Táng. 

2) Cremation or Fire-burial: Jhapita (skÐ)—Hỏa 
Táng—See Hỏa Táng. 

3) Ground-burial: Địa Táng. 

4) Bured ¡in the forest: Lâm Táng—Forest 
burial—To cast the corpse into a forest to be 
eaten by animals—Mai táng trong rừng, bằng 
cách đem ném thi thể người chết vào rừng 
cho thú ăn thịt. 

Four kinds of charity: Tứ Bố Thí—See Four 

kinds of dana. 

Four kinds of clinging: Tứ Chấp Thủ— 

According to The Connected Discourses of the 


Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there 
are four kinds of clinging—Theo Tương Ưng Bộ 
Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có bốn loại Chấp Thủ. 

1) Clinging to sensual pleasure: Dục Chấp Thủ. 

2) Clinging to views: Kiến Chấp Thủ. 

3) Clinging to rules and vows: Giới Cấm Chấp 
Thủ. 

4)_ Clinging to a doctrine of self: Ngã Luận Chấp 
Thủ. 

Four kinds of conduc(€ natural to a 

Bodhisattva: Tứ Tánh Hạnh—Bốn tánh hạnh 

của một vị Bồ tát. 

l) Conduct arises from his native goodness: Tự 
tánh hạnh—Bổ Tát vốn dĩ hiển lành, hiếu 
kính cha mẹ, kính tín sa môn đủ mười điều 
thiện. 

2) His vow-nature 1s in accordance with the six 
paramitas: Nguyện tánh hạnh—Bồ Tát thuận 
theo sáu Ba La Mật mà tu hành. 

3) Bodhisattva's compliant nature: Thuận tánh 
hạnh—Bồ Tát thuận tánh tu hành. 

4 Bodhisattva”s transforming nature (powers of 
conversion or salvation): Chuyển tánh hạnh— 
Nhờ công hạnh tu hành mà chuyển phàm 
thành Thánh. 

Four kinds of created dharmas: Hữu Vi Tứ 

Chủng Pháp—See Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Four kinds of cry of Lin Chỉ: Lâm Tế Tứ 

Hát —Bốn thứ tiếng hét của Lâm Tế—Four kinds 

of Lin-Chi”s cry—According to Zen master D.T. 

Suzuki In the Essays in Zen Buddhism, Book I, 

Lin-Chi distinguishes four kinds of "cry.”——Theo 

Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, 

Lâm Tế phân biệt có bốn cách hét, tùy tiện mà 

dùng, gọi là “Tứ Hát.” 

l) The first cry 1s like the sacred sword of 
Vajraraja: Tiếng hét thứ nhất như gươm báu 
vua Kim Cang. 

2) The second cry 1s like the golden-harred lion 
squatting on the ground: Tiếng hét thứ nhì 
như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt đất. 

3) The third cry 1s like the sounding rod or the 
grass used as a decoy: Tiếng hét thứ ba như 
cần câu quơ bóng cỏ. 

4) The fourth cry 1s the one that does not at all 
function as a “cry.”: Tiếng hét thứ tư không 
có tác dụng của tiếng hét. 


1764 


Four kinds of dana: Tứ Bố Thí—Bốn loại bố 

thí. 

l1) Giving of pens to wri(e the sutras: Bút Thí— 
Thấy ai phát tâm sao chép kinh điển liền phát 
tâm Bố Thí viết để giúp duyên cho họ chép 
kinh. 

2) Giving of ink: Mặc Thí_- Thấy người viết 
kinh liên Bố Thí Mực để giúp thiện duyên. 

3) Giving of the sutras themselves: Kinh Thí— 
Bố Thí Kinh để người có phương tiện đọc 
tụng. 

4) Preaching the sutras for sentient beings so 
that they can cultivate to liberate themselves: 
Thuyết Pháp Thí—Bố Thí bằng cách Thuyết 
pháp cho người nghe để người tu hành giải 
thoát. 

Four kinds of demeanors: Tứ Chúng Oai 

Nghi—Demeanors the  conductfs 

expressions of a religlous fipure in Buddhism. 

They must be power and act appropriately 

according to the Dharma teachings, so when those 


mean and 


around them see their demeanors these people 

will be respectful automatically. There are four 

main demeanors—Oai nghi có nghĩa là cốt cách 

và cử chỉ của người xuất gia, cần phải đoan chánh 

đàng hoàng, đúng theo phép tắc, khiến cho người 

chung quanh khi nhìn thấy phong cách của mình 

thì tự nhiên sanh lòng kính phục. Có bốn loại oai 

nghĩ: 

1) Walking: ĐI. 

2) Standing: Đứng. 

3) Lying down: Nằm. 

4) Siting: Ngồi. 

Four kinds of devotees to Buddhism: Bốn 

Hạng Người Mộ Đạo. 

1) Monks: Bhiksus (skt——Tăng—See Bhiksus. 

2) Nuns: Bhiksumis (sk—Ni—See Bhiksunis. 

3) Laymen: Upasakas (skÙ—Ưu bà tắc—See 
Upasakas. 

4) Laywomen: Upasikas (sk)—Ưu bà di—See 
Upasikas. 

Four kinds of Dharani: Tứ Chủng Tổng Trì — 

Bốn Loại Đà La Ni. 

1) Dharma Dharani: Pháp Tổng Tr—Pháp Đà 
La NI. 

2) Meaning Dharani: Nghĩa Đà La Ni—Nghĩa 
Tổng Tnì. 


3) Mantra Dharani (Tibetan Buddhism): Chú Đà 
La NÑi—Chú Tổng Trì (Phật Giáo Tây Tạng). 

4) Patience Dharani: Nhẫn Đà La Ni—Nhẫn 
Tổng Tnì. 

Four kinds of đhyana: Tứ Chủng Thiền Định— 

Bốn loại thiển định. 

(A) 

l1) Desire, or intensive longing, or concentraftion: 
Chanda-rddhi-pada—Dục thần túc. 

2) Energy or Immtensified effort: Virya-rddhi- 
pada—Cần thần túc. 

3) Memory or Intense holding on to the position 
reached: Citta-rddhi-pada——Tâm thần túc. 

4) Meditaton or survey, the sfate of dhyana: 

Mimamsa-rddhi-pada—Quán thần túc. 

According to the Lankavatara Sutra—Theo 

Kinh Lăng Già: 

I1) Dhyana that surveys the meanings: Quán Sát 
Nghĩa Thiển—Thiển định nhằm quán sát ý 
nghĩa. 

2) Dhyana practiced by the Ignorant: Ngu Phu 
Hành Thiền—Thiển định do phàm phu thực 
hành. 

3) Dhyana depending on suchness: Như Như 
Thực Pháp Thiểền—Thiển định dựa vào như 
như. 

4) The Tathagatas pure Dhyana: Như Lai 
Thiển—Thiền định tính thuần của Như Lai. 

Four kinds of disciples: Tứ Bố—Tứ Chúng— 

Bốn hạng đệ tử của Phật. 

1) Men: Nhân—Người. 

2) Devas: Thiên — Trời. 

3) Nagas: Long—Rồng. 

4) Ghosts: Quỷ. 

Four kinds of examination: Tứ Chủng Quán 

Hành —Four kinds of examination, a method of 

repenfance as a way to get rid of any sin—Theo 

Từ Bi Thủy Sám, có bốn loại quán hành, một 

phương pháp sám hối tu tập để làm phương tiện 

diệt tội. 

l1) To study the cause of the sin, which lies in 
Ipnorance, or lack of clear understanding: 
Quán Nhân Duyên. 

2) To study 1s Ineviatable effect or 1s karma: 
Quán Quả Báo. 

3) To study oneself or introspection: Quán Tự 
Thân. 


(B 


` 


1765 


4) To tudy the Tathagata In his perfec character, 
and saving power: Quán Như Lai Thân. 

Four kinds of faith: Tứ Tín Tâm——According to 

th Awakening of Faith, there are four kinds of 

faith —Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, có bốn loại 

tín tâm: 

1) Awakening of faith: Tin chân lý. 

2) Faithin the Buddha: Tin Phật. 

3) Faith in the dharma: Tin Pháp. 

4) Faith in the Sangha: Tin Tăng. 

Four kinds of faith and five right modes of 

procedure: Tứ Tín Ngũ Hạnh. 

(A) The four right obJects of faith: Tứ Tín Tâm—— 
See Four kinds of faith. 

(B) Eive right modes of procedure—Ngũ hạnh: 

I1) Almsgiving: Bố thí. 

2) Morality: Trì giới. 

3) Patience: Nhẫn nhục. 

4) Zeal,Progress or Effort: Tinh tấn. 

5)_ Meditation: Thiển định. 

Four kinds of food: Ahara (p)—Four 

nutriments—Tứ Thực—Bốn loại thực phẩm. 

(A) 

l1) Food for the body and i1ts senses: Đoạn thực 
(Đoàn thực)—Thức ăn cho thân thể. 

2) Food for the emotion: Lạc thực—Thức ăn cho 
tình cảm. 

3) Food for thought: Tư (niệm) thực—Thức ăn 
cho tư tưởng. 


4) Food for wisdom (Alayavijnana 1s the chief): 
Thức thực—Thức ăn cho trí tuệ. 
(B) According to the Sangiti Sutta in the Long 


Discourses of the Buddha, there are four 
nutriments—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn loại thực: 
1) Material food: Kabalinkara (p)—Đoàn Thực. 
2) Contact: Xúc Thực. 
3) Mental volition: 
Niệm Thực. 
4) Consciousness: Thức Thực. 
Four kinds of higher morality: Bốn Loại Giới 
Cao Thượng —According to Most Venerable 
Narada in The Buddha and His Teachings, a monk 
1s expected to observe the four kinds of higher 
morality. If a monk violates any one of the above 
precepts, he becomes defeated or parajika, and 
automatically ceases to a a Bhikkhu. If he wishes, 


Manosancetana (p)—Tư 


he can re-enter the order and remain as a 
Sramanera or a novice—Theo Hòa Thượng 
Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, một vị Tỳ 
Kheo phải giữ bốn giới luật cao thượng. Vị nào 
phạm một trong bốn trọng giới kể trên phải chịu 
tội “bất cộng trụ” và đương nhiên không còn là 

Tỳ Kheo nữa. Nếu muốn trở lại đời sống tu hành, 

vị ấy phải xin xuất gia và trổ lại làm Sa Di. 

1) The fundamental moral code, various rules 
which a monk ¡is expected to observe: 
Patimokkha Sila (p)—Ba La Đề Mộc Xoa— 
Giới luật căn bản mà một vị Tỳ Kheo phải trì 
giữ. 

2) Moralfy pertaining to 
Indriyasamvara sila (p)—Giới Thu Thúc Lục 
Căn. 

3) Morality pertaining to purity of livelihood: 

AjIvaparisuddhi sila (p)—GIới Thanh Tịnh. 

Moralty pertaining to the use of the 

necessarles of lie: Paccayasannissta sila 

(p—Giới về cách xử dụng vật dụng hằng 

ngày. 

Four kinds of holy men: Tứ Thánh. 

(Œ) The four kinds of holy men in Mahayana— 
Bốn quả vị Thánh trong Phật giáo Đại thừa: 

1) Sravakas: Thanh Văn—See Sravakas. 

2) Pratyeka-buddhas: Duyên Giác—See 
Pratyeka-buddhas. 

3) Bodhisattvas: Bồ Tát —See Bodhisattvas. 

4) Buddhas: Phật —See Buddhas. 

I) The four rewards—Four degrees of 
saintlinesse—Bốn quả vị Thánh của Thanh 
Văn trong Phật giáo Tiểu thừa hay Tứ Quả 
Sa Môn: 

(A) Three sfages requiring study—Ba Bậc Hữu 
Học: 

I) The Path of Stream-Entry: Srota-apanna 
(skÐ—Sotapatti (p)—The frut of Stream- 
entry—Stream-enterer—The first fruit of 
“Stream Winner”—Tu Đà Hoàn —Dự lưu — 
Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả vị Dự Lưu đầu 
tiên—One who has entered the stream of the 
Dharma nature, or one who goes against the 
flow of samsara. This Is the position of the 
way of seeiIng. He still has to undergo seven 
I1nstances of birth and death before he comes 
to an end of the Samsara—Hành giả đang 
trong tư thế thấy được Đạo, hoặc giả là bậc 


Sense-resfraInt: 


#) 


2) 


3) 


(B 


4) 


` 


1766 


lội ngược dòng đời. Người ấy vẫn còn phải 
bẩy lần sanh tử nữa trước khi cắt đứt dòng 
luân hôi sanh tử. 

Once-return: Sakrdagamin (skÐ—— 
Sakadagami (p)—Tư Đà Hàm —Nhứt Lai— 
Quả vị thứ nhì “Nhất Laï— The Path of 
Once-returner—The second fruit of “Once- 
Returner”. The state of returning only once 
agaIn, or once more to arrive, or be born. One 
who 1s still subject to “One-return.” The 
position of the way of cultivation. He still has 
to undergo “one bírth” in the heavens or 
“once return” among people. The second 
grade of arahatshp ¡mvolving only one 
rebirth—Hành giả đang trong tư thế tu Đạo. 
Người ấy vẫn còn phải sanh thiên một lần 
hay một lần nữa trở lại trong cõi người. 
Non-return: Anagami (skt & p)—A Na 
Hàm —Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Laiử— 
The Path of Non-Returner. The third fruit of 
“Never returned”. 
subJect to return. One who 1s not subJect to 
returnng. The position of the Way of 
Cultivation. He no longer has to undergo birth 
and death in the Desire realm. At the end of 
his life, his consciousness will go to the 
highest of the fourth dhyana heavens—Hành 
giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy 
không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới 
nữa. Vào cuối kiếp này, tâm thức người ấy sẽ 
đi thẳng lên tầng trời cao nhất của cõi Tứ 
Thiên. 

The fourth stage is no longer learninye—Quả 
Vị Thứ Tư là Quả Vị Vô Học: 

The Path of Arahantship: Arahant (skÐ—— 
Arahatta (p)—A La Hán—Ứng Cúng—Bất 
Sanh——The fourth and final stage of sainthood 
(Worthy of offerinss) in which all fetters and 
hindrances are severed and taints rooted out. 
The posiion of the Way of Cultivation 
without need of study and practice. He no 
longer has to undergo bình and death. 
Arahant Is he who has attained the highest 
end of the Buddhist life—Gia1 đoạn thứ tư và 
cũng là giai đoạn cuối cùng trong Thánh quả 
(Ứng Cúng) trong đó mọi triển phược nhiễm 
cấu đều bị nhổ tận gốc. Hành giả trong giai 
đoạn nây không còn cần phải “học” hay 





The state which 1s not 


“thực tập” nữa. Người ấy không còn phải 
sanh tử nữa. A La Hán là vị đã đạt được cứu 
cánh tối thượng của đời sống Phật giáo. 


(HD The four degrees of Hinayanist saintliness 


l) 


2) 


3) 


4) 


considered by the Pure Land”s aspects from 
the Great Master Yin-Kuang—Tứ Thánh Quả 
Tiểu Thừa theo quan niệm của Tịnh Độ Tông 
của Ấn Quang Đại Sư: 

The first fruit of Srotapanna Enlightenment: 
Sơ Quả Tu Đà Hoàn —The clear perception 
and knowledge of the enliphtened beings at 
this level is limited to a World System, which 
includes the six unwholesome paths, four 
øreat continents, Sumeru Mountain, six 
Heavens of Desires, First Dhyana Heaven— 
Sự thấy biết rõ ràng của các bậc nầy giới hạn 
trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm 
chúng sanh trong lục đạo, bốn đại châu, núi 
Tu DI, sáu cõi trời dục giới, và một cõi sơ 
Thiền. 

The second frut of  Sakadagami 
Enliphtenment: Nhị Quả Tư Đà Hàm—The 
perception and knowledge of these beings are 
limed to a Small World System, consisting 
of 1,000 World Systems—Sự thấy biết của 
các bậc nầy giới hạn trong một tiểu thiên thế 
giới, gồm 1000 tiểu thế giới. 

The third fruit of Anagami Enliphtenment: 
Tam Quả A Na Hàm—The perception and 
knowledge of these beings include a Medium 
World System, consisting of 1,000 Smaill 
World Systems—Sự thấy biết của các bậc 
nầy bao hàm trong một trung thiên thế giới, 
gồm một ngàn tiểu thiên thế giới. 

The fourth fruit of Arahat Enlightenment: Tứ 
Quả A La Hán-The percepton and 
knowledge of these beings encompass a 
Great World System, consisting of 1,000 
Medium World Systems or one billion World 
Systems. They are able to know clearly and 
perfectly 84,000 kalpas In the past and 84,000 
kalpas Into the future. Beyond that, they 
cannot fully perceive—Sự thấy biết của các 
bậc nầy gồm thâu một Đại Thiên Thế Giới, 
tức gồm một ngàn trung thiên thế giới, 84.000 
kiếp về trước và 84.000 kiếp về sau. Quá nữa 
thì không hiểu thấu. 


1767 


Four kinds of horses: Tứ Mã —Four kinds of 3) Those who work neither for their own good 


horses, likened to four classes of monks—Bốn 
loại ngựa để ví với bốn loại Tỳ Kheo: 


] 


2) 


3) 


4) 


The first ones are those that respond to the 
shadow of the whip: Loại ngựa hay nhất— 
Loại cứ theo bóng soi mà dong ruối, nhanh 
chậm tả hữu tùy theo ý chủ. 

The second ones are those that respond to the 
liphtest touch of the whip: Loại ngựa thứ 
nhì —Roi chạm lông đuôi, xét ý người cưỡi 
mà theo ý đó. 

The third ones are those that respond to the 
mild applicatlon of the whip: Loại ngựa thứ 
ba—Roi vọt chạm vừa phải là làm theo ý 
chủ. 

The fourth ones are those that need the spur 
to bite the bone: Loại ngựa thứ tư—Phải lấy 
vùi sắt đâm vào thân thấu đến tận xương mới 
chịu làm theo ý chủ. 


Four kinds of human beings: Tứ chủng 
nhân—The Buddha has classified all mankind into 
four kinds—Đức Phật phân chia tất cả nhân loại 


thành bốn hạng. 
l) Those who work for their own good, but not 


2) 


for the good of others. They are those who 
strive for the abolition of greed, hatred and 
delusion In themselves, but they do not 
encourage others to abolish greed, hatred and 
delusion and also do not do anything for the 
welfare of others: Những người làm việc vì 
lợi ích của chính mình, chứ không vì lợi ích 
của người khác: Những người nầy chỉ phấn 
đấu loại bỏ tham sân s¡ cho chính mình, chứ 
không khuyến khích người khác loại bổ tham 
sân si và cũng không làm phúc lợi cho người 
khác. 

Those who work for the good of others, but 
not for their own good. They are those who 
encouraøe abolish 
weaknesses and do some service to them, but 
do not strive for the aboliion of their own 
weaknesses: Những người làm việc vì lợi ích 
của người, chứ không vì lợi ích của mình: 
Hạng người nầy khuyến khích người khác 
loại bổ nhược điểm con người và phục vụ cho 
họ nhưng không tự mình tranh đấu loại bỏ 
nhược điểm của chính mình (năng thuyết bất 
năng hành). 


others tO human 


4) 


nor for the good of others. They are those 
who neither strive for the abolitlon of their 
own weaknesses, nor do they encourage 
others to abolish their weaknesses, nor do 
they do some service to others: Những người 
làm việc không vì lợi ích của mình mà cũng 
chẳng vì lợi ích của người: Hạng người nầy 
không tranh đấu để loại bổ nhược điểm của 
chính mình và cũng chẳng khuyến khích 
người khác loại bổ các nhược điểm và cũng 
không phục vụ tha nhân. 

Those who work for their own øood as well as 
for the good of others. They are those who 
strive for the aboliion of evil thoughts from 
their minds and at the same time help others 
abolish evil thoughts in their minds: Những 
người làm việc vì lợi ích của mình và cũng 
làm việc vì lợi ích của người: Hạng người nầy 
tranh đấu để loại bỏ tư tưởng tội lỗi trong tâm 
của mình, đồng thời giúp người khác loại bỏ 
tư tưởng tội lỗi trong tâm của họ. 


Four kinds of inference ỉn logic: Tứ Tông— 
Bốn tông phái. 
(A) According to Ching-Ying—Theo Ngài Tịnh 


]) 


2) 


3) 


SỐ) 


(B 


` 


l) 
2) 
3) 


4) 


Anh: 

Everything exists or has 1s own nature: 
Sarvastivada—Lower Hinayana—Lập Tính 
Tông. 

Everythng has not a nature Of IS OWn: 
Satyasiddh -HIgher Hinayana—Phá Tính 
Tông. 

Form has no reality because of the doctrine of 
the void: Lower Mahayana—Phá Tướng 
Tông. 

All comes from the bhutatathata: Higher 
Mahayana—Revelaton of reality—Hiển 
Thực Tông. 

According to T”an-Yin—Theo Ngài Đàm Ẩn 
tại chùa Đại Diễn Trung Quốc: 

AlI things are causally produced (Lập tánh): 
Nhân Duyên Tông. 

Things are but names (Phá tánh): Giả Danh 
Tông. 

Denying the reality of form (Phá tướng), but 
fails to define reality: Bất Chân Tông. 

The school of the real, in contrast with the 
seeming: Chân Tông. 


1768 


Four kỉnds of inverted: Tứ Điên Đảo—See 

Four inverted, upside-down, or false beliefs. 

Four kinds of kamma: Tứ Nghiệp —According 

to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are four kinds of kamma——Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 

loại nghiệp: 

1) Black kamma, 
results: Kanha-vipakam (p)—Hắc Nghiệp 
Hắc Báo. 

2) Bripgh(t kamma with brigh(t result: Sukka- 
vipakam (p)—Bạch Nghiệp Bạch Báo. 

3) Black-and-bright with: black-and- 
bright result: Kanha-sukka-vipakam (p)—Hắc 
Bạch Nghiệp, Hắc Bạch Báo. 

4) Kamma that Is neither black nor bripht, with 
neither black nor bright result, leading to the 
destucton of kamma: Akanham-asukkam 
(p)—Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp, Phi Hắc Phi 
Bạch Báo, đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 

** Four types of kamma (karma). 

kinds of karmas leading to 

reincarnation: Bốn loại nghiệp dẫn đến sự đầu 

thai—See Four kinds of karma. 

(A) According to Mahayana Buddhism, there are 
four kinds of karmas—Theo Phật giáo Đại 
thừa, có bốn loại nghiệp: 

l) Accumulated karma resulting from many 
former lives: Nghiệp Tích Lũy—Nghiệp tạo 
từ nhiều đời trước. 

2) Repeated karma formed during the present 
life: Nghiệp Tập Quán—Nghiệp tạo trong đời 
hiện tại. 

3) Most dominant karma whiích is able to 
subjugate other karmas: Cực Trọng Nghiệp— 
Nghiệp có khả năng mạnh có thể chỉ phối tất 
cả các nghiệp khác. 

4) Near-Death Karma (very stronp): Cận Tử 

Nghiệp——Nghiệp rất mạnh lúc sắp chết. 

According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 

there are also four kinds of kammas——Theo 

Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, cũng có 

bốn loại nghiệp: 

1) By way of (with respect to) function, there 

are four kinds of kammas—Theo phương thức 

tác dụng, có bốn loại nghiệp: 

Productive kamma: Nghiệp tái tạo. 

b. Supportive kamma: Nghiệp trợ duyên. 


or evil deeds with black 


kamma 


Four 


(B 


` 


® 


c. _ Obstructive kamma: Nghiệp cản ngăn. 

d.  Destructive kamma: Nghiệp tiêu diệt. 

2) By way of order of ripening, there are four 

kinds of kammas—Theo thứ tự trổ quả, có 

bốn loại nghiệp: 

Weighty kamma: Trọng nghiệp. 

Death proximate kamma: Cận tử nghiệp. 

Habitual kamma: Thường nghiệp. 

Reserve kamma: Nghiệp tích tụ. 

3) By time of ripening, there are four kinds of 
kammas: Theo thời gian trổ quả, có bốn loại 
nghiệp: 

a. _ Immediate effective kamma: Hiện nghiệp. 

b. Subsequently effective kamma: Hậu nghiệp. 

c. Indefintely effectve kamma: Vô hạn định 
nghiệp. 

d.  Defunct kamma: Nghiệp vô hiệu lực. 

4) By place of ripening, there are four kinds of 
kammas—Theo nơi chốn trổ quả, có bốn loại 
nghiệp: 


ÐĐ..o9.- 8 


a. _ Unwholesome kamma: Nghiệp bất thiện. 

b. Sense-sphere wholesome kamma: Thiện 
nghiệp Dục giới. 

c. Fine-material-sphere kamma: Nghiệp thiện 
Sắc giới. 

d. Immaterialsphere wholesome kamma: 


Nghiệp thiện Vô Sắc giới. 

** See Four Classifications of karmas. 

Four kinds of lands: Bốn Cõi Duy Tâm—This 

single mind encompasses the four kinds of lands 

in their totality—Chỉ một tâm nầy mà có đủ đây 
bốn cõi. 

l1) The land of common residence of beings and 
Saints—Cõi Phàm Thánh Đồng Cư: 

a) Common Residence Pure Land: Phàm Thánh 
Đông Cư Tịnh Độ. 

b) Common Residence Impure Land where all 
ordinary beings and saints reside together. 
There are two types of both ordinary people 
and saints—Phàm Thánh Đồng Cư Uế Độ— 
Như là cõi Ta Bà trong quốc độ nầy có phàm 
có Thánh ở chung lẫn, mà phàm và Thánh 
đều có hai hạng: 

1) Evil beings (hells, hungry ghosts, animals, 
and asuras): Ác Chúng Sanh (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, a tu la). 

1) Good beings (devas and humans): Thiện 
Chúng Sanh (trời và người). 


1769 


2) The land of Expediency: Cõi Phương Tiện 
Hữu Dư. 

3) The land of True Reward: Cõi Thật Báo Vô 
Chướng Ngại. 

4) The land of Eternally tranquil lipht serenity 
and 1llumination: Cõi Thường Tịch Quang. 
Four kinds of Lin-Chỉi?s cry: Lâm Tế Tứ 
Hát —Bốn thứ tiếng hét của Lâm Tế——According 
to Zen master D.T. Suzuki in the Essays In Zen 
Buddhism, Book I, Lin-Chi distinguishes four 
kinds of "cry.”—Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong 
Thiền Luận, Tập I, Lâm Tế phân biệt có bốn cách 

hét, tùy tiện mà dùng, gọi là “Tứ Hát.” 

l) The first cry 1s like the sacred sword of 
Vajraraja: Tiếng hét thứ nhất như gươm báu 
vua Kim Cang. 

2) The second cry Is like the golden-haired lion 
squatting on the ground: Tiếng hét thứ nhì 
như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt đất. 

3) The third cry 1s like the sounding rod or the 
ørass used as a decoy: Tiếng hét thứ ba như 
cần câu quơ bóng cỏ. 

4) The fourth cry 1s the one that does not at all 
function as a “cry.”: Tiếng hét thứ tư không 
có tác dụng của tiếng hét. 

Four kinds of Mandala: Tứ Chủng Mạn Đà 
La—According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, the Shingon 
Sect has four kinds of Mandala. The fourfold 
circle indicates the efficacious power of the three 
mysteries. The figures, painted or sculptured, 
show the mystery of the body of the Buddha; the 
letters show the mystery of speech of the Buddha; 
and the symbol Indicates the “original vow,” or 
the thought of the Buddha—Theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
tông Chân Ngôn có bốn thứ Mạn Đà La hay bốn 
vòng tròn Mạn Đà La chỉ định năng lực hiệu 
nghiệm của tam mật. Những hình ảnh, hình vẽ, 
hay điêu khắc cho thấy thân mật của Phật; văn tự 
là mật ngữ của Phật; và các vật tiêu xí chỉ cho 
bản thệ, tứ mật ý của Phật. 

1) Maha-mandala (skt: Đại Mạn Đà La—See 
Maha-mandala. 

2) Samaya-mandala (skÐ): Tam Ma Da Mạn Đà 
La—See Samaya-mandala. 

3) Dharma-mandala (skÐ: Pháp Mạn Đà La— 
See Dharma-mandala. 


4)_ Karma-mandala (skÐ: Kiết Ma Mạn Đà La— 
See Karma-mandala. 

Four kinds of mỉndfulness: Tứ Niệm Xứ. 

(D An overview of Four meditatons—Tổng 
quan về Tứ Niệm Xứ: Four meditations, or 
four foundations of Mindfulness, 
obJects on which memory or thought should 
dwell. Four types of Buddhist meditation for 
eradicating affaining 
enliphtenment. Hinayana calls these practices 
“basis of action” (kammathana) which is one 
of the modes of analytical meditation. Some 
fory such meditaions are given ¡im the 
Visuddha-Magsa: 
meditations, ten ¡impurifies, four formless 
states, ten universals, ten remembrances, one 
sign, and one mental reflex—Bốn đối tượng 
thiển quán để trụ tâm hay bốn cách Thiển 
theo Phật giáo để diệt trừ ảo tưởng và đạt 
thành giác ngộ. Phật giáo Tiểu thừa gọi 
những phương pháp nầy là “nghiệp xứ” 
(kammatthana), là một trong những phương 
pháp tư duy phân biệt. Có lối bốn mươi pháp 
Thiền như vậy được liệt kê trong Thanh Tịnh 
Đạo Luận (Visuddhi-Magga) bao gồm Tứ Vô 
Lượng Tâm, Mười Bất Tịnh, Bốn Vô Sắc, 
Mười Biến Xứ, Mười Niệm, Một Tướng và 


or four 


1llusions and 


four “measureless 


Một Tưởng. 
(I) Content of the Four meditations-Nội dung về 
Tứ Niệm Xứ: 


1) Kaya-smrtyupasthana (skÐ: Meditation and 
full realization on the Impurity of the body—— 
Thân Niệm Xứ (Quán Thân Bất Tịnh) —See 
Kaya-smrtyupasthana and Contemplation of 
body. 

2) Vedana-smrtyupasthana (skÐ: Thọ Niệm Xứ 
(Quán thọ thị khổ)—See 
smrtyupasthana and Contemplation of feeling. 

3) Cita-smrtyupasthana (skt): Tâm Niệm Xứ 
(Quán Tâm Vô Thường)—See Clitta- 
smrtyupasthana, Contemplation of mind, and 
Contemplation of thought. 

4) Dharma-smrtyupasthana (skÐ: Pháp Niệm Xứ 


Vedana- 


(Quán pháp vô ngã) —See Dharma- 
smrtyupasthana and Contemplation of mental 
obJects. 

(IDConclusion—-Kết luận According to 


Majjhima Nikaya and Digha Nikaya, the 


1770 


Buddha taught: “Bhiksus! Whoever should be 
able to develop these Four Foundations of 
mindfulness for seven years, one of these two 
fruts may be expected by him: 
Arahantship In this life or the state of Non- 
returning In the future. Bhiksus! Let alone 7 
years. Should anyone be able to develop 
these Four Foundations of mindfulness for six 
y€ars, five years, four years, three years, fWO 


“either 


y©ars, one year... then one of the two above 
mentioned fruits may also be expected by 
him. Bhiksus! Let alone one year. Should 
anyone be able to develop these Four 
Foundations of mindfulness for seven months, 
six months... half a month, then one of the two 
above mentioned fruits may also be expected 
by him. Bhiksus! Let alone half a month. 
Should anyone be able to develop these Four 
Foundations of mindfulness for a week, then 
one of the two above menfioned fruits may 
also be expected by him. This 1s the only 
way, Bhiksus, for the purification of beings, 
for the of 
lamenfation, for the destruction of suffering 
and grief, for winning the right path, for 
realizng Nrrvana, namely, the 
Foundations of mindfulness.”—Theo Kinh 
Trung Bộ và Trường Bộ, Đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ Kheo! Bất cứ ai tu tập bốn niệm xứ 
này trong bẩy năm, vị ấy có thể đạt được một 
trong hai quả này: A La Hán trong hiện tại, 
hoặc quả Bất Hoàn trong vị lai. Này các Tỳ 
Kheo! Không kể gì bẩy năm, nếu vị nào tu 
tập bốn niệm xứ này trong 6 năm, 5 năm, 4 
năm, 3 năm, 2 năm hay một năm thì cũng có 
thể đạt được một trong hai quả vừa nói trên. 
Này các Tỳ Kheo! Không kể gì một năm, vị 
nào tu tập được tứ niệm xứ này trong 7 tháng, 
6 tháng... hoặc nửa tháng, lại cũng có thể đạt 
được một trong hai quả vừa kể trên. Này các 
Tỳ Kheo! Không kể gì nửa tháng. Nếu vị nào 
tu tập bốn niệm xứ này trong một tuần, cũng 
có thể mong đạt được một trong hai quả vừa 
kể trên. Đây là con đường độc nhất, này các 
Tỳ Kheo, để thanh tịnh hóa chúng sanh, để 
nhiếp phục sầu bi, để đoạn tận khổ ưu, để 
thành đạt chánh đạo, để chứng đắc Niết Bàn, 
đó là tu tập Tứ Niệm Xứ.” 


OVercoming SOTOW_ and 


Four 


Four kinds of non-backslidings: Tứ Bất 

Thối—According to the Pure-Land sect, there are 

four kinds of Non-backslidings—Theo Tịnh Độ 

Tông, có bốn thứ bất thối. 

1-3)From (l1) to (3), please see Three kinds of 
non-retreat: Từ (1) đến (3), xin xem Tam Bất 
Thối. 

4) Never receding from place or abode atfained: 
Không thối chuyển từ nơi thanh tịnh đã đạt 
được. 

Four kinds of “not-born”: Tứ Bất Sinh—Bốn 

loại bất sinh. 

l1) A thing Is not born or not produced of 1tself: 
Bất Khả Tự Sinh—Pháp chẳng tự thân mà 
sanh ra. 

2) A thing ¡1s not produced of another or oŸ a 
cause without itself: Bất Khả Tha Sinh— 
Pháp chẳng do tha nhân mà sanh ra. 

3) A thing ¡s not “not self-born” when 1t 1s time 
to produce the fruit of karma (of both I & 2): 
Bất Khả Bất Sinh—Bất Cộng Sanh—Pháp 
chẳng do cộng nhân tự tha mà sanh. 

4) A thing Is not “not born” when 1t Is time to 
produce the fruit of karma (of no cause): Bất 
Khả Bất Hạ Sinh—Pháp chẳng do vô nhân 
mà sanh ra, một khi nghiệp nhân đủ đầy là 
chồi đâm trái trổ. 

Four kinds of offerings: Tứ Cúng Dường. 

I) Salutaton with Joined palms: Anjali (skÐ—— 
Hợp Chưởng—See Anjali. 

2) Offering of fragrant water: Argha (skÐ—— 
Dâng Nước Thơm. 

3) Manual signs for the Buddha true words: 
Chân Ngôn Ấn Khế—Manual 
indicative of various ideas——Ấn tướng là biểu 
tượng chỉ rõ những ý nghĩa khác nhau. Có 
nhiều ấn khế khác nhau và nhiều ấn tướng 
của chư Phật và chư Bồ Tát. 

4) To pracice ones mind toward the 
Buddhahood: Vận Tâm—Vận tâm thành 
Phật. 

Four kinds of progress: Tứ Hành —According 

to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are four kinds of progress—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 

loại hành: 

(A) 


SIøns 





1771 


l) Painful progress with slow comprehension: 
Khổ Hành Trì Chứng. 

2) Painful progress with quick comprehension: 
Khổ Hành Tốc Chứng. 

3) Pleasant progress with slow comprehension: 
Lạc Hành Trì Chứng. 

4) Pleasant progress with quick comprehension: 

Lạc Hành Tốc Chứng. 

Four more kinds of progress—Bốn loại hành 

khác: 

l) Progress with impatience: Akkhama-patipada 
(p)—Bất Kham Nhẫn Hành. 

2) Patient progress: Khama-patipada (p)—Kham 
Nhẫn Hành. 

3) Controlled progress: Dama-patipada (p)— 
Điều Phục Hành. 

4) Calm progress: 
Tịnh Hành. 

Four kinds of Pure Land: Bốn cõi Tịnh Độ— 

See Four realms In the Pure Land. 

Four kinds of purification of offering: Bốn 

Sự Thanh Tịnh Của Các Loại Cúng Dường— 

According to The Middle Length Discourses of 

the Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, there are 

four kinds of purification of offerine——Theo Trung 

Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có bốn sự thanh 

tịnh của các loại cúng dường. 


(B 


` 


Sama-patipada  (p)—Tịch 





l1) The offering that 1s purified by the giver, not 
by the receiver: Cúng dường được thanh tịnh 
bởi người cho, nhưng người nhận không thanh 
tnh-Here the giver 1s virtuous, of good 

1S Immoral, of 
evil character. Thus the offering 1s purified by 
the giver, not by the receiver—Ở đây người 
cho giữ gìn giới luật, theo thiện pháp, còn 
người nhận theo ác giới, ác pháp. Như vậy, 
đây là loại cúng dường thanh tịnh bởi người 
cho, nhưng không thanh tịnh bởi người nhận. 

2) The offering that 1s purified by the receIver, 
not by the giver: Cúng dường thanh tịnh bởi 
người nhận, nhưng không thanh tịnh bởi người 
cho—-Here the giver 1s Immoral, or evil 


character, and the receIver 


character, and the recelver Is virtuous, of 
good character. Thus the offering 1s purified 
by the receiver, not by the giver—Ở đây 
người cho theo ác giới, ác pháp, còn ngươi 
nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, đây 


là sự cúng dường thanh tịnh bởi người nhận, 
nhưng không bởi người cho. 

3) The offering that 1s purified neither by the 
giver nor by the receiver: Loại cúng dường 
không thanh tịnh bởi người cho, cũng không 
thanh tịnh bởi người nhận —Here the giver is 
Immoral, of evil character, and the receIver Is 
1mmoral, of evil character. Thus the offering 
1S purified neither by the giver nor by the 
receiver—Ở đây người cho theo ác giới, theo 
ác pháp; và người nhận cũng theo ác giới và 
ác pháp. Như vậy, đây là sự cúng dường 
không được thanh bởi người cho cũng như 
người nhận. 

4) The offering that 1s purified both by the gIver 
and by the receiver: Cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận— 
Here the giver 1s virtuous, of good character, 

the of good 
character. Thus the offering Is purified both 
by the giver and by the receiver—Ở đây 
người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người 
nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy 
dây là sự cúng dường được thanh tịnh bởi 
người cho cũng như người nhận. 

Four kinds of rebirth: Bốn Loại Sanh Tử—See 

Four ways of rebirth. 

Four kỉinds of resolve: Tứ Nguyện—Tứ Thắng 

Xứ —According to the sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four kinds of 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, có bốn nguyện: 

I1) Gaining wisdom: Tuệ Thắng Xứ. 

2) Gaining truth: Đế Thắng Xứ. 

3) Gaining relinquishment: Xả Thắng Xứ. 

4)_ Gaining tranquility: Chỉ Tức Thắng Xứ. 

Four kinds of retribution: Tứ Chúng Quả 

Báo —There are four kinds of retribution—Có bốn 

loại báo ứng. 

l) Action to receive retributlon Immediately: 
Thuận Hiện Nghiệp Định Quả—Hành động 
gây ra báo ứng tức khắc. 

2) Action to receive retribution In the present 
life: Thuận Hiện Nghiệp Bất Định Quả— 
Hành động gây báo ứng trong đời hiện tại 
(không nhứt định thời gian). 


and T©C©IVT IS VITfUOUS, 


resolve 





3) 


4) 


1772 


Action to receive refribution in the life to 
come: Thuận Sinh Nghiệp—Hành động gây 
báo ứng trong đời sống kế tiếp. 

Action to receive refribution ¡in one of the 
following the Thuận Hậu 
Nghiệp—Hành động gây báo ứng trong các 
đời sau, không nhứt định thời gian. 


lives next: 


Four kinds of sainthood: Tứ Thánh Quả. 
(A) The four kinds of holy men in Mahayana— 


Bốn quả vị Thánh trong Phật giáo Đại thừa: 
Sravakas: Thanh Văn—See Sravakas. 
Pratyeka-buddhas: Duyên Giác—See 
Pratyeka-buddhas. 

Bodhisattvas: Bồ Tát —See Bodhisattvas. 
Buddhas: Phật—See Buddha. 

The four rewards or four deprees of 
saintliness in Hinayana Buddhism—Bốn quả 
vị Thánh của Thanh Văn trong Phật giáo 
Tiểu thừa hay Tứ Quả Sa Môn: 


1-3)Three stages requiring study—Ba Bậc Hữu 


l) 


2) 


3) 


Học: 

Srofa-apanna (skÐ: Sotapati (p)—Tu Đà 
Hoàn—Dự lưu—Nhập Lưu—Nghịch Lưu— 
Quả vị Dự Lưu đầu tiên—-The Path of 
Stream-Entry—The fruit of Stream-entry— 
Stream-enterer—The first fruit of “Stream 
Winner”—One who has entered the stream—— 
The posiftion of the way of seeing. He still has 
fo undergo seven 1nstances of bírnth and 
death—Hành giả đang trong tư thế thấy được 
Đạo. Người ấy vẫn còn phải bảy lần sanh tử 
nữa. 

Sakrdagamm (skÐ: Sakadagami (p)—Tư Đà 
Hàm —Once-return—Nhứt Lai—Quả vị thứ 
nhì “Nhất Laï”——The Path of Once-returner— 
The second fruit of “Once-Returner”—The 
Sfat€ Of refurning only once agaIn, or once 
more to arrive, or be born—One who ¡s still 
subJect to “One-return.”——The position of the 
way of cultivation. He still has to undergo 
“one birth” in the heavens or “once return” 
among people. The second grade of 
arahatship Iinvolving only one rebirth—Hành 
giả đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy vẫn 
còn phải sanh thiên một lần hay một lần nữa 
trở lại trong cõi người. 

Anagami (skt & p): Non-rettrn—A Na 
Hàm —Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Lai— 


4) 


(C) 


l) 


2) 


The Path of Non-Returner——The third fruit of 
“Never returned—The state which Is not 
subJect fo return—One who 1s not subject to 
returnne—The posiion of the Way of 
Cultivation. He no longer has to undergo birth 
and death ¡in the Desire realm—Hành giả 
cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy 
không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới 
nữa. 

The fourth stage ¡is no longer learning—Quả 
Vị Thứ Tư là Quả Vị Vô Học: Arahant (skt): 
Arahatta (p)—A La Hán—Ứng Cúng—Bất 
Sanh—The Path of Arahantship—The fourth 
and final stage of sainthood (Worthy of 
offerings) in which all fetters and hindrances 
are severed and taints rooted out—The 
posiion of the Way of Cultivation without 
need of study and practice. He no longer has 
to undergo birth and death. Arahant is he who 
has atfained the highest end of the Buddhist 
lie—Gñal đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn 
cuối cùng trong Thánh quả (Ứng Cúng) trong 
đó mọi triỀn phược nhiễm cấu đều bị nhổ tận 
gốc. Hành giả trong giai đoạn nầy không còn 
cần phải “học” hay “thực tập” nữa. Người ấy 
không còn phải sanh tử nữa. A La Hán là vị 
đã đạt được cứu cánh tối thượng của dời sống 
Phật giáo. 

The four degrees of Hinayanist saintliness 
considered by the Pure Land”s aspects from 
the Great Master Yin-Kuang—Tứ Thánh Quả 
Tiểu Thừa theo quan niệm của Tịnh Độ Tông 
của Ấn Quang Đại Sư: 

The first fruit of Srotapanna Enlightenment: 
Sơ Quả Tu Đà Hoàn —The clear perception 
and knowledge of the enlipghtened beings at 
this level 1s limited to a World System, which 
includes the six unwholesome paths, four 
great continenfs, Sumeru Mountain, 
Heavens of Desires, First Dhyana Heaven— 
Sự thấy biết rõ ràng của các bậc nầy giới hạn 
trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm 
chúng sanh trong lục đạo, bốn đại châu, núi 
Tu DI, sáu cõi trời dục giới, và một cõi sơ 
Thiền. 

The second frut of  Sakadagami 
Enliphtenment: Nhị Quả Tư Đà Hàm—The 
perception and knowledge of these beings are 


SIX 


1773 


limied to a Small World System, consisting 
of 1,000 World Systems—Sự thấy biết của 
các bậc nầy giới hạn trong một tiểu thiên thế 
giới, gồm 1000 tiểu thế giới. 
3) The thrd fruit of Anagami Enlightenment: 
Tam Quả A Na Hàm—The perception and 
knowledge of these beings include a Medium 
World System, consisting of 1,000 Small 
World Systems—Sự thấy biết của các bậc 
nầy bao hàm trong một trung thiên thế giới, 
gồm một ngàn tiểu thiên thế giới. 
The fourth fruit of Arahat Enlightenment: Tứ 
Quả A La Hán-The perception 
knowledge of these beings encompass a 
Great World System, consising of 1,000 
Medium World Systems or one billion World 
Systems. They are able to know clearly and 
perfectly 84,000 kalpas In the past and 84,000 
kalpas Into the future. Beyond that, they 
cannot fully perceive—Sự thấy biết của các 
bậc nầy gồm thâu một Đại Thiên Thế Giới, 
tức gồm một ngàn trung thiên thế giới, 84.000 
kiếp về trước và 84.000 kiếp về sau. Quá nữa 
thì không hiểu thấu. 
Four kinds of samadhi: Tứ Chủng Tam 
Muội—According to Great Master Liu-Yu, a 
noted Chinese monk ¡in the Pure Land School, 
when the practitioner assiduously recites the 
Buddha°s name with one-pointedness of mind, 
oblivious to body, mind and the external world, 
transcending time and space, and when he has 
exerted the utmost effort and reached the goal, 
right in the midst of present thought, worldly 
suddenly disappear, the 
experiences sudden Enlightenment, attaining the 
realm of “No-Thought, No No-Thoupht.” That 
realm is like empty space, all clouds have 
dissipated, the sky ¡is all blue, reciting 1s not 
reciting, not recifing Is recifing, not seeing and 
knowing 1s truly seeing and knowing, fo see and to 
know 1s to stray fowards worldly dusts. At this 
sfage, the silver wafter and øreen mountains are all 
Ultuimate Truth, the babbling brooks and singing 
birds all express the wonderful Dharma. The light 
of£ the Mind encompasses 
phenomena but does not dwell on any single 
dharma, still-but-illuminating, 1lluminating-but- 
sull, existing and lost at the same time, all 1s 


4 
and 


delusions mind 


t(en thousand 


perfect. The realm of samadhi 1s, in general, as 
Just described. It is difficult to express In words, 
and only when we atfain it do we experlence It. 
Buddha Recitation Samadhi 1s always the same 
state. However, the ancients distinguished four 
variants—Theo Liễu Dư Đại Sư, một cao tăng 
trong tông phái Tịnh Độ Trung Quốc, người niệm 
Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có 
một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh 
hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả 
duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh 
của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì 
âm thanh sắc tướng đương thể như huyễn, chính 
đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? 
Khi hành giả chuyên nhứt niệm Phật, quên hết 
thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không 
gian, đến lúc sức lực cực công thuần, ngay nơi 
đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể 
bừng sáng, chứng vào cảnh giới “Vô niệm vô bất 
niệm.” Cảnh ấy như hư không mây tan, trời xanh 
một vẻ, niệm, mà không niệm, không niệm mà 
niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân 
thật, có thấy biết tức lạc theo trần. Đến đây thì 
nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim 
hót toàn diễn diệu thừa, tâm quang bao hàm 
muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà 
chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, tuyệt đãi 
viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, 
khó tả nên lời, duy chứng mới thể nghiệm được. 
Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi 
vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, 
y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành 
bốn loại tam muội: 
l) Pratyutpanna Samadhi (skÐ: Bát Chu Tam 
Muội—See Pratyutpanna Samadli. 
2) Single-Pracice Samadhi: Nhất Hạnh Tam 
Muội—See Single-Practice SamadhI. 
3) Lotus-BIossom Samadhi Pháp Hoa Tam 
Muội—See Lotus-Blossom Samadhi. 
Following One”s Inclinatlons Samadhi: Tùy 
Tự Ý Tam Muội—See Following One”s 
Inclinations SamadhI. 
Four kinds of senfient beings: Tứ loài chúng 
sanh. 
l) Those born throuph the womb: Loài sanh 
bằng thai—Thai sanh. 
2) Those born through eggs: Loài sanh bằng 
trứng——Noãn sanh. 


4) 


1774 


3) Those born through moisture: Loài sanh từ 
nơi ẩm thấp—Thấp sanh. 

4) Those born through 
metamorphoses such as a worm transforming 
to become a butterfly: Loài từ biến hóa mà 
sanh ra—Hóa sanh. 

Four kinds of siddhanta: Tứ Tất Đàn—Bốn 

loại thành tựu. 

1l) Mundane or ordinary modes of expression: 
Thế Giới Tất Đàn. 

2) Individual treatment, adapting his teaching to 
the capacity of his hearers: Cá Vị Nhơn Tất 
Đàn. 

3) Diagnostic treatment of their moral diseases: 
Đối Trị Tất Đàn. 

4) The perfect and highest truth, the highest 
universal gift of Buddha, his teaching which 
awakens the highest capacity in all beings to 
attain salvation: Đệ Nhứt Nghĩa Tất Đàn— 
Giảng thuyết về lý nhứt thực trung đạo, khiến 
cho chúng sanh dứt bỏ mê hoặc, chứng ngộ 
chân lý. Đây còn là tài khéo thuyết giảng của 
Đức Phật. 

Four kỉinds of ties (The Buddha and His 

Teachings— Chapter 39): Ganthas (p)—Bốn 

loại trói buộc (Đức Phật và Phật Pháp——Chương 

39). 

I)_ Coveteousness: Abhijjha (p)—Tham muốn. 

2) Ill-will: Vyapada (p)—Oán ghét. 

3) Indulgence in wrong rites and ceremonIes: 
Sila-bataparamasa (p)—Ham chuộng nghi lễ 
cúng kiến. 

4 Adherence to one”s preconceptlon as truth: 
Idam-saccabhinvesa (p)—Cố chấp trong 
thành kiến, khư khư chấp rằng thành kiến của 
mình là đúng (kiến thủ). 

Four kinds of truth: Tứ Tất Đàn—See Four 

kinds of siddhanta. 

Four kinds of unity: Tứ Nhất—According to 

the T”ien-T”ai sect in the Lotus sutra, there are 

four “ones” or four kinds of unity—Theo tông 

Thiên Thai giải thích qua Kinh Pháp Hoa, có bốn 

thứ duy nhất: 

1) Its teaching of one vehicle: Giáo Nhất—Giáo 
thuyết chỉ duy có Nhất Phật Thừa. 

2) Its sole bodhisttva procedures: Hành Nhất— 
Chỉ chuyên nhất thực hành theo Bồ Tát đạo. 


transformation or 


3) I(s men all and only as bodhisattvas: Nhân 
Nhất—Người chỉ y theo Phật tri kiến mà tu 
hành, người đó chỉ là Bồ Tát. 

4) I(s one ulimate truth of the reality of all 
existence: Lý Nhất —Lý sở chứng chỉ là một 
lý thực tướng của các pháp. 

Four kinds of universe: Tứ Chủng Vũ Trụ— 

Buddhism holds that nothing was created singly or 

individually. All things In the universe, matfer or 

mind, arose simultaneously, all thíings In 1fs 
depending upon one another, the influence of 

each mutually permeating and thereby making a 

universe symphony of harmonious totality. If one 

Iem were lacking, the universe would not be 

complete; without the rest, one Item cannot be. 

When the whole cosmos arrives at a harmony of 

perfection, 1t 1s called the “universe One and 

True,” or the “Lotus Store.” In this ideal universe 

all beings wIll be In perfect harmony, each finding 

no obstruction In the existence and acfIvity of 
another. According to Prof. Junjiro Takakusu In 

The Essentials of Buddhist Philosophy, although 

the idea of the interdependence and simultaneous 

rise Of all things 1s called the Theory of Ủniverse 

Causation, the nature of the rise being universal, 1t 

1s rather a philosophy of the totality of all 

existence than a philosophy of. origination. 

According to this theory, four states of the 

universe are to be distinguished—Đạo Phật chủ 

trương rằng không có cái được tạo độc nhất và 
riêng rẽ. Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật, khởi 
lên đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn 
nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra một 
bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu 
thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; nếu không 
có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể vũ trụ 
tiến tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là 

“Nhất Chân Pháp Giới,” vũ trụ của cái một và cái 

thực, hay “Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng 

đó, vạn hữu sẽ tổn tại trong hòa điệu toàn diện, 
mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt 
động của các hữu khác. Theo Giáo Sư Junjiro 

Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 

mặc dù quan niệm viên dung và đồng khởi là vũ 

trụ, nó là một thuyết pháp giới duyên khởi, bản 
tính của hiện khởi là vũ trụ, nó là một thứ triết lý 
toàn thể tính của tất cả hiện hữu, hơn là triết học 





1775 


về nguyên khởi. Theo thuyết nầy, người ta phân 
biệt có bốn hạng vũ trụ: 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


Sự Pháp Giới, thế giới của đời sống hiện 
thực, hay thế giới kiện tính: The real, or the 
world of actual life, the factual world. 

The ideal, or the world of law or principle: Lý 
Pháp Giới, thế giới lý tưởng của định luật hay 
nguyên lý. 

The idea realized, or the world in which the 
principle 1s applied in actual life, or the fact 
and the principle harmonized: Lý Sự Vô Ngại 
Pháp Giới, thế giới thể hiện lý trong sự; sự và 
lý cùng hòa điệu. 

The real harmonized, or the world in which 


actuality attains harmony ¡In i1fself. In the 
actuadl Ð world ¡mndividualsm 1s  apt tO 
predominate, and competition, conflict, 


dispute and struggle too offen wIll disturb the 
harmony. To regard conflict as natural 1s the 
way Of usual philosophies. Buddhism sets up 
a world in which actual life attains an ideal 
harmony: Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới, thế giới 
tương giao hòa điệu giữa chính các sự, các 
hiện thực. Trong thế giới hiện thực, sự pháp 
giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nổi bật; cạnh 
tranh, xung đột, tranh luận và tranh chấp cũng 
sẽ làm rối loạn sự hòa điệu. Coi xung đột như 
chuyện đương nhiên, là đường lối của các 
nên triết học xưa nay. Đạo Phật dựng lên một 
thế giới trong đó đời sống hiện thực đạt tới 
chỗ hòa điệu lý tưởng. 


Four kinds of wisdom: Tứ Huệ —Bốn loại trí 
huệ. 
(A) Wisdom obtained from the scattering mind— 


l) 
2) 
3) 


(B) 


4) 


Tán Tuệ —Trí tuệ có được từ tán tâm: 
Wisdom received by birth or nature: Sinh Đắc 
Tuệ—Bẩm sinh trí tuệ. 

Wisdom by hearing or being taught: Văn 
Tuệ—Trí tuệ do nghe và trau đồi mà có. 
Wisdom by thougphts: Tư Tuệ —Trí tuệ đạt 
được do suy tư mà có. 

Wisdom obtaned from the of 
concentration—Định Tuệ——Trí tuệ có được từ 


mind 


định tâm: 
Wisdom by dhyana meditation: Tu Tuệ — Trí 
tuệ do thiển định mà có. 


Four kinds of women: Bốn loại phụ nữ. 


l) 


The first type—Loại thứ nhất: 


2) 


3) 


4) 


Those who become angry easily for slipht 
causes: Những người hay nổi sân một cách dễ 
dàng vì những lý do không đâu. 

Those who have changeable minds: Những 
người có tâm tánh bất thường. 

Who are greedy and jealous of others” 
happiness: Những người tham lam và hay 
ganh ghét với hạnh phúc của người khác. 
Those who have no sympathy for the needs of 
others: Những người không thương xót cảm 
thông cho nhu cầu của kẻ khác. 

The second type——Loạ! thứ hai: 

Those who grow angry over trifling affairs: 
Những người hay nổi giận vì những chuyện 
đùa cợt. 

Those who are fickle and greedy, but do not 
feel envious of others” happiness: Những 
người hay thay đổi và tham lam, nhưng không 
ganh ghét với hạnh phúc của người khác. 
Those who are sympathetic for the needs of 
others: Những người thương xót và cảm thông 
với nhu cầu của người khác. 

The third type——Loạ! thứ ba: 

Those who are more broad-minded and do not 
become angry often: Những người có tâm 
tánh cởi mở và không thường hay hờn giận. 
Those who know how to control a greedy 
mind, but are not able to avoid feelings of 
jealousy: Những người biết cách kểm giữ tâm 
tham, nhưng không tránh được cảm giác ganh 
ghét. 

Those who are not sympathetic for the needs 
of others: Những người không cảm thông với 
nhu cầu của người khác. 

The fourth type——Loa! thứ tư: 

Those who are broad-minded: Những người 
có tâm tánh cởi mở. 

Those who can restrain feelings of greed and 
retain calmness of mind: Những người có thể 
kêm giữ cảm thọ tham lam và giữ được thái 
độ trầm tỉnh. 

Those who do not feel envious of others' 
happiness: Những nguời không ganh ghét với 
hạnh phúc của người khác. 

Those who are sympathetic for the needs of 
others: Những người thương xót cảm thông 
với nhu cầu của người khác. 


1776 


Four kinds of wonderfuly perfect 
addifional practices: Tứ Gia Hạnh—According 
to the Surangama Suữra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda as follows: “Ananda! When 
these good men have completely purified these 
forty-one minds, they further accomplish four 
kmds of wonderfullly perfect addiional 
practices.”—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 

Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia 

hạnh như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, 

thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ 
diệu viên gia hạnh.” 

l) Level of heat Noấn Địa—When the 
enlightenment of a Buddha 1s Just about to 
become a function of his own mind, 1t is on 
the verge of emerging but has not yet 
emerged, and so 1t can be compared to the 
point Just before wood Ignites when 1t 1s 
driled to produce fire. Therefore, it is called 
“the level of heat.`—Noãn địa là lấy Phật 
giác để dùng làm tâm mình, dường như hiểu 
rõ Phật giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ 
như khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà 
chưa thật sự cháy. Đây gọi là noãn địa. 

2) Level of the summit: Đỉnh Địa—He continues 
on with his mind, treading where the Buddhas 
tread, as If relying and yet not. It 1s as If he 
were climbing a lofty mounftain, to the point 
where his body 1s in space but there remains a 
slight obstruction beneath him. Therefore 1t 1s 
called “the level of the summit.`—Lại lấy tâm 
mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, 
thân vào hư không, dưới chân còn chút ngại. 
Gọi là Đỉnh Địa. 

3) Level of patience: Nhẫn Địa—When the 
mind and the Buddha are two and yet the 
same, he has well obtained the middle way. 
He ¡s like someone who endures something 
when It seems Impossible to either hold 1t in 
or let 1t out. Therefore 1t is called '“he level of 
patience."—Tâm và Phật đổng nhau, thì 
khéo được trung đạo. Như người nhẫn việc, 
chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải 
vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là nhẫn địa. 

4)_ Level of being first in the world: Thế đệ nhất 
địa—When numbers are destroyed, there are 
no such designations as the middle way or as 


confusion and enliphtenment; this 1s called 
the “level of being first in the world.'—Số 
lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê và giác, 
đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ 
nhất địa. 

Four knots: Tứ Hệ Phược—According to The 

Connected Discourses of the Buddha, Chapter 

Esanavaggo (Searches), there are four knots— 

Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có 

bốn Hệ Phược: 

l1) The bodily knot of covetousness: Tham Thân 
Hệ Phược. 

2) The bodily knot of i1ll-will: Sân Thân Hệ 
Phược. 

3) The bodily knot of distorted grasp of rules and 
vows: Giới Cấm Thủ Hệ Phược. 

4) The bodily knot of adherence to dogmatic 
assertion of truth: Chấp Chân Lý Hệ Phược— 
Chấp đây là chân lý. 

Four knots or bonds which hinder free 

development: Samyojana (sk)—Tứ Kết —Thân 

Hệ Phược—According to The Path of Purification, 

there are four knots or bonds which hinder free 

development. They are so called because they tie 
the mental body and the material body—Theo 

Thanh Tịnh Đạo, có bốn mấu kết làm ngăn che sự 

phát triển. Sở dĩ gọi là kết vì chúng buộc kết cái 

thân tâm lý vào cái thân vật lý. 

1) The bodily tie of covetousness: Tham Kết. 

2) The bodily tie of ilI-will: Sân Kết. 

3) The bodily tie of adherence to rites and 
rituals: Giới Cấm Thủ Kết. 

4) The bodily tie of misinterpreting (that this 
only ¡s the truth): Tà Giải Kết —Cho rằng cái 
mình giải thích mới là sự thật. 

FEour knowledges: Tứ Trí. 

(A) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
knowledges—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn trí: 

1) Dharma-nanam (skÐ: 
Dharma——Pháp Trí. 

2) Anvaye-nanam (p): Knowledge of what 1s 
consonant with it —Loại Trí. 

3) Paricce-nanam (p): Knowledge of others' 
minds—Tha tâm trí. 

4) Sammuti-nanam (p): 
knowledge——Thế tục trí. 


Knowledge of 


Conventional 


1777 


(B) Also according to the Sangii Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are 
four more knowledges—Cũng theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
loại trí khác: 

1) Knowledge of suffering: Khổ Trí. 

2) Knowledge of the origin of suffering: Tập trí. 

3) Knowledge of the cessation of suffering: Diệt 
trí. 

4) Knowledge of the path 

sufferings): Đạo trí. 

The four forms of wisdom of a Buddha—Bốn 

loại trí huệ Phật: 

l1) The great perfect mirror wisdom of Aksobhya 
(A Súc Bệ Phật): Đại Viên Cảnh Trí (Của 
Phật A Súc). 

2) The wisdom of Equality: The universal 
wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật)— 
Bình Đẳng Tánh Trí (của Phật Bảo Tướng). 

3) The wisdom of wonderful contemplation or 
the profound observing wisdom of Amitabha 
(A Di Đà Phật): Diệu Quán Sát Trí (của Phật 
A Di Đà). 

4) The wisdom that accomplishes what 1s done: 
The perfecting wisdom of Amoghasiddhi (Bất 
Không Phật) — Thành Sở Tác Trí (của Phật 
Bất Không hay Vi Diệu Thanh hay Phật 
Thích Ca Mâu N)). 

(D) According to the Dharma Jewel Platform 
Sutra, Chapter Seventh—Theo Kinh Pháp 
Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy: 

l) The great perfect miror wisdom of 
Aksobhya: Đại Viên Cảnh Trí (Của Phật A 
Súc)—Đại Viên Cảnh Trí là tánh thanh tịnh 
của chúng sanh (chuyển thức thứ tám làm 
Đại Viên Cảnh Trí The wisdom of the 
great, perfect mirror 1s the clear and pure 
nature of all sentient beings (the eiphth 
COnsciousness turned to become the wisdom 
of Great Perfect Mirror). 

2) The wisdom of Equality: Bình Đẳng Tánh Trí 
(của Phật Bảo Tướng) —The tuniversal 
wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật)— 
The wisdom of equal nature Is the mind 

beings (the 

seventh conscIousness turned to become the 

Wisdom of Equal Nature)—Bình Đẳng Tánh 

Trí là tâm không bệnh của chúng sanh 


(to  eliminate 


(C) 


without disease of sentient 


(chuyển thức thứ bảy làm Bình Đẳng Tánh 
Trí). 

3) The wisdom of wonderful contemplatlon or 
the profound observing wisdom of Amitabha: 
Diệu Quán Sát Trí (của Phật A Di Đà)—The 
Wonderful observing wisdom 1s  seeing 
without effort of sentient beings (the sixth 
COnSClousness turned to become the 
Wonderfully Observinng Wisdom)—Diệu 
Quán Sát Trí là trí thấy mà không phải dụng 
công của chúng sanh (thức thứ sáu được 
chuyển thành Diệu Quán Sát Trí). 

4) The wisdom that accomplishes what 1s done: 
Thành Sở Tác Trí (của Phật Bất Không hay 
Vị Diệu Thanh hay Phật Thích Ca Mâu NI)— 
The perfecting wisdom of Amoghasiddhi (Bất 
Không Phật) —The Perfect wisdom 1s the 
same as the perfect mirror (the first five 
CONSCIOusnesses the 
perfectine wisdom)—Thành Sở Tác Trí giống 
như Viên Cảnh Trí (năm thức đầu được 
chuyển thành Thành Sở Tác Trí). 

Four knowledges of Opening, 

Demonstrating, Awakening, and Entering 

the enlightened knowledge and vision of the 

Buddha: Tứ Tri Kiến Khai-Thị-Ngộ-Nhập——Four 

knowledge and vision of the Buddha——According 

to the Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter 

Seventh, the Sixth Patriarch said: “If you can live 

among marks and yet be separate from 1t, then 

you wIll be confused by neither the Internal nor 
the external. If you awaken to this Dharma, In one 
moment your mind will open to enliphtenmernt. 

The knowledge and vision of the Buddha 1s simply 

that. The Buddha 1s enlightenment.” There are 

four divisions: Opening to the enlightened 
knowledge Demonstratng the 
enlightened knowledge and vision, Awakening to 
the enliphtened knowledge and vision, Entering 
the enlightened knowledge and vision. The Sixth 

Patriarch further explaimned aboutf” Opening- 

Demonstrating-Awakening-Entering” to Fa-Ta: 

“If you listen to the opening and demonsftrating of 

the Dharma, you can easily awaken and enter. 

That 1s the enlightened knowledge and vision, the 

Oripinal true nature becoming manifested. Be 

careful not to misinterpret the Sutra by thinking 

that the opening, demonstrating, awakening, and 


tuned to become 


and vision, 


1778 


entering of which it speaks 1s the Buddha's 
knowledge and vision and that we have no share 
1n 1(. To explain it that way would be to slander 
the Sutra and defame the Buddha. Since he 1s 
already a Buddha, perfect in knowledge and 
vision, what Is the use of his opening to 1t again? 
You should now believe that the Buddha”s 
knowledge and vision Is sinply your own mind, 
for there 1s no other Buddha. But, because living 
beings cover their brilliance with greed, and theIr 
love with states of defilement; external conditions 
and Inner disturbance make slaves of them. That 
troubles the World-Honored One to rise from 
Samadhil, and with varlous reproaches and 
expedients, he exhorts living beings to stop and 
rest, not to seek outside themselves, and to make 
themselves the same as he 1s. That 1s called 
'Opening the knowledge and vision of the 
Buddha.' I, too, am always exhorting all people to 
open to the knowledge and vision of the Buddha 
withn ther own minds. The mind of worldly 
people are deviant. Confused and deluded, they 
commit offenses. Their speech may be good, but 
their minds are evil. They are greedy, hateful, 
envious, given to flattery, deceit and arrogance. 
They oppress one another and harm living 
creatures, thus, they open not the knowledge and 
vision of Buddha but that of living beings. lf you 
can with an upripht mind constantly bring forth 
wisdom, contemplating and illuminating your own 
mind, and 1f you can practice the good and refrain 
fom evil, you, yourself will open to the 
knowledge and vision of the Buddha. In every 
thought you should open up to the knowledge and 
vision of the Buddha; do not open up to the 
knowledge and vision of living beings. To be open 
to the knowledge and vision of the Buddha 1s 
transcendenfal; to be open to the knowledge and 
vision of living beings 1s mundane. If you exert 
yourself 1n recitation, clinging to It as a 
meriforious exercise, how does that make you 
different from a yak who loves his own tail?”— 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ bảy, Lục Tổ 
dạy: “Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không 
mà lìa không thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ 
được pháp nầy, một niệm tâm khai, ấy là khai Tri 
Kiến Phật. Phật tức là giác, phân làm bốn môn: 
Khai giác tri kiến, Thị giác tri kiến, Ngộ giác tri 


kiến, Nhập giác tri kiến.Tổ liền giải thích thêm 
cho Sư Pháp Đạt về “Khai Thị Ngộ Nhập như sau: 
“Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập tức là giác 
tri kiến, chơn chánh xưa nay mà được xuất hiện. 
Ông dè đặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh 
nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là Tri Kiến của 
Phật, chúng ta thì vô phần. Nếu khởi cái hiểu nầy 
tức là chê bai kinh, hủy báng Phật vậy. Phật kia 
đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai 
nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự 
tâm của ông, lại không có Phật nào khác; vì tất cả 
chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái 
trần cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, trong 
tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc 
Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dậy, dùng 
bao nhiêu phương tiện nói đến đắng miệng, 
khuyên bảo khiến các ông buông dứt chớ hướng 
ra ngoài tìm cầu thì cùng Phật không hai, nên nói 
khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyên tất cả các 
người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm 
của mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, 
miệng thì lành tâm thì ác, tham sân tật đố, siểm 
nịnh, ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai 
tri kiến chúng sanh. Nếu ngay chánh tâm, thường 
sanh trí huệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm 
lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Ông phải mỗi 
niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng 
sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri 
kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc 
nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào 
khác con trâu ly mến cái đuôi của nó!” 

Four laws: The alpha and omega ¡n four laws or 
dogmas—Tứ Pháp Bổn Mạt. 

I1) Nothing ¡is permanent: Tất cả các hành đều 

vô thường. 
2) All things involve suffering: Tất cả các hành 
đều khổ. 
3) There is no personality: Tất cả các hành đều 


vô ngã. 
4) Nữrvana ¡s eternal rest: Niết Bàn vĩnh viễn 
tịnh tịch. 


Four-line poem: Tứ Tuyệt—Quatrain—Verse 
of four lines—The four Ideas to be got rid of in 
order to obtain the “mean” of ultimate reality— 
Bốn tư tưởng cần phải loại trừ để đạt được chân 
lý: 

1) Th¡ings exist: Chư Pháp Hiện Hữu. 


1779 


2) Things do not exist: Chư Pháp Không Hiện 
Hữu. 

3) Things exist and do not exist: Chư Pháp Diệc 
Hữu Diệc Phi. 

4) Neither exist nor not exist: Chư Pháp Phi Hữu 
Phi Phi. 

Four lokapalas: Hộ Thế Tứ Thiên Vương—Four 

Heaven kings or Lokapalas of the Heaven of the 

Four Kings, each protectng one of the four 

quarters of space, the guardians of the world and 

of the Buddhist faith. This first-level heaven 1s 
halfway up Sumeru Moountain and In each of Ifs 
đirections, North, South, East Wes—Bốn vị 

Thiên vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương, mỗi vị 

canh giữ một phương, ý nói Thần Hộ Pháp. Cõi 

Trời thứ nhứt nầy nằm giữa chừng núi Tu Di. Mỗi 

vị mỗi hướng, Bắc, Nam, Đông, Tây (Kinh Duy 

Ma Cật, phẩm Phương Tiện: “Hộ thế tứ thiên 

vương là những vị bảo vệ chúng sanh thoát khỏi 

sự tàn hại của các loài quỷ thần ác độc.”)—See 

Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Four Lords of the world: Tứ Chủ—The four 

Lords of the world, whose domain were supposed 

to stretch from East, South, West, to North of the 

Himalayas—Bốn vị chúa tể của thế giới mà phạm 

vi trải từ Đông, Nam, Tây, sang đến Bắc của dãy 

Hy mã Lạp Sơn. 

l) The Lord of men ¡n the East: Đông Phương 
Nhân Chủ. 

2) The Lord of elephants in the South, the 
southern division of India: Nam Phương 
Tượng Chủ. 

3) The Lord of Jewels or precious things In the 
West: Tây Phương Báu Chủ. 

4) The Lord of horses in the North: Bắc Phương 
Mã Chủ. 

Four main classes in the feudal society: See 

S1 Nông Công Thương. 

Four main demeanors: Tứ Chủng Oai Nghi— 

See Four kinds of demeanors. 

Four major sources of distracfion and 

delusion: Tứ Ma-—In Buddhism, demons refer to 

obstructions of enliphtenment. There are four 
major sources of distraction and delusion——Trong 

Phật giáo, ma nói về những chướng ngại cho việc 

giác ngộ. Có bốn loại ma chính: 


l1) The demons of the mind-body clusters (form, 
Sensation, perception, condition, 
consciousness): Ma ngũ uẩn. 

2) The demons of afflictions: Ma phiền não. 

3) The demons of death: Ma tử. 

4) The demons of heaven: Ma thiên—Wish to 
be in the realm of desire and thus blocks 
transmundane goodness. 

Four means of accomplishment: Bốn phương 

cách để thành tựu hay Tứ Thần Túc——According 

to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are four 
means of accomplishment. All sublime and 
supramundane states to be accomplished by 
applyinng effort to the practice of Buddha's 

teaching—Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi 

Diệu Pháp, có bốn phương cách để thành tựu. 

Theo Ngài thì những trạng thái vi tế hay siêu việt 

đều được thành tựu khi cố gắng thực tập và áp 

dụng Phật pháp: 

1) Desire: Dục thần túc. 

2) Energy: Tấn thần túc. 

3) Consciousness: Thức thần túc. 

4) Investigation: Trạch quán thần túc. 

Four means of  atfaining a happy 

contentmen(: Tứ An Lạc Hành —According to 

The Lotus Sutra, there are four means of atfaining 

to a happy contentment—Theo Kinh Pháp Hoa, có 

bốn an lạc hạnh hay bốn phương cách để đạt được 
hạnh phúc. 

l) To attain a happy contentment by proper 
direction of the deeds of the body: Thân An 
Lạc Hành—An lạc bằng những thiện nghiệp 
của thân. 

2) To attain a happy contentment by the words 
of the mouth: Khẩu An Lạc Hành —An lạc 
bằng những thiện nghiệp của khẩu. 

3) To attain a happy contentment by the 
thoughts of the mind: Ý An Lạc Hành—An 
lạc bằng những thiện nghiệp của ý. 

4) To attainn a happy contentment by the will to 
preach all sutras: Thệ Nguyện An Lạc 
Hành—An lạc bằng cách giảng dạy kinh 
pháp. 

Four heterodox means of living of a monk: 

Bốn cách sống tà vạy của một vị Tăng——Một vị 

sư hay Ni kiếm sống bằng cách cày cấy hay 

những phương pháp tà vạy khác. Một trong bốn 
cách sống tà mệnh của người xuất gia. 


1780 


l) A monk or nun earns his or her living by 
bending down to cultivate the land: Tăng Ñi 
làm việc kiếm sống. 

2) Colect herbs for a living; however, collecting 
herbs to save human lives is in compliance 
with the Compassion which the Buddha had 
taught: Bốc thuốc kiếm sống; tuy nhiên nếu 
bốc thuốc vì nhân đạo cứu người là đúng với 
lòng bi mẫn Phật dạy. 

3) Another wrong way of earning a living 1s tO 
look up and telling or guessing as In 
astrology: Xem thiên văn—Một lối sống tà 
mạng khác là xem thiên văn. 

4) Fortune-telling: Nghênh Khẩu Thực (bói 
quẻ). 


Four means of at(aining to a happy 


contentment: Tứ An Lạc Hành —According to 

The Lotus Sutra, there are four means of attaining 

to a happy contentnent—Theo Kinh Pháp Hoa, có 

bốn an lạc hạnh hay bốn phương cách để đạt được 
hạnh phúc. 

l) To attain a happy contentment by proper 
direction of the deeds of the body: Thân An 
Lạc Hành—An lạc bằng những thiện nghiệp 
của thân. 

2) To attain a happy contentment by the words 
of the mouth: Khẩu An Lạc Hành —An lạc 
bằng những thiện nghiệp của khẩu. 

3) To attain a happy contentment by the 
thoughts of the mind: Ý An Lạc Hành—An 
lạc bằng những thiện nghiệp của ý. 

4) To attain a happy contentment by the will to 
preach all sutras: Thệ Nguyện An Lạc 
Hành—An lạc bằng cách giảng dạy kinh 
pháp. 

Four means of integration: Tứ Nhiếp Pháp— 

See Four elements of popularity. 


Four meditatons: Tứ Niệm Xứ —Four 
mindfulness—Four types of Buddhist meditation 
for cradicaing ilusions and atfaning 
enlightenmernt: 


l) To contemplate the body as Iimpure: Quán 
thân bất tịnh—Mindfulness of the body as 
1mpure (body 1s impure). 

2) To contemplate all sensation (feeling) as the 
cause of suffering: Quán thọ thị khổ— 
Mindfulness of feeling as suffering (receiving 
1s self-bindins). 


3) To contemplate the mind as Impermanent: 
Quán tâm vô thường—Mindfulness of the 
mind as Impermanent mind 1s everchanging). 

4) To contemplae all thngs as being 
independent, without self-nature or self- 
1dentity: Quán pháp vô ngã—Mindfulness of 
dharmas as dependent and without self-entity 
(things are composed and egoless). 

** See Four Jhanas. 

Four metaphors of breaking the vow_ of 

chasifty: Ba La Di Tứ Dụ —The four metaphors 

addressed by the Buddha to monks and nuns about 
he who breaks the vow of chasity—Bốn thí dụ về 

Ba La Di tội mà Phật đã dạy chư Tăng Ni về 

những kẻ phạm vào điều dâm: 

lI) He who breaks the vow of chasity IS as a 
needle without an eye: Kẻ phạm vào điểu 
dâm như chiếc kim mẻ mũi gẩy đích, không 
xài được nữa. 

2) As a dead man: Như sinh mệnh của một 
người đã hết, không thể sống được nữa. 

3) As a broken stone which cannot be united: 
Chiết Thạch—Như đá vỡ không thể chấp lại. 

4) As a tree cut In two which cannot live any 
longer: Như cây gẩy không thể sống lại. 

Four metaphors of infinity: Tứ Dụ—Bốn dẫn 

dụ. 

l) The weight of all the mountains In pounds: 
Sơn Cân. 

2) The drops in the ocean: Hải Trích. 

3) The atoms of dust in the earth: Địa Trần. 

4) The extent of space: Không Giới. 

Four methods ofa bodhisattvaˆ”s 

preparafion for preaching the Law: Tứ Sự 

Pháp Môn. 

(Œ) Almost the same as the four methods of a 
bodhisattva”s preparation, the four methods of 
a bodhisattva”s preparation for preaching the 
Law—Gần giống như Tứ Sự Kinh, Tứ Sự 
Pháp Môn là bốn cách chuẩn bị của Bồ Tát 
trước khi giảng kinh. 

1) Entry into meditation: Vào thiển. 

2) Entry Into wisdom: Vào huệ. 

3) Entry imnto complete moral self-control: Vào 
giới tự chế. 


1781 


4) Entry ¡into clear discernment or reasoning 

(Biện tài): Nhận thức sáng suốt. 

The Suữa of the Four Methods 

bodhisattva°s preparation—Kinh nói về bốn 

phương pháp chuẩn bị của Bồ Tát: 

I)_ Preaching the Law: Giảng kinh pháp. 

2) Into complete moral self-control: Vào giới. 

3) Entry into meditation: Vào định. 

4) Into wisdom and ¡into clear discernment or 
clear reasoning: Vào huệ cũng như có những 
lý luận sáng suốt. 

Four methods of Buddha Recitatfion: Tứ Môn 

Niệm Phật —According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm in Pure Land Buddhism in Theory and 

Practice, Buddha Recitaton does not consist of 

alone, but 

contemplation and meditation. Therefore, within 
the Pure Land School, 
recitation, there are three other methods. They 
are—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 

Niệm Phật Thập Yếu, niệm Phật không chỉ 

chuyên về miệng niệm, mà còn dùng tâm để 

tưởng niệm. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài 
phương pháp “Trì Danh Niệm Phật” còn có ba 
pháp môn khác: 

1) “Self-Nature' Buddha Recitation: Thật Tướng 
Niệm Phật—See “Self-Nature` Buddha 
Recitation. 

2) Contemplaton by Thought Recitation: Pháp 
Quán Tưởng Niệm Phật —See Contemplation 
by Thought Recttation. 

3) Contemplation of an Image Recitation: Quán 
Tượng Niệm Phật—See Contemplation of an 
Image Recifation. 

4) Oral Recitation: Trì Danh Niệm Phật—See 
Oral Recitation. 

Four methods of dealing with questions: Tứ 

Ký —The Buddhaˆs four methods of dealing with 

questions—Bốn phương pháp Phật trả lời câu hỏi: 

1) Directanswer: Trả lời thẳng. 

2) Discriminatng answer: Trả lời bằng cách 
phân biệt. 

3) Questioning ¡in return: Trả lời bằng cách hỏi 
lại. 

4) Remaining silent: Giữ im lặng. 

Four miỉnds: Tứ Tâm—Bốn tâm. 

1) The heart of kindness: Tâm từ. 

2) The heart of pity: Tâm bị. 


of a 


qI) 


oral  recitation also Includes 


in addiion to oral 


3) The heart ofjoy: Tâm hỷ. 

4) The heart ofindifference: Tâm xả. 

Four miseries: Tứ Khổ—Four 

sufferings—The four afflictions that are the lot of 

every man—Bốn nỗi khổ của con người: 

1) Birth is suffering: Sanh khổ. 

2) Old age is suffering: Già khổ. 

3) Disease ¡s suffering: Bịnh khổ. 

4) Death is suffering: Chết khổ. 

Four modes of conversion: Hóa Nghi Tứ 

Giáo ——T”len-T”ai divided the Buddhaˆs teaching 

1nfo four modes of conversion or enlightenment— 

Tông Thiên Thai chia giáo pháp Phật ra làm bốn 

loại: 

1) Direct or sudden: Đốn. 

2) Gradual: Tiệm. 

3) Soteric: Bí mật. 

4) Variable: Bất định. 

Four modes of birth: Bốn loại sanh. 

1) Womb-born beings: Jalabuja (p)—Thai sanh 
(sanh từ trong bào thai). 

2) Egg-born beings: Andaja (p)—Noãn sanh 
(sanh từ trong trứng). 

3) Moisture-born beings: Samsedaja (p)—Thấp 
sanh (sanh từ chỗ ẩm thấp). 

4) Beings having spontaneous birth: Opapatika 

(p)— Hóa sanh (đột nhiên sanh ra). 

See Four forms of birth. 


universal 


+ 


Four modes of conversion or enlightenment: 

Hoá Nghỉ Tứ Giáo —T?len-Tai divided the 

Buddha”s teaching Into four modes of conversion 

or enlightenment—Tông Thiên Thai chia giáo 

pháp Phật ra làm bốn loại. 

1) Direct or sudden: Đốn. 

2) Gradual: Tiệm. 

3) Soteric: Bí mật. 

4)_ Variable: Bất định. 

Four modes of progress: Tứ Đạo—The four 

Sfages of progress—The “ao” or road means the 

nirvana-road—Bốn con đường hay bốn cách tu 

hành dẫn đến Niết Bàn: 

l1) Discipline or effort to cultivate from the four 
good roofs to the three sfudies (morality, 

wisdom). This stage 

associated with the stage of a Srota-apanna: 

Gia Hạnh Đạo —Ra sức thực hành tam học vị, 

tam hiển, tứ thiện căn đến tam tu giới định 


meditaion and 


1782 


tuệ. Giai đoạn nầy liên hệ tới Thánh quả dự 
lưu Tu Đà Hườn. 

2) Uninterrupted progress to the stage in which 
all delusion 1s banished. This staøe associated 
with the stage of a Sakrdagamin: Vô Gián 
Đạo—Hành vi phát chánh trí đoạn trừ phiền 
não sau khi công đức gia hạnh đã thành tựu. 
Giai đoạn nây liên hệ tới giai đoạn của nhị 
Thánh Tư Đà Hàm. 

3) Liberation or freedom, reaching the state of 
assurance or proof and knowledge of the 
truth. This stage associated with the stage of 
an Anagamin: Giải Thoát Đạo—Hành vi sanh 
nhất niệm chánh trí và chứng ngộ chân lý sau 
khi đã thành tựu vô gián đạo. Giai đoạn nầy 
liên hệ tới giai đoạn của Tam quả A Na Hàm. 

4 Surpassing progress In dhyana-wisdom. This 
Sfaøe assoclates with the stage of an Arhat: 
Thắng Tiến Đạo—Hành vi ngày càng tăng 
tiến để tăng trưởng định tuệ sau khi đã thành 
tựu giải thoát đạo. Giai đoạn nầy liên hệ tới 
giai đoạn thành tựu của bậc A La Hán. 

Four modes of rebirth: Tứ Chủng Nhập Thai— 

According to the Sampasadaniya Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, there are four 

modes of rebirth—Theo Kinh Tự Hoan Hỷ trong 

Trường Bộ Kinh, có bốn loại nhập thai. 

l) One descends ¡into the 
unknowing, stays there unknowing, 
leaves it unknowing: Có loại không biết mình 
nhập, trú và xuất bụng người mẹ. 

2) One enters the womb knowing, stays there 
unknowing, and leaves 1t unknowing: Có loại 
biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không 
biết mình an trú trong bụng người mẹ và 
không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. 

3) One enters the womb knowing, stays there 
knowing, but leaves 1t unknowing: Có loại 
biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an 
trú trong bụng người mẹ, nhưng không biết 
mình ra khỏi bụng người mẹ. 

4 One enters the womb knowing, stays there 
knowing, and leaves it knowing: Có loại biết 
mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú 
trong bụng người mẹ và biết mình ra khỏi 
bụng người mẹ. 





others  womb 


and 


Four modes of the sỉix rebirths or six gati: 
Lục Đạo Tứ Sanh—Trong lục đạo có bốn loại 
chúng sanh hay bốn loại tái sanh. 

I1) Womb: Thai sanh—Sanh bằng tử cung. 

2) Egg: Noãn Sanh—Sanh bằng trứng. 

3) Moisture: Thấp Sanh—Sanh nơi ẩm thấp. 

4)_ Transformation: Hóa Sanh—Tự hóa ra. 

Four modes of teaching: Thiên Thai Hóa Nghi 
Tứ Giáo—The four modes of teaching, defined by 
the Tien-T°ai—Bốn giáo pháp được định nghĩa 


bởi tông Thiên Thai: 

I) Direct Teaching: Đốn Giáo—§ee Sudden 
Doctrine. 

2) Gradual Teaching: Tiệm Giáo—See Gradual 
doctrine. 

3) Esoteric Teaching: Mật Giáo—See Esoteric 
Doctrine. 


4) Indefinie Teaching: Bất Định Giáo—See 
Indeterminate teaching. 

Four monasfic annual periods: Tứ Tiế—Bốn 
tiết hay bốn ngày quan trọng trong Thiền Lâm. 
1) Beginning of summer: Kết Hạ. 
2) End ofsummer: Giải Hạ. 
3) Winter soltice: Đông Chí. 
4)_ The New Year: Niên Triều. 
Four months make a season: According to 
Buddhist tradition, following the Indian custom, 
the year 1s divided Into three seasons: spring, 
summer and winter. There 1s no autumn——Theo 
truyền thống Phật giáo, vì theo tục lệ của Ấn Độ 
nên một năm được chia ra làm ba mùa là xuân, hạ 
và đông. Không có mùa thu. 

Four mosf important Chapters of the Lotus 

sutra: Tứ Yếu Phẩm—Bốn phẩm quan trọng 

trong Kinh Pháp Hoa. 

I) Chapter of Tactfulness: 
Chapter—Phẩm Phương Tiện. 

2) Chapter of the Happy Life: The Fourteenth 
Chapter—Phẩm An Lạc Hạnh. 

3) Chapter of Revelation of the Eternal LIfe of 
the Tathagata: The Sixteenth Chapter—Phẩm 
Như Lai Thọ Lượng. 

4) Chapter of Encouragement of the Bodhisattva 
Universal Virue: The Twenty-eighth 
Chapter—Phẩm Phổ Hiển. 

Four mounfains: Tứ Sơn. 


The Second 


1783 


According to the Nirvana Sutra, there are four 
closing-in mountains—Bốn núi theo Kinh 
Niết Bàn: 

1) Birth: Sanh. 

2) Oldage: Lão. 

3) Sickness: Bệnh. 

4) Death: Tử. 

Four closing-in mountains, according to the 

Agama Sutra—Bốn núi theo Kinh A Hàm: 

I)  Old age: Lão. 

2) Sickness: Bệnh. 

3) Death: Tử. 

4) Decay: Hoại DIệt. 

(HD Four closing-in mountains, according to the 
Ekottaragama (Agama Sutra Increased by 
One)—Bốn núi theo Kinh Tăng Nhất A Hàm: 

1l) Old age: Lão. 

2) Sickness: Bệnh. 

3) Death: Tử. 

4) Impermanence: Vô Thường. 

Four necessaries of a monk: Tứ y. 

(D Saindhava (skt—Tiên Đà Bà—Tứ Sự—Bốn 
điều cần thiết cho Tăng sĩ. 

I) EFood: Ăn—Thức ăn. 

2) Clothing: Mặc—Quần áo. 

3) Bedding: Dwelling—Mat—Couch—Bed— 
Sleeping garments—Ở—Ngọa cụ. 

4) Medicine: Herbs—Bịnh—Thuốc men. 

The four of ascetic practictioners—Hành Tứ 

Y—Tứ Thánh Chủng—Bốn thứ mà người tu 

khổ hạnh phải tuân theo: 

1) Patched or rag clothing: Mặc quần áo bá nạp. 

2) Begging for food: Khất thực. 

3) Sitting under trees: Ngôi nơi gốc cây. 

4) Always purfy the body and mind with 
precepts and spiritual means: Luôn thanh lọc 
thân tâm bằng giới luật. 

Four nirvana virtues: Tứ Đức (Tứ Pháp) Niết 

Bàn. 

(A) The four nirvana virtues or characteristics In 

Buddhism, or four noble qualiies of the 

Buddha's liíe expounded ¡in the Nirvana 

Sutra—Tứ Đức Niết Bàn theo Phật Giáo, hay 

bốn phẩm hạnh cao thượng của Như Lai được 

thuyết giảng trong Kinh Niết Bàn (đây là bốn 
phẩm hạnh rốt ráo của Đức Như Lai, có bốn 
đức nầy tức là đắc Đại Bát Niết Bàn của Đại 

Thừa): 





l) Permanence (Eternty): Thường Đức—Thể 
của Niết Bàn thường hằng bất biến, không 
sinh diệt. 

2) The paramita of Joy: Lạc Đức—Lạc Ba La 
Mật— Thể của Niết Bàn tịch diệt vĩnh an— 
Joy. 

3) Personality or Soul: Ngã Đức. 

4) Purity: Tịnh Đức Thể của Niết Bàn giải 

thoát khỏi mọi cấu nhiễm. 

The four virtues a good woman musft posse©ss 

in Confucian teaching—Bốn đức mà Đức 

Khổng Phu Tử đã chỉ giáo trong Khổng Học 

cho một người đàn bà: 

l1) Proper employment: Công. 

2) Proper demeanor: Dung. 

3) Proper speech: Ngôn. 

4) Proper behavior: Hạnh. 

Four noble qualities of the Buddha?s life: 

Thường Lạc Ngã Tịnh—The four paramitas of 

knowledge——Four noble qualities of the Buddhaˆs 

líe expounded ¡in the Nirrvana Sutra—Four 
transcendenrtal realities in nirvana (Eternity, Bliss, 

Personality or true self, Purity—Bốn phẩm chất 

của cuộc đời Đức Phật được giảng trong Kinh 

Niết Bàn. 

Four noble states: Tứ Phạm Trụ —Bốn chỗ trụ 

cao thượng. 

1) Unlimied Love: Vô Lượng Từ. 

2) Unlimited pity: Vô Lượng BI. 

3) Unlimited joy: Vô Lượng Hỷ. 

4)_ Unlimited indifference: Vô Lượng Xả. 

See Four immeasurable minds. 

Four Noble (Holy) Truths: Catvari-aryasatyani 

(skÒ— Tứ Diệu Đế—-Four Truths— The Four 

Noble Truths—The Four Philosophles. 

(D_ An overview of the Four Noble Truths—Tổng 
quan về Tứ Diệu Đế: A fundamental doctrine 
of Buddhism which clarifies the cause of 
sufering and the way to emancipation. 
Sakyamuni Buddha 1s said to have expounded 
the Four Noble Truths in the Deer Park In 
Sarnath during his first sermon after attaining 
Buddhahood. The Buddha organized these 
1deas Into the Fourfold Truth as follows: “LIfe 
consists enfirely of suffering; suffering has 
causes; the causes of suffering can be 
extinguished; and there exIsts a wWay to 
extinguish the cause.” Four Noble Truths are 


(B) 


] 
2) 
3) 
4) 
qI) 


Ù) 


2) 


a) 


1784 


four of the most fundamental Buddhist 
theorles. At the time of the Buddha, He 
always stressed that failing to comprehend 
and practice the Four Noble Truths have 
caused us to run on so long in the cycle of 
birth and death—Bốn chân lý nhiệm mầu 
trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có khổ 
và con đường giải thoát. Người ta nói Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu 
tiên về “Tứ Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, 
sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó 
Đức Phật đã trình bày: “Cuộc sống chứa đầy 
đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên 
nhân, nguyên nhân của những khổ đau nầy 
có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.” 
Tứ Diệu Đế là bốn trong những giáo lý căn 
bản nhất của giáo lý nhà Phật. Thời Đức Phật 
còn tại thế, Ngài luôn nhấn mạnh rằng không 
thông hiểu và thực hành Tứ Diệu Đế sẽ 
khiến chúng ta phải lăn trôi mãi trong vòng 
luân hồi sanh tử. 

Suffering: Khổ đế. 

Cause of suffering: Tập đế. 

Extinction of suffering: Diệt đế. 

The way of extinction of suffering: Đạo đế. 

A brief content of the Four Noble Truths— 
Tóm lược nội dung của Tứ Diệu Đế: 

The truth of suffering: Duhkha-satya (skÐ—— 
Khổ Đế—Sự thật về khổ—Suffering or the 
pan—AIl existence enfails suffering—AlI 
existence 1s characterized by suffering and 
does not bring satisfaction—Mọi hiện hữu 
đều có bản chất khổ chứ không mang lại toại 
nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già 
khổ, bịnh khổ, chết khổ, thương yêu mà phải 
xa lìa khổ, oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, 
cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ đeo theo ngũ 
uẩn như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, 
hình ảnh, hành động, trí thức) —See 
Suffering. 

The truth of accumulation: Samudhaya-satya 
(sk)—Tập Đế—Sự thật về căn nguyên của 
cái khổ. 

According to Buddhist tenets, craving or 
desire is the cause of suffering. lt creates 
dissension 1n the family and soclety that 
degenerates into war between races, nations, 
and groups of nations ¡in the world: Tập Đế là 


b) 


3) 


4) 


sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi 
khổ—Truth of the causes of suffering: Theo 
giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên nhân của 
đau khổ. Những dục vọng xấu xa nảy nở từ 
những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra 
ngoài xã hội, và nổ lớn thành chiến tranh 
giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia, hay 
giữa những phe nhóm của các quốc gia trên 
thế giới. 

The truth of the origin of suffering or causes 
of suffering, or 1ts location. All sufferings are 
caused by Ignorance, which gives rise tO 
craving and illusions (craving or ørasping the 
wrong things), cravng for le, for 
pleasure, for power, for wealth; the more he 
earns, the more he wanfs: Ngu si là nguyên 


1©. 


nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm cho 
chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, hễ ham 
sống tất ham vui sướng, ham quyên thế, ham 
tài sản, càng được càng ham). 

The truth of the cessation of suffering (Its 
cessation): Nirodha-satya (skQ—Diệt Đế— 
Chân lý diệt khổ—The truth of đissolution— 
Extinction of suffering—There 1s an end to 
suffering, and this state of no suffering 1s 
called Nirvana—Cứu cánh diệt khổ là Niết 
bàn tịnh tịch (nếu chịu hạ lòng tham xuống 
rồi bỏ nó đi, hay trục nó ra khỏi mình thì gọi 
là diệt). 

The truth of the PATH that leads to the 
cessaton of suffering (the way of cure): 
Marga-satya (skt)——Đạo Đế—The truth of the 
ripht way—The way of such extinctlon—To 
the Eightfold Noble Truths— 
Buddha taught: “Whoever accepts the four 
dogmas, and practises the Eighfold Noble 
Path will put an end to births and deaths— 
Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực 
hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: 
“Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu 
hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ 
và chấm dứt luân hồi sanh tử.” 


practice 


(HDThe Buddha”s teachings on the Four Noble 


Truths—Những lời Phật dạy về Tứ Diệu Đế: 
In a famous passage In the Majjhima Ñikaya 
of the Pali Canon, the Buddha likens his 
teaching to a raft. Suppose, he says, a traveler 
Sees a øreat expanse of water. The shore he 


1785 


stands on 1s dangerous and frightening, while 
the opposite shore offers safety, peace and 
tranquility. There is neither a bridge fo cross 
nor a ferry to carry him over, so he built a 
raft. Once on the other shore, what should he 
do? Drag the raft that had been useful to him 
and turn If into an impediment, or let go O It 
now that he Is safely across the water? The 
raft, the Buddha observes, 1s for crossing with, 
not clinging to, and the same 1s true of his 
teaching. It is neither an intellectual endeavor 
nor a creed, but merely something to be 
broupht ¡into being and cultivated. The 
Buddhas  teachng ¡1s  most  succinctly 
expressed In the Four Noble Truths, one of 
the most universally accepted formulations of 
Buddhism. These Truths proclaim “duhkha” 
and 1fs cessation, and reflect the content of 
the Buddha's enlightenment. According to 
tradition, he expounded them ¡n his first 
sermon delivered to his five former 
companions at the deer park near Sarnath. 
This sermon 1s called the “Setting in Motlon 
of the Wheel of Dharma,” and consfitutes one 
of the most basic teaching of Buddhism. The 
first Noble Truth 1s the Truth of Duhkha. The 
Buddha said that everything 1s “duhkha”: 
bínth, agpeing, sickness, death, parting, 
unfulfilled desires, decay, the sfate of all 
phenomena  constanly changing, any 
experIence, whether pleasurable or painful, 1s 
“duhkha” Duhkha 1s the condiion of 
universal Impermanence which 
everything. Even the “ÏI” or “Self” has no 
enduring quality, because 1n reality 1t 1s 
merely an cerror arising from false 
conceptualization. This doctrine of “no-self” 
1S One of three characteristics of all 
©existence, together with 
“duhkha” and impermanence. The second 
Noble Truth, the Truth of the Origin of 
“duhkha,” explains that “duhkha” arises from 
craving (Hterally “thrst; Pall, trishna): 
craving for sensual pleasure, for having more 
or for having less, for existence or for self- 
annrhilation. Such craving or greed 1s part of a 
cycle that 1s described as a twelve-linked 
chain of Dependent Origination: 1t arises from 


affects 


conditioned 


feeling, which 1n turn arises from sense- 
contact, which arises from the six senses, 
which arise from mind and form, which arise 
Ífom consciousness, which arises Írom 
formatlons, which arlse from Ignorance, 
which arises from suffering, which arises 
from bínth, which arises from becoming, 
which arises from srasping, which arises from 
craving, and thus round and round again. One 
of the most celebrated pñnciples of 
Buddhism, Dependent Origination underlies 
Karma, causality, change and free wIll, and 
the way in which all conditioned phenomena 
exIst. It is usually described as beginning with 
Ipnorance or confusion. The third Truth 1s the 
Noble Truth of the Cessation of Duhkha. This 
Truth asserts that there 1s an end to “duhkha”: 
supreme and final liberation is the “blowing 
ouf” of the fires of preed, hatred and delusion, 
that occurs when the cause of “duhkha” 1s 
removed. When Dependent Originatlon 1s 
fully understood and 1ts consequences drawn 
out, when the chain is broken and the craving 
that leads to endless births and deaths 1s 
abandoned, complete and final cessation of 
“duhkha” 1s achieved. The Buddha called the 
third Noble Truth “the Cessation.” 'This 1s not 
1dentical to nirvana. Nirvana 1s not an effect 
produced by a cause: 1ƒ it were, 1t would arIse 
dependently, and !f 1t arose dependently, 1t 
would not be able to offer a means of escape 
from the clutches of karma and rebirth. The 
fourth Noble Truth, the Truth of the Eightfold 
Noble Path, identifies the factors leading to 
the cessation of “duhkha”. These eight factors 
afiimm the three essential elements of 
Buddhist spiritual training, moral conduct, 
concenftration and wisdom. The Four Noble 
Truths are commonly explained by use of 
medical allegory. In the Eirst Noble Truth the 
human condiion 1s diagnosed as being 
“duhkha.” The Second Noble Truth cites 
craving as the cause of this malady.. The 
Third Noble Truth make a prognosis about the 
condition, proclaming that recoVery Is 
possIble. Finally, the Fourth Noble Truth, the 
Eighfold Noble Path to the Cessatlon of 
“duhkha,” is the medicine prescribed to 


1786 


restore the patlents health. It is also 
CusfOmary fO assOciate some sorf Of actIVIty 
with each of the four Truths. The first Truth 1s 
to be “fully comprehended.” The second 
needs to be eradicated : 1t requires thirst to be 
quenched. The third Truth is to be realized, to 
be made Into reality. And the fourth 1s to be 
cultivated, “to be broupht into being,” that 1s, 
to be kept and followed. The entire Buddhist 
Dharma can be seen as an elaboration of the 
Eour Noble Truths—Trong một đoạn kinh nổi 
tiếng của bộ Trung Bộ Kinh thuộc tạng kinh 
Pali, Đức Phật mô tả giáo pháp của Ngài 
giống như một chiếc bè. Ngài dạy, giả thử có 
một người lữ hành trông thấy một dòng sông 
rộng lớn. Trong khi đó bên bờ người ấy đang 
đứng thì nguy hiểm và ghê sợ, trong khi bờ 
bên kia thì an toàn, bình yên và vắng lặng. 
Không có cầu mà chẳng có phà để đưa người 
ấy sang sông, vì vậy người này làm một chiếc 
bè. Một khi đã qua được bến bờ bên kia, 
người này nên làm øì? Kéo theo chiếc bè, vật 
đã từng hữu dụng cho người ấy và bây giờ nó 
biến thành một trở ngại, hay bỏ nó đi sau khi 
người ấy đã sang bờ? Đức Phật bình phẩm, 
chiếc bè dùng để vượt sông, đừng bám víu 
vào nó, và giống như chân lý trong giáo pháp 
của Ngài. Nó không phải là một nỗ lực trí tuệ 
mà cũng không phải là một tín điều, nhưng 
chỉ là một điều gì đó được biến thành hiện 
thực và được trau đổi. Giáo pháp của Đức 
Phật được diễn tả rất ngắn gọn trong Tứ Diệu 
Đế, một trong những phương thức được chấp 
nhận rộng rãi nhất của tư tưởng Phật giáo. 
Những chân lý này công bố về “khổ” và sự 
chấm dứt khổ và phản ánh nội dung sự giác 
ngộ của Ngài. Theo truyền thống, Ngài trình 
bày những chân lý này trong bài pháp đầu 
tiên khi thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu 
cũ ở vườn Lộc Uyển gần thành Sarnath. Bài 
pháp này được gọi là “Chuyển Pháp Luân,” 
và nó đã cấu thành một trong những lời giáo 
huấn căn bản của đạo Phật. Chân lý thứ nhất 
là “Khổ Đế.” Đức Phật dạy rằng mọi vật đều 
khổ: sanh, lão, bệnh, tử, chia la, không thỏa 
mãn ước muốn, hủy hoại, trạng thái thay đổi 
liên tục của tất cả các hiện tượng, bất cứ cảm 
nhận nào, dù sung sướng hay đau khổ đều là 


“khổ.” Khổ là điều kiện vô thường của vũ trụ 
tác động trên vạn vật. Ngay cả “cái tôi” hoặc 
“bản ngã” cũng không có đặc tính vững bền, 
do bởi trên thực tế nó chỉ là một sai lầm khởi 
lên từ một khái niệm sai lầm mà thôi. Thuyết 
“Vô Ngã” này là một trong ba đặc tính của 
tất cả sự sống cùng với “khổ” là “vô thường.” 
Chân lý thứ hai là “Tập Đế,” giải thích rằng 
'khổ” phát sinh từ tham ái, tham muốn có 
nhiều hay có ít, tham muốn sinh tôn hay hoại 
diệt. Sự tham ái hoặc lòng tham như thế là 
một phần của chu kỳ được mô tả trong thập 
nhị nhân duyên: phát sinh từ thọ, lần lượt 
phát sinh từ xúc, từ lục căn, từ danh sắc, từ 
thức, từ ý hành, từ vô minh, từ khổ, từ sanh, 
hữu, thủ, và trở lại ái, cứ như thế mà xoay 
vòng liên tục trở lại. Một trong những định 
luật căn bản tự nhiên nổi tiếng trong đạo 
Phật. Lý Duyên Khởi hoặc Thập Nhị Nhân 
Duyên đặt nền móng cho Nghiệp, nhân quả, 
sự thay đổi và tự nguyện và tính cách mà ở 
đó tất cả những hiện tượng quy ước tổn tại. 
Nó thường được mô tả là sự khởi đầu với vô 
minh hoặc mê mờ. Chân lý thứ ba là “Diệt 
Đế.” Chân lý này khẳng định rằng có một sự 
chấm dứt 'khổ' hay sự giải thoát cuối cùng và 
tối cao là sự đập tắt lửa tham, sân và si, việc 
này xảy ra khi nhân của “khổ' bị loại trừ. Khi 
người ta hiểu rõ lý Duyên Khởi và những hậu 
quả của nó được mở lối, khi ấy chuỗi dây 
xích bị phá và tham ái dẫn đến vòng sinh tử 
luân hồi bất tận bị đoạn tận và sự diệt khổ đã 
hoàn tất. Đức Phật gọi chân lý thứ ba là “sự 
diệt tắt.” Sự kiện này không giống như Niết 
Bàn. Niết Bàn không phải là quả được tạo 
bởi nhân: nếu là Niết Bàn, nó tự phát sinh, và 
nếu nó đã tự sinh; nó không thể đưa ra một 
phương cách để vượt khỏi những sự bám chặt 
vào nghiệp và tái sinh. Chân lý thứ tư là 
“Đạo Đế,” xác định những yếu tố dẫn đến sự 
diệt khổ. Tám yếu tố này khẳng định ba 
thành phần căn bản của sự tu tập tâm linh 
Phật giáo: Giới, Định, và Huệ. Tứ Diệu Đế 
được giải thích bằng cách dùng một hình thức 
bóng bẩy mang tính y học. Trong đế thứ nhất, 
thân phận con người được chẩn đoán là khổ. 
Chân lý thứ hai trích dẫn tham ái, nhân của 
chứng bệnh này. Chân lý thứ ba tạo nên một 


1787 


triệu chứng tình trạng, chỉ ra rằng có thể hồi 
phục. Cuối cùng chân lý thứ tư, Bát Chánh 
Đạo đi đến sự diệt khổ là phương thuốc được 
kê toa để phục hồi sức khỏe bệnh nhân. Theo 
lệ thường, người ta cũng kết hợp hình thức 
hoạt động nào đó với từng chân lý một. Chân 
lý thứ nhất được “hiểu thông suốt.` Chân lý 
thứ hai được loại trừ tận gốc: nó đòi hỏi sự 
khao khát cần được dập tắt. Chân lý thứ ba là 
cần được chứng nghiệm, để biến thành thực 
tế. Và chân lý thứ tư cần được trau đồi, “được 
biến thành hiện thực,” nghĩa là cần được gìn 
giữ và tuân thủ. Toàn bộ Phật Pháp có thể 
được xem như là sự giải thích rộng rãi và tỉ 
mỉ từ Tứ Diệu Đế mà ra. 

(V)According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha°s Anclent Path,” in Buddhism, 
awakening from ignorance to full knowledge 
always Implies the comprehension of the Four 
Noble Truths. The Enlightened One 1s called 
the Buddha simply because he understood the 
Truths In their fullness. The whole of his first 
sermon 1s devoted to the formulation of these 
Truths; for they are the essence of the 
Buddha'”s teaching. “As the footprint of every 
creature that walks the earth can be confained 
in an elephant “s footprint, which 1s pre- 
eminent for size, so does the doctrine of the 
Four Noble Truths all skiful 
Dhamma, or the entire teaching of the 
Buddha. In the original Pali texts, specifically 
1n the điscourses, these Four Noble Truths are 
made clear in detail and in diverse ways. 
Without a clear idea of the Truths, one can 
not know what the Buddha taught for forty- 
five years. To the Buddha the entire teaching 
1s Just the understanding of Dukkha, the 
unsatisfactory nature of all phenomenal 
existence, and the understanding of the way 
out of this unsatisfactoriness. The entire 
teaching of the Buddha 1s nothing other than 
the application of this one principle. Thus, we 
clearly see that the Buddha discovered the 
Four Noble Truths, and the rest are logical 
developments and more detailed explanations 
of the Four Noble Truths. This ¡1s the typical 
teaching of the Buddhas of all ages. The 
supremacy of the Four Noble Truths In the 


embrace 


teaching of the Buddha 1s extremely clear 
from the message of the Simsapa Grove as 
from the message of the Deer Park——Theo 
Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” đối với đạo Phật, việc thức 
tỉnh từ Vô Minh đến Giác Ngộ luôn luôn hàm 
ý sự thấu triệt Tứ Thánh Đế. Bậc Giác Ngộ 
được gọi là Phật, chỉ vì Ngài đã thấu triệt Tứ 
Đế. Toàn bộ bài pháp đầu tiên của Đức Phật 
đành trọn vẹn để trình bày về Tứ Thánh Đế 
nầy; vì đó là cốt tủy của đạo Phật. Ví như 
dấu chân của các loài đi trên đất, có thể được 
chứa đựng trong dấu chân voi, được xem là 
lớn nhất về tầm cỡ, giáo lý Tứ Thánh Đế nầy 
cũng vậy, bao quát hết thảẩy mọi thiện pháp. 
Trong kinh điển Pali, đặc biệt là trong tạng 
kinh (Suttas), Tứ Đế nầy được diễn giải chi 
tiết bằng nhiều cách khác nhau. Không có 
một nhận thức rõ ràng về Tứ Đế, người ta 
khó có thể hiểu được Đức phật đã dạy những 
øì trong suốt 45 năm hoằng hóa. Đối với Đức 
phật thì toàn bộ lời dạy của Ngài chỉ nhằm để 
hiểu về Khổ, tính chất bất toại nguyện của 
mọi hiện hữu duyên sanh, và hiểu về con 
đường thoát khỏi tình trạng bất toại nguyện 
nầy. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật không gì 
khác hơn là sự ứng dụng một nguyên tắc nầy. 
Như vậy chúng ta thấy rõ Đức phật đã khám 
phá ra Tứ Đế, phần còn lại chỉ là sự khai 
triển có hệ thống và chỉ tiết hơn về Tứ Thánh 
Đế này. Có thể xem đây là giáo lý tiêu biểu 
của ba đời chư Phật. Tính chất ưu việt của Tứ 
Thánh Đế trong lời dạy của Đức Phật, được 
thể hiện rõ nét qua bức thông điệp của Ngài 
trong rừng Simsapa, cũng như từ bức thông 
điệp trong vườn Lộc Uyển. 

Four nutrimenfs: Bốn loại thực vật—According 

to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are four 

nutiments which act as song supporting 

conditions—Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu 

Pháp, có bốn loại thực vật hành xử như những trợ 

duyên: 

1) Edible food as nutriment sustains the physical 
body: Thực vật có thể ăn được. 

2) Contact sustains feeling: Xúc hay cảm thọ do 
năm giác quan. 


1788 


3) Mental voliion sustains rebirth ¡in the three 
realms of existence, because volilon 1s 
kamma and kamma generates rebirth: Tác ý. 

4) Consciousness sustains the compound of mind 

and body: Thức hay tái sanh. 

See Four kinds of food. 

Four objecfs on which memory or thought 

should always dwell: Tứ Niệm Xứ: 

l1) Contemplation of the impurity of the body: 
Quán thân bất tịnh. 

2) Contemplaton of all sensatons lead to 
suffering: Quán thọ thị khổ. 

3) Contemplation of mind 1s Inpermanent: Quán 
tâm vô thường. 

4 Contemplaton on there is no such thing as 
ego: Quán pháp vô ngã. 

Four objecfs that can be used to develop 

concentration: Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho 

Việc Tập Trung Tư Tưởng —According to The 

Gems of Buddhism Wisdom writen by Most 

Venerable Dhammananda, in Buddhist meditation 


+ 


there are forty objects of meditation that you can 
to develop concenftraton; however, he 
recommended the following four obJects—Theo 
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo của Hòa 
Thượng Dhammananda, trong Thiển Phật Giáo có 
bốn mươi đối tượng thích hợp mà bạn có thể phát 
triển tập trung; tuy nhiên, ngài đã để nghị bốn đối 
tượng sau đây. 
l1) The obJect must be neutral; 1f it evokes any 
strong feelings of lust, hate, etc., then you 
cannot calm your mind but will only make 1t 
restless and agitated: Đối tượng phải trung 
tính; nếu nó gợi lên bất cứ cảm nghĩ mạnh 


use 


mẽ về tham, sân, vân vân, bạn không thể làm 
tâm bình tĩnh mà còn bị bồn chồn và khích 
động. 
2) The obJect can be either Internal or external. 
An mternal Is Inside you. Examples of 
obJecfts breathing, loving- 
kindness, compassion, etc. An external object 
means an object that Is outside of you. 
Examples of external obJects are an Imaøe of 
the Buddha, a flower, a mountain, a circle of 
light, a circle of light, a candle flame, etfc.: 
Đối tượng có thể ở trong hay ở ngoài. Đối 
tượng ở trong là bên trong bạn. Thí dụ đối 
tượng ở trong như hơi thở, lòng từ ái, từ bi vân 


Internal are 


vân. Đối tượng bên ngoài có nghĩa là đối 
tượng ở bên ngoài bạn như hình Đức Phật, 
một đóa hoa, ngọn núi, vòng ánh sáng, một 
ngọn lửa của ngọn nến vân vân. 

3) The object must be pleasing and acceptable 
to the mind; !f the mind constantly reJects the 
object, the concentration will be weak: Đối 
tượng phải vừa ý, tâm có thể chấp nhận được; 
nếu tâm luôn bác bỏ đối tượng, sự tập trung 
sẽ bị yếu đi. 

4) Remember that the object that suifs you at 
one time may not be acceptable to the mind 
at another time. For example, affter an 
outburst Of anger, It 1s difficult to use loving- 
kindness as an object of your concentration. 
At such time, the emotlon of anger Itself 
might beter obJect of 
concentration: Nhớ rằng đối tượng có lúc 
thích hợp với bạn nhưng rất có thể không 
được tâm chấp nhận vào lúc khác. Thí dụ, sau 
một cơn thịnh nộ, rất khó khăn cho bạn sử 
dụng lòng từ ái như một đối tượng để tập 
trung. Vào những lúc như thế, cảm xúc nóng 
giận tự nó có thể dùng là đối tượng tốt để tập 
trung. 

Four objects of unfailing faith: Tứ Bất Hoại 

Tín—Bốn đức tin không hư hoại. 

1) Believe in Buddha: Tin Phật. 

2) Believe In the Dharma: Tìn Pháp. 

3) Believe In the Sangha: Tin Tăng. 

4) Believe in Moral precepts: Tin nơi Giới Luật 
Phật. 

Four obstrucfions of enlightenment: Tứ 

Ma—See Four major sources of distraction and 

delusion. 

Four “Ones”: Tứ Nhất—See Four kinds of 

unIty. 

Four open schools and three csoteric 

teachings: Tứ Giáo Tam Mật—Tứ Giáo Chân 

Ngôn Tam Mật—-The Tien-T”ais four open 

schools and the Shingon three esoteric 

teachings—Thiên Thai Tứ Giáo Chân Ngôn Tam 

Mật. 

(@) The T”ien T”ai four open schools: Thiên Thai 
Tứ Giáo—See Four teachinzs (B). 

(I) The Shingon three esoteric teachings— Chân 
Ngôn Tam Mật: 


S€TV€ aS a 


1789 


I) The Shingon esoteric teaching (special 
function) of the body: Chân Ngôn Thân Mật. 

2) The Shingon esoteric teaching (special 
function) of the mouth: Chân Ngôn Khẩu 
Mật. 

3) The Shingon esoteric teaching (special 
function) of the mind: Chân Ngôn Ý Mật. 
Four opfions from Yung-Ming Master: Kệ 
Tứ Liệu Giản Của Đại Sư Vĩnh Minh—See Four 

clarifications to make comparIsons. 

Four parajikas: Tứ Đọa—See Four grave sins. 

Four par(s of dharmas according tfo 

Dharmalaksana school Tứ Phần Pháp 

Tướng—See Four parts of function of cognition. 

Four parts of function of cognition: Tứ Phần 

Pháp Tướng—The Dharmalaksana school divides 

the function of cognition into four partsPháp 

Tướng Tông chia dụng của tâm vương và tâm sở 

của tám thức ra làm bốn phần: 

(A) 

l) Discriminating such phenomena: Tướng 
Phần—Cảnh sở hiện trong tâm (tướng mạo 
nổi lên khi tâm khởi)—Mental phenomena. 

2) Kiến Phần—Khả năng phân biệt cảnh sở 
hiện ra trong tâm hay tướng phần. 

3) The power that discriminates: Tự Chứng 
Phần— Lực tạo ra khả năng phân biệt. 

4) The proof or assurance of that power: Chứng 
Tự Chứng Phần—Bằng chứng hay sự bảo 
đảm cho lực tạo ra khả năng phân biệt cảnh 
SỞ trong tâm. 


1) Faith: Tín. 

2) Action: Hành. 

3) Liberty: Giải. 

4 Assurance or realization: Chứng. 

Four passions: Tứ Dục—See Four desires. 

Four patidesaniya (skt): Tứ Giới Hối Quá—See 

Patidesanniya. 

Four periods: Tứ Thế—Bốn thời. 

l1) Sacred period: The period of the Buddha”s 
earthly life, also known as the sacred period 
or the period of the saøge——Thời Đức Phật còn 


tạ thế, còn gọi là Thánh Thế—See 
Siddhartha. 


2) The perlod of Correct Law: Thời Chánh 
Pháp —See Correct dharma. 


3) The period of Semblance of the law: Thời 
Tượng Pháp—See saddharma-pratirupaka. 

4) The period of Decadence of the Law: Thời 
Mạt Pháp —See Degenerate Age of Dharma. 

Four periods of teaching: Thiên Thai Hóa 

Pháp Tứ Giáo. 

I1) The Tripitaka Teaching, or the Pitaka School 
was that of Hinayana: Tạng Giáo —Tạng 
Giáo Tiểu Thừa—See Tripitaka school. 

2) Interrelated Teaching, or Intermediate school, 
was the first stage of Mahayana, having in 1t 
elements of all the three vehicles (sravaka, 
pratyekabuddha, bodhisattva).  lfs 
developing doctrine linked 1t with Hinayana 
on the one hand and on the other hand with 
the two further developmenfs of the 
“separate” or “differentiated” Mahayana 
teaching, and perfect teaching: Thông Giáo—— 
Thông Giáo là giai đoạn phát triển đầu tiên 
của Phật Giáo Đại Thừa với đầy đủ Tam 
Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát). 
Giáo thuyết triển khai của Thông giáo nối 
liền Thông Giáo với Biệt Giáo và Viên Giáo. 

3) Differentated Teaching: Biệt Giáo—See 
Differentiated Teaching. 

4) Complete, Perfect, or Final Teaching: a name 
for the esoteric sect: Viên Giáo —Tên khác 
của Bí Mật giáo—See Complete teaching 
and Perfect teaching. 

Four perishes and four flourishes: Bốn pháp 

suy bốn pháp thịnh—When the Buddha died, four 

of the eight sala-trees surrounding him are said to 
have withered, while the other four continued in 
full leaf, a sign that a four doctrines were to perish 
and the other four were to flourish—Khi Đức 

Phật nhập diệt, bốn trong tám cây Ta La bị héo 

khô, còn bốn cây khác vẫn tươi, đây là dấu hiệu 

của bốn pháp bị hoại diệt, trong khi bốn pháp 
khác tiếp tục hưng thịnh—S§ee Tứ Khô Tứ Vinh. 

Four philosophies: Tứ Diệu Đế—. 

Four phrase classification of all phenomena: 

Tứ Cú Suy Kiểm—Dùng bốn câu để phân loại 

chư pháp. 

1) Self-caused: Tự Nhân. 

2) Caused by another: Tha Nhân. 

3) Caused by both, self and another: Cộng Nhân. 

4) Caused by neither: Vô Nhân. 


and 


1790 


Four places which men cannot conceal from 

the eye of impermanence: Sơn Hải Không 

Thị The four places which men cannot conceal 

from the eye of Impermanence ( a messenger of 

death)—Bốn nơi mà con người không thể tránh 

khỏi con mắt của vô thường hay sứ giả của tử 

thần. 

1) Mountain: Sơn (núi). 

2) Ocean: Hải (biển). 

3) Sky or Space: Không (không trung). 

4) Marketplace: Thị (nơi chợ búa). 

This phrase sums up a story of four brothers 

who tried to use their miraculous power fo 

escape death by hiding ¡in the mounftains, 

seas, sky, and market places. The one In the 

market place was the first to be reported as 

dead. It is so difficult to stay and cultivate In 

the market place: Từ trên đây tóm tắc câu 

chuyện về bốn anh em cố dùng phép thần 

thông để trốn chạy tử thần bằng cách trốn lên 

non, xuống biển, vào hư không, và lẫn lộn 

vào nơi chợ búa. Người nơi chợ búa được báo 

cáo là chết trước nhất. Thế mới biết tu chợ là 

khó. 

Four planes of existence (Abhidharma): 

Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu Bodhi thì 

có bốn cảnh giới sinh tổn: 

I)_ The woeful plane—Cảnh giới bất hạnh: 

a. _Hell: Địa ngục. 
The sphere of hungry ghosts: Ngạ quỷ. 

c. _ The animal kingdom: Cảnh thú. 

. The asuras: Cảnh A-tu-la. 

2) The sensuous blissful plane: Cảnh hữu phúc 

của dục giới. 

The Human Realm: Cảnh người. 

b. The Realm of the Four Great Kings: Cảnh 
Trời Tứ Thiên Vương. 

c. The Realm of the Thirty-three Gods: Cảnh 
Trời Ba Mươi Ba Tầng. 

d. The Realm ofthe Yama Gods: Cảnh Trời Dạ 
Ma. 

e. The Delightful Realm (Tusita): Cảnh Trời 
Đâu Suất. 

f The Realm of Gods who rejoice theIr own 
Creations: Cảnh Trời Hóa Lạc. 

g. The Realm of the Gods who lord over the 
Creations of Others: Cảnh Trời Tha Hóa Tự 
Tại. 


® 


3) The fine-material sphere plane: Cảnh sắc 
giới. 

(A) The Eirst Jhana plane: Cảnh Sơ Thiền: 

a. The Realm of Brahma”s 
Chúng Thiên. 

b. The Realm of Brahma”s Ministers: Phạm Phụ 
Thiên. 

c. The Maha Brahma Realm: Đại Phạm Thiên. 

The Second Jhana Plane: Cảnh Nhị Thiển: 

a. The Realm of Minor Lustre: Thiểu Quang 
Thiên. 

b. The Realm of Ininie Lustre: Vô Lượng 
Quang Thiên. 

c. The Realm of Radiant Lustre: Quang Âm 
Thiên. 

(C) The Third Jhana Plane: Cảnh Tam Thiển: 

a. The Realm of Minor Aura: Thiểu Tịnh Thiên. 

b. The Realm of Infinie Aura: Vô Lượng Tịnh 
Thiên. 

c. The Realm of Steady Aura: Biến Tịnh Thiên. 

(D) The Fourth Jhana Plane: Cảnh Tứ Thiển: 

a. The Realm of Great Reward: Quảng Quả 
Thiên. 

b. The Realm of Non-perciplent beings: Vô 
Tưởng Thiên. 

c. The Pure Abodes: Tịnh Cư Thiên hay Phước 

Sanh Thiên. 

The Durable Realm: Vô Phiển Thiên. 

The Serene Realm: Vô Nhiệt Thiên. 

The Beautiful Realm: Thiện Hiện Thiên. 

The Clear-Sighted Realm: Thiện Kiến 

Thiên. 

The Highest Realm: Sắc Cứu Cánh Thiên. 

4) The immaterial-sphere plane: Cảnh vô sắc 
giới. 

a. _ The Realm of Infinite Space: Không Vô Biên 
XỨ. 

b. The Realm of Infinie Consciousness: Thức 
Vô Biên Xứ. 


Retnue: Phạm 


~< 


c. _ The Realm ofNothingness: Vô Sở Hữu Xứ. 

d. The Realm of neither-perception nor non- 
perception: Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 

Four phrase classiicafons of all 


phenomena: Tứ Cú Suy Kiểm—Dùng bốn câu 
để phân loại chư pháp. 

1) Self-caused: Tự Nhân. 

2) Caused by another: Tha Nhân. 


3) 


4) 


1791 


Caused by both (self and another): Cộng 
Nhân. 
Caused by neither: Vô Nhân. 


Four pleasant pracfices: Tứ An Lạc Hành— 
According to The Lotus Sutra, there are four 
means of attaining to a happy contentmernt. In that 
sutra, the Buddha teaches us how to behave, to to 
speak, what kind of mental attitude to maintain, 
and how to endeavor to realize our Ideal—Theo 
Kinh Pháp Hoa, có bốn an lạc hạnh hay bốn 
phương cách để đạt được hạnh phúc. Trong kinh 
này, Đức Phật dạy chúng ta phải đối xử như thế 
nào, phải nói năng làm sao, phải giữ thái độ của 
tâm thức và nỗ lực thực hiện lý tưởng của chúng 
ta như thế nào: 


l) 


Pleasant practice of the body—Thân An Lạc 
Hành: To attainn a happy contentment by 
proper direction of the deeds of the body. The 
Buddha taught the pleasant practice of the 
body by dividing 1 immtO two parfs, a 
Bodhisattva's spheres of action and of 
intimacy—An lạc bằng những thiện nghiệp 
của thân. Đức Phật dạy hạnh an lạc về thân 
bằng cách chia hạnh này ra làm hai phần, 
phạm vi hành sử (hoạt động) và phạm vi thân 
cần (gần gũi) của một vị Bồ Tát. 

A Bodhisattva's sphere of action means his 
fundamental attitude as the basis of his 
personal behavior. A Bodhisattva 1s patient, 
gentle, and agreeable, and 1s neither hasty 
nor overbearineg, his mind 1s  always 
unperturbed. nlike ordinary people, he 1s 
not conceited or boastful about his own good 
works. He must see all things In thetr reality. 
He never take a partial view of things. He 
toward all people with the 
compassion and never making show O0 it— 
Phạm vị hành xử của một vị Bồ Tát là thái độ 
căn bản của vị ấy, đây là nền tảng của sự ứng 
xử riêng của vị ấy. Một vị Bồ Tát phải luôn 
kiên nhẫn, tử tế, nhu hòa, không nóng nảy; 
không hách dịch, không như người bình 
thường, vị ấy không kiêu mạn hay khoe 
khoang về những việc tốt của riêng mình, vị 
ấy phải nhìn thấy đúng như thật tính của tất 
cả các sự vật. Vị ấy không bao giờ có cái 
nhìn phiến diện về các sự vật. Vị ấy hành sử 


acts same 


b) 


1) 


¡0 


ii) 


1V) 


v) 


với lòng từ bi với tất cả mọi người mà không 
bao giờ tỏ lộ, nghĩa là không phân biệt. 

A Bodhisattvaˆs sphere of Inttmacy——Phạm vi 
gần gũi của một vị Bồ Tát: The Buddha 
teaches a Bodhisattva”s sphere of Intimacy by 
dividing it into ten areas—Đức Phật dạy về 
phạm vi gần gũi của một vị Bồ Tát bằng cách 
chia phạm vi này ra làm 10 phần: 

A Bodhisattva 1s not Iinimate with men of 
high position and influence in order to gain 
some benefit, nor does he compromise his 
preaching of the Law to them through 
excessive familiarity with them: Một vị Bồ 
Tát không gần gũi với những người có chức 
vị cao hay có uy thế nhằm đạt lợi dưỡng, 
cũng không chịu giảng pháp cho họ bằng sự 
thân mật thái quá với họ. 

A Bodhisattva Is not intimate with heretics, 
composers of worldly literature or poefry, nor 
with those who chase for worldly life, nor 
with those who don't care about life. Thus, a 
Bodhisattva must always be on the “Middle 
Way,” not adversely affected by the Impurity 
of the above mentioned people: Một vị Bồ 
Tát không gần gũi các ngoại đạo, các nhà 
làm thơ văn thế tục, không gần gũi với những 
người chỉ biết chạy theo thế tục hay những 
người chán bỏ thế tục. Do đó mà vị Bổ Tát 
luôn đi trên “Trung Đạo” chứ không bị ảnh 
hưởng bất tịnh của các hạng người vừa kể. 

A Bodhisattva does not resort to brutal sports, 
such as boxing and wrestling, nor the varIous 
Juggling performances of dancers and others: 
Một vị Bồ Tát không tham dự vào các môn 
thể thao hung bạo như quyền anh hay đô vật, 
hay những cuộc trình diễn múa men của các 
vũ công hay của những người khác. 

A Bodhisatva does not consort personally 
with those who kill creatures to make a living, 
such as butchers, fishermen, and hunters, and 
does not develop a callous attitude toward 
engaging in cruel conduct: Một vị Bồ Tát 
không lui tới thân cận với những người làm 
nghề sát sanh, như người bán thịt, đánh cá, 
thợ săn, và vị ấy không bày tỏ thái độ dửng 
dưng đối với việc làm ác. 

A Bodhisattva does not consort with monks 
and nuns who seek peace and happiness for 


vi) 


1792 


themselves and dont care about other 
people, and who satisíy with ther own 
personal isolaton from earthly existence. 
Moreover, he does not become Infected by 
their selfish ideas, nor develop a tendency to 
compromise with them In listening to the laws 
preached by them. If they come to him to 
hear the Law, he takes the opportunity to 
preach it, expect nothing ¡n return: Một vị Bồ 
Tát không thân cận gần gũi với chư Tăng Ni 
chỉ biết tìm cầu an lạc và hạnh phúc cho 
riêng mình, còn thì không lo gì cho ai, va 
những người bằng lòng với cuộc sống tách 
biệt với thế tục. Hơn nữa, vị ấy không bị tiêm 
nhiễm bởi những ý tưởng ích kỷ, cũng không 
chịu nghe pháp mà họ giảng. Nếu họ có tới 
nghe pháp của mình thì mình phải nắm lấy cơ 
hội mà thuyết giảng, nhưng không mong cầu 
bất cứ điều gì nơi họ. 

When he preaches the Law to women, he 
does not display an appearance capable of 
arousing passionate thoughts, and he 
maintains a correct menfal attitude with great 
strictness: Khi giảng pháp cho phụ nữ, vị ấy 
không để lộ vẻ bên ngoài có thể gây ý tưởng 
đam mê, và vị ấy luôn giữ một tâm lý đứng 
đắn và một thái độ nghiêm túc. 


vi) He does not become friendly with any 


hermaphrodite. This means that he needs to 
take a very prudent attitude when he teaches 
such a deformed person: Vị ấy không thân 
cận với một người lưỡng tính. Nghĩa là vị ấy 
phải cẩn trọng khi thuyết giảng cho một 
người lưỡng tính như thế. 


vi) He does not enter the homes of others alone. 


1X) 


If for some reason he must do so, then he 
thinks single-mindedly of the Buddha. This 1s 
the Buddhas admonition to the Bodhisattva 
to go everywhere together with the Buddha: 
Vị ấy không vào nhà người khác một mình. 
Nếu vì bất cứ lý do gì mà phải làm như vậy, 
vị ấy chỉ chú tâm nghĩ nhớ tới Đức Phật. Đây 
là lời khuyên dạy của Đức Phật cho vị Bồ Tát 
khi vị này đi mọi nơi cùng với Đức Phật. 

If he preaches teh Law to lay women, he does 
not display his teeth in smile nor let his breast 
be seen: Khi giảng pháp cho phụ nữ, không 


X) 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


3) 


a) 


b) 


nên để lộ răng khi cười, cũng không nên để 
lộ ngực mình ra. 

He takes no pleasure 1n keeping young pupIls 
and children by his side. On the contrary, the 
Buddha admonishes the Bodhisattva ever to 
prefer meditation and seclusion and also to 
culdvate and control his mind: Vị ấy không 
thích giữ các vị sa-di và trẻ em bên cạnh 
mình. Ngược lại, Đức Phật khuyên vị ấy nên 
ưa thích thiền định, độc cư, học tập và kiểm 
soát tâm mình. 

Pleasant practice of the mouth—Khẩu An 
Lạc Hành: To attain a happy contentment by 
the words of the mouth—An lạc bằng những 
thiện nghiệp của khẩu. 

A Bodhisattva takes no pleasure In telling of 
the errors of other people or of the sutras: 
Một vị Bồ Tát không ưa thích kể những sai 
lầm của người khác hay của các kinh. 

A Bodhisatva does not despise other 
preachers: Một vị Bồ Tát không khinh thường 
những người thuyết giẳng khác. 

He does not speak of the good and evil, the 
merifs and demerits of other people, nor does 
he single out Sravakas by name and broadcast 
their errors and sins: Vị ấy không nói cái tốt, 
cái xấu hay ưu khuyết điểm của người khác, 
không nêu tên các Thanh văn và không nêu 
truyền những sai lầm và tội lỗi của họ. 

He does not praise virtues and does not beget 
a Jealous mind: VỊ ấy không ca ngợi đức hạnh 
của họ và không sanh lòng ghen ty. 

He always maintains a cheerful and open 
mind. If someone asks difficult questions, he 
does not answer If he does not know the 
answer: Vị ấy luôn giữ tâm hoan hỷ và mở 
rộng. Khi có ai đặt câu hỏi khó, vị ấy không 
bao giờ nói những điều mà mình không biết. 
Pleasant practice of the mind—Ý An Lạc 
Hành: To attain a happy contentment by the 
thoughts of the mind—An lạc bằng những 
thiện nghiệp của ý. 

He does not harbor an envious or deceifful 
mind: Vị ấy không nuôi dưỡng lòng đố ky, 
lừa dối. 

He does not slight or abuse other learners of 
the Buddha's teachings, even If they are 
beginners, nor does he seek out therr 


1793 


excesses and shortcomings: Vị ấy không 
khinh thường hay nhục mạ những người học 
đạo khác, dù những người này là những người 
sơ cơ, vị ấy cũng không vạch ra những dư 
thừa hay thiếu sót của họ. 

c) Ifthere are people who seek the Bodhisattva- 
way, he does not distress them, causing them 
to feel doubt and regret, nor does he say 
discouraging things to them: Nếu có ai tìm 
cầu Bồ Tát đạo, vị ấy không làm cho họ chán 
nắn khi khiến họ nghi ngờ hay nuối tiếc; vị 
ấy cũng không nói những điều làm họ nhụt 
chí. 

d)_ He should not indulge in discussions about the 
laws or engage In dispute but should devote 
himself to discussion of the practice fo save 
all living beings: Vị ấy không ưa thích bàn 
luận về các pháp hoặc tranh cãi mà nên nỗ 
lực bàn về phương cách tu tập để cứu độ tất 
cả chúng sanh. 

e) He should think of saving all living beings 
from ther sufferings througph his great 
compassion: Vị ấy nên nghĩ đến việc cứu độ 
tất cả chúng sanh khỏi các khổ đau bằng lòng 
đại từ bi của mình. 

_ He should think of the Buddhas as benevolent 
fathers: Vị ấy nên nghĩ đến chư Phật như 
tưởng nghĩ đến đấng từ phụ. 

ø) He should think of the Bodhisattvas as his 
great teachers: Vị ấy nên nghĩ đến những vị 
Bồ Tát như những bậc thầy vĩ đại của mình. 

h) He should preach the Law equally to all 
living beings: Vị ấy nên giảng pháp đồng đều 
cho tất cả chúng sanh. 

4) Pleasant practice of the vow—Thệ Nguyện 
An Lạc Hành: To attain a happy contentment 
by the will to preach all sutras. In the Dharma 
ending age, Bodhisattvas should beget a spIrit 
of great charity toward both laypeople and 
monks who are not yet Bodhisattvas with a 
spirit of great compassion—An lạc bằng cách 
giảng dạy kinh pháp. Vào thời mạt pháp, chư 
Bồ Tát nên phát sinh một tinh thần từ thiện 
lớn lao với những người chưa là Bồ Tát. 

Four pleasure grounds: Tứ Uyển—Tứ Viên— 

The pleasure grounds outside of Sudarsana, the 

heavenly city of Indra—Bốn nơi vui thú bên ngoài 


Thiện Kiến Thành, thành phố của cõi trời Đế 

Thích. 

l) The park of the East: 
Caitrarathavana (sk)—Chúng Xa Uyển ở về 
phương Đông. 

2) The war park, im the South: Parusakavana 
(sk)—Thô Ác Uyển ở về phương Nam. 

3) The park where all desires are fulfilled, in the 
West: Misrakavana (skt—Tạp Lâm Uyển ở 
về phương Tây. 

4) The park of all delipht, ¡in the North: 
Nandanavana (sk)—Hỷ Lâm Uyển ở về 
phương Bắc. 

Four poỉnfs of view of the world: Tứ Nhân 

Quán Thế——The world from four points of view—— 

Bốn hạng người quán sát về thế gian hay bốn 

cách nhìn về nhân thế: 

1) Men thoughtlessly view the world as pleasure 
place to live: Phàm phu hưởng thụ vô tâm 
chẳng chút giác tri. 

2) Sravakas and pratyeka-buddhas uneasily 
view the world as a burning house: Thanh văn 
Duyên giác nhìn thế gian khó chịu như nhìn 
căn nhà lửa đang rực cháy. 

3) Bodhisatvas view the world as an empty 
flower: Bồ Tát nhìn thế gian là không như 
một đóa hoa trống rỗng hay hoa không. 

4) Buddhas view the world as mind (all things 
being for or of intelligent mind): Giác tâm tức 
Phật (chư Phật quan sát thấy tam giới chỉ là 
tâm). 

Four poisonous outfflows: Tứ Hữu Lậu—See 

Four principal poisonous outflows. 

Four poisonous snakes: Tứ Độc Xà —Four 

poIsonous snakes In a basket which imply the four 

elements In a body (of which a man 1s formed)— 

Bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong 

thân thể (tạo nên thân thể con người): 

1) Earth: Đất. 

2) Water: Nước. 

3) Fire: Lửa. 

4) Air: GIó. 

Four powers: Tứ lực. 

(A) According to the Sangiti Sutta, there are four 
powers—Theo Kính Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn lực: 

I)  Energy: Tinh tấn lực. 

2) Mindfulness: Niệm lực. 


charilots In 


3) 
4 
(B 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


( 


]) 


2) 


3) 


â) 


) 


~< 


1794 


Concentration: Định lực. 

Wisdom: Tuệ lực. 

Bốn loại lực giúp ta đạt được giác ngộ—Four 
powers for attaining enliphtenment: 
Independent personal power: Tự lực—Tự 
mình tinh tấn dũng mãnh phát tâm Bồ Đề. 
Power derived from others: Tha lực—Do lực 
giáo giới của người khác tác động vào nên 
phát tâm Bồ Đề. 

Power of past good karma: Nhân Lực—Nhờ 
thiện nghiệp lực từ quá khứ mà đời nay phát 
tâm Bồ Đề. 

Power arising from environmenf: Phương 
Tiện Lực—Do lực từ hoàn cảnh bên ngoài 
hay từ những phương tiện thiện xảo mà phát 
tâm Bồ Đề. 

In “In This Very Life,” Zen master Sayadaw 
U Pandita confirmed that there are four 
powers which motivate successful practlce— 
Trong quyển “Ngay Trong Kiếp Này,” Thiển 
sư Sayadaw U Pandita đã khẳng định có 4 lực 
giúp thiển tập được thành công. 

Willingness: Chanda (p)—Lòng tự nguyện—— 
In practice as much as in worldly endeavors, 
willingness serves as a locomotive to pull the 
whole train—Trong việc tu tập thiển cũng 
như những công việc ngoài đời, lòng tự 
nguyện phục vụ chúng ta như một đầu máy 
kéo toàn bộ các toa xe lửa. 

Energy: Viriya (p)—Năng lượng —Energy 
serves as fuel to operate the locomotive— 
Năng lượng cũng giống như nhiên liệu làm 
chạy đầu máy. 

Strength of the mind: Sức mạnh của tâm— 
Willineness and energy will provide the mind 
with necessary strenegth to travel on the path 
toward purificaton—Lòng tự nguyện và năng 
lượng cung cấp cho tâm sức mạnh cần thiết 
để hành trình trên con đường đi đến thanh 
tịnh. 

Wisdom: Trí tuỆệ—A vigorous and strong- 
minded person is quite sure of accomplishing 
whatever he or she desires. Willingness, 
energy, and strength of the mind motivate 
successful practice and bloom flower of 
wisdom. And wisdom ïn turn unfolds the way 
to purification and Nirvana—Người có nỗ lực 
và tâm kiên định ắt hẳn sẽ hoàn thành những 


gì mình mong muốn. Lồng tự nguyện, năng 
lượng, và sức mạnh của tâm làm cho việc 
thiếp tập có kết quả và làm nở hoa trí tuệ. 
Rồi đến phiên trí tuệ mở ra con đường đi đến 
thanh tịnh và cuối cùng là Niết Bàn. 
Four powers for affaining enlightenment: 
Tứ Lực—Bốn Động Lực Giác Ngộ. 


(A) 

l) Independent personal power: Tự lực. 

2) Power derived from others: Tha lực. 

3) Power of good past karma: Nghiệp lực tiền 
kiếp. 

4) Power arising from environment: Ngoại lực. 

(B) According to the Sangiti Sutta, there are four 
powers—Theo Kính Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn lực: 

1) Energy: Tinh tấn lực. 

2) Mindfulness: Niệm lực. 

3) Concentration: Định lực. 

4) Wisdom: Tuệ lực. 

(C) Four  other powers for affaining 
enlightenment—Bốn loại lực khác giúp ta đạt 
được giác ngộ: 

l) Independent personal power: Tự lực—Tự 
mình tỉnh tấn dũng mãnh phát tâm Bồ Đề. 

2) Power derived from others: Tha lực—Do lực 
giáo giới của người khác tác động vào nên 
phát tâm Bồ Đề. 

3) Power of past good karma: Nhân Lực—Nhờ 
thiện nghiệp lực từ quá khứ mà đời nay phát 
tâm Bồ Đề. 

4) Power arising from envionment: Phương 


Tiện Lực—Do lực từ hoàn cảnh bên ngoài 

hay từ những phương tiện thiện xảo mà phát 

tâm Bồ Đề. 
Four pracfices of Buddha Recitation: Tứ 
Hạnh Niệm Phật—Sentient beings usually differ 
1n preferences and Innate capacitiles. Therefore, 
although they may engaøge In the common practice 
of Buddha Recitation, they are bound to differ 
somewhat in their practice. For this reason, 
ancient masters have summarized four types of 
practce: Zen-Pure Land; Sutra Recitation-Pure 
Land; Esotericism-Pure Land; Exclusive Pure 
Land Practice. In China, the Pure Land Patriarch 
Shan-Tao taught diligent Buddha 
alone, which 1s desipned to help those of limited 
or moderate capacities and belng to the exclusive 


Recitation 


1795 


Pure Land practice. While Master Yung-Ming”s 
method, totalling of 108 In all, aims specifically to 
encourase those of the hiphest capacity, and 
belongs to the Perfect Practice—Sở thích và căn 
túc của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên 
tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì không 
khỏi có sự khác biệt nhau. Vì thế, trên đường 

Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia thành bốn 

hạnh là Thiển Tịnh, Giáo Tịnh, Mật Tịnh và 

Thuần Tịnh. Bên Trung quốc, Hòa Thượng Thiện 

Đạo chỉ dạy chuyên tu niệm Phật để tiếp dẫn 

hàng trung và hạ căn. Đây là lối dạy về chuyên tu 

niệm Phật. Trong khi, Vĩnh Minh Thiển Sư, ngoài 
việc niệm mười muôn câu niệm Phật, còn tu các 
hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Lối nầy dùng để 
khuyến tấn các bậc thượng thượng căn, thuộc về 

“Viên Tu.” 

l) The first category of cultivators comprises 
those who engage primarly ¡in Buddha 
Recifation but practice Zen as well. They are 
said to practice Zen-Pure Land, also called 
dual practice of Zen and Pure Land. Here, 
rebrrth in the Pure Land 1s the principal goal, 
while seeing the True Nature and becoming 
enliphtened to the Way 1s a secondary matfter 
which depends on the Individual practitloner”s 
good roots and conditions: Những vị niệm 
Phật làm chánh, tham thiển làm phụ. thuộc 
về hạnh Thiền Tịnh. Đây cũng là lối thiển 
tịnh song tu, nhưng lại lấy sự vãng sanh Tịnh 
Độ làm yếu điểm chung cuộc, còn việc thấy 
tánh ngộ đạo chỉ thuộc phần tùy duyên. 

2) The second category comprises those whose 
main practice 1s Buddha Recitation with Sutra 
Recifation as an ancillary practice. They are 
said to practice Sutra Recitation-Pure Land. 
As for the sutras chanted, some prefer the 
Diamond Sutra or the Amitabha Sutra, while 
others prefer the Avatamsaka Sutra or Lotus 
Sutra, or else individual chapters, such as the 
“Avalokitesvara Chapter” in the Lotus Sutra 
(chaper 25), or the Chapter 
Samantabhadra's Practices and Vows ¡n the 
Avatamsaka Sutra (chapter 40): Những vị lấy 
niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi 
là Giáo Tịnh. Về phần kinh giáo, có người 
thích tụng kinh Kim Cang hay DI Đà; có vị 
thích tụng Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc 


on 


phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
chẳng hạn. 

3) The third category 1s composed of those who 
engage In Buddha Recitation as their priImary 
practice and Mantra Recitation as an ancillary 
one. They follow the practice of Esotericism- 
Pure Land. The mantras vary with the 
practiioner and include such dharani as the 
Great Compassion Mantra, the Thousand- 
Armed Avalokitesvara Dharanl, the Rebirth 
Dharani, etc.: Những vị lấy niệm Phật làm 
chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về Mật Tịnh. 
Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng 
mỗi môn đà la ni như Đại Bi, Chuẩn Đề, 
Vãng sanh, Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù 
Ngũ Thanh thần chú, Lục Tự Đại Minh chân 
ngôn, hoặc các đà la ni khác. 

4) The fourth category of culfIvators comprises 

who practice Buddha 
diligently and exclusively without cultivating 
other methods. Within this group, those of 
hịph capaclles pracice the sixteen 
Meditations as taught in the Meditation Suta, 
while the great majority only practice oral 
recifation of the Buddha's name: Những vị chỉ 
chuyên niệm Phật, không xen tạp môn nào 
khác, thuộc về các hành giả tu hạnh Thuần 
Tịnh. Trong đây các vị căn cơ cao thì theo 
Thập Lục Quán, còn đại đa số chỉ chuyên về 
hạnh trì danh. 

Four Prajnas or wisdoms: Tứ Trí—See 

Eighty-one divisions in the Maha-Prajna-Paramita 

Sutra. 

Four Predominants: Bốn yếu tố Ưu thế (tăng 

thượng)—According to Bhikkhu Bodhi ¡n 

Abhidhamma, there are four predominants which 

dominate conascent sfates In undertaking and 

accomplishing difficult or important tasks—Theo 

Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có bốn yếu 

tố Ưu thế hay Tăng thượng dùng để chế ngự 

những trạng thái đối nghịch hay thành tựu những 
việc khó hay quan trọng: 

I1) Predominance of desire: Dục hay ý muốn 
làm. 

2) Predominance of enersy: Tấn hay sự cố gắng. 

3) Predominance of consciousness: Tâm hay tư 
tưởng. 


those Recitation 


1796 


4) Predominance of Investigation: Trí hay trí 
thức. 

Four previous generations: Bốn thế hệ trước 
gồm tổ bốn đời, tổ ba đời, ông nội và cha (tính từ 
cha quá vãng là khảo cha, tổ nội, tằng tổ hay tổ 
ba đời, cao tổ hay ông cố nội)—Father, grand- 
father, great grand-father, great great grand- 
father. 

Four prime months of the year: Tứ Vu 

Nguyệt—The four senior or prime months of the 

year, the first of each season—Bốn tháng chính 

trong năm. 

l1) The first month of the year: Tháng giêng. 

2) The fourth month of the year: Tháng tư. 

3) The seventh month of the year: Tháng bảy. 

4) The tenth month of the year: Tháng mười. 

Four principal poisonous outflows: Tứ Hữu 

Lậu. 

1) Lust: Kama (skÙ—Dục Lậu —Sự ham muốn. 

2) Clinging to life: Bhava (sk—Hữu Lậu—Sự 
bám víu lấy đời sống. 

3) Ordinary speculation: Drishi (skÙ—Kiến 
Lậu Kiến giải phàm phu. 

4) Ignorance: Avidya (skÐ——Vô Minh Lậu. 

**  See Asrava. 

Four principal uses of conditional 

causafion: Tứ Duyên Sanh—Tứ Duyên Khởi— 

According to the doctrine of the Hua-Yen sect, 

there are four pricipal uses of conditional 

causation—Theo giáo thuyết tông Hoa Nghiêm, 
có bốn loại duyên khởi: 

l) The conditional causation of the Hinayana, 
1e. under the 
condiions of reincarnaton arise: Nghiệp 
Cảm Duyên Khởi—Giáo lý duyên khởi của 
Tiểu Thừa, dưới ảnh hưởng của nghiệp điểu 
kiện tái sanh nẩy sanh. 

2) The doctrine of the conditional causation of 
the Mahayana, that all things arise from the 
Alaya or fundamental store: Lại Da Duyên 
Khởi—Thủy giáo của Đại Thừa, tất cả vạn sự 
vạn vật đều khởi lên từ A Lại Da Thức hay 
Tàng Thức. 

3) The doctrine of conditional causation of the 
advancing Mahayana, that all things arise 
from the Tathagata-Garbha or Bhutatathata: 
Như Lai Tạng Duyên Khởi hay Chân Như 


inluence of  karma the 


Duyên Khởi —Chung Giáo của Đại Thừa, tất 
cả vạn sự vạn vật đều khởi lên từ Như Lai 
Tạng hay chân như. 

4) The doctrine of condiional causation of 
Complete Mahayana, in which one 1s all and 
all are one, each being a universal cause: 
Pháp Giới Duyên Khởi—Viên Giáo (trừ Đốn 
Giáo vì loại nầy theo tông chỉ 'vô tướng ly 
ngôn”), trong đó một là tất cả, tất cả là một. 

Four Dro0per lines of exerfion: 

Samvaprahana—Tứ chánh cần—See Four right 

efforts. 

Four Pure Lands: Tứ Độ—See Four Buddha- 

realms. 

Four purificafions of offerings: Dakkhina- 

visuddhyo (p)—Tứ Sự Cúng Dường Thanh 

Tịnh —According to the Sangiti Sutta In the Long 

of the Buddha, 

purificatons of offerings—Theo Kính Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự cúng 

dường thanh tịnh: 

l1) There Is the offering purified by the giver, but 
not by the recipient: Có sự cúng dường, người 
cúng dường thanh tịnh, nhưng người nhận 
cúng dường lại không thanh tịnh. 

2) There Is an offering purified by the recIpient, 
but not by the giver: Có sự cúng dường, người 
nhận cúng dường thanh tịnh, nhưng người 
cúng dường lại không thanh tịnh. 

3) There Is an offering not purified by both the 
giver and the recipient: Có sự cúng dường, cả 
người cúng dường và người nhận cúng dường 
đều không thanh tịnh. 

4) There is an offering purified by both the g1ver 
and the recipient: Có sự cúng dường, cả người 
cúng dường và người nhận đều thanh tịnh. 

Four purposes of the Buddha”s appearing: 

Tứ Phật Tri Kiến —According to the Lotus Sutra, 

purposes of the Buddha's 

appearing, that the Buddha's knowledge might 
be—Theo Kinh Pháp Hoa, có bốn Tri Kiến Phật: 

I) Revealed: Khai —Opening the knowledge 
and vision of the Buddha——Khai Phật tri kiến. 

2) Proclaimed: Thị —Demonstrating the 
knowledge and vision of the Buddha—Thị 
Phật tri kiến. 


Discourses there are four 


there are four 


1797 


3) Understood: Ngộ -Awakenng to the 
knowledge and vision of the Buddha—Giác 
ngộ Phật tri kiến. 

4) Entered: Nhập—Entering Iinto the knowledge 
and vision of the Buddha—Nhập Phật tri 
kiến. 

Four realizations in Buddha Recitation: Tứ 

Đoạt Niệm Phật —See Buddha Recitation and the 

Four Realizations. 

Four realms: Bốn Quốc Độ. 

1) Realms where all classes dwell (men, devas, 
Buddhas, disciples, nondisciples, the impure 
and the pure): Phàm Thánh đồng cư quốc độ. 

2) Temporary realms where the occupants have 
got rid of evils, but still have to be reborn: 
Phương tiện hữu dư quốc độ. 

3) Realms of permanent rewards and freedom 
for those who have attained bodhisattva rank: 
Thực báo vô chướng ngại quốc độ. 

4) Realms of eternal rest and light of eternal 
spirit: The abode of Buddhas—Thường tịch 
quang quốc độ. 

Four realms in the Pure Land: Bốn Cõi Tịnh 

Độ ——According to the Pure Land and T”ien-T°aI 

schools, there are four realms in the Pure Land—— 

Theo các tông Tịnh Độ và Thiên Thai, cõi Tịnh 

Độ của Đức Phật A Di Đà có bốn cõi. 

I) The Land of Common Residence of Beings 
and Saints, or the land where all beings, sainfs 
and Ordinary Beings of the six lower worlds, 
dwell together (hells, hungry ghosts, animals, 
asuras, men, devas, Bodhisattvas, abd 
Buddhas)—Phàm Thánh Đông Cư Độ: Nơi 
tất cả chúng sanh, từ Thánh đến phàm trong 
sáu đường, cùng cư ngụ (từ địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, a tu la, nhơn, Thiên, Bồ Tát, 
Phật): 

a) Common Residence Pure Land: Đồng Cư 
Tịnh Độ. 

b) _ Common Residence Impure Land: Đồng Cư 
Uế Độ. 

2) The Land of Expediency, inhabited by Arhats 
and lesser Bodhisattvas: Phương Tiện Tịnh 
Độ—Nữi cư ngụ của các bậc A La Hán và Bồ 
Tát cấp thấp. 

3) The Land of Reward, inhabited by the highest 
Bodhisattvas: Thực Báo Tịnh Độ ——Nơi cư 
ngụ của các bậc Bồ Tát ở cấp cao. 


4) The Land of Eternally Quiescent Lipht, In 
which the Buddhas dwell: Thường Tịch 
Quang Tịnh Độ—Nơi cư ngụ của chư Phật. 

Four reasons for a Buddha”s appearing in 
the world: Bốn lý do Phật thị hiện nơi cõi Ta Bà 
(Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, Đức Phật đã 
dạy: “Này ông Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chư 
Phật Thế Tôn vì đại sự nhân duyên mà xuất hiện 
ở đời. Chư Phật Thế Tôn muốn chúng sanh giác 
ngộ tri kiến Phật, khiến họ được thanh tịnh, nên 
đã xuất hiện ở đời. Vì muốn chúng sanh thâm 
nhập vào tri kiến Phật, nên xuất hiện ở đời. Này 
ông Xá Lợi Phất, đó là do chư Phật Thế Tôn có 
đại nhân duyên nên xuất hiện ở đời.”). 

l1) Introduction: Khai—To disclose, or to open 
up freasury of truth, or to Introduce and open 
the Buddhas" and knowledge to 
sentient beinss; so they can follow, learn, 
undersftand the truths, and clearly distinguish 
right from wrong—Khai mở tri kiến hay chân 
lý Phật, hay là mở ra sự thấy biết của chư 
Phật cho chúng sanh y theo đó mà học hiểu, 
hầu phân biệt rõ ràng được đâu đúng hay sai. 

2) Gulidance: Thị —To display or to Iindicate the 
meanings of Buddhas” teachinss, or to teach 
sentient beings to learn and patice the views 
and knowledge ¡introduced by Buddhas, to 
help them know clearly the proper path from 
the Inproper path, ripht from wrong, In order 
to eliminate the various false views and 
knowledge—Chỉ bảo tri kiến Phật, giúp cho 
chúng sanh tu tập theo những thấy biết chân 
chánh của chư Phật nhằm giúp họ y theo đó 
mà học hiểu, hầu rõ được nẻo đúng đường 
sai, đâu phải, đâu trái để dứt bỏ những sai 
lầm cố hữu. 

3) Awaken: Ngộ—Awaken means to realize or 
fO cause men to apprehend 1t, or to be 
awakened to the Buddha Dharmas, avoid 
false doctrines 1n order fo escape from 
sufferings of births and deaths In the three 
evil paths of hell, hungry ghost, and animal, 
and be able to be reborn In the more peaceful 
and happler realms of heaven and human— 
Giác ngộ tri kiến Phật, tức là giác ngộ Phật 
pháp, xa lánh tà pháp, để dứt la những khổ 
đau sanh tử nơi tam đồ ác đạo như các cõi địa 


VICWS 


s, 


1798 


ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, để được 
sanh về các nẻo an vui của cảnh trời người. 
Penetration: Nhập—To enter, or to lead them 
InO 1í, or fo penetrate deeply ¡mo the 
enliphtenment fruit of the saintly beings, 
being able to transcend and to find liberation 
from the cycle of rebirths—Thâm nhập vào 
tri kiến Phật, hay thâm nhập vào trong quả vị 
giải thoát của Thánh nhơn, hay là đắc đạo, 
vượt thoát ra ngoài vòng luân hồi sanh tử. 


Four regional Buddhas: Tứ Phật—Four of the 
five Dhyani-Buddhas—Bốn Phật ở bốn phương. 


]) 
2) 
3) 


4) 


Aksobya ¡in the East: Đông Phương A Sấm 
Phật. 

Ratnaketu Buddha ïn the South: Nam Phương 
Bảo Tướng Phật. 

Amitabha Buddha in the West: Tây Phương 
Vô Lượng Thọ Phật. 

Amoghasiddhi or Sakyamuni Buddha ¡In the 
North: Bắc Phương Vi Diệu Thanh Phật. 


Four reliances: Tứ y pháp. 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


Relying on the teaching, not on any person: 
Trust the teaching, not the person—Y pháp 
bất y nhân. 

Relying on the true meaning or spIrit of a 
dharma sfatement in a sutra, not on the words 
of the statement: Trust the meaning of the 
teaching, not the expression—Y_ nghĩa bất y 
ngữ. 

Relying wisdom, 
intellectual understanding: Trust 
wisdom, not normal consciousness—Y trí bất 


On Infuitive not on 


InfuitIve 


y thức. 

Relyng on sutas that give ultimate 
teachings, not on those whiích preach 
expedlent teachings: Trust  discourses 
defintve meaning, no(t discourses Of 


interpretable meaning—Y liễu nghĩa kinh, 
bất y bất liễu nghĩa kinh. 


Four requisites: Bốn điều tiên quyết. 
(@)_ According to the Majjhima Nikaya, there are 


four requisites of robes, almsfood, lodging 
and medicines for the sick—Theo Kinh Trung 
Bộ, có bốn nhu cầu: y phục, thực phẩm, sàng 
tọa và thuốc men cho người bệnh: 


l) A Bhiksus, wisely reflective, uses his robes 


only to keep off the cold, the heat, and simply 
to cover his body decently—Một vị Tỳ Kheo 


2) 


3) 


s) 


qI) 


]) 


khéo quán sát quân áo chỉ để ngăn lạnh, 
ngăn nóng, chỉ để che thân cho tể chỉnh mà 
thôi. 

A Bhiksus, wisely reflective, his 
almsfood not for sport or pleasure, not for 
indulgence, nọ for beauty, not for adornment, 
but only to support and susfain this body, to 
keep 1t unharmed, to foster the body life— 
Một vị Tỳ Kheo, khéo quán sát, vị ấy dùng 
món khất thực không cho mục đích thể thao, 
phải để vui thích, không để tham đắm, không 
để làm đẹp, không để trang trí, nhưng chỉ để 
hỗ trợ, duy trì sự sống cho thân này khỏi bị 
tổn hại, để bảo dưỡng đời sống phạm hạnh 
mà thôi. 

A Bhiksus wisely reflective, his 
lodgings the purpose of enJoying 
seclusion. He uses lodginss to live a secluded 
life, live In seclusion—Một vị Tỳ Kheo, khéo 
quán sát, dùng sàng tọa vì mục đích sống độc 
cư. 

A Bhiksus, wisely reflective, his 
medicines for the sick only to maintain his 
health—Một vị Tỳ Kheo, khéo quán sát, vị 
ấy dùng dược phẩm trị bệnh để giữ gìn sức 
khoẻ mà thôi. 

Bốn điều tiên quyết —In the Lotus Sutra, the 
Buddha taught about four requisites for 
anyone to obtain the Lotus Sutra after his 
extinction—Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật 
dạy có bốn điều tiên quyết để thủ đắc kinh 
Pháp Hoa sau khi Ngài nhập diệt. 

Eirst requisite—Điều tiên quyết thứ nhất: To 
be under the guardianship of the Buddhas. 
Thịs means having an absolutely unshakeable 
faith In being under the protection of the 
Buddhas. In other words, it means one”s 
establishment of faith. However, thoroughly a 
person may understand the Lotus Sutra from a 
doctrinal point of view, he cannot apply 1t to 
his practical life if he does not establish faith 
in his mind—Đặt mình dưới sự hộ trì của chư 
Phật. Điều này có nghĩa là có một niềm tin 
tuyệt đối không lay chuyển rằng mình được 
chư Phật hộ trì. Nói cách khác, đó là sự thiết 
lập niềm tin của chính mình. Tuy một người 
có thể thông suốt kinh Pháp Hoa từ quan 
điểm của một học thuyết nào đó, người ấy 


UuSe©S 


US€S 
for 


UuSe©s 





2) 


3) 


1799 


cũng không thể áp dụng kinh này vào cuộc 
sống thực tiễn của mình nếu không thiết lập 
niềm tin trong tâm mình. 

Second requisie—Điều tiên quyết thứ hai: 
To plant the roots of virtue. This means 
continually doing good deeds In one”s dally 
lífe, to develop good mind.  whiích are 
foundation of one”s attaining enliphtenment. 
To plant such a good mind means not only to 
sow seeds of goodness but also nurture them 
by watering and fertiizing them. Devout 
Buddhists should always remember that a 
man”s practice of good deeds 1s caused by his 
good mind, and at the same time his practice 
of good deeds fosters his good mind. Good 
deeds and good mind reinforce one another 
for constant Improvement. We cannot say 
which one Is more Important than the other. 
The two are Inseprarable, each contingent on 
the other. In fact, when we practice anything 
good even for mere form”s sake, we feel 
somehow pleased and refreshed. Our good 
mind 1s ørowing withn us. Thus to practice 
good deeds dally 1s to plant the roofs of virtue 
in one°s mind—Vun trồng thiện. Điều này có 
nghĩa là không ngừng làm việc thiện trong 
đời sống hằng ngày, để vun bồi thiện căn và 
phát triển một cái tâm tốt lành căn bản cho sự 
đạt ngộ của một hành giả. Vun trồng một cái 
tâm tốt lành như thế không chỉ gieo các mầm 
thiện mà còn nuôi dưỡng chúng bằng cách 
tưới nước bón phân. Phật tử thuần thành nên 
luôn nhớ rằng con người làm việc thiện là do 
bởi cái tâm thiện của mình, và đồng thời làm 
việc thiện trở lại trưởng dưỡng cái tâm thiện 
ấy. Như vậy làm việc thiện và cái tâm thiện 
tăng cường lẫn nhau để thăng tiến, chúng ta 
không thể nói bên nào quan trọng hơn bên 
nào. Cả hai không rời nhau, và cả hai phụ 
thuộc lẫn nhau. Thật vậy, khi chúng ta làm 
một điều thiện dù chỉ vì hình thức, ta cảm 
thấy một cách nào đó, vui vẻ và hăng hái. 
Thiện tâm của ta đang lớn dần bên trong ta. 
Như vậy, nếu hằng ngày chúng ta đều làm 
việc thiện, tức là chúng ta đang trồng những 
gốc rễ của đức hạnh trong tâm. 

Third requisie—Điều tiên quyết thứ ba: To 
enter the staøe of correct concentration. This 


means entering the group of those who have 
decided to do good. In Buddhism, groups of 
people are divided Into three types: l) those 
having correct concentration, 2) those having 
1ncorrect concentration and, 3) those having 
unseffled concenfration. The first group with 
correct concentration, 1s that those who have 
decided to do good. The second group, with 
Incorrect concentration, Is that those who 
have decided to do evil. The third group, with 
unsetfled concentration, ¡1s that of those who 
vacillate between good and evil  Most 
ordinary people belong to the third group, In 
which they are Inclined toward good but are 
so unstable that they may turn to evil at any 
moment. Devout Buddhists must join the 
group having correct concentration. Needless 
to further discuss, 1Ý we belong to a group of 
people who believe In the same faith, it 
should be easier for us than If we seek the 
Law In ¡isolaton. When we are In a gøroup 
with correct concenfration, we can encourage 
each other not to refrogress from a mental 
sfate that we have tried to attain with great 
effor—Nhập vào trạng thái chánh định. Điều 
này có nghĩa là nhập vào nhóm những người 
đã làm thiện. Trong Phật giáo, những nhóm 
người được chia làm ba loại: a) người có 
chánh định, b) người có tà định, 3) người có 
bất định. Nhóm thứ nhất là nhóm chánh định, 
gồm những người đã quyết tâm hành thiện, 
nhóm thứ hai là nhóm tà định, gồm những 
người quyết tâm làm ác, nhóm thứ ba là 
nhóm bất định, gồm những người đang hành 
trình một cách bất định giữa thiện và ác. Đa 
phần phàm phu đều thuộc nhóm thứ ba, trong 
đó họ có khuynh hướng làm thiện nhưng 
không ổn định nên họ có thể chuyển sang 
làm ác bất cứ lúc nào. Phật tử thuần thành 
phải nhập vào nhóm có chánh định. Không 
cần phải bàn luận nhiều, nếu chúng ta thuộc 
nhóm những người có cùng một niềm tin thì 
sẽ dễ dàng và tốt hơn là chúng ta cầu pháp 
một cách riêng lẻ. Khi chúng ta ở trong nhóm 
những người có chánh định, chúng ta có thể 
khích lệ nhau tránh sự thối chuyển tâm thức 
mà chúng ta đang nỗ lực đạt tới. 


1800 


4) Fourth requisite—Điểu tiên quyết thứ tư: To 
aspre the salvatlon for other living beinss. 
The true attainment of buddhahood does not 
mean realization for one”s own sake alone or 
being saved only from one”s own suffering. 
Devout Buddhists should never plan to attain 
buddhahood for themselves. The fundamental 
sprit of Mahayan Buddhism lies ¡in the 
salvation of others as well as oneself—>Mong 
mỗi cứu độ tất cả chúng sanh. Sự chứng ngộ 
Phật tánh một cách chân chính không có 
nghĩa là thể chứng cho riêng mình hay giải 
thoát cho riêng mình khỏi đau khổ. Phật tử 
thuần thành sẽ không bao giờ muốn thủ đắc 
hay giải thoát cho riêng mình. Tinh thần nền 
tảng của Phật giáo Đại Thừa là khi giải thoát 
cho người khác cũng như giải thoát cho chính 
mình. 

Four resemblances befween a mirror and 
the bhutafathata: Tứ Kính-The four 
resemblances between a miror and the 
bhutatathata in the Awakening of Faith— Thể 
tướng bổn giác có bốn nghĩa tương tự như một cái 
kính: 

1l) The bhutatathata like the mirror, 1s 
1ndependent of all beings: Như Thực Không 
Kính (Không Chân Như)—Thể của chân như 
bản lai không tịch lên mọi vọng tướng, giống 
như không kính ha mọi thể ngoại vật. 

2) The bhutatathata, like a mirror, reveals all 
objects: Nhân Huân Tập Kính (Bất Không 
Chân Như)—Giáo thể chân như có đủ vô 
lượng đức tính, là nhân của tịnh pháp, giống 
như thể tính của gương, có khả năng thể hiện 
muôn vạn hình tượng. 

3) The bhutatathata, like a mirror, Is not 
hindered by objects: Pháp Xuất Ly Kính (Thể 
Chân Như)—Giác thể chân như chân giám 
trong phiển não của chúng sanh, gọi là Như 
Lai Tạng, nay lìa khỏi mọi tiểm cấu phiển 
não, thuần nhứt trong sáng giống như tịnh 
kính (tấm gương trong lau chùi thì sạch bụi 
băm). 

4) The bhutatathata, like a mirror, serves all 
beings: Duyên Huân Tập Kính (Dụng Chân 
Như)—Lúc giác thể chân như lìa khỏi triển 
phược thì có vô biên diệu dụng, nhưng do 
huân tập vọng tâm của chúng sanh từ bên 


ngoài hay huân tập ngoại duyên như gương 
sáng trên đài mà thu dụng. 

Four respecf-inspiring forms of demeanor 

(behavior): Four forms of behavior—Tứ Oai 

Nghi—Tứ Uy Nghi. 

(A) Four respect-Inspiring forms of demeanour: 
Four Instances of prajna which a monk or nun 
should practise everyday—Tứ oai nghi hay 
bốn phép tắc Bát Nhã phải được Tăng Ni 
thực hành mỗi ngày. 

1) Respect-inspiring of Walking: Oai Nghĩ ĐI. 


2) Respectinspring of Standing: Oai Nghi 
Đứng. 

3) Respect-inspiring of Lying down: Oai Nghi 
Nằm. 


4) Respect-inspiring of Sitting: Oai nghi Ngồi. 
(B) The Buddha taught about the Four Postures in 
the Satipatthanasutta—Đức Phật dạy về Tứ 
Oai Nghi trong Kinh Niệm Xứ: “Bhikkhus, 
when walking, a Bhikkhu understands: “[ am 
walking;” when standing, he understands: “1l 
am standing;” when sitting, he understands: “Ï 
am sitting;” when lying down, he undersfands: 
“I am Iying down;” 
accordingly however his body 1s disposed. 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 1s one who acts 
in full awareness when going forward and 
returnng: who acts In full awareness when 
looking ahead and looking away; who acts In 
full awareness when flexing and extending 
his limbs; who acts in full awareness when 
wearing his robes and carrying his outer robe 
and bowl; who acts in full awareness when 
eating, drinking, consuming food, and tasting; 
who acts in full awareness when walking, 
standing, siting, falling asleep, waking up, 
talking, and keeping silent—Này các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo đi, ý thức rằng: “Tôi đang 
đi.” Khi đứng, ý thức rằng: “Tôi đang đứng.” 
Khi ngồi, ý thức rằng: “Tôi đang ngồi.” Khi 
nằm, ý thức rằng: “Tôi đang nằm.”Thân thể 
được xử dụng như thế nào, vị ấy ý thức thân 
thể như thế ấy. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc 
mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết 
rõ việc mình đang làm; khi mặc áo Tăng Già 
Lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang 


or he understands 


1801 


làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đại tiểu tiện, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ các việc mình đang làm. 

Four rewards: Tứ Thánh Quả—See Four kinds 

of holy men. 

Four right effortfs: Catvari-Samyakprahanani 

(skÐ: Sammappadhana (p)—Tứ Chánh Cần—Tứ 

Ý Đoạn—Tứ Chánh Đoạn—Four right (great) 

efforts (exertions)—Right effort of four kinds of 

restrain, to be practiced 
vigilantly—Bốn phép siêng năng diệt trừ tội ác và 
phát triển điều thiện. 

1) Effort to initiate virtues not yet arisen: Điều 
lành chưa sanh, phải tỉnh cần làm cho sanh— 
See Endeavor fo start performing good deeds. 

2) Effort to consolidate, Increase, 
deteriorate virtues already arisen: Điều thiện 
đã sanh, phải tinh cần khiến cho ngày càng 
thêm lớn—See Endeavor to perform more 
good deeds. 

3) Effort not to initiate sins not yet arisen: Điều 
ác chưa sanh, phải tinh cần cho chúng đừng 
sanh—See Endeavor to prevent evil from 
forming. 

4) Effort to eliminate sins already arisen: Điều 
ác đã sanh, phải tỉnh cần dứt trừ đi —See 
Endeavor to eliminate already-formed evil. 

Four right objects of faith and five right 

modes of procedure: Tứ Tín Ngũ Hạnh. 

(A) The four right obJects of faith: Tứ Tín Tâm—— 
See Four kinds of faith. 

(B) Eive right modes of procedure—Ngũ hạnh: 

I1) Almsgiving: Bố thí. 

2) Morality: Trì giới. 

3) Patience: Nhẫn nhục. 

4) Zeal: Progress or Effort—Tinh tấn. 

5)_ Meditation: Thiển định. 

Four Right Procedures: Tứ Chánh Cần—See 

Four ripht efforts. 

Four rivers ỉn India: Tứ Hà ——The four rivers in 

India which reputed to arise out of a lake In Tibet, 

Anavatapta—Bốn con sông ở Ấn Độ nổi tiếng 

cùng phát nguồn từ hồ A Na Bà Đáp Ta (trung bộ 

Thiệm Châu) bên Tây Tạng: 

l1) Ganges, originated from the east of the lake, 
then flows to the sea in the southeast: Hằng 


or four essentials 


and not 


Hà —Sông Hằng, phát nguồn từ phía đông hồ, 
chảy ra biển phía đông nam. 

2) Sindhu (Indus), originated from the South of 
the lake, then flows to the sea ¡1n the 
Southwest: Ấn Hà— Tín Độ——Tân Đầu—Phát 
nguồn phía Nam hồ, chảy ra biển phía Tây 
Nam. 

3) Vaksu (Oxus), originated from the West of 
the lake, flows to the sea 1n the Northwest: 
Phọc Xô—Phọc Xoa, phát nguồn từ phía Tây 
hồ, chảy ra biển phía Tây Bắc. 

4) Tarim, originated from the North of the lake, 
then flows to the sea in the Northeast: Tỷ- 
Đa—Tư Đà, phát nguồn từ phía Bắc hồ, chẩy 
ra biển hướng Đông Bắc. 

Four rules for a homeless Bhikhsu: Bốn Điều 

Cần Thiết cho Cuộc Sống Xuất Gia. 

1) Food: Ăn—A Bhikhsu should get his food 
through alms-begging—Một vị Tỳ Kheo chỉ 
nên khất thực. 

2) Clothes: Mặc—A Bhikhsu should wear old 
and cast-off garments—Một vị Tỳ Kheo chỉ 
nên mặc y bá nạp bằng những vải cũ rách. 

3) Dwelling: Ở—Home for a Bhikhsu is where 

night finds as under a tree or on a rock——Nhà 

của một vị Tỳ Kheo qua đêm là dưới gốc cây 
hay trên phiến đá. 

Medicine: Bịnh—A Bhikhsu 

medicine made from leaves (in some sutfras 

mentioned Urine)—Thuốc của một vị Tỳ 

Kheo làm bằng lá cây (có chỗ nói nước đái). 

Four sacred animals: Tứ linh thú. 

1) Dragon: Long. 

2) Unicron: Lân. 

3) Torftoise: Qui. 

4) Phoenix: Phụng. 

Four sacred stupas: Tứ Tháp—-Bốn tháp 

thiêng. 

(A) The four stupas In India—Tứ Tháp Thiên 
Trúc: 

l1) The stupa at the place of Buddha's bírth in 
Kapilavastu: Tháp Phật Đản sanh trong thành 
Ca Tỳ La Vệ. 

2) The stupa at the place of Buddha's 
enlightenment in Magadha: Tháp Phật Thành 
Đạo ở Ma Kiệt Đà. 





40 should  use 


1802 


3) The stupa at the place of Buddha's first 
preaching in Benares: Tháp Phật Chuyển 
Pháp Luân ở Ba La Nại. 

4) The stupa at the place of Buddha's 
parinrvana in Kusinagara: Tháp Phật Nhập 
Niết Bàn trong thành Câu Thi Na. 


(B) The four stupas which located in the heavens 
of the Trayastrimsas gods—Tứ Tháp nơi 
Cung Trời Đao Lợi: 

l) The stupa for his hair in the east: Tháp Thờ 
Tóc ở phương Đông. 

2) The stupa for his nails in the South: Tháp Thờ 
Móng ở phương Nam. 


3) The stupa for his begging bowl in the West: 
Tháp Thờ Bát ở phương Tây. 

4) The stupa for his teeth in the North: Tháp Thờ 
Răng ở phương Bắc. 

Four Saha Conftinents: Tứ châu. 

1) Uttarakura: Bắc Cu Lô Châu. 

2) Jambudvipa: Nam Thiệm Bộ châu. 

3) Godana: Tây Ngưu Hóa Châu. 

4)_ PurvaVideha: Đông Thắng Thần Châu. 

Four saints (rewards): Tứ Thánh. 

(A) Four stages on the path to liberatlon—Tứ 
Thánh giải thoát: 

l) Sotapanna: Tu đà hoàn —Who has entered 
the stream——Who has freed from three of the 
first ten fetters (Sakkaya-ditthi: Chấp ngã— 
Không mê lầm bổn ngã—The illusion of 
being a self separate from all other selves; 
Vicikitccha: Không nghỉ pháp—Mental 
vacillation doubt; Silabbata-paramasa: Hâm 
mộ nghi lễ cúng kiến—Belief in efficacyof 
Rites and ceremonies§). 

2) Sakadagamin: Tư đà hàm —Who will return 
once only to this world before atfaining 
liberaton—Who 1s nearly free from delusion 
of the senses (mê mờ căn tánh) and ¡lI-will 
(sân hận thù địch). 

3) Anagamimn: A Na Hàm—Who will never 
return to this world—Who 1s freed from five 
of the ten fetters (Sakkaya-ditthi)›: Không mê 
lầm bổn ngã; Vicikiccha: Không nghỉ pháp; 
Silabbata-paramasa: Không hâm mộ nghi lễ 
cúng kiến; Kamacchanda: Không mê mờ căn 
tánh—No delusion of the senses; Patigha or 
Vyapada: Không sân hận thù địch—No III- 
Will or aversion). 


4) Arahant: A la hán—Ứng Cúng—The Worthy 
One—Who attains Nirvana—Who has cast 
off the five higher fetters (Ruparaga: Mong 
sanh vào cõi sắc giới—Desire for existence 
1n the worlds of form; Aruparaga: Mong sanh 
vào cõi vô sắc—Desire for existence in the 
formless worlds; Mana: Ngã mạn—ConceIt 
of self-esteem; Uddhacca: Bất phóng dật: No 
restlessness; Avijja: Vô minh——Ïlgnorance). 
Four kinds of holy men: Bốn Thánh—The 
four sagely Dharma Realms. 

1l) Hearers: Thanh Văn—Sound Hearers. A 
direct disciple of the Buddha—Những vị tu 
tập Tứ Diệu Đế, đệ tử trực tiếp của Phật. 

2) Independently awakened: Pratyeka buddhas 
(skÐ——Duyên Giác ——lIndividual Illuminates— 
Those enlightened to conditions; a Buddha for 
himself, not teaching others—Một vị thành 
Phật nhờ tu tập 12 nhân duyên; hay một vị 
Phật tự giác ngộ, chứ không giảng dạy kẻ 
khác. 

3) Enlightened Beings: Bodhisattvas (sk)——Bồ 
Tát—A person who has the state of bodhI, or 
a would-be-Buddha—Một người giác ngộ hay 
một vị Phật tương lai. 

4) One who has atfained the supreme right and 
balanced state of bodhi: Buddhas—Phật— 
Người đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh 
giác—One who turns the wonderful Dharma- 
wheel. A Buddha 1s not inside the circle of 
ten realms, but as he advents among men to 
preach his doctrine he 1s now_ partially 
included in the “Four Saints.”—Người chuyển 
Pháp luân. Một vị Phật không ở trong vòng 
mười cõi thế gian nầy, nhưng Ngài thị hiện 
giữa loài người để giảng dạy giáo lý của 
mình nên một phần Ngài được kể trong Tứ 
Thánh 

Four-Sastra Sect: Tứ Luận Tông—Which 

formed during the Sui dynasty, 1ts doctrines based 

on those four sastras composed by NagarJuna and 

Devabodhisattva. As the Madhyamika School 1s 

much inclined to be negativistic Iidealism, there 

arose the more positive Four-lIreatise School or 

Shih-Lun which adds a fourth text by Nagarjuna, 

namely, the Prajnaparamita Sastra in which we 

see that he establishes his monistic view much 
more affirmatively than in any other text. Because 


(B 


` 


1803 


all being from Nagarjuna's hand, the general 
trend of metaphysical areument 1s much the same. 
However, as the Madhyamika School carried the 
day, the Four Treatise School gave way to 1t and 
soon disappeared from the arena of Sunyata 
controversy—Tứ Luận Tông được thành lập vào 
đời nhà Tùy, chủ thuyết dựa trên bộ Tứ Luận 
được soạn bởi Ngài Long Thọ và Đề Bà Bồ Tát. 
Vì lúc ấy Tam Luận Tông quá thiên trọng về duy 
tâm luận phủ định, nên nảy lên một phái tích cực 
là Tứ Luận Tông, bằng cách thêm vào một tác 
phẩm thứ tư của Ngài Long Thọ, đó là Đại Trí Độ 
Luận, trong đó chúng ta thấy rằng ông thiết lập 
quan điểm “Nhất Nguyên” của mình một cách 
xác quyết hơn trong bất cứ tác phẩm nào khác. Vì 
Tam Luận hay Tứ Luận đều từ tay Ngài Long 
Thọ, nên khuynh hướng tổng quát của những luận 
chứng siêu hình cũng gần giống nhau. Tuy nhiên, 
khi Tam Luận Tông chiếm ưu thế hơn, Tứ Luận 
tông đành nhượng bộ và mất hẳn khỏi môi trường 
tranh luận tánh không. 

Four schools: Tứ Giáo—Tứ Môn—See Four 
doctrines of Hinayana. 

Four schools of Hinayana: Tiểu Thừa Tứ Bộ— 
Tiểu Thừa Tứ Môn—See Four doctrines of 
Hinayana. 

Four schools and the three esoferics: See Tứ 
Giáo Tam Mật. 

Four seals: Catur-mudra (sk-—ln Buddhism, 
“mudra” means ritual gestures of the hands used 
1n symbolic magic. In Buddhism, every Buddha 1s 
depicted with a characteristic gesture of the 
hands. Such gestures correspond to natural 
Øestures of teaching, protecting and so on. In 
Buddhism, there are four seals of correct views: Ï) 
all conditioned phenomena are Iimpermanent; 2) 
all afflicted phenomena are prone to suffering; 3) 
all phenomena are empty and devoid of self; and 
4) Nirvana is peace—Trong Phật giáo, ấn là tư 
thế của thân thể hay cử chỉ tượng trưng của bàn 
tay. Trong Phật giáo, mỗi vị Phật có cách để tay 
riêng, tương ứng với cử chỉ tự nhiên hay phương 
thức giảng dạy của vị Phật nầy. Theo Phật giáo, 
có tứ pháp ấn: 1) pháp hữu vi vô thường; 2) khổ; 
3) không và vô ngã; 4) niết bàn an lạc. 

Four seasons: Tứ Quí (bốn mùa). 


Four sects four doors: See Four doors and Four 
perIods of teaching. 

Four  self-confidences: kinds of 
confidence, security, safety and fearlessness— 


Four 


Bốn niềm tự tin, an tâm và không sợ hãi— 
According to the Lion”s Roar Sutra in the Middle 
Length  Discourses, four  self- 
confidences, endowed with which a Tathagata 


there are 

claims the leader”s place, roars his lion”s roar in 

all assembliles and set rolling the Brahma- 

Wheel—Theo Kinh Đại Sư Tử Hống trong Kinh 

Trung Bộ, có bốn pháp vô sở úy mà đây đủ các 

pháp nầy, đức Như Lai tuyên bố vị trí người lãnh 

đạo, tiếng rống sư tử hống giữa mọi hội chúng và 
chuyển Phạm Luân—See Tứ Vô Úy: 

l) Confidence in His Supreme Enlightenment 
(Perfect Knowledge): Tự tin vào sự vô thượng 
chánh đẳng giác của Ngài (Nhất Thiết Trí Vô 
Úy). 

2) Confidence total destuction of 
cankers: Tự tin vào sự đoạn tận lậu hoặc của 
Ngài (Lậu Tận Trí Vô Úy). 

3) Confidence In His recognition of the obstacles 
to the Path: Tự tin vào sự công nhận các 
chướng ngại pháp (Thuyết Chướng Đạo Pháp 
Vô Úy). 

4) Confidence in His teaching of the Path to the 
End of Sufferings: Tự tin vào đạo pháp của 
Ngài đưa đến sự đoạn tận khổ đau (Thuyết 
diệt Khổ Đạo Vô Úy). 

Four selEinjuries (self-raidings): Tứ Tự 

Xâm—Bốn điều tự làm tổn hại. 

l1) In youth not to study from morning tiÌ nipht: 
Túc Dạ Bất Học— Thiếu thời không chăm 
học. 


In His 


2) In advancing years no( fo cease sexual 
intercourse: Lão Bất Chỉ Dâm——Khi lớn tuổi 
không ngừng dâm dục. 

3) In wealth not being charitable: Đắc Tài Bất 
Thí Giàu sang hay được của chẳng chịu bố 
thí. 

4) In present life not to accept and practice the 
Buddha's teaching: Bất Thụ Ngôn Phật— 
Hiện đời không chịu tiếp thụ và tu tập Phật 
pháp. 

Four self-raidings: Tứ Tự Xâm. 


1804 


l) In youth not to study from morning tilI nigpht: 
Túc Dạ Bất Học— Thiếu thời không chăm 
học. 

2) In advancing years not fo cease sexual 
intercourse: Lão Bất Chỉ Dâm——Khi lớn tuổi 
không ngừng dâm dục. 

3) In wealth not being charitable: Đắc Tài Bất 
Thí—Giàu sang hay được của chẳng chịu bố 
thí. 

4) In present life not to accept and practice the 
Buddha's teaching: Bất Thụ Ngôn Phật— 
Hiện đời không chịu tiếp thụ và tu tập Phật 
pháp. 

Four senior months: Tứ Vu Nguyệt —The four 

senior or prime months of the year, the first of 

each season—Bốn tháng chính trong năm: 

l1) The first month of the year: Tháng giêng. 

2) The fourth month of the year: Tháng tư. 

3) The seventh month of the year: Tháng bảy. 

4) The tenth month of the year: Tháng mười. 

Four serious matfers in any cultivator”s life: 

Bốn Đại Sự Trong Đời Tu. 

1)  Mind: Citta (skt)—Tâm—The Buddha taupht: 
“When the mind 1s still, all realms are calm.” 
Therefore, the Issue of certainty 1s a 
determination of our future Buddhahood— 
Phật dạy tâm yên cảnh lặng. Như vậy, sự 
quyết định trong tâm cũng là sự quyết định 
Phật quả trong tương lai. 

2) Action: (sk)—Nghiệp—-Can be 
previous or present karma. However, Most 
Venerable Thích Thanh Từ, a famous Zen 
Master in recent Vietnamese Buddhist history 

that: “Cultivation 
transformation of karma.” Therefore, 
matter what kind of karma, from prevIous or 
present, can be transformed—Có thể nghiệp 
đời trước hay đời nầy. Tuy nhiên, Hòa thượng 
Thích Thanh Từ, một thiển sư nổi tiếng trong 
lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại đã khẳng 
định: “Tu là chuyển nghiệp.” Như vậy nhân 
tạo nghiệp của bất cứ đời nào, đều có thể 
chuyển được. 

3) Cause: Hetu (skt—Nhân—Try to zealously 
cultivate so that we establish no causes. 

Ssages always that 

“Bodhisattvas fear causes, ordinary people 

fear results.” Even though we are stil 


Karma 


confirmed means 


no 


Ancient reminded 


ordinary people, try to know to fear “causes” 
so that we don”t have to reap “results.”—— 
Dụng công tu hành sao cho không tạo thêm 
nhân mới. Cổ đức đạy: “Bồ tát sợ nhân, 
chúng sanh sợ quả.” Dù hãy còn là phầm phu, 
chúng ta nên biết sợ nhơn để không hái quả. 

4) Conditions: Pratyaya (skÐ—Duyên— 
Conditions are external circumstances. Ïf our 
culivaton power is weak, we can be 
attracted by external conditions; however, If 
our culÌtivatlon pOWer 1s strong, no external 
environments The sixth 
patriarch told the monks in Kuang Chou that: 
“It is not the wind moving, and it 1s not the 
flag moving, 1t is our mind moving.” So 1Ÿ we 
follow the teachings of the sixth patriarch, no 
external environments can be fertilizers to 
our cycle of births and deaths—Duyên là 
những hoàn cảnh bên ngoài. Nếu đạo lực yếu 
thì chúng ta có thể bị hoàn cảnh bên ngoài lôi 
cuốn; tuy nhiên nếu đạo lực cao thì không có 
thứ gì có thể lôi cuốn mình được, như lời của 
Lục Tổ Huệ Năng: “không phải phướn động, 
cũng không phải gió động, mà chính tâm 
mình động.” Như vâng giữ đúng theo lời tổ 
dạy, thì không có duyên nào có thể làm phân 
bón cho kiếp luân hồi được. 

Four serious sins of expulsion from the 


can afffracf  us. 


order: Tứ Biên Tội—Bốn tội nặng mà khi phạm 
phải Tăng Ni sẽ vĩnh viễn bị khai trừ khỏi giáo 
đoàn (trở thành người ở bên ngoài Phật Pháp). 

l)  Committing sexual intercourse: Dâm Dục. 

2) KiHing: Sát Sanh. 

3) Stealing: Trộm Cấp. 

4) Lying: Vọng Ngữ. 

Four sefs embodying the impermanence of 
all things: Tứ Vô—The whole four 
embodying the impermanence of all things—Bốn 
cái không: 

l) Impermanence: Vô thường. 

2) Suffering: Khổ. 

3) The void: Không. 

4) Non-personality: Vô Ngã. 

Four Shingon cemblems: Shingon 
emblems, aids to Yoga-possession by a Buddha or 
Bodhisattva—Tứ Minh: 

I1) _A hook, for summoning: Câu Minh. 


Sefs 


Four 


1805 


2) A cord, for leading: Tác Minh (sách minh). 

3) _A lock, for firmly holding: Tỏa Minh. 

4) A bell, for the resultant Joy: Linh Minh. 

Four short divisions of time: Tứ Tu Du—Bốn 

thứ thời gian ngắn. 

l) A wink (closing and opening the eyelids 
quickly): Một cái chớp mắt. 

2) A snap of the fingers, said to be one sixtieth 
of a twinking (shining with a flickering or 
sparkling light): Một cái khảy móng tay. 

3) A lava, which 1s equivalent to 20 finger- 
snaps: La Dự—Bằng hai mươi lần cái khẩy 
móng. 

4) Ksana, said to be 20 lava or 400 finger-snaps: 
Tu Du—Bằng hai mươi lần La Dự tức 400 lần 
khảy móng. 

Four siddhantas: Tứ Tất Đàn—See Four kinds 

of siddhanta. 

Four sights: Catur-nimitta (sk)——Tứ cảnh. 

Œ)_ An overview of “Four sights”—Tổng quan về 
“Tức Cảnh”: Prince Siddhartha ventured 
beyond the palace walls four times, 
accompanied by his charloteer Chandaka, and 
the four sights that he encountered led to his 
renunciation of the world, one of the great 
turning poinfs in his life. On his first outing, 
Siddhartha saw a wasted man supported 
himself with a stick. Chandaka explained that 
this was old age and that It was the fate of all 
living beinøs, including the prince. When the 
heard about the ¡ncident, he doubled the 
number of guards around his son and 
1ncreased the number of his entertainers. Ón 
his second outing, the prince came across a 
man afflicted with disease. Again Chandaka 
1nformed him that this misfortune can strike 
all living beings, including the prince. On his 
thrd outing, the prince saw a corpse, and 
Chandaka then discussed with him the nature 
and meaning of death. At the palace 
Siddhartha became broody. No amount of 
entertainment could cheer him up: he was 
like “a lion pierced ¡in the heart by a poisoned 
arrow.” He could not understand how people 
could be at peace with themselves or induløe 
1n lauphter when old age, Illness and death 
existed in the world. Years later he would 
teach that such suffering 1s always present, 





and would offer a soluion to this 
predicament. Ôn his final outing, Siddhartha 
saw a monk carrying a begging bowl. 
Chandaka told him that ths man had 
abandoned the house-hold life and had “gone 
forth' to lead the holy life of an ascetic In 
search of truth and happiness. There and then 
Siddhartha resolved to do the same——Thái tử 
Tất Đạt Đa cùng với người đánh xe của Ngài 
phiêu lưu ra ngoài bức tường của cung điện 
bốn lần, và bốn hình ảnh mà Ngài đã chạm 
trán đã dẫn đến sự kiện Ngài từ bỏ thế gian, 
một trong những bước ngoặc lớn lao trong đời 
của Ngài. Trong lần đầu tiên đi ra ngoài, thái 
tử gặp một người gầy yếu chống gậy. Xa Nặc 
giải thích rằng đây là tuổi già và cũng là số 
phận của tất cả mọi chúng sanh, kể cả thái tử. 
Khi vua cha nghe được chuyện này, ngài cho 
tăng gấp đôi số người canh giữ con trai mình 
và tăng thêm số người làm trò vui cho thái tử. 
Trong lần đi ra ngoài thành lần thứ hai, thái 
tử tình cờ gặp một người đau đớn vì bệnh tật. 
Một lần nữa Xa Nặc báo cho thái tử biết rằng 
điều bất hạnh này có thể đến với tất cả chúng 
sanh, kể luôn cả thái tử. Lần đi ra ngoài 
thành thứ ba, thái tử trông thấy một xác chết, 
và sau đó Xa Nặc thảo luận với Ngài về bản 
chất và ý nghĩa của cái chết. Nơi cung điện 
thái tử cảm thấy buồn nản mà không có một 
sự giải trí nào có thể làm cho Ngài phấn chấn 
lên được: ngài giống như “một con sư tử bị 
đâm thủng nơi tim bởi một mũi tên độc.” 
Ngài không thể hiểu được làm thế nào mà 
người ta có thể an vui với bản thân hoặc cười 
đùa thỏa thích khi lão, bệnh, tử vẫn còn tổn 
tại trong thế gian này. Những năm sau đó 
Ngài thường dạy rằng sự đau như thế vẫn 
luôn luôn hiện diện và đưa ra một giải pháp 
cho sự kiện đã được khẳng định này. Vào lần 
đi ra ngoài thành lần cuối cùng, thái tử thấy 
một đạo sĩ mang một chiếc bình bát khất 
thực, Xa Nặc trình bày với thái tử rằng người 
này đã từ bỏ cuộc sống gia đình và đã xuất 
gia sống đời đạo hạnh của một nhà tu khổ 
hạnh đi tìm chân lý và hạnh phúc. Và rồi sau 
đó thái tử Tất Đạt Đa quyết định thực hành 
giống như vậy. 


1806 


@I) Four sights and the prediction of some famous 


fortune-tellers at the Buddha's bith—Tứ 
cảnh và lời tiên đoán của vài nhà tiên tri nổi 
tiếng thời Đức Phật đản sanh: According to 
legends about Sakyamuni Buddha's lie, 
shorly afer his bứth a fortune-teller 
predicted that he would become a great king 
unless he encountered the “four sights”: l) a 
sick person; 2) an old person; 3) a corpse; and 
4) a world renouncer. The first three 
symbolze the harsh realiles of cyclic 
exiIstence, in which beings become sick, ørow 
old, and die, and the fourth indicates the way 
to escape this, by renouncing the world and 
seeking liberation. According to tradition 
accounts, his father Suddhodana tried very 
hard to prevent him from encountering these 
siphts, but was unsuccessful. The young 
prince went out into the town of Kapilavastu 
on four occasions, and during each of these he 
was confronted by one of the four siphts. He 
subsequently resolved to leave his father”s 
palace and become a world renouncer——Theo 
Truyền thuyết về cuộc đời Đức Phật Thích 
Ca Mâu Nị, ít lâu sau khi Ngài đản sanh, một 
nhà tiên tri đã tiên đoán rằng Ngài sẽ thành 
một vị đại vương nếu Ngài không chứng kiến 
bốn cảnh: 1) người bệnh; 2) người già; 3) một 
thây ma; 4) một người xuất gia. Ba cảnh đầu 
tượng trưng cho hiện thực cay nghiệt của 
vòng luân hồi sanh tử, trong đó chúng sanh 
bệnh hoạn, già yếu và chết chóc, và cảnh 
tượng thứ tư chỉ ra con đường thoát khỏi hiện 
thực này, bằng cách từ bỏ thế giới trần tục để 
tìm đường giải thoát. Theo truyện kể của 
truyền thống, cha Ngài là vua Tịnh Phạn đã 
cố gắng hết sức mình để ngăn ngừa không 
cho Ngài thấy những cảnh này, nhưng không 
thành công. Vị Thái tử trẻ đã đi ra ngoại 
thành Ca Tỳ La Vệ 4 lần, và mỗi lần Ngài 
đều chứng kiến một trong bốn cảnh tượng. 
Sau đó Ngài quyết định rời bỏ cung điện của 
vua cha và trở thành người từ bỏ thế gian— 
See Four Buddhist holy places and Four 
Sipnificant visions. 


(HI)The reason we call these four visions four 


sipnificant visions—Lý do tại sao chúng ta 
gọi bốn cảnh tượng này là bốn cảnh tượng có 


ý nghĩa: The reason we call these four vIsions 
four sipnificant visions because these four 
visons changed the whole life of Prince 
Siddhartha (who became Buddha  later). 
When the Prince grew up, King Suddhodana”s 
strong and fervent wish was that his should 
øet married, bring up a family, and be his 
worthy successor, for the prediction of the 
Sage Kondanna always haunted him, and he 
feared that one day the Prince would gIve up 
home for the homeless life of an escetic. 
According to the custom of Indian at that 
time, at the very early age of sixteen, the 
Prnce was marrled to his cousin, the 
beautful Princess Yasodhara, the only 
daughter of King Suppabudha and Queen 
Pamifta of the Koliyas. The Princess was of 
the same age as the Prince. King Suddhodana 
provided the Prince with the greatest 
comforts. The Prince had, so the story tells, 
three palaces, one of each for the Indian 
yea”s three seasons. Lacking nothing of the 
early Joys of life, he lived amid song and 
dance, in luxury and pleasure, and knowing 
nothing of sorrow. Yet all the efforts of King 
Suddhodana to try to hold the Prince a 
prisoner to the senses and made him worldly- 
minded were of no avail. King Suddhodana”s 
endeavors to keep away life *s miseries from 
his son's ¡inguiing eyes only heightened 
Prince Siddharthaˆs curlosity and his resolute 
search for truth and Enlightenment. With the 
advance of age and maturity, the Prince 
began to glimpse the woes of the world. On 
one occasion, when the Prince went driving 
with his charioteer Canna to the Royal 
Garden, he saw to his amazement what his 
eyes had never beheld before: a man 
weakened with age, and In the last stage of 
aging, crying out in a mournful voice: “Help 
master!l LIÍt me to my feet; ho, help! Or Ï 
shall die before I reach my house!” This was 
the first shock the Prince received. The 
second was the sipht of a weak man, mere 
skin and bones, supremely unhappy, forlorn 
(hopeless), suffered, and depressed. He was 
suffering a serious illness. The strength was 
gone, and all the grace and joy of lie was 


1807 


also gone. On a thưd occasion He saw a 
group of lamenting kinsmen bearing on theIr 
shoulders the corpse of their beloved one for 
cremation. These woeful signs, seen for the 
first time In his life, deeply moved him. From 
the charioteer he learned that even he, his 
beloved Princess Yasodara, and all his 
relatives, without exception, are subject to old 
age, I1llness and death. Soon after this the 
Prince saw a recluse moving with slow and 
Imposing (majestic) steps, down-cast eyes, 
calm and serene, aloof (away from the world) 
and Iindependent. He was struck by the serene 
countenance of the man. He learned form 
Channa that this recluse was one who had 
abandoned his home to live a life or purity, to 
seek truth and answer the troubles of Hfe. 
Thoughts of renunciation flashed through the 
Princeˆ*s mind and in deep contemplation on 
the way home, the heartthrob of suffering 
human beings found a responsive echo In his 
mind. The more he came In confact with the 
world outside of his palace, the more he was 
convinced that the world was lacking In true 
happiness. But before reaching the palace he 
was Iinformed by a messenger that a son had 
been born to Yosadara. “A fetfer 1s set upon 
me,” he uttered and returned to the palace— 
Lý do tại sao chúng ta gọi bốn cảnh tượng 
này là bốn cảnh tượng có ý nghĩa bởi vì 
chính bốn điểm này đã làm thay đổi cả cuộc 
đời của Thái tử Tất Đạt Đa (người sau này trở 
thành Đức Phật). Khi Thái tử lớn lên, điều 
mơ ước mạnh mẻ và khẩn thiết của vua Tịnh 
Phạn là con mình lập gia đình, chăm sóc gia 
đình, và là người kế vị xứng đáng của mình, 
bởi vì lời tiên tri của nhà thông thái 
Kondanna luôn ám ảnh nhà vua, nên nhà vua 
luôn lo sợ một ngày nào đó Thái tử sẽ bỏ nhà 
ra đi, sống đời ẩn sĩ không cửa không nhà. 
Theo tập tục Ấn Độ thời bấy giờ, Thái tử kết 
duyên rất sớm vào năm lên l6 với người em 
bà con, một công chúa xinh đẹp, con vua Hộc 
Phạn và bà hoàng hậu Pamita của xứ Koliya. 
Công chúa cùng tuổi với Thái tử. Vua Tịnh 
Phạn đã cung ứng đầy đủ những phương tiện 
sang trọng nhất cho Thái tử. Ngài có ba cung 
điện để sống thích hợp với ba mùa theo thời 


tiết của Ấn Độ. Không gì trên đời để hưởng 
thụ những lạc thú trần gian, Thái tử sống giữa 
cảnh đàn ca múa hát, trong xa hoa hỷ lạc 
lộng lẫy, không biết gì đến khổ đau sầu 
muộn. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của 
vua Tịnh Phạn nhằm giam hãm con mình 
trong nhục dục trần thế và tạo cho con mình 
một tâm hồn trần tục đã không đem lại kết 
quả. Những công trình của vua cha Tịnh 
Phạn nhằm tách rời cặp mắt tìm tòi của con 
mình ra khỏi những trạng huống khốn khổ 
phiền lụy trong đời sống, chỉ làm cho tánh tò 
mò và ý chí quyết tìm chân lý và thành đạt 
giác ngộ của Thái tử ngày càng lớn thêm. 
Với tuổi lớn khôn và thành thục, Thái tử bắt 
đầu thoáng thấy được nỗi thống khổ của thế 
gian. Một hôm khi Thái tử đang ngồi trên xe 
ngựa do người đánh xe Xa Nặc chở vào vườn 
Thượng Uyển, thì Ngài ngạc nhiên trông thấy 
một cảnh tượng não nề mà Ngài chưa từng 
thấy bao giờ: một cụ già già yếu đang ở vào 
giai đoạn cuối của cuộc sống, đang rên rỉ 
khóc than: “Ngài ơi! Hãy giúp tôi! Giúp tôi 
đứng vững trên đôi chân; Ôi, hãy giúp tôi! 
Nếu không tôi sẽ chết trước khi về đến nhà !” 
Đây là cảnh kích động mạnh mẽ đầu tiên của 
Thái tử. Lần thứ nhì, khi Ngài thấy một người 
ốm yếu chỉ còn da bọc xương, vô cùng khổ sở 
và buồn thẩm, đang chịu đựng một cơn bệnh 
nặng, đang chịu đựng một cơn bệnh trầm 
trọng. Sức lực không còn, tất cả những hy 
vọng và niềm vui sống của người ấy cũng 
không còn. Lần thứ ba Ngài thấy một nhóm 
người than khóc rên rỉ thê thàm, khiêng trên 
vai thi hài của thân nhân để đi hỏa táng. 
Cảnh tượng bất hạnh mà lần đầu tiên Ngài 
thấy trong đời đã làm cho Ngài vô cùng kích 
động. Và Ngài được người đánh xe Xa Nặc 
cho biết rồi đây chính Ngài , Công chúa Da 
Du Đà La, và tất cả thân quyến lớn nhỏ, 
không trừ bỏ một ai, đều phải trải qua những 
giai đoạn già, bệnh và chết này. Ít lâu sau, 
Thái tử trông thấy một tu sĩ khoan thai đi từng 
bước, mắt nhìn xuống, ung dung và vắng 
lặng, thanh thoát tự tại. tác phong trầm tnh 
của con người từ tốn ấy đập mạnh vào tâm tư 
Ngài. Ngài được Xa Nặc cho biết rằng đó là 
một tu sĩ đã la bỏ nhà cửa để sống đời trong 


1808 


sạch, tìm chân lý giải đáp cho những phiển 
toái của đời sống. Ý niệm xuất gia bỗng chốc 
thoáng qua trong trí Ngài và Ngài trầm tư 
mặc tưởng trên đường về nhà. Nhịp tim thống 
khổ của nhân loại đã tìm được một âm vang 
cứu chữa trong tâm Ngài. Càng đụng chạm 
với cuộc sống bên ngoài Ngài càng có xác tín 
là thế gian này quả thật không có hạnh phúc 
thật sự. Nhưng trước khi về đến hoàng cung 
thì một người đến báo tin là công chúa Da Du 
Đà La đang lâm bổn và hạ sanh một hoàng 
nam. “Lại thêm một trói buộc cho ta,” Ngài 
thốt ra lời than và trở về. 
Four significant visions: Bốn cảnh tượng có ý 
nghĩa (trong cuộc đời Đức Phật)—See Four sights. 
Four sỉns of speech: Khẩu tứ—Bốn tội nơi 
khẩu—See Seven sins. 
Four snakes: Tứ Xà —The four elements are 
compared as the four snakes. The parable of a 
man who fled from the two bewildering forms of 
le and death, and climbed down a rope (of life), 
1nto the well of impermanence, where tfwo mice, 
nipht and day, gnawed the rattan rope, on the four 
sides of four snakes sought to poison him. The 
four elements of his physical body were the three 
dragons breathing fire and trying to selze him. Ôn 
looking up he saw that two elephants (darkness 
and light) had come to the mouth of the well; he 
was In despair, when a bee flew by and dropped 
some honey (the five desires) Into his mouth, 
which he ate and entirely forgot his peri—Bốn 
yếu tố lớn được ví như bốn con rắn. Chuyện kể có 
một người đang trong trạng thái hoang mang giữa 
sống và chết, leo xuống giếng “Vô Thường” bằng 
một sợi dây “Mệnh Căn,” nơi đó hai con chuột, 
“ngày và đêm” đang gậm nhắm sợi dây mây; 
trong khi đó bên thành giếng là bốn con rắn đang 
đầu độc anh ta. Chuyện nầy ví tứ đại như ba con 
rồng độc đang phun lửa và cố bắt cho được anh ta. 
Khi nhìn lên miệng giếng thì anh thấy hai con voi 
(bóng tối và ánh sáng) đã đến ngay miệng giếng; 
trong lúc tuyệt vọng, thì một con ong bay ngang 
nhả mật (ngũ dục) rớt ngay miệng anh, anh ta bèn 
liếm mật và quên hết những hiểm nguy đang chực 
chờ. 


Four sources of affection for a bhiksu or 
bhiksuni: Tứ Ái Sanh—Bốn nguồn phát khởi sự 
tham ái. 

(A) : 

l1) Food: An—The giving or receiving of Food—— 
Cho hay nhận thức ăn. 

2) Clothes: Mặc The giving or receiving of 
Clothing—Cho hay nhận quần áo. 

3) Bedding: Ở—The gIving or receiving of 
bedding—Cho hay nhận chỗ ở. 

4) Gifts: Quà cáp The giving or receiving of 

gIfts—Cho hay nhận quà. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four 

arousals of cravinge—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong trường Bộ Kinh, có bốn ái sanh: 

l1) Craving arises in a monk because of robes: 
Do nhơn y phục mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng 
tham ái. 

2) Craving arises in a monk because of alms: Do 
nhơn đồ ăn khất thực mà vị Tỳ Kheo khởi lên 
lòng tham ái. 

3) Craving arises in a monk because of lodging: 
Do nhơn phòng xá mà vị Tỳ Kheo khởi lên 
lòng tham ái. 

4) Craving arises in a monk because of being 
and non-being: Do nhơn hữu và phi hữu mà vị 
Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái. 

Four sovereign powers: Tứ Tự Tại —Bốn tự 

tại. 

1) The moral law: GIới. 

2) Supernatural powers: Thần thông. 

3) Knowledge: Trí. 

4) Wisdom: Huệ. 

Four special characteristics of Zen 

Buddhism: Bốn nét đặc trưng của Thiển tông 

Phật giáo —According to Edward Conze In 

Buddhism: Its Essence and Development, there 

are four specIfic features of Zen Buddhism——Theo 

Edward Conze trong Tinh Hoa và Sự Phát Triển 

Của Đạo Phật, có bốn nét đặc trưng của Thiển 

tông. 

l) The tradiional aspects of Buddhism are 
viewed with hostility. lImages and scrIptures 
are held up to contempt, convenfions are 
derided by deliberate eccenftriciies. Zen 
evinces a spirit of radical empiricism, very 


(B 


` 


1809 


similar to that shown by the Royal Socletyin 2) Zen 1s hostile to metaphysical speculation, 


England ¡n the seventeenth century. There 
also the motto was, “Don't think, try!” and 
“With books they meddle not farther than to 
see what experimenís have been tried 
before.” Zen aimed at a direct transmission of 
Buddhahood outside the written tradition. The 
study of the scripftures was for occasional 
reference in close proximity to the resfroom. 
To discuss commentaries, ransack the 
Scriptures, brood over words 1s regarded like 
Investigating the needle at the bottom of the 
sea. “What use 1s the count the treasures of 
other people?” ““Ïo see one”s own nature 1s 
” By comparison with that, nothing else 
matters. Historians have often attributed these 
affitudes to the practical turn in the Chinese 
national character. This cannot be the whole 
truth because anti-traditionalism pervaded 
the whole Buddhist world between 500 and 
1,000, and the Indian Tantra In this respect 
offers many parallels to Zen—Những nét cổ 
truyền của Phật giáo bị nhìn một cách thù 
địch. Ảnh tượng và kinh điển bị khinh miệt, 
những ước lệ bị cố ý chế diễu. Thiền tông 
bày tổ một tinh thần thực tiễn triệt để rất 
giống tinh thần của Royal Society ở Anh vào 
thế kỷ thứ 17. Châm ngôn của họ là “Đừng 
nghĩ mà hãy thử!” Và “với sách vở họ xen 
vào tất cả để chỉ thấy cái mà những kinh 
nghiệm đã thử trước họ.” Thiển tông nhắm 
truyền đạt trực tiếp Phật tánh ngoài truyền 
thống văn tự. Sự nghiên cứu kinh điển do đó 
bị xao lãng. Trong những tịnh xá người ta đặt 
ra kinh điển sát cạnh nhà cầu phòng khi ngẫu 
nhiên tham khảo tới. Bàn luận về những sớ 
giải, lục lọi kinh điển, nghiền ngẫm văn tự bị 
coi như mò kim đáy biển: “Đếm những của 
cải của kẻ khác ích lợi gì?? “Để thấy tự tính 
là Thiền.” Chỉ có cái đó mới đáng kể. Những 
sử gia thường qui những thái độ này vào 
phong thể thực tiễn của dân tộc tính Trung 
Hoa. Điều này không hoàn toàn đúng, bởi 
chủ trương phi truyền thống đã tràn ngập toàn 
thể thế giới Phật giáo giữa những năm 500 và 
1000 và Mật tông Ấn độ về phương diện này 
cung ứng nhiều tính chất song phương với 
Thiền tông. 


Zen. 


averse to theory and ¡ntent on ablishing 
reasoning. Direct Insight 1s prized more highly 
than the elaborate webs of øeneral terms, but 
as concretely as possible. The Tang masfers 
were renowned for their oracular and cryptIc 
sentences, and for their curious and original 
actions. Salvation 1s found In the ordinary 
thngs of everyday life. Hsuan-Chien was 
enliphtened when his teacher blew out a 
candle, another when a brick dropped down, 
another when his leg got broken. This was 
not altopgether new phenomenon. The Pali 
Psalms of the Brethen and Psalms of the 
Sisters show that also in the Old Wisdom 
School trivial Incidents could easily start off 
the final awakening. The Zen masters flaunt 
therr disapproval of mere tradition In sfarting 
actions. They burn wooden sfatues of the 
Buddha, kil cats, catch shrimps and fishes. 
The master assists the pupil not so much by 
the wise words which issue from his mouth, 
but by the “direct action” of pulling at his 
nose, hitting him with the staff, or shouting at 
him. The Koans, which are the basis and 
support of meditation, consist of riddles and 
puzzling stories which one should think about, 
until intellectual exhaustion leads to a sudden 
realization of their meaning. Aøgain, the koan 
1S Of, aS IS SO Offen asserted, a peculiar 
creation of the Chinese genius. Ït 1s nothing 
but the Chinese form of a general Buddhist 
trend which, at the same time, 1s clearly 
visble 1n Bengale, where the Tantric 
Sahajiyas taught by riddles and enigmatic 
©expressions, partly to guard the secrefs of 
therr thoughts, partly to avoid abstractions by 
concrete imagery— Thiền tông đối nghịch với 
sự suy lý siêu hình, nó ghê tởm lý thuyết và 
nhằm phế bỏ lý luận. Trực giác được để cao 
hơn màng lưới vi tế của tư tưởng tế nhị rất 
nhiều. Chân lý không được phát biểu bằng 
thuật ngữ trừu tượng và tổng quát, nhưng hết 
sức cụ thể. Những thiền sư đời Đường nổi 
tiếng vì những câu sấm ngữ bí hiểm cũng như 
những hành vi kỳ dị và độc đáo. Giải thoát 
được tìm thấy trong những sự vật thông 
thường của đời sống hằng ngày. Huyền Kiến 


3) 


1810 


giác ngộ khi bổn sư của ngài thổi tắt một 
ngọn nến, người khác giác ngộ khi thấy hòn 
gạch rơi, người khi chân bị gẫy. Đó không 
phải là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ. 
Trưởng Lão Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ bằng 
tiếng Pali chứng minh rằng trong Cổ Phái trí 
Tuệ những việc ngẫu nhiên tầm thường cũng 
có thể làm phát khởi sự thức tỉnh tối hậu. 
Những Thiền sư phô trương sự bất đồng với 
truyền thống bằng những hành động kỳ cục. 
Họ đốt những tượng phật bằng gỗ, giết mèo, 
bắt tôm cá. Thiển sư trợ giúp đệ tử bằng 
“hành động trực tiếp” như kéo mỗi, dùng 
thiên trượng đánh hay hét vào tai thiển giả 
nhiều hơn là bằng những lời nói khôn ngoan. 
Công án, nền tảng và trợ lực của thiển định, 
gồm mật ngữ và những chuyện bí hiểm mà 
người ta phải suy niệm cho đến khi sự kiệt 
quệ tinh thần đưa đến sự thấu hiểu thình lình 
ý nghĩa của chúng. Nhưng công án cũng 
không phải là một sản phẩm riêng của tinh 
túy Trung Hoa. Đó chỉ là hình thức Trung 
Hoa của khuynh hướng chung của Phật giáo, 
cùng thời đó, xuất hiện ở Bengale, nơi Mật 
tông Sahajiya giảng dạy bằng những mật ngữ 
và thuật ngữ bí hiểm, một phần để giữ bí mật 
cho tư tưởng, một phần để tránh những suy lý 
trừu tượng bằng biểu tượng cụ thể. 

Sudden enlightenment was the distinctive 
slogan of the Southern branch of Zen. 
Enlightenment according to 1nstanfaneous 
process. The purport of this teaching has 
often been misunderstood. The Zen masfers 
dịd not intend to say that no preparation was 
necessary, and that enliphtenment was won In 
a very short time. They Just laid stress on the 
common mysfical truth that enliphtenment 
takes place In a “timeless moment,” I.e. 
outfside time, In etermty, and that 1t 1s an act 
of the Absolute 1tself, not our own doïng. One 
cannot do anything at all 
enlphtened. To expect austeriles or 
meditaton to bring forth salvation 1s like 
“rubbing a brick to make 1t Into a mirror.” 
Enliphtenment just happens, without the 
mediacy of any finite condition or Influence, 
and 1t is, as we mipht put 1t, a totally “free” 
event. Ït 1s not the gradual accumulation of 


(O become 


4) 


merit which causes enliphtenment, but a 
sudden act of recognition. All this teaching 1s, 
1n Ifs essence, impeccably orthodox. The Zen 
sect deviated from orthodox only when It 
drew the Inference that one need not adhere 
to the minor prescriptions of discipline, and 
thus  cultivated a moral Iindifference which 
enabled it to fall in with the demands of 
Japanese militarism—Đốn ngộ là biểu ngữ 
đặc biệt của Thiển tông phương Nam. Sự giác 
ngộ theo Huệ Năng và những vị Tổ kế tiếp 
ngài là một tiến trình chớp nhoáng, chứ 
không phải tiệm tiến. Thâm ý của giáo lý này 
thường bị hiểu lầm. Thiển sư không có ý nói 
rằng sự sửa soạn không cần thiết và Giác 
Ngộ được đạt tới trong một thời gian nhanh 
chóng. Các vị nhấn mạnh tới chân lý thần bí 
chung cho rằng sự giác ngộ xãy ra trong một 
khoảnh khắc phi thời gian, nghĩa là ngoài thời 
gian, trong vĩnh cửu, và đó là một hành vi của 
chính tuyệt đối, không phải việc làm của 
chúng ta. Người ta không thể làm bất cứ điều 
gì để trở nên giác ngộ hết. Trông đợi những 
khổ hạnh hay thiền định mang lại giải thoát 
chẳng khác nào “mài gạch làm gương.” Giác 
ngộ xãy ra, không có sự can thiệp của bất cứ 
một điều kiện hay ảnh hưởng rõ rệt nào, ta có 
thể nói nó giống như một biến cố. hoàn toàn 
tự do. Không phải sự thu thập dần dần công 
đức nhưng một hành vi lãnh hội hốt nhiên tạo 
ra giác ngộ. Giáo lý này, trong yếu tính, 
thuộc chính thống giáo. Thiển tông chỉ ra 
ngoài chính thống giáo khi kết luận rằng 
người ta không cần câu chấp những chỉ thị 
thứ yếu của luật, và do đó vun trồng một thái 
độ lãnh đạm luân lý cho phép nó chìu theo 
những yêu sách của chủ trương quân phiệt 
Nhật Bản. 

Like Amidism, the Madhyamikas, and to 
some extent the Tantra, Zen believes that the 
fulfilment of the Buddhist life can be found 
only In I1ts negation. The Buddha dwells 
hidden in the inconspicuous things of dally 
life. To take them Just as they come, that is all 
that enliphtenment amounfs to. “As regards 
the Zen followers, when they see a staff they 
simply call 1t a staff. If they want to walk, 
they Jjust walk; 1f they want to sit, they Just sIt. 


1811 


They should not in any cicumstances be 
ruffled and distracted.” Or: “How wondrously 
supernatural! And how miraculous this! I 
draw water, Ï carry fuel!” Or, once more: “In 
spring, the flowers, and in autumn the moon. 
In summer a refreshing breeze, and In winter 
the snow. Each hour to me 1s an hour of 
Joy.”—Như Di Đà giáo, Trung quán và trong 
một giới hạn nào đó, như Mật tông, Thiển 
tông tin tưởng rằng sự viên mãn của đời sống 
Phật giáo chỉ có thể tìm thấy trong sự phủ 
nhận nó. Đức Phật ẩn trong những sự vật tiềm 
tàng của cuộc sống thường nhật. Chúng đến 
như thế nào, thì mình nhận như thế ấy, thế là 
giác ngộ. “Với những thiển giả, khi họ trông 
thấy cây gậy, họ gọi nó đơn giản là cây gậy. 
Nếu họ muốn đi là họ đi; nếu họ muốn ngồi, 
họ ngồi. Họ không được bối rối hay điên đảo 
trong bất cứ cảnh ngộ nào.” Hoặc: “Kỳ diệu 
siêu phàm thay! Và tuyệt vời thay! Ta kéo 
nước lên, ta vác củi này!” Hay: “Mùa xuân 
hoa nở, và mùa thu trăng thanh. Mùa hạ gió 
mát thổi, và mùa đông tuyết rơi. Ta còn cần 
gì hơn nữa? Mỗi giờ là một phút giờ hân 
hoan.” 
Four special extraordinary qualifies of the 
Buddha?s body: Bốn pháp kỳ đặc vị tằng hữu 
của thân Đức Như Lai—See Ten characteristics of 
the body of Buddha. 
Four sfages: Tứ Đạo—See Four modes of 
DrOBT€SS. 
Four stages of absorption: Bốn giai đoạn tĩnh 
tâm—See Dhyana. 
Four stages of development of Zen in Zen 
Sect: Bốn giai đoạn trong sự phát triển của Thiền 
tông—According to Edward Conze In Buddhism: 
lts Essence and Development, there are four 
stages of development of the Zen School——Theo 
Edward Conze trong Tinh Hoa và Phát Triển Phật 
Giáo, có bốn giai đoạn phát triển của Thiền tông. 
l) A Formative Period: Giai đoạn hình thành— 
The formative period began about 440 A.D. 
with a group of students of Gunabhadra”s 
Chinese translation of the Lankavafara Sutra. 
About 520 A.D. we have the legendary figure 
of Bodhidharma. After that, a few groups of 
monks round Zen masfters like Seng-T”san (?- 


2) 


606), whose poem, called Hsin Hsin Ming 
(On Believing in Mind) is one of the finest 
expositions of Buddhism we know of, and 
Hui-Neng (637-713), of South China, who 1s 
held up to posterty as 1lliterate, 
practically-minded person, who approached 
truth abruptly and without circumlocution. 
Much of the traditions about the early history 
of Zen are the Inventions of later age. Many 
of the Sayings and Songs of the patrlarchs 
which are transmitted to us are, however, 
very  valuable spiritual 
documents—Bắt đầu vào khoảng năm 440 
sau Tây lịch với nhóm học Tăng của bản kinh 
Lăng Già bằng Hoa Ngữ của Đức Hiển. Vào 
khoảng năm 520 chúng ta có chân dung thần 
thoại của Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó, một nhóm 
Tăng sĩ qui tụ xung quanh những thiển sư như 
Tăng Xán với bài kệ thị tịch Tín Tâm Minh, 
là một trong số những bài thuyết minh hay 
nhất về Phật giáo mà ta được biết, và Huệ 
Năng, người miền Nam Trung Hoa, được hậu 
thế coi như một người thất học, nhưng với tinh 
thần thực nghiệm, đã đi đến chân lý bằng con 
đường đốn ngộ. Nhiều truyền thống về cựu sử 
của Thiển tông là những phát kiến của thời 
gần đây. Tuy nhiên, nhiều câu thoại đầu và 
nhiều bài kệ của các vị tổ được truyền thừa 
đến chúng ta, là những tài liệu lịch sử và tâm 
linh rất có giá trị. 

After 700 A.D. Zen established itself as a 
separate school. In 734, Shen-Hui, a disciple 
of Hui-Neng, founded a school In the South of 
China. While the Northern branch of Zen died 
out In the middle of the Tang dynasty 
(750A.D.), all the later developments of Zen 
1ssue from Shen-Hui”s school. Whereas so far 
the Zen monks had lived in the monasteries 
of the Lu-Tsung (Vinaya) sect, about 750 
A..D. Pai-Chang provided them with a special 
rule of ther own, and an ¡independent 
Organization. The most revolutionary feafure 
of Pai-Chang”s Vinaya was the Iintroduction 
of manual work. “A Day Without Work, A 
Day Without Food.” Under the T”ang Dynasty 
(618-907), the Zen sect slowly gained 1s 
ascendancy over the other schools. One of 
the reasons was the fact that It survived the 


an 


historical and 


3) 


1812 


bitter persecution of 845 better than any other 
sects. The five Great Masters among Hui- 
Neng”s disciples Initiated a long serles Of 
great T”ang masters of Zen, and this was the 
heroic and creative period of Zen—Sau 
khoảng năm 700 sau Tây lịch, Thiền tông tự 
lập thành một tông phái biệt lập. Năm 734, 
Thần Hội, một đệ tử của Huệ Năng, thành 
lập một phái ở Nam Trung Hoa. Trong khi 
ngành Thiền Bắc tông suy tần vào giữa thời 
nhà Đường (khoảng năm 750), tất cả những 
phát triển sau này của Thiển tông đều bắt 
nguồn từ phái của Thần Hội. Chư Tăng của 
Thiển tông từ trước đến bấy giờ vẫn sống 
trong những tịnh xá của Luật tông, nhưng vào 
năm 750 Bách Trượng Hoài Hải đặt ra cho họ 
một qui luật riêng và một tổ chức độc lập. 
Đặc điểm cách mạng nhất của Luật tông 
Bách Trượng là sự du nhập công việc tay 
chân: “Một ngày không làm, một ngày không 
ăn.” Dưới triều đại nhà Đường (618-907), 
Thiển tông dần dần lấn át những tông phái 
khác. Một trong những lý do là nó tổn tại hơn 
những tông phái khác sau cuộc ngược đãi tàn 
bạo năm 845. Năm Thiền sư trong nhóm đệ 
tử của Huệ Năng mở đầu cho một loạt những 
Thiển sư đời nhà Đường và đó là thời kỳ 
oanh liệt và sáng tạo của Thiền tông. 

By about 1,000 A.D., Zen had overshadowed 
all Chinese Buddhist sects, except Amidism. 
Within the Zen school, the Lin-Chi sect had 
gained the leadershIp. Iís approach was now 
systemafized, and to some extent 
mechanized. In the form of collecions of 
riddles and cryptic sayIngs, usually connected 
with the Tang masters, special text books 
were composed ¡n the Twelfth and Thirteenth 
centuries. The riddles are technically known 
as Kungan (Japanese Koan), literally “official 
document.” An example of this one: Once a 
monk asked Tung-Shan: “What 1s the 
Buddha?” Tung-Shan replied: “Three pounds 
of flax.”—Vào khoảng năm 1000, Thiển tông 
đã làm lu mờ tất cả mọi tông phái Phật giáo 
ở Trung Hoa, trừ phái Di Đà. Trong Thiển 
tông, phái Lâm Tế giữ vai trò lãnh đạo. 
Phương pháp phái này bây giờ đã được hệ 
thống hóa. Trong hình thức mật ngôn và thoại 


4) 


đầu bí hiểm, thường nối kết với các Thiển sư 
đời Đường, những chuyên thư được trước tác 
vào thế kỷ thứ 12 và 13. Những mật ngôn 
theo thuật ngữ công án. Đây là một thí dụ: 
Một hôm vị Tăng hỏi Động Sơn “Phật là gì?” 
Động Sơn trả lời “Ba lạng vải gai.” 

The final period 1s one of permeation into the 
general culture of the Far East, its art and the 
general habits of life. The art of the Sung 
Period is an expression of Zen philosophy. lt 
was particularly In Japan that the cultural 
influence of Zen made 1(self felt. Zen had 
been brought to Japan about 1,200 by Eisal 
and Dogen. Its simplicify and straightforward 
heroism appealed to the men of the military 
Zen discipline helped 
overcome the fear of death. Many poems 
were composed testifying to the soldier”s 
victory over death— Thời kết thúc thời kỳ 
thấu nhập vào văn hóa Viễn Đông nói chung, 
trong nghệ thuật và trong tập quán sống. 
Nghệ thuật thời Tống là một biểu thị của triết 
học Thiên. Đặc biệt ở Nhật Bản, ảnh hưởng 
văn hóa của Thiển rõ rệt nhất. Thiển tông 
được mang vào Nhật Bản vào năm 1200. 
Tính chất đơn giản và anh hùng mã thượng 
của nó đã lôi cuốn những người ở giai cấp võ 
sĩ. Kỷ luật Thiền giúp họ vượt được sự sợ hãi 
về cái chết . 


class. them to 





Four stages in esoteric symbolism: Tứ Môn 
Mật Giáo—Bốn giai đoạn tu hành trong Mật tông. 


l) 
a) 


b) 


2) 
a) 


b) 


3) 


a) 


b) 


4) 


The stage of Initiation: Phát Tâm—Xuất Gia. 
Associated with the East: Đông Khai—Liên 
hệ với phương Đông. 

Associated with the warm season: Xuân Ôn— 
Liên hệ với mùa Xuân ấm áp. 

The stage of development: Tu Hành. 
Associated with the South: Nam Tu Hành— 
Liên hệ với phương Nam. 

Associated with the hot season: Thị Hạ 
Nhiệt—Liên hệ với mùa Hạ nóng nực. 

The stage of enlightenment: Bồ Đề —Giác 
ngộ đạo Bồ Đề. 

Associated with the West: Tây Ngộ—Liên hệ 
với phương Tây. 

Associated with the season of coolness: Thu 
Lãnh Liên hệ với mùa Thu mát mẽ. 

The stage of Nirvana: Niết Bàn. 


1813 


a) Associated with the North: Bắc Niết Bàn— 
Liên hệ với phương Bắc. 
b)  Associated with the cold season: Nhập Đông 


Hàn—Liên hệ với mùa Đông lạnh lẽo. 
Four stages of formlessness: Bốn lĩnh vực vô 
sắc—Đây là những bài tập thiển định có từ thời 
ban đầu của Phật giáo, nhằm đưa người tu tập lên 
những khu vực phi vật thể—These are meditation 
practices from the early phase of Buddhism, the 
obJective of which was to raise the cultivators 
síaøe by sfage Into increasingly higher level of 
1ncorporealIty: 
I) Sự vô hạn của không gian: Akasha—The 
sfage of limitlessness of space. 


2) Sự vô hạn của nhận thức: Vijnana—The 
stage of limitlessness of consclousness. 

3) Hưvô: The stage of nothingness. 

4) Bên kia hữu thức và vô thức: The stage of 
beyond awareness and nonawareness. 

+ 


See Four Immaterial heavens. 

Four sfages in Hinayana sancfity: Tứ 
Hướng—Bốn Thánh quả trong Tiểu Thừa. 

l1) Srota-Apamna (skÐ: Tu Đà Hoàn. 

2) Sakrdagamin (skt): Tư Đà Hàm. 

3) Anagamin (skt): A Na Hàm. 

4) Arhan (sk: A La Hán. 

Four sftages of memory: Smrtyupasthana—Tứ 
niệm xứ —Four subjects of reflection. 

Four stages in moral development: Tứ Giới. 
(D Four stages development 
Mahayana Buddhism—Bốn loại giới luật 
theo Phật giáo Đại Thừa: 

Morality of release or deliverance from the 
world on becoming a monk: Giải Thoát 
Giới— Giới từ bỏ thế tục để trở thành tu sĩ. 
Moralty that arisine from the four 
meditations on the realms of form: Định Công 
Giới—Khi nhập tứ thiển định thì thân sanh 
giới thể có công năng phòng ngừa điều sai và 
ngăn chặn điều ác. 

Morality of those who are 1n or above the 
stage of beholding the truth (the first staøe of 
Bodhisattva): Đạo Cộng Giới—Loại giới của 
những bậc từ kiến đạo hay sơ Bồ Tát trở lên, 
chứng được đạo vô lậu có khả năng phòng 
phi chỉ ác. 

Moralty which help practictioners 
allmoral evil and cease all delusions: Đoạn 


In moral in 


]) 


2) 


3) 


4) end 


qI) 


]) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


Giới—Loại giới giúp hành giả đoạn tận tham 
sân si để thành đạo quả. 

According to the Surangama Sutra, 
Buddha reminded Ananda about the 
important precepts—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về bốn giới quan trọng: 

Cutting off lus—Đoạn Dâm: 

If living beings in the six paths of any 
mundane world had no thoughts of lust, they 
would not 


the 
four 


have to follow a contnual 
succession of births and deaths: Nếu các 
chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà 
tâm chẳng dâm, thì không bị sinh tử nối tiếp. 
Ananda! Your basic purpose In cultivating 1s 
fo transcend the wearisome defilements. But 
1 you don”t renounce your lustful thoughts, 
you wIll not be able to get out of the dust: A 
Nan! Ông tu tam muội, gốc để ra khỏi trần 
lao, nếu tâm dâm chẳng trừ, thì không thể ra 
được. 

Even though one may have some wisdom and 
the manifestaion of Zen Samadhi, one 1s 
certain to enter demonic paths If one does 
not cut off lust: Dù có đa trí, thiển định hiện 
tiền, nhưng chẳng đoạn dâm, thì quyết bị lạc 
vào ma đạo. 

At best, one will be a demon king; on the 
average, one will be in the retinue of demons; 
at the lowest level, one will be a female 
demon: Thượng phẩm là ma vương, trung 
phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. 

These demons have thetr groups of disciples. 
Each says of himself he has accomplished the 
unsurpassed way: Các ma kia cũng có đổ 
chúng, đều tự xưng mình thành vô thượng 
đạo. 

After my extinction, ¡in the Dharma-Ending 
Age, these hordes of demons will abound, 
spreading like wildfire as they openly 
practce greed and lust. Calming to be good 
knowing advisors, they wIll cause living 
beings to fallinto the pit of love and views 
and lose the way to Bodhi: Sau khi tôi diệt 
độ, trong đời mạt pháp, phần nhiều các ma 
dân ấy xí thịnh trong đời, hay làm việc tham 
dâm, làm bậc thiện tri thức, khiến các chúng 


8) 


h) 


) 


}) 


k) 


D 


m) 


2) 


1814 


sanh lạc vào hầm ái kiến, sai mất đường Bồ 
Đề. 

Ananda! When you teach people in the world 
to cultivate samadhi, they must first of all 
sever the mind of lust: A Nan! Ông dạy người 
đời tu tam ma địa, trước hết phải đoạn dâm. 
Ths 1s the first clear and unalterable 
1nstruction on purity given by the Thus Come 
Ones and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones: Ấy gọi là lời dạy rõ ràng 
thanh tịnh, quyết định thứ nhứt của Như Lai. 
Therefore, Ananda, If cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off lust, they will be like 
someone who cooks sand In the hope of 
getting rice, after hundreds of thousands of 
eons, It will still be Just hot sand: Vì cớ đó 
nếu chẳng đoạn dâm mà tu thiền định, ví như 
nấu cát muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn 
kiếp chỉ thấy cát nóng mà thôi. 

Why? It wasn't rice to begin with; 1t was only 
sand: Tại sao? Bởi vì cát không phải là bản 
nhân của cơm. 

Ananda! If you seek the Buddhaˆs wonderful 
fruiton and still have physical lust, then even 
1Ý you attain a wonderful awakening, It wIll be 
based ¡n Iust. With lust at the source, you will 
revolve In the three paths and not be able to 
get out: A Nan! Nếu ông đem cái thân dâm 
mà cầu diệu quả của Phật, dù được diệu ngộ, 
cũng đều là dâm căn, căn bản thành dâm, 
luân chuyển trong ba đường, quyết chẳng ra 
khỏi. 

Which road will you take to cultivate and be 
certified to the Thus Come One”s Nirvana? 
You must cut off the lust which 1s Intrinsic in 
both body and mind. Then get rid of even the 
aspect of cutting 1t off. At that point you have 
some hope of attainng the Buddha”s Bodhi: 
Do đường lối nào tu chứng Niết Bàn của Như 
Lai? Quyết khiến thân tâm đều đoạn cơ quan 
dâm dục, đoạn tính cũng không còn, mới có 
thể trông mong tới Bồ Đề của Phật. 

What I have said here is the Buddha”s 
teaching. Any explanation counter fo It 1s the 
teaching of Papiyan: Như thế tôi nói, gọi là 
Phật thuyết. Nói chẳng đúng thế, tức là ma 
Ba Tuần thuyết. 

Cutting off killing——Đoạn Sát: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


A Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế 
giới ở lục đạo, mà tâm chẳng sát, thì không bị 
sanh tử nối tiếp: Ananda! If living beings in 
the six paths of any mundane world had no 
thoughts of killing, they would not have to 
follow a continual succession of births and 
deaths. 

Anandal Your basic purpose 1n cultivating 
samadhi 1s to transcend the wearisome 
defilements. But If you do not remove your 
thoughts of killing, you wIll not be able to get 
out of the dust: A Nan! Ông tu tam muội, gốc 
để vượt khỏi trần lao, nếu sát tâm chẳng trừ, 
thì không thể ra khỏi được. 

Ananda! Even though one may have some 
wisdom and the manifestaion of Zen 
SamadhI, one 1s cerfain to enter the path of 
SpIrits 1Ý one does not cease killing: A Nan! 
Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, nhưng 
chẳng đoạn nghiệp sát, thì quyết lạc về thần 
đạo. 

At best, a person wIll become a miphty ghost; 
on the average, one will become a flying 
vaksha, a ghost leader, or the like; at the 
lowest level, one will become an earth-bound 
rakshasa. These ghosts and spirits have their 
øroups of disciples. Each says of himself that 
he has accomplished the unsurpassed way: 
Thượng phẩm là đại lực quỷ, trung phẩm làm 
phi hành dạ xoa, các quỷ soái, hạ phẩm là địa 
hành la sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ 
chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. 
After my extinction, in the Dharma-Ending 
Age, these hordes of ghosfs and spirits will 
aboud, spreading like wildfire as they argue 
that eating meat will bring one to the Bodhi 
Way: Sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, 
nhiều quỷ thần ấy xí thịnh trong đời, tự nói: 
“Ăn thịt cũng chứng được Bồ Đề.” 

Ananda! I permit the Bhikshus to eat five 
kinds of pure meat. This meat ¡s actually a 
transformation brought ¡Into being by my 
spiritual powers. It basically has no life-force. 
You Brahmans live In a climate so hot and 
humid, and on such sandy and rocky land, that 
vegetables will not grow. Therefore, I have 
had to assist you with spiritual powers and 
compassion. Because of the magnitude of this 


8) 


h) 


) 


}) 


k) 


1815 


kindness and compassion, what you eat that 
tastes like meat 1s merely said to be meat; In 
fact, however, it is not: A Nan! Tôi khiến các 
Tỳ Kheo ăn ngũ tịnh nhục, thịt đó đều do tôi 
thần lực hóa sinh, vẫn không mạng căn, vì 
rằng về đất Bà La Môn, phần nhiều ẩm thấp, 
lại thêm nhiều đá, nên cây cỏ và rau không 
sinh. Tôi dùng thần lực đại bi giúp, nhân đức 
từ bi lớn, giả nói là thịt. Ông được ăn các 
món đó. 

After my extinction, how can those who eat 
the flesh of living beings be called the 
disciples of Sakya?: Thế sau khi Như Lai diệt 
độ rồi, các Thích tử lại ăn thịt chúng sanh? 
You should know that these people who eat 
meat may gain some awareness and may 
seem to be In samadhi, but they are all great 
rakshasas. When their retribution ends, they 
are bound to sink Into the biter sea of birth 
and death. They are not disciples of the 
Buddha. Such people as they kill and eat one 
another In a never-ending cycle. How can 
suụch people transcend the triple realm?: Các 
ông nên biết: người ăn thịt đó, dù được tâm 
khai ngộ giống như tam ma địa, cũng đều bị 
quả báo đại la sát. Sau khi chết quyết bị chìm 
đắm biển khổ sinh tử, chẳng phải là đệ tử 
Phật. Những người như vậy giết nhau, ăn 
nhau, cái nợ ăn nhau vướng chưa xong thì làm 
sao ra khỏi được tam giới? 

Ananda! When you teach people in the world 
to cultivate samadhi, they must also cut off 
killing: A Nan! Ông dạy người đời tu tam ma 
địa, phải đoạn nghiệp sát sanh. 

This is the second clear and unalterable 
1nstruction on purity given by the Thus Come 
Ones and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones: Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, 
thanh tịnh và quyết định thứ hai của Như Lai. 
Therefore, Ananda, If cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off killing, they are like 
one who sfops up his ears and calls out in a 
loud voice, expecting no one to hear him. Ït 1s 
to wish to hide what 1s completely evident: Vì 
cớ đó, nếu chẳng đoạn sát mà tu thiển định, 
ví như người bịt tai nói to, muốn cho người 
đừng nghe. Nhu thế gọi là muốn dấu lại càng 
lộ. 


m) 


n) 


0) 


P) 


q) 


3) 
a) 


Bhikshus and Bodhisatvas who practice 
puriy wWill not even step on grass in the 
pathway; even less will they pull it up with 
their hand: Các Tỳ Kheo thanh tịnh cùng các 
Bồ Tát lúc đi đường chẳng dẫm lên cỏ tươi, 
huống chỉ lấy tay nhổ. 

How can one with great compassion pick up 
the flesh and blood of livign beings and 
proceed to eat his fill?: Thế nào là đại bi khi 
lấy chúng sanh huyết nhục để làm món ăn. 
Bhikshus who do not wear silk, leather boots, 
furs, or down from this countfry or consume 
milk, cream, or butter can truly transcend this 
world. When they have paid back their past 
debts, they wIll not have to re-enter the triple 
realm: Nếu các Tỳ Kheo chẳng mặc các đồ 
tơ lụa của đông phương, và những giày dép, 
áo, lông, sữa, phó mát, bơ của cõi nầy. Vị đó 
mới thật là thoát khỏi thế gian. Trả lại cái nợ 
trước hết rồi, chẳng còn đi trong ba cõi nữa. 
Why? It 1s 
something taken from a living creafure, one 
creates conditions with 1t, just as when people 
eat the hundred grains, their 
leave the earth: Tại sao? Dùng một phần thân 
loài vật, đều là trợ duyên sát nghiệp. Như 
người ăn trăm thứ lúa thóc trong đất, chân đi 
chẳng rời đất. 

Both physically and mentally one must avoid 
the bodies and the by-products of living 
beinsgs, by neither wearing them nor eating 
them. I say that such people have true 
liberation: Quyết khiến thân tâm không nỡ ăn 
thịt hay dùng một phần thân thể của chúng 
sanh, tôi nói người đó thật là giải thoát. 

What I have said here is the Buddha”s 
teaching. Any explanation counter fo If 1s the 
teaching of Papiyan: Tôi nói như vậy, gọi là 
Phật nói. Nói không đúng thế, tức là ma Ba 
Tuần thuyết. 

Cutting off stealing—Đoạn Đạo: 

Ananda! If living beings in the six paths of 
any mundane world had no thoughts of 
s(ealing, they would not have to follow a 
continuous succession of births and deaths: A 
Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở 
lục đạo, mà tâm chẳng thâu đạo, thì chẳng 
theo nghiệp ấy bị sanh tử tương tục. 


because when one wWears 


feet cannot 


b) 


C) 


) 


©) 


8) 


1816 


Anandal Your basic purpose 1n cultivating 
samadhi 1s to 
defilements. But if you do not renounce your 
thoughts of stealing, you will not be able to 
get out of the dust: A Nan! Ông tu tam muội, 
cốt để thoát khỏi trần lao, nếu cái “thâu tâm” 
(những tư tưởng trộm đạo) chẳng trừ thì quyết 
không thể ra khỏi được. 

Ananda! Even though one may have some 
wisdom and the manifestaion of Zen 
SamadhIi, one is certain to enter a devious 
path !f one does not cease stealing. At best, 
one will be an apparition; on the averaøe, one 
will become a phantom; at the lowes level, 
one will be a devious person who 1s 
possessed by a Mei-Ghost: A Nan! Dù có đa 
trí, thiển định hiện tiền, như chẳng đoạn đạo 
nghiệp, quyết lạc về tà đạo. Thượng phẩm 
làm loài tính linh, trung phẩm làm loài yêu 
mị, hạ phẩm làm người tà, bị mắc cái yêu mị. 
These devious hordes have their øroups of 
disciples. Each says of himself that he has 
accomplished the unsurpassed way: Các loại 
tà ấy cũng có đồ chúng, đều tự tôn mình 
thành vô thượng đạo. 

After my extinction, in the Dharma-Ending 
Age, these phantoms and apparitions will 
abound, spreading like wildfire as they 
surreptItously cheat others Calling 
themselves good knowing advisors, they will 
say that they have the 
superhuman dharmas. Enticing and deceiving 
the Ignorant, or friphtening them out of theIr 
wifs, they disrupt and lay watse to households 
wherever they go: Sau khi tôi diệt độ, trong 
đời mạt pháp, nhiều loài tà mị ấy xí thịnh 
trong đời, dấu diếm sự gian trá, xưng là thiện 
tri thức. Họ tự tôn mình được pháp của bậc 
thượng nhân, dối gạt những kẻ không biết, 
khủng bố khiến người kia mất cái tâm, đi đến 
đâu làm nhà cửa của người bị hao tổn. 

I teach the Bhikshus to beg for their food in 
an assipned place, in order to help them 
renounce greed and accomplish the Bodhi 
Way: Tôi dạy các Tỳ Kheo đi các nơi khất 
thực, khiến bỏ cái tham, thành đạo Bồ Đề. 
The Bhikshus do not prepare their own food, 
so that, at the end of this life of transitory 


transcend the wearisome 


each atfained 


h) 


1) 


)) 


k) 


Ù 


exiIstence In the triple realm, they can show 
themselves to be once-returners who go and 
do not come back: Các ông Tỳ Kheo chẳng tự 
nấu chín mà ăn, tạm ở đời cho qua cái sống 
thừa, ở trọ tạm ba cõi, chỉ một mặt đi qua, rồi 
không trở lại (nhất lai). 

How can thieves who put on my robes and 
sell the Thus Come One”s dharmas, saying 
that all manner of karma one creafes 1s Just 
the Buddhadharma?: Thế nào cái người giặc, 
mượn y phục của tôi, buôn bán pháp của Phật 
để nuôi mình, tạo các nghiệp, đều nói là Phật 
pháp. 

They slander those who have left the home- 
le and regard Bhikshus who have taken 
complete precepts as belonging to the path of 
the small vehicle: Trở lại chê người xuất gia, 
giữ giới cụ túc là đạo tiểu thừa. 

Because of such doubtfs and misjudgments, 
lving beings fall the 
Unintermittent Hell: Bởi vậy làm nghi lầm vô 
lượng chúng sanh, kẻ đó sẽ bị đọa vào địa 
ngục vô gián. 

I say that Bhikshus who after my extinction 
have decisive resolve to cultivate samadhi, 
and who before the Iimages of Thus Come 
Ones can burn a candle on their bodies, or 
burn off a finger, or burn even one Incense 
stck on their bodies, will in that moment, 
repay ther debts from beginningless time 
past. They can depart from the world and 
forever be free of outflows. Though they may 
not have 1nstantly understood the unsurpassed 
enliphtenment, they will already have firmly 
set their mind on ¡t: Nếu sau khi tôi diệt độ, 
có ông Tỳ Kheo phát tâm quyết định tu tam 
ma để, có thể đối trước hình tượng Phật, nơi 
thân phần, làm một cái đèn, hoặc đốt một 
ngón tay, và trên thân đốt một nén hương. 
Tôi nói người ấy một lúc đã trả xong các nợ 
trước từ vô thủy, từ giả luôn thế gian, thoát 
khỏi các hoặc lậu. Dù chưa liền nhận rõ 
đường vô thượng giác, người ấy đã quyết 
định tâm với pháp. 

lf one does not practice any of these token 
renunciations of the body on the causal level, 
then even If one realizes the unconditioned, 
one will still have to come back as a person to 


limitless 1nto 


m) 


n) 


0) 


P) 


1817 


repay one”s past debts exacdy as I had to 
undergo the retribution of having to eat the 
grainn meant for horses. Ananda! When you 
teach people in the world 
samadhi, they must also cease stealing: Nếu 
chẳng làm chút nhân nhỏ mọn bỏ thân như 
vậy, dù thành đạo vô vi, quyết phải trở lại 
sinh trong cõi người, để trả nợ trước. Như tôi 
ăn lúa của ngựa ăn không khác. A Nan! Ông 
dạy người đời tu tam ma địa, sau sự đoạn 
đâm, đoạn sát, phải đoạn thâu đạo. 

Ths 1s the thưd 
1nstruction on purity given by the Thus Come 
One and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones: Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, 
thanh tịnh, quyết định thứ ba của Như Lai. 
Therefore, Ananda, If cultivators of Zen 
Samadhi do not cease stealing, they are like 
someone who pours water Into a leaking cup 
and hopes to fill it. He may continue for as 
many eons as there are fine motes of dust, but 
1t stll will not be full in the end: A Nan! Bởi 
vậy nếu chẳng đoạn thâu đạo mà tu thiển 
định, ví như người đổ nước vào chén vỡ, 
muốn cho đầy chén, dù trải qua nhiều kiếp, 
không bao giờ đầy. 

If Bhikshus do not store away anything but 
therr robes and bowls; If they øIve what 1s left 
over from their food-offerings to hungry 
living beings; 1f they put their palms together 
and make obeisance to the entire great 
assembly; if when people scold them they can 
treat it as praise: If they can sacrifice theIr 
very bodies and minds, giving therr flesh, 
bones, and blood to living creatures: Nếu các 
Tỳ Kheo, ngoài y bát ra, một phân một tấc 
cũng chẳng nên chứa để. Đồ ăn xin được, ăn 
thừa, ban lại cho chúng sanh đói. Giữa chúng 
nhóm họp, chắp tay lễ bái, có người đánh và 
mắng, xem như là khen ngợi. Quyết định thân 
tâm, hai món đều dứt bỏ. Thân thịt cốt huyết, 
cho chúng sanh dùng. 

lf they do not repeat the non-ultimate 
teachings of the Thus Come One as though 
they theIr explanations, 
misrepresenting them to those who have Just 
begun to study, then the Buddha gives them 
his seal as having attaned true samadhi: 


tO  cultivafe 


clear and unalterable 


W€T€ own 


q) 


4) 
a) 


b) 


c) 


Chẳng đem quyển nghĩa của Phật nói, xoay 
làm kiến giải của mình, để lầm kẻ sơ học. 
Phật ấn chứng cho người ấy được chân tam 
muội. 

What I have said here is the Buddha”s 
teaching. Any explanation counfter fo If 1s the 
teaching of Papiyan: Tôi nói như vậy, gọi là 
Phật thuyết. Nói chẳng đúng thế, gọi là ma 
thuyết. 

Cutting off false speech—Đoạn Vọng: 
Ananda! Though living beIngs In the six paths 
of any mundane world may not kilL, steal, or 
lust either physically or menfally, these three 
aspects of their conducts thus being perfect, 
yet I1 they tell lies, the samadhi they attain 
will not be pure. They wIll become demons of 
love and views and will lose the seed of the 
Thus Come Ône: A Nan! Như các chúng sanh 
trong mọi thế giới ở lục đạo, dù thân tâm 
không có sát, đạo, dâm, ba hạnh ấy đã viên 
mãn. Nếu đại vọng ngữ thì tam ma địa chẳng 
được thanh tịnh, thành ái kiến ma, mất giống 
của Như Lai. 

They say that they have attained what they 
have not atfained, and what they have been 
certified when they have not been certified, 
perhaps they seek to be foremost in the 
world, the most vererated and superIor 
person. To their audiences they say that they 
have attained the fruition of a Shrotaapanna, 
the fruition of a Sakridagamin, the fruiton of 
an Anagamin, the fruiion of an Arhat, the 
Pratyeka Buddha vehicle, or the various 
levels of Bodhisattvahood up to and Iincluding 
the ten grounds, in order to be revered by 
others and because they are greedy for 
offerings—Gọi là: chưa được nói là được, 
chưa chứng nói là chứng. Hoặc cầu được tôn 
quý thứ nhất trong đời. Nghĩa là trước mọi 
người nói: “Tôi đã chứng sơ quả, nhị, tam 
quả, A La Hán, Duyên Giác, Bồ tát trước và 
sau Thập Địa.” Câu cho người lễ bái sám 
hối. Tham những món cúng dường. 
These Icchantkas destoy the 
Buddhahood Just as surely as a Tala tree 1s 
destroyed: Ấy là một loại “tín bất cụ,” tiêu 
diệt giống Phật, như người lấy dao cắt cây đa 
la. 


seeds of 


) 


©) 


8) 


h) 


1818 


The Buddha predicts that such people sever 
ther good roots forever and lose their 
knowledge and vision. Immersed in the sea of 
the sufferings, they cannot 
samadhi: Phật ghi rằng người ấy trọn mất căn 
lành, không còn tri kiến, chìm ba biển khổ, 
chẳng thành tam muội. 

I command the Bodhisattvas and Arhats to 
appear after my extinction In response-bodies 
in the Dharma-Ending Age, and to take 
Varlous forms In order to rescue those In the 
cycle of rebirth. They should either become 
Shramanas, elie-robed lay people, kings, 
minsters or officials, virgin youths or 
maidens, and so forth, even prostiutes, 
widows, profligates, thieves, butchers, or 
dealers In contraband, doing the same things 
as these kinds of people while they praise the 
Buddha Vehicle and cause them to enter 
samadhi in body and mind: Sau khi tôi diệt 
độ, khiến các vị Bồ tát cùng A La Hán nên 
ứng thân sinh trong đời mạt pháp, hiện các 
hình tướng, để độ các kẻ bị luân chuyển. 
Hoặc làm sa môn, cư sĩ, nhân vương, tể quan, 
đồng nam, đồng nữ, cho đến dâm nữ, quả 
phụ. kẻ cắp, vân vân đồng sự với người đời, 
tán thán Phật thừa. Khiến giúp họ thân tâm 
được vào tam ma địa. 

But they should never say of themselves, “I 
am truly a Bodhisattva;” or “Ï am truly an 
Arhat,` or let the Buddhaˆs secret cause leak 
out by speaking casually to those who have 
not yet studied—Không bao giờ nói: “Tôi thật 
là Bồ Tát, thật là A La Hán,” tiết lộ mật nhân 
của Phật, và khinh kẻ chưa học. 

How can people who make such claims, other 
than at the end of therr lives and then only to 
those who ¡inherit the Teaching, be doing 
anything but deluding and confusing living 
beings and indulging In a gross false claims?: 
Trừ ra khi chết, bí mật có di chúc cho Pháp 
tử. Thế nào là người nói láo mê loạn chúng 
sanh thành tội vọng ngữ? 

Ananda! When you teach people in the world 
to cultivate samadhi, they must also cease all 
lIying. This 1s the fourth clear and unalterable 
1nstruction on purity given by the Thus Come 
Ones and the Buddhas of the past, World 


three atfain 





)) 


k) 


Ù 


Honored Ones: A Nan! Ông dạy người đời tu 
tam ma địa, sau chót phải đoạn trừ các đại 
vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh 
tịnh, quyết định thứ tư của Như Lai. 
Therefore, Ananda, one who does not cut off 
lying 1s like a person who carves a plece of 
human excrement to look like Chandana, 
hoping to make 1t fragrant. He is attempting 
the impossible: Bởi vậy, nếu chẳng đoạn đại 
vọng ngữ, như lấy phân người khắc thành 
hình hương chiên đàn, muốn được mùi thơm, 
không có lẽ ấy. 

I teach the Bhikshus that the straipht mind 1s 
the Bodhimanda and that they should practice 
the four awesome deportments In all their 
activitles. Since they should be devoid of all 
falseness, how can they clam to have 
themselves attained the dharmas of a superIor 
person?: Tôi dạy Tỳ Kheo rằng: Trực Tâm là 
Đạo Tràng,” với bốn uy nghĩ, trong tất cả 
hạnh, không có hư giả. 

That would be like a poor person falsely 
calling himself an emperor; for that, he would 
be taken and executed. Much less should one 
atfempt to upsurp the tile of dharma king. 
'When the cause-sground 1s not true, the effects 
wil be distorted. One who the 
Buddha”s Bodhi in this way 1s like a person 
who tries to bife his own navel. Who could 
possibly succeed?: Thế nào tự xưng được 
pháp thượng nhân. Ví dụ người nghèo khó, 
mạo xưng là đế vương, tự cầu lấy cái chết. 
Huống chi pháp vương, thế nào lại hư vọng? 
Nhân địa chẳng chân chính, kết quả bị cong 
queo. Cầu Phật Bồ Đề, như người cắn rún, 
không thể nào được. 

If Bhikshus` minds are as straipht as lute 
sírings, true and real In everything they do, 
then they can enter samadhi and never be 
1nvolved in the deeds of demons. Ï certIfy that 
such people will accomplish the Bodhisatvas” 
unsurpassed knowledge and enlightenment. 
What I have said here ¡is the Buddha”s 
teaching. Any explanation counter fo If 1s the 
teaching of Papiyan: Nếu các Tỳ Kheo Tâm 
Thẳng như Dây Đàn, tất cả chân thật, vào 
tam ma địa, trọn không bao giờ có sự ma. Tôi 
ấn chứng người ấy thành tựu Bồ Đề vô 


seeks 


1819 


thượng trí giác. Nói như tôi nói, gọi là Phật 
thuyết. Nói chẳng đúng thế, tức là ma thuyết. 

Four stages of a thought: Tứ Vận Tâm—Bốn 

giai đoạn vận chuyển của tâm (chúng sanh mỗi 

khi khởi tâm đều phải trải qua bốn bước): 

l) A thought has not yet arisen: VỊ Niệm— 
Chưa nảy ra ý niệm. 

2) Initiation of a thought: Dục Niệm—Sắp nảy 
ra ý niệm. 

3) Realization of a thought: Chính Niệm—Đang 
nảy ra ý niệm. 

4) The passing away of a thought: Dĩ Niệm—Đã 
nẩy ra ý niệm rồi. 

Four states of all beings life: Tứ tướng quả 

báo: 

1) Birth: Sanh. 

2) Aged: Già. 

3) Diseases: Bịnh. 

4) Death: Chết. 

Four states of conditions found in mortality: 

Tứ trụ: 

l1) Delusions arsing from seeing things as they 
seem, not as they are: Kiến nhứt thiết trụ địa. 

2) Delusions of the desires in the desire realm: 
Dục ái trụ. 

3) Delusions of the desires in the form realm: 
Sắc ái trụ. 

4) Delusions of the desires ¡in the formless 
realm: Hữu ái trụ. 

Four states of conditions found ỉn the three 

realms of mortality: Tứ Trụ—Bốn loại kiết sử 

(trạng thái hay điều kiện) trong vòng sanh tử tam 

gIỚI. 

(A) 

l) The delusions arising from seeIng things as 
they seem, not as they are: Kiến nhứt thiết trụ 
địa—Mọi kiến hoặc trong tam giới. 

2) The desires ¡in the desire realm: Dục ái trụ— 
Tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là nặng 
nhất. 

3) The desires ¡in the form-realm: Sắc ái tụ—Tư 
hoặc hay Ái dục trong sắc giới. 

4) The desires in the formless realm: Hữu ái 
trụ—Tư hoặc hay Ái dục trong vô sắc giới. 

(B) 

l) The devalokas, cequivalent of charity, 
morality, patlence and goodness of heart: 


Thiên trụ (trụ xứ của lục dục thiên)—Cõi 
thiên trụ tương đương với bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, và thiện tâm. 

2) The brahmalokas, equivalent of benevolence, 
pIy. Joy and indifference: Phạm trụ (trụ xứ 
của chư thiên cõi sắc giới tức là tứ vô lượng 
tâm)—Cõi phạm trụ tương đương với trạng 
thái từ, bi, hỷ, xả. 

3) The abode of Sravakas, Pratyeka-Buddhas 
and Bodhisattvas, equivalent of samadhi of 
the Iimmaterial realm, formless and still: 
Thánh trụ (trụ xứ của bậc Thánh giả Tam 
thừa, tức là tam tam muội, không, vô tướng 
và vô tác)—Trụ xứ của Thanh Văn, Duyên 
Giác, Bồ Tát, tương đương với tam ma địa 
của cảnh giới không, vô tướng và vô tác. 

4) The Buddha-abode, the equivalent of the 
samadhi of the ¡infinite: Phật trụ (trụ xứ của 
tất cả chư Phật tức là vô lượng tam muội)— 
Cõi Phật tương đương với vô tận Tam ma địa. 

Four states of all phenomena: Avastha (skt)— 

Tứ Tướng—The four states of all phenomena or 

four eJects of the ego mentioned in the Diamond 

Sutra—Bốn trạng thái của mọi hiện tượng hay 

Ngã Nhân (A)Tứ Tướng được nói đến trong Kinh 

Kmm Cang: 

(A) The four states of all phenomena 1n general— 
Chư Pháp Tứ Tướng: 

1) Birth: Sanh. 

2) Being: Trụ. 

3) Change (decay): DỊ. 

4) Death: Diệt. 

(B) The four forms of activity—Tứ Hữu Vi 

Tướng. 

Four of the Consequences 

(recompenses——retribution—requitals) of 

one”s previous life—Quả Báo Tứ Tướng: 

1) Birth: Sanh. 

2) Old age: Lão—Gnà. 

3) Disease: Bệnh. 

4) Death: Tử—Chết. 

(D) According to the Awakening of Faith, there 
are four forms of Alaya-vijnana—Tàng Thức 
Tứ Tướng —Theo Khởi Tín Luận, tàng thức 
có bốn tướng: 

1) Initiation: Sinh. 

2) Continuation: Trụ. 

3) Change: DỊ. 


forms 


(C) 





1820 


4) Cessation: Diệt. 

(E) The four ejects of the ego mentioned In the 
Diamond Sura—Ngã Nhân Tứ Tướng (nói 
đến trong Kinh Kim Cang). 

l) The appearance of ego: Ngã tướng —The 
1llusion that in the five skandhas there Is a 
real ego; thus creating the Idea of looking 
down on the poor, stupid and deluded——Nơi 
ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực ngã nên sanh 
lòng khinh khi người nghèo, kẻ ngu. 

2) Human appearance: Nhân tướng—The ego of 
a man or that this ego 1s a man and different 
from beings of the other paths. Man 1s 
different from other organisms—Chấp cái 
ngã là người khác hay đạo khác. 

3) Living beings Chúng 
tướng—The ego of all beings, that all beings 
have an ego born of the five skandhas. All the 
living are produced by the skandhas—Chấp 
ngã đưa vào ngũ uẩn mà sanh. 

4 The appearance of longevity: Thọ giả 
tướng—LIfe 1s limited to the organism. The 
ego has age, I.e. a determined or fated period 
Of ©xistence, thus creating the Idea of 
attachinng all appearances and desiring for 
welfare and profit—Chấp thọ mệnh một thời 
của cái ngã, từ đó sanh ra chấp trước vào 
tướng sự và ao ước phúc lợi. 

Four sfafes of samatha meditation ỉn the 

form realm: Bốn trạng thái Thiển Chỉ trong cõi 

sắc giới —See Nine states of samatha meditation 
q1). 

Four staftes of samatha meditation in the 

formless realm: Bốn trạng thái Thiển Chỉ trong 

cõi vô sắc giớ—§ee Nine states of samatha 
meditation (TH). 

Four states of unhappiness: Bốn trạng thái bất 

hạnh. 

lI) Hells (Woeful states): Địa ngục—Where 
beings are subject to sufferings to repay for 
their unwholesome deeds in the past. Upon 
the exhaustion of the evil karma, there 1s a 
posstIbility for beings to be reborn In blissful 
Sftates as the result of their past good 
actions—Nơi chúng sanh phải chịu những 
hình phạt đau khổ để trả quả bất thiện đã tạo 
ra trong quá khứ. Khi đã trả hết nghiệp, có 


appearance: sanh 





thể vì thiện nghiệp đời trước mà được sanh 
về cõi Cực Lạc. 

2) Hungry Ghosts: Petayon (p)—Departed 
beings—Người đã ra đi—Those absolutely 
devoid of happiness—Những người tuyệt đối 
không hạnh phúc —They 
disembodied spiris or ghosts. They possess 
deformed  physical Of  vVarying 
magniftude, generally Invisible to the naked 
eye. They don't have their own abode, but 
live in forests and dirty surroundings—Ngạ 
quỷ có dị hình mà mắt thường chúng ta không 
thể thấy được. Ngạ quỷ không có trú xứ riêng 
mà thường chúng ở nơi rừng rú hay những nơi 
dơ bẩn. 

3) Animal Kingdom: Tiracchana-yoni (p)—Súc 
sanh—Buddhist that beings 
reborn as animals on account of evil karma; 
however, the possibility for animals to be 
reborn as human beings as a result of good 
karma accumulated ¡in the past—Phật tử tin 
có sự tái sanh vào cảnh súc sanh vì đã tạo 
nghiệp xấu. Tuy nhiên, nếu có tích trữ thiện 
nghiệp thích đáng, từ cảnh súc sanh, cũng có 
thể tái sanh vào cảnh người. 

4) Asurademons: Asura-yon (p)—Another 
class of unhappy beings similar to the Petas—— 
Đây cũng là chúng sanh khác khổ đau tương 
tợ như ngạ quỷ. 

Four states of universe: Tứ Chủng Vũ Trụ— 

See Four kinds of unIverse. 

Four sfafions of consciousness: Vinnana- 

tthityo (p)—Tứ Thức Trú—According to the 

Sangti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are four stations of consciousness—— 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

bốn thức trú: 

1) Phenomenon: Sắc Thức Trú—Consciousness 
gaIns a footing 1n relation to materiality, with 
materiality as obJect and basis, as a place of 
enJoyment; and there It ørows, increases, and 
flourishes—Khi duyên sắc, thức khởi lên và 
an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm 
sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng; được tăng 
trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng. 

2) Receptivity: Thọ Thức Trú——Consciousness 
gaIns a footing In relation to feelings, with 
feelings as obJect and basis, as a place of 


có are not 


forms 


believe are 


3) 


4) 


1821 


enjoyment—Khi duyên thọ, thức khởi lên và 
an trú, thức lấy thọ làm cảnh, lấy thọ làm sở 
y, lấy thọ làm căn cứ thọ hưởng; được tăng 
trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng. 

Cognition: Tưởng Thức Tru—Consciousness 
gaIns a footing in relation to perceptions, with 
perceptions as obJect and basis, as a place of 
enjoymenf—Khi duyên tưởng, thức khởi lên 
và an trú, thức lấy tưởng làm cảnh, lấy tưởng 
làm sở y, lấy tưởng làm căn cứ thọ hưởng; 
được tăng trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng. 
Reaction: Hành Thức Trú—Consciousness 
gains a footing in 
formations, with menftal formations as object 
and basis, as a place of enJjoyment—Khi 
duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức lấy 
hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành 
làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng 
thịnh, và tăng quảng. 





relation to  mental 


Four sfeps to supernafural powers: See Tứ 
Thần Túc. 

Four sub-causes: Tứ Trợ Duyên—According to 
the Kosa School in the Abhidharma, there are four 
sub-causes In the theory of Causal Relaton— 
Theo Câu Xá Tông trong A Tỳ Đàm Luận, có bốn 
trợ duyên trong luật Nhân Quả. 


Ù 


2) 


3) 


Ấ) 


The cause sub-cause: Hetu-pratyaya (skÙ—— 
Nhân Duyên—See Cause sub-cause. 

The Immediae sub-cause: Samanantra- 
pratyaya (sk0_ Thứ Đệ Duyên—See 
Immediate sub-cause. 

The obJective sub-cause: Alambana-pratyaya 
(sk)—Sở Duyên Duyên—See Objective sub- 
Cause. 

The upheaving sub-cause: Adhipati-pratyaya 
(sk)—Tăng Thượng Duyên—See Upheaving 
sub-cause. 


Four subjecfs: See Four meditations in English- 
Vietnamese Section and Tứ Niệm Xứ ¡n 
Vietnaemse-English Section. 

Four sublime States: See Tứ Vô Lượng Tâm. 
Eour sufferings: Tứ khổ: 


5 
2) 
3) 
4) 


Birth is suffering: Sanh khổ. 
Old age ¡s suffering: Già khổ. 
Sickness is suffering: Bịnh khổ. 
Death ¡s suffering: Chết khổ. 


Four Sufficiences: Rddhipada (skt)——lddhipada 
(p_—Tứ Như Ý Túc—Tứ Thần Túc—Bốn điều 
nên biết đủ: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Chanda-rddhi-pada (skÐ: Dục Như Ý Thần 
Túc—Dục Thần Túc—Desire to develop 
magilc—Strong aspiration or  WIll— 
Sufficlence of desire—lntensive longing. 
Here a monk develops CONCENTRATION 
OF INTENTION accompanied by effort of 
the will power—Mong muốn phát triển thần 
thông như ý. Vị Tỳ Kheo tu tập dục thần túc, 
câu hữu với tinh tấn thực hiện Dục Thiển 
Định. 

Citta-rddhi-pada (skÐ: Niệm Như Ý Thần Túc 
(Tâm Thần Túc)—lIntense concentration or 


thoughts—Sufficlence of concentratlon— 
Intense concenfration—Endeavor fO 
remember to practice correct dharmas. 


Memory or Intense holding on to the position 
reached. Here a monk develops concenfration 
Of conscIousness accompanied by effort of the 
thought power—Mong muốn ghi nhớ phải 
thực hành chánh pháp. Ở đây vị Tỳ Kheo tu 
tập tâm thần túc câu hữu với tinh tấn thực 
hiện Tâm Thiền Định. 

Virya-rddhi-pada (skt): Tinh Tấn Như Ý Thân 
Túc (Cần Thân Túc)—Effort to realize 
magic—Vigor or exertlon—Sufficlence of 
energy—VIgor—lntensiied effort. Here a 
monk develops concentraion of. energy 
accompanied by strenuous efforts—Tinh tấn 
thực chứng thần thông. Ở đây vị Tỳ Kheo tu 
tập cần thần túc câu hữu với tinh tấn thực 
hiện Tinh Tấn Thiển Định. 
Mimamsa-rddhi-pada (skÐ: Tư Duy Như Ý 
Thần Túc (Quán Thần Túc)—Meditation on 
one subJec—lntense contemplaton or 
medifaton——Investigatlon—Suffience of 
contemplation—The of dhyana— 
Intense contemplation. Here a monk develops 
concenfration of Invesfigatlon accompanied 
by effort of deep thinking—Mong muốn 
nhiếp tâm vào một để mục. Ở đây vị Tỳ 
Kheo tu tập quán thân túc câu hữu với tỉnh 
tấn thực hiện Tư Duy Thiền Định. 





Sfate 


Four suns (in Buddhism): Catvarah-suryah 
(sk)——Tứ Nhật —Bốn mặt trời (trong Phật giáo). 


1822 


l) Asvaghosa Mã Minh Bồ Tát—See 
Asvaghosa. 

2) Devabodhisatva Để Bà Bổ Tát—See 
Devabodhisattva. 

3) Nagarjuna: Long Thọ Bồ Tát—See 
Nagarjuna. 


4) Kumaralabdha: Cưu Ma La Bạt Đà ——See 
Kumaralabdha. 

Four supernatural creatues: Tứ Linh—Bốn 

linh vật. 

l) Dragon: Long. 

2) Unicom: Lân. 

3) Tortoise: Quy. 

4) Phoenix: Phụng. 

Four supports: Tứ Y Chỉ —According to the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are four supports—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn y chỉ: 

1) Here a monk judges that one thing 1s to be 
pursued: Thọ Dụng Ở đây vị Tỳ Kheo sau 
khi suy nghĩ phán xét mới thọ dụng. 

2) Here a monk judges that one thing 1s to be 
endured: Nhẫn Thọ—Ở đây vị Tỳ Kheo suy 
nghĩ nhẫn thọ. 

3) Here a monk judges that one thing 1s to be 
avoided: Viễn Ly—Ở đây vị Tỳ Kheo suy 
nghĩ viễn ly. 

4) Here a monk judges that one thing 1s to be 
suppressed: Khiển trừ —Ở đây vị Tỳ Kheo 
suy nghĩ khiển trừ. 








Four Supreme Ffforts: Bốn cố gắng cao 
thượng hay Tứ Chánh Cần—According to 
Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are four 
supreme efforts. This fourfold effort 1s Identical 
with ripht effort, the sixth factor of the Noble 
Eightfold Path—Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp, có bốn cố gắng cao thượng. Nhiệm vụ 
của Tứ Chánh Cần cũng giống như Chánh Tinh 
Tấn, yếu tố thứ sáu trong Bát Thánh Đạo: 
1l) The effort to discard evil states that have 
arisen: Cố gắng xa lánh các ác pháp đã sanh. 
2) The effort to prevent the arising of unarisen 
evil states: Cố gắng ngăn ngừa các ác pháp 
chưa sanh. 
3) The effort to develop unarisen wholesome 
states: Cố gắng trau dổi làm phát triển các 
thiện pháp chưa sanh. 


4) The effort to augmen(t arisen wholesome 
states: Cố gắng làm tăng trưởng các thiện 
pháp đã sanh. 

Four sutras of the Pure Land: Tứ Bộ Kinh— 

Bốn bộ kinh—The four sutras of the Pure Land, 

according to Tzu-Ên—Từ Ân Đại Sư lấy bốn bộ 

kinh làm bản kinh của Tịnh Độ: 

l1) The Infinite Life Sutra: Vô Lượng Thọ Kinh. 

2) The Contemplation on the Infinite Life Sutra: 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh. 

3) Amitabha Sutra: A Di Đà Kinh. 

4) The Drum Sound Dharani Sutra: Cổ Âm 
Thanh Đà La Ni Kinh. 

Four teachings: Tứ Giáo—Bốn giáo —Four 

doctrines or schools. 

(A) The four schools of Fa-Yun of the Kuang- 
Chai monastery are the four vehicles referred 
to 1n the burning house parable of the Lotus 
Sutra—Quang Trạch Tứ Giáo của Ngài Pháp 
Vân ở chùa Quang Trạch đời Lương mượn ba 
xe kể cửa và trâu trắng lớn ngoài đường trong 
nhà lửa đang cháy được Phật nói đến trong 
Kinh Pháp Hoa: 

l) Sravaka and the Buddha's preaching of the 
doctrine of the Four Noble Truths: Thanh Văn 
Thừa Giáo—Chỉ việc Phật thuyết pháp Tứ 
Đế. 

2) Pratyeka-buddha and the Buddhaˆs preaching 
of the twelve nidanas: Duyên Giác Thừa 
Giáo—Chỉ việc Phật thuyết pháp mười hai 
nhân duyên. 

3) Bodhisattva and the Buddha”s preaching of 
the six paramitas: Bồ Tát Thừa Giáo —Chỉ 
việc Phật thuyết Lục Độ Ba La Mật. 

4) Buddhayana: Nhất Phật Thừa Giáo—Chỉ 

Thực Giáo —The final or one vehicle. 

The T”ien-TI”ai four vehicle teaching—Thiên 

Thai Tứ Giáo: 

l1) The tripitaka doctrine or orthodox Hinayana: 
Tạng Giáo—Chính thống Tiểu thừa. 

2) The Intermediate or Interrelated doctrine, 

Thông 


(B 


` 


such as 
Giáo. 

3) The Differentiated or separated doctrine, 
such as Early Mahayana: Biệt Giáo—Biệt 
Giáo như Nguyên Thủy Đại Thừa. 

4) The Perfect teaching or the last is being found 
1n the final or complete doctrine of the Lotus 


Hinayana-cum-Mahayana: 


1823 


Sutra: Viên Giáo—Viên giáo hay toàn giáo 

được tìm thấy trong Kinh Pháp Hoa. 

Founded by Yuan-Hslao of the Hai-Tung 

monastery-Hiểu Công Tứ Giáo—Do 

Nguyên Hiểu ở chùa Hải Đông lập ra: 

1) The of Three 
Vehicles, represented by the Sutra of Arising 
Causes In the Four Noble truths: Tam Thừa 
Biệt Giáo—Tiêu biểu bởi Tứ Đế Duyên Khởi 
Kinh. 

2) The Intermediate doctrine of the Three 
Vehicles, represented by the Prajna Sutra: 
Tam Thừa Thông Giáo—Tiêu biểu bởi Kinh 
Bát Nhã (cả ba Thanh Văn, Duyên Giác và 
Bồ Tát cùng học). 

3) The Partal doctrine of the One Vehicle, 
represented by the Brahma Net Sutra: Nhất 
Thừa Phân Giáo —Tiêu biểu bởi Kinh Phạm 
Võng (Bồ Tát chẳng học cùng với Nhị Thừa). 

4 The complete doctrine of the One Vehicle, 
represented by the Flower-Adornment Sutra 
(Hua-Yen): Nhất Thừa Mãn Giáo—Tiêu biểu 
bởi Kinh Hoa Nghiêm. 

(D) The group of Hi-Yuan——Uyển Công Tứ Giáo: 

1) The school of unbelievers, who are misled 
and mislead: Mê Chân Dị Chấp Giáo—Phàm 
phu ngoại đạo mê muội về chân tính nên 
khởi lên nhiều dị chấp. 

2) The school of sravakas and pratyeka-buddhas 
who know only the phenomenal bhufatathafa: 
Chân Nhất Phần Bán Giáo—Chỉ Thanh Văn 
và Duyên Giác, chỉ chứng được một phần sự 
(hiện tượng) chân như hay một phần của “tùy 
duyên bất biến của chân như.” 

3) The school of the novitiate Bodhisattvas who 
know only the noumenal bhutafathata: Chân 
Nhất Phần Mãn Giáo—Bồ Tát sơ tâm chỉ 
chứng được một phần lý chân như hay một 
phần “bất biến” mà chẳng được “tùy duyên.” 

4) The school of fully developed Bodhisattvas, 
who know both: Chân Cụ Phần Mãn Giáo— 
Bồ Tát hiểu rõ cả hai “tùy duyên” và “bất 


(C) 


Differentiated  doctrine 


biến”. 

Nagarjunaˆs division of the canon—Long Thọ 

Tứ Giáo—Bồ tát Long Thọ dùng bốn môn để 

phân tách và giải thích Kinh Luận: 

l) The of existence, dealing with 
©existence or realiy, represented by the 


(E 


`~ 


school 


Agama Sutra: Hữu Môn—Chỉ về bộ Kinh A 
Hàm (hết thắy nhân quả đều thực hữu). 

2) The school of Void, represented by the Prajna 
Sutra: Không Môn—Tiêu biểu bởi Kinh Bát 
Nhã (thuyết về chân lý không thực tướng để 
trừ bỏ tánh chấp trước của chúng sanh). 

3) The school of both Existence and the Void, 
represented by the Sutra of Secret and 
Profound Meaning: Diệc Hữu Diệc Không 
Môn—Tiêu biểu bởi Kinh Thâm Mật (thuyết 
về tính không tướng hữu). 

4) The school of neither Existence nor Void, 
represented by the Madhyamika Sastra: Phi 
Hữu Phi Không Môn—Tiêu biểu bởi Trung 
Luận (phá bỏ cả hữu lẫn không). 

Four teachinøs and five periods: Tứ Giáo Ngũ 

Thờ The T”ien-T”ai 

developments of the Buddha”s own teaching (four 

main doctrinal schools) and the five periods of the 
above developments: 

l) The Tien-l”?ai four developments of the 
Buddha”s own teaching. 

2) The TPien-T?ai five periods of the Buddha”s 
teaching: Thiên Thai Ngũ Thời. 

Four teachings and three meditations: Tứ 

Giáo Tam Quán—See Four doctrines and three 

medifations. 

Four tenets: Tứ Cú Chấp—See Four tenets held 

by various non-Buddhist schools. 

Four tenets held by various non-Buddhist 

schools: Catushkotika (skt)—Tứ Cú Chấp—Bốn 

thứ câu chấp của ngoại đạo. 

l1) The permanence of ego, I.e. that the ego of 
past lives 1s the ego of the present: Thường 
Cú—Câu Thường—Ngoại đạo chấp cái “ngã” 
trong quá khứ tức là cái “ngã' trong hiện tại, 
tương tục chẳng gián đoạn, nên gọi là thường 
kiến hay thường cú. 

2) Ifs permanence, I.e. that the present ego 1s Of 
independent birth, not the result from the past 
causes: Vô Thường Cú—Câu Vô Thường—— 
Ngoại đạo cho rằng cái 'ngã' đến đời nay 
mới sanh, chẳng phải sanh do cái nhân trong 
quá khứ, đây là đoạn kiến hay vô thường cú. 

3) Both permanent and Iimpermanent, that the 
ego Is permanent, the body 1s Impermanent: 
Diệc Thường Diệc Vô Thường Cú—Chấp 


doctine of the four 





1824 


rằng “ngã` thường, “thân” vô thường (nếu 
chấp như vậy thì a thân không có ngã). 

4) Neither permanent nor impermanent; that the 
body 1s impermanent, but the ego not 
Iimpermanent: Phi Thường Phi Vô Thường 
Cú —Ngoại đạo cho rằng thân có khác nên là 
phi thường; ngã thì không khác nên là phi vô 
thường. 

Four terms of differenfiation of all things: 

Catushkotika (skÐ—Tứ Cú Phân Biệt—The four 

points of argumentation—Bốn câu phân biệt của 


vạn pháp. 

The four poins of arpeumentaton of the 
Madhyamika School —Tứ Cú Tam Luận 
Tông: 


l) The existing. lÝ we express our ansWer, If 
must be “Yes.”: Hữu—Hữu nhi bất không. 
Nếu chúng ta diễn tả câu trả lời, nó phải là 
“Phải”. 

2) Non-existing. lÝ we express Oour answer, If 
must be “No.”: Không—Không nhi bất hữu. 
Nếu chúng ta diễn tả câu trả lời, nó phải là 
“Không phải”. 

3) Both existing and non-existing. lÝ we express 
our answer, It must be “Either yes or no 
according to circumstances.”: Diệc Hữu Diệc 
Không—Vừa Hữu vừa Không. Nếu chúng ta 
diễn tả câu trả lời, nó phải là “Vừa phải vừa 
không phải”. 

4) Neither existing nor Non-existing. lÝ we 
©xpress our answer, 1t must be “Neither yes 
nor no,” I.e., having nothing to do with the 
quesfion or no use answering: Phi Hữu Phi 
Không— Chẳng phải có mà cũng chẳng phải 
không. Nếu chúng ta diển tả câu trả lời, nó 
phải là “Vừa không phải, vừa không không 
phải,” nghĩa là không để cập đến câu hỏi hay 
không cần phải trả lời. 

Four terms of the Satya-siddhi School: Tứ 

Cú Thành Thật Tông. 

(A) 

l1) _ Noumenal: Lý—See Noumenal. 

2) Phenomenal: Sự—See Phenomenal. 

3) Both Noumenal and Phenomenal: Vừa Lý 
vừa Sự. 

4) Neither Noumenal nor Phenomenal: Phi Lý 
phi Sự. 

(B) 


l1) Double: Lưỡng. 

2) Single: Đơn. 

3) Both Double and Single: Vừa Lưỡng vừa 
Đơn. 

4) Neither Double nor Single: Phi Lưỡng phi 
Đơn. 

Four theories: Tứ Môn—See Four doors. 

Four theories regarding finiteness: Tứ Chủng 

Hữu Biên—See Four finitenesses. 

Four  theories regarding pervasive 

permanence Tứ Chủng Biến Thường— 

According to the Surangama Sutra, book ÑNine, In 

the part of the ten states of the formation skandha, 

the Buddha reminded Ananda as follows: 

“Ananda, In his practice of samadhi, the good 

person” mind ¡1s unmoving, clear, and proper and 

can no longer be distrubed by demons. He can 
thoroughly Investigate the origin of all categories 
of beings and contemplate the source of the 
subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he 
begins to speculate on ifs pervasive consfancy, he 
could  fall 
pervasive permanence.”—Theo Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, 

Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ 

biến thường như sau: “Ông A Nan! Các người 

thiện nam trong tam ma địa, chính tâm yên lặng 
sáng suốt. Ma chẳng tìm được chỗ tiện cùng tột 

căn bản của 12 loài sinh. Xem xét trạng thái u 

thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong viên 

thường khởi so đo chấp trước. Người ấy bị đạo 
vào luận bốn thứ biến thường.” 

l) Eirst, as this person throrougphly Investigafes 
the mind and Ifs states, he may conclude that 
both are causeless. Through his cultivation, 
he knows that In twenty thousand eons, as 
beings In the ten directions undergo endless 
rounds of bĩrth and death, they are never 
annihilated. Therefore, he speculates that the 
mind and 1fs states are permanent: Một là 
người đó nghiên cứu cùng tột tâm cảnh, tính 
chất đều không có nhân. Tu tập có thể biết 
trong hai vạn kiếp, mười phương chúng sanh 
sinh diệt, đều là Xoay vẫn, chẳng hề tan mất, 
rồi chấp cho là thường. 

2) Second, as this person thoroughly Investigates 
the source of the four elements, he may 
conclude that they are permanent In nature. 


Ino error with four theorles of 


3) 


4) 


1825 


Through his cultivation, he knows that In forty 
thousand eons, as living beings In the ten 
directions undergo births and deaths, thelr 
substances exIst permanently and are never 
annihilated. Therefore, he speculates that this 
situation is permanent: Hai là người ấy 
nghiên cứu cùng tột căn nguyên của tứ đại, 
tính thường trụ. Tu tập có thể biết trong bốn 
vạn kiếp mười phương chúng sanh sanh diệt 
đều là hằng thường, chẳng hề tan mất. Rồi từ 
đó chấp cho là thường. 

Third, as this person thoroughly investigafes 
the sixth sense faculty, the manas, and the 
consciousness that grasps and receives, he 
concludes that the origin of the mind, intelect, 
and conscIousness 1s permanent. Through his 
cultivation, he knows that in eiphty thousand 
eons, all living beings im the ten directions 
revolve In transmigration, this origin 1s never 
destroyed permanently. 
Investgating this undestoyed origin, he 
speculates that it Is permanent: Ba là người 
đó nghiên cứu cùng tột lục căn, mạt na chấp 
thụ, trong tâm ý thức, về chỗ bản nguyên, 
tính hằng thường. Tu tập có thể biết trong tám 
vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay vần chẳng 
mất, bản lai thường trú, đến cùng tính chẳng 
mất, rồi chấp cho là thường. 

Fourth, since this person has ended the source 
of thoughts, there 1s no more reason for them 
to arise. In the state of flowing, halting, and 
turning, the thinking mind, which was the 
cause of production and destruction, has now 
ceased forever, and so he naturally thinks that 
ths Is a state of nonproduction 
nondesfructfion. As a result of sụch reasoning, 
he speculates that this stafte 1S permanent. 
Because of these speculation of permanence, 
he will lose proper and pervasive knowledge, 
fall into externalism, and become confused 
about the Bodhi nature: Bốn là người đó đã 
cùng tột cái căn nguyên của tưởng, hết cái 
sinh lý, lưu chỉ xoay vần; sinh diệt tưởng tâm, 
nay đã dứt bặt, tự nhiên thành cái lý bất sanh 
diệt. Nhân tâm so đo chấp trước cho là 
thường. Vì chấp thường, mà mất chánh biến 
tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 


and ©XISfS 


and 


Four thỉngs of a Buddha which are beyond 


human: Tứ Bất Khả Tư Nghì—See Four 
1nconceivables. 
Four things a Dharma-Master must 


concern: Bốn điều mà một Pháp Sư phải quan 

tâm. 

1) A Dharma-Master must be concerned about 
his own behavior: Một Pháp Sư phải luôn để 
ý đến tác phong của mình. 

2) A Dharma-Master must be concerned about 
his choice of words when he approach and 
teach people: Một Pháp Sư phải lựa ngôn từ 
thích hợp cho thính chúng. 

3) A Dharma-Master must be concerned about 
hs motive and 
accomplish: Một pháp sư phải quan tâm đến 
nguyện vọng chính mình và mục tiêu mà 
mình muốn đạt được. 

4) A Dharma-Master must be concerned about 
the great compassion: Một Pháp Sư phải luôn 
quan tâm đến lòng đại bi. 

Four thỉngs that may not be treated lightly: 

Tứ Bất Khả Khinh—According to the Agama 

Sutra, there are four things that may not be treated 

lightly—Theo Kinh A Hàm, có bốn thứ chẳng thể 

khinh thường: 

l) A prmnce thouph young now, but he may 
become a king ¡n the future, so not to treat 
him lightly: Thái tử tuy còn nhỏ, nhưng tương 
lai sẽ làm quốc vương, nên chẳng thể khinh 
thường. 

2) A snake though small, but 1s venom can Kill 
people, so not to treat ¡t lightly: Rắn tuy nhỏ, 
nhưng nọc độc có thể làm chết người, nên 
không thể khinh thường. 

3) A fire though tiny, but it may be able to 
destroy a big forest or meadow, so not to treat 
¡t lightly: Tia lửa tuy nhỏ, nhưng có thể đốt 
cháy núi rừng đồng cỏ lớn, nên không thể 
khinh thường. 

4) A novice though a beginner, but he may 
become an arhat, so not to treat him liphtly: 
Sa Di tuy nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh, 
nên không thể khinh thường. 

Four thỉngs to which one does not entrusf 

valuables: Tứ Bất Khả Ký Phụ—See Four to 

whom one does not entrust valuables. 


the end he wishes tO 


1826 


Four thỉings to be realized: Bốn Pháp Cần Phải 
Chứng Ngộ——According to the SangIti Sutfa In the 
Long Discourses of the Buddha, there are four 
things to be realised—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn pháp cần phải 
chứng ngộ. 

l) Former lives to be realised by recollection: 
Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm. 

2) Passing-away and re-arising to be realised by 
divine eye: Sanh tử cần phải chứng ngộ bởi 
thiên nhãn. 

3) Eight deliverances, to be realised with the 
mental body: Tám giác ngộ cần phải chứng 
ngộ bởi thân. 

4) The destrucion of the corruptions, to be 
realised by wisdom: Lậu tận cần phải chứng 
ngộ bởi tuệ. 

Four tỉmes a day of goïng up to worship: Tứ 

Thượng—Bốn lần thượng đường lễ bái trong 

ngày. 

1) Worship at daybreak: Công Phu Sáng. 

2) Worship at Noon: Công Phu Trưa. 

3) Worship at evening: Công Phu Chiểu. 

4) Worship at midnight: Công Phu Khuya. 

Four tỉmes for food: Tứ Thực Thời—Bốn thời 


ăn. 

1) The devas eat at dawn: Chư thiên ăn vào buổi 
sáng. 

2) All Buddhas eat at noon: Chư Phật ăn đúng 
ngọ. 


3) Animals eat in the evening: Súc sanh ăn vào 
buổi chiều. 

4 Demons and ghosts eat at night: Quỷ ma ăn 
vào buổi tối. 

Four ties applied to four grades of 

sramanas: Tứ Quả Danh Hiệu Sa Môn—Bốn 

danh hiệu ám chỉ bốn bực sa môn. 

l) Yellow and Blue Flower Sramanas: Hoàng 
Lam Hoa Sa Môn—Bậc Thánh giả của quả 
Tu Đà Hoàn. 

2) Lotus Sramanas: Phân Đà Lợi Hoa Sa Môn—— 
Bậc Thánh giả của quả Tư Đà Hàm. 

3) Meek Sramanas: Nhu Nhuyễn Sa Môn—Bậc 
Thánh giả của quả A Na Hàm. 

4) Ultra Meek Sramanas: Nhu Nhuyễn Trung 
Nhu Nhuyễn Sa Môn—Bậc Thánh giả của 
quả A La Hán. 


Four torrents of births and deaths: Bốn 
Dòng Thác Sanh Tử The four torrents which 
sweep off ordinary people im the cycle of births 
and deaths. 
enliphtenment, one (wise people) must cross OVer 
these torrents—Bốn dòng thác sanh tử của phàm 
nhân tục tử. Người trí muốn đến bến bờ giác ngộ 
phải vượt qua những dòng thác nầy: 

(A) 

l1) The torrent of desires: Dòng thác Tham Dục. 

2) The torrent of Anger (hatred): Dòng thác Sân 
Hận. 

3) The torrent of Wrong Views: Dòng thác Tà 
Kiến. 

4) The torrent of Ignorance: Dòng thác S1 Mê. 

(B) 

l1) The torrent of Pride: Dòng thác Kiêu Mạn. 

2) The torrent of Doubts: Dòng thác Nghi Hoặc. 

3) The torrent of Wrong Views: Dòng thác Tà 
Kiến. 

4) The torrent of Ignorance: Dòng thác S1 Mê. 

(C) 

l) The torent of Harming or Kiling other 
sentient beings: Dòng thác Sát Hại. 

2) The torrent of Stealing: Dòng thác Đạo Tặc. 

3) The torrent of Lust: Dòng thác Dâm Dục. 

4) The torrent of Wrong Views: Dòng thác Tà 
Vọng. 

Four Treafise School: Tứ Luận Tông—See 

Four-Sastra Sect. 

FEour troops: Tứ Binh—See Four divisions oŸ a 

cakravarfI”s froops. 

Four trusts of dharma: Tứ Y Pháp—See Four 

Reliances. 

Four truths: Bốn Sự Thật. 

(A) See Four Holy Truths or Four Noble Truths. 

(B) There are four truths ¡in this world—Có bốn 
sự thật trên thế gian nầy. 

I1) All living beings rise from ignorance: Tất cả 
chúng sanh khởi lên từ vô minh. 

2) All objects of desire are Impermanent, 
uncertain and suffering: Mọi đối tượng của 
dục vọng hay dục vọng đều vô thường, không 
chắc thật (biến dịch) và đau khổ. 

3) All existing things are also 1Impermanent, 
uncertain and suffering: Những gì đang tổn 
tại cũng vô thường, biến dịch và đau khổ. 


In order to reach liberation and 


1827 


4) Nothing that can be called an “ego,” and 
there 1s no such thing as “mine” in the world: 
Không có cái gì gọi là “ngã” (ta) cũng không 
có cái gì gọi là “ngã sở” (cái của ta). 

Four truths or four axioms: Tứ Đế—Tứ Diệu 

Đế_—See Eighty-one divisions ¡in the Maha- 

Prajna-Paramita Sutra. 

Four types of Buddha: Tứ Chúng Phật. 

l) The Buddha of the Tripitaka who attained 
enliphtenment on the base ground under the 
bodhi-tree: Tam Tạng Phật—Ngài ngồi dưới 
gốc cây Bồ Đề của xứ Ma Kiệt Đà, dùng cỏ 
tươi làm đệm, dứt bỏ hoặc kiến tư mà giác 
ngộ. 

2) The Buddha on the deva robe under the 
bodhi-tree of the seven precilous things: 
Thông Phậ—Ở ngôi nhân vị đã dứt bỏ kiết 
sử và nghi hoặc , ngồi dưới gốc bổ để thất 
bảo của xứ Ma Kiệt Đà, dùng áo trời làm 
đệm, dứt bỏ tâm tư mà thành chánh giác. 

3) The Buddha on the great precious Lotus 
throne under the Lotus realm bodhi-tree. This 
1s the Vairocana mentioned in the Brahma 
Net Sutra: Biệt Phật Dứt bỏ 12 phẩm vô 
minh nhập vào ngôi vị Diệu Giác, ngồi ở 
chính tòa đại bảo hoa, dưới gốc cây bồ để 
thất bảo của Liên Hoa Tạng thế giới, mà hiện 
báo thân viên mãn, đây chính là Đức Tỳ Lô 
Giá Na nói đến trong Kinh Phạm Võng. 

4) The Buddha on the throne of space, 1n the 
realm of eternal rest and glory, where he 1s a 
Vairocana mentoned in the Flower 
Adornment Sutra: Viên Phật—Dứt bỏ phẩm 
vô minh mà thành thanh tịnh pháp thân, an 
trụ cõi thường tịch quang, lấy hư không làm 
chỗ ngôi, tức là Đức Tỳ Lô Giá Na nói đến 
trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Four types of doubts: Tứ Nghi —According to 

Venerable Thích Hải Quang ¡in the Letters to 

Buddhist Followers, there are four types of 

doubts—Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang 

trong Thơ Gởi Người Học Phật, có bốn thứ nghỉ: 

1) Doubts ofthe body—Nghi về Thân: 

a) Doubting that whether in the past one had a 
body or not?: Nghi rằng trong quá khứ mình 
đã từng có thân hay không? 


b) 


c) 


q) 


2) 


a) 


b) 


c) 


3) 


Doubting that whether at the present this body 
really exists or not?: Nghi rằng trong hiện tại 
thân nầy có thật sự hiện hữu hay không? 
Doubting that whether In the future one will 
have another body or not (one wIll be 
reincarnated or not)?: Nghi rằng trong tương 
lai có đầu thai hay không? 

Doubting that in the past and ¡n the future, 
whether one will have a male”s or female”s 
body?: Nghi rằng trong quá khứ và vị lai thân 
ta là nam hay nữ? 

Doubts of Life—Nghi về Mạng: 

Doubting that whether there 1s life and body 
or there ¡is body but no life?: Nghi rằng có 
thân có mạng hay có thân không mạng? 
Doubting that life and body are permanent or 
impermanent?: Nghi rằng thân cùng mạng 
nầy là thường hay vô thường? 

Doubtng about who created this le and 
body, such as—Nghi rằng thân cùng mạng 
nầy do ai tạo ra?: 

Was created by Isvaradeva (God of Free- 
WIII): Trời Tự Tại tạo ra? 

Was created through time or evolution: Theo 
luật tiến hóa tạo ra. 

Was naturally created: Tự nhiên sanh ra. 

Was created by the nature of life: Do đời tạo 
ra. 

Was created from the soil. Doubting that If 
the body was not formed from the soil, then 
how come once 1t deteriorafes 1t returns to the 
soil?: Do cát bụi tạo ra. Nghi rằng nếu thân 
nầy không do cát bụi tạo ra thì tại sao khi tan 
rã rối thì thân ấy lại hoàn về cát bụi. 
Doubtng that the body was created by 
dharma or not dharma: Nghi rằng thân do 
pháp hay do chẳng phải pháp tạo ra. 

Doubting that this body was created by karma 
or not karma: Nghi rằng thân nầy do nghiệp 
hay chẳng do nghiệp tạo ra. 

Doubtng that this body was created by 
afflictions: Nghi rằng thân nầy do phiển não 
tạo ra. 

Doubting that whether this body was created 
by parents or not: Nghỉ rằng thân nầy có phải 
do cha mẹ tạo ra hay không. 

Doubts of Self —Nghi về Ngã: 


1828 


a) Doubting where does the Self come from and (A) By Way of Function—Theo phương thức Tác 
where will it go?: Nghi rằng Ngã từ đâu sanh Dụng: 
ra và sẽ đi về đâu? 1) Productive Kamma (karma): ]anaka (skÙ—— 

b)  Doubting If there is a Self, then does that Self Nghiệp Tái Tạo—See Productive karma. 
have form or doesn't have form?: Nghi rằng 2) Suportive kamma (karma): Upatthambaka 
nếu có cái Ngã, thì Ngã ấy là sắc hay chẳng (p Nghiệp Trợ Duyên—See Supportive 
phải sắc? karma. 

c) Doubting !f there ¡is Self, then does that Self 3) Obstructive kamma (karma): Ủpapilaka (p)— 
have characterisics or doesnt 1t have Nghiệp Bổ Đồng—Còn gọi là nghiệp ngăn 
characteristics?: Nghi rằng nếu có Ngã thì cái trở—See Obstructive karma. 

Ngã ấy là tướng hay chẳng phải là tướng? 4) Destrucive kamma (karma): Upaghstaka 

d) Doubting whether the Self exists within the (p— Nghiệp Tiêu Diệt—See Destructive 
body or outside the body?: Nghi rằng cái Ngã karma. 

ở trong thân hay ở ngoài thân? (B) By order of ripening—Theo thứ tự trổ quả: 

e) Doubting whether the Self exists within the I) Weiphty kamma (karma): Garuka (p)—Trọng 
mind or within the eyes?: Nghi rằng cái Ngã Nghiệp—See Weighty karma. 

ở trong tâm hay ở trong mắt? 2) Death-proximate kamma (karma): Asanna 

_ Doubting about what type of the Self in the (p)—Cận Tử Nghiệp—See Death-proximate 
past (was 1t an animal, a human, and how did karma. 
it behave, etc)?: Nghi rằng cái Ngã ở đời quá 3) Habiual kamma (karma): Acinna (p)— 
khứ thuộc giống nào (là thú, hay là người và Thường Nghiệp—See Habitual karma. 
nó hành xử ra sao)? 4) Reserve kamma (karma): Katatta (p)—Tích 

ø) Doubting about what will be the type of the Trử Nghiệp—Còn gọi là nghiệp tích tụ—See 
Self in the future?: Nghi về cái Ngã đời vị lai Reserve karma. 
thuộc giống nào? (C) By time of ripening—Nghiệp theo thời gian 

4)_ Doubts about Transgressions—Nghi về Tội: trổ quả: 

a) Doubting I1f killing living thíngs (animals) is l) Immediately effecive kamma (karma): 
considered transgressions or not?: Nghi rằng Dithadhammavedaniya (p)—Hiện Nghiệp— 
sát sanh có phạm tội hay không? See Immediate effective karma. 

b) Doubing If drmnkimng alcohol or other 2) Subsequently effecive kamma (karma): 
substances Is considered a transgression or Upapajjavedamya (p)—Hậu Nghiệp—See 
not?: Nghi rằng uống rượu hay những chất UpapajJja-vedaniya-kamma. 
cay độc có phạm hay không phạm tội? 3) Indefinitely ceffecive kamma (karma): 

c) Doubting one”s transgressions are created by Aparapariyavedaniya (p)—Nghiệp Vô Hạn 
the individual or created by someone else?: Định—See Indefinitely effective karma. 
Nghi rằng tội ta tự tạo hay vì người khác mà 4) Defunct kamma (karma): Ahosi (p)—Nghiệp 
gây tạo? Vô Hiệu Lực —See Defunct karma. 

d) Doubting if transgressions are created will (D) By place of ripening—Nghiệp Theo nơi chốn 
one reap the retribution or will the Self reap mà trổ quả: 
those retributions?: Nghi rằng nếu gây tạo tội I) Unwholesome kamma (karma): Nghiệp Bất 
rồi thì thân nầy sẽ thọ báo hay Ngã nầy sẽ Thiện—-According to The Path of 
thọ báo? Purification, ten unwholesome deeds are both 

Four types of kamma (karma): unprofitable action and courses that lead to 

Kammacatutkkam (p)—Bốn Loại Nghiệp— unhappy destnies—Theo Thanh Tịnh Đạo, 


According to the Abhidharma, there are four types 
of kamma (karma)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 
Diệu Pháp), có bốn loại nghiệp: 


được gọi là bất thiện nghiệp vì chúng vừa là 
bất thiện mà vừa là con đường dẫn đến ác 
đạo. 


2) 


3) 


4) 


1829 


Wholesome kamma (karma) pertfaining to the 
sense sphere: Nghiệp Thiện Dục Giới—See 
'WWholesome kamma. 

Wholesome kamma (karma) pertaining to the 
fine-material sphere: Nghiệp Thiện Sắc 
Giới—See Wholesome kamma. 

Wholesome kamma (karma) pertaining to the 
immaterial sphere: Nghiệp Thiện Vô Sắc 
Giới—See Wholesome kamma. 


Four types of people: Tứ Chủng Nhân—See 
Four types Of persons. 

Four types of persons: Tứ Chủng Nhân— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four types of 
persons—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có bốn loại người: 


(A) The first four types of persons—Bốn 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


( 


5 


` 


loại 
người thứ nhất: 
Attan-tapo-hoti 
torments 


who 
self- 
khổ 


A certain man 
given 
tormentinge—Loại người tự mình làm 
mình và siêng năng làm khổ mình. 
Paran-tapo-hot (p): A certain man who 
tormenfs others or IS given to torment 
others—Loại người làm khổ người khác và 
siêng năng làm khổ người khác. 

A certain man who torments himself, is given 
to self-tormenting: torments others, 1s øIven to 
torment others: Loại người làm khổ mình, 
siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, và 
siêng năng làm khổ người. 

A certain man who tormenfs neither himself 
nor others. Thereby he dwells in this life 
without craving, released, cool, enJoying 
bliss, becomes as Brahma: Loại người không 
làm khổ mình, không siêng năng làm khổ 
mình; không làm khổ người, không siêng 
năng làm khổ người. Nên ngay cuộc sống 
hiện tại, vị nầy sống ly dục, tịch tịnh, thanh 
lương, an lạc thánh thiện. 

Four more types of persons—Bốn loại người 
khác: 

Here a man”s lifeể benefits himself, but not 
others (who works for his own good, but not 
for the good of others). It 1s he who strives for 
the abolition of greed, hatred and delusion In 
himself, but does not encourage others to 
abolish greed, hatred and delusion, nor does 


(p): 


himself or 1s tO 


2) 


3) 


4) 


l(© 


1) 


2) 


~< 


he do anything for the welfare of others: Loại 
người hành tự lợi, không hành tha lợi. Đây là 
loại người chỉ phấn đấu loại bổ tham, sân si 
cho chính mình, mà không khuyến khích 
người khác loại bỏ tham sân si, cũng không 
làm gì phúc lợi cho người khác. 

Here a man s lie benefits others, but not 
himself (who works for the good of others, but 
not for his own øood). It is he who encourages 
others to abolish human weaknesses and do 
some services to them, but does not strive for 
the abolition of his own: Loại người hành tha 
lợi, không hành tự lợi. Đây là loại người chỉ 
khuyến khích người khác loại bỏ nhược điểm 
và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để 
loại bỏ nhược điểm của chính mình (năng 
thuyết bất năng hành). 

Here a man”s life benefits neither himself nor 
others (who works neither for his own good 
nor for the good of others). lt is he who 
neither strives for the abolition of his own 
weaknesses, nor does he encourage others to 
abolish others weaknesses, nor does he do 
any service to others: Loại người không hành 
tự lợi, mà cũng không hành tha lợi. Đây là 
loại người không đấu tranh để loại bỏ nhược 
điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến 
khích người khác loại bổ nhược điểm, cũng 
không phục vụ người khác. 

Here a man”s life benefits both himself and 
others (who works for his own good as well as 
for the good of others). It 1s he who strives for 
the abolition of evil houghts from mind and at 
the same time help others to be good: Loại 
người hành tự lợi và hành tha lợi. Đây là loại 
người phấn đấu loại bỏ những tư tưởng xấu 
trong tâm mình, đồng thời giúp người khác 
làm điều thiện. 

Four more types of persons—Bốn loại người 
khác: 

Here a man who lives in darkness and bounds 
for drakness: Loại sống trong bóng tối và 
hướng đến bóng tối. 

Here a man who lives In darkness, but bounds 
for the light: Loại sống trong bóng tối, nhưng 
hướng đến ánh sáng. 


3) 


4) 


1830 


Here a man who lives in the light, but bounds 
for drakness: Loại người sống trong ánh sáng, 
nhưng hướng đến bóng tối. 

Here a man who lives in the light and bounds 
for the light: Loại sống trong ánh sáng và 
hướng đến ánh sáng. 


(D) Four more types of people—Bốn hạng người 


5 


2) 


3) 


khác: 

Those who are not asked by anyone of theIr 
wholesome deeds, and yet they speak of 
them voluntarily, let alone If someone did 
ask. This represents those who are constantly 
bragsing and boasting himself or herself. 
Only a petty person would do such a thing 
because true greatness wIll be praised 
without having necessary fo announce 1t to 
the world: Hạng người không ai hỏi về cái tốt 
của mình mà cứ nói, huống hồ chi là có hỏi! 
Đây là lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn 
đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, 
chứ bậc đại trượng phu quân tử được khen 
cũng không cần ai công bố ra. 

Those who when asked of others" wholesome 
deeds, will speak incompletely, sometimes 
incoherently mụuch like a child who had Just 
learned to speak, let alone If they were not 
asked! This condition represents people who 
hide other people's wholesome deeds, so 
they would look good In the process. Ít 1s an 
act of a petty person: Hạng người có ai hỏi 
đến cái tốt của người khác, thì chỉ ngập 
ngừng, bập bẹ như con nít mới học nói, huống 
hồ chi là không hỏi! Đây là lỗi dìm che điều 
tốt của người, để cho thấy mình tốt, lỗi nầy 
rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm 
như vậy. 
Those who are not asked of others' 
but speak of them 
anyway, let alone 1f they were asked. These 
are people who kill without weapons. This 1s 
(fO expose other people”s 
transgressions, or to ridicule others to make 
one”s self look good. Such an act 1s a sign of 
wickedness and evil: Hạng người không ai 
hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ nói, 
huống chỉ là có hỏi! Đây là lỗi giết hại người 
mà không dùng đao kiếm, rất là tổn hại, chỉ 
có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như vậy. 


unwholesome deeds 


mistakes and 


4) 


() 


]) 


2) 


3) 


4) 


Those who keep ther unwholesome deeds 
hidden, lying about it when anyone asks 
about them, let alone 1f these deeds were not 
asked, then certainly their wickedness would 
never be revealed. This condition represents 
people who are pretenders, those who tricked 
others into believing they are saints. They are 
people of no shame in self or before others: 
Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình 
thì che dấu, huống là không hỏi! Đây là lỗi 
đối trá, xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng 
mình là bậc Thánh. Hạng người nầy được gọi 
là người không biết tàm quí. 

Four more types of persons—Bốn loại người 
khác: 

Samana-acalo (p): The unshakeable ascetlc— 
Bất Động Sa Môn. 

The “Blue-lotus” ascetic: Thanh Liên Hoa Sa 
Môn. 

The “White-lotus” ascetic: Bạch Liên Hoa Sa 
Môn. 

Samana-sukhumalo (p): The subly-perfect 
ascetic—Diệu Thiện Sa Môn. 


Four types of people who can be seen as foes 
in disguise: Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Không 
Nên Xem Là Bạn —According to the Sigalaka 
Sutra, there are four types of people who can be 
seen as foes in disguise—Theo Kinh Thi Ca La 
Việt, có bốn hạng người mà Phật tử không nên 
xem là bạn. 


l) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


The man who takes everything: Người mà vật 
gì cũng lấy—The man who takes everything, 
can be seen to be a false friend for four 
reasons—Người mà vật gì cũng lấy phải được 
xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình. Nây gia chủ tử, có bốn trường hợp 
người vật gì cũng lấy phải được xem như 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: 

He takes everything: Người gặp bất cứ vật gì 
cũng lấy. 

He wants a lot for very litle: Người cho ít mà 
xin nhiều. 

What he must do, he does out of fear: Người 
vì sợ mà làm. 

He seeks his own ends: Người làm vì mưu lợi 
cho mình. 


2) 


a) 


b) 


C) 


) 


3) 


a) 


b) 


C) 


) 


4) 


a) 


b) 


C) 


1831 


The great talker: Người chỉ biết nói giỏ— 
The great talker can be seen to be a false 
friend for four reasons—Người chỉ biết nói 
giỏi phải được xem không phải là bạn, dâu họ 
tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn 
trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được 
xem như không phải là bạn: 

He talks of favours in the past: Tỏ lộ thân tình 
việc đã qua. 

He talks of favours ¡in the future: Tỏ lộ thân 
tình việc chưa đến. 

He mouths empty phrases of goodwIll: Mua 
chuộc cắm tình bằng sáo ngữ. 

When somecthing needs to be done in the 
present, he pleads Inability owing to some 
disaster: Khi có công việc, tự tổ sự bất lực 
của mình. 

The flatterer: Người khéo nịnh hót—The 
flatterer can be seen to be a false friend for 
four reasons—Người khéo nịnh hót phải được 
xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kể 
nịnh hót phải được xem như không phải là 
bạn: 

He assents to bad actions: Đồng ý các việc 
ác. 

He dissents from good actions: Không đồng ý 
các việc thiện. 

He praises you to your face: Trước mặt tán 
thán. 

He disparages you behind your back: Sau 
lưng chỉ trích. 

The fellow-spendthrft: Người tiêu pha xa 
xỉỈ—The fellow-spendthrift can be seen to be 
a false friend for four reasons—Người tiêu 
pha xa xỈ phải được xem không phải là bạn, 
dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, 
có bốn trường hợp người tiêu pha xa xỉ phải 
được xem như không phải là bạn, dầu họ tự 
cho là bạn của mình: 

He is a companion when you ¡indulge in 
strong drink: Là bạn khi mình đam mê các 
loại rượu. 

He is a companion when you haunt the streets 
at unfitting times: Là bạn khi mình du hành 
đường phố phi thời. 

He 1s a companion when you frequent fa1rs: 
Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện. 


q) 


He is a companion when you indulge in 
gambling: Là bạn khi mình đam mê cờ bạc. 


Four types of people who can be seen to be 
loyal friends: Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Nên 
Xem Là Bạn Trung Kiên—According to the 
Sigalaka Suta, there are four types of people who 
can be seen to be loyal friends—Theo Kinh Thi 
Ca La Việt, có bốn hạng người mà Phật tử nên 
xem là bạn trung kiên: 


l) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


3) 


The friend who 1s a helper: Người bạn giúp 
đở—The helpful friend can be seen to be a 
loyal friend in four ways—Người bạn giúp đở 
phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ 
tử, có bốn trường hợp , người bạn giúp đở 
phải được xem là bạn chân thật: 

He looks after you when you are 1nattentIve: 
Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật. 

He looks after your possessions when you are 
inattentive: Che chở của cải cho bạn khi bạn 
vô ý phóng dật. 

He ¡s a refuge when you are afraid: Là chỗ 
nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi. 

When some business 1s to be done he lets you 
have twice what you ask for: Khi bạn có công 
việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần 
những gì bạn thiếu. 

The friend who 1s the same ¡in happy and 
unhappy times: Người bạn chung thủy trong 
khổ cũng như vui—The friend who is the 
same In happy and unhappy times can be 
seen to be a loyal friend In four ways——Người 
bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải 
được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, 
có bốn trường hợp người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui phải được xem 
là người bạn chân thật: 

He tells you his secrets: Nói cho bạn biết 
điều bí mật của mình. 

He guards your secrets: Giữ gìn kín điều bí 
mật của bạn. 

He does not let you down In misfortune: 
Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn. 

He would even sacrifice his life for you: Dám 
hy sinh thân mạng vì bạn. 

The friend who points out what 1s good for 
you: Người bạn khuyên điều lợi ích—The 
friend who poinfs out what 1s good for you 
can be seen to be a loyal friend ¡in four 


1832 


ways—Người bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, 
có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi 
ích phải được xem là bạn: 

a) He keeps you from wrongdoing: Ngăn chận 
bạn không cho làm điều ác. 

b)_ He supports you in doing good: Khuyến khích 
bạn làm điều thiện. 

c) He Iinforms you of what you did not know: 
Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe. 

d) He points out the path to Heaven: Cho bạn 
biết con đường lên cõi chư Thiên. 

4) The friend who 1s sympathetic: Người bạn có 
lòng thương tưởng—The sympathetic friend 
can be seen to be a loyal friend in four 
ways—Người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, 
có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng 
phải được xem là người bạn chân thật: 

a) He does not rejolce at your misfortune: 
Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn. 

b)_ He rejoices at your good fortune: Hoan hỷ khi 
bạn gặp may mắn. 

c) He stops others who speaks against you: 
Ngăn chận những ai nói xấu bạn. 

d) He commends others who speak In pralse of 
you: Khuyến khích những ai tán thần bạn. 
Four udanas (skÐ: Tứ Ưu đàn na—See Four 

dogmas. 

Four un-Ariyan modes of speech: Tứ Phi 

Thánh Ngôn—According to the Sangiti Sutfa In 

the Long Discourses of the Buddha, there are four 

un-Ariyan modes of speech—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thứ không 

phải là lời nói của các bậc Thánh: 

(A) Eirst four un-Ariyan modes of speech—Bốn 
Phi Thánh Ngôn đầu tiên: 

l) Lying: Vọng ngữ. 

2) Slander: Lưỡng thiệt. 

3) Abuse orrude words: Ác khẩu. 

4) Iddle gossIp: Ỷ ngữ. 

Four more un-Ariyan modes of speech—Bốn 

Phi Thánh Ngôn Khác: 

I1) Claiming to have seen known what one has 
not seen: Không thấy nói thấy. 

2) Claiming to have heard, known one has not 
heard: Không nghe nói nghe. 


3) Claiming to have sensed, known one has not 
sensed: Không nghĩ nói nghĩ. 

4) Claiming to have known, known one has not 

known: Không biết nói biết. 

Four more un-Ariyan modes of speech—Bốn 

Phi Thánh Ngôn Khác: 

I1) Claiming not to have seen, known what one 
has seen: Thấy nói không thấy. 

2) Claiming not to have heard, known what one 
has heard: Nghe nói không nghe. 

3) Claiming not to have sensed, known what one 
has sensed: Nghĩ nói không nghĩ. 

4) Claiming not to have known, known what one 
has known: Biết nói không biết. 

Four unattainables: Tứ Bất Khả Đắc—Bốn 

điều không thể đạt được. 

1l) Perpetual youth: Thường Thiếu Bất Khả 
Đắc—Trẻ mãi không già. 

2) No sickness: Vô bệnh Bất Khả Đắc—Không 
ốm đau bịnh hoạn. 

3) Perennial life: Trường Thọ Bất Khả Đắc— 
Sống lâu. 

4)_ No death: Bất Tử Bất Khả Đắc Không chết. 

Four unhindered bodhisattva powers of 

interpretfaftion or reasoning: Tứ Vô Ngại— 

See Four Unobstructed Eloquences. 

Four universal sufferings: Tứ Khổ—Four 

miserles—Four universal sufferinsgs. The four 

afflictions that are the lot of every man—Bốn nỗi 

khổ của con người. 

1) Birth is suffering: Sanh khổ. 

2) Old age is suffering: Già khổ. 

3) Disease (illness) is suffering: Bịnh khổ. 

4) Death ¡s suffering: Chết khổ. 

See Eight sufferings 

Four  universal vows of a Buddha or 

Bodhisattva: Tứ Hoằng Thệ Nguyện—The four 

magnanimous Vows or four all-encompassing 

vows—Bốn phổ nguyện lớn của Phật và Bồ Tát. 

(Œ An overview of the “Four Great Vows”— 
Tổng quan về “Tứ Hoằng Thệ Nguyện”: The 
four great vows are basically a Mahayana 
reinterprefation of the Four Holy Truths. In 
addition to ending one”s own suffering, one 
vows fo end the suffering of all living beings. 
In addiion to eliminating one”s 
afflictions, one vows to end the inexhaustible 


(C) 


oWn 


1833 


afflictions of all living beings. In addition to 
learnng only the single 
necessary for one”s own enliphtenment, one 
vows fo learn all the Dharma-doors, so that 
one can teach all living beings appropriately. 
Rather than being satisied with reaching the 
staøe of the Arhat, one vows to become a 
Buddha. However, It 1s not enough just to 
recIte the vows. You have to return the light 
and think them over: The vows say that I will 
save countless number of beings. Have I done 
so? If I have, it should still be the same as 1f I 
had not saved them. Why? It Is said that the 
Thus Come One saves all living beings, and 
yet not a single living being has been saved. 
This means that even though you have saved 
quite a few numbers of living beings, but do 
not attach to the mark of saving living 
beings—Tứ hoằng thệ nguyện căn bản là sự 
diễn giải lại về Tứ Diệu Đế của trường phái 
Đại Thừa. Ngoài việc chấm dứt khổ đau của 
chính mình, người ta còn nguyện chấm dứt 
khổ đau cho chúng sanh mọi loài. Ngoài việc 
diệt tận phiền não của chính mình, người ta 
còn nguyện chấm dứt phiên não cho hết thẩy 
chúng sanh. Ngoài việc tu học một pháp môn 
duy nhất cho sự giác ngộ của chính mình, 
người ta nguyện sẽ tu học hết thấy các pháp 
môn, để từ đó người ta có thể giảng dạy lại 
cho hết thấy chúng sanh một cách thích hợp. 
Người ta nguyện tu thành Phật chứ không 
thỏa thích với quả vị A La Hán. Tuy nhiên, 
chỉ tụng đọc những lời nguyện lớn này không 
chưa đủ. Mình phải tự xét lấy chính mình. Khi 
mình nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. 
Mình đã có hóa độ ai chưa? Nếu đã có hóa 
độ rồi, thì hãy tiếp tục hóa độ họ. Tại sao? Vì 
người ta nói Đức Phật cứu độ hết thẩy chúng 
sanh, nhưng lại nghĩ rằng mình chưa từng hóa 
độ một chúng sanh nào. Điều này có nghĩa là 
dù mình có cứu độ nhiều chúng sanh đi nữa 
cũng đừng luyến chấp vào hình tướng của sự 
hóa độ chúng sanh ấy. 


Dharma-door 


I) Summary of the “Four Great Vows”—Sơ lược 


về “Tứ Hoằng Thệ Nguyện”: 


(A) Mahayana four great vows, that are part of 


the Bodhisattva vow as they recited three 
times successively In a Zen monastery after 


l) 


2) 


3) 


4) 


(B 


l) 


` 


ending the practice of siting meditation. 
These vows are also recifted at the end of any 
Buddhist ceremonies—Tứ hoằng thệ nguyện 
hay bốn lời thệ nguyện rộng lớn, là một phần 
trong những lời thệ nguyện của Bồ Tát mà 
người ta thường đọc tụng ba lần sau các buổi 
tọa thiển trong các Thiền viện. Những lời thệ 
nguyện này cũng được tụng đọc sau các khóa 
lễ Phật giáo. 

Vow to save all living beings without limIts: 
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ—Nguyện 
cứu độ hết thảy chúng sanh —Sentient beings 
are numberless (countless), Ï vow fo save 
them all. 

Vow to put an end to all passions and 
delusions, though inumerous: Phiển não vô 
thệ nguyện 
(annoyances) are Iinexhaustible (endless), I 
vow fo end (cuÐ them all—Nguyện đoạn tận 
hết thảy phiền não dục vọng. 

Vow to study and learn all methods and 
means without end: Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học—Schools 
manrfold, I[ vow to study them all —The 
teachings of Dharma are boundless, Ï vow to 
learn them all—Nguyện học hết vô lượng 
pháp môn. 

Vow to become perfect in the supreme 
Buddha-law: Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành —The Buddha-Way (TIruth) 1s supreme 
(unsurpassed) , I vow to complete (realize) 
1—Nguyện chứng thành Phật đạo vô thượng. 
According to the Sixth Patriarch Hui-Neng—— 
Theo Lục Tổ Huệ Năng: 

I vow to take across the limitless living beings 
of my own mind: Tự tâm chúng sanh vô biên 
thệ nguyện độ—Good Knowing Advisors, did 
all of you not Just say, “Ï vow to take across 
the limitless beings? What does 1t mean? You 
should remember that it 1s not Hui-Neng who 
takes them across. Good Knowing AdvIsors, 
the “living beings” withn your mind are 
deviant and confused thoughts, deceifful and 
false thouphts, unwholesome thoughts, 
Jealous thoughts, vicilous thoughts: and these 
thoughts are “living beings” 
of each one of them must take 1fself across. 
That 1s true crossing over. What 1s meant by 


tận đoạn——Afflictions 


and traditions are 


The self-nature 


2) 


3) 


4) 


1834 


“the self-nature taking across?” lt is to take 
across by means of ripht views the living 
beingss of deviant views, affliction, and 
delusion withn your own mind. Once you 
have riph( views, use Prajna Wisdom to 
destroy the livinng beings of delusion, 
confusion, and falsehood. Each one takes 
1fself across. Enliphtenment takes confusion 
across,, wisdom takes delusion across, 
goodness takes evil across. Such crossong 
Over is a frue crossing—Nầy thiện tri thức! 
Cả thảy đâu chẳng nói: “Chúng sanh vô biên 
thệ nguyện độ, nói thế ấy, vả lại không phải 
là Huệ Năng độ.” Nây thiện tri thức! Chúng 
sanh trong tâm, chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm 
cuống vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác 
độc, những tâm như thế trọn là chúng sanh, 
mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chơn 
độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là trong tâm 
những chúng sanh tà kiến, phiển não, ngu sỉ, 
mê vọng, đem chánh kiến mà độ. Đã có 
chánh kiến bèn sử dụng trí Bát Nhã đánh phá 
những chúng sanh ngu sỉ mê vọng, mỗi mỗi 
tự độ, tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, 
ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ, độ như 
thế gọi là chơn độ 

I vow to cut off the inexhaustible afflictions 
of my own mind. Further, “Ï vow to cut off the 
inexhaustible afflictions.` That is to use the 
Prajna Wisdom of your own self-nature to 
cast out the vain and false thoughts In your 
mind: Tự tâm phiển não vô biên thệ nguyện 
đoạn. Lại phiển não vô biên thệ nguyện 
đoạn, đem tự tánh Bát Nhã trí trừ hư vọng tư 
tưởng tâm ấy vậy 

I vow to study the immeasurable Dharma- 
doors of my own nature. Further, “Ï vow to 
study the immeasurable Dharma-door.` You 
musf see your own nature and always pracfice 
the ripht Dharma. That 1s true study: Tự tánh 
pháp môn vô tận thệ nguyện học. Lại pháp 
môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh 
của mình, thường hành chánh pháp, ấy gọi là 
chơn học. 

I vow to realize the supreme Buddha Way of 
my own nature. Further, “Ï vow to realize the 
supreme Buddha Way,` and with humble 
mind to always practice the true and proper. 


Four unlimited bodhisattva powers 


Separate yourself from both confusion and 
enliphtenment, and always give rise to 
Prajna. When you cast out the true and the 
false, you see your nature and realize the 
Buddha-way at the very momett It is spoken 
of. Always be mindful; cultivate the Dharma 
that possesses the power of this vow.”: Tự 
tánh Vô Thượng Phật đạo thệ nguyện thành. 
Lại vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, đã 
thường hay hạ tâm hành nơi chơn chánh, hìa 
mê, lìa giác, thường sanh Bát Nhã trừ chơn 
trừ vọng, tức thấy được Phật tánh, liền ngay 
nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu 
hành, ấy là pháp nguyện lực. 

of 


interpretfaftion or reasoning: Tứ Vô Ngại— 
See Four Unobstructed Eloquences. 

Four Unlimited State of Mind: Tứ Vô Lượng 
Tâm—See Four immeasureable minds. 

FEour Unobstructed Eloquences: Patisambhida 
(p—Tứ Vô Ngạ—Tứ Vô Ngại Biện—Tứ Vô 
Ngại Giải—Tứ Vô Ngại Trí —Four unhindered or 
unlimited bodhisattva powers of Interpretation or 
reasoninge—Bốn pháp vô ngại của các Bồ Tát khi 
giảng thuyết hay lý luận. 


(Œ)_ According 


l) 


2) 


3) 


4) 


to Mahayana Doctrine—Theo 


Giáo Thuyết Đại Thừa: 
Understaand all the letters of the law 
(Dharma): Unobstructed (unlimited) 


eloquence In Dharma—Pháp Vô Ngại Trí— 
Thấu triệt văn pháp trong kinh điển không 


chướng ngại. 
Understand deeply the meaning of the law: 
Artha (skÐ: Unobstructed  (unlimited) 


eloquence in meanine—Nghĩa Vô Ngại Trí— 
Biết rõ nghĩa lý mà giáo pháp chuyên chở 
không chướng ngại. 


Can understand the law ¡in any languages: 





Nrukt (skÐ: Unobstructed (unlimited) 
eloquence 1n phrasing or form of 
expression—Từ Vô Ngại Trí Thông đạt tự 


tại về ngôn từ trong bất cứ ngôn ngữ nào. 
Pleasure in speaking or argument of the law: 
Pratbhana (skt: Unobstructed (unlimited) 
eloquence ¡n delight or pleasure In speaking 
or areument—Nhạo Thuyết Vô Ngại Trí— 
Biện thuyết không chướng ngại, lời lẽ trôi 
chảy hợp với chánh lý. 


1835 


ŒI) According to Theravada Doctrine (The Path 


] 


a) 


b) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


C) 


2) 


a) 


b) 


of Purification)—Theo Giáo Thuyết Nguyên 


Thủy (Thanh Tịnh Đạo): 

Unobstructed celoquence in meaninng: 
Atthapatisambhida (p)—Nghĩa Biện Tài Vô 
Ngại. 

Knowledse about meanng 1s the 


discrimination of meaning: Trí biết về nghĩa 
gọ! là nghĩa biện tài vô ngại. 

Meaning (Attha) 1s briefly a term for the fruit 
Of a cause (hetu). For in accordance with the 
cause I( ¡is served, arrived at, reached, 
therfore It Is called “meaning” ot “purpose.” 
But in particular, the five things should be 
understood as meaning—Ngphĩa, nói gọn là 
danh từ chỉ kết quả của một nhân (hetu). Vì 
phù hợp với nhân, nó được đạt đến, được 
phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. 
Nhưng đặc biệt năm thứ cần được hiểu là 
nghĩa: 

The first is anything conditionally produced: 
Thứ nhất là bất cứ thứ gì do duyên sanh. 

The second ¡s Nibanna: Thứ hai là Niết Bàn. 
The third is the meaning of what 1s spoken: 
Thứ ba là ý nghĩa những gì được nói. 

The fourth is the result: Thứ tư là nghiệp quả. 
The fifth 1s functional consciousness: Thứ 
năm là tâm duy tác. 

When anyone reviews that meaning, any 
knowledge of his, falling within the category 
concerned with meaning, 1s the discrimination 
of meaninsg: Khi một người quán sát nghĩa 
nầy, bất cứ hiểu biết nào của vị ấy thuộc về 
phạm trù liên hệ đến ý nghĩa, gọi là biện tài 


về nghĩa. 
Unobstructed eloquence in the  Law: 
Dhammapatisambhida (p)—Pháp Biện Tài 
Vô Ngại. 


Knowledge about law 1s the discrimination of 
law: Trí biết về pháp gọi là pháp biện tài vô 
ngại. 

Law (Dhamma) is brilefly a term for a 
condition (paccaya). For since a condition 
necessifates whatever It may be, makes 1t 
occur or allows 1t to happen, 1t 1s therefore 
called law (dhamma). But in particular, the 
five things should be understood as law—— 
Pháp nói gọn là danh từ chỉ điều kiện hay 


3) 


a) 


b) 


duyên (paccaya). Vì điều kiện thì cần đến 
một cái khác làm cho nó phát sinh, khiến nó 
xãy ra, nên gọi là pháp (dhamma). Nhưng đặc 
biệt có năm thứ cần được hiểu là pháp: 

Any cause that produces fruit: Bất cứ nhân 
nào phát sinh ra quả. 

The Noble Path: Thánh đạo. 

What 1s spoken: Cái gì được nói lên. 

What 1s profitable: Cái gì có lợi. 

What is unprofitable: Cái gì không có lợi. 
When  anyone that law, any 
knowledge of his, falling within the category 
concenred with law, 1s the discrimination of 
law: Khi một người quán sát pháp ấy thì bất 
cứ hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là 
biện tài về Pháp. 

Unobstructed eloquence 1n the Language: 
Nưutti-patisambhida (p)—Từ Ngữ Biện Tài 
Vô Ngại 

Knowledge about enunciaton of language 
dealing with meaning and law ¡1s the 
discrimination of language: Trí biết về các từ 
ngữ để cập đến nghĩa và pháp thì gọi là từ 
ngữ hay ngôn ngữ biện tài vô ngại. 

There 1s the language that ¡is Individual 
essence, the usage that has no exceptions, 
and deals with that meaning and that law. 
Any knowledge falling within the category 
concerned with the enunciation of that, with 
the speaking, with the utterance of that, 
concerned with the roof-speech of all beings, 
the Magadhan language that 1s Individual 
essence, In other words, the language of law 
(dhamma). This ¡is the ¡individual-essence 
language, such knowledge 1s discrimination of 
language: Có ngôn ngữ “tự tánh,' nghĩa là 
cách xử dụng nó không có ngoại lệ, chỉ để 
cập đến nghĩa ấy, pháp ấy. Bất cứ thứ gì 
thuộc phạm trù liên hệ đến sự nói lên ngôn 
ngữ ấy, thốt ra, phát ngôn nó, liên hệ đến ngữ 
ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ Magadha 
tự tính, nói cách khác, là ngôn ngữ của pháp, 
bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn 
ngữ ấy được nói lên rằng đây là ngôn ngữ có 
tự tính hay đây không phải là ngôn ngữ có tự 
tính như vậy gọi là biện tài vô ngại về ngôn 
ngữ. 


TeVICWS 


1836 


4) Unobstucted eloquence 1n mtelligence: 
Patibhanapatisambhida (p)—Trí Biện Tài Vô 
Ngại. 

a) Knowledge about kinds of knowledge Is 
discrimination of perspicuity: Trí biết về các 
loại trí gọi là trí biện tài vô ngại. 

b) When a man Is reviewing and makes any of 
the foregoing kinds of knowledge the object 
of his knowledge, then any knowledge In him 
that has knowledge as 1s object 1s 
discrimination of perspIcuity, and so 1s any 
knowledge about these aforesaid kinds of 
knowledge, which 1s concerned with details of 
their individual domains, functions, and so on: 
Khi một người xét lại và lấy bất cứ loại nào 
trong các loại trí trên làm đối tượng cho hiểu 
biết của mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào của 
vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là trí biện tài 
VÔ ngại. 

Four unyokings: Tứ Ly Ách—According to the 

Sangti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are four unyokings—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn ly ách: 

1) Unyoking from sensuality: Ly Dục Ách. 

2) Unyoking from becoming: Ly Hữu Ách. 

3) Unyoking from wrong views: Ly Kiến Ách. 

4)_ Unyoking from ignorance: Ly Vô Minh Ách. 

Four upside-downs: Tứ Chủng Điên Đảo— 

Four upside-down theorles—ln the Surangama 

Sutra, book Nine, In the part of the ten states of 

the formation skandha, the Buddha reminded 

Ananda about the four upside-down theories as 

follows: “Anandal Further, im his practice of 

samadhi, the good person”s firm, 
unmoving, and proper and can no longer be 
disrubed by demons. He can thoroughly 

Investigate the origin of all categorles of beings 

and contemplate the source of the subtle, fleeting, 

and constant fluctuation. But If he begins to 
speculate about self and others, he could fall into 
error with theorles of partial impermanence and 
partial permanence based on four distorted 
views."—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 

Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc 

nhở ngài A Nan về bốn thứ điên đảo như sau: 

“Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma 

địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm 

được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 loài sinh. 


mind 1s 


Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động 

bản nguyên. Trong tự và tha, khởi so đo chấp 

trước. Người đó bị đọa vào bốn cái thấy điên đảo, 
một phần vô thường, một phần thường luận.” 

l) FEirst, as this person contemplates the 
wonderfully bripht mind pervading the ten 
directions, he concludes that this sfate of 
profound stillness 1s the ultimate spiritual self. 
Then he speculates , “My spiritual self, which 
1s seftled, bright, and unmoving, pervades the 
ten directions. All living beings are within my 
mind, and there they are born and die by 
themselves. 'Therefore, my 
permanent, while those who undergo birth 
and death there are truly impermanent.": Một 
là, người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp 
các cõi mười phương, trạm nhiên, cho là thần 
ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp 
mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng 
động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm 
tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã tâm là 
thường. Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô 
thường 

2) Second, Iinstead of contemplaing his own 
mind, this person contemplates In the ten 
directons worlds as many as the Ganges' 
sands. He regards as ultimately Impermanent 
those worlds that are in eons of decay, and as 
ultimately permanent those that are not In 
eons of decay: Hai là, người đó chẳng quán 
sát cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười 
phương hằng sa quốc độ, thấy cái chỗ kiếp bị 
hư, gọi là chủng tính vô thường hoàn toàn. 
Còn cái chỗ kiếp chẳng bị hư, gọi là thường 
hoàn toàn. 

3) Third, this person closely examines his own 
mind and finds It to be subtle and mysfterious, 
like fine motes of dust swirling In the ten 
directions, unchanging In nature. And yet 1t 
can cause his body to be born and then to die. 
He regards that Iindestructible nature as his 
permanent intrinsic nature, and that which 
undergoes birth and death and flows forth 
from him as impermanent: Ba là, người đó chỉ 
quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ 
nhiệm, ví như vi trần lưu chuyển mười 
phương, tính không dời đổi. Có thể khiến thân 


mnd 1s 


1837 


nầy liền sinh liền diệt, mà nói là tính chẳng 
hoại, và gọi là ngã tính thường. 

4) Fourth, knowing that the skandha of thinking 
has ended and seeing the flowing of the 
skandha of formations, this person speculates 
that the continuous flow of the skandha of 

permanent, that the 

skandhas of form, feeling, and thinking which 
already ended are Impermanent. 
of these speculatons of 
1Impermanence and permanence, he will fall 


formations Is and 
have 
Because 


1nto externalism and become confused about 
the Bodhi nature: Bốn là, người đó biết tưởng 
ấm hết, thấy hành ấm còn lưu động. Hành ấm 
thường lưu động, nên chấp làm tính thường. 
Các ấm sắc, thụ, tưởng đã hết, gọi là vô 
thường. Vì so đo chấp trước một phần vô 
thường, một phần thường như trên, nên đọa 
lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 

Four upside-down views for both Hinayana 

and Mahayana: Nhị Thừa Tứ Điên Đảo—This 

1s one of the eipht upside-down views which 

belongs to the four 

ordinary people—Đây là một trong tám điên đảo 

thuộc Phàm phu Tứ Điên Đảo—See Eight upside- 

down views (A). 

Four  upside-down views for ordinary 

people: Phàm phu Tứ Điên Đảo—See Four 

upside-downs and Eight upside-down views (A). 

Four Vajra-rulers of the four elements: Tứ 

Chấp Kim Cang—Bốn vị Kim Cang Chủ của tứ 

đại. 

l) The Earth Vajra-ruler, of the Southeast: Địa 
Kim Cang Chủ ở về phía Đông Nam. 

2) The Water Vajra-ruler, of the Southwest: 
Thủy Kim Cang Chủ ở về phía Tây Nam. 

3) The Eire Vajra-ruler, of the Northwest: Hỏa 
Kim Cang Chủ ở về phía Tây Bắc. 

4) The Wind Vajra-ruler, of the Northeast: 
Phong Kim Cang Chủ ở về phía Đông Bắc. 

Four Vedas: Four Veda Sutras in India—Tứ 

Kinh Vệ Đà—Bốn bộ kinh Vệ Đà ở Ấn Độ. 

I) Rig Veda: Độc Tụng Vệ Đà —Gồm những 
bài ca tụng thần thánh. 

2) Sama Veda: Ca Vịnh Vệ Đà—Gồm những 
bài ca trong khi hành lễ. 


upside-down views for 


3) Yajur Veda: Tế Tự Vệ Đà—Những bài nghị 
thức tế lễ. 

4) Atharva Veda: Nhương Tai Vệ Đà: Gồm 
những bài chú để cầu nguyện. 

Four vehicles: Tứ Thặng. 

(A) The whíich the Buddha 
mentioned In the Lotus Sutra—Trong Kinh 
Pháp Hoa, Phật có nói đến bốn cổ xe: 

l) The goat cart: Xe Dê. 

2) The deer cart: Xe Hưu. 

3) The Ox cart: Xe Trâu. 

4) Great White Bullock cart: Đại Bạch Ngưu. 

According to the Dharma Jewel Platform 

Sutra, Chapter Seventh—Theo Kinh Pháp 

Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy: One day Chih- 

Ch'ang asked the Master, “The Buddha 

taught the dharma of the three vehicles and 

also the Supreme Vehicle. Your disciple has 
not yet undersfood that and would like to be 
1nstructed.” The Master said, “Contemplate 
only your own original mind and do not be 
atfached to the marks of external dharmas. 


four vehicles 


The Dharma doesnˆt have four vehicles; 1t Is 
people's minds that differ.” The Master 
added: “Vehicles are methods of practice, not 
subJects for debate. Cultivate on your own 
and do not ask me, for at all times your own 
self-nature 1s itself “thus.”——Một hôm Sư Trí 
Thường hỏi Tổ rằng: “Phật nói pháp ba thừa, 
lại nói Tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, 
mong ngài chỉ dạy.” Tổ bảo: “Ông xem nơi 
bản tâm mình, chớ có chấp tướng bên ngoài. 
Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có 
những sai biệt.” Tổ nói thêm: “Thừa là nghĩa 
hành, không phải ở miệng tranh, ông phải tự 
tu chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự 
như.” 

I1) Smaill vehicle: Culivating by seeing, hearing, 
and reciting ¡s the small vehicle—Tiểu Thừa: 
Thấy nghe tụng đọc ấy là Tiểu thừa. 

2) Middle vehicle: Cultivating by awakening to 
the Dharma and understanding the meaning 1s 
the middle vehicle—Trung Thừa: Ngộ pháp 
hiểu nghĩa ấy là Trung thừa. 

3) Great vehicle: Culuivating im accord with 
Dharma 1s the great vehicle—Đại Thừa: Y 
pháp tu hành ấy là Đại thừa. 


4) 


1838 


Supeme Vehicle: To penetrate the ten 
thousand dharmas entirely and completely 
while remaining without defilement, and to 
sever aftachment to the marks of all the 
dharmas with nothing whatsoever gained In 
return: that ¡s the Supreme Vehicle—Tối 
Thượng Thừa: Muôn pháp trọn thông, muôn 
pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, ha các 
pháp tướng, một cũng không được gọi là Tối 
thượng thừa. 


Four verses of enlightenment: Tứ Cú Thành 
Đạo—The swan-song of an arhat who has 
attained to the perfect life—Bốn câu thành đạo 
của một vị A La Hán, dựa vào vô sinh trí mà tụng 
đọc bốn câu kệ nây. 


Four views 


AlI rebirths are ended, 

The noble life established; 

My work 1s accomplished. 

No further existence ¡s mine. 

Các lậu đã hết, 

Phạm hạnh đã lập; 

Việc làm đã xong. 

Chẳng thụ hữu lậu. 

of causalify: According to 


Nagarjuna In the Madhyamaka Sastra, there are 
four views about causality——Theo Ngài Long Thọ 
trong Trung Quán Luận, có bốn loại quan điểm về 
luật nhân quả. 


Ù) 


The theory of self-becoming——Thuyết tự thân 
mà sinh ra: This means that the cause and 
effect are identical, that things are produced 
out of themselves. Nagarjuna had evidently In 
view the Satkaryavada of Samkhya while 
Criticizing the autogenous theory of causality. 
The Madhyamika”s criticism of this theory 
may be summarized thus: () If the effect Is 
already present in the cause, not purpose 
would be served by Its re-production. The 
Samkhya may say that though the effect may 
be present in the cause, 1{s manifestation 1s 
something new. This, however, does not 
mean that the effect is a new subsfance. Ït 
only means that 1t 1s a new form or sfafe øO©S 
against the identty of the underlying 
subsfratum; (1) If 1t ¡is said that the cause 1s 
partly actual, and partly potential, it would 
amount to accepting opposed nafures In one 
and the same thing. If the cause 1s wholly 


2) 


potential, It cannot by 1fself become actual 
without an extraneous aid. The oil cannot be 
got out of the seed, unless 1t 1s pressed by a 
crusher. If it has to depend on an external aid, 
then there 1s no “self-production” (svata- 
utpatth); (1ú) If the cause and effect are 
1dentical, it would be IimpossIble to distinguIsh 
one as the producer of the other. The identity 
view of cause and effect 1s, therefore, 
troubled ¡tself with self-contradiction—Tự 
thân sanh ra có nghĩa là nguyên nhân và kết 
quả đồng nhất, sự vật được sanh ra bởi tự 
thân. Rõ ràng ngài Long Thọ nghĩ rằng đây là 
thuyết “nhân trung hữu quả luận” của trường 
phái Số Luận khi ngài phê bình về quan điểm 
của nhân quả tự sanh này. Sự phê bình của 
Trung Quán đối với lý luận này có thể tóm 
tắc như thế này: () Nếu quả đã có trong 
nhân, thì sự tái sanh sản không thể có được. 
Số Luận có thể cho rằng tuy quả có thể hiện 
hữu trong nhân, sự biểu lộ của nó là điều mới 
mẻ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng 
quả là một thực chất mới. Nó chỉ có nghĩa là 
một hình thức hoặc trạng thái mới của thực 
chất mà thôi, nhưng sự sai biệt trên hình thức 
hay trạng thái này lại đi ngược với sự đồng 
nhất của tầng lớp căn bản; (ï¡) Nếu bảo rằng 
nguyên nhân là một phần của hiện thực, và 
một phân tiềm tàng, thì chẳng khác nào thừa 
nhận rằng trong cùng một sự vật đã có tính 
chất đối nghịch nhau. Nếu nguyên nhân là 
một cái gì hoàn toàn tiềm tàng, thì tự nó 
không thể trở thành hiện thực khi không có sự 
trợ giúp của ngoại lực. Dầu không thể tự nó 
chảy ra ngoài hạt trừ phi nào nó được ép bởi 
một máy ép. Nếu nó cần đến sự trợ giúp của 
ngoại lực như vậy thì đã không có cái được 
gọi là “tự sanh sản.” Điều này có nghĩa là 
phải loại bổ hẳn thuyết “nhân trung hữu 
quả;” (ii) Nếu nguyên nhân và kết quả là 
đồng nhất, thì không thể phân biệt được cái 
nào là cái đã tạo sanh cái kia. Vì thế quan 
điểm “nhân trung hữu quả” tự gây khó khăn 
cho chính nó với sự tự mâu thuẫn. 

Production from another (Parata-Utpattth)— 
Sản sanh bởi vật khác: This means that the 
cause and effect are different. This view 1s 
known as “Asatkaryavada.” This was held by 


1839 


the Sarvastivadins and Sautrantkas or the 
Hinayamsts In general Nagarjuna had 
obviously these in view while criticizing this 
heterogeneous view of causality. His criticism 
of this the following 
1mportant poinfs: (1) If the cause Is different 
from the effect, no relation can subsist 
between the two. In what case anything can 
be produced from anythmng. (ñ) The 
Hinayanist believed that with the production 
of the effect the course ceased to exist. But 
“ex-hypothesis' causality 1s  a 
between two. Unless the cause and effect co- 
exIst, they cannot be related. If they cannot 
be related , causality becomes meaningless. 
(11) The Hinayanist believed that the effect 1s 
produced by a combination of factors. Now 
for the co-ordination of these factors, another 
factor would be requrred, and again for the 
co-ordination of the additional factor with the 
previous one, another factor be required. This 
would lead to a “regressus ad infinitum.— 
Thuyết “sản sanh bởi vật khác” có nghĩa là 
nguyên nhân và kết quả là khác nhau. Thuyết 
này được gọi là “nhân trung vô quả luận,” 
chủ trương của những người thuộc phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ, hoặc của 
Phật giáo Nguyên Thủy nói chung. Khi ngài 
Long Thọ phê bình về quan điểm về nhân 
quả khác tánh chất này, rõ ràng ngài đã 
nhắm đến những bộ phái đó. Sự phê bình về 
“nhân trung vô quả luận” của ngài gồm 
những điểm quan trọng sau đây: ()Nếu nhân 
quả khác nhau thì không một liên hệ nào giữa 
nhân và quả có thể tổn tại. Trong trường hợp 
đó thì bất thứ gì cũng có thể là sản phẩm của 
bất cứ thứ gì khác; (i¡) Những người thuộc 
phái Nguyên Thủy cho rằng nhân sau khi 
sanh ra quả thì không còn tổn tại. Nhưng giữa 
nhân và quả có một loại quan hệ nhân quả 
“đương nhiên.” Trừ phi nào nhân quả cùng 
tồn tại thì chúng mới có thể có liên hệ với 
nhau. Nếu chúng không thể liên hệ với nhau, 
thì luật nhân quả trở thành vô nghĩa; (11) 
Những người thuộc phái Nguyên Thủy tin 
rằng quả được sản sanh bởi sự kết hợp của 
một số yếu tố. Bây giờ sự kết hợp của các 
yếu tố này đòi hỏi phải có những yếu tố 


view makes out 


relation 


3) 


4) 


khác, và kế đó sự kết hợp mới này lại sẽ đồi 
hỏi một số yếu tố khác nữa. Điều này sẽ dẫn 
đến tình trạng “dần lân bất tận” 
mãi không ngừng nghỉ). 

Producton from both “itself and another” 
(Duabhyam-Utpattih)—Do cả hai mà sanh ra 
“do tự nó và do thứ khác”: This theory 


believes that the effect Is both identical with 


(cứ tiếp tục 


and different from the cause. This 1s a 
combinatlon of both Satkaryavada and 
Asatkaruavada and so contans the 


1nconsistencles of both. Besides this would 
Invest the real with two opposed characfers 
(identity and difference) at one and the same 
time—Lý luận này tin rằng quả và nhân vừa 
giống nhau lại vừa khác nhau. Đây là sự kết 
hợp của :nhân trung hữu quả luận” và “nhân 
trung vô quả luận,” nên bao gồm sự mâu 
thuẫn của cả hai. Ngoài ra, loại lý luận này 
đã bao trùm thực tại với hai loại đối lập tánh 
(đồng nhất và khác nhau) cùng một lúc. 
Production without any cause or production 
by chance (Ahetutah-Utpatih}—Vô nguyên 
nhân hay ngẫu nhiên mà sanh ra: This theory 
maintains that things are produced without a 
cause, or produced by chance. The Naturalists 
and Sceptics (Svabhavaadins) believed In 
such a theory. IÝ no reason 1s assipned for the 
theory, 1í amounts to sheer, pe€rverse 
dogmatism. If a reason 1s assiøned, It amounfs 
to accepting a cause—Lý luận này cho rằng 
sự vật sản sanh một cách ngẫu nhiên, không 
có nguyên nhân. Những người tin vào “lự 
tánh luận” là những người theo chủ nghĩa tự 
nhiên hay chủ nghĩa hoài nghi tin vào lý luận 
này. Loại lý luận này nếu không nêu ra được 
lý do thì chẳng khác nào một lý luận độc 
đoán hoàn toàn hoang đường. Và nếu có một 
lý do được nêu ra thì chẳng khác nào nó đã 
thừa nhận một nguyên nhân. 


Four view-pointfs to be considered: Tứ Niệm 
Xứ—See Four kinds of mindfulness. 

Four vinayas and five sastras: Tứ Luật Ngũ 
Luận— Bốn Luật Năm Luận. 


(A) The 


l) 


four Vimmayas or 
regulations—Bốn Luật: 
Sarvasfivada-version, translated into Chinese 


1n 61 books by Punyatara: Thập Tụng Luật— 


disciplinary 


1840 


Bộ Thập Tụng Luật được Ngài Phật Nhược 
Đà La đời Hậu Tần dịch ra Hoa Ngữ gồm 61 
quyển. 

2) Dharmaguptas version, translated 1Into 
Chinese by Buddhayasas In 60 books: Tứ 
Phần Luật—Bộ Tứ Phần Luật được Ngài 
Phật Đà Da Xá đời Diêu Tần dịch ra Hoa 
Ngữ 60 quyển. 

3) Samghika-version or Mahasamghika-version, 
translated into Chinese in 40 books by 
Buddhabhadra: Tăng Kỳ Luật —Bộ Tăng Kỳ 
Luật được Ngài Phật Đà Bạt Đà La đời Đông 
Tấn dịch ra Hoa ngữ, 40 quyển. 

4_ Mahisasaka-nikaya-pancavargavinaya  (skÙ: 
Mahisasaka-version, translated into Chinese 
in 30 books by Buddhajiva—Ngũ Bộ Luật— 
Sa Di Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật—Bộ 
Ngũ Bộ Luật do Ngài Phật Đà Thập đời Tống 
dịch ra Hoa ngữ, 30 quyển. 

(B) The five great sastras—Ngũ Luận: 

l) Ceremonials of the esoteric cult for ridding 
from calamity: Du Già Sư Địa Luận. 

2) Ceremonials of the 
prosperity: Phân Biệt Du Già Luận. 

3) Ceremonials of the esoteric cult for subduing 
evils (spirits): Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh 
Luận. 

4 Ceremonials of the esoteric cult for seeking 
the love of Buddhas: Biện Trung Biên Luận 
Tụng. 

53) Ceremonials of the esoteric cult for calling 
the good to aid: Kim Cang Bát Nhã Luận. 
Four virtues which a Buddha out of his 
infinte heart manifest cequally to all: Tứ 

Đẳng. 

@) The four virtues which a Buddha out of his 
mnfinte heart manifest equally to all—Chư 
Phật Tứ Đẳng —Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, 
Hỷ, Xả): 

1) AlII Buddhas have the same tifle or tiles: Tự 
Đẳng—Chư Phật ba đời đều có một danh 
hiệu như nhau (đều được gọi là Phật). 

2) All the Buddhas speak the same language 
(Sanskrit): Ngữ Đẳng—Chư Phật ba đời đều 
dùng một thứ ngôn ngữ mà giảng thuyết 
(Phạn Ngữ). 

3) All Buddhas proclaim the same truth (thirty- 
seven aids to enlightenment): Pháp Đẳng— 


©esoteric cult for 


Chư Phật ba đời đều được ba mươi bẩy phẩm 
trợ đạo như nhau—See Thirty Seven Aids to 
Enlightenment. 

4) All Buddhas have each the threefold body or 
trikaya: Thân Đẳng—Chư Phật ba đời đều có 
ba thân (Pháp, Báo, Hóa) như nhau. 

qD 

l) AII things are cqually ¡included ¡in the 
Bhutatathata: Chư Pháp Tứ Đẳng Kể Cả 
Chân Như. 

2) The mind nature being universal, 1s field of 
action is universal: Phát Tâm Đẳng—Lý tính 
sở y bình đẳng, nên tâm năng phát cũng bình 
đẳng. 

3) The way or method is also universal: Đạo 
Đẳng—Phát tâm bình đẳng, nên đạo sở hành 
cũng bình đẳng. 

4) The mercy of the Buddhas 1s universal for all: 
Từ Bi Đẳng—Đạo sở hành bình đẳng, nên 
đức từ bi được thể hiện ra khi đắc đạo cũng 
bình đẳng. 

Four virtues of Nirvana: The four nirvana 

virtues or characteristcs in Buddhism, or four 

noble qualities of the Buddha's life expounded in 
the Nirvana Sutra—Tứ Đức Niết Bàn theo Phật 

Giáo, hay bốn phẩm hạnh cao thượng của Như Lai 

được thuyết giảng trong Kinh Niết Bàn (đây là 

bốn phẩm hạnh rốt ráo của Đức Như Lai, có bốn 
đức nầy tức là đắc Đại Bát Niết Bàn của Đại 

Thừa): 

l) Permanence (Etermty): Thường Đức—Thể 
của Niết Bàn thường hằng bất biến, không 
sinh diệt. 

2) loy: Happiness—The paramita of Joy—Lạc 
Đức—Lạc Ba La Mật —Thể của Niết Bàn 
tịch diệt vĩnh an. 

3) Personality or Soul: True self—Ngã Đức. 

4) Purity: Tịnh Đức Thể của Niết Bàn giải 
thoát khỏi mọi cấu nhiễm. 

Eour voices of Buddha: Tứ Chủng Phật Âm— 

According to The Flower Adornment Scripture, 

Chapter Manifestaion of Buddha (37), great 

enliphtening beings should know that Buddha”s 

voIlce Is neither quantfied nor unquantifiied, 
neither has a master nor lacks a master, neither 
communicates nor does not communIcate. Ít 1s as 
when the world 1s about to disintegrate, there 1s no 
master, no maker, yet It spontaneously emifs four 


1841 


voices. These volces have no master or maker, 

they are just produced by the power of good 

practices of sentlent beings—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), chư đại 

Bồ Tát biết âm thanh của Đức Như Lai chẳng 

phải lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng phải chủ, 

chẳng phải không chủ, chẳng phải thị giáo, chẳng 
phải không thị giáo. Ví như thế giới lúc sắp hoại, 
không chủ không làm, tự nhiên âm thanh của Đức 

Như Lai phát ra bốn thứ. Bốn thứ âm thanh trên 

đây không chủ, không làm, mà chỉ do thiện 

nghiệp của chúng sanh mà phát sanh. 

l) The first volce says, “You all should know 
that the well-being of the first meditation 
staøe, free from the 1lls of desire, surpasses 
the realm of desire.” The sentient beings 
hearing this are naturally able to accomplish 
the first medifation stage, reliquish the body 
of the realm of desire and be reborn In 
Brahma heaven: Âm thanh thứ nhất nói, “Mọi 
người nên biết sơ thiển an lạc, rời những lỗi 
dục nhiễm vượt khỏi cõi dục.” Chúng sanh 
nghe rồi tự nhiên được thành tựu sơ thiển, bỏ 
thân cõi dục sanh lên Phạm Thiên. 

2) The second voice says, “You should know 
that the well-being of the second meditation 
stage, without reflection and rumination, 
surpasses the Brahma heaven.” The sentient 
beings hearing this naturally manage to 
accomplish the second meditaton stage, 
relinquish the body of Brahma heaven, and 
are born in the light-sound heaven: Âm thanh 
thứ hai nói, “Mọi người nên biết nhị thiển an 
lạc, không giác, không quán, vượt hơn Phạm 
Thiên.” Chúng sanh nghe xong tự nhiên được 
thành tựu nhị thiển, bỏ thân Phạm Thiên sanh 
lên cõi trời Quang Âm Thiên. 

3) The third voice says, “You should know the 
well-being of the third meditation stage has 
no flaws and surpasses the lipht-spund 
heaven.” Hearing this, the sentIent beings are 
naturally able to achieve the third meditation 
staøe, relinquish the body of the light-sound 
heaven, and are born in the heaven of 
universal purity: Âm thanh thứ ba nói, “Mọi 
người nên biết tam thiền an lạc không lỗi 
lâm, vượt hơn Quang Âm Thiên.” Chúng sanh 
nghe xong tự nhiên được thành tựu tam thiển, 


bỏ thân Quang Âm Thiên sanh lên Biến Tịnh 
Thiên. 

4) The fourth voice says, “You should know that 
the tranquility of the fourth meditation staøe 
surpasses the heaven of universal purity.” 
Hearing this, the sentient beings are naturally 
able to achieve the fourth meditation stagøe, 
relinquish the body of the heaven of universal 
purity, and are born In the heaven of vast 
results: Âm thanh thứ tư nói, “Mọi người nên 
biết tứ thiển tịch tịnh hơn Biến Tịnh Thiên.” 
Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành 
tựu tứ thiển, bỏ thân Biến Tịnh Thiên sanh 
lên Quảng Quả Thiên. 

Four ways 0f answering questions: Bốn Cách 

Trả Lời Câu Hỏi—According to the Sangiti Sutta, 

there are four ways of answering questlons— 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

bốn cách trả lời câu hỏi. 

l) The queston to be answered directly: 
Ekamsa-vyakaraniyo-panho (p)—Trả lời câu 
hỏi một cách dứt khoát. 

2) Requrring an explanaton: Vibhalja- 
vyakaraniyo-panho (p)—Trả lời câu hỏi bằng 
cách phân tích. 

3) Requiring a counter-question: Patipuccha- 
vyakaraniyo-panho (p)—Trả lời câu hỏi bằng 
cách chất vấn. 

4) To be set aside: Thapaniyo-panha (p)—Trả 
lời câu hỏi bằng cách giả lơ hay bồ qua. 

Four ways the Buddha used to save sentient 

beings: Phật Cứu Độ Chúng Sanh Bằng Bốn 

Phương Pháp —According to Tao-Ch'o (562-645), 

one of the foremost devotees of the Pure Land 

school, in his Book of Peace and Happiness, one 
of the principal sources of the Pure Land doctrine. 

AlII the Buddhas save sentient beings in four 

ways—Theo Đạo Xước (562-645), một trong 

những tín đồ lỗi lạc của Tịnh Độ Tông, trong An 

Lạc Tập, một trong những nguồn tài liệu chính 

của giáo pháp Tịnh Độ, chư Phật cứu độ chúng 

sanh bằng bốn phương pháp. 

1) By oral teachinss such recorded In the twelve 
divisions of Buddhist literature: Bằng khẩu 
thuyết như được ký tải trong Nhị Thập Bộ 
Kinh. 

2) By their physical features of supernatural 
beauty: Bằng tướng hảo quang minh. 


1842 


3) By ther wonderful powers and virtues and 
transformations: Bằng vô lượng đức dụng 
thần thông đạo lực, đủ các thứ biến hóa. 

4) By recitating of ther names, which when 
uftered by beings, will remove obstacles and 
result their rebirth ¡in the presence of the 
Buddha: Bằng các danh hiệu của các Ngài, 
mà, một khi chúng sanh thốt lên, sẽ trừ khử 
những chướng ngại và chắc chắn sẽ vãng 
sanh Phật tiền. 

Four ways of descent into the womb: Tứ 

Nhập Thai—According to the Sangiti Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, there are four 

ways of descent Into the womb—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn cách 


nhập thai: 
l) One descends 1nto the mothers womb 
unknowing, stays there unknowing, and 


leaves it unkmowing: Không tỉnh giác nhập 
mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không 
tỉnh giác xuất mẫu thai. 

2) One enters the womb knowing, stays there 
unknowing, and leaves it unknowing: Tỉnh 
giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu 
thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. 

3) One enters the womb knowing, stays there 
knowing, and leaves it unknowing: Tỉnh giác 
nhập mẫu thai, nh giác trú mẫu thai, không 
tỉnh giác xuất mẫu thai. 

4 One enters the womb knowing, stays there 
knowing, leaves it knowing: Tỉnh giác nhập 
mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác 
xuất mẫu thai. 

Four ways of deseription of a Nirvana: Bốn 

cách diễn tả Niết Bàn—- The word “Nirvana” 

lierally means “extinguished” 

“tranquil.” A question 1s raised whether Nirvana 1s 

only a transformed sfate of mind or whether 1t 1s 

another dimension of being. The word has been 
used both for a transformed psychological state 
and for a metaphysical status. Buddhist literature 
1S full of statements which go to show that Ñirvana 
1S a sfate of. personality 
consciousness. The transformation 1s described In 
negafive fterms as a destruction of craving and 

In pOSItIVe the 

emergence of transcendenfal wisdom and peace. 

According to Buddhist philosophy, there are four 


and therefore 


transformed and 


attachments and (erms as 


ways of description of a Nirvana—Chữ Niết Bàn 
có nghĩa là “đoạn diệt” và từ đó dẫn đến thanh 
tịnh. Một vấn để được nêu lên ở đây là có phải 
Niết Bàn chỉ là trạng thái biến đổi của trí tuệ hay 
nó là một chiều khác của thực tại. Chữ Niết Bàn 
được dùng cho cả trạng thái tâm lý biến đổi lẫn 
một trạng thái siêu hình học. Trong giáo điển 
Phật giáo đã có đầy dẫy những diễn đạt cho thấy 
Niết Bàn là một trạng thái biến đổi của nhân cách 
và ý thức. Sự biến đổi này được mô tả bằng 
những từ ngữ phủ định như đoạn diệt ái dục và 
luyến chấp, nhưng cũng có khi từ ngữ này được 
dùng trong khẳng định như sản sanh trí tuệ siêu 
việt và an bình. Theo triết lý Phật giáo, có bốn 
cách để diễn tả Niết Bàn: 

1) Negative—Phủ định: The negafIve 
description 1s the most common. Nirvana 1s 
deathless, unchanging, Imperishable, without 
end,  non-production, 
unborn, not liable to dissolution, uncreated, 
free from disease, un-aging, freedom from 
transmigration, utmosf, cessation of pain, and 
final release—Mô tả theo lối phủ định là 
phương thức thông thường nhất. Niết Bàn là 
bất tử, bất biến, bất diệt, vô biên, vô tác, vô 
sanh, vị sanh (chưa sanh), bất thệ, không bị 
hủy hoại, bất tạo, vô bệnh, vô lão, không còn 
đọa lạc vào chốn trầm luân, vô thượng, chấm 
dứt khổ đau, và giải thoát tối hậu. 

2) Posiive—Khẳng định: Nirvana ¡is peace, 
bliss, wisdom, pure and 
security. lImpermanent, ¡ndeed, all 
conditioned things. l( is their very nafure to 
come into being and then to cease. Having 
been produced, they are stopped. Therr 
cessation brings peace and ease. Cessation 
also means extincion of. craving 
cessation of suffering with a state of calm. In 
a positive way, Nrvana also means the 
supeme  bÌliss, transcendental wisdom, 
1llumination, pure radiant 
consciousness—Niết Bàn là an bình, cực lạc, 


extinction of bírth, 


transcendentfal 
are 


and 


and 


trí tuệ siêu việt, thanh tịnh và an ổn. Kỳ thật 
tất cả mọi thứ hữu hạn đều là vô thường. Bản 
chất chủ yếu của nó là sanh và diệt. Nó sanh 
ra rồi lại bị hủy diệt. Sự đoạn diệt của nó 
đem lại thanh tịnh và an lạc. Sự đoạn diệt 
cũng có nghĩa là chấm dứt tham ái và khổ 


3) 


4) 


1843 


đau trong trạng thái tâm an tịnh. Nói theo 
cách khẳng định, Niết Bàn cũng có nghĩa là 
cực lạc, là trí tuệ siêu việt, sự chiếu sáng, và 
ý thức thuần túy trong sáng. 
Paradoxical—Nghịch lý: This statement 1s 
mostly Prajnaparamta or 
Madhyamika literature. Nirvana 1s abiding In 
a sfate of non-abiding. The only way of 
reaching the goal 1s to realize that In the 
ultimate sense there 1s no goal to be reached. 
Nrrvana 1s reality which 1s void (sunya)— 
Phương thức này thường được tìm thấy nhiều 
nhất trong Bát Nhã Ba La Mật Đa hay trong 
các giáo điển Trung Quán. Niết Bàn trụ trong 
cảnh giới vô sở trụ. Con đường duy nhất để 
đạt đến mục đích này là chứng nghiệm rằng 
theo nghĩa tối hậu thì không có bất cứ mục 
đích nào để đạt đến. Niết Bàn là thực tại mà 
thực tại lại là không tánh. 
Symbolical—Tượng trưng: Symbolical 
description differs from the paradoxical in 
avoiding to speak In absftractions and using 
1mages this 
standpoint, Nirvana 1s the cool cave, the 
1sland In the flood, the further shore, the holy 
city, the refuge, the shelter, and the safe 
asylum—Sự mô tả theo cách tượng trưng 
khác với cách mô tả nghịch lý, nó tránh né 
lối diễn tả trừu tượng và thay vào đó lại sử 
dụng những hình ảnh cụ thể. Từ quan điểm 
này, Niết Bàn là chỗ an trú mát mẻ, là hòn 
đảo trong vùng ngập lụt, là bến bờ đằng xa, 
là Thánh thành, là nơi về nương, là chỗ che 
chở, là nơi dung thân an toàn. 


found — ¡in 


concrete Instead. From 


Four ways to develop mỉndfulness: Bốn cách 
phát triển chánh niệm——According to Zen master 
Sayadaw U. Pandita in “In This Very Life,” there 
are four ways to develop mindfulness—Theo 
Thiển sư Sayadaw U. Pandita trong quyển “Ngay 


Trong Kiếp Sống Này, 


, 


có bốn cách phát triển 


chánh niệm. 


l) 


Mindfulness and clear comprehension: Chánh 
niệm và tỉnh giác —The 
“Satilsampajnana,” usually 
“mindfulness and clear comprehension.” In 
this term, “sati” Is the mindfulness activated 
during formal siting practice, watching the 
pimary  object as 


word 
translated  as 


wel as others. 


2) 


3) 


4) 


“Sampajnana,” means clear mindfulness of 
walking, stretching, bending, turning around, 
looking to one side, and all the other actIivifies 
that up  ordinary lie—Chữ 
“Satisampajnana,” thường được dịch là 
“chánh niệm và tỉnh giác.” Trong từ này 
“sat” nghĩa là chánh niệm trong khi tọa 
thiển, hành giả quan sát để mục chính cũng 
như những diễn tiến khác. Chữ “Sampajnana” 
có nghĩa là chánh niệm rõ ràng trong khi đi, 
co duỗi, uống éo, xoay, nhìn một bên hay 
những hoạt động khác trong cuộc sống hằng 


make 


ngày. 
Avoiding unmindful people: Tránh người 
không chánh niệm—Dissoclation from 


persons who are not mindful is the second 
way of developing mindfullness as an 
enliphtenment factor. lf you are doing your 
best to be mindful, and you run across an 
unmindful person who corners you Into some 
long-winded argument, you can imagine how 
quickly your own mindfulness might vanish— 
Không giao du với người không có chánh 
niệm là cách thứ hai nhằm phát triển chánh 
niệm. Nếu bạn cố gắng hết sức mình để được 
chánh niệm, nhưng cứ gặp mãi những người 
không có chánh niệm trong những buổi nhàn 
đàm hý luận. Thử nghĩ xem chánh niệm của 
bạn sẽ bị tan biến nhanh chóng như thế nào. 
Choosing mindful friends: Lựac bạn hữu có 
chánh niệm — The thrd way to cultivate 
mindfulness 1s 
persons. Such people can serve as strong 
SOurces Of inspiration. By spending time with 
them, in an environment where mindful is 
valued, you can grow and deepen your own 
mindfulness—Cách thứ ba nhằm phát triển 
chánh niệm là giao du thân cận với những 
người có chánh niệm. Những người như thế 
có thể là nguồn khích lệ mạnh mẽ. Chỉ thân 
cận với họ, trong môi trường mà chánh niệm 
được xem là có giá trị thì chánh niệm của bạn 
có thể được đào sâu và lớn mạnh thêm. 
Inclining 
Hướng tâm về chánh niệm— The fourth 


ftO associate with mindful 


the mind toward mindfulness: 


method 1s to ¡incline the mind toward 
acfivating This 


consciously taking mindfulness as a top 


mindfulness. means 


1844 


priorify, alerting the mind to return to 1t In 
every Ths approach is  very 
1mporfanf; 1t creates a sense of forgetfulness, 
of non-absentmindedness. You try as much as 
possible to refrain from those activities that 
do not particularly lead to the deepening of 
mindfulness. As a practitioner, only one task 
1S required of you, and that 1s to be aware of 
whatever 1s happening In the present moment. 
In an intensive retreat, this means you set 
aside relationships, writing 
reading, even reading scriptures. You take 
specilal care when eating not to fall Into 
habitual patterns. You always consider 
whether the times, places, amounfs and kinds 
of food you eat are essential or not. If they 
are not, you avoid repeating the unnecessary 
patterns—Cách thứ tư nhằm phát triển chánh 
niệm là hướng tâm vào chánh niệm. Điều 
này có nghĩa là đặt chánh niệm lên hàng đầu, 
luôn nhắc nhở tâm quay trở về với chánh 
niệm trong mọi hoàn cảnh. Điều này rất quan 
trọng; nó giúp hành giả tạo nên thói quen 
không quên lãng hay thất niệm. Bạn nên cố 
gắng chánh niệm càng nhiễu càng tốt, tránh 
những hoạt động không đưa đến chánh niệm 
sâu xa. Là một hành giả bạn chỉ có một việc 


situation. 


social and 


để làm, đó là luôn luôn giữ chánh niệm về 
những gì đang xảy ra trong hiện tại. Trong 
một khóa ẩn tu, bạn phải dẹp qua một bên tất 
cả những giao tiếp ngoài xã hội, không viết 
hay đọc sách, ngay cả không đọc kinh điển. 
Lúc ăn nên đặc biệt cẩn trọng để không rơi 
vào thói quen thất niệm. Bạn nên xem coi 
thời gian, địa điểm, số lượng và loại thực 
phẩm bạn ăn có cần thiết cho mình hay 
không. Nếu không thì bạn nên tránh lặp lại 
thói quen không cần thiết. 

Four ways of Dhamma: Tứ Pháp Túc— 

According to the Sangii Suta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are four ways of 

Dhamma—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có bốn pháp túc: 

l) Way of Dhamma without hankering: Vô 
Tham Pháp Túc. 

2) Way of Dhamma without enmity: Vô Sân 
Pháp Túc. 


3) Way of Dhamma with righ( mindfulness: 

Chánh Niệm Pháp Túc. 

Way of Dhamma with right( concentration: 

Chánh Định Pháp Túc. 

Four ways of getfing new personality: 

Attabhava-patilabha (p)—Bốn Phương Cách Được 

Tự Thể Mới—According to the Sangiti Sutta in 

the Long Discourses of the Buddha, there are four 

ways of gettine new personaliy—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 

phương cách được tự thể mới. 

l1) There is an acquisition of personality that 1S 
broupht about by one's own volition, not 
another”s: Tự thể có được do ý chí của mình, 
không do ý chí của người khác. 

2) There is an acquisition of personality that 1s 
brought about by another”s volition, not one”s 
own: Tự thể có được do ý chí của người khác, 
chứ không do ý chí của mình. 

3) There Is an acquisiion of personality that 1s 

broupht about by both one”s own volition and 

another's: Tự thể có được do cả ý chí của 
mình lẫn ý chí của người khác. 

There ¡1s an acquisition of personality that 1s 

brought about by neither one”s own volition, 

nor another°s: Tự thể có được không do ý chí 
của mình, cũng không do ý chí của người 
khác. 

Four ways 0Ÿ goỉing wrong: Agata-gamanani 

(p—Tứ Bất Hành Xứ Hạnh—According to the 

Sangti Suta In he Long Discourses of the 

Buddha, there are four ways of going wrong—— 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

bốn bất hành xứ hạnh (hành xử sai trái): 

l1) Chanda (p): One goes wrong through desire—— 
Tham dục bất hành xứ hạnh. 

2) One goes wrong through hatred: Sân bất hành 


4) 


4) 


xứ hạnh. 

3) One goes wrong through delusion: S¡i bất 
hành xứ hạnh. 

4) One goes wrong through fear: Bố úy bất hành 
xứ hạnh. 


Four ways of leading human beings fo 
emancipafion: Tứ Nhiếp Pháp—See Four 
elements of popularity. 


1845 


Four ways of rebirth: Four kinds of rebirth 
dependent on present deeds—Bốn Loại Sanh 
Tử —Tứ Chủng Sanh TỬ. 

l) From obscurity and poverty to be reborn 1n 
the same condition: Từ chỗ nghèo hèn tối ám 
sanh vào chỗ nghèo hèn tối ám. 

2) From obscurity and poverty to be reborn 1n 
light and honor: Từ chỗ nghèo hèn tối ám 
sanh vào chỗ giàu sang vinh hiển. 

3) From light and honor to be reborn 1n obscurity 
and poverty: Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh 
vào chỗ nghèo hèn tối ám. 

4) From light and honor to be reborn In heavens: 
Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh vào cõi trời. 

Four ways to subdue grecd, anger and 

delusion: Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si—See 

Four basic ways to subdue greed, anger and 

delusion. 

Four ways of teaching Dhamma ỉn regard 

to the telling of thoupht: Tứ Ký Tâm— 

According to the Sampasadaniya Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, there are four 

ways of teaching Dhamma ïn regard to the telling 

of thought—Theo Kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường 

Bộ Kinh, có bốn loại ký tâm sai khác: 

l1) The first way of teaching Dhamma In regard 
to (elling of thoupht: Loại Ký Tâm Thứ 
Nhất One tells by a visible sign by saying: 
“This 1s what you think, this 1s in your mind, 
you thought is like this.” An however mụch 
one declares, It 1s so and not otherwise—Có 
hạng tự lộ bằng hình tướng, nói rằng: “Ý của 
ngươi thế nầy, ý của ngươi là như vậy, không 
phải gì khác.”. 

2) The second way of teaching Dhamma ¡in 
regard to telling of thought: Loại Ký Tâm 
Thứ Hai—One tells not by a visible sign, but 
throuph hearing a sound made by humans, 
non-humans, or devas (the rest remains the 
same as in 1)—Có loại không tự tổ lộ bằng 
hình tướng, nhưng tự tổ lộ sau khi nghe tiếng 
phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiện: 
“Ý của ngươi là như thế, ý của ngươi là như 
vậy, tâm của ngươi là như thế nầy. Nếu có tỏ 
lộ nhiều đi nữa, thì sự tổ lộ là như vậy, không 
phải gì khác.” 


3) The thrd way of teaching Dhamma In regard 
to telling of thought: Loại Ký Tâm Thứ Ba— 
One tells neither by a visible sign nor by a 
sound uttered, but by applying one”s mind and 
attending to something conveyed by sound 
(the rest remains the same as l)—Có loại 
không tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tỏ 
lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi nhân, phi 
nhân hay chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, 
tư duy. 

4) The fourth way of teaching Dhamma 1n 
regard to telling of thoupht: Loại Ký Tâm 
Thứ Tư—One tells, not by any of the above 
mentioned means in 1, 2, and 3, but when one 
has attained a state of menfal concentration 
without thinking and pondering, by divining 
anothers thougphts In one”s mind, and one 
Ssays: “As far as so-and-so's mind-force 1s 
directed, so his thoughts will turn to that 
thing”—Có loại không tự tổ lộ bằng hình 
tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng 
phát ra từ nhân, phi nhân và chư Thiên, cũng 
không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và 
hợp lý phát ra từ sự suy tâm và tư duy, nhưng 
khi chứng được định, không tầm, không tứ, có 
thể biết được tâm người khác với tâm của 
mình: “Tùy ý nguyện hợp ý hành của vị nầy, 
vị nầy sẽ hướng đến tâm nầy. Nếu có tỏ lộ 
nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, không 
phải gì khác.” 

Four ways of undertaking Dhamma: Tứ 

Pháp Thọ——According to the Sangiti Sutfa In the 

Long Discourses of the Buddha, there are four 

ways of undertaking Dhamma——Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn Pháp Thọ: 

1) There is the way that Is painful in the present 
and brings painful future results: Dukkha- 
vipakam (p)—Có Pháp thọ, hiện tại khổ và 
tương lai quả báo khổ. 

2) There ¡s the way that Is painful in the present 
and brings pleasant future results: Sukha- 
vipakam (p)—Có Pháp Thọ, hiện tại khổ và 
tương lai quả báo lạc. 

3) There Is the way that 1s pleasant in the 
present and brings painful future results: Có 
Pháp Thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo 
khổ. 





1846 


4) There is the way that Is pleasant im the 
present and brings pleasant future results: Có 
Pháp Thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo 
lạc. 

Four ways 0f upside-down thinking: The four 

viparvaya—Tứ Điên Đảo—Four inverted, upside- 

down, or false beliefs that cause one to resolve In 
the birth and death—Bốn lối suy nghĩ điên đảo 
khiến cho chúng sanh xoay vần trong sanh tử. 

Trong bốn điên đảo nầy, mỗi điên đảo đều có thể 

được cảm thọ theo ba cách. 

() 

l) Mistakmng the Iimpermanent for the 
permanent: Thường—Permanent (Buddhist 
doctrine emphasizes that all 1s Impermanent. 
Only Nirvana 1s permanent—Vô thường mà 
cho là thường; thường mà cho là vô thường. 

2) Mistaking what Is not bliss for bliss: Lạc——]oy 
(AII is suffering. Only Nirvana ¡is joy—Khổ 
mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ. 

3) Mistaking what 1s not self for self: Ngã —Self 
or personal (AII is non-self or without a 
soul—Vô ngã mà cho là ngã; hữu ngã mà cho 
là vô ngã. 

4) Mistaking what 1s Iimpure for pure: Tịnh— 
Purity (AlI 1s Iimpure. Only Nirvana 1s pure—— 
Bất tịnh mà cho là tịnh; tịnh mà cho là bất 
tịnh. 

qI) 

1) Greed: Tham. 

2) Hatred: Sân. 

3) Stupidity: S1. 

4) Pride: Mạn. 

(HD According to the common Buddhist belief, 
whích denled by the cearly Buddhist 
doctrine—Theo niềm tin thông thường của 
Phật giáo, nhưng bị truyền thống giáo lý 
nguyên thủy chối bỏ: 

l) Impermanent: Vô Thường—We are decerved 
by the momenfary ©xterlor appearance of 
things. They do not appear to be changing; 
they appear to our delusion-dulled sense as 
staic. We do not perceive processes 1n 
dynamic change but only as we think, entities 
which go on existing. Similarity, due to a line 
of change In a given direction, 1s offen 
mistaken this 
misapprehension 1s firmly rooted In our mind, 





for sameness. If 


2) 


all sorts of attachments and cravings for 
things and people, ¡Including attachment to 
oneself will be formed and these bring them 
much sorrow, for to regard things and people 
in this way 1s to regard them as through a 
distoring glass. ÏIt 1s Seeing 
correctly, 1t Is seeing them ¡Invertedly as 
though permanent—Trước hết chúng ta bị 
đánh lừa bởi những bộ mặt tạm bợ bên ngoài 
của sự vật. Chúng không lộ vẻ là đang thay 
đổi, chứng tỏ ổn định trước các giác quan hay 
các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không 
cảm nhận những quá trình trong biến dịch 
sinh động mà chỉ cảm nhận những thực thể 
đang tiếp tục tồn tại như chúng ta tưởng. Sự 
tương tự, vì lẽ nó cho thấy một chuỗi biến 
dịch theo một hướng cho sẵn, nên thường bị 
nhận lầm là sự giống y. Nếu sự hiểu biết sai 
lạc nầy bén rễ vững chắc trong tâm ta, thì 
mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con 
người sẽ được hình thành và chúng sẽ được 
mang theo nhiều phiển muộn, vì nhìn sự vật 
và con người theo cách nầy thì chính là nhìn 
chúng qua một tấm gương méo mó. Đấy 
không phải là nhìn chúng một cách đúng đắn, 
đấy là nhìn chúng một cách điên đảo mà xem 
như là thường hằng vậy. 

Sufering: Khổ——The unsatisfactory invertedly 
appears to be pleasant. Thus people fritter 
away much of their precious lives on this or 
that “pleasure” and as they never actually get 
the satisfaction they crave for, so they are 
driven on from one thing to another. 
“Pleasures` may produce temporary feelings 
of ease, of worldly happiness, but they are 
always linked to succeeding disappoIntment, 
regret, longing for some other emofion 
indicating an absence of real satisfaction. 
Those who actually rejoilce ¡in Greed, 
Delusion are of 


not them 


Aversion or 
invertedly trying to enjoy what 
enJoyable. Dukkha ¡1s linked to any mental 
state Into which the above Three roofs en(er. 
Nothing really satisfactory can be expected 
where they operate as they certainly do In 
turning round what 1s by nature unsatIsfactory 
and making it appear the opposite—Khổ đau 
xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. 


COUTS€, 
1S Of 


3) 


4) 
5 


2) 


xs% 


1847 


Như vậy con người phung phí nhiều đời sống 
quý báu của họ vào “lạc thú” này hay “lạc 
thú” khác vì họ không bao giờ thỏa mãn được 
những gì họ khao khát nên họ bị đẩy đưa từ 
sự việc này sang sự việc khác. “Lạc thú” có 
thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất 
thời của hạnh phúc trần tục, nhưng chúng 
luôn luôn được nối tiếp bằng chán nắn, hối 
tiếc, mong cầu một cảm xúc khác nữa, biểu 
thị sự vắng bóng của một thỏa mãn thật sự. 
Những ai thích thú trong tham, sân, si hiển 
nhiên là những kẻ đang nỗ lực một cách điên 
đảo để hưởng thọ những gì không thể hưởng 
thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào 
có tham, sân, si nhập vào. Không thể mong 
có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành của 
ba căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản nầy 
luôn vận hành quanh những gì vốn tự bản 
chất đã là khổ đau. 

Impersonal Vô Ngã —Sentent beings 
including human beinsgs come Into being 
under the law of conditioning, by the union of 
five aggregates or skandhas (material form, 
feeling, perception, 
dispositions, and consciousness). When these 
aggregates together, they 
sustain life; 1f they disintegrate, the body will 
die. This the Buddha called “Impersonal.”— 
Theo Phật giáo, chúng sanh kể cả con người, 
có là do nhân duyên hòa hợp, một sự hòa hợp 
của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). 
Khi năm uẩn tập hợp thì gọi là sống, khi năm 
uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều nầy Đức Phật 
gọi là “vô ngã.” 

Impure: Bất Tịnh. 

Impure body: Uế Thân—The sinful body, that 
of ordinary people, caused by Iust, hatred, 
and ignorance—Thân thể nhơ nhớp, nói về 
thân phàm phu, ô uế không trong sạch, do 
nhiễm các mối tham dục, sân hận, và ngu si. 
Impure mind: Tâm Bất Tịnh—The chaotic, 
evil, calculating, vicious mind of sentient 
beings—Tâm tạp loạn, xấu ác, tính toán của 
chúng sanh. 

See Impurity. 


mental formation or 


are combined 


Four ways to view the same water: Nhất 
Thủy Tứ Kiến—The same water may be viewed 
1n four ways— Chúng sanh nhìn nước qua 4 cách. 


]) 
2) 
3) 


4) 


Devas see 1t as beJewelled land: Cõi trời nhìn 
nước như đất bảo thạch. 

Men see 1t as water: Người nhìn nước như 
nước. 

Hungry ghosts see It as pus and blood: Ngạ 
quỷ nhìn nước như máu mủ. 

Fish sees water as a place to live in: Cá nhìn 
nước như một nơi để sống. 


Four ways of rebirth: Bốn phương cách tái 
sanh. 


eo 


Rebirth-linking In the woeful plane: Tái sanh 
vào cảnh khổ. 

Hells: Địa ngục. 

Hungry ghosts: NÑgạ quỷ. 

Animals: Súc sanh. 

Asuras: A-tu-la. 

Rebirth-linking In the sensous blissful plane: 
Tái sanh vào nhàn cảnh. 

Rebirth-linking In the fine-material sphere: 
Tái sanh vào cảnh Sắc Giới. 

Eirst Dhyana (Jhana): Sơ Thiễển. 

Second Dhyana: Nhị Thiền. 

Third Dhyana: Tam Thiền. 

Fourth Dhyana: Tứ Thiên. 

Rebirth-linking in the Iimmaterial sphere: Tái 
sanh vào cảnh Vô Sắc Giới. 

The realm of Infinite space: Không Vô Biên 
xứ. 

The realm of Infinite consciousness: Thức Vô 
Biên xứ. 

The realm of nothingness: Vô Sở Hữu xứ. 
The realm of neither-perception-nor-non- 
perception: Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Four wheels: Tứ Luân—According to the Kosa 
Sastra, there are four wheels on which the earth 
rests—Theo Câu Xá Luận, có tứ luân tạo nên thế 
giới: 

(A) The four wheels on which the earth rests— 


]) 
2) 


3) 


Đại Địa Tứ Luân: 

The Space wheel: Hư Không Luân. 

The Water wheel: Thủy Luân —The third of 
the four “wheels” on which the earth rests— 
Một trong tứ luân thành lập nên thế giới. 

The Wind (Air) wheel: Phong Luân —The 
wheel, or circle, of wind below the circle of 
water and metal on which the earth rests; the 
circle of wind resís on space—Phong luân 
khởi lên từ bên trên không luân, thủy luân 


1848 


sanh ra trên phong luân, và kim luân sanh ra 
trên thủy luân, và địa luân dựa trên kim luân. 

4) The Metal wheel: Kim Luân—The metal 

circle on which the earth rests, above the 

water circle which is above the wind or alr 

circle which rests on space—Nơi thấp nhất 

của thế giới là phong luân; phong luân dựa 

vào hư không (bể dây là 16 ức do tuân, bển 

vững như kim cương). Trên phong luân có 

thủy luân (sâu 8 ức do tuân). Trên thủy luân 

có kim luân (dầy 3 ức 2 vạn do tuần do có 

hình bánh xe nên gọi là kim luân). Trên kim 

luân là địa luân (gồm 9 núi 8 biển). 

Four images with wheels—Bốn hình tượng 

của tứ luân: 

l) Yellow associated with metal or gold: Màu 
vàng quan hệ tới vàng hay kim loại. 

2) White with water: Màu trắng với nước. 

3) Red with fire: Màu đỏ với lửa. 

4) Black with wind: Màu đen với gió. 

(C) Tứ Phật Luân—The four dhyani-buddhas: 

1) Kim Cang Luân với A Súc Bệ Phật: Vajra- 
Wheel with Aksobhya Buddha. 

2) Bảo Luân với Bảo Tướng Phật: Ratna-Wheel 
with Ratnasambhava Buddha. 

3) Pháp Luân với A Di Đà Phật: Dharma-Wheel 
with Amitabha Buddha. 

4) Yết Ma Luân với Nam Phật: Amoghasiddhi. 

(D) The four wheels of the Cakravartn kings— 
Tứ Luân của Tứ Thiên Vương: 

1) Gold wheel: Kim Luân (vàng). 

2) Silver wheel: Ngân Luân (bạc). 

3) Copper wheel: Đồng Luân. 

4) Iron wheel: Thiết Luân (sắt). 

Four wholesome (øood) deeds of the mouth: 

Tứ thiện khẩu nghiệp: 

1) Không nói dối: Not to lie. 

2) Không nói lưỡi hai chiều: Not to speak 
double tongue. 

3) Không đặt chuyện hay thêu dệt: Not to 
fabricate or falsIfy storles. 

4) Không nói xấu ác: Not to slander (speak evil 
Of someone). 

Four to whom one does nof enfrusf 

valuables: Tứ Bất Khả Ký Phụ—Bốn thứ không 

còn được giao phó cho điều gì nữa cả. 

l1) The old: Người Già. 

2) Deathis near: Cái Chết Gần Kề. 


(B 


`~ 


3) The distant, lest one has immmediate need of 
them: Xa xôi. 

4) The evil, or the strong; lest the temptation be 
too strong for the last two: Quỷ quái. 

Four wicked Bhiksus: Tứ Ác Tỳ Kheo—The 

four wicked Bhiksus who threw over the teaching 

of ther Buddha, Ta-Chuang-Yen hIs 

Nirvana. Four disobedient bhiksus who through 

much purgation ultimately became the Buddhas of 

the four points of the compass—Bốn vị Tỳ Kheo 

hung ác đã vứt bỏ giáo pháp của Phật Đại Trang 

Nghiêm sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Bốn vị Tỳ 

Kheo không tuân giáo pháp, nhưng nhờ thanh tịnh 

lâu đời nên được sanh làm bốn vị Phật ở bốn 

hướng (A Sấm, Bảo Tướng, Vô Lượng Thọ, Vi 

Diệu Thanh). 

Four wisdom symbols: Tứ Trí Ấn—See Four 

wisdom symbols of the Shingon cult. 

Four wisdom symbols of the Shỉngon cult: 

Tứ Trí Ấn—Bố Trí Ấn của tông Chân Ngôn: 

1) Maha-Jnana-mudra (skÐ: The forms of the 
Images—Đại Trí Ấn. 

2) Samaya-jnana-mudra (skUÐ: Symbols and 
manual signs—Tam Muội Da Ấn. 

3) Dharma-jnanamudra (skÐ: The 
formula—Pháp Trí Ấn. 

4) Karma-jnana-mudra (skÐ: The emblems of 
their specific functions—Yết Ma Trí Ấn. 

Four wise men who sough( escape from 

death, all in vain: Tứ Tiên Ty Tử—Bốn vị trốn 

chạy tử thần một cách vô vọng. 

I1) Onein the mountain: Người chạy lên núi. 

2) Another in the ocean: Kẻ khác chạy xuống 


after 


magIc 


biển. 

3) Another in the air: Kẻ khác bay vào không 
trung. 

4)_ Another in the market place: Kẻ đi vào phố 
chợ. 


Four wishes of Sakka in the Kanha Jataka: 
Bốn lời ước nguyện của vua Trời Đế Thích 
(Sakka) trong Túc Sanh Truyện. 

1) May I harbor no malice or hatred against my 
neighbor: Ước nguyện không sân hận, không 
phiền hà hay có ác ý với người láng giểng. 

2) May [I not covet my neiphbor”S possessions: 
Ước nguyện không tham muốn vật sở hữu 
của người láng giểng. 


1849 


3) May I cherish no personal affection towards 
others: Ước nguyện không luyến ái riêng 
người nào. 

4) May I always possess cquanimity: Ước 
nguyện luôn có Tâm Xả. 

Four wrong views: (see four inverted views). 

Four yokes: Tứ Ách Phược—According to The 

Connected Discourses of the Buddha, Chapter 

Esanavago (Searches), there are four yokes or 

fetters—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm 

Cầu, có bốn Ách Phược: 

l) Yoke of Desire or sensualiy: Dục Ách 
Phược—Tham dục. 

2) Yoke of Possession or existence: Hữu Ách 
Phược—Chấp hữu. 

3) Yoke of Unenlightened or non-Buddhist 
views or wrong views: Kiến Ách Phược—Tà 
kiến. 

4) Yoke of Ignorance: Vô Minh Ách Phược—Si 
mê. 

Fourteen fearlessnesses: Thập Tứ Vô Úy— 

According to The Surangama Sutra, book SIx, 

Avalokitesvara Bodhisatva reported to the 

Buddha about fourteen fearlessnesses as follows: 

“World Honored One! Ủsing this vajra samadhi of 

becoming permeated with hearing and cultivating 

hearing, and use the miraculous strength of 
effortlessness, because I have a kind  regard 
equally for all living beings In the six paths, Ï go 
throughout the ten directions and the three periods 
of time cause all living beings who encounter 
bodies of mine to receive the merIforIous virtue of 
fourteen kinds of fearlessness.”—Theo Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm, quyển Sáu, ngài Quán Thế Âm Bồ 

Tát đã bạch Phật về 14 phép vô úy như sau: 

“Bạch Thế Tôn! Tôi lại do các pháp kim cương 

tam muội văn huân, văn tu, vô tác diệu lực ấy, 

với mười phương ba đời lục đạo, tất cả chúng 
sanh, đồng một đức bi ngưỡng, khiến các chúng 
sanh nơi thân tâm tôi được 14 món vô úy.” 

l1) Eirst, because I do not contemplate sounds for 
my own sake, but rather listen to the sounds 
of those whom I contemplate, I can enable 
living beings throughout the ten directions 
who are suffering and In distress fo aftain 
liberation by contemplating their sounds: Một 
là, bởi tôi không tự quán theo âm thanh, do 
cái quán trí mà quán, khiến mười phương 


2) 


3) 


) 


5) 


6) 


chúng sanh khổ não, quán nơi tiếng tăm mà 
được giải thoát. 

Second, since my knowledge and views have 
turned around and come back, I can make 1t 
so that 1Ý living beings are caupht In a raging 
fire, the fire will not burn them: Hai là xoay 
tri kiến trở lại, khiến các chúng sanh, giả sử 
vào trong đống lửa, lửa chẳng thiêu được. 
Third, since contemplation and listening have 
turned around and come back, I can make 1t 
so that If living beings are floundering 1n 
deep water, the water cannot drown them: Ba 
là do xoay cái nghe trở lại, khiến các chúng 
sanh dù gặp nước lớn trôi, mà không bị chìm 
đắm. 

Fourth, since false thinking 1s cut off, and my 
mind 1s without thoughfs of killing or harming, 
I can make it so that 1f living beings enter the 
territory of ghosts, the ghosts cannot harm 
them: Bốn là dứt trừ vọng tưởng, tâm không 
sát hại, khiến các chúng sanh vào các quỷ 
quốc, mà quỷ không hại được. 

Fifth, since I am permeated with hearing and 
have brought hearing to accomplishment, so 
that the six sense-organs have dissolved and 
returned to become identical with hearing, I 
can make 1t so that 1f living beings are about 
to be wounded, the knives will break Into 
pIeces. Ï can cause swords of war to have no 
more effect than If they were to slice Into 
water, or IÝ one were to blow upon light: Năm 
là huân tu thành văn tính, sáu căn đều tiêu 
tan, đồng với âm thanh. Có thể khiến chúng 
sanh sắp bị giết hại, đao kiếm gãy hỏng. Đao 
binh chém mình như chặt xuống nước, như 
thổi ánh sáng, không hề lay động. 

Sixth, when the hearing permeates and the 
essence 1s bright, light pervades the Dharma 
realm, so that absolutely no darkness remains. 
I am then able to make 1t so that, though 
Yakshas, Rakshasas, Kumbhandas, 
Pischachas, and Putanas may draw near to 
living beings, the ghosfs will not be able to 
see them: Sáu là cái văn huân được tính 
minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan các u ám. 
Có thể khiến chúng sanh bị quỷ dữ như Dược 
Xoa, La sát, Cưu bàn trà, Tỳ xá gia, Phú đan 
na, vân vân gần bên mà mắt chẳng thấy. 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


1850 


Seventh, when the nattre of sound 
completely melts away and contemplation 
and hearing return and enter, so that Ï am 
separate from false and defiling sense- 
objects, Ï am able to make 1t so that 1f living 
beings are confined by cangues and fetfers, 
the locks will not hold them: Bảy là âm thanh 
tiêu dung, xoay máy nghe vào trong, thoát ly 
các trần vọng, có thể khiến chúng sanh không 
bị ràng buộc bởi gông cùm xiểng xích. 

Eight, when sound 1s gone and the hearing 1s 
perfected, alli-pervasive power of 
compassion arises, and I can make 1t so that 1Ÿ 
living beings are travelling a dangerous road, 
thieves will not rob them: Tám là diệt âm 
thanh, thuần một văn tính, khắp sinh từ lực, 
có thể khiến chúng sanh đi ngang đường 
hiểm, không bị giặc cướp. 

NÑinth, when one Is permeated with hearing, 
one separates from worldly objects, and forms 
cannot rob one. Then I can make 1t so that 
living beings with a great deal of desire can 
leave greed and desire far behind: Chín là 
Văn huân xa ha các trần cảnh, chẳng bị cái 
sắc cướp, có thể khiến tất cả chúng sanh đa 
dâm xa ha tham dục. 

Tenth, when sound 1s so pure that there 1s no 
defiling obJect, the sense-organ and the 
external state are perfectly fused, without any 
complement anything 
complemented. Then I can make it so that 
living beings who are full of rage and hate 
will leave all hatred: Mười là thuần âm thanh, 
không có trần, căn cảnh viên dung, không 
năng đối sở đối, có thể khiến tất cả chúng 
sanh hay giận dữ xa lìa sân hận. 

Eleventh, when the dust has gone and has 
turned to lipht, the dharma realm and the 
body and mind are like crystal, transparent 
and unobstructed. Then I can make 1t so that 
all dark and dull-witted beings whose natures 
are obstructed, all Atyantikas, are fÍorever 
free from stupidity and darkness: Mười một là 
tiêu trần xoay trở lại sáng suốt, pháp giới, 
thân tâm dường như ngọc lưu ly trong suốt, 
không ngại, có thể khiến tất cả chúng sanh 
vô thiện tâm, ngu độn, tối tăm, trọn xa lìa sỉ 
ám. 


an 


and without 


12) 


13) 


14) 


Twelfth, when matter dissipates and return to 
the hearinp, then unmoving the 
Bodhimanda I can travel through worlds 
without desfroying the appearance of those 
worlds. Ï can make offerings to as many 
Buddhas, Thus Come Ones, as there are fine 
motes of dust throughout the ten directions. 
At the side of each Buddha I become a 
dharma prince, and I can make 1t so that 
childless living beings throughout the dharma 
realm who wish to have sons, are blessed 
with meriforious, virtuous, and wise sonS: 
Mười hai là tiêu dung hình trở lại văn tính, 
chẳng rời đạo tràng, xen vào thế gian. Dùng 
phương tiện trí, có thể khắp mười phương 
cúng dường các Đức Phật nhiều như vi trần, 
và bên các Đức Phật được làm Pháp vương 
tử. Có thể khiến cho những chúng sanh không 
con trai trong pháp giới muốn cầu con trai thì 
sanh con trai phúc đức trí tuệ. 

Thirteenth, with perfect penetration of the six 
Sense-organs, the light and what 1s illumined 
are not two. Encompassing the ten directions, 
a preat perfect mirror stands in the empty 
treasury of the Thus Come One. I Inherit the 
secret dharma doors of as many Thus Come 
Ones as of dust 
throughout the ten directions. Receiving them 
without loss, l am able to make 1t so that 
childless living beings throughout the dharma 
realm who seek daughters are blessed with 
lovely daughters who are upripht, virtuous, 
and compliant and whom everyone cherishes 
and respects: Mười ba là sáu căn viên thông, 
sáng suốt mười phương thế giới. Dùng thực trí 
thừa thuận mười phương Như Lai nhiều như 
vi trần, các bí mật pháp môn đều lãnh thụ 
không sót. Có thể khiến các chúng sanh 
không con gái trong pháp giới, muốn cầu con 
gái thì sanh con gái có tướng tốt, đoan chính, 
phúc đức, nhu thuận, được mọi người kính 
yêu. 

Fourteenth, this  three-thousand-greaft- 
thousand world system with 1ts billions of suns 
and moons, as many dharma princes as there 
ar€ øraIns Of sand in sixty-two Gange€s rIVers 
appear In the world and cultivate the dharma. 
They act as models in order to teach and 


1n 


there are fine motes 


1n 


1851 


transform living beings. They comply with 2) One day a certan man said to the Buddha 


living beings by means of expedienfs and 
wisdom, in different ways for each. However, 
because I have obtaned the perfect 
penetraton of the sense-organ and have 
discovered the wonder of the ear-entrance, 
after which my body and mind subtly and 
miraculously ¡ncluded all of the dharma 
realm, I am able to make 1t so that living 
beings who uphold my name obfain as much 
merif and virtue as would be obtained by a 
person who upheld the names of all those 
Dharma Princes who are as many as the 
grains of sand In sixty-two Ganges TIVeTsS. 
World Honored One! There 1s no difference 
between the merit of my name and the merit 
of those other names, because from my 
culivaton I obtaimned true and perfect 
penerration: Mười bốn là trong tam thiên đại 
thiên thế giới có 62 ức hằng sa số vị Pháp 
vương tử, tu phương pháp làm mô phạm giáo 
hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, 
phương tiện trí huệ, vẫn chẳng đồng nhau. Do 
tôi tu được viên thông bản căn, phát diệu nhĩ 
môn, rồi sau thân tâm vi diệu, bao khắp pháp 
giới, có thể khiến chúng sanh trì danh hiệu 
tôi, so sánh với chúng sanh trì cả 62 ức hằng 
hà sa số các Pháp vương tử, hai người phúc 
đức bằng nhau không khác. Bạch Thế Tôn! 
Một danh hiệu của tôi so với nhiều danh hiệu 
kia, hai bên không khác, bởi tôi tu tập được 
chân viên thông. 


Fourteen inexpressible things: Mười bốn điều 
không thể thuyết giảng được. 
l) Speak only when necessary: Im Lặng Cao 


Quê Buddha Sakyamuni refrained from 
givng a defintive answer to many 
metaphysical questions of his time (questions 
of self-exists, not self-exists, 1Ÿ the world 1s 
eternal, or unending or no, ef€c)—According to 
the Buddha, a silent person 1s very often a 
WIse person because he or she avoIds wasting 
energy or negative verbiage—Chỉ nói khi cần 
thiết. Đức Phật không trả lời những câu hỏi 
về tự tồn, không tự tổn, thế giới vĩnh cửu, vân 
vân. Theo Đức Phật, người giữ im lặng là 
người khôn ngoan vì tránh được hao hơi tổn 
tướng cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ. 


that he would Join the band of his discIples 1f 
the Buddha would give clear answer to the 
questions: Would the Buddha ever die, and, If 
so, what would become of him after death? 
What was the first cause of the universe, and 
what was the universe going to be like in the 
future? Why do men live and what becomes 
of them after death? If the person asks 
because he wants to cause troubles for the 
Buddha, the Buddha will remain silent. If the 
person asks because he wantfs to study, the 
Buddha”s answer was to the following effect: 
“Suppose you were shot by a poison arrow 
and a physician came to draw the arrow from 
your body and to dress the wound, would you 
first ask him questions as to what the arrow 
was made of, what the composition of the 
polson was., and who shot the arrow, and, If 
the physiclan did not dress the wound, what 
was going to happen, and such blissful 
quesftions, and refuse the treatment until the 
physician answered all the questions to your 
satisfaction? You would be dead before you 
obtained the answers.” In this parable the 
Buddha advised the questioner to become his 
disciple without wasting his time on problems 
which were too profound to be understood by 
an ordinary man, probably a long cultivation 
as a disciple of the Buddha he might come to 
understandMột hôm có người nói với Phật y 
sẽ nhập bọn các đệ tử của Ngài nếu Ngài đưa 
ra được những giải đáp sáng tỏ về các vấn để 
như Phật sống mãi hay không, nếu thế thì cái 
gì sẽ xấy ra sau khi Ngài chết? Nguyên nhân 
đầu tiên của vũ trụ là gì và vũ trụ rồi sẽ 
giống như cái gì trong tương lai? Tại sao loài 
người sống và cái gì xãy ra sau khi chúng ta 
chết? Vân vân và vân vân. Nếu người ấy hỏi 
để vấn nan Phật thì Ngài chỉ im lặng. Ví bằng 
Ngài thấy rằng người ấy hỏi để học thì Ngài 
sẽ trả lời như thế nầy: “Giả sử bạn bị trúng 
một mũi tên tẩm thuốc độc, có một y sĩ đến 
để nhổ mũi tên ấy ra khỏi thân thể của bạn 
và trị vết thương cho lành, trước tiên bạn có 
hỏi ông ta những vấn để như mũi tên được 
làm bằng thứ gì, thuốc độc được chế bằng thứ 
øì, ai bắn mũi tên đó, và nếu y sĩ không trị 


3) 


1852 


vết thương, cái gì sẽ phải xãy ra, vân vân và 
vân vân; và từ chối chữa trị trừ phi y sĩ trả lời 
tất cả những vấn để đó để thỏa mãn bạn? 
Bạn sẽ chết trước khi nhận được những giải 
đáp.” Trong thí dụ nầy, Phật khuyến cáo các 
người hỏi nếu là đệ tử của Ngài thì đừng nên 
phí mất thời gian về những vấn để quá sâu xa 
ngoài tầm lãnh hội của một người thường, có 
thể sau thời gian dài tu tập theo nhà Phật thì 
tự nhiên sẽ thấu hiểu. 

According to the Madhyamaka Philosophy, 
the mysterious silence of the Buddha on most 
fundamental questions of Metaphysics led 
him to probe Into the reason of that silence. 
Was the Buddha agnostic as some of the 
European writers on Buddhism believe him to 
be? If not, what was the reason of his silence? 
Through a searching Inquiry Into this silence 
was the dialectic born. There are well-known 
questions which the Buddha declared to be 
avyakrta or the answers to which were 
1nexpressible, Cadrakiri enumerates them 1n 
his commentary on the Madhyamaka Sastra 
that the Buddha announced fourteen things to 
be ¡nexpressible—Theo Triết Học Trung 
Quán, sự im lặng bí ẩn của Đức Phật đối với 
những câu hỏi có tính cách siêu hình căn bản 
nhất đã thúc đẩy Bồ Tát Long Thọ nghiên 
cứu tìm hiểu lý do tại sao Đức Phật lại giữ im 
lặng. Có phải Đức Phật chủ trương “Bất khả 
trỉ” như một số người Tây phương nghiên cứu 
Phật Giáo đã nghĩ? Nếu không thì vì lý do gì 
mà Ngài giữ thái độ im lặng? Qua một cuộc 
nghiên cứu đối với sự im lặng nây, Long Thọ 
đã đặt ra biện chứng pháp. Có một số câu hỏi 
trứ danh mà Đức Phật cho là “Vô ký,” tức là 
những giải đáp mà Ngài cho rằng không thể 
diễn đạt. Trong những chú giải của Nguyệt 
Xứng về Trung Luận, Ngài đã từng nói về 
chuyện Đức Thế Tôn đã tuyên bố về mười 
bốn sự việc không thể thuyết minh được như 
sau: 

Whether the world is—Thế giới phải chăng 
là... 

Eternal: Vĩnh hằng. 

Not eternal: Không vĩnh hằng. 

Both eternal and not eternal: Hoăc vừa vĩnh 
hằng vừa không vĩnh hằng. 


1V) Netither eternal nor not eternal: Hoặc chẳng 
phải vĩnh hằng mà cũng chẳng phải không 
vĩnh hằng. 

b) Whether the world is—Phải chăng thế giới 
là... 

v)  Finite: Hữu biên. 

vi) Infinite: Vô biên. 


vi) Both fñinite and ¡infinite: Hoặc vừa hữu biên 
vừa vô biên. 

viii)Neither finite nor infinite: Hoặc chẳng phải 
hữu biên mà cũng chẳng phải vô biên. 

c) Whether the Tathagata—Phải chăng sau khi 

Như Lai nhập diệt... 

Ngài vẫn tổn tại: Exists after death. 

Does not exist after death: Ngài không còn 

tỐn tại. 


1X) 


X) 


Either exists or does not exist after death: 

Hoặc Ngài vừa tổn tại vừa không tổn tại. 

xII) Neither exists nor does not exist after death: 
Hoặc Ngài chẳng tổn tại mà cũng chẳng 
không tổn tại. 

d) Whether the soul is—Phải chăng linh hồn và 
thể xác. 

xiii)Identical with the body: Đông nhất. 

xiv) Different with the body: Không đồng nhất. 

Fourteen kinds of offering: Thập Tứ Chúng 

Cúng Dường—Mười Bốn Loại Cúng Dường—See 

Fourteen kinds of personal offering. 

Fourteen kinds of personal offering: Mười 

Bốn Loại Cúng Dường—According to The Middle 

Length of the Buddha, 

Dakkhinavibhanga Sutra, there are fourteen kinds 

of personal offerine—Theo Trung Bộ, Kinh Phân 

Biệt Cúng Dường, có mười bốn loại cúng dường 

phân loại theo hạng người. 

l) One gives offering the Tathagata, 

accomplished and fully enlightened: Cúng 

dường cho các Đức Như Lai, bậc A La Hán, 

Chánh Đẳng Chánh Giác. 


XI) 


Discourses 


{O 


2) One gives offering to a pratyeka-buddha: 
Cúng dường cho các vị Độc Giác Phật. 

3) One gives offering to an arahant disciple of 
the Tathagata: Cúng dường cho các bậc đệ tử 
A La Hán của Phật. 

4) One gives offering to one who has entered 


upon the way to the realisation of the fruit of 
Arahanship: Cúng dường cho các vị đang trên 
đường chứng quả A La Hán. 


1853 


53) One gives offering to to a Non-Returner: 
Cúng dường cho các vị chứng quả Bất Lai. 

6) One gives offering to one who has entered 
upon the way to the realisation of the fruit of 
Non-Returner: Cúng dường cho các vị đang 
trên đường chứng quả Bất Lai. 

7) One gives offering to a Once-Returner: Cúng 
dường cho các vị chứng quả Nhất Lai. 

8) One gives offering to one who has entered 
upon the way to realization of the fruit of 
Once-Returner: Cúng dường cho các vị đang 
trên đường chứng quả Nhất Lai. 

9) One gives offering to a Stream-Enterer: Cúng 

dường cho các vị chứng quả Dự Lưu. 

One gives offering to one who has entered 

upon the way to the realisation of the fruit of 

seam-entry: Cúng dường cho các vị đang 
trên đường chứng quả Dự Lưu. 

One gives offering to one outside who 1s free 

from lust for sensual pleasures: Cúng dường 

cho các vị ngoại học đã ly tham trong các dục 

VỌNE. 

One gives offering to a virtious ordinary 

person: Cúng dường cho những phàm phu gìn 

giữ giới luật. 

13) One gives offering to an Iimmoral ordinary 
person: Cúng dường cho những vị phàm phu 
theo ác giới. 

14) One gives offering to an animal: Cúng dường 
cho các loại bàng sanh. 

Fourteen unwholesome factors: Mười Bốn 

Tâm Sở Bất Thiện —-According to The 

Abhidharma, there are fourteen unwholesome 

factors—Theo Vi Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở 

bất thiện. 

l) Ignorance: Moho (p)—Delusion—S1I— 
Delusion or moha 1s a synonym for aviJja, 
Ipnorance. lI(s characterisic 1s  mental 
blindness or unknowing. ÏIts function 1s non- 
penetration, or concealment of the real nature 
of the obJect. It is manifested as the absence 
of ripht understanding or as mental darkness. 
Ï(s proximatfe cause Is unwise affention. lt 
should be seen as the root of all that 1s 
unwholesome—Si hay moha đồng nghĩa với 
vô minh. Bản chất của nó là làm cho tính 
thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. 
Nhiện vụ của nó là làm cho chúng ta không 


10 


=< 


11 


`~ 


12 


` 


2) 


3) 


4) 


5) 


thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó 
hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. 
Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp 
bất thiện. 

Shamelessness: Ahirikam (p)—Vô Tàm— 
Shamelessness 1s the absence of disgust at 
bodily and verbal misconduct—Tự mình 
không biết xấu hổ khi thân làm việc xằng 
bậy, khi khẩu nói chuyện xăng bậy. 
Fearlessness of wrong doing: Anoffappam 
(p—Vô Quý —Moral recklessness 1s the 
absence of dread on account of bodily and 
verbal misconduct. This happens due to lack 
of respect for self and otherse—Vô quý là 
không biết hổ thẹn với người khi thân khẩu 
làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xấy ra 
khi chúng ta thiếu tự trọng chính mình và 
thiếu kính trọng người. 

Restlessness: Uddhaccam (p)—Agltatlon— 
Distracted—Loose——Unrestrained—Phóng 
Dật—It has the characteristic of disquietude, 
like water whipped up by the wind. Its 
function 1s to make the mind unsteady, as 
wind  makes rIpple. lÏt 1s 
manifested as turmoil. Ïts proximate cause 1s 
unwise affenton to mental disqulet—Đặc 
tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay 
không thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị 
gió lay động. Nhiệm vụ của phóng đật là làm 
cho tâm buông lung, như gió thổi phướn động. 
Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì 
tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. 

Greed: Lobho (p)—Tham—Greed, the first 
unwholesome root, covers all deprees of 
selfish desire, longing, atfachment, 
clinging. Its charact€ristic Is ørasping an 
obJect. Iís function 1s sticking, as meat sticks 
to a hot pan. It is manifested as not giving up. 
Ï(s proximate cause Is seeing enjoyment In 
things that lead to bondage——Tham là căn bất 
thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao 
ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là 
bàm víu vào một sự vật nào đó hay tham lam 
đắm nhiễm những gì nó ưa thích. Nghiệp 
dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám 
chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng 
ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần 


the  banner 


and 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1854 


đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự 
hưởng thụ trong sự việc. 

Wrong view: Ditthi (p)—Tà Kiến—False 
View means seeing wrongly. Its characterIstic 
1S UnWISE Or unjustfied ¡interpreftaton or 
belief. Its function Is to preassume. Ï( 1s 
manifested as a wrong Interprefaton or 
belief. Its proximate cause is unwillingness to 
see the noble ones—Tà kiến là thấy sự vật 
một cách sai lầm. Tánh và nghiệp dụng của 
nó là giải thích sai lâm mà cho là trúng. 
Nguyên nhân gần của nó là không chịu tin 
theo tứ diệu đế. 

Prnde: Mano (p)—Concet—Ngã Mạn— 
Conceit has the characteristic of haughtiness. 
lts function 1s self-exaltation. lt 1s manifested 
as vainglory. Ï(s proximate cause Is øreed 
disassocilated from views. It should be 
regarded as madness—Tánh của tâm sở nầy 
là cao ngạo, ÿ tài ý thế của mình mà khinh dễ 
hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh 
điên rồ. 

II-will: Doso (p)—Hatred—Sân—Doso, the 
second unwholesome root, comprises all 
kinds and degrees of aversion, 1lI-will, anger, 
Irritation, annoyance, and animosity. Ïts 
characteristic 1s ferosify. Its function Is to 
spread, or burn up Ifs own support, I.e. the 
mind and body In which 1t arises. Ït 1s 
manifested as persecuting, and Ifs proximate 
cause is a ground for annoyance—Tánh của 
tâm sở nầy là ghét hay không ưa những cảnh 
trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành 
trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó. 
Envy: Issa (p}—Tật Đố hay Ganh Ty——Envy 
has the characterisic of being Jalous of 
others success. ÏIts funcion 1s to be 





dissaisied with others success. Ít 1s 
manifested as aversion towards that. Ïts 
proximate cause is other”s success—Tánh của 
tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky những 
gì mà người ta hơn mình hay sự thành công 
của người khác. Nguyên nhân đưa đến tật đố 
là không muốn thấy sự thành công của người 
khác. 

Avarice: Macchariyam (p)—Xan Tham——The 
charact€erIsiC Of avarice or stnginess 1s 
concealing one”s own success when 1t has 


been or can be obftained. Its function 1s not to 
bear sharng these with others. lIt 1s 
manifested as shrinking away from sharing 
and as meanness or sour feeling . Its 
Droximafe cause 1s one”s own sucess—Tánh 
của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che dấu 
sự thành công hay thịnh vượng của mình vì 
không muốn chia xẻ với người khác. 

11) Worry: Kukkuccam (p)—Lo Âu—Wormy or 
remorse after having done wrong. Ïts 
characterisic ¡1s subsequen(t regret. Its 
function 1s to sorrow over what has or what 
has not been done. It is manifested as 
remorse—Lo âu khi làm điều sai phạm. 

12) Sloth: Thinam (p)—-Hôn Trầm—Sloth is 
slugeishnes or dullness of mind. Ifs 
characteristic 1s lack of driving power. Ïts 
function 1s to dispel energy. Ït is manifested 
as the sinking of the mind. Ïts proximate 
Cause ¡is unwise affenton to boredom, 
drowsiness, etc. Sloth is identified as sickness 
Of consciousness or cittaøelanna—Tánh của 
hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không 
sáng suốt. 

13) Torpor: Middham (p)—Thụy Miên—Torpor 
1s the morbid state of the mental factors. Ïts 
characteristic 1s unwleldiness. Ïts function 1s 
to smother. Ít is manifested as drooping, or as 
nodding and sleepiness. Sloth and torpor 
always occur In conjunction, and are opposed 
to energy. Torpor 1s Identified as sickness of 
the mentfal factors or kayagelanna——Tánh của 
thụy miên là buôn ngủ hay gục gật làm cho 
tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được. 

14) Doubt: Vicikiccha (p)—Hoài Nghi—Doubt 
sipmfles spiritual doubt, from a Buddhist 
perspective the Inability to place confidence 
in the Buddha, the Dharma, the Sangha, and 
the trainng——Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi 
về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo 
thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi 
Phật, Pháp, Tăng. 

Fourth dhyana: Đệ Tứ Thiển-The fourth 

dhyana, a degree of contemplation when the mind 

becomes Indifferent to pleasure and pain; also the 
last eight rupa heavens—Cõi thiển thứ tư trong tứ 
thiển thiên của cõi Sắc giới, còn gọi là đệ tứ tĩnh 
lự hay chốn lắng suy thứ tư. Đây là cảnh giới cao 


1855 


nhất—See Four Dhyana Heavens and Fourth 
Dhyana Heaven. 

Fourth Dhyana Heaven: Catutthajjhanabhumi 
(sk)—Đệ Tứ Thiển Thiên. 


q) 


qI) 


c, 


The meaninss of the fourth dhyana—Nghĩa 
của Tứ Thiên Thiên: The fourth region, equal 
to a great chiliocosmos. The Iinhabitants In 
this reglon still have mind. This is the ground 
of purity and renunciation of thoupht. The 
fourth dhyana has one thousand times those 
of the thírd. In the Surangama Sutra, book 
Nine, the Buddha told Ananda about the 
fourth dhyana as follows: “Ananda! Those 
who flow to these four superior levels In the 
fourth dhyana will not be moved by any 
suffering or bliss in any world. Although this 
1s not the unconditioned or the true ground of 
non-moving, because they still have the 
thoupht of obtamning something, thelr 
functioning 1s nonetheless quite advanced.”— 
Cõi trời thứ tư, tương đương với đại thiên thế 
giới. Chư thiên trên cõi nây vẫn còn “ý.” Đây 
là cõi thanh tịnh và xả bỏ mọi tư tưởng (chỉ 
có xả thụ mà thôi). Tứ thiển thiên gấp một 
ngàn lần các thế giới ở tam thiển thiên. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức 
Phật đã nói với ngài A Nan về Tứ Thiển 
Thiên như sau: “Ông A Nan! Bốn thắng lưu 
trong Tứ Thiển Thiên, tất cả trong đời các 
cảnh khổ và vui không thể lay động. Dù 
chẳng phải thật là chỗ vô vi bất động, có tâm 
sở đắc. Công dụng thuần thục. 

Sublevels of the Fourth Dhyana Heaven— 
Những cõi trời thuộc cõi Tứ Thiển Thiên: 
Punyaprasava (skÐ): Phúc Sanh Thiên— 
Felictous Birth heaven—ln the Surangama 
Sutra, book Nine, heavenly beings whose 
bodies and minds are not oppressed, put an 
end to the cause of suffering, and realize that 
bliss Is not permanent; that sooner or later 1 
will an end. Suddenly they 
simultaneously renounce both thoughts of 
suffering and thoughts of bliss. The1r coarse 
and heavy thoughts are extinguished, and 
they give rise ífo the nature of purify and 
blessing. They are among those 1m the 
Heaven of the Birth of Blessing—Trong Kinh 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, người tu thiển, 


come fO 





2) 


3) 


4) 


khổ nhân đã hết, không bức thân tâm. Cái vui 
chẳng phải thường trụ, lâu ngày phải hoại. 
Kíp bỏ hai thứ khổ vui. Tướng thô trọng đều 
diệt. Sinh tính tịnh phúc. Gọi là Phúc Sanh 
Thiên. 

Anabhraka (skQ: Phúc Ái Thiên—Blessed 
Love Heaven——In the Surangama Sutra, book 
Nine, those whose renunciaton of these 
thoughts 1s in perfect fusion gain a purity of 
superior understanding  Withn these 
unimpeded blessings they obtain a wonderful 
compliance that extends to the bounds of the 
future. They are among those In the Blessed 
Love Heaven-Trong kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, những người vì sự xả 
trước đã viên dung, thắng giải thanh tịnh, 
được phúc rất tùy thuận, cùng đời vị lai. Gọi 
là Phúc Ái Thiên. 

Brhatphala (sk: Quảng Quả Thiên—Large 
Abundant Fruitage Heaven-ln the 
Suransama Sutra, book Nine, the 
Blessed Love Heaven there are two ways to 
go: the first way Is the Abundant Fruit 
Heaven, and the second way 1s the No 
Thought Heaven. Those who extend the 
previous thought Into limitless pure light, and 
who perfect and clarify their blessings and 
virtue, cultivate and are certified to one of 
these dwellings. They are among those 1n the 
Abundant Fruit Heaven—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ cõi trời Phúc 
Ái Thiên tiến lên có hai đường: đường thứ 
nhất là Quảng Quả Thiên và đường thứ nhì là 
Vô Tưởng Thiên. Đối với tâm diệu tùy thuận 
trước, được tịnh quang vô lượng, phúc đức 
viên minh, tu chứng mà an trụ. Gọi là Quảng 
Quả Thiên. 

Akanistha (skÐ: Vô Tưởng Thiên—The 
Heaven Above Thought or No Thought 
Heaven—In the Surangama Sutra, book Nine, 
from the Blessed Love Heaven there are fwo 
ways fo go. Those who extend the previous 
thought into a dislike of both suffering and 
bliss, so that the Intensity of their thought to 
renounce them continues without cease, will 
end up by tofally renouncing the way. TheIr 
bodies and minds will become extinct; their 
thoughts will become like dead ashes. For 


OF 
from 


1856 


five hundred aeons these beings will 
perpetuate the cause for production and 
extinction, being unable to discover the 
nature produced nor 
extinguished. During the first half of these 
aeons they wIll undergo extinction; during the 
second half they will experience production. 
They are among those In the Heaven of No 
Thought—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, từ cõi trời Phúc Ái Thiên tiến 
lên có hai đường, tâm nhàm chán khổ vui, 
cứu xét không hễ gián đoạn, tròn đủ đạo xả, 
thân tâm đều dứt, tâm lự như tro lạnh. Trải 
qua 500 kiếp. Đã lấy sinh diệt làm nhân, 
không biết phát minh tính không sinh diệt. 
Trong nửa kiếp trước, ý lo nghĩ diệt trong nửa 
kiếp sinh. Gọi là Vô Tưởng Thiên. 
** See Seven Heavens In the Form Realm (B). 
Fourth Dhyana as a Nirvana: Lấy Tứ Thiền 
làm Niết Bàn—See Five kinds of immediate 
nirvana. 
Fourth heaven: Đệ Tứ Thiên—Another name 
for Tusita, which was regarded as the fourth of the 
six heavens in the world of desire—Một tên khác 
của cõi trời Đâu Suất, cõi trời thứ tư trong sáu cõi 
trời dục giới —See Tusita. 
Fourth jhana functional consciousness Tâm 
Hành tứ thiển cùng với Tâm, Sát, Phi, Lạc và 
Nhất Điểm: Fourth jhana functional consciousness 
togcther with nniial application, 
applicaton, zest, happiness, 
poIntedness—See Fifteen types of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 
Fourth jhana heaven: Tứ Thiền Thiên—See 
Ñine successive abidings. 
Fourth jhana moral wholesome 
consciousness Tâm Thiện tứ thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fourth Jhana 
moral or wholesome consciousness together with 
imntial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness—See Fifteen 
types of Fine-Material-Sphere Minds (A). 
Fourth jhana path consciousness of stream- 
entry: Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ Thiển—S§ee Five 
kinds of path of conscIousness (A). 
Fourth jhana resultant consciousness Tâm 
Quả tứ thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 


whích 1s  neither 


sustained 


and one- 


0F 


Điểm: Fourth jhana resultant consciousness 
topether with ¡mmtal applicaton, sustained 
applicaton, zest happiness and one- 


poIintedness—See Fifteen types of Fine-Material- 

Sphere Minds (A). 

Fractions or Differentiation: Hoại Tướng— 

See S1x characteristics of everything. 

Fragrance: Gandha (sk—Hương thơm—Five 

kímds of attributes of 

dharmakaya or spiritual body of the Tathagata 

(five kinds of Incense or fraprance, corresponding 

with the five kinds of dharmakaya)—Ngũ phần 

hương (lấy năm thứ hương ví với ngũ phần pháp 
thân)—See Five kinds of incense. 

Fragrance and beauty: Hương sắc. 

Fragrance Land: Hương Tích —Hsiang-Chi, the 

Buddha of Fragrance Land, described 1n the 

Vimalakrti Sutra. The inhabitants live on the 

odour of incense, which surpasses that of all other 

lands—Hương Tích là tên Đức Phật ở thế giới 

Chúng Hương, được nói đến trong Kinh Duy Ma 

Cật. Cư dân của cõi nước nầy sống vào hương 

thơm của nhang, hương ấy được xếp vào hạng 

nhất so với hương thơm của thập phương thế giới 
nhân thiên. 

Fragrance of virtue: Đức hương (hương thơm 

đức hạnh). 

Fragrant Elephant Bodhisattva: Gandhahasti 

(skÐ——Hương Tượng Bồ tát. 

l) FErapran elephant one of the 
honoured ones of the Bhadra-kalpa: Hương 
Tượng, Hương Huệ, hay Bất Khả Tức, là một 
trong 16 vị tôn giả đời Hiền Kiếp. 

2) According to The Flower Ornament Sutra 
(Chapter Bodhisattva Abodes), Gandhahasti 
Bodhisatva in the north, who lives on the 
Gandhamadana mountain, together with his 
three thousand retinues preached the Buddha 
Teaching: Theo Kinh Hoa Nghiêm (phẩm Bồ 
Tát Trụ Xứ), Bồ Tát Hương Tượng cùng ba 
ngàn quyến thuộc thường hay thuyết pháp 
trên núi Hương Tụ ở phương Bắc. 

Fraprant Elephant Great Monk: Hương 

Tượng Đại Sư—A famous monk named Fa-Tsang, 

the third patriarch of the Hua-Yen school—VỊ sư 

nổi tiếng tên Pháp Tạng, vị tổ thứ ba của tông 

Hoa Nghiêm. 


Incense—The  five 


sixteen 


1857 


Fraprant flowers: Trà Củ Ma—Fragrant 
flowers from Western or Central Asia for scenting 
wine, and for calling down the spirits—Hoa thơm, 
ở các vùng Tây Á và Trung Á, dùng để làm rượu 
thơm và để gọi hồn các vong linh. 

Fragrant food: Hương Thực—Fragrance for 
food—Thức ăn bằng hương thơm, hay lấy hương 
thơm làm thức ăn. 

Fragrant Hill Name of a famous hil ¡n 
Himalaya—Hương sơn, tên của một đỉnh núi nổi 
tiếng trong rặng Tuyết Sơn. 

Gragrant kitchen: Monastery kitchen—Hương 
trù—Nhà bếp của tự viện. 

Fragrant Light Buddha: Phật Hương Quang. 
Eragrant liquid: Arghya (sk)——Át Gia—Hương 
Thang (nước thơm, dầu thơm)—A fragrant liquid 
of thirty-two ingredienfs, used by the secret sectfs 
1n washing the body at the time of Iintiaton—Một 
loại nước thơm gồm 32 chất hợp lại, được dùng để 
“tẩy thân” trong lễ quán đảnh. 

Fragrant lotus flower: Hoa sen thơm ngát. 
Eragrant pyre: Hương Lâu—On which the body 
of Buddha was consumed—Dàn hương nơi hỏa 
táng kim thân Đức Phật. 

Eragrant shrub: Aguru or Tagara (skt—Aloes 
wood—Eagle wood—Sandal 
hương. 

Frail: Yếu đuối. 

Frailty: Sự yếu đuối. 
Fraternity (n): Tình huynh đệ. 
Fraudulence:  Saihya  (skQ—Cuống—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Frauwallner, Erich (1898-1974): Name of a 
German scholar who 1s best known for his øround- 
breaking work on Vinaya and Abhidharma in 
Western Buddhism. He was one of the most 
revered figures In Buddhist Studies, both for his 
own work and for the many Influential students he 
trained—Tên của một học giả người Đức, nổi 
tiếng vì tác phẩm đầu tiên về Luật và Luận của 
Phật giáo Tây Phương. Ông là một nhân vật được 
tôn kính nhất trong lãnh vực Phật Giáo Học, vì cả 
tác phẩm của mình và nhiều đệ tử có ảnh hưởng 
rất lớn với Phật giáo của ông. 

Free: 

(A) @): 


1Incense—Trầm 


1) Được giải thoát. 

2) Không vướng mắc. 

3) Miễn phí. 

4) Tự do. 

5)_ Ly, một trong sáu đối tượng thiển quán. Bằng 
thiển quán chúng ta có thể vượt qua mọi ảo 
tưởng dục vọng—Free, one of the six subjecfs 

By meditatons the 
distasteful and the delight, delusions and 
passions may be overcome—See SIx subJecfs 
1n meditation. 

(B) (v): Mukti (skt)—Khai phóng —Giải thoát— 
To deliver—To emancipate—To liberate— 
To rescue—lo save—See Deliver and 
Deliverance. 

Free of demonic obstacles: Không bị ma 

chướng ——lIn the Ten Non-seekinss, the Buddha 

taught: “We should not wish that our cultivation 
be free of demonic obstacles, because our vows 
would not be then firm and enduring. This leads to 
the transgression of thinkmng that we have 
atfained, when in fact we have not.” The Buddha 
added: “Iurn trying even(s Iinto peace and Joy 

(consider difficulles as our Joy of. gaining 

experiences or life enJoyments).”—Trong Mười 

Điều Tâm Niệm, Đức Phật dạy: “Xây dựng đạo 

hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không 

bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.” 

Đức Phật dạy tiếp: “Lấy khó khăn làm thích 

thú.”—See Ten Non-Seeking Practices. 

Free of diseases: Không bệnh khổ—Trong Mười 

Điều Tâm Niệm, Đức Phật dạy: “Nghĩ đến thân 

thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh 

khổ thì dục vọng dễ sinh.” Đức Phật dạy tiếp: 

“Phật tử nên lấy bịnh khổ làm thuốc thần.”—In 

the Ten Non-seekings, the Buddha taupght: “We 

should not wish (yearn) that our bodies be always 
free of diseases, because a disease-free body 1s 
prone to desire and lust (because with a disease- 
free body, one tends to be tempted with desire 
and lusÐ). This will lead to precept-breaking and 
retroøression.” The Buddha added: “Buddhists 
should try to turn suffering and disease Into good 
medicine (consider diseases and sufferings as 
miraculous medicine).—See Ten Non-Seeking 

Practices. 

Free from harshness: Free from harshness, one 

of the eight of a Buddha's 


in meditation. on 


characterIstics 


1858 


speaking—Bất chuyết sáp biện (biện luận lưu 
loát, chẳng vụng về cứng nhắt), một trong tám tài 
hùng biện của Đức Như Lai hay tám đặc tính của 
Phật trong lúc nói—See Eight characferistics of a 
Buddha”s speaking. 

Free from ignorance: Thoát khỏi vô minh. 
Free from all influence of the passion- 
nature: Not bound by any tie, an epithet of a 
Buddha——Vô sở trước, không bị ràng buộc vào bất 
cứ sự trói buộc nào, danh hiệu của một vị Phật. 
Free (v) men from i(s fetters: Giải thoát con 
người khỏi gông cùm. 

Free of all misfortune: Không hoạn nạn—In 
the Ten Non-seekings, the Buddha taupht: “We 
should not wish that our lives be free of all 
misfortune, adversity, or accident because without 
them, we will be easily prone to pride and 
arrogance. This will lead us to be disdainful and 
overbearing towards everyone else. If people”s 
lives are perfect, everything 1s Just as they always 
dreamed, encountering heartaches, 
worrles, afflictions, or any pains and sufferinss, 
then this can easily øive Way to conceIf, arogance, 
etc.; thus, becoming the breeding ground for 
counfless transgressions and offenses. Sincere 
Buddhists should always use misfortunes as the 
Opportunity to awaken from being mesmerized by 
success, fame, fortune, wealth, etc. and realize the 
Buddha”s teachings are true and accurate, and 
then use this realization to develop a cultivated 
mind seeking enlightenment.” The Buddha added: 
“Turn misfortine and calamity ¡into liberation 
(take misfortine and adversiy as means of 
liberation).——Trong Mười Điều Tâm Niệm, Đức 
Phật dạy: “Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì 
không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Nếu như 
chúng ta cứ sống mãi trong cảnh thanh nhàn, như 
ý, không bị đời dằn vặt, lại chẳng bị vướng ít 
nhiều sự khổ não, ưu phiền, tất tâm sẽ sanh ra các 





without 


niệm khinh mạn, kiêu sa; từ đó mà kết thành vô 
số tội lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn 
nạn mà thức tỉnh cơn trường mộng và chiêm 
nghiệm được lời Phật dạy là đúng. Do đó mà phát 
tâm tinh chuyên tu hành câu giải thoát.” Đức Phật 
dạy tiếp: “Lấy hoạn nạn làm chỗ giải thoát.”— 
See Ten Non-Seeking Practices. 


Free of all obstacles: Không khúc mắc——In the 
Ten Non-seekings, the Buddha taupht: “We 
should not wish that our mind cultivation be free 
of all obstacles because without obstacles, we 
would not have opportfunities to excell our mind. 
Thịs wIlI lead to the transøression of thinking that 
we have awakened, when in fact we have not.” 
The Buddha added: “Iurn obstacles or high stakes 
ino freedom and ease (take obstacles as 
enjoyable ways to cultivate ourselves).” The 
Buddha added: “Turn demons or haunting spIrits 
into Dharma friends (take demonic obstacles as 
our good spiritual advisors).”——Trong Mười Điều 
Tâm Niệm, Đức Phật dạy: “Cứu xét tâm tánh thì 
đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì 
sở học không thấu đáo.” Đức Phật dạy tiếp: “Lấy 
khúc mắc làm thú vị.” Lấy ma quân làm bạn 
đạo—See Ten Non-Seeking Practices. 
Free offering of one”s assets without 
thinking of any returns: No attachment in acts 
of charity—See No Attachment In acts of charIty. 
Free from passions: Ni-klesa (sk——Không 
phiền não—Without afflictions. 
Free from the receptivity of things: Bất Thọ 
Nhứt Thiết Pháp—FEree from the sensation of 
things, emancipated from desire—Giải thoát khỏi 
sự thọ dụng chư pháp, giải thoát khỏi mọi dục 
VỌNE. 
Free from trouble: Vô Phiển_-Free from 
trouble, the 13'° Brahmaloka, the 5” region of the 
fourth Dhyana—See Free from trouble heaven, 
and Nine heavens of the fourth dhyana heaven. 
Free from trouble heaven: Vô Phiểền—Không 
còn phiền não—The thirteenth Brahmaloka, the 
fifth region of the fourth dhyana—Vô Phiển 
Thiên, cõi trời Phạm Phụ thứ 13 thuộc Tứ Thiền 
Thiên—See Four dhyana heavens and Nine 
heavens of the fourth dhyana heaven. 
Free from worldly pleasure: Ni-raga (skÙ— 
Không dục lạc thế gian. 
Freedom (n): 
1) Liberty: Xả—Tự do—Sự tự chủ. 
2) One ofthe four dharma realms: Sự sự vô ngại 
pháp giới—See Four dharma realms. 
Freedom from anger: Bất Nhuế (không sân 
hận)—See Five virtues that require in a confessor 








1859 


at the annual confessional summer retreat (at the 
end of the rainy retreat). 

Freedom from anxiety: Bình an vô sự—A 
peaceful existence. 

Freedom from arres(: Quyền bất khả xâm 
phạm. 

Freedom of belief: Tự do tín ngưỡng. 

Freedom from both suffering and joyful: 
Xả—See Three states of sensation (I). 

Freedom of entry info all forms of truth: 
Nhập pháp môn phổ—See Ten universals of a 
Bodhisattva. 

Freedom from fear: Bất Bố (không sợ hãi)— 
See Five virtues that require In a confessor at the 
annual confessional summer retreat (at the end of 
the rainy retreat). 


Frequenfs fairs and parties: Lui tới những nơi 
hội hè đình đám ——According to the Sigalaka 
Sutra, there are six dangers when one frequenfs 
fairs and partles—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có 
sáu nguy hiểm khi la cà đình đám—See Six 
dangers when one frequents fairs and parties. 
Fresh: Tươi. 

Fresh blown flower: Đóa hoa hàm tiếu. 

Fresh demand: Nhu cầu mới mẻ. 

Fresh milk: Nhủ Vị See Eive flavors of 
making ghee. 

Friend who commends others who speak ỉn 
praise of you: Khuyến khích những ai tán thán 
bạn—See Four types of people who can be seen 
to be loyal friends. 

Friend in the Dharma: Dharma friend—Bạn 


Freedom from ignorance: Bất Si (không sỉ đạo, 


mê)—See Five virtues that require in a confessor at Friend in happy and unhappy tỉmes: Người 
the annual confessional summer retreat (at the end bạn chung thủy trong khổ cũng như vui—§ee Four 


of the rainy retreat). 

Freedom of Nirvana: Niết Bàn—See Nirvana, 
and Nine states of bondage and the one state of 
liberation (B). 

Freedom from predilections: Bất Ái (không 
luyến ái)—See Five virtues that require in a 
confessor at the annual confessional summer 
retreat (at the end of the rainy retreat). 

Freedom from the remaining worldly 
desires: Thoát ly những dục lạc trần thế—See 
Ten grounds (I). 

Freedom from ultimate discfinctions: Chư 
Pháp Tương Tức Tự Tại Môn—See Ten profound 
theorIes. 

Freedom from wrong views: Thoát khỏi tà 
kiến—See Ten grounds (I). 

Freeing from bondage fruit: Visamyoga 
(sk)—Ly Hệ Quả—See Five fruits or effects. 
Freely (adv): Một cách thoải mái, tự do. 
Freewill offering made on the last day of the 
summer refreaf: Rejoicings on the last day of 
the summer retrea—Đồ ăn cúng dường Tam Bảo 
trong ngày cuối cùng của mùa An Cư Kiết Hạ— 
See Summer retreat. 

Frequent lies: Sự nói dối thường xuyên. 


types of people who can be seen to be loyal 
friends. 

Friends of one?s humble days should never 
be forgotten: Bần tiện chi giao mạc khả vong 
(bạn hữu trong lúc nghèo nàn chẳng nên quên 
nhau). 

Friend who points out what ïs øood for you: 
Người bạn khuyên mình những điều lợi ích —See 
Four types of people who can be seen to be loyal 
friends. 

Friend who rejoices at your good fortune: 
Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn—See Four types 
of people who can be seen to be loyal friends. 
Friend who does not rejoice at your 
misfortune: Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn 
nạn—See Four types of people who can be seen 
to be loyal friends. 

Friends must remain faithful to one 
another: Bằng hữu thủ tín (ý nói bạn bè với nhau 
thì phải giữ lời hứa). 

Friend who stops others who speaks against 
you: Ngăn chận những ai nói xấu bạn—See Four 
types of people who can be seen to be loyal 
friends. 


1860 


Friend who ïs sympathetic: Người bạn có lòng 
thương tưởng—See Four types of people who can 
be seen to be loyal friends. 

Friend of virtue: Kalyanamitra (skt—Thiện 
Hữu Tri Thức —See Good-Knowing advIsor. 
EFriends of the Western Buddhist Order 
(FWBO): Hội Ái Hữu Phật Tử Tây Phương— 
Organizaton founded ¡in 1967 by Venerable 
Sangharakshita, a Briush monk who studied in 
India for twenty years. Ít was considered as a non- 
Secfarlian øroup of 
Buddhism are equally respected. After founding 
the order, Sangharakshita began ordaining men 
and women on his own authorty, but this 
ordination 1s not seen as being either monastic or 
lay. Members of the order typically refer to 
themselves  as (masculine) 
dharmacharmi (feminine), meaning “one who 
embraces the dharma.”—Giáo Hội Ái Hữu Phật 
Tử Tây Phương là một tổ chức được một Tỳ Kheo 
người Anh tên Sangharakshita sáng lập vào năm 
1967. Ông đã từng theo học tại Ấn Độ trong 20 
năm. Người ta xem tổ chức này như là một nhóm 
không có biên giới giữa các môn phái, trong đó 
mọi trường phái của Phật giáo đều được tôn trọng 
ngang nhau. Sau khi sáng lập ra giáo hội, 
Sangharakshita bắt đầu tổ chức lễ thọ giới cho cả 
hai phái nam và nữ trong quyển hạn của ông, 
nhưng lễ thọ giới này không được xem như giới 
xuất gia hay tại gia. Các hội viên của giáo hội 
này chỉ điển hình xem mình như là người Nam 
hay người Nữ ấp ủ giáo pháp của Đức Phật. 
Friend when vou haunt the sfreefs at 
unfiftfing tỉimes: Là bạn khi mình du hành đường 
phố phi thời—See Four types of people who can 
be seen as foes In disguIse. 

Eriendly society: Ái hữu. 

Friendly wife: Sakhibhariya (p)—Loại vợ đối 
với chồng như một người bạn—This is one of the 
seven kinds of wives the Buddha taught ¡in the 
Anguttara Nikaya Sutra. A friendly wife who 
rejJolces at the sight of her husband even as a 
friend on seeing a companion who has come after 
a long period of time, 1s of noble birth. She 1s not 
only a virtuous and chaste wife, but she 1s also an 
excellent companion—Đây là một trong bảy loại 
vợ mà Đức Phật đã nói đến trong Kinh Tăng Nhất 


in whích all traditions 


dharmchari and 


A Hàm. Loại vợ luôn vui vẻ hân hoan. Mỗi khi 

thấy chồng như gặp lại người bạn thân đã lâu năm 

không gặp. Con người ấy duyên dáng dịu hiển, 
vừa là một người vợ trung trinh tiết liệt, mà cũng 
là một người cộng sự dễ mến—See Seven types 

Of WIves. 

Friendship: Đồng Tâm (tâm kết tụ bô đề quyến 

thuộc)—See Ten dwelling minds. 

Friendship that began when both lived ïn 

humble cireumstanees: Bố y chi giao (tình bạn 

từ thời còn áo vải cơ hàn). 

Frighftful (a): Hãi hùng——Dreadful. 

Frighten (v): Đe dọa——To menace——To threaten. 

Frighten demons: This ¡s one of the epithets of 

a Bhiksu—Bố ma (làm cho ma phải kinh sợ, đây 

là một trong những danh hiệu của một vị Tỳ 

Kheo). 

Frighten a monk or a nun: Hù dọa một vị 

Tăng hay một vị Ñ—A Bhiksu or Bhiksuni who 

frightens another monk or nun In such a way that 

that person becomes fearful and loses his or her 
motivation for cultivation, commits an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào hù dọa vị Tăng hay vị Ni khác đến nỗi làm 
cho vị ấy sợ mà thối tâm tu hành, là phạm giới Ba 

Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Frightened: Kinh dị. 

Eritter (v) away: Lãng phí. 

FErivolous talk: Samphappalapa (p)—Nói lời 

nhảm nhí vô ích —According to Most Venerable 

in The Buddha and His Teachings—Theo Hòa 

Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp: 

(A) There are two conditions that are necessary to 
complete the evil of frivolous talk—có hai 
điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp nói 
lời nhẩm nhí vô ích: 

I) The inclinatdion towards frivolous talk: Ý 
muốn nói chuyện nhắm nhí. 

2) Its narration: Thốt ra lời nói nhảm nhí vô ích. 

(B) The ¡nevitable consequences of frivolous 
talk—Những hậu quả không tránh khỏi của 
việc nói lời nhẩm nhí: 

I1) Defective bodily organs: Các bộ phận trong 
cơ thể bị khuyết tật. 

2) Incredible speech: Lời nói không minh bạch 
rõ ràng (làm cho người ta nghi ngờ). 


1861 


FErog-samadhi: Hà Mô Thiền—Which causes 

one to leap with joy at half-truths—Loại thiển cóc 

nhái (cứng nhắc), không linh hoạt, nhảy múa vui 
đùa khi chỉ biết nửa vời chân lý. 

From beginningless tỉme: Từ vô thỉ. 

From Buddha to Buddha, from Patriarch to 

Patriarch: Phật Phật Tổ Tổ. 

From dawn to dusk: Từ bình minh đến hoàng 

hôn. 

From disturbed to frightful and distressed: 

Từ lo âu dẫn đến sợ hãi và phiền não. 

From door to door: Từ nhà nầy sang nhà khác. 

From generation to øeneration: Từ thế hệ này 

qua thế hệ khác. 

From genuine tradifion: Handed down from 

authentic source—Chánh truyền. 

From time to tỉme: Nhiều lần. 

From today onwards: Kể từ hôm nay. 

From the view point (poïnt of view) of the 

Dharma: Luận điểm Phật pháp. 

Frugal way of life: Cuộc sống thanh bạch. 

Fruit (n): 

I) Thành quả: Phala (skÙ——Consequence— 
Effect—Result—Retribution—Reward—— 
There are three consequences associated with 
the causes for a child to be born Info a certain 
family. In this meaning, fruit contras(s with 
cause—Có ba quả báo và bốn nhân khiến 
cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. 
Trong nghĩa này, quả đối nghĩa lại với nhân. 

2) Trái cây. 

3) There are two kinds of fruit or karma—Có hai 
loại quả nghiệp —See Two kinds of fruit or 
karma. 

4) Pancaphala (sk)——Năm quả—The five fruits or 
effects—See Five fruits or effects. 

Frut of Arhat: Ariyaphalam (p)— 

Arahattvaphala (skÙ—A La Hán Quả— 

Arahanthood—The fruiion of arahantship—The 

fruit of Arhat discipline—Who atfains the fourth 

sage of Sainthood, and 1s no more reborn 
anywhere. After his death he attains Parinirvana. 

The highest rank attained by Sravakas. An Arhat 

1s a Buddhist saint who has atfained liberation 

from the cycle of Birth and Death, generally 
through living a monastic life in accordance with 





the Buddha”s teachings. This 1s the supreme goal 
of Theravada practice, as 
Bodhisattvahood in Mahayana practice—Người 
đã đạt được Thánh quả vị thứ tư, không còn tái 
sanh. Sau khi chết người ấy vào Niết bàn. Đây là 
quả vị cao nhất cho các hàng Thanh văn. A La 
Hán là một vị Thánh đã giải thoát khỏi luân hồi 
sanh tử, bằng cách sống đời tịnh hạnh đúng theo 
lời Phật dạy. Đây là mục tiêu tối thượng của 
trường phái Theravada, đối lại với quả vị Bồ Tát 
trong trường phái Đại thừa. 


contrasted with 


Fruit arising from pracfices of religion: 
Results of religious practices—Giáo lý hạnh quả 
(kết quả khởi lên từ việc tu tập). 

Eruit of desire and attachment: Ái quả—Fruit 
of desire and attachment (suffering)—Hậu quả 
hay kết quả của dục vọng và luyến ái. 

Fruit complete: Quả Viên—Quả vị viên mãn, 
một trong tấm quả viên mãn của tông Thiên 
Thai—Perfect enliphtenment, one of the eipht 
T1en-T”a1 perfection. 

Fruit corresponding to the seed sown: 
Flower-recompense—Hoa báo. 

Eruit of desire and attachment: Suffering—Á¡ 


quả. 
Fruit of the development of germ: Đẳng lưu 
quả. 
Fruit. of cscaping the chain of 


transmigrafion: Quả Nhân—Those who have 
obtained the fruit, 1e. escaped the chain of 
transmiegration: Buddha, Pratyeka-buddha, and 
Arhat. Những bậc tu hành đã chứng đắc quả 
thượng, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, gồm có 
ba bậc: Phật, Bích Chi Phật và A La Hán. 

Fruit of exfinction: Diệt quả—Nirvana as the 
fruit of extinction of desire—Niết Bàn là quả của 
sự diệt tận của những ham muốn dục vọng. 

Fruit that flows in the same course: 
Nishyanda (sk)—Đẳng Lưu Quả—See Five fruits 
or effects. 

Fruit of fruit: Quả quả—The fruit of the bodhi 
or nirvana. The fruition of bodhi. Bodhi Itself 1s a 
fruit; however, 1t 1s also the fruit of a life-long 
cultivation—Quả của Bồ Để hay Niết Bàn. Bồ 
Đề là quả, mà cũng là kết quả của việc tu hành 
nên gọi là quả quả. 


1862 


Fruit of the fruit of Buddhahood: Quả Quả 
Phật Tánh—The fruition of that fruition, or the 
revelation of parinrvana—See_ Five surnames of 
Buddha before he became enlightened (B) (5). 
Fruit of full details of reincarnation: Mãn 
Quả— The fruit or karma, which fills out the 
details of any Incarnation, as distinguished from 
the Imntegral or which 
determines the type of that Incarnation, 1.e. deva, 
man, or animal, etc—Còn gọi là Biệt Báo 
Nghiệp, Mãn Nghiệp, hay Viên Mãn Nghiệp. 
Nghiệp dựa vào nhau để đưa đến những chi tiết 
của cái quả trong kiếp tái sanh, như lục căn thiếu 
đủ, thân thể mạnh yếu, sang hèn, thọ mệnh dài 
ngắn, vân vân, để phân biệt với “dẫn nghiệp” hay 
tổng báo là nghiệp chủ yếu tạo thành quả báo, 
khiến chúng sanh phải tái sanh vào cõi nào, như 
trời, người, hay thú, vân vân (dẫn nghiệp được ví 
như người thợ vẽ, trước vẽ tổng thể trời, người 
hay súc sanh; mãn nghiệp được ví như là sự hoàn 
tất bức họa, phải tô điểm các nét đẹp xấu). 

Fruit of the øood deeds: Công quả. 

Fruit of karma: Kammaphala (p)—Karmaphala 
(skÐ—Nghiệp quả——Result of karma. The natural 
reward or retribution for a deed, brought about by 
the law of karma mentioned by the Buddha. The 
fruit of karma, conditions of rebirth depending on 
previous karmaic conduct—Nghiệp quả (kết quả 
các hành động phát sinh từ tâm thức). Nghiệp quả 
là hậu quả tất nhiên của hành động theo luật nhân 
quả của nhà Phật. Hậu quả của nghiệp tái sanh 
tùy thuộc vào nghiệp gây tạo của những đời 
trước. 

Fruit of knowledge: Trí Quả—The fruit of 
knowledge, or enliphtenment—Trí quả hay giác 
ngộ Bồ Đề (loại diệu quả sinh ra do tu hành ở 
nhân địa). 

Fruit lips: Quả Thần—Buddha's lips were “red 
like the fruit of the Bimba tree.”—Môi của Phật 
đỏ như trái của cây Bimba. 

Fruit of the lotus is ripened, the flower also 
falls at the same tỉme: Khi gương sen (trái) khô 
thì cũng là lúc bông rụng, ý nói khi chân giáo đã 
được thiết lập thì pháp phương tiện không còn cần 
thiết nữa: When the fruit is ripened, at the same 
time the flower also falls. In the same manner, 
the teachng 1s established, the 


direction of. karma 





when true 


expedient teachings are no longer necessary—— 
See Three special qualities (characteristics) of the 
lotus. 

Fruit of the nex( rebirth: Lai Quả— The 
condiion of the next rebirth, regarded as the 
result of the presen—Quả báo và điều kiện trong 
kiếp lai sanh được xem như là hậu quả của hiện 
tại. 

Fruifs or results arising from the practice of 
a religion: Giáo lý hạnh quả. 

Fruis or rewards: 
dharmas (). 
Fruif-ripening cause: The rewarding cause 
(pleasure or pain caused by good or evil deeds)— 
Báo nhân hay Quả thục nhân—See Two causes 
(C). 

Fruit ripening differently: Dị Thục Quả. 

Fruit of saintliness: Thánh Quả-—This is one of 
the eight essential things—Đây là một trong tám 
Pháp môn cần thiết —See Eight essential things. 
Fruit of Stream-entry: Tu Đà Hoàn—Dự lưu— 
Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả vị Dự Lưu đầu 
tiên—One who has entered the stteam—The 
posiion of the way of seeing. He still has to 
undergo seven instances of bíth and death— 
Hành giả đang trong tư thế thấy được Đạo. Người 
ấy vẫn còn phải bảy lần sanh tử nữa—S§ee Four 
kinds of holy men (II). 

Fruifs of the various stages of attainment: 
Be enlightened——Rewards of the varilous staøes of 
attainment—Chứng quả. 

Fruitfull action: Hạnh bất không—Fruiful 
action, causing boundless worlds to be purified. 
This 1s one of the ten fruitfulnesses of Great 
Enliphtenng Beinss. Fruiful 
causing boundless worlds to be purified—Hạnh 
bất không, vì làm cho vô biên thế giới đều thanh 
tịnh. Đây là một trong mười thành tựu của chư 
Đại Bồ Tát. Hạnh bất không nghĩa là làm cho vô 
biên thế giới đều thanh tịnh—See Ten kinds of 
fruitfulness. 

Fruitful appearanee: Xuất hiện bất không— 
Fruitful appearance, manifesting boundless forms, 
causing all sentent beings to be bathed ¡in 
1llumimnaton. This 1s one of the ten kinds of 
of Great Enlipghtenng Beings. 
Fruitful appearance means manifesting boundless 


Quả pháp—See Four 


action means 


fruitfulnesses 


1863 


forms, causing all sentlent beings to be bathed in 
illumination—Xuất hiện bất không, vì hiện vô 
biên tướng, làm cho tất cả chúng sanh đều được 
soi sáng. Đây là một trong Mười thứ thành tựu 
của chư đại Bồ Tát. Xuất hiện bất không nghĩa là 
hiện vô biên tướng, làm cho tất cả chúng sanh 
đều được soi sáng—See Ten kinds of fruitfulness. 
Fruiful aspiration: Phát khởi bất không— 
Fruitful aspiration, causing sentient beings to do 
as they say and master the meanings of all the 
teachinøs. This 1s one of the ten fruitfulnesses of 
Great Enlightening Beings. Fruiful aspiration 
means causing sentfient beings to do as they say 
and master the meanings of all the teachings— 
Phát khởi bất không, vì làm cho chúng sanh thực 
hành đúng như lời nói, thông đạt tất cả pháp 
nghĩa. Đây là một trong mười thành tựu của chư 
Đại Bồ Tát Phát khởi bất không nghĩa là làm cho 
chúng sanh thực hành đúng như lời nói, thông đạt 
tất cả pháp nghĩa—See Ten kinds of fruitfulness. 
Fruifful association: Đồng trụ bất không— 
Fruiful assoclation, causing sentlent beings” 
minds to be pacified. This 1s one of 
frutfulnesses of Great Enlightening 
FrutfulỦẦ associlalon means causing sentient 
beings' minds to be paciñied—Đôổng trụ bất 
không, vì làm cho tâm chúng sanh được điều 
phục. Đây là một trong mười thành tựu của chư 
Đại Bồ Tát. Đồng trụ bất không nghĩa là làm cho 
tâm chúng sanh được điều phục —See Ten kinds 
Of fruifulness. 


the ten 
Beings. 


Fruiful companionship: Thân cận bất 
không—Fruiful companionship, cuting off 


countless beings” doubfs in the presence of the 
Buddhas of countless worlds. This 1s one of the 
ten fruitfulnesses of Great Enlipghtening Beings. 
FrutfulỦẦ companionshp means cuting off 
countless beings” doubfs in the presence of the 
Buddhas of countdess worlds—Thân cận bất 
không, vì ở chỗ vô lượng chư Phật dứt nghi cho vô 
lượng chúng sanh. Đây là một trong mười thứ 
thành tựu của chư Đại Bổ Tát. Thân cận bất 
không nghĩa là vì ở chỗ vô lượng chư Phật mà dứt 
nghi cho vô lượng chúng sanh—See Ten kinds of 
fruitfulness. 

Fruifful hearing: One of the ten fruitfulnesses 
of Great Enlightening Beings. Fruitful hearing 
means causing sentilent beings to øain maturIty—— 


Một trong mười thứ thành tựu của chư Đại Bồ Tát. 
Văn bất không nghĩa là làm cho chúng sanh được 
thành thục—See Ten kinds of fruitfulness. 
Fruiful seeing: Kiến bất không—Fruitful 
seeing, one of the ten fruifulnesses of Great 
Enliphtenng Beings. Fruiful seeing means 
causing sentent beings to develop roots of 
goodness—Kiến bất không, một trong mười thành 
quả của chư Đại Bồ Tát. Kiến Bất Không nghĩa là 
làm cho chúng sanh phát triển thiện căn—See 
Ten kinds of fruitfulness. 

Fruitful showering of the rain of Teaching: 

Mưa pháp vũ bất không—Fruitful showering of 

the rain of Teaching, expediently revealing the 

practice of universal knowledge to countless 
beings of various faculties and causing them to 
abide In the path of Buddhahood. This 1s one of 
the ten kinds of fruifulnesses of Great 
Enliphtening Beings. Fruifful showering of the 
rain of Teaching means expedIiently revealing the 
practice of universal knowledge to countless 
beings of varlous facultes and causing them to 
abide In the path of Buddhahood—Mưa pháp vũ 
bất không, vì nơi vô lượng căn tánh của chúng 
sanh, phương tiện khai thị hạnh nhứt thiết trí khiến 
trụ Phật đạo. Đây là một trong mười thứ thành tựu 
của chư đại Bồ Tát. Mưa pháp vũ bất không nghĩa 
là vì nơi vô lượng căn tánh của chúng sanh mà 
phương tiện khai thị hạnh nhứt thiết trí khiến trụ 

Phật đạo—See Ten kinds of fruitfulness. 

Fruitful skillful methods: Thiện xảo pháp bất 

không—One of the ten kinds of fruiffulnesses of 

Great Enlightening Beings. Fruiful skillful 

methods meanscausing all to be able to abide in 

pure knowledge of unobstructed liberation—Một 
trong mười thứ thành tựu của chư đại Bồ Tát. 

Thiện xảo pháp bất không nghĩa là làm cho tất cả 

có thể trụ nơi trí thanh tịnh giải thoát vô ngại— 

See Ten kinds of fruitfulness. 

Fruitful vows: Nguyện bất không. 

1) One ofthe ten kinds of fruitfulnesses of Great 
Enliphtening Beings. Fruiful vows means 
causing whatever sentient beings are thougth 
of£ to make excellent offerings and 
accomplish undertakings—Một trong Mười 
thứ thành tựu của chư đại Bồ Tát. Nguyện bất 
không nghĩa là theo sở niệm của chúng sanh 


1864 


khiến làm việc cúng dường thù thắng thành 
tựu các nguyện. 

2) Fruitful vows, causing whatever senfient 
beings are thougth of to make excellent 
oferngs and accomplish undertakings— 
Nguyện bất không, vì theo sở niệm của 
chúng sanh khiến làm việc cúng dường thù 
thắng thành tựu các nguyện—See Ten kinds 
Of fruitfulness. 

Fruiting: Phalaparinama (skU)—Quả năng biến. 

Fruiftion of the Buddha-enlightenment: The 

perfection of the Buddha-enlightenment, one of 

the five forms of the Buddha-nature—Quả Phật 

Tánh hay quả Phật Toàn Giác, một trong năm 

Phật tánh. **See Five surnames of Buddha before 

he became enlightened. 

Fruition perfect: Quả cực —The perfect virtue 

or merit of Buddha enlightenment—Quả mãn cực 

thành. 

Fruifion of perfect enlightenment: Quả Phật 

tánh—See Five surnames of Buddha before he 

became enlightened (B). 

Fruition of thoughfless heaven: Asamjnika 

(skÐ—Vô tưởng quả—See Seventy-five dharmas 

of the Abhidharma Kosa. 

Eu (jap): A Japanese term for “Wind”—Thuật 

ngữ Nhật Bản có nghĩa là “Phong.” 

Fudaishi (jap): Fu-ta-shih—Phó đại sĩ. 

Fugen (jap): Samantabhadra (skt)—Universal 

virtue—Universal wisdom—Phổ Hiển—See Ten 

Vows Of respects of Samantabhadra Bodhisattva 

and Samantabhadra. 

Fugen-Ka (jap): Anagamin (skQ—The state 

which is not subject to returnine—Bất hoàn quả— 

See AnagamI. 

Fugyo-ni-gyo (jap): Vô vi—A Japanese term for 

“actionless action.” This 1s a Zen notion of acting 

spontaneously, without premedifation, considered 

to be an expression of the mind of an awakened 
master. Only a person who 1s unattached to the 
result of actions 1s able to act in this way, and If 1s 
characterized as perfect freedom of action that 
responds without hesitatlon to circumstances— 

Thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Vô vi.” Đây là 

một khái niệm của Thiên về hành động tức thời, 

chứ không có vấn đề chuẩn bị trước, thuật ngữ 
này được xem như là sự diễn tả về tâm của một vị 


thầy đã chứng đắc. Chỉ có người nào không còn 
luyến chấp vào kết quả của hành động mới có thể 
hành xử cách này, và người ta nói vô vi biểu thị 
như là sự hoàn toàn tự do của hành động thích 
ứng không ngăn ngại trước mọi hoàn cảnh. 

Euji (ap): Núi Phú Sĩ (Nhật Bản). 

Fujiwara (jap): Dòng họ Đằng Nguyên (Nhật 
Bản). 

Fukakusa *jap): Vùng Thâm Thảo (Nhật Bản). 
Fukasefsu (jap): A tem for 
“Unutterable.” The that the 
experience of awakening cannot be captured in 
This the general 
Orientaton of Zen, which is suspIiclous of the 
distoring power of words and concepts—Thuật 
ngữ Nhật Bản dùng để chỉ sự “Bất khả thuyết.” 
Khái niệm của nhà Thiền cho rằng kinh nghiệm 
giác ngộ không thể nắm bắt được bằng văn tự 
ngôn ngữ. Việc này quan hệ tới sự định hướng 
chung của nhà Thiền, nghi ngờ về khả năng làm 
sai lạc chân nghĩa của ngôn ngữ và khái niệm. 


Japanese 
Zen noton 


Wwords. IS connected with 


Fukashigi (jap): Acintya (skt——Inconceivable— 
Surpassing thought—Ũnthinkable—Beyond 
conception—Inexpressible—Beyond 
comprehension—Beyond thought or discussion— 
Beyond thougpht description—Beyond 
conception—Beyond thought and words—Bất khả 
tư nghì —Không thể nào suy nghĩ được—Không 
thể nào hiểu được, vượt ra ngoài tư tưởng và biện 
luận hay tư tưởng và văn tự—See Four 
1nconcerivables and Five Inconcervable things. 
Fuku (jap): Sư Bất Không—See Amoghavajra. 
Fukuden (jap): Punya-ksetra (skt—Field of 
merit—Phước Điểền—See Field of Blessedness. 
Fulfill (v): Hoàn tất. 
Fulfill the assignment (task): Hoàn thành một 
nhiệm vụ. 
Fulfñill all enlightening pracfices and master 
all concentrations of enlighening beings: 
Đây đủ tất cả Bồ Tát hạnh và tự tại du hý tất cả 
Bồ Tát tam muội—See Ten kinds of attainment of 
powers of the enlightened of enlightening beIngs. 
EulfilI all good: Làm mọi điều lành. 
Fulfill one”s duty: Trọn Đạo. 
1) One”s Buddhist duty toward the Triratna 

(Tam Bảo): Làm một tín đồ. 


OT 


1865 


2) One”s parternal duty: Làm cha. 
3) One”s parenfal duty: Làm cha mẹ. 
4) Ones maternal duty: Làm mẹ. 
5) One”s debt to the nation: Đạo với đất nước. 
6) One”s debt to other sentient beinsgs: Đạo với 
chúng sanh khác. 
Fulfili one?s duty of filial piety: Be 
respectfully reverent devoted to one”s parenfts— 
Báo hiếu. 
Fulfll al the pure means of fosfering 
enlightenment: Viên mãn tất cả pháp trợ đạo 
bạch tịnh—See Ten kinds of attainment of powers 
of the enlightened of enlightening beings. 
Fulfill all vows: Rốt ráo đầy đủ tất cả thệ 
nguyện—See Ten ultimate great tasks of Great 
Enlightening Beings. 
Fulfll vows of Enlightening Beings: Y chỉ 
đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện thực hành hạnh Bồ 
Tát See Ten kinds of reliance of Great 
Enlightening Beings. 
Fulfilled: Hoàn thành. 
Fulfñiling action: Mãn Nghiệp—See Two kinds 
of karma (€). 
Fulfllng all qualiies of Buddhahood 
without øgiving up applicaton of the 
principles of Enliphtening Beings: Hạnh 
thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp, vì chẳng bỏ 
pháp hạnh của Bồ Tát One of the ten kinds of 
action of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the action 
of Buddhas that has no coming or going—See Ten 
kinds of practice of øreat enlightening beings (TT). 
Fulfiling all the ways of transcendence: Làm 
cho đây đủ tất cả Ba-La-Mật—Should fulfill all 
the ways of transcendence. This is one of the ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening 
beings. Enlightening beings who abide by these 
can attainn the supreme discipline of  great 
knowledge—Đây là một trong mười luật nghi của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được luật nghi đại trí vô thượng —See Ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening 


beings. 
Fulñllment Sự thành tựu—Viên mãn— 
According to the Flower Adornment Sutra, 


Chapter 27, there are ten kinds of fulfillment 


which Enliphtening Beings cause sentient beings 
to atfain after they obtain ten kinds of extremely 
pure body of power—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 27—Thập Định, có mười thứ viên mãn chư 
Bồ Tát (đã được mười thân thanh tịnh) có thể 
khiến cho chúng sanh được thành tựu viên mãn— 
See Ten kinds of fulfiliment. 
Fulñllment of the Buddha*s teachings: 
Thành tựu Phật pháp—Ten ways of fulfilliment of 
the Buddha teachings of Great Enlightening 
Beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
38): Enlightening Beings who abide by these can 
achieve the supreme great wisdom of Buddhas— 
Mười pháp thành tựu Phật pháp (Kính Hoa 
Nghiêm—Phẩm 3§). Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được thành tựu đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai—See Ten ways of fulfillment 
of the Buddha teachings of Great Enliphtening 
Beings. 
Eull of afflictions and disturbances: Phiền 
não rộn ràng. 
Eull assembly: Mãn Tọa. 
I1) A complete assembly: Một chúng hội đủ đầy 
(khi thọ giới đàn phải có tam sư thất chứng). 
2) The last day of a general assembly when the 
Order have a full assembly In house: Ngày 
cuối cùng của chúng hội (an cư kiết hạ) khi 
Giáo hội có đầy đủ tứ chúng. 
Full commandments for Sangha: Giới Cụ 
Túc—See Precepts and Complete moral precepts 
for monks. 
Eull of compassion: Đây lòng từ bi. 
Full of compassion and wisdom: Đầy lòng từ 
bi và trí tuệ. 
Full or complete fruitfion of merit: Quả 
Mãn—Perfect reward—Công đức tròn đầy của 
bậc quả thượng hay nhân tròn đầy thành bậc 
chánh giác 
Full enlightenment: Toàn giác. 
Full extinction of afflictions: Sự hoàn toàn dập 
tắt mọi phiển não—Hữu Dư Niết Bàn—See 
Incomplete nirvana. 
Full extinction of the øroups of existence: Sự 
hoàn toàn dập tắt sự hiện hữu của mạng căn. 
Full fruit: Full karma—Biệt Báo Nghiệp—Mãn 
quả—The fruit or karma, which fills out the 
details of any Incarnation, as distinguished from 


1866 


the ¡mmtegral or direction of karma which 
determines the type of that Incarnation, 1.e. deva, 
man, or animal, etec Còn gọi là Biệt Báo 
Nghiệp, Mãn Nghiệp, hay Viên Mãn Nghiệp. 
Nghiệp dựa vào nhau để đưa đến những chi tiết 
của cái quả trong kiếp tái sanh, như lục căn thiếu 
đủ, thân thể mạnh yếu, sang hèn, thọ mệnh dài 
ngắn, vân vân, để phân biệt với “dẫn nghiệp” hay 
tổng báo là nghiệp chủ yếu tạo thành quả báo, 
khiến chúng sanh phải tái sanh vào cõi nào, như 
trời, người, hay thú, vân vân (dẫn nghiệp được ví 
như người thợ vẽ, trước vẽ tổng thể trời, người 
hay súc sanh; mãn nghiệp được ví như là sự hoàn 
tất bức họa, phải tô điểm các nét đẹp xấu). 

Eull of grace: Đây ân huệ. 

Full of hope: Tràn trễ hy vọng. 

Full of joy: Nanda (sk)—Hoan Hỷ—Pleased— 
Delighful—loyful Full of Joy—Take delight 
1n—Pleasure—Glad—Delight 1s one of the most 
1mporfant entrances to the great enliphtenment; 
for 1t is the mind of peace and tranquility. 
Therefore, a always takes 
delight in doïng good things to others—Hoan hỷ là 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại 
giác, vì nhờ đó mà tâm ta luôn an tịnh. Chính vì 
thế mà người Phật tử chân thuần luôn hoan hỷ 
làm điều lợi lạc cho chúng sanh. 
FulELap-Adornmenf-Merit-Virtue Buddha: 
Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. 
Full-lotus sitting: Thế ngồi kiết già—Placing 
cach foot across the opposite thiph. 

Eull of misery: Đầy đau khổ. 

Eull Moon Buddha: Mãn Nguyệt Phật. 

Eull moon honored one: Mãn Nguyệt tôn— 
See Perfect Moon Light Buddha. 

Full ordination: Tam Sư Thất Chứng—See 
Three monks and seven witnesses. 

Full reward-body of the Buddha: Viên Mãn 
Báo Thân Phật —According to the Dharma Jewel 
Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught: “Good 
Knowing Advisor! What ¡1s the perfect, full 
Reward-body of the Buddha? Just as one lamp can 
disperse the darkness of a thousand years, one 
thought of wisdom can destroy ten thousand years 
of delusion. Do not think of the past; 1f 1s øone and 
can never be recovered. Instead think always of 
the future and in every thought, perfect and clear, 


sincere  Buddhist 


see your own original nature. Although good and 
evil differ, the original nature 1s non-dual. That 
non-dual nature 1s the real nature. Undefiled by 
either good or evil, 1t 1s the perfect, full Reward- 
body of the Buddha. One evil thought arising from 
the self-nature destroys ten thousand aeons” worth 
of good karma. One good thought arising from the 
self-nature ends evils as numerous as the sand- 
grans in the Ganges River. To reach the 
unsurpassed Bodhi directly, see 1t for yourself in 
every thought and do not lose the original thoupht. 
That ¡is the Reward-body of the Buddha.”—Theo 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về 
Viên Mãn Báo Thân Phật như sau: “Nầy thiện tri 
thức! Sao gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật? Thí 
như trong một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, 
một trí huệ hay diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ 
về trước, đã qua không thể được. Thường phải 
nghĩ về sau, mỗi niệm mỗi niệm tròn sáng, tự 
thấy bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh 
không có hai, tánh không có hai đó gọi là tánh 
Phật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây 
gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật. Tự tánh khởi 
một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhơn lành, tự tánh 
khởi một niệm thiện thì được hằng sa ác hết, 
thẳng đến Vô Thượng Bồ Đề, niệm niệm tự thấy 
chẳng mất bổn niệm gọi là Báo Thân.”. 

Full ripe: Chín mùi. 

Full and round shoulders like a Banyan 
tree: Hai vai tròn trịa cân phân—See Thirty-two 
auspicious marks. 

Full-sized heels: Gót chân đầy đặn—Well set 


and even heels—See Thirty-fwo auspicious 
marks. 
Full teaching: Detailed teaching—Quảng 


Giáo——Full or detailed teaching by the Buddha 
about the dutiles of the order, In contrast with 
general or summarized teaching; the detailed 
teaching resulting from errors which had crept in 
among his disciples—Quảng Giáo là giai đoạn mà 
Đức Phật nói rộng về giới luật cho giáo đoàn của 
Ngài, Ngài dạy bảo nhất nhất đều phải tuân theo 
giới luật, đối lại với “Lược Giáo” hay giai đoạn 
12 năm đầu sau khi Phật thành đạo, Ngài chỉ nói 
một cách tóm lược về giáo pháp của Ngài như 
“chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh 
kỳ ý, thị chư Phật giáo,” cũng như những phép tu 


1867 


hành cho đệ tử. Tuy nhiên, có quá nhiều người 

làm sai trái, nên Đức Phật bèn nói “Quảng Giáo”. 

Full-Understanding: Chứng ngộ—Liễu tri. 

1) Liễu Tri —Thorough knowledge: Parijna (sk0. 
According to The Path of Purification, there 
are three kinds of Full-Understanding—Theo 
Thanh Tịnh Đạo, có ba loại Liễu Tri—See 
Three kinds of full understanding. 

2) Chứng ngộ: Prativedha (skÙ— Attainment— 
Conviction by thinking——Full understanding—— 
Mystic-insightPenetratlon—Realizatlon— 
Chứng pháp hay nhận thức thấu đáo về 
Pháp The realization of experiential proof 
of the dharma In bodhi or nirvana—See 
Realization. 

Full understanding as abandoning: Đoạn Trừ 

Liễu Tri —Trí theo ý nghĩa từ bỏ—See Three 

kinds of full understanding. 

Full undersíanding as 

judging: Whatever states are fully-understod are 

judged—Suy Đạt Liễu Tri— Tuệ với tư cách liễu 
tri gọi là trí trong ý nghĩa phê phán—See Three 
kinds of full understanding. 

Full understanding as the known: 

Understanding that 1s direct-knowledge 1s 

knowledge ¡n the sense of the known—Sở Tri 

Liễu Tri — Trí trong ý nghĩa hiểu biết —See Three 

kinds of full understanding. 

Full of wisdom: Trí tuệ tối thượng. 

Eullness: Viên mãn. 

Fullness of tỉme: Thời cơ chín mùi. 

Fully comprehended (a): Được hiểu biết tận 





invesfigating or 





tường. 
Fully enlightened (a): Đấng Giác Ngộ hoàn 
toàn 


Fully ordained (a): Toàn Phần Giới—Fully 
ordained by receiving all the commandments 
(from five to full commandments)—Giới thọ trì 
toàn phần từ ngũ giới cho đến cụ túc giới—See 
Complete moral precep(s for monks, Complete 
moral precepts for monks 1n the Mendicant school, 
Complee moral preceps for monks ¡in 
Theravadan Buddhism, Complete moral precepts 
for nuns in Mendicant school, Complete moral 
precepts for nuns in Mahayana Buddhism, and 
Complete moral precepts for nuns in Theravadan 
Buddhism. 


Fully ordained monk: Đại Tăng (vị tăng đã thọ 

đại giới)—Một vị Tăng đã thọ giới đầy đủ và 

nghiêm trì giới luật—A full monk as opposed to a 

TOVIC€. 

Fumai (jap): Not being unclear—Bất muội—See 

Not being unclear about cause and effect, not 

falling subJect to cause and effect. 

Fumigate (v): Huân (xông ướp). 

Fumigation (n): Vasita (sk)—Huân Tập. 

lI) Habitual perfuming, perfumed habits, or 
knowledge which is derived from memory: 
Xông ướp thói quen hay sự hiểu biết xuất 
phát từ ký ức. 

2) To fumigate perfume, 
unenlipghtenment, Iienorance, or blind fate, on 
the unconditioned producing the condifioned. 
The defiling, Iinter-perfuming of bhutatathata, 
Of Ienorance, of the impirical mind, and of the 
empirical world: Chân như không thiện không 
ác lại bị nhiễm thiện ác, giống như quần áo 
không mùi, mà bị người ta đem xỊt mùi thơm 
thúi vào chúng vậy. 

Fumon (jap) Samanta-mukuha (skÙ—Phổ 

Môn—Universal gate—According to The Flower 

Adornment Scripture, universal door, the opening 

ino all things, or universality; the universe in 

anything; the unlimited door s open to a Buddha, 
or Bodhisattva, and the forms in which he can 
reveal himself Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phổ 

Môn là cửa phổ biến, hay qua cửa nầy người ta có 

thể thống nhiếp tất cả các pháp, hay là một môn 

có nhất thiết môn. Qua cửa nầy, không có cái gì 
giới hạn Phật và Bồ Tát, thị hiện dưới mọi hình 
thức để cứu độ chúng sanh. 

Function (n): Vyapana (skt. 

l) Chức năng—Công dụng—Công năng —Tác 
dụng. 

2) Dụng: One of the three great characteristics 
mentioned in the Awakening of Faith—Một 
trong ba đặc tính lớn được nói đến trong Khởi 
Tín Luận—See Three great characteristics In 
the awakening faith. 

3) Tự dụng—See Three selves (II). 

4) Dụng đại — The greatness of Its functions and 
Operaftions perfectly 
transforming all the living to good works and 


1e. Infiuence of 


within and without, 


1868 


good karma now and hereafter—See Three 
øreat characteristics in the awakening faith. 

Functon of the Buddha's  profound 

meditation: Tác dụng thiển định của Phật thâm 

áo—See Ten theories that independently cause 

the manifestation of the ideal world (B). 

Funcftion of cognitfion: Dụng của tâm vương— 

The Dharmalaksana school divides the function of 

cognition into four parts—Pháp Tướng Tông chia 

dụng của tâm vương và tâm sở của tám thức ra 
làm bốn phần—See Four functions of cognition 
and Four parts of functions of cognition. 

Funcftions of the mỉnd: Chức năng của tâm. 

l1) The functions of mind are very extensive and 
numberless. That's why the Buddha always 
remineded his disciples, “Mind 1s like an 
unrest monkey jumping from one free tfo 
another.”—Những chức năng của tâm rất 
rộng lớn và không tính đếm được. Chính vì 
vậy mà Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, “Tâm 
như vượn chuyền cây.” 

2) Mana-kamma  (p)—Mana-karman 
Mental action—Ý Nghiệp—See 
action and Three karmas. 

Functfion or temporal body: Vi vật thân—See 

'Two forms of body (D). 

Funcfion of wisdom: Tuệ Giải— The function 

of wisdom is to explain all things— Trí tuệ có thể 

giải thích tất cả vạn hữu. 

Funcfional Buddhism: Phật Giáo Luận Tác 

Dụng. 

Functional dispensation: Quyền miễn giải 

chức vụ. 

Functfional nature of thỉings: Tánh tướng hữu 

VI. 





(skÙ— 
Mental 


Functional theory: Tác dụng của giáo lý. 
Funcftionally perfect and complete wisdom: 
Quyển trí hay Tục Trí Phương Tiện Trí—Trí có 
quan hệ tới phương tiện giáo và hiện tượng tương 
đối và sai biệ—See Two kinds of Tathagata- 
wisdom. 

Funcfioning: Hoạt động. 

Functioninge Buddha-nature: Hành Phật 
tánh—The functioning Buddha-nature active and 
effective in some who cultvate, but not In 
others—Hành Phật tánh có trong vài chúng sanh 


tu tập nhưng không có trong những chúng sanh 
khác—See Dual aspects of the Buddha-nature. 
Funcfioning dharma: Active dharmas—There 
are three active or functioning dharmas—Hữu VI 
Pháp—See Samskrita and Three active dharmas. 
Functfioning of the mỉnd: Sự vận hành của 
Tâm—In The Studies of The Lankavatara Sutra, 
Zen Master D.T. Suzuki distinguished two kinds 
of functioning of the mind—Trong Nghiên Cứu 
Kinh Lăng Già, Thiền Sư D.T. Suzuki đã phân 
biệt hai loại vận hành của tâm—See Two kinds of 
functioning of the mind. 
Funcfioning mỉnd and i(s conditions: Tâm 
Vương Tâm Sở—Functionng mind and 
qualities—Tâm vương là tác dụng của tâm (hiểu 
biết chư pháp), còn tâm sở là phẩm chất hay điều 
kiện của những tác dụng ấy (tham, sân, sỉ, etc). 
Funcfioning mỉnd as a whole: Tâm Vương— 
Tác dụng của tâm— The mind, the will the 
directive or confrolling mind. 
Eundamental: 
1) (a): Cơ bản—Bản lai—Nguyên lai—Nguồn 
gốc—Original—Basic—Radical. 
2) (n): Nguyên tắc cơ bản. 
Fundamental ability: Motive power—Căn cơ. 
Fundamental afflictions: Klesha (skt——Căn 
bổn phiền não—There are six fundamental or 
pimary afflictions (klesas) arising from the six 
senses—Có sáu căn bổn phiển não (khởi lên từ 
lục căn)—See Two kinds of affliction (A), and 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Fundamental articles: Những tín điều cơ bản. 


1S 


Fundamental awareness:  Prakriti-buddhi 
(sk)—Bổn giác. 

Fundamental  Buddha Lý  Phật—-The 
fundamental or ¡nntrinsic Buddha, Le. the 


Dharmakaya. According to the doctrine of the 
Tiien-T?ai sect, 
beings—Lý Pháp thân. Theo giáo pháp tông 
Thiên Thai, Phật tánh bàng bạc khắp trong mọi 
chúng sanh. 

Fundamental Buddha-nature: Lý Phật tánh— 
This 1s in confrast with the Buddha-nature In 
action or development—Lý Phật tánh đối lại với 
Hạnh Phật tánh, hay hành nghiệp có thể triển 
khai phát huy Phật tính. ** See Six stages of 


Buddha as Iimmanent in all 


1869 


Bodhisattva developments and Dual aspectfs of the 
Buddha-nature. 

Fundamentals of Buddhism: Nền tảng của 
Phật giáo—Phật Pháp căn bản. 

Fundamenfal cause: The causal ground—Nhân 
Địa—The state of practicing the Buddha religion 
which leads to the resultineg Buddhahood (quả 
địa)—Trạng thái thực tập giáo lý nhà Phật dẫn tới 
quả vị Phật. 

EFundamenfal  consciousness: 
vijnana, the root of all things, one of the different 
names of the Alaya-vijnana—Bổn thức nghe biết 
của vạn hữu, một trong những tên khác nhau của 
A Lại Da thức—See Alaya. 

Fundamental darkness: Vô Thủy Vô Minh— 
Original darkness—Original 1gnorance—Radical 
lgnorance—The radical, primal, or fundamental 
Ignorance, the condition before discernment and 
differentiation, In confrast with ignorance 1n detail 
(chi mạt vô minh)—Vô Thủy Vô Minh là cái vô 
minh từ trước khi nảy ra ý nghĩ biện biệt, đối lại 
với Mạt chi Vô minh (căn bản vô minh dựa vào 


Fundamenrtal 


tại triỀn chân như mà tạo ra duyên khởi, rồi từ đó 
mạt chi vô minh lại tựa vào căn bản vô minh mà 
các pháp tiếp tục nổi dậy). 
Fundamenfal  delusions: 
passlons. 

Fundamental doctrine: giáo—The 
fundamental doctrine (of One Vehicle as declared 
1n the Lotus Sutra). 

Fundamenfal of each individual: True nature, 
1.e. the Buddha-nature—Chân tính. 
Fundamental elementfs: Sad-dhatavah (skt— 
Radical celement—Original element—The 
great or fundamental things or elements—Căn 
bản—See Six great elements. 

Fundamenfal essence and external actfivity: 
Absolute and relative—Formless and with form— 
and phenomenon—Principle 
practice—Visible and ¡invisible Không sắc— 
Kiến Phi Kiến — Những cái dễ thấy dễ biết và 
những điều sâu sắc huyền diệu —See Noumenon 
and phenomenon. 

Fundamental form: Prakriti (skt)—Bổn Lai— 
Hình thái cơ bản. 


See  Fundamerntal 


F4 
Bốn 


SIX 


Noumenon and 


l) Original or natural form of something: 
Original or primary substance—Bản thể cơ 
bản. 

2) Original nature: Bản thể đầu tiên. 

3) Original essence: Bản thể gốc. 

4) Original sources: Nguồn cội. 

5) Original or primary subsfance 1s an origInal or 
natural form or condition of anything: Bản lai 
là điều kiện hay hình thái gốc, hay bản thể 
đầu tiên của bất cứ thứ gì. 

6) The original or Buddha-nature, which 1s the 
real nature of all things: Phật tánh xưa nay là 
bản tánh thật của chư pháp. 

EFundamenfal great vow: All Buddhas abide in 

the fundamental great vow——Chư Phật trụ nơi bổn 

đại nguyện—See Ten kinds of abode. 

Fundamenfal ignorance: Vô Minh Căn Bản— 

The radical, fundamental, original darkness or 

ignorance—Vô thủy vô minh—See Ignorance. 

Fundamental ïllusions: The 

1llusions or afflictions of desire, hate, delusion, 

pride, doubt, wrong views, etc—Căn bản phiền 
não tham, sân, s1, mạn, nghị, tà kiến, vân vân. 

l) The five envoys of stupidity caused by 
illusion of the body or self: Ngũ Độn Sử— 
See FIive envoys of stupIdIty. 

2) The five higher wholesome deeds: Ngũ Lợi 
Sử—See Ngũ Lợi Sử Five higher wholesome 
deeds (B). 

Fundamentfal law: Siddhanta or Hetu (skt)— 

Ruling principle—Essential elements—Lý. 

Fundamental meaning: Đệ nhất nghĩa đế (tối 

thắng nghĩa đế)—Supreme meaning, the supreme 

reality, i.e. enlightenment—Nghĩa căn bản tối 
thượng của sự lý hay chân lý tối thượng, hay sự 
giác ngộ. 

Fundamentals of morality: Predisposition to 

virtue, to a relipIous life—Đạo căn. 

Fundamental nature of all existence is pure 

like the lotus: Nhất Thiết Như Lai Chư Pháp 

Bổn Tánh Thanh Tịnh Liên Hoa Tam Muội—The 

Tathagata mediaton, a 

Vairocana from which Amitabha was born—Liên 

Hoa Tam Muội của Phật Tỳ Lô Giá Na từ đó Phật 

A Di Đà được sanh ra. Như Lai thiển định, bản 

tánh của mọi hiện hữu đều thanh tịnh như Liên 

Hoa. 


fundamental 


lotus samadhi of 





1870 


Fundamental option: Sự lựa chọn cơ bản. 
Fundamental passions: Mê mờ nghi hoặc— 
Fundamental  i1llusions—Original  afflictions, 
desire, hate, delusion, pride, doubt, bad views (or 
false opinions). There are five fundamental 
passions and delusions—Căn bản phiển não. Có 
năm thứ mê mờ ám độn—See Five fundamental 
passions and delusions. 

Fundamental person or embodiment of a 
Buddha or bodhisattva: Bổn Pháp Thân—Bổn 
Thân—Bổn Địa Thân—Bản Pháp Thân tức là 
thực tướng pháp thân, để phân biệt với hiện thân 
tạm thời —As temporal 
manifesfation. 





distinct from his 


Fundamental principles: Ultimate principles— 
Tông cực hay giáo lý (nguyên lý căn bản)—The 
eipht fundamental principles, ¡intuiional or 
relating to direct mental vision of the Zen 
School —Tám nguyên tắc căn bản, của trực giác 
hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiển Tông—See Eight fundamental principles. 
Fundamenfal principles of a religion: Giáo 
lý. 

Fundamental Purity of the Mind: Tính thanh 
tịnh căn bản của tâm——According to the Buddhist 
teachings, no matter how confused or deluded we 
may be at the moment, the fundamental nature of 
being 1s clear and pure. In the same way, clouds 
can temporarily obscure but cannot damage the 
light-giving power of the sun, so does the 
temporary afflicions of body and mind. The 
ultimate goal of all Buddhists, regardless of secfs, 
1S fO uncover and make contact with this 
fundamental pure nature. According to Buddhist 
terminology, the ultimate goal of our Individual 
human evolution 1s enlightenment or Buddhahood. 
This state can be achieved by everyone. This state 
can be achieve when all the delusions, øreed, 
hatred, Iignorance, etc presently obscure our mind 
have been completely removed——Theo Phật giáo, 
dù trong hiện tại chúng ta có thể mê lầm rối ren 
đến đâu, bản chất căn bản của tâm vẫn là thanh 
tịnh. Cũng thế ấy, mây có thể tạm che khuất mặt 
trời, chứ không thể phá hủy cái khả năng chiếu 
sáng của nó, tương tự như vậy, những khổ đau 
phiển não của thân tâm trong giai đoạn, cũng như 
tâm trạng lo âu bối rối và nỗi khổ mà nói gây ra, 


chỉ có thể tạm che mờ chứ không thể phá hủy hay 
động đến bản chất thanh tịnh căn bản của tâm 
mình. Mục đích cuối cùng của mọi pháp tu, dù 
thuộc hệ phái nào, đều cốt làm hiển lộ cái bản 
chất ấy, nghĩa là tiếp xúc lại với cái bản tánh 
thanh tịnh ấy. Theo thuật ngữ Phật Giáo, mục 
đích cuối cùng của sự tiến hóa nhân loại là giác 
ngộ, thành Phật. Điều này hiển lộ khi tất cả mê 
muội tham sân si và những gì che mờ tâm thức 
được tận trừ, và khi tất cả thiện tính trong ta hoàn 
toàn được phát triển. Sự thành tựu viên mãn áy, 
sự tỉnh thức trọn vẹn ấy mang đặc tính là tuệ giác 
vô biên, và lòng bi mẫn vô hạn và năng lực hay 
phương tiện vô cũng. 

Fundamental quality: Naturral quality— 
Original endowment and nature—Tư chất (căn 
cơ—Phẩm chất cơ bản). 

Fundamental reality: Thực Bổn —Applied to 
the teaching of the Lotus sufra, as opposed to the 
previous Buddhist teachinge—Chân lý cơ bản, áp 
dụng cho Kinh Pháp Hoa, đối lại với giáo thuyết 
Phật pháp trước đó. 

Fundamental  realdy is the  only 
ilumination: Thiên Chân Độc Lãng—The 
bhutatathata, 1s the only I1llumination. Ït Is a 
dictum of Tao-Suli of the Tang to the famous 
Japanese monk Dengyo. The apprehension of this 
fundamental realty makes all things clear, 
including the universality of Buddhahood—Chân 
như là sự chiếu sáng duy nhứt. Đây là lời tuyên 
bố quả quyết của Đạo Thúy thời nhà Đường với 
nhà sư Nhật Bản Truyền Giáo. Hiểu được cơ bản 
của chân như sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, kể cả Phật 
quả. 

Fundamental recognition: Sự chấp nhận cơ 
bản. 

Fundamentals of religion: Đạo thể— 
Embodiment of truth—Chân thể hay Đạo thể (sự 
thể hiện của chân lý)—A Buddha ¡s one who 
embodies the truth—Đức Phật là vị thể hiện chân 
lý. 

Fundamenfal subsfance: Body of all things— 
Lý thể. 

Fundamental teachings of the Buddha: Căn 
bản giáo lý của Đức Phật. 

Fundamental tenefts of a secf: Important 
elements or main principles of a sect—Tông yếu 


1871 


(những yếu tố hay nguyên tắc quan trọng của một 
tông phái). 

Fundamental text: Great book—Đại bản— 
T1en-T”ai sect takes the Infinite Life Sutra as the 
major of the three Pure Land sutras, and the 
Amitabha Sutra as the minor text—Iông Thiên 
Thai lấy Kinh Vô Lượng Thọ trong tam kinh Tịnh 
Độ làm Đại Bổn và kinh A Di Đà làm Tiểu Bổn. 
Fundamental Verses on the Middle Way: 
Mulamadhyamakakarika (sk)—Căn Đế Trung 
Quán Luận Thích (giải thích những điểm căn bản 
trong Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ)— 


Explanatons of fundamenfal verses on the 
Madhyamaka Sastra. 
Fundamental  vijnana: Bổn thức—The 


fundamental vijnana, one of the 18 names of the 

Alaya-vijnana, the root of all things—Một trong 

18 tên của A Lại Da thức, là căn bản của hết thầy 

các pháp hữu vi và vô vi (gốc của tất cả các 

pháp)—See Alaya vijnana. 

EFundamental wisdom: Thể Trí. 

I) Original wisdom—Căn bản trí —Knowledge 
of pñnciples—lntuitive 
knowledge or wisdom—Original or primal 
wisdom which penetrates all reality—Primal 
wisdom—Source of all truth and virtue—Trí 
huệ thể hội chân không. 

2) Fundamental, origina, or primal wisdom, 
source of all truth and virtue; knowledge of 
fundamental principles; Intuitive knowledge 
or wisdom, in contrast with acquired wisdom: 
Còn gọi là Chân Trí, Chánh Trí, Như Lý Trí, 
Vô Phân Biệt Trí, nghĩa là hiểu biết rõ chân 
lý mà không có sự phân biệt năng duyên hay 
sở duyên, đây là trí sanh ra nhất thiết chân lý 
và công đức, đối lại với “hậu đắc trí”. 

3) Detailed or specific knowledge or wisdom 
succeeding upon or arising from fundamental 
knowledge (Căn bản trí): Còn gọi là Phân 
Biệt Trí, tức là cái trí chân chánh, sâu kính, 
ngầm hợp chân như, trí sở đắc theo sau căn 
bản trí. 

Fundamentalism (n): Chủ nghĩa cơ bản, đối lại 

với thuyết duy tân hay đổi mới—ln contrast with 

the modernism. 


fundamental 


Fundamenftalist (n): Người theo chủ nghĩa cơ 
bản, đối lại với người theo thuyết duy tân hay đổi 
mới 

Fundamentals of the Buddhist faith: Những 
điều cơ bản trong niềm tin của Phật giáo. 
Fundamentals of morality: Predisposition to 
Vvirtue, or to a religious life——Đạo căn. 
Fundamenfal vijnana: The root of all things, 
one of the eiphteen names of the Alaya-vijnàna— 
Bổn thức. 


Fundamenfally: Coming from the root— 
Originally—Bổn lai. 
Eundamenfally unreal: Fundamentally 


immaterial or void—Tất cánh không—Chư pháp 
(hữu vi và vô vi) cuối cùng đều là không. 
Euneral: 

1) (a): Thuộc về tang lễ. 

2) (n): Đám tang. 

Funeral candles: Đèn cầy dùng trong tang lễ. 
Euneral ceremony: Đám ma——Funeral service. 
Funeral oration: Bài điếu văn trong tang lễ. 
Funeral services (Buddhist rites): Tang lễ 
theo nghi thức Phật giáo. 

Funzo (jap): Pamsu-kula (skÐ—Dust-heap— 
Eilth-swept—Rags—Phấn (giẻ rách)—A 
collection of rags out of a dust-heap used by 
Buddhist monks for their clothing. Robe of rags 
which used to be utilized as  dusting rags—The 
monk's garment made of cast-off rags—Áo cà sa 
của chư Tăng Ni được khâu thành bởi những 
miếng vải rách hay vải vụn mà người ta vứt bỏ 
nơi bãi rác (áo nầy biểu thị biết hổ thẹn, phòng 
nóng lạnh, nghi pháp Sa Môn, được trời và người 
cung kính, không tham trước, tùy thuận tịch diệt, 
không bị phiền não đốt cháy, dễ thấy điều ác, 
không dư dật trang nghiêm, thuận theo Bát Thánh 
Đạo, và không nhiễm tâm). 

Furaku (jap): Not falling—Not falling down 
1nto—Không rơi vào —See Not falling to karmic 
retribution and without ambigulIty in the law of 
Cause and Effect. 

Furious (a): Nóng giận—Hot-headed—Angry. 


tảo 





Furnace: Hỏa lò ——There are four furnaces, or 
altars of the esoteric cult, each differng In 
shape—Bốn loại hỏa lò hay bàn thờ của Mật 


1872 


Giáo, mỗi thứ đều có hình thể khác nhau —See 

Four furnaces. 

Fu-Reng-T?ao-Jai: Phù Dung Đạo Giai Thiển 

Sư—Zen master Fu-Reng-Yi-OQing was born In 

1043 in Yi-Chou (now the city In southern San- 

Tong Province), was a disciple of T”ou-TzI-Y1- 

Qing—Thiển sư Phù Dung Đạo Giai sanh năm 

1043 tại Nghi Châu (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), là 

đệ tử của Đầu Tử Nghĩa Thanh. 

* Fu-Rong asked T”ou-Tzi: “Ihe words of the 
Buddhas and ancestors were about everyday 
things such as drinking tea or eating rice. 
Besides this, does the teaching have anything 
speclal for people or not?” T”ou-TzI said: 
“You speak the Cosmic Emperor”s edict. Are 
you pretending to be Yao, Shun, Yu, and 
Tang or not? Fu-Rong wanted to confinue 
speaking but Tou-Tzi raised his whisk and 
placed 1t over Fu-Rong”s mouth, saying: “If 
you have some Infention, then you already 
deserve thirty hits with the stick†” Fu-Rong 
then experienced enlightenment. He bowed 
and turned to leave. T”ou-TzIi said: “Come 
back! Your reverence!” Fu-Rong ignored 
him. T”ou-TzI said: “Have you come to the 
place of no doubt?” Fu-Rong then covered his 
ears with his hands—Sư hỏi Đầu Tử: “Ngôn 
giáo của Phật Tổ như việc cơm nước thường 
ngày trong nhà, lìa rời việc nầy riêng có chỗ 
vì người hay chăng?” Đầu Tử đáp: “Ngươi 
nói sắc lệnh của Thiên Tử trong cõi nầy, lại 
nhờ vua Võ, vua Thang, Nghiêu, Thuấn hay 
chăng?” Sư suy nghĩ để đáp lại. Đầu Tử lấy 
phất tử bịt miệng sư, nói: “Ngươi phát ý ra đã 
đáng ăn ba mươi gậy rồi.” Ngay câu nói nây, 
sư tỉnh ngộ, đảnh lễ, liền lui ra. Đầu Tử gọi: 
“Xà Lê hãy lại đây.” Sư chẳng ngó lại. Đầu 
Tử nói: “Ngươi đến chỗ chẳng nghi chăng?” 
Sư liền bịt tai. 

* One day, Tou-Tzi and Fu-Rong were 
walking in the vegetable patch. T”ou-Tzi 
came up to Eu-Rong and handed him his staff. 
Fu-Rong took it, then walked behind T”ou- 
Tz1. T”ou-Tz1 said: “Ts this in accordance with 
pñnciple?” Fu-Rong said: “Carrying the 
masters shoes or staff for him, it can t be 
otherwise.” T”ou-Tzi said: “There's one 
walking with me.” Fu-Rong said: “Who”s not 


learnng from you?” T”ou-Tzi went back. 
When evening came, he said to Fu-Rong: 
“[he master we spoke of earlier Isnt 
finshed.” Fu-Rong said: “Master, please 
speak your mind.” T”ou-Tzi said: “The 
morning øIves birth to the sun. The evening 
gIives birth to the moon.” Fu-Rong then lit the 
lamp. Tou-Tzi said: “Your comings and 
goInøs, none of it 1s like that of a disciple.” 
Fu-Rong said: “Faking care of the master”s 
affatrs, this 1s in accordance with principle.” 
Tou-Tzi said: “Servants and slaves, what 
household doesn”t have them?” Fu-Rong said: 
The masfter 1s advanced In years. Neglecting 
him 1s unacceptable.” T”ou-Tz1 said: “So this 
1s how you apply your diligence!” Fu-Rong 
said: “One should repay kindness.”——Một 
hôm, sư theo Đầu Tử đi dạo vườn trà. Đầu Tử 
trao cây gậy cho sư, sư nhận lấy liền đi theo 
sau Đầu Tử. Đầu Tử bảo: “Lý nên thế ấy.” 
Sư thưa: “Cùng Hòa Thượng xách giày cầm 
gậy, cũng chẳng phải việc phần ngoài.” Đầu 
Tử bảo: “Vẫn có người đồng hành.” Sư thưa: 
“Đây là một người không nhận dạy.” Đầu Tử 
thôi hỏi. Đến chiều, Đầu Tử bảo: “Sớm mai 
nói thoại chưa hết.” Sư thưa: “Thỉnh Hòa 
Thượng nói tiếp.” Đầu Tử nói: “Mạo sanh 
nhật, tuất sanh nguyệt.” Sư liền đốt đèn đem 
đến. Đầu Tử nói: “Ngươi đi lên đi xuống đều 
không luống công.” Sư thưa: “Ở bên cạnh 
Hòa Thượng lý phải như thế.” Đầu Tử nói: 
“Kẻ tôi đòi trong nhà nào mà không có.” Sư 
thưa: “Hòa Thượng tuổi cao thiếu nó không 
được.” Đầu Tử hỏi: “Ân cần cái gì?” Sư thưa: 
“Có phần đến ăn.” 
On the fourteenth day of the eighth lunar 
month in the year 1118, Fu-Rong asked for a 
brush and paper. He then wrote this verse: 

“Ƒ'm seventy-six years old, 

My causational existence 

1S now completed 

In life I did not favor heaven 

In death I don't fear hell 

Hands and body extend 

beyond the three realms. 

'What stops me from roaming as I please? 
Soon after writing this verse, the master 
passed away. 


1873 


Vào ngày mười bốn tháng tám âm lịch năm 
1118, sư hỏi bút giấy, đoạn viết kệ: 

“Ngô niên thất thập lục 

Thế duyên kim đĩ túc 

Sanh bất ái thiên đường 

Tử bất phạ địa ngục 

Tán thủ hoành thân tam giới ngoại 

Đằng đằng nhận vận hà câu thúc.” 

(Ta tuổi bẩy mươi sáu, 

Duyên đời nay đã đủ 

Sanh chẳng thích thiên đường 

Chết chẳng sợ địa ngục 

Buông tay đi ngang ngoài tam giới 

Mặc tình vươn bổng nào buộc ràng). 

Sau đó, sư thị tịch. 
Further karma: Nghiệp dư—See 
remainders after death. 
Further passion and illusion: Phiền não dư— 
See Three remainders after death. 
Euse: Unity—Hợp nhứt. 
Fuse (ap): Dana (skt)——Giving—Bố thí. 
Fusho (jap): Sư Phổ Chiếu (Nhật Bản). 
Fusho-Fumefsu (jap): A Japanese Buddhist 
term for “Neither to be born nor ended,” or “No 
appearance nor disappearance.”—Thuật ngữ Phật 
giáo Nhật Bản dùng để chỉ “Bất sanh bất diệt.”— 
See Anutpatti and Anirodha. 
Fusion (n): Sự hội nhập—Sự sáp nhập. 
Fusion of Zen with everyday life: Sự hội nhập 
thiển quán vào đời sống hằng ngày—Sometimes 


Three 


people believe that meditation 1s something very 
remote from the ordinary concerns of life. They 
think that in order to pracftice meditation they must 
renounece their ordinary life or give up their dally 
TOutines, life 
themselves In remote foresís. This Idea 1s not 


wihdraw from and seclude 
completely wrong because our minds are like wild 
monkeys. To discipline a wild-monkey mind, If 1s 
helpful to have a quiet place, where one can 
practice undisturbed. However, medifation 1s not 
emphasizing only ¡in the moment of sifting 
meditation, but it emphasizes In all activities of 
life. If we can not fuse our meditation with the 
circumstances of everyday life, meditatlon 1s 
useless. According to the Soto Sect, the fusion of 
Zen with everyday life 1s the central effort of any 
practiioner. The practice of Zen should not be 


confined only to the perlods of siting in 
meditation, but should be applhied to all the 
activiles of dally lfe. lÝ we are diligent In 
cultivating the way, we wIll find that every day 1s 
a good day. Sincere Buddhists must always try to 
take advantage of dally activitles to practice the 
Way because the Buddha always emphasized that 
enliphtenment can be atfained not only when 
siting in medifation, but when engaged in any 
kind of activity: walking, standing, reclining, or 
siting. Besides, no one can sit in medifation for 
twenty-four hours a day. Sometimes we must 
WOork, Si, or rest. Sincere Buddhists should always 
practice meditation in all activities, should try to 
keep the mind under control, concentrate and be 
mindful only on what we are doing and nothing 
else. Remember that any moment can be a 
moment of enlightenment—Thường thì người ta 
tin rằng thiển quán là cái gì rất xa rời với những 
thực tại tầm thường của cuộc sống. Họ nghĩ rằng 
muốn tu tập thiển quán họ phải từ bỏ cuộc đời, rút 
lui khỏi những sinh hoạt thường nhật và tự sống 
ẩn dật trong những vùng rừng núi xa xăm. Ý nghĩ 
này không hoàn toàn sai, vì tâm của chúng ta như 
một bầy khỉ hoang. Muốn cho cái tâm khỉ hoang 
này được thuần thục, chúng ta cần phải có một 
nơi yên tĩnh để công phu tu tập mà không bị quấy 
nhiễu. Tuy nhiên, thiển quán không chỉ nhấn 
mạnh vào việc tọa thiển, mà thiền nhấn mạnh 
vào mọi sinh hoạt trên đời này. Nếu chúng ta 
không thể hòa nhập thiền vào những trạng huống 
của cuộc sống hằng ngày thì thiển quán là vô 
dụng. Theo Tông Tào Động, sự hội nhập của 
Thiền với đời sống hằng ngày phải là nỗ lực chính 
yếu của mọi hành giả. Tu tập thiển quán không 
chỉ hạn chế trong những lúc tọa thiển. Nếu chúng 
ta tỉnh tấn tu đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày 
nào cũng là ngày tốt. Phật tử thuần thành nên 
luôn lợi dụng những sinh hoạt hằng ngày cho việc 
tu Đạo vì Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng giác ngộ 
không phải chỉ đạt được trong khi ngồi thiển, mà 
là trong bất cứ hoạt động nào từ đi, đứng, nằm, 
ngồi. Hơn nữa, không ai có thể ngồi thiển hai 
mươi bốn tiếng đồng hỗ trong một ngày cả. Đôi 
khi chúng ta phải làm việc, ngôi, hay nghỉ ngơi. 
Phật tử thuần thành nên thực tập thiển quán trong 
mọi sinh hoạt, luôn điều phục tâm mình, luôn chú 


1874 


ý vào việc mình đang làm mà thôi. Nên nhớ rằng 

bất cứ lúc nào cũng có thể là lúc của giác ngộ. 

Futfile (a): Vitatha (p & skÐÙ—Vọng—False 

Unreal—Untrue—Vain. 

Futility (n): Phù phiếm. 

Future: Anagato addha (p)—VỊ la —Coming— 

See Three dharmas (XX), and Elght misleadings. 

Future aeon: Tinh túc kiếp hay kiếp trong tương 

la —See Three asankhyeya kalpas. 

FEuture Buddha: Phật Di Lặc—See Maitreya. 

Future øenerations: Hậu bối. 

Future kalpa: Tinh túc kiếp -See Three 

asankhyeya kalpas. 

Future karma: Hậu Hữu——Quả báo thời vị lai. 

l) The person im the subsequent incarnation: 
Thân đời sau. 

2) The fñnal ¡ncarnaton of the arhat, or 
bodhisattva: Thân tái sinh cuối cùng của bậc 
A La Hán hay Bồ Tát. 

Future life: Kiếp sau. 

Future rebirth: Lai Sanh—Kiếp tái sanh hay 

kiếp sau—The future life. 

Future reincarnation: Sanh báo—Nghiệp báo 

trong tương lai—See Three recompenses. 

Future 

retribution. 





requital: Hậu báo—See Future 


Future result: Sinh báo —Recompenses ¡in the 
next rebirth for deeds now done, or future result 
which will happen In the next life—Hành động 
bây giờ mà đến đời sau mới chịu quả báo—See 
Three recompenses. 

Future retribution: Posterior retribuion—Hậu 

Báo. 

1) The retribution received ¡in the next or further 
Incarnation for the deeds done ¡n this life. 
Wholesome and unwholesome karma are 
created in this life, but sometimes the karma 
will pass through the second, thiưrd life, or 
even longer before one 1s able to reap the 
meriforious retributions or endure the evil 

Whether  these future 

retributions are earlier or later 1s not absolute, 

but 1t 1s absolutely unavoidable. If there 1s 
action, whether 1f 1s good or evil, there will be 
consequences sooner or later. Ancient sages 
taught: “[he heaven”s net may be thin, but 


COTnS€qu€©nces. 


even a har will not fall through,” and 
“supposing hundreds of thousands of lives 
have passed, but the karma created stil 
remains; when destinies, circumstances come 
to fruition, the approprlate retributions will 
not be denied.” There are some noticeable 
situaions which Buddhists should clearly 
undersfand to prevent any misunderstanding 
about the law of cause and effect: Those who 
commit evil in this life, yet confinue tfo 
DrOSP€T; 1t 1s because they have only began to 
commit transgressions In this life. However, 
1n the former lives, they have already formed 
wholesome meriIs, make offerinngs and 
charitable donations. The evil deeds of this 
le which have just been planted, have not 
had the proper time to form unwholesome 
consequences; while the wholesome deeds In 
the former lives planted long ago, have had 
the time to come to fruition In the present lIfe. 
There are also other circumstances, where 
people practice good deeds, yet they continue 
to suffer, experlence setbacks, misfortunes, 
etc. that is because they have just learned to 
practice wholesome conductfs In the present 
life. Otherwise, In the former lives, they have 
creaded many unwholesome deeds. The 
wholesome deeds ¡n this life have Just been 
planted, have not had the proper time fo ø7ow 
Iino wholesome fruiion. However, the 
wholesome and wicked deeds in the former 
lives which had been planted long long ago, 
have had the proper time to come to fruition 
in the present lie—Quả báo của một hay 
nhiều đời sau tạo nên bởi cái nghiệp thiện ác 
của đời nây. Đời nay làm lành ác, mà qua 
đến đời thứ hai, thứ ba, hay lâu hơn nữa mới 
được hưởng phước lành, hay thọ lãnh quả báo 
ác. Hậu báo sớm muộn không nhứt định, 
nhưng chắc chắn là không thể nào tránh khỏi. 
Hễ tạo nghiệp, dù thiện hay dù ác, chắc chắn 
sớm muộn gì sẽ phải thọ lãnh quả báo. Chính 
vì thế mà cổ đức dạy: “Thiên võng khôi khôi, 
sơ nhi bất lậu,” và “Giả sử bá thiên kiếp, sở 
tác nghiệp bất vong; nhân duyên hội ngộ 
thời, quả báo hoàn tự thọ,” có nghĩa là lưới 
trời tuy thưa lồng lộng, nhưng một mảy lông 
cũng không lọt khỏi, và giả sử như trăm ngần 


1875 


kiếp đi nữa thì nghiệp gây tạo vẫn còn, khi 
nhơn duyên đây đủ thì báo ứng sẽ đến không 
sai. Có những trường hợp đáng chú ý mà 
người Phật tử phải hiểu rõ để tránh không bị 
hiểu lầm về luật nhân quả: làm dữ ở kiếp nầy 
mà vẫn được giàu sang, là vì kiếp trước đã 
từng làm phước, cúng dường, bố thí. Cái nhân 
dữ ở kiếp nầy vì mới gieo nên chưa thành ra 
quả ác; trong khi cái nhơn lành trong kiếp 
trước hay nhiều kiếp trước, vì đã gieo lâu, 
nên đã chín mùi, nên quả giàu sang phải trổ. 
Cũng như vậy, ăn ở hiển lành mà vẫn cứ 
nghèo cùng, hoặc luôn bị các điều khổ sở, 
hoạn nạn, vân vân, ấy là vì nhơn lành mới 
gieo trong kiếp nầy mà thôi, nên quả lành 
chưa trổ; còn bao nhiêu nhân ác kiếp trước, 
đã gieo lâu rồi nên quả dữ đã đến thời điểm 
chín mùi. Đây là một trong ba quả báo và 
bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia 
đình nào đó. Hậu báo là những tạo tác thiện 
ác đời nầy sẽ có quả báo lành dữ, không phải 
ngay đời sau, mà có thể là hai, ba, hoặc bốn, 
hoặc trăm ngàn hay vô lượng kiếp đời sau— 
See Three recompenses. 

2) This 1s one of the three consequences 
assoclated with the causes for a child to be 
born Into a certain family. Transgr€sslons or 
wholesome deeds we perform In this life, we 
will not receive good or bad results In the 
next life; however, øood or bad results can 
appear in the third, fourth or thousandth 
lietime, or until untold eons ¡n the future: 
Đây là một trong ba quả báo và bốn nhân 
khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào 
đó. Hậu báo là những tạo tác thiện ác đời nầy 
sẽ có quả báo lành đữ, không phải ngay đời 
sau, mà có thể là hai, ba, hoặc bốn, hoặc 
trăm ngàn hay vô lượng kiếp đời sau—See 
Three consequences associated with the 
causes for a child to be reborn Into a certain 
family, and Three consequences and Future 
retribution. 

Future world : Lai Thế —Kiếp tái sanh trong 

tương lai—Future rebirth. 

Fuyo-kyo (jap): Lalita-vistara-sutra (sk)——Sutra 

of Diffusion of Shining—Kinh Phổ Diệu. 

Fuzen-gon  (jap): Akusalamula (skÙ—Not 

wholesome roots—Bất thiện căn. 


IPIBifeaNl(ea V0 //-(400: 5 210 ./-((0Wl/( -(S0 3V /|(-(V) 
HI512/4Iaia 0 8oiaie) 





The mouth is praying Buddha but the heart 1s 
full of evil and daggers: Ngoài miệng thì nói 
Nam Mô, trong lòng lại chứa ba bổ dao găm. 


There 1s no better place of worship than the 
home; respect and devofion to one”s parents 
are true religion: Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ 
cha kính mẹ hơn là chân tu. 


Better eat meat and tell the truth than be a 
vegetarian and tell lies: Ăn mặn nói ngay hơn 
ăn chay nói dối. 


Building a nine storled pagoda 1s less worthy 
than rescuing a helpless person: Dẫu xây chín 
bậc phù đổ, không bằng làm phước cứu cho 
một người. 


Kind people will have a happy life; blessing and 
luck are bestowed upon people who are kind- 


1876 


hearted: Ở hiển gặp lành; những người nhân đức 
trời dành phúc cho. 


Who could say that the heaven 1s blind? Honest 
and righteous people will get through any disease 
and adversity: Ai bảo trời không có mắt? Ăn ngay 
nói thật, mỗi tật mỗi qua. 


The heaven never tolerates the wicked and 
condemns unJustly the righteous: Trời nào có 
dung kẻ gian đổ oan người ngay. 


Dead trees will not have any bud, wicked 
people will not have any children: Cây khô 
không lộc, người độc không con. 


The heaven 1s not unJust to anybody; 1Ÿ one 
works hard, one will become rich; IÝ one 
perseveres, one wIll be successful: Trời nào 
có phụ ai đâu; hay làm thì giàu, có chí thì 
nên. 


lf one teases the bees, one will get stung: 
Trêu ong, ong đốt. 

As long as the boat 1s still afloat, one can still 
row: Còn thuyền còn chèo. 


When one has taken a decision, one must 
carry 1t ouf; 1ƒ one has felled a tree, one must 
carry home both the trunk and the branches: 
Ai ơi quyết chí thi hành; đã đẫn thì vác cả 
cành lẫn cây. 


Although the mountann 1s high, there still 1s a 
way to reach ifs top; although the road ¡s full 
of dangers, one can still find a way to get 
through: Núi cao cũng có đường trèo; đường 
dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi. 


He who persevered will succeed: Có chí thì nên. 


He who perseveres will have a hiph positionl he 
who 1s bold wIll get rich: Có chí làm quan, có gan 
làm giàu. 


The fortune-teller talks in the dark: Thầy bói nói 
đuI. 


lf you have plenty of money, better gIve alms; 
don;t spend 1t on fortune-telling lest you would 
live with worries: Thừa tiền thì đêm mà cho; đừng 
có xem bói thêm lo vào mình. 


A bad beginning makes a bad ending: Đầu 
suôi đuôi lọt. 


A bad compromise 1s better than a good 
lawsuit: Dĩ hòa vi quí. 


A bad compromise 1s better than a good 
lawsuit: Một câu nhịn chín câu lành. 


A bad workman quarrels with his tools: Thợ dở 
chê dụng cụ xấu. 


A bargain is a bargain: Ăn cho buông so. 


A brrd in the hand 1s worth two in the bush: Thà 
rằng được cho trên tay, còn hơn được hứa trên 
mây. 


A bird may be known by its song: Xem việc biết 
người. 


A broken friendship may be soldered, but will 
never be sound: Nước đổ khó bốc, gương vỡ khó 
lành. 


A fool always rushes the fore: Quân tử ẩn mình, 
tiểu nhân lộ tướng. 


A friend in need is a friend indeed: Bạn bè hiểu nhau 
khi hoạn nạn. 


Time flies as fast as a shuttle on the loom; although 
youth has not left yet, old age has come: Thời giờ thấm 
thoát thôi đưa; trẻ chưa qua, già đã đến. 


Man”s existence 1s no different from that of a flower 
which blooms ¡in the morning and withers In the 
evening: Đời người khác nữa là hoa; sớm còn tối mất, 
nở ra lại tàn. 


Money 1s like the tide which ebbs and flows; honors and 
position ar elike a cake In the picture, wealth and 
pOssessions are like a dream: Tiền bạc như nước thủy 
triều, công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao. 


